THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME IV (G-K) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


1878 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
elecromc or mechanical, Including photocopying and recording, or by any 
Information s(orage or retrieval system without the prior written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


1879 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


1880 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


186I 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 
và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 


1882 


Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


1883 


COMMENDATION OE THE 
AUTHOR'ˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictionary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 1Š years to devote himse]lf in research, study and overcoming a 

lot of difficultiles to perfectly accomplish this diffIcult work. 

Thịs merit shows us a posifIive sp1rit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


1884 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November Việt 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


1886 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November Via , 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức Việt Nam 


1887 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so mụuch pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings in the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumty, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I[ was filled with 
surprise and deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew 
very litfle about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to 
commumity and temple activities, he has been spending most of his precIous spare time fo 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictionary 1n a scientific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written 1n Vietnamese, tifled “Buddhism In 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharings with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of Buddhism 
and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

lam very please to commend and praise the author”s merits for his accomplishment of 
this rare religlous and cultural work. This Is a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid In your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November mé 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


1888 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tính thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã 
hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử 
trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


1889 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


1890 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


1891 


PREEFACE 


This book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet is helpful for those who want to know more about 
the truth of all nature and universe. AÀs I mentioned above, this 1s not a completely perfect 
work, so [ would very much appreciate and open for any commenfs and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all other 
sentilent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


1892 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


1893 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sít down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside theIr precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportunity to thank the proof-reading committee for their 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues derived from 
this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma Realms to rebirth in the 
Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


1894 


Cảm Ta 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến khích 
tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp Anh 
Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí 
báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân 
thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude Ware, 
Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích Nguyên 
Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác 
Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng Thích Minh 
Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó khăn, 
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, Thích 
Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, Thích 
Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu 
Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiên, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn Liên đã 
khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu 
duyệt đọc phân Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư 
Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh 
Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, Minh Chính, 
Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí Thầy Cô Cựu 
Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô Võ Thị Ngọc 
Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yểm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nầy không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hổi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh 
trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


1895 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that 
are often seen in Buddhist texts, written in both Vietnamese and English. Like I said 
1n the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wiIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


1896 


This work 1s respecffully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng 
dường lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông 
Lê Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và 
bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và 
các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


1897 


Note on Languaøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây =Xẩy Sutfra (skt)=Sutfta (p) 


Other siøns of reference. 


*% These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


1898 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thich Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


V2 60t ậP đo d9 


Proofreading Committee 


IL English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


H. Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
- Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 
. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 
. Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 


CO 1C Y CA G9 Ea 


— C© 


` } = == =  = = 
CC `'C Cœ ¬Il CA +> CC) 


1899 


22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 
27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 
28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 
30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 
33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


HH. Sanskrit/Pali_—Phạn & Ba Lï 


I1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace In the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


1900 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 


Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 


.. Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 
The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


.Á Popular DIctionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


l7: 


18. 


19. 


20. 


SẠP 


S225 


23. 


24. 


29. 


26. 


Tiện 


28. 


29. 


30. 


SIP 


2. 


2ó: 


1901 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


TS N 


36. 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


1902 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


51. 


2: 


BÊ 


54. 


39. 


56. 


Sóc 


58. 


)g: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


1903 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunjJiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


VIP 


1: 


TỔ. 


74. 


To, 


76. 


J5 


78. 


19: 


80. 


61. 


82. 


63. 


64. 


85. 


66. 


1904 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 19743. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


91, 


g2, 


93. 


94. 


95. 


96. 


D7. 


98. 


g9: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


1905 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpocbhe, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


III. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121: 


122. 


1906 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 


The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 


Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 
Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


| nh 


130. 


131. 


132. 


1343. 


134. 


135. 


136. 


l57: 


138. 


1907 


Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


1908 


Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 


1950. 

Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


1909 


157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.  Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm ĐỊa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


1910 


174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
I8I. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


1911 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198. Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 

199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 

200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 


201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207. Pagodas, Gods and Spirts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


2Ä SE 


214. 


21iab 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


220: 


T24: 


224. 


?/Đ/aN 


1912 


Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The PIioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


23L 


232. 


22s: 


234. 


2265 


236. 


2 o 


238. 


ZẠ0: 


240. 


1913 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 1983. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


1914 


241. Pen Portralts Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. — History of Theravada Buddhism in South East Asia, Kanal Lai Hazra, New 
Dehli, 198S1. 


1915 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August Làn 1949 to Mr. 
Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu in Vĩnh Long Province, a small town about 136 
kilometers southwest of Saigon, South Vietnam. He grew up In Vĩnh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise therr all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese 1n 1974 at Cantho Ủniversity. He was brought up In 
a Buddhist-tradition family. His grandparents and parents were devoted lay discIples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Califorma State Department of Rehabilitation as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilIfy 1s tO supervIse a unIt of 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Impressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
started to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictlonary” In 1966. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” in 2005. He 1s also the author of a serles of books 
wriften in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published in a 
near future: l. The Buddhaˆs Basic Teachings In Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


1916 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

A-Tu-La Vương: Kings——Titan Kings (The Flower Adornment Sutra— Chapter l) 

Ác tâm: III-will 

Ác tưởng: III thoughts 

Ái Lạc: Joy of right love 

Ái Thân Thiên: Heaven of Lovely Form 

Ám Chướng: Hindrance of ignorance 

An Lạc: Happiness of tranquiÌity 

Ảnh tượng: Image 

Âm Hưởng Nhẫn: Ghoshanugakshanti 

Âm thanh quảng đại của Đức Như Lai: Great voices from the power of the virtuous qualities 
of Buddha 

Ân Cứu độ chúng sanh: Grace of salvation 

Ân cứu khổ và viễn ly sanh tử: Grace of relief of the living from distress and mortality 
Ân Đại bi: Grace of great pity 

Ân giáng trần: Grace of descending into the world 

Ân khai thị: Grace of revelation 

Ân Phật: Grace of the Buddha 

Ân soi rạng Niết bàn: Grace of revealing his nirvana 

Ân sư trưởng: Grace of the teachers 

Ân tùy thuận hóa chúng: Grace of teaching in accordance with the capacity of his hearers 
Ấn Độ Giáo: Hinduism 


B 

Bách Chúng Học Pháp: Hundred rules of conduct for nuns 
Bách pháp: Hundred dharmas 

Bạch Ấn Huệ Hạc: Hakuin Ekaku 

Bạch Mã Tự: Horse-park monastery 

Bạch Nhất Yết Ma: Jnaptidvitiya-karmavacana 

Bài bạc: Gambling 

Ban cho ai ưu tiên hay đặc quyền: Give someone priority or priviledge 
Ban Túc Vương: Kalmasapada 

Bán Già Phu Tọa: Half-lotus sifting 

Bán Tự: Half a character 

Bán tự giáo: Incomplete-word teaching 

Bản Sự Kinh: Itivrttaka 

Báo ân thí: Giving out of gratitude 

Báo chướng: Hindrances of retribution 


1917 


Báo điện tử về Đạo Đức Phật Giáo: Journal of Buddhist Ethics 
Bào ảnh: Illusion 

Bảo châu: Jewel 

Bảo Nữ: Kanya-ratna 

Bảo Vân: Jewel Cloud 

Bảo Vương: King of Treasures 

Bảo Vương Tam Muội: King of Treasures Samadhi 

Bát Kính Giới: Guru-dharma 

Bát Nhã tâm Kinh: Heart Sutra 

Bất Định Chỉ Quán: Irregular dhyana 

Bất định giáo: Indeterminate teaching 

Bất Động Tôn Như Lai: Immovable Buddha 

Bất Động Trí: Immovable knowledge 

Bất Hoại Hồi Hướng: Indestructible dedication 

Bất hoại lực: Indestructible power 

Bất Hoại Tín: Indestructible faith 

Bất Hoại Tứ Thiền: Indestructible four dhyana heavens 
Bất hoại tướng: Indestructible mark 

Bất Khả Kiến Hữu Đối Sắc: Invisible perceptible things 
Bất Liễu nghĩa: Imperfect teaching 

Bất tận: Inexhaustible 

Bất Tịnh: Impurity 

Bất tịnh thí: Impure charity 

Bất tư nghì biến: Indescribable changes 

Bất tư nghì biến dịch tử: Inconceivable transformation of the death 
Bất tư nghì huân: Inconceivable permeation 

Bất tử: Immortal 

Bè: Kaula 

BI: Karuna 

BI Môn: Gate of pity 

BI Vô Lượng Tâm: Immeasurable compassion 

BỊ Ma Ám: Ghost-haunted 

Biến Kế Sở Chấp: Imagined nature 

Biến Tịnh Thiên Vương: Kings of Heavens of Universal Purity (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter l1) 

Biện Tài Thiên Nữ: Goddess of speech 

Biết và thấy như thực: Know and regard reality as it is 
Bình Đẳng: Impartiality 

Bình đẳng tâm: Impartial mind 

Bố Đại Hòa Thượng: Hotei 

Bố thí: Generosity, Giving 

Bố úy thí: Giving out of fear 

Bồ Đề Môn: Gate of enlightenment 

Bồ Tát Thủ: Hand of Great Enlightening Beings 


1918 


Bồ Tát thượng thiện: In the Western Pure Land, all have the highest level Bodhisattvas 
Bộ Ngữ Tông: Kathavatthu 

Bội Lý: Irratlonality 

Bổn Giác: Hongaku, Inherent Enlightenment 

Bổn Nguyện Nhất Thực Đại Đạo: Great way of the one reality of Amitabhas vows 
Bổn Sanh Kinh: Jataka 

Bổn Sanh Truyện: Jataka stories 

Bổn Tích: Honji-Suijaku 

Bụng dạ: Gut 

Buông lung: Give free rein to one”s emotion 

Bửu Thắng Như Lai: Jewel Nature Thus Come One 


C 

Ca Diếp Ma Đằng: Kasyapa-Matanga 

Ca Lăng Tần Già: Kalavinka 

Ca Lâu La: Garuda 

Ca Lâu La Vương: Kings—Garuda Kings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 1) 
Ca Nị Sắc Ca: Kanishka 

Ca Sà Tràng Như Lai: Kashaya Banner Thus Come One 

Ca Tỳ La Vệ: Kapilavastu 

Cam Giá Vương: Iksvaku-Virudhaka 

Cảm giác tội lỗi: Guilt 

Cần thát bà: Gandharva 

Càn Thác Bà Vương: Kings—Gandharva Kings (The Flower Adornment Sutra—Chapter l) 
Canh Thân Hội: Keng-Sheng Assembly 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục: Keitoku-Dento-Roku 

Cao Ly Tạng: Korean canon of Buddhism 

Cao Phong Nguyên Diệu: Kao Feng Yuan Miao Zen Master 
Cát Lợi Đa Vương: King Krta of Kashmere 

Cát Tường Thiên Nữ: Goddess of Fortune and Beauty 

Cần chuyển: Hortative turn of the law-wheel 

Cất giữ hơn ba bộ y: Keep more than three formal robes 
Cất giữ nhiều sách vở: Keep in one”s possession too many books 
Cất giữ nhiều vải vóc: Keep a large amount of cloth 

Câu Lưu Tôn Mâu Ni: Krakucchanda 

Câu Na Hàm Mâu Ni: Kanakamuni 

Câu Thị Na: Kusinagara 

Câu Xá Tông: Kosa Sect 

Câu Xá Tông Nhật Bản: Japanese Kosa School 

Chân Ngã: Intrinsic essence 

Chấp chưởng: Greet by folding palms 

Chấp thủ: Graha, Grasping 

Chấp Thủ Tướng: Grasping to the past 

Chấp trì: Hold on to 


1919 


Châu Lợi Bàn Đà Già: Ksudrapanthaka 

Che dấu ác nghiệp của chính mình: Hiding own unwholesome deeds 
Chủ nghĩa lý trí: Intellectualism 

Chúng sanh trong địa ngục: Hell beings 

Chủng Tánh: Germ-natures 

Chướng ngại: Hindrance 

Chướng ngại của nữ nhân: Hindrances of women 

Có lợi trong giao tiếp xã hội: Gain in our social relations 
Cô Sơn: Isolated hill 

Côn Sơn Tự: Kun-Shan Temple 

Côn Trùng Tác Phật: Insects may attain Buddhahood 
Công án: Koan 

Công Án về “Không”: Koan of Emptiness 

Công Án Niệm Phật: Koan of Buddha recitation 

Công đức thí: Giving for personal virtue 

Công đức y: Kathina 

Cổng Niết Bàn: Gates to the city of nirvana 

Cộng Mệnh Điểu: Jivajivaka 

Cuộc sống hạnh phúc: Happy life 

Cuống Tập Nhân: Habits of lying 

Cưu Bàn Trà: Kumbhanda 

Cưu Bàn Trà Vương: Kings—Kumbanda Kings (The Flower Adornment Sutra—Chapter l) 
Cưu Ma La Thập: KumarajJiva 

Cứu cánh bất tịnh: Impurity of the death 


D 

Dã Ngan Già lam: Hamsa-samgharama 

Dạ Ma Thiên Vương: Kings of Heavens of the Suyama (heavens) (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter l1) 

Dạ Xoa Vương: Kings—Yaksha Kings (The Flower Adornment Sutra—Chapter l) 
Dâm Tập Nhân: Habits of lust 

Dẫn nghiệp: General leading karmas 

Dẫn Quả: General stage of fruition 

Dấu tích của sự chứng đắc: Goseki 

Di Lặc Bồ Tát: Great Loving One 

Dĩ Sa Thí Phật: Give a handful of gravel as alms 

DỊ giáo: Heresy 

Dị Thục Quả: Heterogeneous effect produced by heteroøeneous cause 

Diêm Phù: Jambu 

Diêm Vương: King of Hell 

Diên Thọ Đường: Hall reserved for “dying people” in a temple 

Diên Thọ Môn Đà La Ni: Gate of life-prolonging dharani 

Diễn Nhã Đạt Đa Chi Thủ: Head of Yajnadatta 

Diệt nghiệp: Karma of nrrodha 


1920 


Diệt trừ: Get (v) rid of 

Diệu Âm Bồ Tát: Ghosa 

Diệu Pháp Đường: Hall of Wonderful Dharma 

Dục Câu: Hook of desire 

Dục giới: Kama-dhatu 

Dục vọng: Kama 

Duy Na: Karmadana 

Duy thức: Idealistic representation 

Duy Thức Quán: Idealistic reflection 

Duyên Khởi Kệ: Gatha of pratiyasamutpada 

Dừng: Halt 

Đa Bửu Như Lai: Jeweled Apearance Thus Come One 
Đại ảo sư: Great magician 

Đại Bà La Môn: Great Brahmana 

Đại Bạch Ngưu Xa: Great white-bullock cart 

Đại bản: Great texts 

Đại Bảo Phương: Great precious region 

Đại Bi: Great compassion 

Đại Bi Chú: Great Compassion Mantra 

Đại BI Tam Muội: Great pity samadhi 

Đại bị tâm: Great compassionate heart 

Đại Bồ Đề Tâm: Great bodhi mind 

Đại Bồ Tát: Great bodhisattva 

Đại Ca Diếp: Kasyapa 

Đại căn tín: Great faith 

Đại Chỉ Quán: Great Quietness and Reflection 
Đại Chúng Bộ: Great Sangha School 

Đại danh hiệu: Great title 

Đại Đạo: Great doctrine 

Đại đạo sư: Great guide 

Đại đệ tử: Great disciple 

Đại Định Trí Bi: Great insight-Great wisdom-Great pIty 
Đại Đường Tây Vực Ký: Great T”ang Chronicles of the Western World 
Đại Giáo: Great teaching 

Đại Hải Ấn: Great ocean seal 

Đại Hải Chúng: Great sea congregation 

Đại Hóa: Great transformation 

Đại hoan hỷ và an ủi: Great joy and solace 

Đại Hồng Liên: Great red lotus 

Đại Không: Great emptiness 

Đại Kiên Cố Bà La Môn: Great reliable Brahmana 
Đại kiếp: Great aeon 

Đại Kinh: Great sutras 

Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Đa Kinh: Interesting Sutra 


1921 


Đại linh tháp: Great spiritual stupa 

Đại Long Vương: Kings—Naga Kings (The Flower Adornment Sutra—Chapter ]) 
Đại Lực: Great powers 

Đại Mạn Đà La: Great Circle 

Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát: Great Bright White-bodied bodhisattva 
Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục: Great Ming dynasty catalogue of the Tripitaka 
Đại mộng: Great dream 

Đại nghĩ: Great doubt 

Đại Nguyện: Great resolve, Great vows 

Đại Nhiễm Pháp: Great dharma of defilement 

Đại Niết Bàn: Great nirvana 

Đại oali đức: Great awe-Iinspiring power and virtue 

Đại Phạm Thiên Vương: Kings of Heavens—Kings of the Great Brahma Heavens (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 1) 

Đại Pháp Tạng: Great metaphysical treasuries 

“Đại” Phát Bồ Đề Tâm: Great way of developing the Bodhi Mind 
Đại phát khởi: Great undertaking 

Đại phẩm hạnh: Great virtues of all Buddhas 

Đại Phật Trí: Great Buddhist wIsdom 

Đại phiền não: Great afflictions 

Đại phong: Great storm 

Đại phụng sự: Great determination 

Đại Phương Đẳng: Great Vaipulyas 

Đại Phương Quảng Phật: Great Vaipulya Buddha 

Đại Phương Tiện: Great means 

Đại Quán Đảnh: Great baptism 

Đại Quang Minh Vương: Great light brilliant king 

Đại Quang Phổ Chiếu: Great light shining everywhere 

Đại quảng trí: Great wide wisdom 

Đại Quyền: Great powers of Buddhas and Bodhisattvas 

Đại sĩ: Great being 

Đại Sư: Great teacher 

Đại sự nhân duyên: Great matter øreat cause 

Đại Thắng Kim Cang: Great Victory Vajra 

Đại Thân: Great body 

Đại Thiện Đại Lợi: Great benefit results from goodness 

Đại Thiết Vi Sơn: Great circular “iron” mounfain 

Đại Thông Sơn Vương Như Lai: Great Penetration Mounfain King Thus Come One 
Đại thừa: Great Vehicle 

Đại Tịch Định: Great tranquility samadhi 

Đại Tịch pháp vương: Great tranquil dharma-king 

Đại tín: Great basIs of faith 

Đại Toàn: Great perfection 

Đại tổn thất tài sản: Great loss of property 


1922 


Đại Từ Đại Bi: Great mercy and great pIty 

Đại tử: Great death 

Đại Tự Tại Thiên Vương: Kings of Heavens of Great Freedom (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter l1) 

Đại Tượng Phật: Great Buddha statues 

Đại viên cảnh trí: Great and perfect mirror wisdom 

Đại Viên Trí: Great perfect wisdom 

Đại vương: Great king 

Đại xuất thế: Great renunciation 

Đam mê ái dục: Indulgence in love and desire 

Đan Điển: Hara 

Đảnh thạch: Heavy stone on the head 

Đao Lợi Thiên Vương: Kings of Heavens—Kings of Thirty-Three Heavens (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter l) 

Đảo Huyền: Hanging upside-down 

Đảo kiến: Inverted views 

Đạo (đường): Gati 

Đạo Cụ: Implements of the faith 

Đạo sư: Guru 

Đắc: Gain 

Đắc Thất: Gain and loss 

Đâu Suất Thiên Vương: Kings of the Tushita Heavens (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 1) 

Đầu Bắc Diện Tây: Head North Face West 

Đầu Cơ Kệ: Gatha of enlightenment 

Đầu tư vào đất đai, tiền bạc và địa ốc: Invest in land, money or real-estate 
Đem đạo vào đời: Humanistic Buddhism 

Đế Nham: Indrasilaguha 

Đế Thích Thiên: Indra heavens 

Đế Thích võng: Indra-jala 

Đế Tướng: Indra-dhvaja 

Đề mục hành thiền Biến xứ: Kasina 

ệ Nhất Nghĩa Đế: Highest truth 

ệ Nhất Nghĩa Không: Highest void 

ệ nhất nghĩa quán: Highest meditation 

ệ Nhất Nghĩa Tất Đàn: Highest siddhanta 

Đệ nhất nghĩa trí: Highest wisdom 

Đệ Nhị Năng Biến: Klistamano-vijnana 

Đến nhà cư sĩ hay nhà hàng: Go to a layperson”s house or a restaurant 
Địa ngục: Hell 

Địa ngục Át Phù Đa: Hell of tumours and blains 

Địa ngục Ba Đầu Ma: Hell of Red lotus flower 











1923 


Địa ngục Chúng Hợp: Hell in which all are squeezed Into a mass between two mounftains 
falling together 

Địa ngục Cực Nhiệt: Hottest hell 

Địa ngục Đại Hiệu Kiếu: Hell of great crying 

Địa ngục Đại Nhiệt: Hell of fierce heat 

Địa ngục Đàn Nhiệt: Hell of burning 

Địa Ngục Đao Đồ: Hell of swords 

Địa Ngục Đạo: Hell-gati 

Địa ngục Đẳng Hoạt: Hell of rebirth 

Địa ngục Đôi Áp: Hell of crushing 

Địa ngục Hắc Thằng: Hell of black cords or chains 
Địa ngục Hiệu Kiếu: Hell of crying and wailing 

Địa ngục Hỏa Xa: Hell of fire chariot 

Địa ngục Kiếm Lâm: Hell of the forest of swords 
Địa ngục Phân Đà Lợi: Hell of Great lotus flower 
Địa ngục Ưu Bát La: Hell of blue lotus flower 

Địa Ngục Vô Gián: Hell of no interval 

Địa Tạng Kinh: Ksitigarbhapranidhana-Sutra 

Địa Tạng Vương Bồ Tát: Ksitigarbha 

Điềm tĩnh: Imperturbable 

Điều kiện hạnh phúc: Happy conditions 

Định Chướng: Hatred 1s a bar to meditation 

Đoạn Kiến: Holding to the view of total annihilation 
Độc Nhãn Đề Bà: Kanadeva 

Đối Cáo Chúng: Intermediary assembly 

Đốn Đốn Viên: Instantaneous perfect enlightenment 
Đốn giáo: Immediate teaching 

Đốn ngộ: Instantaneous enlightenment 

Đốn viên: Immediate and complete way of enlightenment 
Đồng điệu: Harmony 

Đồng Sanh Thiên: Guardian deva 

Đồng tình luyến ái: Homsexuality 

Động Sơn Ngũ VỊ: Go-I 

Đức hạnh: Good conduct 

Đường Chủ: Head of a hall 

Đường Thượng: Head of a monastery 


G 

Gia Hành Thiện: Goodness acquired by effort 

Gia nhập đảng phái chánh trị: Join a poilitical party 
Gia-thị-tự: Home-market-temple 

Già Da Ca Diếp: Gayakasyapa 

Già Da Xá Đa: Gayasata 

Già Lam Thần: Guardian of a temple 


1924 


Giả Sắc: Internal form 

Giác Hải: Giac Hai Temple 

Giác Hải Thiền Sư: Giac Hai Zen Master 

Giác Lâm: Giac Lam Temple 

Giác Ngộ: Kensho 

Giác Nhiên: Giac Nhien 

Giác Thiên: Giac Thien Temple 

Giác Viên: Giac Vien Temple 

Giải Oan: Giai Oan Temple 

Giải Thoát Môn: Gate of deliverence 

Giải Thoát Tri Kiến: Knowledge of liberation 
Gián Sắc: Intermediate colors 

Giáo Đạo: Instruct and lead 

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới: International Sangha Bhikshu Buddhist 
Association 

Gñáo Nội: Internal doctrines of a sect 

Giới hạnh tính nghiêm: Keep the precepts strictÌy 
Giới Không Thiền Sư: Gioi Khong Zen Master 
Giới Nội Hoặc: Illusion of the three realm 

Giới Thiện: Good root of keeping commandmentfs 


H 

Hà Trung: Ha Trung Temple 

Hạ khẩu thực: Heterodox means of living 

Hạ liệt thừa: Inferior-yana 

Hải Ấn Tam Ma Địa: Highest state of concentration 

Hải Bình Bảo Tạng Thiền Sư: Hai Binh Bao Tang 

Hải Ninh: Hai Ninh Temple 

Hải Quýnh Từ Phong: Hai Quynh Tu Phong Zen Master 
Hàm Trung Giáo: Interrelated doctrine 

Hàn Sơn: Han-Shan 

Hàn Sơn Thi Tập: Han-Shan Shih 

Hàng Châu Tiên Long: Hang-Chou-T”1en-Lung 

Hành Cơ: Gyogi 

Hành Mãn: Hsing-Man 

Hành Sách Đại Sư: Hsing-She 

Hành trình đi về Niết Bàn: Journey to Nirvana 

Hành Tư: Hsing Sĩ Quing Yuan 

Hành Xí: Go to the prIvy 

Hạnh nghe chánh pháp: Hear the Teaching 

Hạnh Phúc: Happiness 

Hạnh phúc được có tài sản: Happiness of having properties 
Hạnh phúc có vật sở hữu: Happiness of having possessions 
Hạnh phúc không bị khiển trách: Happiness of blamelessness 


1925 


Hạnh phúc không nợ nần: Happiness of owing no debts 
Hào quang: Halo 

Hảo tướng: Good appearance 

Hắc Dạ Thân: Kalaratri 

Hắc Nguyệt: Krsnapaksa 

Hắc Thằng: Kalasutra 

Hân Nguyện: Joyous Vows 

Hậu đắc trí: Knowledge arising from fundamental knowledge 
Hậu điện trong chùa: Inner sanctuary 

Hiền Thủ Tông: Hsien-Shou-Tsung 

Hiện Báo: Immediate retribution 

Hiện Chứng: Intermediate realization 

Hiện Chứng Lượng: Guideline of Actual Seeing and Understanding 
Hiện Nghiệp: Immediate effective karma 

Hiện Quang: Hien Quang Zen Master 

Hiểu biết: Knowing 

Hoa: Kusuma 

Hoa Lâm: Hoa Lam Temple 

Hoa Nghiêm: Hua-Yen 

Hoa Nghiêm Kinh: Gandavyuha-sutra 

Hoa Nghiêm Tông: Hua-Yen Sect 

Hoa Nghiêm Tông Nhật Bản: Kegon 

Hóa Lạc Thiên: Joy-born heaven 

Hóa Lạc Thiên Vương: Kings of Heavens of EnJoyment of Emanations (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter l) 

Hóa Pháp: Instruction in the Buddhist principles 
Hóa Thành: Illusion city 

Hòa Hảo: Hoa Hao Buddhism 

Hòa hợp nhân: Intermingling cause 

Hỏa lò: Homa 

Hỏa táng: Jhapita 

Hỏa Thần: God of fire 

Hoại Kiếp: Kalpa of destruction or decay 

Hoan Hỷ Viên: Garden of joy 

Hoan Lạc Thiên: Joyful devas 

Hoàn Tục: Go back to the secular hife 

Hoàng Bá Hy Vận: Huang Po Hs'i Yun 

Hoàng Kim Trạch: Golden abode 

Hoàng Long Phái: Huang Lung PˆaI 

Hoàng Long Thiển Sư: Huang-Lung Zen Master 
Hoàng Long Tự: Huang-Lung Temple 

Hoặc Chướng: Hindrance of illusive passlons 
Hoằng Nhẫn: Hung-Jen 

Học giả lỗi lạc: Great scholars 


1926 


Hợp chưởng: Gassho 

Hổ Khâu Sơn: Hu-Ch°iu-Shan 

Hỗ Khưu Thiền Sư: Huguo Zen master 

Hộ Thế Tứ Thiên Vương: Heaven King 

Hộ Trì Các Căn: Guardian of the sense-door 
Hối pháp: Ksamayati 

Hội Khánh: Hoi Khanh Temple 

Hội Linh: Hoi Linh Temple 

Hội Phước: Hoi Phược Temple 

Hội Sơn: Hoi Son Temple 

Hội Thọ: Hoi Tho Temple 

Hội Tôn: Hoi Ton Temple 

Hồng Phúc: Hong Phuc Temple 

Huê Lâm: Hue Lam Temple 

Huê Nghiêm: Hue Nghiem Temple in Thu Duc 
Huệ Cần Phật Giám: Hui-Ch°in-Fo-Chien 
Huệ Giác: Hui-]ue 

Huệ Khả: Hui-Kˆo 

Huệ Khải: Hui-K'ai 

Huệ Lãng Thiền Sư: Hui-Lang 

Huệ Lăng Trường Khánh: Hui-Leng-Chang-Shing 
Huệ Lâm: Hui Lin Master 

Huệ Nam Hoàng Long: Hui-Nan-Huang-Lung 
Huệ Năng: Hui-Neng 

Huệ Nghiêm: Hue Nghiem Temple in Gia Dinh 
Huệ Nghiêm: Hue Nghiem Temple In Saigon 
Huệ Nguyệt: Jnana-candra 

Huệ Quán: Hui-Kuan 

Huệ Quang: Hue Quang Temple 

Huệ Sinh: Hue Sinh Zen Master 

Huệ Thanh Ba Tiêu: Hui-Qing-Ba-J]iao 

Huệ Thắng: Hue Thang Zen Master 

Huệ Tịnh: Hui-Ching 

Huệ Trung: Hui-Zhung 

Huệ Tư: Hui-Ssu 

Huệ Văn: Hui-Wen 

Huệ Viễn: Hui-Yuan 

Huyền Cảnh: Hsuan-Ching 

Huyền Cao: Hsuan-Kao 

Huyền Giác Vĩnh Gia: Hsuan-Chiao Zen Master 
Huyền Giám: Hsuan-Chien 

Huyền Lãng: Hsuan-Lang 

Huyền Nhứt: Hsuan-I 

Huyền Phạm: Hsuan-Fan 


1927 


Huyền Sa: Hsuan-Sha 

Huyền Trang: Hsuan-Tsang 

Huyền Uyển: Hsuan-Yuan 

Huyền Ứng: Hsuan-Ying 

Huyền Vi: Huyen Vi 

Huyện Úc Đồ Lăng: Hsuen-Yu-Tu-Ling 

Hư Vân Hòa Thượng: Hsu-Yun 

Hưng Minh: Hung Minh Temple 

Hưng Quảng Tự: Hung Quang Temple 

Hương Hải: Huong Hai Temple 

Hương Nghiêm: Hsiang-Yen-Zhi-Hsien 

Hương Sơn: Gandhamadana 

Hương Thần: God of fragrance 

Hương thất: Gandhakuti 

Hương Trần: Grandharammana 

Hương Tượng: Gandhahast 

Hương Vương: Gandharaja 

Hướng dẫn bởi thiện tri thức: Guided by a good advisor 
Hướng dẫn nhằm củng cố niềm tin: Guidelines to consolidate oneˆs faith 
Hữu Dư Niết Bàn: Incomplete nirvana 

Hữu Đảnh Thiên: Highest heaven of form 

Hữu Lậu Thiện Pháp: Good deeds done In a mortal body 
Hữu Tướng: Have form 

Hữu Tưởng: Have thoughts 

Hy Lân Âm Nghĩa: Hsi-Lin-Yin-I Dictionary 

Hy Thí Quỷ: Ghosts that eat human leavings 

Hy vọng: Hope 

Hỷ Kiến Thiên: God of Indra°s heaven 

Hỷ Thiên thí: Giving because of hoping to be reborn in a particular heaven 
Hỷ Vô Lượng Tâm: Immeasureable inner joy 


K 

Keo: Keo Temple 

Kê Dẫn Bộ: Gokulikas 

Kê Túc Sơn: Kukkutapada 

Kê Viên: Kukkutarama 

Khai Thị Ngộ Nhập: Introduction-Guidance-Awakening-Penetration 
Khải Bạch: Inform 

Khải Đoan: Khai Doan Temple 

Khải Tường: Khai Tuong Temple 

Khánh Hỷ: Khanh Hy Zen Master 
Khánh Long: Khanh Long Zen Master 
Khánh Quang Tự: Khanh Quang Temple 
Khánh Vân Tự: Khanh Van Temple 


1928 


Khắc Cần Phật Quả: Ke Ch°in Fo Kuo Zen Master 

Khẩn na la: Kinnara 

Khẩn Na La Vương: Kings—Kinnara Kings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 1) 
Khiêm tốn: Humility 

Khoa trương và kiêu mạn: Grandiosity and self-conceIt 

Khoái lạc: Joy 

Khổ Pháp Trí: Knowledge of the law of suffering 

Không Giải Thoát Môn: Gate of deliverance by the realization of the immaterial 
Không Hải: Kukai 

Không Kiếp: Kalpa of annihilation 

Không Tà Dâm: Kamamithyacaradviratih 

Không Thủy Pháp: Initial teaching of the undeveloped Mahayana doctrines 
Không Vô Biên Xứ: Heaven of boundless space In the formless realm 
Không vô biên xứ giải thoát: Infinity of Space 

Khuất chiết giáo: Indirect or uneven teaching 

Khuất Đà Ca A Hàm: Khuddakagama 

Khúc Nữ Thành: Kanyakubja 

Khuông Việt: Khuong Viet Zen Master 

Khuy Cơ: Ksi-KI 

Khương Tăng Hội: Khuong Tang Hoi 

Kiến Hòa Đồng Giải: Idea concord 

Kiến hoặc: Illusions and temptations arise from false views or theories 
Kiến Lập Trí: Intelligences 

Kiến Lưu: Ilusion of seeing things as they seem, not as they really are 
Kiến Sơ: Kien So Temple 

Kiến Tập Nhân: Habits of views 

Kiến thức: Knowledge 

Kiến thức huyền ảo: Illusory knowledge 

Kiện Đà La: Gandhara 

Kiện Nam: Ghana 

Kiếp: Kalpa 

Kiếp Luận: Kalpa Sastra 

Kiếp Thiêu: Kalpa-flames 

Kiếp Thủy: Kalpa of flood 

Kiếp Tinh Tú: Kalpa of the constellations 

Kiếp Trược: Impure aeon 

Kiết Lợi Vương: Kaliraja 

Kiết Ma Mạn Đà La: Karma-mandala 

Kiêu ngạo: Haughtiness 

Kiểu Phạm Ba Đề: Gavampati 

Kiểu Tát La: Kosala 

Kiểu Trần Như: Kaudinya 

Kim Cang Thủ Bồ Tát: Holder or protector of a vajra 

Kim Cang Tự: Kim Cang Temple 


1929 


Kim chỉ nam cho đời sống tốt của một Phật tử: Guidelines for a good Buddhist life 
Kim Kê: Golden cock 

Kim Liên Tịch Truyền: Kim Lien Tich Truyen Zen Master 
Kim Liên Tự: Kim Lien Temple 

Kim Luân: Golden wheel 

Kim mao sư tử: Golden-haired lion 

Kim Quang Đồng Tử: Golden Light Drum 

Kim Quang Tự: Kim Quang Temple 

Kim Sắc Khổng Tước Vương: Golden-hued peacock king 
Kim Sơn Tự: Kim Son Temple 

Kim Tạng: Golden treasury 

Kim Tạng Vân: Golden treasury cloud 

Kim Thóc Như Lai: Golden-grain Tathagata 

Kim Tiên: Golden rsi 

Kim Tiên Tự: Kim Tien Temple 

Kim Trượng: Golden staff 

Kim Xí Điểu Vương: Garuda-raja 

Kinh Ca Lam: Kalama sutra 

Kinh hành: Kinhin 

Kính Nông Gia Phả Lợi Đọa: Kasibharadvaja Sutta 

Kỉnh Huyền Đại Dương: Jing Hsuan T”a Yang Zen Master 
Kleang: Kleang Temple 

Kỳ Sơn: Ky Son Temple 

Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên: Jetavana Garden 

Kỳ viên Tịnh Xá: Jetavana Monastery 

Kỳ Viên Tự: Ky Vien Temple 


L 

Lạc điên đảo: Heretics believe in pleasure 

Lạc Sanh: Happy rebirths 

Làm thế nào để luôn ở cạnh Như Lai?: How to stay on the site of the Buddha? 
Lao Oán: Hatred of labor 

Lập nhân: Holding cause 

Lậu tận trí: Knowledge of extinction of contamination 

Lễ kỉnh chư Phật: Honor all Buddhas 

LỄ phóng sanh: Hojo 

Liên Hoa Giới: Kamalashila 

Linh hoạt: Jivaka 

Linh Hồn: Incomprehensible wisdom 

Lo Âu: Kukkuc-cam 

Loại bỏ ma chướng: Get (v) rid of demons by Great Enlightening Beings 
Loại Trí: Knowledge of the same order 

Loạn luân: Incest 

Lòng biết ơn: Gratitude 


1930 


Lược Giáo: General teaching 

Ly Ngôn: Inexpressible form 

Lý chướng: Hindrance to truth 

Lý Hoặc: IIlusions connected with principles 
Lý Nhân Duyên: Interdependent Origination 
Lý Trí Lượng: Guideline of Reason 

Lý tưởng Phật giáo: Ideal of Buddhism 


M 

Ma ha Ca Chiên Diên: Katyayana 

Ma Hầu La Già Vương: Kings—Mahoraga Kings (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter l) 

Mã Đầu La Sát: Horse-head raksasa 

Mã Đầu Minh Vương: Hayagriva 

Mã Đầu Quán Âm: Horse-head Kuan-Yin 

Mã Mạch: Horse-grain 

Mãn nghiệp: Individual leading karmas 

Mạn Tập Nhân: Habits of arrogance 

Mặc cảm tội lỗi: Inferiority feeling of guilt 

Mê Ngộ Bất Nhị: IIlusion and enlightenment are fundamentally the same 
Minh Chúng: Invisible powers 

Minh gia hộ: Invisible aid 

Minh Huân: Inner influence 

Một nửa hữu biên, một nửa vô biên: Half finite and half infinite 

Mường tượng đến vị đạo sư của mình: Guru yoga 


NÑ 

Nam Thiệm Bộ Châu: Jambudvipa 

Nan Độ: Hard to save 

Nan hành đạo: Hard way of salvation 

Nan thắng: Hard to overcome 

Não Hại Chúng Sanh: InJuring the living 
Năng phá môn: Invalid proposition 

Năng Tác Nhân: Karana-hetu 

Năng Thí Thái Tử: Great princely almsgiver 
Nga Vương: King-goose 

Nga Vương Biệt Nhũ: King-goose with a mixture of milk and water 
Ngã điên đảo: Heretics believe in personality 
Ngã Và Ngã Sở: Iand Mine 

Ngạ Quỷ: Hungry ghosts 

Ngẫm nghĩ: Investigation 


1931 


Nghe: Hearing 

Nghề hèn mọn: Ignoble trades 

Nghi Tình Và Đại Ngộ: Inqurring spirit and great enlightenment 
Nghĩa Môn: Gate of righteousness 

Nghĩa Tịnh: I-Ching 

Nghịch Lưu: Go against the current 

Nghịch Quán: Inverse method in medifation 
Nghiệm Sinh Nhân Trung: Inqurry Into the mode of a personˆs death 
Nghiệp: Karma 

Nghiệp Ấn: Karma-mudra 

Nghiệp Báo Thân: Karmaic retribution 

Nghiệp Bộ: Karmic account book 

Nghiệp chú: Kriya-tantra 

Nghiệp Chúng: Karma-seed 

Nghiệp Chướng: Hindrances of past karma 

Nghiệp Duyên: Karma-cause 

Nghiệp đời trước: Karma of previous life 

Nghiệp Hành: Karma-deed 

Nghiệp Hữu: Karmic process 

Nghiệp Hữu lậu: Karma of ordinary rebirth 
Nghiệp Lực: Karmic power 

Nghiệp Ma: Karma-maras 

Nghiệp Não: Karma and distress 

Nghiệp Phong: Karma wind 

Nghiệp Tặc: Karma-robber 

Nghiệp thuần thục: Karma ripens 

Nghiệp Thức: Karma-viJnana 

Nghiệp Thường: Habitual karma 

Nghiệp trần: Karma-dirt 

Nghiệp Tướng: Karmic action 

Nghiệp Vô Hạn Định: Indefinitely effective karma 
Nghiệp Xứ: Karmasthana 

Ngoại đạo sư: Heterodox teachers 

Ngọc Tuyển Ngọc Hoa Lưỡng Tông: Jade-fountain and Jade-flower 
Ngôn ngữ thế gian: Human language 

Ngu Pháp: Ignorant law 

Ngủ trong tỉnh thức: Jagarite and sutte 

Ngũ gia Thất tông: Goke-shichishu 

Ngũ Thượng Phần Kiết Sử: Higher bonds of desire 
Nguyên Nhân: Hetupratyaya 


1932 


Nguyên Tính: Genshin 

Nguyệt Tình: Hand of the ““Thousand-Hand” Kuan-Yin 
Người có hoạt động của Phật: Karmapa 

Ngưu Cẩu Ngoại Đạo: Go-Vratika 

Ngưu Đàn Hương: Gosirsa-candana 

Ngưu Đầu Sơn: Gosrnga 

Ngưu Hóa Châu: Godaniya 

Ngưu Mao Trần: Go-Rajas 

Ngưu Phẩn: Gomaya 

Nhà nước bảo vệ Phật giáo: Hoguk pulgyo 

Nhàn đàm hý luận: Idle talk 

Nhân: Hetu 

Nhân Duyên: Hetupratyaya-hetu 

Nhân Duyên Cộng Tập Hội: Kalapah-pratyayanam 

Nhân Đạo: Human realm 

Nhân Không: Impersonality 

Nhân Loại: Human-beIngs 

Nhân Mạn Đà La: Garbhadhatu mandala 

Nhân Minh Chánh Lý Luận: Hetuvidyanyaya-dvara-sastra 
Nhân Minh Luận: Hetuvidya-sastra 

Nhân ngã kiến: Independent human personality 

Nhân Phi Nhân: Human and non-human beIng 

Nhân sinh: Human life 

Nhân Tánh: Human nature 

Nhân Tâm: Human mind 

Nhân Thú: Human-gatI 

Nhân Tiên: Human-genil, Immortal among men 

Nhẫn Ba La Mật: Ksanti 

Nhẫn nhục: Ksani 

Nhập định: Jhana 

Nhập pháp giới: Interpenetration of all dharmas 

Nhất Biến Thượng Nhân: Ippen 

Nhất Đại Trạch: Great house 

Nhất Hành: I-Hsing 

Nhất Niệm Nghiệp Thành: Karma completes in one thought 
Nhất Tăng Nhất Giảm: Increase then decrease in the same ratio 
Nhất Thành Nhất Thiết Thành: In the perfection of one all are perfected 
Nhiễm Tịnh: Impurity and purity 

Nhục Nhãn: Human eye 

Nhuế Kết: Hate 


1933 


Nhuyễn Ngữ: Gentle words 

Như Lai Trí: Knowledge of Buddhas 

Như thiệt trụ: Jewel-like state 

Như Thực Trí: Knowledge of reality 

Như Tịnh: Ju-Ching 

Những điều tham chiếu lớn lao: Great citations 

Những nguyên lý trong Phật giáo Đại thừa: General principles in Mahayana 
Buddhism 

Những người bạn Đức hạnh: Kalyana-mitra 

Niệm niệm xuất sanh trí: Instantly creative knowledge 
Niệm Thân: KayagatasatI 

Nói lời hung ác: Harsh speech 

Nội Bí: Inner mystic mind 

Nội Cảnh: Internal Realms 

Nội Chúng: Inner company 

Nội Chứng: Inner experlence 

Nội hỏa: Inner heat 

Nội hộ: Inner protectors 

Nội Huân: Inner censing 

Nội huân chân như: Internal influence of the bhutatathata 
Nội hướng: Introversion 

Nội kết: Internal formations 

Nội Khảo: Internal Testing Conditions 

Nội kỷ: Internal discipline 

Nội Ma Ngoại Ma: Internal demons and external demons 
Nội Ngoại Kiêm Minh: Inner and outer bripghtnesses 
Nội phàm: Internal ordinary 

Nội Phận: Internal Aspect 

Nội tạng: Internal organs 

Nội Tâm: Inner world 

Nội thai: Inner garbhadhatu 

Nội Trần: Inner gunas 

Nội tưởng: Internal perception 

Nội Viện: Inner court 

Nội Y: Inner garment 

Nuôi dưỡng thiện tư duy: Harbouring a good thought 
Nữ thần Bi Mẫn: Goddess of Mercy 


O 
Oai Âm Vương: King with the awe-inspiring voice 


1934 


Oan Tập Nhân: Habits of resentment 


P 

Phan Duyên: Interdependent causes 

Pháp Đăng: Hoto 

Pháp Giới Thể Tánh Trí: Intelligence as the fundamental nature of the universe 
Pháp Hỷ: Joy of đharma 

Pháp môn vô tận: Inexhaustible qualities 

Pháp Nhiên: Honen 

Pháp Phục: Kasaya 

Pháp Thí: Giving of the doctrine 

Pháp tử: Hassu 

Pháp Tướng: Hosso 

Pháp Vô Ngã Trí: Knowledge of non-self of the dharma 

Pháp Vô Ngại Trí: Knowledge on the uninpediment of the Dharma 
Pháp Vương: King of the teaching 

Phát sinh trí huệ: Generate knowledge 

Phát tâm Bồ Đề một cách sai lệch: Imperfected way of developing the Bodhi Mind 
Phẩm chất vĩ đại khó tin: Great qualities that are hard to believe 

Phân biệt trí: Knowledge of differentiation 

Phân ngựa: Horse dung 

Phất tử: Hossu 

Phật giáo Nam Dương: Indonesian Buddhism 

Phật Giáo Nhật Bản: Japanese Buddhism 

Phật Giáo Triều Tiên: Korean Buddhism 

Phật tam muội bất khả tư nghì: Immeasurable inconceivable Buddha-concentration 
Phật Tánh: Honra1-no-memoku 

Phế Phật Huỷ Thích: Haibutsu-kishaku 

Phi suy tưởng: Hishiryo 

Phi Tình Thành Phật: Insentient becomes Buddha 

Phiền não: Klesas 

Phiển não chướng: Klesavarana 

Phiển Não Độc: Impurity of affliction 

Phiển Não Tập: Habit of afflictions 

Phóng Dật: Heedlessness 

Phổ Quang Đại Tam Muội: Great Concentration of Universal Light 

Phúc đức môn: Gate of blessedness and virtue 

Phục tạng: Hidden treasury 

Phúng Tụng: Gatha 

Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh: Great Ornament Vaipulya Sutra 


1935 


Phương Quảng Đạo Nhân: Heretical followers of Mahayana 


Q 

Quán đảnh bất tư nghì: Inconceivable anointment 
Quán Thế Âm Bồ Tát: Kuan-Yin 

Quang Âm Thiên Vương: Kings of Heavens in which Light is used for Sound (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter l) 

Quang Dũng Nam Tháp: Kuang-Yong Nan-Ta 
Quang minh: Illumination 

Quang Thống: General Supervisor of the royal court 
Quang Tộ Trí Môn: Kuang-Zuo-Zhi-Men 

Quang Trạch: Kuang-Zhai 

Quang Trạch Tứ Thừa: Kuang-Zhaiˆs four yanas 
Quảng Chiếu Huệ Giác: Kuang-Zhao-Hui-Jue 
Quảng đại lực: Grandiose power 

Quảng Quả Thiên Vương: Kings of Heavens of Vast Results (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter l) 

Quế Sâm: Kui-Chen 

Qui Tỉnh: Kui-Xing 

Quy-Chi: K”uei-Chi 

Quỷ Mẫu: Hariti 

Quỷ Môn: Gate of demons 

Quỷ Thần: Ghosts and spirits 

Quỷ Thần Thực Thời: Ghosts' and spirits` eating time 
Quyền Hiện: Gongen 


R 

Ra khỏi tự viện hay ni viện về ban đêm: Go outside of the monastery or nunnery at 
nipht 

Ra ngoài đại giới của vùng an cư kiết hạ: Go outside the boundaries officially 
declared for the Rains Retreat 


S 

Sám Hối: Ksama 

Sanh Làm Người Là Khó: ItUs difficult to be reborn (in the human realm) as a human 
being 

Sanh Thiên: Highest Incarnations of the six paths 

Sanh tử trí: Knowledge of the workings of karma 

Sát đế lợi: Kshatriya 

Sát Na: Ksana 


1936 


Sát sanh: Killing 

Sát sanh hay không sát sanh: Killing or not killing 

Sắc Không Ngoại Đạo: Heretics” Denial of material existence 

Sắc quang: Halo from a Buddha”s body 

Sẵn đề tiên nhân: Ksantirsi 

Sân Hận: Hatred 

Sân hận và thù địch: Hatred and Animosity 

Sân Tập Nhân: Habits of anger 

Sỉ Ái: Ignorance and desire 

Sĩ phu kiến: Idea of a creator 

Sinh Phật Bất Tăng Bất Giảm: Indestructibility (n) of the living and the Buddha 
Sinh Tử Viên: Garden of life and death 

Soi Sáng: Give light to someone 

Sơ Năng Biến: Initiator of change 

Sơ phát tâm: Initial determination to seek enlightenment 

Sơ Quả: Initial achievement 

Sơ sanh bất tịnh: Impurity of the newly-born baby 

Sơ sát na thức: Initial ksana 

Sở Tri Chướng: Hindrance of knowledge 

Sư Tử Du Hý Tam Muội: Joyous samadhi which ¡is liken to the play of the lion with 
hIs prey 

Sư Tử Khải: Harivarman 

Sự Chướng: Hindrances of phenomena 

Sức mạnh tối cao, ánh sáng cực sáng: Greatest strength and utmost brilliance 
Sức nóng: Heat 


T 

Tà hạnh tập nhân: Habit of committing adultery 

Tà kiến điên đảo: Hlusion of view 

Tà Mệnh: Heterodox way of obtaining a living on part oŸ a monk 
Tà Mệnh Thuyết Pháp: Heterodox way of teaching 

Tai nghe tiếng: Hearing a sound-object with the ear 

Tài thí: Giving of goods 

Tán Định: General meditation 

Tán tâm: Inattentive mind 

Tán Thiện: Goodness cultivated during normail life 

Tánh Chúng Tánh: Germ-nature of ability to discriminate all the natures of 
phenomena 

Tánh Của Pháp Thân Như Lai: Inconceivable Dharmakaya 

Tánh Thiện: Good by nature 


1937 


Tăng Ích: Increasing and improving merits and blessings 

Tăng Kiếp: Increasing kalpa 

Tăng Thượng Tâm Học: Increased powers of mind throush meditation 
Tâm bất sanh bất diệt: Immortal mind 

Tâm Cảnh: Heart-mirror 

Tâm Châu: Gem of mind 

Tâm của chư Đại Bồ Tát: Heart of Great Enlightening Beings 

Tâm dục giới: Karmavacara-citta 

Tâm không hạ liệt: Indomitable mind 

Tâm Lợi Ích: Hita-citta 

Tâm Sinh Diệt Môn: Gate of creation and desfruction 

Tâm Trí Tuệ: J]nana-citta 

Tâm Vô Sắc Giới: Immaterial-sphere consciousness 

Tầm: Initial application 

Tần Già Bình: Kalavinka pitcher 

Tập Chúng Tánh: Germ-nature of study of the void 

Tập Khí: Habit energy 

Tập khí Ba La Mật: Habit energy of transcendence 

Tập Khí bất khả tư nghì: Indescribable vasana 

Tập khí Bồ Đề tâm: Habit energy of determination for enlightenment 
Tập khí công hạnh: Habit energy of enlightening practice 

Tập khí những cảnh giới sai biệt: Habit energy of various differentiations of state 
Tập khí thấy Phật: Habit energy of seeing Buddha 

Tập khí thiện căn: Habit energy of roots of øoodness 

Tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh tịnh: Habit energy of undertaking birth in pure 
worlds 

Tập khí tư duy pháp bình đẳng: Habit energy of meditation on equality 
Tật đố: Jealousy 

Tây Minh: Hsi-Ming 

Tây Nam phướn xám: Gray pennon 1n the Southwest 

Tây Thiên: India 

Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương: Kings of Heavens of Free EnJjoyment of Others' 
Emanations (The Flower Adornment Sutra—Chapter l) 

Thai Tạng Giới: Garbhadhatu 

Thái Hòa: Khema (Nun) 

Tham Dục: Greed and desire 

Tham đắm các dục lạc ngũ trần: Kamacchanda 

Tham lam: Greed 

Tham lam và sân hận: Greed and anger 

Tham Tập Nhân: Habit of craving 


1938 


Tham vấn: Interview 

Thám Bạt: Intention to probe 1nto the attainment of the master 
Thánh chúng: Holy multitude 

Thánh đạo: Holy way 

Thánh Đế: Holy principles 

Thánh giáo: Holy teaching 

Thánh Hành: Holy practices 

Thánh Ngôn: Holy words 

Thánh Ngôn Lượng: Guideline to the teachings of the sages 
Thánh Phúc: Holy happiness 

Thánh Quả: Holy fruition 

Thánh Tánh: Holy nature 

Thánh Tăng: Holy monk 

Thánh thai: Holy womb 

Thánh Tính Ly Sinh: Holy nature apart from unenlightened nature 
Thánh trí: Holy wisdom 

Thánh Trí Phi Ngôn Ngữ: Holy wisdom does not belong to the realm of words 
Thánh Tượng: Holy statue of the Buddha 

Thánh Ứng: Holy response 

Thành Kiếp: Kalpa of formation 

Thành Sở Tác Trí: Krtyanusthana-jnana 

Thành tựu sự thực chứng: Gain (achieve) the realization 

Thảo Mộc Thành Phật: Herbs and trees also have Buddha-nature 
Thắng Giả: Jaina 

Thắng Hữu: Jinamitra 

Thâm tâm tăng thượng: Intense profound mind 

Thân: Kaya 

Thân bất tịnh: Impurity of the body 

Thân Hành Niệm Tu Tập: Kayagatasmrti 

Thân Mao Thượng MI Tướng: Harr on the Buddhaˆs body 
Thân Nghiệp: Kaya-sankhara 

Thân Niệm Xứ: Kaya-smrtyupasthana 

Thân Người Khó Được: Human life 1s difficult to obtain 

Thân tam-khẩu tứ-ý tam: Kaya-karmas-Vac-karmas 

Thân Tâm Vô Thường: [Impermanence of the body and mind 
Thân Thức: Kaya-viJnana 

Thân Trung Ấm: Intermediate state 

Thân Trung Hữu: Intermediate existence body 

Thập Giới: Jukai 

Thập Nhị Môn Luận: Junimonron 


1939 


Thế: Human generation 

Thể Đại: Greatness in substance 

Thị chuyển: Indicative turn of the law-wheel 
Thị Phi: Gossips of ripght and wrong 

Thích Đề Hoàn Nhân: Indra 

Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật: Hundred thousand myriad transformation bodies of 
the Buddha 

Thiên đàng: Heaven 

Thiên Đế: King of heaven 

Thiên Nhạc: Heavenly music 

Thiên Thai Sơn: Heavenly Terrace Mountain 
Thiên Thân: God of heaven 

Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn: Heavens above and earth beneath I 
alone am the honoured one 

Thiên Tôn: Highest divine beIngs 

Thiền Bệnh: Illnesses of meditation 

Thiền Lâm: Grove of meditation 

Thiền Phái Nhật Bản: Japanese Zen Sects 
Thiện: Kusala 

Thiện ác: Kusala-akusala 

Thiện Căn: Good roofs 

Thiện Hiện Thiên: Good Manifestation Heaven 
Thiện Hữu Trị Thức: Good-Knowing advisor 
Thiện Nam Tử: Good sons 

Thiện nghiệp: Good deed, Kusala karma 

Thiện Nguyệt: Good months 

Thiện Nhân: Good man 

Thiện tâm: Good mind 

Thiện Vô Lậu Pháp: Kusalanasrava 

Thiết Luân Vương: Iron-Wheel King 

Thiết thụ: Iron tree 

Thiết Trát: Iron tablets in hades 

Thiết Vi Sơn: Iron-Ring Mountain 

Thọ lượng vô cùng: In the Western Pure Land, life span 1s Inexhaustible 
Thọ sanh bất tịnh: Impure birth 

Thời kỳ Hoa Nghiêm: Hua-Yen period 

Thời Tông: Jishu 

Thời Y: Garmentfs suited to the time or occaslon 
Thô Nhân: Immature man of Hinayana 

Thô Tướng: Gross forms 


1940 


Thông giáo: Interrelated teaching 

Thủ lấy Ba La Mật: Grasp the transcendent ways 

Thủ lấy Bồ Đề: Grasp enlightenment 

Thủ lấy chư pháp: Grasp all things 

Thủ lấy đại bi: Grasp great compassion 

Thủ lấy đại từ: Grasp great benevolence 

Thủ lấy Như Lai: Grasp Buddha 

Thủ lấy phương tiện thiện xảo: Grasp skill in means 

Thủ lấy tất cả chúng sanh giới: Grasp all realms of sentient beings 
Thủ lấy tất cả thế giới: Grasp all worlds 

Thủ lấy thiện căn: Grasp roots of goodness 

Thủ Trước: Grasp 

Thú Tướng Sám: Hold repentance before the image of the Buddha 
Thụ Để Sa Luận: Jyotisa Sastra 

Thủy Giác: Initial enlightenment 

Thụy Miên Cái: Hindrance of sloth 

Thuyết giảng giáo pháp không phù hợp với những lời Phật dạy: Give teachings that 
are not In accordance with the Buddha”s teachings 

Thứ Đệ Duyên: Immediate sub-cause 

Thức vô biên xứ giải thoát: Infinite Consciousness 

Thường điên đảo: Heretics believe in permanence 

Thường Kiến: Holding to the view of permanence 

Thượng Đường: Go to the hall to expound the Buddhaˆs teaching 
Thượng phẩm thượng sanh: Highest quality of the ¡ncarnated beings with 
corresponding to karma 

Thượng phẩm Tịnh Độ: Highest stages in the Pure Land 

Thượng Thừa: Higher vehicle 

Tích Trượng: Khakkara 

Tiệm Định: Gradual concentrafion 

Tiệm Giáo: Gradual doctrine 

Tiệm ngộ: Gradual awakening 

Tiệm Nhiệt: Increasing heat 

Tiệm Thứ Chỉ Quán: Gradual dhyana 

Tiến Sĩ Phật Học: Geshe 

Tiếng hét: Katsu 

Tiếp Dẫn Đạo Sư: Guidance of original teacher 

Tiêu Tự: Hsiao Tzu 

Tiểu A Hàm: Khuddaka-Nikaya 

Tiểu Không: Hinayana doctrine of void 

Tiểu Tham: Informal short đharma talk 


1941 


Tiểu Thừa: Hinayana 

Tiểu Thừa và Đại Thừa: Hinayana and Mahayana 

Tiểu Thừa Luận: Hinayana Abhidharma 

Tiểu Thừa Nhị Bộ: Hinayanaˆs two major classes 

Tiểu Thừa Tam Ấn: Hinayana-three characteristIic marks 

Tiểu Thừa Tam Tông: Hinayana-three major schools 

Tiểu Thừa Tạng Giáo: Hinayana teaching 

Tiểu Thừa Thập Bát Bộ: Hinayana-eighteen sects 

Tiểu Thừa Thiên Tiệm Giới: Hinayana partial and gradual method of obeying laws 
and commandmenfs 

Tiểu Thừa Tứ Bộ: Hinayana-four major sects 

Tiểu Thừa Tứ Môn: Hinayana-four doctrines 

Tín Minh Tâm: Inscribed on the believing mind 

Tín tâm nơi chư Phật chẳng hoại diệt: Indestructible Faith in the Buddhas 

Tín Thí: Gift of the faithful 

Tín Thọ Phụng Hành: In faith receive and obey 

Tinh tấn phát triển những điều thiện lành chưa phát sanh: Induce the doïng of good 
deeds 

Tinh Tấn Và Thối Chuyển: Great effort and retrogression 

Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều thiện lành đã phát sanh: Increase merit when 
1t was already produced 

Tịnh Cư Thiên Dân: Heavenly beIngs 

Tịnh điên đảo: Heretics believe in purity 

Tịnh Độ Chân Tông: Jodo Shinshu 

Tịnh Độ Tông: Jodo-Shu 

Tịnh Môn: Gate of purIty to ÑIrvana 

Tọa Thiền Hội: Gathering of Zen practitioners 

Tổ chức Mạng Lưới Phật Giáo Nhập Thế: International Network of Engaged 
Buddhists (INEB) 

Tôn thắng giả: Honored victorious one 

Tổng báo nghiệp: General karma 

Tổng Cúng: General offer to all spirits 

Tổng nguyện: General vow 

Tổng Tướng Giới: General commandments for all disciples 

Trá Tập Nhân: Habits of deceptions 

Trang Nghiêm Kiếp: Glorious kalpa 

Trang Nghiêm Môn: Gate of adornment 

Trần: Gunas 

Tri tam thế nghiệp báo trí lực: Knowledge of karma of all beings 

Tri Thức Bất Toàn: Imperfect intellection 


1942 


Trí Ba la mật: Knowledge of perfection 

Trí Cảnh: Jnana-darpanna 

Trí của sự đoạn diệt hoàn toàn: Knowledge of complete destruction 

Trí Giả: Knower 

Trí huệ môn: Gate of Buddha-wisdom 

Trí Quang: Jnana-prabha 

Trí quang chiếu: Illuminations of knowledge 

Trí Tích: Jnana-kara 

Trí Tuệ: Jnana 

Trí Tuệ Bồ Tát: Intellectual Bodhisattva 

Trí tuệ thanh tịnh: J]nanam-anasrava 

Trí Tướng: Knowledge of like and dislike arising from mental condiflons 

Trì Bổn: Holding the root or fundamental 

Trì Nghiệp Thích: Karmadharaya 

Trì Ngưu Giới: Keeper of the law of oxen 

Trì Quốc Thiên Vương: King of celestial musicians 

Trì Thủy: Jatimdhara 

Triệu Thỉnh Đồng Tử: Inviter 

Trọng tội: Grave offense 

Trời Đao Lợi: Heaven of Thirty Three 

Trời Đâu Suất: Heaven of Tushita 

Trời Hóa Lạc: Heaven who creates obJects of sensual enJoyment by thought In 
accordance with theIr desires 

Trời Lạc Biến Hóa: Heaven of transformation of bliss 

Trời Tha Hóa Tự Tại: Heaven of Comfort Gained Through Others” Transformatilons 
Trời Thiện Hiện: Heaven of beautiful presentation 

Trời Thiện Kiến: Heaven of beauty 

Trời Tô Dạ Ma: Heaven of the Yama 

Trời Vô Tưởng: Heaven above thought 

Trồng trọt, nấu nướng, làm thương mại, chế tạo vật dụng hay may quần áo để kiếm 
tiền: Grow crops, cook, do business, manufacture things or to sew clothes to sell in 
order to make money 

Trụ Kiếp: Kalpa of existing 

Trung Ấm: Intermediate existence 

Trung Gián Định: Intermediate dhyana stage 

Trung Hữu: Intermediate state of exIstence 

Trung Quán Luận: Guide-book of the Middle Way School 

Trùng trùng Duyên khởi: Interbeing Endlessly Interwoven 

Truyền Thừa: Handed-down tradition 

Trực Giác: Immediate knowIng 


1943 


Tu Hoặc: Illusion 1n practice 

Túc mạng minh: Insight Into the mortal conditions of self and others 1n previous lives 
Tuệ Giác: Intuitive Insight 

Tụng đọc chánh hạnh: Intone the three sutras 

Tụng Tập Nhân: Habits of disputation 

Tùy chí thí: Giving as occaslon offers 

Tuyên Hóa: Hsuan-Hua 

Tuyết Sơn Bộ: Haimavatah 

Tuyết Sơn Hạ: Himatala 

Tứ động tâm: Holy Places of Buddhism 

Tứ Thiên vương Thiên: Heaven of the Four Kings 

Từ Bi Tâm: Heart of compassion 

Từ Môn: Gate of mercy 

Từ Vô Lượng Tâm: Immeasurable loving kindness 

Tử Môn: Gate of death 

Tự Nhiên Ngoại Đạo: Heretic sect that holds things happen spontaneouslÌy 
Tự Nhiên Từ: Intuitive mercy 

Tự thọ dụng tam muội: ]iJuyo 

Tương Tục Giả: IIIusory ideas 

Tương Tự Tức Phật: Identity of the Individual and Buddha 
Tướng Đại: Greatness of potentialitIes 

Tưởng Điên Đảo: Inverted thoughts 

Tượng Đầu Sơn: Gayasiras 

Tượng Đọa Khanh: Hastigarta 

Tượng Nha Hoa: Ivory flower 

Tỷ lượng môn: Inferential 


U 

U Linh: Invisible spIrIts 

Uổng Tập Nhân: Habits of injustice 

Ứng Hóa Pháp Thân: Infinite forms of absolute Buddha 


V 

Vạn vật bất tịnh: Impurity of external objects 

Vãng Sanh Tịnh Độ: Gaining rebirth to the Pure Land 

Văn Chương Ngũ Sơn: Gosan-Bungaku 

Vấn nạn hay la rầy vị Tăng hay Ni khác: Interrogate or reprimand other monk or nun 
Vi Nhiễu: Go round 

Viên đốn: Immediate and the whole 

Viên Đốn Chỉ Quán: Immediate and whole dhyana 


1944 


Viên lâm của chư Đại Bồ Tát: Groves of Great Enlgihtening Beings 
Viện Cao Cấp Phật Học: Institute of Advanced Buddhist Studies 
Vịnh Nhục: Honor and dishonor 

Vọng tâm: Illusion mind 

Vọng tưởng: Idle thoughts 

Vô Biên Pháp Giới: Infinite world of things 

Vô Biên Thân: Immeasurable bodies 

Vô Biểu Giới: Inward invisible power 

Vô kiến: Idea of unreality of all things 

Vô Kiến Đỉnh Tướng: Invisible mark on the head 

Vô lạc điên đảo: Heretics believe that Nirvana is not a place of bliss 
Vô lượng của âm thanh của Đức Như Lai: Infinity of the Buddha”s voice 
Vô lượng đạo: Infinite path 

Vô Lượng Nghĩa: Infinite meaning 

Vô lượng oal đức: Infinite powers 

Vô Lượng Quang: Infinite light 

Vô Lượng Tâm: Infinite mind 

Vô Lượng Thọ: Infinie life 

Vô Lượng Trăm Ngàn Vô Số Sự: Infinities of things 

Vô lượng trợ đạo: Infinite aids 

Vô Minh: Ignorance 

Vô Minh Hoặc: Illusion arIses from primal 1gnorance 

Vô Minh Nghiệp Ái: Ignorance, karma and desire 

Vô minh Pháp tính nhất thể: Ignorance and Bhutatathata 

Vô Ngã: Impersonal Tone 

Vô ngã điên đảo: Heretics believe that Nirvana ¡s not a real Buddha-nature 
Vô Tâm: Inconsciousness 

Vô Tâm Đạo Nhân: Hermit with an empty mind 

Vô Tận Đăng: Inexhaustible lamp 

Vô tận hải: Inexhaustible ocean 

Vô tận nguyện: Inexhaustible vows 

Vô tận tạng: Inexhaustible treasures 

Vô Tận Tạng phong luân: Inexhaustible treasury atmosphere 

Vô Tận Ý Bồ Tát: Infinite Resolve Bodhisattva 

Vô Thủy Vô Minh: Ignorance without beginning 

Vô Thường: Impermanence 

Vô Thường Cú: Impermanence of ego 

Vô thường điên đảo: Heretics believe that Ñirvana is impermanence 
Vô tịnh điên đảo: Heretics believe that Nirvana is not pure 

Vô úy thí: Giving of courage or confidence 


1945 


Vu Điền: Khotan 
Vương Thiện: King-feast 


X 

Xà Hành: Go on the belly 

Xà Quật Sơn: Grdhrakuta 

Xả Vô Lượng Tâm: Immeasurable detachment 
Xe Dê: Goat cart 

Xiển để: Icchantika 

Xuất thế gian trí: Jnanam-lokottaram 


Y 

Y Tha Khởi: Inter-origination 

Ý Mã Tâm Viên: Horse-will, monkey-mind 

Yếu Danh Thí: Giving for acquiring a good reputation 


1946 


TABLE OF CONTENT 


VOLUME ONE (A-B) 1-610 
VOLUME TWO (C-D) 611-1146 
VOLUME THREEK (E-F) 1147-1876 
VOLUMEFOUR (G-K) 1677-2512 
VOLUME FIVE (L-N) 2513-3142 
VOLUME SIX (O0-R) 3143-3726 
VOLUMESEVEN (S) 3727-4336 
VOLUMEEIGHT (TA-TEL) 4337-4768 
VOLUME NINE (TH-TZ) 4789-5224 


VOLUME TEN (U-Z) 5225-5626 


1947 


G 


Gachati (skt): Già Xa Đề—Tiến bộ—Progress. 
Gachi (skt): Yết Chức——According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Budhist Terms, 
Gachi 1s an ancient kingdom between Balkh and 
Bamian, about Rui—Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Yết Chức là một vương quốc 
cổ nằm giữa Balkh và Bamian, vào khoảng Rui. 
Gadgadasvara (sk): WonderfUll Sound 
Bodhisattva, master of seventeen degprees of 
samadhi, whose name heads cap 24 of the Lotus 
Sutra—Diệu âm Bồ Tát. 

Gadura (skt): Ca-Lâu-La, một trong tám chúng 
sanh siêu nhân trong Kinh Liên Hoa—Gadura, 
one of the eight classes of supernatural beings In 
the Lotus Sutra or eight Vajra Deites—See Eight 
classes of divinities, Eight classes of supernatural 
beings in the Lotus Suữa and Eight classes of 
nagas and devas. 

Gagana (skt): Ca Ca Na—Bầu trời hay không 
trung—The firmament—Space. 

Gagana (sk): Hư không—Sky—Space. 
Gaganamala (p): Hư Không Vô Cấu. 
Gaganamati (p): Hư Không Huệ. 

Gahakaraka (skt): The builder of the house of 
self, the self whích holds together unreal 
components in an unreal unity and gives the 
1llusion of being a compound thing. The analogy 1s 
from a house which, being taken to pIeces, cease 
to be. 

Gahapatagøi (p): The fire of the householder— 
Lửa của người gia chủ—See Three dharmas 
(XXVIII) (B). 


Gain: 
I) Labho (p): Đắc hay được lợi —See Eight 
winds. 


2) Patilabhati (p): 

a) (n): Thành tựu—According to the SangItI 
Sutfta In the Long Discourses of the Buddha, 
there are five kinds of gain—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm 


sự thành tựu—See Gain and loss, and FIve 
kinds of gain. 

b) (v): Patilabhati (p)—Đắc_—Lợi lộc— Thâu 
được. 

3) Sampada (p): See Patilabhati (p). 

Gain comprehension of the unobstructed 

realm of the cosmos of reality: Đồng chư Như 

Lai liễu đạt pháp giới vô ngại cảnh giới—See 

Ten kinds of truth seal. 

Gain control of one”s own mỉnd: Làm chủ 

được tâm mình. 

Gain (win) the Dharma vision: Đắc Pháp 

nhãn. 

Gain fame and money: Đạt được danh lợi và 

tiễn tài. 

Gain of health: Vô Bệnh Thành Tựu—See Five 

kinds of gain. 

Gain the Heavenly Eye: Win divine vision— 

Đắc Thiên nhãn. 

Gain (v) knowledge of Janati (p)—Jnatum 

(skt)—Hiểu biết. 

Gain and loss: Success or failure— Thành bại— 

Đắc Thất. 

(@) Gai: Labho (p)—Advantage——ProsperIty— 
Benefit—Đắc hay được lợi—People are often 
swayed either by their attachment to gain, 
fame, pralse, 
aversion to 


and pleasure, or by therr 
loss, disegrace, blame, 
suffering. In fact, life 1s a process of gain and 
loss, but people only satisfy with gain and 
feel miserable with loss; therefore, people 
continue to suffer. I le 1s a continuous 
process of temporary happiness of gain and 
suffering of loss, le would not worth living 
any more. Thus, the Buddha taught: “lt 1s 
should 
remain high and moral courage and mainfain 
proper equilibrium. Our life, especially that of 
lay people, has ups and downs while 
strugsling In daily activifles, in order for us to 
have less disappintment, should be 
prepared to accept both the good and the 
bad.” In the time of the Buddha, a noble lady 
was offering food to the Venerable Sariputra 


and 


under adverse circumsfances one 


W© 


and some other monks. While serving them, 
she received a note statng that certain 
misfortunes had affected her family. Without 


1948 


becoming upset, she calmly kept the nofe in 
her waist-pocket and continued to serve the 
monks as If nothing had happened. A maid 
who was carrying a pot of ghee to offer to the 
monks was so startled that she slipped and 
broke the pot of ghee. Thinking that the lady 
would naturally fell somy at the loss, 
Venerable Sariputra consoled her, saying that 
all breakable things are bound to break. The 
wise lady remarked: “Bhante, what is this 
trivial loss? I have Just received a nofe stating 
certain misfortunes have occurred In my 
family. I accepted without losing my balance. 
l am serving you all despite the bad news.” 
Such barve courage of the lady should be 
hiphly commended—Người ta luôn có 
khuynh hướng bám víu lấy lợi lộc, danh thơm, 
tiếng khen, và vui sướng; ngược lại, ghét bỏ 
sự thua lỗ, tiếng xấu, sự chê trách, và khổ 
đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được thua, 
nhưng con người chỉ thỏa mãn nếu được và 
khổ sở nếu thua, chính vì thế mà cứ mãi khổ 
sở. Cuộc đời nếu mãi được thì cười, thua thì 
khóc, thì cuộc đời không đáng để sống nữa. 
Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Trong mọi 
ngang trái, ta phải tỏ ra có tinh thần mạnh và 
can đảm, duy trì tính thần quân bình thích 
hợp. Cuộc đời của những người tại gia phải 
có lúc lên lúc xuống khi tranh đấu với đời, 
muốn ít bị thất vọng, con người phải sẵn sàng 
chấp nhận điều tốt cũng như điều xấu.” Vào 
thời Đức Phật còn tại thế, có một mệnh phụ 
quý phái cúng dường thực vật cho ngài Xá 
Lợi Phất và chư Tăng. Trong khi đang dâng 
thực phẩm cúng dường, bà nhận được giấy 
báo tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình bà. 
Không chút rối loạn, bà bình tĩnh bỏ lá thư 
vào túi rồi vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến chư 
Tăng làm như không có chuyện gì xãy ra. 
Một nô tỳ mang bình sữa để cúng dường, 
ngạc nhiên đến nỗi trợt té làm bể bình sữa vì 
ngỡ rằng khi nghe tin nầy chắc chắn bà nầy 
sẽ không khỏi khổ đau phiền não. Nghĩ rằng 
thế nào bà nầy cũng buồn vì cái bình bị vỡ, 
ngài Xá Lợi Phất liền khuyên giải bà và nói 
rằng tất cả những gì có thể vỡ được thì một 
ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ. Bà nói: “Thế nào 
là cái mất không đáng kể? Tôi vừa nhận 


qI) 


]) 


2) 


được tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình tôi. 
Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn tiếp 
tục hầu hạ quý ngài mặc dù nhận được tin 
buồn.” Sự dũng cảm của người đàn bà nầy 
thật đáng được ca ngợi. 

The Buddha taugpht Buddhists should 
courageously accept losses. One must face 
these losses with equanimity and take them 
as an opportunity to cultivate our sublime 
virtues—Đức Phật dạy: “Phật tử nên can đảm 
chấp nhận sự thua thiệt. Ta phẩi trực diện với 
sự thua lỗ một cách bình thắn và lấy nó làm 
một cơ hội để trau dổi những đức hạnh cao 
siêu.”. 

At the time of the Buddha, once the Buddha 
went seeking alms 1n a village. Owing to the 
Intervention of Mara, the Buddha did not 
obtain any food. When the Mara questioned 
the Buddha rather sarcastically whether he 
was hungry or not, the Buddha solemnly 
explained the mental attitude of those who 
were free from Impediments, and replied: 
“Ah, happilly do we live, we who have no 
Iimpediments. Feeders of joy shall wee be 
even as the gods of the Radiant Realm”: 
Trong thời Đức Phật còn tại thế, một lần ngài 
đi khất thực tại một làng. Do sự can thiệp của 
Ma vương, Đức Phật không nhận được chút 
đồ ăn nào cả. Khi Ma vương hỏi châm biếm, 
“Ngài có đói không?” Đức Phật vui vẻ giải 
nghĩa thái độ tinh thần của những ai thoát 
khỏi mọi chướng ngại, Ngài đáp: “Sung 
sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì 
chướng ngại. Ta thường sống an vui như các 
vị thần ở cõi Trời Quang Âm. 

On another occasion, the Buddha and his 
disciples observed the rainy season In a 
village at the Invitatlon of a brahmin who, 
however, completely fogot to atfend the 
needs of the Buddha and the Sangha. 
Throughout the period of three months, 
although Venerable Moggallana volunteered 
to obtain food by his psychic powers, the 
Buddha making no complaint, was contented 
with the fodder of horses offered by a horse 
dealer: Một dịp khác, Đức Phật và các đệ tử 
của Ngài an cư vào mùa mưa tại một ngôi 
làng theo lời mời của một người Bà La Môn. 


1949 


Người nầy quên hẳn việc tiếp tế thực vật cho 
Đức Phật và Tăng Già. Trong suốt ba tháng, 
ngài Mục Kiền Liên đã phải xung phong 
dùng thần thông đi xin đồ ăn, thế màĐức 
Phật không hề có một lời phàn nàn và chịu 
dùng cỏ khô của ngựa do một ông lái ngựa 
cúng dường. 

Gain of morality: Giới Thành Tựu—See Eive 

kinds of gain. 

Gain the path of purity and tranquility: Đạt 

đến con đường thanh tịnh (thanh tịnh đạo). 

Gain, praise, honour, and ill-gotten fame: 

Labha-siloka-sakkara-micchayasa (p)—Thâu đoạt 

bất chánh, tiếng tốt, danh vọng, lời khen tặng và 

lợi lộc—See Ten armies of mara. 

Gaïin (ge£) profif: Được lợi ích. 

Gain (achieve) the realizafion: Thành tựu sự 

thực chứng. 

e - Temporary gain: Lợi lộc tạm thời. 

se - Worldly gain: Lợi lộc thế gian. 

Gain of relatives: Thân Thuộc Thành Tựu—See 

FIve kinds of gain. 

Gain of right views: Kiến Thành Tựu—See 

Five kinds of gan. 

Gain ïn our social relations: Có lợi trong giao 

tiếp xã hội —-In the Ten Non-seekings, the 

Buddha taught: “We should not wish for gain In 

our social relations. This will lead us to violate 

moral principles and see only mistakes of 

others.”—Trong Mười Điều Tâm Niệm, Đức Phật 

dạy: “Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình 

thì mất đi đạo nghĩa”—See Ten Non-Seeking 

Practices. 


Gain superknowledge: Attain supreme 
knowledge—Achieve wisdom—Đạt được tối 
thắng trí. 

Gain truc insigh(t (knowledge or 


understanding): Đạt được trí huệ như thật 
(chánh trí). 

Gain of wealth: Tài Sản Thành Tựu—See Five 
kinds of gain. 

Gaining: Patilabha (p}—Đang đắc được. 
Gaining new insights through studying old 
material or reviewing the past helps one 
understand the present: Ôn chuyện cũ để biết 
chuyện mới (Ôn cố tri tân). 


Gaining knowledge-and-vision in 
meditation: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Chứng 
Đắc Tri Kiến -See Four concentrative 
meditations. 


Gaining rebirth to the Pure Land: To be 
reborn in the Pure Land——Vãng Sanh Tịnh Độ. 
(ŒD The meanings of “Gaining rebirth to the Pure 
Land”—Nghĩa của “Vãng sanh Tịnh Độ”: To 
go fo be in the Pure Land of Amitabha, or to 
have a rebirth in the Pure LandĐi (sanh) về 
cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 
According to the Pure Land Sect, there are 
two conditons of rebirth to the Pureland— 
Theo Tịnh Độ Tông, có hai trường hợp vãng 
sanh về Tịnh Độ: 
l1) To gain rebirth to the main land: Vãng sanh 
Chánh Quốc —This condition is reserved for 
those who regularly and dilipently practice 
Buddha Recitation, those who have a sincere 
and faithful mind without regression. They 
will know beforehand the time and place of 
their death, having clear and proper thoughts, 
they will bathe themselves, changing clothes, 
or receive the great liphts of the Buddha 
shine to their bodies. Or they may see the 
enlipghtened characteristics of the Buddhas 
and an assembly of enliphtened beings 
appearing ¡1n the sky often walking 1m 
meditation before their eyes. All the varlous 
good and wholesome Images will appear 
clearly, within a split moment, these people 
will gain rebirth to the Pure land, be near the 
most supremely virftuous beings, and earn a 
place among the nine levels of the lotus 
throne. They will often be able to hear the 
dharma sounds of the Buddhas and ultimately 
they will attain the enlightenment fruit of 
Buddhahood—Người nào bình thường tính 
tấn niệm Phật, một lòng thành tín không lui 
sụt, khi lâm chung biết trước ngày giờ, chánh 
niệm rõ ràng, tự mình tắm gội, thay y phục, 
hoặc được quang minh của Phật chiếu đến 
thân, hoặc thấy tướng hảo của chư Phật cùng 
chư Thánh chúng hiện thân ra giữa không 
trung hay đi kinh hành trước mặt, có điểm 
lành hiển hiện rõ ràng, kẻ ấy trong một sát na 
liền được sanh thắng về Tịnh Độ, gần gũi chư 
thượng thiện nhơn, dự vào một trong chín 


qI) 


2) 


1950 


phẩm sen nơi chốn liên trì, hằng nghe được 
pháp âm của chư Phật, rốt ráo thành tựu được 
chánh quả. 

To be reborn to the outer border of the 
Sanh về Nghi Thành—This 
condition 1s reserved for those who normally 
maintain precepts, who practice Buddha 
Recitation but are not diligent and lack faith. 
Thus, when death arrives, they do not have 
any good or evil thoughts, but close theIr eyes 
similar to a sleeping person. Because those 
people”s doubfs are not eliminated. They may 
practice Buddha Recitation, but do not have 
absolute faith. They do not gain rebirth 
directly to the main land. Instead, they are 
born to a domain on the outskirts of the 
Pureland. That domain 1s called “Doubtful 
Land.” People who are born to that domain 
have a life expectancy of 500 years (a day In 
that land equals a 100 years In the human 
realm). After living out their existence, they 
must return to the six paths of the cycle of 
rebirths. However, Bodhisattvas come there 
everyday to expound sutras and to encourage 
them to diligently recite the Buddha”s name. 
For those who_ diligently cultivate, when theIr 
lives come to an end, they will gain rebirth in 
the main land—Người bình thường giữ giới, 
cũng có niệm Phật nhưng không được tinh tấn 
và tin tưởng cho lắm, khi lâm chung không có 
tướng lành dữ chi cả, nhắm mắt đi xuôi tựa 
như người ngủ, vì kẻ ấy nghi tình chưa dứt, 
tức là tuy có niệm Phật mà lòng không tin 
tưởng tuyệt đối, nên không được sanh thẳng 
vào nơi chánh quốc, mà chỉ trụ vào một nơi ở 
ngoài biên phương tịnh độ mà thôi. Chỗ đó 
tên là Nghi Thành. Người sanh về cõi nầy có 
tuổi thọ là 500 năm (một ngày nơi cõi đó 
bằng 100 năm ở cõi người). Mãn kiếp xong 
sẽ bị đáo sanh trở lại trong sáu nẻo luân hồi. 
Tuy nhiên, mỗi ngày đều có chư Bồ Tát về 
đây thuyết pháp và khuyến tấn niệm Phật. 
Nếu chúng sanh nào biết tinh tấn tu hành, khi 
mạng chung sẽ được vãng sanh vào chánh 
quốc. 


Pureland: 


qI) According to the Vimalakiri Sutra, chapter 


ten, the Buddha of the Fragprant Land, 
Upasaka Vimalakirti told Bodhisattvas from 


]) 


2) 


the Fragrant Land about “Being reborn in the 
Buddhaˆs Pure Land” as follows—Theo Kinh 
Duy Ma Cật, chương mười, phẩm Phật Hương 
Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với chư Bồ Tát 
nước Chúng Hương về “Vãng Sanh Tịnh Độ” 
như sau: 

The Bodhisattvas from the Fragrant Land 
asked: “How_ many should a 
Bodhisattva achieve In this world to sfop IfS 
morbid growth (defilements) in order to be 
reborn in the Buddha”s pure land?”: Các Bồ 
Tát nước Chúng Hương hỏi: “Bồ Tát phải 
thành tựu mấy pháp ở nơi cõi nầy làm không 
lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?” 
Vimalakirti replied: “A Bodhisattva should 
bring to perfection eipht Dharmas to sfop 
morbid growth ¡n this world in order to be 
reborn in the pure land. They are—Ông Duy 
Ma Cật đáp: “Bồ Tát thành tựu tám pháp thời 
ở cõi nầy làm không lầm lỗi, được sanh về 
cõi Tịnh Độ. Tám pháp là gì.”: 

Benevolence towards all living beings with 
no expectfation of reward: Lợi ích chúng sanh 
không mong báo đáp. 

Endurance of sufferings for all living beings 
dedicating all merits to them: Thay thế tất cả 
chúng sanh chịu mọi điều khổ não. 
Impartiality towards them with all humility 
free from pride and arrogance: Bao nhiêu 
công đức đều ban cho tất cả chúng sanh. 
Reverence to all Bodhisattvas with the same 
devoton as to all Buddhas (Ie. without 
discriminaton between Bodhisattvas and 
Buddhas): Lòng bình đẳng đối với chúng sanh 
khiêm nhường không ngại, đối với Bổ Tát 
xem như Phật. 

Absence of doubt and suspicion when hearing 
(the expounding of) sutras which he has not 
heard before: Những kinh chưa nghe, nghe 
không nghi. 

Abstention from opposition to the sravaka 
Dharma: Không chống trái với hành Thanh 
Văn. 

Abstention from discrimination 1n regard to 
donatons and offerings received with no 
thought of self-profit in order to subdue his 
mind: Thấy người được cúng dường cũng 
không tật đố, không khoe những lợi lộc của 


Dharmas 


3) 


1951 


mình, ở nơi đó mà điều phục tâm mình. 
Self-examinaton without contending with 
others. Thus he should achieve singleness of 
mind bent on achieving all merits; these are 
the eight Dharmas: Thường xét lỗi mình, 
không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu 
các công đức. 

After Vimalakirti and Manjusri had thus 
expounded the  Dharma, 
thousands of devas developed the mind set on 
supreme enlightenment, and ten thousand 
Bodhisattvas realized the patient endurance 
of the uncreate: Sau khi ông Duy Ma Cật và 
ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp nầy rồi, ở 
trong đại chúng có cả trăm ngàn vị trời, người 
đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, mười ngàn Bồ Tát chứng đặng Vô sanh 
Pháp nhẫn. 


hundreds and 


(V)According to the Dharma Jewel Platform 


Sutra, Chapter Three (Doubts and 
Questions)—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm 
Thứ Ba (Nghi Vấn): 

One day, Magistrae Vi asked the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng: “Your disciple has often 
seen the Sangha and laity reciting “Amitabha 
Buddha,` vowing to be reborn In the West. 
WIII the Hiph Master please tell me If they 
wIll obtain rebirth there and, so, dispel my 
doubts??: Một hôm Vi Thứ sử hỏi Lục Tổ 
Huệ Năng rằng: “Đệ tử thường thấy Tăng tục 
niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây 
Phương, thỉnh Hòa Thượng nói, được sanh nơi 
cõi kia chăng? Nguyện vì phá cái nghi nầy.” 
The Master said, “Magistrate, listen well. Hui 
Neng will explain it for you. When the World 
Honored One was in Shravasti City, he spoke 
of being led to rebirth in the West. The Sutra 
text clearly sfates, '“1t Is not far from here.” If 
we discuss 1fs appearance, 1t is 108,000 miles 
away but In Immediate terms, it is explained 
as far distant for those of Inferior roofs and as 
nearby for those of superior wisdom. There 
are two kinds of people, not two kinds of 
Dharma. Enlightenment and confusion differ, 
and seeing can be quick or slow. The deluded 
person recites the Buddha”s name, seeking 
rebirth there, while the enliphtened person 
purifiles his own mind. Therefore, the Buddha 


said, “As the mind 1s purified, the Budhaland 
1S purified.` Magistrate, 1f the person of the 
East merely purifies his mind, he 1s without 
offense. Even though one may be of the 
West, 1Ý his mind 1s impure, he 1s at fault. The 
person of the East commits offenses and 
recites the Buddha's name, seeking rebirth in 
the West. When the person of the West 
commits offenses and recites the Buddha”s 
name, in what country does he seek rebirth? 
Common, deluded people do not understand 
their self-nature and do not know that the 
Pure Land ¡is within themselves. Therefore, 
they make vows for the East and vows for the 
West. To enlightened people, all places are 
the same. As the Buddha said, “In whatever 
place one dwells, there is constant peace and 
happiness.` Magistrate, 1f the mind-ground 1s 
only without unwholesomeness, the West 1s 
not far 
unwholesome thoughts, one may recite the 
Buddhaˆs name but 1t will be difficult to attain 
that rebirth. Good Knowing Advisors, Ï now 
exhort you all to get rid of the ten evils first 
and you will have walked one hundred 
thousand miles. Next get rid of the eight 
deviatons and you will have gone eipht 
thousand miles. If in every thought you see 
your OWn natfure, always practice Impartiality 
and straightforwardness, you will arrive In a 
finger-snap and see Amitabha. Magistrate, 
merely practice the ten wholesome acts; then 
what need will there be for you to vow to be 
reborn there? But 1f you do not rid the mind of 
the ten evils, what Buddha will come to 
welcome you? If you become enliphtened to 
the sudden dharma of the unproduced, you 
wil  see the 
Unenlightened, you may recite the Buddha”s 
name seeking rebirth but since the road 1s so 
long, how can you traverse 1t? Hui-Neng will 
move to the West here in the space of an 
Instant so that you may see 1t right before 
your eyes. Do you wish to see it? ”: Tổ bảo: 
“Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì 
ông mà nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ 
nói kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng 
cách đây không xa. Nếu luận về tướng mà 


from here. Ilf one harbors 


West ¡in an Instant. 


1952 


nói, lý số có mười muôn tám ngàn, tức là 
trong thân có mười ác tám tà, liền là nói xa, 
nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những 
người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng 
pháp không có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy 
có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh 
về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở dĩ 
Phật nói “tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. 
Sử quân người phương Đông, chỉ tâm mình 
tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây 
tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương 
Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương 
Tây, còn người phương Tây tạo tội, niệm 
Phật thì cầu sanh về cõi nào? Phàm ngu 
không rõ tự tánh, không biết trong thân Tịnh 
độ, nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ thì 
ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói “tùy chỗ 
mình ở hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa 
chỉ không có cái bất thiện thì Tây phương 
cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng 
thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Nay 
khuyên thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập 
ác tức là được mười muôn, sau trừ tám cái tà 
bèn qua được tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh 
thường hành bình đẳng, đến như trong khẩy 
móng tay, liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử 
quân chỉ hành mười điều thiện, đâu cần lại 
nguyện vãng sanh, không đoạn cái tâm thập 
ác thì có Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được 
đốn pháp vô sanh, thấy Tây phương chỉ trong 
khoảng sát na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật cầu 
vãng sanh, thì con đường xa làm sao đến 
được? Huệ Năng vì mọi người mà khiến cho 
quý vị thấy trong sát na cõi Tây phương ở 
ngay trước mắt, quý vị có muốn thấy hay 
chăng?” 

At that time, the entire assembly bowed and 
said, “lÝ we could see It here, what need 
would there be to vow to be reborn there? 
Please, Hiph Master, be compasslonate and 
make the West appear so that we mipht see 
it”: Lúc ấy mọi người đều đảnh lễ thưa rằng: 
“Nếu ở cõi nầy mà thấy được thì đâu cần 
phải nguyện vãng sanh, nguyện Hòa Thượng 
từ bi liền hiện Tây phương khiến cho tất cả 
được thấy.” 

The Master said, “Great assembly, the 
worldly person's own physical body Is the 


city, and the eye, ear, nose, tongue, and body 
are the gates. Outside there are five gates and 
1nside there 1s a gate of the mind. The mind 1s 
the “øground” and one”s nature 1s the “king.” 
The “king” dwells on the mind “ground.” 
When the nature 1s present, the king 1s 
present but when the nature 1s absent, there 1s 
no king. When the nature 1s present, the body 
and mind remain, but when the nature 1s 
absent, the body and mind are destroyed. The 
Buddha 1s made within the self-nature. Do not 
seek outside the body. Confused, the self- 
nature is a living being: enliphtened, 1t Is a 
Buddha. “Kindness and compassion” are 
Avalokitesvara and “sympathetic Joy and 
giving` are Mahasthamaprapta. “Purification” 
ISÃễ Sakyamuni and “equanmity and 
directness" are Amitabha. “Others and self 
are Mount Sumeru and “deviant thoughts” are 
the ocean water. “Afflictions” are the waves. 
“Crueltyˆ 1s an evil dragon. “Empty falseness" 
1s phosfs and spirifs. “Defilement” 1s fish and 
turtles, “greed and hatred` are hell, and 
“delusion" 1s  animalsGood Knowing 
Advisors, always practice the ten good 
practices and the heavens can easily be 
reached. Get rid of others and self, and Mount 
Sumeru topples. Do away with deviant 
thought, and the ocean waters dry up. Without 
defilements, the waves cease. End cruelty 
and there are no fish or dragons. The 
Tathagata of the enlightened nature Is on 
your own mind-ground, emitting a great bright 
lipght which outwardly 1lluminates and purIfies 
the six gates and breaks through the six 
desire-heavens Inwardly, 1t illuminates the 
self-nature and casts out the three poIsons. 
The hells and all such offenses are destroyed 
at once. Inwardly and outwardly, there 1s a 
bripht penetration. This 1s no different from 
the West. But 1f you do not cultivate, how can 
you go there?": Tổ bảo rằng: “Nầy đại chúng! 
Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi 
lưỡi là cửa, ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. 
Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, 
tánh còn thì vua còn, tánh mất đi thì vua cũng 
mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân 
tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chớ 


1953 


hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê, tức là 
chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bị tức 
là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, 
hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là 
Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, tà tâm 
là biển độc, phiền não là sóng mói, độc hại là 
rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa 
trạnh, tham sân là địa ngục, ngu sĩ là súc 
sanh. Nầy thiện tri thức! Thường làm mười 
điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhơn 
ngã thì núi Tu DI ngã, dẹp được tham dục thì 
biển nước độc khô, phiền não không thì sóng 
mói mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở 
trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng 
đại quang minh, ngoài chiếu sáu cửa thanh 
tịnh hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong 
chiếu ba độc tức liền trừ địa ngục, vân vân., 
các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài 
sáng tột, chẳng khác với cõi Tây phương, 
không chịu tu như thế nầy làm sao đến được 
cối kia?” 

* On hearing this speech, the members of the 
øreat assembly clearly saw their own nafures. 
They bowed together and exclaimed, ““This 1s 
indeed good! May all living beings of the 
Dharma Realm who have heard this awaken 
at once and understand.”: Đại chúng nghe nói 
đều rõ ràng thấy được tự tánh, thấy đều lễ 
bái, đều tán thán: “Lành thay!” Thưa rằng: 
“Khắp nguyện pháp giới chúng sanh nghe đó 
một thời liên ngộ hiểu.” 

Gaining relinguishment: Xả Thắng Xứ—See 

Four kinds of resolve. 

Gaining tranquility: Chỉ Tức Thắng Xứ—See 

Four kinds of resolve. 

Gaining truth: Đế Thắng Xứ—See Four kinds 

Of resolve. 

Gaining wisdom: Tuệ Thắng Xứ—See Four 

kinds of resolve. 

Gajapatfi (sk0: 

Vương. 

l) A term for Sakyamuni Buddha: Danh hiệu 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

2) The fabulous ruler of the southern division of 
the Jambudvipa continent: VỊ vương trong 
huyền thoại trị vì vùng phía Nam Diêm Phù 
Đề. 


Lord of Elephants—Tượng 


Gajasirsa (skO: Ca da sơn (Tượng Đầu sơn)— 
Núi Đầu Voi—Elephants Head Mountain—Hai 
đỉnh đã được nói đến—Two are mentioned: 
1) One is near “Vulture Peak”: Một gần núi 
Linh Thứu. 
2) One 1s near the Gaya: Một gần Bồ Đề Đạo 
Tràng. 
Gaki (jap): Preta (skÙ—Ngạ Quỷ—See Hungry 
ghosts. 
Gaku (ap): A Japanese Buddhist term for 
“Learn.— Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có 
nghĩa là “Học.”—See SaIksa and Asaiksa. 
Gakuto (jap): Sư Học Đầu (Nhật Bản). 
Galaxies (n): Dãy Ngân Hà —The Milky Way. 
Gamble or bet on sport games, horse races, 
car races, and so on: Đánh bạc và cá độ thể 
thao, đua ngựa, đua xe, vân vân—A Bhiksu or 
Bhiksuni who gambles or bets on sports øames, 
hors€ races, car races, and so on, commifs an 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào đánh bạc hay cá độ các trận thể 
thao, đua ngực hay đua xe, vân vân, là phạm giới 
Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Gamblers: Những kẻ cờ bạc—See Six dangers 
when one keeps bad company. 
Gambler cannot afford to maintain a wifc: 
Vấn để cưới gả không được tín nhiệm, vì người 
đam mê cờ bạc không thể quán xuyến lo lắng 
được vợ con—One 1s not in demand for marriagøe. 
Because a gambler cannot afford to mainfain a 
wife—See SIx dangers when one attaches to 
gambling. 
Gambling: Bài bạc —According to the Sigalaka 
Sutra, there are six dangers when one attaches to 
gambling—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu mối 
nguy hiểm khi đam mê cờ bạc—See Six dangers 
when one attaches to gambling. 
Gambiling leads to robbery: Cờ bạc dẫn đến 
trộm cướp (Đổ dữ đạo vi lân, ý nói cờ bạc và 
trộm cắp là láng giểng). 
Gamini (skt: Già Di Ni—A king whom the ¡s 
said to have addressed a sutra about causes and 
effects, as well as wholesome and unwholesome 
deeds and their consequences—VỊ vua mà người 
ta nói rằng đã được Đức Phật thuyết giảng một 


1954 


kinh nói về nhân quả, cũng như thiện và bất thiện 
nghiệp cùng với quả báo của chúng. 

Gamini Sutra: Già Di Ni Kinh—A sutra in 
which the Buddha expounded clearly for King 
Gamini on wholesome and unwholesome deeds as 
well as their consequences—Đức Phật giảng 
thuyết quả báo rõ ràng cho vua Già Di Ni, giống 
như đá và dầu, một thứ chìm, một thứ nổi—See 
GaminI. 

Gampopa Sonam Rinchen (1079-1153): 
Student of Milarepa, who became a monk 
following the death of his wife. The name 
“Gampopa” 1s a reference to the area of Gampo, 
where he practiced meditation for a number of 
year. He 1s also known as “The Doctor of Takpo.” 
Originally ordained as a monk in the Kadampa 
tradition, and later he studied with a number of 
teachers, Including Milarepa. From him he 
received Insfructlons in the ^six dharmas of 
Naropa” Unlike MiHlarepa, 
however, he remained a monk, and following his 
teacher”s death he began reorganize the Kagyupa 
tradition, developing a monastic component to 
what had previously been mainly a lineage of lay 
tantrics. His bestknown work is the 


and Mahamudra. 


“Jewel 
Ornament of Liberation,” which synthesizes the 
teachings of Kadampa and Kagyupa—Đệ tử của 
Milarepa, người trở thành Tăng sĩ sau khi vợ ông 
qua đời. Tên “Gampopa” chỉ vùng tên Gampo, nơi 
mà ông đã tu tập thiển định trong một vài năm. 
Ông cũng còn được biết đến với tên “Bác sĩ 
Takpo.” Khởi đầu ông thọ giới với một vị sư trong 
trường phái Kadampa, và sau đó ông theo học với 
nhiều vị thầy khác nhau, kể cả Milarepa. Từ 
Milarepa, ông nhận được những giáo huấn về 
“Lục Pháp Naropa” và đại ấn. Tuy nhiên, không 
giống với Milarepa, ông vẫn sống đời Tăng sĩ và 
sau khi thầy thị tịch, ông tổ chức lại truyền thống 
Kagyupa, phát triển một bộ phận của tự viện mà 
trước đây chủ yếu là của Mật giáo tại gia. Tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Bảo Châu Trang 
Nghiêm Giải Thoát,” tổng hợp giáo thuyết của 
hai trường phái Kadampa và Kagyupa 

Gana (skt): Ghana (sk—Già Na—Cứng chắc, 
dầy—Solid—Thick. 

Gandan Monastery: Name of the most 
1nfluential monastery In Mongolia, located in Ulan 
Bator. It 1s the seat of the Khambo Lama, who 1s 


the spiritual head of Mongolian Buddhism. The 
current Khambo Lama 1s also the president of the 
Asian Buddhists' Conference for Peace—Tên của 
một tu viện có ảnh hưởng lớn nhất ở Mông Cổ, 
tọa lạc tại Ulan Bator. Đây là trụ sở của Khambo 
Lama, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Mông 
Cổ. Vị Khambo Lama hiện tại cũng là chủ tịch 
của Hội Hòa Bình của Phật Tử Á Châu. 

Gandavyuha-sutra (skÐ: Kinh Hoa Nghiêm— 
Flower Ornament Sutra—The Garland Sutra— 
The Sanskrit tile 1s “Flower Array Sutra,” or 
“Avatamsaka,” taught by the Buddha In Sravasti, 
according to Mahayana tradition. Thịs 1S a part of 
the voluminous Avatamsaka Sutra. According to 
Fa-Tsangs commentary on the sixty-fascile 
Garland Sutra, 1s real name is Gandavyuha 
according to Fa-lIsang. Avaftamsaka means a 
“garland,` while in Gandavyuha, ganda means “a 
flower of ordinary kind,` and vyuha “an orderly 
arrangsement` or “array. Gandavyuha means 
“flower-decoration.` Avaftamsaka 1s one of the 
profound Mahayana sutras embodying the 
sermons øgiven by the Buddha Iimmediately 
following his perfect enlightenment. The 
Gandavyuha 1s the Sanskrit tile for a text 
containing the account of Sudhana, the young 
man, who wishing to find how to realize the ideal 
lie of Bodhisattvahood, 1s directed by ManJusrI 
the Bodhisattva to visit spiritual leaders one after 
another in varilous departments of life and in 
Varlous forms of existence, altoøether numbering 
fifty-three. During this period of time, Sudhana 
generated the asprration to attain Buddhahood for 
the sake of other sentient beings, including the 
1mmenent Buddha Maitreya. Eventually his quest 
culminated with his attainment of awakening 
following his meeting with Samantabhadra 
Bodhisattva, through whose teaching he atfains 
enliphtenment and experlences reality. The last 
chapter concerns the vows of samantabhadra, 
which consttut the basis of the líe of a 
Bodhisattva and which comprise a fundamental 
text of the Hua-Yen school. This 1s the baslc text 
of the Avatamsaka school. It is one of the longest 
and most profound sutras In the Buddhist Canon 
and records the hiphest teaching of Buddha 
Sakyamuni, immediately after enlightenmert. Ít is 
traditionally believed that the sutra was taught to 


1955 


the Bodhisattvas and other hiph spiritual beings 
while the Buddha was In samadhi. The sutra has 
been described as the “epitome of Budhist 
thoupht, Buddhist seniment, and Buddhist 
experiences” and ¡s quoted by all schools of 
Mahayana Buddhism. The sutra compares the 
whole Universe to the realizaton of Vairocana 
Buddha. I(s basic teaching ¡is that myriad things 
and phenomena are the oneness of the Universe, 
and the whole Universe 1s myriad things and 
phenomena. After examining the sufra, we find 
that the beginning many 
independent sutras which were later compiled Into 
one encyclopaedic collection, as the subJect- 
maftters treated in them are all classified under 
one head, and they came to be known as 
Avatamsaka—Nhan để Phạn ngữ của Hoa 
Nghiêm là Avatamsaka, theo truyền thống Đại 
Thừa thì kinh này được Đức Phật thuyết giảng 
trong thành Xá Vệ. Hoa Nghiêm là một trong 
những bộ kinh thâm áo nhất của Đại Thừa, ghi lại 
những bài thuyết pháp của Đức Phật sau khi Ngài 
đã đạt giác ngộ viên mãn.Đây là một bộ kinh 
nhiều tập. Theo ngài Pháp Tạng trong bản chú 
giải kinh Hoa Nghiêm bộ 60 quyển nói nguyên 
ngữ chính là Gandavyuha. Avatamsaka có nghĩa 
là “một tràng hoa” trong khi nơi chữ Gandavyuha, 
thì ganda là “tạo hoa” hay một loại hoa thường và 
“vyuha” là “phân phối trật tự” hay “trang sức.” 
Gandavyuha là tên phẩm kinh kể lại công trình 
cầu đạo của Bồ Tát Thiện Tài Đông Tử. Bồ Tát 
Văn Thù hướng dẫn Đồng Tử đi tham vấn hết vị 
đạo sư nây đến vị đạo sư khác, tất cả 53 vị, trụ 
khắp các tầng cảnh giới, mang đủ lốt chúng sanh, 
trong đó có Maitreya, Phật tương lai. Trong thời 
gian đi tham vấn, Thiện Tài Đồng Tử đã phát 
sanh ra ước nguyện mong mỏi đạt thành Phật quả 
để cứu độ chúng sanh. Cuối cùng sự tìm cầu lên 
đến cực điểm với sự giác ngộ Bồ Đề của Thiện 
Tài Đồng Tử khi ông gặp Bồ Tát Phổ Hiển. Qua 
những thuyết giảng nầy, chàng đã đạt tới đại giác 
và hiểu được hiện thực. Chương cuối của kinh bàn 
về lời thể của Ngài Phổ Hiển, cơ sở tu hành của 
một vị Bồ Tát và là cơ sở chính yếu cho trường 
phái Hoa Nghiêm. Đây là lý thuyết căn bản của 
trường phái Hoa Nghiêm. Một trong những kinh 
điển dài nhất của Phật giáo, cũng là giáo điển cao 
nhất của đạo Phật, được Đức Phật thuyết giảng 


there were in 


ngay sau khi Ngài đại ngộ. Người ta tin rằng kinh 
nầy được giảng dạy cho chư Bổ tát và những 
chúng hữu tình mà tâm linh đã phát triển cao. 
Kinh so sánh toàn vũ trụ với sự chứng đắc của 
Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh cũng nhấn mạnh rằng 
mọi sự vật và mọi hiện tượng đồng nhất thể với 
vũ trụ. Sau khi khảo sát về nội dung của Kinh 
Hoa Nghiêm, chúng ta thấy kinh khởi đầu bằng 
những bản kinh độc lập và về sau được tập hợp 
thành một dòng thơ, mỗi thể tài được trình bày 
trong các kinh đó đều được xếp loại theo từng thể 
và được gọi chung là Hoa Nghiêm. 
Ganden: This ¡s the the name of one of the three 
largest monasteries of the Gelukpa order of 
Tibetan Buddhism, the other two being Sera and 
Bras Spings. Its name 1s a Tibetan translation of 
Tusita (the paradise of Maitreya Buddha). Prior to 
the Chinese Invasion and annexatlon of Tibet In 
the 1950s, it was one of the world's largest 
monasteries, but it was largely destroyed by the 
Chinese Army. It was rebuilt in south India by 
monks who escaped the Invasion, and the original 
site near Lhasa has been partially restored, 
althouph it now only houses a few hundred monks. 
lt has traditionally been the main administrative 
center of the Gelukpa order, and the abbot of the 
monastery, the “Throne Holder of Ganden” 1s the 
head of the order—Đây là tên của một trong ba tự 
viện lớn nhất của trường phái Gelukpa của Phật 
giáo Tây Tạng, hai tự viện kia là Sera và Bras 
Spings. Tên của tự viện là từ tiếng Tây Tạng dịch 
ra chữ “Đâu Suất” (thiên đường của Đức Phật Di 
Lặc). Trước khi Trung Hoa xâm lăng và sáp nhập 
Tây Tạng vào thập niên 1950s, nó là tự viện lớn 
nhất thế giới, nhưng phần lớn đều bị tàn phá bởi 
quân đội Trung quốc. Những vị Tăng vượt thoát 
khỏi Tây Tạng sau cuộc xâm lăng đã tái xây dựng 
lại một ngôi tự cũng mang tên “Ganden” tại miền 
Nam Ấn, và ngôi tự viện cũ gần Lhasa cũng được 
tái thiết, mặc dù bây giờ nó chỉ còn có khoảng 
chừng vài trăm Tăng sĩ mà thôi. Nó đã từng là trụ 
sở hành chánh chính của trường phái Gelukpa, và 
vị trụ trì của tự viện, “Vị Giữ Ngôi Ganden” là vị 
tổ của môn phái Gelukpa. 
Gandha (skt): Kiện Đạt. 
lI) Smell: Hương thơm—Scent—See Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa () (A). 


1956 


2) A tree producing Incense: Một loại cây làm 
nhang thơm. 


của vua trời Đế Thích cư ngụ trong các rừng 
cây. 


Gandhahasfi (skÐ: Fragrant elephan—Hương Gandhaprabhasa-buddha (skQ: Hương Quang 
Tượng. Phật. 
l)  Fragrant incense: A kind oŸ incense made in Gandhara (skt: 


coils and burnt to measure the time—Nhang Ị) Kiện Đà La—Xứ Kiển Đà Vệ—Name of an 


thơm được cuộn thành khoanh, được đốt lên 
để đo thời gian. 

2) Fraprant elephan: Gandhahast (skÙ— 
Fragrant elephant one of the sixteen 
honoured ones of the Bhadra-kalpa— Hương 
Tượng, Hương Huệ, hay Bất Khả Tức, là một 
trong 16 vị tôn giả đời Hiền Kiếp. 

3) According to The Flower Ornament Sutra 
(Chapter Bodhisattva Abodes), Gandhahasti 
Bodhisatva in the north, who lives on the 
Gandhamadana mountain, together with his 
three thousand retinues preached the Buddha 
Teaching: Theo Kinh Hoa Nghiêm (phẩm Bồ 
Tát Trụ Xứ), Bồ Tát Hương Tượng cùng ba 
ngàn quyến thuộc thường hay thuyết pháp 
trên núi Hương Tụ ở phương Bắc. 

Gandhahastin Bodisattva (sktÐ: Càng đà ha để 

Bồ Tát. 

Gandhakuti (sk0): 

1) House ofincense—Hương thất. 

2) House of insence, where Buddha dwells (a 
temple): Hương Thất——Nhà hương hay phòng 
của Đức Thế Tôn. 

3) Nghiệt Đà Cự Tra—A temple for offering 
Incense ¡1n the jJetavana monastery and 
elsewhere—Hương Đài Điện hay căn buồng 
mà Đức Thế Tôn đã làm lễ dâng hương trong 
tịnh xá Kỳ Viên hay bất cứ nơi nào mà Ngài 
đã đi qua. 

Gandhamadana  (skt):  Incense-mountain— 

Hương Sơn. 

l) Incense mountain, one of the ten fabulous 
mountains known to Chinese Buddhism, 
located in the region of the Anavatapta lake 
in Tibet: Hương Sơn là một trong mười ngọn 
núi trong huyền thoại Phật Giáo Trung Hoa, 
núi tọa lạc trong vùng hổ Anavatapta bên 
Tây Tạng. 

2) The Kunlun range, among 1ts great trees 
dwell the Kinnaras, Indra”s musicians: Núi 
Côn Sơn, nơi khẩn na la hay các vị nhạc công 


anclent kingdom, north of India. This was a 
former kingdom of Dharmavardhana, son of 
king Asoka. The region in the extreme north- 
west of PunjJab of India and northeast of 
Kashmrr, today 1ncluding southern 
Afghanistan and partfs of Pakistan, lies along 
the Kabul river between the Kunar 
(Khoaspes) and the Indus rivers, comprising 
the district of Peshawar and Rawalpindi ¡n the 
northwestern Punjab. Its old capital was 
Puskaravati. This was one of the greatest 
centers of Buddhist art and culture during the 
2"° century A.D. Artists in this area produced 
some of the øgreatest early Buddhist 
sculpfures, whose styles 1s commonly referred 
to as “Greco-Buddhisf” because 1t shows 
signs of Influence from the Greeks who had 
conquered neiphborng areas  Before 
Kaniska's reign, Northwest India had been 
the bĩrth place of the Gandhara school of 
Buddhist sculpturre which ¡nfluenced by 
Greek  sfatuary, revoluionized Indian 
sculpture. There were such symbols as 
stylized renderings of the Buddha footprints, 
the wheel of the law, the Bodhi Tree under 
which the Buddha attainned enlightenment, 
and a number of Bodhisattva images of half- 
divne half-human. According to Buddhist 
history, the “Fourth Buddhist Council” was 
held some time near the end of the first 
century. It was sponsored by Kanisca I, third 
king of the Kusana dynasty. However, most 
of monasteries had been destroyed ¡n 
invasions from outsiders in the 5” century and 
only foundations are preserved. According to 
Eiel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Gandhara, an ancient 
kingdom ¡n the north west of PunJab, famous 
as a centre of Buddhism . Sakyamunli In his 
former life, Is said to have lived there and 
torn out his eyes to benefit others, probably a 
distortion of the story of Dharmavivardhana, 


1957 


who as governor of Gandhara was blinded by 
order of a concubine of his father, Asoka—— 
Còn gọi là Càn Đà, Hương Biến, Hương 
Hành, Hương Khiết, Hương Tịnh, và Kiện Đà 
La, Kiện Đà La, tên một vương quốc cổ ở 
vùng bắc Ấn Độ. Nơi đây đã từng là vương 
quốc của Dharmavardhana, con trai của vua 
A Dục. Vùng đất nằm về phía tây bắc miễn 
Punjab của Ấn và Đông Bắc của Kashmir, 
nay gồm các miền A phú hãn và một phần 
của Hồi quốc, nằm dọc theo sông Kabul giữa 
khoảng Kunar và sông Ấn hà, gồm khu 
Peshawar và Rawalpindi, tây bắc vùng 
Punjab. Đây là một trong những trung tâm lớn 
của văn hóa Phật giáo vào thế kỷ thứ hai sau 
CN. Những nhà nghệ thuật trong vùng này đã 
sáng tạo ra những bức chạm trổ nổi tiếng 
trong thời kỳ ban sơ của Phật giáo, mà kiểu 
mẫu thường được xem như là “trường phái Hy 
Lạp” vì những chạm trổ này cho chúng ta 
thấy ảnh hưởng của Hy Lạp trong thời đi 
chiếm cứ các vùng lân cận. Trước khi vua Ca 
Ni Sắc Ca trị vì, về phía Tây Bắc Ấn là nơi 
sản sanh ra trường phái nghệ thuật Phật giáo 
Càn Đà La. Trường phái này ảnh hưởng bởi 
điêu khắc Ấn Độ cách mạng hóa nghệ thuật 
tạc tượng Hy Lạp. Có nhiều biểu tượng diễn 
đạt nghệ thuật này như bàn chân của Đức 
Phật, bánh xe pháp, cây Bồ Đề nơi Đức Phật 
giác ngộ, cũng như vô số hình tượng Bồ Tát 
với nửa người nửa Thánh như là những vị 
thần của Hy Lạp. Theo lịch sử Phật giáo, 
Gandhara là nơi tổ chức đại hội kết tập kinh 
điển lần thứ tư vào khoảng những năm cuối 
thế kỷ thứ nhất do vua Ca Nị Sắc Ca I, vị vua 
thứ ba dưới triều đại Kusana bảo trợ. Tuy 
nhiên, ngày nay nơi nây chỉ còn thấy những 
cái nên của vô số tu viện đã bị hủy hoại trong 
các cuộc xâm lăng vào thế kỷ thứ V. Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển thì 
Càn Đà La là tên một vương quốc cổ nằm về 
phía tây bắc Punjab (cũng còn gọi là nước Trì 
Địa vì xưa tại nước nầy có nhiều vi Thánh 
hiển tu hành đắc đạo), từng là một trung tâm 
Phật giáo nổi tiếng. Trong tiền kiếp khi còn 
là vị Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
từng móc mắt mình bế thí cho người khác. 


Đây có lẽ là chuyện của một vị thống đốc tại 
đây bị móc mắt—See Buddhist Councils. 

2) Kiện Đà Lê: A spell that gIves power to fly— 
Loại mật chú cho ta khả năng bay được. 

3) Name of a fragrant tree, and of a yellow 
colour: Tên của một loại cây có mùi thơm, 
thân màu vàng. 

Gandharaja (skÐ: Hương Vương—A 

bodhisattva in whose Image the finger tips are 

shown as dripping ambrosia—Những đầu ngón 
tay của tượng Bồ Tát Hương Vương nhỏ ra nước 
cam lô. 

Gandharva (skt: Càn thát bà ——Celestial 

musician—A  Sanskkrit term for the following 

indications—Từ Phạn ngữ dùng để chỉ những thứ 
sau đây: 

l1) “Fraprance-devouring celestial musicians.” 
The celestial gandharva 1s a deity who knows 
and reveals the secrets of the celestial and 
divne truth. Demigods who are 
heavenly singers and musiclans who took part 
1n the orchestra at the banquets of the gods. 
They follow after women and are desirous of 
1nfercourse with them; they are also feared as 
evil beings  Gandharva or Gandharva 
Kaylkas, spirits on Gandha-mandala (the 
fragrant or Inscen( mountains), so called 
because the Gandharvas do not drink wine or 
eat meat, but feed on Inscense or fraprance 
and gIve off fragrant odours. As musicians of 
Indra, or in the retinue of Dhrtarastra, they 
are said to be the same as, or similar to, the 
Kimnaras. They are Dhrtarastra, associlated 
with soma, the moon, and with medicine. 
They cause ecsfasy, are erotc, and the 
patrons of marriageable girls; the Apsaras are 
their wives, and both are patrons of dicers. 
They live in the region of the air and the 
heavenly especially 
associated with the Caturmaharajika realm—— 
Cần thát bà còn gọi là Càn Đạp Bà, Càn Đạp 
Hòa, Kiện Đà La, Kiện Đạt Bà, Kiện Đạt 
Phược, và Ngạn Đạt Phược, dịch là Hương 
Âm, Hương Thần, Tầm Hương Hành hay Xú 
Hương, một vị thân biết những bí mật trên 
trời và chân lý thần thánh và để lộ những 
điều đó cho con người. Càn thát bà là những 
á thần hay những nhạc công vũ công trong 


also 


Watrs and are 


1958 


các bữa tiệc trời. Càn thát bà thường săn đuổi 
đàn bà và có khát vọng làm tình với họ. Càn 
thát bà cũng được coi như là những sinh vật 
xấu ác đáng sợ. Gọi là Hương Âm vì Càn 
Thát Bà không ăn thịt uống rượu, chỉ tìm mùi 
thơm để hấp thụ, và cũng tỏa ra mùi thơm. Là 
vị Thần lo về âm nhạc cho vua trời Đế Thích, 
cũng giống như Khẩn Na La lo về pháp nhạc. 
Càn thát bà sống trong vùng thiên không và 
thiên thủy, và đặc biệt quan hệ với cõi trời 
Tứ Thiên Vương—See Four Heavenly 
(Guardian) Kings. 

2) Musician Angels for the Cakra Heaven Kings 
in the Four Heaven Kings—Những nhạc thần 
của Trời Đế Thích trong Tứ Thiên Vương— 
See Gandharva. 

3) Một trong tấm chúng sanh siêu nhân trong 
Kinh Liên Hoa—Gandharva, one of the eight 
classes of supernatural beings in the Lotus 
Sura or eigh( Vajra Deitles—See Eight 
classes of supernatural beings in the Lotus 
Sutra. 

4_ Một trong tám bộ quỷ chúng —Gandharvas, 

one of the eight groups of demon-followers of 

the four maharajas—See Eight( groups of 
demon followers. 

See Eight classes of divinities, Eight classes 

Of supernatural beings in the Lotus Sutra, and 

Eight classes of nagas and devas 

Gandharva city: Mirage city— Cần thát bà 

thành—Còn gọi là Càn Thát Bà Thành, Kiện 

Thát Bà Thành, Kiện Thát Phược Thành, hay 

Ngục Thát Phược Thành (do vị nhạc thần biến 

hóa ra lầu gác cho mọi người nhìn thấy). 

Gandhastin Bodhisattvas: Càng Đà Ha Đề Bồ 

Tát (Bất HưuTức Bồ Tát)—This Bodhisattva has 

cultivated for eons without ever stopping, making 

constant progress, tirelessly benefiting self and 
others—Vị Bồ Tát này tu hành trong nhiều kiếp, 
không ngừng nghỉ, tiến bộ đều đặn để làm lợi 

mình và lợi người không bao giờ mỏi mệt . 

Gandottama-Buddha (skO: Hương Thượng 

Phật. 

Ganendra-buddha (@kt): Bất Khả Thuyết 

Phật—The 733” of the Buddhas of the present 

kalpa, in which 1,000 Buddhas are to appear, of 

whom four have appeared—VỊ Phật thứ 733 trong 





Liêu 


1000 vị Phật trong Hiển Kiếp, trong đó bốn vị đã 
xuất hiện. 

Ganga (skt): Hằng Hà—S§ee Ganges. 
Gangadat(a (skt): Hằng Già Đạt —Name of a 
son of a wealthy landowner and disciple of the 
Buddha—Tên của con trai của một trưởng giả 
giàu có và là một đệ tử của Đức Phật. 
Gangadevi (skt: Hằng Già Đề Bà—Name of a 
female disciple of the Buddha—Hà Thiên, tên 
một vị nữ đệ tử của Đức Phật (truyền thuyết cha 
mẹ bái lễ Thần sông Hằng mà sanh ra nàng nên 
có tên nây). 

Gangadvara (skt): Cạnh Già Hà Môn—The gate 
of the Ganges. According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
this 1s devalaya, the obJect of 
pilgrimages, the present Hurdwar, or Handwar— 
Cửa sông Hằng. Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển thì đây là một nơi hành hương nổi 
tiếng, bây giờ là Hurdwar hay Haridwar. 
Gangakusho (jap): A Japanese Buddhist term 
for “Returning pupil.”——Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “Hoàn học sinh” (Tăng sinh nhật 
du học trở về nước). 

Ganga-nadi-valuka (skÐ: Countless—As the 
sands of Ganges (numberless)—Nhiều như cát 
sông Hằng. 

Ganges (sk0: Sông Hằng— Hằng Hà —This ¡s 
one of the eight big rivers of India at the time of 
the Buddha—Đây là một trong tấm con sông lớn 
ở Ấn Độ vào thời Đức Phật —See Eight big rivers 
of India at the time of the Buddha. 





a famous 





(Ganges Riverˆs dawn—Cảnh bình minh trên 
sông Hằng Hà) 


1959 


One of the four famous rivers in India, originated 
from the east of the Lake Anavatapta, In Tibet; 
then flows to the sea in the southeast. Ganges, 
said to drop from the cenfre of Siva”s ear Into the 
Anavatapta lake, passing through an orifice called 
(variously) ox's mouth, lions mouth, golden 
elephants mouth, then round the lake and out to 
Ganges River 
(Gangha) 1s a very large and long river im India. 
The bed and banks of this river are covered with 
innumerable grains of sands—Sông Hằng, một 
trong bốn con sông nổi tiếng ở Ấn Độ, phát nguồn 
từ phía đông hồ A Na Bà Đáp Ta, chảy ra biển 
phía đông nam. Theo truyền thuyết thì sông Hằng 
Hà chảy ra từ trung tâm lổ tai của Thần Ma Hê 
Thủ La, chảy vào hồ A Nậu Đạt (mà ngài Huyền 
Trang ghi trong Tây Du Ký là Căng Già), chảy 
qua Ngưu Khẩu (có nơi nói là Sư Tử Khẩu, hay 
Kim Tượng Khẩu), đoạn chảy quanh hô rồi đổ ra 
biển theo hướng đông nam. Hằng Hà là một con 
sông rất lớn và rất dài ở Ấn Độ. Dưới đáy và dọc 
theo hai bên bờ của con sông nầy có rất nhiều 
cát—See Four rivers In India, and Eight big rivers 
of India at the time of the Buddha. 

Gangojï (jap): Chùa Nguyên Hưng (Nhật Bản). 
Gangsters (n): Kẻ cướp bóc. 

Gangy9 (jap): Sư Nguyên Hiểu (Nhật Bản). 
Ganjin (ap): Sư Giám Chân (Nhật Bản). 
Gantha (skt): Hệ phược. 

Ganto-Zenkatfsu (jap): Zen Master Yan-T”ou 
(Yen-Tou Chuan-Huo)—S§ư Nham Đầu Toàn 
Khoát—See Yan-T”ou Zen Master. 

Ganuda (skt): Công Đức Thi Bồ Tát. 

Garbage: Sweepings—Phấn tảo. 

Garbha (sk): Nghiệt Lạt Bà— The womb, 
1nterIor par—Thai Tạng (bên trong thai). 
Garbhadhatu (skQ: Thai Tạng Giới—Tích 
Phược Câu —The womb treasury, the universal 
source—The womb in which a child 1s conceived. 
l(s body, mind, etfc. Ít is container and content; 1t 
covers and nourishes; and is the source of all 
supply from which all things are produced——The 
womb of all things—Thai tạng là nguồn gốc của 
sự sản sanh mọi thứ, như đứa trẻ được nuôi dưỡng 
trong thai mẹ (cả thân tâm được chứa đựng và 
nuôi dưỡng). 


the ocean on the south-east. 


]) 


a) 


b) 


2) 


a) 
b) 


3) 


4) 


5) 


The Shingon philosophers describe as 
follows—Các nhà triết học Chân Ngôn giáo 
miêu tả như sau: 
Garbhadhau ” ¡1s the 
development of the spirtual world. The 
Garbhakosa conceives the world as a stage on 
which Vairocana Buddha residing 1n the 
Iinmost heart of every being develops his 
inherent possibilities: Thai Tạng Giới là cấu 
trúc và sự phát triển của thế giới tâm linh. 
Thai Tạng Giới quan niệm thế giới như là 
một cảnh giới trên đó Đức Tỳ Lô Giá Na an 
trú trong cái tâm thâm sâu nhất của mỗi 
chúng sanh mà phát triển những khả năng 
vốn có của Ngài. 

Vajragarbha depicts the Buddha ¡in his own 
manifestations. In Vajragarbha, the pictures 
1llustrating the scheme and process of these 
developments are called Madala: Kim Cang 
Giới miêu tả Đức Phật trong những biến hóa 
riêng của Ngài. Trong Kim Cang Giới, những 
hình ảnh minh họa sơ đổ và quá trình của 
những phát triển này được gọi là Mạn Đà La. 
lt represents the fundamental nature, both 
material elements and pure bodhi, or wisdom 
in essence or purity: Thai Tạng Giới tiêu biểu 
cho “Lý Tính” về cả hai phương diện yếu tố 
vật chất và bồ đề thanh tịnh. 

The garbhadhatu as fundamental wisdom: 
Thai tạng là lý. 

Kim Cương tạng là trí: Acquired wisdom or 
knowledge, the vajJradhatu. 

The Garbhadhatu represents the eight parts of 
the human heart as the eipht-petal lotus 
mandala: Thai Tạng giới tiêu biểu cho tâm 
chúng sanh với tám múi thịt như hình sen tám 
cánh. 

Garbhadhatu is the original Intellect, or the 
Iintellectuality, in contrast with 
intellection, the  Immiial dynamic 
1ntellectuality represented ¡n the Vajradhatu: 
Thai Tạng giới là cái “bổn giác” (vốn đã giác 
ngộ rồi), đối lại với Kim Cang giới tiêu biểu 
cho “thủy giác” (bắt đầu giác ngộ). 

The Garbhadhatu 1s the cause and Vajradhatu 
1s the effect. Though as both are a unity, the 
reverse may be the rule, the effect being also 
the cause: Thai Tạng giới là cái từ quả đến 


constituton and 


static 
OF 


1960 


nhân, trong khi Kim Cang giới là cái từ nhân 
đến quả. 

6) The Garbhadhatu is likened to enrich others, 
as Vajradhatu 1s to enriching self: Thai Tạng 
giới tiêu biểu cho sự “Tợi tha,” trong khi Kim 
Cang giới lại tiêu biểu cho “tự lợi.” 

** See Four COUFfs. 
Garbhadhatu mandala: Nhân Mạn Đà La— 
Thai tạng giới mạn đà la—The Garbhadhatu 
mandala, ©asf; 1n with 
Vajradhatu mandala, which is west (quả mạn đà 
la). The Garbhadhatu mandala of one central and 
three surrounding courts. The occupants are 
described as the sacred host of the four courts—— 
Mạn Đà La của Thai tạng giới, về phía đông; đối 
lại với Kim Cang Tạng Mạn Đà La, về phía tây 
trong Mạn Đà La. Thai Tạng Giới và ba viện 
chung quanh được gọi là Tứ Trùng Mạn Đà La, 
nơi trú ngụ của những vị Thánh trong bốn viện 
nầy. **See Four courts. 

Garbhakosadhatu (skt: Thai Tạng Giới—See 

Garbhadhatu. 

Garden of Dharma: Buddhism—Pháp Uyển— 

Vườn Pháp, chỉ Phật Giáo như một khu vườn sun 

suê tươi tốt. 

Garden of joy: Nandana-vana (sk—Hoan Hỷ 

Viên_-Hoan Hỷ Uyển—- Hoan Lạc Viên—Hỷ 

Lâm Uyển—Garden of joy, or Joy-grove garden; 

one of the four gardens of Indra”s paradise, north 

of his central city—Một trong bốn vườn của Đế 

Thích ở cõi trời Đao Lợi, vườn nầy ở về phía bắc 

của thành Hỷ Kiến (chư Thiên vào đây thì tự nảy 

ra sự hoan hỷ). 

Garden of life and death: Sinh Tử Viên—The 

garden of lie and death, the mortal world 1n 

which the unenlightened find their satisfaction— 

Vườn sanh tử, hay thế giới Ta Bà nơi mà chúng 

sanh vừa ý hay bằng lòng một cách mê muội. Thế 

giới sanh tử nơi phàm phu cảm thấy thỏa mãn. 

Garden of purity: Pure garden—Thanh tịnh 

viên—See Monastery. 

Garjita (sk0): Lôi—Thunder—Thundering. 

Garland (n): Mala (skt)—Rosary—Chuỗi tràng 

hạt. 

Garland of Buddhas Sutra: Buddhavatamsaka 

Sutra (sk)—Kinh Đại Phương Quảng Hoa 

Nghiêm—See MahaVaipulya-Avatamsaka-Sutra. 


whích 1s confrast 


Garland of jatakas: Jatakamala-sastra (skt— 
Luận Túc Sanh Truyện (Bản sanh man luận). 
Garland Ornament: Avatamsaka (skt—Hoa 


Nghiêm—Flower-adorned—See Hua-Yen and 
Hua-Yen Sect. 
Garland Sutra: Avatamsaka-sutra (skÐ— 


Flower Ornament Sutra—Kinh Hoa Nghiêm— 
See Flower Adornmernt Sutra. 

Garmenfs: Y áo—There are three kinds of 
monks` garments—Có ba loại áo cà sa—See 
Three kinds of monk”s garmenfs. 

Garment of cast-off raøs: Monk's robe—Phấn 
tảo y—See Twelve kinds of ascetic practices 
(dhuta). 

Garment( of the field of blessing: Monk's 
robe—Phước điển y. 

Garment of liberatfion: Robe of liberation— 
Giải thoát y (áo cà sa) —Giải Thoát Tàng Tướng 
Y—Cà Sa—The monk”s robe—See Kasaya. 
Garments of Merits: Công Đức Y——Given to 
monks and nuns after their summer retreat of 
ninety days—Dâng cúng lên chư Tăng Ni sau 90 
ngày an cư kiết hạ—See Kathina (5). 

Garmenfs suited to the tỉme or occasion: 
Thời Y——According to the Buddhism, Buddhists 
should always take medications when needed, eat 
in accordance with Buddhist regulations, etc.—— 
Đúng thời ăn mặc, như vào kinh thành thì mặc áo 
Tăng Già Lê, khi ở phòng thì mặc áo An Đà Hội, 
vân vân. Theo Phật giáo, uống thuốc đúng thời 
gọi là thời dược, ăn uống đúng thời gọi là thời 
thực. 

Garuda (skt & p): Ca Lâu La—Ca Lưu La—Yết 
Lộ Trà—Ca Lâu Đồ_- Già Lâu La—Ngã Lỗ 
Noa—Bá Lỗ Noa—Kim xí điểu (thần điểu)—A 
Sanskrit term for “Devourer,” or “king of bird,” 
figures of mythical birds with human heads, 
heavenly birds with great golden wing spans of 
approximately 3,360,000 miles, the traditional 
enemies of Nagas. Dragon-devouring bird, the 
vehicle of Vishnu (this 1s a golden winged bird, 
the vehicles of Visnu, lords of the winged race 
and natural enemies of Nagas)—Từ Bắc Phạn chỉ 
“Ca lâu ca,” hay “Thần điểu,” loại ăn thịt rồng. 
Hình loại chim trong thần thoại có đầu người, hai 
cánh xòe ra cách nhau đến 3.360.000 dậm, kẻ thù 


1961 


của các loại rồng (chim ăn thịt rồng), xe cỡi của 

Thần Tỳ Thấp Nô. 

Garuda-raja (sk): Kim Xí Điểu Vương—Ca 

Lâu La Vương. 

l) The king of birds, with golden wings, 
companion of Visnu: Vua của loài chim Kim 
Xí (Loài chim thù thắng nhất trong các loài 
chim Kim Xí), bạn đồng hành của thần Visnu. 

2) Garuda-raja or king of birds are used to 
compare with the great people, while the 
Crow are used to compare with the wicked 
people: Kim Xí Điểu Vương còn được dùng 
để ví với các bậc đại nhân, trong khi tiểu 
nhân được ví với loài quạ. 

3) The king of birds is a symbol of the Buddha: 
Kim Xí Điểu Vương còn để chỉ Đức Phật. 
Garuka (p): 

karma. 
Gassho (jap): Anajali (skÐ——Joining together of 
the palms—Salufation with Joined hands——]oining 
the palms together—Hợp chưởng—“Gassho” is a 
Japanese term meaning to bring the ten fingers or 
two palms together. In “Gassho”, we place our 
pam together to expres our reliance, 
thankfulness, and Oneness with the Buddha. The 
ripht hand symbolizes the Buddha and the left 
hand the human being. When they are placed 
together, we feel that the Buddha is In us and we 
are in the Buddha. “Gassho” 1s a symbol of the 
perfect unity of men and the Buddha. Besides, the 
open hands placed side by side and slightly 
holowed (as If by a beggar to receive food; hence 
when raised to the forehead, 1s also a mark of 
supplication) reverence, salutation—“Gassho” là 
từ ngữ Nhật Bản có nghĩa là chấp mười ngón tay 
hay hai bàn tay vào nhau. Trong “Hợp Chưởng”, 
chúng ta hợp hai lòng bàn tay lại với nhau nhằm 
diễn tả sự về nương, đầy lòng biết ơn và sự hợp 
nhất với Đức Phật. Bàn tay phải tượng trưng cho 
Đức Phật và bàn tay trái tượng trưng cho chúng 
sanh. Khi hai bàn tay hợp lại với nhau, chúng ta 
có cảm giác như Đức Phật đang hiện hữu trong 
chúng ta và chúng ta trong Đức Phật. “Hợp 
Chưởng” là biểu tượng của sự hợp nhất toàn hảo 
giữa con người và Đức Phật. Bên cạnh đó, hai bàn 
tay để bên nhau trong tư thế khất thực, nâng từ từ 
lên trán còn là một dấu hiệu khẩn khoản và tôn 
kính. 


Trọng Nghiệp—See Weighty 


Gata (skt: Khứ—Đã ra đi —Gone or departed. 
Gataghrina (sk): Không có lòng thương— 
Unsympathetic. 
Gate (n): Cổng vào. 
Gate of adornment: Trang Nghiêm Môn—The 
gate or school of the adornment of the spirit, in 
confrast with external practices, 
asceticism, etc.——Cổng trang nghiêm tâm linh, đối 
lại với hình tướng tu hành bên ngoài, như lễ lạc 
hay khổ hạnh. 
Gate of blessedness and virtuce: Phúc đức 
môn—The first five of the six paramitas—Năm 
Ba La Mật đầu tiên—See Six paramitas. 
Gate of Buddha-wisdom: Trí huệ môn—See 
Two kinds of Tathagata-wisdom and Two kinds of 
wisdom. 
Gates to the city of nirvana: Cổng Niết Bàn— 
There are three gates to the city of nirvana—Có 
ba cửa ngõ đi vào Niết Bàn —§ee Three gates to 
(the city of) nirvana. 
Gate of creafion and destrucfion: Tâm Sinh 
Diệt Môn—According to the Awakening of Faith, 
there are two øates of mind—Theo Khởi Tín Luận 
thì tâm có hai cổng. 
I1) The gate of Bhuthatathata: Chân Như Môn. 
2) The gate of creaton and destruction, or 
beginning and end: Sinh Diệt Môn. 
Gate of death: Tử Môn—The gate or border of 
death, which leads sentient beings from one 
incarnation to another—Cửa tử dẫn chúng sanh từ 
kiếp nầy qua kiếp khác. 
Gate of deliverence: Cửa giải thoát—-Giải 
Thoát Môn—Dharma door—Door of liberatlon— 
Door of release—Gate of liberatlon——According 
to the Mahayana Buddhism, Bodhisattva door of 
liberation Is within our self-nature, not outside. 
The door open through practice, cultivation of the 
paramitas and holding the complete precepts— 
Theo Phật giáo Đại thừa, cửa giải thoát của Bồ 
Tát nằm ngay bên trong tự tánh, chứ không phải 
bên ngoài. Cửa mở rộng bằng tu tập Lục Ba La 
Mật và trì giới cụ túc—See Door of liberation. 
Gate of deliverance by the realization of the 
immaterial: Không Giải Thoát Môn—The gate 
of salvation or deliverance by the realization of 
the Iimmaterlal, I.e. that the ego and things are 


C©remonIes, 


1962 


formed of elements and have no reality in 
themselves; one of the three deliverances—Một 
trong ba giải thoát. Quán hết thấy các pháp đều 
do nhơn duyên hòa hợp mà sanh ra, không có tự 
tính (nếu thành đạt như vậy là mình đang bước 
vào cổng giải thoát See Three objects of 
medifation that lead toward liberation. 
Gate of demons: Quỷ Môn—The northeast 
corner of the house, through which the spirits can 
come and go—Cửa quỷ, cửa Đông Bắc của nhà ở 
và thành quách, là nơi mà quỷ có thể đến và đi. 
Gate of emancipafion: Giải Thoát Môn—See 
Emancipation-entrance. 
Gate of enlightenment: Bồ Đề Môn—The gate 
of enliphtenment; east gate of the four gates of a 
cemetery—Cửa giác ngộ; cửa đông trong bốn cửa 
của nghĩa địa. 
Gate of immortality: 
l) The doctrine of reality as beyond birth—Vô 
sinh môn. 
2) Nirvana: Bất Tử Môn— Cửa vào chỗ Bất Tử 
hay Niết Bàn. 
Gate of life-prolonging dharani: Diên Thọ 
Môn Đà La Ni—The gate of Life-Prolonging 
Dharani, which the Buddha told 
Vajrapani Bodhisattva methods of prolonging life 
of cultivation—Thần chú của Phật nói cho Ngài 
Kim Cương Thủ về phép tu huyền diệu kéo dài 
tuổi thọ. 
Gate of mercy: Buddhism—Phật giáo 
Môn——Phật giáo còn được gọi là “ 
Phật và chư Bồ Tát từ trong tâm của mình phát ra 
công đức cũng như các phương tiện thiện xảo để 
cứu độ chúng sanh. 
Gatfe of a monasfery: Sơn môn. 
Gate into Nirvana: Door ¡into Nirvana—Niết 
Bàn Môn—Cửa vào Niết Bàn. 
Gate of pity: Bi Môn—The Buddha-pity or the 
way of pity directed to others—Bi tâm của Phật 
hay con đường dẫn tới cứu độ chúng sanh (bao 
gồm tất cả các đức lợi tha). 
Gafte of purity: Tịnh Môn—Gate of purity to 
nirvana, one of the six wonderful doors—Cửa 
thanh tịnh đi vào Niết Bàn (tâm thanh tịnh không 
đính mắc vào đâu), một trong Lục Diệu Môn. ** 
See Six wonderful doors. 


or dharani 


Từ 
từ môn,” vì chư 








Gate of purity to Nirvana: Tịnh Môn—See Six 
wonderful doors. 

Gate of riphfeousness: Nghĩa Môn—The 
schools, or secfts of the meaning or truth of 
Buddhism—Cổng vào Chánh Nghĩa, hay những 
trường phái giảng giải chân thực nghĩa của Như 
Lai. 

Gate of salvation by the realizafion of the 
immaterial: Không Giải Thoát Môn—The gate 
of salvation or deliverance by the realization of 
the Iimmaterlal, I.e. that the ego and things are 
formed of elements and have no reality ¡in 
themselves; one of the three deliverances—Một 
trong ba giải thoát. Quán hết thảy các pháp đều 
do nhơn duyên hòa hợp mà sanh ra, không có tự 
tính (nếu thành đạt như vậy là mình đang bước 
vào cổng giải thoát —See Three objects of 
medifation that lead toward liberation. 

Gate of the truth: Gate of the Way, religion 
e(c.; the various schools of Buddhism——Đạo môn. 
Gate ð0f upaya: Cửa phương tiện—Phương Tiện 
Môn——Convenient or expedient gates leading Into 
Truth—Pháp môn phương tiện dẫn tới chân lý. 
Gate of the Way: Gate of the truth, religion etc.; 
the various schools of Buddhism—Đạo môn. 
Gate of the Western Paradise: Cổng vào Tây 
Phương Cực Lạc. 

Gate of wisdom: Tuệ môn (cổng trí tuệ, ám chỉ 
Thiển môn). 

Gateless: Vô môn—Completely open. 

Gateway of truth: Chân Môn—Gateway of 
reality. 

Gatha (@kÐ: Già Tha—-Phúng Tụng— 
Recitaton—Song—A metrical narrative or hymn, 
with moral purport, generally 
composed of thirty-two characters, and called a 
detached stanza, distinguished from geya, which 
precedes the Ideas of preceding prose pasSaØ©s— 
Bài tụng theo vần điệu, thường gồm 32 chữ gọi là 
“Cô Khởi Tụng,” phân biệt với “Trùng Tụng” 
nghĩa là lập lại lời của câu trước—See Twelve 
SUfraS. 

Gatha of enlightenment: Đầu Cơ Kệ— 
According to Zen master D.T. Suzuki in the 
Essays In Zen Buddhism, Book I, some masfters 
have left in the form of verse known as “gatha” 


described as 


1963 


what they perceived or felt at the time when theIr 
mental eye was opened. The verse the special 
name of “Enlightenment Gatha” which shows the 
apreement between the master and his followers 
in enlightenment—Theo Thiển sư D.T. Suzuki 
trong Thiền Luận, Tập L, rất nhiều thiển sư còn 
lưu lại những bài thơ gọi là kệ ghi lại những điều 
cảm nghĩ trong phút giây mở con mắt huệ. Những 
bài kệ nầy có tên riêng là 'Đầu Cơ Kệ, ngụ ý 
giữa thầy và trò có sự tỉnh ý hợp nhau. 

Gatha of prafiyasamufpada: Duyên Khởi 
Kệ——Duyên Khởi Pháp Tụng—The gatha of three 
of the four dogmas of Buddhism according to the 
Sastra on the Prajna Sutra (usually placed In the 
foundations of pagodas and Inside of Images of 
Budhas)—Bài kệ văn của ba trong bốn đế hay 
giáo lý căn bản của đạo Phật, theo Trí Độ Luận 
(bài kệ nầy thường được đặt dưới các nền chùa 
hay bên trong hình tượng Phật): 

1) Allis suffering: Khổ Đế. 

2) Suffering ¡s intensified by desire: Tập Đế. 

3) Extinction of desire ¡is practicable: Diệt Đế. 
Gather (v): Assemble—Tụ họp. 

Gather up the garment: Niêm Y—Thâu nhặt 
quần áo. 

Gather opinions from all sides: Lấy ý kiến từ 
mọi phía (Tập tư quảng ích) —Three heads are 
better than one. 

Gather and receive: Collect and receive— 
Nhiếp thọ. 

Gather together: Nhiếp (thâu góp) —Bao 
trùm——To collecet—To combine——To Include. 
Gathering for the purpose of meditation: 


Tọa Thiền Hội—-See Gathering of Zen 
practitioners. 


Gathering of Zen practitioners: Tọa Thiển 
Hột—A gathering meditation-practitioners with 
the purpose of listening to the Zen lecfures and 
practicing meditation. Usually they gather for one 
day a week—Một cuộc hội họp tu tập của các 
thiển sinh, với mục đích nghe thuyết giảng về 
thiển và thực tập thiển quán. Thường thì họ tập 
hợp mỗi tuần một lần. 
Gati (skt & p): Gatiyo (p)—Đường—Path—Way 
Of going—Gate——Entrance. 
I) A Sanskrit term for “destiny.” This term 
generally refers to the six possible fypes of 








bíth for sentlent beings, according to 

tradidonal Buddhist philosophy: l) gods 

(deva); 2) demi-gods (asura); 3) humans 

(manusya); 4) animals (tryak); 5) hungry 

ghost (preta); and 6) hell beings (naraka). The 

first three are sai to be “fortunate destinies,” 

to be 
“unfortunate of the 
amount of sufferings and afflictions that such 
beings endure—Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “số 
phận.” Từ này thường chỉ sáu loại tái sanh 
theo truyền thống triết học Phật giáo: l1) 
thiên; 2) a-tu-la; 3) người; 4) súc sanh; 5) ngạ 
quỷ; 6) địa ngục. Ba con đường đầu tiên là ba 
con đường bất hạnh vì chúng sanh trong ba 
đường này phải chịu khổ đau phiền não. 

2) According to the Sangii Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are five gati 
(destinations, destinies)—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm nẻo ác 
(ngũ thú)— See Five gatis. 

Gati or path of rebirth as an animail: So 

called because animals are subjects of the 

butcher's knife—Đao đồ. 

Gati of rebirth as animals: Súc Sanh Thú— 

The way or destiny of rebirth as animals, one of 

the six forms of rebirth—Một trong sáu loại chúng 

sanh, nơi sinh sống của các loài súc sanh (do 
nghiệp nhân mà sau khi chết phải đọa vào súc 
sanh). 

Gatimantanam 

hạnh cao thượng. 

Gaunamatfi : Cô na mạt đề—Đức Huệ La Hán. 

Gautama (skt): Gotama (p)—Cổ Đàm—Clan 

name of the Buddha—Siddhartha Gautama—See 

Siddhartha. 

Gautamaprajnaruchi (skt): Cổ Đàm bát Nhã 

Lưu Chi (Trí Hy). 

Gautami (skt): The aunt of the Buddha—Di mẫu 

của Đức Phật—Ma Ha Ba Xà Ba Để_—S§ee 

MahaprajapatI. 

Gauze filter: Thủy la. 

Gavampati (skt: Già Phạm Ba Đề —Kiều Phạm 

Ba Để_-Lord of cattle, name of an arhat. 

Interpreted as chewing the cud; lord of cattle, etc. 

(with the feet and cud-chewing characteristic of 

an ox) A man who became a monk, born with a 


while the later three are said 


destines” because 


Good behavior—Phẩm 


(p): 


1961 


mouth always ruminating like a cow because of 

former oral sins; he had spilled some grains from 

an ear of corn he plucked in a former life—Ngưu 

Vương, tên của một vị A La Hán. Còn gọi là Ca 

Phạm Ba Đề, Cấp Phòng Bát Để, Kiêu Phạm Bát 

Đề, Kiểu Phạm Ba Đề, hay Kíp Phòng Bát Để, 

dịch là Ngưu Thi hay Ngưu Vương, là tên một vị 

Tỳ Kheo có cái miệng cứ nhai tới nhai lui như 

trâu nhai lại vì tội của đời quá khứ (theo Pháp 

Hoa Huyền Nghĩa, tiếng Phạn Gavampati dịch là 

Ngưu Vương. Ngài do ở đời quá khứ có ngắt một 

nhánh lúa ném xuống đất, nên trong 500 đời phải 

làm kiếp trâu để đển bù, nay tuy mang thân 
người, nhưng có hình tướng và tiếng nói giống như 
loài trâu). 

Gay: Đồng tình luyến ái (giữa hai người nam)— 

See Homosexuality. 

Gaya (skÐ: 

1) Già Da: Elephant—Voi (tượng). 

2) Già Xa: A city of Magadha, Buddhagaya, 
northwest of present Gaya, near which 
Sakyamuml became Buddha. Gaya confains 
many places of relipious 
significance. One of the oldest and most 
Sacred cities In India, second only to Varanasi 
along the Ganga River—Một thành phố trong 
thành Ma Kiệt Đà, tây bắc của Bồ Đề Đạo 
Tràng, gần nơi mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã 
thành Phật. Thành phố Gaya là nơi có nhiều 
thánh địa lịch sử của các tôn giáo. Đây là 
một trong những thành phố cổ nhất ở Ấn Độ, 
chỉ thua thành Varanasi bên bờ sông Hằng 
Hà —See Bodh-Gaya. 

Gayakasyapa (sk): Già Da Ca Diếp—A 

brother of Mahakasyapa, orginally a 

worshipper, one of the eleven foremost disciples 

of buddha, to become samantaprabhasa Buddha—— 

Yết Di Ca Diếp, một người em của Đại Ca Diếp, 

trước kia theo tà giáo, thờ thần lửa, về sau trở 

thành một trong mười một đệ tử nổi tiếng của 

Phật, thành Phật tên là Samantaprabhsa. 

Gayasafa (skÐ: Già Da Xá Đa—The eighteenth 

Indian patriarch, who laboured among the 

Tokhari—Vị Tổ Ấn Độ thứ mười tám, người đã 

làm việc nặng nhọc trong nhóm người TokharI— 

See Twenty eight Indian Patriarchs (18). 


and historical 


fire- 


Gayasiras (skt): Tượng Đầu Sơn—Elephant head 
mOunfain, name of two mountains In northern 
India, one near Gaya, the other said to be near the 
river Nairajnana—Tên của hai ngọn núi ở hai nơi 
thuộc vùng bắc Ấn Độ, một nơi gần Bồ Đề Đạo 
tràng, nơi kia gần sông Ni Liên Thiền. 

Gaze (v): Đưa mắt nhìn. 

Ge (jap): Gatha (sk)——Verse—Kệ. 

Gedatfsu (ap): Vimukt 
Buddhist term for 
“Emancipation.”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản 
có nghĩa là “Giải thoát.” 

Gedatsushonin (jap): A Japanese Buddhist term 
for “Great Liberaton Monk.”— Thuật ngữ Phật 
giáo Nhật Bản có nghĩa là “Giải thoát Thượng 
Nhân.” 

Ge-e (jap): Antarvasa (skt)——Under robe—Ngoại 
Ụ. 

Geloups-pas (ub): Yellow hat sec—Hoàng 
giáo—See Yellow sect of Lamaism and Tsong 
Khapa. 

Gelukpa: Hoàng Mạo Giáo—See Yellow sect of 
Lamaism and Tsong Khapa. 

Gem (n): Ratna or mani (skt)—Jewel 
PrecIous Síone——PrecIous——Treasure—Œem—— 
Pearl—Anything valuable—Bảo—Bảo châu. 
Gem in the head-dress: Đỉnh Châu—The gem 
in the head-dress, or coiffure; the protubereance 
on the Buddha` brow—Tướng cục thịt tròn như 
viên ngọc trên đỉnh đầu của Đức Phật. 
Gem-heap: Ratna-rasi (skt—Collection 
gems—Accumulated treasures—Bảo tích. 
Gembo (jap): Sư Huyền Phưởng (Nhật Bản). 
Gem of doỉng as one pleases: Cintamani 
(skÐ—Nyo-T-Ju (ap)—Như ý châu. 

Gem-heap: (sk)——Accumulated 
treasures—Collection of gems—Bảo tích. 
Gem-Heap Buddha: Bảo Tích Phật—Buddha 
adorned with heaps of treasures, I.€. DOW€IS, 
truths—Vị Phật tụ tập các pháp bảo trang nghiêm 
như vô lậu căn lực. 

Gem of mỉnd: Tâm Châu—The mind stuff of all 
the living, being of the pure Buddha-nature, 1s 
likened to a translucent gem—Tâm tính chúng 
sanh vốn là Phật tính thanh tịnh, nên được ví với 
ngọc minh châu. 


(skÙ—A_ lapanese 
“Liberation” Or 


Pearl 





of 


Ratna-rasi 


1965 


Gemmyo (jap): Vua Nguyên Minh (Nhật Bản). 
Gem-nature: Chủng Tính —See Germ-natures. 
Gempeiseisuiki (jap): 
Japan—Tác phẩm nổi tiếng Nguyên Bình Thạnh 
Suy Ký (Nhật Bản). 

Gen (jap): Caksus (sk)——Eyes—Seeing—Nhãn. 
Gendun Drup (1391-1474): One of the main 
disciples of Tsong Khapa, and later designated as 
the first Dalai Lama—Một trong những đại đệ tử 
của Tông Khách Ba, và sau này được chỉ định 
làm vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên. 


A famous work in 








Genealogy (n): Book of generations—Gia phả. 
General: Sadharana (skt——Altogether—Whole. 
(A) (a): Chung—Chung khắp. 

(B) The four generals or guardians of the Law. 
Each has 500 followers and twenty-eight 
companies of demons and spiris—Bốn Đại 
tướng hộ pháp ở bốn phương. Mỗi đại tướng 
đều có 500 đồ đệ cai quản 28 bộ quỷ thần— 
See Four generals. 

General almsgiving of clothing and food 

according to season: Tùy thời tùy lúc bố thí 

(nóng, lạnh, gió bão...)—See Seven kinds of 

offering (A). 

General Amnesty: Đại xá. 

General Andira: An-Để-La đại tướng—See 

Twelve Yaksha generals. 

General assembly: General meeting—Đại hội. 

General body of disciples: Đại Chúng bộ—See 

Two divisions, and Two đivisions of Buddhism. 

General Catura: Chiêu Đỗ La đại tướng—See 

Twelve Yaksha generals. 

General commandments for all disciples: 

Tổng Tướng Giới—The general commandments 

for all disciples, 1.e. the ten commandments, in 

with the specific or complete 250 

commandments for monks, or 348 for nuns 

(monastic rules)—Giới chung cho hết thảy mọi đệ 

tử Phật như Thập Giới, đối lại với giới riêng như 

250 cho Tỳ Kheo và 348 cho Tỳ Kheo NI. 

General confession: Public confession—Thú tội 

trước đại chúng. 

General diseussion: Khái luận. 

General functions of defilement: Đại phiển 

não địa pháp—See Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 


confrast 


Gencral funcfons of evil: Akusala- 
mahabhumika (skt)—Đại bất thiện địa pháp—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
General funcfons of good:  Kusala- 
mahabhumika (skt—Đại thiện địa pháp—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
General functions 0F universals: 
Mahabhumika (sk)—10 pháp Biến Đại Địa 
Pháp (nhiệm vụ tổng quát)—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

General Indra: Nhơn Đạt La đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General introducfion: Nhập môn tổng quát 
(giới thiệu tổng quát). 

General karma: Tổng báo nghiệp—The 
prncipal or imntegral direction of karma. General 
karma determining the specIes, race, and country 
into which one 1s born (The particular relating to 
one”s condifion In that specles, I.e. rich, poor, 
well, ¡Il, etc.)—Quả báo chung quyết định chủng 
loại và xứ sở mà người ta sanh vào (chúng sanh 
lục căn đẹp xấu, mệnh thọ dài ngắn, giàu, nghèo, 
bệnh, khỏe, v.v. là biệt báo). 

General Kumbhira: Cung tì la Đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General law of causafion: Hetupratyaya-hetu 
(sk)— Nhân Duyên hay luật tổng quát về nhân 
duyên—See Four Causations. 

General leading karmas: Dẫn nghiệp —Karma 
that leads to the general rewards (the award as to 
the specles Into which one 1s to be born, I.e. 
animals, men, gods, etc)— Nghiệp nhân dẫn đến 
quả báo tổng quát (quả báo sanh về cõi súc sanh 
hay nhân thiên)—See Two classes of karma (HI). 
General Majira: Át Nể La đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General Makuram: Ma Hổ La đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General meaning: Đại ý —Summary of a sutra 
or sastra—Đại ý của kinh luận. 

General meditation: Tán Định —Scattered 
meditation in the world of desire—Thiển định 
tổng quát hay tắn mạn của Dục Giới—See Two 
kinds of samadhI. 





General meeting: General assembly—Đại hội. 


1966 


General Mihira: Mê-Súy-La đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General offer to all spiri(s: Tổng Cúng—lIn 
contrast with specific worship—Cúng dường hay 
thờ hết thẩy các vị Thần, đối lại với việc thờ 
phượng một vị Thần đặc biệt nào đó. 

General Pajra: Ba Di La đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General precepfs: Tổng Tướng Giới —The 
general commandments for all disciples, 1.e. the 
ten commandments, In contrast with the specific 
or complete 250 commandments for monks, or 
348 for nuns (monastic rules)—Giới chung cho hết 
thảy mọi đệ tử Phật như Thập Giới, đối lại với 
giới riêng như 250 cho Tỳ Kheo và 348 cho Tỳ 
Kheo NI. 

General principles in Mahayana Buddhism: 
Những nguyên lý trong Phật giáo Đại thừa— 
According to Prof. Junjro Takakusu ímm The 
Essentials of Buddhist Philosophy, there are six 
general principles, commonly especially to all 
schools of Mahayana—Theo Giáo Sư ]unjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
có sáu nguyên lý tổng quát cho các tông phái 
Phật Giáo Đại Thừa—See S1x general principles. 
General Relativity Theory: Thuyết Tương Đối 
Chung. 

General retribution: Tổng báo. 

General Shandira: San-Để-La đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General Sindura: Chơn Đạt La đại tướng—See 
Twelve Yaksha generals. 

General stage of fruition: Dẫn Quả—The 
general stape of fruition, such as reward or 
punishment In the genus, as contrasted with the 
differenfiated specles or stages, such as for each 
Organ or variety of condiion—Giai đoạn quả báo 
thưởng phạt tổng báo, ngược lại với biệt báo. 
General Supervisor of the royal court: 
Quang Thống —A Vinaya-monk named Hui- 
Kuang, the sixth century, who resiegned the hiph 
office of the general supervisor and left home to 
become a monk——Luật sư Tuệ Quang vào thế kỷ 
thứ sáu, người đã từ chức quan “Thống” của triều 
đình để xuất gia. 

General Sutra: Tạp A Hàm—See Agama. 


General teaching: Summarized teaching—Lược 
Giáo —General or summarized teaching during his 
first l2 years after his enliphtenment—Những lời 
dạy tổng quát của Đức Phật cho đệ tử trong 12 
năm đầu sau khi Ngài thành đạo (trong 12 năm 
đầu hoằng hóa, về giới luật thì Đức Phật chỉ nói 
một cách khái quát về “chư ác mạc tác, chúng 
thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo,” 
chứ Ngài không nói chi tiết về giới luật; tuy 
nhiên, vì có quá nhiều người làm trái pháp, nên 
sau đó Ngài nói về “Quảng Giáo,” tức chế ra giới 
luật rõ ràng và chi tiết ——See Dual division of the 
Buddha”s teaching (XIII, and Eight T”ien-T”ai 
classificatlons of Sakyamuni”s teaching (B). 
General use of the public: Việc xử dụng của 
đại chúng. 

General Vajra: Phạt Chiết La Đại Tướng—S§ee 
Twelve Yaksha generals. 

General Vikarala: Tỳ Yết La đại tướng—S§ee 
Twelve Yaksha generals. 

General vow: Tổng nguyện —Universal vows 
common to all Buddhas and Bodhisattvas, e.øg. the 
four magnanimous vows, and the ten øreat vows 
of Samantabhadra Bodhisattva; in contrast with 
SpecIfic vows, e.g. forty-eipht of Amitabha—Thệ 
nguyện chung của chư Phật và chư Bồ Tát như Tứ 
Hoằng Thệ Nguyện và Thập Nguyện Phổ Hiển 
Bồ Tát, đối lại với thệ nguyện riêng như 48 
nguyện của Đức Phật A Di Đà —See Four 
universal vows of a Buddha or Bodhisattva, Ten 
vows of a Bodhisattva, Ten vows of respects of 
Samantabhadra Bodhisattva, and forty-eight vows 
of Amitabha. 

Generality (n): Tính đại cương Tính tổng 
quát—Tính phổ biến. 

Generalization (n): Sự phổ biến hóa—Khái quát 
hóa——Khái luận hóa. 

Generalize: Khái quát—Tóm lược. 

Generate (v): Phát sinh. 

Generafe a øood heart: Phát sinh thiện tâm. 
Generate great energy: Khởi đại tinh tấn, việc 
làm rốt ráo—Enlightening Beings generate great 
energy, finishing their tasks—See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (5). 

Generate knowledge: Phát sinh trí huệ— 


According to the Flower Adornment Sutra, 


1967 


Chapter 38, there are ten ways of generating 
knowledge of Great Enlightenng Beings. 
Enlightenng Beinss who abide by these can 
comprehend all things—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười pháp phát sinh trí huệ. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời nơi tất cả các pháp 
đều hiểu thấu tất cả—See Ten ways of 
generatng knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

Generate (v) power: Phát điện. 

Generafe spiritual capacifies and insightfs: 
Có thể phát khởi thần thông và minh mẫn—See 
Ten kinds of actions of knowledge (10). 
Generatfion (n): A life time—Thế hệ. 
Generations after generations: Kiếp kiếp. 
Generationism (n): Thuyết sinh thực —Sinh sản 
luận —Chủ trương con người chỉ đơn thuần là sự 
sản sinh của cha mẹ. 

Generosity (n): Dana (skt & p)—Bố thí—Lòng 
quảng đại rộng rãi—Quảng Lượng —Generosity 
performed with a pure mind which 1s freed from 
grecd, hatred, and delusion can produce good 
results in the human world and the world of 
celestial beings. A person of generosity can be 
rebom in the realm of the devas and stay there for 
so long; however, the benefit of mundane result 1s 
stull within the cycle of birth and death—Lòng 
quảng đại bố thí với tâm thanh tịnh, không vướng 
bận tham, sân, si, có thể được kết quả tốt, tái sanh 
trở lại làm người hay sanh lên cõi trời và sống ở 
đó thật lâu; tuy nhiên, lợi ích của phước đức trần 
thế (nhân thiên) vẫn còn trong vòng luân hồi sanh 
tử—See Ten meritorious deeds (HI). 

Generosity helps giving up selfishness: 
Quảng đại bế thí giúp ta từ bỏ sự ích kỷ. 
Generous (a): Nhân ái—Rộng lượng —Kind- 
hearted. 

Genetic (a): Thuộc về sinh sản. 

Genjï (jap): Dòng họ nguyên Thị (Nhật Bản). 
Genjimonogafari (jap): A famous work ¡in 
Japan—Tác phẩm nổi tiếng Nguyên Thị Vật Ngữ 
(Nhật Bản). 

Genjo-koan (jap): A Japanese 
“Presence of Things as They Are,” a work by 
Dogen Zenji (1200-1253), a pordon of his 
monumental Shobo-Genzo which focuses on the 


term for 


relaton between formal meditation practice 
(Zazen) and awakening. The technique advocated 
by Dogen ¡nvolves allowing phenomena to 
manifest themselves without becoming Involved 
evaluation or categorizaton—Từ ngữ Nhật Bản 
dùng để chỉ “Sự hiện diện như thị của sự vật,” 
một tác phẩm của Thiển Sư Đạo Nguyên, một 
phần của tác phẩm vĩ đại của ông “Shobo-Genzo” 
tập trung về sự liên hệ giữa thiển tập và giác ngộ. 
Kỹ thuật được ngài Đạo Nguyên biện hộ cho 
phép vạn hữu tự chúng hiển hiện mà không có 
liên hệ gì đến sự định giá hay phân loại. 
Genjo-Sanzo (jap): Hsuan-Tsang (600-664)— 
Huyền Trang—See Hsuan-Tsang. 

Genju (jap): Hiền Thủ Đại Sư (Nhật Bản)—The 
thrd patriarch Fa-Tsang, of the Hua-Yen sect, 
which 1s also known by his tile Hsien-Shou- 
Tsung—Tổ Hiển Thủ hiệu Pháp Tạng, vị tổ thứ 
ba của tông Hoa Nghiêm. Duới thời ngài người ta 
gọi tông Hoa Nghiêm là Hiển Thủ Tông. 
Genju-Daishi (jap): Hiền Thủ Đại Sư (Nhật 
Bản)—See Genju. 

Genkaku-Cho (jap): Zen master Hsuan-Chiao- 
Cheng—Thiền sư Huyền Giác Trưng. 
Genkaku-Yoka (jap): Zen master Hsuan-Chiao- 
Yung-Chia—Huyềển Giác Vĩnh Gia Thiền Sư— 
See Hsuan-Chiao Zen Master. 

Gennin (jap) One of the famous monks ¡n 
Japanese Buddhism—Sư Nguyên Nhân (818-887), 
một trong những nhà sư nổi tiếng của Phật giáo 
Nhật Bản. 

Gensaku (jap): Zen master Hsuan-Tse—Thiển 
sư Huyền Sách. 

Gensei (jap): A Japanse monk ¡in the Tendai 
Sect—Sư Nguyên Chính (Tông Thiên Thai Nhật 
Bản). 

Gensha-Shibi (jap): Hsuansha-Shipei—Huyền 
Sa—See Hsuan-Sha. 

Genshin (942-1017): Sư Nguyên Tính —The first 
Japanese advocate of the “Pure Land” (Jodo-Shu) 
tradition, which emphas1zes practices designed to 
lead to rebirth in Sukhavatl, the paradise of 
Amitabha Buddha, than buddhahood. 
Unlike later figures of the tradition, he taught that 
mere reciaton of Amitabha's name 
sufficient that this practice must 
accompaned by a sincere atttude 


rather 


1S Of 
be 
and 


and 


1968 


concenfrated meditaton. His most Influental 
work was the “Compendium of the Essentials of 
Rebirth” (OJoyoshu). 

Genso (jap): Vua Huyễn Tông (Nhật Bản). 
GensokKu (jap): Sư Huyền Tắc (Nhật Bản). 
Genfile (a): Thuộc về dân ngoại (người Ky Tô 
muốn ám chỉ dân không phải là Ky Tô giáo). 
Gentle (a): Êm dịu—Nhẹ nhàng——Nhu nhuyễn. 
Gentle or harsh: Nhu nhuyễn hay thô bạo— 
Gentle or harsh. This 1s one of the five courses of 
speech that others may use when they address 
you—Đây là một trong năm loại ngôn ngừ mà 
các người có thể dùng khi nói với các người 
khác —See Five courses of speech. 

Genfle and peaceful nature (disposition): 
Tánh nhu hòa hiển hậu. 

Gentle and persuasive words: Nhu Nhuyễn 
Ngữ— Lời nói mềm dẻo dịu dàng, hợp với tình 
người. 

Gentle words: Nhuyễn Ngữ—Soft or gentle 
words adapted to the feeling of men—Lời nói nhẹ 
nhàng êm ái phù hợp với tình người (theo kinh 
Niết Bàn, chư Phật thường nói lời nhuyễn ngữ; vì 
chúng sanh nên có khi phải nói lời thô ngữ. Thô 
ngữ và nhuyễn ngữ đều quy về đệ nhất nghĩa). 
Gentleness (n): Lịch thiệp—Nhu Hòa—See 
Peace and tolerance. 





Genuine: Actual—Genuine—Real—True— 
Authentic—Orthodox—Genuine—Chân chánh— 
Chính thống (chân truyền, đích thực). 
Genuine and false: Correct 
Orthodox and heretic— Chánh tà. 
Genuine religious: Chân tu. 
Genuine and sincere Buddhis(: Phật tử thuần 
thành. 

Genuine tradifion: Handed down 
authentic souree—Chánh truyền. 
Genuinely religious man: Holy man—Chân tu. 
Genufilect (v): To bow—Lạy quỳ. 

Geommanecy (n): Thuật bói toán bằng hình (dựa 
theo các đường của hình học để bói toán). 

Germ: Bija (p & skt)—Chủng tử (hạt giống trong 
tâm thức)—Seed—Semen. 
Germ-natures: Seed 
nature——Inherited nature—Chủng Tánh. 


and false— 


from 


nature——Derivative 


() The meaning of Germ nature—Nghĩa của 

chủng tính: Seed nature, germ nature; 

đerivative or inherited nature—Chủng là hạt 
giống, có nghĩa là phát sinh nảy nở. Tính là 
tính chất không thay đổi. 

Categories of germ nature—Phân loại chủng 

tính: 

I)  Two kinds of germ nature: Nhị Chủng Tính— 
See Two kinds of seed-nature. 

2) Five kinds of germ nature: There are five 
Øerm-natres or roofts of bodhisatva 
developmen—Ngũ Chủng Tính—Có năm 
loại chủng tính—See Five germ-natures of 
bodhisattva developmett. 

3) Six kinds of germ nature: Lục Chủng Tính— 
See Six germ-natures or roots of Bodhisattva 
developmett. 

Germ-nature of ability to discriminate all 
the natures of phenomena: Tánh Chủng 
Tánh—The germ-nature of ability to discriminate 
all the natures of phenomena and transform the 
living (Thập hạnh) —Ngôi vị thập hạnh, có khả 
năng phân biệt bản tánh của vạn pháp—See Five 
øerm-natures of Bodhisattva development, and 
Five natures (HD. 
Germ-nature of study of the void: Tập Chúng 
Tánh—The germ-nature of study of the void or 
Iimmaterial, which corrects all illusions of time 
and space (Thập trụ)—Ngôi vị thập trụ, tu tập 
không quán, phá bỏ những hoặc kiến—S§ee Five 
gøerm-natures of Bodhisattva development, and 
Five natures (II). 
Germinate (v): Nẩy mầm. 
Gesar of Ling: A mythical Tibetan king whose 
©pIc saga 1s one of the best-known lifteratures in 
Tibet. There are different Gesar legends In 
different parts of the Tibetan cultural area, but 
most share the nodion that Gesar was an 
incarnaiton of Avalokiesvara who ruled the 
kingodm of gLing and battled against the enemies 
of Buddhism, particularly proponents of Bon. 

Geshe (tb): Tiến Sĩ Phật Học -Geshe ¡s 

conferred on one who has undergone and 

completed an extensive philosophical training. lt 
1S like a Tibetan Ph.D. in Buddhist studiles— 

Geshe là danh hiệu dùng để ban cho một vị đã 

trải qua và hoàn tất khóa huấn luyện dài hạn về 


qI) 








1969 


triết học Phật Giáo. Danh hiệu Geshe giống như 

một vị đạt được học vị Tiến Sĩ Phật Học của Tây 

Tạng. 

Geshin (ap): Sư Nguyên Tín (Nhật Bản). 

Gesture of the setfing in mofion of the 

Wheel of Doctrine: Dharmacakra-mudra (skt)—— 

Chuyển Pháp Luân ấn. 

Get (v): Prap or Prapta (skt—To attain—To 

obtain—Đắc. 

Gct (v) angry: Become mad—Nóng giận. 

Get the best profit from something: Tạo được 

nhiều lợi lạc nhất từ một điều gì. 

Get to the bottom of a matter: Tìm hiểu từ 

ngọn đến gốc (Tầm căn cứu đế) —To make a 

thorouph Investigation. 

Get into debt: Mang nợ. 

Get (v) free: Giải Thoát —See Deliverance. 

Get lost: Lose one°s way—Đi lạc. 

Gct (v) married: Lập gia đình—To marry. 

Get the most of something: Xử dụng điều gì 

một cách lợi lạc nhất. 

Gct (v) old: Già. 

Get (v) rid of: Diệt trừ. 

1) Pativinodeti (p)—Pariksina (skĐ—Loại bỏ— 
Tẩy trừ. 

2) Uccehda (skÙ—To cause to cease— Cut 
off—To end—To get rid of —Đoạn trừ 

3) After perceiving the true picture of life, the 
Buddha said to himself: “IÍ must get rid of the 
Ooppression of disease, old age and death.”— 
Sau khi nhận chân ra bộ mặt thật của đời 
sống, Đức Phật tự nhủ: “Ta phải thoát ly sự 
áp chế của bệnh hoạn, già nua và chết chóc.” 

Gct rid of calamity: trừ tai ương. 

Gct (v) rid of completely: Trừ tận. 

Get rỉd of covetousness: Hạnh rời tham, sân, sĩ 

và sợ hãi, vì biết điều phục tự tâm——Getting rid of 

covefousness, anger, delusion, and fear, by taming 

their own minds, one of the ten kinds of action of 

Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 

who abide by these can achieve the action of 

Buddhas that has no coming or going—See Ten 

kinds of practice of great enlightening beings (TT). 

Gcet (v) rỉd of deluded thoughts: Loại bỏ vọng 

niệm—One of the best methods to get rid of 

deluded thoughts 1s either medifation to obtain 


concentration or just keep one method such as 
reciting the name of Amitabha Buddha—Một 
trong những phương cách tốt nhứt để loại trừ vọng 
niệm là hoặc ngồi thiển, hoặc giữ một phương 
pháp nào đó chẳng hạn như niệm hồng danh Phật 
A Di Đà. 

Gcet (v) rỉd of demons by Great Enlightening 
Beings: Loại bổ ma chướng của chư Đại Bồ 
Tát —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten ways of getting rid of 
demons” actions of Great Enlightening Beings. 
Enliphtenng Beings who abide by these can 
escape all demonic ways—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều rời bổ ma nghiệp 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bổ Tát an trụ trong 
mười pháp nầy thời có thể ra khỏi tất cả ma 
đạo—See Ten ways of getting rid of demons” 
actions of Great Enlightening Beings. 

Get (v) rỉd of desires: Điều phục các dục 
vọng—A monk should be keenly anxious to get 
rid of desires, and wanfs to persist in this—VỊ Tỳ 
Kheo nên tha thiết điều phục các dục vọng và 
khát vọng điều phục các dục vọng trong tương 
la —See Seven grounds for commendations. 

Get rid of doubt: Đoạn trừ nghi hoặc—See Ten 
Ariyan dispositions (1). 

Gct (v) rỉd of ease and pain: Get rid of 
happiness and unhappiness—Loại bỏ cả lạc lẫn 
khổ. 

Get (v) rid of evil: To cut of wickedness—Đoạn 
ác. 

Get (v) rỉd of false views: Xa la tà kiến—See 
Ten kinds of actions of knowledge (7). 

Get rid of five factors: Đoạn trừ năm chi —See 
Ten Ariyan dispositions (1). 

Get (v) rỉd of garbage: Phẩn Trừ —Phẩn trừ là 
một từ mà Phật dùng trong Kinh Pháp Hoa, nghĩa 
là dẹp bổ phiền não—A term the Buddha used in 
the Lotus Sutra. 

Gct (v) rỉd of haughfiness toward all 
senfient beings: Đối với tất cả chúng sanh xa ha 
ngã mạn—See Ten kinds of actions of knowledge 
@). 

Get rid of ïll-will: Đoạn trừ sân hận—See Ten 
Ariyan dispositions (1). 





1970 


Get (v) rỉd of misfortune: Put an end to 

calamity—Tiêu tai. 

Get rid of sensuality: Đoạn trừ tham dục—See 

Ten Ariyan dispositlons (1). 

Get rid of sloth and torpor: Đoạn trừ hôn trầm 

thụy miên—See Ten Ariyan dispositions (I). 

Get (v) rỉd of something: Get free or be free of 

something—Loại bỏ điều gì. 

Get rid of worry and flurry: Đoạn trừ trạo 

hối —See Ten Ariyan dispositions (1). 

Gctf (v) rid of wrong awareness: Xa lìa tà 

niệm—See Ten kinds of actions of knowledge (4). 

Gct to see Buddhas, fulill pure ways: 

Thường được thấy Phật đủ những pháp lành—See 

Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 

times of the Buddhas (B) (10). 

Gc(t tired of pracficing the ac(s of 

enlightening beings: Nhàm tu hạnh Bồ Tát— 

One of the ten things that Bodhisattvas should 

avoidt—See Ten things that cause enlightening 

beings to regress from the Buddha teachinss. 

Gct (v) well again: Bình phục——To recover—To 

T€CUperate. 

Gcet (v) what one desires: Toại nguyện. 

Not to get what one desires: Bất toại nguyện. 

Get worldly entertainments: Enjoy worldly 

pleasures—Have worldly amusements—Hưởng 

thụ dục lạc trần thế. 

Geya (skÐ: Kỳ Dạ. 

1l) The twelve sutras: Mười hai bộ kinh Đại 
Thừa—See Twelve sutras. 

2) Hymns, songs, verses, stanzas, the metrical 
part of a sutra: Tụng—Gñà Tha—Kệ Đà—Kệ 
Tha—Tụng kinh—To recite (chant) prayers— 
To murmur, recite, Intone, memorlze by 
repeating in a murmur. 

Ghana (skt): Kiện Nam—The fourth in the five 

perIods of a foetus, a foetus of forty-seven days— 

Thời kỳ thứ tư trong năm thời kỳ của bào thai, tức 

là 47 ngày sau khi thọ thai (thời kỳ kiên hậu)— 

See Eight stages of the human foetus. 

Ghanavinnanam_ (p): 

accompanied by equanimity—Tỷ thức, đồng phát 

sanh cùng thọ xả—See Olfactory consciousness. 


NÑose-consciousness 


Ghanavyuha sutfra (skÐ: Hậu Nghiêm Kinh. 
Ghanta (sktQ: Small bel_—Kiển chùy (chuông 
nhỏ). 
Ghazna (skt: Hosna—Hạc Tất Na—According 
to Eitel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Ghazna 1s the capital of 
Tsaukuta, the present Ghuznee, or Ghazni in 
Afghanistan—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, Hạc Tất Na là 
thủ phủ của Tsaukuta, bây giờ là Ghuznee, thuộc 
A Phú Hãn. 
Ghosa (sk): Diệu Âm Bồ Tát—According to 
EHiel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, an arhat, famous for exeg€sis, 
who restored the eyesight of Dharmavivardhana 
by washing his eyes with the tears of people who 
were moved by his eloquenee—Vị A La Hán, nổi 
tiếng vì khả năng biện biệt giải thích. Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, chính Ghosa 
đã phục hồi thị giác cho Dharmavivardhana bằng 
cách rửa mắt với nước mắt của những người đã 
từng cảm động vì tài hùng biện của Ngài. 

Ghoshanugakshanti (sk): Âm Hưởng Nhẫn— 

Kshanti in sounds—Sound and echo perseverance, 

the patilence which realizes that all 1s as unreal as 

sound and echo—Nhẫn vào những âm thanh tiếng 
vọng vì nhận thức rằng chúng không thực. 

Ghosira (skt): Cụ Sử La. 

1) Name of a bírd that has an excellent voice: 
Hảo Thanh Điểu: Tên một loài chim có giọng 
hót rất hay. 

2) A wealthy householder of Kausambi, who 
gave Sakyamuni the Ghosiravana park and 
vihara: Tên của một vị trưởng giả tại 
Kausambi, người đã dâng hiến Cụ Sử La viên 
và tịnh xá cho Đức Phật. 





Ghost (n): Ma quỷ —There are nine classes of 
ghosts—Có chín loại quỷ—See Mara and Nine 
classes of phosts. 

Ghosfs of which bodies are full of tumours: 
Anh Quỷ—Quỷ thân thể đầy mụn nhọt—See 
Ñine classes of ghosts (]). 

Ghosts that cat human leavings: Hy Thí 
Quỷ—Demons that live on the remains of 
sacrifices, or any leavings in general—Loài quỷ 
thường ăn đồ thừa thải của người khác, hoặc đồ 





1971 


cúng hay bất cứ thứ gì còn thừa—See Nine 
classes of ghosts (]). 
Ghost genii: Quỷ tiên—Pretas or malevolent 
TS1S. 
Ghost-haunted: Bị Ma Ám—To be deluded— 
Cultivators who have a deluded mind (delusive 
thoughts), which steers him to toward doïng things 
confrary to the way; 1f's considered over with the 
wholesome path for this entire lifetime——Tu hành 
mà bị ma ám, xúi dục làm điều xằng bậy, trái với 
đạo đức, thì kể như tàn một đời. 

Ghosfs that haunt sacrifices to the dead: Hy 

Từ Quỷ—Loài quỷ thường lẩn khuất trong đển 

miếu, hy vọng được ăn uống—See Nine classes 

of phosfs (1). 

Ghost King Animal Eater: Quỷ Vương Đạm 

(Dã) Thú —The one who eats tigers and other 

large beasts. 

Ghost King who Brings Disasters: Quỷ 

Vương Tán-Ương. 

Ghost King Evil Poison: Quỷ Vương Ác Độc. 

Ghost King Thousand Eyes: Quỷ Vương 

Thiên Nhãn. 

Ghost rules and observance: Luật của loài 

quỷ. 

Ghosf spirifs: Ghost genie—Quỷ tiên. 

Ghosts and spirits: Quỷ Thần. 

l) Ghosts and spiris, a general term which 
includes the spirits of the dead, together with 
demons, and the eight classes of spirits, such 
as devas, nagas, etc.: Quỷ và thần, từ dùng để 
gọi chung những người chết, cùng với quỷ, và 
bát bộ Thần như Thiên, Long, vân vân. **See 
Eight groups of demon followers. 

2) 

a) Preta ¡is interpreted as “Causing fear”: Quỷ 
diễn dịch cái gây nên sự ghê sợ. 

b) SpHIs Interpreted as “Potent 
powerful”: Thần diễn dịch sự uy nghi mạnh 
mẽ: 

Ghosts” and spiri(s” eating time: Quỷ Thần 

Thực Thời— The time when the spirits and ghosts 

feed, ¡.e. at night—Giờ ăn của quỷ thần, thường 

về ban đêm hay chạng vạng tối. 

Ghrana (skt): 


are and 


I1) Nose: Organ of smell—Tỷ (lỗ mũi)—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

2) Scent: Già La 
hương—Smell. 
Ghrana-gandha (sk0: The nose can smell 
fragrance—Place of nose and smell—Tỷ Hương 

Xứ—See Twelve enfrances (T]). 


Ni-Kiết La Nã_—Mùi 


Ghrana-vijnana (skÐ: Smelling—Scent 
Consciousness—TỶ thức—See Eight 
consciousnesses (J) (A). 

Ghranendriya (sk0: Nose—Tỷ căn—See 


T'wenty fwo roofs. 
Ghrta (skt): Tô Dầu. 
1) Ghee, or clarified butter: Một loại bơ trong. 
2) Scented oil extracted from the sumana plant: 
Một loại dầu thơm lấy từ cây tô ma. 
Ghur (sk0: Ghori (skt)—Hoạt Quốc—Đổ Hóa 
La—According The Great T”ang Chronicles of the 
Western World, Ghori 1s an anclent kingdom In 
Turkestan, north west of China—Theo Tây Vực 
Ký, Hoạt Quốc là tên một vương quốc cổ ở vùng 
Tân Cương. 
Giac Hai Temple: Chùa Giác Hải—Name of a 
famous ancient pagoda, located in the Sixth 
district, Saigon City, South Vietnam. The pagoda 
was built in 1887 by Ms. Trần Thị Liễu. Most 
Venerable Hoằng Ân named ¡it Giác Hải and 
appointed Most Venerable Từ Phong Head of the 
pagoda. In 1929, Most Venerable Từ Phong had it 
rebuIlt as 1t 1s seen today. On the upper part Of IS 
făcade, there 1s a bas-relief on which were carved 
eipht lines of Chinese characters describing 
Sakyamuni Buddha”?s biography—Tên của một 
ngôi chùa cổ nổi tiếng, tọa lạc trong quận 6, thành 
phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được bà Trần 
Thị Liễu xây năm 1887. Hòa Thượng Hoằng Ân 
đặt tên Giác Hải và cử Hòa Thượng Từ Phong về 
trụ trì. Năm 1929, Hòa Thượng Từ Phong trùng tu 
chùa lại như ngày nay. Mặt trước chùa có bao lam 
đắp nổi và khắc tám hàng chữ Hán nói về tiểu sử 
Đức Phật. 
Giac Hai Zen Master: Giác Hải Thiển Sư—A 
Vietnamese Zen master from North Vietnam. He 
left home at the age of 25. First, he and Không Lộ 
became disciples of Zen master Hà Trạch at Diên 
Phước Temple. He was the Dharma heir of the 


1972 


tenth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. 
Later, he continued to teach Zen of the Không Lộ 
Zen Sect, which was founded by Zen master 
Không Lộ. King Lý Thần Tông invited him to the 
Royal Palace so many times, but he refused to 
goZen master Giác Hải—Thiển sư Việt Nam, quê 
tại Bắc Việt. Ngài xuất gia năm 25 tuổi, cùng với 
Không Lộ trở thành đệ tử của Thiển sư Hà Trạch 
tại chùa Diên Phước. Ngài là pháp tử đời thứ I0 
dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài cũng 
tiếp tục dạy thiển và kế thừa dòng Thiền Không 
Lộ, do Thiền sư Không Lộ sáng lập. Vua Lý Thần 
Tông nhiều lần thỉnh ngài vào cung, nhưng ngài 
đều từ chối. 

Giac Lam Temple: Chùa Giác Lâm 
an ancient temple, located in Tân Bình district, 
Saigon City, South Vietnam. In the spring of 1744, 
under the reign of Lord Nguyễn Phúc Khoát, a 
Chinese man whose name was Lï Juei Lung from 
Minh Hương village, raised the devotees” money 
to build the temple on Cẩm Sơn HiII. In 1804, it 
was rebulilt by Most Venerable Viên Quang. In 
1909, Most Venerable Hồng Hưng and Như Phòng 
had It reconsfructed as 1t 1s seen today. Giác Lâm 
Temple wa desipned ¡in the form of the word 
“San,” consisting of the Main Haill, the Lecture 
Haill (auditorium), and the dining room. Ôn both 
sides of the Main Hall stand two sefs od sfatues of 
the Eighteen Arahats (one set Is of big size and 
the other of small size). In the temple, there are 
113 wooden statues in all, most of which are made 
of jacktree wood. The are gilded and painted in 
red. The statues, carving frames, tables, chairs, 
tomb stupas, etc. all are painstakingly carved— 
Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc trong quận Tân 
Bình, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa 
xưa trên gò Cẩm Sơn, do Lý Thụy Long, người xã 
Minh Hương, đã quyên tiền của đàn na tín thí để 
dựng lên vào mùa xuân năm 1744, vào đời Chúa 
Nguyễn Phúc Khoát. Năm 1804, Hòa Thượng 
Viên Quang đã xây lại ngôi chùa. Năm 1909, hai 
vị Hòa Thượng Hồng Hưng và Như Phòng đã cho 
trùng tu lại như kiến trúc hiện nay. Chùa được 
xây theo hình chữ “Tam” gồm chánh điện, giảng 
đường, phòng ăn. Hai bên chánh điện là hai bộ 
thập bát La Hán, một cở lớn và một cổ nhỏ. Chùa 
có cả thảy 113 pho tượng bằng gỗ mít, sơn son 
thếp vàng. Tất cả những pho tượng, các bộ bao 


Name of 





lam, bàn ghế, bài vị, tháp mộ, vân vân đều được 
chạm khắc thật tinh xảo. 

Giac Nhien (1923 - ): Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên—-One of the most famous monks of 
Vietnamese Buddhism, a Tripitaka teacher of 
dharma. He was born in Cantho, South Vietnam in 
1923, left home and became a novice at the age of 
8. In 1944 he met and became of of the most 
Iimminent disciples of Most Venerable Master 
Minh Dang Quang (Founder of the Vietnamese 
Mendicant Order). In 1954, 
absence of Master Minh Dang Quang, he headed 
the Fourth Mendicant Missionary, one of the six 
main missionariles of Vietnamese Mendicant 
Order to travel all over the South and central 
Vietnam to expand the doctrines of the school. He 
came to the United States of America in 1978, 
there he founded the International Sangha 
Bhikshu Buddhist Order ¡in the same year 
(SBBA). After the passing away of the second 
patriarch Giac Chanh ¡in 2004, he became the 
Thiưd Patriarch of the Vietnamese Mendicant 
Buddhist Order. During more than seven decades 
of propagaton of the Buddha-dharma, he 
admitted more than a million of followers, and he 


after the secret 


also built hundreds of monasteries from all over 
Vietnam and all over the world. To this day, at the 
age of 86, he 1s still traveling all over the world 
(all over the U.S.A., Canada, Australia, Franece, 
England, Belgium, Russia, Vietnam, etc.) tO 
preach the dharma—Một trong những cao tăng 
nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam, một bậc Tam 
Tạng Pháp Sư. Ngài sanh năm 1923 tại Cần Thơ, 
Nam Việt Nam, xuất gia làm chú tiểu từ năm 8 
tuổi. Năm 1944, ngài gặp và làm đệ tử Tôn Sư 
Minh Đăng Quang (vị sáng lập ra Giáo Hội Tăng 
Già Khất Sĩ Việt Nam). Năm 1954, sau khi Tôn 
Sư Minh Đăng Quang vắng bóng một cách bí mật 
thì ngài làm trưởng Giáo Đoàn 4, một trong sáu 
giáo đoàn của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, chu du 
khắp từ Nam ra Trung hoằng trì giáo pháp Khất 
Sĩ. Ngài sang Mỹ năm 1978 và định cư tại 
California, cùng năm đó ngài sáng lập ra Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới tại 
California, Mỹ Quốc. Sau khi nhị tổ Giác Chánh 
viên tịch năm 2004, ngài trở thành tam tổ của hệ 
phái Tăng Già Khất Sĩ. Trong suốt hơn bẩy thập 
niên hành đạo, ngài đã thu nạp hàng triệu tín đồ 





1973 


và xây hàng trăm ngôi tịnh xá từ trong Việt Nam 
ra đến hải ngoại. Ngày nay ở tuổi 86 thế mà ngài 
vẫn còn chu du khắp nơi trên thế giới thuyết giáo 
từ khắp nơi trên nước Mỹ, đến Canada, Úc, Pháp, 
Anh, Bỉ, Nga, vân vân—See Minh Đăng Quang, 
and Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Sect. 
Giac Thien Temple: Giác Thiên—Name of a 
temple 1n Vinh Long Town, Vinh Long province, 
South Vietnam. The temple was built in 1906 and 
has been rebuilt many times—Tên của một ngôi 
chùa trong thị xã tỉnh Vĩnh Long, Nam Việt Nam. 
Chùa được kiến lập năm 1906 và đã được trùng tu 
nhiều lần. 

Giac Vien Temple: Chùa Giác Viên—Name of 
a pagoda, located at Đầm Sen area, Eleventh 
District, Saigon City, South Vietnam. Formerly, 1t 
was called Quan Âm Garden established by Ch'an 
Master Hương Đăng In 1805. Up to 1850 1t was 
renamed Giác Viên Pagoda by Patriarch Hải 
Tịnh. It was rebullt many times, in 1899 by Most 
Veneable Hoằng Ân, in 1910 by Most Venerable 
Như Phòng. The pagoda has conserved 153 
sfatues and 57 carved drafts which are highly 
evaluated in wood sculptural art of Saigon City In 
the early years of the twentieth century. In the 
Main Haill stands the Dược Sư Lantern, 3 meters 
high. It describes 49 Buddhas riding dragons and 
phoenixes. The base of the latern is carved in the 
three-wooden lion shape. In the shrine, there 1s a 
41-centimeter high bronze Incense burner placed 
between two dragon heads. The masterpiece 
“Bách Điểu,” placed In the Main Hall, 3.3 meters, 
has become a typical pattern of wood-carved art 
1n Gia Định Citadel in the early twentieth century. 
The craffsmen skilfully arranged ninety-four 
birds together, big and small, on the sky or on the 
bank of a river. The birds were described ¡n all 
poSitions, posfures, characters, acfIvifies reflecting 
vivid, varlous life of bird specles as they are 
eating, sleeping, fiphting for food, frolicking, 
thinking, etc. In the East Compartment of the 
pagoda, there are carved draftsdescribing the 
anclent topIcs of literature and history of Meng 
Liangs Catchng Horses, Fishermans Getting 
Fish, Lu-Wang”s Angling, the set of Fisherman, 
Woodcutter, Farmer, and Reader, Su-WUu's 
Raising Goats, etc. These draffs were carved In 
accordance with four-season fruis in South 


Vietnam. Preserved ¡in the temple 1s also a 
palankeen which the Nguyen Dynasty presented 
to Monk Hai Tĩnh, and a six-branch sprimg- 
flowered tree, which was said to be offered by 
Mac Cuu, Governor of Ha Tien under the Nguyen 
Dynasty—Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc trong 
khu vực Đầm Sen, quận II, thành phố Sài Gòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng Hương 
Đăng xây vào năm 1805 với tên là Quan Âm 
Viên. Đến năm 1850, chùa được Tổ Hải Tịnh đổi 
lại là Giác Viên Tự. Năm 1899, chùa được Hòa 
Thượng Hoằng Ân trùng tu, năm 1910 Hòa 
Thượng Như Phòng lại trùng tu lần nữa. Chùa có 
153 pho tượng và 57 bao lam có giá trị về mặt 
nghệ thuật chạm trổ Gia Định đầu thế kỷ 20. 
Trong Chánh điện, có bộ đèn Dược Sư cao 3 
thước, có 49 vị Phật cưỡi long phụng. Chân đèn 
bằng gỗ chạm khắc hình ba con sư tử. Trong 
Chánh điện cũng có bộ lư đồng cao 41 phân, hai 
bên là hai đầu rồng. Tác phẩm chạm trổ hình 
“Bách Điểu,” cao 3,3 mét, đã trở thành mẫu mực 
chạm trổ trên gỗ của thành Gia Định vào đầu thế 
kỷ 20. Các nhà điêu khắc đã khéo sắp xếp 94 con 
chim, từ chim trên trời, đến chim ở sông rạch, đủ 
cổ, phác họa theo đủ mọi tư thế dáng nét, phong 
cách, tính tình, phản ảnh cuộc sống của loài chim 
từ cảnh ăn ngủ, tranh mỗi, đùa giởn, suy nghĩ, vân 
vân. Bên mé Đông Lang, có những bao lam được 
tạo theo các đề tài cổ điển như Mạnh Lương Bắt 
Ngựa, Ngư Ông Đắc Lợi, Lã Vọng Ngồi Câu, 
Ngư Tiểu Canh Độc, Tô Vũ Chăn Dê, vân vân, 
kết hợp với hoa trái bốn mùa của miễn Nam. 
Hiện chùa còn lưu giữ chiếc kiệu do triều Nguyễn 
ban tặng cho sư Hải Tịnh, và một cây mai sáu 
nhánh do Tổng Trấn Hà Tiên là Mạc Cửu cúng 
dường. 

Giai Oan Temple: Chùa Giải Oan—Name of a 
temple, located on Mount Yên Tử. Mount yên Tử 
also called Bạch Vân Sơn, over 3,000 feet hiph, 
about 7 miles north-west of Uông Bí town, Quảng 
Ninh province, North Vietnam. In the area of 
Mount Yên Tử, there are many temples such as 
Cấm Thực, Lâu Động, Hoa Yên, and Giải Oan. 
There was a legend related to Giai Oan Temple 
which stands by Giai Oan Spring, whose old name 
was Hồ Khê. As King Trần Nhân Tông entered 
the mountain, many royal ladies followed him. 
The King asked them to come back. Instead, they 


1974 


threw themselves Into the spring 1n order to show 
therr loyalty. Most of them were rescued from 
death, and later setfled outside the temple. The 
rest died from drowning, were celebrated a mass 
for peace of their souls at Giai Oan Temple by the 
sprine—Tên của một ngôi chùa trên núi Yên Tử. 
Núi Yên Tử còn gọi là Bạch Vân Sơn, cao trên 
3.000 bộ Anh, chừng 7 dậm về phía tây bắc thị xã 
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Việt Nam. Trên 
núi Yên Tử có nhiều chùa như chùa Cấm Thực, 
chùa Lâu Động, chùa Hoa Yên, và chùa Giải 
Oan. Có một giai thoại về chùa Giải Oan nằm 
bên cạn con suối trước kia có tên là Hồ Khê. Khi 
vua Trần Nhân Tông vào núi Yên Tử, nhiều cung 
nữ cũng đi theo ngài, nhà vua kêu họ quay về. Để 
tỏ lòng trung trinh, các cung nữ đã gieo mình 
xuống dòng suối. Đa số được cứu sống và dựng 
nhà bên phía ngoài chùa, còn số bị chết chìm vua 
cho lập đàn cầu siêu, nên từ đó chùa được dựng 
bên cạnh bờ suối cũng mang tên là chùa Giải 
Oan. 

Gifts (n): Lễ vậ—Quà tặng—Tặng phẩm. 


Gifted And Brillant Buddha: Phật Tài Quang 
Minh. 

Gigimmikkyo (skt): Giải thâm mật kinh. 

Gikai (jap): Sư Nghĩa Giới —The third patriarch 
of the Soto Sect in lapan—Tam tổ tông Tào Động 
ở Nhật. 

Giki (Jap): Rites—RitualsNghi quỷ (nghi lễ). 
Giku Zen Master: A special Zen instructor of 
the Southern School, a pupil of Ch”i-An, came to 
Kyoto and taught Zen from 851 to 858 A.D. ¡in 
Danrinji Temple built by the Empress Danrin. He 
was successful in his teaching—Một vị Thiển sư 
Nam tông, là đệ tử của Diêm Quan Tễ An 
(Enkwan Saian) đến Kyoto và giảng Thiển từ 
năm 851 đến 858 tại chùa Đàn Lâm Tự (Danrinji) 
do hoàng hậu của Ta Nga Thiên Hoàng (Danrin) 
lập nên. Ông thành công mỹ mãn trong công cuộc 
truyền bá giáo pháp của ông. 

Gimhana (p): Mùa nóng. 

Ginkakuji (jap): Chùa Ngân Các (Nhật Bản). 
Gioi Khong Zen Master: Giới Không Thiền 
Sư—A Vietnamese zen master from Mãn Đẩu, 





l) Dana (skÐ——Almsgiving—Giving 
Bestowinsg—Bố thí —See Dana. 

2) One of four sources of affection for a bhiksu 
or bhiksuni—Quà cáp, một trong bốn thứ làm 
khởi dậy ái dục cho chư Tăng Ni—See Four 
sources of affection for a bhiksu or bhiksum1. 

GiÍt of the faithful: Almsgiving because of 

faith —Tín Thí—To give alms because of faith, or 

the giữs of the faithful from the laypeople—Bố 
thí do nơi niềm tin (tin nơi hành trì lục độ Ba La 

Mật mà bố thí), hay đồ vật bố thí của người thiện 

tín (đổ vật bố thí của người thiện tín, những vật 

cúng dường của người tại gia cho người xuất gia). 

GiÍ( of fearlessness: Abhaya-dana (sktÙ— 

Bestowing of confidence——CharIty of 

fearlessness—See Charity of fearlessness and 

Three forms of ø1ving. 

Gifts of gardens and øroves to monasteries: 

Trồng cây và làm vườn cho tịnh xá—Bố thí vườn 

tược—See Seven grounds for a happy karma 

through benevolence to the needy. 

Gift-offering group: Ban cúng dường lễ vật. 

Gift of tongue: Món quà về ngôn ngữ. 

Gifted And Bright Buddha: Phật Tài Quang. 


North Vietnam. When he was very young, he was 
so much interested In the Buddha Dharma. He left 
home to become a monk and received complete 
precepts with zen master Quảng Phước at Nguyên 
Hòa Temple on Mount Chân Ma. He was the 
dharma heir of the fifteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later, he moved to Mount 
Lịch Sơn to build a small temple to practise 
meditation for five or six years. Then he left the 
mounfain to become a wandering monk to expand 
Buddhism along the countryside. He stopped by 
Thánh Chúc Cave and stayed there to practise 
ascetics for six years. He refused so many 
summons from King Lý Thần Tông. Later, he 
unwillingly obeyed the king”s last summon to øo 
to the capifal and stayed at Gia Lâm Temple to 
preach the Buddha Dharma. When he was old, he 
returned to his home villase and stayed at a 
temple in Tháp Bát village. He spent most of his 
life to expand Buddhism and rebuild more than 95 
temples—Thiển sư Việt Nam, quê ở Mãn Đẩu, 
Bắc Việt. Khi hãy còn nhỏ ngài rất thích Phật 
pháp. Khi xuất gia, ngài đến chùa Nguyên Hòa 
trên núi Chân Ma là đệ tử của Thiển sư Quảng 
Phước. Ngài là pháp tử đời thứ 15 của dòng Thiển 


1975 


Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau đó, ngài dời về núi Lịch 
Sơn cất am tu thiền trong năm hay sáu năm mới 
xuống núi làm du Tăng đi hoằng hóa Phật pháp. 
Vua Lý Thần Tông nhiều lần gửi chiếu chỉ triệu 
hồi ngài về kinh, nhưng ngài đều từ chối. Về sau, 
bất đắc dĩ ngài phải vâng mệnh về trụ tại chùa 
Gia Lâm để giảng pháp. VỀ già, ngài trở về cố 
hươngvà trụ tại chùa làng Tháp Bát. Hầu hết cuộc 
đời ngài, ngài hoằng hóa và trùng tu trên 95 ngôi 
chùa. 

Girl: Girl _—Female—Maid—Woman—Người nữ. 
Gishin (jap): A Japanese Zen master—Sư Nghĩa 
Chân (781-883), một nhà sư Nhật Bản. 
Gitamitra (skt: Chỉ đa mật—Kỳ Đa Mật—Ca 
Hữu—Kỳ Mật Đa——AIso called “Friend of Song,” 
a noted monk from western China, or north India, 
who In the fourth century, translated 23 works Into 
Chinese (perhaps The sutra of Bodhisattva”s Ten 
Grounds)—Vị Tăng nổi tiếng người Tây Vực, hay 
bắc Ấn Độ, người đã dịch 23 quyển kinh sang 
Hoa ngữ vào đời Tấn (có lẽ là Kinh Bồ Tát Thập 
Trụ). 

Give (v): Ban cho—To award—To grant—To 
endow——To bestow. 

Give alms: Bố thí—To bestow. 

Give alms to the monks: Thí Tăng (cúng dường 
thức ăn cho chư Tăng đi khất thực). 

Give all one”s aftention to: Chuyên tâm—To 
concentrate—To apply oneself to. 

Give by basing on someone?s physical 
characteristics: Vì xem tướng mà bố thí—See 
Thirty types of Impure g1ving. 

Give because of fondness for wealth and 
notoriety: Hoặc ham mộ giàu sang, danh vọng 
mà bố thí —See Thirty types of impure giving. 
Give because of jealousy or to ridicule 
others: Hoặc ganh ghét ngạo nghễ mà bố thí— 
See Thirty types of Impure g1ving. 

Give because of praises: Vì được khen ngợi mà 
bố thí, tức là bố thí để cầu danh và muốn được 
tiếng tăm khen tặng—See Thirty types of impure 
gIving. 

Give because someone has a marvelous 
voice: Vì ca hát mà bố thí—See Thirty types of 
1mpure øØ1ving. 


Give but doub( whether there will be 

retributions or not: Bố thí mà nghi ngờ là có 

quả báo hay không có quả báo—See Thirty types 

Of Impure øIving. 

Give but only after insulting someone unfil 

gaining contentment: Trước mắng chửi cho hả 

hê rồi sau đó mới chịu bố thí—See Thirty types of 
1mpure øIving. 

Give but thereafter begin having regrefs, 

resentmentfs, and angers: Bố thí rồi mà trong 

lòng bực bội, ghét tức và hối tiếc—See Thirty 
types of Impure g1ving. 

Give a Dharma talk: Hold a lecture on the 

Dharma——Tổ chức thuyết pháp. 

Give enlipghftening beings ïinstructions for 

the future at proper tỉme: Tất cả chư Phật thọ 

ký cho chư Bồ Tát chẳng lỗi thời—See Ten kinds 

Of proper timing of all Buddhas. 

Give free rein to one”s emoftion: Buông lung— 

Những lời Phật dạy về “Buông Lung”—The 

Buddhaˆs teachings on “Giving free rein to one”s 

emotlon” 

1) Heedfulness (Watchfulness) is the path of 
Iimmortality. Heedlessness 1s the path of 
death. Those who are heedful do not die; 
those who are heedless are as If already dead 
(Dharmapada 2I): Không buông lung đưa tới 
cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; 
người không buông lung thì không chết, kể 
buông lung thì sống như thây ma. 

2) Those who have distinctly understood this, 
advance and rejolce on heedfulness, delipht 
in the Nirvana (Dharmapada 22): Kẻ trí biết 
chắc điều ấy, nên gắng làm chứ không buông 
lung. Không buông lung thì đặng an vui trong 
các cõi Thánh. 

3) lÝa man Is earnest, energetic, mindful; his 
deeds are pure; his acfs are considerate and 
restraint; lives according to the Law, then his 
glory wIll increase (Dharmapada 24): Không 
buông lung, mà ngược lại cố gắng, hăng hái, 
chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt 
đúng như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng 
tăng trưởng. 

4) By sustained effort, earnestness, ftemperance 
and self-control, the wise man may make for 


himself an ¡siand which no flood can 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


1976 


overwhelm (Dharmapada 25): Bằng sự cố 
gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc 
chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình một hòn 
đảo chẳng có ngọn thủy triểu nào nhận chìm 
được. 

The ignorant and foolish fall into sloth. The 
wWise man guards earnestness as his gøreatesf 
treasure (Dharmapada 26): Người ám độn 
ngu si đắm chìm trong vòng buông lung, 
nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không 
cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ 
của. 

Do not indulge in heedlessness, nor sink Into 
the enJoyment of love and lust. He who 1s 
earnest and meditatve obtains great Joy 
(Dharmapada 27): Chớ nên đắm chìm trong 
buông lung, chớ nên mê say với dục lạc; hãy 
nên cảnh giác và tu thiển, mới mong đặng đại 
an lạc. 

When the away 
heedlessness by heedfulness, he Is as the 
wise who, climbing the terraced heights of 
wisdom, looks down upon the fools, free from 
sorrow he looks upon sorrowing crowd, as a 


learned man đdrIves 


WIse on a mounfain peak surveys the 1gnorant 
far down on the ground (Dharmapada 28): 
Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo 
sợ gì. Bậc Thánh Hiển khi bước lên lâu cao 
của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu sỉ ôm 
nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi 
cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. 
Heedful among the heedless, awake among 
the sleepers, the wise man advances as does 
a SWIf racehorse oufun a weak Jade 
(Dharmapada 29): Tinh tấn giữa đám người 
buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, 
kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau 
con ngựa gầy hèn. 

lt was through earnestness that Maghavan 
rised to the lordship of the gods. Earnestness 
1S ©ver praised; negligence 1s always despised 
(blamed) (Dharmapada 30): Nhờ không 
buông lung, Ma Già lên làm chủ cõi chư 
Thiên, không buông lung luôn luôn được 
khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê. 
A mendicant who delights In earnestness, 
who looks with fear on thoughtlessness, 
cannot fall away, advances like a fre, 


11) 


12) 


13 


` 


14) 


burning all his fetters both great and small 
(Dharmapada 3l): Tỳ kheo nào thường ưa 
không buông lung hoặc sợ thấy sự buông 
lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng, đốt tiêu tất 
cả kiết sử từ lớn chí nhỏ. 

A mendicant who deliphts in earnestness, 
who looks with fear on thoughtlessness, 
cannot fall away, he 1s In the presence of 
Nimvana (Dharmapada 32): Tỳ kheo nào 
thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự 
buông lung, ta biết họ là người gần tới Niết 
bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như 
trước. 

Mara never finds the path of those who are 
virtuous, careful in living and freed by right 
knowledge (Dharmapada 57): Người nào 
thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng 
buông lung, an trụ trong chính trí và giải 
thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. 

Do not follow the evil law, do not live in 
heedlessness. Do not embrace false views, do 
not be a world-upholder (Dharmapada 167): 
Chớ nên theo điều ty liệt, chớ nên đem thân 
buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm 
tăng trưởng tục trần. 

Eagerly try not to be heedless, follow the path 
of riphteousness. this 
practice lives happily both in this world and in 
the next (Dharmapada 168): Hăng hái đừng 
buông lung, làm lành theo Chánh pháp. 
Người thực hành đúng Craving grows like a 
creeper which creeps from tree to tree Just 
like the ignorant man wanders from life to life 
lke a frui-loving monkey In the forest 
(Dharmapada 334): Chánh pháp thì đời nây 
vui đời sau cũng vui. Nếu buông lung thì 
tham ái tăng lên hoài như giống cỏ Tỳ-la-na 
mọc tràn lan, từ đời nầy tiếp đến đời nọ như 
vượn chuyển cây tìm trái. 


He who observes 


Give as øood as one gefs: Ân oán phân minh 
(ân oán giang hồ). 
Give a hand: Giúp —To help—to aid—To back 


up. 


Give a handful of gravel as alms: Dĩ Sa Thí 
Phật The legend of Asoka when a child giving a 
handful of gravel as alms to the Buddha in a 
Drevious Incarnation, hence his rebirth as a king—— 
Theo truyền thuyết thì tiền kiếp vua A Dục khi là 


1977 


một đứa nhỏ lúc còn thơ ấu đã lấy nắm cát trong 
tay mà cúng dường cho Phật, nên về sau nầy được 
tái sanh làm vua. 

Give in charge: Entrust 
something—Final Instructons—Chúc lụy. 

Give in hope of being known throughout the 
land as a “Great Benefactor.”: Bố thí mà 
muốn được nổi danh khắp mọi nơi rằng ta đây là 
một người đại thí chủ—See Thirty types of 
1mpure ø1ving. 

Give in hope of being wealthy: Muốn cầu giàu 
sang mà bố thí —See Thirty types of impure 
gIving. 

Giving for self-benefit: Bố thí để kiếp sau được 
giàu sang—See Thirty types of Impure ø1ving. 
Give in hope of having a son or a daughter: 
Mong cầu được con trai, con gái mà bố thí —See 
Thirty types of Impure g1ving. 

Give in hope to learn the tricks of the trade: 
Vì học nghề mà bố thí —See Thirty types of 
1mpure øIving. 


someone with 


Give in hope of marriage: Vì cầu hôn nhân mà 
bố thí—S§ee Thirty types of impure giving. 

Give in hope of winning someone”s 
friendship: Vì muốn kết bạn mà bố thí—See 
Thirty types of Impure g1ving. 

Give in water of desire: Bố thí vì ái dục —See 
Thirty types of Impure g1ving. 

Give instrucfions: To ¡instruc—Giáo thọ (dạy 
dỗ)—See Ten kinds of Buddha-work ¡in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (7). 

Give for killing and harming: Vì giết hại mà 
bố thí—See Thirty types of impure giving. 

Give a lecture: Giảng thuyết. 

Give legitimacy: Hợp thức hóa. 

Give light to someone: Soi Sáng—To ligh—To 
1llumimnate—To shed light on somethine—The 
radiance of Buddha's dharma goes through a 
world of suffering and darkness like a beacon 
light to guide and illuminate mankind—Ánh từ 
quang Phật Pháp soi sáng thế giới khổ đau tăm tối 
như ngọn hải đăng chiếu sáng cho nhân loại. 

Give litfle but want a great deal in return: 
Bỏ ra có một tấc mà muốn thâu vào một thước— 
See Five kinds of people who pretend to offer 
alms. 


Give a message: Gửi một thông điệp 

Give a name or tifle: Vyapadisati (sk)—Định 
danh——To designate——To call a name. 

Give offerings to the late abbot: Dâng lễ vật 
cúng dường cố viện chủ. 

Give oneself airs and øraces: Làm duyên. 
Give oneself a lot of pains: Mua sầu chuốc 
não. 

Give oneself up to serve all enlightening 
beings and teachers of truth, and receiving 
the sublime teaching from them: Tịnh tu ngữ 
nghiệp, xả thân thừa sự tất cả Bồ Tát và các pháp 
sư để lãnh thọ diệu pháp——One of the ten ways of 
purifying speech of Great Enlightening Beings— 
See Ten ways of purifying speech of Great 
Enliphtening Beings (1). 

Give out of fear of old age, sỉickness, and 
death: Già yếu đau bệnh nên sợ chết mà bố 
thí—See Thirty types of Impure g1ving. 

Give out of threats and coercion: Vì bị cưỡng 
ép, hăm dọa mà bố thí—See Thirty types of 
1mpure øIving. 

Give release from 
transmigrafion: Độ thoát. 
Give satisfacfion: Thỏa mãn 
Give someone an assiønment: Giao cho ai 
nhiệm vụ. 


the wheel of 


Give someone a hand: Giúp ai việc gì. 

Give someone due respectf: Tôn kính ai. 

Give someone encouragemenf: Khích lệ ai. 
Give someone priority or priviledge: Ban cho 
ai ưu tiên hay đặc quyền—A Bhiksu or Bhiksuni 
who has relatives who are monks or nuns uses hIs 
or her authorlty fO ØIve prlorlfy or priviledge, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào có thân nhân là Tăng 
Ni mà lại dùng uy quyền của mình để ban cho họ 
ưu tiên và đặc quyên, là phạm giới Ba Dật Để 
hay giới Đọa (phát lồ sám hối). 

Give (v) someone tỉt for tat: Be revenged— 
Revenge oneselfHave one's revenge—Return 
evil for evil—Báo cừu. 

Give teachings that are not ỉn accordance 
with the Buddha?s teachings: Thuyết giảng 
giáo pháp không phù hợp với những lời Phật 


1978 


dạy—A Bhiksu or Bhiksuni who gives teachings 
or leads people in practices that are not in accord 
with the Buddha”s teachings, after having been 
warned three times by other monks and nuns 
without listening deeply and changing his or her 
way, commits a Sangha Restoration Offence——VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào thuyết giảng hay 
hướng dẫn tu tập sai lệch với những lời Phật dạy, 
được chư Tăng Ni khác nhắc nhở ba lần mà vẫn 
không chịu lắng nghe và sửa đổi, là phạm tội 
Tăng Tàn. 

Give teachings fo senfien( beings with 
profound, pure mỉnd: Tịnh tu ngữ nghiệp, dùng 
tâm thanh tịnh ban bế chánh pháp cho chúng 
sanh—One of the ten ways of purIfying speech of 
Great Enlightening Beings—See Ten ways of 
purifying speech of Great Enlightening Beings (]). 
Give and then make threats: Hoặc mưu đổ đe 
dọa người mà bố thí —See Thirty types of impure 
gIving. 

Give and then say in the future I will reap 
great meritorious retribufions of wealth and 
luxury: Bố thí rồi mà nói rằng sau nầy mình sẽ 
được thọ phước báo, giàu sang lớn—See Thirty 
types of Iimpure ø1ving. 

Give and then tell the receiyers to become 
servanfs, slaves, or various animals to repay 
the debts you owe me: Bố thí rồi mà nói rằng 
các người thọ lãnh sau nầy sẽ phải làm thân trâu 
ngựa, súc vật, tôi tổ để đến trả lại cho mình—See 
Thirty types of Impure g1ving. 

Give tỉt for tat: Báo thù — To take upon 
vengeance——To avenge. 

Give up: Parityajati (skÙ—Từ bỏ 
renounce——To abandon——To forsake. 
Give up coffee: Bỏ cà phê. 

Give up convenfional manners: When the 
Buddhas leave home, they give up conventional 
manners, abide in noncontention, and fulfill the 
1mmeasurable virtues of their fundamental vow—— 
Đương lúc xuất gia bỏ oai nghi thế tục, trụ trong 
pháp vô tránh, đầy đủ bổn nguyện vô lượng công 
đức—See Ten kinds of Buddha-work in all worlds 
1n all tmes of the Buddhas (B) (4). 

Give up doing something: Thôi không làm 
việc gì nữa. 


Vất bỏ—To 





Give up drinking: Từ bỏ uống rượu. 

Give up extremes: Từ bỏ cực đoan. 

Give up fighting: Từ bỏ đánh lộn. 

Give up joy and emotion: Yet they are most 
joyful when they see all Buddhas—Xả ly hỷ ái 
mà thấy tất cả chư Phật lòng rất hoan hỷ—See 
Ten kinds of path of Great Enlipghtening Beings 
@). 

Give up liquor: Từ bỏ rượu. 

Give up the pracfices of enlightening beings: 
Bỏ hạnh Bồ Tát —See Ten kinds of possession by 
demons of Great Enlightening Beings. 

Give up searching elsewhere: Từ bỏ chuyện 
tìm kiếm nơi khác. 

Give up smoking: Từ bỏ hút thuốc. 

Give up something: Từ bỏ điều gì. 

Give up sficks and swords: Từ bỏ gậy và đao 
kiếm. 

Give up worldly enjoyments and follow the 
transcendent enjoymen( of the Path of 
enlightening beings: Rời thế gian lạc mà tùy 
thuận Bồ Tát đạo xuất thế lạc—See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (9). 

Give up worldly pleasures without craving 
or a(fachment: Buddhas give up worldly 
pleasures, without craving or attachment, and wish 
that all worldlings would be free from suffering 
and attain bliss, and have no false ideas—Chư 
Phật rời bỏ sự vui thế gian chẳng tham nhiễm, mà 
nguyện khắp thế gian lìa khổ được vui không có 
hý luận—See Ten kinds of supreme qualities of 
all Buddhas. 

Give up wrong deeds: Cải tà. 

Gỉive up wrong cnjoymen( of 
pleasures: Từ bỏ hưởng thụ khoái lạc bất chánh. 

Give while being under fire: Bố thí trong 
lửa—See Thirty types of impure giving. 

Give worship to the Buddhas: Thờ Phật— 
Worship the Buddhas—See Worship the Buddhas. 
Given by: Do bởi. 

Giver of life: Đấng ban cho sự sống——Ngoại đạo 
tin rằng có cái gọi là đấng ban cho sự sống— 
Externalists believe that there exists a so-called 
“Giver of life.” 


Giver and receiver: Người cho và kẻ nhận. 


sense 


1979 


Giving: Cho—Charitable g1ving. 

1) Dana (skÙ—Almsgiving—GIft—Bestowing—— 
Bố th —See Charity, Chariable Giving- 
Paramita, and Dana. 

2) According to the Sastra on the Maha-Prajna 
Sufra, there are four g1vings—Theo Luận Đại 
Trí Độ, có bốn loại xả—See Four givings. 

3) Almsgiving: Bố thí _-Giving is one of the ten 
weapons of enliphtening beings, destroying 
all stinginess. Enlightening Beings who abide 
by the afflictions, 
bondage, and compulsion accumulated by all 

bemngs 1n the long nipht of 
ignorance—Bố thí là một trong mười khí giới 
của Bồ Tát, vì bố thí có thể diệt trừ tất cả xan 
tham. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có 
thể diệt trừ những phiển não, kiết sử đã chứa 
nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh—See Ten 
weapons of Great Enlightening Beings. 

4) According to Venerable Thích Hải Quang in 
Letters To Buddhist Followers, there are 
thirty types of giving that are not pure that the 
gIivers will neither gain meri(s, nor will they 
be called “People who give out of the 
gøoodness of their hearts”—Theo Thương Tọa 
Thích Hải Quang trong Thơ Gửi Người Học 
Phật, có ba mươi loại bất tịnh bố thí, mà 
người thí chẳng được phước, cũng chẳng được 
gọi là “Hảo Tâm Bố Thí Nhân”—See Thirty 
fypes of Impure ø1ving. 

Giving according to  wishes, 


these can annihilate 


senfient 


safisfying 

others: Tùy ý bố thí vì thỏa mãn chỗ nguyện 

cầu —See Ten kinds of pure giving of Great 

Enlightening Beings. 

Giving for acquiring a øood repuftation: Yếu 

Danh Thí. 

l1) One gives, thinking: “Tf I make this gIft [ shall 
acqurre a good reputation. This 1s one of the 
eight bases for giving according to the SangItI 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha—— 
Một trong tám loại bố thí theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh—See Eight 
causes of dana. 

2) Giving in hope of an honoured name (one 
gives, thinking: “Tf I make this gift I shall 
acqurre a øgood reputation). This 1s one of the 
eipht causes of dana or giving according to 
the Kosa Sastra—Vì danh tiếng mà bố thí 


(nghĩ rằng bố thí sẽ có tiếng đồn tốt) . Đây là 
một trong tám loại bố thí theo Câu Xá 
Luận—See Eight causes of dana. 
Giving appropriately, knowing superior, 
mediocre, and inferior: Tùy nghi bố thí, vì biết 
thượng, trung, hạ—See Ten kinds of pure giving 
of Great Enlightening Beings. 
Giving away all lest they should have no 
means: Sợ mình chẳng thể sống nổi nên chẳng 
thể bố thí hết những thứ mình có—See Five fears. 
Giving the Buddha”s truth: Pháp thí—See 
Two kinds of dana or charity (A). 
Giving the Buddha”s truth to save sentient 
beings: Pháp thí — Thuyết giảng những lời Phật 
dạy để độ người —See Two kinds of dana or 
charity (A). 
Giving oŸ convenience: Giving of convenience 
or to those who come for aid. One gIves as 
occasion offers—Tùy chí th —Có người đến nên 
bố thí—Chỉ bố thí được sự tiện ích ở chỗ gần— 
See Eight causes of dana. 
Giving of courage or confidence: Vô úy thí— 
Giving of fearlessness—Courage (unfearful——not 
dangerous—secure—fearless—=undaunted— 
peace—safety—security)-øivinge—The bestowing 
of confidence by every true Buddhist, 1.e. that 
none may fear him—Absence or removal of fear, 
one of the three forms of givinge—Một trong tam 
thí, đem cái vô úy bố thí cho người —§ee Three 
forms of giving and Four g1vings. 
Giving of courage or fearlessness: 
l)  Abhaya (skÙ—Vô Úy Thí—See Three kinds 
of dana. 
2) Vô Úy Xả—See Four givings. 
Giving courage fo someone: Bestowing of 
courage—Bố úy thí. 
Giving  dedicated to  enlightenment, 
transcended the creafed and the uncreafed: 
Hồi hướng Bồ Đề bố thí, vì xa rời hữu vi vô vi— 
See Ten kinds of pure giving of. Great 
Enliphtening Beings. 
Giving of the doctrine: Pháp Thí—Giving of 
the dharma to preach or to speak Dharma to save 
sentient beines—Nói pháp giảng kinh hóa độ 
quần sanh—See Three kinds of dana. 


1980 


Giving out of fear: Bố úy thí _—Giving out of 
fear or giving for fear of evil or one gIves from 
fear. This 1s one of the eight causes of dana or 
giving according to the Kosa Sastra and Sangiti 
Sutfa In the Long Discourses of the Buddha——Vì 
sợ mà bố thí (Vì sợ tai ách mà bố thí). Đây là 
một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận và 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh—See 
Eight causes of dana. 
Giving of fearlessness: 
Abhayadana. 

Giving for gaining name and fame: Yếu danh 
thí—See Giving for acquiring a øgood repufafion. 
Giving of øoods: Tài Xả (tài thí} —lIncludes 
outward (money, materials) and Iinward giving 
(eyes, ears, brain, etc)—Bố thí bằng của cải, gồm 


Vô úy thí—See 


có ngoại tài (tiền bạc, vật chất) và nội tài thí 

(mắt, tai, óc, v.v.) —See Two kinds of dana or 

charity (A), Three kinds of dana, and Four givings. 

Giving out öoÝ gratitude: Báo ân thí. 

1) Giving out of grafitude or giving In refurn for 
kindness received or one gives, thinking: “He 
gave something.” This is one of the eight 
causes of dana or giving according to the 
Kosa Sastra—Bố thí để trả ân (vì người ấy đã 
cho tôi nên tôi bố thí lại). Đây là một trong 
tám loại bố thí theo Câu Xá Luận—See Eight 
causes of dana. 

2) One thnkmg: “He gave 
something.”. This Is one of the eight bases 


gIves, me 
for giving according to the Sangiti Sutfa In the 
Long Discourses of the Buddha—Một trong 
tám loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh—See Eight causes of dana. 
Giving because of hopỉing to adorn and 
prepare one”s heart: This is one of the eight 
bases for gIving according to the SangIti Sutfa In 
the Long Discourses of the Buddha—Bố Thí vì 
muốn trang nghiêm và tư trợ tâm. Đây là một 
trong tám loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh—See Elght causes of dana. 
Giving because of hoping to be reborn in a 
pArtficular heaven: Hỷ Thiên thí—This is one of 
the eipht causes of dana or øIving according to the 
Kosa Sasta——Vì mong được sanh lên cõi trời mà 
bế thí. Đây là một trong tám loại bố thí theo Câu 
Xá Luận—See Eight causes of dana. 





Giving because of tradifion or custom: Tập 
tục thí—Giving because of tradition or custom or 
confinuing the parental example of giving (one 
gIives, thinking: “Ít is good to give.”). This 1s one 
of the eight causes of dana or giving according to 
the Kosa Sastra—Bố thí vì thể theo tập tục của tổ 
tiên cha ông (hay vì nghĩ rằng bế thí là tốt). Đây 
là một trong tám loại bố thí theo Câu Xá Luận— 
See Eight causes of dana. 

Giving for gaining name and fame: Yếu danh 
th —Giving in hope of an honoured name (one 
gIves, thinking: “If I make this gift I shall acquire 
a good reputation)—Vì danh tiếng mà bố thí (nghĩ 
rằng bố thí sẽ có tiếng đồn tốt)—See Eight causes 
of dana. 

Giving in hope of bliss in the heaven: Hy 
Thiên Thi —Hy Cầu Thi—Thi ân bố thí với hy 
vọng sanh Thiên hay được hưởng phước (do mong 
cầu được sanh lên cõi trời mà bố thí). 

Giving of Law: Pháp th —See Dharmadana. 
Giving the Law of truth: Pháp thí —Giving of 
dharma—See Dharmadana. 

Giving as occasion offers: Tùy chí thí—Giving 
Of convenlence or to those who come for aid. This 
1S one of the eight causes of dana or giving 
according to the Kosa Sastra and Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha—Có người 
đến nên bố thí hay chỉ bố thí được sự tiện ích ở 
chỗ gần. Đây là một trong tám loại bố thí theo 
Câu Xá Luận và Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh—See Eight causes of dana. 

Giving to others: Xả bỏ mọi vui sướng của 
mình, đem thí cho người—See Seven riddances. 
Giving for personal virtue: Công đức thí— 
Giving for personal virtue or for the adornment of 
the heart and life. This 1s one of the eight causes 
of dana or giving according to the Kosa Sastra— 
Bố thí để giúp cho tâm được trang nghiêm, tập 
hạnh buông xả và dọn đường cho công cuộc tu 
hành giải thoát. Đây là một trong tám loại bố thí 
theo Câu Xá Luận—See EIght causes of dana. 
Giving in return for kindness: Báo Ân Thí— 
See Giving out of gratitude. 

Giving of self to the Tathagata: Thí Thân— 
See Nine suitable stages In relig1ous serVICces. 


1961 


Giving teachings to sentient beings, never 

abandoning them, cven to the site of 

enlightenment: Giáo hóa chúng sanh bố thí, vì 
nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ—See Ten kinds of 
pure giving of Great Enlightening Beings. 

Giving of the Truth: Pháp Xả—See Four 

Ø1vIngs. 

Giving up of the passions and delusions: 

Phiền Não Xả—See Four givings. 

Giving up the worldly life and leading a 

holy life: Nekkhamma (p)—Naiskramya (skÙ— 

Viễn ly trần cấu (xa rời trần tục để sống đời thánh 

thiện). 

Giving of wealth: Tài thí —See Amisa-dana. 

Giving with ifs three spheres pure: Tam luân 

thanh tịnh bố thí —§ee Ten kinds of pure giving of 

Great Enlightening Beings. 

Giving without dwelling, not seeking 

reward: Chẳng trụ bố thí, vì chẳng cầu quả 

báo—See Ten kinds of pure giving of Great 

Enlightening Beings. 

Glacial ocean: Băng dương. 

Glad: 

1) Nanda (skt): Pleased—Hoan hỷ—Hoan Hỷ— 
Delight 1s one of the most Important entrances 
to the øreat enliphtenment; for It is the mind 
Of peace and tranquility—Hoan hỷ còn là một 
trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại 
giác, vì nhờ đó mà tâm ta luôn an tịnh. 

2) Priti (skÙ—Vui mừng—Hỷ—Delighted— 
Joy——Rejolce—See Bodh()yanga. 

Glamorous fig tree: Udumbara (sk)—Cây Ưu 

Đàm—See Udumbara flower. 

Global community: Cộng đồng thế giới. 

Global level: Qui mô toàn cầu 

At the global level: Trên qui mô toàn cầu. 

Global village: Làng thế giới. 

Gloomy: Buồn bã—Ảm đạm—Sombre—Dull 

Overcast—DIsmal——Dreary. 

Glorification (n): Sự ca ngợi—Sự tôn vinh. 

Glorify (v): Ca ngợi—Tôn vinh. 

Glorifying of all Buddha-worlds: Trang 

nghiêm thế giới—§ee Ten charateristics of the 

Diamond Heart as developed by a Bodhisattva. 





Glorious (a): Magnificen—Huy hoàng—Quang 
hoa—One of the six charateristics of a 
Bhagavat—Cực Thịnh (Huy hoàng), một trong 
sáu đặc tánh của từ Bạt Già Phạm—See Six 
charateristics ofa Bhagavat. 





Glorious adorned: Nghiêm sức (nghiêm trang). 

Glorious and honorable: Hiển vinh. 

Glorious kalpa: Trang Nghiêm Kiếp — The 

glorious kalpa (past) to which thousands of 

Buddhas, one succeeding another, bring the1r 

contribution of adornment—Kiếp trang nghiêm 

huy hoàng trong đó hàng ngàn vị Phật nối tiếp 

nhau góp phần làm trang nghiêm (đại kiếp quá 

khứ trong ba đại kiếp của tam thế gọi là Trang 

Nghiêm Kiếp. Trong mỗi đại kiếp có 80 tiểu kiếp, 

mỗi tiểu kiếp đều thành lập bởi thành trụ hoại 

không. Trong 20 tiểu kiếp của trụ kiếp có 1000 vị 

Phật ra đời, mở đầu là Đức Hoa Quang Như Lai, 

kết thúc là Phật Tỳ Xá Phù). 

Glorious and pure: Gloriously pure—Nghiêm 

tịnh. 

Glorious victory: Chiến thắng vẻ vang. 

Glory (n): 

1) Magnificence—Danh vọng—Vinh quang— 

2) Buddharansi (sk——Aura—Glory—Halo 
Light of Buddha—Spiritual enlightenment— 
Phật quang. 

3) (Vain) glory: Danh vọng hảo huyền. 

Glory Land: Quang Minh Độ ——The Paradise of 

Amitabha—Tên gọi tất của Vô Lượng Quang 

Minh Độ, là đức danh của cõi Tây Phương Cực 

Lạc. 

Glow (v): Shine—Chiếu sáng. 

Glow red: Send out red ligh—Chiếu sáng đỏ 

TỰC. 

Glutton: Những kẻ loạn hành—See Six dangers 

when one keeps bad company. 

Gluttonous (a): Ham ăn. 








Gluttony (n): Sự ham mê ăn uống. 

Gnosis: Vijjà (p)—Vidyà (skt)—Minh hay sáng 
suốt (ngược lại với vô minh hay ngu muội). 
Gnostic: Người trí thức. 

Gnosficism (n): Chủ nghĩa trí thức. 

Go (jap): (skt—Action—Form 
behavior—Performance——Nghiệp—See Karma. 


Karma of 


1982 


Go about preaching and converfing men: Du 

hóa (du phương hoằng hóa và cứu độ chúng sanh). 

Go against (v): Oppose—Resis—Chống báng. 

Go against the current: Nghịch Lưu. 

l1) To resist the ordinary current way of life and 
seek a way of escape by getting rid of life”s 
delusions: Tìm đường giải thoát khỏi những 
phiền trược bằng cách đi ngược lại dòng đời. 

2) To go against the current (the steam of 
transmigration and enter the path of nirvana), 
the first staøe of the arhat, that of a sravaka: 
Đi ngược lại dòng sanh tử luân hồi và nhập 
vào đạo quả Niết Bàn, giai đoạn Thanh Văn 
hay thứ nhất của A La Hán. 

Go alone on foot: Đi bộ một mình. 

Go anywhere at will: Tiêu Dao Tự Tại 

where one will—Tự tại đến đi bất cứ chỗ nào tùy 


Roam 





Z 


ý. 

Go around: Đi vòng. 

Go around ïn the cycle of birth and death: 

Lăn trôi trong vòng sanh tử. 

Go asking for alms: Go begging for alms— 

Hành khất. 

Go away fo escape the enemy: Take a flight— 

Trốn chạy kẻ thù. 

Go back to the secular life: Return to lay life—— 

Hoàn Tục—To go back to the secular lie——To 

return to the world from the order——To leave the 

monasftic order and return to lay life——Trở lại đời 
sống thế tục (có thể tự ý hoàn tục hay phạm tội bị 
khai trừ khỏi giáo đoàn mà phải hoàn tục). 

Go backwards: Đi thụt lùi. 

Go bankrupt: Phá sản (tán gia bại sản). 

Go barefooted: Đi chân đất. 

Go on the belly: Đi bằng bụng—Xà Hành. 

1) To crawl, to go on the belly: Đi như rắn đi 
bằng bụng. 

2) The Buddha talked about those Bhiksus who 
crawl or øo on the belly as follow——Đức Phật 
nói về những Tỳ Kheo có “Xà Hành” pháp: 

a) Kiling beings with their bloody hands: Sát 
sanh, tay thường dấy máu. 

b)  Practice ten evil deeds or actions: Hành thập 
ác—See Ten evil deeds (acts). 

e) Practice evil actions: Thân Xà Hành. 

d)_ Speak evil words: Khẩu Xà Hành. 


e) Their mind always bears evil thoughts: Ý Xà 
Hành. 

Go begging: Hành khất—To ask for alms. 

Go begging for alms: Go asking for alms— 

Hành khất. 

Go beyond: Paramita or Samatikram (skÐ— 

Cross pASS 

transform—To_ transgress— Chuyển hóa—Độ— 

Siêu quá. 

Go beyond the cycle of birth and death: 

Vượt qua vòng luân hồi sanh tử. 

Go beyond the cycle of death and rebirth: 

Siêu sinh. 

Go beyond the limit of a law: Break a moral 

law or rule——Transgress a law——Phá giới. 

Go and convert: Hành hóa. 

Go to destructfion: Đoạn diệt. 

Go ïn different directions: Đi tứ tán. 

Go differenf way: Đi khác hướng. 

Go down: 

1) Descend to the world—Come down—Giáng. 

2) Immerse oneself (down to hells)—Đi xuống 
(trầm luân). 


over—To over—Tlo save—To 


Go down from heaven: To descend or come 
down—Giáng trần. 

Go fo no end of ordeals: Undergo ceaseless 
difficulies— Thiên ma bách chiết (thử thách 
không ngừng nghỉ). 

Go fast: Đi nhanh. 

Go to and Ẩro: Go and come——Vãng lai. 

Go ỉnto the hall: Thượng đường (to expound the 
doctrine—thuyết pháp). 

Go forth from home into a homeless lifc: 
Leave home for a religious life—Xuất gia sống 
đời không gia đình. 

Go from monasfery to monastery: Ramble 
about the hills—Du sơn. 

Go to the hall to expound the Buddha”s 
teaching: Thượng Đường—To go to a temple for 
the purpose of worship or bearing presenfs to the 
monks—Đi đến sảnh đường thuyết pháp. 

Go to heaven: To pass away—Du tiên. 

Go info inhabited places at appropriate 
tỉme: Tất cả chư Phật vào các tụ lạc chẳng lỗi 
thời—Một trong mười điều chẳng lỗi thời của chư 


1983 


Phật—See Ten kinds of proper timing of all 
Buddhas. 

Go to the latrine: Trừu Thoát—To go to the 
restroom—Chỉ việc đi tiểu tiện của chư Tăng Ni 
(khi vào nhà xí thì phải cởi áo cà sa). 

Go to a layperson”s house or a resfaurant: 
Đi đến nhà cư sĩ hay nhà hàng—A Bhiksu or 
Bhiksuni who goes to a layperson”s house or a 
Tesfaurant_ to bithday  party, 
engagement reception, or a wedding reception, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào đi đến nhà cư sĩ hay 
nhà hàng để dự tiệc sinh nhật, lễ hỏi hay lễ cưới, 
là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Go ỉn secretf: Đi lén. 

Go on one”s alms round: Walk for alms food 
(alms gathering)—Đi khất thực. 

Go out of mỉnd: Phát điên—To go crazy—To 
go mad. 

Go form monastery to monasfery: To ramble 
about the hills—Du sơn (đi từ chùa này sang chùa 
khác). 

Go on pilpgrimate: Caityacarika (sk)—Make a 
pIlgrimate——ĐI hành hương. 


atend a an 


Go ouf 0Ÿ mourning: Đoạn tang. 
Go outside the boundaries officially 
declared for the Rains Retreat: Đi ra ngoài 
đại giới của vùng an cư kiết hạ—A Bhiksu or 
Bhiksuni who goes outside the boundaries which 
officially declared for the Rains Retreat (the same 
number or more days than he or she stays within 
the boundaries), without permission from the 
Order, commis an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào đi ra 
ngoài đại giới (vùng) đã được phân định chính 
thức cho mùa an cư kiết hạ, mà không được giáo 
hội cho phép, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát 
lỗ sám hối. 
Go oufside of the monasfery 0r nunnery at 
night: Đi ra khỏi tự viện hay ni viện về ban đêm. 
l) A Bhiksu should not go outside of the 
monastery at night, excepf in an emergency, 
and 1f he does have to go outside, he should 
let the Sangha know and another monk should 
accompany him—Một vị Tỳ Kheo không nên 
đi ra khỏi tự viện vào ban đêm, ngoại trừ 


trường hợp khẩn cấp và phải đi ra ngoài về 
đêm thì vị ấy phải cho giáo hội biết và phải 
có một vị Tăng khác đi theo. 

2) A Bhiksuni should not go outside of the 
nunnery at night, except in an emergency, 
and !f she does have to go outside, she should 
let the Sangha know and another nun should 
accompany her—Một vị Tỳ Kheo Ni không 
nên đi ra khỏi ni viện vào ban đêm, ngoại trừ 
trường hợp khẩn cấp và phải đi ra ngoài về 
đêm thì vị ấy phải cho giáo hội biết và phải 
có một vị ni khác đi theo. 

Go to the other shore: Paragate (skÙ—Ba La 

Yết Đế—Đáo bỉ ngạn—Qua bờ bên kia. 

Go on a pỉlgrimage: Caityacarika (sk)—Hành 

hương. 

Go to the privy: Hành Xí —To go to the privy; 

the privy to which one goes, metaphor of the 

human body as filthy—Đi cầu (nhà xí); nhà cầu 
nơi mà chúng ta đi, ẩn dụ thân người uế trược. 

Go in response fo an invitation: Phó Thỉnh— 

Đáp lại lời mời của thí chủ mà phó hội—To go to 

1nVIfe. 

Go round: Vị Nhiễu—To surround, especially to 

make three complete turns to the right round an 

image of Buddha —Đi vòng quanh về bên phải 
tượng Phật ba vòng để tỏ lòng tôn kính (trong 

Kinh Hiền Ngu, ngài Tu Đạt từ xa thấy Đức Thế 

Tôn như một trái núi vàng, mắt nhìn lòng vui, 

không để ý tới lễ phép liền hỏi tả hữu Đức Thế 

Tôn, mà không xét tới việc Đức Phật đang sinh 

hoạt. Đức Thế Tôn bèn bảo ông đến bên tòa. Bấy 

giờ vua trời Thủ Đà Hội thấy Tu Đạt không biết 
phép lễ bái cúng dường Phật, bèn hóa thành bốn 
người xếp hàng bước tới bên Đức Thế Tôn, cúi 
lạy sát chân, rồi đi vòng quanh ba vòng về bên 
phải. Khi ấy Tu Đạt mới biết phép lễ kính Đức 

Thế Tôn và làm theo). 

Go to ruỉn: Decay——Perish—Hoại. 

Go the shortest way: Đi đường tắt. 

Go straight: Đi thẳng. 

Go straight home (Z.en): Trở về tự tánh. 

Go to and fro: Đi tới đi lui. 

Go to the hall to expound the Buddha”s 

teaching: Thượng Đường—To go to a temple for 

the purpose of worship or bearing presenfs to the 


1984 


monks—Đi đến sảnh đường thuyết pháp—To go 
to the hall to expound the Buddha”s teaching (the 
doctrine). 

Go into the market place: Kẻ đi vào phố 
chợ—See Four wise men who sought escape from 
death, all in vain. 

Go to the temple: Đi chùa. 

Go to unfold worlds to guide beings: Buddhas 
wIill go to untold worlds in order to guide a single 
sentient being, and do the same for all sentient 
beings, endlessly—Chư Phật vì muốn điều phục 
một chúng sanh, cũng như tất cả chúng sanh, nên 
trong vô lượng thế giới điều phục chúng sanh 
không lúc nào đoạn tuyệt—See Ten kinds of 
supreme qualities of all Buddhas. 

Go up: Đi lên. 

Go upward: Urdvasrotas (skt)——Flow upward— 
Thượng lưu (chảy lên). 

Go-Vratika (skÐ: Kukkura-Vratika (skt—Ngưu 
Cẩu Ngoại Đạo —Heretics who live as oxen or 
dogs, one of the six heretic ascetiC pracftices— 
Ngoại đạo sống khổ hạnh như trâu chó, một trong 
sáu thứ khổ hạnh của ngoại đạo—See Six 
auSf€rItIes. 

Go with short and unsteady steps: Đi chập 
chững. 

Go for a walk: Đi bách bộ. 

Goa (skt): Name of a Buddhist place in west 
India. According to Prof. Bapat In the Twenty- 
Five Hundred Years of Buddhism, Buddhism 
flourished in and around Goa, farther south, in the 
sixth century A.D. ¡s proved by the discovery of 
the Hire-Gutti plates (north of Kanara district) 
which record an endowment to a Buddhist vihara 
by the Bhoja King, Asankita of Goa. Similarly, the 
discovery of Buddhist statues of later date in the 
village of Mushir in the Goa district shows that 
Buddhism continued to flourish at the time of the 
Kadamba king, Jayakesin, are mentioned to In the 
Dvyasraya-kavya of the twelfth century—ĐỊa 
danh Phật giáo ở vùng tây Ấn Độ. Theo Giáo Sư 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
tình hình Phật giáo đã phồn thịnh tại Goa và các 
vùng xung quanh, xa hơn về phía nam, trong thế 
kỷ thứ sáu, đã được chứng minh qua việc tìm thấy 
những bản khắc chữ tại Hire-Gutti, phía bắc quận 
Kanara, ghi lại một sự cúng dường của vua xứ 





Goa là Asankita thuộc dòng Bhoja, cho một tu 
viện Phật giáo. Tương tự, việc tìm ra một tượng 
Phật có niên đại sau hơn trong làng Mushir của 
quận Goa cho thấy rằng đạo Phật đã tiếp tục phổn 
thịnh trong một thời gian dài tại đây. Các tu sĩ tại 
Goa vào thời vua Kayakesin của dòng Kadamba 
có được nhắc đến trong bộ Dvyasrayakavya của 
thế kỷ thứ 12. 
Goal (n): Mục đích —Objective. 
Goal of liberation: Mục tiêu giải thoát. 
Goat: Mùi (from I p.m. to 3 p.m.)—See Twelve 
animals. 
Goat cart: Xe Dê—The goat cart representing 
the Sravakas. One of the cart offered by the father 
1n the Lotus Sutra to lure his children out of the 
burning house—Xe Dê cho bậc Thanh Văn. Một 
trong ba cỗ xe mà người cha trong Kinh Pháp Hoa 
đã đem ra để dẫn dụ các con của mình thoát ra 
khỏi căn nhà lửa đang cháy —See Three vehicles 
and Four carts. 
Gobharana (sk): Pháp Lan—Gobharana, 
companion of Matanga, being the first Indian 
monk said to have come to China, in the middle of 
the first centurey A.D—Pháp Lan cùng Sư 
Matanga là những vị Tỳ Kheo Ấn Độ đầu tiên tới 
Trung Quốc, vào khoảng giữa thế kỷ thứ nhất sau 
Tây Lịch. 
Gocara (skÐ: Place—Cảnh giớ—sở hành— 
Gocara ©xperience, attitude. 
Gocara literally means “a range for cattle,” or “a 
pasturage,” 1s a field for action and an object of 
sense. In the Lankavatara Suftra, it means a 
general attitude one assumes toward the external 
world, or a better spiritual atmosphere in which 
one”s being 1s enveloped—Gocara nghĩa đen là 
“phạm vi cho súc vật” hay “đồng cỏ cho súc vật,” 
là một phạm vi cho hành động và đối tượng của 
giác quan. Trong Kinh Lăng Già, Gocara có nghĩa 
là một thái độ tâm linh chung mà người ta có đối 
với thế giới bên ngoài, hay đúng hơn là một 
khung cảnh tâm linh mà sự hiện hữu của con 
người được bao bọc trong đó. 
Gods: Deva (skt) Devata (p). 
1) Celestial being: Thiên—Để bà—Heavenly— 
Divine—Detty—Evil demons (rarely applied 
to)—See Deva and Creator. 


means mental 


1985 


2) A genius or hipher spiritual beinge—Thiên— 
See Seven states of sentient beings. 

Godana (skt): Tây Ngưu Hóa Châu. 

Godaniya (sk: Apara-godaniya (skÙ—Ngưu 

Hóa Châu —The western of the four continenfs 

into which every world is divided, where oxen are 

the principal product and medium of exchange— 

Tây Ngưu hóa châu, một trong bốn châu chánh, 

nơi có nhiều trâu bò, nên dùng trâu bò để trao đổi 

hàng hóa. 

God-child: Con đở đầu. 

God-ereator: Thượng đế sáng tạo. 

God-daughter: Con gái đở đầu. 

God eye: Deva-Cakkhu (p)—Thiên nhãn—See 

Celestial eye, and Five kinds of eyes or vis1on. 

God of space: Hư Không Thần—Tiếng Phạn là 

Thuấn Nhã Đa, vị Thần làm chủ bầu trời. 

God of thunder: Thiên lôi. 

Goddess of fortune: Laksmi (skt)—Công Đức 

Thiên Nữ (Cát Tường Thiên Nữ). 

Goddess of fortune and beauty: Mahasri 

(skÐ——Cát thiên nữ. 

Goddess of music and poctry: Sarasvati 

(sk)— Diệu Âm Nhạc Thiên Nữ hay Biện Tài 

Thiên Nữ—The goddess of music and poetry or 

gøoddess of eloquence. The goddess of speech and 

learning; also called the goddess of rhetoric. She 

1S represenfed 1n two forms: 

l) One with two arms and a lute: VỊ có hai tay 
và một ống sáo. 

2) One with eight arms: VỊ có tám tay. 

Goddess of sensuous desire: Kàma (skt—Ái 

thần nữ. 

Goddess of speech: Sarasvati (sk—Biện Tài 

Thiên Nữ—Goddess of eloquence, learning, and 

music—Thiên nữ có tài đại biện và âm nhạc. 

God-deva: Hỏa Thiên —-Hỏa Thần—-The fire 

devas shown as the 12” group in the điamond 

court of the Garbhadhatu—Hỏa Thiên được trình 

bày trong nhóm thứ mười hai trong Kim Cang 

viện thuộc Thai Tạng Pháp Giới. 

God-father: Cha đở đầu. 

God of fire: Hỏa Thần— The gods of fire ¡in 

India, stated as numbering forty-four in the Verdic 

pantheon, with Mahabrahma as the first—Thần 

lửa ở Ấn Độ, được nói đến như vị thần thứ bốn 





mươi bốn trong đển thờ Bách Thần của Kinh Vệ 
Đà, trong đó Đại Phạm Thiên được xem như là đệ 
nhứt. 

God of fragrance: Hương Thần—The gods of 
fragrance and music, 1.e. the Gandharvas who live 
on Gandha-madana. The musiclans of Indra— 
Hương Âm Thần, một trong Thiên Long Bát Bộ 
Thần. Thần Càn Thát Bà (nhạc công của trời Đế 
Thích) ăn hương thơm, nên hương thơm tỏa ra từ 
trong cơ thể. 

God of freedom: Isvaradeva (skt— Tự Tại 
Thiên —See Isvaradeva. 

God of Free WII: Isvara (skt)—lizaiten (jap)— 
See Deva and Isvaradeva. 

God of heaven: Thiên Thần—Deva and gods in 
general, Including the ¡inhabiftants of the the 
devalokas, all subject to metempsychosis—Chư 
thiên, kể cả chư thiên cư ngụ trên cung trời dục 
giới. 

God of Indra?s heaven: Sakra-devanam-indra 
(sk)—Hỷ Kiến Thiên — Trời Đế Thích— Thiên 
Đế Thích-The Trayastrimsas, or thirty-three 
devas or gods of Indra”s heaven, on the summit of 
Meru. He or she sometimes was incorporated Into 
Buddhism as a guardian of Buddhist teachings— 
Cõi trời Đao Lợi, hay ba mươi ba tầng trời Đế 
Thích, trên đỉnh núi Tu Di. Thỉnh thoảng trời Đế 
Thích cũng là những người hộ pháp trong Phật 
giáo. **See Trayastrimsas. 

God of love: Raga who has angry appearance, 
three faces and six arms——Á¡ nhiễm Minh vương, 
một trong những Minh Vương có ba đầu sáu tay 
với vẻ mặt hung đữ. 

God-mother: Mẹ đở đầu. 

God-parents: Cha mẹ đở đầu. 

God protectors of the đharma: Hộ pháp. 
God-son: Con trai đở đầu. 

God of wealth: Vaisravana or Dhanada (skt— 
Vessavana (p)—Đa Văn Thiên Vương—Bắc thiên 
vương—See Four Heavenly (Guardian) Kings. 
Gods who take joy in magical creations: Trời 
vui sáng tạo ảo thuật —See Six Desire Heavens. 
God of thunder: Lôi Thần. 

God Yama: Diêm Vương—See Yama-raja. 
Godaigo (jap): Vua Hậu Đề Hồ (Nhật Bản). 
Godana: Tây Ngưu hóa châu —See Godaniya. 


1986 


Godaniya (sk: Apara-godaniya (skÙ—Ngưu 
Hóa Châu Tây Ngưu Hóa Châu —The western 
of the four continen(s Iinto which every world 1s 
divided, where oxen are the principal product and 
medium of exchange. This continent 1s situafed In 
the west of Mount Sumeru—Tây Ngưu hóa châu, 
một trong bốn châu chánh, nơi có nhiều trâu bò, 
nên dùng trâu bò để trao đổi hàng hóa. Lục địa 
tọa lạc về phía Tây của núi Tu Di. 
Goddess (n): Devakanya or Krsnakarna (skÙ— 
Nữ thần (Thiên nữ). 
Goddess of eloquenee: Diệu Âm Nhạc Thiên 
Nữ —See Goddess of music and poetry. 
Goddess of Fortune: Thần Tài. 
Goddess of Fortune and Beauty: Laksmi 
(skÐ—Cát Tường Thiên Nữ—Công Đức Thiên— 
The goddess of fortune and beauty. She sprang 
from the ocean with a lotus in her hand. There 1s 
some confusion between this goddess and Kuan- 
Yin, possibly through the attributon of Hindu 
1deas of Laksmi to Kuan-Yin—Cát Tường Thiên 
Nữ, vị nữ thần của sự may mắn và sắc đẹp. Vị 
nầy trôi lên từ biển với hoa sen trên tay. Có sự 
hiểu lầm giữa Cát Tường Thiên Nữ và Quán Thế 
Âm, có lẽ từ ý tưởng Laksmi của Ấn Giáo. 
Goddess of Mercy: Nữ thần Bi Mẫn—In 
Chinese Buddhism tradition, Goddess of Mercy 
implies Kuan-Yin—Trong truyền thống Phật giáo 
Trung Hoa, Nữ thần Bi Mẫn ám chỉ Đức Quán 
Âm. 
Goddess of music and poctry: Sarasvati 
(sk) The goddess of music and poetry or 
gøoddess of eloquence. The goddess of speech and 
learning; also called the goddess of rhetoric. She 
1S represented in two forms—Diệu Âm Nhạc 
Thiên Nữ hay Biện Tài Thiên Nữ. 
l) One with two arms and a lute: VỊ có hai tay 
và một ống sáo. 
2) One with eight arms: VỊ có tám tay. 
Goddess of sensuous desire: Kàma (skt)—Ái 
Dục Thần Nữ. 
Goddess of speech and learning: Đại biện tài 
Thiên nữ. 
Godless religion: Atheisic—Vô Thần—See 
Atheism. 
Goenka, Satya Narayan (1924 - ): Name of a 
lay Indian meditation teacher, born in Burma to a 


Hindu family, who began studying “Vipassana” 
(Vipasyana—skt) with the Burnese lay teacher U 
Ba Khin, who belonged to the tradition of the 18" 
century Burmese master Leidi Sayadaw, hoping 
to find relief for migraines. He spent the next 
fourteen years studying meditation. pon his 
returnn to India ¡im 1969, he began teaching 
“vIpassana courses, and ¡in 1976 he founded 
Vipassana International Academy 1n Igafpurl, 
Maharashtra. In 1982 he founded the Vipassana 
Meditaton Center in Shellburn, Fall, U.S.A.— 
Tên của một vị thầy Thiền tại gia người Ấn Độ, 
sanh trưởng trong một gia đình theo Ấn Độ giáo Ở 
Miến Điện, bắt đầu học thiển minh sát với hy 
vọng làm dịu đi chứng đau đầu khủng khiếp của 
ông với thiển sư tại gia U Ba Khin, thuộc truyền 
thống của thầy Leidi Sayadaw vào thế kỷ thứ 18 
tại Miến Điện. Ông đã học thiển trong 14 năm. 
Sau khi về lại Ấn Độ vào năm 1969, ông bắt đầu 
dạy thiển minh sát, và năm 1976 ông thành lập 
Trung Tâm Giáo Lý Thiển Minh Sát tại Igatpuri, 
Maharashtra. Đến năm 1982 ông thành lập Trung 
Tâm Thiền Minh Sát ở Shellburn, Fall, U.S.A. 
Gohonzon (jap): The scroll inscribed by Nichiren 
(1222-1282), which contains his rendering of the 
Chinese characters of the Daimoku: 
Renge-Kyo” (pralse to the Lotus Sutras. This 
chant 1s central to the tradiontion inspired by 
Nichren—Cuộn giấy ghi lại chữ viết của 
Nichiren, chứa đựng thủ bút của ông viết bằng 
chữ Trung Hoa với đại ý: “Nam Mô Diệu Pháp 
Liên Hoa Kinh,” được ông khuyến tấn hàng đệ tử 
trì niệm. 

Gohyakkal (jap): IJapanese Buddhist term for 
“Five Hundred Precepts.” In some of Japanese 
Buddhist sects, monks have to take 500 precepts 
instead of 250—Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có 
nghĩa là “Ngũ Bách Giới.” Trong một vài tông 
phái Phật giáo Nhật Bản, chư Tăng phải thọ 500 
giới thay vì 250. 

Go-Ï (ap): A Jlapanese for “five levels of 
awakening.” A schem for classifying levels of 
spiritual attainment in the Zen tradition, which 1s 
said to have been developed by the Chinese 
Ts°ao-Tung Tsung (Soto-Shu—Jap) master Tung- 
Shan-Liang Chieh (Tozan Rypkai 807-869)—Từ 
ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Năm mức độ giác 
ngộ.” Bản sơ đồ phân loại năm trình độ chứng đắc 


“Namo 


1987 


tâm linh theo truyển thống nhà Thiển, gọi là 

Động Sơn Ngũ VỊ, người ta nói được được Động 

Sơn Lương Giới của tông Tào Động khai triển: 

l) Sho-chu-hen (Chánh Trung Thiên): The first 
level in which realization of the world of 
phenomena 1s dominant, but it 1s perceIved as 
a dimension of the absolute self or 
conventional reality withn the ultimate— 
Ngôi vị thứ nhất nhận thức về thế giới hiện 
tượng ngự trị, nhưng nó được nhận thức như là 
chiều kích của ngã tuyệt đối, hoặc chân lý 
tương đối bên trong chân lý tuyệt đối. 

2) Hen-chu-sho (Thiên Trung Chánh): The 
second level or second stage the 
undifferentiated aspect comes stronply to the 
fore and diversity recedes Into background, or 
ultimate reality within the conventional——GIal1 
đoạn thứ nhì nầy hình thái vô phân biệt đến 
với giai đoạn trước một cách mãnh liệt và sự 
phân biệt bị đẩy lùi vào phía sau, hay chân lý 
tuyệt đối nằm trong chân lý tương đối. 

3) Sho-chu-rai (Chánh Trung Lan): The third 
grade 1s a level of realizaton wherein no 
awareness of body or mind remains; both 
“drop away” completely, or the ultimate by 
itself Giai đoạn thứ ba là ngôi vị trong ấy 
không còn ý thức về thân hay tâm. Cả hai đã 
được xả bỏ hoàn toàn, hoặc chỉ một mình 
chân lý tuyệt đối mà thôi. 

4) Ken-chu-shi (Thiên Trung Chí): The fourth 
grade 1s the singularty of each object 1s 
perceived at Its hiphest degree of uniqueness. 
Now mounfain is mounfain, rIver 1s rIver; ther 
1s no such a beautiful or loving mounfain or a 
boring river, or the conventional by 1(self— 
Giai đoạn thứ tư, với ngôi vị nầy, tính duy 
nhất của mỗi sự vật được nhận thức ở mức độ 
độc nhất. Bây giờ núi là núi, sông là sông; 
chứ không còn núi đẹp sông buồn nữa, hoặc 
chỉ có một mình chân lý tương đối mà thôi. 

3 Ken-chu-to (Kiêm Trung Đáo): In the fifth 
and highest grade, form and emptiness 
mutually penetrate to such a degree that no 
longer is ther consclousness of either. Ideas 
of enliphtenment or delusion entirely vanish. 
Thịs 1s the stage of perfect inner freedom, or 
reaching the balance of both—Ở vị thứ năm 
hay là mức cao nhất, sắc và không tương tức 


tương nhập đến độ không còn ý thức cả hai, 
các ý niệm ngộ mê đều biến mất, đây là giai 
đoạn của tự do nội tại trọn vẹn, hoặc đến chỗ 
cân bằng cả hai. 
**. See Tung-Shan Liang-Chich. 
Going to beg for alms for three consecufive 
days without receiving any food: Vào xóm Bà 
La Môn khất thực trong ba ngày liển, không ai 
cúng dường, phải mang bát không về —See Nine 
distresses. 
Going to reality: Ayana (skU)—Experiential 
entry into Buddha truth—Chứng nhập. 
Going and returning dedication: Vãng Hoàn 
Nhị Hồi Hướng—See Two kinds of dedication. 
Going with the síream of transmigafion: 
Thuận lưu (xuôi theo dòng luân hồi không ngừng 
nghỉ). 
Going wrong: Agata-pgamanani (p)—Lầm sai— 
According to the Sangiti Suta im he Long 
Discourses of the Buddha, there are four ways of 
going wrong—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn bất hành xứ hạnh (hành 
xử sai trái)—See Four ways of going wrong. 
Go-jinzu (jap): Pancabhijna (sk)—Năm thần 
thông hay ngũ thông hay ngũ trí chứng—The five 
supernatural powers—The five mysftical powers— 
See Five supernatural powers. 
Gojo-e (jap): Five-strip robe—Ngũ điều y (cho 
chư Tăng NI). 
Gojokuakuse (jap): A Japanese Buddhist term 
for “FIve turbidities.”—Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “Ngũ Trược Ác Thế.”—See Five 
kinds of turbidity. 
Gokali (jap): Ngũ Giới—See Five precepts. 
Goken (jap): Panca-drstayah (skt——Five views— 
Ngũ Kiến—See Five great disturbers and Five 
sharp servants. 
Goke-shichishu (jap): Ngũ Gia Thất Tông—A 
Japanese term for “five houses, seven schools.” 
This term used in Zen Buddhism to designate the 
main divisions of the Chan tradiion In Tang 
dynasty China. The schema was first articulated 
by Fa-Yen Wen-[I (885-958). Five sects or schools 
of Chinese Zen Buddhism. The five traditions 
arise from one origin which 1s “Directly Point to 
Mind to see one”s True Nature and to realize the 


1988 


Buddhahood” taught by the Sixth Zen Patriarch 
Hui-Neng. These five sects ¡include Yun-Men 
(Ummon), founded by Yun-Men Wen-Yen (864- 
949); Fa-Ran (Hogen), founded by Fa-yen Wen-[] 
(Hogen Buneki 885-958); T”ao-Tung (Soto), 
founded by Tung-Shan Liang Chich and Ts'ao 
Shan Pen-Chi (840-901); Kuei-Yang, (Igyo), 
founded by Kuei-Shan Ling-Yu (771-853) and 
Yang Shan HuiChi (807-883); and Lin-Chi 
(Rinzan), founded by Lin-Chi-I-Hsuan. The seven 
houses include these five, plus two branches of 
Lin-Chi: Yang-Ch”1 (Ypgi), founded by Yang-Ch”1 
Fang Hui (Yogi Hoe 992-1049); and Huang-Lung 
(Oryo), founded by Huang Trung Hui Nam (Oryo 
E nan 1001-1069)—Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ 
“Ngũ gia, thất tông.” Từ này dùng trong Thiển 
tông Phật giáo để chỉ những tông phái chính của 
truyền thống Thiền dưới thời nhà Đường. Biểu đồ 
được tóm lược bởi Thiển sư Văn Ích. Ngũ tông là 
năm tông phái Thiển của Phật giáo ở Trung Hoa 
bắt nguồn từ Nguồn Thiền “Trực chỉ nhân tâm, 
kiến tánh thành Phật” của Lục Tổ Huệ Năng. 
Năm tông nầy gồm Vân Môn, được ngài Vân 
Môn Văn Uyển sáng lập; Pháp Nhãn, được ngài 
Pháp Nhãn Văn Ích sáng lập; Tào Động, được hai 
ngài Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bổn Tịch 
sáng lập; Quy Ngưỡng, được ngài Quy Sơn Linh 
Hựu sáng lập; và Lâm Tế, được ngài Lâm Tế 
Nghĩa Huyền sáng lập —See Five sects in the 
Mahayana. 

Gokokuji (jap): Chùa Hộ Quốc (Nhật Bản). 
Gokulikas (skt): Kukkulikas, Kukkutikas, or 
Kaukkutkas (sk)—Kê Dẫn Bộ—- One of the 
twenty Hinayana branches, a branch of the 
Mahasanghikas which established around 200 
years affter the Buddha's nirvana and early 
disappeared—Một trong 20 bộ của Tiểu Thừa, 
còn gọi là Khôi Sơn Trụ Bộ, Quật Cự Bộ, Cao 
Câu Lê Ca Bộ, một trong 20 bộ của Tiểu Thừa, 
thành lập khoảng 200 năm sau ngày Phật nhập 
diệt và biến mất ngay sau đó. 

Gold: Vàng—See Eipght things that monks or nuns 
are not allowed to possessed. 
Gold-Blossom-Light Buddha: Kim Hoa Quang 
Phật. 

Gold branches and jade leaves: Kim chi ngọc 
diệp—Noble. 


Gold and jade: Kim ngọc. 

Gold-Sea-Light Buddha: Kim Hải Quang Phật. 
Gold and silver: Kim ngân. 

Gold  wheel: 
wheels (D). 
Gold-wheel king: Kim Luân cho Thập Hồi 
Hướng—The gold-wheel king to the ten kinds of 
dedication, one of the six kinds of cakravartI, Or 
wheel kings, each allotted to one of the six 
posIions—See SIx kinds of cakravartI. 

Golden abode: Hoàng Kim Trạch—Golden 
abode, 1e. a monastery, so called after the 
Jetavana vihara, for whose purchase the sIte was 
covered with gold—Tên gọi ngôi già lam từ sự 
tích trưởng giả Tu Đạt đem vàng phủ đầy vườn 
Kỳ Thọ để mua nó, xây dựng tịnh xá và hiến cho 
Đức Phật. 

Golden Age: Thời cực thịnh (hoàng kim). 
Golden Age of Vietnamese Buddhism: Thời 
hoàng kim của Phật giáo Việt Nam. 

Golden body: That of the Buddha—Kim thân, 
của Đức Phật-Golden body—The diamond 
body, the Indestructible body of Buddha—Thân 
Kim Cang—Kiên Thân (thân kiên cố)—Chân 
Thân (thân chân thật)—Thân kim cang bất hoại 
của Phật. 

Golden bones: Kim cốt—Xá lợi của Đức Phật — 
Buddha's relics. 

Golden cock: Kim Kê—The golden fowl, with a 
gran of millet 1n beak, 
Bodhidharma—GŒà vàng và hạt thóc trong miệng. 
Đem gà vàng ví với lời sấm của Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma. 

Golden coloured (a): Kim sắc. 
Golden-colored king: Kim Sắc Vương —A 
previous incarnation of the Buddha—Tiển thân 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Golden-colored skin: Da màu vàng. trông khỏe 
mạnh. 

Golden-colored world: Kim Sắc Thế Giới— 
The golden coloured heaven of Manjusr—Cõi 
trời Kim Sắc hay cõi Tịnh Độ của ngài Văn Thù 
Sư LợI. 

Golden door: Golden gate—Kim môn. 

Golden Flowers? Ligh(t Buddha: Phật Kim 
Hoa Quang. 


Km Luân (vàng)—See Four 


1S a name for 


1989 


Golden-grain Tathagata: Kim Thóc Như Lai. 

l) The golden grain Tathagata: Hạt thốc vàng 
Như Lai. 

2) A tre Dr€Vvious 
incarnation: Danh hiệu của Duy Ma Cật trong 
một tiên kiếp. 

Golden-haired lion: Kim mao sư tử. 

l1) The lion with golden hair on which ManJusri 
rides: Sư tử lông vàng mà ngài Văn Thù Sư 
Lợi cỡi. 

2) A previous incarnation of the Buddha: Sư Tử 
lông vàng cũng là tiền thân của Đức Phật. 

Golden-hued body: Body of the color of true 
gold—Thân thể sáng chói như vàng kim—See 
Thirty-fwo auspIcious marks. 
Golden-hued peacock king: Kim Sắc Khổng 
Tước Vương—The protector of travellers, in the 
retnue of the I,000-hand Kuan-Yin—VỊ Thiên 
Thần hỗ trợ người tu hành, là quyến thuộc của 
Thiên Thủ Quán Âm. 
Golden light: Kim quang. 
Golden light of the Dharma: Ánh Đạo Vàng. 
Golden Light Drum: Kim Quang Đồng Tử— 
Kim Quang Minh Cổ—A youth of the Sakya tribe 
in Kapilavastu, who had a beautiful golden light 
body, left home and joined the Order—Người trẻ 
tuổi dòng Thích Ca trong thành Ca Tỳ La Vệ, có 
thân hình đẹp đẽ như ánh kim quang, xuất gia và 
gia nhập Tăng đoàn của Đức Phật. 

Golden Light Supreme King Sutra: Kinh 

Kim Quang Minh—See Suvarnaprabhasa-Sutra. 

Golden light sutra: Kim Quang Minh Kinh— 

See Suvarnaprabhasa-Sutra. 

Golden light sutra of the Supreme King: 


of Vimalakrti In a 





Suvarna-prabhasottama-raJa-sutra (skÐ—Kinh 
Km Quang Tối Thắng Vương—See 


Suvarnaprabhasa-Sutra. 

Golden lotus bloom: Kim liên. 

Golden mounfain: Kim Sơn. 

1) Metal or golden mountain or Sumeru: Núi 
Thiết Vi hay Tu Di—Kim Sơn—See Seven 
concenfric ranges around Sumeru. 

2) The Buddhaˆs body——Kim sơn, thân Phật. 

Golden-mounfain kỉng: Kim Sơn Vương— 

Buddha, especially Amitabha—Phật, đặc biệt là 

Phật A Di Đà. 


Golden mouth: Kim Khẩu —The golden mouth 

of the Buddha. 

Golden pagoda: Kim Tháp——Kim Sát. 

Golden robe: Kim Lan Y—Kim Sắc Y—Kim 

Lan Cà Sa—A kasaya or robe embroidered with 

gold—Áo cà sa đệt bằng sợi vàng. 

Golden rsỉ: Kim Tiên. 

I1) Immortal: Thần Tiên. 

2) Taoist genil: Người tu Tiên (đạo Lão). 

3) _A venerable term for Buddha: Tiếng tôn xưng 
để gọi Đức Phật. 

4) The Buddha and his immortal dhamras—K1im 
tiên, chỉ Đức Phật với giáo pháp bất tử của 
Ngài. 

Golden rules: Luật vàng. 

Golden sand: Kim Sa—Cát vàng. 

Golden sand of the Jambu: Jambunada- 

suvarna (sk——Jambu-river gold—Diêm Phù đàn 

kim hay cát vàng của dòng sông Diêm Phù. 

Golden Sea Of Light Buddha: Phật Kim Cang 

Lao Cường Phổ Tán Phật Kim Hải Quang. 

Golden staff: Kim Trượng—The golden staff 

broken into eighteen pIeces and the skirt similarly 

torn, seen In a dream by king Bimbisara (eighteen 
divisions of Hinayana as In a dream of King 

Bimbisara)—Đức Phật lấy cây gậy và mảnh áo 

xé (thụ ký việc chia thành 18 bộ Tiểu Thừa trong 

giấc mơ của vua Tần Bà Sa La thấy một chiếc áo 
bị xé làm 18 mảnh, một cây gậy vàng gẫy thành 

18 đoạn. Ông lo sợ bèn hỏi Đức Phật. Đức Phật 

nói: “Sau khi ta diệt độ hơn 100 năm sẽ có vị vua 

tên A Dục uy danh lẫy lừng. Lúc ấy về Luật thì 
chia làm 18 môn phái khác nhau, nhưng cứu cánh 
vẫn là tu giải thoát). 

Golden tỉimes: Thời cực thịnh (hoàng kim). 

Golden tortoise: Kim Quy——On which the world 

resís—Con rùa vàng mà cả thế giới phải tựa 

vào—See Golden wheel. 

Golden treasury: Kim Tạng. 

l) The Buddha-nature In all the living—Kim 
tạng, ý nói Phật tánh trong mọi chúng sanh. 

2) Golden treasury, I.e. the Buddha-natue ïn all 
the living: Kim Tạng là tạng chứa châu báu 
vàng bạc, như là Phật tánh trong mỗi chúng 
sanh. 


1990 


Golden treasury cloud: Kim Tạng Vân—The 
first golden treasury cloud when a new world 1s 
completed, arising 1n the abhasvara heaven and 
bringing the first rain—Khi Hiền Kiếp mới hình 
thành, giữa bầu trời Quang Âm đầy mây kim sắc 
(sắc vàng), mang lại trận mưa đầu tiên. 

Golden water: Kim thủy —Wisdom—Nước 

vàng, ám chỉ trí tuệ. 

Golden wheel: Kim Luân. 

1) The metal circle on which the earth resfs, 
above the water circle which 1s above the 
wind or air circle which rests on space: Nơi 
thấp nhất của thế giới là phong luân; phong 
luân dựa vào hư không (bể dây là 16 ức do 
tuần, bền vững như kim cương). Trên phong 
luân có thủy luân (sâu 8 ức do tuần). Trên 
thủy luân có kim luân (dây 3 ức 2 vạn do tuần 
do có hình bánh xe nên gọi là kim luân). Trên 
kim luân là địa luân (gồm 9 núi § biển). 

2) The cakra or wheel or disc, emblem of 
SOV€T€IgTYy, SeV€Nn pDr€CIOUS 
possessions of a Cakra-King: Kim Luân là 
một trong bẩy báu vật của Chuyển Luân 
Thánh Vương—See Four wheels (D). 

Golden words: Those of the Buddha—Kim 

ngôn, những lời của Đức Phật. 

Goldstein, Joseph: Name of an American 

Vipassana teacher who trained with S.NÑ. Goenka 

1n India and subsequently help to found the Insight 

Meditaton SocIety in Barre, MA, U.S.A. He has 

wrifen a number of books, including “The 

Experience of Insight.”—Tên của một vị thầy dạy 

thiển minh sát người Mỹ, người đã theo học với 

thiển sư S.NÑ. Goenka tại Ấn Độ và sau đó giúp 
sáng lập Hội Thiển Minh Sát ở Barre, MA, Hoa 

Kỳ. Ông viết một số sách bao gồm quyển “Kinh 

Nghiệm Thiền Minh Sát.” 

Gomaya (sk): Cow dung—Cứt trâu —Ngưu 

Phẩn—Phân trâu bò—Cow-dung, considered in 

India as clean and cleansing; used by the esoferIcs 

for cleansing the altar—Phong tục Ấn Độ cho 

rằng phân trâu là thanh tịnh nhứt. Mật giáo dùng 
phân trâu để trét bàn thờ. 

Gombrich, Richard EF.: Name of an Eminent 

scholar of Theravada Buddhism, Professor of 

Sanskrit at Oxford University. He has published a 

number of hiphly ¡infiuential books, including 


one of. the 


“Buddhism Transformed: Religious Change In SrI 
Lanka and Precept and Practice,” and ““Iraditional 
Buddhism in the Rural Highlands of Ceylon.”—— 
Ten của một học giả nổi tiếng của Phật giáo 
Nguyên Thủy, giảng sư dạy tiếng Bắc Phạn ở 
trường Đại Học Oxford. Ông đã xuất bản một số 
sách có ảnh hưởng lớn, gồm các quyển “Phật 
Giáo Chuyển Hóa: Sự Thay Đổi của Tôn Giáo tại 
Sri Lanka và Giới Hành,” và “Truyễển Thống Phật 
Giáo Tại Những Vùng Cao Nguyên Nông Thôn Ở 
Tích Lan.” 
Gone and never heard from again: Biệt vô 
âm tín (vắng bặt, không có tin tức chi cả) —There 
1s absolutely no news from someone. 
Gongen (jap)›: Quyển Hiện—A Japanese 
Buddhist term for “Tlemporary manifestation for 
saving beings” The power of Buddhas and 
Bodhisattvas to transform themselves Into any 
kind of temporal body in order to aid beings— 
Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là 
“Quyền Hiện.” (Tạm thời phương tiện hiện ra để 
cứu độ chúng sanh). Phật lực hay Bồ Tát lực có 
thể tự hóa thành bất cứ thân trần tục nào để cứu 
độ chúng sanh. 
Gon-Sojo (jap): Quyển Tăng Chánh (một chức vị 
lãnh đạo trong Phật giáo Nhật Bản). 
Good (a): Bhadra or Kusala or Sadhu (skÐ— 
Lương thiện —Honest—Virtuous—Wholesome—— 
See Three types of characters. 
Good abode: Good realm—Thiện xứ. 
Good accumulaton with fixed result: 
Sammatta-niyato rasi (p)—Chánh định tụ—See 
Three dharmas (XXIV). 
Good advisor: Kalyana-mitra (skt)—Zenchishiki 
(ap)—Good  counselor—Good friend—Thiện 
Hữu Tri Thức —See Good-Knowing advIsor. 
Good appearanee: Hảo tướng. 
I) Good manner—Good sign—Hảo tướng— 
Phong độ—See Thirty-two auspIcIous marks. 
2) Sudrsd (skÐ— Thiện Hiện—The 7ử 
Brahmaloka, 8° of the Dhyana Heavens or 
good apprearance—See Nine heavens of the 
fourth dhyana heaven. 
Good and bad: Lành dữ. 
Good and bad people do not speak the same 
language: Người tốt có ngôn ngữ của người tốt, 
kẻ xấu cũng có ngôn ngữ riêng của họ (Nhân hữu 


1991 


nhân ngôn, thú hữu thú ngôn)—If men have 
spoken languages, beasfs also have theirs. 

Good begetfs øo00d: Good actions produce goos 
resultse—Thiện nhân sanh quả phước. 

Good behavior: Hạnh kiểm tốt. 

Good cause: Thiện Nhân—A wholesome cause 
will produce a wholesome result (good fruit)— 
Nhân do thiện căn mà tạo ra thiện quả. 

Good character already evolved: Dĩ sanh 
thiện—Các thiện pháp đã từng được tu tập—See 
Two good things (C). 

Good character that arises from meditation 
or confemplation: Định thiện—Các thiện 
pháp đạt được bằng thiển định—See Two 
good things (B). 

Good character atfainable when thought 
not in meditation: Tán thiện—Các thiện pháp 
đạt được không bằng thiển định—See Two good 
things (B). 

Good character not yef arises: Vị sanh 
thiện—Các thiện pháp chưa từng được tu tập— 
See TWwo good things (C). 

Good Lương Dân—Law-abiding 
CifIzens. 

Good (the good) cleanses one?s mỉnd: Điều 
thiện làm thanh sạch tâm trí. 

Good conduct: Đức hạnh (Hạnh kiểm tốt)— 
Hành trì tốt (tu hành) —Thiện hạnh—See Moral 
conduct and religious exercises, Three modes of 


citizens: 


servng the Buddha, and Ten perfecting 
Mahayana rules. 
Good  counselor: Kalyana-mira (skÙ— 





Zenchishiki (Jap)—Good advisor—Good friend— 
Thiện Hữu Tri Thức—See Good knowing advIsor. 
Good decd: Punya (skt—Virtuous 

Wholesome actions—Wholesome deeds—Thiện 

nghiệp—Hành vi tốt (việc thiện lành). 

(A) Charitable work, one of the three lines of 
action that affect karma—Phúc hành (thiện 
nghiệp hay hảo sự), một trong ba đường hành 
động—See Three lines of action that affect 
karma. 

(B) A real Buddhist never waits for a good luck. 
He makes good lucks by doing good deeds— 
Phật tử chân thuần không bao giờ đợi chờ vận 


act— 


may tìm đến. Con người ấy tìm vận may trong 
những điều thiện lành. 
(C) Two good things obtfained during medifation 
and scattering mind—See Two good things. 
(D) Three good deeds, the foundatlon of all 
development: See Three good deeds. 
Good deeds of the body: Thiện Thân—There 
are three good deeds of the body—Có ba điều 
thiện nơi thân—See Three good deeds of the 
body. 
Good deeds done ỉn a mortal body: Hữu Lậu 
Thiện Pháp —Five percepts or ten good deeds 
done 1n a mortal body 1s rewarded accordingly in 
the character of another mortal body (either as a 
human being or a deva)—Nghiệp nhân hữu lậu 
thiện (ngũ giới, thập thiện) đưa đến lạc quả hữu 
lậu (quả báo vui của người và trời). 
Good deeds done in previous existence: Túc 
Thiện (những thiện căn gieo trồng trong tiền 
kiếp). 
Good deva: Thiện Thân—Fortune saints—The 
good devas or spirits who protect Buddhism—Các 
vị thần hộ trì Chánh Pháp —See Eight groups of 
demon followers. 
Good  dharma: (skÙ— 
Meritorious actlon—Bạch pháp (thiện pháp). 
Good Discourse: Hảo Ngữ Tâm (tâm giảng 
pháp)—See Ten dwelling minds. 
Good done ïn a mortal body: Hữu lậu thiện 
pháp. 
Good educatfion: Một nên giáo dục tốt. 
Good and evil: Wholesome and unwholesome—— 
Thiện Ác—See Kusala and akusala. 
Good or evil characferistics resulfing from 
habitf or pracfice in a former existence: Tập 
khí quả—Bản chất tốt xấu hay các quả thiện ác 
đã huân tập từ tiền kiếp—See Two kinds of fruit 
or karma. 
Good example: Gương tốt. 
Good-Fame-Named-Mecrit-Virtue Buddha: 
Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. 
Good fortune: Svastika (skt)—Hạnh vận—Good 
luck—Prosperity—Cát tường (chữ Vạn)—See 
Swastika. 
Good fortune and virtue: Blessed virtue— 
Blessing arising from øood deeds—Phúc đức. 


Kusala-dharma 


1992 


Good friend: Kalyana-mitra (skt)—Zenchishiki 
(Jap—Good  adviso—Good_ counselor—Lương 
bằng—Thiện Hữu Tri Thức—See Good knowing 
adVISOT. 

Good fruit: Quả lành (thiện quả). 

Good to give: Bố Thí vì nghĩ rằng Bố Thí là tốt, 
một trong tám loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh—One gives, thinking: “Ït 1s 
good to give.” This 1s one of the eipht bases for 
gIving according to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha—See Eight causes of 
dana. 

Good (the gøood) gives happiness fo oneself 
and others: Điều thiện mang lại hạnh phúc cho 
mình và cho người. 

Good (the good) of giving up lying ïs 
truthfulness and trustfulness: Sự tốt lành của 
từ bỏ nói dối là chân thật và đáng tin cậy. 

Good (the øood) of giving up unchasty ïs 
purity and gøood: Sự tốt lành của từ bỏ tà hạnh 
là trong sạch và đàng hoàng. 

Good Goddess Mantra: Thiện Thiên Nữ 
Chú —See Ten small mantras. 

Good heart: Clear heart or conscience—Good 
mind—Thiện Tâm——See Wholesome mind. 

Good idea: Hảo ý. 

Good intenfion: Thiện ý—Goodwill. 

Good kalpa: Bhadrakalpa (skt): Nhơn Hiền kiếp 
(Thiện kiếp)—Lucky kalpa. 

Good karma: Thiện nghiệp—Good deeds— 
Skillful karma——Wholesome 
karma—Good karma created by wholesome path 


action—Kusala 


suụch as practicing of the five precepts and the ten 
wholesome deeds, which will result in happiness. 
Good karmas are deeds that lead to birth in the 
Pure Land—Nghiệp tạo ra bởi thiện đạo như ngũ 
giới thập thiện, sẽ đưa chúng sanh đến chỗ an lạc 
hạnh phúc. Thiện nghiệp là những nghiệp đưa đến 
vãng sanh Tịnh Độ—See Two classes of karma 
(D, and Two kinds of karma (B). 

Good karma acquired in a life of actfivity: 
Tán nghiệp — Thiện nghiệp do tán tâm sở hành 
hoạt. 

Good-Knowing advisor: Thiện Hữu 
Thức—Good friend—A good knowing friend. 


Tri 


(ŒD The meaninss 


l) 


2) 


3) 


of Good-Knowing Friend 
(Advisor)—Nghĩa của Thiện Hữu Tri Thức: 
Good 1s kind and virtuous, Friend 1s a person 
who 1s worthy of giving others advice, 
Knowledgeable means having a broad and 
proper understanding of the truths, Awakened 
means no longer mesmerized by destinies of 
liíe. Thus, Good Knowledgeable (knowing) 
Friend or Advisor 1s a good person who has 
certain degree of knowledge of Buddhism 
and has the ability to benefit himself and 
others: Thiện có nghĩa là hiển và đạo đức, Tri 
là sự hiểu biết chơn chánh, còn Thức là thức 
tỉnh, không mê muội và tham đắm nơi các 
duyên đời nữa. Thế nên, thiện tri thức là 
người hiển, hiểu đạo, và có khả năng làm lợi 
lạc cho mình và cho người. 

A fiend In virtue, or a 
exemplifies the virtuous life and helps and 
Inspires other to live a virtuous lifeể too—— 
Good-Knowing (good and  wise 
advisor—Enliphtened teachers or advisors)— 
A good friend who has a good and deep 
knowledge of the Buddha”s teaching and who 
1S currently practicing the law. Someone with 
knowledge, and experience in 
Buddha's teaching and practicing. A wise 
counsel, spiritual guide, or honest and pure 
friend ímm cultivation: Người bạn đạo hạnh, 
người thầy gương mẫu, sống đời đạo hạnh, 
cũng như giúp đỡ khuyến tấn người khác 
sống đời đạo hạnh. Người bạn đạo tốt, thực 
thà, chân thật, có kiến thức thâm hậu về Phật 
pháp và đang tu tập Phật pháp. 

The Buddha talked about being a Good 
Knowing Advisor in Buddhism as follows: 
“When speaking of the good knowledgeable 
advisors, this 1s referring to the Buddhas, 
Bodhisattvas, Sound Hearers, Pratyeka- 
Buddhas, as well as those who have faith In 
the doctrine and sutras of Buddhism. The 
good_ knowledgeable are 
capable of teaching beings to 
abandon the ten evils or ten unwholesome 
deeds, and to cultivate the ten wholesome 
deeds. Moreover, the good knowledgeable 
advisors` speech 1s true to the dharma and 
theIr actions are genuine and consistent with 


teacher who 


advisor 


wisdom 


advisors those 


senfient 


qI) 


1993 


their speech. Thus, not only do they not kill 
living creatures, they also tell others not to 
KiH living things; not only wIll hey have the 
proper view, they also will use that proper 
The  good 
knowledgeable advisors always have the 
dharma of goodness, meaning whatever 
actions they may undertake, they do not seek 
for their own happiness, but for the happiness 
of all sentlent beings. They do not speak of 
others" mistakes, but speak of virtues and 
goodness. There are many advantages and 
to  being the good 
knowledgeable advisors, Jjust as from the first 
to the fifteenth lunar calendar, the moon will 
gradually become larger, briphter and more 
complete. Similarly, the good knowledgeable 
advisors are able to help and Iinfluence the 
learners of the Way to abandon gradually the 
varlous unwholesome dharma and to Increase 
greatly wholesome dharma: Đức Phật đã nói 
về thiện hữu tri thức trong đạo Phật như sau: 
“Nói đến Thiện Hữu Tri Thức là nói đến 
Phật, Bổ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và 
Bích Chi Phật, cùng với những người kính tin 
giáo lý và kinh điển Phật giáo. Hàng thiện 
hữu tri thức là người có thể chỉ dạy cho chúng 
sanh xa lìa mười điểu ác và tu tập mười điều 
lành (see Thập Thiện Nghiệp, and Thập Ác). 
Lại nữa, hàng thiện hữu tri thức có lời nói 
đúng như pháp, thực hành đúng như lời nói, 
chính là tự mình chẳng sát sanh cùng bảo 
người khác chẳng sát sanh, nhẫn đến tự mình 
có sự thấy biết chơn thật (chánh kiến) và đem 
sự thấy biết đó ra mà chỉ dạy cho người. 
Hàng thiện hữu tri thức luôn có thiện pháp, 
tức là những việc của mình thực hành ra 
chẳng mong cầu tự vui cho mình, mà thường 
vì cầu vui cho tất cả chúng sanh, chẳng nói ra 
lỗi của người, mà luôn nói các việc thuần 
thiện. Gần gũi các bậc thiện hữu tri thức có 
nhiều điều lợi ích, ví như mặt trăng từ đêm 
mồng một đến rằm, ngày càng lớn, sáng và 
đầy đủ. Cũng vậy, thiện hữu tri thức làm cho 
những người học đạo lần lần xa lìa ác pháp, 
và thêm lớn pháp lành. 

Categories of Good Knowing Advisors—Phân 
loại Thiện Hữu Tri Thức: According to 


view to  teach others. 


benefits close to 


l) 
a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


8) 


h) 


Venerable Thích Hải Quang ¡in the Leters to 
Buddhist Followers, there are two kinds of 
Good Knowing Advisors—Theo Thượng Tọa 
Thích Hải Quang trong Thư Gởi Người Học 
Phật, có hai loại thiện hữu tri thức: 

Worldly good knowing advisors—Nhơn gian 
thiện tri thức: 

Thee ¡1s no grecd, hatred, 
wickedness: Không tham, sân, xấu ác. 
Maintain the precepts one vows fo maintain; 
1s always honorable and proper In every 
aspects of standing, walking, sitting, or lying 
down: Giới hạnh tinh chuyên, đầy đủ oai nghi 
trong đi, đứng, ngồi, nằm. 

Not to have greed for talent, form, fame, 
food, sleep, as well as profit, money, wealth, 
and luxury: Không tham lam tài, sắc, danh, 
thực, thùy, cũng như lợi lộc, tiền tài, của cải, 
và xa XỈ. 

Not to have jealousy and envy: Không tật đố 
ganh ghét. 

Not to have attachment toward luxuries, such 
as øreat temples, fancy cars, large lands, efc.: 
Không luyến ái xa hoa vật chất như chùa cao 
miễu rộng, xe cộ, ruộng vườn. 

Tâm thường bình đẳng, nghĩa là xem người 
thân và kẻ oán như nhau: Mind ¡s always fair 
and Jjust. This 1s to say to look upon relafIves 
and enemies as equal. 

Having the proper dharma knowledge to 
benefit self. This 1s to say to be able to carry 
out conducts that are true to the Buddhaˆs 
teachings, speech and action are consisfenf, or 
do what is said: Có pháp làm lợi cho mình, 
tức là hành đúng theo lời Phật dạy, ngôn 
hành tương ưng, hay nói và làm giống nhau. 
Having proper dharma knowledge to benefit 
others. That is to say, capable of elaborating 
the  Buddha (fo gulde and 
encourage others to practice and cultivate: Có 
pháp làm lợi cho người, nghĩa là đem chánh 
pháp của Phật giảng rộng ra và khuyến dắt 
người người tu niệm. 

Depending on each ¡ndividuals level of 
cultivation, use the most appropriate and 
agreeable dharma to teach and guide that 
person to know how to apply the skillful 
means: Tùy theo căn tánh của mỗi người mà 


evil, and 


on Dharma 


}) 


k) 


D 


m) 


n) 


0) 


2) 
a) 
b) 


C) 


q) 


©) 


1994 


dùng pháp thích hợp để giáo hóa cho họ biết 
rõ phương tiện thiện xảo. 

Have enough Dharma knowledge to have 
aWareness Thịs 
never lose sipht of goodness and never allow 
evil to surface: Đủ pháp tổng trì, nghĩa là giữ 
điều thiện đừng để cho mất; và ngăn điều ác, 
không cho chúng sanh khởi. 

The mind always has good and kind thoughts 
toward others, or rejolces 1n others” 
wholesome accomplishmenfs: Lòng luôn luôn 
nghĩ tưởng tốt hay tùy hỷ với mọi người. 
Culivate with purity, do not violate the 
precepts established by the Buddha that we 
have vowed to mainfain: Tu hành trong sạch, 
không phạm vào giới luật của Phật mà mình 
đã thọ. 

Mind, body and speech do not 
transgressions: Thân khẩu ý chẳng lầm lỗi. 
Whecther expounding the dharma, 
explainng the meanings of anything, this 
should always be consistent and harmonious 
with the sutra teachings: Thuyết pháp hay 
giảng luận nghĩa lý chi cũng đều khế hợp với 
ý kinh. 

Most importantly, when helping others never 
wish for that favor to be recIprocated, 
because to do so 1s not called helping, but 1s 
called planning for self-benefits: Đặc biệt 
nhứt là khi thi ân cho người, chẳng cầu báo 
đáp, vì có cầu báo đáp thì chẳng phải là thi 
ân, mà là tính toán. 

Truly great knowing advisor—Chân chánh 
đại thiện tri thức: 

Have greater wisdom than anyone: Có trí huệ 
hơn người. 

Are superlor In virtues and merits: Là người 
phước đức siêu quần. 

Absolutely nothing falls short of goodness and 
wholesomeness. This means everything they 
do is aimed toward goodness: Tuyệt đối 
không một chỗ nào là không tốt lành cả. 
There 1s no dharma that is not known and 
understood: Không một pháp nào là không 
biết hay không hiểu. 

Is the Master and Patriarch, and 1s the eyes 
and ears for Gods and men: Làm Thầy Tổ, và 
làm tai mắt cho cõi Trời Người. 


and mindfulness. means 


creafte 


OT 


8) 


)) 


k) 


Ù 


m) 


n) 


ls the pillar in the Buddha Dharma: Là bậc 
trụ cột trong Phật pháp. 

Holding on to the Buddha's feet, a leader or 
Patriarch in a particular dharma tradition: 
Cầm chân Đức Phật, là nhà lãnh đạo hay Tổ 
trong chốn tông môn. 

Opens the door to the proper path: Mở cửa 
chánh đạo. 

Eliminates evil and wickedness: Trừ dẹp xấu 
ác. 

Continues the teachings of Buddha and makes 
the teachings more glorlous with each day: 
Nối truyền cho Phật pháp ngày một thêm 
hưng thịnh. 

Wisdom 1s greater than anyone ¡In the three 
worlds: Trí tuệ siêu quần hơn tất cả tam giới. 
The Incense fragrance of that person”s virtues 
1s everywhere, admired and respected by 
many: Giới đức thơm ngát tỏa khắp mọi nơi, 
người người đều kính ngưỡng. 

Uses the Buddhaˆs profound teachings to pass 
on to others; help maintainn the Buddha's 
seeds eternally: Lấy giáo pháp thậm thâm 
của Phật mà tuyên lưu đến tha nhân, khiến 
cho hạt giống Phật được trường tổn. 

At the Highest Cultivated Level. This means 
unrivaled In talents, virtues, and merits: Là 
một bậc đại căn, nghĩa là không ai hơn được 
về tài đức, công đức, và phước đức. 

A great practitioner: Là một bậc đại hạnh. 

A great vow maker: Là một bậc đại nguyện. 
Has both the components of Majesty and 
Virtues, earning the love and respect of Gods 
and Men: Đầy đủ hai phần oai và đức khiến 
cho trời người trong ba cõi kính yêu. 


(HD Anclients taught, “Nowadays, If one wishes to 


find kind friends and virtuous teachers to 
learn and to be close to them, they may find 
these people 1n the shining examples in old 
books. Otherwise, If one searches among the 
living, it would be extraordinary hard to find a 
single person.” They also reminded us five 
things øood-knowing 
follows—Cổ đức có dạy, “Thời nay muốn tìm 
minh sư, hay thiện hữu tri thức để gần gũi 
theo học, còn có chăng trong sách vở hay 
sương Thánh hiển, chứ còn trong vòng nhân 
tình đời nay, quả là hiếm có vô cùng.” Các 


about advisor  as 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


5) 


1995 


ngài còn dạy thêm năm điều về thiện hữu tri 
thức như sau: 

NÑowadays, in 1,000 people, there 1s one good 
person: Đời nay trong 1.000 người mới tìm ra 
được một người lành. 

In a thousand good people, there Is one 
person who knows religion: Trong 1.000 
người lành mới có một người biết đạo. 

In one thousand people who know religion, 
there 1s one person who has enouph faith to 
practice religion: Trong 1.000 người biết đạo, 
mới có được một người tin chịu tu hành. 

In one thousand people who practice religion, 
there Is one person who cultivates In a 
genuine and honest manner: Trong 1.000 
người tu hành mới có được một người tu hành 
chân chánh. 

Thus, out of four thousand people, we would 
find only four good people: Vậy thì trong 
4.000 người mới tìm ra được bốn người tốt. 


(V)The Buddha”s teachings on “Good Knowing 


5 


2) 


3) 





Advisors” in the Dharmapada Sutra—Những 
lời Phật dạy về “Thiện Hữu Tri Thức” trong 
Kinh Pháp Cú: 

Should you see an Intelligent man who points 
out faults and blames what 1s blame-worthy, 
you should associate with sụch a WwIse person. 
l( should be betfer, not worse for you fo 
assoclate such a person (Dharmapada 76): 
Nếu gặp được người hiển trí thường chỉ bày 
lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất 
toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như 
bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân 
với người trí thì lành mà không dữ. 

Those who advise, teach or dissuade one 
from evil-doing, will be beloved and admired 
by the good, but they wIll be hated by the bad 
(Dharmapada 77): Những người hay khuyên 
răn dạy dỗ, cản ngăn tội lỗi kẻ khác, được 
người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ 
ghét bỏ bấy nhiêu. 

Do not assoclate or make friends with evil 
friends; do not assoclate with mean men. 
Associlate with good friends; assoclate with 
noble men (Dharmapada 78): Chớ nên làm 
bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người 
kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, 
với người chí khí cao thượng. 


4) Those who drink the Dharma, 
happIness with a pacified mind; the wise man 
ever reJoices In the Dharma expounded by 
the sages (Dharmapada 79): Được uống nước 
Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên 
người trí thường vui mừng, ưa nghe Thánh 
nhơn thuyết pháp. 

5) lf you get a prudent and good companion who 
1S pure, Wise and overcoming all dangers to 
walk with, let nothing hold you back. Let find 
delipht and ¡nstrucion 1n his companion 
(Dharmapada 328): Nếu gặp bạn đồng hành 
hiển lương cẩn trọng, giàu trí lự, hàng phục 
được gian nguy, thì hãy vui mừng mà đi cùng 
họ. 

6) lÝ you do not get a prudent and good 
companion who Is pure, wise and overcoming 
all dangers to walk with; then like a king who 
has renounced a conquered kingdom, you 
should walk alone as an elephant does In the 
elephant (Dharmapada 329): Nếu 
không gặp được bạn đồng hành hiển lương, 
giàu trí lự, thì hãy như vua tránh nước loạn 
như voi bỏ về rừng. 

7) It1s better to live alone than to be fellowship 
with the Ignorant (the fool). To live alone 
doïng no evIl, Just like an elephant roaming In 
the elephant forest (Dharmapada (330): Thà ở 
riêng một mình hơn cùng người ngu kết bạn. 
Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác dục 
như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu. 

Good-knowing friend: Thiện Hữu Tri Thức— 

See Good-knowing advIsor. 

Good Law Hall: Thiện Pháp đường (n the 

Trayastrimsas heavens—trên cõi trời 33 tầng). 

Good-looking: Mỹ miều. 

Good Iuck: Svastika (skt Hạnh vận—Good 

fortune——Prosperity—Cát tường (chữ Vạn)—See 

Swastika. 

Good man: Thiện Nhân—An honest man, 

especially one who believes In Buddhist ideas of 

causality and lives a good life——Một người tốt, tin 
theo thuyết nhân quả của Phật Giáo và sống một 
đời thiện lành. 

Good man doing good finds the day 

insufficient; the evil man doiïng evil likewise 

finds the day insufficient: Người tốt làm việc 


live In 


forest 





1996 


thiện thấy ngày không đủ rộng, tháng không đủ 
dài để mình tiếp tục làm thiện, nhưng người ác lại 
cũng nghĩ như thế, tức là sao mà thời gian trôi qua 
mau quá nên y không có đủ ngày giờ để làm 
chuyện ác (Cát nhân vi thiện duy nhật bất túc, 
hung nhân vi bất thiện diệc duy nhật bất túc). 
Good man and good woman: Thiện nam tín 
nữ. 

Good manifestation: Thiện Hiện—See Sudrsas. 
Good Manifestation Heaven: Sudrsa (skt)— 
Thiện Hiện Thiên—Cối Trời Thiện Hiện— 
Heaven of Beautful Presentaton, the third 
heaven In the five pure-dwelling heavens—Cõi 
Trời thứ ba trong Ngũ Tịnh Cư Thiên—See Five 
pure-dwelline heavens In the fourth dhyana (TT). 
Good manners: Educated manners—LễỄ giáo. 
Good marks: Hảo Tướng — Tướng Hảo—The 
white hair between Buddha's eyebrows, one of 
the thirty-two siøgns of a Buddha—Tước lông trắng 
giữa hai chân mày của Phật, một trong 32 tướng 
hảo—See Lakshana-vyanjana. 

Good medicine: Lương dược. 

Good methods: Lương pháp—Thiện pháp. 
Good miỉnd: Good heart—Good 
Thiện tâm—Good  mind 
intendons towards others (ý hướng muốn làm lợi 
cho người khác), compassion (lòng bị mẫn), 
loving-kindness (Lòng từ), generosity (bố thí), 
patience (nhẫn nhục), Tolerance (sự bao dung), 
etc—Good thoughts bring happiness to oneself 
and to others—See Wholesome mind and Three 
good deeds of the body. 

Good months: Thiện Nguyệt—Good months, 
1.e. the first, fifth and ninth; because they are the 
most Important in which to do good works and 
thus obtain a good report In the spirit realm—Ba 
tháng tốt để ăn trường chay như tháng giêng, 
tháng năm và tháng chín; vì trong ba tháng nầy 
quỷ thân sẽ đi rảo để báo cáo về hành vi của thế 


thoughts—— 


ineludes  beneficial 


nhân. 

Good by nature: Tánh Thiện —Naturally good, 
or øood essence, or rightness. Good by nature 
(rather than by efforÐ), In contrast with evil by 
nature—Thiện tánh sẵn có chứ không do nỗ lực tu 
tập, đối lại với tánh ác sẵn có—See Three types 
Of characters. 

Good nature: Thiện tánh—See Good by nature. 


Good news: Tin mừng. 

Good omen: Phước tường. 

Good people: Người thiện —See Two groups of 

good and evil people (A). 

Good physician: Lương y. 

Good policy: Thiện chính (chánh sách tốt đẹp). 

Goodness in practice: Sự thiện —See Two good 

things (A). 

Good quality: Guna (sk)—Kudoku (jap)— 

Virtue—Công Đức—See Merit. 

Good reputation: Danh thơm. 

Good reputafion on moral integrity: Danh 

tiết. 

Good reputafion for morality and good 

conduct: Người giữ giới tiếng tốt đồn khắp. Đây 

là một trong năm điều lợi ích cho người đủ giới— 

He gets a good reputation for morality and good 

conduct. This 1s one of the five advanfages to one 

of good moralifty and of success in morality—See 

Five advantages to one of good morality. 

Good roofs: Kusala-mula (skt Thiện Căn— 

There are three kinds of good roots—Có ba loại 

thiện căn. 

(A) See Three wholesome roots and Three kinds 
Of øood roots. 

(B) According to the Surangama Sutra, book 

Eipht, the Buddha reminded Ananda as 

follows: “Anandal When these good men 

have completely purified these forty-one 

minds, they further accomplish four kinds of 

wonderfully perfect additional practices.”—— 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 

Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia hạnh 

như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam đó, 

thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gần thành bốn 

thứ diệu viên gia hạnh.”—See Four good 

roofs (C). 

Catus-kusala-mula (skt)—There 

øood roofs, or sources from which spring øgood 

fruit or development—Có bốn thiện căn đưa 

đến những quả vị tốt đẹp—See Four good 

TOOfS. 

Good root of keeping commandmenfs: Giới 

Thiện—From which springs the power for one 

who keeps the five to be reborn as a man; or for 

one who keeps the ten to be reborn 1n the heaven, 


(C are fÍour 


~< 


1997 


or as a king—Căn thiện được vun đắp do việc thọ 
trì giới luật, nếu thọ trì ngũ giới sẽ được tiếp tục 
sanh vào cõi người, nếu tu tập thập thiện sẽ được 
sanh vào cõi trời hay sanh làm quốc vương. 
Good rules and customs: Thiện Luật Nghi— 
See Two kinds of rules or customs. 
Good to see Heaven: Sudarsana (sk)—Thiện 
Kiến—§ee Nine heavens of the fourth dhyana 
heaven and Four dhyana heavens. 
Good seeds ỉn previous existence: Túc thực 
(trải rộng ra những chủng tử thiện lành từ kiếp 
trước). 
Good siøns: Good appearance—Tướng Hảo— 
See Good marks. 
Good sons: Thiện Nam Tử—Sons of good 
familes—Gentlẳemen—One of the Buddha”s 
terms to address to his disciples—Những đứa con 
của những gia đình tốt; từ Đức Phật dùng để gọi 
những người tại gia hay xuất gia mà tín tâm nghe 
và hành trì Phật pháp. 

Good spirit advisor: Thiện tri thức—Virtuous 

friends—WIse person. 

(A) Anyone (Buddha, Bodhisattva, wise person, 
virtuous friends and even an evil being) who 
can help the practitioner progress along the 
path to Enlightenment—Thiện hữu tri thức— 
Bất cứ ai (Phật, Bồ tát, người trí, người đạo 
đức, và ngay cả những người xấu ác) có thể 
giúp đở hành giả tiến tu giác ngộ. 

(B) There are three types of good spirtual 
advisors: Tam Chủng Thiện Tri Thức— 
According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory 
and Practice, In conductng a seven-day 
refreat, one can either practice alone, fo 
atfain purity more easily, or with many other 
cultivators—Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, người đả 
thất chuyên tu (chuyên tu bẩy ngày trong 
thất), phải có ba bậc thiện tri thức—See 
Three types of. good spiritual advisors. 

Good (the øood) of not sfealing is honesty: 

Sự tốt lành của không trộm cắp là sự liêm khiết. 

Good talker: Khéo nói. 

Goodness in theory: Lý thiện—See Two good 

things (A). 





Good things free from evil flowings: 
Kusalanasrava (skÐ—Thiện Vô Lậu Pháp —See 
Kusalanasrava. 

A Good turn deserves another: Thiện giả 
thiện báo. 

Good upward directfions: Thiện đạo—See 
Good upward states of existence, and Three good 
upward states of exIstence. 

Good upward states of existence: Thiện 
đạo—There are three good upward directions or 
sfates of existence—Ba đường hay trạng thái đi 
lên—See Three good upward states of exIstence. 
Good Views Heaven: Thiện Kiến Thiên—Cõi 
Trời Thiện Kiến—See pure-dwelling 
heavens In the fourth dhyana (II). 

Good virtues free from evil flowings: Thiện 
Vô Lậu Pháp —See Kusalanasrava. 


Five 


Good way: 
1) Good direction: Thiện đạo. 
2) Naya (p)—Right Method—Chánh lý— 


Phương pháp đúng—See Correct dharma. 
Good wealth: Thiện Tài Đồng Tử—See 
Sudhana. 

Good Wealth Bodhisattva: Sudhana (skt)—Bồ 
Tát Thiện Tài—See Sudhana. 

Good weather: Gió hòa mưa thuận (Phong điều 
vũ thuận). 

Good-Will Buddha: Thiện Ý Phật. 

Good and wise advisor: Thiện Tri Thức—See 
Good knowing advIsor. 

Good words: Thiện ngôn—Just cause—Danh 
chính ngôn thuận. 

Good words but wicked heart: Khẩu Phật 
Tâm Xà—A Buddha'`s mouth, but a serpents 
heart. Good words but wicked heart—Miệng thì 
nói lời của Phật mà tâm lại là tâm của loài rắn 
độc. 

Good works are pure--knowledge is clear: 
AlI good works of all Buddhas are already pure, 
and their knowledge of all lfe 1s clear and 
Immaculate—Chư Phật đã thanh tịnh tất cả thiện 
nghiệp, tất cả sanh trí đều đã trong sáng và thanh 
sạch—See Ten kinds of Buddha-work 1n all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (3). 

Good worldly life: Cuộc sống trần tục lương 
hảo. 


1998 


Good youth: Thiện nam tử. 

Goodness:  Avyapada  (sk—Benevolent— 
Benevolence—Clemency——Nhân từ. 

Goodness achieved by medi(afon: Định 
Thiện —lIn contrast with goodness 
during normal life (Tán thiện)— Thiện nghiệp đạt 
được qua thiền định, ngược lại với thiện nghiệp 
đạt được bằng cách vun bồi. 

Goodness acquired by efort: Gia Hành 
Thiện—Tu Đắc Thiện Phương Tiện Thiện— 
Goodness acquired by works as differentiated 
from natural goodness—Thiện tâm do phương 
tiện tu hành mà chứng đắc được, đối lại với sinh 
đắc thiện. 

Goodness culfivated during normail life: Tán 
Thiện—In contrast with the goodness achieved by 
meditation (định thiện)—Từ đối lại với “định 
thiện,” chỉ thiện nghiệp do tâm tán loạn cần cù tu 
tập chứ không phải do thiền định (đây là lối phê 
phán của Mật giáo. Mật giáo cho rằng tất cả mọi 
pháp môn của Hiển giáo đều là “tán thiện,” duy 
chỉ Mật giáo mới đúng là Tam Ma Địa Môn, vì 
ngay sơ tâm tu Mật giáo cũng đã tu tập theo quán 
hành sinh Phật bất nhị, nghĩa là chúng sanh và 
chư Phật không hai). 

Goodnes must be culfvated for the 
tendency fowards evil is ten times stronger: 
Những điều thiện lành phải được tu tập theo 
khuynh hướng lúc nào điều ác cũng mười lần 
mạnh hơn (đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng; 
đạo cao nhất trượng, ma quá đầu thượng). 


cultivated 


Goodness ïs ï(s own reward: Lấy nghĩa làm lợi 
(Dĩ nghĩa vi lợi)—To do the right thíng 1s In itself 
profitable enouph. 

Goodness and wickedness: Thiện và Ác—See 
WWholesome and unwholesome. 

Goodnes and wisdom: Blessedness and 
wIisdom—Phước tuệ (phước huệ)—See Two feet 
1n the Bodhisattva”s practices. 

Goodwill: Thiện chí —Tâm từ 

Gopika (skÐ: Minh nữ. 

Go-Rajas (skt: Ngưu Mao Trần—The amount of 
dust that can rest on the top of a cow”s hair (seven 
times of that on a sheep”s)—Số lượng bụi ở trên 
đầu lông trâu gấp bảy lần số lượng bụi ở trên đầu 
lông trừu hay dê (Dương Mao Trần). 


Gorin (jap): Panca-mandalaka (skÙ—Five 
circles—Five wheels—See FIve wheels. 
Gorocana (skt): Hồ Lư Giá Na—A bright yellow 
pIigment prepared from the urine or bile of a 
cow—Một chất nhuộm màu sáng được làm bằng 
nước tiểu hay mật bò. 
Gosaga (jap): Thiên Hoàng Ta Nga (Nhật Bản). 
Gosan-Bungaku: Văn Chương Ngũ Sơn—A 
Japanese term for “Five Mountain Literature.” 
This 1s the writinsgs of Zen masters of the five 
most Important monasterles of Kyoto during the 
Ashikaga period (1338-1573). The concept 1s 
believed to have been first developed by the 
Chinese master I-Shan I-Ning (1247-1317), who 
arrived in Japan in 1299, and his Japanese student 
Sesson Yubai (1288-1346)—Từ Nhật Bản dùng 
để chỉ “Văn Chương Ngũ Sơn.” Đây là những bài 
viết của các Thiển sư của năm tự viện quan trọng 
nhất tại Kyoto dưới thời Ashikaga. Người ta tin 
rằng khái niệm này đã được khai triển bời một 
thiển sư Trung hoa tên Nghĩa Sơn (người đã du 
hành đến Nhật Bản vào năm 1299) và đệ tử người 
Nhật của ông tên Sesson Yubai. 
Gosanjo (jap): Hoàng đế Hậu Tam Điều (Nhật 
Bản). 
Goseki (jap): Dấu tích của sự chứng đắc—A 
Japanese term for “trace of awakening,” used In 
Japanese Zen for someone who has had an Initial 
awakening experlence, whose superlor behavior 
1s noticed and admired by others. This 1s seen as 
undersirable and inappropriate, for when a person 
progresses further, the traces are eliminated and 
the awakened master appears as an ordinary 
person to the masses—Từ ngữ Nhật Bản chỉ “Dấu 
tích của sự chứng đắc,” dùng trong Thiển tông 
Nhật Bản để chỉ một vị đã chứng ngộ, người được 
các vị khác trọng vọng và kính phục. Việc này 
được coi như không được ưa chuộng và không 
thích hợp, vì khi một vị tính tiến xa hơn trên 
đường đạo, tất cả những dấu tích phải được triệt 
tiêu và một vị thầy đã chứng ngộ xuất hiện như 
một người bình thường trước đại chúng. 
Goshirakawa (jap): Vua Hậu Bách Hà (Nhật 
Bản). 
Gosirsa-candana (skt): Ngưu Đàn Hương. 
I) Ox-head sandalwood: Ngưu Đàn Chiên 
Đàn —Ngưu Đàn Hương. 


1999 


2) Red sandal-wood; said to come from the ox- 
head mountains, and 1f rubbed on the body to 
make one Impervious to fire, generally 
profective against fire, curafive of wounds 
and generally medicinal. The first Image of 
Sakyamuni was made of this wood: Xích 
Chiên Đàn— Loại gỗ chiên đàn từ núi Ngưu 
Đầu, nếu chà sát vào thân có thể trừ lửa, 
thường được dùng để ngăn lửa. Tượng đầu 
tiên của Đức Thích Ca Mâu Ni được làm 
bằng loại gỗ nầy. 

Gosrnga (skt: Ngưu Đầu Sơn—A mountain 13 li 

from Khotan. One of the same name exists In 

Kiangning In Kiangsu, which gave 1(s name to a 

school of NÑiu-T”ou Shan-Fa or Niu-T”ou Sung; 1s 

fundamental teaching was the unreality of all 
things, that all is dream or illusion—Núi Ngưu 

Đầu, còn gọi là Ngưu Giác Sơn, ở phía nam cách 

thành Hòa Điền (Khotan) khoảng 3 dậm. Nơi mà 

bây giờ vẫn gọi như vậy. 

Gosshiki (jap): Karma-vijnana (sk——Karmic 

consciousness—Nghiệp Thức—See 

vijnana. 

Gossips of right and wrong: Thị Phi. 

Œ@) The meanings of “Right and Wrong”—Nghĩa 
của Thị Phi: The unenliphtened sentient 
beings such as ourselves have always clung 
very (iphtly to the two characferistics of 
egotsm of self and non-self; we always 
assume self-importance, we are talented, 
others are un(alented, we are noble, others 
are lowly and Ignoble, etc. Therefore, we 
have classified and discriminated everything 
Into hundreds of thousands of better, worse, 
right, wrong, etc. When talking about øossIp, 
lets not even talk of us, the unenlightened 
mortals bound by heavy karma, Indeed, even 
the Buddhas and Bodhisatvas of great 
compassion who appear In this world to teach 
and guide sentient beings, are not spared 
from sentient beings' øgossip. Therefore, the 
ancIent saøge taupht: “Do not claim one 1s free 
from criticisms, silently there are plenty of 
people degrading.” In front of us, they are 
polite, respecfful, and friendly, but behind us, 
who knows they Insult even our mother and 
father. In the Dharmapada Suữra, the Buddha 
taught: “No one 1s praised all his life and not 


Karma- 


received critizIsms, and no one 1s criticized all 
his le and not received any prailses.” 
Therefore, to a human being living im this 
world, life brings happiness, sadness, success, 
failure, efc., no one can avoid øOSSIp, praIse, 
and criticism at one tine or another. We 
should always remember that once the words 
Of øoSssIp reach us, IÝ we are not wise and 
calm, it 1s inevitable that our minds will be 
disttrbed by afflictions. This 1s a great 
obstuction and 1s  detrimental to our 
cultivated path. To destroy gøossip, we must 
first examine and change our own mistakes, 
not to search and look for others” mistakes. 
We, ordinary people, always hope to be 
loved, praised, and admrred, but no one likes 
to be criticized. It is possible that our mistakes 
and deficilencles are more abundant and 
worse than other people”s. Sincere Buddhists 
should never say this person 1s this way and 
that person 1s that way; we should never 
forget we are not better than anyone. 
Therefore, those who study and cultivate the 
Buddha Dharma must be awakened to 
examine and change themselves, and don't 
look for and speak of others” mistakes. If this 
1s accomplished, the cultivated path wil 
Improve with each passing day, IÝ not, many 
enemies will be created. When receiving 
øossip and false accusations, Buddhists should 
tolerate peacefully, do not try to Jjustify the 
situation. In the book of “Buddha Recitation 
Samadh: Jewel King Commentary,” the 
Buddha taught: “If falsely accused, 1t 1s not 
necessary to seek vindication because to do 
s©Ơ wWIll lead to ¡mmcrease hated and 
resentment.” People who have wicked minds, 
intentionally saying unkind things about us, 
by trying to shed light in the matter means we 
are trying fo prove to everyone that the 
matfer was falsely accused. Naturally, this 
will worsen the situation because 1t wIll give 
rise to more hatreds and arpguments, which 
wIll further increase anger, resentmentf, and 
bifterness. In general, ordinary people always 
see they are ripht and others are wrong. 
Buddhists should always see our 
transøresslons, not to see others” 


2000 


transgressions. Sincere Buddhists should 
always remember that all the praises and 
Criticisms 1n the world cannot make one øood 
bad, they lead 
enliphtenment or darkness, but all good, evIl, 
enliphtenment, and darkness 1s up to each 
individual. In summary, 1Ý we create many 
wholesome conducts, then regardless whether 
someone hates and despites us, falsely 
accusing us as wicked and evil beinss, and 
saying that we deserve to be condemned to 
hell; we will not be condemned to hell, but 
we still reap the merits and blessings. 
confrast, 1Ý we plant unwholesome seeds, then 
even If our admirers praise and glorIfy us, we 
sữll must endure In the lower realms—Phàm 
phu chúng ta cứ luôn chấp chặt vào hai tướng 
ngã nhân, do đó thường hay cho rằng ta hay, 
người dở, ta cao quý, người thấp hèn, vân vân 
Vì thế mà xưa nay chúng ta cứ mãi phân loại 
và biện biệt trăm ngàn các sự thị phi, hơn 
thua, phải quấy. Đừng nói chi chúng ta là 
hàng phàm phu bạt địa, nghiệp chướng nặng 
nễ phải bị ảnh hưởng của thị phi, mà ngay cả 
đến chư Phật và chư Bồ Tát, vì tâm đại bị, 
lòng bi mẫn thương xót chúng sanh mà thị 
hiện ra nơi đời để giáo hóa chúng sanh cũng 
không sao tránh khỏi bị tiếng thị phi làm cho 
thương tổn. Chính vì thế mà Cổ đức dạy rằng: 
“Thùy nhơn bối hậu vô nhân thuyết, na cá 
nhơn tiễn bất thuyết nhơn.” Nghĩa là chớ nói 
ta không người chỉ trích, âm thâm chi thiếu 
kẻ dèm pha. Trước mặt chúng ta thì họ cúi 
đầu lịch sự, kính trọng, thân thiện; nhưng sau 
lưng chúng ta thì nào ai có biết họ chưởi mẹ 
mắng cha của chúng ta. Trong Kinh Pháp Cú, 
Đức Phật dạy: “Không có người nào trọn đời 
được khen mà chẳng bị chê. Cũng không có 
người nào trọn đời bị chê mà chẳng được 
khen.” Cho nên làm người trên đời cũng có 
khi vui, lúc buồn, khi thành, lúc bại, vân vân, 
không ai tránh khỏi tiếng thị phi, lời thương 
ghét và chỉ trích. Phải nên nhớ rằng một khi 
tiếng thị phi đến với ta, nếu như chúng ta 
không sáng suốt và bình tĩnh thì chắc rằng 
tâm chúng ta phải xao động, não phiền. Như 
vậy là chướng ngại cho con đường tu tập. 
Muốn phá trừ thị phi, chúng ta trước hết nên 


Or nor can onec fO 


In 


qI) 


]) 


xét lỗi mình, chứ đừng nhìn ngó lỗi người. 
Phàm phu chúng ta thường thích được thương 
yêu, khen tặng, kính trọng, chứ không ưa bị 
chỉ trích lỗi mình. Có ngờ đâu điều xấu dở 
của mình đôi khi còn nhiễu và tệ hại hơn nữa. 
Phật tử thuần thành không nên nói người nầy 
thế nầy, người khác thế nọ, mà nên luôn nghĩ 
lại rằng mình cũng chẳng tốt đẹp hơn ai. Cho 
nên người tu học Phật pháp cần nên phản 
tỉnh, xét sửa lấy mình, chớ nên nhìn nói hay 
phê bình đến việc hay dở của người. Được 
như thế thì đường đạo ngày càng thêm tốt 
đẹp, nếu không như thế ắt sẽ bị lắm oan gia. 
Khi bị thị phi oan uống, người con Phật phải 
an nhẫn, chớ nên tìm cách biện bạch. Trong 
Luận Bảo Vương Tam Muội,” Đức Phật dạy: 
“Oan ưng không cần biện bạch, vì biện bạch 
là nhân ngã chưa xả.” Vì một khi người đã ác 
tâm cố ý nói xấu ta, mà ta biện minh, tức là 
ta muốn tổ cho các người chung quanh biết 
rằng kẻ đó nói sai, dĩ nhiên sẽ sanh ra những 
tranh cãi, oán thù, rồi phải chuốc lấy thêm 
điều buôn bực, giận hờn, và cay đắng. Thói 
thường phàm phu chỉ thấy mình phải, còn 
người thì quấy; người con Phật nên luôn thấy 
lỗi mình, chớ không nên thấy lỗi của người. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mọi 
tiếng khen chê bên ngoài không làm cho ta 
tốt hoặc xấu thêm, cũng không làm cho ta 
được siêu hay đọa, mà mọi xấu tốt siêu đọa 
đều ở nơi ta. Tóm lại, nếu ta gây tạo nhân 
lành, thì dù người có ghét hận mà dùng lời 
khinh báng, hay có kẻ ác tâm nói rằng ta là 
người đáng đọa địa ngục, cũng không làm sao 
mà ta đọa địa ngục cho được; nhưng ngược 
lại, chúng ta cũng vẫn gặt hái những phước 
đức mà chúng ta đã gieo tạo. Ví bằng chúng 
ta gieo nhiều nhân xấu ác, thì tuy có được 
người nể trọng mà dùng lời lẽ trau chuốt ngợi 
khen, tâng bốc, thì chúng ta vẫn phải chịu 
điều đọa lạc. 

The Buddha's teachings on “Right and 
Wrong” in the Dharmapada Sutra—Những lời 
Phật dạy về “Thị Phi” trong Kinh Pháp Cú: 
Atula! There 1s an old saying, 1t is not one of 
today only: “They blame those who sĩt silent, 
they blame those who speak too much. They 
blame those who speak little too.” There 1s no 


2001 


one who is not blamed 1n this world 
(Dharmapada 227): A-Đa-La nên biết: Đây 
không phải chỉ là chuyện đời nay mà đời xưa 
người ta cũng từng nói: Làm thính bị người 
chê, nói nhiều bị người chê, nói ít cũng bị 
người chê. Làm người mà không bị chê, thật 
là chuyện khó có thể có ở thế gian nầy. 

2) There never was, there never will be, nor is 
there now, a person who 1s wholly blamed or 
wholly praised (Dharmapada 228): Toàn bị 
người chê cả, hay toàn được người khen cả, 
là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm 
không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy 
được. 

3) Examining day by day, the wise praise him 
who 1s of flawless life, Intelligent, endowed 
with knowledge and virtie (Dharmapada 
229): Cứ mỗi buổi mai thức dậy tự biết phản 
tỉnh, hành động không sai quấy, trí tuệ hiển 
minh và giới hạnh thanh tịnh, đó là người 
đáng được kẻ trí tán dương. 

4) Who would dare to blame him who 1s like a 
plece of pure gold? Even the gods and 
Brahma praise him (Dharmapada 230): Phẩm 
đúng loại vàng Diêm phù ai lại chê bai được? 
Hạnh đúng Bà la môn, chư thiên nào lại 
không tán thưởng 2. 

Gotama: Đạo sĩ Cổ Đàm 

Gotamide (skt: Kiều Đàm Ni (tên khác của bà 

Maha Ba xà ba Đề). **See Mahaprajapati. 

Gotoba (jap): Thiên Hoàng Hậu Điểu Vũ (Nhật 

Bản). 

Go-un (jap): (skÐ——Panca- 

khandha (p)—See Flve Aggregations. 

Govern (v): Thống trị. 

Governanee (n): Sự thống trị—Sự quản lý. 

Govinda, Lama Anagarika (E. L. Hoffmann 

1898-1985): Name of a German Buddhist who 

received Anagarika ordiantion in Burma in 1929. 

In 1931 he traveled to Darjeeling, where he 

became 

received inifiation in the Drukpa Kagyupa order. 

He saw himself as belonging to the “Non- 

Sectarian” (Ris Med) tradition. His many writings 

had a wide ¡nfuence on Western people, 

particulaly “The Eoundaton of Tibetan 

Mysticism” and his autobiographical work “Way 


Panca-skandha 


interested 1n Tibetan Buddhism and 


of the White Clouds.”—Tên của một vị Phật tử 
người Đức, người đã thọ giới tại Miến Điện vào 
năm 1929. Vào năm 1931, ông du hành sang 
Darjeeling, tại đây ông rất thích thú với Phật giáo 
Tây Tạng và nhận lễ quán đảnh với trường phái 
Drukpa Kagyupa. Ông tự xem mình thuộc truyển 
thống “Không có giáo quyền.” Những tác phẩm 
của ông có ảnh hưởng lớn với người Tây phương, 
đặc biệt là tác phẩm “Cơ Sở Về Những Huyền Bí 
Tây Tạng” và quyển tiểu sử của ông nhan để 
“Đường Mây Trắng.” 

Govratfika (skt: Kukkura-Vratika (skt—Ngưu 
Cẩu Ngoại Đạo—Heretics who live as oxen or 
dogs, one of the six heretic ascetic practices— 
Ngoại đạo sống khổ hạnh như trâu chó, một trong 
sáu thứ khổ hạnh của ngoại đạo. **See Six 
auSt€rIfIes. 

Goyoku  (jap):  Panca-visaya 
desires—See Five desires. 

Gozan (jap): Ngũ Sơn—See Gosan Bungaku. 
Gozuzen (jap): Niu-Tou-Chan—Meditation on 
the unrealty of all things (all Is dream or 
illusion—Ý của Ngưu Đầu Tông là xem các 
pháp không thực, như mộng huyễn. 

Grabh (skÐ: Grau (sk —Graha (skt)—Seize— 


(skÐ——Five 


Grasp-Hold on to—Maintain—Obstinate— 
Chấp. 

Grace (n): Thanh nhã—Ân huệ—Favor— 
Gratiftude. 


Grace of the Buddha: Ân Phật. 

I1) Grades of hearers: Phẩm thính pháp —See 
Three grades of hearers. 

2) Mười ân Phật —See Ten kinds of Buddhaˆs 
grace. 

3) Vì nghĩ đến ơn Phật —Take our Sakyamuni 
Buddha as an example, from the time He first 
developed the mind to cultivate for the 
Ultumate Bodhi Mind or Buddhahood, to aid 
and escue sentient beings, he had endured 
endless sufferings—Đức Thích Tôn, khi mới 
phát tâm, vì độ chúng ta, tu Bồ Tát đạo trải 
qua vô lượng kiếp, chịu đủ các sự khổ—See 
Ten reasons that cause sentient beings to 
develop Bodhi-mind. 

Grace of complete altruism: Ân vị tha đến 

muôn loài, một trong mười ân của Phật —GŒrace of 

complete altruism, one of ten kinds of the 





2002 


Buddha's grace—See Ten kinds of Buddha”s 
Ørace. 

Grace of descending into the world: Ân giáng 
trần —Grace of descending into all the six states 
Of existence for their salvation, one of ten kinds of 
the Buddha's grace—Ân giáng trần cứu thế, một 
trong mười ân của Phật—See Ten kinds of 
Buddhaˆs grace. 

Grace fields: Gratitude fieldsÂn Điểền—See 
Eight fields for cultivating blessedness (I) (B). 
Grace of great pity: Ân Đại bi—Pitying thought 
for all creatures, in that dying at 80 Iinstead of 100 
he left twenty years of his own happiness to his 
disciples; and also the tripitaka for universal 
salvation, one of ten kinds of the Buddha”s 
grace—Một trong mười ân của Phật. Thương xót 
chúng sanh mà nhập niết bàn ở tuổi 80 thay vì 
100 và để lại Tam Tạng kinh điển phổ cứu độ 
chúng sanh—See Ten kinds of Buddha's grace. 
Grace and love: Ân ái -Human affection, 
which ¡is one of the causes of rebirth—Sự luyến ái 
của con người, một trong những nhân chính của sự 
tái sanh. 

Grace öof the parenfs: Vì nhớ ân cha mẹ—See 
Ten reasons that cause sentient beings to develop 
Bodhi-mind. 

Grace of profound pity: Ân Đại bi, một trong 
mười ân của Phật —Grace of profound pity, one of 
ten kinds of the Buddha”s grace—See Ten kinds 
of Buddha's grace. 

Grace of relief of the living from distress 
and mortality: Ân cứu khổ và viễn ly sanh tử, 
một trong mười ân của Phật —Grace of relief of 
the living from distress and mortalifty, one of ten 
kinds of the Buddha”s grace—See Ten kinds of 
Buddha's grace. 

Grace of revealing his nirvana: Ân soi rạng 
Niết bàn cho chúng đệ tử—Grace of revealing his 
nirvana to stimulate his disciples, one of ten kinds 
of the Buddha's grace—See Ten kinds of 
Buddha's grace. 

Grace of revelation: Ân khai thị—Ân soi rạng 
Chân lý cho nhân loại, một trong mười ân của 
Phật—Grace of revelation of himself in human 
and øglorified form, one of ten kinds of the 
Buddha*s grace—See Ten kinds of Buddha”s 
grace. 


Grace of salyation: Ân Cứu độ chúng sanh— 
Grace of Initial resolve to universalize (salvation), 
one of ten kinds of the Buddha's grace—Ân Cứu 
độ chúng sanh, một trong mười ân của Phật —See 
Ten kinds of Buddha”s grace. 

Grace of self-sacrifice: Ân hy sinh trong tiền 
kiếp, một trong mười ân của Phật —Grace of self- 
sacrifice In previous lives, one of ten kinds of the 
Buddha*s grace—See Ten kinds of Buddha”s 
grace. 

Grace of the teachers: Ân sư trưởng—See Ten 
reasons that cause sentient beings to develop 
Bodhi-mind. 

Grace of teaching in accordance with the 
capacity of his hearers: Ân tùy thuận hóa 
chúng—Grace of teaching In accordance with the 
capacty of his hearers, first Hinayan, then 
Mahayana doctrine, one of ten kinds of the 
Buddha's grace—Ân tùy thuận hóa chúng, một 
trong mười ân của Phật. Trước tiên là giáo pháp 
Tiểu Thừa rồi sau là giáo pháp Đại Thừa—See 
Ten kinds of Buddha”s grace. 

Graded teaching: Tiệm giáo—See Gradual 
teaching. 

Grades of disciples mentioned in the Lotus 
Sutra: Five grades of disciples mentioned ¡in the 
Lotus Sutra—Năm phẩm đệ tử được Phật nói đến 
trong Kính Pháp Hoa—See Flve grades of 
disciples mentioned in the Lotus Sutra. 

Grades of điversity: Trạng thái dị đồng. 

Grade of the five classes or sfages of lay 
disciples: Quán Hạnh Tức—Ngũ phẫm vị đệ tử 
tại gla—See Eight grades of disciples. 

Grades of Sramanera: Phẩm Sa Di—There are 
three grades of Sramanera—See Three grades of 
Sramanera. 

Grade of the ten classes of ordinary monks 
and nuns: Tương Tự Tức —Thập tín vị đệ tử hay 
phàm Tăng phàm Ni—See Eigh( grades of 
disciples. 

Gradual (a): Từ từ -Tiệm—By degree—To 
flow little by little. 

Gradual awakening: Tiệm ngộ—Gradual 
enliphtenment, or progressive awakening for 
beginners, one of the three modes of the Buddha”s 
teaching of the Southern Sects (Hui-Neng). The 


2003 


posttion that enlightenment comes gradually, as a 

result of studying the sutras and accumulated 

practice— Tiệm ngộ hay giác ngộ từ từ, một trong 
ba giáo tướng của Đức Phật theo các trường phái 

Thiền Nam Tông (Huệ Năng). Trong đó sự giác 

ngộ xảy đến một cách từ từ do kết quả của việc 

học tập kinh điển và tích tập của thực hành —See 

Two kinds of entry ¡into Bodhisattvahood, and 

Three modes of the Buddha”s teaching of the 

Southern sectfs. 

Gradual concentration: Tiệm Định —To enter 

dhyana (To concentrate) gradually, from the 

shallow to the deep, from the simple to the 
complex—Vào định một cách từ từ, từ cạn đến 
sâu, từ đơn giản đến phức tạp. 

Gradual dhyana: Tiệm Thứ Chỉ Quán—See 

Gradual from the shallow to the deep, and Three 

modes of entering dhyana. 

Gradual doctrine: Tiệm Giáo. 

l) Gradual school refers to the notion that 
awakening 1s attained through a program of 
gradual trainng. Some people say 1t 1s 
associated with the “Northern School” or 
“Pei Tsung” of Chinese Chan and 1s 
contrasted with the “Southern School” or 
“Nan Tsung” or “sudden teachings”, which 
hold that awakening must be attained all at 
once, ¡in a sudden flash of realization. Some 
other people say the gpradual method of 
teaching by beginning with the Hinayana and 
proceeding to the Mahayana, In contrast with 
the Iimmediate teaching of the Mahayana 
doctrine—Tiệm giáo chỉ khái niệm về “ngộ” 
đạt được qua một chương trình thực tập từ từ. 
Có người cho rằng tiệm giáo quan hệ với 
“Bắc Tông” Thiển và ngược lại với “Nam 
Tông” Thiền hay “Đốn giáo”, vì đốn giáo cho 
rằng giác ngộ phải được thực chứng tức thì, 
trong một ánh chớp chứng ngộ. Vài người 
khác lại cho rằng đây là phương pháp tiến tu 
từ từ, đi từ Tiểu Thừa lên Đại Thừa, đối lại 
với phương pháp đi thẳng vào giáo thuyết Đại 
Thừa của đốn giáo. 

2) The gradual method of teaching by beginning 
with the Hinayana and proceeding to the 
Mahayana, In confrast with the mmediate 
teaching of the Mahayana doctrine, or of any 
truth directly, e.g. Hua-Yen school considers 


the Hua-Yen sutra as the Iimmediate or direct 
teaching, and the Lotus sutra as both gradual 
and direct; Tien-T”ai considers the Lotus 
sufra direct and complete. This 1s one of the 
eipht methods of teachings which The Buddha 
utilized the “Gradual Doctrine” 
people gradually Into deeper thinking, using 
all sorts of measures, this 1s the time of the 
Deer Park, of Development and of Wisdom. 
The Gradual Doctrine teaches cultivators to 
gain enliphtenment gradually from lower to 
higher levels such as the Pureland Dharma 
Door. This gradual method or the method of 
Agama, Vaipulya and Parinirvana-sutras. This 
method 1s utilized by the majority of people 
because 1t progresses from the elementary to 
more complex teachings—Phương pháp tiến 
tu từ từ, đi từ Tiểu Thừa lên Đại Thừa, đối lại 
với phương pháp đi thẳng vào giáo thuyết Đại 
Thừa của đốn giáo. Tông Hoa Nghiêm cho 
rằng kinh Hoa Nghiêm là giáo điển đốn ngộ 
và kinh Pháp Hoa vừa tiệm vừa đốn; trong 
khi tông Thiên Thai lại cho rằng kinh Pháp 
Hoa là vừa là đốn giáo mà cũng là viên giáo. 
Đây là một trong tám loại giáo pháp mà Đức 
Phật dùng “Tiệm Giáo” dẫn dụ mọi người đi 
lần vào sự tư duy sâu thẳm, dùng tất cả mọi 
phương tiện, đây là thời Lộc Uyển, Phương 
Đẳng và Bát Nhã. Phương pháp “Tiệm Giáo” 
nầy được đại đa số áp dụng vì nó đi từ thấp 
đến cao, từ căn bản đến phức tạp như Pháp 
Môn Tịnh Độ. Phương pháp nầy bao hàm các 
thời kỳ A Hàm, Phương Quảng và Bát Nhã— 
See Five periods and eight teachings of the 
T1en-T” a1. 
Gradual Enlightened Zen: Thiền Tiệm Ngộ. 
Gradual or or graded teaching: Tiệm Giáo 
như trong Kinh A Hàm, Phương Dẳng và Niết 
Bàn——Gradual or or graded teaching, 1.e., Agama 
and Nirrvana Sutras—See Eigh( Tien-l”al 
classificatlons of Sakyamuni”s teaching (B). 
Gradual from the shallow to the deep: Tiệm 
Thứ Chỉ Quán——Gradual, from the shallow to the 
deep, from the simple to the complex, such as 
fixing the mind on the nose, or navel, etc—Trước 
cạn sau sâu, trước đơn giản sau phức tạp, chẳng 
hạn như trụ tâm tại đỉnh mũi hay rốn, vân vân— 
See Three modes of entering dhyana. 


to Induce 


2004 


Gradual Mahayana: Đại Thừa Tiệm Giáo— 

See Five divisions of Buddhism (]). 

Gradual method: Tiệm Giáo—See Gradual 

school. 

Gradual perfecfion: Tiệm viên—See Two 

perfect doctrines (A). 

Gradual or progressive: Tiệm—See Three 

modes of the Buddha”s teaching of the Southern 

S€CtS. 

Gradual school: Zengo (jap)—Tiệm Giáo—See 

Gradual doctrine. 

Gradual stages of culfivation: Tinh Tấn Tu 

Hành Tiệm Thứ—See Three gradual stage of 

cultivation. 

Gradual teachings: Tiệm Giáo—Tiệm giáo như 

trong Kinh A Hàm, Phương Đẳng và Niết Bàn— 

Gradual or or graded teaching, I.e., Agama and 

Nrvana Sutras—See Gradual doctrine, Dual 

division of the Buddha”s teaching (ID, and Eight 

T1en-T”ai classifications of Sakyamuni”s teaching 

(Bì). 

Gradual training: Tiệm học. 

Gradually: Từ từ—Little by little. 

Gradually to cut off: See Tiệm Tiệm Đốn Đốn. 

Gradually immediate teaching: Tiệm Đốn 

Giáo—See Two Immediate ways to perfection. 

Graduate student: Sinh viên tốt nghiệp. 

Graha (skt): Chấp thủ. 

l) Grasp: Grau (skÐ——Grabh (skÙ—Grasp— 
Hold on to—Maintain—Obstinate—To be 
held by anythng or Idea—Maintan— 
Obstinate—Seize—Chấp—-Chụp lấy—Thủ 
Trước—Thủ chấp các pháp không ha bỏ 
(theo Kinh Niết Bàn: “Hết thảy phàm phu 
đều thủ trước từ sắc đến thức. Vì mê chấp sắc 
mà sinh lòng tham, vì tham mà bị trói buộc 
vào sắc và thức, vì bị ràng buộc nên không 
thể tránh khỏi khổ đau phiền não, buồn lo, 
sinh, lão, bệnh, tử). 

2) Nghiệt La Ha: Grha (skÐ—Nghiệt Lý Ha— 
Name of a demon, the seizer—Tên của một 
loài quỷ chuyên đi bắt người. 

Grahaka (skt: Grahana (skt—Seizing—Năng 

Thủ. 

I) Seizing or perceiving: Sự nắm lấy hay sự 
nhận thức. 





2) One who seizes or perceives: Người nắm 
chấp hay nhận thức. 
Grahya (skU: Sở Thu—Seized, that which ¡s 
perceived—Cái bị nắm lấy hay cái bị nhận thức. 
Grahyagrahaka (sk0: Sở Thủ Năng Thủ—That 
which 1s perceived or apprehended, and that 
which perceives or apprehends—Cái được nhận 
thức hay được hiểu, và cái nhận thức hay cái 
hiểu—See Grahaka. 
Grain of dust: Nhất vi trần (hạt bụi). 
Grain of sand in the river Ganges: Hằng sa 
(Cát sông Hằng). 
Grain (v) seeds: Chà lúa—See Eipht things that 
monks or nuns are not allowed to possessed. 
Grandharammana (p): Hương Trần—The 
odourferous obJect. The atom or element of smell, 
one of the six gunas—Hương trần là mùi hương 
của lục trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp..., khiến người ngửi thấy có cảm giác khoái 
lạc (người tu Phật, đối với những mùi thơm không 
vui thích, đối với mùi thối không khó chịu, mà giữ 
mình tự nhiên trước hương trần). 
Grand Unification Theory: Thuyết Đại Tổng 
Hợp. 
Grandiose power: Quảng đại lực —This ¡is one 
of the ten kinds of might with enormous power of 
all Buddha which the Buddha taught 
Flower Adornment Sutra—Đây là một trong mười 
thứ lực của chư Phật mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of might with 
enormous power of all Buddhas. 
Grandiosity and self-conceit: Khoa trương và 
kiêu mạn—This 1s one of the ten wrong ways Info 
which the Yogin may fall—Đây là một trong 
mười lầm lạc mà thiển giả có thể bị rơi vào—See 
Teen wrong ways Into which Zen practitioners may 
fall. 
Grandsons of the King and children of 


in the 





dukes: Vương tôn công tử (con quan cháu vua), ý 
nói con nhà quyển quí The children of noble 
houses—Thhe arIstocracy. 

Grant (v): Ban cho—To give—To award—To 
bestow——To endow. 

Grant a favor: Ban ơn. 

Grant happiness to someone: Ban phước cho 
aI—No one has the power to grant happIness or to 


2005 


Iinflict suffering to all sentient beings—Không aI 
có quyền năng ban phước hay giáng họa cho cả 
thảy chúng sanh. 
Grant someone a favor: Thí ân cho ai. 
Granf someone the posthumous tifle: Ban 
tặng ai danh hiệu sau khi người đó chết. 
Grant someone the rank of chief disciple: 
Ban cho người nào địa vị đại đệ tử. 
Grant someone the tile “Sangha 
President”: Phong cho ai tước hiệu Tăng Thống. 
Grantha (skt: Già Lan Tha. 
1) Verse: Kệ. 
2) The scriptures of the Sikhs: Giáo điển của 
người Sikhs. 
Grasp (v): Grabh (skÙ—Graha (skÙ—Grau 
(skt)——Maintain—Obstinate—Seize—To hold on 
to, or be held by anything or idea— Chụp lấy— 
Thủ Trước—Thủ chấp các pháp không ha bỏ 
(theo Kinh Niết Bàn: “Hết thảy phàm phu đều thủ 
trước từ sắc đến thức. Vì mê chấp sắc mà sinh 
lòng tham, vì tham mà bị trói buộc vào sắc và 
thức, vì bị ràng buộc nên không thể tránh khỏi 
khổ đau phiền não, buôn lo, sinh, lão, bệnh, tử). 
Grasp (v) to anything: Graha (skt)—Chấp trước 
hay nắm giữ vào sự vật. 
Grasp Buddha: Thủ lấy Như Lai—Bodhisattvas 
grasạp Buddha, cultivatng the practices of 
Enlightening Beings as offerings, one of the ten 
kinds of grasping by which they perpetuate the 
practices of Enlightening Beings—Chư Bồ Tát thủ 
lấy Như Lai vì tu hạnh Bồ Tát để cúng dường— 
See Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enliphtening Beings. 
Grasp cnlightenment: Thủ lấy Bồ Để— 
Bodhisatvas grasp enlightenment, 
unobstructed knowledge, one of the ten kinds of 
grasping by which they perpetuate the practices of 
Enlightening Beings—Chư Bồ Tát thủ lấy Bô Đề, 
vì được trí vô ngại—See Ten kinds of grasping by 
whih they perpetuae the practices Of 
Enliphtening Beinss. 
Grasp great benevolenee: Thủ lấy đại từ— 
Bodhisattvas grasp great benevolence, to bestow 
on all beings the happiness of omniscience, one of 
the ten kinds of grasping by which they perpetuate 
the practices of Enlightening Beings—Chư Bồ Tát 
thủ lấy đại từ, vì cho tất cả chúng sanh những trí 


to obftain 


lạc—See Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enlightening Beings. 
Grasp great compassion: Thủ lấy đại bi— 
Bodhisattvas grasp great compassion, tO 
extinguish the pains of all sentlent beings, one of 
the ten kinds of srasping by which they perpefuate 
the practices of Enlightening Beings—Chư Bồ Tát 
thủ lấy đại bi, vì diệt khổ cho tất cả chúng sanh— 
See Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enlightening Beings. 
Grasp all realms of sentient beings: Thủ lấy 
tất cả chúng sanh giới—Bodhisattvas grasp all 
realms of sentient beIngs, to ultimately enlighten 
them, one of the ten kinds of grasping by which 
they perpetuate the practices of Enliphtening 
Beings—Chư Bồ Tát thủ lấy tất cả chúng sanh 
giới, vì rốt ráo giáo hóa chúng sanh —S§ee Ten 
kinds of grasping by which they perpetuate the 
practices of Enlightening Beings. 

Grasp roots of øoodness: Thủ lấy thiện căn— 
Bodhisattvas  grasp of  goodness, 
accumulating the virtues that mark and embellish 
the Buddhas, one of the ten kinds of grasping by 
which they perpetuate the practices of 
Enlightening Beings—Chư Bồ Tát thủ lấy thiện 
căn vì chứa nhóm tướng hảo công đức của chư 
Phật—See Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enlightening Beings. 


TOOfS 





Grasp at shadows: Bổ phong tróc ảnh (đuổi 
hình bắt bóng, ý nói lời nói vu vơ không ăn nhập 
vào đâu cả). 

Grasp skill in means: Thủ lấy phương tiện 
thiện xảo—Bodhisattvas grasp skill in means, to 
demonstrate them everywhere, one of the ten 
kinds of grasping by which they perpetuate the 
practices of Enlightening Beings—Chư Bồ Tát thủ 
lấy thiện xảo phương tiện, vì đều thị hiện ở tất cả 
mọi nơ —See Ten kinds of grasping by which 
they perpetuate the practices of Enliphtening 
Beings. 

Grasp all things: Thủ lấy chư pháp— 
Bodhisattvas grasp all things, to comprehend them 
everywhere with clear knowledge, one of the ten 
kinds of grasping by which they perpetuate the 
practices of Enlightening Beings—Chư Bồ Tát thủ 
lấy tất cả các pháp, vì ở mọi nơi đều dùng minh 
trí để hiện rõ—See Ten kinds of grasping by 


2006 


whích they perpetuate the of 
Enliphtening Beinss. 

Grasp the transcendent ways: Thủ lấy Ba La 
Mật—Bodhisattvas grasp the transcendent ways, 
to accumulate the adornments of Enlightening 
Beings, one of the ten kinds of grasping by which 
they perpetuate the practlces of Enlightening 
Beings—Vì tích tập những trang nghiêm của Bồ 
Tát—See Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enliphtening Beings. 
Grasp all worlds: Thủ lấy tất cả thế giớ_— 
Bodhisattvas grasp all worlds, to ultimately purIfy 
them, one of the ten kinds of grasping by which 
they perpetuate the practices of Enlightening 
Beings— Thủ lấy tất cả thế giới vì rốt ráo nghiêm 
tịnh—See Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enlightening Beings. 
Grasping: Upadana (p)—-Chấp thủ—Nắm giữ 
hay bị cuốn hút bởi cái gì —Attachment— 
Possession—Clinging to existence—Laying hold 
of The Buddha always taught his discIples, 
monks, nuns and laypeople, not to gørasp on 
anything; however, according to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
Of grasping by which they perpetuate the practices 
of Enliphtening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can perpetuate the practices of 
Enlightenng Beings and attain the Buddhas' 
Supreme sfafe of not ørasping anything—Đức Phật 
thường dạy chúng đệ tử, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Nị, 
và người tại gia là không nên chấp thủ vào bất cứ 
thứ gì, tuy nhiên theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, Đức Phật nói chư đại Bồ Tát có mười điều thủ 
lấy, do đây mà không dứt hạnh Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ nơi mười điều thủ lấy nầy thời có thể 
chẳng dứt Bồ Tát hạnh, và được pháp vô sở thủ 
vô thượng của tất cả Như Lai—See Nine bonds 
that bind men to mortality, Ten kinds of øgrasping 
by which they perpetuate the practices of 
Enliphtenng Beings, and Twelve conditions of 
cause and effect. 

Grasping to the past: Chấp Thủ Tướng—The 
third of the six coarser stages in The Awakening 
of Faith, retention of memorles of past joys and 
SOrrows as IÝ they were reali(iles and not 
1llusions—Thô tướng thứ ba trong sáu thô tướng 
được để cập trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, nhớ 
mãi những vui những buồn coi như chúng là thật 


practices 


chứ không phải là ảo vọng—See Six coarser 
stages (3). 

Grasping and rejecting: Lấy bỏ (chấp chặt và 
buông xả). 

Grasping at theory and neglecting practice: 
Chấp lý bỏ sự. 

Grass cannot grow, but is roots are not yef 
ro((en or desíroyed: When we crush prairie 
ørass with a stone block, though the grass cannot 
ĐTOW, I{S fOOfS ar© not yet roffen or destroyed. If 
condiions arise that cause the stone to be 
overturned, the grass will continue to ørow as 
before—Như dùng tảng đá đè lên cỏ dại, có tuy 
không mọc được nhưng củ của nó chưa hư thúi; 
nếu gặp duyên khác tẳng đá bị lật lên, cổ vẫn 
mọc lại như cũ—See Three analogles concerning 
Of  pracfiioners 
experienced awakeninz. 


TefrOgression who have 
Grass couch: Bồ đoàn (kết bằng cỏ). 

Grass finger-ring: Thảo Hoàn—Used by the 
esoteric sect—Còn gọi là Mao Hoàn, chiếc nhẫn 
làm bằng cổ. Mật giáo dùng trong các nghỉ lễ. 
Grass spirit: Thần Cỏ. 

Grass-tfips: Ngọn cỏ. 

Grateful (a): Thankful_——Tri ân. 

Grateful to the benefactors: Vì nghĩ ân thí 
chủ—See Ten reasons that cause sentient beings 
to develop Bodhi-mind. 

Grateful to the sentient beings: Ơn chúng 
sanh—See Ten reasons that cause sentient beings 
to develop Bodhi-mind. 

Gratefulness (n): Lòng biết ân. 

GratifYy (v): Ban tặng——Lầm vừa lòng. 
Gratitude (n): Lòng biết ơn—Lòng tri ơn—Lòng 
cảm kích —The Buddha taught: “One should not 
wish to be repald for good deeds. Doing good 
deeds with an Intention of getting repayment wIll 
lead to greed for fame and fortune.” However, in 
any SOCIety, gratitude 1s a preclous virtue and 
Buddhists should always remember the kindness 
and assistance others have given you. Even 
though the Buddha asked the giver not to wish to 
be repaid for good deeds, He always considered 
gratitude to be a great blessing, an extremely high 
quality to develop for every Buddhist—Đức Phật 
dạy: “Thi ân bất cầu báo, còn cầu báo là thi ân có 


2007 


mưu đồ và sự thi ân như vậy sẽ đưa tới ham muốn 
danh lợi.” Tuy nhiên, trong bất cứ xã hội nào, biết 
ơn là một đức tính quý báu, và người Phật tử nên 
luôn ghi nhớ lòng tốt và sự giúp đỡ của người 
khác. Dù Đức Phật bảo người bố thí đừng mong 
cầu được báo đáp, nhưng Ngài luôn xem sự biết 
ơn là một đại phúc, một phẩm hạnh cao tột mà 
Phật tử cần nên phát triển. 

Gratitude to the Buddha: Cảm vì ân đức của 
Phật—See Seven mental attitudes in penitential 
meditation or worshIp. 

Gratitude fields: Grace fields—Ân Điển—See 
Eight fields for cultivating blessedness (]I) (B). 
Gratuitous (a): Biết ơn. 

Gratuity (n): Ân huệ. 

Grau (skt): Grabh (skt) —Graha (skt—Seize— 
GraspHold on to—Maintain—Obstinate— 
Chấp. 

Grave: 

l1) (a): Nghiêm trọng. 

2) (n): Mộ huyệt. 

Grave barriers fo mediftafon and 
enlightenment: Trọng Quan—Những trở ngại 
nghiêm trọng trong thiển định và giác ngộ. 

Grave offense: Đại tội —Trọng tộ—There are 
ñive grave offenses, or five deadly sins (killing 
one°s father or one?s mother or an arahant, 
causing dissension within the Sangha, causing the 
Tathagata to bleed)—See FIve betrayals. 

Grave sins: Lỗi nặng. 

Gravestone: Bia mộ. 

Graveyard (n): Cemetery—Nghĩa trang. 
Gravity (n): Dẫn lực của địa cầu (lực hấp dẫn). 
Gray matter: Chất xám trong não (đây là chất 
căn bản của trí tuệ con người). 

Gray pennon in the Southwest: Tây Nam 
phướn xám—Đây là một trong Phướn tám sắc của 
Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong không 
gian—This Is one of the Amitabha's ceight 
pennons of various colours, indicating the eight 
directions of space—See Eight pennons of varIous 
colOurs. 

Grdhra (skt: Kiết Lật Đà— Linh thứu (kênh 
kênh)—Vulture. 

Grdhrakuta (skt): Gijjiakuta (p)—Xà Quật 
Sơn—Linh Thứu Sơn—Thứu Đầu Sơn—Thứu 


Lãnh—Thứu Phong—Vulture Peak—A Sanskrit 
term for “Vulture Peak.” Name of a Mountain 
near Rajagrha in north east India, on which 
Sakyamuni Buddha 1s said to have delivered a 
number of sermons, including the Lotus Sutra. Ít 1s 
reported to have received i1fs name affter Mara 
took the form of a vulture 1n an attempt to distract 
Ananda from his meditation. This 1s also one of 
the many Retreats given to the Buddha for the use 
of the Sangha. According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Vulture Peak, near RaJagrha, the modern Giddore, 
so called because Mara Pisuna once assume there 
1n øuise of a vulture to Interrupt the medifation of 
Ananda; more probably because of Its shape, or 
because of the vultures who fed there on the 
dead; a place frequented by the Buddha; the 
1maginary scene of the preaching of the Lotus 
Sutra, and called the Sprritual Vulture Peak, as 
the Lotus sutra 1s also known as the Vulture Peak 
Gatha. Also called “Vulture's Peak.” It was so 
called because it resembled a vulture-like peak 
and also because the vultures used to dwell on 1s 
peak (said to be shaped like a vulture”s head). It 1s 
1s one of the five famous hills surrounding the 
1nner area of Rajagaha during the Buddha”s time, 
present-day town of RaJgrr in Bihar state of the 
northeast India. lts caverns were always Iinhabited 
by the ascetics of ancient days and the Buddha 
also came to stay at this place to sit meditation 
several times during his soJourn In RaJagaha. Ít 1s 
sad that the Buddha preached there many 
Important discourses of the Great Vehicle 


1ncluding the Lotus Sutra. 





2008 


(Grdhrakuta Mountain in Sravast—Núi Linh 
Thứu tại xứ Xá Vệ) 


Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “Đỉnh Thứu Sơn.” Tên 
của một ngọn núi gần thành Vương Xá ở vùng 
Đông Bắc Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã thuyết giảng rất nhiều kinh điển, bao gồm 
Kính Pháp Hoa. Người ta tường thuật núi này 
mang tên Linh Thứu sau khi bọn ma vương hóa ra 
những con kênh kênh để làm phân tâm ngài A 
Nan trong lúc tọa thiển. Đây cũng là một trong 
những nơi dùng làm an cư kiết hạ cho Phật và 
tăng già. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Thứu Sơn (trong núi Kỳ Xà Quật), gần 
thành Vương Xá, bây giờ gọi là Giddore, được gọi 
như vậy vì một thời ma vương Pisuna đã giả dạng 
làm chim kên kên quấy phá thiển hành của Ngài 
A Nan Đà; cũng có thể vì hình dáng của núi giống 
như con chim kên kên, hay là vì nơi đó chim kên 
thường lui tới ăn thịt người chết (theo tục lâm táng 
của người bắc Ấn). Nơi đây Đức Phật thường lui 
tới để thuyết giảng kinh pháp; một cảnh tưởng 
tượng về Phật giảng kinh Pháp Hoa tại đây. Nơi 
nầy còn được gọi là Linh Thứu Sơn, và Kinh Pháp 
Hoa cũng còn được gọi là Thứu Phong Kệ. Cũng 
gọi là núi “Linh Thứu” hay núi “Hình Chim Kên 
Kên” vì ngọn núi có hình dáng giống như chim 
kên kên, và cũng bởi chim kên kên thường hay tụ 
tập sống trên đỉnh núi. Đây là một trong năm 
ngọn núi nổi tiếng trong thành Vương Xá trong 
thời Đức Phật còn tại thế, ngày nay là thành phố 
Rajgir, trong tiểu bang Bihar, thuộc đông bắc Ấn 
Độ. Xưa kia, nhiều đạo sĩ thường ẩn tu trong các 
hang động ở ngọn núi này, và Đức Phật cũng hay 
ghé vào đây để tọa thiền mỗi khi Ngài đến 
Vương Xá hoằng pháp. Người ta nói Đức Phật đã 
thuyết nhiều kinh Đại Thừa quan trọng trên đỉnh 
núi nầy, trong đó có Kinh Pháp Hoa. 

Great (a): 

1)  Extensive: Immense—Vast——To lớn——V1 đại. 
2) Đại (lớn, nói về tâm): See Eight minds and 
Eight ways of developing the Bodhi Mind. 

Great abandonment: Đại xả. 

Great achievement: Thành tựu vĩ đại (cự đại 
thành tựu). 

Great aeon: Mahakalpa (skÙ—Đại kiếp —The 
period of the 
recreation of a world or universe. Each great aeon 





time between creafon and 


1s subdivided 
formation, existence, 
existence. Each of the four asankhyeya-kalpas 1s 
again subdivided Into twenty small kalpas. Each 
small kalpa 1s divided Into a period of increase 
and decrease—Đại kiếp, khoảng thời gian từ sự 
thành lập đến tái thành lập của một thế giới hay 
vũ trụ. Tiến trình này bao gồm thành, trụ, hoại, 
không. Mỗi đại kiếp lại chia làm bốn a tăng kỳ 
kiếp: thành, trụ, hoại, không. Mỗi a tăng kỳ kiếp 
lại chia làm hai mươi tiểu kiếp. Mỗi tiểu kiếp lại 
chia ra làm thời kỳ tăng và giảm. 

Great afflictions: Đại phiền não—Đại Phiển 
Não Địa Pháp —There are six things or mental 
conditions producing passion and delusion—Có 
sáu điều kiện tinh thần sinh ra dục vọng và phiền 
não: 

I1) Stupidity: Sĩ mê. 

2) Excess: Phóng dật (quá độ). 

3) Laziness: Trây lười. 

4) Unbelief: Bất tín. 

5) Confusion: Hôn Trầm (lộn lạo). 

6) Restlessness: Trạo cử. 

See Two kinds of affliction (C). 

Great Aggregation Sufra: Maha-samnipata- 
sutra (skt—Daishukyo (Jap)—Great Heap 
Sutra—Đại Tập Kinh. 

Great all-embracing receiver: Đại nhiếp 
thụ—A tide of Amitabha Buddha——Một danh hiệu 
của Đức Phật A Di Đà. 

Great almsgiver: Maha-danapati (skÙ—Đại thí 
chủ. 

Great appropriate means: Mahapaya (skÙ— 
Đại phương tiện—Expedient method of teaching 
of Buddhas and Bodhisattvas—Phương tiện thiện 
xảo của chư Phật và chư Bồ Tát. 

Great Argument Ghost King: Quỷ Vương Đại 
Tranh. 

Great Arhat: Đại A la Hán. 


Great Assembly: Mahasangha (skt—Đại 
Chúng——For the benefit of the great assembly—— 
Vì lợi ích của đại chúng. 

Great auspicious: Đại kiết tường. 

Great Avichi: Đại A Tỳ. 

Great Awakening: Đại ngộ. 


ino  four asankhyeya-kalpas: 


destrucion and  non- 





2009 


Great awe-inspiring power and virtue: 
Mahatejas (skÙ—Đại oai đức —Awe-inspiring 
power and virtue that can suppress evil-doers and 
protect the good—Oai đức có thể triệt tiêu kẻ ác 
và bảo vệ người hiển. 

Great baptism: Đại Quán Đảnh—In Tibetan 

Buddhism, the great baptism, used on special 

Ocasslons for washing away sin and evil and 

entering into virtue——Theo truyền thống Phật giáo 

Tây Tạng, lễ quán đảnh được dùng để rữa sạch 

tội chướng và ác nghiệp để đi vào công đức. 

Great basis of faith: Đại tín —One of the “three 

pHlars” of Zen, according to the Rinzal tradition, 

along with “ereat doubtf” and “øreat resolve”. Ït 1s 
defined as an unwavering (vững vàng) conviction 

(sự khẳng định) ¡n the efficacy (sự hiệu nghiệm) 

of the path, despite the difficulties ¡involved in 

following 1t. 

Great being: Đại sĩ. 

1) Bodhisattva or Mahasattva (skt)—Leader of 
men——Một bậc đại nhân—Đại sĩ. 

2) Enlightening Beings are called Great Beings 
because they dwell in the Great Vehicle— 
Hiệu là Ma Ha Tát Đỏa vì an trụ trong Đại 
Thừa—See Ten appellations of greatness of 
Great Enlightening Beings. 

Great bell: Đại hồng chung. 

Great benefit results from goodness: Đại 

Thiện Đại Lợi —lImplying the better one 1s the 

greater the resultting benefi—Sự lợi ích lớn kết 

quả của việc thiện lành. 

Great benevolence and compassion: Quá 

khứ vô lượng đại từ đại bi cứu hộ tất cả chúng 

sanh—See Ten Infiniles of things that the 
manifestation of Buddha can be accomplished. 

Great bhikshus: The Great Maste—Đại Hòa 

Thượng—Đại Tỳ Kheo Tăng —Great Bhiksus, 

one of preat virtue and old age. 

Great black deva: Đại 

Mahakala. 

Great Blazing Perfect Light: Kim Luân Phật 

Đảnh Tôn—Đại Xí Thạnh Quang. 

Great Blazing Shoulders Buddha: Đại Diệm 

Kiên Phật. 

Great Blessing: Divine blessine—Đại phước 

đức (hồng ân). 


Hắc Thiên—See 


Great bodhi mỉnd: Đại Bồ Đề Tâm—The mind 
of Mahayana or Buddha-enlightenment, as 
confrast with the mind of Inferior bodhi of the 
sravakas and pratyeka-buddhas—Tâm giác ngộ 
bổ đề của Phật hay Đại thừa, ngược lại với tâm 
bổ để của hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên 
Giác. 

Great bodhisattva: Mahasattva (sk—Bồ Tát 
Ma Ha Tát —Đại Bồ Tát —There are four Great 
Bodhisattvas of Lotus Sutra—Có bốn vị Bồ Tát 
lớn trong Kinh Pháp Hoa—See Mahasattva, 
Four Great Bodhisattvas of Lotus Sutra. 
Great body: Đại Thân—-Nirmanakaya or 
transformable body of the Buddha which covers 
the whole universe—Thân lớn hay hóa thân trùm 
khắp vũ trụ của Phật. 


and 


Great bounty: Great favour—Đại ân. 

Great Brahma: Brahma Sahampat—Đại Phạm 
Thiên—Great Brahma offen considered as the 
Creator of the Universe—Đại Phạm Thiên thường 
được xem là đấng Tạo Hóa (theo thần thoại Ấn 
Độ). 

Great Brahma Sutra: Đại Bà La Môn Kinh— 
A sutra dealing with Buddhist Aspect of the 
Brahman caste—Kinh nói lên quan điểm Phật 
giáo về giai cấp Bà La Môn. 

Great Brahmana: Đại Bà La Môn—Great 
Brahmana 1s used to apply to the Buddha, who 
thouph not of the Brahman casteẻ was the 
embodiment of Brahman virtues. According to the 
NÑirvana Sutra, the great Brahmana, applied to the 
Buddha, who thought not of Brahman caste was 
the embodiment of Brahman virtues—Đại Bà La 
Môn được dùng cho Đức Phật, dù không phải 
sanh ra trong giai cấp Bà La Môn, nhưng là hiện 
thân của Phạm Đức. Theo Kinh Niết Bàn thì vị 
Bà La Môn lớn ở Ấn Độ, chỉ Đức Phật, vị đã có 
tư tưởng cho rằng không chỉ giai cấp Bà La Môn 
mới là hiện thân của đạo đức. 

Great brave: Đại dũng. 

Great Bright White-bodied bodhisattva: Đại 
Minh Bạch Thân Bồ Tát—Đại Minh Vương Bạch 
Thân Bồ Tát—The sixth in the first row of the 
Garbhadhatu Kuan-Yin group—Vị Bồ Tát có thân 
trắng, vị thứ sáu đứng hàng đầu trong Thai Tạng 
Giới, nhóm Quán Thế Âm. 

Great Brightness Buddha: Đại Minh Phật. 


2010 


Great Buddha?s name of Repentance: Hồng 
Danh Sám Hối. 

Great Buddha Shurangama Mantra: Đại 
Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. 

Great Buddha statues: Đại Tượng Phật— 
Besides the two great statues of the Buddha in 
Afghanistan which were destroyed by the Taliban 
1n 2002, there are still several big Buddha statues 
in the world, among them are the two mosf 
famous sfatues in Japan: I) a huge statue of 
Varocana housed In the Todalji Temple In Nara, 
commissioned (ủy thác) by emperor Shomu (724- 
748), 1t was consecrated (dâng cúng) in 751; and 
2) an image of Amitabha Buddha, which was 
financed by donatons gathered by Joko and 
constructed In 1252. lt was originally housed In 
Kotokuin Temple, but the building was destroyed 
by a tidal wave In 1495. The Image was left Intact, 
but an earthquake ¡in 1923 damaged 1ts base. 
Extensive repalr work was conducted on 1t in 
1960-1961——Ngoài hai bức tượng Phật vĩ đại ở A 
Phú Hãn đã bị Taliban phá hủy hồi năm 2002, còn 
có năm bảy tượng phật lớn khác ở khắp nơi trên 
thế giới, trong số này có 2 tượng lớn ở Nhật Bản: 
1) tượng Phật Tỳ Lô Giá Na lớn tại tự viện 
Todaiji ở Nại Lương, được vua Shonu dâng cúng 
vào năm 751; 2) tượng Phật A Di Đà, được vua 
Joko tài trợ và được xây dựng năm 1495. Mặt 
tượng Phật này vẫn còn nguyên, nhưng đến cuộc 
động đất vào năm 1923 làm hư hại nên tượng. 
Công tác trùng tu gần như toàn bộ đã được khởi 
công năm 1960 và hoàn tất năm 1961. 

Great Buddha of Supreme Penetrafion and 
Wisdom: Đại Thông Trí Thắng Phật—See 
Mahabhijna-Jnanabhibhu. 

Great Buddhist wisdom: Đại Phật Trí —Great 
Buddhist Wisdom which knows what method 1s 
ripht at what time for preaching and saving certain 
sentient beings—Chư Phật biết phương cách nào 
đúng và thời điểm nào hợp để giáo hóa cứu độ 
chúng sanh. 

Great calamity: Catastrophe—Đại nạn (đại tai 
họa). 

Great canon of monasfic rules: The great 
canon of monastic rules, translated into Chinese 
by Buddhabhadra and Fa-Hsien in 40 books—Bộ 
luật Ma Ha Tăng Kỳ (luật thiển môn) do Phật Đà 


Bạt Đà La và Pháp Hiển dịch sang Hoa ngữ thành 
40 quyển. 

Great cause: Đại nghĩa. 

Great ceremonial charter: Great code—Đại 
điển. 

Great characteristics: Yếu tố lớn—There are 
three great characteristics mentioned ¡n the 
Awakening of Faith—Có ba “Đại” được nói đến 
trong Khởi Tín Luận—-See Three great 
characteristics in the awakening faith. 

Great Circle: Maha-mandala (skt—Đại Mạn 
Đà La— The Great Circle ¡is the circle of the 
Buddha and his companions represented by 
pIctures or pained figures, plane 
representation—Đại Mạn Đà La là vòng tròn của 
Đức Phật và các tùy tùng được trình bày bằng 
hình ảnh hay tranh vẽ, tức trình bày trong mặt 
phẳng—See Four kinds of Mandala. 


1©. 


Great circular iron enclosure: Mahacakravala 
(skÒ—The great circular "iron” enclosure; the 
higher of the double circle of mounfains forming 
the outer periphery of every world, concenfric to 
the seven circles around Sumeru—Đại Thiết Vi 
sơn—See Meru. 

Great cireular “iron” mountain: 
Mahacakravala (sk)—Đại Thiết Vi Sơn—Núi 
Đại Thiết Vi—The higher of the double circle of 
mounfains forming the outer periphery of every 
world, concentric to the seven circles around 
Sumeru—Núi sắt bao quanh thế giới. 

Great citations: Mahapadesa (p)—Những điều 
tham chiếu lớn lao—On his way to preach, the 
Buddha passed from village to village. One day 
he arrived at Bhoganagara and there he taught the 
four great cifatlons or references by means of 
which the word of the Buddha could be tested and 
clarified—Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa 
Thượng Narada, trong khi đi lang thang từ làng 
nầy qua làng khác, một ngày nọ Đức Phật đến 
Bhoganagara và tại đây Ngài đã dạy Bốn Đại 
Giáo Pháp hay bốn điều tham chiếu lớn, mà y cứ 
theo đó chúng ta có thể trắc nghiệm và làm sáng 
tỏ những lời giáo huấn của Đức Phật—See Four 
Øreat citaftions. 

Great code: Great ceremonial charter—Đại 
điển. 


2011 


Great Collection Sutra: Maha-samnipata-sutra 
(skÐ—Great Heap Sutra—Kinh Đại Tập. 

Great Comforter: Đại An Ủi—Pacifier—A 
Buddha's tile—Một vị an ủi lớn, danh hiệu của 
Phật. 

Great commander: Đại Nguyên Soái Minh 
Vương—One of the sixteen commanders, named 
Atavika—Một trong mười sáu Minh Vương, có 
tên là A-Tra-Bạc-Câu. 

Grea( compassion: Maha-karuna (skÙ—Đại 
Bi—Lòng từ bi rộng lớn—Great mercy——Great 
py—To be full of compassion (greatly pitiful). 
Mahakaruna means the Great Compassion of the 
Buddhas and Bodhisattvas. Also means a heart 
that seeks to the suffering (great 
compassion), applied to all Buddhas and 
Bodhisattvas, especially to Kuan-Yin, for thelr 
original vows growimg out of a great 
compassionate heart—Lòng từ bị rộng lớn hay 
tâm đầy lòng từ bi. Đại bi là lòng thương xót vĩ 
đại của chư Phật và chư Bổ Tát. Đại bi còn có 
nghĩa là lòng cứu độ chúng sanh đau khổ, chỉ chư 
Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt ám chỉ Phật Quán 
Âm, vì bổn nguyện của các ngài phát sinh từ lòng 
đại bi rộng lớn—See Compassion. 

Grea(t compassion of the Buddhas and 
Bodhisattvas: Lòng thương xót vĩ đại của chư 
Phật và chư Bồ Tát —See Compassion and Great 
compassion. 

Great compassionate heart: Đại bi tâm— 
Without the compassionate heart there wIll be no 
Buddhism. This emphasis on Mahakaruna 1s 
characteristic of the Mahayana. We can say that 
the whole panorama of Ifs teachings revolves on 
this pivot. The philosophy of Interpenetration so 
pIctorially depicted In the Avatamsaka Sutra 1s In 
fact no more than the outburst of this life- 
energy—Nếu có đại bi tâm, chẳng thể là Phật 
pháp. Coi nặng đại bi tâm (Mahakaruna) là nét 
chính của Đại Thừa. Chúng ta có thể nói, toàn bộ 
tính chất của giáo thuyết đó quay quanh cái trụ 
chốt nầy. Nền triết lý viên dung được miêu tả rất 
gợi hình trong Hoa Nghiêm thực sự chính là cái 
bùng vỡ của công năng sinh động đó—See Ten 
characters of Bodhicitta. 
Greaf-Compassionate-Light Buddha: Đại Bi 
Quang Phật. 


save 


Great Compassion Mantra: Đại Bi Chú— 
Namo Tatnatrayaya Arya 
Avalokiteshavaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya 
Mahaka-runikaya Om! Savalavati Sudhanatasya 
Namaskrttvva naman arya Avalokitashavara 
lanabha Namo Nilakantha Srimahapatashami 
Sarvadvatashubham Ashiyum Sarvasattva namo 
pasattva namo bhaga Ma bhate tu Tadyatha Oml 
Avaloka Lokate Kalati Ishri Mahabodhisattva 
Sabho Sabho Mara Mara Mashi Mashi ridhayu 
Guru guru ghamain Dhuru dhuru BhashiyatI, 
Maha Bhashiyati Dhara dhara Dhmini Shvaraya 
Jala Jala Mahabhamara Mudhili E hy e hi Shina 
shina Alashinbalashari Basha bhasnin Bharashaya 
Hulu hulu pra Hulu hulu shri Sara sara SitrI sitri 
Suru suru Buddhaya buddhaya Bodhaya bodhaya 
Mattiye Nilaskanta Trisa rana Bhaya mane 
Svaha Sitaya Svaha Maha Sitaya Svaha Sitayaye 
Niakansta Shvaraya Svaha Nilakanth Svaha 
Pramla Svaha Shrisimhamukhaya Svaha 
Sarvamahasastaya Svaha Chakra astaya Svaha 
Padmakesshaya Svaha Nilakantepantalaya Svaha 
Mopholishankaraya Svaha Namo ratnatrayaya 
Namo arya Avalokie Shavaraya Svaha Oml 
Siddhyantu Mantra Pataya Svaha (3 times)—Nam 
mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da bà 
lô yết đế thước bát ra da, Bồ để tát đỏa bà da, Ma 
ha tát đóa bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn 
ra phạt duệ, Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết 
lật đỏa y mông a rị da, Bà lô yết đế thất Phật ra 
lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn 
đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, 
Tát bà tát đa na ma bà dà, Ma phạt đạt đậu đát 
điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê 
rị, Ma ha bổ để tát đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma 
ra, Ma hê ma hê, rị đà dựng, Cu lô cu lô kiết 
mông, Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phạt xà 
đa đế. Đà ra đà ra, Địa rị ni. Thất Phật ra da, Dá 
ra đá ra, Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y 
hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, Phạt 
sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, Hô 
lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, Tất rị tất rị. Tố rô tố rô, 
Bồ để dạ bồ để dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị 
đạ, Na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, Ba dạ ma na, 
Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà đạ ta 
bà ha, Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha, 
Na ra cẩn trì, Ta bà ha, Ma ra na ra, Ta bà ha. 
Tất ra tăng a mục khê đa, Ta bà ha. Ta bà ma ha 


Namo 


2012 


a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta 
bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra 
cẩn trì bàn đà ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng 
yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra 
đạ da, Nam mô a rị da Bà lô kiết đế, Thước bàn 
ra dạ, Ta bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà 
dạ, Ta bà ha ( 3 lần). 

Great compassionate vow: The vow of Buddha 
and bodhisattvas to save all beings—BI nguyện. 
Great complete: Đại mãn. 

Great completion: Mahasambhava (sk)—Đại 
thành. 

Great( Concentrafion of the Action of the 
Pure Profound Mind: Thanh Tịnh Thâm Tâm 
Hành Đại Tam Muội—See Ten concentrations of 
the Buddhas. 


Great Concentraton of Differentiated 
Bodies of Sentient Beings: Chúng Sanh Sai 
Biệt Thân Đại Tam Muộ—Scc Ten 


concentrations of the Buddhas. 

Great Concenfration of Freedom in the 
Elemental Cosmos: Pháp Giới Tự Tại Đại Tam 
Muội—See Ten concentrations of the Buddhas. 
Great Concenfration of Knowledge of the 
Adornments of the Buddhas: Liễu Tri Nhứt 
Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm Tam Muội— 
See Ten concentrations of the Buddhas. 

Great Concenfration of Knowledge of the 
stores of Adornmentfs of the Past: Biết Quá 
Khứ Trang Nghiêm Tạng Đại Tam Muội—See 
Ten concentrations of the Buddhas. 

Great Concentrafion of Subtle Light: Diệu 
Quang Đại Tam Muội—See Ten concentrations 
of the Buddhas. 

Great —ˆ Concentration of 
journeying to the Buddha-lands: Biến vãng 
chư Phật quốc độ Đại Tam Muội—See Ten 
concentrations of the Buddhas. 

Great Concenfrafion of the Treasury of 
Light of Knowledge: Trí Quang Minh Tạng Đại 
Tam Muộ—See Ten concentratons of the 
Buddhas. 

Great Concentraftion of the Unimpeded 
Wheel: Vô Ngại Luân Đại Tam Muội—See Ten 
concentrations of the Buddhas. 


Successive 


Great Concentratfion of Universal Lipht: 


Inedludes the following concentrations—Phổ 
Quang Đại Tam Muội, gồm những pháp tam muội 
sau đây. 


1) Ten kinds of Inexhaustible Qualities: Mười 
pháp môn vô tận—See Ten kinds of 
Inexhaustible Qualities Ten 
concentrations of the Buddhas. 

2) Ten kinds of boundless will: Mười môn vô 
biên tâm—See Ten kinds of boundless wIll 
and Ten concentrations of the Buddhas. 

3) Ten kinds of knowledge of differentiation of 

entry into concentration: Mười môn nhập 

Tam muội sai biệt tí—See Ten kinds of 

knowledge of differentiaton of entry into 

concentration and Ten concentrations of the 

Buddhas. 

Ten kinds of knowledge of skills in entry Into 

great concentration: Mười môn Trí thiện xảo 

nhập đại Tam muộ—See Ten kinds of 
knowledge of skils in entry Into great 
concentration and Ten concentrations of the 

Buddhas. 


Great congregafion: Đại hải chúng. 


and 


4) 


Great conveyance: Mahayana (skt)—Greater 
vehicle—Đại thừa. 

Great cosmic era of the world: Mahakalpa 
(sk—From the beginning of a universe tIÍ It 1s 
destroyed and another begins In 1s place—Đại 
Kiếp. 

Great courage: Sự can đảm lớn lao. 

Great and courage: Đại Hùng—Great ¡in 
Courage—The great hero—Đại hùng của Đức 
Phật để hàng phục chúng ma—The Buddha's 
pOWer over demons. 

Great death: Đại tử—The great death; a Ch?an 
expression for the death of ego, which leads to 
“øreat rebirth” or “profound enlightenment.” This 
expression does not refer to physical death, but 
rather to the death of the i1llusion of ego, of 
delusion. According to the Zen Sect, great death 
means one who has swept away completely all 
illusions, or all consciousness—Cái chết lớn, từ 
ngữ của nhà Thiển ám chỉ cái chết của “cái tôi” 
dẫn đến sự tái sanh lớn hay đại giác thâm sâu. 
Đây không phải là cái chết của thân thể, mà là 
cái chết của ảo ảnh về cái tôi, của sự mù quáng. 


2013 


Theo Thiền tông thì Đại Tử Để Nhân là người đã 
tận diệt phiền não và vọng thức. 

Great Debts: Trọng ân—There are four Great 
Debts—Có bốn trọng ân—See Four Great Debts. 


Great deed: Quảng hạnh —Extensive deed— 

Vast deed. 

Great desire: Sự mong muốn vĩ đại—See Ten 

kinds of definitive mark of Great Enlightening 

Beings (6). 

Great determination: Đại phụng sự. 

(D_ Great determination 1n Mahayana 
Buddhism—Đại phụng sự trong Phật giáo Đại 
Thừa: Once we have deep compassion, we 
would feel responsible to bring others 
happiIness and to free them from sufferings 
and afflictions. Whereas In compassion, we 
only want others to be happy and to be free 
from misery, In øreat determination, we make 
vows fo do some thing about helping them—— 
Khi chúng ta có một tấm lòng từ ái sâu sắc, 
chúng ta sẽ cảm thấy có trách nhiệm mang 
lại hạnh phúc cho người khác và giải thoát họ 
khỏi khổ đau phiển não. Nơi lòng bi mẫn, 
chúng ta chỉ muốn người khác được thoát 
khỏi khổ sở, trong đại nguyện chúng ta làm 
một cái gì đó để giúp đỡ họ—See 
Compassion, Great compassion and 
Mahapranidhana. 

(ŒI) Great determination In Zen practice—Đại 
quyết tâm trong Thiển tập: Great 
determination 1s one of the three facfors 
making for success In the cultivation of Zen. 
According to Zen Master Thích Thien An in 
“Zen Philosophy-Zen Practice,” affer we 
have resolved our doubts and are ready to 
embark upon the course of practice, we must 
rais€ up a spirit of strong determination. We 
must make a firm resolution to plow ahead 
and to continue to practice despite all the 
obstacles which may be met on the path. We 
must voWw never to øIve up but fo strive on 
diligently. To develop great determination we 
must have patience and self-discipline. We 
must not be Impatlent for results but must 
discipline ourselves to practice without 
©xpecfaton or anticipation. As Confucius 
says: “Do not wish for quick results, nor look 
for small advantages. lf one seeks for quick 


results, he wIll not attain the ultimate goal. If 
he 1s led astray by small advatages, he will 
never accomplish great things.” The way of 
Zen 1s not the entrance and exI of a 
university. We do not set apart a certain 
period of time for study and then receIve a 
graduation. The way of Zen Is not a maftfer of 
months or years but of a lifetime. There 1s 
only one kind of graduation In Zen: the 
atfainment of Supreme Enlightenment. Even 
though we all have a Buddha-nature, it Is not 
easy to to become a Buddha. It is difficult not 
only for us, but it was also difficult for the 
Buddha. The Buddha said: “In the universe 
there is not a spot of land as small as a 
mustard seed where I have not sacrifice my 
lfe or have not buried my bones.” Ït 1s 
difficult to imagine how many lifetimes the 
Buddha reincarnated ¡in this universe, 
cultivating his wisdom and virtue to affain 
Buddhahood. In the last life, the Buddha 
devoted himself to practice for six years and 
forty-nine days. Bodhidharma also practiced 
for nine years after he arrived in China. 
Therefore, “øreat  determinaton” 1s 
extemely Imporfant In Zen practlce—Đại 
quyết là một trong ba yếu tố đưa đến thành 
công trong Thiển tập. Theo Thiển sư Thích 
Thiên Ân trong “Triết Lý Thiển-Thực Hành 
Thiển,” sau khi chúng ta đã giải quyết những 
nghi vấn và sẵn sàng bắt đầu hạ thủ công 
phu, chúng ta phải tạo cho mình một tinh thần 
cương quyết mạnh mẽ. Chúng ta phải quyết 
tâm tiến tới và tiếp tục công phu cho dù có 
gặp tất cả những trở ngại trên đường tu đạo. 
Chúng ta phải nguyện không bao giờ bỏ cuộc, 
mà phải tiếp tục phấn đấu thật cần mẫn. 
Muốn phát triển “đại quyết” chúng ta phải 
nhẫn nại và tự ghép mình vào kỹ luật. Chúng 
ta không nên nôn nóng được kết quả, mà phải 
tự đào luyện công phu, không trông ngống 
hay kỳ vọng. Như Đức Khổng Phu Tử nói: 
“Đừng mong có kết quả sớm hay có lợi nhỏ. 
Kẻ mong kết quả sớm sẽ không đạt được mục 
đích cao. Kẻ ham lợi nhỏ thì không làm được 
việc lớn.” Con đường Thiền tập không phải là 
con đường đi vào và đi ra Đại học. Chúng ta 
không thể nào chỉ dành một vài năm hầu 


2014 


được tốt nghiệp. Con đường vào thiển không 
phải là vấn để của tháng hay năm, mà là cả 
đời. Chỉ có một cách tốt nghiệp duy nhất 
trong nhà Thiển: đạt được Giác Ngộ Tối 
Thượng. Mặc dù chúng ta ai cũng có sẵn Phật 
tánh, nhưng không dễ gì trở thành Phật. Nó 
không những chỉ khó đối với chúng ta, mà 
cũng đã từng khó khăn đối với Đức Phật. Đức 
Phật đã từng nói: “Trong vũ trụ này, chẳng có 
chỗ nào dù nhỏ bằng hạt cải mà ta chẳng 
từng hy sinh thân mạng hay vùi xương của 
ta.” Thật khó tưởng tượng được vô lượng kiếp 
mà Đức Phật đã luân hồi trong vũ trụ này, 
vun trồng trí tuệ và phước đức hầu trọn thành 
Phật đạo. Ngay trong kiếp cuối cùng, sự 
quyết tâm của Đức Phật càng dõng mãnh 
hơn. Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh và 49 
ngày đêm liên tục thiển định một cách quyết 
liệt Tổ Bồ Để Đạt Ma cũng tu tập Thiển 
định liên tục 9 năm sau khi ngài đến Trung 
Quốc. Như vậy sự quyết tâm là một trong 
những yếu tố quan trọng nhất trong tu tập 
thiển định. 

Great dharma: Great law (law of Mahayana 

salvaton)—Đại pháp (pháp Đại Thừa cứu độ 

chúng sanh). 

Great dharma of defilement: Đại Nhiễm 

Pháp The great taint, sex-atftraction, associated 

with the god of love (Ái Nhiễm Minh Vương)— 

Pháp ái nhiễm lớn nhất là sắc dục nhiễm hay sự 

ái nhiễm của hai tính nam nữ, liên hệ tới Ái 

Nhiễm Minh Vương. 

Great disciple: Sthavira (skt)—Chief disciple— 

Đại đệ tử (đệ tử lớn). 

(A) Four great disciples of the Buddha—Bốn đệ 
tử lớn của Đức Phật—See Four great 
disciples of the Buddha. 

(B) See Ten (chief disciples of Sakyamuni 
Buddha. 

Great doctrine: Đại Đạo —Great doctrine— 

Fundamental doctrine—The great way or the way 

supeme cnliphtenment The way of 

bodhisattva-mahasattva—Đạo lớn hay giáo lý vĩ 
đại. Con đường đi đến giác ngộ Bồ Đề. 

Great doubt: Đại nghi. 

(D_ An overview of “great doubt”—Tổng quan về 
“đại nghỉ”: Great doubt ¡is a method of 


for 


qI) 


affaining understanding very sclentifically. In 
ScIence we are told never to believe anything 
unless 1s truth has been demonstrated 
experimentally. Buddhism, especially Zen 
Buddhism takes the same stand. We are not 
to believe anything blindly; rather we must 
demonstrate 1s truth to ourselves—Đại nghi 
hay đại nghi vấn là phương pháp đạt đến sự 
hiểu biết rất khoa học trong nhà Thiền. Trong 
khoa học, chúng ta được dạy là đừng bao giờ 
tin bất cứ một điều gì trừ phi sự thật của nó 
được chứng minh bằng thực nghiệm. Phật 
giáo, đặc biệt là Thiển tông Phật giáo có 
cùng một tư thế như vậy. Chúng ta không tin 
mù quáng vào bất cứ việc gì; đúng ra, chúng 
ta phải chứng minh sự thật cho chính mình 
trước khi tin. 

Reason for arising of “sreat doubtf—Lý do 
phát khởi “đại nghi”: The Buddha taupht that 
every living being has the Buddha-nature; If 
so, where 1s the Buddha-nature? We have to 
discover 1t for ourselves and keep on doubting 
until we discover It. What happens 1Ÿ we do 
not have “sreat doubt”? It does no øgood 1ƒ we 
only learn and repeate the words of the 
Buddha as a parrot does. We must prove them 
to ourselves by searching Into our minds, as 
well as Into the world around us. Doubt 1s 
therefore a very Important part of Zen 
practice. A Zen master can teach many 
thngs. Some of his teachings we may 
believe, others we may not believe. What 1s 
accepted and reJected depends upon our 
Judgment. We have the ripht to judge; In fact, 
1t 1S best to Judge for ourselves. Sometimes 
the master may be right, sometimes he may 
be wrong. Therefore, we must not believe 
and follow him blindly—Đức Phật dạy mọi 
chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu như vậy 
thì Phật tánh ở đâu? Chúng ta phải tìm ra nó 
cho chính chúng ta trong khi vẫn tiếp tục nghi 
ngờ cho đến khi tìm ra nó. Cái gì xãy ra nếu 
chúng ta không có mối “đại nghi vấn”? Nếu 
chúng ta chỉ học và lập lại như két những lời 
Phật dạy thì chẳng có gì hay ho cả. Chúng ta 
phải tự chứng minh những lời ấy bằng cách 
tìm kiếm trong tâm chúng ta, cũng như trong 
thế giới quanh ta. Như vậy, nghi là một phần 


2015 


rất quan trọng trong Thiền tập. Một vị Thiền 
sư có thể dạy nhiều điều. Chúng ta có thể tin 
một số điều và có thể không tin một số điều 
khác. . Điều nào nên chấp nhận hay gạt bỏ 
đều tùy thuộc ở quyền phán đoán của chúng 
ta. Chúng ta có quyển phán đoán; kỳ thật, tốt 
hơn hết là chúng ta nên tự phán đoán cho 
chính mình. Có lúc ông thầy đúng, mà cũng 
có lúc thầy sai. Vì thế chúng ta không nên tin 
tưởng một cách mù quáng. 

(I)Hakuin Zenjis great doubt—Đại nghi của 
Thiển sư Bạch Ấn: Great doubt is a 
particularly Iimportant term In the Japanese 
Lin-Chi Zen sect, closely associated with 
Hakuin ZenjJI (1686-1769). Hakuin 
experilenced  paralyzing uncertainty 
confusion early in his meditative training, but 
eventually overcame them 1n an Intense 
moment of awakening. In Hakuin”s words: “Tt 
was as though I was frozen solid in the midst 
Of an Ice sheet extending tens of thousands of 
miles. To all intents and purposes Ï was out 
of my mind and the “Wu” koan alone 
remained.” After several days like this, he 
heard the sound of a temple bell and the Ice 
shattered. All his former doubts vanished. 
Subsequently he decided that such perplexity 
1S an essential insredient of the awakening 
process and that the level of realization 1s 
comparable to the Intensity of the doubt—Đại 
nghi là từ ngữ đặc biệt quan trọng trong 
truyền thống Thiền Lâm Tế của Nhật Bản, 
liên hệ mật thiết với Thiển Sư Bạch Ấn 
(Hakuin). Bạch Ấn kinh qua sự liệt bại bất ổn 
và lộn xộn trong buổi đầu tu tập thiển của 
ông, nhưng cuối cùng ông đã vượt qua tất cả 
những thứ này trong một lúc mãnh liệt của sự 
chứng ngộ. Trong những lời thuyết giảng của 
ông, ông đã nói: “Dường như tôi bị tê cóng 
giữa khối băng đá trải dài đến vạn dặm. Tất 
cả những ý định và mục đích của tôi đều 
chạy ra khỏi tâm tôi chỉ còn lại có mỗi một 
công án về 'Không' mà thôi.” Sau vài ngày 
trong trạng thái ấy, ông nghe tiếng chuông 
chùa và tiếng vỡ vụn của khối băng đá. Tất 
cả những nghi tình trước đây của ông đều 
biến mất. Sau đó ông quyết định rằng chính 
nhờ những nghi tình bối rối trước đây là 


and 


những thành phần cốt yếu đã đưa ông tới tiến 

trình chứng ngộ và mức độ của sự chứng ngộ 

tương hợp với sức mạnh của nghi tình. 
Great dream: Đại mộng Giấc mộng lớn— 
Giấc mộng đời—Cuộc đời hay thế giới nầy— 
Great dream——The dream of life——This life—The 
world. 
Great earth: All the land—Everywhere—The 
whole earth—Đại địa. 
Great effort: Cố gắng vượt bực. 
Great effort and retrogression: Tinh Tấn Và 
Thối Chuyển—Our mind is easy to set great effort 
but 1s also easilly prone to retrogression; Once 
hearing the dharma and advice, we bravely 
advance with our great efforts, but when we 
encounter obstacles, we not only grow lax and 
lazy retrogression, but also change our direction 
and sometimes fall into heterodox ways—Lòng 
người dễ tinh tấn mà cũng dễ thối chuyển; khi 
nghe pháp và lời khuyên thì tinh tấn tiến tu, 
nhưng khi gặp chướng ngại thì chẳng những ngại 
ngùng muốn thối lui, mà còn muốn chuyển hướng 
khác và lắm khi phải sa vào tà đạo. 
Great ego: Đại ngã. 
Great elements: Mahabhutas (p)—Những yếu tố 
lớn—See Three great characteristics menfioned In 
the Awakening of Faith, Four great elements, SIx 
øreat elements, and Seven elements. 
Great elephant treasure: Đại Tượng Tạng— 
Great naga treasure, an Incense supposed to be 
produced by nagas or dragons fighting. 
Great empfiness Maha-sunyata (sk)—Đại 
Không—Cái không lớn—According to ZZen 
Master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, 
Book HI, in Hsuan-Chuang's version of the 
Mahaprajnaparamifa, this Is one of the eighteen 
forms of emptiness. The “øgreat emptiness” means 
the unreality of space. Space was conceived 1n old 
days to be something obJectively real, but this 1s 
regarded by the Mahayana as empty. Things In 
space are subject to the laws of birth and death, 
that 1s, governed by causaton, as this all 
Buddhists recognize; but space 1tself 1s thought by 
them to be eternally there. The Mahayanists teach 
that this vast vacuity also has no obJective reality 
that the Idea of space or ex(ension Is mere 
fiction—Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển 


2016 


Luận Tập IHI, trong bản dịch Kinh Bát Nhã của 
Ngài Huyễn Trang, đây là một trong 18 hình thức 
của “Không”. “Không Lớn” chỉ cho tính bất thực 
của không gian. Thời trước coi không gian là cái 
có thực một cách khách quan, nhưng đến các nhà 
Đại Thừa thì nó là Không. Các vật trong không 
gian lệ thuộc các định luật của sinh tử, tức bị điều 
động bởi luật nhân quả; tất cả Phật tử đều thừa 
nhận điều đó, nhưng họ lại nghĩ không gian trong 
tự thể là thường trụ. Các nhà Đại Thừa dạy rằng 
khoảng cách chân không bao la nầy cũng không 
có thực tại khách quan nên ý tưởng về không gian 
hay trương độ (độ kéo dài vô tận) chỉ là ảo 
tưởng—See Eighteen forms of emptiness. 

Great Enliphtening Beings? dedication 
equal to all Buddhas°: Đẳng Nhứt Thiết Phật 
Hồi Hướng—See Ten kinds of dedication. 

Great Enlightening Beings have the same 
foundations of goodness as all Buddhas: Đại 
Bồ tát đồng một thiện căn với tam thế chư Phật— 
See Ten kinds of definitive mark of Great 
Enlightening Beings (10). 

Great entrance into perfect res(: Đại Viên 
Tịch Nhập—Đại Bát Niết Bàn—See Great 
nirvana, Mahaparinirvana period, 
Mahaparinirvana Sutra. 

Great faith: Great root of faith —Đại căn tín— 
Thịs 1s the first step in the three factors making for 
success In the cultivation of Zen. When we 
undertake the practice of Zen, we have to arouse 
great faith in the capacity of our mind at the very 
beginning, and we have to maintain this øreat 
faith throughout our entire pracfice of medifaion. 
But the kind of faith called for in Zen Buddhism 
differs from the kind of faith required In other 
reliplons. Other religions demand that we place 
faith In a supreme being and that we gIve our 
asSenf fo varlous proposiions concerning his 
nature, attributes, and deeds; we can call this kind 
Of faith “faith in others.” In contrast, faith in Z2en 
Buddhism means faith In ourselves. According to 
the Buddha”s teaching, every living being has a 
Buddha nature. We are not yet Buddha because 
we have not discovered that Buddha nature. The 
great faith ¡in Buddhism, especially in Zen 
Buddhism means faith that the Buddha nature 1s 
present within us and that by cultivating the Way 


and 


taught by the Buddha, we can come to a 
realizaton of that Buddha nature. To realize our 
Buddha nature 1s not easy. It calls for relentless 
work, a long and difficult struggle 
ourselves. Because of its difficulty many people 
who begin abandon the way; therefore, there are 
not many Buddhas in the world. This 1s why faith 
1S SO necessary. The first and most Iimportant thing 
1s that we believe In our own capacity, that we 
believe 1n the seed of enliehtenment within us and 
that we do not abandon this faith no matter how 
many obstacles, internal or external, we meet on 
the way. According to Zen Master Thịch Thien An 
1n “Zen Philosophy-Zen Practice,” we can believe 
that we have the potential of becoming a Buddha 
because the Buddha was Just a man like us. He 
also had red blood and salty tears; his body and 
mind were not so different from our own. Before 
his enliphtenment, he had passlons, WOrries, 
conflicts, and doubts. But through meditation he 
cultivated himself and discovered his Buddha- 
nature, thereby becoming a Buddha or 
Enlightened One. Even though we have all kinds 
of rpoblems, weaknesses, and barrlers, we also 
have the potential to become Buddhas. lf we 
develop this faith and follow it throuph to the end, 
there 1s no barrler so bịg that it cannot be 
overcome. Many people say man Is created by the 
environmert, but in Buddhism, man creates the 
environment and himself. Whatever we become 
as Individuals depends upon our own minds. 
Whatever the world becomes depends upon the 
collective minds of men. Throuph the direction of 
our will, the formative faculty of the mind, we can 
change the world 
ourselves into better people. According to the Zen 
Sect, “Samsara 
Samsara.” Whether the world 1s Samsara or 
Nirvana depends entirely on our state of mind. If 
our mind 1s enliphtened, then this world 1s 
Nrrvana. If our mind is unenlightened, then this 
world 1s Samsara, full of sufferings and afflictions. 
A Zen Master said: “Water is of one essence, but 
1F It 1s drunk by a cow, It becomes milk; while 1Í 1t 
1s drunk by a snake, 1t becomes poison.” In the 
same way whether life Is blissful or sorrowful 
depends on our state of mind, not on the world. So 
we must seek to transform the mind, to bring 1t 


within 


Into a better world and 


ISÃ Nưvana and Nïvana Is 


2017 


1nto the awakened sfate, and this requires at the 
oufset great faith, faith in ourselves and In the 
powers of the mind—Đây là một trong ba yếu tố 
khiến cho việc tu tập Thiền được thành tựu. Khi 
chúng ta nguyện công phu thiển quán, chúng ta 
phải khởi lòng tin mãnh liệt vào khả năng của 
tâm mình ngay từ lúc mới bắt đầu, rồi chúng ta 
phải duy trì lòng tn mãnh liệt này trong suốt tiến 
trình tu tập thiển. Tuy nhiên, lòng tin trong Phật 
giáo, nhất là lòng tin trong nhà Thiển khác xa với 
lòng tin trong các tôn giáo khác. Các tôn giaó đòi 
hỏi chúng ta phải đặt lòng tin vào một đấng tối 
cao, cũng như phải chấp nhận mọi để nghị liên 
quan đến bản chất, khả năng và hành vi của đấng 
tối cao ấy. Chúng ta có thể gọi thứ lòng tin này là 
“lòng tin nơi tha lực.” Trái lại, lòng tin trong Phật 
giáo có nghĩa là tin ở chính chúng ta. Theo lời 
Phật dạy, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa 
là có khả năng để trở thành một vị Phật. Chúng ta 
chưa thành Phật vì chúng ta chưa khám phá ra cái 
Phật tánh ấy. Lồng tin mãnh liệt nói trong nhà 
Thiền có nghĩa là tin rằng Phật tánh hiện diện 
trong chúng ta, và nếu chịu tu tập theo cách mà 
Đức Phật đã dạy, chúng ta cũng có thể khám phá 
ra cái Phật tánh này. Việc khám phá ra Phật tánh 
không phải là dễ. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực 
không ngừng nghỉ, phải có một cuộc phấn đấu 
khó khăn và lâu dài trong chính chúng ta. Vì sự 
khó khăn này mà nhiều người đã bỏ đạo sau lúc 
bắt đầu; do đó mà không có nhiều vị Phật trên thế 
gian này. Đây là lý do tại sao chúng ta rất cần có 
lòng tin. Điều tối quan trọng đầu tiên là phải tin 
vào khả năng sẵn có của mình, phải tin vào chủng 
tử giác ngộ ở trong chúng ta, và không bao giờ để 
mất lòng tin dù có gặp muôn ngàn trở ngại trên 
bước đường tu tập, từ bên trong lẫn bên ngoài. 
Theo Thiển Sư Thích Thiên Ân trong Triết Lý 
Thiển và Thực Hành Thiên, chúng ta có thể tin 
rằng chúng ta có khả năng thành Phật, vì Đức 
Phật cũng từng là một con người như chúng ta. 
Máu Ngài cũng đỏ và nước mắt Ngài cũng mặn; 
thân và tâm Ngài cũng không khác chúng ta. 
Trước lúc giác ngộ, Ngài cũng có những ham 
muốn, ưu tư, xung đột và nghi ngại. Song nhờ 
thiển quán mà Ngài tự đào luyện và khám phá ra 
Phật tánh, vì vậy mà Ngài trở thành Phật hay Bậc 
Giác Ngộ. Chúng ta cũng thế, dù có bao nhiêu 
vấn để, bao nhiêu nhược điểm, bao nhiêu trở 


ngại, chúng ta vẫn có khả năng thành Phật. Nếu 
chúng ta phát triển lòng tin này và duy trì đến tận 
cùng, thì không có trở ngại nào dù lớn cách mấy 
mà chúng ta không vượt qua được. Có người cho 
rằng con người là do môi trường tạo nên, nhưng 
theo Phật giáo, chính con ngươi tạo ra môi trường, 
và do đó cũng chính con người tạo ra mình. Mỗi 
cá nhân chúng ta trở nên như thế nào tùy thuộc 
tâm của mỗi chúng ta. Thế giới trở nên như thế 
nào tùy thuộc vào tâm tập thể của mọi người. 
Nhờ chí hướng của chúng ta, nhờ khả năng tạo 
dựng của tâm ta, chúng ta có thể biến đổi thế giới 
thành một thế giới tốt đẹp hơn, cũng như chính 
chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn. Thiền tông có 
nói “Luân hồi là Niết Bàn, và Niết Bàn là Luân 
Hồi.” Thế giới có luân hồi hay Niết Bàn đều hoàn 
toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm của chính chúng 
ta. Nếu tâm chúng ta giác ngộ thì thế giới này là 
Niết Bàn; nếu tâm chúng ta chưa giác ngộ, thì thế 
giới này là luân hồi với đầy dẫy khổ đau phiền 
não. Một vị Thiển sư có nói “Nước chỉ có một bản 
chất, nhưng nếu con bò uống vào thì nước ấy 
thành sữa, còn nếu con rắn uống vào thì nó trở 
thành loại nọc độc.” Cũng như thế, cuộc sống có 
đầy hạnh phúc và đây phiền muộn đều tùy thuộc 
vào trạng thái tâm của chúng ta, chứ chẳng tùy 
thuộc vào thế giới. Vậy người con Phật nên tìm 
cách biến đổi tâm của chính mình, đưa nó đến 
trạng thái tĩnh thức, và điều này đòi hỏi ngay từ 
bước đầu một lòng tin mãnh liệt, tin ở chính 
chúng ta như ở tiểm năng của tâm mình —See 
Three factors making for success in the cultivation 
of Zen. 

Great fame: Hồng danh. 


Great favor: Great bounty—Đại ân (ơn sâu 
dầy). 

Great fire: Calamity of fire—Đại hỏa—One of 
the 
world—Một trong ba tai họa tiêu diệt thế giới— 
See Three maJor calamities. 

Great Firm Vigor and Courage Buddha: 
Phật Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh. 

Great flood: Deluse—Đại hồng thủy. 

Great fortune: Cát tường. 

Great friends: Đại Thiện Tri Thức—Những 
thiện hữu tri thức lớn—Well acquainted with the 
good——Great friends. 


thee destructive calamities to end the 


2018 


Great fruif: Abundant merits—Quảng Quả— 
Broad Phala, the 12 Brahmaloka—See Nine 
heavens of the fourth dhyana heaven. 

Great gain of wealth: Through careful attention 

to his affatrs, he gains mụch wealth. This 1s one of 

the five advanfages to one of good morality and of 
success in morality—Người giữ giới nhờ không 
phóng túng nên được tài sản sung túc. Đây là một 
trong năm điểu lợi ích cho người giữ đủ giới— 

See Five advanfages to one of good moralIty. 

Great gathering for almsgiving: Moksa- 

mahaparisad (skt—Đại thí hội —Great gathering 

for almsgiving for all, rích and poor—Đại thí hội 
cho mọi người, giàu lẫn nghèo—See Moksa- 
mahaparisad. 

Great øod of free-will: Mahesvara (skÙ— 

Dallzaten (Jap)—Đại Tự Tại Thiên—See 

Mahesvara. 

Great goodness-promoting monasfery: Đại 

Hưng Thiện Tự — One of the ten great Tang 

monasteries at Ch°ang-An, commenced 1n the Sui 

dynasty—Chùa Đại Hưng Thiện ở Trường An, 
xây dựng vào đời nhà Tùy; là một trong mười 
ngôi chùa lớn của thời đại nhà Đường. 

Great grace: Đại ân. 

Grea( øground mirror wisdom: Adarsana- 

jnana (skt—Đại Viên Cảnh Trí —See Five kinds 

of wisdom. 

Great guide: Đại đạo sư—Đại sư. 

l) Great teacher (master) or leader: Nayaka 
(sk)——Vị Thầy lớn. 

2) Bodhisattva: Vị Bồ Tát — The great guide— 
The Buddha—Vị Thầy lớn, chỉ Đức Phật hay 
một vị Bồ Tát. 

3) A trde ofthe Buddha or Great Bodhisattvas— 
Một danh hiệu của một vị Phật hay các vị 
Đại Bồ Tát. 

4) One of the ten titles of a Buddha: Một trong 
mười danh hiệu của Phật. 

53) This Is a Buddhist tile which ¡1s usually 
conferred posthumously (affer the master 
died): Danh hiệu mà các vị thầy Phật giáo 
thường được truy tặng sau khi thị tịch. 

Great happiness: Đại phúc—Hồng phúc. 

Great Heaps Sutra: Kinh Đại Bửu Tích—See 

Maha-Ratnakuta Sutra. 








Great heart: Đại tâm—One who has the mind of 
or for supreme enliphtenment—V] có tâm hướng 
đến giác ngộ cao thượng. 

Great hermit: Đại Ấn Sĩ—One who lives in the 
deep forests and mountains—Vị Tăng ở ẩn trong 
rừng sâu núi thẳm. 

Great Hero: Đại hùng—An epithet of the 
Buddha ¡ndicating his power over demons—Bậc 
Đại Hùng, một danh hiệu của Đức Phật, chỉ Phật 
lực vượt lên trên các loài ma. 

Great Hero Shrine: Điện Đại Hùng. 

Great Hero Precious Shrine: Đại Hùng Bảo 
Điện. 

Great house: Nhất Đại Trạch—A great house, 
the burning house In the Lotus Sutra—Căn nhà 
lớn, nhà lửa đang cháy được Phật thuyết giảng 
trong Kinh Pháp Hoa—See Burning house. 

Great ignoranee: Đại ngu. 
Great illustrious Brahman: 
(skÐ—Quang Minh Đại Phạm. 
Great impostfor: Đại gian ác. 
Great Infinite Life Sutra: Đại Vô Lượng Thọ 
Kinh—Đại Kinh—Kinh Vô Lượng Thọ—See 
Sukhavati-vyuha Sutra. 

Great insigh(: Đại định—See Three Buddhaˆs 
virtues (IV). 

Great insipghf-Great wisdom-Great pity: Đại 
Định Trí Bi—Great Insight, great wisdom, great 
py—The three great virtues of a Buddha by 
which he achieves enlightenment and wisdom and 
saves all beings—Đại định, đại trí, đại bị, là ba 
đức lớn của Phật, nhờ đó mà Ngài đạt thành giác 
ngộ, trí tuệ và cứu độ chúng sanh —See Three 
Buddha's virtues (IV). 

Grcat djJewelled accumulafion 
Ratnakuta-sutra (skt——Đại Bảo Tích kinh. 
Great joy: Đại hỷ. 

Great joy and solace: Đại hoan hỷ và an ủi— 
According to Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of great Joy and 
solace of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain unexcelled 
great Jjoy and solace of the knowledge and 
wisdom of true enlightenment—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp đại hoan hỷ và 
an ủi của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 


Jyotisprabha 


Sutra: 


the Flower Adornment 





2019 


pháp nầy thời được trí huệ đại hoan hỷ và an ủi 
vô thượng chánh đẳng chánh giác—See Ten kinds 
of great Joy and solace of Great Enlightening 
Beings. 

Great kalpa: Mahakalpa (skt)—See Four kalpas 
and Mahakalpa. 

Great kindness: Đại từ. 

Great king: Maharaja (skt)— Đại vương— 
Superior king—Tlứ Đại Thiên Vương— 
CatummaharajJika (p)—The Realm of the Four 
Great Kings which has 
corresponding to the four directions (quarfer); 
cach 1s ruled over by 1ís own guardian deIty and 
inhabited by a đifferent class of demi gods—Gồm 
bốn chi đối lại với bốn hướng; mỗi hướng được 
ngự trị bởi những Đại Thiên Vương và các á 
thần—See Four Heavenly (Guardian) Kings. 
Great klesas: Great afflictions—The six great 
klesas—Đại phiền não địa pháp—Sáu đại phiển 
não—See Two kinds of affliction (C). 

Great law: Đại pháp. 

Great law drum: Đại Pháp Cổ—Trống pháp lớn 
mà tiếng vọng của nó có thể cảnh tỉnh được 
chúng sanh. 

Great leader: Nayaka (skt—Great guide— 
Great teacher, 1.e Buddha or a Bodhisattva—Đại 
đạo sư. 

Great leader across mortality to nirvana: 
Buddha or a Bodhisattva——Đại Độ sư. 

(AĐ great length: In details—Fully—Với đầy 
đủ chỉ tiết. 

Great liph( brilliant king: Đại Quang Minh 
'Vương—The Ming-Wang—Sakyamuni 1 
previous existence, when king of Jambudvipa, at 
Benares. There his white elephant, stirred by the 
sipht of a female elephant, ran away with him Into 
the forest, where he rebuke his mahout, who 
replied, “I can only control the body, not the mind; 
only a Buddha can control the mind.” Thereupon 
the royal rider made his resolve to attain bodhi 
and become a Buddha. Later, he gave to all that 
asked, finally even his own head to a Brahman 
who demanded 1t, at the Instigation of an enemy 
king—Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong thời quá 
khứ, là quốc vương của cõi Diêm Phù Đề, gọi là 
Đại Quang Minh Vương. Khi đó voi trắng của 
Ngài bị động tâm khi nhìn thấy một con voi cái, 


four  đdivisions 


nên chạy theo vào rừng. Khi ấy Ngài liền quở 
trách viên quản tượng, và viên quản tượng đáp lại 
rằng. “ Thưa Ngài, tôi chỉ có thể kiểm soát được 
cái thân, nhưng không thể kiểm soát được cái 
tâm; chỉ có Phật mới làm được chuyện nây.” 
Ngay sau đó Ngài đã phát đại nguyện tu hành 
thành đạt đạo quả Bồ Đề và thành Phật. Về sau 
nầy, Ngài bố thí tất cả, ngay cả việc bố thí đầu 
cho một người Bà La Môn, người đã đến xin đầu 
vì nghe theo lời xúi dục của một nhà vua thù địch 
với Ngài. 

Great Light Buddha: Đại Quang Phật. 

Great lipht shining everywhere: Đại Quang 
Phổ Chiếu Universal ligh The great light 
shinning everywhere, especially the ray of light 
that the  Buddha's 
eyebrows, referred to in the Lotus sutra—Ánh 
sáng chiếu khắp muôn phương, đặc biệt là những 
tia nằm giữa hai chân mày của Phật, như đã được 
kể đến trong Kinh Pháp Hoa. 

“Great lipht shining  everywhere” 
Bodhisattva: Đại Quang Phổ Chiếu Quán Âm— 
Một trong sáu hình thức khác nhau của Ngài 
Quán Âm—One of the six forms of Kuan Yin. 
Great Lord of Healing: Đại Y vương—An 
epithet of Buddhas and Bodhisattvas—Một danh 
hiệu của Phật và Bồ Tát. 

Great loss of property: Đại tổn thất tài sản— 
Thiệt hại nhiều tài sản—He suffers great loss of 
property through neglecting his affatrs. This 1s one 
of the five dangers to the immoral through lapsing 
from moralfty (bad moralfty or 
morality)—Người ác giới vì phạm giới luật do 
phóng dật thiệt hại nhiều tài sản. Đây là một 
trong năm điều nguy hiểm cho người ác phá 
giớ—See Five dangers to the Immoral through 
lapsing from morality. 

Great lotus heaven: Đại Liên Hoa Pháp Tạng 
giới —The great lotus Heaven ¡In the Paradise of 
the West—Tây Phương Cực Lạc. 

Great loving-kindness: Great merciful—Great 
compassion—Most merciful—Đại từ. 

Great Loving One: Di Lặc Bồ Tát —Từ Thị — 
Maitreya Bodhisattva—The future Buddha of this 
saha world (the Bodhisattvva who will become a 
full Buddha in the next world cycle to lead men to 
liberation from self-bondage)—Di Lặc Bồ Tát 


sreamed from between 


falure in 


2020 


hay vị Phật tương lai của cõi Ta Bà (vị Bồ Tát sẽ 
thành Phật vị lai hướng dẫn chúng sanh giải thoát 
khỏi phiền trược)—See Maitreya. 
Greaf-Magic-Lipght Buddha: 
Quang Phật. 

Great magician: Đại ảo sư—Đại huyễn sư—A 
tile given to a Buddha—Nhà ảo thuật lớn, một 
danh hiệu được gán cho Đức Phật. 

Great majesty: Đại uy lực. 

Great mandara: Great mandala—Đại Mạn Đà 
La—One of the four groups of Buddhas and 
bodhisattvas of the esoteric school—Một trong 
bốn loại Mạn Đồ La, vẽ hoặc tạc hình tướng và 
hình thể chư Phật và chư Bồ Tát trong trường phái 
Mật Tông. 

Great mandara flower: Great 
flower—Đại Bạch Hoa—Bông mạn đà la lớn. 
Great master: Đại Sư— See Great guide. 
Great matter of birth and death: Sanh Tử Đại 
Sự—The great Issue of birth and death, or the 
clarification of life and death 1s one øreat purpose 
of all Buddhists. 

Grea(t mafter great cause: Đại sự nhân 
duyên—For the sake of a great cause, or because 
Of a great matter—The Buddha appeared, for the 
changing beings from 1llusion Into enliphtenment 
(according to the Lotus Sutra), or the Buddha- 
nature (according to the Nirvana Sutra), or the Joy 
of Paradise (according to the Infimte Life Sutra)— 
Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên: Khai thị 
cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, hay là giác 
ngộ theo kinh Pháp Hoa, Phật tánh theo kinh Niết 
Bàn và thiên đường cực lạc theo kinh Vô Lượng 
Thọ. 

Grea(t means: Mahopaya (skt)—Đại Phương 
Tiện—The great appropriate means, or expedient 
method — of  teachng by Buddhas 
bodhisattvas—Phương tiện thiện xảo của Phật và 
Bồ Tát. 

Great men do not remember the faults of 
lesser men: Người lớn không nhớ lỗi của người 
nhỏ (Đại nhân bất ký tiểu nhân quá). Người Phật 
tử nên luôn làm một người lớn—A Buddhist 
should always be a great man. 

Great mercifUl: Great compassion— Great 
loving-kindness—Most mercIful—Đại từ. 


Đại Thông 





mandala 


and 


Great mercy: Mahakaruna (sk)—Đai bi—Great 
compassion—Great pity—See Compassion. 
Great mercy and great pity: Đại Từ Đại Bi— 
Great Compassionate, characteristics of Buddhas 
and Bodhisattvas; kindness In giving Joy and 
saving from suffering. It especially applied to 
Kuan-Yin—Đức từ bi rộng lớn, những đặc tính 
của chư Phật và chư Bồ Tát; ban vui cứu khổ. Đặc 
biệt ám chỉ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Great Mercy Shrine: Điện Đại Bi. 

Great meri(: Great achievements—Đại công 
đức. 

Great metaphysical treasuries Đại Pháp 
Tạng —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 27, there are ten great metaphysical 
treasurles of Great Enliphtening Beings—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười Pháp Tạng 
lớn của chư Đại Bồ Tát —See Ten great 
metaphysical treasurles of Great Enliphtening 
Beings. 

Great mỉnd: Đại tâm—Đại trí —See Eight 
minds. 





Great mỉnd ocean: Đại Tâm Hải —Tâm rộng 
lớn như đại dương——Omniscience. 

Great mỉnd and power: Đại tâm lực —The 
wisdom and activity of a Buddha—Tâm lực rộng 
lớn bao la, chỉ trí huệ và những hoạt động của 
Phật. 

Great Ming dynasty cafalopue of the 
Tripitaka: Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo 
Mục Lục —Made during the reign of the emperor 
Yung Lo. l( is the catalopue of the northern 
collection—Sách ghi chép lại mục lục Tam tạng 
Kinh Điển dưới thời vua Vĩnh Lạc nhà Minh. Đây 
là mục lục của Bắc Tạng. 

Great Monk: Monk of great virtue and old 
apge—Senmior monk—Đại Lão Tăng (Đại Lão Hòa 
Thượng). 

Great mourning: Đại tang. 

Great mysfery: Mysterious mechanism—Occult 
cause—Mysticism—Huyễn cơ. 

Great name: Hồng danh. 

Great net: Đại Võng —The main principle of 
Budhism, likened to the great rope of a net. 
Great nirvana: Mahaparimirvana (skÙ—Đại 
Niết Bàn. 


2021 


l1) The great or final entrance Info extinction and 
cessation. Ït 1s Interpreted in Mahayana as 
meaning the cessation or extinction of passion 
and delusion of mortality, and of all activities, 
and deliverance Into a state beyond these 
concepts. In Mahayana 1t Is not understood as 
the annihilation, or cessation of exIstence; the 
reappearance of Dipamkara (who had long 
entered nirvana) along with Sakyamuni on 
the Vulture Peak supports this view. Ít Is a 
state above all terms of human expression: 
Niết bàn tịch tịnh—Đại Bát Niết Bàn—Đại 
nhập diệt hay sự nhập diệt lớn. Đại Thừa giải 
thích đây là sự chấm dứt dục vọng và ảo 
tưởng của mọi sinh hoạt trong luân hồi sanh 
tử, nó vượt ra ngoài mọi khái niệm. Đây 
không phải là một sự hoại diệt hoàn toàn hay 
chấm dứt hiện hữu, sự tái xuất hiện của 
Nhiên Đăng Cổ Phật cùng với Phật Thích Ca 
trên đỉnh Linh Thứu đã làm sáng tỏ ý nghĩa 
nầy. Đây là một trạng thái vượt ra ngoài mọi 
ngôn từ diễn đạt của con người. 

2) Tịch Diệt: Parinirvana or Prasama (sk—NIết 
bàn tịch diệt, hay Đại Niết Bàn—Calmness 
and extinction—Extncion—-lThe great 
nirvana—Tranquility. 

Great nirvana dharma kiỈng: The great 

tranquil dharma king——Tịch Định Pháp Vương. 

Great Nirvana Sutra: Kinh Đại Bát Niết 

Bàn—See Maha Parinirvana Sutra. 

Great ocean: Mahasamudra-sagara (skÐ: Đại 

Hải—Biển lớn. 

Great Ocean Assembly of Peaceful 

Bodhisattva: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ 

Tát —See Twenty five Bodhisattvas who protect 

all who call Amitabha. 

Greaf ocean congregafion: As all the waters 

flowing into the sea become salty, so all ranks 

flowing into the sangha become of one flavour 
and lose old differentiations—Đại hải chúng. 

Great ocean seal: Đại Hải Ấn— Hải Ấn Tam 

Muội—The ocean symbol, as the face of the sea 

reflects all forms, so the samadhi of a bodhisattva 

reflects to him all truths—Lấy mặt nước biển cả 
in hiện muôn hình vạn trạng để so với Tam muội 
của Bồ Tát bao hàm hết thảy vạn pháp. 


Great order: Đại Mệnh —The great command—— 
Desiny or fate (lfe-and-death, mortality, 
Teincarnation). 

Great Ornament Vaipulya Sutra: Phương 
Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh—The Lalita- 
vistara, which gives an account of the Buddha in 
the Tusita Heaven and his descent to earth as 
Sakyamuni—Kinh nói về những chuyện Phật 
giáng trần từ trên cung trời Đâu suất xuống thế 
xuất gia, thành đạo với danh hiệu Thích Ca Mâu 
ÑI. 

Great ornate world: Đại Trang Nghiêm Thế 
Giới—The of Akasagarbha 
Bodhisattva—Thế giới trang nghiêm hay thế giới 
của Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát. 

Great ox cart: Đại Ngưu Xa—The great white 
the — Mahayana Bodhisattvas. 
Mentioned in the Lotus sutra parable of the 
burning house—Đại xa bạch ngưu cho Bồ Tát 
Đại Thừa. Xe Trâu là xe lớn nhất trong truyện 
ngụ ngôn nhà lửa trong Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa—See FOur carts. 

Great paramita: Đại Ba La Mật The great 
paramitas or perfections of bodhisattvas—The ten 
paramitas—Đại ba la mật hay những ba la mật 
của chư Bồ Tát. 

Great peacock king: Mayura (skt)—Đại khổng 
tước vương. 

Great Penetrafon Mountan King Thus 
Come One: Đại Thông Sơn Vương Như Lai— 
According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, 
Chapter 9, in the past, a Buddha named Great 
Penetraton Mountan King Thus Come One 
appeared in the world. If a man or woman hears 
this Buddha”s name, that person will encounfer as 
many Buddhas as there are grains of sand in the 
Ganges, who will speak Dharma extensively for 
that person, and that person will certainly realize 
Bodhi—Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ 
chín,về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là 
Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người 
nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức 
Phật đây, thời người nầy đặng gặp hằng hà chư 
Phật nói nhiều pháp mầu cho, đều đặng thành đạo 
Bồ Đề. 





UnIV€rse 


OX-cart for 


2022 


Great and perfect enlightenmenf: Buddha- 
wisdom——Đại viên giác—Sự giác ngộ to lớn viên 
mãn hay là Phật trí. 

Great and perfect mirror wisdom: Đại viên 
cảnh trí (của Phật A Súc)—The great perfect 
miror wisdom of Aksobhya Buddha—See Four 
knowledges (€) and (D). 

Great perfect wisdom: Đại Viên Trí Great 
Perfect Wisdom 1s the wisdom of all knowing, 
perfection, etc. Other enlightened beings such as 
Pratyeke-Buddhas and Sravakas 
wisdom bu their wisdom 1s Innfiniely smaill 
compaired to the “Great Perfect Wisdom—Đại 
viên trí là Phật trí. Đây là trí biết tất cả và toàn 
vẹn. Những bậc giác ngộ như Duyên Giác và 
Thanh Văn cũng có trí tuệ, nhưng trí tuệ nầy so 
với đại viên trí thì quá nhỏ. 

Great perfecfon: Đại Toàn—System of 
meditaton that Is particularly Important in the 
Nyingmapa order of Tibetan Buddhism, but which 
1s also pracficed In other orders. According to 
lineage historles, 1f Originated with 
Samantabhadra, who passed 1t on to Vajrasattva. 
He tauglht 1t to Garap Dorje (Surativajra). Ït was 
later transmitted to Tibet by Padmasambhava and 
Vimalamitra In the eighth century. Ï(s practices 
understanding that phenomena 
emptiness Interpenetrate and are Inseparable. The 
phenomena are viewed as creatlons of mind and 
as empty of inherent existence. Practice of “øreat 
perfection” dispenses with Tantric visualizations, 
and Instead of focuses on direct apprehension of 
the clear lipht nature of mind. Meditators are 
taught to culfivate a union of essential purity and 
spontaneity. Essential purity refers to the mode of 
being, which 1s emptiness. Spontanerty 1s based on 
the notion that all posiive qualities are already 
spontaneously established in the “basis-of-all,” 
and so when meditators realize the innate purIty 
of the basis-of-all, the manifold attributes of a 
buddha become manifest. The basic text of “øreat 
perfection” 1s the Fourfold Innermost Essence by 
Longchen RapJampa (1308-1364), who 1s also the 
author of another Important text, the “Seven 
Treasures.”—Hệ thống thiển định đặc biệt trong 
trường phái Nyingmapa của Phật giáo Tây Tạng, 
nhưng cũng được các trường phái khác tu tập. 
Theo lịch sử các dòng truyền thừa, thì hệ thống 


also have 





am at and 


này bắt nguồn từ thời ngài Phổ Hiển, ngài đã 
truyền trao lại Kim Cang Thủ. Ngài đã dạy cho 
Garap Dorje. Sau đó hệ thống thiển định này 
được truyền sang Tây tạng bởi ngài Liên Hoa 
Sanh và Vimalamitra vào thế kỷ thứ 8. Sự tu tập 
của hệ thống này nhắm vào việc thông hiểu vạn 
hữu và không tánh là cùng xuyên nhau, cùng 
thẩm thấu nhau và không thể tách rời được. Vạn 
hữu phải được xem như do tâm tạo tác và không 
có thực chất hiện hữu. Tu tập “Đại Toàn” 

Great  pity: (skÐ——Great 
compassion—Great mercy—Đại Bi—See Three 
Buddha's virtues and Compassion. 

Great pity samadhi: Đại Bi Tam Muội—The 
samadhi of great pify, in which Buddhas and 
bodhisattvas developed ther great pity—The 
samadhi in which Vairocana evolves the group 
and 1t 1s described as the "mother of all Buddha- 
sons.”—Tam muội của lòng đại bi, qua đó chư 
Phật và chư Bồ Tát phát triển lòng đại bi của họ. 
Great potentiality: Đại Quyền—See Great 
powers of Buddhas and Bodhisattvas. 

Great powers: Đại Lực —Great in power—The 
øreat powers obtainable by a bodhisattva. 

1) Great will: Đại chí lực. 

2) Great mind: Ý lực. 

3) Action: Hành lực. 

4) Shame to do evil: Tàm lực. 

5) Wisdom: Huệ lực. 

6) Energy: Cường lực. 

7) Firmness: Trì lực (Sức tu trì). 

8) Virtue: Đức lực. 

9) Reasoning: Biện lực. 

10) Personal appearance: Sắc lực. 

11) Physical powers: Thân lực. 

12) Wealth: Tài lực. 

13) Spirit: Thần lực. 

14) Magic: Thần thông lực. 

15) Spreading the truth: Hoằng pháp lực. 

16) Subduing demons: Hàng ma lực. 

Great power of accomplishing a vow: Đại 
Nguyện Lực—A vow made by a Buddha or 
Bodhisattva—Lực lớn của chư Phật và chư Bồ Tát 
nhờ đó mà các ngài thành tựu được đại nguyện. 
Great powers of Buddhas and Bodhisattvas: 
Đại Quyển— The great potentiality or the great 
power of Buddhas and bodhisattvas to transform 


Mahakaruna 


2023 


themselves 1nto others, by which Maya becomes 
the mother of 1,000 Buddhas, Rahula the son of 
1,000 Buddhas, and all beings are within the 
potency of the dharmakaya—Đại Thánh Quyền, 
khả năng tuyệt luân của chư Phật và chư Bồ Tát 
có thể tự hóa thân vào người khác hay hóa hiện dị 
hình, bằng cách đó mà Hoàng Hậu Ma Gia đã 
làm mẹ 1.000 Phật, La Hầu La làm con của 1.000 
Phật, và tất cả chúng sanh đều nằm trong khả 
năng của Pháp thân Phật. 

Great powers of personality: Đại tự tại ngã— 
The cigh( great powers of personalfty or 
sovereign independence—lám cái ngã tự tại 
lớn—See Eight great powers of personality. 
Great praise: Đại tán thán. 

Great Prajna Sutra: Maha-prajna-paramita- 
sutra (skt)—Dai-hannya-kyo (Jap)—Sutra of Great 
Prajna-Paramita—Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Kinh. 

Great precious flower: Đại Bảo Hoa—Bông 
quí hay sen được kết bằng ngọc——A lotus made of 
pearls. 

Great precious mani: Đại Mani—Đại Bảo Ma 
Ñi—Pure pearl—The Buddha-Truth—Viên ngọc 
quí hay chân lý Phật giáo. 

Great precious ocean: Đại Bảo Hải —The great 
precious ocean of the merit of Amitabha—Biển 
công đức lớn của Đức Phật A Di Đà. 

Great precious region: Đại Bảo Phương—The 
ĐØI€Af pr€eclous region, the 
Maharatnakuta Sutra, as situated between the 
world of desire and the world of form——Vùng Đại 
Bảo, được diễn tả trong Kinh Đại Bảo Tích, vùng 
nầy nằm giữa Dục giới và Sắc giới. 

Great princely almsgiver: Năng Thí Thái Tử— 
Pnnce “Giver.” The great princely almsgiver, a 
former Incarnation of sakyamuni (Sakyamumi In 
previous life), when he obtained the magic 
dragon-pearl and by 1ts power relieved the needs 
of all the poor—Tiển thân của Đức Phật Thích 
Ca, khi ngài nhận được long ngọc và do bởi năng 
lực của ngọc nây mà ngài đã làm vơi những nhu 
cầu cần kíp của những người nghèo. 

Great psychic power: Đại thần thông. 

Great qualifies that are hard to believe: 
Phẩm chất vĩ đại khó tin—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 


descrbed ¡1n 


ten preat qualities that are hard to believe of all 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 
mười pháp quảng đại khó tin của chư Phật—See 
Ten great qualities that are hard to believe of all 
Buddhas. 

Great Quietness and Reflection: Maka-shikan 
(ap—Đại Chỉ Quán—Ma Ha Chỉ Quán—A 
record of the lectures of Master T”ien-T”ai Chih-1, 
founder of the T”ien-T”ai school. The foundation 
work on T”ien-T”aïs modified form of samadhi, 
rest of body for clearness of vision. Ït Is also 
called the concentration or mental state, in which 
1S perceived, at one and the same time, the unity 
in the diversity and the diversity in the unity (a 
method ascribed by T”Ien-T”ai to the Lotus Sutra). 
lt is one of the three foundaton works of the 
T1en-T”ai School; was delivered by Chih-I to his 
disciple Chang-An who commifted 1t to wrItIng—— 
Ghi lại những thời thuyết giảng của Sư Thiên Thai 
Trí Khải, vị sáng lập ra tông Thiên Thai. Bộ sách 
căn bản của tông Thiên Thai dạy về cách an 
dưỡng thân để tâm được trong sáng. Cũng được 
gọi là viên đốn chỉ quán, nghĩa là nhờ vào sự tập 
trung tỉnh thần mà ngưng bặt vọng niệm và đạt 
được chân trí tức thì (đây là phương pháp của tông 
Thiên Thai trong Kinh Pháp Hoa). Đây là một 
trong ba bộ sách lớn của Thiên Thai do đại sư 
Thiên Thai thuyết giảng và được đệ tử của ngài là 
Chương An ghi chép lại thành bộ—See T”Ien-T”ai 
and Chiĩh-I. 

Great radianee: Vầng quang minh rực rỡ. 
Great realm to learn patience: Saha (skÙ— 
This world——Đại nhẫn thế giới. 

Great red lotus: Đại Hồng Liên—Hoa Sen 
Đỏ—The cold hell where the skin is covered with 
chaps like lotuses—Tên của một loại địa ngục 
lạnh đến nổi da thịt nứt toác ra như những hoa sen 
đỏ. 

Great refuge: Đại quy y. 

Great rejoicing: Đại hỷ. 

Great reliable Brahmana: Đại Kiên Cố Bà La 
Môn—Sakyamunl In a previous life when he was 
a minister of a country—Đức Thích Ca Mâu Ni 
trong một tiên kiếp làm quan đại thần trong một 
nước có tên là Đại Kiên Cố Bà La Môn. 

Great renunciation: Đại xuất thế——One of the 
most prominent features of the Buddha”s life-story 


2024 


1s the fact that In his final existence he was 
human. This information can be misleading, 
however, because he was muụch more than an 
ordinary person. Being a Buddha 1s being neither 
human nor god, but going beyond the nature of 
both. In spite of this distinction, the Buddhist 
tradition recalls the exemplary life of the Buddha 
1n his human phase as a means of introducing the 
basic problem of human existence, the problem to 
which enlightenment is the solution. After his final 
binh the Bodhisatva was named Siddhartha, 
meaning “one whose goal 1s accomplishment.” 
The seers Immediately recognized that he was a 
special child. Even In Infancy he bore the thirty- 
two marks of a great man, atfesting to his 
uniqueness (see Thirty-two auspIclous marks). His 
mother, her mission accomplished, died seven 
days after his biĩth and was reborn amid the 
content(ed gods of the Tusita Heaven. Siddhartha”s 
future was prophesiled twice on both occasIons 1t 
was revealed that he would be either a universal 
king, known throughout the lands for his power 
and justice, or a Buddha, leading a reliplous life 
and setting humankind free from Ignorance. lf 
Siddhartha followed the life of a householder he 
would become a great king, but if he renounced 
the world he would become a Buddha. King 
Suddhodana was told that in order to ensure his 
son”s royal future, he must prevent him from ever 
seeing the miseries of life. The king thus built 
three palaces for his son, and surrounded them 
with guards whose duty was to prevent the prince 
fom seeinng the true character of human 
experlence. Siddhartha Gautama was a unique 
and talented youth. His radiance knew no bounds 
and he excelled his contemporaries ¡in skill and 
learning. Cushioned by all the Imaginable delights 
of worldly life, he remained ignorant of the 
inevitable pain of the human condition. The 
Buddhacharita describes his splendid surroundings 
in great detail, evoking, for example, the soft 
voIces and charming music of many dancing øiIrls 
and the radiant pavilions suited to every season. 
In trme the prince married the fair Yasodhara, and 
at the aøe of twenty-nine 1t seemed as 1f he would 
proceed along the road to kingship without ever 
suspecting the ou(side the deliphts of his secure 
haven there was much harsher reality. One day, 


however, he wished to see beyond the perimeter 
of his guarded dwellings. The king tried to 
dissuade him, but on failing ¡in this attempt he 
ordered the city to be cleared of anything that 
might discomfort the prince. Ín four outinss, 
known In the Buddhist tradiion as “the Four 
Sights,” Siddhartha encountered old age, disease, 
death, and finally, an ascetic who was seeking a 
way to transcend such suffering. He was deeply 
affected by this fourth encounter and vowed to 
abandon his princely life and seek the truth about 
the human condition. Having taken this resolve, 
Siddhartha returned to the palace, where he was 
notified that his wife had given birth to a son. He 
could not find happiness In this, and retorted, “A 
(Rahula) has The king 
consequently decreed that his grandson should be 
named “Rahula”. At the palace all attempts to 
entertan Siddhartha failed. He was no longer 
1nterested in the delights of the senses and merely 
fell asleep on the couch. When he awoke in the 
middle of the night he saw the beautiful singers 
and dancers sprawled Iinelegantly over his parlor, 


fetter been born.” 


they seemed to him like corpses and caused him 
mental anguish. He resolved to carry through his 
“øreat renunciation” that very night and Instructed 
his charioteer Chandaka to prepare his great horse 
Kanthaka. Before leaving the palace, he visited 
his wife”s chambers. Standing at the threshold and 
smelling the jasmine, his heart was filled with 
longing. He saw the fatr Yasodhara sleeping with 
her hand resting on Rahula, and felt the urge to 
pIck his son up for the last time, but he dịd not 
dare to do so for fear that he might wake them and 
Jeopardlze his departuire. Under 
circumstances leaving the palace would have 


normal 


been Iimpossible. There was hundreds of armed 
men at each of the town”s massive gates. But one 
heavenly deva gently swung open the gate while 
others muffled the sound of Kanthaka”s hoofs and 
plunged the town's ¡nhabitants Into a deep 
Swftly ridng through the ai, 
accompaniled by celestial hosts of all kinds. 
Siddhartha. Chandaka, and Kanthaka arrived at 
the river Anoma. There the Bodhisattva did 
Chandaka to return to the palace to inform his 
family of his departure . Kanthaka could not bear 
to part with his master and died on the spot. He 


slumber. 


2025 


was reborn In the Tavatimsa Heaven, the Heaven 
of the Thirty-Three Gods. Shedding his royal 
attire, the Bodhisattva cut off his flowing hatr with 
one stroke of his sword and tossed into the alr, 
saying, “Tf I am to become a Buddha, let it remain 
1n the sky; 1f not, let 1t fall to the ground.” With his 
divinne eye. Indra, king of the gods, saw this 
øesture and caupght the Bodhisattvaˆ”s hair in Jewel 
casket. The god Brahma offered the Bodhisattva 
three saffron robes, an alms bowl, and the other 
requisites of a monk: a razor, a needle, a water 
strainer and a belt. Siddhartha was now set on the 
1rrevocable path to liberation, at the end of which 
he would attain perfect wisdom and completely 
extinguish the flame of sufferine—Một trong 
những nét nổi bật của câu chuyện về cuộc đời 
Đức Phật với sự kiện Ngài là một con người trong 
kiếp tái sanh lần cuối của mình. Tuy nhiên, tin tức 
này có thể làm cho người ta suy nghĩ lệch lạc, bởi 
vì Ngài không còn là một con người bình thường. 
Là một vị Phật thì không phải là người mà cũng 
không phải là thân linh, nhưng lại vượt xa bản 
chất của hai thứ vừa kể. Mặc dù sự xuất chúng 
này, truyền thống đạo Phật nhắc nhở một đời 
sống gương mẫu của Đức Phật trong giai đoạn 
làm người của Ngài như là một phương tiện đi 
vào vấn đề cơ bản về kiếp sống của con người, 
vấn đề đi đến sự giác ngộ là một giải pháp. Sau 
lần tái sinh cuối cùng, vị Bồ Tát được đặt tên là 
Tất Đạt Đa, có nghĩa là “một người có mục đích 
của mình thành tựu.” Những nhà tiên tri đương 
thời lập tức nhận ra rằng Ngài là một cậu bé đặc 
biệt. Ngay khi còn bé, Ngài đã có trong mình 32 
tướng hảo của một con người vĩ đại, chứng tỏ sự 
độc tôn của Ngài (see Tam Thập Nhị Hảo Tướng 
Của Phật). Mẹ của Ngài sau khi hoàn tất nhiệm 
vụ thiêng liêng của mình, đã qua đời khi Ngài vừa 
mới sanh ra được 7 ngày và tái sanh nơi cõi trời 
Đâu Suất. Tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa đã 
được tiên đoán hai lần và vào cả hai dịp đều cho 
thấy rằng Ngài sẽ là một vị vua của vũ trụ hoặc 
một vị Phật, khắp thế gian đều biết đến quyên lực 
và sự công bằng của Ngài, hoặc là một vị Phật, 
dẫn dắt đời sống tôn giáo và đưa nhân loại thoát 
khỏi vô minh. Nếu Thái tử Tất Đạt Đa theo đuổi 
đời sống của một bậc gia trưởng, Ngài sẽ trở 
thành một đại vương, nhưng nếu Ngài từ bỏ thế 
tục Ngài sẽ trở thành Phật. Các nhà tiên tri báo 


cho vua Tịnh Phạn sự kiện này để bảo đảm tương 
lai của hoàng tộc của đứa con trai của Ngài. Vua 
cha phải tìm cách ngăn chặn để không bao giờ 
cho Thái tử trông thấy những cảnh khốn cùng bất 
hạnh của cuộc sống. Vì vậy nhà vua cho xây ba 
tòa cung điện cho con trai mình và có đội quân 
bảo vệ, nhiệm vụ của họ là ngăn không cho Thái 
tử trông thấy những đặc tính thật sự mà con người 
phải trải qua. Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm là một 
chàng trai trẻ đầy tài năng và cá tính độc đáo và 
Ngài vượt trội những người cùng lứa tuổi ở lãnh 
vực tài năng và học vấn. Được sống trong chăn 
êm nệm ấm cùng với tất cả những thỏa thích 
không thể tưởng được của cuộc sống trần tục, 
Ngài vẫn chưa biết được sự đau đớn của kiếp 
người mà không một ai có thể tránh được. Sử thi 
mô tả những cảnh huy hoàng tráng lệ chung 
quanh Ngài, không thiếu một thứ gì, ví dụ như lời 
ca tiếng hát trầm bổng của âm nhạc du dương với 
nhiều vũ nữ có sắc đẹp mê hồn và từng cung điệu 
cho mỗi mùa. Vào thời gian Thái tử kết hôn cùng 
công chúa Gia Du Đà La khi Ngài ở tuổi 29, sự 
việc dường như thể là Ngài sẽ tiến tới con đường 
nối nghiệp vua cha mà chẳng có mảy may ngờ 
rằng thế giới bên ngoài cung điện an toàn, có đầy 
những thỏa thích dục lạc này lại có một thực tế vô 
cùng nghiệt ngã. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, 
Ngài ao ước được nhìn thấy những gì vượt qua 
những thành lũy của những người lính canh. Vua 
cha cố khuyên can Thái tử, nhưng thất bại, nên 
sau đó phải ra lệnh quét dọn làm sạch sẽ bất cứ 
điều gì có thể làm cho Thái tử khó chịu. Trong 4 
lần đi dạo ngoài thành, theo truyền thống Phật 
giáo là “Bốn Hình Ảnh,” Thái tử Tất Đạt Đa đã 
đối mặt với lão bệnh và tử, và cuối cùng là hình 
ảnh một đạo sĩ khổ hạnh đang đi tìm con đường 
để vượt qua sự khổ. Ngài vô cùng xúc động với 
hình ảnh thứ tư này, và phát nguyện từ bỏ cuộc 
đời xa hoa của mình và đi tìm chân lý về thân 
phận con người. Sau khi đi đến quyết định này, 
Tất Đạt Đa trở về cung điện, ở đây Ngài được 
thông báo là vợ Ngài sanh cho Ngài một đứa con 
trai. Ngài không lấy làm vui sướng với tin mừng 
này và kêu lên “Một sự trói buộc (rahula) ra đời.” 
Do đó vua cha ra sắc lệnh đặt tên cho đứa cháu 
trai mình là La Hầu La. Trong cung điện, nhà vua 
dùng mọi nỗ lực để làm khuây khỏa nỗi lòng của 
Thái tử Tất Đạt Đa nhưng đều vô ích. Thái tử 


2026 


không còn quan tâm đến những dục lạc và hoàn 
toàn cảm thấy buồn ngủ trên chiếc ghế trường kỷ. 
Vào một nửa đêm khi Ngài tỉnh giấc rồi trông 
thấy những nàng ca kỹ và những vũ công xinh 
đẹp nằm sóng soài trong phòng khách của Ngài, 
đối với Ngài lúc này giống như những xác chết và 
cảm thấy tinh thần đau đớn. Ngài quyết định đi 
đến “sự xuất gia vĩ đại” ngay chính đêm đó Ngài 
ra lệnh cho người đánh xe là Xa Nặc, chuẩn bị 
cho mình ngựa Kiền Trắc. Trước khi rời bổ cung 
điện, Ngài ghé qua căn phòng của vợ mình, đứng 
ở ngưỡng cửa và ngửi thấy mùi hoa lài, lòng Ngài 
đầy xao xuyến. Ngài trông thấy công chùa Gia 
Du Đà La nằm ngủ với bàn tay tựa trên mình La 
Hầu La, lòng Ngài thôi thúc muốn ấm đứa con thơ 
của mình vào lòng lần cuối, nhưng Ngài không 
dám làm như vậy vì sợ rằng mình sẽ đánh thức họ 
và như thế sẽ cẩn trở cho sự ra đi của mình. Trong 
những lúc bình thường, việc rời bỏ cung điện là 
không thể xảy ra, có hàng trăm binh sĩ vũ trang ở 
các cổng thành. Nhưng một vị trời mở cổng thành 
trong khi những vị khác làm giảm bớt âm thanh 
của tiếng vó ngựa Kiển Trắc rồi đưa những người 
dân trong thành vào giấc ngủ say. Nhanh chóng 
vượt qua không trung cùng với mọi tinh tú trên 
bầu trời, Thái tử Tất Đạt Đa, Xa Nặc và ngựa 
Kiển Trắc đến bờ sông Anoma. Ở đó Thái tử 
khuyên Xa Nặc nên trở về hoàng cung để báo tin 
cho hoàng gia về sự ra đi của Ngài. Con ngựa 
Kiền Trắc không chịu đựng được sự chia ly với 
chủ mình và chết ngay tại chỗ lúc ấy. Nó được tái 
sinh vào cõi trời 33 tầng. Cởi bỏ y phục của hoàng 
gia, Thái tử dùng chiếc gươm của mình cắt đứt 
mái tóc dợn sóng, xong rồi tung lên trời và nói: 
“Nếu ta trở thành Phật, hãy để những tóc này 
nằm yên trên bầu trời, nếu không hãy để nó rơi 
xuống đất.” Với thiên nhãn, vị trời Đế Thích thấy 
được nên vôi nắm bắt lấy mớ tóc ấy và cho vào 
chiếc hộp ngọc. Một vị Phạm Thiên dâng cho 
Thái tử ba bộ y, một chiếc bát và những vật dụng 
của một nhà sư: một dao cạo, một cây kim, một 
cái lọc nước, và một chiếc thắt lưng. Từ đây Thái 
tử Tất Đạt Đa cất bước trên con đường không thể 
từ bỏ được để đi đến giải thoát trí tuệ hoàn hảo 
và hoàn toàn dập tắt được ngọn lửa khổ đau. 
Great resolution: Chí nguyện lớn—See Three 
factors making for success In the cultivation of 
Zen. 


Great  resolve: Mahapranidhana 
Nguyện—See Gireat vow. 

Great Reverend: Bố Đại Hòa Thượng—See 
Cloth-bag monk. 

Great root of faith: Đại Tín—Great root of 
faith; the strong faith that 1s considered one of the 
three “pillars” pf the practice of Zen. The other 
two essentials are great doubt and great resolve—— 
Đại tín là niềm tin sâu sắc, là gốc rễ lớn của niêm 
tin, được coi như một trong ba điều kiện căn bản 
của Thiền tập. Hai điều kiện kia là đại nghi và 
đại quyết. 

Great sagøes: Great saints—Đại Thánh —Đại 
Hiền. 

Great saint: Đại Thánh. 

Great Sangha School: Mahasanghika (skt— 
Daishubu (Jap)—Đại Chúng Bộ —Together with 
the Theravada School, one of the two principal 
of  Early Hinayana Buddhism. 
Mahasanghika 1s said more liberal than 1s main 
rival group of Sthavras In both monastc 
discipline and doctrinal ¡interpretaton. The 
Mahasaneghka views the Buddha as a 
supramundane being, while the Sthaviras 
emphasizes that he”s only an exceptional human 
being.  Some that the 
Mahasanghika may have been a transitional form 
of the Mahayana schools later because the school 
adopted some doctrines that later became 
associlated with Mahayana, such as the Idea that a 
Bodhisattva may volunfarily choose to be reborn 
1n lower realms of existence 1n order to benefit 
others—Cùng với trường phái Nguyên Thủy, một 
trong hai trường phái sớm nhất của Phật giáo Tiểu 
Thừa. Đại Chúng Bộ là một nhóm Tăng sĩ cấp 
tiến hơn nhóm “Thượng Tọa Bộ,” là nhóm rất bảo 
thủ trong giới luật và giảng giải giáo pháp. Nhóm 
Đại Chúng Bộ nhìn Đức Phật như một siêu nhân, 
trong khi nhóm “Thượng Tọa Bộ” chỉ xem Ngài 
như một con người xuất chúng mà thôi. Một vài 
học giả tin rằng Đại Chúng Bộ là móc chuyển 
tiếp của trường phái Đại Thừa bởi vì nó thừa 
nhận những giáo lý mà về sau này có liên hệ với 
Đại Thừa, chẳng hạn như tư tưởng về một vị Bồ 
Tát tự nguyện tái sanh vào cõi thấp hơn nhằm lợi 
lạc chúng sanh—See Mahasanghika. 


(sk)——Đại 


schools 


scholars believe 


2027 


Great sastras: Những bộ luận lớn—There are 
five great sastras—See FIve øreat sastras. 

Great scholars: Học giả lỗi lạc —The four great 
scholars among the 500 arhats who made the 
Vibhasa-sastra, a crilcal commentary on the 
Abhidharma—Bốn vị đại học giả trong số năm 
trăm vị A La Hán, những người đã viết ra bộ 
Luận Vi Diệu Pháp —See Four great scholars. 
Great Schools: Trường phái lớn—There are four 
Mahayanas, or four Great Schools—Có bốn tông 
phái Đại Thừa—See Four Great Schools. 

Greaf sea congregafion: Đại Hải Chúng—The 
Øreaf consgregation, as all waters flowing Into the 
sea become salty, as all ranks flowing Into the 
sangha become of one flavour and lose old 
đifferentiations—Đại hải chúng có nghĩa là hội 
chúng giống như nước chảy ra biển cũng trở nên 
mặn, cũng như vậy tất cả đại chúng trong Tăng 
đoàn trở thành một vị và mất đi những khác biệt 
trước đây. 

Great self: Đại Ngã —The true personality—See 
Mahatma. 

Great shaman: Mahasramana (skt—Đại sa 
môn (Buddha)—See Buddha. 

Great ship of salvation: Đại Thuyền—Đại 
Thừa, con thuyền lớn cứu độ chúng sanh— 
Mahayana. 

Great spirit of inquiry: Nghi lớn—See Three 
factors making for success In the cultivation of 
Zen. 

Great spiritual stupa: Đại linh tháp There 
are eight Great Spirtual or Sacred Stupas of 
Buddhism—Có tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật 
giáo—See Eight great spiritual or sacred stupas. 
Great spiritual teacher: Đại độ sư—One who 
can help beings cross from mortality to nirvana, 
ie. a Buddha or a Bodhisattva—Bậc có thể giúp 
chúng sanh vượt thoát từ sanh tử đến Niết Bàn, 
như một vị Phật hay một vị Bồ Tát. 

Great storm: Calamities of wind—Typhoon— 
Đại phong—One of the 
calamifies to end the world—Một trong ba tai họa 
tiêu diệt thế giới —See Three calamities or three 
final catastrophes. 
Great-Strong-Zealous-Bold-Fierce Buddha: 
Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật. 


thee destructive 


Great suffering: Đại khổ. 

Great Sumeru Buddha: Đại Tu Di Phật. 

Great Sun: Đại Nhựt—See Eight patriarchs of 
the True Word sect. 

Great Sun Buddha  Vairocana or 
Mahavairocana (skÙ—Đại Nhật Như Lai—See 
Vairocana. 

Great sutras: Đại Kinh—According to the 
T1en-T”ai sect, the great sutra Implies the Infinite 
Life Sutra of the Pure Land Sect, while the Amida 
Sufra 1s considered as a Smaller Sutra. There are 
four great sutras in Buddhism—Theo phái Thiên 
Thai, thì Đại Kinh chỉ hai bộ Kinh Phật Thuyết 
Vô Lượng Thọ, hai trong ba bộ kinh chánh của 
Tịnh Độ Tông, trong khi Kinh A Di Đà được gọi 
là Tiểu Bổn Kinh. Có bốn bộ kinh lớn trong Phật 
giáo—See Sukhavativyuha Sutra. 

Great taint Đại Nhiễm Pháp The great 
dharma of defilement, sex-attraction, associated 
with the god of love (Ái Nhiễm Minh Vương)— 
Pháp ái nhiễm lớn nhất là sắc dục nhiễm hay sự 
ái nhiễm của hai tính nam nữ, liên hệ tới Ái 
Nhiễm Minh Vương. 

Great talent: Đại tài. 

Great talker: Người chỉ biết nói giỏi—See Four 
types of people who can be seen as foes in 
disguise. 

Great Tang Chronicles of the Western 
World: Đại Đường Tây Vực Ký ——Tây Vực Ký— 
Tây Vực Truyện—The Great T”ang Chronicles of 
the Western World, or Records of Western 
countries, by the Tang dynasty pilgrim Hsuan- 
Tsang, in I2 books A.D. 646-648—Ký sự ghi lại 
về các nước ở Tây Vực, do Huyễn Trang đời 
Đường biên soạn thành 12 quyển vào khoảng 
những năm 646-648 sau Tây Lịch. 

Great T?ang Records of Western Lands: Đại 
Đường Tây Vực Ký——See Great Tang Chronicles 
of the Western World. 

Great teacher: Nayaka (skÙ—Đại Sư—Great 


guide. 
l) Great teacher (master) or leader: VỊ Thầy 
lớn. 


2) A tre ofthe Buddha or Great Bodhisattvas— 
Một danh hiệu của một vị Phật hay các vị 
Đại Bồ Tát. 


2028 


3) One of the ten tiles of a Buddha: Một trong 
mười danh hiệu của Phật. 

4) This is a Buddhist tile which 1s usually 
conferred posthumously (affter the master 
died): Danh hiệu mà các vị thầy Phật giáo 
thường được truy tặng sau khi tịch. 

Great teaching: Đại Giáo —The great teaching 

as compared with the smaller or inferior (Tiểu 

thừa—-Hinayana). Mahayana 1s described as 
seeking to find and extend all knowledge, and in 

certain schools, to lead all to Buddhahood. It has a 

concept of an eternal Buddha, or Buddhahood as 

Eternal (Adi-Buddha)—Đại Thừa Giáo hay giáo 

pháp lớn so với Tiểu Thừa. Đại thừa được diễn tả 

là giáo phái tìm cầu hay làm rộng trí tuệ bằng tu 
tập; trong vài trường phái, chủ trương tu theo Đại 

Thừa sẽ dẫn đến quả vị Phật—See Mahayana. 

Great texts: Chief or fundamental book or text— 

Đại bản —Tien T”ai sect takes the Infinite Life 

Sutra as the major of the three Pure-land sutras 

and the Amitabha Sutra as minor text—Tông 

Thiên Thai lấy Kinh Vô Lượng Thọ làm Đại Bản 

và Kinh A Di Đà làm Tiểu Bản. 

Great Tibetan lama: Panchen Lama (tib)—Ban 

thiển Lạt ma—See Panchen Lama. 

Great title: Đại danh hiệu —The chant recited by 

members of the Japanese Soka Gakkal sect, 

“Namo Myotho Renge-kyo” (Praise to the Lotus 

Sutra). This practice 1s traced back to Nichiren 

(1222-1282), who taupht that the Lotus Sutra 1s the 

only Buddhist scripture that 1s approprilate to the 

present degenerate age. He also felt that Its 
teachinøs are too profound for most of the beings 
of this age to comprehend, and so they should 
content themselves with venerating the text, 
which he believed has the power magically to 
confer on those who have faith In it and who chant 
1s tile. Members of the Soka Gakkal believe that 
their chanting brings Immediate and pragmatic 
benefifs and leads to buddhahood in one”s present 
lifetime—Đại danh hiệu được trì tụng bởi Phật tử 
tông Soka Gakkai của Nhật Bản “Nam Mô Diệu 

Pháp Liên Hoa Kinh.” Lối tu tập này có từ thời 

của ngài Nhật Liên, người đã dạy rằng chỉ có 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là thích hợp trong thời 

Mạt Pháp này mà thôi. Ngài cũng cảm thấy rằng 

giáo pháp quá thậm thâm để hầu hết chúng sanh 

trong thời này có thể am hiểu được, nên họ tự 


bằng lòng với việc tôn kính kinh văn Diệu Pháp 
Liên Hoa, mà ông tin là thần lực của Diệu Pháp 
Liên Hoa sẽ ban cho những ai có niềm tin vào 
kinh và những ai trì niệm hồng danh của kinh này. 
Các đệ tử của phái Soka Gakkai tin rằng trì nệm 
hồng danh kinh sẽ mang lại cho họ những lợi ích 
thực tiễn và dẫn đến Phật quả ngay trong hiện 
đời. 

Great tranquil dharma-king: Đại Tịch pháp 
vương—The nirvana dharma-king (Vairocana— 
Đại Nhựt Như Lai)—Đại tịch tĩnh hay niết bàn 
của pháp vương Đại Nhựt Như Lai. 

Great tranqulility samadhi: Đại Tịch Định— 
Đại Tịch Định Tam Muội—Đại Tịch Tính Diệu 
Tam Ma Địa—The samadhi which the Tathagata 
enters, of perfect tranquility and concenftration 
with total absence of any perturbing element 
(parinirvana)—Tam Ma Địa hay phép thiển định 
mà Như Lai đã vào với trạng thái tịch tịnh và sự 
tập trung hoàn toàn vắng bặc những xao xuyến 
loạn động (la mọi tán động, rốt ráo tịch tịnh). 
Great Transference of Merit: Đại Hồi Hướng. 
Great transformafion: Đại Hóa—The 
transforming, teaching, and work of a Buddha ¡in 
one life time—Chuyển hóa, giáo huấn, và làm 
việc Phật sự của một vị Phật trong một kiếp. 
Great treason: Đại nghịch. 

Great treasure: Tài sản quí báu nhất. 

Great Treasure Accumulafon Sutra: 
Maharatnakuta-sutra (skÐ——Datho-Shakkyo 
(ap)—Kinh Đại Bửu Tích —See Maha-Ratnakuta 
Sutra. 

Great tree: Đại Thọ—According to the T”ien- 
Tai school, Bodhisattva is considered as a great 
tree—Theo tông Thiên Thai, Bổ Tát được xem 
như đại thọ. 

Great and unatfainable space: Immeasurable 
space—Đại Không Bất Khả Đắc—Hư không bao 
la không nắm bắt hay đo lường được. 

Great undertaking: Đại phát khởi—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten great undertakings of Great Enlightening 
Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 
can be ¡imbued with the supremely great 
knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười pháp đại phát khởi của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời rốt 


2029 


ráo Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại trí vô thượng của 
Như Lai—See Ten great undertakings of Great 
Enlightening Beings. 

Great Vaipulyas: Đại Phương Đẳng —Đại 
Phương Quảng—Vô Lượng Nghĩa Kinh—Sutra of 
Infinte Meaning—The great Vaipulyas, or sutra 
of Mahayana—The Great Vaipulyas means 
broad, widespread, and levelled up, equal to 
everywhere, universal. The Vaipulya works are 
syled  sutras, the of 
universalism. This 1s the name for the 12 
Hinayana and Mahayana Sutras—Phương Đẳng 
và Phương Quảng đồng nghĩa. Đây là tên chung 
của 12 bộ Kinh Tiểu và Đại Thừa. 

Great Vaipulya Buddha: Đại Phương Quảng 
Phật The fundamental honoured one of the 
The Buddha who the 
universal law—Hoa Nghiêm Bổn Tôn, vị Phật đã 
chứng nghiệm được lý đại phương quảng hay là 
bậc đã công viên quả mãn. 

Great value: Giá trị cao cả. 

Great Vehicle: Mahayana (skÐ—Northern 
school—Đại thừa—Mãn Tự giáo—One of the two 
major divisions of Buddhism. The Mahayana 
doctrine 1s set forth in the SanskriI texts. 
Sometimes refers to as Northern Buddhism——Một 
trong hai tông phái lớn của Phật giáo, mà đa phần 
giáo điển dựa vào Kinh Tạng Sanskrit. Thỉnh 
thoảng còn được gọi là Phật giáo Bắc Tông —See 
FIve Means of the Northern School. 

Great Vehicle Zen: Đại Thừa Thiển— 
Mahayana Zen—See Five kinds of varietles of 
meditation. 


for broad  doctrine 


Avatamsaka. realizd 


Great victory: Đại thắng. 

Great Victory Vajra: Đại Thắng Kim Cang— 
One of the incarnations of Vairocana represented 
with twelve arms, each hand holding one of his 
symbols—Đại Chuyển Luân Vương, vị Kim Cang 
Tát Đỏa hay Kim Cang Thủ có 12 tay do Đức Đại 
Nhật hóa thân, mỗi tay đều cầm giữ một biểu 
tượng. 

Great  virtue: Chaste—Righteous—Conduct 
according to Buddha-truth—Đạo hạnh. 

Great virtues of all Buddhas: Đại phẩm 
hạnh—Những phẩm hạnh cao cả của chư Phật— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of great virtue that 


are impeccably pure of all Buddhas—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười công đức lớn 
hoàn toàn rời lỗi thanh tịnh của chư Phật —See 
Ten kinds of great virtue that are impeccably pure 
of all Buddhas. 
Great Virtue Monastery: Đại Đức Tự —One of 
the most Important Zen monasteries In Kyoto, 
built in 1319 by Akamatsu Norimura for the 
master Myocho, who was also known as Daito 
Kokushi (1283-1337). It grew to become one of 
the maJor Zen cenfters in Japan. 
Great voïces from the power of the virfuous 
qualifies of Buddha: Âm thanh quảng đại của 
Đức Như Lai—-Accordng to The 
Adornment Scripture, Chapter Manifestation of 
Buddha (37),The voice of Buddha 1s without 
master or maker, without discrimination, not 
entering, not emerging, yet producing four great 
voIces from the power of the virtuous qualitles of 
Buddha—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai 
Xuất Hiện (37), âm thanh của Đức Như Lai 
không chủ không làm, không có phân biệt, chẳng 
phải nhập chẳng phải xuất, chỉ từ pháp lực công 
đức của Như Lai mà phát sanh bốn thứ âm thanh 
quảng đại—See Four great voices from the power 
of the virtuous qualities of Buddha. 

Great void: Mahasunyata (skt—Đại không— 

The Mahayana parinirvana—See Mahasunyata. 

Great  VowWs: (sk)—Đại 

nguyện. 

l) Great vows made by the Bodhisattva In the 
beginning of his spirtual career. The great 
vow of a Buddha or Bodhisattva to save all 
the living and bring them to Buddhahood. 
Great resolve 1s regarded as one of the “three 
pHlars” of the practice of Zen, according to 
the Japanese Lin-Chi tradition. It 1s defined as 
an unwavering resolve to overcome the 
“øreat doubt.” The other two pillars are øreat 
faith and great doubt——Các lời nguyện lớn mà 
các vị Bồ Tát thiết lập khi khởi đầu sự nghiệp 
tâm linh của các ngài. Đại nguyện của chư 
Phật và chư Bồ Tát, cứu độ hết thảy chúng 
sanh và khiến họ đạt thành Phật quả. Đại 
nguyện được xem như là một trong “tam trụ” 
của thiển tập, theo truyền thống Thiển Lâm 
Tế. Đại nguyện được định nghĩa như là 


Flower 


Mahapranidhana 


2030 


nguyện vững vàng để vượt qua đại nghi. Hai 
trụ khác là đại tín và đại nghi. 

2) The vow to save all the living and bring them 
to Buddhahood. Bodhisattvas take great vows 
as a reliance, as they enhance enlightenment. 
This 1s one of the ten kinds of reliance of 
Great Enlightening Beings. According to The 
Flower Adornment Sutra, chapter 38 
(Detachment from the World), the Great 
Enlightenng Being Universally Good told 
Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of 
reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of 
Buddhas—Chư Bồ Tát dùng đại nguyện làm 
y-chỉ, vì nhờ đó mà Bồ để tâm tăng trưởng. 
Đây là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ 
Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế 
Gian, Bồ Tát Phổ Hiển bảo Phổ Huệ rằng 
chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ 
Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của 
Như Lai—See Mahapranidhana, and Ten 
kimds of relance of Great Enlightening 
Beings. 

Great vow boat of Amitabha Buddha: Đại 

Nguyện Thuyển-The great vow boat of 

Amitabha Buddha, which ferries the believers 

over the sea of morfality to the Pure Land— 

Thuyền Bát Nhã hay Đại Nguyện của Đức Phật A 

Di Đà, đưa tất cả những ai tín thọ nơi ngài qua 

biển sanh tử luân hồi để đến Tịnh Độ. 

Great water: Calamity of water—Đại thủy— 

One of the three destructive calamities to end the 

world—Một trong ba tai họa tiêu diệt thế giới 

(Tam Đại Tai). 

Great way: Buddhism—Đại đạo. 

Great way of developing the Bodhi Mind: 

“Đại” Phát Bồ Đề Tâm—One of the eight ways 

of developing the Bodhi Mind. The Great way of 

developing the Bodhi Mind is one of the four 
proper ways of cultivation for Buddhists. Only 
when the realm of sentient beings has ceased to 
exist, would one”s vows come fo an end; only 
when Buddhahood has been realized, would one”s 
vows be achieved. Such development of the 

Bodhi Mind 1s called “sreat.” Above 1s the way of 

developing the mind of those In the rank of 

Mahayana Great Strength Dharma Body Maha- 


Bodhisattvas, or Bodhisatva Saintly Masters, 
who have already attaned the “Non-Birth 
Dharma Tolerance” and have turned the non- 
retrosressing Dharma Wheel in the ten directions 
of infinite universes—Một trong tám cách phát 
tâm Bồ Đề. Đây là một trong bốn cách phát tâm 
đúng đắn cho người tu Phật. Cõi chúng sanh hết, 
nguyện mới hết; đạo Bồ Đề thành, nguyện mới 
thành. Phát tâm như vậy gọi là ĐẠI. Đây là lối 
phát tâm của hàng Đại Thừa Pháp Thân Đại Sĩ 
Bồ Tát, hay bậc Thánh Tăng Bồ Tát, đã đắc được 
vô sanh pháp nhẫn, chuyển pháp luân bất thối 
trong mười phương pháp giới —See Eight ways of 
developing the Bodhi Mind. 

Great way of the one reality of Amitabha”s 
vows: Bổn Nguyện Nhất Thực Đại Đạo—Pháp 
Môn Tha Lực Niệm Phật—The great way of the 
one reality of Amitabha”s vows, 1.e. that of calling 
on his name and trusting to his strength and not 
one°s own—Đại bổn nguyện của Đức Phật A Di 
Đà tiếp dẫn những ai tin và niệm hồng danh của 
Ngài. 

Great white-bullock cart: Đại Bạch Ngưu 
Xa—The great white-bullock cart of the Lotus 
Sutra. The Mahayana, as contrast with the deer- 
cart and goat-cart of sravakas and pratyeka- 
buddhas of the Hinayana—Xe Trâu trắng trong 
Kinh Pháp Hoa. Ám chỉ Đại Thừa, đối lại với xe 
nai và xe dê ám chỉ Thanh Văn và Duyên Giác 
của Tiểu Thừa. 

Great white-robe Kuan-Yin: Pandaravasini 
(skt—Đại Bạch Y—A form of Kuan-Yin, all in 
white, with white lotus, white throne—Bạch Y 
Quán Âm, tất cả đều một màu trắng, sen trắng, 
tòa trắng, vân vân... 

Great wide wisdom: Đại quảng trí —Đại Quảng 
Trí Tam Tạng Great wide wisdom 1n the 
tripitaka, a tile of Amogha—Trí lớn rộng về Tam 
Tạng Kinh điển, danh hiệu của A Mục Khư hay 
Bất Không. 

Great wisdom: Mahamati (skt—Đại trí tuệ— 
Đại Huệ The leading bodhisatva of the 
Lankavatara-sutra—See Maha-mati and Three 
Buddha”s virtues (IV). 

Great Wisdom-Power Buddha: Phật Đại Huệ 
Lực. 


2031 


Greaf-Wisdom-Power-King Buddha: 
Huệ Lực Vương Phật. 


Great wisdom sword: Đại huệ kiếm. 


Đại 


Great work: Đại cuộc. 

Great work of the Buddha”s appearancc: 
Phật xuất thế đại sự (đại sự xuất thế gian của Đức 
Phậ0). 

Great worshipful: Đại Ứng Cúng—The Great 
worshipful—One of the ten titles of a Buddha—— 
Một trong mười danh hiệu của Như Lai. 

Great writer: Đại văn hào. 

Greater baptism: Đại Quán Đảnh—In Tibetan 
Buddhism, the great baptism, used on special 
Ocasslons for washing away sin and evil and 
enfering into virtue—Theo truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng, lễ quán đảnh được dùng để rữa sạch 
tội chướng và ác nghiệp để đi vào công đức. 
Greater than: Tốt hơn. 

Greater  vehiclc: 
conveyance—Đại thừa. 
Greatest conqueror: Người chiến thắng vĩ đại 
nhứt. 

Greafest conqueror was not the subjugation 
of others but of the self: Chiến thắng vĩ đại 
nhứt của con người không phải là chinh phục được 
người khác mà là tự chiến thắng lấy mình. 
Greafest strength and utmost brilliance: Sức 
mạnh tối cao, ánh sáng cực sáng——According to 
the Suữa In Forty-Two Sections, Chapter l5, a 
Sramana asked the Buddha: “What is the greatesf 
strength? What 1s the utmost brilliance?” The 
Buddha said: “Patience under 1nsult 1s the greaftest 
strength because those who are patient do not 
harbor hatred and they are increasingly peaceful 
and settled. Those who are patlent are without 
evil and will certainly be honored among people. 
To put an end to the mind”s defilements so that 1t 
1S pure and un(ainted 1s the utmost brilliance. 
When there 1s nothing In any of the ten directions 
throughout existence, from before the formation 
of heaven and earth, until this very day, that you 
do not see, know or hear, when all-wisdom Is 
obtaned (achieved), that can be called 
brilliance.—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 15, có một vị sa Môn hỏi Phật, “Điều gì 
là thiện? Điều gì là lớn nhất?” Đức Phật dạy: 


Mahayana  (skt)—Great 


“Thực hành Chánh Đạo, giữ sự chân thật là thiện. 
Chí nguyện hợp với Đạo là lớn nhất.” “Điều gì là 
mạnh nhất? Điều gì là sáng nhất?” Đức Phật dạy: 
“Nhẫn nhục là mạnh nhất vì không chứa ác tâm 
nên tăng sự an ổn. Nhẫn nhục là không ác, tất 
được mọi người tôn kính. Tâm ô nhiễm đã được 
đoạn tận không còn dấu vết gọi là sáng nhất, 
nghĩa là tất cả sự vật trong mười phương, từ vô thỉ 
vẩn đến hôm nay, không vật gì là không thấy, 
không vật gì là không biết, không vật øì là không 
nghe, đạt được nhất thiết trí, như vậy được gọi là 
sáng nhất.” 

Greatly Compassionate Light Buddha: Phật 
Đại Bì Quang. 

Greatness (n): Sự vĩ đại —lrue greatness: Vĩ 
đại thật sự. 

Greatness of the Dharma: Sự cao diệu của 


Phật Pháp. 

Greatfness of the bhutathata ïn is functfion: 
Dụng đại chân như—See Three great 
characteristics in the awakening faith. 

Greafnes of the bhufathata ỉn ïifs 
manifestations: Tướng đại chân như—See 
Three great characteristics in the awakening faith. 
Greafnes of the bhufathata ỉn is 


substanee: Thể đại chân như—See Three great 
characteristics in the awakening faith. 

Greafness of potenfialities: Tướng Đại—The 
attributes of the Tathagata, one of the three great 
characteristics mentioned In the Awakening of 
Faith—Tướng là đức tướng, chỉ thể chân như có 
đủ đức tính vô lượng vô biên, một trong “Tam 
Đại” được nói đến trong Khởi Tín Luận. **See 
Three great characteristics in the awakening faith. 
Greatnes in substance: Thể Đại — The 
Awakening of Faith mentioned the greatness in 
subsfance, the greatness of quintessence, or 
fundamenfal immutable substance of all things, 
one of the three characteristics of all things—Một 
trong tam đại mà Đại Thừa Khởi Tín Luận đã để 
cập. Tâm tính của hết thấy chúng sanh là duy 
nhất tuyệt đối, chẳng sinh, chẳng diệt, chân thực 
như thường là thể, đây rẫy trong pháp giới là đại. 
**See Three great characteristics in the 
awakening faith. 





Greed 


2032 


(n: Abhijjha (p)—Lobho (p)—Raga 


(skt—ConcupIsclence—Covetousness—Lust— 
Wrong desire—Tham lam. 


() 


]) 


2) 


3) 


qI) 


The meanings of “Greed”—Nghĩa của Tham 
lam: 

Grecd 1s the first of the three poisons—Tham 
lam là món thứ nhất trong tam độc. 

Lobho (p)—Greed, the first unwholesome 
root, covers all degrees of selfish desire, 
longing, attachment, clinging.  ÏIts 
characterisic 1s grasping an obJject. Its 
function 1s sticking, as meat sticks to a hot 
pan. It Is manifested as not giving up. Ïts 
DroXximafte cause 1s seeing enJoymernt In things 
that lead to bondage—Tham là căn bất thiện 
đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao ước, 
luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bám 
víu vào một sự vật nào đó hay tham lam đắm 
nhiễm những øì nó ưa thích. Nghiệp dụng của 
nó là sự bám chặt, như thịt bám chặt vào 
chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không 
chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần đưa đến 
tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ 
trong sự việc—See Fourteen unwholesome 
factOrs. 

Greed for wealth, sex, fame, food, sleep or 
greed for forms, sounds, smells, tastes, and 
objects of touch—Tham tài, sắc, danh, thực, 
thùy hay sắc, thinh, hương, vị, xúc—See 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Characteristics of “Greed”—Đặc điểm của 
Tham lam: It 1s a selfish desire for more than 
we need or deserve, such as food, house, car, 
wealth, honors, etc. Eyes are longing for 
viewng beautful forms without any 
Satisfaction, ears are longing for melodious 
sounds, nose 1s longing for fraprance, fongue 
1s longing for delicate tastes, body 1s longing 
for soothing touches, and mind 1s longing for 
varlous emotions of love and hate from self 
and others. Human beings” greediness Is like 
a barrel without bottom. Ït is Just as the great 
ocean obfaining continuously the water from 
hundreds and thousands of large and small 
rivers and lakes everyday. In this Dharma 
Ending Ase, sentient beinss, especlally 
human  beings every method to 
manipulate and harm one another. Sentienf 


and 


uUse 


(HDNecessary conditons to complete 


l) 


beings` lives, especially, those of human 
beings” are already filled with pain and 
sufferings, now there are even more pain and 
sufferings. Through tricks, expedients, and 
manipulatlons we try to reach our goal 
Irrespective of whatever happens to others. 
Grecd 1s a powerful mental force that drives 
people to fipht, kil, cheat, lie and perform 
various forms of unwholesome deeds—Lòng 
ham muốn vị kỷ thúc đẩy chúng ta thỏa mãn 
những gì mình cần cũng như những gì mình 
không xứng đáng được như ăn uống, nhà cửa, 
xe cộ, tài sản và danh vọng, vân vân. Mắt thì 
ham nhìn nơi sắc đẹp không biết chán, tai 
ham nghe mọi thứ âm thanh du dương, mũi 
ham mong ngửi mùi hương các loại, lưỡi ham 
nếm các vị béo bổ ngọt ngon, thân ham 
những xúc chạm mịn màng, và ý ham các sự 
ghét thương bỉ thử, vân vân. Lòng tham của 
con người như thùng không đáy, như biển cả 
lấy nước liên tục từ trăm ngàn sông hỗ to 
nhỏ, hết ngày nầy qua ngày khác. Trong thời 
mạt pháp nầy, chúng sanh nói chung và nhân 
loại nói riêng, đã và đang dùng đủ mọi 
phương cách, thủ đoạn, mưu chước để lường 
gạt và tàn hại lẫn nhau. Thế nên cuộc đời của 
chúng sanh, nhất là nhân loại, vốn đĩ đã đau 
khổ, lại càng đau khổ hơn. Tất cả đều do nơi 
tánh tham lam, lòng ích kỷ bỏn xẻn mà ra. 
Chính bằng mưu gian chước quỷ, dối gạt, 
phương tiện cũng như lật lọng bằng mọi thủ 
đoạn để đạt cho bằng được. Lòng tham là 
mãnh lực tinh thần mạnh mẽ khiến cho người 
ta đấu tranh giết chóc, lọc lừa dối trá lẫn 
nhau, ngay cả những hành động tàn độc cũng 
không chừa. 

“Greed” 
according to Buddhism—Những điểu kiện 
cần thiết để tạo ra Tham lam theo Phật giáo: 
According to Most Venerable in The Buddha 
and His Teachings, there are fwo condifions 
that are necessary to complete the evil of 
covefousness—Theo Hoà Thượng Narada 
trong Đức Phật và Phật Pháp, có hai điều 
kiện cần thiết để thành lập nghiệp tham lam: 
Anotherˆs possession: Vật sở hữu của người 
khác. 


2033 


2) Adverting to it, thinkíng “would this be 
mine!”: Tâm thèm muốn, ước mong được làm 
chủ vật ấy. 

** See Ten branches of evils, Ten kinds of 
afflictions, and FIfty-two mental stafes. 

Greed is to be abandoned: Tham dục cần phải 

từ bỏ—See Eipht things that lead to the cutting off 

Of affaIrs. 

Greed for acquisifion and possession: Tham 

vọng chiếm đoạt và sở hữu. 

Greed for adventure: Tham cầu du lịch—See 

Ten sfates of thinking skandha. 

Greed to analyze things: Tham cầu biện bạch, 

phân tách—See Ten states of thinking skandha. 

Greed and anger: Tham lam và sân hận—The 

defilements we call lust or greed, anger and 

delusion, are just outward names and 
appearances, Just as we call a house beautiful, 
ugly, big, small, etc. These are only appearances 
of things. lf we want a big house, we call this one 
small. We creates such concepts because of our 
craving. Craving causes us to discriminate, while 
the truth is merely what 1s. Look at 1t this way. 

Are you a person? Yes. This 1s the appearance of 

things. But you are really only a combination of 

elemeníts or a proup of changIng agsregates. If the 
mind 1s free It does not discriminate. No big and 
small, no you and me, nothing. We say “anatta” or 

“not self, but really, in the end, there 1s neither 

“atfa` nor “anatta`— Tham lam và sân hận vừa có 

thật mà cũng vừa là ảo tưởng. Những phiền não 

mà chúng ta thường gọi là tham ái, tham dục, 
tham lam, hay sân hận, si mê, vân vân chỉ là 
những cái tên bể ngoài. Giống như trường hợp 
chúng ta gọi cái nhà nầy đẹp, cái kia xấu, to, nhỏ, 
vân vân đó không phải là sự thật. Những cái tên 
được gọi một cách quy ước như vậy khởi phát từ 
sự tham ái của chúng ta. Nếu chúng ta muốn một 
cái nhà lớn hơn chúng ta xem cái nhà mà chúng ta 
đang có là nhỏ. Lồng tham ái khiến chúng ta có 
sự phân biệt. Thật ra, chân lý không có tên gọi. 
Nó thế nào thì để nó thế ấy. Hãy nhìn sự vật theo 
đúng thực tướng của chúng, đừng định danh theo 
quan niệm thiên lệch của mình. Bạn là người đàn 
ông hay đàn bà chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của 
sự vật. Thật ra, bạn chỉ là một sự kết hợp của 
nhiều yếu tố, là một tổng hợp của các uẩn biến 


đổi không ngừng. Khi bạn có một tâm hồn tự do, 
cởi mở, bạn không còn sự phân biệt nữa. Chẳng 
có lớn hay nhỏ, chẳng có tôi và anh. Chẳng có gì 
cả. Vô ngã hay không có một linh hồn vĩnh cửu. 
Thực ra cuối cùng thì chẳng có ngã hay vô ngã gì 
cả. Đó chỉ là những danh từ quy ước. 
Greed, Anger and Stupidity: Tham, Sân, Sĩ. 
Greed for cleverness and skill: Tham cầu 
thiện xảo—See Ten states of thinking skandha. 
Greed and desire: Kamaraga (skt)—Desire for 
and love of things of life—Tham Dục. 
(Œ)Q The meanings of Greed and desire—Nghĩa 
của Tham Dục: 
l1) Desrre for and love of the things of this life— 
Craving (greed, affection, desire). Most 
people define happiness as the satisfaction of 
all desires: Tham muốn của cải trần thế. Hầu 
hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc 
trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham 
dục. 
2) The desires are boundless, but our ability to 
realize them 1s not, and unfulfilled desires 
always create suffering. When desires are 
only partially fulfilled, we have a tendency to 
continue fo  pursue complete 
fulfillment is achieved. Thus, we creafe even 
more suffering for us and for others. We can 
only realize the true happiness and a peaceful 
state of mind when our desires are few. This 
1S one of the øreat steps towards the shore of 
liberation: Tham dục trần thế là vô hạn, 
nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận 
ra chúng và tham dục không được thỏa mãn 
thường gây ra khổ đau phiển não cho mình và 
cho người. Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa 
mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh 
hướng tiếp tục theo đuổi chúng cho đến khi 
được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta 
càng gây nên khổ đau cho mình và cho người. 
Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta 
cũng khổ đau. Chúng ta chỉ nghiệm được 
chân hạnh phúc và an nhin tự tại khi chúng ta 
có ít tham dục. Đây cũng là một trong những 
bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta. 
Categories of Greed and Desire—Phân loại 
Tham Dục: There are five types of Greed and 
Desire—Có năm loại Tham Dục: 
1) Greed and desire for Wealth: Tài Tham Dục. 


unil a 


qI) 


2034 


2) Greed and desire for Beauty: Sắc Tham Dục. 

3) Greed and Desire for ambitions: Danh Tham 
Dục. 

4 Greed and desire for finding pleasure In 
eating: Thực Tham Dục. 

53) Greed and Desire for sleeping or laziness: 
Thùy Tham Dục. 

II) Buddha taught: “Craving and desire are the 
cause of all unhappiness or suffering. 
Everything sooner or later must change, so do 
not become attached to anything. Instead 
devote yourself to clearing your mind and 
finding the truth, lasting hapiness.” Knowing 
how to feel satisfied with few possesslons 
help us destroy øgreed and desire. This means 
being content with material conditions that 
allow us to be healthy and strong enough to 
cultivate. This is an effective way to cut 
throuph the net of passions and desires, affain 
a peaceful state of mind and have more time 
to help others—Phật dạy: “Tham dục chính là 
nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay 
đổi, vì thế không nên luyến ái hay vướng víu 
vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm 
chân lý và đạt đến hạnh phúc vĩnh hằng.” 
Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta 
diệt trừ tham dục. Điều nầy có nghĩa là biết 
thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ 
giúp cho chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu 
tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt 
đứt lưới tham dục, an ổn thân tâm và có 
nhiều thì giờ giúp đở tha nhân. 

Grecd for immortality: Tham cầu sống lâu— 

See Ten sfates of thinking skandha. 

Greed of life: Tham sống. 

Greed for money: Tham tiền. 

Greced for past lives: Tham cầu túc mệnh—§ee 

Ten states of thinking skandha. 

Greed for peace and quiet: Tham cầu tnh 

mật—See Ten sfates of thinking skandha. 

Greed for power: Tham quyền thế. 

Greed for profound emptiness: Tham cầu 

thâm không—See Ten states of thinking skandha. 

Greed for spiritual powers: Tham cứu thần 

lực—See Ten sfates of thinking skandha. 

Greed for spiritual responses: Tham cầu minh 

cảm —See Ten states of thinking skandha. 


Greed for union: Tham cầu khế hợp—See Ten 
states of thinking skandha. 

Greedy (a): Gian tham. 

Greedy for fame: Ham danh. 

Greed for the fine-material: Rupa-raga (p)— 
Sắc ái kết hay tham sắc——Attachment to the world 
of forms—Lust or desire for form—Love in the 
realm of form—Craving for the world of form—— 
See Five higher bonds of desire. 

Grecdy for gaïn: Ham lợi. 

Greed for the immaterial: Arupa-raga (p)—Vô 
sắc ái kết hay tham vô sắc—Lust or desire for 
the 
world—Love In the realm of formlessness— 
Craving for the formless world—See Five higher 
bonds of desire. 

Greed for material wealth: Tham muốn của 
cải vật chất. 

Greedy mỉnd: Tâm tham trước—See Six bonds 
of the mind. 

Greed for monetary gaỉns: Tham tiền. 

Greecdy for property: Ham của. 

Green face devil: Avadana (skt——A ba đà na— 
Quỷ mặt xanh. 

Greet by folding palms: Chấp chưởng—Lối 
chào bằng cách chấp bàn tay lại với nhau— 
Folding palms 1s a graceful gesfure to greet other 
people 1s a digniied way of greeting which 
Originated in ancient India. By bringing the ten 
fingers together. We symbolically make all ten 
Dharma realms become one and are reminded of 
the Buddha nature within every being. By folding 
the palms, we show respect to and concenfrate our 
minds and our hearts upon the teachings of the 
Buddha—Chấp hai bàn tay lại trong một tư thế 
biết ơn để chào người khác là lối chào thật uy 
nghi, bắt nguồn từ Ấn Độ. Bằng cách chắp 10 
ngón tay lại với nhau. Chúng ta làm dấu hiệu tiêu 
biểu cho 10 pháp giới lại làm một và nhắc nhở về 
Phật tánh sẵn có trong mỗi chúng ta. Bằng cách 
chấp hai bàn tay lại với nhau, chúng ta tổ bày sự 
tôn kính và tập trung tâm trí của chúng ta vào 
giáo pháp của Đức Phật. 

Greetfing (n): Lời chào. 

Grey hair: Tóc bạc hoa râm. 


formlessness—Attachment to formless 


2035 


Grha (skt): Graha (skt)—Nghiệt La Ha—Nghiệt 
Lý Ha—Name of a demon, the seizer—Tên của 
một loài quỷ chuyên đi bắt người. 

Grhaparti (p): Kulampuriso (p)—Kulapati or 

Kulapurusha (skÙ—Câu La Bát Để—Ca La 

Việt—Cư Sĩ—A chief (head) of a family—A 

landlord—HouseholdeThe master of  a 

household—Lay devotee. 

l) A person of good family or a respectable 

person: Người của gia đình tốt hay người 

đáng tôn kính. 

A householder who practises Buddhism at 

home without becoming a monk: Người chủ 

gia đình tu tại gia hay Phật tử tại gia—See 

Upasaka. 

Grhastha (skt): Tục Nhân—Nga La Sa Tha— 

Người tu tại gia—An ordinary householder—An 

ordinary man—The laIty. 

Grief: 

l)  Daurmanasya (skt)——Distress—Mental 
suffering—Sorrow—Sâu muộn (sự đau đớn 
về tâm linh). 

2) Upayasa (sk)—Bất hạnh. 

Grievance: Doso (p)—Dvesa (skt)—Hatred—III- 

will_—Resentment—Ác ý—Hận thù —Sân Hận 

Grip of loye and desire: Ái chấp—Sự chấp 

trước vào luyến ái và dục vọng khó mà bỏ 

được—Ái Dục—See Love and desire. 

Grisma (skt): Nhiệt Thời —From the third month, 

sixteenth day, to the fifth month, fifteenth—Mùa 

nóng từ l6 tháng 3 đến 15 tháng 5—See Six 

Seasons of a year in India. 

Gross forms: Thô Tướng—The six grosser or 

cruder forms of unenlightenment or Ignorance 

menftioned In the sastra on the Prajna Sutra——Theo 
khởi Tín Luận đây là sáu thô tướng vô minh (chưa 
giác ngộ). 


2) 


Gross servanfs: There are five gross servants— 
Có năm kiến thô thiển—See Five great 
disturbers. 

Ground (n): Cơ sở —Trụ—lIn the Surangama 
Sutra, book Eipht, the Buddha reminded Ananda 
about the Ten Grounds or the ten stages (periods) 
in Bodhisattva-wisdom—Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài 
A Nan về thập trụ Bồ Tát như sau—See Ten 
ørounds. 


Ground of blazing wisdom: Archishmati 
(sk)—Blazing land—Diễm Huệ địa—See Ten 
grounds (ID). 

Grounds of Bodhisattva: Bodhisattvabhumi 
(sk)—Stages of Bodhisattva—Bồ Tát Độ. 
Ground on which to build the self: Căn bản 
để xây đắp cái TA. 

Ground-burial: Địa Táng—One of the four 
forms of buria—Chôn dưới đất, một trong bốn 
loại tống táng người chết—See Four kinds of 
burial. 


Ground for commendafions: Middasa- 
vatthum (p)—Thù diệu —According to the Sangiti 
Suta, there are seven grounds for 


commendations—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
trường Bộ Kinh, có bảy sự thù điệu —See Seven 
ørounds for commendations. 

Ground of delight: See Ground of happiness. 
Ground of the Dharma cloud: Dharmamegha 
(skÐ—Pháp Vân địa—Land of dharma clouds— 
See Ten grounds (T). 

Ground of emitfing light: Prabhakari (skÙ— 
Phát Quang địa—Land of radiance—See Ten 
ørounds (ID). 

Ground of good wisdom: Sadhumati (skÙ— 
Thiện Huệ địa—Land of good thoughts—See Ten 
grounds (ID). 

Ground of happiness: Paramudita (skÙ— 
Ground of delight—Hoan Hỷ địa—Land of Joy— 
See Ten grounds (T). 

Ground for a happiness karma: Bảy chỗ tạo 
nghiệp lành qua từ bi với kẻ cơ hàn—See Seven 
grounds for a happy karma through benevolence 
to the needy. 

Ground of invincibility: Sudurjaya (sk)—Cực 
Nan Thắng địa—Land extremely difñcult to 
conquer—See Ten grounds (TH). 

Ground of leaving filth: Vimala (sk)— Ly Cấu 
đị—Land of puriy—Land of freedom from 
defilement—See Ten grounds (T]). 

Ground of manifestatfion: Abhimukhi (skt— 
Hiện Tiền địa—Land ¡in view of wisdom—See 
Ten grounds (II). 

Ground of not losing: The Pure Land, from 
which there is no falling away—Bất thối địa. 


2036 


Ground of traveling far: Duramgama (skÙ— 
Viễn Hành địa—Far-reaching land—See Ten 
grounds (II). 

Groups: Bộ phác The five groups ¡in 

Buddhism—See Five classes of Buddhism. 

Group of øods: Devakaya (skt)—Clư thiên. 

Groups of the Order: There are five groups of 

the order—Có năm nhóm xuất gia—S§ee Five 

øroups of the order. 

Grove of øreat cold: Sitavan (skt)—Đại Hàn 

Lâm—The graveyard, burial stupas in India—Khu 

rừng lạnh lớn, có nghĩa là bãi tha ma bên Thiên 

Trúc. 

Groves of Great Enlgihtening Beings: Viên 

lâm của chư Đại Bồ Tát—According to the 

Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 

ten kinds of grove of Great Enlightening Beings. 

Enliphtenng Beings who abide by these can 

achieve the Buddhas” unexcelled peaceful, happy 

action, free from sorrow and afflication—Theo 

Kính Hoa nghiêm, Phẩm 38, có mười loại viên 

lâm của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 

pháp nầy thời được đại hạnh an lạc la ưu não vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of grove of 

Great Enlightening Beings. 

Grove of meditation: Thiền Lâm. 

l) Meditaion forest or grove of meditation: 
Rừng Thiền. 

2) Pagoda or a monastery: Tự viện hay Thiền 
viện. 

3) Monasteries as numerous as trees in a forest: 
Tự viện hay Thiển viện nhiều như cây trên 
rừng. 

Grove of merit and virtue: Công đức lâm 

(rừng công đức—Buddhist hall or monastery). 

Groves 0Ý precious frees: Avenues ¡in the Pure 

Land—Bảo lâm. 

Groves of Sala trees: In which Sakyamuni 

Buddha entered Nirvana—Kiên Cố Lâm, nơi Đức 

Phật nhập Niết Bàn. 

Groves 0f sfaves: Yasti-vana (skÐ—Trượng 

Lâm—Thân Nộ Ba Lâm—See Yasti-vana. 

Grow (v) brighter: Trở nên sáng suốt hơn— 

When you have deep concenfration in meditation, 

your wisdom grows brighter. 


Grow crops, cook, do business, manufacture 
things or to sew clothes fo sell in order fo 
make money: Trồng trọt, nấu nướng, làm thương 
mại, chế tạo vật dụng hay may quần áo để kiếm 
tiển—A Bhiksu or Bhiksuni who grows crops, 
cooks, does business, manufactures things or sews 
clothes in order to make money to send home to 
his or her family, even If 1f 1s to create the Income 
for the monasfery, commits an offence Involves 
Release and Expression of Regret. However, If 
that Bhiksuˆs or Bhiksuni”s parents are ¡in 1ll health 
and have no other means of financial support, he 
or she can obfain permission from the Head of the 
monastery to do so to pay his or her filial 
responsibility to his or her parents until they get 
well. Right after they get well, he or she must stop 
working and focus on his or her cultivatlon—VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào trồng trọt, nấu 
nướng, làm thương mại, chế tạo vật dụng hay may 
quần áo để kiếm tiền gửi về cho gia đình, ngay cả 
để tạo ra lợi tức cho tự viện, cũng là phạm giới xả 
đọa (phải buông bỏ và phát lồ sám hối ngay). Tuy 
nhiên, nếu cha mẹ bị bệnh mà không còn ai khác 
lo lắng thì vị ấy có thể xin phép của vị lãnh đạo 
trong tự viện được làm những việc ấy để trả hiếu 
cho cha mẹ cho đến khi lành bệnh. Ngay khi cha 
mẹ lành bệnh là vị ấy phải ngưng làm việc ngay 
để tập trung vào việc tu tập. 

Grow (v) 0ld: Già——To get old. 

Grow (v) into adolescent: Trở thành thiếu niên. 
Grow (v) old and gray: Trở nên già nua. 

Grow (v) thin: Trở nên gầy gò. 

Grow (v) weary: Chán ngán. 

Grudging: Lobha  (skt— 
Avaricious—Stingy—Keo kiế—Xan Tham (tham 
lam bỏn xẻn)—See Six sins that smother the six 
paramitas or the pure mind. 

Grudging and greed: Khan Tham—Lòng đã 
nuối tiếc vật chất nên không bố thí, mà bụng lại 
còn ham muốn của người. 

Grudging, mean heart: Khan Tâm—Tâm khan 
tiếc hèn mọn. 

Grudhakuta (skt): Núi Kỳ Xà Quật. 

Grumble (v): Căn nhăn. 

Gtum mo (tib): See Candali. 

Guarantee (v): Bảo đảm-—To warranty. 


Matsara Or 


2037 


Guard (v): Bảo vệ—Canh giữ—Chống đở (bảo 
hộ)—Defend—Protect. 

Guard and care for: Protect and keep ¡n 
mind—Hộ Niệm—See Supportive Recitation. 
Guard (v) the house: Giữ Nhà——To take care of 
the house—Because of the attachment and Ifs 
karma, we may reincarnate and become a dog to 
guard our own house in the next life—Vì luyến ái 
và nghiệp lực, chúng ta có thể tái sanh làm chó 
giữ nhà trong kiếp lai sinh. 

Guardian (a& n): 

1) (a): Bảo hộ. 

2) (n): Người bảo hộ. 

Guardian angels: Thần Hộ Mạng—Externalists 
believe that each one of them has a so-called 
Guardian Angel to protect them——Ngoại đạo tin 
rằng có cái gọi là “Thần Hộ Mạng” cho từng cá 
nhân. 

Guardian of the Buddha: Vajrapani (skÙ— 
Mật Tích Lực Sĩ—A form of Indra, who drives 
away all yaksa disturbers—Một hình thức của vua 
Trời Đế Thích, theo bảo vệ Đức Phật, đánh đuổi 
bọn la sát—See VajrapanI. 

Guardian deva: Đồng Sanh Thiên—The 
guardian deva, who 1s produced 
simultaneously with the person he protects—VỊ 
trời bảo hộ, sanh ra cùng lúc với người mà vị ấy 
bảo hộ che chở (mỗi người ngay từ lúc sanh ra đã 
có hai vị Đồng Sanh Thiên và Đồng Danh Thiên 
bảo hộ che chở). 

Guardian of the sense-door: Hộ Thì Các 
Căn—According to the Samannaphala Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, the Buddha 
taught about “a guardian of the sense-door.” How 
does a monk become a guardian of the sense- 
door? Here a monk, on seeing a visible object 
with the eye, does not ørasp at i1ts major signs or 
secondary characteristics. Because greed and 
sorrow, evil unskilled states, would overwhelm 
hm If he dwelt leaving this eye-faculty 
unguarded, so he practises guading 1t, he protecfs 
the eye-faculty, develops restraint of the eye- 
faculty. On hearing a sound with the ear...; on 
smelling an odour with the nose...; on fasting a 
flavour with the tongue...; on feeling an object 
with the body...; on thinking a thought with the 
mind, he does not grasp at 1s major signs or 


born or 


secondary characteristics, he develops restraint of 
the mind-faculty. He experilences within himself 
the blameless bliss that comes from mainftaining 
this Ariyan guarding of the facultles—Theo Kinh 
Sa Môn Quả trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã 
dạy về một vị Tỳ Kheo Hộ Trì Các Căn: “Thế 
nào là vị Tỳ Kheo hộ trì các căn? Khi mắt thấy 
sắc, Tỳ Kheo không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện khởi lên, Tỳ Kheo tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực 
hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi 
ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, 
vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Nguyên nhân gì khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, Tỳ Kheo chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị 
ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng 
lạc thọ nội tâm, không vẩn đục. 
Guardian-spirit Guardian angel Thần hộ 
mệnh. 

Guardian-spirit of commandmenfs: The five 
guardian spiris of of the 
commandments—Hộ giới thần (vị thần bảo hộ 
những người giữ giới). Chỉ năm vị Thiên Thần hộ 
trì năm giới luật (bảo vệ những người trì giới). 
Guardian of a temple: Vetala (sk)—Già Lam 
Thần—Vi Đà La—Wei-To, a Chinese term for 
the guardian facing the main hall of a temple; the 
origin of Wei-To 1s uncertain. According to the 
Buddha, there are eiphteen guardian spirits of a 
monastery— Vi Đà La theo Hán tự là vị Vi Đà 
mặt xoay ra chánh điện trong tự viện, không ai 
biết được xuất xứ của Vi Đà Hộ Pháp. Theo Đức 
Phật, có 18 vị Già Lam Thần trong mỗi tự viện. 
Guardians of the world and of Buddhist 
faith: Hộ thế giả. 

Guardian of the youth: Hộ Đồng Tử Pháp 
Thẳần—Protector (spirit) who protects the young 
agaInst the fiften evil spirits which seek to harm 
them—Vị thần bảo hộ trẻ em khỏi bị 15 quỷ dữ 
ám hại. 

Guchi (ap): Moha (skÐ——Delusion— 
Foolishness——lgnorance——Ngu si. 


each five 


2038 


Guenther, Herbert V. (1917 - ): Name of a 
German buddhologist who has published a number 
of influential studies of Tibetan Buddhism. He 
received Ph.D.s from Munich Ủniversity and the 
University of Viena, after which he took up an 
appointment teaching Sanskrit and Buddhist 
Studles at the Sanskrit University 1n Sarnath, 
India. In 1954 he became head of the department 
of Far Studles at Universty of 
Saskatchewan, where he spent most of his 
academic He developed a unique 
translation style that uses terminolosy from 
phiosophy to Buddhist 
technical terms. This approach 1s admired by 
some scholars and criticized by others. He has 
published plenty of books and articles, including 
“Kmdly Bent to 
Sponfaneity.”—Tên của một nhà Phật giáo học 
người Đức, người đã xuất bản một số nghiên cứu 
rất có ảnh hưởng đối với Phật giáo Tây Tạng. 
Ông đậu Tiến Sĩ Triết tại đại học đường Munich 
và đại học đường Viena, sau đó ông được bổ 
nhiệm dạy tiếng Bắc Phạn và Phật Học tại Đại 
Học Phạn Ngữ ở Sarnath, Ấn Độ. Năm 1954 ông 
là Khoa trưởng Khoa Viễn Đông Học tại Đại học 
Saskatchewan, ông đã cống hiến cả đời dạy học 
tại đây. Ông đã khai triển một lối phiên dịch dùng 
thuật ngữ của lục địa này để diễn tả các thuật ngữ 
Phật giáo. Phương cách phiên dịch này được một 
số người ngưỡng mộ, nhưng cũng bị một số khác 
chỉ trích. Ông đã xuất bản rất nhiễu sách và bài 
viết về Phật giáo, bao gồm bộ “Kindly Bent to 
Ease us and Ecstatic SponfaneIty.” 
Guesft-defilement: Khách Trần—See Agantu- 
klesa. 

Guesf-dusf: See Agantu-klesa. 

Guest room: Khách Ty—A place for reception 
Of guests in a monastery—Tiếp Đãi Sở hay nơi 
tiếp khách trong tự viện. 

Guest supervisor: Trí Khách The director of 
øuesfs in a monastery—Vị Tăng coi về việc tiếp 
khách. 

Guest takes precedence over the host: Chủ 
không làm gì trước khách, đây là một lối tiếp 
khách rất lịch sự (tiên khách hậu chủ hay chủ bất 
tiên tân). 

Guhya (skt): Bí mật. 


Eastern 
Career. 
render 


continental 


Ease us and Ecstatic 


Guhyapati: Kim Cang mật tích thiên—See 

Twenty devas. 

Guhyasamaja-tantra (skt: One of the most 

1mportant tantras for Tibetan Buddhism, divided 

Info fwo sections: 1) a “root tantra” (mula-tfantra) 

Of seventeen parts; and 2) a section called “higher 

tantra” (uttara-tantra). It is generally classified as 

belonging to the “highest yoga-tantra” (anuttara- 
yoga-tantra) class and 1s particularly Important for 
the Gelukpa order, which bases 1s tantric system 
on 1t. The main Buddha 1s Guhyasamaja, who 1s 
visualized as being dark blue in color and as 
having and arms. He 1s 
accompaned by four female Bodhisattvas: 

Mamakl; Locana; Pandara; and Tara—Một trong 

những mật chú quan trọng của Phật giáo Tây 

Tạng, được chia làm hai phần: 1) Mật chú gốc 

gồm 17 phần; 2) Mật chú vi diệu. Loại mật chú 

này thường được phân loại là loại chú cao nhất 
trong mật chú, đặc biệt quan trọng đối với trường 
phái Gelukpa, trường phái mà hệ thống mật chú 
hoàn toàn dựa vào loại chú này. Vị Phật chính 
trong mật chú này là Phật Guhyasamaja, vị được 
quán tưởng có màu xanh đậm và ba mặt sấu tay. 

Ngài được tháp tùng bởi 4 vị nữ Bồ Tát: Mamaki; 

Locana; Pandara; và Tara. 

Guidance of original teacher: Tiếp Dẫn Đạo 

Sư—Sentlent beings are reborn 1n the Pure Land 

owing to the assistance of the following 

Buddhas—Chúng sanh được vãng sanh Tịnh Độ 

nhờ sự trợ giúp của hai vị Phật. 

lI) The guidance of our origmal teacher, 
Sakyamuni Buddha, and his teachings: Sự chỉ 
dẫn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

2) The welcoming and escorting of Amitabha 
Buddha: Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 

3) The support and protection of the Buddhas of 
the ten directions: Chư Phật mười phương hộ 
niệm. 

Guide (n & v): Leader—Master. 

1) (n): Đạo sư—Người dẫn đường. 

2) (v): Dẫn đường—Hướng dẫn. 

Guide-book of the Middle Way School: 

Madhyamaka Sastra (skt—Luận Trung Quán—— 

The Treatse on the Middle way or the Gulide- 

Book of the School of the Middle Way. The sastra 

was composed by NagarJuna. It stressed on the 


thee faces SIX 





2039 


teaching of the Middle Way, the baslic teaching of 
the Madhyamika school of the Indian Mahayana 
Buddhism. According to the Madhyamaka Sastra, 
the true meaning of Emptiness (Sunyatfa) 1s non- 
exiIstence, or the nonsubstantiveness—Bộ Trung 
Luận do Bồ Tát Long Thọ soạn, nhấn mạnh vào 
giáo lý Trung Đạo, giáo lý căn bản của trường 
phái Trung Quán của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. 
Theo Trung Quán, nghĩa chân thật của Tánh 
Không là Phi Hữu hay không thực chất—See 
Madhyamaka and Madhyamaka philosophy. 
Guide to Meditation: Thiền Quán Chỉ Nam. 
Guide someone: Dẫn đường cho ai—The 
Buddha°s teaching has guided sentient beings to 
true love and peace—Lời Phật dạy đã dẫn đạo 
chúng sanh đến tình yêu và hòa bình chân chính. 
Guide and welcomer to the Western Pure 
Land: Tây phương Cực Lạc tiếp dẫn đạo sư— 
See Western land of Amitabha Buddha. 

Guided by a good advisor: Hướng dẫn bởi 
thiện tri thức—He should be guided by a good 
advisor, who has a thorough understanding of the 
sufras and many years experlence in medifation. 
This is one of the five necessary conditions for 
any Zen practitioners. If a Zen practitioner does 
not meet these five conditions, he Is very easily 
subject to get harm from demon—Phải nương nơi 
bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh 
nghiệm tu thiển nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn. 
Đây là một trong năm điều kiện cần thiết cho bất 
cứ hành giả tu thiển nào. Nếu vị tu thiển nào 
không hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma 
chướng làm tổn hại—See Five conditions toward 
successful achievements for a Zen practItIOner. 
Guideline of Actual Seeing and 
Understanding: Hiện Chứng Lượng——According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice and The 
Thiteen Patriarchs of Pure Land Buddhism, 
“Guideline of Actual Seeing and Ủnderstanding” 
1S one of the three guidelines to consolidate one”s 
faith. This ¡is a method of reasoning based on 
actual occurences, verifiable through our eyes and 
understanding. The commentary, Biographies of 
Pue Land Sages and Samts, has amply 
documented the stories of Individuals who have 
achieved rebirth in the Land of Ulimate Bliss 


through Buddha Recitation. Moreover, those who 
have practiced Buddha Recitation with a pure 
mind have been known to witness scenes of the 
Pure Land during their current lifetimes—Theo 
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu và Liên Tông Thập Tam Tổ, hiện 
chứng lượng là một trong tam lượng được dùng để 
củng cố lòng tin của hành giả Tịnh Độ. Hiện 
chứng lượng là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc 
chứng nghiệm hiện thực để khởi lòng tin. Trong 
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đã chứng minh rất nhiều 
vị niệm Phật được vãng sanh, và ở Việt Nam 
cũng có nhiều Phật tử tu Tịnh Độ được về Cực 
Lạc. Chẳng những thế mà hiện tiền khi tịnh niệm, 
các vị ấy cũng thấy cảnh Tịnh Độ hiện bày. Nếu 
không có cõi Cực Lạc, và không có Phật A Di Đà 
tiếp dẫn, thì làm sao những vị ấy thấy rõ và được 
kết quả vãng sanh?—See Three guidelines to 
consolidate one”s faith. 

Guidelines to consolidate one”s faith: Những 
hướng dẫn nhằm củng cố niềm tin—According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice and The 
Thirteen Patriarch of Pure Land Buddhism, the 
Buddhist sutras and commentaries, the Pure Land 
practitioner should follow three guidelines to 
consolidate his faith Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên 
Tông Thập Tam Tổ, kinh điển dạy rằng người 
niệm Phật nên y theo ba lượng để củng cố lòng 
tn—See Three guidelines to consolidate one”s 
faith. 


Guidelines for a good Buddhist life: Kim chỉ 
nam cho đời sống tốt của một Phật tử——In order to 
live in accordance with Buddhist laws, a devout 
Buddhist should do the followings—Để sống phù 
hợp với giáo pháp nhà Phật, một Phật tử thuần 
thành nên làm những điều sau đây: 

(Œ) Taking refuge In the Three Jewels—Quy-y 
Tam Bảo: See Take refuge in the Triple 
Gem. 

q) We should try to tran ourselves In 
accordance to the examples set by the 
Buddhas, Dharma and Sangha. If we take 
therr behavior as a model, we will eventually 
become like them—Chúng ta nên cố gắng tu 
luyện theo những tấm gương mà chư Phật, 
giáo pháp, và chư Tăng đã thiết lập. Nếu 


2040 


chúng ta đặt những tính hạnh ấy làm mẫu 
mực cho chính mình thì cuối cùng chúng ta 
cũng sẽ đạt được những mẫu mực ấy. 

(ŒIDWe should avoid being self-indulgent, and 
running after any desirable obJect we see. In 
addition, we should not crave for money 
because craving for money and position leads 
us fo obsession and constant dissatisfaction. 
We will be much happier when we enJoy 
pleasures of the senses In moderation: Chúng 
ta nên tránh buông thả và chạy theo mọi đối 
tượng của ham muốn mà chúng ta từng gặp 
gỡ. Lại nữa, chúng ta không nên ham muốn 
tiền bạc và địa vị, vì ham muốn tiền bạc và 
địa vị đưa chúng ta đến tình trạng bị ám ảnh 
và thường xuyên cảm thấy không thỏa mãn. 
Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều 
khi chúng ta hưởng thụ những niễm vui giác 
quan một cách điều độ. 

V)We_ should arrogantly criticizing 
whatever we dislike— Chúng ta nên tránh cao 
ngạo chỉ trích những điều mà chúng ta không 
thích: We all have a tendency to see others” 
faults and overlook our own. This doesn”t 
make us or others any happler. So, devout 
Buddhists had better correct our own faults 
than point out those of others—Chúng ta 
thường có khuynh hướng thấy rõ lỗi người và 
quên mất lỗi của mình. Điều này không làm 
cho mình và người sung sướng hạnh phúc 
hơn. Vì vậy, Phật tử thuần thành nên tự sửa 
lỗi mình, chứ đừng vạch ra lỗi của người 
khác. 

(V) We should try our best to avoid the ten 
destructive actions, at the same time, try to do 
the ten good deeds. The Buddha advised us to 
avoid ten destructive actions. By deliberately 
refraining from these ten destructive actions, 
we engage in the ten consfrucfIVe or poSifive 
actions. For example, deciding not to lie to 
our employer about the time sepnt working on 
a proJect Is in Ifself a positive action. This has 
many benefifs: employer will trust our word 
in the future, we will live according to our 
ethical principles, and we will create the 
Cause temporal happiness 
spiritual realizations—Chúng ta nên cố gắng 
hết mình tránh làm mười điều tổn hại, đồng 


avoid 


to have and 


thời cố làm mười thiện nghiệp. Đức Phật 
khuyên chúng ta nên tránh làm mười điều tổn 
hại. Quyết định tránh khỏi mười hành động 
tổn hại cũng có nghĩa là chúng ta tham dự 
vào mười điều thiện lành. Thí dụ quyết định 
không nói dối chủ về khoảng thời gian mình 
đã dùng để thực hiện một đồ án nào đó chính 
là hành động tích cực và có lợi, vì trong tương 
lai chủ sẽ tin vào lời nói của mình, chúng ta 
lại được sống theo những quy tắc đạo đức, và 
chúng ta cũng tạo ra nhân lành để có hạnh 
phúc trong hiện tại và những chứng ngộ tâm 
linh về sau này—See Ten evil deeds (acts), 
Ten wholesome acts, and Three karmas. 
(VDCultivating on a daily basis—Tu tập hằng 
ngày: 
1) Buddha Recitation: Niệm Phật—See Buddha 
Recttation. 
2) Meditation: See Dhyana and Meditation. 
Guideline of Reason: Lý Trí Lượng —According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice and The 
Thiteen Patriaarchs of Pure Land Buddhism, 
“Guideline of Reason” 
guidelines to consolidate one”s faith. This is the 
reasoning and understanding of human logic. For 
example, we may reflect, “all realms are created 
from the mind. If there is a world such as ours, 
where god karma and bad karma are about equal, 
there must exist other worlds such as the three 
Evil Paths, with a preponderance of evil karma, as 
well as celestial realms, where good karma 
prevalls. It therefore stands to reason that the 
Western Pure Land exisfs as a result of the pure, 
good Vows of Amitabha Buddha as well as the 
virtues of the Bodhisattvas and other morally 
superior beings—Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên Tông 
Thập Tam Tổ, lý trí lượng là một trong tam lượng 
được dùng để củng cố lòng tin của hành giả Tịnh 
Độ. Lý trí lượng là sự suy lường tìm hiểu của lý 
trí, chẳng hạn như suy nghĩ, 'các thế giới đều do 
tâm tạo, đã có cõi người thuộc phân nửa thiện ác, 
tất có tam đồ thuộc nhiều nghiệp dữ, và các cõi 
trời thuộc nhiều nghiệp lành. Như thế tất cũng có 
cõi Cực Lạc do nguyện lực thuần thiện của Phật, 
và công đức lành của chư Bồ Tát cùng những bậc 


IS one of the three 


2041 


thượng thiện nhơn—See Three guidelines to 
consolidate ones faith. 

Guideline to the teachings of the sages: 
Thánh Ngôn Lượng—Tìm hiểu qua lời nói của 
Phật và Bổ Tát—According to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in 
Theory and Practice and The Thirteen Patriarchs 
of Pure Land Buddhism, “Guidelne of the 
Teachings of the Sages” 1s one of the three 
guidelines to consolidate one”s faith. These are 
the words of the Buddhas and Bodhisattvas In 
sutras and commentaries. Buddha Sakyamuni, 
with his pure vision, clearly saw the auspIcIous 
environment and superior beings of the Western 
Pure Land and described them In the Pure Land 
sutras. The great Bodhisattvas, such as ManjusrI 
and Samantabhadra, all extolled the Land of 
Ulumate Bliss and enjoined sentient beings to 
seek rebirth there. If Buddhists are not guided by 
the words of Buddhas and Bodhisattvas, whom 
then should they believe?—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và 
Liên Tông Thập Tam Tổ, Thánh ngôn lượng là 
một trong tam lượng được dùng để củng cố lòng 
tin của hành giả Tịnh Độ. Thánh ngôn lượng là 
giá trị lời nói của chư Phật và chư Bồ Tát trong 
các kinh điển. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn 
thấy rõ y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc, và 
diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh Tịnh Độ. Các 
bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiển đều ngợi 
khen cõi Cực Lạc và khuyên nên cầu vãng sanh. 
Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát 
làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn?—See 
Three guidelines to consolidate one”s faith. 

Guilt (n): Cảm giác tội lỗ——Buddhist born has no 
feeling of guilt in the sense of fear of a God who 
will punish him for his wrong-doing. However, he 
feels guilty by the law of Karma. When you do 
some wrong-doing, you will receive the effects of 
his wrong doing and ¡In this way suffer the effect 
of your sin—Người Phật tử sanh ra không có cảm 
giác tội lỗi với ý nghĩa sợ một đấng thượng đế 
trừng phạt những điều sai trái của mình. Tuy 
nhiên, người Phật tử cảm thấy có tội theo luật 
nhân quả. Khi bạn làm điều gì sai trái, bạn sẽ 
nhận lấy hậu quả cho việc làm sai trái của bạn, 
và theo cách nây bạn phải chịu đựng cho hậu quả 
của tội lỗi của chính mình —See Sin. 


Guilt-feelings: Mặc cảm tội lỗi. 

Guiltiness (n): Sự có lỗi. 

Guiltless (a): Không có tội. 

Guiltlessness (n): Sự không có tội. 

Guilty (a): Có tội—Culpable. 

Gullible person: Mao đầu phàm phu—An 

10norant person. 

Guna (skt): Đức hạnh—Virtues or attributes. 

Gunas (skt): Trần—Five Gunas—Ngũ trần—See 

Five Dusts. 

(D_ The meanings of “Guna”—Nghĩa của Trần: 

l1) In sanskrit, guna means a secondary element, 
a quality, an attribute of the five elements, 
e.g. ether has sabda or sound for 1fs guna and 
the ear for 1fs organ: Theo Phạn ngữ, guna có 
nghĩa là một yếu tố phụ, một phần phụ thuộc 
của ngũ đại, thí dụ như âm thanh là trần và lổ 
tai là căn. 

2) In Chinese it means dust, small particles, 
molecules, atoms, exhalatlons. It may be 
Inferpreted as an atom, or as an active, 
condiioned principle in nature, minute, 
subtle: Theo Hoa ngữ, trần có nghĩa là một 
nguyên tố thật nhỏ. 

3) Generally speaking defiling to pure mind; 
worldly; earthly, the world: Nói chung “trần” 
chỉ tất cả sự vật trong thế gian làm nhơ bẩn 
chân tính. 

4) Also means an object of sense or object of the 
mind: Arammana (p)—Alambana (sk—Trần 
có nghĩa là một đối tượng của giác quan hay 
đối tượng của tâm —S§ee Six dusts, and Six 
external base-spheres. 

53) The realm, domain, or ¡indulgence of the 
senses or an object of senses: Visayo (p)— 
Vishaya (skt)——Trần còn có nghĩa là phạm vị, 
lãnh vực, sự thích thú của giác quan hay đối 
tượng giác quan—See Vishaya. 

(II) Categories of “guna”—Phân loại “trần”. 

I1) The objects of the five senses: Ngũ Trần— 
See Five dusts. 

2) The six objects: Lục Trần—See Six dusts, 
and S1x external base-spheres. 

Gunabhadra (skt): 

1) Câu Na Bạt Đà La (sa môn Công Đức Hiển): 
Name of a famous Indian monk, from Central 
India, came to China around 435-443 A.D., a 


2042 


translator of Buddhist sutras Into Chinese— 
Tên một vị Tỳ Kheo nổi tiếng người Trung 
Ấn, đến Trung Quốc khoảng những năm 435- 
443, dịch 78 bộ kinh sang Hoa ngữ. 

2) Name of a follower of the Mahisasaka in 
Kapisa: Tên của một đồ đệ của phái Tiểu 
Thừa tại KapIsa—See Mahisasaka. 

Gunamati (skt): Cầu na ma đế—Sa môn Đức 

Tuệ. 

Gunaksetra (skt: Trần Sát. 

1l) lInnumerable worlds as innumerable atoms 
(dusÐ: Vô số thế giới như vô số nguyên tử 
hay bụi trần. 

2) Countries: Cõi nước——Field of qualites. 

3) Certain sins: Tội lỗi. 

Gunarata (skt): Câu Na La Đà —Câu Na La 

Tha—Name of Paramartha, who was known as 

Kulanatha, came to Chine around 546 A.D. from 

Ujjann in Western India. He translated many 

books, especially the treatises of Vasubandhu 

Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, từ Ujjain Tây Ấn 

đến Trung Quốc vào khoảng năm 546 sau Tây 

Lịch. Ngài đã dịch nhiều kinh sách, đặc biệt là bộ 

luận của ngài Thế Thân Bồ Tát. 

Gunavarman (skt: Cầu Na Bạt Ma—Sa môn 

Công Đức Khải—Gunavarman, a prince of Kubha 

(Cashmere), who refused the throne, wandered 

alone, reached China, translated ten works, two of 

which were lost by 730 A.D. He was bom In 367 

and died in 431 A.D. He taught that truth 1s within, 

not without; and that the truth or dharma 1s Of 
oneself, not of another. The centre of his work 1s 
placed in Yang-Chou. It 1s said that he started the 
order of nuns in China—Công Đức Khải, tên một 
vị Tỳ Kheo nổi tiếng người Thiên Trúc, thái tử xứ 

Cashmere, từ bỏ ngai vàng, làm du Tăng Khất Sĩ, 

đến Trung Quốc và dịch mười bộ kinh, hai trong 

số đó đã bị thất truyền năm 730 sau Tây Lịch. 

Ông sanh năm 367, thị tịch tại Nam Kinh năm 431 

sau Tây Lịch. Ông giảng pháp bên trong, chứ 

không phải bên ngoài; pháp từ chính mình chứ 
không phải từ nơi người khác. Trung tâm hoằng 
hóa của ông đặt tại Dương Châu. Người ta nói 
chính ông là người đầu tiên sáng lập ra giáo đoàn 

Ni tại Trung Quốc. 

Gunavrddhi (sk): Cầu Na Tỳ Địa—An Indian 

monk who came to China around 492-495 A.D., 





translated three works in 502——Tỳ Kheo Đức Tiến 
(An Tiến), người Thiên Trúc, đến Trung Quốc 
vào khoảng những năm 492-495, dịch ba bộ kinh 
năm 502. 
Gunin (jap): Zen master Hung-Jen (601-674)— 
Hoằng Nhẫn—See Hung-]en. 
Gunsho (jap): Jantu (sk—Living beings— 
Miscellaneous beings—Quần sinh. 
Gupta (skÐ: Cúc đa. 
Guru (skt: Garu (p)—Đạo sư (Tibetan)—A 
Sanskrit term for a religious teacher. The main 
role of the guru in Buddhism 1s to Insfruct studenfs 
on the doctrines and practices that constiftute the 
Buddhist path to awakening. For this reason, 1t 1s 
desirable that the guru be one who has atfained a 
high level of realization. There are two kinds of 
sages—Từ ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ một vị thầy. 
Vai trò chính của vị thầy trong Phật giáo là giáo 
huấn đệ tử về giáo pháp và tu tập dẫn đến con 
đường giác ngộ. Vì lý do này mà người ta thích vị 
đạo sư là một vị đã chứng đắc ở trình độ cao. Có 
hai loại đạo sư—See TWO sages. 
Guru-dharma (skt: Garu-dhamma (p)—Bát 
Kính Giới hay Bát Kính Giáo (Tám điều tôn kính 
của một tỳ kheo ni—A Sanskrit term for 
“weiehty rules” or eipht additional rules Imposed 
on Buddhist nuns by Sakyamuni Buddha when he 
agrecd to allow his stepmother Mahaprajapati and 
other women to receive monastic ordination. In 
the Anguttara Nikaya Sutta, Venerable Ananda 
told Maha Pajapati Gotami about the eight 
commands laid down by the Buddha, given to a 
nun before letting her entering the Bhiksuni Order 
as folloồws—Từ Bắc Phạn chỉ “kính giới) hay là 
tám điều phụ thêm cho Tỳ Kheo Ni khi Đức Phật 
đồng ý cho phép người kế mẫu là bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Đề và các phụ nữ khác nhận lễ thọ giới. 
Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, ngài A Nan đã 
đến gặp bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề để trao truyền 
lại tám giới kính trọng mà Đức Phật đã ban hành 
cho tỳ kheo ni trước khi gia nhập Ni đoàn như sau: 
l) A Nun of even though a hundred years' 
standing by the higher ordination, should 
always pay respect to a monk, no matter how 
young he Is, should rise and offer her seat to 
him, reverence him, and perform all proper 


dutes towards him, should greet him 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


2043 


respectfully, and bow down before him 
though he has just received the Higher 
Ordination on that very day: Dầu trăm tuổi 
hạ, tỳ kheo ni lúc nào cũng phải tôn kính một 
vị Tăng dù trẻ và phải đứng dậy nhường chỗ 
ngồi cho vị ấy, phải đảnh lễ và thực hành bổn 
phận đối với vị Tỳ kheo, phải chào hỏi vị 
Tăng một cách tôn kính, và cúi đầu đảnh lễ 
vị ấy mặc dầu vị nầy chỉ mới xuất gia ngày 
hôm ấy. 

Never scold (revile, rebuke, or abuse) a monk 
on no account: Không bao giờ nặng lời, mắng 
chửi hay mạ ly một vị Tăng trong bất cứ 
trường hợp nào. 

Bhiksunis (she could never accuse or speak of 
a monks misdeeds) should not give 
admonition to Bhiksus, but Bhiksus should 
admonish Bhiksunis (he may speak of her 
misdeeds): Tỳ kheo không được sám hối với 
Tỳ Kheo Ni, nhưng Tỳ Kheo Ni phải sám hối 
với Tỳ Kheo (nghĩa là Tỳ Kheo Ni không 
được làm lễ sám hối cho Tỳ Kheo, nhưng Tỳ 
Kheo có thể làm lễ sám hối cho Tỳ Kheo Ni). 
At Bhiksus` hands obtain reception Into the 
order—A female probatloner (sikkhamana), 
who 1s trained in the six commandments for 
two years, should receive both the Higher 
Ordination from the Order of both Bhikkhus 
and Bhikkhunis: Một vị Thức Xoa Ma Na 
phải được cả Tăng đoàn và Ni đoàn thừa 
nhận vào giáo đoàn thì mới gọi là hợp pháp. 
Every fortnight a Bhiksuni should ask from 
the Order of Bhiksus the time when the 
Bhiksus assemble to recite their fundamental 
rules (uposatha), and when a Bhiksu would 
come to admonish them: Mỗi nửa tháng phải 
hỏi Tăng đoàn của các Tỳ Kheo chừng nào 
có lễ Phát Lồ (sám hối điều sái phạm) và giờ 
nào các Ngài đến họp. 

Ask the fraternity for a monk as preceptOor: 
Thỉnh Tỳ kheo thuyết pháp. 

A Bhikkhuni should never spend a retreat 
(vassa) In a place where there 1s no Bhikkhu: 
Không bao giờ an cư kiết hạ nơi nào không 
có các vị Tăng. 

After the summer retreat, the ceremony of 
formal terminaton of the rainy 
(pavarana) should be held by a Bhiksuni In 


Season 


the presence of Bhiksus. She must report and 
ask for a responsible confessor. A Bhikkhuni 
examine to see 1f she has ever committed any 
of the three ways, hearing, or 
suspicion: Sau kỳ an cư kiết hạ, mỗi Tỳ Kheo 
Ni phải hành lễ Tự Tứ (báo cáo và sám hối) 
và chánh thức xuất Hạ trước mặt chư Tăng. 
Tỳ Kheo Ni phải kiểm thảo xem trong ba 
điểm thấy, nghe, và hoài nghi, coi mình có 
phạm phải điều nào chăng. 

** In some sutras, number 6 1s replaced by: A 
Bhikkhuni who commifted a major offence 
should undergo punishment (manatta) In the 
presence og the Order of both Bhikkhus and 
Bhikkhunis—Một vị Tỳ Kheo Ni khi đã phạm 
tội, phải chịu hình phạt trước cả hai Giáo Hội 
Tỳ Kheo và Tỳ Kheo NI. 

Guru-deva (skt: Highest teacher—Thánh sư. 

Guru yoga (skt): Mường tượng đến vị đạo sư của 

mình—One of the central practices of Tibetan 

Buddhist tantric systems, which 1nvolves purIfying 

one”s awareness by visualizing one”*s Guru as a 

Buddha. One Imagines the guru as embodying all 

the good qualities of all the Buddhas, and one 

simultaneously cultivates an atfitude of perceiving 
oneself and the guru as being empty of Iinherent 
existence. By also visualizing oneself and the 
guu as being Inseparable In nature, one 1s able to 
attain buddhahood quickly by becoming familiar 
with havinng actualized the attibutes of 
Buddhahood—Một trong những pháp tu tập chủ 
yếu của hệ thống Phật giáo Mật tông Tây Tạng, 
liên hệ tới việc thanh tịnh sự tỉnh thức của hành 
giả bằng cách mường tượng vị đạo sư của mình 
như một vị Phật. Hành giả tưởng tượng vị đạo sư 
của mình như là hiện thân của tất cả những phẩm 
hạnh tuyệt hảo của chư Phật, và đồng thời hành 
giả cũng tu tập tâm thái nhận thức chính mình và 
vị đạo sư của mình đều không có thực hữu. Cũng 
bằng cách mường tượng chính mình và vị đạo sư 
là bất khả phân về tánh, người ta có thể đạt được 

Phật quả nhanh hơn bằng cách trở nên quen thuộc 

với thực chứng thuộc tính của Phật quả. 

Gusoku-kai (jap): Upasampada (skt—Being 

equipped with the precepts—Ordainment—Cụ 

Túc Giới —See Complete moral precepts for 

monks. 


seeing, 


2044 


Gut: Bụng dạ—Guts of Great Enlightening 
Beings—Bụng của chư đại Bồ Tát—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of gut(s of Great Enlightening 
Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 
can acquire the supreme vast guts of Buddhas, 
able to confain all sentient beings—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười bụng của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được bụng rộng lớn vô thượng của Như Lai, 
đều có thể dung thọ tất cả chúng sanh—See Ten 
kinds of guts of Great Enlightening Beings. 

Guts aware of all ways of emancipafion: 
Bụng ngộ tất cả đạo xuất ly, vì khéo thành thục 
thâm tâm—Guts aware of all ways of 
emancipation, fully developing the will—See Ten 
kinds of guts of Great Enlightening Beings. 

Guts cutting off afflictions: Bụng dứt phiền 
não, vì đầy đủ trí huệ— Guts cutting off 
afflictions, being full of wisdom—See Ten kinds 
Of guts of Great Enlightening Beings. 

Guts examining food and drink: Bụng quán 
sát ăn uống, vì nhớ đến pháp chơn thật Guts 
examining food and drink, remembering reality— 
See Ten kinds of guts of Great Enlightening 
Beings. 

Guts free from deception: Bụng ha tà vạy, vì 
tâm thanh tịnh —Guts free from deception, theIr 
hearts being pure—See Ten kinds of guts of Great 
Enlightening Beings. 

Guts free from falsehood: Bụng ha huyễn 
ngụy, vì tánh chất chơn thật —Guts free from 
falsehood, beIng honest by nature—See Ten kinds 
Of guts of Great Enlightening Beings. 

Guts observing noncreation: Bụng quán sát 
vô tác, vì giác ngộ duyên khởi—Guts observing 
noncreation, beingy aware of ¡interdependent 
originalon—See Ten kinds of guts of Great 
Enlightening Beings. 

Guts rid of the defilement of all extreme 
views: Bụng xa rời tất cả cấu nhơ biên kiến, vì 
làm cho tất cả chúng sanh nhập vào bụng Phật— 
Guts rid of the defilement of all extreme views, 
enabling all sentient beings to enter Into the gutfs 
of Buddha—See Ten kinds of guts of Great 
Enlightening Beings. 

Gutei (jap): 


l) A Japanese Buddhist term for “Finger 
pointing at the moon.”—Thuật ngữ Phật giáo 
Nhật Bản có nghĩa là “Câu Chi” (tay chỉ 
trăng)—See Finger pointing at the moon. 

2) Chu-Chih (Juzhi)—Name of a Chinese Zen 
master In the ninth century, a disciple and 
dharma-successor of Zen master Hang-Chou 
T”ien-Lung—Câu Chi, tên của một vị Thiển 
sư Trung Quốc vào thể kỷ thứ 9, đệ tử và 
pháp tử của Thiển sư Hàng Châu Thiên Long. 

Gycelwa Karmapa: The oldest lineage of 

reincarnaton lamas 1n Tibetan Buddhism. The 

Gyelwa Karmapa are believed to be physical 

emanations of the Bodhisattva Avalokitesvara, 

and are often referred to as the “Black Hat” lamas 
because of the hat they wear during special 
ceremonies. This was given to the fifth Gyelwa 

KarmapaTeshn Shekpa (1384-1415), by the 

Chinese emperor T”ai-ming-chen and 1s said to 

have been based on a dream In which the emperor 

saw a black hat woven from the hair of 100,000 

dakinis floating over Teshin Shekpa'”s head. The 

first Tusum Khyenpa (1110-1193). The sixteenth 

RangJung Rikpe Dorje (1924-1981), was one of 

the most ¡nfluential Tibetan masters of the 


twenteth century. He travel widely and 
established a number of Tibetan Buddhist Centers 
all over the world, ¡including the current 


headquarters of the order, Rimtek Monastery In 
Sikkim. There 1s currently a bifter dispute over the 
Succession to the sixteenth Gyelwa Karmapa. The 
current Shamar Rinpoche and his supporters 
claim that a boy named Tenzin Khyentse (1982 - ) 
1s the true reincarnation, while Tai Situ Rinpoche 
and his supporters back a Tibetan child named 
Urgyen Tinley (1985 - ). The second claimant was 
officially enthroned In the monastery of Tsurpu in 
1992 and has been validated by the Dalai Lama, 
but the faction (bè phá!) led by Shamar Rinpoche 
continues to reject his claim—Dòng truyền thừa 
cổ nhất của dòng Lạt Ma tái sanh trong Phật giáo 
Tây Tạng. Người ta tin rằng dòng Gyelwa 
Karmapa bắt nguồn từ sự hiện thân của Bồ Tát 
Quán Thế Âm, và thường được coi như là phái 
Lạt Ma “Mũ Đen” vì họ đội mũ đen trong các 
buổi lễ đặc biệt. Việc này được vua nhà Nguyên 
ban cho vị Lạt Ma đời thứ 5 là KarmapaTeshin 
Shekpa (1384-1415), khi nhà vua nằm mộng thấy 


2045 


100.000 nữ quỷ bay bồng bểnh trên đầu của 
Teshin Shekpa. VỊ Lạt Ma đời thứ I là Tusum 
Khyenpa (1110-1193). VỊ Lạt Ma đời thứ 16 là 
RangJjung Rikpe Dorje (1924-1981), là một trong 
những vị thầy có ảnh hưởng lớn nhất của Tây 
Tạng vào thế kỷ 20. Ngài du hành khắp nơi và 
thiết lập một số trung tâm Phật giáo Tây tạng 
khắp nơi trên thế giới, bao gồm trụ sở chính của 
dòng là Tu Viện Rimtek tại Sikkim. Hiện có sự 
tranh cãi dữ dội về việc kế thừa vị Lạt Ma đời thứ 
16. Hiện tại Rinpoche Shamar và những người 
ủng hộ ông ta cho rằng cậu bé tên Tenzin 
Khyentse (1982 - ) mới đích thực là vị tái sanh, 
trong khi Rinpoche Tai Situ và những người ủng 
hộ ông ta lại cho rằng cậu bé Tây Tạng tên 
Urgyen Tinley (1985 - ) mới thật sự là vị tát sanh. 
Rinpoche Tai Situ và nhóm của ông ta đã đưa cậu 
bé Urgyen Tinley lên ngai vị tại tu viện Tsurpu 
vào năm 1992 và đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma 
phê chuẩn, nhưng nhóm của Rinpoche Shamar 
vẫn tiếp tục bác bỏ sự lên ngôi vị và được phê 
chuẩn này. 

Gvynaeceum: Room of forbidden access—Live in 
seclusion in a room——Cấm phòng. 

Gyo (jap): Samskara (skt—Acting—Carrying 
out—Hành—See Samskara. 

Gyodo-Samu-e (jap): Practice and work robe— 
Hành đạo tác giáo y (y cho chư Tăng ÑI mặc lúc 
hành đạo hay thuyết giáo). 

Gyogi (668-749) (jap): Sư Hành Cơ—]apanese 
monk of the Nara period who belonged to the 
“Hijiri” tradition (monks who generally avoided 
the mainstream orders and offen wokred among 
the peasants), best known for his work among the 
peasants of the rural countryside. A civil engineer 
by training, he ¡1s credited with building bridges 
and with a Of Irigation proJects. 
Originally ordained ¡n the scholastic Hosso 
tradition, he later became a missionary preacher 
and was one of the first monks to atftempt to 
spread Buddhism beyond the aristocracy. He and 
other “Hijiri” were Influential in making lapanese 
Buddhism a religion of the masses, whereas the 
NÑara period was mostly dominated by six 
that appealed 
exclusively to the aristocratic elite—Một vị sư nổi 
tiếng Nhật Bản dưới thời Nại Lương, thuộc dòng 
truyền thừa “Hijiri” (dòng này thường tránh những 


number 


scholastic  traditions almost 


tông phái chính và thường sinh hoạt với nông dân 
Nhật Bản), Gyogi nổi tiếng vì những sinh hoạt 
của ông với nông dân trong vùng nông thôn. Ông 
là một kỹ sư cầu đường, và đã xây nhiều cầu 
cùng với một số chương trình dẫn thủy nhập điền 
cho nông dân. Thoạt đầu ông thọ giới với dòng 
Hosso, sau đó ông trở thành một nhà truyền đạo, 
và ông là người đầu tiên cố gắng phổ biến Phật 
giáo lan ra khỏi vòng quý tộc. Ông và những vị 
khác trong dòng “Hijiri” có ảnh hưởng trong việc 
biến Phật giáo thành một tôn giáo của quân 
chúng, trong khi trong thời Nại Lương thì Phật 
giáo chịu ảnh hưởng mạnh nhất của 6 tông phái 
phần lớn chỉ dành riêng cho những tỉnh hoa của 
nhóm quý tộc. 

Gyoja (jap): Acarin (skt—Practiioner—Hành 
giả. 

Gyoji (ap): A lJapanese Buddhist term for 
“Conduct and Keeping.”— Thuật ngữ Phật giáo 
Nhật Bản có nghĩa là “Hành Trì.” 
Gyogi-Bosatsu (jap): Hành Cơ Bồ Tát—See 
Gyogl. 


H 


Habit (n): Samudaya (skt——Thói quen. 

Habit of afflictions: Phiển Não Tập —The 
influence of the passions after they have been cut 
off— Tập khí của phiển não, dù đã đoạn tận phiền 
não nhưng tập khí của nó vẫn còn. 

Habits of anger: Habits of hatred—Sân Tập 
Nhân—-Hatred results In emasculaton of sex 
organ. This Is one of the ten causes and effects. 
According to the Surangama Sutra, book Eight, 
the Buddha reminded Ananda about the habit of 
hatred as follows: “Habits of hatred which give 
rise to mutual defiance. When the defiance binds 
one without cease, one”s heart becomes so hot 
that 1t catches fire, and the molten vapor turns Into 
metal. From 1t produced the mounfain of knives, 
the Imron cudgel, the tree of swords, the wheel of 


2046 


swords, axes and halberds (cây kích), and spears 
and saws. It is like the Intent to kill surging forth 
when a person meefs a mortal enemy, so that he 1s 
roused to action. Because these two habits clash 
with one another, there come 1nto being casftration 
and hacking, beheading and mutilation, filing and 
stcking, flogsing and beating, and other such 
experiences. Therefore, the Thus Come Ones of 
the ten directions look upon hatred and name 1t 
“sharp knives and swords.` Bodhisattvas should 
they would the1r 
execution.”—Nhân sân hận quả báo là bị thiến, 
cắt, đẽo. Đây là một trong mười nhân mười quả. 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Sân Tập Nhân 
như sau: “Sân tập xung đột xen nhau, phát từ nơi 
giận nhau, kết mãi không thôi. Tâm nóng nảy 
phát ra lửa, hun đúc khí kết lại thành loại kim. 
Như vậy nên có các việc đao sơn, kiếm thụ, và 
phủ việt. Như người bị hàm oan, đằng đằng sát 
khí. Hai tập kích thích nhau, nên có các việc bị 
hình, chém, đâm, đánh, đập. Vì thế mười phương 
Phật nói nóng giận tên là đao kiếm sắc. Bồ Tát 
tránh sân như tránh sự tàn sát.”—See Ten causes 


avoid hatred  as own 


and ten effects. 


Habits of animosity (resentmenf): Oan Tập 
Nhân—See Ten causes and ten effects. 

Habits of arroganece: Mạn Tập Nhân—Habits 
Of arrogance or conceift results in blood rivers and 
poisonous seas. This 1s one of the ten causes and 
effects. According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
habit of arrogance as follows: “Habits of 
arrogance and resulting friction which giIve rise to 
mutual intimidation. When 1t accelerates without 
cease, It produces torrenfs and rapids which create 
restless waves 0Ÿ water, Just as water 1s produced 
when a person confinuously works his tongue in 
an effort to taste flavors. Because these two habits 
ineite one another, there come ¡into being the 
river of blood, the river of ashes, the burning sand, 
the poisonous sea, the molten copper which 1s 
poured over one or which must be swallowed, 
and other such experlences. Therefore, the Thus 
Come Ones of the ten directions look upon self- 
satisfaction and name 1t “drinking the water of 
stupidity.` Bodhisattvas should avoid arrogance as 
they would a huge deluge.”—Nhân ngã mạn quả 


báo là bị rơi vào sông máu biển độc. Đây là một 
trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài 
A Nan về Mạn Tập Nhân như sau: “Mạn tập giao 
lấn, phát ra ỷ nhau, tuôn chẩy mãi không thôi. 
Như vậy nên có cuồn cuộn chảy, chứa sóng thành 
nước. Như lưỡi nếm vị, chẩy nước dãi vậy. Hai 
tập cổ động nhau, nên có các việc sông huyết, tro 
cát nóng, biển độc, nước đồng, vân vân. Vì thế 
mười phương Phật gọi ngã mạn là uống nước si. 
Bồ Tát nên tránh ngạo mạn như tránh chỗ sa lầy 
lớn.”—See Ten causes and ten effects. 

Habit as cause: Tập nhân hay Đồng loại nhân— 
Lust breeding lust—Practice as cause (desire 
causing desire)—See Two causes (C), and Three 
Causes. 


Habit of committing adultery: Tà hạnh tập 
nhân—At the time of the Buddha, there was a 
man who had the habit of committing adultery. 
Even though he had been arrested a number of 
times for his misconduct, he did not change his 
ways. In desperation, his father brought him to the 
Buddha for advice. The Buddha pointed out that a 
person who indulges in sexual misconduct creates 
problems and suffering for himself as well as 
others. He not only squanders his money and loses 
his repufaton but also creates enemies for 
himself. These are serlous consequences offten 
result from sexual misconduct, but they are 
usually overlooked at the trme when 1t is being 
committed—Vào thời Đức Phật còn tại thế, có 
một người đàn ông có thói quen tà dâm. Dù đã bị 
bắt nhiều lần, nhưng thói cũ vẫn không chừa. 
Trong khi tuyệt vọng, người cha bèn đưa người ấy 
đến gặp Đức Phật để nghe lời khuyên nhủ. Đức 
Phật chỉ ra cho người ấy thấy rằng một kẻ phạm 
hạnh tà dâm sẽ tự làm khổ mình cũng như làm 
khổ người khác. Người ấy chẳng những phung phí 
tiền bạc và mất đi tiếng tăm, mà còn tạo ra nhiều 
kẻ thù cho chính mình. Đây chính là những hậu 
quả nghiêm trọng của sự tà dâm, mà người ta 
thường không nhìn thấy khi phạm phải lỗi lầm 
này. 

Habit of craving: Habits of greed—Tham Tập 
Nhân—Habits of greed or covetousness resulfs in 
the cold hells. This 1s one of the ten causes and 
effects. According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha reminded Ananda about the 


2047 


habit of greed as follows: “Habits of greed and 
intermingled scheming which gIve rise 
suction. When this suction becomes dominant and 
Incessant, it produces Infense cold and solid Ice 
where ÍreezIng oCcurs, Jjust as a sensation of cold 
1S eXperienced when a person draws In a blast of 
wind through his mouth. Because these two habits 
clash together, there come Into being chatfering, 
whimpering, and shuddering: blue, red, and white 
lotuses; cold and and other such 
expeirences.”—Nhân tham lam quả báo là địa 
ngục lạnh. Đây là một trong mười nhân mười quả. 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Tham Tập Nhân 
như sau: “Tham tập giao kết, phát ra thu hút mãi 
không thôi. Như vậy nên có chứa cái giá lạnh, 
trong đó lạnh lẽo. Ví dụ người lấy miệng hít gió, 
thấy có hơi lạnh. Hai cái tập xô đẩy nhau, nên có 
những việc ba ba, tra tra, la la, như băng lạnh, hoa 
sen trắng, đỏ, xanh. Vì thế mười phương các Đức 
Phật nói tham cầu như là nước tham. Bổ Tát nên 
tránh tham như tránh biển độc.” 

Habit and custom: Tập tục. 

Habits of deceptions: Habits of deceitfulness— 
Tá Tập Nhân-Habis of  deceptions 
(decerffulness) result in yokes and being beaten 
with rods. This 1s one of the ten causes and 
effects. According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
habit of  deceitfulness as follows: “Habits of 
deception and misleading involments which gIve 
rise to mutual guile. When such maneucering 
confinues without cease, 1t produces the ropes and 
wood of gallows for hanging, like the grass and 
trees that grow when water saturates a field. 
Because these two habits perpeftuate one another, 
there come ¡into being handcuffs and fetters, 
cangues and locks, whips and clubs, stcks and 
cudgels, and other such experlences. Therefore, 
the Thus Come Ones of the ten directlons look 
upon deception and name 1t a “treacherous crook.” 
Bodhisattvas fear deception as they would a 
savagse wolf”—Gian trá lừa đảo quả báo là bị 
gông cùm roi vọt. Đây là một trong mười nhân 
mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Trá 
Tập Nhân như sau: “lrá tập dụ nhau, phát từ nơi 
dỗ nhau, dẫn dắt không thôi. Vì vậy như dây quấn 


f{fO a 


IC©; 


cây để sống, nước tưới ruộng thì cây cỏ sinh 
trưởng. Hai tập nhân nhau, nên có các việc gông, 
xiểng, cùm, xích, roi, đánh, vân vân. Vì thế mười 
phương Phật gọi gian ngụy là giặc hiểm. Bồ Tát 
nên tránh gian trá như tránh lang sói.”—See Ten 
causes and ten effects. 


Habit of desire: Desire becomes habitual— 
Tham tập (thói quen của lòng tham, hay tham mãi 
thành thói quen). 
Habits of disputafion: Habits of litigation— 
Tụng Tập Nhân—This 1s one of the ten causes 
and effects. According to the Surangama Sutra, 
book Eight, the Buddha reminded Ananda about 
the habit of dispufaton as follows: “Habits of 
liigation and the mutual disputations which øIve 
rIse to covering. From them there are produced a 
look In the mirror and illumination by the lamp. It 
1s like being In direct sunlipht. There 1s no way 
one can hide one”s shadow. Because these two 
habits bicker back and forth, there come Iinto 
being evil companions, the mirror of karma, the 
fiery pearl, exposure of past karma, Inquests, and 
other such experlences. Therefore, all the Thus 
Come Ones of the ten directions look upon 
covering and name 1t a “yin villain.` Bodhisattvas 
regard covering as they would having to carry a 
mounfain atop their heads while walking upon the 
sea.”—Đây là một trong mười nhân mười quả. 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Tụng Tập Nhân 
như sau: “Tụng tập giao huyên, phát từ che dấu. 
Như vậy nên có những việc gương soi thấy tỏ rõ, 
ví như giữa mặt trời không thể dấu hình ảnh. Hai 
tập bày ra, nên có các bạn ác tố cáo, nghiệp cảnh 
hỏa châu, vạch rõ và đối nghiệm nghiệp đời 
trước. Vì thế mười phương Phật gọi che dấu là âm 
tặc. Bồ Tát tránh che dấu như bị đội núi cao đi 
trên biển cả.” 

Habit energy: Vasana (p & sk)—Tập Khí —The 

accumulaton of the past thoughts, affections, 

deeds, and passions—Former habit—Old habit. 

l) The accumulaion of the past thouphts, 
affections, deeds, and passions: Tập Khí (thói 
quen cñ)—Sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, việc 
làm và những dục vọng trong quá khứ). 

2) The ¡Iimpresson of any past 
©xperience remaining unconsciously 1n the 
mind: Những ấn tượng của bất cứ hành động 


action or 


2048 


và kinh nghiệm quá khứ được ghi lại trong 
tâm chúng ta một cách vô ý thức. 

3) The present consciousness of past 
perceptions: Những tri giác quá khứ mà trong 
hiện tại chúng ta hồi tưởng lại. 

4) Past knowledge derived from memory: Kiến 
thức quá khứ được lưu trữ trong ký ức. 

5) Good or evil karma from habifs or practice In 
a former existence: The force of habit—The 
uprising or recurrence of thoughfs, passions or 
delusions after the passion or delusion has 
1tself been overcome, 
remaining ¡influence of illusion—Những chất 
chồng của nghiệp, thiện và bất thiện từ những 
thói quen hay thực tập trong tiền kiếp. Sự 
khởi dậy của tư tưởng, dục vọng, hay ảo 
tưởng sau khi chúng đã được chế ngự. 

6) According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of habit 
energy of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
forever get rid of all afflictive habit energies 
and attainn Buddhas' habit energies of great 
knowledge, the knowledge that 1s 
energized by habit—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười thứ tập khí của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời lìa 
hẳn tất cả tập khí phiền não, đạt được trí đại 
trí tập khí phi tập khí của Như Lai—See Ten 
kinds of habit energy of Great Enlightening 
Beings. 

Habi( cnergy of deferminafion for 

enlightenment: Tập khí của Bồ Đề tâm—S§ee 

Ten kinds of habit energy of Great Enlightening 

Beings. 

Habit energy of edifying senfienf beingøs: Tập 

khí giáo hóa chúng sanh—See Ten kinds of habit 

energy of Great Enlightening Beings. 

Habit energy of enlightening practfice: Tập 

khí công hạnh—See Ten kinds of habit energy of 

Great Enlightening Beings. 

Habit energy of meditation on equality: Tập 

khí tư duy pháp bình đẳng —See Ten kinds of 

habit energy of Great Enlightening Beings. 

Habit energy of roots of goodness: Tập khí 

của thiện căn—See Ten kinds of habit energy of 

Great Enlightening Beings. 


the remainder or 


nOf 


Habit energy of seeing Buddha: Tập khí thấy 
Phật—See Ten kinds of habit energy of Great 
Enlightening Beings. 

Habit energy of transcendenee: Tập khí của 
Ba La Mật—See Ten kinds of habit energy of 
Great Enlightening Beings. 

Habit energy of undertaking birth ỉn pure 
worlds: Tập khí thọ sanh nơi thế giới thanh 
tnh—See Ten kinds of habit energy of Great 
Enlightening Beings. 

Habit energy of various differenfiations of 
state: Tập khí của những cảnh giới sai biệt— 
See Ten kinds of habit energy of Great 
Enlightening Beings. 

Habi(t cenergy of vows: Tập khí của thệ 
nguyện—See Ten kinds of habit energy of Great 
Enlightening Beings. 

Habits of greed (craving): Tham Tập Nhân— 
See Ten causes and ten effects. 

Habits of hatred (anger): Sân Tập Nhân—See 
'Ten causes and ten effects. 

Habi(s of injustice: Habits of unfairness—Uổng 
Tập Nhân—This is one of the ten causes and 
effects. According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
habit of unfairness as follows: “Habits of inJustice 
and their Interconnected support of one another; 
they result in Imnstigating false charges and 
libeling  From them are produced crushing 
between mountains, crushing between rocks, 
sdone rollers, stone grinders, plowing, 
pulverizing.. It 1s like a slanderous villain who 
engages 1n persecuting good people unjustly. 
Because these two habits Join ranks, there come 
into being pressing and pushing, bludgeons and 
compulsion, squeezing and straining, weiphing 
and measuring, and other such experlences. 
Therefore, the Thus Come Ones of the ten 
directions look upon harmful accusatons and 
name them a “treacherous tiger.” Bodhisattvas 
regard ¡nJustice as they would a bolt of 
liphtnng.”—Đây là một trong mười nhân mười 
quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 
Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Uống Tập 
Nhân như sau: “Uổng tập xen nhau, phát từ nơi vu 
báng. Như vậy cho nên có các việc hai hòn núi đá 


and 


2049 


ép lại, nghiển, xay. Ví dụ đứa giặc dèm pha, hại 

người lương thiện. Hai tập xô đẩy nhau, nên có 

các việc giằng, ép, đè, nén, lọc, cân. Vì thế mười 
phương Phật gọi vu oan là cọp biết dèm nói. Bồ 

Tát tránh sự vu oan như tránh sét đánh.”—See 

Ten causes and ten effectfs. 

Habits of liftigation (disputation): Tụng Tập 

Nhân—See Ten causes and ten effects. 

Habits of lust: Habit of sexual desire—Dâm 

Tập Nhân—This is one of the ten causes and 

effects. According to the Surangama Sutra, book 

Eight, the Buddha reminded Ananda about the 

habit of sexual desire as follows—Đây là một 

trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng 

Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài 

A Nan về Dâm Tập Nhân như sau: 

l) Lust grows into a habit because of sexual 
I1ntercourse In which two people caress each 
other thereby producing heat that in turn 
sũmulates desire. This 1s like the heat caused 
by rubbing the hands together: Dâm dục phát 
triển thành thói quen vì sự giao hợp trong đó 
hai người âu yếm nhau và phát sanh sức nóng 
kích thích sự ham muốn. Chuyện nầy cũng 
giống như việc chà xát hai tay với nhau. 

2) Adultery results In the iron bed, the copper 
pHlar, and the eight hot hells (the bed stands 
for sexual desire and the pillar for the partner 
on whom the sinner depends to stimulate his 
sexual appetite): Nhân dâm dục có quả báo 
là giường sắt nóng, cột đồng, tám địa ngục 
nóng (giường sắt có nghĩa là sự ham muốn, 
và cột đồng có nghĩa là sự thèm muốn tình 
dục). 

3) The Buddha taught: “Habits of lust and 
recIprocal Interactions which give rise tO 
mutual rubbing. When this rubbing conftinues 
without cease, It produces a tremendous 
raging fire within which movement occurs, 
Just as warmth arises befween a person's 
hands when he rubs them together. Because 
these two habits set each other ablaze, there 
come 1nto being the mron bed, the copper 
pilar, and other such experiences. Therefore, 
Thus Come Ones of the ten directions look 
upon the practice of lust and name 1t the “fire 
of desire.` Bodhisattvas avoid desire as they 
would a fiery pit.”——Đức Phật dạy: “Dâm tập 


giao tiếp, phát ra từ nơi cọ xát mãi không 
thôi. Như vậy nên lúc chết thấy có lửa sáng, 
trong đó phát động. Ví dụ như người lấy tay 
cọ xát nhau thấy có hơi nóng. Hai cái tập 
nương nhau khởi, nên có việc giường sắt trụ 
đồng. Cho nên mười phương các Đức Phật 
nói dâm là lửa dục. Bồ Tát thấy sự dâm dục 
như tránh hầm lửa.” 

**. See Ten causes and ten effects. 

Habits of lying: Cuống Tập Nhân—This ¡is one 

of the ten causes and effects. According to the 


Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the habit of lying as 
follows: “Habis of lymng and combined 


fraudulence which give rise to mutual cheating. 
When false accusations continue without cease, 
one becomes adept at corruption. Erom this there 
come ¡n(o being dust and dirt, excrement and 
urine, filth, stench, and Impuritles. It 1s like the 
obscuring of everyone”s vision when the dust 1s 
stirred up by the wind. Because these two habits 
ausment one another, there come ¡into being 
sinking and drowning, tossing and pitching, flying 
anf falling, floating and submerging, and other 
such experlences. Therefore, the Thus Come 
Ones of the ten directions look upon lying and 
name 1t “robbery and murder.” Bodhisattvas 
regard lying as they would treading on a 
venomous snake.”—Đây là một trong mười nhân 
mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về 
Cuống Tập Nhân như sau: “Cuốn tập dối nhau, 
phát từ nơi dối gạt nhau, dối và vu khống mãi 
không thôi, buông tâm làm gian. Như vậy nên có 
đồ bẩn thỉu, bụi bậm ô uế, như bụi theo gió, đều 
không thấy. Hai tập giao nhau, nên có các việc 
chìm đắm, vụt, bay. Vì thế mười phương Phật gọi 
lừa gạt là cướp giết. Bồ Tát tránh dối gạt như 
tránh rắn độc.”—See Ten causes and ten effects. 
Habit of the passions: Influence of the passions 
after they have been cut off—Phiền não tập (thói 
quen của tham dục sau khi chúng đã được đoạn 
tận). 

Habitfs of resentmen(: Habits of animosity— 
Oan Tập Nhân—This 1s one of the ten causes and 
effects. According to the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha reminded Ananda about the 
habit of animosty as follows: “Habits of 


2050 


animosity and Interconnected enmity which give 
rise fO prlevances. From this there come Into 
beimng flying rocks, thrown sfones, caskets and 
closets, caøes on wheels, Jars and conftainers, and 
bags and rods. It is like someone harming others 
secretly. He harbors, cherishes, and nurtures evIl. 
Because these two habits swallow one another up, 
there come ¡into being tossing and pitching, 
selzing anf apprehending, striking and shooting, 
castng away and pinching, and other such 
experiences. Therefore, the Thus Come Ones of 
the ten directions look upon animosify and name 1t 
a “disobedient and harmful ghost.` Bodhisattvas 
regard animosty as they would drinking 
poIlsonous wine.”—Đây là một trong mười nhân 
mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Oan 
Tập Nhân như sau: “Oan tập hiểm nhau, phát từ 
nơi hàm hận. Như vậy nên có những việc ném đá, 
ném gạch, nhốt cũi, rọ, như người âm độc, lòng 
chất chứa các sự ác. Hai tập lấn át nhau, nên có 
những việc ném bắt, đánh, bắn. Vì thế mười 
phương Phật gọi oan gia là quỷ phá hoại. Bồ Tát 
tránh oan gia như rượu độc.” 

Habits of views: Habits of wrong views—Kiến 
Tập Nhân—Wrong views result In torture. This 1s 
one of the ten causes and effects. According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the habit of wrong views 
as follows: “Habits of views and the admixture of 
understandinsgs, such as SatkayadrishtI, views, 
moral prohibitions, ørasping, and deviant Insipht 
Into varlous kinds of karma, which bring about 
Opposition and produce mutual antagonism. From 
them there come Into  being court officials, 
deputies, certifiers, and registrars. They are like 
people traveling on a road, who meet each other 
coming and going. Because these two habifs 
infuence one another, there come Into being 
official inquiries, baited questions, examinations, 
1nterrogations, public Investigations, exposure, the 
youth who record good and evil, carrying the 
record books of the offenders” arguments and 
retionalizatons, and other such experlences. 
Therefore, the Thus Come Ones of the ten 
directions look upon evil views and name them 
the “pit of views.` Bodhisattvas regard having 
false and one-sided views as they would standing 


on the edge of a steep ravine full of poison.”— 
Quả báo của kiến tập là bị tra tấn khảo đảo. Đây 
là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về Kiến Tập Nhân như sau: “Kiến tập 
giao minh, như thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, 
tà giải, các nghiệp. Phát từ nơi chống trái, sinh ra 
trái nhau. Như vậy nên có sứ vua, chủ lại cầm văn 
tịch làm chứng. Ví như người đi đường qua lại gặp 
nhau. Hai tập giao nhau, nên có các việc tra hỏi, 
gian trá, xét gạn, khám tra, vạch cứu, soi rõ, và 
thiện ác đồng tử tay cầm quyển số để biện bạch. 
Vì thế mười phương Phật gọi ác kiến là hầm ái 
kiến. Bồ Tát tránh các sự thiên chấp hư vọng như 
xa vũng nước độc.” 

Habits of views (wrong views): Kiến Tập 
Nhân—See Ten causes and ten effects. 

Habitual (a): Theo thói quen. 

Habitual cupidity: Tham Tập Nhân—Leading 
to punishment 1n the cold hells, one of the ten 
causes—Một trong mười nhơn, thói quen của 
tham dục khiến người ta bị đọa vào địa ngục lạnh. 
**See Ten causes and ten effects (2). 

Habitual greed: Tham Tập Nhân—See Habits 
Of craving. 

Habitual idleness: Quen thói lười biếng—See 
SIx Ways Of wasting one”s DrOpeTty. 

Habitual karma: Acinna-kamma (p)—Nghiệp 
Thường—According to the Abhidharma, habitual 
karma 1s a deed that one habitually or constantly 
performs either good or bad. Habits, whether good 
or bad, become second nature. They more or less 
tend to mould the character of a person. In the 
absence of weiphty karma and a potent-death- 
proximate karma, this type of karma generally 
assumes the rebirth generative function—Theo A 
Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp thường 
hay thường nghiệp là những thói quen mà chúng 
sanh thường làm, dầu tốt hay xấu (có khuynh 
hướng tạo nên tâm tánh của chúng sanh). Những 
thói quen hằng ngày, dù lành hay dù đữ, dần dần 
trở thành bản chất ít nhiều uốn nắn tâm tánh con 
người. Trong khi nhàn rỗi, tâm ta thường duyên 
theo những tư tưởng, những hành vi quen thuộc 
một cách tự nhiên lắm khi vô ý thức. Nếu không 
có trọng nghiệp hay cận tử nghiệp thì thường 


2051 


nghiệp quyết định tái sanh —§ee Four types of 
kamma (karma) (B). 

Habituation to defilement: Cấu tập (sự kết tập 
của nhiễm cấu). 
Hachiju-Kegongyo (jap): 
Nghiêm Kinh (Nhật Bản). 
Hachimagu (jap): Nhập Phan Cung (điện thờ 
thần trong Thần Đạo Nhật Bản). 
Hachiman-Daibosatsu (jap): Nhập Phan Đại 
Bồ Tát (Phật giáo Nhật Bản). 

Hàades (n): Hell—ĐỊa ngục. 

Half a step at a breathing on arising from 
meditation: Nhất Tức Bán Bộ—Một hơi thở đi 
nửa bước. 

Hahava (skt): Ababa (skt)—Ahaha (sk)—Ẩu 
Hầu Hầu Địa Ngục—Ha Bà Bà—Hổ Bà Bà—Hổ 
hổ bà—Kha Thi Bi Dữ—Hell of the only sound to 
frozen throats. The fourth of the eight cold hells, 
in which the suferers can only utter these 
sounds—Địa ngục của những tiếng kêu rên hừ hừ 
từ trong cổ họng. Địa ngục thứ tư trong tám địa 
ngục lạnh, nơi tội nhân chỉ có thể rên khẻ những 
âm thanh nầy (ha bà bà)—See Hell (II) (A2) (4), 
and Eight cold hells. 

Hai Binh Bao Tang: Zen Master Hải Bình Bảo 
Tạng (I1818-1862)—A Vietnamese famous monk 
from Phú Yên, South Vietnam. He left home and 
received complete precepts with Zen Master Tánh 
Thông Sơn Nhân at Bát Nhã Temple on Mount 
Long Sơn in Phú Yên province. When his master 
passed away, he became the Dharma heir of the 
fortieth generation of the Linn-Chih Zen Sect and 
spent most of his lifể to expand the Buddha 
Dharma ïn the southern parts of Central Vietnam. 
He passed away in 1862—Thiễển sư Hải Bình Bảo 
Tạng, một thiển sư nổi tiếng của Việt Nam vào 
tiền bán thế kỷ thứ 19, quê ở Phú Yên. Ngài xuất 
gia và thọ giới cụ túc với Thiển sư Tánh Thông 
Sơn Nhân tại chùa Bát Nhã trên núi Long Sơn, 
tỉnh Phú Yên. Khi Hòa Thượng Sơn Nhân thị tịch, 
ngài trở thành Pháp tử đời thứ 40 dòng Lâm Tế. 
Hầu hết cuộc đời ngài hoằng hóa tại miền Nam 
Trung Việt. Ngài thị tịch năm 1862. 
Haibutsu-kishaku (jap): Phế Phật Huỷ Thích— 
A Japanese term for “eradicate the buddhas and 
destroy Sakyamuni.” Slogan of an amit-Buddhist 
campaign sponsored by the Melji government of 


Bát Thập Hoa 


Japan, which began with the promulgation (sự 
công bố) of a new consfitution in 1889. The anti- 
Buddhist measures were part of the government”s 
program to establish Shinto as the state religlon 
and to restore the emperor`s place as a semi- 
đivine ruler descended from Amaterasu OmikamI. 
In Japan there 1s a great deal of mutual borrowIing 
between Buddhism and Shinto, and 1t is common 
for Shinto shrines to house Iimages of Buddhas. 
One goal of the government's program was to 
“purify” the shrines by eliminating all Buddhist 
sumbols—Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ khẩu 
hiệu “Phế Phật Hủy Thích” (xóa bỏ chư Phật và 
hủy diệt Thích Ca Mâu Ni). Khẩu hiệu của chiến 
dịch chống đối Phật giáo được chính phủ Minh Trị 
của Nhật bảo trợ, bắt đầu với sự công bố một 
hiến pháp mới vào năm 1889. Những biện pháp 
chống đối Phật giáo là một phần chương trình của 
chánh phủ Nhật nhằm thiết lập Thần Đạo làm 
quốc giáo và khôi phục địa vị con cháu thần thánh 
của vua chúa bắt đầu từ thời 
Omikami. Tại Nhật Bản có một số lớn giáo lý 
mượn qua mượn lại giữa Phật giáo và Thần đạo, 
chuyện một đến thờ Thần đạo thờ hình tượng chư 
Phật là chuyện thường. Mục đích của chương trình 
này của chánh phủ Minh Trị là nhằm thuần hóa 
các đền thờ Thần đạo bằng cách loại tất cả những 
hình tượng Phật giáo. 

Haikuyu (jap): Peihsiu—Bùi Hưu (Phật giáo 
Nhật Bản). 

Haimavatah (skt): Ê Ma Bộ Đa Bộ—Tuyết Sơn 
Bộ—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Haimavatah 1s a 
school of the snow mounfains, 
philosophical school, one of the five subdivisions 
of the Mahasanghikah. The Himalaya School, one 
of the five divislons of the Mahasanghikah. The 
very name suggests that the Haimavatah school 
was originally located In the Himalayan reglons. 
Vasumitra, in his book on the EIghteen Sects, calls 
the the of the 
Sthaviravadins, but other scholars consider this 
school as a branch of the Mahasanghikas. Like the 
Sarvasivadins, the Haimavatas believed that the 
Bodhisattvas had no special eminence, but unlike 
them, they said that the gods could not live the 
holy lie of brahmacharya and that heretics could 
not have miraculous powers—Theo Eitel trong 


Amaterasu 


a  schismatic 


Haimavatas InherItors 


2052 


Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ê Ma Bộ Đa Bộ là 
một trong năm chi phái của Đại Chúng Bộ. 
Trường phái Tuyết Sơn, một trong năm phân chi 
của Đại Chúng Bộ. Qua tên gọi chúng ta có thể 
biết bộ phái nầy ban đầu hoạt động tại vùng 
Tuyết Sơn. Trong cuốn sách nói về mười tám bộ 
phái, Vasumitra đã gọi Tuyết Sơn Bộ là thừa kế 
của Thượng Tọa Bộ, nhưng một số học giả khác 
thì lại cho rằng phái nầy là một nhánh của Đại 
Chúng Bộ. Cũng giống như Nhất Thiết Hữu Bộ, 
phái nầy cho rằng Bồ Tát không có địa vị gì cao 
trọng đặc biệt, nhưng khác với Hữu Bộ ở chỗ họ 
cho rằng chư Thiên và quỷ thần không thể có 
cuộc sống phạm hạnh (brahmacharya), và những 
người ngoại đạo không thể có được quyền lực 
siêu nhiên. **See Mahasamghika. 

Hai Ninh Temple: Chùa Hải Ninh—Name of an 
ancIent temple, located in Vĩnh Niệm village, An 
Hải district. The previous temple was built in Kinh 
Bắc area during the late Lê dynasty. In 1931, ¡t 
was moved to Hải Phòng, and then offered to 
Đông Thiện Association, therefore it was also 
called Đồng Thiện Temple. In the courtyard of 
the temple, there are two stupas with 40 pIctures 
1llustrating the history of building of Hai Phòng 
City—Tên một ngôi chùa cổ tọa lạc tại làng Vĩnh 
Niệm, huyện An Hải, tỉnh Hải Phòng. Chùa trước 
đây được xây trên Kinh Bắc vào thời Hậu Lê. 
Vào năm 1931, chùa được dời về Hải Phòng, và 
được nhân dân địa phương cúng cho hội Đồng 
Thiện, vì vậy mà chùa còn có tên là chùa Đồng 
Thiện. Trong sân chùa có hai ngôi tháp ghi 40 bức 
ký họa ghi lại lịch sử xây dựng thành phố Hải 
Phòng. 

Hai Quynh Tu Phong Zen Master: Thiền Sư 
Hải Quýnh Từ Phong (1728-18II)—A 
Vietnamese monk from Bắc Ninh. At the age of 
16, he came to Liên Tông Temple to pay homage 
to Zen Master Bảo Sơn Dược Tính and became 
the latter`s disciple. He was the 40” generation of 
the Linn Chih Zen Sect. He spent most of his life 
to expand the Buddha Dharma In North Vietnam. 
He passed away In I8II, at the age of 84—VỊ sư 
Việt Nam, quê ở Bắc Ninh. Vào lúc 16 tuổi, ngài 
đến chùa Liên Tông, đảnh lễ Thiển Sư Bảo Sơn 
Dược Tính. Ngài trở thành đệ tử của Bảo Sơn và 
Pháp tử đời thứ 40 dòng Lâm Tế. Hầu hết cuộc 


đời ngài hoằng pháp ở miễn Bắc Việt Nam. Ngài 
thị tịch năm 1811, thọ 84 tuổi. 

Haïr (n): Tóc—Our hair falls out: Tóc rụng. 

Hair on the Buddha?s body: Thân Mao 
Thượng Mi Tướng —The hatrs on Buddha”s body 
curled upwards, one of the thirty-tfwo marks— 
Lông trên thân Phật xoắn ngược lên trên, một 
trong ba mươi hai tướng hảo của Phật —See 
Thirty-fwo auspIcious marks. 

Hair-flower on the head withers: Đầu cổ rối 
bù như hoa héo—See Five signs of decay of 
people when approaching death. 

Hair-hole: Mao Khổng—Lổ chơn lông—Pore. 
Hair-rope: Mao Thằng—A haïr rope (tied up by 
the passions, as with an unbreakable hair rope. 
Hair-sharp and stinking: Stnking hair 
ghosts—Xú Mao Quỷ—Quỷ có lông thối—See 
Ñine classes of ghosts (]). 

Haiïr of the turtle: Lông rùa (qui mao)—Lông 
rùa (hay sừng thỏ), được ví với những chuyện 
không thể xãy ra được —The hair on a tortoise, 
1.e. the non-exIstent. 

Haïr ön a tortoise and horn öŸ a rabbit: Quy 
Mao Thế Giác—Lông rùa sừng thổ, ví với những 
việc không thể xãy ra được—The non-existent. 
Hakata (jap): Vùng Bát Đa (Nhật Bản). 

Hakkai (jap): Bát Giớ—A Japanese Buddhist 
term for “Eight commandments.” The first eipht of 
the ten commandments which the Buddha set 
forth for lay Buddhists to observe 24 hours every 
fornipht— Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có nghĩa 
là “Bát giới.” Tám giới đầu trong Thập Giới mà 
Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa 
tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ. 
Haklenayasa (skQ: Haklena or Padmaratna 
(sk)—Hạc Lặc Na—The 23” Indian patriarch. He 
was born Into a Brahmin family In a place said to 
be of king Tokhara. He spreaded the Buddhaˆs 
Teachings in Central India—Vị tổ thứ 23 của 
Thiển Tông Ấn Độ. Ông sanh ra trong một gia 
đình Bà-la-môn, trong xứ của vua Tokhara. Ông 
đã truyền bá đạo Phật vào vùng Trung Ấn. **See 
Twenty eight Indian Patriarchs. 

Hakuin (jap): Thiển sư Bạch Ẩn—See Hakuin 
Ekaku. 


2053 


Hakuin Ekaku (1686-1769): Sư Bạch Ấn Huệ 
Hạc —Bai-In was born in 1686. He was one of the 
most versafile and brilliant of the ]apanese Zen 
According to his autobiographical 
wriine, he was first drawn to Buddhism after 
hearing a monk describe the tortures of the eight 
hot hells and resolved to become a Buddhist monk 
in order to escape such fates by attaining 
buddhahood. He had his first awakening 
experience at the agøe of twenty-two after hearing 
a passape from a Buddhist scripture, but he 
realized that he still had not attained final peace 
of mind, and subsequently he worked even more 
diligently at his practice. During this period, 
however, his doubt and mental anguish Increased 
considerably. His great awakening experlence 
occured at a point at which he felt physically 
paralized by doubt. He wrote: “lt was as thouph I 
was frozen solid in the midst of an Ice sheet 
extending tens of thousands of miles. To all 
I1nfents and purposes Ï was out of of my mind and 
the “Wu Koan'` alone remained.” After several 
days In this state, he heard the sound of a temple 
bell, and he felt as though the Ice had shattered 
and he was free. Later, he always confirmed with 
his disciples that three things are required for 
awakening: l) great faith (dai-shinkon), 2) great 
doubt (dai-gidan), and 3) great resolve (dai- 
funshi). Hakuin ¡1s offen called the father of Lin- 
Chị Sect (Rinzal) at that time by reason of the fact 
that he single-handedly revitalized the Lin-Chi”s 
teachinøgs, which had been steadily declining, 
throuph his systematizaton of the koans. and 
emphasis of meditation practice. Not only was 
Hakuin an outstanding master, he was a highly 
accomplished paiter with great talents, 
calligrapher, and sculptor. Sekishu, or “What 1s 
the sound of one hand?” which he devised, 1s one 
of the best known koans which he developed by 
himself. His popular Chant In Praise of Zazen, 
frequently recited in Zem temples, begins: “From 
the beginning all beings are Buddha” and ends: 
““This earth where we sfand 1s the pure lotus land, 
and this very body, the body of Buddha.”—Bạch 
Ấn Huệ Hạc sanh năm 1686. Ông là một trong 
những vị thiển sư nhiều tài năng và sáng chói 
nhất của Nhật Bản. Theo quyển tự truyện của 
ông, lần đầu tiên ông bị thu hút bởi Phật giáo là 


ImaSt€rs. 


sau khi ông nghe một vị sư nói về những khổ nhục 

trong tám địa ngục nóng nên ông quyết làm Tăng 

để thoát những cảnh khổ này bằng cách đạt thành 

Phật quả. Kinh nghiệm chứng ngộ đầu tiên của 

ông vào lúc ông 22 tuổi sau khi nghe một đoạn 

kinh Phật, nhưng ông biết rằng ông chưa đạt được 
an lạc cứu cánh, vì thế mà ông quyết tâm tỉnh 
chuyên hành trì. Tuy nhiên, trong giai đoạn này 
nghi hoặc và lo lắng về tâm thần nơi ông gia tăng 
một cách đáng kể. Và đại giác đến với ông vào 
thời điểm ông cảm thấy thân thể như bị bại liệt vì 
những nghi tình. Sau đó ông viết lại kinh nghiệm 
đại giác như sau: “Tôi dường như đông cứng lại 
giữa một tẳng băng trải dài hằng mười ngàn đặm. 
Tất cả những chủ ý và mục đích đều nằm ngoài 
tâm tôi, và chỉ duy nhất công án “không' là còn 
lại mà thôi.” Sau vài ngày trong trạng thái này, 
khi nghe tiếng chuông chùa mà ông cảm như là 
tảng băng đá vỡ vụn ra và ông được hoàn toàn tự 
do. VỀ sau ông luôn khẳng định với chúng đệ tử 
là có ba điều cần có cho sự chứng ngộ: l) đại tín, 

2) đại nghi, và 3) đại nguyện. Bạch Ấn thường 

được gọi là cha đẻ của phái Lâm Tế thời bấy giờ, 

lý do chỉ một tay ông đã làm sống lại giáo lý Lâm 

Tế đã tàn lụi dần, qua sự hệ thống hóa các công 

án của ông và sự nhấn mạnh đến thiển tập. Bạch 

Ấn chẳng những là một thiển sư xuất chúng, mà 

ông còn là một nhà họa sĩ đại tài, một người viết 

chữ Hán như rồng bay phượng múa, và một nhà 
điêu khắc. Sekishu hay “tiếng vỗ của một bàn tay 
là cái gì?? Đây là một trong những công án nổi 
tiếng do chính ông thiết lập. Bài “Tọa Thiền Ca” 

(Zazen Wasan) phổ biến của ông thường được 

tụng trong các chùa hay thiển viện. Bài ca bắt 

đầu: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật” và kết thúc: 

“Chính chốn nầy là đất sen, chính thân nầy là 

Phật.” 

* Bailn was one of the most versatile and 
brilliant of the Japanese Zen masters. Hakuin 
1s offen called the father of Linn-Chih Sect 
(Rimnza1) at that time by reason of the fact that 
he single-handedly revitalized the Linn- 
Chih's teachings, which had been steadily 
declining, through his systematization of the 
koans. Not only was Hakuin an outstanding 
master, he was a highly accomplished paInter 
with great talents, calligrapher, and sculptor. 
Sekishu, or “What ¡s the sound of one hand?” 


205% 


which he devised, 1s the best known koan by 
a ]apanese master. His popular Chant in 
Praise of Zazen, frequently recited in Zem 
temples, begins: “From the beginninng all 
beings are Buddha” and ends: “This earth 
where we stand 1s the pure lotus land, and this 
very body, the body of Buddha.”—Bạch Ấn 
Huệ Hạc sanh năm 1686. Ông là một trong 
những vị thiển sư nhiều tài năng và sáng chói 
nhất của Nhật Bản. Bạch Ấn thường được gọi 
là cha đẻ của phái Lâm Tế thời bấy giờ, lý do 
chỉ một tay ông đã làm sống lại giáo lý Lâm 
Tế đã tàn lụi dần, qua sự hệ thống hóa các 
công án của ông. Bạch Ấn chẳng những là 
một thiển sư xuất chúng, mà ông còn là một 
nhà họa sĩ đại tài, một người viết chữ Hán 
như rồng bay phượng múa, và một nhà điêu 
khắc. Sekishu hay “tiếng vỗ của một bàn tay 
là cái gì”? Đây là một công án nổi tiếng do 
ông thiết lập. Bài “Tọa Thiển Ca” (Zazen 
Wasan) phổ biến của ông thường được tụng 
trong các chùa hay thiển viện. Bài ca bắt đầu: 
“Tất cả chúng sanh vốn là Phật” và kết thúc: 
“Chính chốn nầy là đất sen, chính thân nầy là 
Phật.” 

Yen-T”ou was one of the great Zen teachers 
1n the T”ang dynasty. But he was murdered by 
an outlaw, when his death-cry 1s said to have 
reached many miles around. When Pai-In first 
studied Zen, this tragIc incident in the life of 
an eminent Zen master who 1s supposed to be 
above all human ailments, troubled him very 
much, and he wondered !1f Zen were really 
the gospel of salvation: Nham Đầu Toàn 
Khoát là một cao Tăng đời Đường, bị bọn 
cướp giết, khi chết , tiếng rống của ngài nghe 
xa đến mấy dậm. Khi Bạch Ấn mới học 
Thiền, bi kịch ấy diễn ra trong đời một cao 
Tăng Thiền đạo hạnh vượt ngoài tất cả tội lỗi 
của thế nhân khiến ngài bị chấn động cả tâm 
thần và tự hỏi: “Thiển có thật là bộ kinh cứu 
khổ không. 

His situation was the same as that of Zen 
master Kao-Fen-Miao-Tsu”s. He had nothing 
1n his mind but Chao-Chou's Wu. Dntil one 
evening a temple-bell struck, which upset the 
whole thing. lí was like smashing an Ice- 
basin, or pulling down a house made of jade. 


When he suddenly awoke, he found himself 
was Yen-T”ou, an old master. Whatever 
doubfs and ¡indecisions he had before were 
completely dissolved like a piece of thawing 
Ice. He called out loudly: “How wondrous! 
How wondrous! There 1s no birth and death 
from which one has to escape, nor Is there 
any supreme knowledge (Bodhi) after which 
one has to strive. All the complicatlons past 
and present, numbering one thousand seven 
hundred are not worth the trouble of even 
describing them.”: Cũng như Cao Phong (see 
Cao Phong Diệu Tổ), Bạch Ấn đã ôm chữ 
*Vô' như một công án, cho đến chiều kia khi 
nghe tiếng chuông chùa từ xa vọng lại làm 
cho tất cả sụp đổ tan tành. Bạch Ấn cho rằng 
đây chẳng khác nào như đập bể một bổn 
nước đá, hoặc xô ngã một ngôi nhà ngọc. 
Phút chốc ngài thức tỉnh, và thấy mình chính 
là Nham Đầu, vị tổ sư thuở trước. Mọi điều 
ngờ vực hoang mang từ trước bỗng tiêu tan 
như băng tuyết gặp vầng dương. Ngài reo to: 
“Kỳ thay! Kỳ thay! Không có sanh tử luân 
hổi nào phải thoát ra, cũng không có Bồ Đề 
nào phải dụng tâm cầu được. Tất cả cát đằng 
kim cổ một ngàn bẩy trăm câu thật chẳng 
đáng bỏ công để xướng.” 

Hakuin, the great renewer of Linn-Chih Zen 
1n Japan, was In the lineage of transmission 
s(emming from Yuan-Wu. Yuan-Wu himself 
1s known primarily as the editor of the Pi- 
Yen-Lu, together with the Wu-Men-Kuan, 
one of the best known koan collections. His 
1nsfrucfions, remarks, and 
explanations on the hundred koans collected 
and provided with praises by Master Chung- 
Hsien make the Pi-Yen-Lu one of the 
øreatest works of Zen literature and one of 
the most helpful for training students: Bạch 
Ẩn là một nhà canh tân lớn của Thiền phái 
Lâm Tế. Ông cũng tự coi mình thuộc dòng 
hậu duệ của Thiển sư Viên Ngộ. Người ta 
biết đến ông chủ yếu qua việc công bố hai bộ 
sưu tập nổi tiếng Bích Nham Lục và Vô Môn 
Quan. Những chú giải và nhận xét của ông 
về khoảng 100 công án thiển do Thiển sư 
Tuyết Đậu Trùng Hiển thu thập, trong đó mỗi 
công án đã có một lời ca ngợi, đã làm cho 


1necidental 


2055 


Bích Nham Lục trở thành một trong những tác 
phẩm chính của văn học Thiển và một trong 
những phương tiện đào tạo có hiệu quả nhất. 

* He died in 1769 A.D.—Ông thị tịch vào năm 
1769 

Hakuun-Shutan (jap): Bai-Yun-Shou-Tuan— 

Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072)—See Shou 

Tuan Bai Yun. 

Half a character: Bán Tự. 

l) Incomplete word: Half a character, a letter of 
the alphabet—Half a word——Nửa chữ. 

2) The term is used to indicate those who don't 
receive full-ordination, 1.e. lay people or 
sramaneras, keep only five or ceipht 
commandments: Ám chỉ người chưa thọ giới 
tròn đây, như Sa Di hay người tại gia chỉ giữ 
năm hay tám giới mà thôi. 

3) Hinayana: Tiểu Thừa. 

Half-closed eyes: Lim dim. 

Half finite and half infinite: Một nửa hữu biên, 

một person  thoroughly 

1nvestigates the formations skandha to the point 
that it becomes empty. Based on what he sees, In 
his mind he speculates that each and every living 
being_, In Its gøIven body, 1s half living and half 
dead. From this he concludes that everything in 
the world 1s half finite and half infinite. Because 
of these speculations about the finite and the 
Infinite, he will fall Into externalism and become 
confused about the Bodhi nature—Người đó cùng 
tột cái hành ấm không, do cái chỗ sở kiến, tâm lộ 
tính xem xét, so sánh tất cả chúng sanh, trong một 
thân đều có một nửa sinh, một nửa diệt. Rõ biết 
mọi vật trong thế giới đều một nửa hữu biên, một 
nửa vô biên. Vì so đo chấp trước hữu biên, vô 


nửa vô biên—This 


biên, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ 
Đề—See Four fñinitenesses. 

Half in jest, half in earnest: Nửa đùa nửa thật. 
Half light: Nửa tối nửa sáng. 

Half-lotus sỉtting: Bán Già Phu Tọa— Thế ngồi 
bán già—A Bodhisattva”s form of sitting, one foot 
on the thiph of the other or vice versa (left foot 
over ripht thiph and ripht foot under left thiph, 
both knees touching mat, to facilitate the knees 
resting on the mat, It may be necessary fo use a 
thin suport cushion under the regular round one), 
different from the completely cross-legged form 


of a Buddha (with ripht foot over left thiph and 
left foot over right thigh)—Kiểu ngồi bán già, 
kiểu ngôi của chư Bồ Tát, bàn chân nầy để lên 
đùi chân kia, hay ngược lại (chân trái để bên trên 
đùi phải và chân phải bên dưới đùi trái, hai đầu 
gối chạm chiếu dưới đất, để giúp hai đầu gối 
chạm đất dễ dàng chúng ta có thể đặt một cái gối 
mồng bên dưới hai đầu gối), khác với kiểu ngồi 
kiết già của chư Phật (hai bàn chân để lên hai bắp 
đùi). 

Half-open (v): Hé mở. 

Half poïinfs (corners) of the compass: There 
are four half points (corners) of the compass—Có 
bốn hướng phụ—See Four half points (corners) of 
the compass. 

Half a word: Bán Tự—See Half a character. 
Hall (n): Caitya (skt—Lecture room——Palace— 
Temple—Điện—Giảng đường. 

Haill of blessedness: Court of blessedness— 
Monastery——Phúc đình. 

Hall chief: Đường Tư—The controller of the 
business in a monastery—Biệt hiệu của vị Duy 
Na trong tự viện, chịu trách nhiệm các công việc 
ở Tăng đường. 

Hall of Judgment: Pháp Đình. 

Hall reserved for “dying people” in a 
temple: Diên Thọ Đường —Niết Bàn Đường— 
Tĩnh Hành Đường——Niết Bàn Đường——The hall or 
room 1nto which a dying person 1s taken fo enter 
upon his “long life.” The nirvana hall——Phòng nơi 
người sắp chết được đưa vào để cầu an (người sắp 
chết lắm khi tâm thần bấn loạn nên đem lòng 
tham luyến phòng ở, y bát, đổ dùng hành đạo, 
nên đem họ đến đây nghe kinh kệ để thấy rằng 
mọi sự vật đều là vô thường, không có gì để cho 
ta luyến ái trước khi họ thị tịch). 

Hall of Wonderful Dharma: Diệu Pháp 
Đường —This hall is situated In the south-west 
corner of TrayastriImsas heaven, where the thirty- 





three devas discuss whether affalrs are according 
to law or truth or the contrary—Diệu Thiện Pháp 
Đường, tọa lạc tại góc tây nam trên cung Trới 
Đao Lợi (ba mươi ba tầng Trời), nơi ba mươi ba vị 
Trời họp bàn xem việc nào là chánh pháp, việc 
nào không phải là chánh pháp. 


2056 


Hall for worship: Bắc Đẩu Đường—Sảnh 
đường nơi thờ phượng trong tự viện—The hall for 
worship 1n a temple. 

Hallow (v): Tôn kính như thần thánh. 

Hallucination (n): Áo cảnh—Áo giác—Ảo 

tưởng linh —TIllusive—lllusory—Mirage— 

Phantasm—Áo Giác—§ee Vipallasa. 

Hallucination of mỉnd: Cita-vipallasa (p)— 

Tâm ảo giác Ảo Giác—See Vipallasa. 

Hallucination of percepfion: Sanna-vipallasa 

(p—Tưởng ảo giác—Áo Giác—See Vipallasa. 

Hallucination of views: Ditthi-vipallasa (p)— 

Kiến ảo giác—Áo Giác —See Vipallasa. 

Halo (n): Jvala (skt——Hào quang. 

l) The halo behind the throne of an Iimage: 
Quang minh hay Thân quang (vòng hào 
quang). Vòng hào quang phía sau bức tượng. 

2) The halo or nimbus on or round the head of 
the Buddha and Arhats (of an image): Đầu 
Quang—Ánh sáng trên đỉnh đầu Đức Phật và 
các vị La Hán (cña một bức tượng). 

3) The halo round the head of an Iimage of a 
Buddha or a Bodhisattva: Đỉnh Quang—Ánh 
hào quang trên đỉnh đầu của hình tượng Phật 
hay Bồ Tát. 

4) The glory or halo shining from the person of a 
Buddha or Bodhisattva: Thân Quang—Ánh 
sáng phát ra từ chính thân Phật hay thân các 
vị Bồ Tát. 

Halo from a Buddha)°s body: Sắc quang—The 

halo from a Buddha”s body which can be seen by 

flesh eyes—Còn gọi là thân quang hay ánh hào 
quang từ thân Phật phát ra mà mắt có thể nhìn 

thấy được —See Dual lights (A). 

Halo surrounding the head of a Buddha: 

Viên Quang (ánh hào quang phóng ra chung 

quanh đỉnh đầu của Phật). 

Halo throne: Hào quaneg—See Halo. 

Halt (v): Dừng—To stop—Stopping—ln Buddhist 

philosophy, the mind must forever flow and never 

be “stopped” or “blocked” in a thought. Let the 
mind abide nowhere. The ¡ideal 1s to walk on 
through all problems and situations—Trong triết 
lý nhà Phật, thì dòng tâm thức tuôn chảy không 
thể bị ngừng hay bị cẩn trong dòng suy tưởng. 

Hãy để cho tâm không trụ vào đâu. Lý tưởng nhứt 

là đi trên mọi chướng ngại. 





tâm 


Halting place: Nơi dừng chân (túc xá). 
Hamartialogøy (n): Tội học (biên khảo về tội). 
Hami (skt: Ha Mật —According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Hami 1s an ancient kingdom and city in centfral 
Asia, northeast of lake Lop. From Han to Tang 
times known as I-Wu, now called Kumul by TurkI 
Mohammadans. For more than 1,500 years, owing 
to 1s locatlon and supply of water, Hami was a 
bridge-head for the expansion and control of the 
oufposts of the Chinese empire in Central Asia—— 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Ha Mật là một vương quốc và thành phố cổ ở 
Trung Á, nằm về phía đông bắc hồ Lop. Từ thời 
Hán đến Đường được biết đến qua tên Y-Vũ, bây 
giờ được dân Turki-Mohammadans gọi là Kumul. 
Vì là địa điểm chính yếu cung cấp nước trong 
vùng trong hơn 1.500 năm, nên Ha Mật là một 
đầu cầu cho công cuộc bành trướng về phía Trung 
Á của các vương triều Trung Quốc. 

Hamlet and village: Lân lý. 

Hamsa (skt): Hạ Nại Sa—Loài ngan hay ngỗng, 
cùng họ với loài vỊt—A øoose. 
Hamsa-samgharama (skt): Hỗ Sa Già Lam— 
Dã Ngan Già lam—“WIld goose monastery,” on 
Mount Indrasailaguha, whose Inmates were once 
saved from sfarving by the self-sacrifilce of a wild 
øoose—Còn gọi là Tăng Sa Già Lam hay Ưng sa 
Già Lam, có nghĩa là Dã Ngan Già lam (chùa 
ngỗng Hoang) trên Indrasailaguha, nơi mà chư 
Tăng Ni đã một lần thoát đói nhờ sự tự hy sinh 
thân mạng của một con ngỗng trời. 

Hanazono (jap): Thiên Hoàng Hoa Viên (Nhật 
Bản). 

Hands always hold jewels of knowledge: 
TaHeart of diligence, fulfilling all tasks: Tâm 
tinh cần, vì tất cả việc làm đều rốt ráo —See Ten 
kinds of heart of Great Enlightening Beings (]). 
Hand-chime: Thủ Khánh—A hand-bell struck 
with a small stick—Chuông cầm tay hay khánh 
được thỉnh bằng một cái dùi nhỏ cầm tay. 

Hands of deep faith: Tay thâm tín—See Ten 
kinds of hand of Great Enlightening Beings. 
Hand down the garments: Pass down the 
garments—Truyễn y. 


2057 


Hand down the tradition: Truyền Thừa—See 
Take over the patriarch position. 

Handed-down tradition: Truyền Thừa—See 
Take over the patriarch position. 

Handsome man and woman: Nam thanh nữ tú. 
Hàand (n): Bàn tay. 

Hand down: To bequeath 
øenerations to come——Lưu truyền. 
Hands folded ïn a lotus fashion: Hoa Thủ— 
Tay chấp theo kiểu hoa sen. 

Hands of fostering transcendence of the 
triple world: Tay khiến siêu tam giới—See Ten 
kinds of hand of Great Enlightening Beings. 
Hands of generosity with right teaching: Tay 
chẳng tiếc chánh pháp—See Ten kinds of hand of 
Great Enlightening Beings. 

Hands of giving: Tay bố thí—See Ten kinds of 
hand of Great Enlightening Beings. 

Hand of Great Enlightening Beings: Bồ Tát 
Thủ—Tay của chư Đại Bồ Tát—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of hand of Great Enlightening Beings. 
Enlightenng Beinss who abide by these can 
acquire the supreme hands of Buddhas covering 
all worlds in the ten directions—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười tay của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
tay vô thượng của Như Lai, che khắp tất cả thế 
giới mười phương —See Ten kinds of hand of 
Great Enlightening Beings. 

Hands of honoring Buddhas: Tay cúng dường 
chư Phật—See Ten kinds of hand of Great 
Enlightening Beings. 

Hands of initiating greetings: Tay hỏi thăm 
trước—See Ten kinds of hand of Great 
Enlightening Beings. 

Hands of learning and skillfulness: Tay đa 
văn thiện xảo—See Ten kinds of hand of Great 
Enlightening Beings. 

Hands of seftlement on the Other Shore: Tay 
đặt nơi bỉ ngạn—See Ten kinds of hand of Great 
Enlightening Beings. 

Hands of skillful use of phỉilosophies: Tay 
khéo dùng những luận nghị ——See Ten kinds of 
hand of Great Enlightening Beings. 


something to 


Hand somcthing from generafions f0 


generafions: Hand something through ages— 
Lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

Hand of the “Thousand-Hand” Kuan-Yin: 
Nguyệt tính thủ—Nguyệt Tinh The pearl or 
Jewel In the fortieth hand of the “thousand hand” 
Kuan-Yin, towards which worship is paid In case 
of fevers—Ngọc bảo châu trong tay thứ bốn mươi 
của Đức Thiên Thủ Quán Âm, mà người bị cảm 
sốt thường hay cúng vái. 

Handbook (n): Sách chỉ nam. 
Hand-writing (n): Chữ viết tay. 
Handcd down from authenfic 
Genuine tradition—Chánh truyền. 
Handed-down tradifion: Truyền Thừa—To 
take over the Patrlarch position by having the 
former Patriarch formally recognize the person as 
the successor, especially the Zen tradition. After 
the Buddha entered Maha-Nrvana, the first 
Patriarch of Buddhism was one of the Buddha 
great disciples, Maha Kasyapa. According to this 
Zen tradition, in order to become a Patriarch, the 
highest virtuous Buddhist Master must receive the 
Buddha 'pat“a bowl,' the bowl which the Buddha 
used to receive food offering, and “robe” from the 
Patriarch before him. Thus, for over I,000 years, 
there were twenty-eipht Indian Patriarchs, each 
having the responsibility to practice and to uphold 
the proper Dharma of Buddha. Eventually the 
twenty-eiehth Patriarch named Bodhidharma 
came to China and also became the first of Six 
Patriarchs of Zen Buddhism ¡in China. Overall, 
there were 33 official Patriarchs In Zen Buddhism. 
After the Sixth Patriarch, Hui-Neng, this tradition 
of formally passng on Patriarchy was 
discontinued. Thus Hui Neng did not pass down 
the Buddhaˆ”s patra bowl and robe to his hiphest 
and most deserving disciples—Việc thay thế vị 
Tổ trước làm Tổ đời sau trong Phật giáo, thường 
là được Tổ trước chính thức thừa nhận như người 
kế thừa, đặc biệt là Thiền Tông. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt, ngài Ma Ha Ca Diếp là vị Tổ Thiển 
Phật Giáo đầu tiên tại Ấn Độ. Theo truyền thống 
Thiển Tông được truyền sang từ Ấn Độ sang 
Trung Quốc, để trở thành Tổ, vị nầy phải nhận y 
bát từ vị Tổ trước. Trong khoảng hơn 1.000 năm, 
có 28 vị Tổ ở Ấn Độ, mỗi vị có trách nhiêm tu tập 


SOUFCC: 


2058 


và duy trì Chánh pháp của Phật. Cuối cùng, vị Tổ 
thứ 28 sang Trung Quốc và trở thành vị Sơ Tổ của 
dòng Thiển Trung Hoa. Tổng cộng Thiển Tông có 
33 vị Tổ. Sau Lục Tổ Huệ Năng thì sự truyền thừa 
nầy chấm dứt. Vì thế Lục Tổ không truyền y bát 
cho những vị kế thừa nữa. 

Handed-Down Tradition in the Pureland 
Buddhism: Truyền Thừa theo Tịnh Độ. **See 
Four 
distinguished master In the Pure Land Sect. 

Hand reaching below the knees: Long 
graceful hands of the Buddha which reach below 
the knees—Khi đứng hai tay của Đức Phật dài 
quá đầu gối—See Thirty-two auspicious marks. 
Hang-Chou-T?ien-Lung: Hàng Châu Tiên 
Long—A Chinese Zen master of the nĩnth 
century; a student and dharma successor of Zen 
master T”a-Mei-Fa-Chang and a master of Zen 
master Chuchih. We encounter Hang-Chou T”ien- 
Lung in example 3 of the Wu-Men-Kuan—Thiển 
sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 9, đệ tử và pháp tử 
của Thiền sư Đại Mai Pháp Thường, và là thầy 
của Thiển sư Câu Chi. Chúng ta bắt gặp thiển sư 
Hàng Châu Tiên Long trong thí dụ thứ 3 trong Vô 
Môn Quan—See Ta Mei Fa Chang and Wu- 
Men-Kuan. 

Hang upside down: Đảo huyền—S§ee Hanging 
upside-down. 

Hanging ïn mỉd air: Lơ lửng. 

Hanging upside-down: Đảo Huyền—Hanging 
upside down; the condifion of certain condemned 
souls, especially for whom the Ullambana or 
Lambana festival ¡is held in seventh month— 
Người chết bị đọa vào địa ngục và bị treo ngược. 
Muốn cứu họ thoát khỏi cảnh treo ngược nầy thân 
quyến phải cúng giải đảo huyền và trai Tăng (để 
nhờ thân lực cầu nguyện của nhiều người nhờ đó 
mà vong linh được siêu thoát)—See Ullambana. 
Hanker for something: To 
somethinge—Ham muốn điều gì. 
Hankering: Desire—Sự ham muốn. 
Hankering and dejection: Tham ái và ưu bi. 
Hannaya (jap): A Japanese translaton of the 
Sanskrit “PraJna,” meaning “wIisdom” or “insight.” 
In Indian Buddhism 1t is commonly held that this 
results from the atfainment of meditative 
concentration (samadhi), but HuiNeng taught 


characterisics used to determine a 


desre for 


that the two are identical and that both are 
inherent in every moment of thought. This notion 
has subsequently been accepted by most Zen 
tradiions—Từ ngữ Nhật Bản dịch từ chữ 
“Sanskrit” của Bắc Phạn, có nghĩa là “trí tuệ” hay 
“tuệ.” Trong Phật giáo Ấn Độ người ta thường cho 
rằng trí tuệ này có được là do đạt được thiển định, 
nhưng Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng cả hai thứ này 
giống nhau và cả hai đều cùng có trong tư tưởng 
của chúng ta trong từng giây từng phút. Khái 
niệm này về sau được hầu hết các truyền thống 
Thiền chấp nhận. 

Hannayashingyojufsugi (jap): Bát Nhã Tâm 
Kính Thuật Nghĩa—See Hannaya and Prajna- 
paramita Hridaya Sutra. 

Hannya-Shingyo (jap): Prajnaparamita-Sutra— 
See Prajna-paramita Hridaya Sutra. 

Han-Shan: Hàn Sơn—Chinese Buddhist layman 
who lived during the T”ang dynasty on Han-Shan, 
a peak In the T”ien-T”ai mounftain range. His real 
name 1s unknown, but later became a symbol of 
the enlightened lay Ch'an master, living entirely 
on his own devices, owing no allegiance to any 
particular school or tradition. He probably lived In 
the middle of the seventh century A.D. He lived 
as a hermit on Mount Han-Shan (Cold Mountain 
or Cold Peak) in the Tien Tai Mountains. He 
lived his unfettered lifestyle, bound to neither 
worldly nor rigid orthodox religious rules. He was 
a famous poet. His poems were later collected In 
an anthology called “Poems from Cold 
Mountain—Một vị cư sĩ người Trung Hoa, sống 
vào thời đại nhà Đường, trên đỉnh Hàn Sơn. Tên 
thật của ông là gì không ai biết, nhưng sau này 
ông trở thành một dấu hiệu tiêu biểu cho thiển sư 
tại gia chứng ngộ, sống tu hoàn toàn bằng phương 
thức của chính mình chứ không lệ thuộc vào ai cả. 
Có lẽ ông sống vào giữa thế kỷ thứ 7. Ông sống 
ẩn dật trên núi Hàn (còn gọi là Núi Lạnh hay 
Đỉnh Lạnh) trong vùng núi Thiên Thai. Ông sống 
theo lối thoát tục, nhưng cũng không theo giới 
luật cứng nhắt của tôn giáo. Ông cũng là một nhà 
thơ nổi tiếng. Về sau này những bài thơ của ông 
được người ta sưu tập thành một thi tuyển nhan để 
“Hàn Sơn Thi Tập.” 

Han-Shan Shỉh: Hàn Sơn Thi Tập—A 
collecion of Han-Shans poems. From these 
poems, 1t 1s clear that Han-Shan that he was a 


2059 


practicinng Zen Buddhist. Its also clear that he 
completely depended on the Buddha”s teachings 
and his own resources, without attachment to any 
particular school, nor atfachment to any sfrict 
discipline of a monk—Sưu tập những bài thơ của 
Hàn Sơn. Qua những bài thơ này chúng ta thấy 
Hàn Sơn là một Phật tử nhà Thiển. Qua những bài 
thơ này người ta thấy rõ Hàn Sơn hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào giáo lý của Đức Phật và chính tự lực 
của mình, chứ không dính mắc vào một tông phái 
nào, hay tuân theo kỷ luật nghiêm khắc của một 
VỊ Sư nào. 

Hapless (old English): Unlucky—Không may. 
Happen (v): Xãy ra. 

Happen again: Tái diễn. 

Happen to do something: Do something by 
chance—Tình cờ làm việc gì. 

Happen by mere chance: Xãy ra vì tình cờ. 
Happen to see someone: Meet (see or find) 
someone by chance——Tình cờ gặp al. 

Happiness: Sukha (sk)—Felicity—To the 
Buddhist, happiness 1s a by-product of ripht living, 
and never and end ¡in itself—Hạnh Phúc —For the 
happiness—Vì hạnh phúc—See Eight winds. 

() The meanings of “Happiness”: Nghĩa của 
Hạnh Phúc —Happiness resulting from mental 
stability 1s the most important: Hạnh phúc đạt 
được từ sự ổn định của tâm thức là quan trọng 
nhứt. 

Ordinary happiness 1s the gratificatlon of a 
desire. However, as soon as the thing desired 
1s achived the we desire something else or 
some other kind of happiness, for our selfish 
desires are endless. We usually seek pleasant 
feelngs and avoid unpleasant feelings 
throuph our sensory experlence of the eyes, 
©ars, nose, tfongue and body. However, there 
1s another level of experience: mental 
experlence. Ture happiness should also be 
pursued on the mental level: Hạnh phúc bình 
thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, 
ngay khi điều mong muốn vừa được thực hiện 
thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh 
phúc khác, vì lòng thèm muốn ích kỷ của 
chúng ta không cùng tận. Chúng ta thường cố 
gắng theo đuổi những cảm giác dễ chịu và 
hài lòng cũng như loại bỏ những khổ đau bất 


qI) 


hạnh bằng những giác quan của mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân. Tuy nhiên, còn một mức độ cảm 
nhận khác hơn, đó là sự cảm nhận bằng tâm. 
Hạnh phúc thật sự cũng phải được theo đuổi 
bằng tâm nữa. 

(HD Many people believe that they can solve all 
therr problems 1f they have money, so theyre 
always busy to exhaust their energy to collect 
more and more money. The more money they 
have, the more they want to collect. They 
don'”t that money buy 
happiness, or wealth does not always conduce 
to happiness. In fact, real happiness 1s found 
with, and ¡1s not be defined ¡in terms of 
wealth, power, honours, or conquests. lÝ we 
compare the mental and physical levels of 
happiness, we'lI find that mental experlences 
of pain and pleasure are actually more 
powerful than those of physical experlences. 
Devout Buddhists should always remember 
that your property will remain when you die. 
Your friends and relatives will follow you up 
to your grave. But only good or bad actions 
you have done will follow you beyond the 
grave. Thus, wealth can only be used to 
decorate your house but not you. Only your 
own virtue can decorate you. Your dress can 
decorate your body, but not you; only your 
øood conduct can decorate you: Nhiều người 
cho rằng họ có thể giải quyết mọi vấn đề của 
mình khi họ có tiễn, nên họ luôn bận rộn đem 
hết sức lực của mình ra để kiếm tiền. Càng 
kiếm được nhiều tiền họ càng muốn kiếm 
thêm nữa. Họ không nhận thức được rằng 
tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu 
có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ 
thật, hạnh phúc thực sự chỉ ầm thấy trong nội 
tâm chứ không nơi của cải, quyển thế, danh 
vọng hay chiến thắng. Nếu chúng ta so sánh 
giữa hạnh phúc vật chất và tâm hồn thì chúng 
ta sẽ thấy rằng những hạnh phúc và khổ đau 
diễn ra trong tâm hồn chúng ta mãnh liệt hơn 
vật chất rất nhiều. Phật tử thuần thành nên 
luôn nhớ rằng tài sản sẽ ở lại khi bạn ra đi. 
Bạn bè người thân sẽ đưa tiễn bạn ra nghĩa 
trang. Chỉ có nghiệp lành nghiệp dữ mà bạn 
đã tạo ra sẽ phải đi theo với bạn vào chung 
huyệt mộ mà thôi. Vì thế, tài sản chỉ có thể 


realize cannot 


2060 


được dùng để trang hoàng căn nhà, chứ 
không thể tô điểm được cho công đức của 
mình. Y phục có thể được dùng để trang 
hoàng thân thể của bạn, chứ không phải cho 
chính bạn. 


(V)The secret of happiness lies In doing what 


needs be done now and not worrying about 
the past and the future. We cannot go back to 
change things in the pas( nor can we 
anticipate what will happen in the future. 
There 1s but one moment of time over which 
we have some relatively conscious control 
and that ¡is the present—Bí mật của hạnh 
phúc nằm ở chỗ chúng ta biết những gì cần 
làm ngay trong hiện tại, và không bận tâm 
đến quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể 
nào trở về lại để thay đổi những việc đã xảy 
ra trong quá khứ, và chúng ta cũng chẳng thể 
nào biết trước những gì sẽ xẩy ra trong tương 
lai. Chỉ có khoảnh khắc thời gian mà chúng ta 
tương đối kiểm soát được là hiện tại. 


(V) The Buddha's teachings on “Happiness”—— 


Đức Phật dạy về Hạnh phúc: 


(A) The Buddha enumerates some kinds of 


happinnes for a layman. They are the 
happiness of possession, health, wealth, 
longevity, beauty, joy, strength, property, 
children, etc. The Buddha does not advise all 
of us fo renounce our worldly lives and 
pleasures and retire to solitude. However, he 
advised lay disciples to share the enJoyment 
of wealth with others. We should use wealth 
for ourselves, but we should also use wealth 
for the welfare of others. What we have Is 
only temporary; what we preserve we leave 
and go. Only karmas wIll have to go with us 
along the endless cycle of births and deaths. 
Thus we must try to recognize and eliminate 
the powerful emotions we possess such as 
desire, hatred, anger, 1gnorance, pride, doubt, 
Wrong views, efc., for they tend not to bring 
us long happiness. A fulfilled desire may 
provide us a sense of temporary satisfaction, 
but it will not last long. For example, we are 
satisfiied with a new car we just boupht, but 
for how long that satisfaction can last? Soon 
after the car will become old and broken, and 
that would cause us disatisfacions and 


sufferings. Thus, the Buddha taught about the 
happiness of lay disciples as follows: “A poor, 
but peace life ¡1s real happiness. Leading a 
blameless life 1s one of the best sources of 
happIness, for a blameless person 1s a 
blessing to himself and to others. He 1s 
admrired by all and feels happler, being 
affected by the peaceful vibrations of others. 
However, 1t Is very difficult to get a good 
name from all. The wisemen try to be 
indifferent to external approbation, try to 
obtain the spiritual happiness by transcending 
of material pleasures.” Then the Buddha 
contnued to remind monks and nuns: 
“Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief 
from suffering, ¡is the highest form of 
happIness.”—Đức Phật đã nêu lên các loại 
hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia: “Hạnh 
phúc có sức khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp 
đẽ, vui vẻ, sức mạnh, tài sẳn và con cái, vân 
vân. Đức Phật không khuyên chúng ta từ bỏ 
cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. 
Tuy nhiên, Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự 
vui hưởng của cải không những nằm trong 
việc xử dụng cho riêng mình, mà nên đem 
phúc lợi cho người khác. Những cái mà chúng 
ta đang có chỉ là tạm bợ. Những cái mà 
chúng ta đang sìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng 
bỏ chúng mà đi. Chỉ có những nghiệp sẽ phải 
theo chúng ta suốt nẻo luân hổi. Vì vậy 
chúng ta nên nhận chân và khử trừ những 
cảm xúc mạnh mẽ về tham, sân, hận,si mê, 
ngã mạn, nghi hoặc, và tà kiến, vân vân vì 
chúng không mang lại cho chúng ta hạnh 
phúc trường cửu. Một sự ham muốn được 
thỏa mãn có thể mang lại cho chúng ta một 
cảm giác hài lòng tạm thời, nhưng sự hài lòng 
này không tổn tại lâu dài. Thí dụ như chúng 
ta hài lòng vì mới vừa mua một cái xe mới, 
nhưng sự hài lòng này sẽ tổn tại được bao 
lâu? Chẵng bao lâu sau cái xe rồi sẽ cũ sẽ hư 
và chúng ta sẽ trở nên buồn bã khổ đau vì sự 
hư hoại của cái xe ấy. Chính vì thế mà Đức 
Phật dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như 
sau: “Sống nghèo về vật chất mà tỉnh thần 
thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị 
chê trách là hạnh phúc, vì người không bị chê 
trách là phúc lành cho chính mình và cho 


( 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


` 


2061 


người khác. Người đó được mọi người ngưỡng 
mộ và cảm thấy sung sướng hơn khi truyền 
cảm được làn sóng hòa bình sang người khác. 
Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người 
chê trách. Vì thế người trí cao thượng nên cố 
sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, 
cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách 
vượt qua lạc thú vật chất.” Sau đó Đức Phật 
tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc 
Niết Bàn là dạng thức hạnh phúc giải thoát 
khổ đau cao thượng nhất.” 

The Buddha”s teachings on Happiness In the 
Dharmapada Sutra—Đức Phật dạy về Hạnh 
phúc trong Kinh Pháp Cú: 

Oh! Happily do we live without hatred among 
the hateful' Among hateful men we dwell 
unhating!: Hạnh phúc thay chúng ta sống 
không thù oán giữa những người thù oán; 
giữa những người thù oán, ta sống không thù 
oán (Dharmapada 197). 

Oh! Happily do we live in good health among 
the ailing! Among the ailing we dwell in good 
health!: Hạnh phúc thay chúng ta sống không 
tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa 
những người tật bệnh chúng ta sống không tật 
bệnh (Dharmapada 198). 

Oh! Happily do we live without greed for 
sensual pleasures among the greedy! Among 
the greedy we dwell free from greed!: Hạnh 
phúc thay chúng ta sống không tham dục giữa 
những người tham dục; giữa những người 
tham dục, chúng ta sống không tham dục 
(Dharmapada 199). 

Oh! Happly do we any 
hindrances. We shall always live In peace and 
Joy as the gods of the Radiant Realm: Hạnh 
phúc thay chúng ta sống không bị điều gì 
chướng ngại. Ta thường sống với những điều 
an lạc như các vị thân giữa cõi trời Quang-âm 
(Dharmapada 200). 

Hunger is the greatest disease, ageregafes are 
the greatest suffering. Knowing this as 1t 
really 1s, the wise realize Nirvana: supreme 
happiness: Đói là chứng bệnh lớn, vô thường 
là nổi khổ lớn; biết được đúng đắn như thế, 
đạt đến Niết bàn là hạnh phúc tối thượng 
(Dharmapada 203). 


live without 


6) Good health 1s a great benefit, contentment 1s 
the richest, trust is the best kinsmen, Nirvana 
is the highest bliss: Vô bệnh là điều rất lợi, 
biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí 
thân, Niết bàn là niềm hạnh phúc tối thượng 
(Dharmapada 204). 

To meet the sage 1s good, to live with them 1s 
ever happy. lf a man has not ever seen the 
foolish, he may ever be happy: Gặp được bậc 
Thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự 
vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si nên người 
kia thường cảm thấy hạnh phúc (Dharmapada 
206). 

Ssee Seven cmotlons, Eiph( 
(pleasures) of the Buddha's nirvana, and 
Eight winds. 

Happiness and benefit: Phúc lợi. 


Happiness of blamelessness: Anavajjasukha 
(p Hạnh phúc không bị khiển trách—Herein 
the Aryan disciple 1s blessed with blameless 


) 


ko SAaVOUFS 


action of body, blameless action of speech, 
blameless action of mind. At the thought, bliss and 
satIsfaction come to him. This 1s called the bliss of 
blamelessness—Bậc Thánh nhân không bị khiển 
trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, người ấy 
cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh 
phúc không bị khiển trách —See Four kinds of 
bliss of lay Buddhists. 

Happiness of death: 

I1) Hạnh phúc được chết lành. 

2) Minh Phúc: Sự phúc độ của người chết (như 
bố thí, cúng dường, hay tụng kinh hộ niệm 
cho người quá vãng). 

Happiness for øoodness is unavoidable: 

Phước chẳng tránh được See Seven 

unavoidables. 

Happiness of having possessions: Atthisukha 

(p—- Hạnh phúc có vật 

clansman has wealth acqured by energetic 

striving, amassed by strength of arm, won by 
sweat, and lawfully gotten. At this thought, bliss 
and satisfaction come to him. This 1s call the bliss 
of ownership—Hạnh phúc của người có vật sở 
hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực của chân 
tay và mổ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi 
nghĩ như vậy, người kia cảm thấy thỏa thích và 


sở hữu Herein a 


2062 


mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được vật sở 

hữu—See Four kinds of bliss of lay Buddhists. 

Happiness of having propertfies: Bhogasukha 

(sk) Hạnh phúc được có tài sản—Herein a 

clansman by means of wealth acqured by 

energetic sfriving, both enJoys his wealth and does 
meriforious deeds. At this thoupht, bliss and 
safisfaction come to him. This is called the bliss 
of wealth—Người kia tạo nên tài sản do nơi cố 
gắng nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài 
sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. 

Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích 

và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được tài 

sản—See Four kinds of bliss of lay Buddhists. 

Happiness of oneself: Atmasukha (skÙ—Ngã 

lạc. 

Happiness of owing no debtfs: Ananasukha 

(sk) Hạnh phúc không nợ nần-Herein a 

clansman owes no debt, great or small, to anyone. 

At the thoupht, bliss and satisfaction come to him. 

This 1s called the bliss of debtlessness—Người kia 

không thiếu ai món nợ lớn nhỏ nào. Khi nghĩ như 

vậy người kia cảm thấy thỏa thích và mãn 
nguyện. Đó là hạnh phúc không mang nợ—See 

Four kinds of bliss of lay Buddhists. 

Happiness and sorrow: Vui buồn 

Happiness of tranquility: An Lạc. 

1) Passadhisukham (p): Comfort— 
Comfortable—Happy (ease of body and Joy 
of hearÐ—Peaceful and Joyful—Stable and 
comfortable—An bình và hạnh phúc (thân dễ 
chịu và tâm hoan hỷ). 

2) The Buddha comes to the Saha World for the 
welfare and happiness of sentient beings: 
Phật đến với cõi Ta Bà vì an lạc cho chúng 





sanh. 

3) Samasudha (skÐ: The jJoy or happiness of 
tranquilityNiềm vui hay hạnh phúc của sự 
vên tỉnh. 

Happiness and wealth: Phúc lộc. 

Happy: Hạnh phúc. 

Happy is the birth of the Buddhas: Hạnh 

phúc thay chư Phật giáng sinh. 

Happy conditions: Điều kiện hạnh phúc— 

There are eipht happy conditions in which one 

may be reborn so that one can keep the five 

commandments and the ten good ways and 


bestows alms—Có tám điều kiện tái sanh hạnh 

phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới thập thiện —See 

Eight happy conditions In which one may be 

reborn. 

Happy con(enfment: An Lạc ——There are four 

means of happy contentment—See Four means of 

atfaining a happy contentmeit. 

Happy day: Hoan Hỷ Nhật. 

I)_ Every I5” day of the month: Ngày rằm hằng 
tháng được gọi là ngày “Hoan Hỷ Nhật”. 

2) The happy day of the Buddha, and of the 
order, ¡.e. that ending the “retreat,” 15” day 
of the seventh or eighfi moon: Ngày rằm 
tháng bảy hay tháng tám là ngày hoan hỷ, 
ngày đó Đức Phật và giáo đoàn chấm dứt lễ 
an cư kiết hạ. 

Happy day of the Buddha: The ending of the 

retreat, 15th day of the 7th moon— Hoan hỷ nhựt. 

Happy day for monks and nuns: Hoan hỷ 

nhật —The ending of the summer retreat, on the 

15” day of the 7” Lunar month—Ngày ra hạ, 15 

tháng 7 âm lịch. 

Happy fate: Sugau 

world—Cảnh giới hoan lạc. 

Happy karma: Karma of blessedness—Phước 

nghiệp. 

Happy karma from previous existence: Túc 

Phúc (phúc đức thiện căn đời trước hay phúc 

nghiệp tiền kiếp). 

Happy land: Abhirati (skt)—Lạc thổ—Hoan Hỷ 

Quốc_-Diệu Hỷ Quốc The happy land, or 

paradise of Aksobhya, east of our universe—Tên 

cõi Tịnh Độ của Đức A Súc Bệ Phật ở về phương 
đông của vũ trụ (Kinh Pháp Hoa, phẩm Hóa 

Thành Du). 

Happy life: Cuộc sống hạnh phúc. 

l) According to Buddhist theory, a happy life 
means always fo maintain a peaceful and 


(skÐ——Bliss—Blissing 


happy mind. For monks and nuns, they should 
be always self-content and willing to practice 
religious disciplines. So long as a person still 
cherishes resentment, his mental attitude does 
not embody the ideal way of true believer of 
the Buddhist teaching; whatever misfortune 
may befall him, he must maintain a peaceful 
and calm mind—Theo giáo thuyết nhà Phật, 
cuộc sống hạnh phúc có nghĩa là cuộc sống 


2063 


mà trong đó con người luôn duy trì cho mình 
cái tâm bình an và hạnh phúc. Còn chư Tăng 
Ñi, họ nên luôn tri túc và tự nguyện tu tập. 
Chừng nào mà một người còn ôm ấp sự thù 
hằn, chừng đó tâm thức người ấy chưa hàm 
chứa thể cách lý tưởng của một Phật tử thuần 
thành; dù bất cứ bất hạnh nào giáng xuống 
cho người ấy, người ấy vẫn phải giữ một cái 
tâm bình an nh lặng. 
2) Phẩm An Lạc Hạnh—See Twenty-eight 
chapters in the Lotus Sutra. 
Happy marriage: Lương duyên. 
Happy mecting: Pleasant assembly—Pleasant 
gathering—Thắng hội. 
Happy rebirths: Lạc Sanh—According to The 
Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, 
there are three kinds of happy rebirths—Theo 
Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có ba loại lạc 
sanh—See Three kinds of happy rebirth. 
Happy you one and all: Cầu xin tất cả an vui 
hạnh phúc. 
Hara (jap): Đan Điển—A Japanese term often 
used in Zen lifurature to refer to a person”s 
“spiritual true physically located im the lower 
adomen, and students are commonly encouraged 
to focus their mindfulness of breathing in this 
area—Từ ngữ Nhật Bản thường được dùng trong 
văn chương nhà Thiên để chỉ huyệt “Đan Điển” 
là nơi trụ đích thực của tâm linh, tọa lạc nơi vùng 
bụng dưới, và các thiển sinh thường được khuyến 
khích nên tập trung tỉnh thức hơi thở vào vùng 
này. 
Harada Roshi Daiun Sogaku (1870-1961): 
One of the most prominent Zen masters of modern 
Japan, whose teachings became widely influential 
1n the West due to the efforts of his students and 
(Hassu), Ryoko 
Yasutan—Một trong những Thiền sư nổi tiếng 
trong thời cận đại của Nhật Bản, mà giáo thuyết 
của ngài có ảnh hưởng sâu rộng ở Tây phương do 
những nỗ lực của các đổ đệ và vị Pháp tử của 
ngài là Hakuun Ryoko YasutanI. 
Harali (skt): Hạt Lạt Li—Cloth woven of fine 
hair—Vải dệt bằng một loại lông mịn. 
Harbor doubts: Sanh lòng nghi—Nuôi dưỡng 
lòng nghi hoặc. 


dharma-successor Hakuun 


Harbor a grievance: Suffer an ¡injustce—Hàm 
oan. 

Harbour (v): Nuôi dưỡng. 

Harbouring a good thoughtf: Nuôi dưỡng thiện 
tư duy—Harbouring a good thought opposite to 
the encroaching one, e.g., loving-kindness in the 
case of hatred. This 1s one of the five practical 
sugeestons øgiven by the Buddha will be 
beneficial to al—Cố tạo những tư tưởng tốt, trái 
nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng 
sân hận làm trở ngại thì nên tạo tâm từ. Đây là 
một trong năm đề nghị của Đức Phật nhằm đem 
lại lợi ích cho hành giả—See Five practical 
Suøsøestions given by the Buddha. 

Harbour stolen øoods: Chứa chấp của gian. 
Hard (a): Khó nhọc—Khó khăn——Laborous. 
Hard ïs the appearance of the Buddhas: Khó 
thay chư Phật ra đời. 

Hard to cross over: Hard to save—Hard to be 
saved—Nan độ—See Three kinds of capacitles 
which are difficult to transform. 

Hard to enter: Hard to attain—Nan nhập (khó 
vào đạo). 

Hard-To-Injure Buddha: Phật Nan Trở. 

Hard labour of one”s parenfs: Cửu tự cù lao 
hay chín chữ cù lao, ý nói công lao của cha mẹ 
với chín chữ cao sâu từ sinh, cúc (mẹ đỡ đần), phủ 
(vổ về), súc (bú mớm), trưởng (nuôi cho lớn), dục 
(dạy dỗ), cố (khiến con cái nhớ ơn ông bà cha 
mẹ), phục (xem tính tình mà dạy bảo), và phúc 
(che chở). 

Hard and miserable: Lao khổ. 

Hard to overcome: Nan thắng—Hard to 
overcome, or be overcome, unconquerable, the 
fifth of the ten bodhisattva stages when all passion 
and illusion 1s overcome and understanding of all 
things attained—Khó hàng phục, địa thứ năm 
trong mười Bồ Tát Địa, trong giai đoạn nầy mọi 
dục vọng phiển não đều được điều phục và thông 
suốt chân lý của vạn hữu. ** See Ten grounds. 
Hard to please: Khó tánh. 

Hard pracftice: Dhuta (skt)—Austeriy—Khổ 
hạnh—See Six austerities. 

Hard to save: Nan Độ—Nan Hóa—Hard to 
cross Oover, or hard to be saved, difficult of 
conversion, or transformation. There are three 





2061 


kímds of capaclles whiích are diffiult to 

transform—Chúng sanh cương cường rất khó tế 

độ, khó chuyển hóa. Có ba loại căn cơ khó giáo 

hóa tế độ. 

1) Those who defame the Mahayana: Loại hủy 
báng Đại Thừa. 

2) Those who commit the five ultimate betrayals 
or five grave sins: Loại phạm tội ngũ nghịch. 

3) Those who abandon Buddha-truth: Loại Xiển 
Đề. **See Icchantika. 

Hard to thiỉnk: Nan Tư—lIncredible—A term 

used to praise Buddha-truth, meaning hard to 

think of, or hard to realize—Khó có thể suy đoán 

được, từ dùng để tán thán Phật Pháp. 

Hard way of cultivafion: Nan hành đạo—See 

Two ways (B). 

Hard way to pracfice: Nan hành đạo—See 

Two ways (B). 

Hard way of salvafion: Nan hành đạo—The 

hard way of works, by practicing the six paramitas 

and other diciplines—Con đường khó bằng thực 

hành lục Ba La Mật cũng như những giới luật 

khác —See Two ways (B). 

Harden (v): Làm cho cứng rắn. 

Hardening of heart: Chai lòng. 

Hardness of heart: See Hardening of heart. 

Hardship (n): Khổ đau—Suffering——Sorrow— 

WWretched—MIserable. 

Hard to thỉnk: Nan tư (khó nghĩ lường). 

Hard-working: Tận tụy. 

Hari (skt): Từ Lợi—A lion—Tawny—Cồòn gọi là 

Từ Lê, có nghĩa là con sư tử. 

Harikesa (skt): Từ Lợi Chi Xá. 

1) Lion”s mane: Bờm sư tử. 

2) Yellow-haired: Có tóc màu vàng. 

3) Name ofa yaksa: Tên của một loài Dạ Xoa. 

Harina (skt): Hạt Lợi Nã—Những loại nai— 

Deer of several kinds. 

Haritaki (skQ: Từ Lê Lặc The yellow 

Myrobalan tree and fruit, ørown In East India, 

used for medicine, or ink—Một loại cây có sớ 

màu vàng, mọc nhiều ở miền đông Ấn Độ, dùng 

làm thuốc hay làm mực. 

Harifi (skQ: Arii (skQHaria, or Haridra 

(sk)—Kha Lê Đa—A Lê Đà—A Lợi Đà—Từ 

Lợi Để—Còn gọi là A Lợi Đế, A Lợi Để, hay Từ 








Lợi Đế—Quỷ Mẫu—Quỷ tử mẫu thần—Name of 
mother of demons—Tên của một loài La Sát Nữ, 
mẹ của loài quỷ. 

1) The demon-mother: Quỷ Tử Mẫu——Mother of 
demons, a raksasi who was under a vow to 
devour the children of Rajagrha, but was 
converted by the Buddha, and became the 
guardian of nunnerles, where her Image, 
carrying a child or in children”s ailments. The 
Sanskrit term of “Hari” means a woman 
who has vowed to devour all the babies at 
RadJagriha, was reborn as Rakshasi, and gave 
birth to 500 children, one of which she was to 
devour every day. However, she wWwas 
converted by Sakyamuni Buddha, she entered 
a convent and became a protecfress of 
Buddhism. Her Image 1s to be seen ¡n all 
nunneries—Tên của một loài La Sát Nữ, mẹ 
của loài quỷ, thể sát hại tất cả trẻ nít trong 
thành Vương Xá, nhưng về sau được Phật 
chuyển hóa, quy-y Phật và trở thành người hộ 
trì cho Ni chúng. Ngày nay các ni viện đều có 
thờ hình bà bồng đứa trẻ. Tiếng Phạn gọi là 
Ha Lê Đế, là người đàn bà thể ăn hết con nít 
trong thành Vương Xá, đã tái sanh làm Nữ La 
Sát, và sanh ra 500 con, rồi sau đó bà tuần tự 
mỗi ngày ăn mỗi đứa. Tuy nhiên sau nầy bà 
quy-y với Đức Phật và đắc lực hộ trì chư 
Tăng Ni cũng như tứ chúng, nhất là những 
người đàn bà trong thời kỳ sanh đẻ. Người ta 
thường thấy hình của bà trong các ni viện. 

2) According to Prof. Soothill, in Chinese- 
English Buddhist Dictionary, this 1s a woman 
who has vowed to devour all the babies at 
RadJagriha, was reborn as Rakshasi, and gave 
birth to 500 children, one of which she was to 
devour every day. However, 
converted by Sakyamuni Buddha, she entered 
a convent and became a protecfress of 
Buddhism. Her Iimage 1s to be seen ¡n all 
nunneries—Tiếng Phạn gọi là Ha Lê Đế, là 
người đàn bà thể ăn hết con nít trong thành 
Vương Xá, đã tái sanh làm Nữ La Sát, và 
sanh ra 500 con, rồi sau đó bà tuần tự mỗi 
ngày ăn mỗi đứa. Tuy nhiên sau nầy bà quy- 
y với Đức Phật và đắc lực hộ trì chư Tăng Ni 
cũng như tứ chúng, nhất là những người đàn 


she ˆ was 


3) 


2065 


bà trong thời kỳ sanh đẻ. Người ta thường 
thấy hình của bà trong các ni viện. 

According to other Buddhist legends, while 
the Buddha was preaching in Rajagrha, there 
was a corceress who had given birth to many 
children. While she loved and cared for her 
own children without exception, she had an 
inborn weird fondness for devouring up those 
belonging to others. Hence she was called by 
everybody as the “Mother of Ghost Kids.” 
The Buddha Intended to convert Hari. He 
sent a Bhiksu to her house to take away her 
beloved young son named Bangalo while she 
was away. When she found out that she had 
lost her son, she cried all day. Some people 
sugsested that she should seek help from the 
Buddha. She then came to the Buddha for 
help. The Buddha asked Hariti, “Since you 
love your son as much as your own life, you 
should know that all the parents in this world 
do likewise. They also love 
children. You felt so grief-stricken when you 
lost your beloved son. Have you ever thought 
about those parents whose childrfen were 
stolen and devoured by you?” Hariti finally 
came to realize the wrong of her evil actions. 
She deeply repented her sins and vowed to 
start anew and become the protectress of all 
ch¡ildren in the world. The Buddha then return 
her beloved son to her. This was one of the 
many ways with which the Buddha converted 
humanity——Theo truyền thuyết khác của Phật 
giáo, trong khi Đức Phật đang thuyết pháp 
trong thành Vương Xá, có một mụ phù thủy, 
tự mình sanh ra nhiều con, đứa nào cũng được 
bà thương yêu chăm sóc hết mực, nhưng mụ 
lại có một quái tật bẩm sinh là thích ăn thịt 
trẻ con của người khác, vì vậy người ta gọi 
mụ là “Mẫu Tử Quỷ.” Đức Phật muốn cứu độ 
mụ nên trước đó, Ngài cho một Tỳ kheo thừa 
lúc mụ ra ngoài, đến ôm trộm bé Tân Ca La 
mà mụ rất yêu thích. Mất con, mụ ta than 
khóc cả ngày, có người khuyên mụ nên đến 
nhờ Đức Phật giúp. Sau đó mụ đến gặp Đức 
Phật xin giúp đỡ. Đức Phật hỏi mụ: “Người 
yêu con như mạng sống của mình, cha mẹ 
trong thiên hạ đều như vậy cả, ai cũng yêu 
thương con cái của mình. Người mất con thì 


ther own 


đau buôn, vậy khi người trộm ăn con của 
người khác, sao không đặt mình vào địa vị 
của cha mẹ bị mất con để suy nghĩ? Cuối 
cùng Mẫu Tử Quỷ nhận thấy tội lỗi độc ác 
của mình, nên sám hối thống thiết trước Đức 
Phật, phát nguyện sửa mình, làm người bảo 
vệ trẻ con trong thiên hạ. Đức Phật bèn trả 
lại đứa con thân yêu cho bà. Đây là một trong 
những cách mà Phật dùng để tế độ chúng 
sanh. 
** See Twenty devas. 
Harivarman (sk0: Bạt Ma—Ha Ly Bạt Ma—Sư 
Tử Trụ hay Sư Tử Khải—Name of the founder of 
the Satyasiddhi Sect to whom the Satyasiddhi 
sastra 1s ascribed. A Buddhist scholar in cental 
India in the 4” century (about 900 years after the 
Buddhaˆs NÑirvana), author of Satyasiddhi-sastra In 
which he developed the noton of emptiness, 
which later became the guide doctrine or basis for 
the Chinese Satyasiddhi. The Satyasiddhi-sastra 
was first translated Iinto Chinese by Kumarajiva 
(407-418) —Tên của Luận Chủ tông Thành Thực 
Luận, cha đẻ của thuyết Thành Thực Luận. Còn 
được gọi là Từ Lê Bạt Ma, hay Ha ly bạt ma, một 
Phật tử uyên bác miền trung Ấn vào thế kỷ thứ 4 
sau Tây lịch, người đã soạn ra bộ Satyasiddhi 
(Thành Thật Luận), trong đó ông đã phát triển ý 
niệm hư không, mà về sau nây đã biến thành văn 
bản chỉ nam cho trường phái Thành Thật Tông ở 
Trung Quốc. Thành Thật Luận được dịch sang 
Hoa ngữ đầu tiên bởi ngài Cưu Ma La Thập (407- 
418) See Satyasiddhi sastra and Satyasiddhi 
school. 
Harm oneself and harm others: Tự Quyên 
Quyên Tha. 
1) To harm oneself and harm others: Tự hại 
mình và hại người. 
2) To harm oneself 1s to harm others: Tự hại 
mình cũng là hại người. 
Harm (v) secretly: Ám hại. 
Harman-saranam-gacchami (sk): Quy Y 
Pháp—To take refuge In the Dharma or to take 
refuge In the Dharma and receiving the law—— 
Quy-y thọ pháp hay về nương với Phật Pháp. 
Harmful (a): Tai hại. 
Harmful actions: Ác nghiệp. 


2066 





Harming: Vihimsa (skt)——To want to harm other 
people—Hại hay muốn làm tổn hại ai—See Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 
Harmless (a): Hiển hòa. 

Harmilessness (n): Ahimsa (sk)——Bất hại—Not 
1njury—Doing harm to none. 

Harmonious (a): Hòa hợp. 

Harmonious and elegan( sounds: Hòa nhã 
âm. 
Harmonious fusion between Vairocana 
Buddha and Dharma: The harmonious fusion 
of the preceding two, which consttutes total 
realiy as experlenced by the enlightened—Sự 
hòa hợp giữa Phật Tỳ Lô Giá Na và Pháp (hai 
yếu tố trên) tạo thành toàn bộ thực tại như những 
bậc giác ngộ kinh nghiệm—See Triratna (IV)(A). 
Harmonious voïce: Hòa thích âm, một trong 
tám âm thanh của Phật —Harmonious voice, one 
Of the eight tones of a Buddha”s volce—See Eight 
tones ofa Buddha”s voice. 

Harmonium (n): Đàn phong cầm. 

Harmonize (v): Dung hòa—To regulate—Be of 
one mind. 

Harmonize and unifýy with all spiritual 
friends: Với tất cả thiện hữu tri thức hòa hiệp 
không hai, tự biết thọ ký —§ee Ten ways of 
receiving the prediction of Budhahood (A). 
Harmony (n): Đồng điệu —Hài hòa—Harmony 
wIll cause happiness, on the contrary, disharmony 
wIll cause sufferings and afflictions. According to 
Prof. Junjro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, there are ten reasons that all 
things in the real world ought to have harmony 
among themselves—Sự hài hòa sẽ đưa đến hạnh 
phúc, ngược lại không hài hòa hay không đồng 
điệu sẽ đưa đến khổ đau phiền não. Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, có mười lý do khiến vạn hữu hòa điệu trong 
pháp giới duyên khởi. **See Double harmony or 
unty In both doctrine and practce and Ten 
reasons that all things in the real world ought to 
have harmony among themselves. 

Harmony of body and mỉnd: Thân tâm hòa 
hợp. 

Harmony of mouths: Khẩu hòa. 


Harmony with truth: Arhat (skt)——Ứng Chân— 
A worthy true one who 1s in harmony with truth— 
A La Hán, bậc chánh chân xứng đáng được sự 
cúng dường của người và trời. 
Harness: 
(n): Sự kểm chế. 
(v): Đóng yên cương. 
Harsavardhana (skt): Hạt Lợi Sa Phạt Đan 
Na—K¡ng of Kanyakubja, protector of Buddhism 
about 625 A.D. —Vua xứ Kanyakubja, vị hộ pháp 
Phật giáo vào khoảng những năm 625 sau Tây 
Lịch. 
Harsh (a): Hung dữ. 
Harsh speech: Pharusavaca (p)—Nói lời hung 
ác—Lỡi nói thô lỗ cộc cằn—Nói lời hung dữ— 
Insult, abuse, ridicule, 
sarcasm, and so on. Sometimes harsh words can 
be said with a smile, as when we innocently 
pretend what we have said wont hurt other 
people. Devout Buddhists should never use harsh 
words because harsh words hurt others—Lời thô 
ác bao gồm nhục mạ, mắng chưởi, nhạo báng và 
biếm nhẽ, vân vân. Có lúc chúng ta nói những lời 
đó với nụ cười trên môi mà chúng ta lại giả bộ 
cho rằng lời chúng ta đang thốt ra không có gì tổn 
hại đến ai. Phật tử thuần thành đừng bao giờ dùng 
lời thô ác vì những lời đó làm tổn hại đến người. 

(A) According to The Buddha and His Teaching, 
written by Most Venerable Narada, there are 

that are necessary tO 
complete the evil of harsh speech—Theo Hòa 
Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, 
có ba điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp 
nói lời thô lỗ: 

1) A person to be abused: Một người khác để 
cho ta nói lời thô lỗ. 

2)_ Angry thoupht: Tư tưởng sân hận. 

3) The actual abuse: Thốt ra lời thô lỗ. 

The consequences of harsh 

speech—Những hậu quả không tránh khỏi 

của sự nói lời thô lỗ cộc cằn: 

l) Being detested by others though absolutely 
harmless: Không làm gì hại ai cũng bị họ 
ghét bỏ. 

2) Having a harsh voice: Tiếng nói khàn khàn, 
chứ không trong trẻo. 


Harsh words ¡nclude 


three conditions 


Inevitable 


2067 


(C) A story on harsh words: Một câu chuyện về 
nói lời nói thô lỗ —One day, an angry man 
with a bad temper went to see the Buddha. 
The man used harsh words to abuse the 
Buddha. The Buddha listened to him patiently 
and quietly, and did not say anything as the 
man spoke. The angry man finally stopped 
speaking. Only then did the Buddha ask him, 
“If someone wanfts to øIve you something, but 
you don”t want to accept 1t, to whom does the 
git belong?” “Of course 1t belongs to the 
person who tried to give 1t away In the first 
place,” the man answered. “Likewise 1t 1s 
with your abuse,” said the Buddha. “1 do not 
wish fo accept It, and so 1t belongs to you. 
You should have to keep this gift of harsh 
words and abuse for yourself. And I am afraid 
that in the end you will have to suffer it, for a 
bad man who abuses a good man can only 
bring suffering on himself. It 1s as If a man 
wanted to dirty the sky by spitting at it. His 
spitfle can never make the sky dirfy, 1t would 
only fall onto his own face and make 1t dirty 
1nstead.” The man listened to the Buddha and 
felt ashamed. He asked the Buddha to forgIve 
him and became one of his followers. The 
Buddha the said, “Only kind words and 
reasoning 
others.” Sincere Buddhist should avoid using 
harsh words In speech—Một ngày nọ, có một 
người giận dữ với sắc mặt hung tợn đến gặp 
Đức Phật. Người ấy nói những lời nói cộc cần 
thô lỗ với Phật. Đức Phật lắng nghe một cách 
thản nhiên, và không nói một lời nào. Cuối 
cùng khi người ấy ngưng nói, Đức Phật bèn 
hỏi: “Nếu có ai đó đem một vật gì đến cho 
ông mà ông không nhận, thì vật ấy thuộc về 
ai?” Người ấy trả lời : “Dĩ nhiên là vật ấy vẫn 
thuộc về người hồi đầu muốn cho.” Đức Phật 
bèn nói tiếp: “Cũng như vậy với những lời 
mà ông vừa nói ban nãy, ta không muốn 
nhận, vậy chúng vẫn thuộc về ông. Ông phải 
tự giữ lấy chúng. Ta e rằng cuối cùng rồi ông 
sẽ gánh lấy khổ đau phiền não, vì kẻ ác thóa 
mạ người hiển chỉ mang lấy khổ đau cho 
chính mình mà thôi. Cũng như một người 
muốn làm ô nhiễm bầu trời bắng cách phung 
nước miếng lên trời. Nước miếng của người 


can ¡nfluence and transform 


ấy chẳng bao giờ có thể làm ô nhiễm được 
bầu trời, mà ngược lại nó sẽ rơi xuống ngay 
trên mặt của chính người đó vậy.” Nghe lời 
Phật nói xong, người đó cảm thấy xấu hổ, 
bèn xin Phật tha thứ và nhận làm đệ tử. Đức 
Phật nói: “Chỉ có ái ngữ và sự lý luận hợp lý 
mới có thể làm ảnh hưởng và chuyển hóa 
được người khác mà thôi.” Phật tử chân thuần 
nên cố tránh nói lời thô lỗ. 
Harsh words: Lời thô ác—See Harsh speech. 
Harvest (v): Gặt hái —To reap. 
Has done an injury to someone who ïs dear 
and pleasant to me: Người ấy đã làm hại người 
tôi thương mến—§ee Nine causes of malice. 
Has done an injury to someone who is 
hateful and unpleasant to me: Người ấy đã 
làm hại người tôi không thương không thích—See 
Ñine causes of malice. 
Hasara (skt): Hạc Tát La—According to Eitel in 
The Dicionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Hasara 1s the second capital of Tsaukuta, 
perhaps modern Assaia Hazareh, between 
Ghuznee and Kandahar in Afghanistan—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Hạc Tát 
La là tên của thủ phủ thứ nhì của Tsaukuta, có lẽ 
bây giờ là Assaia Hazareh, nằm giữa Ghuznee và 
Kandahar thuộc A Phú Hãn. 
Hasedera (jap): Chùa Trường Cốc (Nhật Bản). 
Hassen (/ap): Sư Pháp Toàn (Nhật Bản). 
Hassock (n): Gối dùng để quỳ. 
Hassu (jap): Pháp tử—A Japanese term for 
“recognmzed  sprriual 
Successor of a Zen master.” Such a person musf 


“dharma-successor,” Or 


first receive Inka-Shomel, official recognitlon of 
having attained awakening (Kensho or Sator)). 
This designation 1s Important in Zen, which sees 
1fself as mainfaining a mind-fo-mind transmission 
that 1s Iindenpendent of doctrines and scrIptures. 
The conferral of succession 1s a certification that 
the student has fully grasped the essence of the 
teaching and 1s thus empowered fo pass 1t on to 
others—Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Pháp tử” 
(người kế thừa Pháp), hay “vị kế thừa tâm linh 
của một Thiền sư được công nhận.” Một vị như 
vậy trước hết phải được công nhận là đã đạt được 
giác ngộ. Sự truyền thừa này rất quan trọng trong 
nhà Thiển, nó được xem như là sự duy trì “tâm 


2068 


truyền tâm,” không dính líu gì tới giáo lý hay kinh 
điển (giáo ngoại biệt truyền). Sự ban truyền ngôi 
vị Pháp tử này là việc chứng nhận vị thiền sinh đã 
hoàn toàn nắm bắt được hết phần tinh túy của 
giáo pháp và đã có được đầy đủ khả năng truyền 
giáo pháp ấy lại cho người khác. 

Hasta (skt): 

l) Từ Tức Đa—Cánh tay hay bàn tay—An 
arm—A hand. 

2) Chẩn—Name of one of the twenty eight 
constellations—See Twenty eipht 
constellations. 

Haste makes waste: Muốn nhanh chỉ là lãng phí 
mà thôi chứ không tới đâu cả (dục tốc bất đạt)— 
The desire to speed up causes failure to reach 
destination. 
Hastigarta (skt: Tượng Đọa Khanh —Elephant”s 
hole, 1.e. the hollow formed by the elephant”s fall, 
when Sakyamuni flung aside a dead elephant put 
in his path by Devadatta—Cái hố tạo nên khi con 
voi tế xuống đất, ý nói khi Đức Phật Thích Ca 
ném con voi chết mà Đề Bà Đạt Đa đã bỏ giữa 
đường để cản lối Phật, chỗ đó tạo ra một lỗ lớn 
gọi là “Tượng Đọa Khanh.” 
Hat with the shape of “Water” character: 
Thủy Quan—A monks hat shaped like the 
character “Water” in front—Cái mũ của Tăng có 
hình giống như chữ “Thủy” ở phía trước. 
Hate (n & v): Nhuế Kết hay sự hờn giận. 
1)  Hatred: Sự ghét. 
2) (v): Thù ghét —Anger—lre—Buddha taught: 
“When you hate others, you yourself become 
unhappy. But when you love others, everyone 
1s happy.” In order to eliminate “hate,” you 
should meditate on loving-kindness, pity and 
compassion—Đức Phật dạy: “Khi bạn ghét 
ai, bạn sẽ không có hạnh phúc. Nhưng ngược 
lại khi bạn thương người khác, mọi người đều 
có hạnh phúc. Để triệt tiêu sự thù ghét, bạn 
nên thiển quán về lòng từ bi. 

See Seven emotions, Nine bonds that bind 

men to mortality, and Ten kinds of wrong 

VICWS. 

Hate and affection: Oán thân (sự oán ghét và 

sự yêu thương là hai thái cực đối nghịch nhau). 

Hate and detfesf: Não hận. 

Hateful (a): Ghen ghét. 


Lo 


Hatcful bandits and thieves: Rebellion, 
invasion and robbers—Nạn giặc cướp—See 
Seven calamities (A). 

Hateful temperament: Dosacaria (p)—Bẩm 

tánh sân hận—III-will—See Sáu Loại Tâm Tánh. 

Hatred: Doso (p)—Krodha or Pratigha or Dvesa 

(skt)—Dvesa (sk)——Hất La Đà——Grievance—III- 

will_—Resentment—Ác ý—Hận thù —Sân Hận. 

()_ The meanings of dosa—Nghĩa của sân hận: 

l1) Doso (p)—Anger, Ire, wrath, resentment, one 
of the six fundamenfal klesas or one of the 

pOlsons  (passion, 
ignorance)—Căn bản phiền não “Sân Khuể” 
hay sự nóng nảy, một trong tam độc (tham, 
sân, si) —See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

2) Upanaha (sk)—Hận—Hatred happens when 
one represses the emotional feelings deep 
inside—Hận xãy ra khi chúng ta đè nén sự 
cảm xúc giận vào sâu bên trone—See Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 

3) Vyapada (p)—Sân hận—IIlL-wil—See FIive 

hindrances (A), and Five hindrances to 

Spiritual progress. 

Conditions necessary to form dosa—Điễểu 

kiện tạo nên sân hận: According to Most 

Venerable Narada In The Buddha and His 

Teaching, there are fwo conditions that are 

necessary to complete the evil of 1ll-will— 

Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và 

Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết để 

thành lập nghiệp sân hận: 

l1) Another person: Một người khác. 

2) The thought of doing harm: Tư tưởng muốn 
tạo phiển não cho người đó. 

(HD) Characteristics of hatred—Đặc tánh của hận 


three anger, and 


qI) 


thù: 

1l) Doso, the second unwholesome  root, 
comprises all kinds and degrees of aversion, 
1ll-will, anger, mritaton, annoyance, and 


animostfy. lís characteristiC is fÍerosity. Ïfs 
function 1s to spread, or burn up 1s own 
support, i.e. the mind and body 1n which it 
arIses. Ït Is manifested as persecuting, and Ifs 
proximaf€ cause 1s a ground for annoyance: 
Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa 
những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó 
là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của 


2) 


3) 


2069 


chính nó—See Six defiled 
Fourteen unwholesome factors. 
II-will or hatred 1s one of the three poIisons In 
Buddhism (greed, anger, Ignorance)—One of 
the three fires which burn in the mind until 
allowed to die for fuellinø—Anger manIfests 
1tself in a very crude manner, destroying the 
practiioner in a most effecive way. To 
subdue anger and resentment, 
develop a compassionate mind: Sân hận là 
một trong tam độc, hay một trong ba ngọn lửa 
đang đốt cháy tâm. Sân hận là nhiên liệu đốt 
cháy cả rừng công đức của kẻ tu hành. Người 
tu phải luôn chế ngự sân hận và phát triển 
lòng từ bi trong tâm: Anger. 

According to Buddhist psychology, the mental 
factor of aversion 1s always linked to the 
experience of pain. One may be greedy and 
happy. but never angry and happy at the same 
time. Anyone who cultures hatred, anger, 
malice, nurses revenge or keeps alive a 
grudge 1s bound to experlence much suffering 
for he has laid hold a very pofent source of 1t. 
Those who exercise their hatred on others as 
in killing, torturing or maiming may expect 
birth in a sfate, compared ¡n the scriptural 
simile to a pitfull of glowing situations, where 
they wIll experlence feelings which are 
exclusively painful, sharp, severe. Only In 
suụch an environment will they be able to 
experience all the misery which they, by theIr 
own cruelty to others, have brought upon 
themselves: Theo tâm lý học Phật giáo, yếu 
tố tâm thức về sân hận luôn nối kết với kinh 
nghiệm khổ đau. Người ta có thể tham và lạc 
cùng một lúc, nhưng không thể nào vừa sân 
hận mà lại vừa vui vẻ cùng một lúc được. Bất 
kỳ ai vun xới oán ghét, sân hận, giận dữ, tính 
ác nuôi dưỡng sự trả thù hay bảo tổn lòng 
căm giận đều bị trói buộc vào kinh nghiệm 
khổ đau như thế, vì người ấy đã chấp chặt 
vào một nguồn cội rất mạnh của khổ đau. 
Những ai gieo hận thù cho người khác như 
giết chóc hay hành hạ hay cắt xéo thân thể, 
có thể sẽ tái sanh vào những cảnh giới nơi mà 
họ phải cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ 
đau đớn, nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong 
những hoàn cảnh như thế họ mới có thể kinh 


thngs and 


W€ musf 


nghiệm những nỗi khốn khổ mà do sự bất 
thiện của chính họ, họ đã tự đem đến cho 
chính họ. 


(V)Consequences of hatred—Hậu quả của sân 


l) 


2) 


1) 
¡0 


hận: 

Sân hận là nguyên nhân chính của khổ đau 
và địa ngục: The anger or dosa 1s the root of 
suffering and the rebirth in hell. 

According to Most Venerable Narada in The 
Buddha and His Teachings, these are the 
inevitable consequences of ¡ll-will_—Theo 
Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật 
Pháp, đây là những hậu quả tất yếu của sự 
sân hận: 

Ugliness: Ugly body——Thân hình xấu xa. 
Manifold diseases: Cơ thể bệnh hoạn. 


Hi) Detestable nature: Bẩm tánh khó thương. 
(V) To repent the mind of hatred and anger: Sám 


Hối Tâm Sân Hận—See Repent three karmas 


(3). 


(VI The Buddha”s teachings of “Hatred”—Những 


]) 


lời Phật dạy về “Hận Thù”: 

The Buddha always reminded his discIples: 
“Hatreds do not cease hatred; by love alone 
do they cease.” The Buddha continued to 
remind: “ “The more evil that comes to me, the 
more øgood wIll radiate from me, for I always 
return good for evil.” Some people believe 
that 1s not practical to return good for evil 
and they believe that “return swords for 
swords.” Yes, Ifs easy to think and to do 
about “return sword for sword,” but in doing 
that we might get caught In the quagmire of 
troubles. It*s extremely difficult by returning 
good for evil. Its extremely difficult to smile 
with the person who Just raised his hand to 
beat us, but we are the Buddha”s disciples, 
we must listen to his teaching, we must return 
good for evil at all times, In all places and 
circumstances—Đức Phật thường luôn nhắc 
nhở chúng đệ tử rằng: “Hận thù không thể 
chấm dứt bằng hận thù, chỉ có tình thương 
mới chấm dứt được hận thù mà thôi.” Ngài 
cũng nhắc tiếp: “Càng gặp nhiều oan trái, 
Như Lai càng hành thiện vì Như Lai chỉ lấy 
ân trả oán mà thôi.” Có người tin rằng “lấy 
ân trả oán” là việc làm không thực tế và họ 
tin rằng “đao kiếm phải được trả bằng đao 


2) 


3) 


bó, 


5) 


2070 


kiếm.” Vâng, “lấy đao kiếm trả đao kiếm” 
quả là dễ nghĩ và dễ làm, nhưng rất có thể 
làm như vậy chúng ta sẽ bị sa lầy trong khó 
khăn trắc trổ. Thật là khó khăn khi phải lấy 
ân trả oán. Thật là khó khăn khi phải mỉm 
cười với kẻ vừa mới vung tay đánh mình, 
nhưng người con Phật phải lắng nghe lời Phật 
dạy, phải lấy ân trả oán trong mọi thời, mọi 
lúc, mọi hoàn cảnh. 

The Buddha taught: “Bandits who steal merits 
are of no comparison to hatred and anger. 
Because when hated and anger arIse, 
wil be 
created. Immediately thereafter, hundreds 
and thousands of obstructions will appear, 
maskng the  proper of 
enliphtenment, burying and dinming the 
Buddha Nature. Therefore, A thoupht of 
hatred and anger had Just barely risen, ten 


inevitable ¡innumerable karma 


teachings 


thousands of karmiăc doors wilÐ open 
1mmediately. Ít is to say with Just one thought 
of hatred, one must endure all such 


obstructions and obstacles”: Đức Phật dạy: 
“G1iặc cướp công đức, không gì hơn sân hận. 
Vì khi tâm sân hận nổi lên thì chúng sanh lập 
tức tạo nghiệp, và do đó mà muôn ngàn 
chướng ngại lập tức hiện ra, ngăn che Thánh 
đạo, lấp mờ Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt 
niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, 
nghĩa là chỉ vì một niệm giận tức mà phải 
lãnh chịu bao nhiêu chướng nạn” 

“He abused me, he beat me, he defeated me, 
he robbed me.” Hatred will never leave those 
who dwell on such thoughts: “Người kia lăng 
mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp 
đoạt của tôi.” Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì 
sự oán hận không thể nào dứt hết— 
(Dharmapada 3). 

“He abused me, he hit me, he defeated me, 
he robbed me.” Hatred will leave those who 
do not harbor such thoughts: “Người kia lăng 
mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi, và cướp 
đọat của tôi.” Ai bỏ được tâm niệm ấy, thì sự 
oán giận tự nhiên san bằng—(Dharmapada 
4). 
In ths world, hated never destroys 
(eliminates) hatred, only love does. This 1s an 
eternal law: Ở thế gian nầy, chẳng phải hận 


6) 


T) 


8) 


9) 


10 


`=< 


II 


`~ 


+ 


thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được 
hận thù. Đó là định luật của ngàn xưa— 
(Dharmapada 5). 

One should give up anger; one should 
abandon pride. One should overcome all 
fetters. No suffering befall him who calls 
nothing his own: Xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt 
tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, 
không chấp trước danh sắc; người không có 
một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi 
được—(Dharmapada 221). 

He who controls his anger which arises as a 
rolling chariot. He 1s a true charioteer. Other 
people are only holding the rein: Người nào 
ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được 
chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự 
giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà 
thôi—(Dharmapada 222). 

Condquer anger by love; conquer evil by good; 
condquer stingy by giving; conquer the liar by 
truth: Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiển 
lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan 
tham, lấy chơn thật thắng ngoa ngụy— 
(Dharmapada 223). 

One should guard agaInst the bodily anger, or 
physical action, and should control the body. 
One should give up evil conduct of the body. 
One should be of good bodily conduct: Gần 
giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành 
động, xa ha thân làm ác, dùng thân tu hạnh 
lành—(Dharmapada 231). 

One should guard against the anger of the 
tongue; one should control the tongue. Ône 
should give up evil conduct in speech. One 
should be of good conduct in speech: Gìn giữ 
lời nói đừng nóng giận, điểu phục lời nói 
chánh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng lời nói 
tu hành—(Dharmapada 232). 

One should guard against the anger of the 
mind; one should control the mind. One 
should give up evil conduct of the mind. One 
should practice virtue with the mind: Gìn giữ 
ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa 
ha ý hung ác, dùng ý để tu chân— 
(Dharmapada 233). 

See Eight wrong perceptlons of thought, and 
Fifty-two mental stafes. 


2071 


Hatred and Animosity: Sân hận và thù địch— 
In the Dharmapada Sutra, the Buddha makes 1t 
very clear that with a heart filled with hatred and 
animosity, a man cannot understand and speak 
well. A man who nurtures displeasure and 
animosify cannot appease his hatred. Only with a 
mind deliphted in harmlessness and with loving 
kindness towards all creatures in him hatred 
cannot be found—Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật 
tuyên bố rất rõ ràng rằng một tâm đầy những sân 
hận và thù địch không thể hiểu một cách tốt đẹp, 
không thể nói một cách tốt đẹp. Một người ôm ấp 
nuôi dưỡng sự bất mãn và uất hận sẽ không làm 
địu bớt hận thù của mình. Chỉ với tâm bất hại và 
lòng từ mẫn đối với chúng sanh mọi loài mới có 
thể chấm dứt được hận thù. 

Hatred ïs a bar to meditation: Định Chướng— 
This 1s one of the five hindrances which the 
Buddha mentioned ïn the Lotus Sutra—Thù hận 
là một chướng ngại cho thiển định. Đây là một 
trong năm chướng ngại mà Đức Phật đã nói tới 
trong Kinh Pháp Hoa—See Five hindrances (1). 
Hatred and jealousy: Tăng ky (ganh ghét và đố 
ky). 

Hatred of labor: Lao Oán— The annoyance of 
labour, or trouble, or the passions, or demons— 
Nỗi oán hận của lao nhọc, hay lao nhọc và oán 
hận đều là những tên khác của phiền não. 

Ha Trung Temple: Chùa Hà Trung—Name of 
an ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
temple is located in Vĩnh Hà village, Phú Vang 
district. In 1677, after building Thập Tháp Di Đà 
in Qui Nhơn, Patriarch Nguyên Thiều came to 
Huế and obeyed the order of the Lord, he 
travelled back to Kuang-Chou to Invite more 
celebrated Chinese monks and obtain more ritual 
1nstruments. Among these ritual instrumenfs, there 
Wwas a sfone sfatue of Avalokitesvara Bodhisattva, 
bigger than life size, which sat on a lotus pedestal 
also made of stone. The statue should have been 
bound for Huế Citadel, however, when passing by 
Hà Trung village, the shp got stuck and no efforts 
could free 1t. The Patrliarch was convinced that 
this was a token of destiny. Thus, the patriarch 
decided to fix the statue In the village temple for 
worship. Since then, the village temple became a 
national temple during the reign of Lord Nguyễn 


Phước Châu. After that, patriarch Nguyên Thiều 
moved to stay at Hà Trung temple. Hà Trung 
temple fell into deteriorations 1n the years of the 
late 18” century. Then it was restored under the 
reign of the Nguyễn Dynasty. Now the temple 
name is Phổ Thành. It is said that the great bell of 
the temple formerly belonged to Phổ Thành 
temple at Ngân Điển village, Gia Định district, 
Thuận An province. lt was cast in 1762 for an 
unknown reason, the bell has been a ritual 
1nstruments of Hà trung Temple for the last 100 
years. As a result, instead of keeping 1s old name, 
people of later generations renamed the temple 
Phổ Thành after the name given on the bell—Tên 
của một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Chùa 
tọa lạc tại xã Vinh Hà, quận Phú Vang. Năm 
1677, sau khi khai sơn Thập Tháp Di Đà ở Qui 
Nhơn, Tổ Nguyên Thiểu ghé lại Huế và được 
lệnh chúa trở về Trung Quốc để thỉnh thêm danh 
Tăng và pháp khí. Trong số pháp khí có tượng Bồ 
Tát Quán Âm, cổ lớn hơn người thật. Tổ muốn 
đưa tượng nầy lên kinh đô Huế, nhưng khi thuyền 
chở ngang qua xã Hà Trung thì bị mắc cạn mà 
không cách gì đẩy nổi. Tổ nghĩ là do cơ duyên 
nên thỉnh tượng vào thờ tại chùa làng Hà Trung 
để thờ. Từ đó chùa làng Hà Trung trở thành danh 
lam quốc tự dưới thời chúa Nguyễn Phước Châu. 
Sau đó, Tổ Nguyên Thiều phụng mệnh chúa về 
trụ trì chùa Hà Trung. Rồi trải qua những năm 
cuối thế kỷ thứ 18, chùa đã bị hư hỏng tiêu điều. 
Dưới triểu nhà Nguyễn, chùa đã được trùng tu. 
Hiện nay chùa được mang tên Phổ Thành. Người 
ta kể rằng chiếc đại hồng chung của chùa vốn là 
chuông của chùa Phổ Thành bên làng Ngân Điền, 
huyện Gia Định, Phủ Thuận An, đúc năm 1762, 
không rõ cơ duyên nào mà trở thành pháp khí của 
chùa Hà Trung trên 100 năm qua. Vì vậy thay vì 
giữ tên Hà Trung thì người của những thế hệ sau 
nầy lại đổi tên chùa là Phổ Thành, tên được khắc 
trên chuông. 

Hatsu-u (jap): Patra (sk)——Bowl—Bát. 
Haughfty (a): Kiêu ngạo——Arrogant——Proud. 
Haughftiness (n): Abhimana (sk—Sự kiêu 
ngạo—Sự lốế bịch-Tăng thượng mạn—High 
opInion of oneˆs self—Self conceit—Haughtiness 
means false arrogance, thinking oneself correct in 
SpIte of one”s wrong conduct, thinking oneself 1s 
good In spite of ones very bad 1n reality. 


2072 


Haughtiness also means arrogance and conceit 
due to ones i1llusion of having completely 
understood what one has hardly comprehended at 
all—Sự kiêu ngạo nghĩa là sự kiêu căng sai lầm, 
nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ rằng 
mình giỏi dù trên thực tế mình đở tệ. Kiêu mạn 
cũng có nghĩa là tự phụ do cái ảo tưởng cho rằng 
mình thông hiểu những gì người khác khó mà 
hiểu được—See Mạn and Tăng Thượng Mạn. 
Haughftiness of mỉnd: Cita-samunnati (skÙ— 
Tâm kiêu mạn. 

Haunt (v): Ám—To obsess. 

Haunfting the streetfs at unfitting tỉme: Du 
hành đường phố phi thờ —§ee Six ways of 
wasfing one”$ DrOp€Tty. 

Have (v): Có. 

Have ability to observe adapfive skill in 
knowledge and meaning: Đồng chư Như Lai ở 
trong trí thiện xảo, nghĩa thiện xảo hay khéo quán 
sát—See Ten kinds of truth seal. 

Have affairs: Hữu sự. 

Have already transcendcd all worlds and 
have no atfachments fo anything: Yet 
Bodhisattvas do not abandon efforts to liberate 
sentient beings—Đã đến bỉ ngạn, không còn chấp 
trước thế gian pháp, mà cũng chẳng bỏ hạnh cứu 
độ chúng sanh—See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings. 

Have attfainment: Chứng đắc. 

Have aversion to Enlightening Beings: Hiểm 
hận chư Bồ Tát —Having aversion to Enlightening 
Beings, one of the ten things that Bodhisattvas 
should  avoid—See thngs that 
enliphtening beIngs to regress from the Buddha 
teachings. 

Have a bad name: Mang Tiếng —Tiếng xấu — 
To suffer a bad repuftation. 

Have the Buddha-nature: Cốt Phật (có Phật 
tính). 

Have no chance to atfain enlightenment: 
Không có cơ hội đạt được giác ngộ. 

Have complete faith in the guidance of all 
Buddhas: Nơi tất cả Phật giáo, một bể thâm 
tín—See Ten ways of receiving the prediction of 
Buddhahood (A). 

Have no conscienee: Vô lương tâm. 


Ten Cause 


Have considerafion: Kính nể——To have regard 
for—Reverence. 

Have desires, errors, and doubts wiped off 
by the Buddha: Đã hoàn toàn dứt sạch những 
nghi hoặc đối với Phật —See Ten Characteristics 
of Sravakas In the Gandavyuha Assembly. 

Have difficulty in coping with a situation: 
Gặp khó khăn thích ứng với hoàn cảnh. 

Have entered into the essence of thỉngs: Đã 
thâm nhập yếu tánh của chư pháp —§ee Ten 
Characterisics of Sravakas in the Gandavyuha 
Assembly. 

Have profound 
understanding: Nội trí giải thậm thâm —See 
Ten ways of receiving the predicion of 
Buddhahood (B). 

Hayve faith at all times: Luôn tin tưởng. 

Have faith and confidence ỉn: Confide—To 
trust—Tín nhiệm. 


exíremely inner 


Have female slaves: To have maidservant. This 
1S one of the eight things that monks and nuns are 
not allowed to possess—GIữ nô lệ nữ hay mướn 
đầy tớ nữ, một trong tám thứ mà chư Tăng Ni 
không được sở hữu—See Eight impure things. 
Have forever cut off opinions and passions: 
Dwelling in the state of freedom from conflict, 
same as the Buddhas—Đồng chư Như Lai tuyệt 
hẳn hai hạnh, trụ pháp vô tránh—See Ten kinds 
of truth seal. 

Have form: Satta (skt)— Hữu Tướng —Exist 
mark—Realness—Beinge—The fact of being— 
Whatever has form, whether ideal or real—Có 
hình tướng hay bất cứ thứ gì có hình tướng (trong 
Kinh Kim Cang có nói: “Phàm các loại hữu tướng 
đều là hư vọng). 

Have a good grasp of worldly affairs: Quán 
xuyến. 

Have gotfen the way of doỉng something: 
Đắc pháp. 

Have a great influence on someone: Có ảnh 
hưởng lớn đến ai. 

Have hiph ceducation, but never willing to 
practice and culfivate: Hạng người học rộng 
nghe nhiều, mà lại không bao giờ biết y theo các 
điều đã nghe học đó mà tu sửa và thực hành— 
See Two groups of good and evil people (B). 





2073 


but 
never for a momen( leave meditafion: 
Thouph they have human and celestial retinues 
surrounding them, hundreds and thousands of 
concubines and troupes of singers and dancers, 
Bodhisattvas 
meditation, liberation, and concentration—Dầu có 
quyến thuộc nhơn thiên vây quanh, trăm ngàn thể 
nữ ca múa hầu hạ, mà chưa từng tạm bỏ thiển 
định, giải thoát, và các tam muội—See Ten kinds 
of way of adornment of Great Enlightening 
Beings. 

Have improper belief: Mê tín tà đạo. 

Have influence on something: Có ảnh hưởng 
tới việc gì. 


Have human and celesfial retinues 


never for a moment leave 


Have an inner percepfion of the universe: 
Có một nhận thức tự nội về vũ trụ—See Ten 
vows of a Bodhisattva. 

Have an insight info the limit of reality: Đã 
tổ giới hạn thực tạ—See Ten 
Characteristics of Sravakas In the Gandavyuha 
Assembly. 

Have male slaves: To have manservant. This is 
one of the eight things that monks and nuns are 
not allowed to possess—Giữ nô lệ nam hay mướn 
đầy tớ nam, một trong tám thứ mà chư Tăng Ni 
không được sở hữu—See Eight impure things. 
Have to meet the hateful: Oán tắng hội (phải 
gặp người mình oán ghét). 

Have a mỉnd of mercy, compassion, and 
filial piety: Có tâm từ bi và lòng hiếu thuận. 
Have a mỉnd to: To resolve on—Phát ý. 

Havc a naturce: Have the Bodhi-mind—Hữu 
Tính —To be a Buddhist, have the bodhi mind, in 
confrast with the absence of the mind, I1.e. the 


SOI của 


ichanti or unconverted—Là Phật tử, có tâm Bồ 
Đề, đối lại với vô tính hay “xiển đề”. 

Have no fighting spirif: An phận thủ thường— 
To seek contentment In ordinariness—To know 
one”s place. 

Have no more f0 say: Cạn lời. 

Have no place in: Không có chỗ đứng (trong). 
Have a plough ïn yoke: Đặt cày vào ách. 

Have no relevance to: Không thích nghi (với). 
Have no right: Không có quyền. 


We have no right to take what ïs not given: 
Chúng ta không có quyển lấy những gì người ta 
không cho. 

Have (v) one's revyenge: Be revenged— 
Revenge oneself—Returmn evil for evil—Give 
someone tít for ta—Báo cừu. 

Have partficular qualifies: Có biệt tướng. 
Have passed the marriageable age: Lỡ thời. 
Have a passion for: Đam mê—To indulge—To 
have a great desire for. 

Have a rebirth in the Pure Land: Gaining 
rebirth to the Pureland—Vãng Sanh Tịnh Độ —— 
See Gaining rebirth to the Pure Land. 

Have regard and considerafion for: Tôn 
trọng —To honour—Honourable——Respect 
honoured. The best way to respect the Buddha 1s 
to follow his advice: “Not to do evil, to do good, 
and to purify one`s mind.”—Tôn quý và kính 
trọng. Cách tốt nhứt để tôn trọng Phật là làm theo 
lời Phật dạy: “Không làm các điều ác, làm các 
điều lành, và giữ cho tâm ý thanh sạch.” 

Have the right: Có quyền. 

Have the same roofs of øoodness equal in all 
Buddhas of pasí, present and future: Đồng 
thiện căn bình đẳng với tam thế chư Phật —See 
Ten kinds of truth seal. 


and 


Have a share: Dự phần—To participate in. 
Have someone arrested: Khiến cho ai bị bắt. 
Have something rebuilt: Cho trùng tu lại cái gì 
(chùa viện). 

Have taken a thỉng into one's head: Hold on 
blindly—Chấp mê. 

Have thoughts: Hữu Tưởng (có dục tưởng)—To 
have thought of desires. All sentient beings have 
thoupht and desires, except those im the 
“Thoughtless Heaven” and “Neither-Perception- 
Nor-Non-Perception.”—Tất cả chúng sanh đều có 
dục tưởng, ngoại trừ chúng sanh trong “Vô Tưởng 
Thiên: và “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ”. 

Have thought arise: Cetana or Cittotpada 
(sk)—Tác ý. 

Have though(t or idea: Hữu Tưởng —Have 
form. 

Have unwavering faith: Have firm 
confidence—Có lòng tịnh tín bất động. 


2074 


Have a well deserved reputation: Danh bất hư 

truyền. 

Have the wisdom and knowledge of the 

Buddhas of past, future and presenf, 

definifively, without duality: One of the ten 

kimnds of mastery of nondual action of all 

Buddhas—Chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na 

là một sát na, quyết định không hai—See Ten 

kinds of mastery of nondual action of all Buddhas. 

Have worldly entertainments: Enjoy worldly 

pleasures—Get worldly amusements—Hưởng thụ 

dục lạc trần thế. 

Havying a beginning and an end: Có trước có 

sau (Hữu thủy hữu chung)—Completed. 

Having eyes but seeing not: Có mắt như mù 

(Hữu nhãn nhi hạt). 

Having a mỉnd to save all creatures: Phát 

Tâm Cứu Độ Hết Thảy Chúng Sanh—See Four 

dharmas (IV). 

Having no peace: Chẳng an ổn. 

Having no reliance: Không chỗ tựa. 

Having no siøns: Signlessness, one of the three 

emancipations—Vô tướng giải thoát, một trong ba 

loại giải thoát—See Animita and Three objects of 
meditation that lead toward liberation. 

Having Zen and having Pureland: Hữu Thiền 

Hữu Tịnh Độ—See Four clarifications to make 

comparisons (TT). 

Having Zen but not having Pureland: Hữu 

Thiển Vô Tịnh Độ —See Four clarifications to 

make comparisons (TT). 

Haya (skÐ: Hà Da—Sanskrit name for the horse- 

head form of Kuan-Yin—Tên tiếng Phạn của Mã 

Đầu Quan Âm. 

Hayagriva (p): Hà Da Yết Lợi Bà—Hạ Dã Hột 

Lợi Phạt—Mã Đầu Minh Vương—Mã Đầu Quan 

Âm—The horse-head Dharmapala. 

l) A Sanskrit term for “Horse Neck” Ming- 
Wang, a form of Visnu. Wrathful meditation 
delty or protector detty. He 1s generally 
depicted red In color and with a horse”s head. 
He Is an important figure in the tanfric system 
of the Nyingmapa order of Tibetan Buddhism, 
in which he 1s considered to be a wrathful 
mamifestalon of Kuan-Yin or Visnu. He 
belongs to the Padma family. He 1s a 


protector of SeraJe college and 1s also found 
alongside Acala as a protector 1n Tibetan 
temples. In Japan he is believed to be a 
protector of horses and other animals—Từ 
Bắc Phạn chỉ “Cổ Ngựa,” có nghĩa là Mã 
Đầu Minh Vương hay Minh Vương Cổ Ngựa. 
Hà da Yết Lật Phật, vẻ giận dữ của một vị 
thần thiền định hay vị thần bảo hộ. Người ta 
thường vẻ vị thần này với màu đỏ, đầu ngựa, 
mình người. Vị thần này là một nhân vật quan 
trọng trong hệ thống mật giáo của trường 
phái Nyingmapa thuộc Phật giáo Tây Tạng. 
Vị thần này hiển lộ vẻ giận dữ dưới một hình 
thức của Thần Visnu hay Quán Âm, thuộc họ 
Padma. Bên Tây Tạng, vị thần này bảo vệ 
trường đại học Seraje và cũng tìm thấy bên 
cạnh Acala như là vị thần bảo hộ trong các tự 
viện Tây Tạng. Tại Nhật thì người ta tin rằng 
ngài bảo hộ cho loài ngựa và các loài thú 
khác. 

2) The horse-neck or horse-head Kuan-Yin in 
awe-insprring attitude towards evil spirits: Mã 
Đầu Quan Âm—Còn gọi là Mã Đầu Đại Sĩ 
hay Mã Đầu La Sát, tiếng Phạn âm là Hà Da 
Yết Lợi Bà, là một vị tôn nơi Quan Âm Viện 
trong Thai Tạng giới, tức vị Sư Tử Vô Úy 
Quan Âm, có đầu và cổ ngựa, có hình dáng 
rất uy nghi khiến cho ma quân phải chịu thần 
phục. 

Hayagriva-Dharma-Platform Sutra: Hà Da 

Yết Lợi Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Thụ Pháp 

Đàn—-The sutra explaining about the dharma 

which Horse-head Kuan-Yin expounded, one 

book and the translator was unknown—Kinh giải 
thích về đàn pháp của Đức Mã Đầu Quan Âm, 
một quyển, không rõ ai đã dịch ra Hoa ngữ. 

Hayagriva đdharma-forming and Dharma- 

Platform Sutra: Hà Da Yết Lợi Bà Tượng 

Pháp The sutra explaining about the dharma 

forming and dharma platform of Horse-head 

Kuan-Yin—Kinh nói về tượng pháp và đàn pháp 

của Mã Đầu Quan Âm. 

Hayes, Richard Philip (1945 - ): American 

born scholar of Buddhism, who has published on a 

wide range of subjects, including the 

EpiIstemological tradiion and Madhyamaka, and 

who has also become a prominent commentafor 

on the emerging field of Western Buddhism. In 


2075 


199I he co-founded (with James Cocks) an 
electronic forum named Buddha-lI, whiích was 
originally 
professional buddhologists could discuss matfers 
of common concern and Interest. Within a few 
years, however, It had almost eiph(t hundred 
subscribers, the vast majority of whom were not 
academics. Among Hayes” most influential works 
are Dignaga of Interpretation (1988) and Land of 
No Buddha (1999)—Một học giả người Mỹ, người 
đã xuất bản nhiều sách với nhiều chủ để khác 
nhau, bao gồm các truyền thống Tri Thức và 
Trung Quán. Ông đã trở thành một nhà phê bình 
xuất sắc của Phật Giáo Tây Phương. Vào năm 
1991, ông đã cùng James Cocks sáng lập ra một 
diển đàn điện tử Phật Giáo mang tên “Buddha-I”, 
mục đích đầu tiên là dùng để làm nơi hội họp, 
trong đó các nhà Phật học chuyên nghiệp có thể 
bàn luận những vấn đề thông thường liên hệ đến 
Phật Giáo. Tuy nhiên, chỉ trong vòng có vài năm 
mà số người đăng ký lên đến 800 người, mà đa số 
là những người không có học vị. Những tác phẩm 
có ảnh hưởng nhất của Hayes gồm những quyển 
“Sự diễn Giải về Trần Na” vào năm 1988 và 
“Mảnh Đất Vắng Phật” vào năm 1999, 

Head bearing senfient beings: Đầu gánh đội 
chúng sanh, vì thành tựu tướng nhục kế trên 
đảnh—Developing an indestructible crown—See 
Ten kinds of head of Great Enlightening Beings. 
Head-Chopping Hell: Địa ngục Tỏa Thủ. 

Head (v) a community: Lãnh đạo một hội 
chúng. 

Heads crowned with the turban of the state 
0f nonobstruction: Lụa pháp vô ngại dùng đội 
trên đầu —§ee Ten kinds of way of adornment of 
Great Enlightening Beings (10). 

Head of formost roofs of øgoodness: Honored 
by the sentient beings of the three worlds—Đầu 
đệ nhứt thiện căn, vì tam giới chúng sanh đều tôn 
kính cúng dường—See Ten kinds of head of Great 
Enliphtening Beinss. 

Head of the granary: Giải Viện Chủ—The 
head of the granary In a monastery—VỊ Tăng 
trông coi kho thóc lúa trong tự viện. 

Head of Great Enlightening Beings: Đầu của 
chư Đại Bổ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 


Iimmtended as a venue 1n which 


of£ head of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supreme head of knowledge and wisdom of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm,Phẩm 38, có 
mười đầu của Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nây thời được đầu đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of head of 
Great Enlightening Beings. 

Head of a hall: Đường Chủ —The leader of the 
Haill, or the head of a hall on a speclal occasion— 
Vị chủ Diên Thọ Đường, làm chủ tế các buổi lễ. 
Head of honor: Đầu tôn kính, vì tất cả nhơn 
thiên đều kính lễ_—The head of honor, respected 
by all humans and celestials—See Ten kinds of 
head of Great Enlightening Beings. 

Head of the Insfitute for the Propagation of 
the Dharma: Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. 

Head of a monastery: Đường Thượng —Viện 
chủ—An abbot or head of the hall or monastery— 
Tên gọi khác của vị Phương Trượng trong tự viện, 
hay các vị sư trụ trì (Đường Đầu Hòa Thượng). 
Head monk: Thủ Tọa Chief Monk, 
president of a monastery—Vị tăng đứng đầu trong 
tự viện. 

Head of nirvana: Đầu Niết bàn vì không ai thấy 
được đảnh—No one can see the top—See Ten 
kinds of head of Great Enlightening Beings. 

Head North Face West: Đầu Bắc Diện Tây— 
According to The NÑirvana Sutra: “Head north face 
west, lying on the right side, the proper affitude in 
which to sleep, the position of the dying Buddha.” 
—Theo Kinh Niết Bàn: “Đầu quay về phương 
bắc, mặt ngoảnh sang phương tây, nằm nghiêng 
về bên phải, đó là tướng Niết Bàn của Như Lai.” 
(Bấy giờ Đức Thế Tôn, ba lần nhập thiển định, 
ba lần dạy bảo tứ chúng xong, người bèn nằm 
nghiêng trên giường thất bảo, đầu quay về 
phương bắc, chân chỉ phương nam, mặt ngoảnh 
sang phương tây, lưng quay về phương đông. Tới 
nửa đêm, người chứng đệ tứ thiền, tịch nhiên lặng 
lẽ. Vào lúc ấy trong khoảnh khắc, Ngài chứng 
Đại Bát Niết Bàn). 

Head of not despising others: Đầu chẳng 
khinh tiện người, vì ở tất cả chỗ đều là bực tôn 
thắng —In all places always respectfulL—See Ten 
kinds of head of Great Enlightening Beings. 

Head of a nunnery: An abbess—Nữ viện chủ. 


OT 


2076 


Head of the order: Đại Thống—An official 
1nstituted by Wen-TiI of the Sui dynasty—VỊ Tăng 
cai quản Tăng Ni cả nước, được thành lập dưới 
thời Hoàng Đế nhà Tùy. 

Head of preservafion of the eye of reality of 
Buddhas: Đầu thủ hộ pháp nhãn của chư Phật, vì 
làm cho Tam bảo chủng chẳng đoạn tuyệt— 
Ability to perpetuate the seeds of the three 
treasures—See Ten kinds of head of Great 


Enliphtening Beinss. 
Head of a sect: Tác gia (vị đứng đầu một tông 
phái). 


Head-strong: Cứng đầu —Stubborn— 
Obstinate—Stiff-necked——Pigheaded. 

Head of (eaching all sentient beings: Đầu 
giáo hóa tất cả chúng sanh, vì thâu nạp tất cả 
chúng sanh làm đệ tử——Taking all sentient beings 
as disciples—See Ten kinds of head of Great 
Enlightening Beings. 

Head of transcendent wisdom: Đầu Bát Nhã 
Ba La Mật, vì trưởng dưỡng tất cả pháp công 
đức—Nurturing all virtuous qualiies—See Ten 
kinds of head of Great Enlightening Beings. 

Head of union of knowledge and skill in 
means: Đầu tương ưng phương tiện trí, vì hiện 
khắp tất thân đồng loại—Everywhere 
appearing in compatible forms—See Ten kinds of 
head of Great Enlightening Beings. 

Head of universal hipher understanding: 
Đâu thắng giải quảng đại, vì tối thắng trong đại 
thiên thế giới —Being supreme ¡n the universe— 
See Ten kinds of head of Great Enlightening 
Beings. 

Head of Yajnadatta: Diễn Nhã Đạt Đa Chi Thủ 
(đầu của Diễn Nhã Đạt Đa)—Yajnadatta, a crazy 
man who saw his eyebrows and eyes In a mirror 
but not seeing them ¡1n his own head thoupht 
himself bedevilled; the eyes and head are a 
symbol of realty. Those 1n 
unreality—Chuyện về cái đầu của Diễn Nhã Đạt 
Đa. Tại thành Thất La có người cuồng tên Diễn 
Nhã Đạt Đa. Một buổi nọ ông lấy gương soi mặt, 
nhìn thấy lông mi và mắt hiện ra trong gương, 
nhưng lại không thấy được lông mi và mắt trên 
đầu của mình nên hoảng sợ bỏ chạy một cách 
điên cuồng. Ở đây mắt và đầu ví với chân tính, 
tất cả những gì hiện ra trong gương đều là vọng 


2 
ca 


the mirror of 





tưởng (Diễn Nhã Đạt Đa mừng khi thấy đầu trong 
gương ví với việc chúng sanh chấp vọng làm 
chân, cố chấp không bỏ. Không thấy mình vốn có 
đầu, trên đầu vốn có lông mi và mắt thật, được ví 
với chân tính). 

Heal (v): Trị liệu. 

Healing: Sự trị liệu. 

Healer: Bhaichadjyaguru (skt)—Dược Sư. 
Healing Master Shrine: Điện Dược Sư. 
Healthy (a): Arogyra (skt)—Khỏe mạnh—Lành 
mạnh—Absence of ¡llness—Sound—An lành 
(không bệnh hoạn). 

Heap up: Chất thành đống. 

Hear the Buddha?s doctrine: Thính Giáo— 
Nghe và phụng hành Phật pháp——Those who hear 
and obey the Buddhaˆs doctrine. 

Hear with one”s own ears and see with one”s 
0own eyes: Tai nghe mắt thấy (Như văn kỳ thanh, 
như kiến kỳ nhân)—It is as ¡f I heard with my own 
ears and saw with my own eyes. 

Hear and keep dharani: Văn Trì Đà La Ni— 
To hear and keep, hear and remember the 
teaching (Văn means to hear, dharani means to 
hold to or to maintain)—Nghe và trì giữ hay tổng 
trì (văn có nghĩa là nghe, đà la ni có nghĩa là trì 
giữ). 

Hear the recitafion of the scriptures: Thính 
kinh (nghe kinh). 

Hear and remember the true teachings of 
all Buddhas: Rốt ráo nghe và thọ trì chánh pháp 
của chư Phật —See Ten ultimate great tasks of 
Great Enlightening Beings. 

Hear (v) and repeat many sutras: Đa văn— 
Đa văn tỳ kheo——See Two classes of monks. 
Hear (v) a rumour: Nghe đồn. 

Hear the same word but understand 
differently: Đồng Thính Dị VănAccording to the 
Tien-T?ai sect, this means to hear the same 
words, but understand differently—Theo tông 
Thiên Thai, cùng nghe một thứ pháp tại cùng một 
tòa, nhưng lại hiểu khác nhau. 

Hear the Teaching: Hạnh nghe chánh pháp, vì 
ưa thích chánh pháp—Hearing the Teaching, out 
of fondness for truth, one of the ten kinds of action 
of Great Enliphening Beinsgs. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the action 


2077 


of Buddhas that has no coming or going—See Ten 

kinds of practice of great enlipghtening beinøs (II). 

Hear about a thỉng a hundred times is not 

equal a single look at it: Bách văn bất như nhất 

kiến (trăm nghe không bằng một thấy) One 
glance 1s worth a thousand words—Seeing 1s 
believing. 

Hear the true Buddha-law is difficult: Văn 

Chánh Pháp Nan (nghe được chánh pháp là 

khó)—See S1x difficult things. 

Hear (v) vaguely: Nghe mang máng. 

Heard the animal killed: Tai nghe giếc—See 

Three kinds of unclean flesh to a monk. 

Hearer: A disciple who hears the Buddha- 

Dharma—Thanh Văn (vị đệ tử nghe Phật Pháp)— 

See Sravaka and Four saints (rewards) (A). 

Hearing: Paratoghosa (p)—Nghe. 

l) In Buddhism, hearing means hearing the 
Good Law from others. This 1s what we hear 
from outside. What we hear gives us food for 
thoughts and guides us forming our views. Ït 
1s, therefore, necessary to listen, but only that 
which 1s conducive to ripht understanding and 
to avoid all the harmful and unwholesome 
utterances of others which prevent straipht 
thinking: Trong Phật Giáo, nghe có nghĩa là 
nghe chánh pháp từ người khác. Điều nầy có 
nghĩa là chúng ta nghe từ bên ngoài. Những 
gì chúng ta nghe cho chúng ta thức ăn cho tư 
duy và hướng dẫn chúng ta trong việc thành 
hình những quan điểm riêng của mình. Vì 
vậy, chúng ta cần lắng nghe, nhưng chỉ nghe 
những øì liên quan đến chánh kiến, và nên 
tránh những lời nói bất thiện của người khác, 
vì nó ngăn cản tư duy chân chánh của chính 
mình. 

2) The sense of hearing: Nhĩ căn. 

Hearing consciousness: Nhĩ thức—See Six 

CONSCiousnesses, Seven conscIousnesses, 

Eight conscIousnesses. 

Hearing Dharma with the ear: Hạ phẩm thính 

pháp —Nghe Pháp bằng lổ tai—See Three grades 

Of hearers. 

Hearing Dharma with the mỉnd: Trung phẩm 

thính pháp —Nghe Pháp bằng tâm—See Three 

grades of hearers. 


and 


Hearing Dharma with the spiri(: Thượng 
phẩm thính pháp—Nghe Pháp bằng cả tâm 
thức—See Three grades of hearers. 

Hearing the doctrine: Dhamma-savana (p)— 

Nghe pháp—See Ten meritorious deeds (HD. 

Hearing instruction: Văn (Nghe pháp)—See 

Seven sacred graces. 

Hearing more of Dharma law: Nghe nhiều 

Phật pháp—See Three More Dharmas. 

Hearing that the Pure Land method is easy 

to practice but the resulís are speedy and 

lofty, some people develop doubfs: Có người 
nghe nói pháp môn Tịnh Độ hành trì giản dị mà 
kết quả rất mau chóng cao siêu nên nghi ngờ — 

See Three doubts of practitioners about the Pure 

Land. 

Hearing a sound-objec(t with the ear: Tai 

nghe tiếng. 

1) Khi tai nghe tiếng, hoan hỷ khởi lên, âm thanh 
ấy được suy tư—When, on hearing a sound- 
objJect with the ear, one Investigates a 
corresponding obJect productive of 
pleasure—See SIx pleasurable Investigations, 
Six unpleasurable Investigatlons, and Six 
1ndifferent Investigations. 

2) Tai nghe tiếng Ở đây vị Tỳ Kheo, tai nghe 
tiếng, không có hoan hỷ, không có ưu phiên, 
an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Đây là một 
trong sáu pháp hằng trú mà Đức Phật dạy 
trong Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh—Here a monk, on hearing a sound with 
the ear, 1s neither pleased nor displeased, but 
remains equable, mindful and clearly aware. 
This 1s one of the six stable states which the 
Buddha taught in the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses—See Six stable states. 

Hearing the true Dharma: Diệu Pháp thính 

thọ (nghe Chánh Pháp)—See Four factors of 

Stream-Attainment. 

Hearken (v): Lắng nghe. 

Hearsay: Sự truyền tụng. 





Hearsay is not equal to observation: Tai nghe 
không bằng mắt thấy (Nhĩ văn bất như mục kiến). 
Heart (n): Mind—Quả tim—Tâm—See Three 
minds. 


2078 


Heart  acfing according to  truth, 
extinguishing all afflictions: Tâm thực hành 
đúng lý, vì trừ diệt tất cả phiển não—S§ee Ten 
kinds of heart of Great Enlightening Beings (D). 
Heart adorned with an ïindestrucfible 
supreme treasury of marks of felicity: Tâm 
trang nghiêm thù thắng tạng—See Ten kinds of 
heart of Great Enlightening Beings (]). 

Heart of almsgiving: Thí tâm—Tâm bố thí— 
See Ten Dwelling Minds. 

Heart of anger: Sân tâm——Sân Khuể Tâm—§ân 
Tâm—One of the three poisons—Tâm tức giận 
nóng nảy hay lòng sân nhuế, một trong tam độc. 
Heart of benefitting or aiding others fo 
salvation: Ích tâm (lòng làm lợi ích)—See Ten 
Dwelling Minds. 

Heart-broken: Tan nát cõi lòng (Tâm như đao 
cắt)—Great sufferings. 

Heart of compassion: Compassionate mind— 
Từ Bi Tâm—According to Most Venerable Thích 
Thiền Tâm ¡n The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, what 1s the “compassionate mind?? To 
be compasslonafe 1s fo pity and to be empathetic, 
wishing to help and rescue others without having 
discriminatons or afachment to various 
characteristics. This means “altruism” or to have 
mercy and compassion, wishing to help others but 
not to have any intenton of taking advantages. 
For Instance, seeing someone rich, beautifUl, etc, 
one pretends to be compassionate by helping, but 
having ulterior motives of self-gain. This 1s called 
“Desirous Views,” or developing love and lust 
when seeing wealth and beaufy according to 
binding ways of sentilent beinss; thus, to act in 
this way be called  being 
'compassionate.—Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao 
gọi là Từ Bi Tâm? Từ bi là lòng xót thương cứu 
độ mà lìa tướng và không phân biệt chấp trước. 
Nghĩa là thương xót cứu độ mà không có hậu ý lợi 
dụng. Chẳng hạn như vì thấy người giàu đẹp, sang 
cả, vân vân, nên giả bộ “Từ Bi để dụng ý và mưu 
tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ 
được gọi là “Ái Kiến,' nghĩa là thấy giàu đẹp mà 
sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc của 
chúng sanh, chớ không phải là Từ Bi—See Ten 


cannof 


cIrcumstances In which Bodhisattvas develop their 
compassionate minds. 

Heart of concentration: Tâm định. 

Heart of concentration in meditation: Định 
tâm—See Ten Dwelling Minds. 

Heart of delight in telling the dharma: Hảo 
ngữ tâm (lòng nói sự tốt)—See Ten Dwelling 
Minds. 

Heart of eighf-petal: The first court of the heart 
of eieht-petal, eight-leaf lotus meditatlon—Viện 
Trung Thai Bát Diệp Cửu Tôn (đệ nhất viện)— 
See Four courts. 

Heart of emptiness, signless, wishlessness, 
and nonfabrication: Tâm không, vô tướng, vô 
nguyện, vô tác—See Ten kinds of heart of Great 
Enliphtening Beings (1). 

Heart-flower: Good spiri—Tâm hoa. 

Heart of greaf courage and strength, 
crushing all armies of demons: Tâm dũng 
kiện vĩ đại, vì dẹp phá tất cả ma quân—See Ten 
kinds of heart of Great Enlightening Beings (]). 
Heart of Great Enliphtening Beings: Tâm 
của chư Đại Bồ Tát —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of heart of Great Enlightening Beings—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm của chư 
Đại Bổ Tát —See Ten kinds of heart of Great 
Enliphtening Beings. 

Heart of great kindness, compassion, joy, 
and equanimity: Tâm đại phạm trụ (từ, bị, hỷ, 
xả—See Ten kinds of heart of Great Enlightening 
Beings (). 

Heart-Human Beings: Tim sanh Người —When 
the person”s heart 1s the last to remain warm, the 
spirit of that person has been reborn back among 
human beings—Khi điểm nóng sau cùng nơi tim, 
là thần thức của người ấy đã sanh lại cõi người. 
Heart of indifference: Tâm xả—See Four 
1mmeasureable minds. 

Heart of inherent purity, knowing the mỉnd 
is immovable, not having any attachmenfs: 
Tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động vô 
trước—See Ten kinds of Great 
Enliphtening Beings (1). 


of heart 


Heart of joy: Tâm hỷ—See Four immeasureable 
minds. 


2079 


Heart of joy ỉn progress toward salvation of 
others: Hỷ tâm—See Ten Dwelling Minds. 
Heart of kindness: từ—See 
1mmeasureable minds, and Ten Dwelling Minds. 
Heart of knowledge of sentient beings, 
adapting to their and 
inclinations to emancipate them: Tâm biết 
chúng sanh, vì tùy theo chỗ hiểu biết và sở thích 
của họ mà làm cho họ xuất Iy—See Ten kinds of 
heart of Great Enlightening Beings (]). 

Heart like a monkey: See Ý Mã and Tâm 
Viên. 

Heart of the Mahayana: Mind of the 
Mahayana—Seeking the mind of Buddha by 
means of Mahayana—Tâm Đại Thừa. 

Heart or mỉnd delivered from desire: Tâm 
giải thoát—See Two kinds of deliverance (E). 
Heart or mỉnd delivered from ignorance by 
wisdom: Huệ giải thoát—See Two kinds of 
deliveranee (E). 

Heart-mirror: Tâm Cảnh—- Tâm kính—The 
heart-mirror, or mirror of the mind, which must be 
kept clean if it is to reflect the Truth—Tấm kiếng 
tâm, cần phải được giữ gìn cho sạch sẽ để thấu 
suốt được chân lý vạn pháp. 

Heart of nonregression, never ceasing unfil 
enligehtenment is reached: Tâm chẳng thối 
chuyển, vì nhẫn đến quả Bồ Đề trọn chẳng thôi 
dứ—See Ten kinds of heart of Great 
Enlightening Beings (). 

Heart 
embellishing virtuous practices: Tâm chẳng 
lười, vì chứa nhóm hạnh tướng hảo phước đức— 
See Ten kinds of heart of Great Enlightening 
Beings (). 

Heart of pity: Mind of compassion—Tâm bi— 
See Compassion, Four immeasureable minds, and 
Teen Dwelling Minds. 

Heart of Prajna Paramit(a Sutra: Tâm Kinh 
Bát Nhã Ba La Mật Đa—See Prajna-paramita 
Hridaya Sutra. 

Heart is pure: Tâm thanh tịnh—See Seven 
flowers of enliphtenment (A). 

Heartf-rending: Đau lòng—Heart broken. 


Tâm Four 


understanding 


of  perseverance, accumulafing 


Heart of renunciatfion: Tâm xả—Xả tâm—See 
Teen Dwelling Minds. 

Heart shape: Tâm tướng—See Manifestation of 
mind in action. 

Heart of a spell: Chú tâm. 


Heart Sutra: Bát Nhã tâm Kinh—The 
Prajnaparamta Hridaya Sutra—One of the 
smallest sutras, conftaned ¡in the  Vast 


Prajnaparamifa. The full tile of this sutra 1s 

“Heart of Prajna Paramita Sutra.” Probably the 

most popular sutra in the world today. The Heart 

Sutra explains the meaning of “Prajna Paramita,” 

the perfection of wisdom that enables one to 

perceive clearly the emptiness of self and of all 
phenomena. The Heart Sutra 1s the heart of the 
perfection of wisdom; 1t 1s also the heart of the 
entire family of “Prajna Paramita Sutras.”—Một 
trong những bộ kinh ngắn nhất trong kinh Bát Nhã 

Ba La Mật Đa. Tên đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật 

Đa Tâm Kinh. Có lẽ là bộ kinh phổ thông nhất 

trên thế giới ngày nay. Tâm Kinh giảng giải nghĩa 

lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ba La Mật về Trí 

Tuệ làm cho người ta nhận biết rõ ràng về tánh 

không của bản ngã và vạn hữu. Tâm kinh là tâm 

của Bát Nhã Ba La Mật; nó là tâm của gia đình 
bộ kinh “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.”— 

See Prajna-paramita Hridaya Sutra. 

Heart of unity or amity: Đồng tâm—S§ee Ten 

Dwelling Minds. 

Heart of wisdom: Huệ tâm—Tâm huệ—See 

Teen Dwelling Minds. 

Hearten (v): 

l) Reassure—Restore someone fo serenity— 
Chiêu dụ. 

2) Thâm nhập nội tâm. 

Heartened: Quiet the heart, or mind—Be at 

rest—Reassured—An tâm. 

Heartily: Hết lòng——To be devoted to. 

Heat (n): Tjas (skt——Tejo (p)—Sức nóng. 

1) Hỏa Đại (Noãn)— Fire or heat. Fire element 
includes both heat and cold, and fire element 
pOSSesses the power of maturing bodies, they 
are vitalizing energy. Preservation and decay 
are due to this element. After death, the 
element of fire 1s lost and the body gradually 
becomes cold—Lửa (những món gây ra sức 
nóng để làm ấm thân và làm tiêu hóa những 


2080 


thứ ta ăn uống vào). Hỏa đại bao gồm cả hơi 
nóng lạnh, và chúng có sức mạnh làm xác 
thân tăng trưởng, chúng là năng lượng sinh 
khí. Sự bảo tôn và phân hủy là do thành phần 
nầy.Sau khi ta chết, chất lửa trong người tắt 
mất, vì thế nên thân xác dần dần lạnh—See 
Four Elements. 

2) There are three heats, or three kinds of 
buring—Có ba nỗi khổ đau—See Three 
heats. 

3) Noãn xúc hay thấy thân thể nóng như lửa: 
See Eight physical sensatlons. 

Heat of the day: Giữa trưa (lúc nóng nhất trong 

ngày). 

Heatless: Anavatapta (skt)——Vô nhiệt. 

Heatless heaven: Trời Vô Nhiệt—No-Heat 

Heaven—No heat from worries and affliction— 

Nơi không còn sức nóng của lo âu phiền não nữa. 

Heaven (n): Thiên đàng—According to 

dictionary, “heaven” means the dwelling place of 

the deity. However, for a Buddhist, both heaven 
and hell are ripht here, ripht in this world. That 1s 

{O Say you can create your own heaven or hell 

right here In this world. It's ridiIculous to create all 

kinds of unwholesome deeds, then simply with 
faith or praying you can create a heaven. Buddhist 
belief in heaven 1s simple, If you live and act 
according to moral principles, you can creafe your 
own heaven ripht here In this world. If not, you 
can also create the hell on this earth Itself. Sincere 
Buddhists never expect a heaven elsewhere to 
reward a virtue, or a hell to punish vice, virtue and 
evil have Inevitable consequences In this world 
1(self. These consequences can be considered as 
heaven or hell at the very moment. Buddhist 
literature contains too many descriptions of realms 
in which beings are reborn as a consequence of 
theIr past performance. According to Abhidharma- 

Kosa, 

Realm,” and seventeen In the “Form Realm.” 

Sentient beings who are born Into these heavens 

are referred to as “gods.” Celestial beings or øods 

are one of the three good modes of existence as a 

reward for their previous good deeds. Devas 

alloted a very long, happy life In the Deva 
although they are still subJect to the cycle of 

rebrrth. However, this happiness may constitute a 

subsfantfial hindrance on therr path to liberation for 


there are six heavens in the “Desire 


they cannot recognize the truth of suffering. So 
heaven 1s seen as undesirable in Buddhism, 
because gods inevitably exhaust their good karma 
and are reborn in one of the lower realms of 
existence, where they again become subJect to 
suffering. Thus the final goal of any Buddhists 
should be a liberation of all kinds of existence In 
the cycle of rebirth—Theo tự điển, “heaven” có 
nghĩa là trú xứ của chư Thiên. Tuy nhiên, với 
người Phật tử, thiên đành hay địa đều ở đây, ở 
ngay trong thế giới này. Điều này có nghĩa là bạn 
có thể tạo ra thiên đàng hay địa ngục ngay nơi thế 
gian này. Thật là kỳ quặc khi tạo tác bao nhiêu ác 
nghiệp rồi chỉ đơn thuần tin tưởng hay cầu nguyện 
mà có được thiên đàng. Niềm tin theo Phật giáo 
thật đơn giản, nếu bạn sống và hành xử hòa hợp 
với những nguyên lý đạo đức thì bạn có thể tạo 
được thiên đàng tại đây, ngay nơi thế gian này. Ví 
bằng ngược lại thì bạn sẽ tạo địa ngục cũng ngay 
trên thế gian này. Phật tử thuần thành chẳng bao 
giờ trông ngóng một thiên đàng ở nơi nào khác để 
ban thưởng cho cuộc sống đức hạnh, hay một địa 
ngục để trừng phạt kẻ xấu ác, đức hạnh hay xấu 
ác tự chúng có những hậu quả không thể tránh 
được ngay trong kiếp này. Những hậu quả đó 
chính là thiên đàng hay địa ngục ngay trong 
những giây phút này. Văn học Phật giáo hàm 
chứa quá nhiều sự miêu tả về các cảnh giới trong 
đó chúng sanh sanh vào do hậu quả của những 
việc làm trong quá khứ của họ. Theo A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá Luận, có sáu cõi trời dục giới và 17 
cõi trời sắc giới. Chúng sanh sanh vào các cõi trời 
này được coi như là chư thiên. Chư thiên là những 
chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt của sự tái 
sanh do những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu 
đài trong một khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, 
tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng 
sanh khác. Tuy nhiên, đây chính là những trở ngại 
chính cho bước đường tu tập của họ vì họ bị mải 
mê trong những hạnh phúc đó, nên không còn 
nhận chân ra sự thật khổ đau nữa. Vì vậy mà cõi 
trời được xem như là một cõi không mấy được ưa 
thích trong Phật giáo, vì chư thiên rồi sẽ hết tận 
nghiệp lành và phải tái sanh vào các đường thấp 
hơn, nơi đó họ phải tiếp tục chịu khổ đau. Chính 
vì thế mà mục tiêu chính của người Phật tử là tu 
tập sao cho vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh 


20681 


tử—See Deva, Nine heavens of the fourth đhyana 
heaven, and Three kinds of heaven. 

Heaven above: Thiên thượng (trên trời) —The 
heavens above, such as the six devalokas, six 
rupalokas and six arupalokas—Những tầng trời 
bên trên, như lục dục Thiên, lục sắc Thiên và lục 
vô sắc Thiên. 

Heavens above and earth beneath I alone 
am the honoured one: Thiên Thượng Thiên Hạ 
Duy Ngã Độc Tôn—The first words attributed to 
Sakyamuml after his first seven steps when born 
from his mothers right side: “ln the heavens 
above and earth beneath I alone am the honoured 
one.” This is not an arrogant speaking, 1t bears 
Wifness fo an awareness of the identity of I, the 
one”s own true nature or Buddha-nature with the 
true nature of the universe, not the earthly ego. 
This announcement 1s ascribed to every Buddha, 
as are also the same speclal characferistics 
attributed to every Buddha, hence he 1s the 
Tathagata come 1n the manner of all Buddhas. In 
Mahayanism he 1s the type of countless other 
Buddhas 1n countless realms and periods—“Trên 
trời dưới trời, riêng ta cao nhất. Trên trời dưới trời 
riêng ta tôn quý nhất.” Đó là lời Đức Phật lúc 
Ngài mới giáng sanh từ bên sườn phải Hoàng Hậu 
Ma Da và bước bảy bước đầu tiên. Đây không 
phải là một câu nói cao ngạo mà là câu nói để 
chứng tỏ rồi đây Ngài sẽ hiểu được sự đồng nhứt 
của bản tánh thật của toàn vũ trụ, chứ không phải 
là bản ngã theo thế tục. Lời tuyên bố nầy cũng là 
thường pháp của chư Phật ba đời. Đối với Đại 
Thừa, Ngài là tiêu biểu cho vô lượng chư Phật 
trong vô lượng kiếp. 

Heaven above thougphf: Akanistha (skÙ— 
Asamijni-satvah (sk)—Vô Tưởng Thiên— 
Absence of thinkng—No Thougpht Heaven— 
Thoughtless Heaven—See Fourth Dhyana 
Heaven (II) (4) and NÑine heavens of the fourth 
dhyana heaven. 

Heaven of beautiful presenfafion: Sudrsa 
(skt —Thiện Hiện Thiên—Heaven of Beautiful 
Presentation, the third heaven ¡1n the five pure- 
dwelling heavens—Cõi Trời thứ ba trong Ngũ 
Tịnh Cư Thiên—See Five pure-dwelling heavens 
1n the fourth dhyana (1). 


Heaven of beauty: Sudrsanas (skt)—Thiện kiến 
thiên—See Five pure-dwelling heavens 1n the 
fourth dhyana (]). 

Heaven of boundless lighf: Apramànàbha 
(skÐ—Vô Lượng Quang Thiên—The heaven of 
boundless lipht, the fifth of the Brahmalokas— 
Trời Vô Lượng Quang Thiên trong cõi trời Phạm 
Phụ thứ năm. 

Heaven of boundless space in the formless 
realm: Akasanantyayatana (sk)—Không Vô 
Biên Xứ The state or heaven of boundless 
(infinte) space In the formless realm. The abode 
of the Infinite space, the formless, or Iimmaterial 
world. The first of the Arupaloka heavens, one of 
the four Brahmalokas—Tầng trời thứ nhất của cõi 
vô sắc giới (chán các thân hình sắc, mong cái 
không vô biên). 

Heaven of Comfort Gained Through 
Others? Transformations: Trời Tha Hóa Tự 
Tại—Heaven of Comfort Gained Through Others” 
Transformation, who do not create objec(s of 
sensual enJoyment themselves, but they control 
the obJects of enjoyment for their use by their 
attendants—Cõi Trời Tha Hóa Tự Tại, những vị 
trời đó có khả năng đem những vật mà người 
khác tạo nên đặt dưới quyền điều khiển của mình. 
Heavens of Comfort from Transformation: 
Tha Hóa Tự Tại Thiên—See Seven Heavens In 
the Form Realm (A). 

Heaven who creates objec(s of sensual 
enjoyment by thought in accordance with 
their desires: Trời Hóa Lạc The realm of 
Heaven of Desire where the gods have the power 
to create obJectfs of sensual enJoyment by thoupht, 
1n accordance with their desires—Cõi trời Dục 
giới nơi mà chư Thiên có khả năng tạo ra những 
thú vui bằng tư tưởng, tùy theo sở thích của họ. 
Heavens of desire: Desire heavens—Dục Giới 
Thiên—See SIx Desire Heavens. 

Heavens of desire or passion: Dục thiên. 
Heavens of the Desire Realm as a Nirvana: 
Dục Giới làm Niết Bàn—See Five kinds of 
1mmediate nirvana. 

Heavens and devas: Chư Thiên tám hướng— 
There are eipght heavens and devas at the eipht 
points of the compass—Có tám cõi Trời và chư 


2082 


Thiên ở tám hướng—See Eipht heavens and 

devas at the eight poinfs of the compass. 

Heavens in the form realm: Có bảy Tầng Trời 

Sắc Giới—There are seven Heavens in the Form 

Realm——See Seven heavens In the form realm. 

Heaven of the Four Kings: Catur-maha- 

rajakayika (skt——CatumaharajJika (p)—Tứ Thiên 

vương Thiên. 

l) The Heaven of the four kings. The Four 
Heavenly Great Kings, the lowest realm. 
These are four Heaven kings or Lokapalas of 
the the Four Kings, 
protecting one of the four quarters of space, 
the guardians of the world and of the Buddhist 
faith. This first-level heaven 1s halfway up 
Sumeru Moountan and in each of 1s 
directions, North, South, East, West—Tứ Đại 
Thiên Vương là cảnh giới thấp nhất. Đây là 
bốn vị Thiên vương ở cõi Trời Tứ Thiên 
Vương, mỗi vị canh giữ một phương, ý nói 
Thần Hộ Pháp. Cõi Trời thứ nhứt nầy nằm 
giữa chừng núi Tu Di. Mỗi vị mỗi hướng, 
Bắc, Nam, Đông, Tây (Kinh Duy Ma Cật, 
phẩm Phương Tiện: “Hộ thế tứ thiên vương là 
những vị bảo vệ chúng sanh thoát khỏi sự tàn 
hại của các loài quỷ thần ác độc.”)—See Six 
desire heavens. 

2) Reborn in the Heavens of the four deva kinss. 
This 1s one of the eight happy conditions In 
which one may be reborn so that one can 
keep the five commandmenfs and the ten 
good ways and bestows alms—Đây là một 
trong tám điều kiện tái sanh hạnh phúc khi 
chúng ta trì giữ ngũ giới và thập thiện cũng 
như bố thí —See Eight fields for cultivating 
blessedness. 

Heaven free from all trouble: Vô phiền 

thiên—See Five pure-dwelling heavens In the 

fourth dhyana (). 

Heaven of full knowledge: See Tri Túc Thiên 

Heaven full of wonderful joy: Diệu Thiện Túc 

Thiên—Cung Trời Đâu Suất, nơi có đầy niềm vui 

kỳ diệu —See Tushita Heaven. 

Heavens of the øgods: Thiên—See Deva. 

Heaven of the Great Brahma Lord: Trời Đại 

Phạm. 


Heaven of each 


Heaven of great fruit or abundant merits: 
The 12” Brahmaloka—Broad Phala heaven— 
Quảng Quả Thiên—See Nine heavens of the 
fourth dhyana heaven and Four dhyana heavens. 
Heavens and hells: Thiên ngục—Devalokas and 
purgatories, places of reward or punishment for 
moral conduct—Thiên đàng địa ngục. 

Heaven King: Maharajas-kayikas (skt)—Thiên 
Đế— Hộ Thế Tứ Thiên Vương—Four Heavenly 
(Guardian) Kings, or lords of the Four Quarters, 
who serve Indra as his generals, and rule over the 
four continents surrounding Mount Sumeru. These 
Heaven kings or Lokapalas of the Heaven of the 
Four Kings, each protectng one of the four 
quarters of space, the guardians of the world and 
of the Buddhist faith. This first-level heaven 1s 
halfway up Sumeru Moountain and in each of Its 
đirections, North, South, East, West—Bốn vị thiên 
vương phục vụ trời Đế Thích, và cai quản bốn cõi 
trời xung quanh núi Tu DI. Những vị Thiên vương 
này ở cõi Trời Tứ Thiên Vương, mỗi vị canh giữ 
một phương, ý nói Thần Hộ Pháp. Cõi Trời thứ 
nhứt nầy nằm giữa chừng núi Tu Di. Mỗi vị mỗi 
hướng, Bắc, Nam, Đông, Tây (Kinh Duy Ma Cật, 
phẩm Phương Tiện: “Hộ thế tứ thiên vương là 
những vị bảo vệ chúng sanh thoát khỏi sự tàn hại 
của các loài quỷ thần ác độc.”)—See Four 
Heavenly (Guardian) Kings. 

Heaven king of Name of Freedom: Tự Tại 
Danh Thiên Vương—See King of the Teaching. 
Heaven of Lesser Light: Trời Thiểu Quang. 
Heaven of lesser Purity: Trời Thiểu Tịnh. 
Heaven of Light Sound: Trời Quang Âm. 
Heaven of limitless knowledge: Thức xứ thiên 
—lhe second of the four formless heavens 
(Catur-arupya-brahmalokas)—Thức Vô Biên Xứ, 
cõi trời thứ hai trong tứ Vô Sắc Thiên. 

Heaven of Limitless Ligpht: Trời Vô Lượng 
Quang. 

Heavens of limitless percepfion: Thức Vô 
Biên Xứ, nơi chúng sanh trụ nơi thức—Limitless 
perception (the second of the formless realms). 
**See Nine realities. 

Heaven of Limifless Purity: Trời Vô Lượng 
Tịnh. 


2083 


Heavens of limitless space: Không Vô Biên 
Xứ, nơi chúng sanh không xứ trụ—Limitless 
space (First of the formless realms)—See Nine 
realitles. 

Heaven of Lovely Form: Ái Thân Thiên—The 
heaven of lovely form In the desire realm which 1s 
above the devalokas (thiện hiện)—Vị Trời Ái 
Thân ở cõi Dục giới có hình thức tuyệt diệu. 
Heaven messengers: Deva-messengers—Thiên 
sứ giả—There are five great lictors or deva- 
messengers (five duta)—Ngũ Thiên Sứ Giả hay 
năm sứ giả lớn—See Five great lictors and Three 
m€SS€n8€Ts. 

Heaven of the Multitudes of Brahma: Trời 
Phạm Chúng. 

Heaven of the Ministers of Brahma: Trời 
Phạm Phụ. 

Heaven by name or tifle: Tự Thiên (divine 
king, son of king, etc)—See Three kinds of 
heaven (A). 

Heaven?s net: Lưới trời—Divine justice. 
Heaven of no heat or distress: Atapas (skt)— 
Vô nhiệt thiên—Unworrled—See Flve pure- 
dwelling heavens In the fourth dhyana (1). 
Heavens of non thoupht: Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng, nơi chúng sanh hữu tưởng vô tưởng xứ— 
Beyond thought or non though(t (the fourth 
formless realms)—See Nine realities. 

Heavens of No-Return: Five Pure Dwelling 
Heavens—Tinh Cư Thiên—Năm cõi trời Tịnh 
Cư—See Seven Heavens ín the Form Realm (B). 
Heavens of nothingness: Vô Sở Hữu Xứ, nơi 
chúng sanh bất dụng xứ trụ —Nothingness, the 
place beyong things (the third of the formless 
realms)—See Nine realities. 

Heavens of Others” Transformafion: Tha 
Hóa Thiên—See Seven Heavens In the Form 
Realm (A). 

Heaven as a place of rebirth: Heaven of the 
gods— Tái sanh Thiên—See Three kinds of 
heaven (A). 

Heaven of pure abodes: Birth in the heaven of 
pure abodes 1s a palace of Enlightening Beings 
because no afflictions can affect them—Sanh Tịnh 
Cư Thiên là cung điện của Bồ Tát, vì tất cả phiển 


não chẳng nhiễm—See Ten kinds of palace of 
øreat enlightening beings. 

Heaven as a pure Buddha-land: Tịnh Phật 
Thiên (cung trời nơi chư Phật đồng cư)—See 
Three kinds of heaven. 

Heaven of pure dwelling: Tịnh Cư Thiên—See 
Pure abode heaven and Seven Heavens mm the 
Form Realm (A). 

Heaven of purify: Tịnh Cư Thiên—See Pure 
abode heaven. 
Heavens of 
Tushita Heaven. 
Heavens ỉn space: Không cư Thiên. 

Heaven spirit: Thần trên Trời. 

Heaven of the Sfaton of  Boundless 
Consciousness: Thức Xứ—See Four formless 


satisfaction: Đâu Suất—See 


Jhanas (B). 
Heaven of the Sfaton of  Boundless 
Empfiness: Không Xứ —See Four formless 
Jhanas (B). 


Heaven of the Station of Neither Thought 
nor Non-Thought: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ—See Four formless jhanas (B). 

Heaven of the Staton of  Nothing 

Whatsoever: Vô Sở Hữu Xứ See Four 

formless jhanas (B). 

Heaven of Thirty Three: Trayastrimsha (skt)— 

Tavatimsa (p)—Cung Trời Đao Lợi (Ba Mươi Ba 

Tầng Trời). 

(A) Heaven In the realm of Desire, with thirty-two 
god-kings presided over by Indra, located at 
the sumit of Mount Sumeru—Cung trời Dục 
giới, nơi có ba mươi vị thiên vương và được 
chủ trì bởi vị trời Đế Thích. Cung trời nầy tọa 
lạc trên đỉnh núi Tu Di—See Trayastrimsas. 

(B) The Thirty-Three Heavens, the realm of the 
thirty-three gods, where Sakka 1s the Lord, or 
King of gods: Cõi trời ba mươi ba tầng, cảnh 
giới của ba mươi ba vị trời, nơi đó Đế Thích 
là Thiên Chủ—See Six desire heavens (2). 

Heaven of Thirty Three Gods: Trayastrimsha 

(skÐ —Tavatimsa (p)—Cung Trời Đao Lợi (Ba 

Mươi Ba Tầng Trời)—See Six desire heavens (2) 

and Seven Heavens in the Form Realm (A). 

Heaven of transformation of bliss: 

Nirmanarati (skÙ—Nimmanarat (p)—Lạc Biến 


2064 


Hóa Thiên—The transformation of Bliss Heaven. 
The realm of the devas who delipht in creation of 
their own—Cõi trời hay thích biến hóa, còn gọi là 
Hóa Lạc Thiên. Hóa Lạc là cõi trời của chư Thiên 
tìm lạc thú ở công trình sáng tạo của chính 
mình—See SIx desire heavens (Š). 

Heaven of transformation of others? bliss: 
Parinimmita-vasavat (p)—Tha Hóa Tự Tại 
Thiên —The heaven of devas who delight or gain 
the comfort from others` bliss (Comfort Gained 
From The Transformation of Others` Bliss), or 
delight in others` creation—Cõi trời có thể khiến 
tự tại biến hóa từ sự hỷ lạc của người khác hay từ 
công trình sáng tạo của người khác—See Six 
desire heavens (6). 
Heaven-Traveling  Immortals: 
Traveling rs—Thiên hành tiên—See Ten kinds of 
1mmortals (Š). 

Heaven of Tushita: Tushita (skt)—Tusita (p)— 
Đâu Suất Thiên hay Trời Hỷ Túc hay Trời vui 
mừng thỏa mãn—The Tushita Heaven—Tusita is 
the heaven of delight, for happy dwellers—Đâu 
Suất Thiên là cõi trời hoan lạc dành cho chư 
Thiên an trú trong hạnh phúc—See Six desire 
heavens (4). 

Heaven of Universal Purity: Trời Biến Tịnh. 
Heavens of utmost lỉph( and purity: 
Abhasvara (skÐ—Light-Sound Heavens—Quang 
Âm Thiên—See Abhasvara. 

Heaven without affliction: Anavatapta (skÐÙ—— 
Vô Nhiệ—See Heaven without heat, 
heavens of the fourth dhyana heaven, and Four 
dhyana heavens. 

Heaven without form:  Arupaloka 
Arupadhatu (skt)—Vô sắc giới—See Four dhyana 
heavens. 


Heaven- 


Nine 


Or 


Heaven without heat: Anavatapta Heaven—Vô 
Nhiệt Thiên—Anavatapta or Atapta heaven, 
without heat or affliction, the second of the five 
pure-dwelling heavens, in the fourth dhyana 
heaven—Tầng trời thứ hai của Ngũ Tịnh Cư 
Thiên trong Tứ Thiền Thiên, cõi trời vô phiển vô 
não—See Nine heavens of the fourth dhyana 
heaven, and Four dhyana heavens. 

Heaven of the Yama: Suyama (skt—Yama 
(p)—Tô Dạ Ma Thiên hay Dạ Ma Thiên hay Tu 
Diệm Ma Thiên—Yama ¡is the heaven that 


destroys paIns, the realm of the Yama gods—Dạ 
Ma Thiên là cõi trời diệt khổ của hội chúng Thiên 
Dạ Ma—See Six desire heavens (3). 

Heavenly (a): Thuộc về Thiên đàng. 

Heavenly beings: Deva (sk)—Để bà—Tịnh Cư 
Thiên Dân —- Thiên Tử -Heavenly beings or 
beings who live In the various Heavens. Heavenly 
beings who have ended sexually desires. They 
exist In the Form Heavens (No-Thoupht, No 
Afflicion, No-Heat, Good-View, Ulumate 
Form)—Chư Thiên cư ngụ trên các cõi trời. 
Những chúng sanh đã chấm dứt dâm dục trong cõi 
trời sắc giới. 

Heavenly deity: Thiên thần. 

Heavenly dragons: Naga (sk)—Loài rồng, có 
thần thông biến hóa, hoặc giữ cung điện trời, hoặc 
giữ địa luân, hoặc làm mưa gió. 

Heavenly ear: Thiên nhĩ. 

Heavenly eye: Deva-Cakkhu (p)—Thiên nhãn— 
Celestial (god or deva) eye—Unlimited eye—— 
Atfainable by men in dhyana—Mắt của chư Thiên 
Ở cõi trời sắc giới, nhưng người phàm tu thiển 
định vẫn đạt được loại mắt nầy (với thiên nhãn thì 
chẳng luận xa gần, trong ngoài, sáng tối, đều thấy 
được hết)—S§ee Five kinds of eyes or vision. 
Heavenly fairies: Thiên Tiên—See Deva-rsis 
and Ten kinds of Immortals. 

Heavenly hall: Mansion of the devas—Thiên 
đường. 

Heavenly king: Maharajas-kayikas (sk)——Thiên 
Đế—See Heaven King. 

Heavenly music: Thiên Nhạc—Celestial music, 
the music of the inhabifants of the heavens. One 
of the three “Joys” of that of those 1m the 
heavens—Nhạc trời hay nhạc của chư Thiên. Một 
trong ba thứ hỷ lạc của chư Thiên. 

Heavenly palace of Avalokitesvara: Potalaka 
(skÙ—Bổ đà lạc ca—Quán Âm Tịnh Độ. 
Heavenly regions: Không cư thiên. 

Heavenly Terrace Mountain: Thiên Thai 
Sơn—The Tien-T”aI Heavenly Terrace 
mountain, T?ai-Chou, South China, the location of 
the T”ien-T”ai sect; 1fs name ¡s attributed to the 
“Three Stairs S1x Stars” at the foot of Ursa Major, 
under which 1t is supposed to be, but more likely 
because of 1fs height and appearance. Ï( øIves IfS 


Or 


2085 


name to a hsien ¡in the Chekiang Taichow 
prefecture, southwest of Ningpo. The monasfery, 
Or øroup of monasferies was founded there by 
Chih-I, who ¡is known as the T”len-T”?ai Great 
Master—Núi Thiên Thai, nơi xuất phát của tông 
phái Thiên Thai. Tên Thiên Thai dùng để chỉ 
chân núi Tiên Hà Lĩnh, Thai Châu, miền Nam 
Trung Hoa, nơi có “Tam Đài Lục Tĩnh,” nơi mà 
Chih-I (Trí Khải) hay Đại Sư Thiên Thai đã xây 
dựng những tự viện và sáng lập ra tông phái nầy. 
Heavenward (adv): Hướng về Thiên đàng. 
Heaviness: Trọng xúc hay hôn trầm—Thấy thân 
thể nặng nề—See Eight physical sensations. 
Heavy karma, perfunctory practfice: Nghiệp 
nặng fu vụng. 
Heavy mounfain of delusion: Trọng Sơn— 
Phiền não chất chồng như núi nặng. 
Heavy penalty: Đại Hình—Penalty of more than 
five years of Imprisonment, with or without hard 
labor, or deportation to a penal settlềement—Hình 
phạt trên năm năm tù giam với lao động khổ sai, 
hay bị trục xuất. 
Heavy responsibility: Trọng trách. 
Heavy sfone on the head: Đảnh thạch —lIn 
Buddhism, to carry “transmigratlon” 1s like to 
carry a heavy stone on the head. One must try to 
get rid of It with speed, the sooner the better— 
Trong đạo Phật, mang “kiếp luân hổi sanh tử” 
cũng giống như là mang khối đá nặng trên đỉnh 
đầu. Người ta phải cố gắng dẹp bỏ nó thật nhanh, 
càng sớm càng tốt. 
Hectoring and bullying: Cao thính hiện oai hay 
nói phách những lời mạnh dữ hoặc nói huênh 
hoang để cầu lợi dưỡng—§ee Five kinds of 
deviant livelihood. 
Hedoism (n): Chủ nghĩa khoái lạc—Believe that 
human beIngs comprised of four elements (earth, 
water, fire and air). When people die, nothing 
remained. 
Hedonisfie (a): Thuộc về chủ nghĩa khoái lạc. 
Hecd (n): Chuyên tâm. 
Heed (v) someone?s advice: Để tâm đến lời 
khuyên của ai. 
Heedlessness (n): Phóng Dật. 
Œ) An overview of “Heedlessness”: Tổng quan 
về Phóng Dật—The Buddha knows very well 


the mind of human beings. He knows that the 
foolish indulge in heedlessness, while the 
wise protect heedfulness. So he advises the 
wise with riph(t effort, heedfulness and 
discipline to build up an 1sland which no flood 
can overflow. Who is heedless before but 
afterwards heedless no more, will outshine 
this world, like a moon free from clouds. To 
the Buddhas, a person who has conquered 
thousands of thousands of people ¡in the 
battlefield cannot be compared with a person 
who 1s victorlous over himself because he 1s 
truy a supreme winner. A person who 
confrols himself wIll always behave In a self- 
tamed way. And a self well-tamed and 
restrained becomes a worthy and reliable 
refuge, very difficult to obtain. A person who 
knows how to sit alone, to sleep alone, to 
walk alone, to subdue oneself alone will take 
delight in living in deep forests. Such a person 
1S a trustworthy teacher because being well 
tamed himself, he then ¡instructs others 
accordingly. So the Buddha advises the well- 
tamed people to control themselves. Only the 
well tamed people, the heedful people, know 
the way to sfop contentions, quarrels and 
disputes and how to live In harmony, In 
friendliness and in peace—Đức Phật biết rõ 
tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết 
rằng kể ngu si chuyên sống đời phóng dật 
buông lung, còn người trí thời không phóng 
túng. Do đó Ngài khuyên người có trí nỗ lực 
khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn đảo mà 
nước lụt không thể ngập tràn. Ai trước kia 
sống phóng đãng nay không phóng đật sẽ 
chói sáng đời này như trăng thoát mây che. 
Đối với chư Phật, một người chiến thắng 
ngàn quân địch ở chiến trường không thể so 
sánh với người đã tự chiến thắng mình, vì tự 
chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. 
Một người tự điều phục mình thường sống 
chế ngự. Và một tự ngã khéo chế ngự và 
khéo điều phục trở thành một điểm tựa có giá 
trị và đáng tin cậy, thật khó tìm được. Người 
nào ngồi nằm một mình, độc hành không 
buôn chán, biết tự điều phục, người như vậy 
có thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người 
như vậy sẽ là bậc Đạo Sư đáng tin cậy, vì 


qI) 


Ù 


2) 


3) 


Sử, 


5) 


6) 


2066 


rằng tự khéo điều phục mình rồi mới dạy cho 
người khác khéo điều phục. Do vậy Đức Phật 
khuyên mỗi người hãy tự cố điều phục mình. 
Chỉ những người khéo điều phục, những 
người không phóng dật mới biết con đường 
chấm dứt tranh luận, cãi vã, gây hấn và biết 
sống hòa hợp, thân ái và sống hạnh phúc 
trong hòa bình. 

The Buddhaˆs teachings on Heedlessness in 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
vế Phóng Dật trong kinh Pháp Cú: 

One who conquers himself 1s greater than one 
who Is able to conquer a thousand men ¡n the 
battlefield: Thắng ngàn quân địch chưa thể 
gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến 
công oanh liệt nhứt. 

Self-conquest 1s, ¡ndeed, better than the 
conquest of all other people. To conquer 
onself, one must be always self-controlled 
and disciplined one”s action: Tự thắng mình 
còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng 
mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. 
Oneself ¡is indeed one”s own saviour, who 
else could be the saviour? With self-control 
and cultivation, one can obtain a wonderful 
saviour: Chính tự mình làm chỗ nương cho 
mình, chứ người khác làm sao nương được? 
Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương 
dựa nhiệm mầu. 

Whoever was formerly heedless and 
afterwards overcomes his sloth; such a person 
1lluminates this world Just like the moon when 
freed from clouds: Người nào trước buông 
lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh sáng 
chiếu cõi thế gian như vâng trăng ra khỏi 
mây mù. 
Before teaching others, should  act 
himself as what he teaches. Ït Is easy to 
subdue others, but to subdue oneself seems 
very difficult: Nếu muốn khuyên người khác 
nên làm như mình, trước hãy tự sửa mình rồi 


One 


sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó 
nhứt. 

He who sits alone, sleeps alone, walks and 
stands alone, unwearied; he controls himself, 
will fnd joy ¡in the forest: Ngồi một mình, 
nằm một mình, đi đứng một mình không buồn 


chán, một mình tự điều luyện, vui trong chốn 
rừng sâu. 

You are your own protector. You are your 
own refuge. TlTry to confrol yourself as a 
merchant controls a noble steed: Chính các 
ngươi là kẻ bảo hộ cho các ngươi, chính các 
ngươi là nơi nương náu cho các ngươi. Các 
ngươi hãy gắng điều phục lấy mình như 
thương khách lo điều phục con ngựa mình. 
Hegemony (n): Quyển bá chủ. 

Heian (jap): Triều đại Bình An (Nhật Bản). 
Height and stretch or arms equal: Thân hình 
cao lớn và cân phân—See Thirty-two auspIcious 
marks. 

Heikemonogatari (jap): Tác phẩm Bình Gia Vật 
Ngữ Luận. 

Heishi (jap): Dòng họ Bình Thị (Nhật Bản). 
Hekiganshu (jap): Piyenlu—Bích Nham Lục— 
See Pi-Yen-Lu. 

Held ỉn unenlightenment: Sĩ thủ. 

Hell (n): Niraya (skt) or Naraka-gati (skt)—Địa 
ngục—See Seven states of sentient beings. 

(Œ) The state of being in Hell. This 1s the lowest 
and most miserable condition of existence. 
Sentient being (alaya-consciousness) 1s 
condemned to stay in Hell due to his worse 
karma. In the hellish path, the sufferings there 
are so great that no words can describe 
them—Địa Ngục Đạo, tiếng Phạn là Naraka, 
nghĩa là lãnh đủ mọi sự khổ não, không an 
vui. Đây là cảnh giới địa ngục. Đây là điều 
kiện sống thấp nhất và khốn khổ nhất. Chúng 
sanh (A-Lại-Da thức) bị đọa vào địa ngục vì 
những hành vi độc ác làm nhiều điều tội lỗi 
hại người hại vật (loại nầy ở chỗ tối tăm, bị 
tra tấn thường xuyên do tội hành nghiệp 
chiêu cảm). Trong cõi địa ngục thì sự khổ 
không có bút mực nào mà tả cho xiết—See 
Three evil paths and Three evil realms. 
Buddhist cosmology ¡ncludes numerous 
realms In which sentient beings are reborn as 
a result of their past actlons. Hell or earth 
prison is one of the six gat or ways of 
transmigration, the downward path to hell. 
Hell ¡1s a place of Joyless and suffering. 
According to the Abhidharma, composed by 
Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest 


7) 


qI) 


2067 


plane of existence, the place of most intense 
suffering. It 1s said that beings in the Hell 


Địa Ngục—Tám địa ngục nóng trong vùng 
Nam của châu Diêm Phù Đề: 


have to suffer the result of their evildeedsin I)  Samjiva hells: Sanjiva (p—Đẳng Hoạt (Cánh 
the past, they are subJect to physical and hoạt) Địa Ngục Tưởng Địa Ngục—Rebirth, 
psychological suffering In direct proportion to where affter many kinds of suffering, a cold 
the negative actions they performed ¡n theIr wind blows over the soul and returns If to this 
past lives. They are subJect fo a range of lie as It was before. The hell in which the 
tortures, including being played alive, burned, denizens are chopped, stabbed, ground, and 
frozen, and tortured by demons. However, pounded, but by a cool wind are brought back 
this is not a permanent hell, once these beings to life, to undergo renewed torment—Sau 
pay all retributlons for ther past nhiều nhục hình khổ sở, như chặt, đâm, bầm, 
unwholesome karmas, they can be reborn In a chém, tuy thế sau một cơn gió lạnh thổi và 
better and happiler plane owing to the1r past tâm thức và mang nó trở lại trần thế hay dần 
wholesome karmas. The best-known hells are dần tỉnh lại như trước để tiếp tục thọ hình. 

the eipht hot hells and the eight cold hells, 2) Black chains hells: Kalasutra (skÐ——Kalasutta 
each of which 1s surrounded by sixteen (p Hắc Thằng Địa Ngục—Where the 
subsidlaary hells. According to Buddhist suferer Is bound with black chains and 
doctrines, the lowest level of hell 1s called chopped or sawn asunder—Nơi những tội 
“Avicl,” In which beings have uninterrupted phạm bị buộc bằng dây xích đen, rồi bị bằm 
torment—Vũ trụ học Phật giáo bao gồm và cưa ra từng mảnh. 

nhiều cảnh giới trong đó chúng sanh phải tái 3) Samghata hells: Sanghata (p)—Tuyến Hợp 
sanh vào do hậu quả của những nghiệp trong (Chúng hợp) Địa Ngục—Where are 
đời quá khứ. Địa ngục là một trong sáu đường multitudes of implements of torture, or the 
sanh tử luân hồi, là con đường đi xuống, nơi falling of mountains upon the sufferer—Nơi 
không vui mà chỉ có khổ sở. Theo Vi Diệu mà nhiều hình phạt sụp núi đè lên tội nhân. 
Pháp của Ngài Bhikkhu Bodhi, địa ngục là 4) Hells of crying and wailing: Raurava (skÐ— 
cảnh giới sinh tổn thấp nhứt, nơi có nhiều Roruva (p)—Hiệu Kiếu Địa Ngục—Địa ngục 
cảnh khổ, nơi chúng sanh phải trả những mà tội nhân than khóc. 

nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ, họ 5) Hells of great wailing: Maharaurava (skÙ— 
phải chịu khổ hình về thể chất và tâm lý tỷ lệ Maharoruva (p)—Đại Kiếu Địa Ngục—Địa 
thuận trực tiếp với những nghiệp ác mà họ đã ngục nơi tội nhân than khóc không ngừng. 
làm trong những đời quá khứ. Họ phải chịu 6) Hells of flames and burning: Tapana (skt & 
những cực hình bao gồm lột da sống, đốt p)—Viêm Nhiệt Địa Ngục—Nới tội nhân bị 
cháy, đông lạnh lại, và bị bọn quỷ hành hạ. lửa đốt. 

Tuy nhiên, đây không phải là địa ngục trường 7) The hottest hells: Mahatapana (skt & p)— 
cửu, đến lúc trả xong nghiệp xấu, chúng sanh Hells of molten leads—Đại Nhiệt (Đại thiêu 
bất hạnh có thể tái sanh vào một cảnh giới chích—Đại viêm nhiệt) Địa Ngục. Địa ngục 
khác, an vui hạnh phúc nhờ vào các nghiệp nóng nhất trong tám địa ngục nóng nơi đây 
thiện. Những địa ngục nổi tiếng là bát nhiệt mọi vật đều bị nấu chảy ra. 

và bát hàn địa ngục, mỗi địa ngục chính lại 8) Avici hell: Avici (skt & p)—Vô Gián Địa 


có 16 địa ngục phụ. Địa ngục thấp nhất theo 
giáo thuyết nhà Phật là ngục A Tỳ, chúng 
sanh trong đó phải chịu cực hình không gián 
đoạn. 


Ngục—The last of the eight hot hells, or 
unintermitted suffering, where sinners die and 
are reborn to suffer without interval (in which 


punishment, pain, bínth, death continue 


(ID Categories of Hells—Phân loại Địa Ngục: 

(A) Central or radical hells—Căn Bản Địa Ngục: 

(AI)jThe eipht hot hells, located under the 
southern continent of Jambudvipa—Bát Nhiệt 


wWithout intermission)—Nơi tội nhân bị hình 
phạt đau đớn chết rồi tái sanh không ngừng 
để chịu khổ. 


2088 


(A2)The eight cold hells—Bát Hàn Địa Ngục— 
Tám địa ngục lạnh: 

1) Arbuda hells: Át Phù Đà Địa Ngục—Where 
the cold causes blisters—Nơi tội nhân luôn bị 
bỏng giộp vì lạnh. 

2) Nirarbuda hells: Ni Chế Bộ Đà Địa Ngục— 
Colder condition causing the blisters to bursf 
to cause even more painful—Nơi đó lạnh đến 
nổi những bỏng giộp bị bể ra gây đau đớn vô 
cùng. 

3) Atata hells: Át Triết Xá—Where there is the 
only possible sound from frozen lips—Nơi chỉ 
có âm thanh từ đôi môi đông đá. 

4) Apapa hells: Habava (skÙ—A Ba Ba Địa 
Ngục—Where it is so cold that only this 
sound can be uttered—Nơi quá lạnh nên chỉ 
có âm “A Ba” là nghe được. 

5) Huhuva hells: Ahaha, Hahadhara, Hahava 
(sk)—Hổ Hổ Bà Địa Ngục—Where only this 
sound can be uttered. This 1s where the 
condemned neither stir nor speak, but the cold 
alr passing through their throats produces this 
sound (ahaha, hahadhara, hahava, or huhuva). 
Ths hell 1s the  Southern 
Buddhism—Nơi lạnh quá nên tội nhân chẳng 
thốt ra lời, duy chỉ có âm thanh “Hổ hổ bà” 
xuyên qua cổ họng của họ là nghe được. Phật 
giáo Nam Tông không có ý niệm về loại địa 
ngục nầy. 

6) Blue lotus hells: Utpala—UƯu Bát La Địa 
Ngục—Where the skin 1s frozen like blue 
lotus buds—Nơi da đông đá như những bông 
sen xanh. 

7) Great lotus hells: Padma—Bát Đặc La Địa 
Ngục—Where the skin 1s frozen and bursts 
open like red lotus buds—Chúng sanh bị rét 
cắt da, nơi da đông lại và vỡ tung ra như 
những bông sen đỏ. 

8) Great Red Lotus Hells: Maha-padma (skÐ—— 

Ma Ha Bát Đặc Ma Địa Ngục—Where It Is 

very cold that the skin is frozen and bursts 

open like great red lotus buds—Hôồng Liên 

Đại Hồng Liên Địa Ngục. Nơi quá lạnh làm 

cho da đông lại và vỡ tung ra như những nụ 

sen đỏ. 

Adjacent hells: Địa Ngục Phụ (Cận biên)— 

Secondary hells—Sixteen Inferior hells (each 

hot hell has a door on each of its four sides, 


unknown to 


(B 


` 


openng from cach such door are four 

adjacent hells—Ió6 địa ngục phụ cận. 

Isolate hells: Lokantarika (skt)—Cô Độc Địa 

Ngục—lIsolate hells situated In space, or In 

mountains, deserts, below and above the 

earth—ĐỊa ngục cô độc tọa lạc nơi không 

trung hay vùng núi, sa mạc, và bên dưới đất 

(mỗi tội nhân bị đày vào địa ngục nầy tùy 

nghiệp của từng người khác nhau mà bị đày 

riêng ở những nơi khác nhau). 

(V)Various kinds of hells—Các loại địa ngục 
khác nhau: 

I) Hell of Blood Drinking: Địa Ngục Ẩm 
Huyết. 

2) Hell of Brazen Locks: Địa Ngục Đồng Tỏa. 

3) Hell of Burning Feet: Thiêu Cước Địa 
Ngục. 


l(© 


~< 


4) Hell of Burning Hands: Địa Ngục Thiêu 
Thủ. 

5) Hell of Crying Out: Địa Ngục Kiếu Oán. 

6) Hell of Dung and Urine: Địa Ngục Phẩn 
Niếu. 

7) Hell of Eye Pecking: Đạm Nhãn Địa Ngục. 


8) Hell of Fiery Arrows: Địa Ngục Hỏa Tiển. 

9) Hell of Fire Beams: Địa Ngục Hỏa Lương. 

10) Hell of Fire Beds: Địa Ngục Hỏa Sàng. 

11) Hell of the fire charlot Hỏa Xa Địa 
NÑgục—See Hell of fire chariot. 

12) Hell of Fire Dog: Địa Ngục Hỏa Cẩu. 

13) Hell of Fire Eagle: Địa Ngục Hỏa Ưng. 

14) Hell of Fire Elephan: Địa Ngục Hỏa Tượng. 

15) Hell of Fire Horses and Oxen: Địa Ngục 
Hỏa Ngưu. 

16) Hell of EIre MountaIns: Địa Ngục Hỏa Sơn. 

17) Hell of Fire Rooms: Địa Ngục Hỏa Ốc. 

18) Hell of Fire Stones: Địa Ngục Hỏa Thạch. 

19) Hell of Fire Wolves: Địa Ngục Hỏa Lang. 

20) Hell of Flaying SkIn: Địa Ngục Bác Bì. 

21) Hell of Flowing Ftre: Lưu Hỏa Địa Ngục. 

22) Hell of Impaling Thorns: Địa Ngục Đảo 
Thích. 

23) Hell of Iron-Asses: Thiết Lư Địa Ngục. 

24) Hell of Iron-Ax: Địa Ngục Thiết Thù. 

25) Hell of Iron-Beds: Địc Ngục Thiết Sàng. 

26) Hell of Iron-Carts: Thiết Xa Địa Ngục. 


2089 


27) Hell of Iron-Clothing: Thiết Y Địa Ngục. 

28) Hell of Iron-Oxen: Thiết Ngưu Địa Ngục. 

29) Hell of Iron-Pellets: Địa Ngục Thiết Hoàn. 

30) Hell of Sawing Teeth: Địa Ngục Cứ Nha. 

31) Embracing Pillar Hell: Bảo Trụ Địa Ngục. 

32) Hell of Pulling Tongues: Địa Ngục Bạt 
Thiệt. 

33) Hell of Flying Knives: Địa Ngục Phi Đao. 

34) Much Hatred Hell: Địa Ngục Đa Sân. 

35) Molten Brass Hell: Địa Ngục Dương Đồng. 

36) Squeezing Mountain Hell: Địa Ngục Giáp 
Sơn. 

37) Hell of Peircing Spears: Thông Thương Địa 
Ngục. 

38) Hell of Plowing Tongues: Canh Thiệt Địa 
Ngục. 

39) Hell of Quarreling: Tranh Luận Địa Ngục. 

40) Hell of swords: Đao Đồ—Where leaves and 
Ørasses are sharp-edged swords. 

41) Hell of Thousand Blades: Địa Ngục Thiên 
Nhẫn. 

42) Hell without respite: Vô Gián Địa Ngục— 
See AvICI. 

(B) Categorles of hells—Phân loại địa ngục: 
Three kinds of hells—Có ba loại địa ngục—— 
See Three kinds of hells. 

Helll beings: Naraka (skÙNiraya (p)— 

Purgatory—Hell—ĐỊa Ngục—Na lạc ca—Hell— 

Chúng sanh trong địa ngục—Place of torture and 

torment and retribution for bad deeds. According 

to traditional Buddhist cosmolosgy, this 1s one of 
the six destinies of beings within cyclic existence 
or Samsara, and also one of the three negafive 
modes of existence, the others being gods, 
humans, demi-gods, animals, and hungry ghosfs. 

Hell beings are born Into one of a number of hells 

in which they are subjected to various torfures in 

accordance with ther past evil deeds, but 
existence In hells 1s finite, affer negative karma 
has been exhausted, rebirth in another better form 

Of existence 1s possible. Like the Pure Land, hells 

are more as a state of mind than as places. 

Buddhist cosmology distinguishes fwo fypes of 

hells: hot and cold, divided into eight main hells; 

each main hell surrounded by sixteen secondary 

(subsidiary) ones. The hells are ruled by Yama—— 


Nơi tra tấn và chịu hình phạt chuộc tội. Theo Vũ 
Trụ Luận truyền thống Phật giáo, đây là một 
trong sáu nẻo luân hồi, và cũng là một trong ba 
đường dữ, những đường khác bao gồm thiên, 
nhân, ác thần, súc sanh và ngạ quỷ. Những chúng 
sanh địa ngục sanh vào một trong những địa ngục 
nơi đó họ phải chịu nhiều khổ hình tùy theo 
những ác nghiệp trong quá khứ của họ, nhưng đây 
không phải là chỗ vô hạn, sau khi hết nghiệp, có 
thể được tái sanh trong một thân phận thuận lợi 
hơn. Cũng như Tịnh độ, địa ngục ám chỉ trạng thái 
ý thức, chứ không phải là nơi chốn. Vũ trụ luận 
Phật giáo chia làm hai loại địa ngục: hỏa ngục và 
hàn ngục, mỗi loại có tám địa ngục chính, mỗi địa 
ngục chính có mười sáu địa ngục phụ. Mỗi địa 
ngục được cai quản bởi Diêm vương. 
Hell of black cords or chaïns: 
(sk)—Hắc Thằng Địa Ngục (kẻ phạm tội bị căng 
dây thừng đen trước khi hành hình). Đây là một 
trong tám địa ngục nóng—This Is one of the eight 
great naraka or hot hells (nhiệt địa ngục)—See 
Hell (HI (A1). 

Hell of blood: One of the three kinds of unhappy 
ways—Huyết Đồ, một trong tam đồ—See Three 
evil paths, and Nine states of bondage and the one 
state of liberation (A). 

Hell of Blood Drinking: Địa Ngục Ẩm Huyết. 
Hell of blue lotus flower: Utpata (skt—— Hell of 
blue lotus flower, the flesh being covered with 
sore resmebling i—UƯu Bát La Địa Ngục hay Ổn 
bát ma hay Thanh liên hoa (quá lạnh nên da nứt 
nở ra như hình cọng sen)See Eight cold hells, and 
Utpata. 

Hell of Brazen Locks: Địa Ngục Đồng Tỏa. 
Hell-bridge: Nại Hà Cầu (Kiều)—The bridge in 
one of the hells, from which certain sinners 
always fall—Chiếc cầu trong địa ngục, mọi tội 
nhân đều phải qua và rơi xuống. 

Hell of burning: Tapana (skt)—Đàn Nhiệt Địa 
Ngục (phạm nhân bị đốt cháy khi bị hành hình). 
Đây là một trong tám địa ngục nóng—This Is one 
of the eipht great naraka or hot hells (nhiệt địa 
ngục)—See Eight great hot hells. 

Hell of Burning Foot: Địa Ngục Thiêu Cước. 
Hell of Burning Hands: Địa Ngục Thiêu Thủ. 


Kalasutra 


2090 


Hell of chattering teeth: Atata (sk)——A Đa Đa 
hay Át Triết Tra hay Nghạch chiết sá (tiếng kêu 
rên do quá lạnh rét)—See Eight cold hells. 

Hell of crushing: Đôi Áp Địa Ngục—The third 
great hell in which sinners are crushed to death— 
Tên gọi khác của Chúng Hợp Địa Ngục, trong địa 
ngục có núi Đại Thạch đè nát thân thể tội nhân. 
Hell of Crying Out: Địa Ngục Kiếu Oán. 

Hell of crying and wailing: Raurava (skÙ— 
Hiệu Kiếu Địa Ngục (phạm nhân bị hành hình 
kêu la thẩm thiết). Đây là một trong tám địa ngục 
nóng——This 1s one of the eight great naraka or hot 
hells (nhiệt địa ngục)—See Eight great hot hells. 
Hell of Embracing Pillar: Địa Ngục Bảo Trụ. 
Hell of Enlarged Arbuda: Nirabuda (sk)—N¡ 
La Phù Đà hay Ni thích bộ đà (lạnh quá nứt vỡ da 
thị)—See Eipght cold hells. 
Hell  cenvoy:  Hell 
emissary—Quỷ sứ. 

Hell of fire: One of the three kinds of unhappy 
ways—Hỏa Đồ, một trong tam đồ—See Three 
unhappy gatI or ways, and Ñine states of bondage 
and the one state of liberation (A). 

Hell of fire chariot: Hỏa Xa Địa Ngục—Hells 
of the fire-pit with Its fiery wheels, the sufferer 
first freezes, then 1s tempted Into the charlot 
which bursts into flames and he perishes in the 
fire pIt, a process each sufferer repeats daily 90 
kotis of times—Chúng sanh trong hỏa xa địa ngục 
thường bị đóng băng, rồi sau đó được đưa vào 
những chiếc xe bốc lửa làm thiêu rụi thân, cứ như 
thế mà trong một ngày phải chết đi sống lại đến 
90 ức lần. 

Hell of fierce heat: Pratapana (skt)—Đại Nhiệt 
Địa Ngục (nơi đây sức nóng tăng lên gấp bội). 
Đây là một trong tám địa ngục nóng—This 1s one 
of the eipht great naraka or hot hells (nhiệt địa 
ngục}—See Eight great hot hells. 

Hell of Flowing Fire: Địa Ngục Lưu Hỏa. 

Hell of Flying Knives: Địa Ngục Phi Đao. 

Hell of the forest of swords: Asipattra (skt)— 
Kiếm Lâm Địa NÑgục—One of the sixteen small 
hells, the hell of the forest of swords, or sword- 
leaf trees—Một trong mười sáu tiểu địa ngục, địa 
ngục rùng kiếm. 


messenger——lInfernal 


Hell-gati: Địa Ngục Đạo—Địa Ngục Thú —The 
hell-destiny of reincarnation in the hells, one of 
the sIx gati or ways Of transmigratlon—Một trong 
sáu nẻo luân hổi của chúng sanh, những chúng 
sanh mắc tội khi chết sẽ bị đọa vào đây. 

Hell of great crying: Maharaurava (skÙ—Đại 
Hiệu Kiếu Địa Ngục (nơi tiếng kêu khóc càng to 
hơn khi bị hành hình). Đây là một trong tám địa 
ngục nóng——This 1s one of the eight great naraka 
or hot hells (nhiệt địa ngục)—See Eight great hot 
hells. 

Hell of Great lotus flower: Pundarika (skt—— 
Phân Đà Lợi Địa Ngục: Maha Bát đặc ma—Đại 
hồng liên hoa—Phạm nhân bị lạnh đến độ da thịt 
đau đớn và có hình như những cánh sen lớn—The 
great lotus flower, the flesh being covered with 
sore resembling Iit—See Eight cold hells, and 
Pundarika. 

Hell of great waliling: Maharaurava (skt)—Đại 
Khiếu Địa Ngục—Đại Kiếu Khấp Địa Ngục— 
The fifth of the eigpht hot hells—ĐJỊa ngục khóc 
than lớn, địa ngục thứ năm trong tám ngục nóng. 
Hell of groaning: A Hô Địa Ngục—See Hell. 
Hell of hunger: Cơ Ngạ Địa Ngục—Địa ngục 
đói, một trong l6 địa ngục—One of the sixteen 
hells—See Hell. 

Hell of intermitted scorching: A Tỳ Tiêu 
Nhiệt Địa Ngục—Địa ngục thiêu đốt không 
ngừng. 

Hell of intermitted wailing: A Tỳ Hoán Địa 
Ngục (địa ngục trong đó chúng sanh kêu khóc 
không ngừng). 

Hell of liquid fire: Hỏa Thang Địa Ngục. 

Hell  messenger:  Hell 
emissary—Quỷ sứ. 

Hell of no interval: Avici Hell—lInterrupted 
hell—Đ1a Ngục Vô Gián —The last of the eight 
great hot hells where whose suffers die and 
reborn Incessanfly—A Tỳ Địa Ngục, địa ngục 
cuối cùng trong tám địa ngục nơi những chúng 
sanh tội phạm chết và tái sanh không ngừng nghỉ. 
Hell of the only sound to frozen throats: 
Ahaha (skt)—Hahava (sk)——ẤẨu Hầu Hầu Địa 
Ngục hay Hổ Hổ Bà (tiếng kêu rên hừ hừ từ trong 
cổ họng)—See Eight cold hells. 





envoy—lInfernal 





2091 


Hell of the only sound to possible to frozen 
tongues: Ababa (skÙ—A Bà Bà Địa Ngục hay 
Hoắc hoắc bà (tiếng kêu rít lên vì lạnh)—See 
Eight cold hells. 

Hell of Piercing Spears: Địa Ngục Thông 
Thương. 

Hell of Plowing Tongues: Địa Ngục Canh 
Thiệt. 

Hell of Pulling Tongues: Địa Ngục Bạt Thiệt. 
Hell of Quarreling: Địa Ngục Tranh Luận. 

Hell of rebirth: Sanjiva (sk)—Đẳng Hoạt Địa 
Ngục (sau khi bị hình phạt thì trở lại như cũ). Đây 
là một trong tám địa ngục nóng—This 1s one of 
the eipht great naraka or hot hells (nhiệt địa 
ngục}—See Eight great hot hells. 

Hell of Red lotus flower: Padma (sk)—Ba Đầu 
Ma Địa Ngục—Bát đặc ma—Hông liên hoa— 
Phạm nhân phải chịu rét đến độ da thị đỏ lên như 
sen hồổng—Red lotus flower, the flesh being 
covered with sore resembling it —See Eight cold 
hells, and Padma. 

Hell-river: Nại Hà _ The ¡inevitable river in 
purgatory to be crossed by all souls—Con sông 
trong địa ngục mà mọi chúng sanh (linh hồn) phải 
vượt qua không thể tránh được. 

Hell of Sawing Teeth: Địa Ngục Cứ Nha. 

Hell side-door: Thiên Môn—A side door, one 
through which offenders are expelled—Cửa hông, 
cửa mà tội nhân bị tống khứ (nói về cửa hông của 
địa ngục). 

Hell in which all are squeezed into a mass 
befween two mounfains falling together: 
Sanghata (skt—Chúng Hợp Địa Ngục (phạm 
nhân cấu xé lẫn nhau thành một khối giữa hai núi 
rồi cùng rớt xuống vực với nhau). Đây là một 
trong tám địa ngục nóng——This Is one of the eight 
great naraka or hot hells (nhiệt địa ngục)—See 
Eight great hot hells. 

Hell of swords: Địa Ngục Đao Đồ—Where the 
leaves and grasses are sharp-edged swords, one of 
the three kinds of unhappy ways—Đao đổ, một 
trong tam đồ—S§ee Three evil paths, and Nine 
sfates of bondage and the one state of liberation 
(A). 

Hell of Thousand Blades: Địa Ngục Thiên 
Nhẫn. 


Hell of tumours and blains: Arbuda (skQ—Át 

Phù Đà Địa Ngục hay Nghạch bộ đà (địa ngục 

quá lạnh nên nổi gai ốc)—Hell of tumours and 

blains—See Eight cold hells. 

Hell of wailing: Địa Ngục Kiếu Khấp. 

Help (n): Sự giúp đở. 

Help (v): Giúp đở—Tế Độ. 

1) Toaid: To relieve—Giúp đỡ. 

2) In Buddhism, to help means to help sentient 
beings relieve their sufferings and to ferry 
them across the sea of reincarnation to the 
shore of nirvana: Trong Phật giáo, tế độ có 
nghĩa là giúp chúng sanh vơi bớt khổ đau và 
đưa họ qua biển luân hồi sanh tử để sang bờ 
Niết Bàn bên kia. 

Help malefactors commit more crimes: Tiếp 

tay cho ác nhân gây thêm tội ác (Tăng du trợ hỏa 

hay đổ thêm dầu vào lửa)—To pour more fuel on 
the fire. 

Help mankind: Độ thế—Cứu độ chúng sanh— 

To get through life; to pass safely through this life. 

Also to save the world. 

Help the needy: Chẩn bần——To relieve the poor. 

Help others attain enlighfenmentf: One of the 

three kinds of enlightenment——Giác tha, một trong 

ba loại giác ngộ— See Three kinds of 

enliphtenments (A). 

Help others liberate: Salvation—Độ sanh— 

rescue all beings or help others liberate or free 

from delusions—Tế độ hay độ thoát chúng sanh 
thoát khỏi mê đồ tăm tối để đến bến bờ giác ngộ. 

Help others, not hoping for fame, praise, 

notoriety or for self-benefits: Giúp đỡ cho 

người mà chẳng cần danh vọng, khen tặng, hay 
lợi ích chi cho mình—See Twelve kinds of people 
who have truly good heart and genuine øIving. 

Help others releve themselves from 

suffering: Giúp người khác giảm bớt khổ đau. 

(Psychologieal) help: Ích lợi về mặt tâm lý. 

Help others without wishing for something 

in return: Lầm việc giúp đỡ cho người mà chẳng 

cần quả báo—See Twelve kinds of people who 
have truly good heart and genuine giving. 

Help people carn meri(s and achieve 

happiness: Giúp người được phước và được vui. 


2092 


Help poor relafves and friends: A wife 
should help poor relatives and friends even 1f they 
do not have the ability to repay—Người làm vợ 
phảẩi giúp đở thân bằng quyến thuộc nghèo khó, 
dầu họ có trả lại được hay không—See Ten things 
which the Buddha advises any father to educate 
his daughter before she gets married. 

Help the sick and their nurses: Giúp đỡ người 
bịnh—Bố thí cho người bịnh và giúp đở người hầu 
bịnh—See Seven grounds for a happy karma 
through benevolence to the needy. 

Help someone work out his own salvation: 
Hóa độ (giúp người khác tu hành giải thoát). 
Helper or a friend ïn need: Người bạn giúp đở 
phải được xem là bạn chân thật—See Four types 
of people who can be seen to be loyal friends. 
Helping frui(: Adhipatphala (skt—Tăng 
Thượng Quả—See Five fruits or effects. 
Hemantfa (skt): Tiệm Hàn Thời —From the ninth 
month, the sixteenth day, to the eleventh month, 
fifteenth—Mùa lạnh dần từ 16 tháng chín đến 15 
tháng mười một—See S1Ix seasons of a year In 
India. 

Hemp garments: Tiết Phục—The 
monastic dress—Y phục cho Tăng Ni làm bằng 
loại cây đay mọc hoang. 

Hempsecd: Hạt gai—See Eight kinds of congee. 
Henceforth: Từ nay trở đi. 

Henjoji (Jap): Chùa Biến Chiếu (Nhật Bản). 





coøarse 


Henken (ap): Antagraha-drstI (skÙ— 
Extremism—Biên Kiến—See One-sided 
standpo1mt. 


Henpeck (v): Ăn hiếp —To bully. 

Herald (n): Người báo trước—Sứ giả. 

Herbs and trees: Thảo Mộc ——Herbs and trees, 
equally recipienfs of rain, as all humanity 1s of the 
Buddha°s truth—Cây cỏ đều nhận nước mưa như 
nhau, ý nói tất cả chúng sanh đều bình đẳng thọ 
nhận Phật pháp (nhận nhiều hay ít còn tùy ở căn 
cơ của mỗi người). 

Herbs and trees also have Buddha-naturc: 
Thảo Mộc Thành Phật —Even herbs and trees 
(inanimate things—chúng vô tình) have Buddha- 
nature and can become Buddha, a T”ien-T”ai and 
Chên-Yen (Shingon) doctrine—Hai tông Thiên 
Thai và Chân Ngôn lập ra lý “Ngay cả chúng vô 


tình như cỏ cây thảo mộc cũng có thể thành Phật” 
(tuy nhiên, theo Kinh Hoa Nghiêm thì chân như 
tùy duyên ở loài hữu nh gọi là Phật tánh, ở loài 
vô tình gọi là Pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh 
sai biệt nên không có cái lý loài vô tình thành 
Phật). 

Herd  (n): 
Multitude. 
Herd-man: Mục đồng. 

Hereafter (n): Đời sau—Kiếp sau—Tương lai. 





Đàn (bầy) Crowd——Flock: 


Hereditary: Gia Truyền —To be transmitted 
from one generation to another—Passed on from 
parents to child—Truyền lại từ đời nầy sang đời 
khác, từ cha mẹ sang con cái. 

Heredity: Di truyền. 

Heresy (n): Dị 
pimary a Western religlous concept; there 1s no 
exact Buddhist equivalent. The Sanskrit word 
“Drsti” literally means a wrong view, that 1s due 


giáoê—Tà Giáo-Heresy 1s 


not to reason but to craving or desire. According 
to Buddhist tration, the most serlous form of 
heresy Is to assert the reality and permanence of 
the immdividual human ego, I.e., the assertlon of 
atfa or atman—Tà giáo nguyên thủy là một từ 
ngữ của khái niệm tôn giáo của Tây Phương; 
không có từ tương đương trong Phật giáo. Phạn 
ngữ “Drsti” có nghĩa là “tà kiến,” không phải vì lý 
luận mà vì khát vọng hay ao ước. Theo truyền 
thống Phật giáo, hình thức tà giáo tệ hại nhất là 
nhóm chủ trương có một cái ngã hằng hữu. 
Heresy cannot overthrow the truth: Tà bất 
thắng chánh — The straight need not fear the 
crooked. 

Hereties (n): Người theo dị giáo. 
Herctcs  believe that 
impermanence: Vô thường điên đảo—Nirvana 
IS permanent and eternal; however, heretics 


Nirvana is 


beleve that everything ¡ncluding nirvana as 
impermanent—Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; 
tuy nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn 
cũng vô thường—See Eight upside-down views 
(Bì). 

Heretics believe that Nirvana ỉs not a place 
0f bliss: Vô lạc điên đảo—Nirvana ¡is a 
permanent place of bliss; however, heretics 
believe that everywhere ¡ncluding nirvana as no 


2093 


pleasure, but suffering—Niết bàn là nơi của an 
lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả 
Niết bàn đều khổ chứ không vui. 

Heretics believe that Nirvana is not purc: 
Vô tịnh điên đảo—Nirvana is pure; however, 
heretics believe that everything ¡is impure—Niết 
bàn là thanh tịnh; tuy nhiên, tà đạo cho rằng ngay 
cả Niết bàn cũng bất tịnh. 

Heretics believe that Nirvana is not a real 
Buddha-nature: Vô ngã điên đẳo—Nïrvana is a 
real Buddha-nature; however, heretics believe 
that there is no such Buddha-nature—Niết bàn là 
chân Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì 
có cái Phật tánh. 

Heretics believe in permanence: Thường điên 
đảo ——This is one of the eight upside-down views 
which belongs to the four upside-down views for 
ordinary people—Đây là một trong tám điên đảo 
thuộc Phàm phu Tứ Điên Đảo—See Four upside- 
downs, and Eight upside-down views (A). 
Heretics believe in personality: Ngã điên 
đảo —This is one of the eight upside-down views 
which belongs to the four upside-down views for 
ordinary people—Đây là một trong tám điên đảo 
thuộc Phàm phu Tứ Điên Đảo—See Four upside- 
downs, and Eight upside-down views (A). 
Heretics believe in pleasure: Lạc điên đảo— 
This 1s one of the eight upside-down views which 
belongs to the four upside-down views for 
ordinary people—Đây là một trong tám điên đảo 
thuộc Phàm phu Tứ Điên Đảo—See Four upside- 
downs, and Eight upside-down views (A). 
Heretics believe ỉn purity: Tịnh điên đảo— 
This 1s one of the eight upside-down views which 
belongs to the four upside-down views for 
ordinary people—Đây là một trong tám điên đảo 
thuộc Phàm phu Tứ Điên Đảo—See Four upside- 
downs, and Eight upside-down views (A). 
Heretics° Denial of material existence: Sắc 
Không Ngoại Đạo —One of the ten kinds of 
heretics, who denied material existence, and 
consequently sought self-control, or nrvana—Một 
trong mười loại ngoại đạo, phủ nhận sắc hữu, tìm 
cầu sự tự kiểm soát và cho rằng đây là niết bàn 
(dùng sắc phá hữu dục, dùng không phá sắc hữu). 
Heretic sect that holds things happen 
sponfaneously: Tự Nhiên Ngoại Đạo—One of 


the ten heretic sects which denies Buddhist cause 
and holding that things happen 
spontaneously—Một trong mười phái ngoại đạo, 
khước từ lý nhân quả của nhà Phật và cho rằng 
vạn pháp xãy ra một cách tự nhiên. 

Heretical (a): Dị giáo. 

Heretical doctrines: Ngoại pháp. 

Herctical followers of Mahayana: Phương 
Quảng Đạo Nhân-Heretcal followers of 
Mahayana, who hold a false doctrine of the Void, 
teaching It as tofal non-existence, or nihilism— 
Ngoại đạo phụ vào Đại Thừa chấp vào lý “không 
kiến”. 

Herctical morality: 
bandhanas (B). 
Heretical precepfs: Tà giớ—Heretical rules. 
Heretical rules: Tà giớ——See Two grades of 
commandmenfs (A). 

Heretical ways: Tà nhơn pháp—See Ten 
disturbers of the religIous life. 

Hermann Oldenberg: An eminent German 
Vedic scholar In nineteenth century, credited for 
editing the entire “Vinaya Pitaka.” He was a preat 
vedic scholar and has set the standard for the 
criical editions and ¡nterpretatlons of Rigveda. 
His learned ¡ntroduction to the Vinaya-pitaka 
brought the Discipline of the Buddhist Order to 
the forefront and a new field was opened for 
Buddhist ecclesiastical studies. The Vinaya-pitaka 
was published during the period from 1879 to 
1883 and his English translations of the 
Paumokkha, the Mahavagga and the Cullavagga, 
in collaboraton with Rhys Davids, appeared ¡in 
Volumes XII, XVII, and XX of the Sacred Books 
of the East (1881-1885). His other celebrated 
work, The Buddha, was translated Into English by 
Hoey In the year 1882. This was the first textbook 
1n Europe based wholly on first-hand Pali sources. 
His other major works were the editions of the 
Thera-Theri-Gatha (1883), the Dipavamsa (Text 
and English translation, 1897), and Literatur des 
alten Indien. Apart from these solid works, 
Oldenberg has many learned articles to his credit. 
His erudition in Vedic literature helped him to 
establish the relation between Pali literature and 
the Vedas. His origimal suggestion that the 
introduction to the Samanna-phala-sutta 1s an 


and effect 


Tà giớ—See Four 


2094 


intaton of the Yajnavalkya-lanaka dialogue In 
the Bhradaranyaka Ủpanisad, and his contention 
that the Pali Jatakas are akin to the Akhyana 
hymns of the Regveda are examples of this—Một 
học giả người Đức nổi tiếng kinh Vệ Đà vào thế 
kỷ thứ 19, có công trong việc thu thập toàn bộ 
“Luật Tạng.” Ông là một học giả vĩ đại về Kinh 
Vệ Đà và là người đã đặt ra những tiêu chuẩn cho 
việc bình phẩm và giải thích Rigveda. Bài giới 
thiệu uyên bác của ông trong bộ Luật Tạng đã 
đưa Giới Luật của Phật giáo lên hàng đầu và mở 
ra một lãnh vực mới cho việc tìm hiểu Tăng hội 
Phật giáo. Luật Tạng được xuất bản trong thời 
gian từ năm 1879 đến 1883, và các bản dịch ra 
Anh ngữ của ông về các bộ Giới Bổn, Đại Phẩm, 
Tiểu Phẩm với sự cộng tác của Rhys Davids, đã 
được đưa vào các cuốn số 13, 17, và 20 của bộ 
Thánh Thư Phương Đông. Một cuốn sách nổi 
tiếng khác của ông, “Đức Phật,” đã được Hoey 
dịch ra tiếng Anh vào năm 1882. Đây là cuốn 
sách giáo khoa đầu tiên ở Âu Châu được căn cứ 
hoàn toàn trên các tư liệu tiếng Pali. Các công 
trình quan trọng khác của ông là việc xuất bản 
các bộ Trưởng Lão Tăng-Ni Kệ vào năm 1883, bộ 
“Đảo Sử,” nguyên bản dịch tiếng Anh năm 1897, 
và Literatur des Alten Indien. Ngoài những tác 
phẩm lớn này, Oldenberg còn có nhiều bài viết 
uyên bác về văn học Vệ Đà đã giúp ông xác lập 
mối quan hệ giữa văn học Pali và kinh Vệ Đà. 
Nhận xét xác đáng của ông cho rằng phân mở 
đầu kinh “Sa Môn Quả” là sự mô phỏng cuộc đối 
thoại giữa Yajnavalkya và Janaka trong cuốn 
Bhradaranyaka Upanisad, và luận điểm của ông 
cho rằng bộ Túc Sanh Chuyện Pali gần giống với 
các bài tụng Akhyana trong Thánh kinh Vệ Đà là 
những thí dụ. 

Hermaphrodite: Biến Bất Nam—Hoàng môn— 
One of the five kinds of Impotent males or 
eunuchs—Biến Bất Nam hay loại gặp nam thì nữ 
căn khởi, mà gặp nữ thì nam căn khởi. Một trong 
năm loại bất nam—See Five kinds of eunuchs. 
Hermit (n): Hermitage—Ẩn sĩ (đạo sĩ). 

Hermit with an empty mỉnd: Vô Tâm Đạo 
Nhân—The 
contemplation, as with empty mind he becomes 
the receptacle of mystic influences—Các bậc ẩn 
tu hay Thánh nhân không còn niệm tướng, sở cầu, 
mà chỉ chuyên tâm vào yếu pháp (Kinh Tứ Thập 


hermet or saint ¡In ecstatic 


Nhị Chương: “Cúng dường Tam Thế Chư Phật, 
chẳng bằng cúng dường một vị vô tâm đạo nhân). 
Hermitage: 

l)  Asram or Asrama (skt——Monastery—T]nh xá 
(Phạm uyển)—A placee where celibate 
discipline 1s practiced. A living place for 
hermits—Am hay cốc dành cho ẩn sĩ. 

2) Aranyaka (skt—Live 1n retrement—A lan 
nhã—Nhàn cư. 

Hero ïỉn difficulty or at the end of hỉs life: 

Anh hùng mạt lộ (anh hùng gặp lúc cùng đường). 

Hero of the Trailokya: The Buddha—Tam giới 

hùng, ý nói Đức Phật. 

Heroes do not wait for favorable 

cireumstances, they creafe them: Anh hùng 

tạo thời thế. 

Heroic (a): Anh hùng tính. 

Heroic posture of the Buddha: With his feet 

and thighs soles upward—Kiện dũng tọa, thế ngồi 

oai nghi của Đức Phật trong thế ngồi mà hai lòng 
bàn chân đều ngửa lên trên. 

Heroine: Anh thư (cân quắc anh hùng, tức là anh 

hùng quấn khăn, hay nữ anh hùng). 

Herrigel, Eugen (1884-1955): German author 

who traveled to Japan and studied archery. He 

subsequently wrote a book entitled “Zen and the 

Art of Archery.” He later returned to Germany 

and reportedly became an enthusiastic member of 

the Nazi Party—Một tác giả người Đức, người đã 
du hành sang Nhật Bản và học về ngành bắn 
cung. Sau đó ông viết quyển sách nha để “Thiển 
và Nghệ Thuật Bắn Cung.” Sau này ông trở về 

Đức và theo tường thuật thì ông đã trở thành 

thành viên đắc lực của đẳng Phát Xít Đức “Nazi.” 

Heruka (skt): A Sanskrt term for “Blood 

Drinker.” A general term In Tibetan tantric 

Buddhism for a wrathful meditational deity. Ït 1s 

particularly applhied tO the Buddha 

Cakrasamvara—Thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là 

“Kẻ uống huyết.” Một thuật ngữ tổng quát trong 

Phật giáo Tây Tạng dùng để chỉ một linh thần dữ 

tợn trong thiền. Đặc biệt chỉ Đức Phật 

Cakrasamvara. 

Hesitate about something: Do dự về việc gì. 

Hesitating: Lừng khừng—Undecided— 

Wavering. 


2095 


Hesitation: Sự do dự. 
Heterodox (a): 
Erroneous—Depraved. 
Heterodox attachment: Tà chấp. 

Heterodox clouds: Clouds of falsity ot 

heterodoxy, which cover over the Buddha-nature 

Of sentient beings—Tà vân che phủ Phật tánh nơi 

chúng sanh. 

Heterodox conftemplafion: Tà quán. 

Heterodox fanning: Tà Phiến— Quạt tà, dùng 

tà đạo để kích động nhân tâm—To ¡influence 

people by flase doctrine. 

Heterodox ideas: Ý tưởng tà vạy. 

Heterodox masfers: Sư Ngoại Đạo —See Six 

heterodox teachers. 

Heterodox means of living: Hạ khẩu thực— 

There are four heterodox ways of living, I.e. for a 

monk to earn his livelihood by bending down to 

cultivate the land, collect herbs, etc—Có bốn 
cách tà mạng sinh sống của một vị Tăng bằng 
cách cày ruộng hay bốc thuốc, vân vân. 

l) A monk or nun earns his or her living by 
bending down to cultivate the land: Tăng Ni 
làm việc kiếm sống. 

2) Colect herbs for a living; however, collecting 
herbs to save human lives is in compliance 
with the Compassion which the Buddha had 
taught: Bốc thuốc kiếm sống; tuy nhiên nếu 
bốc thuốc vì nhân đạo cứu người là đúng với 
lòng bi mẫn Phật dạy. 

3) Another wrong way of earning a living 1s to 
look up and telling or guessing as 1n 
astrology: Xem thiên văn—Một lối sống tà 
mạng khác là xem thiên văn. 

4) Fortune-telling: Nghênh Khẩu Thực (bói 
quẻ). 

Heterodox naturc: Tà tính. 

Heterodox propaganda: To ¡nfluence people 

by false doctrines—Tuyên truyễn tà giáo. 

Heterodox reflection: Tà tư duy. 

Heterodox teachers: Ngoại đạo sư—The six 

heretical masters, or the six tirthikas or heterodox 

teachers in India at the time of the Buddha. These 
six always sought to rival Buddha—Chỉ sáu vị sư 
ngoại đạo ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. 


Tà vạy—Deflected— 


Sáu vị nầy luôn tìm cách kình chống với Đức 
Phật —See Six heterodox teachers. 

Heterodox teachings: Tà giáo. 

Heterodox thought: Tà tư duy. 

Heterodox view: Evil view——Không kiến—See 
Wrong views. 

Heterodox way: Mithya màrga (skt—Tà đạo. 
Heterodox way of obtaining a living on part 
of a monk: Tà Mệnh —Heterodox or improper 
way to obtain a living on the part of a monk by 
doing work by his hands, by astrology, his wWIts, 
flattery, magic, etc—Tỳ Kheo không khất thực 
để tự sống như giới luật đã quy định mà sinh sống 
bằng phương cách tà vạy, làm những nghề bị giới 
luật cấm. Một vị sư đi làm kiếm tiền, xem quẻ, 
dùng tài để sinh sống, nịnh bợ, làm ảo thuật, xin 
ăn hay cầu được bố thí cúng dường, vân vân. ** 
See Four improper ways of obtaining a living on 
the part of a monk. 

Heterodox way of teaching: Tà Mệnh Thuyết 
Pháp-Heterodox way of preaching for the 
purpose of making a livinge—Thuyết pháp lấy tiền 
kiếm sống là tà mệnh thuyết pháp. 

Heterodoxy: Tà kiến. 


Heterogenous: Hybrid—Mixed—Variegated— 
Tạp nhạp. 
Heterogeneous cffect produced by 


heterogeneous cause: Dị Thục Quả—Fruit 
ripening differently, 1.e. In another incarnation, or 
life, e.ø. the condition of the eye and other organs 
now resulting from specIfic sins or otherwise in 
previous existence—Quả báo khác thời mà chín, 
như trong một kiếp tái sanh nào đó thì do cái nhân 
đời trước mà ngũ căn đời nây sẽ xấu, đẹp, thông 
minh, ngu độn (chứ không phải là thiện ác nữa, do 
đó mới gọi là dị thục quả). 

Hetu @kt & p)ì: Ê Đô—Nhân—Cause 

Antecedent condiilon—Accumulated karma— 

Producing cause—Motive——lmpulse——Cause of. 

l1) Logical reason: Reason for—Nhân (động lực 
đầu tiên làm sinh ra kết quả hoặc đưa đến 
hậu quả nào đó). 

2) Cause: Reason—Nguyên nhân—Nguyên 
nhân hay cái đi ở trước; điều kiện, lý do, 
nguyên lý.—Cause, antecedent, condition; 
reason, princIple 








2096 


Hetupaccaya (p): Nhơn duyên. 
Hetupratyaya (skt): Ê Bát La Để Dã—Nguyên 


Nhân. 

l) Causes and conditions: Nhơn duyên (chánh 
và phụ)—A directly responsible 
circumstance—A  causal connection—A 


circumstance that 1s a direct cause—Primary 
and secondary cause. 

2) Hetupratyaya means causation or causality. 
Hetu and pratyaya are really synonymous; 
however, hetu is regarded as a more intIimate 
and efficlent agency of causation than a 
Pratyaya: Hetupratyaya nghĩa là nguyên nhân 
hay nguyên nhân tính hay tính nhân duyên. 
Hetu và Pratyaya thực ra đồng nghĩa với 
nhau. Tuy nhiên, hetu được xem là một nhân 
tố thâm sâu và hiệu quả hơn Pratyaya. 

3) The original or fundamental cause which 
produces  phenomena, 
reincarnation. Every cause has 1s fruit or 
consequences: Nhân căn bản tạo ra nghiệp 
quả và sự tái sanh. Hễ gây nhân ắt gặt quả. 

** See Four causatlons. 

Hetupratyaya-hetu (skt): Nhân Duyên—The 

general of The 

influences for being reborn as a human beings— 

Luật tổng quát về nhân duyên. Những nhân ảnh 

hưởng đến việc tái sanh trở lại cõi người. 

l) A primary cause—A roof-cause. A seed 1s a 
primary cause (hetu): Hetu (skt)—Nhân. 

2) An environmental or secondary cause. Rain, 
dew, farmer, etc, are the environmental or 
secondary cause (pratyaya): Pratyaya (skÙ—— 
Duyên. 

**. See FOur causatIons. 

Hetuvadapurva Sthavirah (skt): Ê Đâu Bà Đà 

Bộ — The first school of the Sthaviras treating of 

causality, or hetuvada. It was a subdivision of the 

sarvastivadah—Phái Nguyên Thủy Thượng Tọa 

Bộ, một trong những chi phái của Đại Chúng 

Bộ—See Sarvastivada (Đại Chúng Bộ), and 

Sthaviravadin (Thượng Tọa Bộ). 

Hetu-vadinah (skt): Thuyết Nhân Bộ—Tương tự 

như Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ—Similar to 

Sarvastivadah—See Sarvastivadah. 

Hetuvidya (sk): Ê Đô Phí Đà—Nhân Minh— 

The logically reasoning of a cause. The sclence of 


such as karma or 


law causafion. causative 


cause or logical reasoning or logic with 1s 
syllogistc method of the proposition, the reason, 
the example—Tiếng Phạn “Hetuvidya,” thuộc về 
khoa lý luận học, lập ra pháp ba chi (tông, nhân 
và dụ). 

l1) The method of proposition: Tông. 

2) The method ofreason: Nhân. 

3) The method of example: Dụ. 
Hetuvidya-sastra (sk0: Nhân Minh Luận—One 
of the Pancavidya-sastra, a treatise explaining 
causality, or the nature of truth and error—Một 
trong Ngũ Minh Luận, lý luận về bản chất của sự 
thật và sự sai lầm. 
Hetuvidyanyaya-dvara-sastra (sk): Nhân 
Minh Chánh Lý Luận—A treatise composed by 
Dignaga, translated into Chinese by I-Ching 
during the Tang dynasty—Bộ luận về lý luận học 
được Ngài Trần Na biên soạn và ngài Nghĩa Tịnh 
dịch sang Hoa Ngữ vào thời nhà Đường. 
Hetuvikalpa (skQ: Nhân 
Discriminating cause. 
Hevajra-tanfra: An ¡important tantric text that 
exists in Sanskrit, Tibetan, and Chinese versions. 
lt 1s classiled in Tibet as belonging to the 
“hiphest yoga tantra” (anuttara-yoga-tantra) class 
of tantra. Its main buddha 1s Hevjra, and 1t 1s 
particularly Important In the Sakyapa order of 
Tibetan Buddhism, in which it 1s the basis Of Its 
“path and result” (lam bras) system of meditative 
training. The central teaching of the tantra 1s the 
“inseparability of cyclic existence and nirvana”—— 
Một bản kinh mật chú quan trọng bằng Phạn ngữ, 
Tạng ngữ và Hoa ngữ. Bản kinh này được xếp 
loại trong Phật giáo Tây Tạng là thuộc vào loại 
“Mật chú tối thượng” trong các loại mật chú. Vị 
Phật chính trong mật chú này là Phật Hevj]ra, và 
đặc biệt quan trọng đối với trường phái Sakyapa 
của Phật giáo Tây Tạng, trong đó lấy sự tu tập hệ 
thống thiền định làm căn bản về “đạo quả” (lam 
bras) của nó. 

Heyday (n): Thời cực thịnh. 

Heyday of youth: Hoa niên. 


phân biệt— 


HỈ (jap): Karuna (skt)— Bi—See Compassion. 
Hidden: Secret—Occult—Esoteric—Bií. 

Hidden challenges: Ám Khẩo—Những khảo 
thầm lặng -Hidden or testing 


đảo silent 


2097 


conditions—See Two kinds of challenges, and Six 
types of testing condition ( 6 ). 

Hidden testing conditions: Ám khảo—See Six 
types of testing condition ( 6 ). 

Hidden treasury: Phục tạng—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
ten kinds of hidden treasury of Enlightening 
Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 
can attan the treasury of truth of supreme 
knowledge of Buddhas, and can tame all sentient 
beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười phục tạng (kho tàng ẩn kín) của chư đại Bồ 
Tát. Chư đại Bồ Tát ẩn trong những kho tàng ẩn 
kín nầy có thể đạt được trí huệ vô thượng của chư 
Phật và đồng thời có khả năng thuần hóa chúng 
sanh—See Ten kinds of hidden treasury of 
Enliphtening Beinss. 

Hide: Ẩn— Dấu—Conceal—Retire. 

Hide belongings of another person: Dấu đỗ 
của ai—A Bhiksu or Bhiksuni who hides the 
belongings of another person causing that person 
to be anxIous and fearful, commits an Expression 
of Regret Offence——VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào dấu đồ đạt của người khác làm cho người ấy 
lo lắng sợ sệt, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới 
Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Hide from the world: Ẩn dật—Retire from the 
world or seclude oneself from the socIety. 

Hide oneself: Che hình dấu bóng (nặc ảnh tàng 
hình, hay là trốn tránh ẩn dật). 

Hiding own unwholesome deeds: Che dấu ác 
nghiệp của chính mình—Those who keep their 
unwholesome deeds hidden, lying about it when 
anyone asks about them, let alone 1f these deeds 
were not asked, then certainly their wickedness 
would never be This 
represents people who are pretenders, those who 
tricked others Into believing they are saints. They 
are people of no shame In self or before others— 
Hạng người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì 
che dấu, huống là không hỏi! Đây là lỗi dối trá, 
xảo quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng mình là bậc 
Thánh. Hạng người nầy được gọi là người không 
biết tàm quí —See Four types of persons (D). 
Hiding something inside: Mraksha (sk)—Phú 
(che dấu) —Covering—See Fifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 


revealed. condition 


Hiei (Jap): Núi Tỷ Xan (phái Tỷ Xan Sơn)—See 
Hie1zan. 

Hieizan (jap): The mountain near Kyoto where 
Saicho (767-822) built a monastery that became 
the headquarters of the Japanese Tendai school, 
one of the most influential traditions of medieval 
Japanese Buddhism. 

Hien Quang Zen Master: Thiền Sư Hiện 
Quang (?-1221)—A Vietnamese Zen master from 
Thăng Long, North Vietnam. At the age of II, he 
left home and became a disciple of Zen master 
Thường Chiếu. After his master passed away, he 
met and became a disciple of Zen master Trí 
Thông. He was the dharma heir of the fourteenth 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He 
passed away ¡in 1221—Thiền sư Việt Nam, quê ở 
Thăng Long, Bắc Việt. Lúc 11 tuổi ngài xuất gia 
và trở thành đệ tử của Thiển sư Thường Chiếu. 
Sau khi thầy thị tịch, ngài gặp và trở thành đệ tử 
của Thiển sư Trí Thông. Ngài là pháp tử đời thứ 
14 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 
1221. 

Hierachical (a): Có tôn ti, có thứ bậc. 

Higan (jap): LỄ Thu Phân. 

Higashihonganji (jap): Chùa Đông Bổn Nguyện 
(Nhật Bản). 

Higashiyama (jap): Vùng Đông Sơn (Nhật Bản). 
Hige-Kyo (jap): Karuna-pundarika-sutra (skt— 
The sutra of the Flower of Compasslon—BI Hoa 
Kinh. 

High: Eminent—Lofty—Cao. 

High aim: Elevated mind—Đại chí. 

High aspiration: Những hoài bảo to lớn 

High and deep: Cao thâm. 

High and large: Lồng lộng. 

High aspiration: Hoài bảo to lớn. 

High capacity: Clever—Thượng Căn—See 
Three cultivated levels. 

High discipline: Kỹ luật cao. 
High-mindedness: Auddhatya (skt)—TIrạo cử— 
See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

High opinion of one?s self: Abhimana (skQ— 
Tăng thượng mạn—Haughtiness—Self concelt— 
See Abhimana. 


2098 


High powered and hỉigh salaried: Quyền cao 
lộc trọng (quyển cũng nhiều mà bổng lộc cũng 
nhiều). 

High quality: Thượng phẩm. 

High standard of infellectual inquiry: Trình 
độ trí tuệ uyên thâm. 

Hiph virtues: Chí đức. 

Higher bonds of desire: Ngũ Thượng Phần 
Kiết Sử—According to the Sangiti Sutta ¡in the 
Long Discourses of the Buddha and Kosa Sastra, 
there are five higher bonds of desire still exist In 
the upper realms of form and formlessness, for 
they fetter beIngs to ageregates, efc., produced In 
the higher forms of becomineg——Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh và Câu Xá Luận, có 
năm phần kết sinh khởi trong các cảnh giới cao 
hơn của sắc giới và vô sắc giới hay ngũ thượng 
phần kết vì chúng trói buộc hữu tình vào ngũ uẩn 
để sanh vào các cõi cao—See Eive higher bonds 
of desire. 

Higher Dharma: Vi diệu pháp. 

Higher gati: Thượng thú—The higher directions 
Of transmieration. 

Higher Hinayana: Satyasddh Phá Tính 
Tông—Everything has not a nature 0 1fs own—— 
See Four kinds of inference in logic (A). 

Higher Mahayana: Hiển Thực Tông—AII 
comes from the bhutatathata—Revelaton of 
reality—See Four kinds of inference 1n logic (A). 
Higher morality: Giới luật cao thượng—See 
Four kinds of hipgher morality. 

Higher spiritual beỉng: Devas (sk)—Gods— 
Genius—Thiên—See Seven states of sentilent 
beings. 

Higher vehicle: Thượng Thừa—This ¡is one of 
the four great voices of the Buddha, “You should 
know that those In the vehicle of listeners follow 
(© understand; thelr 
knowledge and wisdom 1s narrow and Inferior. 
There 1s a higher vehicle called the vehicle of the 
individually awakened, whose enlightenment 
does not depend on a teacher. You should learn 
1t” Those 1nclined to a superlor path, having 
heard this voice, øIve up the path of listeners and 
the of the Individually 
awakened—Đây là một trong bốn âm thanh 


the words of others 


cultivate vehicle 


quảng đại của Đức Như Lai, “Đại chúng nên biết 

Thanh Văn thừa do lời người khác mà được tỏ 

ngộ, trí huệ hẹp kém. Lại có Độc Giác thừa tỏ 

ngộ chẳng do thầy, đại chúng nên học.” Những 
người thích thắng đạo nghe lời nầy xong liền bỏ 

Thanh Văn thừa mà tu Độc Giác thừa—See Four 

Øreat volces from the power of the virfuous 

qualities of Buddha. 

Higher wholesome deeds: Lợi sử—There are 

five higher wholesome deeds—Có năm thiện 

nghiệp—See Five higher wholesome deeds. 

Highest aÏïms: Elevated mind—Đại chí. 

Highest bliss: Đệ nhất nghĩa lạc—Hỷ lạc tối 

thượng hay Niết Bàn ——Nirvana—See Nirvana. 

Highest class: Superior class—Thượng bối. 

Highest class of øgoodness rewarded with the 

deva life: Thiên đạo—Do nghiệp lành bậc trên 

mà bước tới—See Three good upward states of 
©xIstence. 

Highest class øreat cart: Đẳng Nhứt Đại Xa— 

According to the Lotus Sutra, this 1s the highest 

class øreat cart, I.e. universal salvaton—Theo 

Kinh Pháp Hoa (Phẩm Thí Dụ), đây là chiếc xe 

Trâu Trắng mà vị trưởng giả dùng để dẫn dụ các 

con trong nhà lửa tam giới, vì như phương tiện để 

phổ cứu chúng sanh—See Universal Salvation. 

Highest disciplinary process: Thế Đệ Nhất 

Pháp The fourth and the highest disciplinary 

process—GIa Hạnh thứ tư cũng là gia hạnh cao 

nhứt trong bốn gia hạnh—See Four good roots 

(). 

Highest divine beïngs: Thiên Tôn. 

l) The most honoured among devas: Bậc tôn 
quý nhứt của chư Thiên. 

2) The Maharaja protectors of Buddhism and 
others In the sense of honoured devas: Thiên 
vương hộ pháp và những bậc tôn quý khác 
của chư Thiên. 

3) Title applied by the Taosifs to their divinities: 
Những bậc Thần Thánh của những người theo 
Lão Giáo. 

4) A tile of the Buddha: Danh hiệu của Đức 
Phật. 

Highest fruit: Perfect Buddha enlightenment— 

Cực quả. 

Highest heaven of form: Akanistha (skt)—Hữu 

Đảnh Thiên—The highest heaven of form, the 


2099 


ninth and the last of the fourth dhyana heavens 
(Tứ thiển thiên)— Trời Sắc cứu cánh thiên, cõi 
trời sắc giới thứ chín, là cõi trời cao nhất trong Tứ 
Thiển Thiên—See Naivasamjnanasamjnayatana 
and Four Immaterial heavens. 

Highest  heaven of the form-realm: 
Akanisthas (skt—Sắc cứu cánh thiên—See Five 
pure-dwelling heavens in the fourth dhyana (). 
Highest incarnations of the sỉx paths: Sanh 
Thiên—Chúng sanh cao nhất trong lục đạo— 
Thiên thú trong lục thú (từ vương thiên đến phi 
tưởng thiên)—See Three kinds of heaven (B). 
Highest .Joy: Sukhavati (sk)——Name of the Pure 
Land of Amitabha Buddha—See Amitabha and 
Sukhavat. 

Highest knowledge: Anna (p}—Ajnata (skÙ— 
Highest wisdom—Perfect knowledge—Spiritual 
knowledge—Đệ nhất nghĩa trí (tuệ viên mãn hay 
trí tuệ cao nhất). 

Highest of the material heavens: Akanistha 
(sk)—Sắc Cứu Cánh Thiên—See Akanistha, 
Ñine heavens of the fourth dhyana heaven, and 
Four dhyana heavens. 

Highest meditation: Đệ nhất nghĩa quán—The 
supreme meditation of T”Ien-T”ai, the meditation 
on the Mean—Phép quán tối thượng của tông 
Thiên Thai hay Trung Quán (thiển của tông Thiên 
Thai về Trung Đạo)—See Three contemplations. 
Highest of the nỉne sfages of birth in the 
Pure Land: Thượng phẩm—The three highest of 
the nine stages of bĩth ¡in the Pure Land of 
Amitabha—Ba bậc cao nhất của vãng sanh Tịnh 
độ—See Nine holy grades of Lotus (C). 

Highest poỉnf: Apex—Uluimate or extreme 
point—Cực điểm. 

Highest quality of the incarnated beings 
with corresponding to karma: Thượng phẩm 
thượng sanh —Reborn 1n the uppermost of the 
Lotus grade. The highest quality of the Incarnated 
beings with corresponding to karma. This 1s the 
hiphest grade 1n the Pure Land——Tái sanh vào cõi 
cao nhất trên Tịnh Độ (tùy theo nghiệp lực). 
Highest samadhi practficed by Bodhisattvas: 
Nhất Thiết Như Lai Định —Thiển định cao nhất 
được các vị Bồ Tát tu tập. 


Highest siddhanta: Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn— 
Highest universal gIft of the Buddha, one of the 
four types of siddhanta, the highest Siddhanfta or 
Truth, the hiphest universal gift of Buddha, his 
teaching which awakens the highest capactIty in all 
beings to attain salvation—Món quà cao quý và 
bình đẳng nhất của Đức Phật, một trong tứ tất 
đàn, chân lý cao nhất của Phật làm thức tỉnh khả 
năng cao tột của chúng sanh để đạt được giải 
thoát —See Four kinds of siddhanta. 

Highest staøe of enlightenment: 
Enliphtenment of a Buddha—Cực vỊ. 

Highest stages in the Pure Land: Thượng 
phẩm Tịnh Độ——Thượng Phẩm Liên Đài—The 
highest stages In the Pure Land where the best 
appear as the lotus flowers on the pool of the 
seven precIous things. When the lotuses open they 
are transformed Into beings of the Pure Land— 
Phẩm cao nhất trên cõi Tịnh Độ, nơi mà những vị 
vãng sanh hiện ra như những hoa sen trong ao thất 
bảo. Khi những hoa sen nầy nở thì các vị ấy sẽ 
chuyển hóa thành những chúng sanh trong cõi 
Tịnh Độ. 

Highest state of concentration: Hải Ấn Tam 
Ma ĐỊa—A_ state of concentration of the highest 
level, mentioned ¡in the Avatamsaka Sutra. The 
mind 1s likened to the ocean, which when calm 
and without a single wave, can reflect everything 
throughout the cosmos, past, present and future— 
Trạng thái tập trung ở mức độ cao, được nói đến 
trong Kinh Hoa Nghiêm, trạng thái tâm như đại 
dương, một khi tính lặng và không gợn sóng sẽ 
phần chiếu mọi vật trong vũ trụ, quá khứ, hiện tại 
và VỊ lai. 

Highest teacher: Guru-deva (skt)—Thánh sư. 
Highest of the three hiphest classes: Thượng 
Phẩm Thượng Sanh —See Nine holy grades of 
Lotus (€). 

Highest of the three lowest classes (grades): 
Hạ Phẩm Thượng Sanh—See Nine holy grades of 
Lotus (A). 

Highest of the three middle classes: Trung 
Phẩm Thượng Sanh —See Nine holy grades of 
Lotus (B). 

Highest truth: Đệ Nhứt Nghĩa Đế— Đệ Nhứt 
Nghĩa Tất Đàn- One of the four types of 
siddhanta, the highest Siddhanta or Truth, the 


2100 


hiphest universal gift of Buddha, his teaching 
which awakens the highest capacity In all beings 
(O atfain salvation. This 1s also one of the two 
truths, the hiphest truth, the supreme truth or 
reality, the ulimate meaning, the paramount truth 
1n contrast with the seeming: also called Veritable 
tuth, sage-truth, surpassing truth, nirvana, 
bhutatathata, madhya, sunyata, etc.——Một trong tứ 
tất đàn, chân lý cao nhất của Phật làm thức tỉnh 
khả năng cao tột của chúng sanh để đạt được giải 
thoát. Đây cũng là một trong hai đế, chân lý thâm 
diệu, tên gọi đối lại với tục đế. Đệ nhứt nghĩa đế 
còn gọi là chân đế, Thắng nghĩa đế, Niết bàn, 
chân như, thực tướng, trung đạo, pháp giới, chân 
không, vân vân (theo Đại Thừa Nghĩa Chương, đệ 
nhứt nghĩa đế còn gọi là chân đế, đối lại với tục 
đế hay vọng đế)—See Four kinds of siddhanta. 
Highest universal gift of Buddha: Highest 
Siddhanta—HIghest Truth, his teaching which 
awakens the hiphest capacity in all beings to 
attain salvation—Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

Highest vehicle: Supreme vehicle—Đệ nhất 
thừa —See Mahayana. 

Highest void: Supreme void—The void beyond 
thought or discussion—Đệ Nhứt Nghĩa Không— 
The highest Void or reality, the Mahayana 
nirvana, though it is also applied to Hinayana 
nirvana. A conception of the void, or that which 1s 
beyond the material, only attained by Buddhas 
and bodhisattvas—Cái không tuyệt đối hay Niết 
Bàn của Đại Thừa, dù từ nây cũng dùng cho Niết 
Bàn Tiểu Thừa, như cái không của Tiểu thừa chỉ 
thiên về cái “đãn không” mà thôi. Cái “không” 
mà chư Phật và chư Bồ Tát chứng được là cái 
“không” đã dứt hẳn Hữu Vô, vượt ngoài vòng vật 
chất. 

Highest wisdom: Samyak-sambuddhi or Bodhi 
(sk)-HIghest knowledge—Perfect 
wisdom—Đệ nhất nghĩa trí Chánh đẳng giác 
(của một vị Phật — Đỉnh tâm—See Ten 
directional decisions. 

Highly purified light atmosphere: Thiên Tịnh 
Quang Minh phong luân—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Hihan Bukkyo (jap) A Japanese term for 
“Criical  Buddhism,” 
academic Buddhist Studies in Japan, led by 








unIversal 


a recent movement ¡n 


Noriaka Hakamaya and Shiro Matsumoto, both of 
UnIversity. The 
Investigates developments within East Asian 
Buddhism in lipht of the core doctrines of Indian 
Pali lierature and early Mahayana texts, and 1fs 
exponents have concluded that many of the most 
widespread doctrines of East Asian Buddhist 
traditions are fundamentally incompatible with the 
cenfral tenets of Indian Buddhism. They have 
generated heated with  such 
provocative (khích động) statements as “Zen 1s 
not Buddhism” and “Tathagata-Garbha thought 1s 
not Buddhism.” They label such substantialist 
(người theo triết thuyết thực thể) notions as 
“Tathagata-garbha” and “original awakening” as 
atfempts to Introduce into Buddhism a doctrine 
advocating a truly existent self (atma-vada), 


Komazawa Immovement 


CONnfTOV€TSV 


which 1s explicily reJected ¡in early Indian 

sources—Thuật ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Cấp 

Thiết về Phật Giáo,” một phong trào mới đây về 

nghiên cứu Phật giáo tại Nhật Bản, được Noriaka 

Hakamaya và Shiro Matsumoto của trường Đại 

Học Komazawa dẫn đầu. Phong trào này xem xét 

sự phát triển giáo điển Phật giáo Pali tại các xứ 

Đông Á và kinh văn Phật giáo Đại Thừa trong 

buổi ban sơ, và những người ủng hộ cho phong 

trào này kết luận rằng hầu hết những giáo thuyết 
đã được truyền bá rộng rãi tại các xứ truyền 
thống Phật giáo Đông Á trên căn bản không 
tương hợp với Phật giáo Ấn Độ. Những người này 
đã làm phát khởi lên sự tranh luận nóng bỏng với 
những lời tuyên bố khích động như “Thiển tông 
không phải là Phật giáo” và “Tư tưởng về Như 

Lai Tạng không phải là Phật Giáo.” Họ đã dán 

nhãn cho những khái niệm về thuyết thực thể. như 

“Như Lai Tạng' và “Bổn Giác” như là những cố 

gắng nhằm giới thiệu vào Phật giáo một giáo 

thuyết cho rằng có một cái ngã hằng hữu, đã bị 
bác bỏ thẳng thừng bởi các tài liệu Ấn Độ buổi 
ban sơ. 

HiIl monk: Sơn Tăng. 

l) A monk dwelling apart from monasteries: 
Tăng lữ ở miễn sơn dã xa rời sự sung túc của 
chùa chiền. 

2) A self-deprecatory term used by monks: Tăng 
lữ tự xưng hô một cách nhún nhường. 

Hiïll with the stone sutras: Thạch Kinh Sơn— 

Which are said to have been carved ¡in the Sui 


2101 


dynasty In Pai-Tai-Shan, west of Cho-Chou, 

China—Kinh được khắc trong núi đá Bạch Đái 

Sơn, vào đời nhà Tùy ở Trụy Châu bên Tàu. 

HilI of swords: Đao sơn (núi đao). 

Hima (skt): Winter—Mùa Đông. 

Himalaya: Hi Mã lạp sơn—The range of 

mountains which spreads across India, Ladakh, 

Tibet, Nepal, Sikkim and Bhutan. 

Himatala (sk): Hy Ma Đát La- Tuyết Sơn 

Hạ —According to Eitel in The Dictionary of 

Chinese-English Buddhist Terms, ths 1s an 

ancient kingdom ruled in 43 A.D. by a descendant 

of the Sakya family. Probably the region south of 

Kundoot and Issar, north of Hindukush near the 

principal source of the Oxus—Theo Eitel trong 

Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tuyết Sơn Hạ là 

một vương quốc cổ được một người thuộc dòng 

dõi Thích Ca cai trị vào khoảng năm 43 sau Tây 

Lịch. Vùng nầy có lẽ nằm về phía nam Kundoot 

và Issar, phía bắc của Hindukush, nơi phát nguyên 

của sông Oxus. 

Hina-dhatu (skQ: The low element—The low 

realm—Liệt giới —See Three dharmas (XI) (C). 

Hinayana (skt): Tiểu Thừa—Small Vehicle. 

(A) An overview of Mahayana—Tổng quan về 
Tiểu Thừa: 

l) Southern or 
Vehicle—The small or Inferior vehicle as 
compared with the greater teaching (Đại 
thừa). Hinayana 1s the form of Buddhism 
which developed after Sakyamuni”s death, at 
about the beginning of the Christian era, 
when Mahayana doctrine were Infroduced. 
The objective 1s personal salvation. The term 
used by Mahayansts to describe thelr 
opponents, who cultivate a doctrine different 
ftom Mahayana or whose path 1s 
characterized as selfish and Inferior, and only 
for their own benefis. A Sanskrit term for 
“Life or minor (small) Vehicle.” NÑame of 
the earliest system of Buddhist doctrine, 
opposed to the Mahayana. This Is the term 
which the Mahayana utilizes to refer to the 
those who follow Theravada for they have 
own liberation s goal rather than that of all 
beings. In fact, Hinayana developed between 
the death of Buddha and the IŸ century BC 


Theravada school —Minor 


and 1t represented the original and pure 
teaching as it was taught by the Buddha. The 
essence of the teaching 1s expressed In the 
four noble truths, the doctrine of dependent 
arising, the teaching of the ego, the law of 
karma and the eightfold noble path. Although 
according to Indian Buddhist legends, there 
were many Hinayana schools since early 
Buddhism, but only eighteen were menfioned 
in the records. Althouph many of these 
schools developed their own Abhidharma and 
Vinayas, but they shared a great deal In 
common, particularly the “four noble truths,” 
the “dependent arising,” and the “ideal of 
individual liberaton” Today the only 
“Himayana” school that 
Theravada; however, they reJect the label 
“Small Vehicle.” This 1s the term which the 
Mahayana utilizes to refer to the those who 
follow Theravada for they have own 
liberation s goal rather than that of all beings. 
In fact, Hinayana developed between the 
death of Buddha and the 1Ÿ century BC and it 
represented the original and pure teaching as 
1t was taupht by the Buddha. The essence of 
the teaching 1s expressed In the four noble 
truths, the doctrine of dependent arising, the 
teaching of the ego, the law of karma and the 
eiphtfold noble path. Nowadays, there exIsts 
only one school named “Theravada”; 
however, Buddhists In this school do not 
except the label “Hinayana” given to them by 
the Mahayanistse—Trường phái Theravada 
hay Nam Tông. Trường phái Tiểu thừa được 
thành lập sau khi Đức Phật nhập diệt, vào 
khoảng kỷ nguyên Thiên Chúa, cũng vào lúc 
mà trường phái Đại thừa được giới thiệu. Cứu 
cánh giải thoát của Tiểu thừa là tự độ. Từ 
được những người theo Đại Thừa dùng để 
diễn tỉ những người tu tập theo giáo pháp 
không phải là Đại Thừa, hoặc đường lối tu 
tập của họ biểu thị tính tự kỷ và kém cõi, và 
chỉ vì quyển lợi của riêng mình mà thôi. Từ 
Bắc Phạn chỉ “Tiểu thừa hay cỗ xe nhỏ.” Tên 
của một học thuyết Phật giáo sơ khai, ngược 
lại với Đại Thừa. Đây là một từ mà 
Mahayana đã gán cho những người tu theo 
trường phái Theravada vì cho rằng những 


SUTVIVS 1S 


2) 


2102 


người nầy chỉ tự độ để trở thành những A la 
hán, chứ không độ tha. Kỳ thật, Hinayana ra 
đời và phát triển từ khi Phật nhập diệt cho 
đến đầu thế kỷ trước Tây lịch, và là đại diện 
cho học thuyết thuần khiết ban đầu y như lời 
Phật dạy. Điều căn bản trong giáo lý 
Hinayana là Tứ Diệu Đế, Thập nhị nhân 
duyên, Học thuyết về bản ngã, Luật nhân 
quả và bát Chánh đạo. Mặc dù theo truyền 
thuyết Phật giáo Ấn Độ, có nhiều trường phái 
Tiểu Thừa từ buổi ban sơ của Phật giáo, 
nhưng chỉ có I8 bộ phái được ghi lại mà thôi. 
Dù nhiều trường phái có luận tạng và luật 
tạng của riêng mình, nhưng họ rất giống nhau 
ở nhiều điểm như tất cả đều nhấn mạnh đến 
“Tứ Điệu Đế,” “Thập Nhị Nhân Duyên,” và 
“Lý Tưởng Giải Thoát Cá Nhân.” Ngày nay 
tại chỉ còn duy nhất một trường phái tôn tại là 
trường phái Theravada, tuy nhiên, người theo 
trường phái này không chấp nhận cái nhãn 
“Tiểu Thừa” mà những người theo trường 
phái Đại Thừa gán cho họ. 

The Buddha did not appoInt a successor, and 
after his final extincion Buddhism never 
agamn had a central authority. With the 
pAssaøe of 
øeographical expansion, It was Iinevitable that 
different the Buddhist path 
developed. However, such divergences have 
never consfituted a schism, because varying 
VIews are, and always have been, permissible 
in Buddhism. Only by changing the rules of 
monastic practice, and thereby spliting the 
Sangha, would a schism be created. In the 
Pali Nikayas 1t 1s said that before his final 
extinction the Buddha urged his followers to 
make themselves and the Dharma their only 
“island” and sole refuge. Accordinply, after 
his death the members of the Sangha gather 
in RaJagriha, present day Rajgir, to recite the 
Buddhaˆs discourses. This event 1s referred to 
as the First Council. As the Sangha spread 
and Buddhist though(t developed, It was 
inevitable that disputes would arise. By the 
time the Second Council was called at Vesali, 
around 330 B.C., there were many factions In 
the Sangha pulling In different directions. The 
most conservative form of Buddhism, the 


time and the tradition'”s 


VISIOnS Of 


Theravada or Teaching of the Elders, is the 
dominant form practiced today 1n such places 
as Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, 
and Laos. emphasize the 
Iimportance of the last “historical” Buddha, 
Siddhartha Gautama, and claim to preserve 
teaching. This teaching 1s 
canonized as the “I[hree Baskets,” a øroup of 
texts dating probably from the first cenfury 
B.C. and writen in Pali, a middle Indian 
language akin to the language the Buddha 
himselft would have spoken. Classical 
Theravada recognizes that there are different 


Theravadins 


his  authentic 


goals for different followers. However, Its 
Ideal 1s the “Arhat,” the disciple who gaIns 
enlipghtenment throuph meditation on the 
Buddhaˆs Dharma, and is released from the 
cycle of rebirth—Đức Phật đã không chỉ định 
người kế vị, và sau khi Ngài nhập Niết Bàn 
Phật giáo không có giáo quyển trung ương. 
Với dòng thời gian và sự mở rộng khu vực 
của các truyền thống, tất nhiên là có những 
cái nhìn khác nhau về con đường Phật giáo 
đã phát triển. Tuy nhiên, những khác biệt như 
thế chưa bao giờ tạo nên một cuộc phân ly về 
giáo pháp, bởi vì những quan điểm thay đổi 
khác nhau luôn được chấp nhận trong Phật 
giáo. Chỉ với sự thay đổi những giới luật và 
sự tu tập, và từ đó tạo ra sự phân chia trong 
Tăng Già, một sự phân ly về giáo pháp có 
thể được tạo ra. Trong Kinh Tạng Pali, người 
ta nói rằng trước khi nhập diệt, Đức Phật đã 
khuyên các đệ tử hãy tự lo liệu và Giáo Pháp 
là “hải đảo” duy nhất cho họ về nương. . Do 
đó, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, chư Tăng 
họp tại thành Vương Xá, bây giờ là Rajgir để 
trùng tụng lại những lời Phật dạy. Biến cố 
này được người ta nói tới như là cuộc kết tập 
kinh điển lần thứ nhất. Khi Tăng đoàn mở 
rộng và tư tưởng Phật giáo phát triển, điều tất 
yếu là những cuộc tranh cãi sẽ diễn ra. Vào 
lúc Nghị Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ hai, 
được triệu tập tại thành Xá Vệ, khoảng 330 
năm trước Tây lịch, đã có nhiều phe phái 
trong Tăng Già, tách ra theo những hướng 
khác nhau. Hình thức bảo thủ nhất của Phật 
giáo, là tông phái Phật giáo Nguyên Thủy 
Theravada hay Trưởng Lão Bộ, nổi bật nhất 


3) 


2103 


là tại các xứ Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, 
Cam Bốt và Lào. Những người theo tông phái 
Theravada đặt nặng vai trò quan trọng của vị 
Phật lịch sử cuối cùng, Tất Đạt Đa Cô Đàm, 
và tuyên bố giữ gìn giáo pháp xác thật của 
Ngài. Giáo pháp này được xếp đặt trong 
“Tam Tạng Kinh Điển,” một nhóm văn kinh 
có lẽ được ghi chép từ thế kỷ thứ nhất trước 
Tây lịch, và được viết bằng tiếng Pali, một 
ngôn ngữ thuộc giai cấp trung lưu ở Ấn Độ, 
hơi giống ngôn ngữ mà Đức Phật thường xử 
dụng. Tông phái Theravada cổ điển công 
nhận có những mục đích khác nhau của tín 
đồ. Tuy nhiên, lý tưởng của tông phái này là 
quả vị A La Hán, vị đệ tử đạt được sự giác 
ngộ qua tham thiển trên giáo pháp của Đức 
Phật và đã thoát ly sanh tử luân hồi. 

The Buddha spoke to a wide range of people 
from every social, educational, and economic 
background. His 
disposition, 1nterest and inclination. However, 
thus the Buddha taught according to the 
SpecIfic group present at each discourse, 
using words and concepts suitable for theIr 
different levels. The varlous teachings He 
gave developed Into two principal traditions: 
the Theravada and the Mahayana. The 
Theravada contains the teachings spoken by 
the Buddha to people who were Interested In 
being free from cyclic existence and atfaining 
liberation. These sutras were passed down 
orally until the first century B.C., when they 
were written down in Ceylon and became 
what is known now as the Pali Canon—Đức 
Phật thuyết pháp cho rất nhiều hạng người 
khác nhau về vị trí xã hội, giáo dục và điều 
kiện kinh tế. Đệ tử của Ngài lại rất khác nhau 
về căn tánh, sở thích và khuynh hướng. Tuy 
nhiên, Đức Phật đã tùy theo từng nhóm mà 
ban pháp thoại, Ngài sử dụng từ ngữ thích 
hợp cho từng trình độ khác nhau của họ. 
Những lời dạy đa dạng của Đức Phật đã được 
khai triển thành hai truyền thống chính: 
Nguyên Thủy và Đại Thừa. Giáo lý Phật giáo 
Nguyên Thủy chứa đựng những lời Phật dạy 
cho những người có ý hướng thoát khỏi vòng 
sinh tử luân hồi và được giải thoát hoàn toàn. 
Những bài kinh này được truyền khẩu ở Tích 


followers varied ¡in 


4) 


Lan cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch 
mới được biên chép lại kinh sách mà bây giờ 
được biết như là hệ Kinh Điển Pali. 

The Theravada tradition was widely practiced 
1n India after the Buddha”s passing away. By 
the thrd century B.C., it was established In 
current day Pakistan and Afghanistan, and 
took root in Central Asia In the early century 
A.D. However, Muslim invasion in the 11h 
and 12” centuries virtually extinguished the 
religion In the Indian sub-continent and in 
Central Asia. In the third century B.C., King 
Asoka of India sent missionaries to Ceylon, 
now_ Sri Lanka, where Buddhism became 
firmly established. The Theravada tradition 
sull flourishes there. From India and from 
Ceylon, it spread to Southeast Asia, and 1s 
presenly strong ¡in Thailand, Burma, 
Cambodia and Laos. In recent years the 
Theravada tradition has become more widely 
practced in Malaysia and Singapore. In the 
19° century, Western intellectuals became 
Interesed ¡in the 
Nowadays, 1t attracts people from all walks of 
líe and Theravada monasteries, Dharma 
centers and retreat sies have been 
esfablished throughout the West. Based on 
the Pali Canon, the Theravada tradiion 
ptesens Buddha's teachings by first 
explaining the four noble truths, the three 
higher trainings and the noble eiphtfold path. 
The Theravada that the 
number of people who can become Buddhas 
are very few. In our eon, there will be 1,000 
Buddhas, of which Sakyamuni Buddha 1s the 
fourth. The 996 Buddhas-to-be are now 
Bodhisattvas. Thus, as the rest of us wont 
become Buddhas, we should aim to become 
Athats, those who are free from cyclic 
exisence and have attained Nirvana— 
Truyền thống Nguyên Thủy là truyền thống 
được tu tập rộng rãi ở Ấn Độ sau khi Đức 
Phật nhập Niết Bàn. Vào thế kỷ thứ 3 trước 
Tây lịch truyền thống này được thiết lập ở 
các vùng mà bây giờ là Hồi Quốc và A Phú 
Hãn, đồng thời cũng bắt rễ ở Trung Á vào 
khoảng đầu Tây lịch. Tuy nhiên, cuộc xâm 
lăng của người Hồi vào khoảng những thế kỷ 


Theravada  tradition. 


tradilon  sfates 


5) 


2104 


11 và 12 hầu như hủy diệt toàn bộ Phật giáo 
trên lục địa Ấn Độ và vùng Trung Á. Vào thế 
kỷ thứ 3 trước Tây lịch, vua A Dục đã gửi 
những đoàn truyển giáo tới Tích Lan, vùng 
mà bây giờ được gọi là Sri Lanka, nơi mà 
Phật giáo được thiết lập thật vững chắc. 
Truyền thống Theravada vẫn còn phát triển 
rực rỡ đến ngày nay. Từ Ấn Độ và Tích Lan 
Phật giáo Nguyên Thủy đã lan rộng mạnh mẽ 
đến các xứ thuộc vùng Đông Nam Á như 
Thái Lan, Miến Điện, Cam Bốt và Lào. 
Trong những năm gần đây truyền thống Phật 
giáo nguyên Thủy được tu tập một cách rộng 
rãi tại Mã Lai và Tân Gia Ba. Vào thế kỷ thứ 
19, các nhà trí thức Tây phương bắt đầu cảm 
thấy thích thú hệ thống giáo lý của Phật giáo 
Nguyên Thủy. Ngày nay Phật giáo Nguyên 
Thủy đã thu hút dân chúng từ mọi thành phần 
của xã hội, và tự viện, Pháp viện cũng như 
những vị trí an dưỡng thiển định thuộc hệ 
thống Phật giáo Nguyên Thủy đã được thiết 
lập khắp nơi ở Tây phương. Dựa theo kinh 
điển Pali, Phật giáo Nguyên Thủy trình bày 
giáo lý của Đức Phật với trước nhất là Tứ 
Diệu Đế, Tam Học và Bát Thánh Đạo. 
Truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy nói 
rằng số người có thể chứng được Phật quả rất 
ít ỏi. Trong thời đại của chúng ta có 1.000 vị 
Phật mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 
tư. 996 vị còn lại đang là những vị Bồ Tát sẽ 
thành Phật trong tương lai. Như vậy số còn lại 
của chúng ta sẽ không thành Phật, chúng ta 
nên hướng đến mục đích trở thành những vị A 
La Hán, giải thoát khỏi sanh tử và chứng đắc 
Niết Bàn. 

In the West, Theravada practice 1s popular 
wíh people who wish to 
unconfrolled thoughts and emotions and to 
focus on more posiive attifudes. Many 
people ¡In the business world have found 
breathing meditaton extremely helpful, so 
many of them focus on meditation. And that”s 
why there 1s 
between Sangha and lay people In their way 
of practicing the Dharma In Asian Theravada 
counfries and Theravada traditions in the 
West. In Southeast Asian countries, the 
monks keep their precepts purely, study, 


calm thelr 


a considerable difference 


meditate and dedicate the positive potential 
they create for everyone”s welfare. Because 
the Sangha's practice benefits society as a 
whole, the laty happily supply dally 
requistes: food, clothing, shelter and 
medicine to the monks. This view of the roles 
of Sangha and lay 1s changing as the 
Theravada tradiuion takes root in the West. 
Most Western lay Buddhists are Interested In 
medifaton and many meditate daily before 
and after going to work. They go to Dharma 
centers for their annual vacation. Some even 
take several months leave from therr Jjob to 
participate In lengthy retreats. In the West, 
Dharma teachers can be both ordained and 
lay, men and women—Ở phương Tây, thực 
tập theo truyền thống Nguyên Thủy rất phổ 
thông với những người muốn lắng dịu những 
tư tưởng và cảm xúc không kiểm soát được 
của họ để tập trung vào những tâm thái tích 
cực hơn. Nhiều người trong thế giới kinh 
doanh đã thấy rằng phương pháp “số tức 
quán” có tác dụng vô cùng hữu ích cho họ. 
Và đó là tại sao có sự khác biệt đáng kể giữa 
Tăng gia và người tại gia trong lối tu tập Phật 
pháp tại các xứ Phật giáo Nguyên Thủy ở Á 
Châu và các truyền thống Nguyên Thủy khác 
ở Tây phương. Tại các xứ Đông Nam Á, chư 
Tăng tính chuyên trì giới, tu học giáo lý, và 
thiển định rồi hồi hướng những thiện nghiệp 
đã gây tạo cho phúc lợi của mọi người. Vì sự 
tu tập của Tăng già nhằm lợi lạc cho toàn 
thể, nên những người tại gia rất hoan hỷ 
thành kính cúng dường cho chư Tăng những 
nhu yếu phẩm hằng ngày như thức ăn, đồ 
mặc, chỗ ở và thuốc men. Quan điểm về vai 
trò của chư Tăng và Phật tử tại gia đang thay 
đổi tại những xứ mà truyền thống Nguyên 
Thủy bắc đầu bén rễ ở Tây phương. Hầu hết 
các Phật tử tại gia tại các xứ Tây phương rất 
ưa thích thiển định. Rất nhiều người thực tập 
thiển định trước và sau giờ làm việc. Hằng 
năm trong các dịp nghỉ phép họ thường đến 
các trung tâm Phật giáo để tu tập giáo lý và 
thiển định. Có những người xin nghỉ việc 
trong nhiều tháng để tham dự vào những 
khóa ẩn cư dài hạn. Tại Tây phương, các 


2105 


Pháp sư có thể là người xuất gia hay tại gia, 

người nam hay người nữ. 

Diferences  between Hinayana and 

Mahayana—Những khác biệt giữa Tiểu Thừa 

và Đại Thừa: 

l1) The Mahayanists emphasize the universalism 
and altruism, develop wisdom and the perfect 
transformation of all living in the future state; 
while the Hinayanists 
personal salvation, seek for the destruction of 
body and mind and extinction In nirvana: Đại 
Thừa nhấn mạnh đến “vị tha phổ cứu,” phát 
triển trí huệ, và hóa độ chúng sanh trong kiếp 
tương lai; trong khi Tiểu Thừa chỉ mong cầu 
tự độ qua sự tịch diệt nơi niết bàn. 

2) Bodhisattvas In the Mahayana practice six 
paramitas; while for the Arahanship the Four 
Noble Truths are the foundation teaching, for 
pratyeka-Buddhahood the twelve nidanas: Bồ 
Tát Đại Thừa tu hành lục độ Ba La Mật; 
trong khi bên Tiểu Thừa thì A La Hán lấy Tứ 
Diệu Đế làm bổn giáo, và Độc Giác lấy Thập 
Nhị Nhân Duyên làm bổn giáo tu hành. 

3) To seek for Buddhahood 1s Mahayana, to 
seek for Arahathood, Sravakas or Pratyeka- 
buddhahood are Hinayana: Tìm quả vị Phật 
là Đại Thừa, cầu quả A La Hán và Bích Chi 
Phật là Tiểu Thừa. 

** See Hinayana and Mahayana. 

Hinayana Abhidharma: Tiểu Thừa Luận— 

According to Keith in the Dictionary of Chinese 

Buddhist Terms, the Hinayana sastras, the 

philosophical the Hinayana, now 

supposed consist of some thirty-seven works, the 
earlilest of which 1s said to be the Gunanirdesa 
sasra before 220 A.D. The date of the 

Abhidharma 1s still unknown to us—Theo Keith 

trong Tự Điển Từ Ngữ Phật Giáo Trung Quốc, thì 

những bộ luận về triết lý của trường phái Tiểu 

Thừa, bây giờ gồm khoảng chừng 37 bộ, bộ luận 

sớm nhứt là bộ “Phân Biệt Công Đức Luận” được 

biên soạn trước năm 220 sau Tây Lịch. Cho tới 
bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết rõ bộ A Tỳ Đạt 

Ma Luận hay Vi Diệu Pháp được biên soạn hồi 

nào. 

Hinayana doctrine of void: Tiểu Không—The 

Hinayan doctrine of the void, as contrasted with 

that of Mahayana—Triết lý “Tánh Không” trong 


(B 


` 


seek for narrow 


canon of 


Tiểu Thừa, ngược lại với triết lý “Tánh Không” 

trong Đại Thừa. 

Hinayana-eighteen sects: Tiểu Thừa Thập Bát 

Bộ—M1ời tám phái Tiểu thừa—Eighteen sects of 

Hinayana: 

(A) Mahasanghikah: 
Mahasanghikah. 

1) Ekavya-vaharikah: Nhứt Thuyết Bộ. 

2) Lokottaravadinah: Thuyết Xuất Thế Bộ. 

3) Bahusrutiyah: Đa Văn Bộ. 

4) Prajanptivadinah: Thuyết Giả Bộ. 

5) Jetavaniyah (Caityasailah): Chế Đa Sơn Bộ. 

6) Aparasailah (Bắc Sơn Trụ Bộ: Uttarasailah): 
Tây Sơn Trụ Bộ. 

7) Gokulika: Kaukkutkah—Kê L1 Bộ. 

Aryasthavirah: Thượng Tọa Bộ. 

§)_ Haimavatah: Tuyết Sơn Bộ. 

9) Sarvastivadah: Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. 

10) Vatsiputriyah: Độc Tử Bộ. 

11) Dharmottariyah: Pháp Thượng Bộ. 

12) Bhadrayaniyah: Hiển Vị Bộ. 

13) Sammatiyah: Chính Lượng Bộ. 

14) Sannagarikah: Mật Lâm Sơn Bộ. 

15) Mahisasakah: Hóa Địa Bộ. 

16) Dharmaguptah: Pháp Tạng Bộ. 

17) Kasyahpiya: Ẩm Quang Bộ. 

18) Sautrantikah: Kinh Lượng Bộ. 

Hinayana-four doctfrines: Tiểu Thừa Tứ 

Môn—Four schools or doctrines of Hinayana—— 

Bốn cửa, bốn trường phái hay bốn giáo pháp Tiểu 

Thừa: 

l) The door of reality, the existence of all 


Đại Chúng Bộ. See 


phenomena, the doctrine of being: Tiểu Thừa 
Hữu Môn—Nói về lý “Hữu”. 

2) The door of unreality, door of non-existence: 
Tiểu Thừa Không Môn—Nói về lý 
“Không”The door of both realty and 
unreality or relativify of existence and non- 
©xIstence 

3) The door of both reality and unreality or 
relativiy of existence and non-existence: 
Tiểu Thừa Diệc Hữu Diệc Không Môn—Nói 
về lý vừa “Hữu” vừa “Không”. 

4) The door of neither, or transcending exIstence 
or non-existence: Tiểu Thừa Phi Hữu Phi 
Không Môn—Nói về lý “Phi Hữu,” “Phi 
Không”. 


2106 


Hinayana-four major sects: Tiểu Thừa Tứ 
Bộ ——According to I-Ching, there are four schools 
in HinayanaTheo Nhất Hạnh thì Tiểu Thừa có 
bốn tông: 


]) 
2) 


3) 


4) 


Arya Mahasanghanikaya: Đại Chúng Bộ— 
A-LI-Da-Mạc-Ha-Tăng-Kỳ-Ni-Ca-Da. 
Arya-Sthavirah (skt): Thượng Tọa Bộ—A-LI- 
Da-Tất-Tha-Bệ-Da. 

Arya-Mulasarvastivadah (skÐ: Căn Bản 
Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ—A-Li-Da-Mộ- 
La-Tát-bà-Tất-Để-Bà-Đà. 

Arya-Sammatiyah (skÐ: Chánh Lượng Bộ— 
A-Li-Da-Tam-Mật-Lật-Để. 


Hinayana and the heretical sects: Tiểu Thừa 
Ngoại Đạo—Tiểu thừa và các tông phái ngoại 


đạo. 


Hinayana and Mahayana: Tiểu Thừa và Đại 
Thừa. 


l) 


The Iideal of Hinayana was Arhatship or 
attainment of personal enliphtenment. The 
ideal of Mahayana was Bodhisattvayana. 
Sravakayana Pratyekabuddhayana, 
according to Mahayana aimed at mere 
individual enliphtenment which was a narrow 
ideal. Bodhisattvayana aimed at universal 
enliphtenment. It was the destiny of every 
imndividual to become a Buddha. The 
Bodhisattva ideal of Mahayana was higher; 
that of Hinayana was Inferior. The difference 
1n the spiritual ideal of the two 1s expressed In 
yet another way. The ideal of Hinayana 1s 
Nrrvana; the Ideal of Mahayana 1s Buddhava, 
the Buddhahood. The 
Mahayanist does not consider the attainment 
of Nirvana to be the highest ideal, but the 
of Buddhava, Prajna or 
transcendenral Insight and karuna or universal 
love to be the highest ideal—Lý tưởng 
Nguyên Thủy là quả vị A La Hán, là sự giác 
ngộ cá nhân. Lý tưởng Đại Thừa là Bồ Tát 
Thừa. Theo Phật giáo Đại Thừa thì Thanh 
văn và Duyên giác thừa chỉ cầu đạt tới giác 
ngộ cá nhân, đó là một lý tưởng hạn hẹp. 
Nhưng Bồ Tát thì lấy sự giác ngộ của thế 
gian làm mục đích. Định mệnh của mỗi cá 
nhân là trở thành Phật. Lý tưởng Bồ Tát của 
Đại Thừa thì cao hơn, và lý tưởng của 
Nguyên Thủy thì thấp hơn. Sự khác biệt giữa 


and 


atfainment of 


atfainment 1©. 


2) 


3) 


hai loại lý tưởng tinh thần này còn được diễn 
tả bằng một cách khác nữa. Lý tưởng của 
Nguyên Thủy là Niết Bàn. Lý tưởng của Đại 
Thừa là trở thành Phật. Đối với Đại Thừa thì 
Niết Bàn không phải là một lý tưởng tối cao; 
lý tưởng tối cao là đạt tới Phật tánh tức là tuệ 
giác siêu việt và lòng từ bị. 

The  Hinayanist that by the 
realization of not-self or un-substantiality of 
the person, one could attain Nưrvana. The 
Mahayanist maintains that 1 1s not only by the 
realization of not-self or un-substantiality of 
the person (pudgala-nairatmya), but by the 
realization that all dharmas or elements of 
©exiIstence are unsubstantial, devoid of any 
independent reality of therr own (dharmas- 
nairatmya) that one really attains Nirvana. 
According to Mahayana, the realization of 
both pudgala-nairatmya 
nairatmya 1s necessary for the atfainment of 
Nirvana—Nguyên Thủy tin rằng nhờ chứng 
nghiệm được tánh vô ngã hoặc vô thực thể 
tánh của con người mà người ta có thể đạt 
được Niết Bàn. Đại Thừa cho rằng , muốn đạt 
đến cảnh giới Niết Bàn chân chánh không 
những chỉ cần chứng nghiệm về tánh vô ngã, 
mà còn phải chứng nghiệm “pháp vô ngã 
tánh,” tức là các pháp và các thành tố của sự 
sinh tổn đều không có tánh thực thể, không 
có thực thể độc lập của chính nó, chừng đó 
chúng ta mới có thể đạt tới Niết Bàn. 

The Hinayanist says that man 1s unable to 
attain Nrrvana, because Reality ¡s hidden by 
the veil of passion like attachment, aversion, 
delusion. The delusion acfs as an obstacle In 
the way of the realizaton of Nrrvana. The 
delusion has, therefore, to be removed before 
The afflictions, 
however, depend for their activity on the 
belief of an identical person self. It is only by 
realizing the “not-self or un-substantiality of 
the person” that the 
obstacles can Nirvana be atfained. The 


believes 


and — dharmas- 


one can attain Nirrvana. 


the afflictions or 


removal of delusion ¡1s thus connected with 
the 
substantiality of the person. The Hinayanist 
considers the removal of delusion alone as 


realizaion of the notself or un- 


sufficlent for the attainment of Nirvana. The 


2107 


Mahayanist says that Reality Is veiled not 
only by delusion but also by the veil that 
hides true knowledge (jneyavarana). The 
removal, therefore, of the veil that hides true 
knowledge is also necessary. This 1s possible 
by the realization of all dharmas or elements 
Of exIstence are unsubstantial, devoid oŸ any 
independent reality of ther own (dharmas- 
nairatmya), or the epgolessness emptiness of 
all elements of existence (dharmasunyata). 
Just as the removal of delusion 1s connected 
with the realizaton of the not-self or un- 


substantiality of the person, so the removal of 4) 


the veill that hides true 
(neyavarana) 1s 
realization of all dharmas or elements of 
©existence are unsubstantial, devoid of any 
independent reality of ther own (dharmas- 
nairatmya). The Mahayanist maintains that 
the removal of delusion alone 1s not sufficient 
for the attainment of full freedom; the 
removal of the veil that hides true knowledge 
(neyavarana) is also necessary—Nguyên 
Thủy cho rằng sở dĩ người ta chưa có thể 
chứng đắc Niết Bàn là vì Thực Tại bị che dấu 
bởi cái màn của những dục vọng như luyến 
chấp, ác cảm và ảo tưởng. Những hành động 
mê muội này là chướng ngại trên con đường 
đạt tới Niết Bàn. Vì thế muốn chứng đắc Niết 
Bàn người ta phải khử trừ mê vọng. Tuy 
nhiên, sự tác động của các ảo tưởng tùy thuộc 
vào sự tin tưởng về một cái bản ngã đồng 
nhất. Chỉ có sự chứng nghiệm “vô ngã tánh,” 
tức là tánh không có thực tại hoặc tánh vô 
thực thể của một bản ngã cá biệt, mới có thể 
trừ khử ảo tưởng hoặc những chướng ngại. 
Và khi nào ảo tưởng và chướng ngại bị khử 
trừ hết thì người ta mới có thể đạt được cảnh 
giới Niết Bàn. Nên việc trừ khử ảo tưởng và 
chướng ngại và “vô ngã tánh” có liên quan 
mật thiết với nhau. nguyên Thủy cho rằng chỉ 
cần trừ khử ảo tưởng là đủ để đạt được cảnh 
giới Niết Bàn. Đại Thừa cho rằng Thực Tại 
không những bị che phủ bởi ảo tưởng, mà còn 
bị ngăn che bởi bức màn che dấu chân trí. Vì 


knowledge 
connected —. with the 


thế việc tháo bỏ bức màn che phủ chân trí 
cũng là việc cần thiết. Điều này có thể xảy ra 
khi chúng ta chứng nghiệm được “pháp vô 


ngã” hoặc “không tánh của chư pháp,” tức là 
sự vô ngã và không tánh của tất cả thành tố 
của sự sinh tổn. Chính vì tiêu trừ ảo tưởng và 
chứng nghiệm “vô ngã tánh” có sự liên quan 
mật thiết với nhau nên việc dẹp bỏ bức màn 
che phủ chân trí và chứng nghiệm “pháp vô 
ngã tánh” cũng có liên quan mật thiết với 
nhau. Đại Thừa cho rằng chỉ dựa vào việc 
tiêu trừ ảo tưởng không thôi chưa đủ để có 
thể đạt được giải thoát hoàn toàn, mà việc 
đẹp bỏ bức màn che phủ chân trí cũng là một 
điều rất cần thiết. 

The Hinayanist believed In certain ultimate 
reals, called dharmas. The word dharma ¡in 
ths sense 1s difficult to translate. ÏIt 1s 
sometimes translated as “things'. It should be 
borne In mind that dharmas are not “things” In 
the sense of the common sense. “Elements of 
existence,` “ultimate reals” these are better 
translatons of dharmas. Hinayana believes 
that the world 1s composed of an unceasing 
flow of certain ulimate dharmas which are 
simple, momentary and Iimpersonal. Most of 
them are dharmas with signs (samskrta), and 
some are dharmas without signs (asamskrta). 
According to Mahayana, these dharmas are 
not ultimate realities at all, but only mental 
constructs. Mahayna pointed out that even the 
so-called ultimate dharmas with signs and 
without signs are dependent upon conditions 
and so relative. Being relative, they are 
đevoid of reality (sunya)—Nguyên Thủy tin 
tưởng vào một số thực hữu tối hậu, gọi là chư 
pháp. Chữ Pháp hiểu theo ý nghĩa này rất 
khó phiên dịch. Có lúc nó được dịch thành 
“sự vật” trong Anh ngữ. Nên nhớ rằng “pháp” 
không phải là “sự vật” hiểu theo nghĩa những 
dữ kiện của tri thức thông thường. Có thể 
xem những từ ngữ “Nguyên tố tổn tại,” “thực 
hữu tối hậu” là những chữ phiên dịch sát 
nghĩa hơn của chữ “pháp.” Nguyên Thủy cho 
rằng thế giới được cấu thành từ sự lưu chuyển 
không ngừng của một số pháp rốt ráo nào đó, 
các pháp này đơn thuần, nhất thời và khách 
quan. Trong đó đa số là “hữu vi pháp,” và 
một số là “vô vi pháp.” Theo Đại Thừa thì 
những pháp này không phải là những thực tại 
tối hậu, mà chỉ là những sự tạo thành do tâm 


5) 


2108 


trí. Đại Thừa vạch ra rằng ngay cả những cái 


Z2 13%%.Ä⁄. 


gọ! là “hữu vi pháp” rốt ráo và “vô vi pháp” 
rốt ráo là tùy thuộc vào những điểu kiện và 
chỉ tương đối. Vì là tương đối cho nên chúng 
là “không có thực thể.” 


Hinayana was ¡ntellectual, Mahayana 
devotonal also Hinayana was entirely 
Iintellectual. The main concern of the 


Hinayana was to follow the eightfold path 
taught by the Buddha. In Hinayana, It was the 
human aspect of the Buddha which was 
emphas1ized. In Mahayana Buddha was taken 
as Supreme Reality Itself that descended on 
earth in human form for the good of mankind. 
The concept of supreme reality in Buddhism 
Was never as a creator but as Divine Love 
that out of compassion embodied 1tself in 
human form to upHft suffering humamity. He 
was worshipped with fervent devotion. The 
devotion of the Mahayanist gave rise to the 
art Of sculpture and painting. Beautiful statues 
of Buddha were carved out, and excellent 
1maginafive pictures representing him and the 
varlous aspects of his le were painted. 
Mahayana maintained that the arduous path 
Of transcendental wisdom (prajna) was meant 
only for the advanced few, for the averaøe 
man 1t was devotlon to the Buddha which 
would enable him to atfain Nirvana. Buddha 
was  wWorshpped 1n the form of 
Avalokitesvara, Medicine Buddha, Amitabha 
and the future Buddha, Maitreya—Nguyên 
Thủy thuộc về tri thức, hoàn toàn tri thức. Sự 
quan tâm của tín đồ Nguyên Thủy là đi theo 
Bát Thánh Đạo do Đức Phật giảng. Trong 
Nuyên Thủy, phương diện nhân tánh của Đức 
Phật được nhấn mạnh. Trong Đại Thừa, Đức 
Phật được xem là một Thực Thể tối thượng, 
vì muốn giúp nhân loại nên ngài đã ứng hiện 
thành thân người để giáng trần. Khái niệm về 
một Thực Thể tối thượng trong Phật giáo 
không phải là đấng tạo hóa, mà chỉ là “Từ Bi 
Thánh Thiện” vì muốn giải thoát cho nhân 
loại đau khổ mà mượn hình thể con người. 
Ngài được sùng bái với lòng tin nồng nhiệt. 
Sự tín ngưỡng của Phật giáo đồ Đại Thừa thể 
hiện qua nghệ thuật điêu khắc và hội họa. 
Những tượng phật trang nghiêm đẹp đẽ đã 


được điêu khắc, những bức tranh do trí tưởng 
tượng tuyệt với đã vẽ Đức Phật và những 
phương diện khác nhau của cuộc đời Ngài. 
Đại Thừa cho rằng con đường gian nan của trí 
tuệ siêu việt chỉ dành cho một số ít người đã 
tiến bộ cao, nhưng đối với hạng trung bình thì 
chỉ cần đặt tín ngưỡng vào Đức Phật cũng có 
thể giúp họ chứng đắc Niết Bàn. Đức Phật 
đã được người sùng bái qua hình thức Quán 
Thế Âm Bồ Tát, qua Đức Phật Dược Sư, và 
qua đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. 
Hinayana parfial and gradual method of 
obeying laws and commandments: Tiểu Thừa 
Thiên Tiệm Giới —As compared with the full and 
immediate salvation of Mahayana—Sự tuân thủ 
giới luật từng phần và từ từ của Tiểu Thừa, so với 
cụ túc giới và tức thì cứu độ của Đại Thừa. 
Hinayana sasíras: Abhidharma (skt—Tiểu 
Thừa Luận—See Hinayana Abhidharma, and 
Abhidharma. 
Hinayana scriptures: Kinh điển Tiểu Thừa— 
Tiểu Thừa Tạng—There are Four Agamas or four 
divisions of the Hinayana scriptures—Có bốn bộ 
kinh A Hàm—See Four Agamas, and Twofold 
canon (€). 
Hinayana sutras Tiểu Thừa Kinh—The 
Hinayana Sutras, the four sectons of Agama 
Sutras—Kinh điển Tiểu Thừa, đó là bốn bộ Kinh 
A Hàm. **See Four Agamas. 
Hinayana teaching: Tiểu Thừa Tạng Giáo— 
The Tripitaka or Hinayana teaching for Sravakas 
and Pratyekabuddhas, the Bodhisattva doctrine 
being subordinate; 1t also included the primitive 
sunya doctrine as developed in the Satyasiddhi 
sasra—Tam Tạng kinh điển cho Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát—See Eight Tien-T?ai 
classificatlons of Sakyamuni”s teaching (A). 
Hinayana-three characteristic marks: Tiểu 
Thừa Tam Ấn— The three characteristic marks of 
all Hinayana sutras: 
l) Impermanence of phenomena: Vô thường. 
**See lmpermanence. 
2) The unreality of the ego: Vô ngã. **See 
Anatman. 
3) Nirvana: Niết Bàn. **See Nirvana. 
Hinayana-three major schools: Tiểu Thừa 
Tam Tông —Three of the eighteen Hinayana 


2109 


schools were transported to China—Ba trong số 

18 tông phái Tiểu Thừa đã được truyền đến Trung 

quốc: 

l1)  Abhidharma (skt): Kosa—Câu Xá Tông. 

2) Satya-siddhi (skt): Thành Thật Tông. 

3) Vinaya school or the school of Harivaman: 
Luật Tông. 

Hinayana?s two major classes: Tiểu Thừa Nhị 

Bộ —Two maJor classes of Hinayana: 

l1) Sthaviravadin (skt—Thượng Tọa Bộ: School 
of presbyters. This division 1s reported to 
have taken place under the leadership of the 
monk named Mahadeva, a hundred years 
after the Buddha”s nirvana and during the 
reign of Asoka. Mahadea”s sect became the 
Mahasanghika— Thượng Tọa Bộ được biết 
dưới sự lãnh đạo của Tỳ Kheo Đại Thiên, 
một trăm năm sau ngày Phật nhập diệt, dưới 
triểu A Dục. See Mahasanghika. 

2) Sarvastivadin (skÙ—Đại Chúng bộ: **See 
Sarvastivada. 

Hinayana Zen: Tiểu Thừa Thiển—Zen of Small 

Vehicle—See kinds of 

meditation. 

Hinderer (n): Vighna (skt— Chướng ngại— 

Barrier—Obstacle— There are three kinds of 

barriers or hinderers—Có ba loại chướng ngạiI— 

See Mara and Three Hinderers. 


Five Of. Varletles 


Hindranece (n): Avarana or Nìvarana or Varana 

(skÐ—Obstacles—Chướng ngại (sự trói buộc bởi 

phiển não gồm có tham, sân, hôn trầm thùy miên, 

trạo cử và nghi hoặc) —In Buddhism, hindrances 
mean the passions or any delusions which hinder 
enlightenment. Hindrances that any Buddhist must 
overcome before achieving enlightenment— 

Trong Phật giáo, chướng ngại là những tham dục 

hay mê mờ làm trở ngại sự giác ngộ. Chướng ngại 

mà bất cứ Phật tử nào cũng đều phải vượt qua. 

(A) See Three Hinderers. 

(B) Avaranadvaya (skÐ—There 
hindrances—Có hai chướng ngại—See Two 
hindrances. 

(C) See Five hindrances. 

(D) Five hindrances—According to the SangIti 
Sutffa In the Long Discourses of the Buddha, 
there are five hindrances which, in the sense 
of obstructing and hindering and concealing 
realfy from consciousness—Theo Kinh 





are fWO 


Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm 
triển cái, chúng làm chướng ngại và che dấu 
thực tại khỏi tâm thức —See Five evils in this 
world and FIive hindrances. 
(E) See Ten hindrances. 
Hindrances of the affairs of lic: 
Chướng—See 
hindrances to spiritual progress. 
Hindrances of affliction: Phiền não chướng— 
Hoặc chướng —-Hinderers or barriers caused by 
passions, desires, hate, stupidty—Chướng gây 
nên bởi dục vọng, ham muốn, hận thù và ngu si— 
See Three Hinderers (A). 
Hindrances to  deliverancc: 
chướng—See Two hindrances (B). 
Hindrance of the delusive passions to entry 
into truth: Obstruction of the delusive passions 
to entry Into truth—Hoặc chướng. 
Hindrances of grasping: Holding on to the 
realiy of self and things and the consequent 
hindrance to entrance into nirvana—Chấp chướng. 
Hindrance of ignorance: Ám Chướng— 
Chướng ngại của sự ngu độn (chỉ tụng mà không 
biết nghĩa, hay chỉ tọa thiền mà không biết tọa 
thiển để làm gì). 
Hindrance of illusive passions: 
Chướng——The obstruction of the delusive passions 
fo entry Into truth, one of the three kinds of 
hindrance—Một trong tam chướng, tham sân sĩ 
làm chướng ngại che lấp chánh đạo—See Three 
Hinderers. 
Hindrance of ill-will: Vyapada (p)—Sân hận 
Triển Cái —See Five hindrances. 
Hindranees and impediments: Khúc mắc. 
Hindrance of impurity: Klesavarana (skt 
Barrier of tempftation, passion or defilement— 
Hindranee on spiritual progressPhiển não 
chướng. 
Hindrances of karma caused ỉn previous 
lives: Nghiệp Chướng—See Five hindrances and 
FIve hindrances to spiritual proøress. 
Hindrance of knowledge: Jneyavarana (skt— 
The ¡intellectual hindrance—Sở Tri Chướng—Trở 
ngại của trí thức—Worldly wisdom which 
assumes seeming as real which 1s a hindrance to 
true wisdom (the barrier of the known, arising 


Sinh 


Five hindrances and Five 





Giải thoát 


Hoặc 


2110 


from regarding the seeming as real), generally 
coupled with: Klesavarana, of 
passions—Thế gian trí thường coi sự vật như thật 
là một chướng ngại cho chân trí, thường đi kèm 
với phiền não chướng (trở ngại của các phiền 
não)}—See Two hindrances (A). 

Hindrances of no friendly or competent 
preceptor: Phát Chướng—See Five hindrances 
and Five hindrances to spiritual progress. 
Hindrance of ones oöown knowledge: 
Jneyavarana (skÐ—The barrler of the known, 
arising from regarding the seeming as real—Sự 
chướng ngại của những cái đã biết, khởi lên từ 
việc xem những cái như là làm chân lý. 
Hindrances of partial knowledge: Sở tri 
Chướng—See 
hindrances to spiritual progress. 

Hindrance of passions: Klesavarana (skt)— 
Afflicive hindrance—Phiển não chướng—Sự 
chướng—See Two hindrances (A). 

Hindrances of the passions fo enfry info 
nirvana such as desire: Sự chướng—See Two 
hindrances (C). 

Hindrances of passion-nature: Phiển Não 
Chướng—See 
hindrances fo spIritual proøress. 

Hindrances of past karma: Karmavarana 
(sk)—Nghiệp Chướng—The screen or hindrance 
of past karma which hinders the atfainment of 
bodhi (hindrance to the attainment of Bodhi, 
which rises from the past karma)—Những chướng 
ngại và ngăn trở do ác nghiệp gây ra làm ngăn 
cần bổ đề (ác nghiệp ngăn cản chánh đạo). 
Hindrances of phenomena: Sự Chướng— 
Hindrances of passions to enfry into nirvana such 
as desires, in conftrast with noumenal hindrances 
(lý chướng)—Chướng ngại của tham dục, đối lại 
với lý chướng. ** See Two hindrances. 
Hindrances of retribution: Báo chướng— 
Hinderers caused by the retributlons—Chướng 
gây nên những quả báo—See Three Hinderers 
(A). 

Hindrance of scepfical doubt: Vicikiccha 
(p)—Nghi Triển Cái —See Five hindrances. 


hindrance 


Five hindrances and Five 


Five hindrances and Five 


Hindrance of sensuality (sensual desire): 
Kamacchanda (p)—Tham Dục Triển Cái —See 
Five hindrances. 

Hindrance of sloth: Thụy Miên Cái —Sleep— 
Drowsiness, or sloth as a hindrance to progress to 
fulfl good deeds—Sự ngủ nghỉ cũng là một 
chướng ngại che lấp mất tâm thức không cho 
chúng ta tiến gần đến thiện pháp được. 
Hindrance of sloth and torpor: Thina-middha 
(p)—Hôn Thụy Miên—See 
hindrances. 

Hindrances to spiritual progress that hinder 
the mỉnd: Papanca (p)—Prapanca (skt)——Chướng 
ngại cho sự tiến bộ tinh thần hay những chướng 
ngại trên tiến trình tâm thức There are five 
hindrances to spiritual progress that hinder the 
mind, obstruct Insipht, and prevent cultivators 
from atfaining complete concentrafion and from 
knowing the truth (Five factors 
which blind the mind)—Có năm chướng ngại cho 
sự tiến bộ tinh thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào 
vạn hữu, ngăn cản con người đạt tới sự tập trung 
hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân lý—See 
Five hindrances and Five hindrances to spiritual 
DTOðT€SS. 

Hindrances of taking the seeming for the 
real: Dị sanh tánh chướng——Chướng ngại vì tưởng 
rằng những cái không thật là thật. Đây là một 
trong mười chướng ngại mà bất cứ Bồ Tát nào 
cũng đều phải vượt qua—The common illusions 
of the unenliehtened, taking the seeming for real. 
This 1s one of the ten hindrances that any 
Bodhisatva must overcome before achieving 
enlightenment—See Ten hindrances. 

Hindrance fo truth: Such as false doctrine—Lý 
chướng—See Two hindrances (C). 

Hindrances of women: Chướng ngại của nữ 
nhân—According to the Lotus Sutra, Devadatta 
Chapter, there are five hindrances or obstacles of 
women—Theo phẩm Để Bà trong Kinh Pháp 
Hoa, người nữ có năm chướng ngại—See Five 
hindrances of women. 

Hindrance of worry and flurry: Uddhacca- 
kukkucca (p)—Trạo Cử Hối Quá Triển Cái—See 
Five hindrances. 


Trầm Five 


or hindrances 


Hindu religion: Ấn Độ giáo —See Hinduism. 


2111 


Hinduism (n): Ấn Độ Giáo. 
(A) An overview of Hinduism—Đại cương về Ấn 


(B) 


]) 


2) 


3) 


Độ Giáo: The name used 1n the West to 
designate the 
structure of the Indian people and 1s origIn 1s 
sull mystc. l(t has neither a founder nor a 


tradiional social religious 


fixed canon. It incorporated for centuries all 
aspecfs of truth. Hindus believe in the law of 
karma. Hinduism or Brahmanism, the general 
name given to the social-cultural-religIous 
system of the Indo-Aryan, who misrated Into 
India Just before the dawn of history—Ấn Độ 
giáo, tôn giáo đã ăn sâu vào Ấn Độ mà 
nguồn gốc hãy còn là một huyền thoại. Tôn 
giáo không có giáo chủ, cũng không có giáo 
điển. Nó luôn đưa vào tất cả mọi mặt của 
chân lý. Người theo Ấn độ giáo tin tưởng vào 
luật của Nghiệp lực. Đây là tên gọi chung 
cho hệ thống xã hội, văn hóa và tôn giáo của 
giống Aryan ở Ấn Độ, đây là giống dân di cư 
vào Ấn Độ vào ngay trước thời kỳ bắt đầu có 
lịch sử của nước nây. 

In 1s essence, Brahmanism advocates— 
Cương yếu Ấn Độ giáo là Bà La Môn chủ 
trương: 

The manitenance of the four castes (see Four 
castes 1n India) which assures the supremacy 
of the priest caste, the brahmana: Duy trì xã 
hội làm bốn giai cấp, trong đó Bà La Môn là 
giai cấp tối thượng. 

Appeasement of the gods by means of rituals 
derived from the Sacred Vedas: Theo nguyên 
tắc thờ phượng Thượng đế bằng những nghi 
thức để ra từ Thánh Kinh Vệ Đà. 

Complete faith and fidelity to the theory of 
karma and reincarnation, with rebirth ¡in 
heaven seen as the final goal of earthly life. 
There 1s a universla law, which operates 
throughout all life. Whatever 1s sown must be 
reaped sometime and somewhere. This 1s the 
law: every acfion, ©very Intenfion fo act, 
every attitude bears Ifs own frui. A man 
becomes good by good deeds and bad by bad 
deeds. I( 1s to say cach person is fully 
responsible for his own condition, and cannot 
put the blame on anyone else. You are what 
you are because of what you have done ¡n the 
past. To a Hindu the past, of course, would 


4) 


(C) 


]) 


2) 


include all previous lives or existences: Trung 
thành hay tin tưởng tuyệt đối vào thuyết 
nghiệp quả luân hồi, lấy sự tái sanh vào cõi 
trời làm mục tiêu tối thượng cho người trần 
tục. Họ tin có một định luật hoạt động suốt 
cuộc đời. Gieo gì gặt nấy ở một lúc nào đó và 
ở một chỗ nào đó. Đó là định luật mỗi hành 
động, mỗi ý định hành động, mỗi thái độ đều 
mang quả riêng của nó. người trở thành thiện 
do những hành động thiện và trở thành ác do 
những hành động ác. Nghĩa là mỗi người phải 
chịu trách nhiệm về hoàn cảnh của chính 
mình, chứ không thể đổ lỗi cho người khác 
được. Bạn chính là bạn vì những thứ mà bạn 
đã làm trong quá khứ. Đối với người theo Ấn 
Độ giáo, đương nhiên quá khứ bao gồm tất cả 
những kiếp sống trước của bạn. 

In Hindu tradition, the main duties assigned to 
women were childbearing and housework. 
Thus 1t considers a single life as a wasted life 
and unmarried women were subJect to scoffs: 
Theo truyền thống Ấn Giáo, nhiệm vụ chính 
của người nữ là sanh con và làm việc trong 
nhà. Vì vậy mà nó coi cuộc sống độc thân là 
cuộc sống vô ích, và những người đàn bà 
không kết hôn đáng bị phỉ báng. 

The Vedas—Kinh Vệ Đà: The stories in the 
Vedas reveal a great deal about the Indian 
people who were searching for answers about 
life around them, as well as about the remofte 
universe—Những câu chuyện trong Kinh Vệ 
Đà cho thấy rất nhiều người Ấn Độ đã tìm 
kiếm những câu trả lời về cuộc sống quanh 
họ, cũng như về vũ trụ xa xăm. 

The oldest sacred books of Hinduism called 
the Vedas. They are anclent poems and 
hymns which were composed more than 3,000 
years ago. The Brahmanic rules which the 
priests use for rituals of worship dated from 
between 1,200 and 1,000 B.C.—Sách cổ nhất 
của Ấn Độ giáo là bộ kinh Vệ Đà. Bộ kinh 
này gồm những câu thơ và những bài thánh 
ca cổ được sáng tác từ hơn 3000 năm trước. 
Những luật lệ Bà La Môn mà các tu sĩ dùng 
làm nghi lễ thờ phượng đã có vào khoảng 
giữa 1200 và 1000 trước Thiên Chúa. 

The Upanishads—Kinh Ö Bà Ni Sà Đa: The 
Upanishads, dating from about 800 B.C., are 


3) 


2112 


the answers that the renowned hermit- 
teachers of that period gave to questions 
about life and the universe—Kinh Ù Bà Ni 
Sà Đa có vào khoảng 800 năm trước Thiên 
Chúa, gồm những câu trả lời của những ẩn sĩ 
nổi tiếng thời đó trước những câu hỏi về đời 
sống và vũ trụ. 

The Great Epics—Những Thiên Anh Hùng 
Ca vĩ đại: The Great Epics are philosophical 
and religious poems about legendary heroes 
and gods. They were ancient stories that had 
been told for generations before they were 
written at about the first century B.C. A short 
section of one of the Epics, the Bhagavad 
Gita Gait, has become the favorite religIous 
text in India—Những Thiên Anh Hùng Ca vĩ 
đại là những câu thơ triết lý về anh hùng 
truyền thuyết về các vị thần. Những thiên anh 
hùng ca này là những truyện cổ được kể lại 
qua nhiều thế hệ trước khi được viết vào đầu 
kỷ nguyên Thiên Chúa. Một chương ngắn của 
Thiên Anh Hùng Ca, Dáng đi Bhavagavad 
Gita, trở thành một phẩm tôn giáo được ưa 
thích ở Ấn Độ. 


(D) The philosophy of Hinduism—Triết lý Ấn Độ 


(Œ) 


Giáo: According to Hindu teachings, every 
person has a specific place 1n life and specific 
responsibilities. Each person 1s born where he 
1s, and with particular abilities that he has, 
because of past actions and attitudes—Theo 
giáo lý Ấn Độ giáo, mỗi người có một vị trí 
riêng trong cuộc sống và trách nhiệm riêng 
biệt. Mỗi người được sanh ra ở một chỗ với 
những khả năng riêng biệt vì những hành 
động và thái độ trong quá khứ. 

The caste system in Hiduism—Hệ thống giai 
cấp trong Ấn Độ Giáo: There are four main 
castes In Hinduism. Within the four castes, 
there are dozens of sub-divisions. Through 
the years, more than a thousand levels of 
castes have appeared 1n Indian social life; but 
all belong to one of the four main groups. Ín 
ordinary life, 
frequently reflected real inJustices and strong 
prejJudices. Even thoughfful Hindus today 
realize that abuses have crept into the system. 
Many efforts have been made in the direction 
of straiphtening out some of the øross 


social caste lines have 


]) 
2) 


3) 


#) 


(ŒF) 


l) 


1njustces. Gandhi was one who gave freely 
of  his energles restoring the 
“untouchables” to caste status—Có bốn giai 
cấp chính trong Ấn Độ Giáo. Trong bốn đẳng 
cấp có 12 nhánh. Qua nhiều năm, hơn 1000 
thứ bâc đẳng cấp đã xuất hiện trong đời sống 
xã hội Ấn Độ, nhưng tất cả đều thuộc một 
trong bốn nhóm chính này. Trong đời sống xã 
hội bình thường, ranh giới đẳng cấp phản ảnh 
bất công thực sự và thành kiến nặng nể. 
Chính nhiều người Ấn Độ giáo cũng cố gắng 
thực hiện xóa bỏ một số bất công trắng trợn. 
Ngài Gandhi là người đã đem hết sức lực để 
phục hồi “tiện dân” vào địa vị có đẳng cấp: 
The Intellectual-priest group: Nhóm trí thức 
và thầy tu. 

The nobility, including the warriors: Tâng lớp 
quí tộc, kể cả giai cấp quân nhân. 

The group,  Including 
merchants and landowners: Nhóm hành 
chính, gồm những nhà buôn và địa chủ. 

The great masses of people who do the 
common work of a socIety. The class oŸ so- 
called “Untouchables” “Out-castes” 
(recently abolished by Indian law) was 
composed of people who had originally 
belonged to different sub-øroups of the fourth 
caste, the masses. Through various social and 
economic condifions, they lost caste or lost 
their place in society: Số lớn dân chúng làm 
những việc thông thường trong xã hội. Giai 
cấp gọi là “tiện dân” hay “người bị ruồng bỏ” 
(mới đây bị hủy bỏ do luật của Ấn Độ) gồm 
những người có nguồn gốc thuộc những phân 
nhóm khác của giai cấp thứ tư, quần chúng 
nhân dân. Do những điều kiện xã hội và kinh 
tế khác nhau, họ bị mất đẳng cấp, hay mất vị 
trí trong xã hội. 

The ultimate goals of the Hindus—Mục tiêu 
tối hậu của người theo Ấn Độ giáo: Hindus 
believe that they have four ultimate goals In 
their lie—Người theo Ấn Độ giáo có bốn 
mục tiêu lớn trong đời của họ: 

The most important goal for each perosn to 
achieve 1s release from the influence of past 
unhappines.  Each person the 
fundamenfal ain all through life of escaping 
from maya through union with Brahman— 


1n 


administrative 


Or 


has 


2) 


3) 


4) 


2113 


Mục đích quan trọng nhất mà mỗi người phải 
vươn lên là thoát khỏi ảnh hưởng của bất 
hạnh trong quá khứ. Mỗi người đều có mục 
tiêu căn bản suốt cuộc đời là thoát khỏi ảo 
tưởng thông qua với sự hợp nhất với Bà La 
Môn. 

The life of pleasure, fulfilment of all normal 
human desires, Iincluding the very Imporfant 
desires roofed in sex. Hindus do not reject the 
Sensory experiences of life, development of 
creatve relatonships with other people, 
aesthetic appreciation, and sexual expression. 
The Hindus value these experiences when 
used correctly and not regarded as the only 
goal of life—Đời sống lạc thú, thực hiện tất 
cả những ham thích bình thường của con 
người kể cả ham thích rất quan trọng bắt 
nguồn từ nhục dục. Người theo Ấn Độ giáo 
không bác bỏ kinh nghiệm giác quan về cuộc 
đời, phát triển quan hệ sáng tạo với người 
khác, biết thẩm mỹ, biểu lộ tình dục. Nhưng 
người Ấn Độ giáo coi kinh nghiệm này khi 
được dùng đúng cách và không được coi như 
là những mục tiêu duy nhất của đời sống. 

A person”s responsibility to the community— 
Participation in economic activity or public 
welfare, which Includes working In some 
worthwhile job or profession. Each person has 
an obligation to himself and to socIety to do 
some useful work. For this he receives the 
daily needs—Trách 
nhiệm tham gia vào hoạt động kinh tế phúc 
lợi công cộng, bao gồm một số công việc hay 
nghề nghiệp có giá trị Mỗi người có bổn 
phận với chính mình và với xã hội để làm 
một số công việc có ích. Vì việc này người Ấy 
sẽ nhận được tiền cẩn thiết cho nhu cầu hằng 
ngày, và thông qua đó người ấy đóng góp vào 
phúc lợi chung. 

Living the right kind of moral or ethical life. 
One has a duty to him and to others to do 
what 1s expected of himm morally and 
ethically. The duty has 
specifically defined in India, for each caste 
has a code of actions and attitudes, which are 
expected of its members. And to this code a 
person 1s pledged through all his endeavors If 
he wishes to attain the good life—Sống đúng 


wherewithal for his 


been  rather 


theo luân lý hay đạo đức sống. Ta có bổn 
phận với chính ta và đối với người khác để 
làm những gì được trông đợi ở chính mình về 
luân lý và đạo đức. Bổn phận đã được phân 
định khá rõ ràng tại Ấn Độ, cho mỗi một 
đẳng cấp có một luật lệ hành động và thái độ 
mà mỗi thành viên phải thi hành. Và đối với 
luật lệ này, một người phát nguyện bằng nỗ 
lực của mình nếu muốn đạt một đời sống tốt 
đẹp. 
Hingula (sk): Mẫn Câu Lý— Nước Cao Ly 
(người Ấn Độ gọi nước Cao Ly là Hingula, phiên 
theo âm Hán là Mẫn Câu Lý) Korea. 
Hino (jap): Vùng Nhật Dã (Nhật Bản). 
Hint (v): Nói giềm—Ám chỉ—To refer to—To 
1mply——To implicIt. 
Hirakawa, Akira (1915 - ): Name of an 
influental Japanese scholar of Buddhism, best 
known for his encyclopedic studies of Indian 
Buddhism and Vinaya literature. These include 
Bukkyo Kenkyu no shmondai (1987) and A 
History of Indian Buddhism: From Sakyamuni to 
Mahayana (1990) —Tên của một học giả Phật 
giáo nổi tiếng người Nhật, nổi tiếng nhất là bộ 
Bách Khoa Phật Học Ấn Độ và Văn Chương Giới 
Luật. Những bộ sách này bao gồm bộ Bukkyo 
Kenkyu no shmondai, xuất bản năm 1987, và 
cuốn Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ: Từ Thời Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đến Phật Giáo Đại Thừa, 
xuất bản năm 1990. 
Hiranyavati (sk0: Ajiravati (sk)——Hữu kim— 
Thân Hà—A ly la bạt đểề—Thi Lại Nã Phạt Để— 
NarranJana River—Name of a river In North 
India. The gold river, a river of Nepal, now called 
Gandaki, near which Sakyamuni 1s said to have 
entered nirvana—Tên của một con sông ở vùng 
Bắc Ấn (sông Ni Liên Thiền). Kim Hà hay sông 
Vàng, tên của con sông trong lãnh thổ Né-Pal, 
bây giờ là Gandaki, gần nơi Phật Thích Ca nhập 
Niết Bàn—See Eight big rivers of India at the 
time of the Buddha. 
Hiri (p): 
I) Shame: Moral shame, in sense of being 
ashamed to do wrong—Sự nhờm gớm tội lỗi 
(hổ thẹn tội lỗi, cảm giác hổ thẹn về những gì 
cần phải hổ thẹn. Cảm giác hổ thẹn khi làm 
hay nghĩ đến điều xấu xa, tội lỗi). 





2114 


2) The treasure of moral shame: Tàm Tài—See 
Seven Treasures of Enlightened Beings. 
Hirima-ottapi (p): A sense of shame and fear of 
evil deeds—Biết hổ thẹn và kinh vì tội lỗi. 
Hirosawa-ryu (jap): Phái Hoằng Xích (Phật 
Giáo Nhật Bản). 
Hishiryo (jap): Phi suy tưởng—A Japanese term 
for “without thinking.” A term that 1s particularly 
1mportant In the thought of Dogen Zenji, which 
refers fo a state of mind in which one no longer 
clings to thoughts, but rather allows them to flow 
freely.. It is said to be a pre-refletive (tiền phản 
chiếu) non-conceptual of 
conscIousness, 1n which one 1s open to the full 
range of experience, without selecting out certain 
thoughts and focusing on them——Thuật ngữ Nhật 
Bản dùng để chỉ “phi suy tưởng” (không có suy 
tưởng). Thuật ngữ quan trọng đặc biệt trong tư 
tưởng của Thiển sư Đạo Nguyên, nhằm chỉ trạng 
thái tâm không còn luyến chấp vào tư tưởng nữa, 
mà để cho dòng tư tưởng trôi chảy một cách tự do. 
Người ta nói đây là phương pháp của thức không 
có khái niệm trong giai đoạn “tiền phản chiếu,” 
trong đó hành giả mở ra một dãy chứng nghiệm 
đầy đủ, chứ không lựa chọn những tư tưởng nhất 
định nào đó để tập trung vào. 
Hisohihiso-Sho-Jo (jap): Heaven of the Station 
of Neither Thought nor Non-Thought—Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ—See Deva and Four formless 
Jhanas. 
Hisohihisoten (jap): A Japanese Buddhist term 
for “Heaven of the Station of Neither Thought nor 
Non-Thought.”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản 
có nghĩa là “Phi tưởng phi phi tưởng Thiên.”—See 
Deva and Four formless Jjhanas. 
Hisohizoku (jap): Phi Tăng phi tục. 
Historic Buddha Sakyamuni: The historic 
Buddha Sakyamuni, who through his perfect 
enlightenment relaized In himself the truth of the 
Unified Three Treasures—Đức Phật Lịch Sử 
Thích Ca Mâu Ni, người đã thể hiện nơi chính 
mình sự thật của Nhất Thể Tam Bảo qua sự thành 
tựu viên mãn của Ngài —See Triratna (IV) (B). 
Historical materialism: Duy vật sử quan. 
Historical record: Sử ký (văn bản ghi chép sử). 
Historical records: Những văn kiện lịch sử. 
Historicity (n): Lịch sử tính. 


and mode 


History of Buddhism: Lịch sử Phật giáo. 

Hit the mark every tỉme: Bách phát bách 
trúng. 

Hit another person: Đánh người khác—Under 
no circumstance, a Bhiksu or Bhiksuni, out of 
resentment, hifs another person. If he or she does 
so, then he or she commifs an Expression of 
Regret Offence—Trong bất cứ trường hợp nào, 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni không được đánh người. 
Nếu làm như vậy là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Hita (p & skt): Lợi lộc—Gain—Profi—Benfit 
Advantage—Profitable—Beneficial—lInterest . 
Hita-citta (skt): Tâm Lợi Ích—According to The 
Avatamsaka Sutra, this is one of the eleven minds 
that lead to enliphtenment. The desire to benefif 
others, and to deliver them from evils and wrong 
deeds—Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là một trong 
11 tâm dẫn đến giác ngộ. Mong làm lợi ích cho kẻ 
khác, cứu rỗi họ thoát khỏi những hành vi sai 
quấy và tội lỗi—See Eleven minds that lead to 
enliphtenment. 

Hitadhyasayin (p): Lợi Ích Tâm. 

Hiten (jap): Asura (skt—Anti-gods (opponent of 
the gods)—Demons—Phi Thiên. 

H. Kern: H Kern was one of the great Buddhist 
scholars in the nineteenth century. His first work 





was an edition of the Jatakamala of Aryasura 
(Vol. L, H.O.S. 1891), a Sanskrit counterpart of 
the Pali Jatakas. His editon of the Saddharma- 
pundarika (1908) 
abundant light on the Mahayana, and made the 
study of the religlous aspects of Mahayana 


and its translation threw 


Buddhism easier. His famous manual of Indian 
Buddhism, or the Encyclopedia for Indo-Aryan 
Research, was published in 1896. It gave for the 
first time a complete, systematic and concIse 
survey of the long history of Buddhism. Even to 
this day, 1t remains a valuable book of reference 
for students of Buddhism, His other monumenrtal 
work, Histoire du Buddhisme dans llnde ¡in two 
volumes (1901-1903), gives a detailed account of 
the life of the Buddha, the Dharma, and the 
Sangha. It also contains a valuable history of the 
Buddhist Councils and later developments of 
various schools and sects—Một trong những học 
giả Phật giáo nổi tiếng vào thế kỷ thứ 19. tác 


2115 


phẩm đầu tiên của ông là bộ Túc Sanh Chuyện 

(năm 1891), một bản tương đương bằng tiếng 

Phạn của bộ Túc Sanh Chuyện bằng tiếng Pali.. 

Việc ông cho xuất bản bộ Diệu Pháp Liên Hoa 

vào năm 1908 và bản dịch cuốn này đã soi sáng 

rất nhiều giáo pháp Đại Thừa và tạo dễ dàng cho 
việc nghiên cứu các khía cạnh tôn giáo của Phật 
giáo Đại Thừa. Cuốn Giáo Khoa về Phật Giáo Ấn 

Độ nổi tiếng của ông, hay Bách khoa dùng cho 

việc nghiên cứu Ấn Độ, được xuất bản vào năm 

1896. Lần đầu tiên đây là cuốn sách cho chúng ta 

một cái nhìn khái quát khá đầy đủ, súc tích và có 

hệ thống về lịch sử lâu dài của Phật giáo. Mãi 
đến nay, sách này vẫn còn là cuốn sách tham 
khảo có giá trị cho các sinh viên học về Phật 
giáo. Một tác phẩm vĩ đại của ông là quyển Lịch 

Sử Phật Giáo Ấn Độ được viết thành 2 tập từ năm 

1901 đến năm 1903, mô tả chỉ tiết về cuộc đời 

Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng đoàn. Sách cũng 

có phần nói về lịch sử các Đại Hội Kết Tập Kinh 

Điển và sự phát triển về sau này của các tông 

phái khác nhau. 

Ho (ap): A Japanese Buddhist term for 

“Dharma.”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có 

nghĩa là “Pháp.” 

Hoa Hao Buddhism: Phật Giáo Hòa Hảo— 

Hoa-Hao Buddhism was founded In 1939 by 

Prophet Huynh Phu So. The main teachings 

emphasizes on the followings—Phật Giáo Hòa 

Hảo được Đức Ngài Huỳnh Phú Sổ sáng lập vào 

năm 1939. Những giáo lý chính: 

(D The Four Debts of Gratitude—Tứ Ân Hiếu 
Nghĩa: 

1) Be thankful to our ancestors and parents: Ân 
Tổ Tiên Cha Mẹ. 

2) Be thankful to our country: Ân Đất Nước. 

3) Be thankful to the Three Treasures (Buddha, 
Buddha-Law, Sangha): Ân Tam Bảo (Phật, 
Pháp, Tăng). 

4) Be thankful to our fellow-countrymen and all 
other sentient beings: Ân Đồng Bào và 
Chúng Sanh. 

(ŒI) The Three Karmas of the body, the mouth 
and the mind—Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý: 

(A) The karmas of the body or physical karma—— 
Thân Nghiệp: 

1) Notto kil: Không sát sanh. 

2) Notto steal: Không trộm cắp. 








3) Notto commit adultery: Không tà dâm. 

4)_ Not to abuse power: Không lạm dụng quyển 

thế. 

The karma of the mouth or verbal karma—— 

Khẩu Nghiệp: 

1) Not to speak double tongue: Không nói lưỡi 
hai chiều. 

2) Notto speak vicious tongue or not to defame 
others: Không nói lời phỉ báng. 

3) Notto tell lie: Không nói lời giả dối. 

The karma of the mind or Mental Karma——Ý 

Nghiệp: 

1) Notbe greedy: Không Tham. 

2) Notbe angry: Không Sân. 

3) Not be Ignorant: Không S1 Mê. 

(HI The Teachings on the Noble Eightfold Paths 
(which are similar to that of the Buddhism): 
Bát Chánh Đạo (giống như Bát Chánh Đạo 
Trong Phật Giáo)—See Eight Noble Truths. 

(IV)Worshippinge—Thờ Phượng: 

1) Not trying to defame the worshipping in the 
temples or pagodas; however, there Is no 
need fo create any more sfatues or Images af 
home. For those who have Buddha”s statues 
1n the house, 1t is alright to keep 1t that way; 
however, paper Iimages of Buddhas should not 
be kept and should be burned: Không phỉ 
báng lối thờ phượng tại các chùa viện, nhưng 
không cần tạo thêm hình tượng tại nhà. Nhà 
nào đã có tượng Phật vẫn được; tuy nhiên, 
những ảnh Phật bằng giấy nên đốt đi. 

2) The belief comes from the heart, not from 
outside appearances: Niềm tin xuất phát tự 
tâm chứ không bằng những hình thức bên 
ngoài. 

3) The Inside altar only needs a Brown-coloured 
flag, symbol of mankind harmony without 
disinctlon of races or ¡individuals because 


(B) 





brown color Is the association of all other 
colours: Bàn thờ chỉ cần một lá cờ nâu, biểu 
hiện cho sự phối hợp của mọi chủng tộc, 
không có sự phân biệt chủng tộc hay cá nhân, 
vì màu nâu là sự phối hợp của mọi màu. 

4) Tí there Is no room for decorating an altar 
inside the house, a “Heaven Altar” with an 
incense-brazier should be sufficient: Nếu bên 
trong không đủ rộng để lập bàn thờ thì bàn 
“Ông Thiên” với một lư hương cũng là đủ. 


5) 


6) 


7) 


2116 


Hoa-Hao Buddhism emphasizes In Improving 
onself rather than In apparent worshipping: 
Phật giáo Hòa Hảo nhấn mạnh đến sự “tự cải 
thiện” hơn là hình thức thờ phượng. 

As regards the way of worshipping Buddha, 
only fresh water, flowers and Iincense sticks 
should be used. For fresh water represenfs 
“cleanliness,” flowers represent “purity,” and 
1ncense Is used to freshen the air. As for 
offering of food, they can use any available 
food for the worshipping of their ancesfOrS: 
Cúng Phật chỉ nên dùng nước lã, hoa và 
nhang, vì nước lã tượng trưng cho sự thanh 
khiết, hoa tượng trưng cho sự thanh tịnh, và 
nhang làm tươi mát không khí. Về thực phẩm 
thì tín đỗ có thể dùng bất cứ thực phẩm nào 
mà họ có để cúng tổ tiên. 

Beside the altar of the Buddha, followers of 
Hoa-Hao Buddhism can place altars of 
parenfs or ancestors, or any national heores; 
however, they should not worship any spIrIt 
whose origins they do not know well: Bên 
cạnh bàn thờ Phật, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 
có thể đặt bàn thờ cha mẹ, tổ tiên hay anh 
hùng dân tộc, chứ không nên thờ bất cứ quỷ 
thần nào mà mình không biết rõ. 


(V) Religion Performance—Hành Lễ: 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


Followers of Hoa-Hao Buddhism only 
prostates themselves before the Buddhas, 
ancesfors, paren(s, and national heroes, no 
prostation before any living beings. Even to 
the master, they only bow, not prostating: Tín 
đồ Phật giáo Hòa Hảo chỉ lạy Phật, tổ tiên, 
cha mẹ, và những vị anh hùng dân tộc, ngoài 
ra không lạy những người sống khác. Với các 
vị thầy chỉ nên xá chứ không lạy. 

Followers of Hoa-Hao Buddhism should not 
merely rely on the help of saints and gods: 
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không nên chỉ lệ 
thuộc vào sự giúp đở của Thần Thánh. 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should not 
merely depend on the support of the1r masfer: 
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không nên chỉ lệ 
thuộc vào sự yểm trợ của vị Thầy. 

Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
never blame the Buddhas, øgods or masters for 
not having saved or blessed them. They 
always remember the Buddha's Law of 


5) 


“Cause and Effect,” If the cause 1s good, the 
effect is then good too: Tín đồ Phật giáo Hòa 
Hảo không bao giờ trách trời, oán Phật, giận 
Thầy vì những bậc nầy không cứu độ hay ban 
phước cho họ. Họ luôn nhớ luật “Nhân Quả,” 
hễ nhân tốt thì quả lành. 

Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always clearly understand the relipion”s 
prnciples and the teachings of Prophet 
Huynh, and not blindly rely on belief: Tín đồ 
Phật giáo Hòa Hảo luôn sáng suốt nhận hiểu 
những nguyên tắc tôn giáo và những lời dạy 
dỗ của thầy, chứ không mù quáng lệ thuộc 
vào niềm tin. 


(VIDFuneral—Tang Lễ: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Funeral ceremony will be kept as ancIlent 
mourning customs; however, not to perform 
any surplus and unnecessary ceremonies: 
Tang lễ vẫn cử hành như truyền thống cổ 
truyền; tuy nhiên, không nên kèn trống rình 
rang. 

NÑot to burn votIive paper because this 1s only 
a waste of money: Không đốt giấy tiền vàng 
mã, vì đây chỉ là phí phạm tiền của. 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always remember that the body 1s destructible 
and 1t should be buried discreetly without 
letting it decompose because this 1s harmful 
to the living: Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải 
nên luôn nhớ rằng thân xác tan hoại, phải 
được chôn cất thận trọng, chứ không nên để 
lâu mà có hại cho sức khỏe của những người 
còn sống. 

Only set up an altar In the middle of the 
house or In the open air for the praying and so 
on burying the dead (speedily and discreetly): 
Chỉ nên thiết lập một bàn thờ giữa nhà hay 
ngoài trời để cầu nguyện cho người chết rồi 
tiến hành nhanh chóng việc chôn cất. 

As regards to offerings of food, one can offer 
anything available, but try to keep the funeral 
simple and not money wasting: Có thể dùng 
bất cứ thực vật có sẵn nào để cúng người 
chết, nhưng không nên phí phạm tiễn bạc. 
Neighbors can come to help out with the 
funeral services, but this 1s not a chance for 
playing or enjoying musics: Hàng xóm láng 
giểng có thể tới giúp nhau trong việc tống 


2117 


táng, nhưng đây không phải là dịp để đờn ca 
xướng hát. 


(VIDMarriage—Hôn Nhân: 


5 


2) 


3) 


4) 


The parents duty Is to choose a suitable 
spouse for their child by careful observation 
of the couple°s character: Bổn phận của cha 
mẹ là phải chọn lựa người phối ngẫu thích 
hợp cho con cái bằng cách quan sát kỹ lưỡng 
tánh tình đôi trẻ. 

The custom of demanding matrimonial dowry 
deposit from the bridegroom”s family should 
be wiped off: Nên dẹp bỏ việc đòi của hồi 
môn từ gia đình chú rể. 

The parenfs of the two parties should not act 
difficult towards each other regarding the 
wedding ceremonies: Cha mẹ hai bên không 
nên làm khó dễ nhau trong vấn đề nghi thức 
hôn nhân. 

Try to keep the wedding ceremony the 
simpler the better, not to waste money: Hôn 
lễ nên càng đơn giản càng tốt, chứ không nên 
rườm rà tốn kém. 


(VIIThings followers should avoid—Những Đều 


] 


2) 


3) 


(qX)Behaviour 


cấm ky của các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo: 
Not to drink; however, during some special 
events which do not fall on fast days, one can 
have a litle of a very light liquor. Remember 
that to become drunk 1s equal to committing a 
sin: Không uống rượu. Tuy nhiên, trong 
những ngày hội hè không nhằm ngày chay 
lạt, tín đồ có thể uống một ít rượu lễ thật nhẹ. 
Nên nhớ rằng uống rượu say là phạm tội đối 
với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. 

NÑot to smoke opium. Exception to only sick 
people advised by physicians may take a little 
1n combination with other medicines: Không 
hút thuốc phiện. Chỉ có người bịnh có toa bác 
sĩ dùng chung với các loại thuốc khác là 
ngoại lệ. 

NÑot to gambling. No exception!!!: Không bài 
bạc. Không có ngoại lệ!!! 

monks, temples 
pagodas, other religions and ¡ndividuals— 
Thái Độ đối với các thầy, các chùa viện và 
các tôn giáo hay cá nhân khác: 


towards Or 


1) AlI followers of Hoa Hao Buddhism should 


2) 


3) 


(B 


l) 


2) 


` 


(A) Behaviour towards monks and nuns—Thái độ (C) 


đối với sư sãi: 


always respect decent monks and nuns: Tín 
đồ Phật giáo Hòa Hảo phải luôn kính trọng 
những sư sãi chân chính. 

Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always listen and obey ripht things taught by 
the monks and nuns: Phải luôn lắng nghe và 
tuân theo những lời dạy dỗ đúng theo chánh 
pháp. 

For those who known to be false monks and 
nuns, followers of Hoa-Hao Buddhism should 
warn and advise them to return to the right 
path of Buddhism. If they continue with theIr 
evils, followers of Hoa Hao Buddhism shouls 
take a positive action by explaining to the 
people as well as to the local Buddhists so 
that they could stay away from those w1zards: 
Với những sư sãi sai trái, tín đổ Phật giáo 
Hòa Hảo có nhiệm vụ phải cảnh tỉnh và 
khuyên họ trở về Chánh Đạo Phật Giáo. Nếu 
như họ vẫn tiếp tục con đường sai trái, tín đồ 
Phật giáo Hòa Hảo nên tích cực giải thích cho 
dân chúng và Phật giáo đồ trong vùng biết để 
lánh xa. 

Behavious towards temples and pagodas— 
Thái độ đối với chùa viện: 

Hoa Hao Buddhism does not prohibit Its 
followers from goïng to temples or pagodas to 
worship Buddhas, especlally on 1mportant 
Buddhist events such as the Buddha”s 
Brrthday (on the 15” of the Vesak month) or 
the Ullambana Basins (on the I5 of the 
seventh lunar month): Phật giáo Hòa Hảo 
không cấm đoán tín đồ đi chùa lễ Phật, đặc 
biệt là vào những ngày lễ lớn như Phật Đản 
hay Vu Lan Bồn. 

Hoa Hao Buddhism does not agree or 
emphasize on the worshipping of statues or 
Images; however, 1t prohibits 1ts followers to 
defame this form of worship in any way: Phật 
giáo Hòa Hảo không nhấn mạnh hay đồng ý 
vấn để thờ phượng hình tượng, nhưng Phật 
giáo Hòa Hảo không cho phép tín đổ chê 
trách hay phỉ báng việc thờ phượng nây tại 
các chùa. 

Behavour of followers towards other 
religions—Thái độ của tín đồ Phật Giáo Hòa 
Hảo đối với các tôn giáo khác: 





2118 


l) Followers of Hoa-Hao Buddhism always 
respect, and not talk about the way of 
worshipping of other religions: Tín đồ Phật 
giáo Hòa Hảo luôn kính trọng và không bao 
giờ để cập đến việc thờ phượng của các tôn 
giáo khác. 

2) Followers of Hoa-Hao Buddhism never speak 
1ll about the teachings of other religions: Tín 
đồ Phật giáo Hòa Hảo không bao giờ nói xấu 
về giáo lý của các tôn giáo khác. 

3) Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always behave correctly towards other 
religIons even If they do wrong to Hoa-Hao 
Buddhism: Dù các tôn giáo khác có làm gì sai 
với Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ Phật giáo Hòa 
Hảo vẫn không đối trả sai trái lại. 

(C) Behaviour towards other individuals—Thái 

độ đối với những cá nhân khác: 

1l) Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always be on good terms with others so that 
mutual sympathy may be strongly developed: 
Phải luôn đối xử tốt để phát triển sự cảm 
thông hỗ tương. 

2) Followers of Hoa-Hao Buddhism always 
show love and care for others whenever they 
are in need: Khi họ cần nên tỏ lộ săn sóc 
thương yêu. 

3) Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always try their best to help neighbors: Phải 
cố gắng hết mình giúp đổ người xung quanh. 

(X) Letting the hair growing long—ĐỂ tóc dài: 

I) The Master Huynh Phu So let his hair 
gørowing long because he tried to keep a 
remembrance of our ancestors” ancient 


~< 


custom and to show us that he 1s not 
infuenced by the western civilization, not a 
means of leading a religious life: Đức Thầy 
để tóc dài là để tỏ lộ lòng tưởng nhớ đến tục 
lệ cổ truyền của tổ tiên và cho chúng ta thấy 
Ngài không bị ảnh hưởng của văn minh Tây 
phương, chứ không phải là sự thể hiện của 
đời sống tôn giáo. 

2) The Master Huynh did not compel nor 
prohibit his followers to grow therr hair long: 
Đức Thầy không bắt buộc mà cũng không 
cấm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để tóc dài. 

3) If one grows long hair without Improving 
oneself, one 1s in no way a follower of Hoa- 


4) 


Hao Buddhism: Để tóc dài mà không cải 
thiện tự thân, thì không phải là tín hữu Phật 
Giáo Hòa Hảo. 

Master Huynh allowed his followers to make 
reforms according to the contemporary 
evolution of the country so as to be In accord 
with the people: Đức Thầy cho phép tín đồ 
Phật giáo Hòa Hảo cải cách sao cho thích 
hợp với sự tiến hóa của đất nước và thuận 
theo phong cách của dân tộc. 


(XDEducaton and Hoa Hao Buddhism—Giáo 


l) 


2) 


3) 


#) 


Dục và Phật Giáo Hòa Hảo: 

Master Huynh always emphasized that 
education would help wider our knowledge In 
science and sociology: Đức Thầy luôn nhấn 
mạnh đến giáo dục để mở mang kiến thức về 
khoa học và xã hội. 

Education helps us prevent errors and wIpe 
out supersttions: Giáo dục giúp ta tránh 
những lỗi lầm và phá tan mê tín. 

Education helps us study Buddhism more 
efficiently: Giáo dục giúp ta hiểu thêm về 
Phật pháp. 

Education is not a hindrance to morality or 
religious life: Giáo dục không phải là một 
chướng ngại của đạo lý hay đời sống tôn 
giáo. 


(XIDHoa Hao Buddhism and Business: Phật Giáo 


]) 


2) 


Hòa Hảo và Thương Nghiệp —Master Huynh 
Phu So encouraged his followers to do 
business to enrich the family economy and to 
strengthen the society as well as the country 
with the following condiions—Đức Thầy 
khuyến khích tín đổ Phật giáo Hòa Hảo làm 
thương nghiệp để phát triển kinh tế gia đình, 
xã hội và đất nước với những điều kiện sau 
đây: 

AlI followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always comply with the rules as outlined In 
the “Noble Eightfold Path”—Tất cả tín đổ 
Phật giáo Hòa Hảo luôn vâng giữ Bát Chánh 
Đạo. 

Get rid of dishonest deeds by not performing 
weipht cheating, bushel substituting, 
smugsling, liquor trading, and sales of opium: 
Tận diệt nghiệp bất thiện, không cân non, 
không tráo hàng, không buôn lậu, không 
buôn bán rượu và thuốc phiện. 





2119 


3) Exercise honest professions without cheating 
anyone, get rid of dishonest habits: Hành 
nghề lương thiện bằng cách không lường gạt 
và từ bỏ những thói xấu. 

(XII)Concepts of Hoa-Hao Buddhism on Food 
and Housinge—Quan Niệm của Phật Giáo 
Hòa Hảo về thức ăn và nhà cửa: 

1) Eatand drink moderately: Ăn uống điều độ. 

2) Avoid good food prepared with Ingredients 
that are bad for our body and which may 
cause us illness: Tránh những thức ăn ngon 
nhưng lại có hại cho sức khỏe và có thể đưa 
đến bệnh hoạn. 

3) Always keep our body clean and observe the 
rules of hygiene: Luôn giữ gìn thân thể sạch 
sẽ vệ sinh. 

4_ Get rid of the habit of living in unhealthy 
conditions because when the body 1s dirty, the 
mind cannot develop: Loại bỏ lối sống bệnh 
hoạn, vì thân thể dơ dái, thì tâm không thể 
nào phát triển được. 

Hoa Lam Temple: Chùa Hoa Lâm—Name of a 

famous ancient pagoda located in Cao Lãnh town, 

South Vietnam. According to the documents In the 

pagoda, 1t was built in the nineteenth century. The 

present structure results from the reconsfructfion In 

1972. On the right side of the pagoda stand three 

stupas of Most Venerable Như Lễ, Giác Ngộ, and 

Nhựt Lang, who were respectively the 39°, 40”, 

and 4lIth Patriarchs of the Lin-Chi of the Vietnam 

Buddhist Sangha—Tên một ngôi chùa cổ nổi 

tiếng tọa lạc trong thị xã Cao Lãnh, Nam Việt 

Nam. Theo tài liệu của chùa thì chùa được xây 

dựng từ thế kỷ thứ 19. Kiến trúc chùa hiện nay là 

kết quả của kỳ trùng tu năm 1972. Bên phải chùa 
có ba tháp thờ các vị Hòa Thượng Như Lễ, Giác 

Ngộ và Nhựt Lang, là những vị Tổ Lâm Tế tại 

Việt Nam đời thứ 39, 40 và 4I. 

Hoard of acquired wealth: Của cải tích lũy. 

Hobble (v): Đi khập khiếng—To limp—To 

cripple along. 

Hodge-podge of food: Tạp Thực—Đồ ăn tạp 

nhạp—A heterogeneous mixture of foods. 

Hogen-Bunki (jap): Fayen-Wen I[—Pháp Nhãn 

Văn Ích—See Fa-Yan-Wen-Yi. 

Hoguk pulgyo (kor): Nhà nước bảo vệ Phật 

giáo—A_ Korean “stafe-protection 





tem for 


Buddhism,” that first developed during the “Three 
Kingdoms” perlod In Korea (from late fourth 
century to 668). As in Japan, Korean Buddhism 
Was assoclated with magical practices, 
Buddhist monks commonly chanted texts and 
performed ceremonies for the pro(ection of the 
country. The rulers In turn sponsored the building 
of temples and the support of monks, In the belief 
that the merit derived from such acfivifies would 
lead to security and prosperity—Thuật ngữ Triều 
Tiên dùng để chỉ “Nhà nước bảo vệ Phật giáo,” 
đầu tiên được phát triển dưới thời “Ba Vương 
Quốc” vào cuối thế kỷ thứ 4 đến đầu thế kỷ thứ 7. 
Cũng như tại Nhật, Phật giáo Triều Tiên liên hệ 
tới những tu tập huyễn thuật, và các Tăng sĩ 
thường trì tụng kinh văn và thực hành nghi lễ 
nhằm bảo vệ xứ sở. Những nhà cai trị đáp lại 
bằng cách xây dựng chùa tháp và bảo trợ chư 
Tăng, tin tưởng rằng những công đức có được từ 
những hành động này sẽ đưa đến sự an ninh thịnh 
vượng cho đất nước. 

Hoi Khanh Temple: Chùa Hội Khánh 
Of a famous anclent pagoda located in Phú Cường 
village, Thủ Dầu Một, South Vietnam. It was built 
in 1741, under Emperor Lê Hiển Tông. In 1860, 
the thirteenth Tự Đức year, it was burnt down by 
the French army. Most Venerable Chánh Đắc had 
1t rebuilt in 1868, but later it was damaged agaIn 
during the wartime. In 1917, the auditorium and 
east compartment were rebuilt, and later the west 
compartment and the Main Hall were also rebuIlt. 
AlI the statues placed in the Main Hall are cast in 
wood, gilded and painted In red. There are three 
carved draffs decorated with the Images of the 
four sacred animals, the nine dragons and the 
Eighteen Arahats. On both walls of the Main Hai 
stand the sfatues of the Eiphteen Arahats and Ten 
Halls of Yama of Hell. Created In the late years 
of the nineteenth century, these wooden carved 
masferpleces were completed by the famous 
engravers from Thủ Dầu Một town like Trương 
Văn Can, Nguyễn Văn Ba, Sáu Nhồng and 
workers of sugar and sugar-candy workshops. 
The statues of Eipghteen Arahats, made of wood, 
cach 0.76 meter hiph, 0.4l meter wide. Its 
pedesfal ¡is 0.10 meter high and the base 1s l.7 
meters hiph. The statue of Yama Hell is made of 
wood, I meter high and 0.63 meter wide—Tên 


and 





Name 


2120 


một ngôi chùa cổ nổi tiếng, tọa lạc trong xã Phú 
Cường, thị xã Thủ Dầu Một, Nam Việt Nam. 
Chùa được xây dựng vào năm 1741 dưới triểu vua 
Lê Hiển Tông. Năm 1860, năm Tự Đức thứ 13, 
quân Pháp đốt hủy chùa. Năm 1868, Hòa Thượng 
Chánh Đắc xây lại, nhưng trong thời gian chiến 
tranh với quân Pháp chùa lại bị hư hại nặng nễ. 
Năm 1917, giảng đường và tây lang được trùng tu, 
và về sau nầy đông lang và ngôi chánh điện cũng 
được trùng tu lại. Các pho tượng trong chánh điện 
đều được tạc bằng gỗ, sơn son thếp vàng, có ba 
tấm bao lam chạm tứ linh, cửu long và thập bát La 
Hán. Hai bên tường chánh điện có tượng thập bát 
La Hán và thập điện Diêm Vương. Các tác phẩm 
chạm trổ nầy được tạc vào những năm cuối thế kỷ 
thứ 19, đầu thế kỷ 20 do các nhóm thợ nổi tiếng ở 
Thủ Dầu Một như Trương Văn Can, Nguyễn Văn 
Ba, Sáu Nhồng thực hiện. Tượng La Hán bằng gỗ, 
mỗi tượng cao 76 phân, ngang 41 phân, cả bệ cao 
1 mét 7. Tượng Diêm Vương cao I mét, ngang 63 
phân. 

Hoi Linh 'Temple: Chùa Hội Linh—Name of an 
anclent temple, located in Cantho City, Cantho 
province, South Vietnam. lt was buIilt a long time 
ago, and was rebuilt in 1914 Tên của một ngôi 
chùa cổ trong thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, 
Nam Việt Nam. Chùa được xây dựng từ lâu và 
được trùng tu năm 1914. 

Hoi Phươợc Temple: Chùa Hội Phước—Name of 
a famous anclent pagoda, located in Phú Nhuận 
hamlet, An Mỹ village, Sa Đéc town, Sa Đéc 
province, South Vietnam. The pagoda was buIilt in 
1842. At first it was a small temple possessed by 
Ms. Trần Thị Ngôn and called Lady Định Pagoda. 
In 1847, Ms. Ngôn whose Dharma name 1s Diệu 
Định, worshipped the Buddhism and requested the 
Most Venerable Head of Giác Lâm Pagoda to 
name 1t Hội Phước Pagoda. In 1848 she requested 
Master Phổ Minh from Giác Lâm pagoda to head 
Hội Phước Pagoda. Master Phổ Minh began to 
buïild the pagoda from 1849 to 1892. It has been 
restored many times—Tên của một ngôi chùa cổ 
nổi tiếng tọa lạc trong ấp Phú Nhuận, xã An Mỹ, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Sa Đéc, Nam Việt Nam. Chùa 
được bà Trần Thị Ngôn dựng từ năm 1842. Khởi 
đầu nó chỉ là một cái am nhỏ gọi là chùa Bà Định 
(vì bà Ngôn có pháp danh là Diệu Định). Năm 
1847, bà Ngôn cầu thỉnh Hòa Thượng Giác Lâm 


đặt tên chùa là Hội Phước Tự. Năm 1848, bà 
thỉnh thầy Phổ Minh từ chùa Giác Lâm về trụ trì. 
Thầy Phổ Minh bắt tay xây chùa từ năm 1849 đến 
năm 1892 thì hoàn thành. Từ đó đến nay chùa đã 
được trùng tu nhiều lần. 

Hoi Son Temple: Chùa Hội Sơn—Name of an 
ancient temple, located in Cầu Ông Táng hamlet, 
Long Bình village, Thủ Đức district, Sài Gòn City, 
South Vietnam. lt was built by Ch'an Master 
Khánh Long in the late eiphteenth century, on a 
hill adjacent to the Đồng Nai river. According to 
Gia Định Thành Thông Chí, as visitors go up to 
the hill for siphfseeings, they face the great rIver 
and have a feeling of being out of this world. 
There are many precIous 
conserved 1n the pagoda since the nineteenth 
cenfury. Among them, the statue of Mahasthama- 
Bodhisattva ¡s the oldest one, enshrined In the 
Mainn Hail. It is I.14 meters hiph, the base and the 
lotus pedestal 1s 0.34 meter high, and the width 
between the two knees 1s 0.44 meter. Outside of 
the pagoda, stands the stupa of Patriarch Khánh 
Long. The stele of the stupa reads, “The stupa of 
Patriarch Khánh Long of the Original Lin-Chi 
Sect.”—Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc trong 
thôn Cầu Ông Táng, xã Long Bình, huyện Thủ 
Đức, Thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa 
được Thiển sư Khánh Long xây vào cuối thế kỷ 
thứ 18, trên một ngọn đổi bên dòng sông Đồng 
Nai. Theo Gia Định Thành Thông Chí: “khi khách 
leo đổi du ngoạn, ngó xuống đại giang, có cảm 
tưởng như đã ra ngoài vòng thế tục.” Chùa có 
nhiều pho tượng gỗ quý từ thế kỷ thứ 19, trong đó 
có pho tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí cao 1 mét 
14, phần tòa sen và đế cao 34 phân, bể ngang 
giữa hai đầu gối là 44 phân. Bên ngoài chùa có 
tháp thờ Tổ Khánh Long, và trên bia tháp để: 
“Hội Sơn Khai Thủy Lâm Tế thượng chánh tông. 
Đạo Thành Khánh Long Hòa Thượng Tổ Tháp.” 
Hoi Tho Temple: Chùa Hội Thọ—Name of an 
ancient pagoda located in Mỹ Hưng hamlet, Thiện 
Tứ village, Cái Bè district, Mỹ Tho province, 
South Vietnam. It is also called Cái Có Patriarch 
Temple. Its original name was Kim Chương 
Pagoda, being offered three times the gold board 
“Royal Recognisaton” by the Nguyễn dynasty. 
The first time it was called Royal Recognized 
Kim Chương Pagoda; the second time, Royal 


Wwooden sfatues 


2121 


Recognized Phổ Quang Pagoda; and the third time 
Royal Recognized Thiên Tường Pagoda. After the 
French colonist troops attacked and occupied the 
Gia Định rampart, Most Venerable Minh Giác 
(1794-1884) and his disciples, Most Venerable 
Thiệu Long (1835-1929) followed a group of 
plantaton workers to arrive in Mỹ Thiện (now 
called cái Bè district, Mỹ Tho province) to build a 
pagoda that they named Hội Thọ. Prior to 1945, 
Hội Thọ Pagoda was as great and magnificient as 
Kim Chương Pagoda. When French colonist 
returned, monks, nuns as well as believers burnt 
the pagoda for fearing that the French troops 
would take 1t and serve as a barrack. After 
burnng the pagoda, they withdrew 1mto the 
guerlla base. The pagoda has still kept the 
pedestals of the sfatues, the tablets 
worshipped Iimplements and ritual appliances of 
Kim Chương Pagoda, as well as three precIous 
stupas of Most Venerable Minh Giác, Most 
Venerable Thiệu Long and Most Venerable 
Quảng Tục. In the Main Hall, there ¡s the statue of 
Amitabha Buddha, made of clay—Tên của một 
ngôi chùa cổ tọa lạc trong thôn Mỹ Hưng, xã 
Thiện Tứ, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho, Nam Việt 
Nam. Chùa còn có tên là Tổ Đình Cái Cỏ. Tên 
nguyên thủy của nó là Kim Chương, đã ba lần 
được triểu đình nhà Nguyễn ban bảng vàng “Sắc 
Tứ.” Lần thứ nhất là Sắc Tứ Kim Chương; lần thứ 
hai là Sắc Tứ Phổ Quang, và lần thứ ba là Sắc Tứ 
Thiên Tường Tự. Sau khi quân Pháp đánh chiếm 
thành Gia Định, Hòa Thượng Minh Giác (1794- 
1884) và đệ tử của ngài là Hòa Thượng Thiệu 
Long(1835-1929) đã theo phu đồn điền rút về Mỹ 
Thiện (nay thuộc Cái Bè) lập chùa đổi hiệu là 
Hội Thọ Tự. Trước năm 1945, chùa Hội Thọ cũng 
quy mô và tráng lệ không kém chùa Kim Chương 
thuở trước. Khi thực dân Pháp trở lại, vì sợ chúng 
chiếm chùa làm đồn nên Tăng chúng và tín đô đã 
thiêu hủy ngôi chùa rồi rút vào chiến khu. Hiện 
chùa còn giữ được bộ tượng thờ, nhiều bài vị và 
pháp khí của chùa cổ Kim Chương cùng ba ngôi 
bảo tháp của Hòa Thượng Minh Giác, Hòa 
Thượng Thiệu Long và Quảng Tục. 

Hoi Ton Temple: Chùa Hội Tôn—Name of a 
famous ancient pagoda located in Quới Sơn 
village, Châu Thành district, Bến Tre province, 
South Vietnam. The pagoda was bullt by Most 


and 


Venerable Long Thiển in the middle of the 
eiphteenth century ¡n the reign of Lord Võ Vương 
Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765). The Most 
Venerable was from Quảng Ngãi province. He 
entered the monkhood at Núi Đá Pagoda and 
followed the local people to move Into the new 
land of Bình Đại district, adjacent to the bank of 
the River Tiển in order to found Hội Tôn Pagoda 
to propagate The Lord Buddha's Dharma. The 
next Head of the pagoda was Most Venerable 
Khánh Hưng of the thirty-sixth generatlons of 
theLin-Chỉ Ch'an Sect (he originally entered 
monkhood at Hưng Long pagoda but headed Đức 
Lâm pagoda). Most venerable Khánh Hưng did 
restore the pagoda In the early nineteenth century, 
decorate the Buddha statue and Dharma ObJects 
as well as have the great bell cast in 1805. The 
Most Venerable Bảo Chất, Quảng Giáo, and Tâm 
Định were the successive heads of the pagoda. 
Most Tâm Định organised a 
reconsfruction of the pagoda late in 1884. In 1886 
he left for Huế to have some Buddha sfatues and 
those of the Ten Kings of Hell cast in bronze for 
worshipping In the pagoda. The successive Heads 
were Most Venerable Chánh Hòa, and Chơn Tịnh. 
At present, the pagoda still keeps sevaral wooden 
boards used In printng the Buddhist canonical 
books. some vestges of the 
nineteenth century. In the pagoda garden stand 
fifteen preclous sfupas. Hội Tôn Pagoda was 
restored again in 1947. The pagoda sutill has the 
great bell cast in 1805. The Chinese characfters 
carved on the bell read “Ritually inaugurated on 
the good day of the elventh month of Ất Sử year, 
1n the Gia Long dynasty, under the recogmition o f 
Most Venerable Khánh Hưng, Head of Hội Tôn 
Pagoda. There are also ancient thunder drum 
stand and bell support, made of one-hundred- 
year-old secular tree—Tên một ngôi chùa cổ nổi 
tiếng, tọa lạc trong xã Quới Sơn, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre, Nam Việt Nam. Chùa do 
Hòa Thượng Long Thiên xây cất vào giữa thế kỷ 
thứ 18 dưới triều chúa Võ Vương Nguyễn Phúc 
Khoát (1738-1765). Hòa Thượng vốn người 
Quảng Ngãi, tu học tại chùa Núi Đá, đã theo dân 
di cư vào vùng đất mới thuộc huyện Bình Đại, 
bên bờ sông Tiển, lập nên chùa Hội Tôn để 
hoằng dương Phật Pháp. VỊ trụ trì kế tiếp là Hòa 


Venerable 


Besides are 


2122 


Thượng Khánh Hưng, phái Lâm Tế đời thứ 36 
(ngài nguyên tu tại chùa Hưng Long và trụ trì 
chùa Đức Lâm) đứng ra trùng tu chùa vào đầu thế 
kỷ thứ I9, tôn tạo tượng Phật và pháp khí, đúc đại 
hồng chung năm 1805. Những vị Hòa Thượng trụ 
trì kế tiếp là chư Hòa Thượng Bảo Chất, Quảng 
Giáo, và Tâm Định. Ngài Tâm Định đã tổ chức 
trùng tu chùa vào cuối năm 1884. Năm 1886, ngài 
ra Huế để đúc một số tượng Phật và tượng Thập 
Điện Diêm Vương bằng đồng về thờ ở chùa. Kế 
tiếp là những vị Hòa Thượng trụ trì Chánh Hòa, 
Chơn Tịnh. Chùa hiện nay còn giữ một số bản gỗ 
khắc kinh chữ Hán, một số cổ vật của thế kỷ thứ 
19. Trong vườn chùa có l5 bảo tháp. Chùa lại 
được trùng tu vào năm 1947. Đại hổng chung 
chùa được đúc năm 1805, trên chuông có khắc 
chữ Hán: “Gia Long, Ất Sửu niên, thập nhất 
nguyệt, kiến nhựt chú cúng, Hội Tôn Tự, thượng 
Khánh hạ Hưng chứng minh.” Giá trống và 
chuông được chạm đục từ gốc đại thọ trên một 
trăm năm. 

Hoji-Bunkin (jap): Paotzu-Wenchin—Sư Báo 
Từ Văn Khâm. 

Hojo (jap): Lễ phóng sanh—A Japanese Buddhist 
term for “Ceremony of releasing trapped 
animals.” To release living creatures as a work of 
merit, including to liberate live animals and ro 
release trapped animals—Thuật ngữ Phật giáo 
Nhật Bản có nghĩa là “Lễ phóng sanh.” Phóng 
sinh bao gồm trả tự do cho những sinh vật và tháo 
gở cho những sinh vật bị mắc bẫy. 

Hojoshi (jap): Dòng họ Bắc Điều Thị (Nhật 
Bản). 

Hojo-Tokimune (jap): Phái Bắc Điều Thời 
Tông (Phật giáo Nhật Bản). 

Hokekyo (jap): Kinh Pháp Hoa—See Hokkyo. 
Hokekyogisho (jap): Pháp Hoa Kinh Nghĩa 
Sớ—See Hokkyo. 

Hokkalji (jap): Chùa Pháp Giới (Nhật Bản). 
Hokke (jap): Dharma-flower—Pháp Hoa—See 
Saddharma Pundarika Suta. 

Hokkeshu (jap): A Japanese Buddhist term for 
“he Lotus Sect.— Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “Pháp Hoa Tông.” 
Hokke-Zammai (jap): Fahua-Sanmei—Pháp 
Hoa Tam Muội—See Saddharma-pundarika- 
samadhI. 





Hokkiemetsuzai-no-Tera (jap) Chùa Pháp 
Hoa Diệt Tội. 

Hokkyo (jap): Saddharma Pundarika Sutra 
(skÐ—Diệu Pháp Liên Hoa Kinh—The Lotus 
Suữa—The wonderfUIl  law of truth—See 
Saddharma Pundarika and Saddharma Pundarika 
Suftra. 

Hoko (jap): Vaipulya (skÙ—Extensions (of 
Buddhist philosophy)—Square and wide—See 
Phương Quảng. 

Hokoji (jap): Bàng Long Uẩn—See Pan-Lung- 
Yun. 

Hokufu (jap): Baoft—Sư Bảo Phước Tòng 
Triển. 

Hokuhon-Nehangyo (jap): Bắc Bản Niết Bàn 
Kinh—Kinh Niết Bàn—S§ee Parinirvana sutra. 
Hokujiden (ap): Bắc Tự Tuyền (Nhật Bản). 
Hold on to: Chấp tr —To hold firmly or to insist 
firmly on anything. Holding together the karma, 
good or evil. lí is another name for Alaya- 
vijnana—Giữ vào hay nắm vào không lay 
chuyển. Giữ chặt vào nghiệp, dầu tốt hay xấu. 
Đây là tên khác của A Lại Da thức. 

Hold (v) to: Bám víu—To cling to. 

Hold to anything: sraha (skt)—Chấp trước hay 
nắm giữ vào sự vật. 

Hold on blïỉndly: Have taken a thing into one's 
head—Chấp mê. 

Hold one?s body upright: Keep one's body 
erect—Giữ cho thân mình được ngay thẳng. 

Hold one”s breath: Nín thở. 

Hold (v) to the concept of the reality of the 
egøo: Ngã chấp—See Atma-graha. 

Hold (v) deviant views: Mê tín tà đạo. 

Hold (v) one”s ears: Bịt tai. 

Hold (v) fast to something: To continue to 
believe in somethinge—Nắm vững điều gì —Vững 
tin điều gì. 

Hold (v) a feast: Lầm tiệc. 

Hold (v) firmly: Adana (sk)—Lagna-graha 
(skÐ——Receptacle——To 1nsist firmly on anything—— 
Chấp Trì Giữ vào hay nắm vào không lay 
chuyển. 

Hold firmly to a one-sided ïinterpretaftion: 
Thiên Chấp—Chấp về một phía. 


2123 


Hold (v) to heterodox views or doctrines : 
Drstiparamarsa (skt)—Be obsessed with the sense 
of self BỊ ngã—See 
Drstiparamarsa. 

Hold (v) a lecture on the Dharma: Give a 
Dharma talk—Tổ chức thuyết pháp. 

Hold (v) in the mouth: Hàm (ngậm trong 
miệng). 

Hold on (v): Graha (skQ)——To snatch—To take by 
force Grasp—Maintan—Obstinate— Selze— 
Chụp lấy—Đoạt lấy—Thủ Trước —To grasp—To 
hold on to, or be held by anything or idea—Thủ 
chấp các pháp không la bỏ (theo Kinh Niết Bàn: 
“Hết thảy phàm phu đều thủ trước từ sắc đến 
thức. Vì mê chấp sắc mà sinh lòng tham, vì tham 
mà bị trói buộc vào sắc và thức, vì bị ràng buộc 
nên không thể tránh khỏi khổ đau phiển não, 
buồn lo, sinh, lão, bệnh, tử). 

Hold on blindly: To have taken a thíng into 
ones head—Chấp mê. 

Hold in memory: Trì nệm. 

Hold (v) one?s mouth: Bịt miệng. 

Hold (v) one”s nose: Bịt mũi. 

Hold (v) a prayer service: Làm lễ cầu nguyện. 
Hold (v) a prayer services for the departed: 
Làm lễ câu nguyện cho người quá vãng. 

Hold (v) a prayer service for someone: Làm 
lễ cầu nguyện cho ai. 

Hold (v) a prayer service for world peace 
and the welfare of all beings: Làm lễ cầu 
nguyện cho thế giới hòa bình và chúng sanh an 
lạc. 

Hold to or rely on the name of a Buddha: Trì 
danh. 

Hold repentance before the image of the 
Buddha: Thủ Tướng Sám (Hối)—One of the 
three ways of repentance, to seek the presence of 
the Buddha to rid one of sinful thoughts and 
passlons. To hold repentance before the mind 
until the sign of Buddha”s presence annihilates the 
sin—Một trong ba phép sám hối, cầu sự có mặt 
của Phật để được tận trừ tội lỗi. Định tâm tin chắc 
rằng Phật xoa đầu và xả tội cho mình. ** See 
Three modes of repenfance. 

Hold (v) a service of worship: Làm lễ cúng 
dường. 


ám ảnh vì một cái 


Hold (v) a service of worship to the Triple 
Gem: Làm lễ cúng dường Tam Bảo. 

Hold (v) someone in high esteem (respecf): 
To esteem——Tôn trọng ai hết mực. 

Hold someone sacred: Regard someone as 
holy—Tôn thờ hay xem ai là linh thiêng. 

Hold (v) on to: Grau (skt)——Grabh (skt—Graha 
(skÐ—Se1ze—Œrasp—Maintain—Obstinate— 
Chấp. 

Hold (v) one”s tongue: Giữ miệng. 

Holder of the øreat waters: Năng Trì Phong 
luân, có khả năng trì đại thủy —See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (1). 
Holder or protector 0Ÿ a vajra: Vajrapani 
(sk)—Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm Giáng 
Tam Thế). Đây là một trong tám Kim Cang vương 
hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô Giá 
Na—This is one of the eight diamond-kings, or 
bodhisattvas as guardians of Vairocana (Đại Nhựt 
Như LaI)—See Eight diamond-kings, Vajradhara 
and Vajrapami. 

Holder or ruler of the earth: Dharanimdhara 
(skÐ——Trnì Địa. 

Holder of the vajra: Vajrapani or Vajradhara 
(sk)—Kim cang thần hay Chấp Kim Cang 
Thần—Protector of the Law—See Eight diamond- 
kings, VaJrapaml, and Vajradhara. 

Holder of water: The holder, which can hold the 
great waters—Năng trì phong luân, có khả năng 
cầm giữ đại thủy—See Four kinds of atmosphere. 
Holding cause: Lập nhân—Establishing cause, 
one of the five causes (four element(s of earth, 
water, fire and wind which are the causers or 
producers and mainftainers of Infinite forms of 
nature (resuls)—Lập nhân, trong năm 
nguyên nhân—See Five causes (A). 

Holding to doubt: Nghi chấp. 

Holding to the ego idea: Ngã Kiến Phiển 
NÑão—See Four delusions In reference to the ego 
and Four bandhanas (B). 

Holding to the entire unreality: Vô kiến—Ý 
kiến cố chấp cho rằng vạn vật là không có thực— 
See TWwo wrong views (A). 

Holding to the ïllusions of life as realities: 
Thủ Tướng—The state of grasping to the ¡illusions 





một 


2124 


of life as realities—Vọng hoặc chấp thủ vào 
tướng sự lý hay mê chấp thế giới hiện tượng. 
Holding precepts (Discipline) Moral 
conduct—Morality—GIới Ba La Mật: Trì giới— 
See Ten Paramitas. 

Holding to the real existence of material 
things: Hữu kiến—Ý kiến cố chấp cho rằng vạn 
vật là thực hữu—See Two wrong views (A). 
Holding on the reality of self and things: 
Chấp Chướng—The holding on to the reality of 
self and things and the consequent hindrance to 
entrance ¡nto nirvana— Chấp vào tự kỷ và chư 
pháp, và hậu quả là chướng ngại trong tiến trình 
đi vào Niết bàn. 

Holding the root or fundamenfal: Trì Bổn— 
In Buddhism, this the ruler of the earth, which 1s 
the root and source of all things—GŒìn giữ căn bản. 
Trong đạo Phật, đây là vị Địa Thần, chuyên chở 
vạn sự vạn vật. 

Holding to things as realities: Pháp chấp (cho 
rằng sự vật là thậ0). 

Holding to the view of permanence 0r 
immortality: Thường kiến -The view that 
personality is permanent—Tà kiến cho rằng cái 
ngã trường tồn—See Two wrong views (B). 
Holding to the view of total annihilation: 
Ucchedaditthi  (p)—Ucchedadarsana  (skÙ— 
Annhilaion-illuson or Annihilation-view—— 
Nihilism—Đoạn Kiến —-Holding to the view of 
total annihilation, or the view that death ends life, 
or world-extinction and the end of causation, In 
confrast with the view that body and soul are 
eternal, both being heterodox—The 
phiosophic doctrine that denies a substantial 
reality to the phenomenal universe—Phủ nhận sự 
hiện hữu của hiện tượng và bám vào chủ nghĩa 
hoàn toàn hủy diệt, nghĩa là khi chết là chấm dứt 
tất cả, đối lại với chủ trương cho rằng thân tâm là 
thường trụ bất diệt; cả hai đều là tà kiến—See 
Two wrong views (B). 

Holding to the view of permanence: Thường 
Kiến—Eternalism—Permanence—The view that 
holds personality as permanent—Holding to the 
view of ImmortalIty. 

Holiness (n): Thánh Đức. 

Hollographie paradigm: Ảnh tượng. 


VICWS 


Hollographie Universe: Vũ trụ như huyễn. 
Hollow speech: Empty promises—Talk of 
gøoodness or gIving, but they never carry out what 
they say—Miệng nói tốt, hoặc nói bố thí mà 
không bao giờ chịu thực hành, chỉ là những lời 
hứa trống rỗng—See Five kinds of people who 
pretend to offer alms. 

Holy (a) Arya or Sadhu (skQ—Sacred— 
Saintly—Thánh— Thuộc về thần thánh (thiêng 
liêng). 

Holy appearance: Saintly appearance—Thánh 
nghi. 

Holy assembly: Thánh Chúng—See Sacred 
assembly. 

Holy canon: Holy scriptures—Sacred canon— 
Thánh điển. 

Holy conditons: Thánh Duyên—Holy 
conditions of or aids to the holy life——Những điều 
kiện hay trợ lực giúp đưa đến cuộc sống Thánh 
Thiện. 

Holy enliphtenmenf: Enlightenment of the 
saints—Thánh minh—Sự giác ngộ của bậc Thánh. 
Holy family: Thánh gia. 

Holy fruit: Fruit of the saintly life—Thánh 
Quả—See Holy fruition. 

Holy fruition: Ariyaphalam (p)—Thánh Quả— 
The holy truth—Fruit of the saintly life (bodhi or 
nirvana)—Holy fruitlon—Fruit of Arhatship—The 
fruition of holiness—Đạo quả của bậc Thánh, đạt 
được Bồ Để hay Niết Bàn—See Six stages of 
Bodhisattva developments. 

Holy ghost: Thánh thần—Holy spirit. 

Holy Grades of Lotus: Phẩm Liên Hoa—There 
are nine Holy Grades of Lotus—Có chín phẩm 
Liên Hoa—See Nine Holy Grades of Lotus. 

Holy happiness: Thánh Phúc—One of the two 
kímnds of happiness, holy happiness, that of 
Buddhism, In contrast with that of Brahma and 
Brahmanism—Một trong hai phước, thánh phước 
hay phước của Phật giáo để đối lại với Phạm 
phước hay phước của Phạm Thiên. **See Two 
kinds of blessing. 

Holy honored one: Thánh Tôn—The Buddha—— 
Vị Thánh được tôn kính như Phật. 

Holy image: Thánh Tượng—See Sacred stafue. 


2125 


Holy jala: Thánh Võng—The holy jala, or net, of 

Buddha's teaching which gathers all Into the 

truth—Lưới Phật Pháp co cụm tất cả chân lý. 

Holy kỉng: Thánh vương. 

Holy land: Arya-desa (sk)—A Ly Đà Tế Xá— 

Thánh Phương——Land of the sage——Sacred land—— 

The holy land (the land of the sage), India where 

the Buddha was born (India)—Tiếng gọi tôn xưng 

của xứ Ấn Độ nơi Đức Phật đản sanh. 

Holy law: Law of the sains—The law or 

teaching of the saints or sages, or the holy law of 

Buddha—Thánh pháp—Những lời dạy của chư 

Hiển Thánh hay những lời Phật dạy. 

Holy lion: Thánh Sư Tử——The Buddha—Tôn 

hiệu của Đức Phật. Đức Phật là vị vua trong cõi 

Thánh như sư tử là vua trong muôn thú. 

Holy lion lord: Thánh chủ sư tử (Buddha). 

Holy lord deva: Thánh chủ Thiên trung Thiên. 

Holy man: Genuine religious man—Bậc chân 

tu—See Four saints (rewards) and Four kinds of 

holy men. 

Holy mỉnd: Thánh Tâm—The holy mind, that of 

Buddha——Tâm của bậc Thánh như tâm Phật. 

Holy monk: Thánh Tăng. 

l) The holy monk who has achieved higher 
merif, in confrasted with the ordinary monk 





(phàm tăng): Hàng Tăng chúng đức cao, đạo 
trọng đã dứt bỏ mê hoặc, đã chứng đắc chân 
lý, đối lại với phàm Tăng. 

2) The Image in the monk assembly room: 
Tượng vị Thánh Tăng ở giữa Tăng Đường. 

3) In Mahayana Buddhism, Manjusi 1s 
considered as a holy monk, his Image 1s 
placed in the center of the monks” assembly 
room: Trong Phật Giáo Đại Thừa thì coi Ngài 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như là một Thánh 
Tăng, và tượng của ngài được đặt ở giữa 
Tăng Đường. 

4) In Hinayana Budhism, Kasyapa and Subhuti 
are considered holy monks, their Images are 
usually placed ¡in he centre of the monks” 
assembly room: Trong Phật Giáo Tiểu Thừa 
thì Ngài Ca Diếp hay Tu Bồ Để được coi như 
là những Thánh Tăng, tượng của các ngài 
thường được đặt giữa Tăng Đường. 

Holy mulfitude: Thánh chúng. 


l) 


2) 


3) 


KÓ) 


All the saints, or sacred assembly: Tất cả các 
bậc Thánh. 

The Bodhisattva saints who have overcome 
1llusion, from the first staøee upwards: Những 
vị Bồ Tát Thánh đã vượt thoát phiền não từ 
sơ địa trở lên. 

To all the saints, or the wise, what 1s to be 
ordinarilyregarded as an error, that 1s, this 
world of particulars, appears 
perverted nor unperverted: Đối với Thánh 
chúng hay bậc trí, những gì thường phải được 
xem là một sự lầm lẫn, tức là cái thế giới của 
các đặc thù nầy, vẫn không biểu hiện là điên 
đảo hay phi điên đảo. 

The speclal community established by the 
Buddha was called “The Assembly of the 
Noble” (Arya-sangha), ¡intended to be the 
cradle of noble persons Since the 
tradtion had been firmly 
esfablished, the race distinction was strictly 
felt. (On that account the Buddha often 
asserted that In his own communtty there 
would be no distnction between Brahmans 
(priests) and warriors or between masters and 
slaves. Anyone who Joined the Brotherhood 
would have an equal opportumty for leading 
and training. The Buddha offen argued that 
the word Arya meant “noble” and we ought 
not call a race noble or ignoble for there will 
be some ignoble persons among the so-called 
Aray and at the same time there will be some 
noble persons among the so-called Anarya. 
When we say noble or ignoble we should be 
speaking of an Individual and not of a race as 
a whole. ÏIt Is a question of knowledge or 
wisdom but not of birth or caste. Thus the 
obJect of the Buddha was to create a noble 
personage (arya-pudgala) in the sense of a 
noble life. The noble community (Arya- 
sangha) was founded for that very purpose. 
The noble ideal (Arya-dharma) and the noble 
discipline (Arya-vinaya) were set forth for the 
asprring candidates. The path to be pursued 
by the noble aspirant 1s the Noble Eightfold 
Path (Arya-astangika-marga) and the truth to 
be believed by the noble 1s the Noble 
Fourfold Truth (Catvariarya-satyam). The 
perfections attained by the noble were the 


neither 


Brahmanical 


2126 


four noble fruitions (Arya-phala) and the 
wealth to be possessed by the noble was the 
noble sevenfold wealth (sapta-arya-dhana), 
all being spiritual qualifications. The careful 
application of the word Arya to each of the 
1mportant poinfs of his institution must not be 
overlooked by a student of Buddhism. The 
Buddha thus seemed to have endeavored to 
revive the oripinal meaning of Arya In 
personality and the dally life of his relipIous 
community: Đoàn thể do Đức Phật lập nên 
gọi là “Thánh Chúng” (Aryan sangha), đó là 
môi trường tu tập của những người cao quý. 
Vì truyền thống Bà La Môn đã được thiết lập 
kiên cố nên giai cấp bấy giờ đã được phân 
chia thật là rõ rệt. Bởi lẽ đó, Đức Phật luôn 
xác nhận rằng trong hàng Tăng chúng của 
Ngài không có phân biệt giữa Bà La Môn và 
võ tướng, hay giữa chủ và tớ. Ai đã được nhìn 
nhận vào hàng Tăng chúng đều được quyển 
học tập như nhau. Đức Phật dạy rằng không 
thể gọi một giai cấp nào là cao quý hay 
không cao được bởi vì vẫn có những người đê 
tiện trong cái giai cấp gọi là cao quý và đồng 
thời cũng có những người cao quý trong giai 
cấp đê tiện. Khi chúng ta gọi cao quý hay đê 
tiện là chúng ta nói về một người nào đó chứ 
không thể cả toàn thể một giai cấp. Đây là 
vấn đề của tri thức hay trí tuệ chứ không phải 
là vấn để sinh ra ở trong dòng họ hay giai cấp 
nào. Do đó, vấn đề của Đức Phật là tạo nên 
một người cao quý hay Thánh giả (Arya 
pudgala) trong ý nghĩa một cuộc sống cao 
quý. Thánh chúng đã được thiết lập theo 
nghĩa đó. Theo đó thì Thánh Pháp (Arya 
dharma) và Thánh luật (Arya vinaya) được 
hình thành để cho Thánh chúng tu tập. Con 
đường mà Thánh giả phải theo là con đường 
Bát Thánh Đạo (Arya-astangika-marga) và 
cái sự thật mà Thánh giả tin theo là Tứ Diệu 
Đế. Sự viên mãn mà Thánh giả phải đạt tới 
là Tứ Thánh quả (Arya-phala) và cái toàn bị 
mà Thánh giả phải có là Thất Thánh Giác 
Chi (sapta-arya-dharma). Đó là những đức 
tính tinh thần cả. Người học Phật không nên 
đánh mất ý nghĩa của từ ngữ “Thánh” nầy 
vốn được áp dụng cẩn thận vào mỗi điểm 
quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. 


Đức Phật, như vậy, đã cố gắng làm sống lại ý 
nghĩa nguyên thủy của chữ “Thánh” nơi cá 
tính con người trong cuộc sống thường nhật. 

Holy nature: Saintivity—Thánh Tính—Tánh của 

bậc Thánh. 

l) The holy nature, according to the 
Abhidharma-kosa of the passionless life: Câu 
Xá Luận gọi Thánh Tính là Chính Tính hay 
một đời sống Thánh thiện không còn bị dục 
vọng lôi cuốn. 

2) According to the Vijnanamatrasiddhi of 
enliphtenment and wisdom, the holy nature 1s 
the nature that produces the passionless or 
pure wisdom: Duy Thức Luận gọi Thánh Tính 
là cái tính sanh ra trí vô lậu mà đoạn trừ 
phiền não. 

Holy nature apar(t from unenlightened 

nature: Thánh Tính Ly Sinh —According to the 

ViJnanamatrasiddhi, the life of holiness apart or 

distinguished the  lífec of 

unenliphtened people—Theo Duy Thức Luận, 

Thánh Tính Ly Sinh là cuộc sống của sự Thánh 

thiện của các vị Thanh Văn, Duyên Giác, A La 

Hán hay Bồ Tát, những vị đã đạt được vô lậu trí 

và dứt bỏ phiền não do phân biệt khởi lên (đã dứt 

bỏ phiển não và sở tri chướng), đối lại với cuộc 
sống của phàm phu hay người chưa giác ngộ. 

Holy offering: Thánh Cúng—Those made to the 

sainfs, especially to the Triratna. 

Holy One: Arya-pudgala (skt—Saintly one— 

The holy or saintly one; one who has sfarted on 

the path to nrvana—Bậc Vô Thượng—Bậc Thánh 

đã bước vào con đường đi đến Niết Bàn. **See 

SIx realms of the samsara (existence) and four 


from common 





realms of the saints. 

The Holy Order: Đoàn thể Thánh thiện. 

Holy Places of Buddhism: Tứ động tâm—The 

four sites visited by Buddhist Pilgrims—Những 

nơi động tâm của Phật giáo: 

l) Lumbini Park: Buddha*s Birth Place—Vườn 
Lâm Tì ni nơi Đức Phật Đản Sanh. 

2) Buddha Gaya: Bồ Để Đạo Tràng —The site 
of the Buddha's Enlightenment—Nơi Đức 
Phật thành đạo. 

3) Sarnath: Vườn Lộc Uyển—Where the first 
Sermon was preached—Nơi Đức Phật thuyết 


2127 


pháp đầu tiên cho bốn anh em Kiều Trần 
Như. 

4) Kusimnara: Câu Thi Na—The scene of the 
Great Decease—Nơi Đức Phật nhập diệt. 
Holy posifion: Thánh Vị— The holy le of 

Buddhists. 

Holy pracfices: Thánh Hành-The holy 
bodhisttva life of the monastic commandments, 
meditation, and wisdom—Cuộc sống chân chính 
của một vị Bồ Tát là tu hành giới định tuệ. 

Holy principles Sacred principles—Thánh 
Đế—See Four Noble Truths. 

Holy response: Thánh Ứng—The influence of 
Buddha, or the response of the Buddha or saints— 
Sự cảm ứng linh nghiệm của chư Phật và chư 
Thánh. 

Holy rsỉ: Thánh tiên. 

Holy Scriptures: Holy canon—Sacred canon— 
Thánh Điển—See Sacred Scriptures. 

Holy seed: Saintly seed—See Saintly seed. 

Holy speech: Aryabhasa (skt)—Sacred speech— 
Thánh Ngữ—See Aryabhasa. 

Holy statue of the Buddha: Thánh Tượng— 
Chỉ tượng của Đức Phật—According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentals of Buddhist 
Philosophy, none of the earlier sculptures of 
sanchi and Barhut represent the Buddha In huma 
figure. I( Is remarkable to us that the principle 
events of the Buddha”s life have been fully given 
1n sculture without a figure of the hero. How was 
that possible? The Buddha at birthis represented 
by a full blooming lotus; the Buddha ¡n 
Enliphtenment by the Bodhi tree with a rail 
around it; the Buddha in his first preaching by a 
wheel, above which a tri-ratna mark 1s sometimes 
added; the Buddha ¡in his beggng round, or 
mendicancy, by a bowl; and the like. If supggestion 
be a means of true art, the early Buddhist artisfs 
understood 1t perfectly and utlized the Idea 
skifully for practical purposes. However, all this 
does not necessarily mean that the elders did not 
represent the Buddha at all during his lifetime, for 
there Is a legend which tells of therr making an 
Iimage for the purpose of offering veneration 
durnng the Buddha's They were 
formalistic and realistic, and so If the Buddha was 
actually before them, they had a right to depict 


absence. 


him In painting or sculture. Now that he had 
passed Into Nirvana, however, 1t Was Improper fo 
represent the one who no longer really lived. It 
was affer a considerable development of the 
Gandhara that the of 
Buddhism began to have images of Buddha. This 
was believed at about the same time when the 
Buddha”s teachings were commifted to writing, 
1.e., 80 B.C. The elders of idealistic and free- 
thinking tendencies, whom we might regard as the 
foreunners of the Mahayana, would not hold any 
meetngs for the rehearsal of the Buddha's 
sermons, nor would they enlargee upon therr 
Vinaya rules beyond what was laid down by the 
Buddha himself. They would commit those sacred 
words to memory or fo writing as they pleased. 
They did not hesiftate In using their talents in 
paInting or sculture to depict the Buddhaˆ”s image 
according to their own ideal of beauty and 
perfection, as they did in the Gandhara art. The 
trend of the free-thinking mind can also be seen 1n 
the metaphysical treatses of the Optionalists 
(Vaibhasikas), in which several opinions about 
dharmas or hipher dharmas (abhidharmas) are 
gathered together and some optional ones have 
been selected and recommended for study. 
Though the Vaishasika School belonged to the 
Hinayana, 1t already betrayed a tendency toward 
the free-thnking school. Such free-thinking 
people would be bold in exegesis, erudition, 
annofation, or in forming and expressing opinion. 
Thịs, however, does not mean that they departed 
from the original teachings of the Buddha—Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, tất cả những điêu khắc đầu tiên 
tại Sanci và Barhut không trình bày Phật trong 
diện mạo con người. Điều đáng lưu ý chúng ta là, 
những biến cố chính trong đời sống của Đức Phật 
đã được đưa ra đầy đủ trong điêu khắc mà không 
mang diện mạo một anh hùng. Làm sao có thể 
được? Phật khi giáng sinh được tượng trưng bằng 
đóa hoa sen nở trọn; khi thành đạo tượng trưng 
bằng cây Bồ Để có tường rào chung quanh; lúc 
Ngài thuyết pháp đầu tiên (chuyển Pháp Luân) 
tượng trưng bằng một bánh xe trên đó đôi khi có 
thêm dấu hiệu Tam Bảo (Tri-ratna); lúc khất thực 
tượng trưng bằng một cái bình bát, vân vân. Nếu 
sự gợi hứng là một phương tiện của nghệ thuật 


art southern school 


2128 


đích thực, các nghệ sĩ Phật tử đầu tiên đã hiểu 
điều đó khá trọn vẹn và đã dùng ý niệm đó một 
cách khéo léo cho những mục đích thực tiễn. Tuy 
nhiên, tất cả những điều nầy không nhất thiết có 
nghĩa rằng các trưởng lão đã tuyệt nhiên không 
trình bày Đức Phật suốt thời gian Ngài còn tại 
thế, vì có truyện kể về việc họ đã tạo một bức 
tượng để cúng dường trong suốt thời gian Ngài 
vắng mặt. Họ là những người chủ trương hình thức 
và duy thực, và như thế nếu Phật đang ở ngay 
trước mặt, họ có quyển miêu tả Ngài bằng hội 
họa hay điêu khắc. Nhưng bây giờ Ngài đã đi vào 
Niết Bàn, mà trình bày một người không còn hiện 
hữu trong thực tại nữa, đó là điều bất xác. Chính 
do sau nầy, một phát triển khả quan của các nền 
nghệ thuật Gandhara mà Nam phương Phật giáo 
bắt đầu có những tượng Phật. Việc nầy có thể xãy 
ra cùng lúc với việc ghi chép các giáo thuyết của 
Phật thành văn tự, tức khoảng năm 80 trước Tây 
Lịch. Các trưởng lão có khuynh hướng duy tâm và 
tự do tư tưởng, mà chúng ta có thể coi như là 
những nhà tiền phong của Đại Thừa, hình như 
không có cuộc hội họp để đọc lại các bài pháp 
của Phật, cũng không mở rộng các luật nghi của 
họ vượt ngoài những gì Phật đã thiết định. Họ 
thường ghi lại những Thánh ngôn bằng ký ức hay 
bằng văn tự tùy theo sở thích. Họ không ngần 
ngại xử dụng các tài năng của mình trong hội họa 
hay điêu khắc để miêu tả hình ảnh Phật theo lý 
tưởng riêng của mình về cái đẹp và cái toàn như 
họ đã làm ở nghệ thuật Gandhara. Ngành tự do tư 
tưởng cũng có thể được thấy trong các luận giải 
siêu hình của các nhà Phân Biệt Thuyết 
(Vaibhasika) hay Tỳ Bà Sa, trong đó nhiều quan 
nệm về pháp (dharma) hay thắng pháp 
(abhidharma) được sưu tập và một số quan niệm 
tự do đã được tuyển và được khuyến cáo học tập. 
Mặc dù phái Tỳ Bà Sa thuộc hệ Tiểu Thừa, 
nhưng đã mở ra một khuynh hướng nhắm tới 
trường phái tự do tư tưởng. Hạng người tự do tư 
tưởng như thế cố nhiên can đảm trong việc thích 
nghĩa, bác học, chú giải, hay hình thành và diễn 
tả bất cứ quan niệm nào. Tuy nhiên, điều nầy 
không có nghĩa rằng họ đi xa ngoài các giáo 
pháp nguyên thủy của Phật. 

Holy tablet: Long vị. 

Holy tablets of the Patriarchs: Bài vị của chư 
tổ. 


Holy teaching: Thánh giáo—The teaching of the 
sages, or holy one—Những lời dạy của Thánh 
Nhân. 
Holy wafer: Nước thánh. 
Holy way: Thánh đạo—See Arya-marga. 
(A) Arya-marga (sk)——Thánh Đạo. 
I1) The saintly way: Con đường Thánh Thiện. 
2) The way of the saints or sages: Con đường 
của bậc Hiền Thánh. 
3) Buddhism: Đạo Phật —See Buddhism. 
4) The Eightfold Noble Path: Bát Thánh Đạo. 
**See Eight Noble Paths. 
Ariya-vamsa (p)—Tứ Thánh Chủng—Tứ Y— 
Tứ Lương Dược —According to the SangItI 
Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, 
there are the four holy ways—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 
Thánh chủng—See Four holy ways. 
(C) See Four kinds of holy men. 
Holy wisdom: Aryajnana (skt—Supreme 
knowledge—Wisdom of Buddha— Thánh trí— 
See Aryajnana. 
Holy wisdom does not belong to the realm 
0f words: Thánh Trí Phi Ngôn Ngữ——The 
ultimate truth poinfs to the realization of supreme 
wisdom ïn the inmost consciousness, and does not 
belong to the realm of words and discriminative 
intellect; thus discrimination falls to reveal the 
ultimate truth. However, the lamp of words 1s 
useful to the passage 
enlightenment—Chân lý tối hậu chỉ vào sự thể 
chứng cái trí tuệ tối thượng trong tâm thức sâu 
thẳm nhất, và không thuộc phạm vi của ngôn từ 
và cái trí phân biệt; sự phân biệt như thế không 
thể phát hiện được chân lý tối hậu. Tuy nhiên 
ngọn đèn ngôn từ là có lợi ích cho việc soi sáng 
con đường đưa đến chứng ngộ tối hậu. 
Holy womb: Thánh thai—The womb of holiness 
which enfolds and develops the bodhisattvas, I.e. 
the three excellent positions attained in the ten 
grounds, ten kinds of dedication, 
necessary activities of a bodhisattva—Thai tạng 
của những bậc Thánh, bọc quấn và trưởng dưỡng 
chư Bồ Tát, chỉ ba hiển vị Thập trụ, Thập Hạnh, 
và Thập Hồi Hướng. **S$ee Ten necessary 
pracices of a Bodhisatva, Ten kinds of 
dedication, and Ten grounds. 





1lluminate to  final 


and ten 


2129 


Holy words: Words of a sain—Correct words of 

Buddhism—Holy words, or the words of a saint or 

sage. In Buddhism, holy words also mean the 

correct words of the Buddha and his holy 
disciples—Thánh Ngôn hay lời nói chính thực 
đúng đắn của bậc Hiển Thánh. Trong Phật giáo, 

Thánh ngôn còn có nghĩa là những lời dạy của 

Phật và các Thánh đệ tử của Ngài. **See Four 

Ariyan modes of speech. 

Homa (skt): Hỏa lò. 

(ŒD The general meanings of “Homa”—Nghĩa 
tổng quát của Hộ Ma: 

l) Fe altar, burnt offerings, as in the homa 
worship—Phép Hộ Ma hay phép cúng dường 
chư Tăng bằng cách đem các vật cúng ném 
vào lò lửa. 

2) Described as originally a burnt offering to 

Heaven (Brahmins): Vốn chỉ việc đốt lửa tế 

trời của đạo thờ lửa Bà La Môn. 

The meaninss of homa according to the 

esoterics—Nghĩa của Hộ Ma theo Mật Giáo: 

An oblation by fire (of esoteric sects). The 

esoterics adopted the idea of worshipping 

with fire, symbolizing wisdom as fire burning 
up the fagsgofs of passion and illusion, and 
therewith preparing nirvana as food: Lễ tế 
lửa (của Mật Giáo). Mật giáo bắt chước phép 
tế lửa, dùng lửa tiêu biểu cho trí tuệ để đốt 
củi phiền não, và từ đó chuẩn bị thức ăn niết 


qI) 


bàn. 

(HD Categories of homa according the esoft€rIcs—— 
Phân loại Hộ Ma theo Mật giáo: 

(A) There are four kinds of brazIers—Tứ Hộ Ma: 

1) Vasikarana (skÐ: Phạ Thủy Ca La Nã— 
Semi-circular dominating, 
Iinterpreted as calling down the good by 
means of enchantments—Lò hình bán nguyệt 
tượng trưng cho “Nhiếp Thiện Pháp” hay 
triệu tập thiện loại. 

2) Santika (sk0: Phiếm Để Ca—Round brazier 
meaning to end calamites—Lò hình trăng 
tròn tượng trưng cho “ức Tai Pháp” hay trừ 
tai ương. 

3) Pustika (skÐ: Bố Sắt Trí Ca—Square brazier 
for prosperity—Lò hình vuông tượng trưng 
cho “Tăng Ích Pháp” hay làm tăng phúc. 

4) Abhicaraka (skÙ: A Tỳ Già Lỗ Ca— 
Octagonal brazler meaning exorcising the 


brazler for 


evil—Lò hình bát giác tượng trưng cho “Hàng 
Phục Pháp” hay hàng phục ác đảng. 

(B) Eive kinds of braziers: Ngũ Hộ Ma. 

1-4)From one to four—Same as in four kinds of 
braziers—Giống như trong Tứ chủng hộ ma— 
See (II) (A). 

5) To obftain the loving protection of the Buddhas 
and Bodhisattvas: Kính Ái Hộ Ma—Được sự 
thương yêu hộ trì của chư Phật và chư Bồ Tát. 

(V)According to Eiel in The Dictionary of 
Chinese-English Budhist Terms, composed by 
Professor Soothill, Homa 1s a city on the 
eastern frontier of Persia, perhaps the modern 
Humoon: Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển của GS Soothill, Hộ Ma là tên 
của một thành phố nằm về biên giới phía tây 
của nước Ba Tư thời cổ, có lẽ bây giờ là 
Humoon. 

Homa or Fire heaven ïn the Southeast: Đông 

Nam với Trời Hộ Ma hay Hỏa Thiên—This is one 

of the eipht heavens and devas at the eight points 

of the compass—Đây là một trong tám cõi Trời 
và chư Thiên ở tám hướng—See Eight heavens 
and devas at the eight points of the compass. 

Homage (n): Sự tôn kính—Homage to him, The 

Holy One, The Pure One, The Enlightened One—— 

Chí tâm đảnh lễ Ngài, Bậc Vô Thượng—Bậc 

Thanh Tịnh, Bậc Toàn Giác. 

Homage to the Bodhisattva, Mahasattva of 

the Clear Cool Ground: Nam Mô Thanh Lương 

Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Homage to the Enlightened Being, Cloud 

Canopy of Fraprance Bodhisattva, 

Mahasattva: Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát 

Ma Ha Tát. 

Home of all Buddhas: Nhà của chư Phật (Pure 

Land). 

Homeless monks: Vân Nạp—Roaming monks— 

Du Tăng —See Assembly brothers of the clouds 

and waters. 

Homec-market-(emple: Gia-thịtự—The most 

difficult setting to practice and cultivate the 

dharma 1s at home, next is at the market, and the 
easiest and most favorable place 1s In a temple— 

Thứ nhất tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa. 

Home-sickness: Thân lý giác—Nhớ nhà—See 

Eight wrong perceptions of thought. 


2130 


Homocentric (a): Lấy con người làm trung tâm. 
Homo sapiens: Người có khả năng nhận và 
phân biệt. 

Homogeneity: Đồng tính— Đồng chủng—Đồổng 
loại. 

Homogeneous (a): Đồng tính—Đồổng chủng— 
Đồng loại. 

Homonji (Jap): Chùa Bốn Môn (Nhật Bản). 
Homsexuality: Đồng tình luyến 
Homosexuality means having sexual Intercouse 
with the same sex. There 1s a wide range of 
opInons regarding homosexuality 
Buddhist groups. In general, Buddhists are very 
tolerant towards all pwople. People aren't to be 
Judged or discriminated against If they are gay—— 
Đồng tình luyến ái có nghĩa là giao hợp với người 
cùng phái tính. Có nhiều quan điểm khác nhau về 
vấn đề đồng tình luyến ái trong các nhóm Phật 
giáo khác nhau. Nói chung Phật giáo rất khoan 
dung và rộng lượng đối với tất cả mọi người. 
Những người đồng tình luyến ái không bị Phật 
giáo phê phán hay đối xử phân biệt (kỳ thị). 
Homu-Sojo (jap): Chức Pháp Vụ Tăng Chánh 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Honen (1133-1212): Sư Pháp Nhiên—Name of a 
Patrlarch of Japanese “Pure Land” (Jodo Shu) 
tradition. He was ordained in the Tendai school 
and soon gained a reputation of his erudition (học 
thức uyên bác), but at the age of forty-three 
became dissatisfied with Tendal and 1ts scholastic 
aproach. His main concern was that no one 
seemed to be attaining buddhahood through 1ts 
methods, and he decided to adopt practices of the 
Pure Land teachers Shan-Tao and Genshin, which 
he believed consttuted a certain path to 
liberaton. This path ¡involved the practice of 
chantng the of Amitabha Buddha 
(NÑembutsu) in order to be reborn ¡in his “Pure 
Land” of Sukhavati, in which conditions are 
optimal for the attainment of Buddhahood. In his 
Senchakushu, he argued that calling on Amitabha 
1s the hiphest of all religious practices and that 
recifation of Amitabha`s name constifutes an 
“easy path” particularly appropriate for laypeople 
1n the present age, which he beleved to be the last 
period of the degeneraton of Buddhism. He 
taught that this practice should not be viewed as 


ái— 


I1 VâaFriOUS 


name 


an “insurance policy” In case one 1s unable to 
attain liberaton through 
practice of meditaton, but rather should be 
undertaken wholeheartedly as one”s sole path. 
Because he publicly proclaimmed that the Pure 
Land tradition alone 1s effective during the time of 
the “Dharma-Ending Age,” he ran afoul (chạm 
vào) of other Buddhist orders and was sent into 
exile at the aøe of seventy-four. He was allowed 
to refurn five years later,but died one years after 
that—Tên của một vị Tổ sư của truyền thống Tịnh 
Độ của Nhật. Ngài thọ giới với tông Thiên Thai 
và chẳng bao lâu sau đó ngài được nổi tiếng do 
tài học uyên bác, nhưng ở tuổi 43 ngài cảm thấy 
không vừa ý với giáo thuyết và cứu cánh của tông 
Thiên Thai. Sự quan tâm hàng đầu của ngài là 
hình như không có ai có thể đạt được Phật quả 
qua những phương pháp tu tập, nên ngài quyết 
định chấp nhận phương pháp tu tập của trường 
phái Tịnh Độ của Sư Thiện Đạo và Genshin, mà 
ngài tin tưởng tạo thành con đường giải thoát chắc 
chắn. Con đường này liên hệ tới việc trì niệm 
hồng danh Đức Phật A Di Đà để được vãng sanh 
Cực Lạc, nơi có những điều kiện tối thắng cho 
việc đạt thành Phật quả. Ngài tranh luận rằng 
Đức Phật A Di Đà là Đức Phật cao nhất trong các 
tu tập tập tôn giáo và niệm hồng danh A Di Đà 
đưa tới “con đường dễ nhất” đặc biệt thích hợp 
với Phật tử tại gia, trong thời mà ngài tin là thời 
Mạt Pháp. Ngài dạy rằng người ta không nên xem 
sự tu tập này như sự “bảo đảm” trong trường hợp 
hành giả không thể giải thoát qua tu tập con 
đường khó khăn bằng thiền định, mà phải hết 
lòng tu tập như con đường tu tập duy nhất của 
chính mình. Vì ngài công khai tuyên bố rằng chỉ 
một mình truyền thống Tịnh Độ là hữu hiệu trong 
thời “Mạt Pháp,” nên ngài đã đụng chạm với các 
trường phái Phật giáo khác, và bị lưu đày biệt xứ 
năm 74 tuổi. Năm năm sau ngài được phép trở về 
và thị tịch một năm sau đó. 
Honen-Shonin (jap) Pháp Nhiên Thượng 
Nhân—See Honen. 
Honest (a): 
1) Thành thật—Frank—Sincere 
khiết—Uprigh—Uncorrupted. 
2) Thiện lành: Bhadra or Kusala or Sadhu 
(skÙ— Good—Virtuous—Wholesome—— 
Lương thiện —See Kusala. 


the more difficult 


candit—Liêm 





2131 


Honest effortf: Tinh chuyên. 

Honest man: True man—Chính nhân (người 
chính trực). 

Honesfy (n): Sự thành thật —Sincerity. 

Honest effortf: Tinh chuyên. 

Hong Phuc Temple: Chùa Hồng Phúc—Name 
of a temple, located in Ba Đình district, Hanoi 
City, North Vietnam. It is also called Hồng Phúc 
Tự. It was said that Hòe Nhai Temple was built in 
the Lý dynasty and rebulilt in 1687, 1899, and 
1952. On the right side of the temple stands Ấn 
Quang stupa built to memorized Most Venerable 
Thích Quảng Đức who burnt himself in 1963. The 
temple 1s also considered the Patriarch House of 
the Tào Động Ch'an Sect. Most Venerable Thích 
Đức Nhuận 1s now Head or abbot of the temple. 
Hòc Nhai Temple has some famous sfelae, 
especially the stele that was built im 1703, 
showing that the temple was situated in Hòe Nhai 
quarter, Đông Bộ Đầu. This important fact helped 
the historlans locate the place where Vietnam 
Army won over Yuan army In 1258. The statue 1s 
placed in the Main Hall. A great deal of wooden 
and bronze statues have been conserved 1n the 
temple. The most extraordinary 
double statie cast in the late Lê dynasty. 
According to Vietnam Ch'an Masters, composed 
by Ch'an Master Thích Thanh Từ, “the Buddha 
sfatue was placed on king Lê Hy Tông stafue”s 
back as the King kneeling In repentance.”—Tên 
của một ngôi chùa tọa lạc trong quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội, Bắc Việt Nam. Chùa còn có 
tên là Chùa Hòe Nhai. Tương truyền chùa được 
xây vào thời nhà Lý, và đã trải qua các cuộc 
trùng tu vào những năm 1687, 1899, và 1952. Bên 
phải chùa có tháp Ấn Quang, được dựng lên để 
kỷ niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu 
năm 1963. Chùa còn là Tổ Đình của Thiền phái 
Tào Động. Hiện Hòa Thượng Thích Đức Nhuận 
trụ trì chùa. Trong chùa có một số bia đá, đặc biệt 
là bia dựng năm 1703, ghi rõ vị trí chùa ở phường 
Hòe Nhai, tại Đông Bộ Đầu, nhờ thế mà các nhà 
sử học ngày nay xác định được vị trí quân đội 
Việt Nam chiến thắng quân đội Mông Cổ vào 
năm 1258. Trong chùa còn lưu giữ nhiều pho 
tượng bằng gỗ và đồng, đặc biệt là pho tượng kép 
bằng gỗ vào thời Hậu Lê. Theo sách Thiển Sư 


IS a wooden 


Việt Nam của Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 
“Trong chùa có tượng vua Lê Hy Tông để tượng 
Phật trên lưng quỳ sám hối.” 

Hongaku (jap): Bổn Giác—A Japanese term for 

“original awakening.” This term 1s particularly 

assoclated with Kukai and the Shingon school, 

which implies that all beings and possess the 

“buddha-nature” and so are already awaked. This 

fact, however, Is obscured by 1gnorance——Thuật 

ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Bổn Giác.” Thuật ngữ 
này đặt biệt quan hệ với Kukai và Chân Ngôn 
tông, nhằm chỉ rằng tất cả chúng sanh đều có 

“Phật tánh” và đã đều giác ngộ. Tuy nhiên, sự 

kiện này bị vô minh che mờ từ bấy lâu nay. 

Honganji (jap): Bổn Nguyên Tự (Nhật Bản). 

Honji (jap): Itivrtaka (skt)—Stories of past 

occurences—Bổn Sự Kinh—See Itivrttaka. 

Honji-Suijaku (jap): Bổn Tích—A Japanese 

Buddhist term for “The original Buddha or 

Bodhisatva and his varied manifestatlons for 

saving all beings, I.e. Kuan-Yin with thirty-three 

forms.”—Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản có nghĩa 
là “Bổn Địa Thùy Tích” (từ bổn địa mà xuất phát 
ra các dấu tích. Bồ Tát và Phật do có pháp thân từ 
sơ địa trở lên do thực thân của mình biến thành 
nhiều thân ứng hóa để hóa độ chúng sanh, như 

Phật Quán Âm với ba mươi ba hình tướng khác 

nhau). 

Honkoji (jap): Chùa Bổn Hưng (Nhật Bản). 

Honnoji (jap): Chùa Bổn Năng (Nhật Bản). 

Honor: 

l) (n): Yaso (p): Fame—Danh thơm hay vinh 
dự —See Eight winds. 

2) (v): Arya (skÐ— Vinh danh—Tôn—Tôn 
trọng. 

Honor all Buddhas: Lễ kỉnh chư Phật. 

1) Bodhisattvas take honoring the Buddhas as a 
reliance because therr faith 1s purified. This 1s 
one of the ten kinds of reliance of Great 
Enliphtenng Beings. According to The 
Flower Adornment Sutra, chapter 38 
(Detachment from the World), the Great 
Enlightening Being Dniversally Good told 
Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of 
reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of 


2) 


2132 


Buddhas—Chư Bồ tát dùng pháp cúng dường 
chư Phật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tín tâm 
thanh tịnh. Đây là một trong mười y chỉ của 
chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiển bảo 
Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ 
giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of 
reliance of Great Enlightening Beings. 

Acton in all Buddha-lands, honoring all 
Buddhas, one of the ten kinds of action of 
Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can achieve the 
action of Buddhas that has no coming or 
going: Hạnh lễ bái cúng dường chư Phật trong 
tất cả cõi Phật, đây là một trong mười hạnh 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trú 
trong hạnh nây thời thành tựu hạnh phi khứ 
phi lai của chư Phật—See Ten kinds of 
practice of great enlightening beings (II). 


Honor Buddhism: Vinh danh Phật giáo. 
Honor and contempt: Vinh nhục. 


Honor and dishonor: Vinh Nhục. 
(D_ An overview of “Honor and dishonor”—Tổng 


quan về “Vinh Nhục”: Honour and dishonour 
are a pa1r ofinevitable worldly conditions that 
confront us In the course of our dally lives— 
Vinh nhục là một cặp hoàn cảnh trần thế 
không thể tránh được mà ta phải đương đầu 
trong đời sống hằng ngày. 


(A) Honour—Vinh: 


l) 


We always welcome honour or fame and 
dislike dishonour. Honour gladdens our heart; 
dishonour disheartens us. 
become famous. We long to see our picfures 
in the papers. We are greatly pleased when 
Our activiies, however Insignificant, 
given publicity. Sometimes we seek undue 
publicity too. We must agree that human 
nafue is to feel pleasant and happy when our 
fame 1s spread far and wide. But through our 
practical experlence, fame and glory are 
passing away; sooner or later they will 
vanish: Chúng ta luôn thích thú với vinh và 
luôn ghét nhục. Danh dự làm ta vui sướng và 
nhục làm chúng ta buồn khổ. Chúng ta ham 
thích trở nên nổi tiếng. Nhiều người ao ước 
thấy hình ảnh của mình trên tạp chí bằng bất 


We desire to 


are 


2) 


(B) 
l) 


cứ giá nào. Chúng ta rất vui mừng khi thấy 
những hoạt động của mình được đem ra 
quảng bá, dù những sinh hoạt ấy hoàn toàn 
không có nghĩa lý gì, và đôi khi chúng ta 
quảng bá quá mức. Chúng ta phải công nhận 
rằng bản chất tự nhiên của con người là cẩm 
thấy sung sướng và hạnh phúc khi danh của ta 
lan rộng. Nhưng qua kinh nghiệm thực tế, 
danh dự nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng sẽ tiêu 
tan thành mây khói trong môt sớm một chiêu. 
To obtain honour, some are prepared to offer 
gratification or give substantial donations to 
those In power. For the sake of publicIty, 
some exhibit their generosity by giving alms 
to a hundred monks and nuns and even more, 
but they may be totally Indifferent to the 
sufferings of the poor and the needy ¡In the 
neighbourhood: Muốn có danh dự, nhiều 
người sẵn sàng lo lót hay cho các món tiền 
lớn lao cho những người có quyền hành để 
làm cho thiên hạ biết đến; một số người trưng 
bày lòng hảo tâm bằng cách cúng dường cả 
trăm chư Tăng Ni, nhưng họ lại hoàn toàn 
lạnh nhạt trước sự đau khổ của người nghèo, 
hay láng giêng thiếu thốn. 

Dishonour—Nhục: 

We will surely perturbed when receiving 
dishonour. This 1s again the human natưre. Ït 
takes a long long time to build up a good 
reputation, but in no time the hard-earning 
gøood name can be ruined. This matfer Is not 
difficult to understand because human nature 
1s always like that, we always like to pralse 
ourselves and to dishonour others. Ñobody 1s 
exempt from the ill-famed remark even the 
Buddha. You may live the life of a Buddha, 
but you will not be exempt from criticisms, 
attacks, and insults: Chắc chắn chúng ta sẽ 
không nghe lọt tai hay xao động khi phải chịu 
những điều nhục nhã. Lần nữa, đây là bản 
chất tự nhiên của con người. Phải mất nhiều 
thời gian mới xây dựng được vinh dự, nhưng 
vinh dự nầy có thể bị vùi chôn trong nháy 
mắt. Chuyện nầy dễ hiểu vì bản chất con 
người là luôn thích khen mình chê người. 
Không ai có được miễn trừ những lời chê 
trách. Bạn có thể sống một đời như Đức Phật, 


2) 


qI) 


2133 


nhưng bạn vẫn không được miễn trừ những 
lời phê bình, tấn công hay mạ ly. 

At the time of the Buddha, the Buddha was 
the most famous for his virtues, but he was 
the one who received the most crifticisms, 
atfacks and Insults. Some antagonists of the 
Buddha spread a rumour that a woman used 
to spend the night in the monastery, but they 
failed because noone believed them. Having 
failed in this mean attempt, thay spread false 
news among the people that the Buddha and 
his disciples murdered that very woman and 
hid her corpse In the rubbish-heap of withered 
flowers within the monastery. The 
conspirators admitted that they were the 
culprits: Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài là 
một người nổi tiếng nhất về đức hạnh, nhưng 
cũng là người bị nói xấu nhiều nhất thời bấy 
giờ. Một số người chống đối Đức Phật đã 
phao tin về một phụ nữ thường ngủ lại đêm 
trong tu viện, nhưng họ đã thất bại trong âm 
mưu hèn hạ nầy. Thế là họ quay sang phao 
tin Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã giết 
chết người đàn bà và chôn xác trong đống rác 
hoa héo tần trong tu viện. Tuy nhiên, về sau 
nầy chính những người nầy đã xác nhận chính 
họ là thủ phạm. 

To treat honour and dishonour—Đối trị Vinh 
Nhục: I(t ¡is needless to waste 
Correcting the T€DOFfS 
circumsfances compel you fo necessitate a 
clarification. The enemy 1s gratified when he 
sees that you are hurt. That Is what he 
actually expects. If you are Indifferent, such 
misrepresenfatlons wil fal on deaf ears. Ït 1s 
not possible to put a stop to false accusations, 
reporfs and rumours; therefore, in The Gems 
of Buddhism Wisdom, most 
Dhammananda taught—Không cần thiết phải 
phí phạm thì giờ để cải chánh những báo cáo 
sai lâm trừ phi những hoàn cảnh bắt buộc cần 
thiết sự sáng tỏ. Kẻ địch sẽ hài lòng khi thấy 
bạn bị đau. Đó là điều kẻ địch mong muốn. 
Nếu bạn dửng dưng thì những xuyên tạc như 
vậy sẽ rơi vào những lỗ tai điếc. Không thể 
nào có thể ngăn chận những lời buộc tội, đồn 
đãi và rỉ tai sai lầm, nên trong Những Hạt 


time in 


false unless 


Venerable 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng 
Dhammananda đã dạy: 

In seeing the faults of others, we should 
behave like a blind person: Thấy lỗi người 
khác, ta nên cư xử như một người mù. 

In hearing unjust criiclsm of others, we 
should behave like a deaf person: Khi nghe 
thấy những lời bình phẩm bất công của người 
khác, chúng ta nên xử sự như một người điếc. 
In speaking 1ll of others, we should behave 
like a dumb person: Nói xấu về người khác, 
ta nên cư xử như một người ngu. 

Dogs bark, but 
peacefully: Chó sủa mặc chó, khách lữ hành 
vẫn tiếp tục tiến bước. 

We should expect mud to be thrown at us 
Instead of roses. 
disappointments: Chúng ta nghĩ sẽ bị ném 
bùn nhơ thay vì hoa hồng. Như vậy chúng ta 
sẽ không bị thất vọng. 

Though difficult, we should try to cultivate 
nonattachment. Alone we come, alone we øo. 
Nonattachment 1s happiness In this world: Dù 
khó khăn chúng ta nỗ lực trau dổi không 
luyến chấp. Một mình ta đến, một mình ta đi. 
Không luyến chấp là hạnh phúc trên thế giới 
nẦy. 

Unmindful of the poisonous darts of uncurbed 
tongues, alone we should wander serving 
others to the best of our ability: Không quan 
tâm đến những mũi tên độc phóng ra bởi 
giọng lưỡi buông lung, một mình chúng ta 
lang thang phục vụ tha nhân với hết khả 
năng. 

lt is rather strange that great men have been 
slandered, vilified, poisoned, crucifled or 
shot. Great Socrates was poisoned, Noble 
Jesus Christ, and Gandhi was shot, etc.: Thật 
là lạ lùng những vĩ nhân bị phỉ báng, nói xấu, 
đầu độc, hành xác và bị bắn. Nhà hiển triết 
Socrates bị đầu dộc, chúa Jesus cao thượng bị 
đóng đinh tàn nhẫn trên thập tự giá, Gandhi 
bị bắn chết, vân vân. 

The world is full of thorns and pebbles. It 1s 
Impossible to remove them all. But IÝ we 
have to walk, In splte of such obstacles, 
instead of trying to remove them, which 1s 
1mpossIble, 1t 1s advisable to wear a palr of 


the caravans move on 


Then there will be no 


2134 


slippers and walk harmlessly: Thế giới nây 
đầy rẫy chông gai sỏi đá, không thể nào 
chúng ta chuyển chúng hết được. Nhưng nếu 
chúng ta phải bước vào những chướng ngại 
ấy, thay vì cố gắng loại bỏ chúng đi là không 
thể được, chúng ta hãy theo lời khuyên là nên 
mang một đôi giày để bước cho khỏi bị đau. 

(HDIn The Dhammapada Suta, the Buddha 
taught—Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 

1)  Be like a lion that trembles not at sounds. Be 
like the wind that does not cling to the 
meshes of a net. Be like a lotus that 1s not 
contaminated by the mud from which 1t 
springs. We are living in a muddy world. 
Numerous lotuses spring therefrom without 
being contaminated by the mud, they adorn 
the world. Like lotuses we should try to lead 
blameless and noble lives, unmindful of the 
mud that may be thrown at us: Giống như sư 
tử không run sợ trước những tiếng động. 
Giống như luồng gió không bám víu vào mắt 
lưới. Giống như hoa sen không bị hôi tanh bởi 
bùn nơi nó mọc lên. Chúng ta đang sống 
trong một thế giới vẩn đục bùn nhơ. Nhiều 
đóa hoa sen mọc lên từ đó nhưng không 
nhiễm bùn nhơ, chúng tô điểm thế giới. 
Giống như hoa sen, chúng ta hãy cố gắng 
sống cuộc đời cao thượng thì không ai chê 
trách được, không quan tâm tới bùn nhơ có 
thể ném vào chúng ta. 

2) Wander alone like a rhinoceros. Being the 
kimmgs of the forest, lions are fearless. By 
nature they are not friphtened by the roaring 
of other animals. In this world, we may hear 
adverse reports, false accusations, degrading 
remarks of uncurbed tongues. Like a lion, we 
should not even listen to them. Like a 
boomerang, false reports will end where they 
began: Đi lang thang một mình như con tê 
giác. Như chúa sơn lâm, sư tử không hề biết 
sợ. Do bản chất chúng không sợ hãi trước 
những tiếng rống của các con vật khác. Trong 
thế giới nầy, chúng ta có thể nghe những báo 
cáo trái ngược, lời kết tội sai lầm, lời nhận 
xét đê hèn của những giọng lưỡi buông lung. 
Gống như sư tử, ta không nên nghe. Giống 
như quả tạ Bu-mơ-ren, ném ra rồi sẽ quay về 


chỗ cũ, tin đồn sai lầm sẽ chấm dứt ngay nơi 
chúng phát xuất. 

3) Great men are Indifferent to honour, or 
dishonour. They are not upset when they are 
criticized or maligned for they work not for 
fame, nor for name or honour. They are 
indifferent whether others recognize theIr 
servIces or not. To work, they have the ripht 
but not to the fruit thereof: Đại trượng phu 
không màng tới danh dự hay mất danh dự, 
vinh hay nhục. Họ không rối trí khi bị công 
kích hay phỉ báng, vì những việc làm của họ 
không phải vì muốn có tên tuổi hay danh dự. 
Họ không màng tới người khác công nhận 
hay không công nhận sự phục vụ của họ. 
Làm việc, họ có toàn quyển nhưng không 
phải là để hưởng cái quả của việc làm ấy. 

Honor The Enlightened  as though 

proftecting one”s own life: Tôn thờ Như Lai như 

hộ mạng mình—See Ten kinds of actons of 

knowledge (5). 

Honor and provide for all Buddhas: Rốt ráo 

cung kính cúng dường tất cả Như Lai—See Ten 

ultimate great tasks of Great Enlightening Beings. 

Honor and respecf: Tôn Trọng. 

l) To have regard and consideraton for: 
Respect and 
Honourable——Tôn quý và kính trọng. 

2) The best way to respect the Buddha 1s to 
follow his advice: “Not to do evIl, to do good, 
and to purify oneˆs mind.”—Cách tốt nhứt để 
tôn trọng Phật là làm theo lời Phật dạy: 
“Không làm các điều ác, làm các điều lành, 
và giữ cho tâm ý thanh sạch.” 

Honor and respect all enlightening beings: 

Tôn trọng cung kính tất cả Bồ Tát ——This is one of 

the ten kinds of rules of behavior of great 

enliphtening beings. Enliphtening beings who 
abide by these can atfain the supreme discipline 
of great knowledge—Đây là một trong mười luật 
nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được luật nghỉ đại trí vô thượng— 

See Ten kinds of rules of behavior of great 

enliphtening beIngs. 

Honour and serve all the Buddhas: Tôn kính 

và phụng sự hết thảy chư Phật —See Ten vows of 

a Bodhisattva. 


honoured—To honour— 


2135 


Honor someone: Bring someone honor—Vinh 
danh aI. 
Honor (esteem) someone highly: Tôn trọng ai 
hết mức. 
Honorable commands: Buddha's teaching— 
Tôn sắc—Những lời chỉ dạy đáng tôn quý hay 
những lời dạy của Đức Phật. 
Honorable face: Tôn nhan. 
Honorable one: Arya 
saøe—A sain—Tôn giả. 
Honorable scriptfure: Buddha sutra—Tôn kinh. 
Honorable teacher: Tôn sư. 
Honorary Doctorate Degree in Buddhist 
Studies: Bằng Tiến Sĩ Danh Dự về Phật Học. 
Honorcd: Pujya (sk)—Kính trọng—One of the 
six charateristics of a Bhagavat—Tôn Quý (cao 
quý), một trong sáu đặc tánh của từ Bạt Già 
Phạm —See SIx charateristics of a Bhagavat. 
Honored and advanced in years: Tôn túc 
(thâm niên trong đạo). 
Honored and noble: Tôn quí. Đây là một trong 
sáu ý nghĩa của chữ Thế Tôn—The six meanings 
of the Honoured One or Bhagava—See Six 
meanings of the Honoured One. 
Honored One: Arya (skt)——Tôn—Honourable— 
The honoured one—To honour—Bậc đáng tôn 
kính—See Three Honoured Ônes. 
Honored One among men: Nhị túc tôn hay 
Nhân trung tôn (Phật là bậc đáng tôn quí trong 
loài người)—The Buddha. 
Honored One descends: Quang Giáng—The 
Buddha or Bodhisatva who 1s  worshipped 
descends—Thế Tôn giáng thế, thí dụ như Phật 
hay Bồ Tát được thờ phượng giáng trần. 
Honored one of the three worlds: 
Buddha——Tam giới tôn, Đức Phật. 
Honored Sakya: Sakyamuni (skt—Shakuson 
(skÐ)——Thích Tôn—See Buddha. 
Honored and victorious: Tôn thắng. 
Honored and victorious dharma: Tôn thắng 
pháp. 
Honored victorious one: Tôn thắng giả. 
1) Honoured and victorious one: The honoured 
victorious one—Vị tôn giả luôn chiến thắng 
(ma quân phiền não) đáng tôn kính. 


(skÙ An arhat—A 





The 


2) One of the five bodhisattvas on the left side 
of Sakyamuni (symbolized wisdom): Một 
trong năm vị Phật Đảnh Tôn bên cánh tả của 
Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng trưng cho trí 
huệ. **See Five Bodhisattvas who sometimes 
stand on the left of Sakyamumi, Indicative of 
five forms of wisdom. 

3) One of the divinities of the Yoga school: Trừ 
Chướng Phật Đảnh. **See Eive Bodhisattvas 


who sometmes stand on the left of 
Sakyamunl, Indicative of five forms of 
wisdom (5). 


Honoring the Buddhas: Cúng dường chư 
Phật—See Honor all Buddhas. 
Honrai-no-memoku (jap) Phật Tánh—An 
1mportant term in Zen Buddhism, which refers to 
one”s buddha-nature (buddhata), the fundamental 
realfy that 1s obscured by attachment to 
conceptual thoughts and language. The term 1s 
used in one of the best-known Koans, “What 1s 
your original face before your parents were 
born?—Một thuật ngữ quan trọng trong nhà 
Thiền, dùng để chỉ “Phật Tánh,” thực chất cơ bản 
đã từ lâu bị che mờ bởi luyến chấp vào khái niệm 
tư tưởng và ngôn ngữ. Thuật ngữ được dùng trong 
một trong những công án nổi tiếng nhất của nhà 
Thiển, đó là “Bản lai diện mục từ thời cha mẹ 
chưa sanh ta ra là cái gì?” 

Honsho (jap): Jataka (skt—Birth Stories or Past 
Lives Sutra—Past lives—See Jataka storIes. 
Hoodlum: Kẻ vô lại, tính tình hung hãn lộ trên 
nét mặt (Ngưu đầu mã diện hay đầu trâu mặt 
ngựa—The head of an ox and the face of a horse). 
Hoodo (jap): Phụng Hoàng Đường (trong chùa 
Nhật Bản). 

Hoöøf (n): Dấu chân. 

Hook of desire: Dục Câu The bodhisattva 
aftracts men through desire, and then draws them 
to the enlightenment of Buddha—Lưỡi câu ái dục 
mà chư Bồ tát dùng để hấp dẫn chúng sanh, để 
rồi sau đó đưa họ vào con đường tu tập giác ngộ. 
Hope (v): Hy vọng—Mong cầu —To desire— 
Everyone has hopes that his wishes will be 
fulfilled someday. Hope 1(self is not wrong, for 
hope wIll help people try to reach to better 
situatons. However, when a person begins to 
expect things have to happen the way he or she 


2136 


wishes, he or she begins to have trouble with 
disappointment. Thus, the Buddha taught: 
“Suffering of frustrated desire,” or unfulfilled 
wishes sufering (suffering duc to 
unfulfilled wishes), or cannot get what one wants 
causes suffering. The pain which results from not 
receiving what one seeks, from disappointed hope 
or unrewarded effort, one of the eight sorrows. 
And therefore, the Buddha advised his disciples 
“content with few desires.” “Content with few 
desires” means having few desires; “knowing how 
to feel satisfled” means being content. Knowing 
how to feel satisfied with few possesslons means 
being content with material conditions that allow 
us to be healthy and strong enouph to practice the 
Way. “Knowing how to feel satisfied and being 
content with materlal conditions” 1s an effective 
way to cut throuph the net of passions and desires, 
affain a peaceful state of body and mind and 
accomplish our supreme goal of cultivaton—Mọi 
người đều hy vọng rằng một ngày nào đó những 
ước nguyện của họ sẽ được thành tựu. Hy vọng tự 
nó không có gì sai trái vì hy vọng giúp con người 
cố gắng vươn lên tới những hoàn cảnh tốt đẹp 
hơn. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu mong muốn 
mọi việc đều được như ý mình, họ sẽ gặp phiền 
muộn khi sự việc không xãy ra đúng như ý họ 
muốn. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy: “Cầu bất 
đắc khổ,” tức là những mong cầu không toại 
nguyện gây nên đau khổ, đây là một trong bát 
khổ. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật khuyên 
mọi người nên thiểu dục tri túc. Thiểu dục là có ít 
dục lạc; tri túc là biết đủ. Thiểu dục tri túc là ít 
ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng 
lòng với những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm 
đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một 
phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, 
để đạt được sự thẳnh thơi của thân tâm và hoàn 
thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập. 
Hopeful faculties: Hi vọng căn—See Ten kinds 
of faculties of Great Enlightening Beings. 

Hoping that acfions will be compensated 
and be returned in some way: Bố thí mà trong 
tâm luôn mong cầu được bồi hoàn bằng các sự 
đển ơn đáp nghĩa—See Five kinds of people who 
pretend to offer alms. 

Hopkins, P. Jeffrey (1940 - ): American scholar 
of Buddhism who has writen a number of 


cause 


influental books on Gelukpa order of Tibetan 

Buddhism. He served as the main English 

Iinterpreter for the Dalai Lama for over a decade 

and founded a graduate program 1n Buddhist 

Studles at the University of Virginia. His books 

indlude Meditaion on Emptiness (1983) and 

Emptiness In the Mind-Only School of Buddhism 

(1999)—Học giả Phật giáo người M, người đã 

viết một số sách có ảnh hưởng về trường phái 

Gelukpa của Phật giáo Tây Tạng. Ông phục vụ 

như là người thông dịch cho Đức Đạt Lai Lạt Ma 

trong hơn một thập niên và đã sáng lập ra chương 
trình tốt nghiệp về Phật Học tại trường Đại Học 

Virginia. Những quyển sách của ông bao gồm 

“Thiên Định về Tánh Không” năm 1983, và “Duy 

Thức Tông Phật Giáo” vào năm 1999. 

Hora (skÐ: Hỏa La. 

1) Time: Thời giờ. 

2) Hour: Giờ —Hours. 

3) Astrologically a horoscope: Nói về chiêm tỉnh 
tử vi. 

4) Said to be the country where I-Shing studied 
astronomy: Người ta nói đây là xứ mà Nhất 
Hành đã nghiên cứu về chiêm tỉnh. 

Horei (jap): Sư Pháp Lệ (Phật giaó Nhật Bản) ( - 

635). 

Horin  (jap): (sk)—Dharma- 

wheel—Pháp luân—See Dharma Wheel. 

Horin-ji (jap): Pao-linSsu—Bảo Lâm Tự— 

NÑame of a temple which was built in 504 In the 

South of China. It 1s said that the Sixth Patriarch 

Hui-Neng stayed there for some time—Tên của 

một ngôi chùa được khai sơn vào năm 504 tại 

miễn Nam Trung Quốc. Người ta nói Lục Tổ Huệ 

Năng có thời đã lưu lại tại nơi này. 

Horizontal board: Bức hoành phi. 

Horner, Isabelle Blew (1896-1981): British Pali 

scholar, who was one of the leading figures of the 

Pali Text SocIety. She served as president of the 

soclety and was also vice president of the 

Buddhist Soclety. She published a number of 

influential translations of Pali texts, as well as 

independent scholarly studies, including Women 

Under Primiive Buddhism and Gotama the 

Buddha—Một học giả Pali người Anh, một nhân 

vật hàng đầu trong Hội Kinh Thư Pali. Bà từng 

làm Chủ Tịch Hội và cũng là Phó Chủ tịch Hội 


Dharma-cakra 


2137 


Phật Giáo. Bà đã cho xuất bản một số dịch phẩm 

rất có ảnh hưởng bằng tiếng Pali, cũng như một số 

các nghiên cứu độc lập của bà bao gồm quyển 

“Phụ Nữ Dưới Thời Phật Giáo Nguyên Thủy và 

Đức Phật Cổ Đàm.” 

Horrible (a): Ghê gớm——Dreadfu]——Disgusting. 

Horse: 

1) Ngựa—Four kinds of horses, likened to four 
classes of monks—Bốn loại ngựa để ví với 
bốn loại Tỳ Kheo—See Four kinds of horses. 

2) Ngọ (from II a.m. to l p.m.)—See Twelve 
animals. 

Horse-breaker: Mã Thắng —See Asvajit. 

Horse dung: Phân ngựa—At the time of the 

Buddha, people used horse dung as a kind of 

medicafion to treat a wound. Usually, horse dung 

1s applied right on the wound to cure it—Vào thời 

Đức Phật, người ta dùng phân ngựa như là một 

loại thuốc trị vết thương. Thường thì phân ngựa 

được đắp ngay trên vết thương để trị. 

Horse-grain: Mã Mạch —Buddha”s food when 

he spent three months with the Brahmin ruler 

Agmdata with 500 monks, one of his ten 

sufferings—Buddha”s food when he spent three 

months with the Brahmin ruler Agnidatta with 500 

monks, one of his ten sufferings—Lúa mạch làm 

thức ăn cho ngựa. Vào một mùa hè, Đức Phật 
nhận lời của một vị vua Bà La Môn là A Kỳ Đạt 
cùng 500 vị Tỳ Kheo đến để an cư trong nước của 
vị vua nầy. Trong ba tháng đó nhà vua chỉ cho 

Phật và Tăng đoàn ăn lúa mạch của ngựa. Đây là 

một trong 10 khổ nạn của Đức Phật. 

Horse-head Dharmapala: Hayagriva (skU)— 

Mã đầu Minh vương—S§ee Fifteen bodhisattvas 

who represent the Buddha's dharmakaya, or 

spiritual body; wisdom 1n graciousness and a 

pIerce or angry form against evil (IV). 

Horse-head Kuan-Yin: Hayagriva (sk)—Mã 

Đầu Quán Âm—The horse-neck or horse-head 

Kuan-Yin in awe-inspiring atfitude towards evil 

spiris—Còn gọi là Mã Đầu Đại Sĩ hay Mã Đầu 

La Sát, tiếng Phạn âm là Hà Da Yết Lợi Bà, là 

một vị tôn nơi Quan Âm Viện trong Thai Tạng 

giới, tức vị Sư Tử Vô Úy Quan Âm, có đâu và cổ 
ngựa, có hình dáng rất uy nghi khiến cho ma quân 
phải chịu thần phục—See Hayagriva. 





Horse-park: Mã Uyển (vườn ngựa)—The horse 
ørove—See Horse-park monastery. 

Horsepark  monasfery: Whie Horse 
Monastery—Bạch Mã Tự The Whie Horse 
Temple (Monastery) recorded as given to the 
Indian monks, Matanga and Gobharana, who are 
reputed to have been fetched from India to China 
1n 64 A.D. The temple was in Honan, in Lo-Yang, 
the capIfal; it was west of the ancient cIty, east Of 
the later city in Later Han dynasty. According to 
tradition, originating at the end of the second 
century A.D., the White Horse Temple was so 
called because of the white horse which carried 
the sutras they brought back from India. Also 
according to tradition, the first missionaries dwelt. 
Some said this temple was built in memory of the 
two Arhat Bhikshus who came to China on “white 
horses” to propagate the Buddha-Dharma—Chùa 
Bạch Mã được vua Hán Minh Đế dựng lên và cho 
người sang Ấn Độ tìm hai vị sư nổi tiếng là 
Matanga và Gobharana về trụ trì vào khoảng năm 
64 sau Tây Lịch thời Hậu Hán. Chùa tọa lạc trong 
thành Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam, về phía tây của 
cổ thành, phía đông của thành mới bây giờ. Theo 
tương truyền thì vào cuối thế kỷ thứ hai sau Tây 
Lịch, những kinh mang về từ Ấn Độ được chở trên 
những xe ngựa trắng nên từ đó chùa có tên là 
Bạch Mã. Đây cũng là nơi mà giáo đoàn truyền 
giáo đầu tiên của đạo Phật lưu trú. Cũng có 
truyền thuyết cho rằng chùa nây được dựng lên 
để tưởng nhớ hai vị A La Hán Tỳ Kheo đã đến 
Trung Hoa hoằng Pháp bằng ngựa trắng. 
Horse-head raksasa: Mã Đầu La Sát—The 
horse-head raksasa in Hades—Mã đầu Minh 
vương (loại quỷ La Sát mình người đầu ngựa, cai 
ngục nơi Diêm La). 

Horse-will, monkey-mind: Ý Mã Tâm Viên— 
The restless will and the mischievous Intellect. 
Human mind as a horse, ever running from one 
thing to another. The mind like a horse and the 
heart like a monkey, restless and intractable—Ý 
như con ngựa dong ruối, tâm như con khỉ chuyển 
cây. Tâm ý của con người dong ruổi như con 
ngựa, chạy từ chỗ nầy qua chỗ khác, không ngừng 
nghỉ (đuổi theo ngoại cảnh không dừng lại ở một 
chỗ). 





2138 


Cần 
second, or 


Hortative turn of the law-wheel: 
chuyển—Khuyến chuyển—The 
exhortaton turn of the Buddha”s wheel ¡in the 
Deer Park, one of the three turns of the law-wheel 
when the Buddha preached in the deer Park. Men 
must know the meaning and cause of suffering, 
cut of 1s accumulation, realize that It may be 
extinguished, and follow the eightfold noble path 
to atainment of enlightenment—Lân chuyển 
Pháp Luân thứ nhì trong ba lần chuyển Pháp Luân 
của Phật trong vườn Lộc Uyển. Con người phải 
hiểu rõ nghĩa và nguyên nhân của khổ đau phiền 
não, phải đoạn tận khổ tập, và phải tu tập theo 
Bát Chánh Đạo để thành Chánh quả—See Three 
turns of the law-wheel when the Buddha preached 
1n the Deer Park. 

Horyiuji (jap): Chùa Pháp Long (Nhật Bản). 
Ho-Shan: Hòa Sơn—Name of an abbot at Ho- 
Shan monastery in Chi-Chou, who died in 960 
A.D.—Tên của một vị Tăng trụ trì tại Hòa Sơn Tự 
ở Cát Châu, sư tịch năm 960 sau Tây Lịch. 

Hoshi (jap): Paochi—Sư Bửu Chí —Name of a 
famous monk ¡n Japanese Buddhism—Tên của 
một vị sư nôÏ tiếng trong Phật giáo Nhật Bản. 
Hosna (skt): See Ghazna. 

Hospitable to one”s husband”s relatfives and 
friends: A wife should always be hospitable to 
her husband's relatives and friends. This 1s one of 
the five ways for a wIfe to show compassion and 
respect to her husband which the Buddha laid 
down in the Sigalovada Suta—Ân cần tiếp đón 
thân bằng quyến thuộc bên chồng. Đây là một 
trong năm phép cung kính yêu thương của người 
vợ đối với chồng mà Đức Phật đã ban hành trong 
Kinh Thi Ca La Việt—See Flve ways for a wIfe 
to show respect to her husband. 

Hossen (jap): Japanese term particularly 
associated with Zen, referring fo an encounter 
between two practitioners, the goal of which 1s to 
demonstrate directly one”s understanding of truth, 
without recourse (nhờ đến) to conceptual ideas or 
terminology. ÏIt is not a debafe or a competIfIve 
©exerclse, but rather an opportumty for the 
participants to deepen theIr respective (tương ứng) 
understandings—Từ ngữ Nhật Bản liên hệ tới 
Thiền tông, dùng để chỉ sự gặp gỡ giữa hai hành 
giả, với mục đích là bày tỏ trực tiếp kiến giải của 


mình về chân lý, mà không nhờ đến khái niệm 

của tư tưởng hay thuật ngữ. Đây không phải là 

một cuộc tranh luận hay một lối thi tài, nhưng đây 
là cơ hội cho những người tham dự hiểu sâu thêm 
về những kiến giải của nhau. 

Hosshi (jap): A Japanese Buddhist term for 

“Dharma master.”—Thuật ngữ Phật giáo Nhật 

Bản có nghĩa là “Pháp sư.” 

Hosshin (Jap): 

I1) Sư Pháp Tấn (Nhật Bản). 

2) Dharmakaya (skÐ: Dharma-body (name of 
one of the three bodies of a Buddha)—Pháp 
thân. 

Hossho-Zanmai (jap): A Japanese Buddhist 

term for “Samadhi as the dharma-nature.”——Thuật 

ngữ Phật giáo Nhật Bản có nghĩa là “Pháp tánh 
tam muội.” 





Hosso (jap): Pháp Tướng—A Japanese term for 
“Characterisics of Dharma.” The the 
Japanese orders derived from the Chinese Fa- 
Hsiang school, which ¡in turn traces 1fself back to 
the Indian Yogacara tradition. It was first brought 
to Japan by Dosho (629-700), who traveled to 
China in 653 and studied with Hsuan-Tsang. It 
became one of the six main Buddhist schools of 
the Nara period (710-784); the others were Kusha, 
Sanron, JojJitsu, Ritsu, and Kegon—Từ ngữ Nhật 
Bản dùng để chỉ “Pháp Tướng.” Từ ngữ mà các 
tông phái Nhật Bản đã lấy từ trường phái “Pháp 
Tướng Tông” của Trung Hoa, có từ thời truyền 
thống Du Già Ấn Độ. Truyền thống này được 
ngài Dosho truyền sang Nhật Bản, ngài đã du 
hành sang Trung Hoa vào năm 653 và theo học 
với ngài Huyển Trang. Truyền thống này trở 
thành một trong 6 trường phái chính dưới thời Nại 
Lương; những truyền thống khác gồm có Câu Xá, 
Tam Luận, Thành Thực, Tịnh Độ và Hoa 
Nghiêm—See Seven Sects In Japan, and Eight of 
the early Japanese Buddhist secfs. 

Hossoshu (jap): Pháp Tướng Tông—See Hosso, 
and Seven Sects In Japan. 

Hossu (jap): Vyajana (skÙ—A duster—Fly 
brush—Phất tử (Đồ lau bụi)—A baton or stick, 
about fifteen Iinches long and shaped like the 
human spine, used by Zen masters to emphasize a 
pOoInt or somefimes to rap a student—Cái que hay 
thanh cây dài khoảng từ 4 đến 5 tấc, có hình 


term 





2139 


giống như xương sống của con người, các lão sư 
dùng để nhấn mạnh một điểm khi nói, hay để tựa 
khi ngồi hoặc đôi khi dùng đập nhẹ vào các môn 
sinh. 

Host of heaven: Thiên 
Brahma, Indra, and all their host. 
Hosfile (a): Thù địch. 

Hostile conditons: Vi Duyên—Opposing 
conditions, calamities, robbers, etc——Sự 
duyên trái ngược với tâm ta, như tai họa, đạo tặc, 
vân vân. 

Hosftile mỉnd: Tâm thù hận. 

Hostility (n): Sự thù hận. 

Hot hells: Nhiệt địa ngục—See Three kinds of 
hells. 

Hotei (jap)›: Bố Đại Hòa Thượng —Great 
Reverend—Pu-Tai Ho-Shang—Cloth-bag monk, 
an erratc monk (n the tenth century, usually 
depicted, scantly clad and surrounded by 
children)—VỊ Đại Tăng còn có hiệu là Trường 
Đinh Tử, với chiếc túi vải trên lưng (vào thế kỷ 
thứ 10, vị hòa thượng có hình dáng đẩy đà chậm 
chạp, trán nhăn bụng phệ, đi đâu lũ trẻ cũng 
thường hay bu theo chọc ghẹo Ngài). 


Chúng——Includes 


1©. 


Hof-hell: Địa ngục nóng—There are eight great 
naraka or hot hells—Có tám địa ngục nóng lớn— 
See Eipht great hot hells and Hell (HI(A 1). 

Hofo (jap): Pháp Đăng. 

l) The lamp of Dharma which dispels the 
darkness of ienorance—Ngọn đèn Phật Pháp 
xua tan bóng tối vô minh. 

2) Name of a famous Chinese Zen master— 
Thiền Sư Pháp Đăng (Trung Quốc)—See Fa- 
Teng. 

Hof-tempercd (a): Nóng tính. 

Hot(est hell: Pratapana, or Mahapratapana 

(skÐ—Cực Nhiệt Địa Ngục—The hottest hell, the 

seventh of the eight hells—Địa ngục nóng nhất, 

địa ngục thứ bẩy trong tám địa ngục nóng—See 

Eight great hot hells and Hell (HD(A 1). 

Hour of wisdom: Nhật Ngung Trung—10 AM 

síyled by the T”Ien-T”a1 the hour of wisdom——GIờ 

Ty, I0 giờ sáng. Tông Thiên Thai cho rằng giờ 

nầy là giờ của trí huệ Bát Nhã. 

House of chasity: Tịnh thất. 


House of incense: Gandhakuti (skt—Hương 

thất. 

Householder: Kulapati (skt)——A lay person who 

practices Buddhism at home without becoming a 

monk or a nun—Người tại gia tu tập Phật pháp 

nhưng không trở thành một vị Tăng hay Ni—See 

Upasaka. 

Households: Cư S—See Upasaka. 

Houscholds and ascetics: Cư sĩ và tu sĩ. 

Hovel (n): Cốc—Am——Túp lều—A hut. 

Hover over: Liên tưởng. 

How to requite hatred: Báo Oán Hạnh —See 

Four disciplinary processes (B). 

How to stay on the site of the Buddha?: Làm 

thế nào để luôn ở cạnh Như Lai?—According to 

the Sutra In Forty-Two Sectons, Chapter 37, the 

Buddha said: “My disciples may be several 

thousands miles away from me but If they 

remember and practice my precepts, they wIll 

certainly obtain the fruits of the Way. On the 

confrary, those who are by my side but do not 

follow my precepts, they may see me constantly 

but in the end they will not obtain the Way.”— 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 37, Đức 

Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn đậm, mà luôn 

nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta thì chắc 

chắn sẽ chứng được đạo quả. Ngược lại, kẻ ở gần 

bên ta, tuy thường gặp mà không thực hành theo 

giới pháp của ta, cuối cùng vẫn không chứng được 

đạo.” 

Hoyen-goso (jap): Fa-Yen-Wutsu—Pháp Diễn 

Ngũ Tổ—See Fa-Yan. 

Hozo (jap): 

l1) Jewel Treasury: Pháp tạng. 

2) Name of a monk: Sư Pháp Tạng —See Pháp 
Tạng (6). 

Hozo-Bu (jap): Dharmagupta (skt—Dharma- 

Sforaøe School—Pháp Tạng Bộ—See 

Dharmagupta and Dharmaguptikas. 

Hrada (skt): Hạ La Đà. 

1) A lake: Hồ—A pool. 

2) A ray oflipht: Tia sáng. 

Hrdaya (skÐ: Heart—lIntention—Mind—— 

Physical hear—WIII—Nhục đoàn tâm—Hột Lợi 

Đà Da—Hãn Lật Đà—Hột Lý Đà Da—Hột Lý 

Na Da—Hột Lý Nãi Da—The heart—The mind— 


2140 


Some forms are applied to the physical heart, 
others somewhat discriminately to the tathagata- 
heart, or the true, natural, innocent heart—Chân 
thực tâm hay kiên thực tâm. Có chỗ nói là “nhục 
đoàn tâm hay hột lý đà da,” có chỗ lại cho là 
“kiên thực tâm hay can lật đà da.”—See Mind. 
Hri (skt: Shame—Tàm—See 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Hrich (skt): Hột r—Chủng tử Phật. 
Hridaya (skt): Tâm——Heart—Mind. 
Hrih (skt: Hrih [Ha-Ra-I-Ah] (sk)—Hột Lý— 
Hột Lý Câu —A  germ-word of Amitabha and 
Kuan-Yin—Chủng tử của Đức A Di Đà và Đức 
Quán Thế Âm (hột-lý hay “ha-ra-i-ah” là câu 
chân ngôn, tất cả cung điện, cây cối, ao báu, chim 
chóc ở cõi Cực Lạc đều do chữ Hột Lý nầy mà 
sanh ra). 

Hrosminkan (skt): Semenghan (skt—Hột Lộ 
Tất Nê—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Hrosminkan 1s 
an ancient kinedom near Khulm and Kunduz, 
northern India—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, Hột Lộ Tất Nê là một vương quốc 
cổ gần hai thành Kulm và Kunduz, thuộc vùng 
bắc Ấn Độ. 

Hsi-Lin-YiniI Dictionary: Hy Lân Âm 
Nghĩa—The Dictonary (I0 books) compiled by 
Hsi-Lin of the Tang dynasty, supplementing the 
Hui-Lin-Yin-[. Sound and meaning accord with 
Hui-Lin, and terms used in translatons made 
subsequent to that work are added—Bộ Tự Điển 
10 quyển do Hy Lân đời Đường biên soạn, bổ túc 
cho bộ Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa do Tuệ 
Lâm biên soạn. Âm và nghĩa đồng bộ với bộ sách 
của Tuệ Lâm, lại có thêm phần những từ dịch 
thuật bổ túc. 

Hsiang-Yen-Zhi-Hsien: Hương Nghiêm Thiền 
Sư—Zen Master Hsiang-Yen-Zhi-Hsien—Zen 
master Hsiang-Yen-Zhi-Hsien was born in Shing- 
Chou (now ¡1n Shan-lT”ung Province), wWas a 
diseple of Zen master Pai-Ch?ang-Huai-Hai. 
After the masters death, he went to Kwei-Shan 
(who was also a senlor disciple of Pai-Ch?ang— 
Thiển Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn, quê ở Thanh 
Châu (bây giờ thuộc tỉnh Sơn Đông), là đệ tử của 
Tổ Bách Trượng Hoài Hải. Khi Bách Trượng qua 
đời, ngài sang tiếp tục công quả với Tổ Quy Sơn 


Seventy-five 


và trở thành đệ tử của Thiển Sư Qui Sơn (Linh 

Hựu cũng là một cao đệ của Tổ Bách Trượng). 

* One day Kwei-Shan said to Hsiang-Yen: 
“ve heard that you are an intelligent monk 
at Pai-Zhang, responding ten times for what 
you re asked. ÑNow_ Ứm not asking you about 
what recorded or what can be learned from 
the scriptures! You must say something from 
the time before you were born and before you 
could distinguish objects. Í want to record 
what you say.”—Một hôm, Qui Sơn bảo: “Ta 
nghe ở chỗ Thiền Sư Bá Trượng hỏi một đáp 
mười, hỏi mười đáp trăm, đó là người thông 
minh lanh lợi, ý tưởng là cội gốc sanh tử. Giờ 
đây ta không hỏi ngươi những gì ngươi nhớ từ 
kinh điển, mà thử nói một câu khi cha mẹ 
chưa sanh xem?” 

* Hsiang-Yen was confused and unable to 
answer. He sat in deep thought for some time 
and then mumbled a few words to explain his 
understanding. But Kwei-Shan 
accept this. Hsiang-Yen said: “hen would 
the master please explain I1f?” Kwei-Shan 
said: What I might say would merely be my 
own understanding. How could 1t benefit your 
own view?” Hslang-Yen returned to the 
monk”s hall and search through the books he 
had collected, but he couldn't find a single 
phrase that could be used to answer Kwei- 
Shan”s question. Hsiang-Yen then sighed and 
said: “A picture of a cake cant satIsfy 
hunger.” He the burned all his books and sa1d: 
“Durng this lifetime IÌ wont study the 
essenfial doctrine. [II just become a common 
mendicant monk, and I wonˆt apply my mind 
to this any more.”—Sư bị một câu hỏi nầy 
làm mờ mịt không đáp được. Trở về liêu, sư 
soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp 
trọn không thể có. Sư than: “Bánh vẽ chẳng 
no bụng đói.” Đến cầu xin Qui Sơn nói pháp, 
Qui-Sơn bảo: “Nếu ta nói cho ngươi, về sau 
ngươi sẽ chưỡi ta; ta nói là việc của ta đâu 
can hệ gì đến ngươi?” Sư bèn đem những 
sách vở đã thu thập được đồng thời đốt hết, 
coi như bánh vẽ ăn mấy cũng chẳng no. Sư 
nói: “Đời nầy chẳng học Phật pháp nữa, chỉ 
làm Tăng thường làm việc cơm cháo, khỏi 
nhọc tâm thần.” Sư khóc từ giả Qui-Sơn ra đi. 


couldn't 





2141 


Hsiang-Yen tearfully lef( Kwei-Shan. He 
then went traveling and eventually resided at 
Nan-Yang, the site of the grave of National 
Teacher Nan-Yang Hui-Zhong. One day as 
Hslang-Yen was scything grass, a small piece 
of he tileê was knocked through the air and 
suck a stalk of bamboo. Upon hearing the 
sound of the tile hitting the bamboo, Hsiang- 
Yen 1nstantly experienced vasf 
enliphtenment. Hsiang-Yen then bathed and 
lit Incense. Bowing In the direction of Kwei- 
Shan he said: “The masters great 
compassion exceeds that of one”s paren(s! 
Back then If you had explained 1t, then how 
could this have come to pass?” Hsiang-Yen 
then wrof€ a V€rse: 

“One sữrike and all knowledge 1s 

forgotten. 

Ño more the mere pretense of practice. 

Transformed to uphold the ancIent path, 

Ñot sunk in idle devices.” 

“Far and wide, not a trace 1s left. 

The great purpose lies beyond sound and 


form. 

In every direction the realized Way, 
Beyond all speech, the ultimate 
prnciple.” 


Thẳng đến Nam Dương chỗ di tích Quốc Sư 
Huệ Trung, sư trụ tại đây. Một hôm nhơn 
cuốc cỏ trên núi, lượm hòn gạch ném trúng 
cây tre vang tiếng. Sư chợt tỉnh ngộ phá lên 
cười. Sư trở về tắm gội thắp hương nhắm 
hướng Qui Sơn đảnh lễ, ca tụng rằng: “Hòa 
Thượng từ bi ơn như cha mẹ, khi trước nếu vì 
con nói rồi thì làm gì có ngày nay.” Sư làm 
bài kệ: 

“Nhất kích vong sở tri 

Cánh bất giả tu trì 

Động dung dương cổ lộ 

Bất đọa thiểu nhiên cơ.” 

(Một tiếng quên sở tri 

Chẳng cần phải tu trì 

Đổi sắc bày đường xưa 

Chẳng rơi cơ lặng yên). 

“Xứ xứ vô túng tích 

Thinh sắc ngoại oai nghi 

Chư nhơn đạt đạo giả 

Hàm ngôn thượng thượng cơ.” 


(Nơi nơi không dấu vết 
Oai nghi ngoài sắc thính. 
Những người bậc đạt đạo 
Đều gọi thượng thượng cơ). 
Hsiang-Yen then dispatched a monk to take 
the verse to Kwei-Shan and recite 1t. Upon 
hearing 1t, Kwei-Shan said to Yang-Shan: 
“This disciple has penetrated!” Yang-Shan 
said: “This Is a good represenfation of mind 
function. But wait and Ƒ'll personally øo and 
check out Hsiansg-Yan?s realization.” Later 
Yang-Shan met with Hsiang-Yen and said: 
“Master Kwei-Shan has praised the great 
matfer of your awakening. What do you say 
as evidence for 1t?” Hsiang-Yen then recited 
his previous verse. Yang-Shan said: “This 
verse could be composed from the things 
you ve studied earlier. lf youve had a 
gøenuine enliehtenment, then say something 
else to prove 1t.” Hsiang-Yen then composed 
a verse that said: 
“Last years poverty was not real 
DOV€Tty. 
This years poverty is finally genuine 
DOV€Tty. 
In last years poverty there was still 
ground where I could plant my hoe, 
In this year” poverty, not even the hoe 
remains.” 
Qui Sơn nghe được, nói với Ngưỡng Sơn: “Kẻ 
nầy đã triệt ngộ.” Ngưỡng Sơn thưa: “Đây là 
tâm ý thức trước thuật được, đợi con đến nơi 
khám phá mới chắc.” Ngưỡng Sơn đến thăm 
sư, bảo: “Hòa Thượng khen ngợi sư đệ đã 
phát minh đại sự, thử nói tôi nghe?” Sư đọc 
bài tụng trước cho Ngưỡng Sơn nghe. Ngưỡng 
Sơn bảo: “Đó là do trước kia học tập ghi nhớ 
mà thành, nếu thật chánh ngộ hãy làm bài 
bài tụng khác. Sư nói bài khác: 
“Khứ niên bần vị thị bần 
Kim niên bần thủy nhị bần 
Khứ niên bần du hữu tarc chùy chi địa 
Kim niên bần chùy dã vô.” 
(Năm xưa nghèo chưa thật nghèo 
Năm xưa nghèo mới thật nghèo 
Năm xưa nghèo vẫn còn có đất cắm dùi 
Năm nay nghèo dùi cũng không). 


2142 


Yang-Shan said: “I srant that you have 
realized the Zen of the Tathagatas. But as for 
the Zen of the Ancestors, you haven't seen 1t 
in your dreams.” Hsiang-Yen then composed 
another verse that said: 

“J have a function 

ItUs seen In the twinkling of an eye. 

If others don't see 1t, 

They still can”t call me a novice.” 
When Yang-Shan heard this verse, he 
reported to Kwei-Shan: “Ts wonderful 
Hslang-Yen has realized the Zen of the 
Ancesfors!” 
Ngưỡng Sơn bảo: “Sư đệ ngộ Như Lai thiển 
mà chưa ngộ Tổ Sư thiền.” Sư lại nói bài kệ: 

“Ngã hữu nhất cơ 

Thuần mục thị y 

Nhược nhơn bất hội 

Biệt hoán Sa DI.” 

(Ta có một cơ, chớp mắt chỉ y 

Nếu người chẳng hội, Riêng gọi Sa 

DJ). 
Ngưỡng Sơn gật đầu và về thưa lại Qui-Sơn: 
“Đáng mừng! Sư đệ Trí Nhàn đã ngộ Tổ Sư 
Thiền.” 
Hsiang-Yen entered the hall and addressed 
the monks, sayIng: “[alking about this, you 
could compare It to a person who has climbed 
a free and Is grasping a branch, supported 
only by his teeth. His feet are hanging freely, 
as are his hands. Suddenly someone down on 
the ground yells out to him: “What 1s the 
meaning of the First Ancestor coming from 
the west?” To not answer Isn”t acceptable, but 
1ƒ he does so he” lI fall, and so lose his life. At 
this very moment what can he do?” At that 
time a monk named Tiger Head Zhao came 
forth from the congregation and addressed 
Hslang-Yen, saying: "“eaving aside the 
question of the tree top, I ask the masfter to 
comment about before climbing the tree.”” 
Hsiang-Yen asked the monk: “Where are you 
form?” The monk replied: “From KweI- 
Shan.” Hsiang-Yen asked: “Ihere was once a 
monk who asked Wei-Shan concerning the 
Patriarch”s idea of coming to China, and how 
did Kwei-Shan reply?” The monk said: “Kwel 
Shan gave no answer but held up his baton.” 


Hsiang-Yen asked: “Now, how do you 
understand the meaning of Kwei-Shan's 
acton?” The monk replied: “The master”s 
1dea 1s to elucidate mind along with matfer, to 
reveal truth by means of an objective reality.” 
Hsiang-Yen said: “Your understanding 1s 
alright as far as It goes. But what Is the use of 
hurrying so to theorize?” The monk now 
turned around and asked: “What wIll be your 
understanding about Kwei-Shan?” Hsiang- 
Yen held up his stick like the other masfer, 
then laughed: “Ha! Ha!"—Sư thượng đường 
dạy chúng: “Ví như người leo lên cây cao, 
dưới là vực thẳm ngàn thước. Người ấy miệng 
ngậm cành cây, chơn không đạp chỗ nào, tay 
không bám vào đâu. Chợt có người đến hỏi: 
“Ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang.” Nếu mở miệng 
đáp thì mất mạng nát thân, bằng chẳng đáp 
thì phụ lòng người hỏi. Chính khi ấy phải làm 
sao?” Khi ấy có Thượng Tọa Chiêu bước vào 
thưa: “Chẳng hỏi khi đã leo lên cây, lúc chưa 
leo lên cây thì thế nào?” Sư bèn hỏi thầy 
Tăng: “Từ đâu đến?” Thầy Tăng đáp: “Từ 
Qui Sơn đến.” Sư hỏi: “Gần đây Hòa Thượng 
ở Qui Sơn có lời dạy gì?” Thầy Tăng đáp: 
“Khi có người hỏi ý chỉ của Tổ sư từ Tây lại 
là gì thì Hòa Thượng đưa cây phất tử lên.” Sư 
bèn hỏi: “Các huynh đệ ở đó hiểu ý chỉ của 
Hòa Thượng ra sao?” Thầy Tăng đáp: “Họ 
diễn giải rằng Hòa Thượng muốn nói “tức sắc 
minh tâm, phụ vật hiển lý.” Sư bảo: “Hiểu 
thì phải hiểu ngay. Nếu không hiểu, lý luận 
có ích gì?” Thầy Tăng liền hỏi sư hiểu Hòa 
Thượng Qui Sơn như thế nào?” Sư bèn đưa 
cây phất tử lên, đoạn ngài cười ha hả!!! 

To all of his disciples, Hsiang-Yen provided 
his teachings In a clear and direct manner. He 
left more than two hundred verses such as 
these above mentioned ones that were 
composed to meet the situatons he 
encountered. These unmetered verses were 





popular throughout the country. 
Một bài kệ khác của Thiền Sư Hương 
Nghiêm: 

“Tử thốt mẫu trác 

Tử giác mẫu xác 

Tử mẫu câu vong 

Ứng duyên bất thát.” 


2143 


(Con kêu mẹ mổ, con biết xác mẹ 

Con mẹ đều quên, hợp duyên chẳng 

lố). 
Sư tùy cơ dạy chúng những lời đơn giản. Sư 
để lại hơn hai trăm bài tụng đối cơ ứng dụng 
không theo qui luật như những bài kệ vừa kể 
trên, các nơi truyền bá rất thịnh hành 
Zen master Hsiang-Yen always talked about 
the poverty as a for his le of 
cultivation as follows: 

“My last year`s poverty was not pOVeFfy 

enouseh, 

Mỹ poverty this year Is poverty Indeed; 

In my poverty last year there was room for 

a gimlet”s point, 

But this year even the gimlet 1s gone.” 
Thiển sư Hương Nghiêm thường nói đến cái 
nghèo là sự cần thiết cho sự tu hành như sau: 

“Năm trước nghèo chưa thật nghèo 

Năm nay nghèo mới thật nghèo 

Năm trước nghèo không đất cắm dùi 

Năm nay nghèo dùi cũng không có nốt.” 
Later, 
commented on this verse of poverty by 
Hsiang-Yen ¡in the following verse: 

“Neither a gimlef's point nor the room for 

1t; but this 1s not yet real poverty: 

As long as one Is consclous of having 

nothing, there still remains the guardian of 

DOV€Tty. 

II am 


“mustf” 


there was a ZZen master who 


lately poverty-sticken ¡in all 
COnscIence, 
For from the very beginning I do not see 
even the one that 1s poor.” 
Một Thiển sư khác đã bình giảng bài kệ 
nghèo của Thiền sư Hương Nghiêm như sau: 
“Không dùi không đất chửa rằng nghèo 
Còn biết mình nghèo tức chấp nghèo. Rốt 
ráo nghèo là như thế ấy: bổn lai chưa thấy 
Một ai nghèo.” 
No matter what happened, poverty was the 
main reason fo cause Hsiang-Yen to have a 
good life of cultivation and finally he became 
one of the most famous Zen masfers In 
Chinese Zen sec—Dù thế nào đi nữa, thì 
chính cái nghèo đã giúp cho Hương Nghiêm 
có một cuộc sống tu hành tốt đẹp và cuối 


cùng trở thành một trong những Thiển sư nổi 

tiếng trong Thiền tông Trung Hoa. 
Hsiao Tzu: Tiêu Tự —A name for monasferies in 
the Liang dynasty, 502-557 A.D., because Liang 
Wu T¡ built so many that they called after his 
surname “Hsiao.”—Tên gọi khác của tự viện duới 
đời nhà Lương, khoảng 502-557 sau Tây Lịch, vì 
vua Lương Võ Đế xây quá nhiều chùa đến độ dân 
chúng dùng họ của ông để gọi tên chùa. 
Hsien-Shou-Tsung: Tông Hiền Thủ—The third 
patriarch Fa-Tsang, of the Hua-Yen sect, which 1s 
also known by his tile Hsien-Shou-Tsung—Tổ 
Hiền Thủ hiệu Pháp Tạng, vị tổ thứ ba của tông 
Hoa Nghiêm. Duới thời ngài người ta gọi tông 
Hoa Nghiêm là Hiển Thủ Tông. 
Hsi-Hc: Tây Hà —Name of T?ao-Ch”o, a famous 
monk during the T”ang dynasty—Tây Hà là tên 
hiệu của Đạo Xước, một vị Tăng nổi tiếng đời 
Đường. 
Hsi-Ming: Tây Minh—Hsi-Ming, name of T?ao- 
Hsuan during the Tang dynasty, who founded the 
Southern HilI school, and also Yuan-Ts”ê, both of 
whom were from the monastery of Western 
Enliphtenment, established by King Tang Kao- 
Tsung (650-684) at Ch?ang-An, the capital—Tây 
Minh là tên hiệu của hai vị cao Tăng đời Đường, 
một là Đạo Tuyên, người đã sáng lập ra tông 
Nam Sơn, và người thứ hai là Viên Triệt. Cả hai 
đều xuất thân từ Tây Minh Tự được vua Đường 
Cao Tông (650-684) xây tại kinh đô Trường An. 
Hsin-Hsin-Ming: Tín Tâm Minh—See Inscribed 
on the Believing Mind. 
Hsing-Man: Hành Mãn—Hsing-Man, a monk of 
the Fo-Lung monastery, about whom litle 1s 
known, but who 1s accredied with supplying 
Dengyo of Japan with T”len-T”a1 scripfures In the 
latter part of the eighth century—Sư Hành Mãn ở 
chùa Phật Lũng, thân thế của sư ít được ai biết 
đến, nhưng người ta tin rằng sư là người đã cung 
cấp cho Thiển sư Kinh Khê kinh điển giáo bổn 
của tông Thiên Thai vào cuối thế kỷ thứ tám. 
Hsing-She: Hành Sách Đại Sư—According to 
Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Thirteen 
Patriarchs of Buddhism,  Great 
Venerable Master Hsing-She”s self-gIven name 1s 
Che-Lñu. He was the son of Mr. Tuong-Toan- 
Xuong, an elderly Confucianist in the Nghi Hưng 


Pureland 


2144 


region. The Grat Master lived during the Ch'ing 
Dynasty. His father was the worldly friend of 
Great Master Đức Thanh, also known as Greta 
Master Hám Sơn. In the sixth year of the T”len- 
Ksi reign period, three years after Great Master 
Hám Sơn had passed away, one night while 
dreaming Mr. Toan Xương saw Great Master 
Hám Sơn come Into his home. It was also during 
that night the Great Master Hsing-She was born. 
Given this circumstance, he was given the 
nickname Hám Dreaming. When he had grown 
up, both his parents passed away. He had a deep 
sadness for the impermanence of life; thus, he had 
the thought of abandoning the worldly life to take 
a religlous path. In his twenty-thrd year; the 
Great Master shaved his head to Join the order 
with Great Master Nhược Am at Lý An Temple. 
After year long, he cultivated diligently, never 
once lying down on his back; thus, he gained a 
deep understanding of the truths, penetrated the 
teachings and became awakened to the Dharma 
Nature. After Great Master Nhược Am passed 
away, he went to the Báo Ân Temple to assume 
the Headmaster position. During this period, he 
befriended a fellow cultivator, Zen Master Túc 
An, who encouraged him to practice Pureland 
Buddhism as the two studied and examined 
Buddhism. Thereafter, he met Dharma Master 
Tiểu Thạch who guided him to examine “T”ien- 
Tai Zen Meditation” and eventually, both of them 
retreated to practice the Dharma Door of Dharma 
Flower Samadhi (Lotus Samadhi). For this reason, 
his wIisdom of former lives began to blossom and 
he was able to penetrate info the root and core of 
the T”ien-T”ai" Doctrine. The second year of the 
Khánh-Hỷ reign period, he built a small temple at 
the Dharma Flower Mountain, on the bank of Tây 
Khê River at the Heng-Chou region to focus his 
practice on Pureland Buddhism. Then ¡in the ninth 
year of the Khánh Hỷ reign period, he came down 
the mountain to assume the headmaster position 
at Phố Nhân Temple at Wu-Tai-Shan region and 
intiated the building of the Lotus Mandala. 
Scholars and intellectuals from everywhere began 
to gather to cultivate In a great number. He held 
the headmaster position at Phổ Nhân Temple for 
thirteen years. On July 9” of the twenty-first year 
of the Khang-Hy reign period, he gained rebirth. 


He was 55 years old—Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Hành 
Sách đại sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh. 
Ngài là con của ông Tưởng Toàn Xương, một bậc 
lão nho ở vùng Nghi Hưng. Thân phụ của ngài là 
bạn ngoài đời của Hòa Thượng Thanh Đức, tức là 
Ngài Hám Sơn Đại Sư. Niên hiệu Thiên Khải thứ 
6, sau khi Hám Sơn Đại Sư thị tịch được ba năm, 
một đêm nọ ông Tưởng Toàn Xương mộng thấy 
Hám Sơn đi vào nhà của mình. Cũng trong đêm 
ấy. Hành Sách Đại sư được sanh ra đời. Nhân đó, 
ngài được thân phụ đặt cho ngoại hiệu là Hám 
Mộng (Mộng thấy Hám Sơn). Đến khi khôn lớn, 
thân phụ thân mẫu kế tiếp qua đời. Ngài thương 
cảm sự thế vô thường, nên có ý niệm thoát tục. 
Năm hai mươi ba tuổi, ngài thế phát xuất gia với 
Hòa Thượng Nhược Am ở chùa Lý An. Suốt năm 
năm dài, ngài tu hành tinh tấn, không hề đặt lưng 
xuống nằm, do đó ngài được tỏ suốt nguồn chơn, 
ngộ vào pháp tánh. Sau khi Nhược Am Hòa 
Thượng thị tịch. Ngài qua trụ trì chùa Báo Ân. 
Thời gian nầy ngài được bạn đồng tham (bạn 
cùng tu) là Tức An Thiền Sư khuyên tu Tịnh Độ. 
Kế đó ngài lại được gặp Tiểu Thạch Pháp Sư 
hướng dẫn về Thiên Thai Giáo Quán, và sau đó 
ngài lại cùng với Tiểu Thạch Pháp Sư đồng nhập 
thất tu môn Pháp Hoa Tam Muội. Nhờ đó mà trí 
huệ huân tu từ kiếp trước của ngài khai phát, ngộ 
suốt đến cốt tủy của Thai Giáo. Niên hiệu Khang 
Hy thứ 2, ngài cất am ở núi Pháp Hoa, bên bờ 
sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu Tịnh Độ. 
Nhân đó đặt tên chỗ ở của mình là Liên Phụ Am. 
Đến năm Khang Hy thứ 9, ngài về trụ trì chùa 
Phổ Nhân ở Ngư Sơn, đề xướng thành lập Liên 
Xả. Học giả các nơi hưởng quy tụ về rất đông. 
Ngài trụ trì tại chùa Phổ Nhân được 13 năm. Niên 
hiệu Khang Hy thứ 21, ngày mồng 9 tháng 7, ngài 
thị tịch, thọ được 55 tuổi. 

Hsing Sỉ Quỉng Yuan (Xing-Si-Quing-Yuan): 
Thiền Sư Hành Tư—Hành Tư Thanh Nguyên 
Thiển Sư—Seventh Generation of Chinese Zen 
(First Generation after the Sixth Patriarch Hui- 
NÑeng)—Hsing-Si-Quing-Yuan—Hsing-S1I Quing- 
Yuan was born in 660 A.D., an eminent student of 
the Sixth Patriarch Hui-Neng. He left home when 
he was young. Upon hearing that the Sixth 
Patriarch Hui-Neng was preaching at T”ao-XI, he 
traveled there to study with him. Hsing-S¡ asked 


2145 


the Sixth Patriarch, “In all that I do, how can ] 

falling stapes of  sprriual 

development?” The Sixth Patriarch said, “How do 
you practice?” Hsing-S1 said, “I don”t even pratice 
the four noble truths.” The Sixth Patriarch said, 

“What stage have you fallen into?” Hsing-S1 said, 

“Without even studying the four noble truths, what 

stages could I have fallen into?” The Sixth 

Patriarch esteemed Hsing-Si's ability. Although 

there were many in the congregation, Hsing-S1 

was selected as head monk—Thiển Sư Hành Tư 
tại núi Thanh Nguyên, sanh năm 660 sau Tây 

Lịch, là một đệ tử xuất sắc của Lục Tổ Huệ 

Năng. Ông xuất gia từ thuở nhỏ. Sau nầy nghe có 

Lục Tổ Huệ Năng ở Tào Khê, sư liền đến tham 

học. Hành Tư hỏi Lục Tổ, “Phải làm việc gì để 

khỏi rơi vào những trạng thái phát triển tâm linh?” 

Tổ gạn hỏi lại, “Ông từng làm việc gì?” Hành Tư 

trả lời, “Tôi không thực hành tứ diệu đế.” Tổ nói 

lại, “Vậy rơi vào cái gì?” Hành tư đáp lại, “Tứ 

Thánh Đế cũng chẳng làm, thì làm gì có rơi vào 

giai đoạn phát triển tâm linh nào?” Tổ thầm thán 

phục và hứa nhận Hành Tư. Dâu tại Tào Khê tăng 
chúng khá đông, Hành Tư được Tổ cho đứng đầu 
trong chúng. Một hôm Tổ gọi Hành Tư lại bảo, 

“Từ trước y pháp cả hai đều được thầy truyền cho 

trò, y để tiêu biểu làm tin, pháp để ấn tâm, nay 

không còn sợ người chẳng tin. Ta từ ngày nhận y 

đến nay đã gặp nhiều tai nạn khó khăn. Hơn nữa, 

đời sau lắm cạnh tranh. Y để lại Sơn Môn, ngươi 
đến một phương truyền bá pháp ta không cho đứt 
đoạn. Thiển Sư Hành Tư thị tịch năm 740 sau Tây 

Lịch. 

* One day the Sixth Patriarch said to Hsing-S1, 
“In the past, the robe and teaching have been 
passed down together, each generaton of 
teacher and student passing them on in turn. 
The the 
transmission. The authentic teaching 1s passed 
from mind to mind. Ñow I have suitable heIrs. 
Why worry about not having evidence of 
transmission? Since I received the robe I have 
encounfered difficulties. 
Moreover, In future times, the competition for 
preeminence between Zen schools will be 
even greater. The robe remains at the Zen 
Mountan  Gate. establish a 


avoid 1nto 


robe has been evidence of 


Innumerable 


You must 


separate assembly and expound the teaching. 
Don't allow my Dharma to be cut off. 

* One day, He-Ze-Shen-Hui came to visit the 
master. Hsing-SI said: “Where have you 
come from?” Shen-Hui said: “From Cao-XI.” 
Xing-S1 said: “What ¡s the essential doctrine 
of Cao-Xi?” Shen-Hui suddenly stood up 
straight. Hsing-SI said: “So, you re still Just 
Carrying common Shen-Hui said: 
“Does the Master not have gold here to gIve 
people?” Hsing-S1 said: “[ don't have any. 
Where would you go to find some?”—Một 
hôm Thiển sư Thần Hội đến tham vấn, sư hỏi: 
“Ở đâu đến?” Thần Hội đáp: “Tào Khê đến.” 
Sư hỏi: “Ý chỉ Tào Khê thế nào?” Thần Hội 
chỉnh thân rồi thôi. Sư bảo: “Vẫn còn đeo 
ngói gạch.” Thần Hội hỏi: “Ở đây Hòa 
Thượng có vàng ròng cho người chăng?” Sư 
hỏi: Giả sử có cho, ông để vào chỗ nào?” 

* A monk asked Hsing-SI: “What 1s the great 
meaning of the Buddhadharma?” Xing-S1 
said: “What Is the price of rice In Lu- 
Ling?”—Có vị Tăng đến hỏi sư: “Thế nào là 
đại ý Phật pháp?” Sư đáp: “Gạo ở Lô Lăng 
giá bao nhiêu?” 

*.. Zen master Hsing-S¡ died in 740 A.D.—Thiền 
sư hành Tư thị tịch năm 740 sau Tây lịch. 
Hsu-T?ang: Hư Đường—Name of a noted monk 
of the Sung dynasty—Tên của một vị Tăng nổi 

tiếng đời Tống. 

Hsu-Yun: Most Venerable Hsu-Yun (1840- 

1959)—Hư Vân Hòa Thượng —Zen Master Hsu- 

Yun was regarded as the most outstanding 

Buddhist of Chinese Order in the modern era. He 

was born in EFu-Kien Province in 1840, left home 

at the age of 19. When he was 20, he took 
precepts with Master Miao-Lien and recerved 


tiles.” 


harma name Ku-Yen. When he was 56 years old, 
he achieved final awakening at Kao-Min-Ssu In 
Yang-Chou. Thereafter, he began his teaching 
work. He was Invifed to take charge of the Sixth 
Patriarchs Temple (Tsao-Chi), then very 
rundown. He restored the Ts°ao-Chi Temple along 
with many other temples and monasteries. He also 
founded many schools and hospitals for the poor. 
He also traveled to Malaysia and Thailand, and 
taught Dharma for the king and the royal family in 
Thailand. He passed away in 1959, when he was 


2146 


120 years old. His biography has been translated 
by Prof. Charles Luk under the tile “Empty 
Cloud.”—Ngài là một danh Tăng nổi tiếng của 
Phật Giáo Trung Hoa thời cận đại. Thiền sư Hư 
Vân sanh quán tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 
xuất gia năm 19 tuổi. Vào năm 20 tuổi, ngài thọ 
cụ túc giới với Thầy Diệu Liên và có Pháp danh 
là Ku-Yen. Năm 56 tuổi, ngài thành tựu giác ngộ 
tại Dương Châu. Từ đó về sau ngài bắt đầu công 
việc hoằng hóa, và được mời về đảm nhận chùa 
Lục Tổ ở Tào Khê đang hồi xuống dốc. Ngài đã 
trùng tu chùa Lục Tổ và nhiều chùa viện khác. 
Bên cạnh đó, ngài đã sáng lập ra nhiều trường 
học và bệnh viện cho dân nghèo. Sau đó ngài du 
hành sang Mã Lai và Thái Lan. Ngài đã dạy pháp 
cho Vua và hoàng gia Thái Lan. Ngài trở về 
Trung Quốc và thị tịch năm 120 tuổi. Cuộc đời 
hoằng pháp của ngài được giáo sư Charles Luk 
dịch sang Anh ngữ với nhan đề “Hư Vân.” 

Hsuan-Chiao Zen Master: Huyền Giác Vĩnh 
Gia Thiển Sư—Zen master Hsuan-Chiao—The 
seventh generation of Chinese Zen (the second 
generation affer Hui-Neng)—Hsuan-Chiao, a 
Wen-Chou monk, also named Ming-Tao. He was 
born in 665 A.D. in Wenchou. Hsuan-Chiao left 
home to become a Buddhist monk at an early age 
and he studied all the important Buddhist sutras. 
He was especially well-versed in the teachings of 
the Tien-T”ai school. He was one of the great 
disciples of Hui-Neng. It 1s said that he had a 
lage number of followers. He 1s offen 
remembered by his nickname, the “Overnight 
Guest,” due to his legendary brief encounter with 
his He 1s 
enliphtenment in one night after a dharma talk 
with the Sixth Patriarch Hui Neng, hence 1s known 
as An Overnight Enlightenment. For this reason, 
people said he was a disciple of Hui Neng. He 
died in 713 A.D.—Dòng Thiển Thứ Bảy ở Trung 
Quốc (dòng thứ nhì sau Huệ Năng)—Sư Huyền 
Giác ở Vĩnh Gia, Ôn Châu, còn được gọi là Minh 
Đạo, có rất đông đệ tử. Huyền Giác xuất gia rất 
sớm. Ông học tất cả các kinh điển quan trọng của 
Phật giáo, đặc biệt ông hiểu sâu những tư tưởng 
của tông Thiên Thai. Ông thường được người đời 
nhớ đến qua tên đệm “Người Khách Qua Đêm.” 
Người ta nói sư giác ngộ chỉ sau một đêm được 
đàm đạo với Lục Tổ Huệ Năng, vì vậy mà sư 





teacher. sad to have attained 


cũng được biết đến như là Nhứt Túc Giác (ở trọ 

một đêm mà giác ngộ). Chính vì vậy mà người ta 

nói sư là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Sư thị tịch 
vào năm 713 sau Tây Lịch. 

*.. According to The Ching-Te-Chˆuan-Teng-Lu, 
when Hsuan-Chiao arrived in Tsao-Ch”i to 
visit the Sixth Patriarch. Upon first meeting 
Hui-Neng, Hsuan-Chiao struck his staff on the 
ground and circled the Sixth Patrlarch three 
times, then stood there upright. The Sixth 
Patriarch said: “This monk possesses the 
three 
eiphty thousand fine attributes. Ok monkl 
Where have you come from? How have you 
atfained such self-possession?” Hsuan-Chiao 
said: “The great matter of bĩth and death 
does not tarry.” The Sixth Patriarch said: 
“[hen why not embody what 1s not born and 
atfain what 1s not hurried?” Hsuan-Chiao said: 
“What 1s embodied 1s not subject to bírth. 
What 1s attained 1s fundamenftally unmoving.” 
The Sixth Patriarch said: “Just so! Just so!” 
Upon hearing these words, everyone among 
the congregation of monks was astounded. 
Hsuan-Chiao formally paid his respects to the 
Sixth Patriarch. He then advised that he was 
1immediately departing. The Sixth Patriarch 
said: “Don”t go so quickly!” Hsuan-Chiao 
said: “FEundamentally there 1s nothing moving. 
So how can something be too quick?” The 
Sixth Patriarch said: 
there's no movement?” Hsuan-Chiao said: 
“The distinction 1s completely of the masfter”s 
own making.” The Sixth Patriarch said: “You 
have fully attained the meaning of what 1s 
unborn.” Hsuan-Chiao said: “So, does what 1s 
unborn have a meaning?” The Sixth Patriarch 
said: “Who makes a distinction about whether 
there is a meaning or not?” Hsuan-Chiao said: 
“Distinctions are meaningless.” The Sixth 
Patriarch 
Now just stay here a single night!” The next 
day, Hsuan-Chiao descended the mountain 
and returned to Wen-Chou, where Zen 
studenfs gathered to study with him—Theo 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, khi đến Tào 
Khê, sư tay cầm tích trượng, vai mang bình 
bát đi nhiễu Tổ ba vòng. Tổ hỏi: “Phàm Sa 


thousand noble characteristics and 


“How can one know 


shouted: “Excellentl Excellent! 


2147 


Môn phải đủ ba ngàn oai nghi, tám muôn tế 
hạnh, Đại đức là người phương nào đến, mà 
sanh đại ngã mạn như vậy?” Sư thưa: “Sanh 
tử là việc lớn, vô thường quá nhanh.” Tổ bảo: 
“Sao không ngay nơi đó thể nhận lấy vô sanh, 
liễu chẳng mau ư?” Sư thưa: “Thể tức vô 
sanh, liễu vốn không mau.” Tổ khen: “Đúng 
thế! Đúng thế!” Lúc đó đại chúng nghe nói 
đều ngạc nhiên. Sư bèn đây đủ oai nghỉ lễ tạ 
Tổ. Chốc lát sau sư xin cáo từ. Tổ bảo: “Trở 
về quá nhanh.” Sư thưa: “Vốn tự không động 
thì đâu có nhanh.” Tổ bảo: “Cái gì biết không 
động?” Sư thưa: “Ngài tự phân biệt.” Tổ bảo: 
“Ngươi được ý vô sanh rất sâu.” Sư thưa: “Vô 
sanh có ý sao?” Tổ bảo: “Không ý thì cái gì 
biết phân biệt?” Sư thưa: “Phân biệt vẫn có 
nhưng không có ý nghĩa.” Tổ khen: “Lành 
thay! Lành thay!” Sư ở lại đây một đêm để 
hỏi thêm đạo lý. Sáng hôm sau sư cùng 
Huyền Sách đồng xuống núi trở về Ôn Châu, 
nơi nhiều đệ tử tìm đến để tham vấn và cầu 
học với ông. 

In his “Song of Enlightenment” Zen master 
Hsuan-Chiao said—Trong “Chứng Đạo Ca” 
Thiển Sư Huyền Giác đã dạy: 
“When  truly understood, all 
obstructions, in their essence, are empty, 
When there is no realization, all debts must 
be paid.” 

“You have a man! Jewel, but you don”t know, 
That Tathagata store can gather everything. 
The six magical powers seem to be nothing, 
but not really void. 

The round, bripht ball has a form, but If 1S 
formless.” 

“Liễu tức nghiệp chướng bản lai không 

Vị liễu ưng tu hoàn túc trái.” 

(Khi tổ rõ rồi thì nghiệp chướng hóa thành 
không, chưa tỏ rõ nợ xưa đành trang trải). 
“Ma ni châu nhân bất thức 

Như Lai tàng lý thân thâu đắc 

Lục ban thần dụng không bất không 

Nhất thỏa viên quang sắc phi sắc.” 

(Ngọc ma-ni, người chẳng biết 

Như Lai kho ấy thâu trọn hết 

Sáu ban thần dụng không chẳng không 

Một điểm viên quang sắc chẳng sắc). 





karmic 


*.. Hsuan-Chiao combined In his teaching of the 
Buddha dharma the philosophy of the T”Ien- 
Tai school and the practice of Ch?an. He also 
infroduced i1nto the theoretical superstrucfure 
of the latter the dialectic of the Madhyamika. 
His writings are preserved in the Collected 
Works of Ch'an Master Yun-Chia-Hsuan- 
Chiao—Trong cách giảng dạy Phật Pháp, 
Vĩnh Gia Huyễn Giác kết hợp triết học phái 
Thiên Thai và phương pháp Thiển với cấu 
trúc lý thuyết mà ông bổ sung thêm bằng 
phép biện chứng Madhyamika. Những tác 
phẩm của ông được lưu giữ dưới nhan để 
:Toàn Tập của Thầy Thiển Vĩnh Gia Huyền 
Giác.” 

*. He diedin 713—Sư thị tịch năm 713. 

Hsuan-Chien: Huyền Giám Cư Sĩ—An Indian, 

the patron of an Indian monk Dharmapala, author 

of the Sastra of the Selective ConscIousnesses—— 

Một người Ấn Độ, người đã bảo bọc một vị sư Ấn 

Độ tên Dharmapala soạn bộ Duy Thức Trạch 

Luận. 

Hsuan-Ching: Huyền Cảnh—Hsuan-Ching, a 

monk noted for his preaching and for his many 

changes of garments (around 606 A.D.) during the 

Tang dynasty—Sư Huyền Cảnh đời Đường (vào 

khoảng năm 606 sau Tây Lịch), nổi tiếng nhờ 

những thời thuyết pháp và thay quá nhiều y áo. 

Hsuan-Fan: Huyền Phạm—Hsuan-Fan, a Tang 

monk and editor, said to be a contemporary of 

Hsuan-Tsang, some say his disciple—Sư Huyễn 

Phạm đời Đường, sư cũng là một nhà trước tác 

kinh sách Phật giáo. Người ta nói sư cùng thời với 

ngài Huyền Trang, nhưng có người nói sư là đệ tử 
của ngài Huyễn Trang. 

Hsuan-Hua (1918-1995): Tuyên Hóa—A 

famous Chinese Dharma Master, a Buddhist 

monk from Hong Kong referred to as “Tripitaka 

Master Hsuan-Hua” by his disciples. Abbot of 

Gold Mountain Dhyana Monastery in California 

and Charman of Sino-American Buddhist 

Assoclation. At age 19 after his mother died, he 

took Sramanera ordination. After World War II, 

he traveled to Nan-Hua monastery In Canton 

province to visit Most Venerable Hsu-Yun. He 
received Bhikshu ordination at Mount P°u-T”o 
during this journey. He settled ¡in the Ủnited 

Sfates in 1962. He founded the Sino American 


2148 


Buddhist Associaton In San Francisco in 1968. 
Since 197] the assoclatlons headquarters has 
been the Golden Mountain Dhyana Monastery. 
He has attracted a number of Western followers, 
and his center emphasizes monastic discipline and 
study of traditional Chinese Buddhist texts with 
his explanations. In summer 1968, he conducted a 
Surangama Sutra Assembly lasting 96 days. He 
also delivered lectures on other sutras as the 
Lotus Sutra, the Diamond Sutra, the Hua-Yen 
Sutra, the Sutra of the Forty-Two Sections, etc. He 
established the City of Ten Thousand Buddhas 
Monastery before he passed away in 1995——Một 
Pháp Sư Trung Hoa nổi tiếng tại Mỹ, Một vị sư ở 
Hồng Kông được các đệ tử gọi ngài là “Tam Tạng 
Pháp Sư Tuyên Hóa.” Ông là viện chủ Thiển 
Viện Kim Sơn tại California, chủ tịch hội Phật 
Giáo Á Mỹ. Năm I9 tuổi, khi mẹ ông qua đời, 
ông xuất gia và thọ giới Sa Di. Sau Thế Chiến thứ 
hai, ông du hành đến Nam Hoa tự viện thuộc tỉnh 
Quảng Đông để thăm viến Hòa Thượng Hư Vân. 
Trong chuyến du hành nầy ông đã thọ cụ túc giới 
tại núi Phổ Đà. Vào năm 1962, ông đến định cư 
tại Mỹ. Ngài đã sáng lập ra Giáo Hội Phật Giáo 
Hoa Mỹ tại Cựu Kim Sơn vào năm 1968. Từ năm 
1971, trụ sở chính của Giáo Hội được đặt tại 
Thiển Viện Kim Sơn. Ngài đã thu hút một số tín 
đồ người Tây phương, chủ yếu ngài nhấn mạnh 
đến các đệ tử về vai trò của giới luật và tu học 
giáo pháp theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa 
do chính ngài giảng giải. Mùa hè năm 1968, ông 
thuyết giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cho chúng 
hội trong 96 ngày. Ông cũng giảng những kinh 
khác như kinh Pháp Hoa, Kim Cang, Hoa 
Nghiêm, Tứ Thập Nhị Chương, vân vân. Ông 
cũng xây dựng ngôi Vạn Phật Thánh Thành tại 
Cựu Kim Sơn trước khi ông thị tịch vào năm 1995. 
Hsuan-I: Huyền Nhứt—Hsuan-[, a commentator 
of the Dharmalaksana school during the Tang 
dynasty—Luận sư Huyền Nhứt của Pháp Tướng 
Tông vào thời nhà Đường. 

Hsuan-Kao: Huyền Cao—Hsuan-Kao, a famous 
Shensi monk, Iinfluential politically, later killed by 
order of the emperor Wu T1, around 400 A.D.—Sư 
Huyền Cao, ở Thiểm Tây, rất có thế lực về chính 
trị, nhưng về sau bị giết theo lệnh của vua Vũ Đế, 
vào khoảng năm 400 sau Tây Lịch. 





Hsuan-Lang: Huyền Lãng Huệ Minh—Tả 

Khê —-Hsuan-Lang, a Chekiang monk of the 

Tang dynasty, noted for his influence on his 

disciples and for having remained in one room for 

over thirty years. He died in 854 A.D., at 83 years 
of agee—Sư Huyền Lãng đời nhà Đường, còn được 
gọi là Huệ Minh hay Tả Khê, quê ở Triết Giang, 
sư nổi tiếng nhờ tu khổ hạnh và ở trong một căn 
phòng trong suốt 30 năm. Sư tịch năm 854 sau 

Tây Lịch, thọ §3 tuổi. 

Hsuan-Sha: Thiền sư Huyền Sa (835-908)—Zen 

master Hsuan-Sha—Hsuan-Sha, a famous Fukien 

monk who had over 800 disciples. His chief 
subjects were the fundamental ailmens of men, 
such as blindness, deafness, and dumbness— 

Thiển Sư Tông Nhất ở núi Huyền Sa, tỉnh Phúc 

Kiến, có đến 800 đệ tử. Chủ để thuyết pháp chính 

của ông là nghiệp và những khuyết tật của con 

người như đui, điếc, câm, vân vân. 

*.. A monk asked Hsuan-Sha: “What 1s my self?” 
Hsuan-Sha at once replied: “What would you 
do with a self?” When talking about self, we 
Iimmediately and ¡nevitably establish the 
dualism of self and not-self, thus falling into 
the errors of intellectualism—Có một vị Tăng 
hỏi Huyền Sa: “Thế nào là cái tự kỷ của 
người học đạo?” Sư hỏi lại ngay: “Ông dùng 
cái tự kỷ ấy để làm gì?” Khi nói đến cái “tôi” 
là tức khắc và chắc chắn chúng ta đang tạo ra 
thế hai đầu của cái tôi và cái chẳng phải tôi, 
như thế là rơi vào lầm lẫn của trí thức luận. 

*_ Another time, a monk asked Hsuan-Sha: “1l 
understand you to say that the wole unIverse 
1S One transpicuous crysfal; how do I get at the 
sense of 1t?” Hsuan-Sha said: “he whole 
unIverse is one transpIcuous crystal, and what 
1s the use of understanding it?” The following 
day, Hsuan-Sha asked the monk: “The whole 
unIverse 1s one franspicuous crystal, and how 
do you understand it? The monk replied: '“Phe 
whole universe is one transpicuous crystal, 
and what 1s the use of understanding 1t?” 
Hsuan-Sha said: “[ know that you are living 
on the cave of demons.”” On another occasion, 
while Hsuan-Sha was treating an army officer 
called Wei to tea, the latter asked: “What 
does it mean when they say that In spite of 
our having 1t everyday we do not know 1f?” 





2149 


Hsuan-Sha without answering the question 
took up a piece of cake and offered 1t to him. 
After eating the cake the officer asked the 
master again, who then remarked: “Only we 
do not know It even when we€ are using 1t 
every day.” Another day, a monk came to 
Hsuan-Sha and asked: “How can I enter upon 
the path of truth?” Hsuan-Sha asked: “Do you 
hear the murmuring of the stteam?” The 
monk said: “Yes, | do.” Hsuan-Sha said: 
“That 1s the way where you enter.” Hsuan- 
Sha”s method was thus to make the seeker of 
the truth directly realize within himself what 
It Was, and not to make him merely the 
pOSSessor of a second-hand knowledge, for 
Zen never appeals to our reasoning faculty, 
but points directly at the very obJect we want 
to have—Lần khác có một vị Tăng hỏi 
Huyền Sa: “Trộm nghe Hòa Thượng có nói 
suốt mười phương thế giới là một khối minh 
châu, câu ấy nên hiểu thế nào?” Huyền Sa 
đáp: “Suốt mười phương thế giới là một khối 
minh châu, hiểu để làm gì?” Ngày hôm sau 
Huyền Sa hỏi lại vị Tăng: “Mười phương thế 
giới là một khối minh châu, ông hiểu thế 
nào?” Vị Tăng đáp: “Suốt mười phương thế 
giới là một khối minh châu, hiểu để làm gì?” 
Huyễn Sa nói: “Đúng là ông đang la cà ở 
động ma.” Ngày kia Huyền Sa đãi trà vị võ 
quan Vi Giám Quân. Vi hỏi: “Thế nào là cái 
ta dùng mỗi ngày mà chẳng biết?” Huyền Sa 
không đáp mà mời vị quan dùng trái cây. VI 
dùng rồi, lặp lại câu hỏi. Sư nói: “Đó chính là 
cái ta dùng mỗi ngày mà chẳng biết.” Ngày 
khác, có vị Tăng hỏi Huyền Sa: “Xin Hòa 
Thượng chỉ cho con con đường vào đạo.” 
Huyền Sa hỏi: “Ông có nghe tiếng suối róc 
rách đó không?” VỊ Tăng đáp: “Dạ có.” 
Huyền Sa nói: “Đó là chỗ vào của ông.” 
Phương pháp của Huyền Sa cốt làm cho 
người tìm chân lý tự mình hiểu thẳng trong 
chính mình thế nào là chân lý, thay vì thâu 
thập lấy kiến thức qua tay trung gian, vì 
Thiển không bao giờ viện đến cơ trí suy luận 
mà luôn luôn chỉ thẳng đến những gì ta tìm 
cầu. 

He died in 908 A.D.—Ông tịch năm 908 sau 
Tây Lịch. 


Hsuan-Tsang (596-664): Huyền Trang. 
(D_ Hsuan-Tsangˆs biography—Tiểu sử của Ngài 


l) 


2) 


Huyền Trang: 

A Famous Chinese Monk (600-664 AD), one 
of the most ¡influential figures of Chinese 
Buddhism. He was fully ordained in 622 and 
Spent sixteen years In India (627-643), during 
which he traveled all over the subcontinent 
(maybe In between 627 and 629) and he got 
back to China in 643 and presented his 
collection of 657 works, beside many Images, 
pictures and 150 relics (some said his famous 
pillgrim throughout India was from 629 to 
645). He also presented the manuscript of his 
famous “Record of Western Countries” (Đại 
Đường Tây Vực Ký), which 1s a valuable 
source of Iinformation about Indian Buddhism 
during this period—Vị Tăng nổi tiếng Trung 
quốc vào năm (600-664) sau Tây Lịch, một 
trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn của 
Phật giáo Trung Hoa. Ông thọ giới cụ túc 
năm 622 và đã làm một cuộc hành hương Ấn 
Độ có lẽ giữa những năm 627 và 629 và trở 
về Trung quốc vào năm 643, ông đã thâu 
thập được 657 quyển, nhiều tranh tượng và 
150 xá lợi (có sách nói cuộc hành hương khắp 
xứ Ấn Độ nổi tiếng của ông từ năm 629 đến 
năm 645). Ông cũng đã trước tác quyển “Đại 
Đường Tây Vực Ký,” là một nguồn tài liệu 
có giá trị về Phật giáo Ấn Độ thời bấy giờ. 
While ¡in India, he studied Yogacara 
philiosophy with Silabhadra. When he 
returned to China, he and his student K”?uei- 
Chí (623-682) establshed a Chinese 
Yogacara (Consciousness-Only) school, also 
called Fa-Hsiang school. Hsuan-Tsang started 
a new epoch ¡n the history of the translation 
of sutras, and his translatlons are called the 
“new translations,` 1n contrast to the “Old 
Translatlons” 
Trong lúc lưu lại Ấn Độ, ông đã nghiên cứu 
triết lý Du Già với ngài Giới Hiễn. Khi trở về 
Trung quốc ông và đệ tử là Quy-Chi đã sáng 
lập ra trường phái Du Già và ông cũng được 
coi như là người sáng lập ra tông Pháp Tướng 
tại Trung Quốc. Huyền Trang đã bắt đầu một 
kỷ nguyên lịch sử mới về phiên dịch kinh 
điển, và những tác phẩm phiên dịch của ông 


of those done before him—— 


3) 


qI) 


1) 


2) 


2150 


được người ta gọi là “Tân Dịch,” để đối lại 
với những dịch phẩm “Cựu Dịch” của những 
người trước ông. 

In China, Hsuan-Tsang was so venerated that 
upon his death In 661, the emperor canceled 
his audience for three days—Ở Trung Quốc, 
ông được kính trọng đến nỗi khi ông thị tịch, 
nhà vua đã bãi triều trong ba ngày. 
Hsuan-Tsang”s Round trip to India and back 
to China— Cuộc hành trình đi Ấn Độ và về 
lại Trung Quốc của Huyễn Trang: 

Before the Journey—— Trước cuộc hành trình: 
While stll at home ¡in China, he heard 
lectures on the Samparigraha doctrine from 
more than seven different teachers. He was 
actually an earnest student of the Idealistic 
School. However, the opInions of his teachers 
varled greatly and, since he could not see 
which was the best to follow, he decided to go 
to India where he hoped to find an able 
instructor. However, when he applied for 
permission to leave China, the Emperor 
refused it, but with his strong faith he was 
able to set forth his Jjourney when he was 29 
vears old—Khi còn ở quê hương, ông đã từng 
dự thính các buổi giảng thuyết về Đại Thừa 
Nhiếp Luận với hơn bẩy luận sư khác nhau. 
Ông là một học giả rất nhiệt tâm với Duy 
Thức Tông. Tuy nhiên, ý kiến của các giáo sư 
của ông sai biệt nhau quá nhiều khiến ông 
không thể nhận thấy vị nào là tài giỏi nhất 
theo ông, chính vì thế mà ông bèn quyết định 
Tây du với hy vọng tìm được một luận sư tài 
ba. Tuy nhiên, khi ông xin phép rời khỏi 
Trung Hoa thì hoàng đế nhà Đường không 
cho, nhưng với sự kiên trì của ông, năm 29 
tuổi ông bắt đầu cuộc hành trình. Cuộc Tây 
du khởi hành từ Trường An vào năm 629. 

A journey without the permission from 
Tangˆs King—Chuyến đi không có phép của 
vua nhà Đường: He travelled secretly, hiding 
by day and travelling by night. In 629 he 
sfarted from Ch”ang-An for India. In 629 he 
was still in Karakobjo in Sin-Kiang. Later, he 
arrived in Turfan, a country In the central part 
of the Gobi desert. It has been disappeared, 
but at that time, it flourished with lively 
economic, political and cultural le of a 


Buddhist population speaking a dialect of 
Tocharian. Its ruler, Chu-Wen-Tai (620-640), 
was of Chinese descendant. He was a a 
vassal of the Turkish Khan and had relations 
wih Tang-T?ai-Tsung. His 
Hsuan-Tsang was a command and Hsuan- 
Tsang was almost carred off by force to 
Turfan. The king said: “[ insist on keeping 
you in order to offer you my homaøge, and 1t 
would be easier to shift the mountain of 
Pammr than to shake my determination.” 
Hsuan-Tsang replied: “lt is for the sublime 
Law that I have come, the king will only be 
able to keep my bones; he has no power over 
my sprrit nor my will.” He was so determined 
and refused to touch food for three days; the 
king became worrled and yielded. Hsuan- 
Tsang agreed to stay for another month to 
preach at the Court, and at the end of the 
month the king let him go and introduced him 
to all the kings on his route. From Turfan, he 
proceeded to Kara-shahr, also a Tocharish- 
speaking ci(y, which confained some ten 
monasteries and two thousand monks of the 
Hinayana sect. Later, he arrived in Kucha, a 
small kingdom with five thousand monks well 
protected by 1ts king. In Kucha, Hsuan-Tsang 
engaged in religious disputatons with 
Hinayana monks who diịd not take kindly to 
the  Yoga-sasra which Hsuan-Tsang 
preferred. However, the differences in these 
disputatons did not harm the friendly and 
amiable relations between Hsuan-Tsang and 
the old sage Moksagupta of Kucha. Later, 
Hsuan-Tsang crossed the passes of Pamirs 
and Bactria to arrive in Samarquand. At that 
time, Samarquand, Marakanda of old, was 
already an ancient city in the seventh century. 
lt was the capital of Sogdiana and Hsuan- 
(sang `s next Important halt lí was the 
terminus of the caravan routes between India 
and China. li 
Zoroastrianism and Buddhism and Hsuan- 
Tsang”s visit did much to raise the sfatus of 
Buddhism ïn this Turko-lranian kingdom. He 
held an assembly at which he ordained a 
number of monks and restored the old 
monasteries for worship. Later, he crossed the 


Invitaion to 


wavered between 


2151 


Gates of lron (the southern frontier of the 
Western Turkish Empire) and the Oxus River 
to arrive at Bactria. Bactria, then probably 
received 1s Buddhism very early from the 
missions of Asoka. When staying in Bactria, 
Hsuan-Tsang visited Balkh, the capiftal city. 
Balkh still had many monasfteries, In spIfe of 
the ruin wrought by the Huns in the fifth and 
sixth cenfuries, and though they were all 
Hinayamst, Hsuan-Tsang always kept 
friendly relationship with them. Later, Hsuan- 
Tsang crossed the Hindu Kush to reach 
Bamiyan, a statlon of primary importance on 
the road from Central Asia to India. Modern 
archaeologists were struck by the accuracy of 
his descripton of the site. He says: : “On the 
north, 1t leans against the steep rock. This 
country has winter corn, but few flowers and 
fruits. It 1s suitable for cattle breeding and 
abounds In sheep and horses. The climafe 1s 
very cold. Manners are rough. Clothing 1s of 
fur and coarse woollen materials, which are 
also products of the country.” There were ten 
Buddhist monasteries with several thousand 
monks In them. Hsuan-Tsang also mentioned 
about the two colossal statues of the Buddha, 
about 170 and I15 feet. Then, Hsuan-Tsang 
left Bamiyan for Kapisa (now the villaee of 
Begram to the north of Kabul) by the difficult 
pass of Shibar, about 9,000 feet hiph. After 
spending the summer of 630 A.D. there, he 
took the road to the east again and reached 
Jalalabad, anclent Nagarahara, through 
Lampaka. Here he was on Indian soil. Hsuan- 
Tsang wrote about Lampaka as follows: “At 
Lampaka the ground is sutable for the 
cultivaton of rice, and produces a large 
quanfity of sugar-cane. The climate 1s fairly 
mild. There 1s some frost but never snow. The 
inhabifants live in ease and happiness, and 
love song. The majority are clothed in whifte 
cotton, and like to adorn their costume with 
brilliantly 
Kampaka, Hsuan-Tsang entered Gandhara by 
the Khyber Pass. This was the second holy 
land of Buddhism where art had flourished for 
nearly six centuriles without a break under 
song Greco-Roman Influence. Peshawar, the 


colored Ornamens. From 


captal of Kanishka, had given bíth to 
Asanga and Vasubandhu, the two chief 
authors of mystical Idealism so dear to 
Hsuan-Tsang. But when he came to 
Peshawar, it had suffered from the Huns like 
other places. He noted sadly: “The royal race 
1s Wiped out and the country has been 
annexed to the kingdom of Kapisa. Towns 
and vilapes are almost empty and 
abandoned, and only a few inhabitanfs are 
seen In the country. One corner of the royal 
town (Peshawar) contains about a thousand 
families. There are innumerable Buddhist 
monasteries which are In ruins and deserted. 
They are overprown with weeds and they 
make a mournful solitude. The majority of the 
stupas are also 1n ruins.” Leaving Gandhara, 
Hsuan-Tsang crossed the Indus at 
Udakakhanda and visited Taksasila where 
there were too many monasfteries ruined by 
the Huns. From there he went to Kashmir 
where Buddhism still prevailed. There were 
sữll a hundred monasteris with five thousand 
monks and the country cherished memorIes of 
Asoka and Kanishka. The king of Kashmir 
received him with great honour in his capital, 
Pravarapura (Srinagar). Hsuan-Tsang found 
there a Mahayanist Venerable aged seventy, 
from whom he was able to receive In all 1s 
purtty the traditon of the Idealist school of 
Buddhist philosophy. He spent two years In 
Kashmir, from may 631 to April 633, studying 
philosophy and having Buddhist sutras and 
Sastras copled to take home with him to 
China. Going south from Kashmrr, one of his 
first haltng place was Sakala (SialkoÐ, the 
seat of the Greek King Menander of the old 
times, and the Hun Tyrant Mahrrakula or 
more recent times. This is also the place 
where Vasubandhu stayed two cenfurles 
earlier—Huyền Trang lên đường một cách bí 
mật, ngày nghỉ đêm đi. Cùng năm đó, ông chỉ 
đến ở Karakobjo, thuộc xứ Tây Khương. Sau 
đó, ông đến Turfan, trung tâm vùng sa mạc 
Gô Bi, ngày nay hầu như biến mất hoàn toàn, 
nhưng lúc ấy đang rộn ràng với cuộc sống 
kinh tế, chính trị và văn hóa phồn thịnh với 
những người dân theo đạo Phật, nói tiếng bản 


2152 


địa Tocharian. Vua nước nầy là Chu-Wen- 
Tai (620-640) có nguồn gốc Trung Hoa, ông 
ta là chư hầu của nước Thổ Nhĩ Kỳ và có 
nhiều quan hệ với vua Đường Thái Tông. 
Ông vừa mời vừa ra lệnh cho Huyền Trang ở 
lại Turfan: “Trẫm muốn giữ ngươi lại để tỏ 
lòng ngưỡng mộ, ý trẫm đã quyết không thể 
chuyển dời, điểu ấy còn khó hơn là chuyển 
núi Thái Sơn.” Huyễển Trang kiên cường đáp 
lại: “Hạ thần vì Chánh Pháp thiêng liêng mà 
đến đây, bệ hạ có thể giữ lại nắm xương khô 
của thần, nhưng không thể có quyền lực gì 
với ý chí của thân.” Ông nhất định làm y như 
thế, không hề động đến thức ăn suốt ba ngày, 
nhà vua lo sợ và phải chìu theo ý ông. Sau đó 
Huyền Trang đồng ý ở lại thêm một tháng 
nữa để thuyết pháp tại triều đình. Hết hạn 
một tháng nhà vua để ông đi với lời giới thiệu 
với các vua lân cận. Từ Turfan, ông đi đến 
Kara-shahr, cũng là một thành phố nổi tiếng 
của Tocharian, với khoảng mười tu viện và 
hai ngàn Tăng sĩ phái Tiểu Thừa. Sau đó ông 
đến Kucha, vương quốc nhỏ có năm ngàn 
Tăng sĩ được nhà vua tận tình che chở. Tại 
Kuch, Huyền Trang có những cuộc tranh luận 
tôn giáo với các Tăng sĩ Tiểu Thừa, vốn 
không sẵn sàng tiếp nhận bộ Du Già Luận 
mà Huyền Trang đưa ra. Thế nhưng sự tranh 
luận nầy không làm Huyễn Trang và Trưởng 
Lão Moksagupta bất hòa. Sau đó, Huyễn 
Trang vượt qua các khe núi Pamirs và Bactria 
để đi đến Samarquand, tên cũ là Marakanda, 
là một đô thị cổ vào thế kỷ thứ bảy. Đây là 
kinh đô của nước Sogdiana và là trạm dừng 
chân quan trọng tiếp theo của Huyền Trang. 
Đây là chặn cuối của các lộ trình lữ hành 
giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Thành phố nầy 
đang dao động giữa đạo thờ Lửa (Bái Hỏa 
Giáo) và đạo Phật. Cuộc viếng thăm của 
Huyền Trang đã cải thiện rất nhiều về tình 
trạng đạo Phật ở vương quốc Thổ Nhĩ Kỳ-Ba 
Tư nầy. Ông đã triệu tập một hội nghị trong 
đó ông đã truyền giới cho một số Tăng sĩ và 
phục hôi lại các tu viện cũ để có nơi tu hành. 
Sau đó, ông vượt Thiết Môn (ranh giới phía 
nam của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ) và sông Oxus 
để đến Bactria. Bactria có lẽ đã tiếp nhận 
đạo Phật từ rất lâu vào thời các đoàn truyền 


giáo của vua A Dục. Huyền Trang đã thăm 
viếng kinh đô của Bactria là thành phố Balkh. 
Tại đây hãy còn rất nhiều tu viện, mặc dù đã 
bị đổ nát do rợ Hung Nô gây nên vào thế kỷ 
thứ năm và thứ sáu. Dù rằng các tu viện nầy 
thuộc phái Tiểu Thừa nhưng Huyển Trang 
vẫn có quan hệ thân thiện với họ. Sau đó, 
Huyền Trang vượt dãy núi Hindu Kush và 
đến Bamiyan, một trạm dừng chân quan trọng 
hàng đầu trên đường từ Trung Á đến Ấn Độ. 
Các nhà khảo cổ ngày nay đều phải khâm 
phục sự chính xác của đoạn mô tả của Huyền 
Trang về cảnh trí ở đây. Ông nói: “Về phía 
Bắc, nơi nầy dựa vào bờ đá dốc đứng. Xứ nầy 
có trồng bắp mùa đông nhưng chỉ có một số ít 
trổ bông và ra trái. Mamiyan thích hợp cho 
việc chăn nuôi gia súc nên có rất nhiều cừu 
và ngựa. Khí hậu rất lạnh. Phong tục tập quán 
còn thô sơ. Quần áo làm bằng lông thú và sợi 
len thô, đây cũng là sản phẩm của xứ nầy.” 
Có mười ngôi chùa Phật Giáo với khoảng vài 
ngàn tu sĩ. Huyền Trang cũng đề cập đến các 
hang động nổi tiếng và hai bức tượng Phật 
khổng lổ, cao khoảng 50 mét và 35 mét. 
Đoạn ông rời Bamiyan để đi Kapisa (nay là 
làng Begram ở về phía Bắc của Kabul) qua 
đèo Shibar hiểm trở, cao đến 2.800 mét. Tại 
đây Huyển Trang vào ở trong một tu viện 
Tiểu Thừa. Sau khi trải qua mùa an cư kiết hạ 
630 sau Tây lịch tại đây, Huyền Trang lại lên 
đường đi về phía Đông để đến Jalalabad, 
ngày trước là Nagarahara, qua ngả Lampaka. 
Đến đây ông mới đứng trên đất Ấn Độ. Ông 
đã viết về Lampaka như sau: “Ở Lampaka, 
đất đai thích hợp cho việc trồng lúa và sản 
xuất được nhiều mía. Khí hậu khá êm dịu. Có 
một ít sương giá nhưng không bao giờ có 
tuyết. Người dân ở đây sống trong sung túc, 
an lạc và thích hát ca. Phần đông họ mặc 
quần áo bằng vải trắng và ưa những đồ trang 
sức lấp lánh sặc sở.” Từ Lampaka, Huyễn 
Trang đi vào Gandhara qua ngả đèo Khyber. 
Đây là một thánh địa thứ hai của Phật giáo, 
nơi có sự phát triển của nghệ thuật suốt gần 
sáu thế kỷ không gián đoạn dưới ảnh hưởng 
của Hy Lạp-La Mã. Peshawar, kinh đô của 
Kanishka, là nơi đã sản sinh ra Vô Trước và 
Thế Thân, hai đại luận sư Ấn Độ mà Huyễn 


3) 


2153 


Trang từng nghe nói đến nhiều. Nhưng khi 
ông tới Peshawar thì nơi đây đã trải qua sự 
tàn phá của Hung Nô. Ông buôn bã ghi lại: 
“Dòng dõi hoàng gia bị xóa sạch và nước nầy 
bị sáp nhập vào vương quốc Kapisa. Phố làng 
gần như trống vắng hoang tàn, chỉ còn thấy 
một số ít dân cư. Góc hoàng thành Peshawar 
có khoảng một ngàn gia đình. Vô số chùa 
chiền Phật giáo trong cảnh điêu tàn và hoang 
phế. Các chùa nầy đều bị cổ mọc um tùm và 
mang một vẻ cô liêu đến não lòng. Phần lớn 
các tháp cũng bị đổ nát.” Rời Gandhara, 
Huyền Trang vượt sông Ấn Hà để đến thăm 
Taksasila. Ở đây cũng có nhiều tu viện bị rợ 
Hung Nô tàn phá. Từ đây, ông đi một đoạn 
nữa để đến Kashmir, nơi Phật giáo vẫn còn 
thịnh hành. Vẫn còn độ một trăm tu viện với 
năm ngàn Tăng sĩ, và đất nước nầy vẫn còn 
mến nhớ các vị vua A Dục và Ca Nị Sắc Ca. 
Nhà vua ở Kashmir tiếp đón ông một cách 
tôn trọng tại kinh thành Pravarapura 
(Srinagar). Tại đây, Huyền Trang được gặp 
một học giả Đại Thừa bẩy mươi tuổi và qua 
vị nây, Huyền Trang đã có thể tiếp nhận 
được triết học Phật Giáo ở dạng thuần khiết 
nhất. Ông ở lại Kashmir hai năm, kể từ tháng 
năm năm 63I đến thánh tư năm 633, để 
nghiên cứu giáo lý và sao chép các bộ kinh 
luận Phật giáo để mang về Trung Quốc. Từ 
Kashmir đi xuống phía Nam, trạm dừng chân 
đầu tiên của ông là Sakala, nơi đóng đô của 
hoàng đế Hy Lạp Menander ngày xưa và của 
bạo chúa Hung Nô Mahirakula gần đây. Đây 
cũng là nơi trú ngụ của đại luận sư Thế Thân 
hai trăm năm trước khi Huyền Trang đến. 

In 633 or later he arrived in Nalanda near 
Rajagrha, where Silabhadra, 106 years of 
age, was the head of the university. There, 
Hsuan-Tsang studied under Silabhadra the 
Iimportant doctrines of Buddhism; besides, 
Jayasena, who also Instructed Hsuan-Tsang 
on certain questons. First Hsuan-Tsang 
studiled about the reformed idealism of 
Vasubandhu ¡in his Vijnaptimatrata and then 
the realism of the same author in his 
Abhidharma-kosa. After almost seventeen 
years soJoum 1n India, he came home In 644. 
On his way home, he passed through Central 


Asian States of Kashgar, Yarkand and 
Khotan, where he stayed for seven or eight 
months to replace the manuscripts lost on the 
way, and awalted the permission of the 
1mperial øgovernment fo refurn to the country 
which he had left ten years earlier without a 
proper permit. After resting sometime in Tun- 
Huang, he approached Ch'ang-An im the 
Spring of 645 A.D. From 653 A.D. until the 
end of his life in 664 A.D., he spent the rest of 
his life at Từ Ân Tự in Ch'ang-An (Trường 
An), the capital of China at that tne—Mãi 
đến năm 633 hay muộn hơn nữa, ông mới đến 
Na Lan Đà, gần thành Vương Xá nơi mà Giới 
Hiển, bấy giờ đã 106 tuổi, đang là thủ tòa 
của trường đại học nầy. Huyền Trang thọ 
pháp với Giới Hiền những học thuyết quan 
trọng của Phật giáo; bên cạnh đó, Thắng 
Quân cũng là người đã từng giảng dạy nhiều 
vấn để quan trọng cho Huyễển Trang. Trước 
tiên Huyền Trang học về Duy Thức Học do 
Thế Thân cải tổ qua bộ luận Duy Thức 
(Vjinaptimatrata), kế đến là Thực Tại luận 
cũng của Thế Thân qua bộ A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận (Abhidharma-kosa). Sau gần 17 
năm du học tại Ấn Độ, Huyền Trang hồi 
hương năm 644. Trên đường về, ông đã đi 
qua các nước Kashgar, Yarkand và Khotan, 
và phải lưu lại những nơi nầy bẩy tám tháng 
để bổ khuyết các bản thảo bị mất trong khi 
vận chuyển, cũng như chờ đợi phép cho hồi 
hương của triều đình vì mười năm trước ông 
đã ra đi không có phép vua. Sau khi nghỉ lại 
Đôn Hoàng một thời gian, ông đến Trường 
An năm 645. Từ năm 653 cho đến cuối đời 
vào năm 664, ông đã trụ tại Từ Ân Tự tại 
kinh đô Trường An. 


(HDList of Hsuan-Tsang”s translated works— 


Những tác phẩm dịch thuật của Ngài Huyền 
Trang: He translated 1335 books of sutras, 
including the Completion of Mere Ideation 
(Dharmapala's  Vijnaptimatrafa-siddhi). He 
was known as a Tripitaka teacher of Dharma 
(Tam Tạng Pháp Sư). He was also known as 
Mahayanadeva and Moksadeva when he was 
in India. Hsuan-Tsang himself belonged to 
the Yogacara (Consciousness-Only) school 
and 1s offen regarded as the founder of the 


l) 


2) 


3) 


Sở, 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


2154 


Fa-Hsiang or Chinese Yogacara school. 
Hsuan-Tsang started a new epoch in the 
history of the translatlon of sutras, and his 
translations are called the “new translations,` 
1n confrast to the “Old Translations” of those 
done before him—Ông đã dịch 1335 quyển, 
bao gồm bộ Thành Duy Thức Luận 
(Vijnaptimatrata-siddhi) của Ngài Hộ Pháp. 
Ông cũng là Tam Tạng Pháp sư. Khi ở Ấn Độ 
ông được ban tặng những danh hiệu Ma Ha 
Da Na Đề Bà và Mộc Xoa Đề Bà. Huyền 
Trang thuộc trường phái Du Già và ông cũng 
được coi như là người sáng lập ra tông Pháp 
Tướng tại Trung Quốc. Huyền Trang đã bắt 
đầu một kỷ nguyên lịch sử mới về phiên dịch 
kinh điển, và những tác phẩm phiên dịch của 
ông được người ta gọi là “Tân Dịch,” để đối 
lại với những dịch phẩm “Cựu Dịch” của 
những người trước ông. 
Mahaprajna-paramita-sura  (skÐ:  Great 
Wisdom Sutra—Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Kinh. 

Vajracchedika-prajna-paramita-sutra  (skt): 
Diamond Sutra—Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba 
La Mật Đa—See PraJnaparamifa sutra. 
PraJjna-paramita-hrdaya-sutra (skt): The Heart 
of the Prajna-Paramita-Sutra or Heart Sutra—— 
Kmnh Bát Nhã Ba La Mật Đa—See 
Prajnaparamitahrdaya-Sutra. 
Mahabodhisattva-pitaka-sutra: Kinh Đại Bồ 
Tát Tạng. 

Dasa-cakra-shitigarbha-sutra (skt): Kinh Đại 
Thừa Địa Tạng Thập Luân. 
Ananta-buddha-setra-guna-nirdesa-sutra (skt): 
Kinh Vô Biên Phật Độ Công Đức. 

Sutra on the duration of the Law foretold by 
the Buddha Just before his enfering Into 
Nirvana: Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ 
Kinh (Kinh nói về sự trường tổn của Phật 
pháp được Đức Phật nói trước khi Ngài nhập 
Niết Bàn). 

Sutra on explainng the first and excellent 
gate of the law of Nidana: Kinh Phân Biệt 
Duyên Khởi Sơ Thắng Pháp Môn (Kinh giẳng 
về luật nhân duyên tối thượng). 
Vimalakirti-nirdesa-sutra: Thuyết Vô Cấu 
Xứng Kinh. 


10) Bhaishajya-guru-vaidurya-prabhasa-purva- 
pranidhana-guna-sutra: Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai Bốn Nguyện Công Đức Kinh. 

11) Sukhavati-vyuha-sutra: Kinh Xưng Tán Tịnh 
Độ Phật Nhiếp Thọ. 

12) Sandhi-nirmocana-sutra: 
Mật. 

13) Tathagata-raja-vavadaka-sutra: Kinh Như Lai 
Thị Giáo Thắng Quân Vương. 

14) Adbhuta-dharma-paryaya-suftra: 
Thuyết Thậm Hy Hữu. 

15) Sutra on the greatest Incomparableness: Kinh 
Phật Thuyết Tối Vô Tỷ. 

16) Mahayana-gunastuti-sutra: Kinh Xưng Tán 
Đại Thừa Công Đức. 

17) Buddha-bhashitarya-dharma-pratI: 
Duyên Khởi Thánh Đạo. 

18) Amogha-pasahrdaya-sutra: Bất Không Quyển 
Sách Thần Chú Kinh. 

19) Aikadasa-amukha-dharani-sutra: Thập Nhất 
Diện Thần Chú Tâm Kinh. 

20) Panca-matra-sutra: Kinh Chú Ngũ Thư. 


Kinh Giải Thâm 


Kinh Phật 


Kinh 


21) Subahummudra-dhvaja-dharani-sutra: Kính 
Thắng Tràng Trí Ân Đà La Ni. 
22) Buddha-hrddaya-dharani-sura: Kính Chư 


Phật Tâm Đà La Ni. 

23) Duhkhon-mulana-dharani-sutra: Kinh Bạt Tế 
Cứu Khổ Nạn Đà La Ni. 

24) Ashtanama-samanta-guhya-dharani-sutra: 
Kinh Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni. 

25) Sutra spoken by the Buddha on the dharani of 
holding the world: Kinh Phật Thuyết Trì Thế 
Đà La NI. 

26) Shanmukhi-dharani-sutra: Sutra spoken by 
the Buddha on the dharani of six gates—Kinh 
Phật Thuyết Lục Môn Đà La Ni. 

27) Buddha-bhashita-bhudda-bhumi-sutra: 
Phật Thuyết Phật Địa. 

28) Prasanta-viniscaya-prati-harya-samadhi-sutra: 
Kinh Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa. 

29) Sutra on the merifs produced from reciting the 
names of seven Buddhas: Kinh Thọ Trì Thất 
Phật Danh Hiệu Sở Sanh Công Đức (Kinh nói 
về công đức do sự xưng niệm hồng danh thất 
Phật). 

30) Nidana-sutra: Kinh Duyên Khởi. 

31) Itivrttaka-sutra: Sutra on the stories of the 
Buddha's life and work——Kinh Bổn Sự. 


Kinh 


2155 


32) Deva-pariprccha-sutra: Thiên Thỉnh Vấn 
Kinh. 

33) Bodhisattva-karman: Kinh Bổ Tát Giới Yết 
Ma Văn. 

34) Bodhisattva-pratimoksha: Kinh Bồ Tát Giới 
Bổn. 

35) Yogacara-bhumi-sastra: Du Già Sư Địa Luận. 

36) Mahayana-sampari-graha-sastra-vyakhya: 
Nhiếp Đại Thừa Luận. 

37) Mahayana-sampari-graha-sastra-vyakhya- 
karika: Nhiếp Đại Thừa Luận Thích. 

38) Alambana-pratyaya-dhyana-sastra: Quán Sở 
Duyên Duyên Luận. 

39) Mahayana-panca-skandha-sastra: Đại Thừa 
Ngũ Uẩn Luận. 

40) Prakaranaryavaca-sastra: Sastra 
expoundng the Holy Teachings—Hiển 
Dương Thánh Giáo Luận (luận về sự hiển 
dương chánh pháp). 

41) Mahayana-abhidharma-samyukta-sangItI- 
sastra: Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập 
Luận. 

42) Satasastravaipulya: Quảng Bách Luận Bổn. 

43) Buddha-bhumi-sutra-sastra: Phật Địa Kinh 


On 


Luận. 

44) Vidyamatrasiddhi-sastra: Thành Duy Thức 
Luận. 

45) Saftasastra-vaipulya-vyakhya: Quảng Bách 
Luận Thích Luận. 


46) Mahayana-abhidharma-sang1tI-sastra: Đại 
Thừa A Tỳ Đạt Ma Tập Luận. 

47) Raja-dharma-nyaya-sastra: 
Chánh Lý Luận. 

48) Yogacara-bhumi-sastra-karika: Du Già Sư 
Địa Luận Thích. 

49) Arya-vaca-prakarana-sastra-karuka: 
Dương Thánh Giáo Luận Tụng. 

50) Mahayana-sata-dharma-vidyadhara-sastra: 
Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận. 


Vương Pháp 


_‹ 
Hiến 


5l) Vidyamatra-siddhi-trimsatIka-sastra: Duy 
Thức Tam Thập Luận. 
52) Hetuvidyanyaya-pravesaftarka-sastra: Nhân 


Minh Nhập Chánh Lý Luận. 
53) Mahayana-karma-siddha-prakarana-sastra: 
Đại Thừa Thành Nghiệp Luận. 
54) Hetuvidyanyayadvaratarka-sastra: 
Minh Chánh Lý Môn Luận. 


Nhân 


55) Mahayana-talaratna-sastra: Đại Thừa Chưởng 
Trân Luận. 

56) Vidyamatra-siddhi-vimsati-sastra: Duy Thức 
Nhị Thập Luận. 

57) Madhyanta-vibhaga-sastra: Biện Trung Biên 
Luận. 

58) Madhyanta-vibhaga-sastra-vyakha: Biện 
Trung Biên Luận Tụng. 

59) Mahayana-samprigaha-sastra-mula: 
Đại Thừa Luận Bổn. 

60) Abhidharma-mahavibhasa-sastra: A Tỳ Đạt 
Ma Đại Tỳ Ba Sa Luận. 

61) Abhidharma-yaya-nusara-sastra: A Tỳ Đạt 
Ma Thuận Chánh Lý Luận. 

62) Abhidharma-prakara-nasasana-sastra: A Tỳ 
Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận. 

63) Abhidharma-kosa-sastra: A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận. 

64) Abhidharma-kosa-karika: A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận Tụng. 

65) Abhidharma-jnana-prasthana-sastra:A Tỳ Đạt 
Ma Phát Trí Luận. 

66) Abhidharma-sangiti-paryaya-pada-sastra: A 
Tỳ Đạt Ma Tập DỊ Môn Túc Luận. 

67) Abhidharma-prakarana-pada-sastra: A Tỳ Đạt 
Ma Phẩm Loại Túc Luận. 

68) Abhidharma-vijnana-kaya-pada-sastra:A Tỳ 
Đạt Ma Thức Thân Túc Luận. 

69) Abhidharma-dhatu-kaya-pada-sastra: 
Đạt Ma Giới Thân Túc Luận. 

70) Panca-vastu-vibhasa-sastra: Ngũ Sự Tỳ Ba Sa 
Luận. 

71) Sastra on the Principles of Different Schools: 
DỊ Bộ Tôn Luân Luận. 

72) Abhidharma-vatara-sastra: Nhập A Tỳ Đạt 
Ma Luận. 

73)  Vaiseshika-nikaya-dasa-padartha-sastra: 
Thắng Tôn Thập Cú Nghĩa Luận. 

74) Abhidharma-skandha-pada-sastra: A Tỳ Đạt 
Ma Pháp Uẩn Túc Luận. 

75) Record of the Duration of the Law Spoken by 
the Great Arahant Nandhimitra: Đại A La 
Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trú 
Ký. 

76) Records of Western Travels: Đại Đường Tây 
Du Ký. 


Nhiếp 


A Tỳ 


2156 


77)Stores of the Tzu-En Temple Tripitaka- 
dharma-carya: Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp 
Sư Truyện. 
Hsuan-Yuan: Huyền Uyển—Hsuan-Yuan, an 
imnfluental Shensi monk who lived through the 
persecuton of Buddhism 1n the Northern Chou 
dynasty Into the Sui and Tang dynasties—Sư 
Huyền Uyển, một vị sư có ảnh hưởng rất lớn ở 
Thiểm Tây, người đã sống từ thời kỳ Bắc Chu 
ngược đãi và tiêu diệt đạo Phật, qua đến đời Tùy 
và đời Đường khi đạo Phật được chấn hưng lại. 
Hsuan-Ying: Huyền Ứng—Hsuan-Ying, the 
author In the Tang dynastyof the Buddhist 
Dictionary, 25 books—Sư Huyền Ứng đời nhà 
Đường, tác giả của bộ Huyền Ứng Âm Nghĩa hay 
Nhứt Thiết Âm Nghĩa, gồm 25 quyển. 
Hsuen-Yu-Tu-Ling: Tu-Ling-Huen-Yu (?- 
1049)—Huyện Úc Đổ Lăng—Đồ Lăng Huyện 
Úc—Tu-Ling-Hsuen-Yu, a disciple of Yang-Chi, 
used to feed Zen monks on pilprimage, who 
passed by his temple. One day he entertained a 
monk from Yang-Chi and asked what his master”s 
teaching of Zen was. The monk said: “My master 
would usually ask his pupils the following: A 
monk came to Fa-Têng and asked, “How should 
one advance a step when he comes to the end of a 
pole one hundred feet long?” Fa-Têng said: “Oh”” 
When Tu-Ling Hsuen-Yu was told of this sfory, If 
made him think a great deal. One day being 
invifed out, Tu-Ling rode on a lame donkey, and 
when he was crossing a bridge the donkey øot one 
Of I1fs legs caupht in a hole, and this at once 
overthrew the rider on the ground. He loudly 
exclaimed “Oh!” and evidently the exclamation 
waked up his hidden consclousness to a state Of 
enlightenment. The verse gives vent to his 
©experience: 
“J have one Jewel shining bright, 
Long burlied 1t was underneath worldly 
WOITIeS 
This morning the dusty veIl 1s off, 
And restored its lustre, 
lIlluminating the blue mountains in 
endlessundulations.” 
Đồ Lăng Huyện, Úc sơn chủ là đệ tử của 
Dương kỳ, thường cúng thực cho các Thiển 
Tăng trên đường hành cước mỗi khi ngang 
qua chùa của sư. Một hôm sư tiếp đón một 





thầy Tăng từ Dương Kỳ đến và hỏi tông chỉ 
Thiển của Tổ sư của Thầy Tăng là gì? Thầy 
Tăng nói: “Sư tổ của tôi thường hay hỏi môn 
đổ như sau, 'có một thầy Tăng hỏi Pháp 
Đăng trăm thước đầu gậy làm sao bước tới?” 
Pháp Đăng bảo, 'Á!'” Khi Đổ Lăng Huyện 
Úc nghe chuyện nầy, suy nghĩ rất nhiều. Một 
hôm được mời ra ngoài, Đồ Lăng cưỡi một 
con lừa khập khiểng, khi băng qua một cây 
cầu, con lừa bị kẹt chân vào một cái lỗ, khiến 
sư bị té nhào. Sư la lên “Á!” Hốt nhiên tiếng 
la đánh thức cái ý bị che khuất của mình, và 
sư tỏ ngộ. Sư làm bài kệ giải bày: 

“Ngã hữu thần châu nhất lõa 

Cửu bị trần lao cơ tỏa 

Kim triêu trần tận quang minh 

Chiếu kiến sơn hà vạn đóa.” 

(Ta có thần châu một hạt 

Lâu bị bụi mờ che khuất 

Ngày nay sạch bụi sáng trưng 

Soi thấy nghìn trùng non nước). 


Hua-Yen: Hoa Nghiêm—ln India, the 
Avatamsaka School ¡1s not known as an 
independent school. However, the story of 


Sudhana's pilgrimage 1s minutely told in the 
Divya-avadana, and his Jjourney is depicted in 
detailed sculptures In Java. In the sutra 1t 1s stated 
that the Bodhisattva Manjusri is living on the 
Ch”ingliang Mountain in China, and 1s proclaiming 
the laws at al times. This Ch'ingliang Mountain 1s 
1dentfiled with with the Wu-T”ai Mountain of 
China. The name Wu-T”ai or five heigh(s 1fself 
seems to Indicate Panca-sikha or five top-knots, a 
The great 
Monastery of that mounftain 1s the shrine sacred to 
that Bodhisattva. Such a belief In India as well as 
in China seems to go back to the fifth century 
A.D. or still earlier. Prior to the Avatamsaka 
School, there were in China schools named Tìi- 


name of. ManJusrI. Avatamsaka 


Lun and Fa-Tsing which were founded on 
Vasubandhu”s commentary on the Dasa-Bhumi- 
Sutra. The text was translated into Chinese 1n 508- 
512 A.D. by Bodhruci, Ratnamati and 
Buddhasanta, all from India. In China, Hua-Yen 
sect was founded by master Tu-Shun (557-640), 
which is based on the Flower Garland Sutra. 
According to Chinese Buddhist legends, Chinese 
Hua-Yen Scet was founded by Tu-Shun (557- 


2157 


640), which is based on the Flower Garland Sutra 
(Avamtamsaka-sutra), translated Iinto Chinese by 
Buddhabhadra—Tại Ấn Độ, tông Hoa Nghiêm 
không được coi như là một tông phái độc lập. Tuy 
nhiên sự tích chiêm bái của Thiện Tài được kể tỉ 
mỉ trong Divya-avadana, và cuộc hành trình nầy 
được miêu tả tỉ mỉ trong những điêu khắc ở Java. 
Trong kinh nói rằng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngự 
trên núi Thanh Lương ở Trung Hoa, và thuyết 
pháp trong mọi thời. Núi Thanh Lương nầy giống 
với Ngũ Đài Sơn ở Trung Hoa. Chính danh từ 
“Ngũ Đài” hình như chỉ cho Panca-sikha hay ngũ 
đảnh, một danh hiệu của Văn Thù. Đại Tự Viện 
Hoa Nghiêm trên núi nầy là tháp thiêng thờ vị Bồ 
tát nầy. Đức tin về Ngài ở Ấn cũng như ở Trung 
Hoa, hình như có từ thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch 
hay sớm hơn. Trước Hoa Nghiêm tông, ở Trung 
Hoa đã có một phái mang tên là Địa Luận Tông 
và Pháp Tính Tông (see Địa Luận Tông and Pháp 
Tính Tông), y cứ trên bản luận giải của Thế Thân 
về Thập Địa Kinh. Tác phẩm nầy được phiên dịch 
sang Hán văn trong năm 508-512 do công trình 
của Bồ Đề Lưu Chi, Bửu Huệ và Phật Đà Phiến 
Đa. Theo truyền thuyết Phật giáo Trung Hoa, Hoa 
Nghiêm tông được ngài Đỗ Thuận sáng lập, giáo 
pháp dựa trên giáo lý của bộ kinh Hoa Nghiêm, 
được ngài Giác Hiển dịch sang Hán tự. 

Hua-Yen period: Thời kỳ Hoa Nghiêm—The 
Time of the Wreath 1s not yet pure “round” 
because 1t Iincludes the Distinct Doctrine. The 
perod of the Buddhavatamsaka-Sutra, which 
lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enlightenment. With this 
teaching, the Buddha awoke his disciples to the 
øreatness of Buddhism; however, i{ was foo 
profound for them to grasp and most of his 
disciples did not understand the principal idea of 
the sutra, that the universe 1s the expression of the 
absolute. Generally speaking, the first period was 
was the Time of Wreath. The doctrine taught In 
this period was what the Buddha had conceived in 
his Great Enliphtenmeit, I1.e., the elucidation of 
his Enlightenment itself. His disciples could not 
understand him at all and they stood as 1f they 
“deaf and dumb.”—Thời Hoa Nghiêm 
không phải là thuần viên vì nó gồm cả biệt giáo. 
Thời kỳ nầy kéo dài ba tuần lễ và Phật đã thuyết 
giảng ngay sau khi Ngài đạt được đại giác. Với 


W€T€ 





giáo thuyết nầy, Đức Phật muốn đánh thức các đệ 
tử của Ngài, nhưng vì giáo pháp quá thậm thâm 
nên đa phần các đệ tử của Ngài đã không hiểu 
được những lời thuyết giảng nầy, tức là ý tưởng 
cho rằng vũ trụ là biểu hiện của cái tuyệt đối. Nói 
chung, giáo lý được giảng dạy trong thời kỳ nầy 
là pháp tự chứng của Phật trong sự đại giác của 
Ngài, nghĩa là khai thị về sự giác ngộ của Ngài. 
Thính chúng không thể thấu triệt nổi nên họ như 
câm như điếc See Five periods and eight 
teachings of the T”1Ien-T”aI. 

Hua-Yen School: Tông Hoa Nghiêm—See Hua- 
Yen Sect. 


Hua-Yen Sect: Flower Ornament Sect—Hoa 
Nghiêm Tông —See Avatamsaka Sutra, and Ten 
schools of Chinese Buddhism. 

(D An overview of the Hua-Yen Sect—Tổng 
quan về Tông Hoa Nghiêm: A school of 
Mahayana Buddhism founded in China, based 
on the teachings of the Flower Adornment 
Sutra. Hua-Yen means “Flower Adornmentf” 
and 1s the standard Chinese translation of the 
Sanskrit “Avatamsaka”. The school 1s also 
referred to as the “XIanshou School” after 1ts 
imnluential thưd patriarch. The Venerable 
Master Tu-Shun 1s traditionally regarded as 
the first patriarch of the school. The second 
patriarch was the Venerable Z1yan (602-668), 
the thưd Fazang (643-712), the fourth 
Qingliang Chengguan (738-840), and the fifth, 
Zongmi (740-84I), who was also a Zen 
Master in the lineage of Zen Master Shen- 
Hui. In addition to 1s propagation of the 

teachngs of the 

Adornment Sutra, the school is best known 

for: l) Its system of analysis of the Buddhaˆs 

teachings (ranking the teaching) which was 
developed by the school”s third patriarch, the 

Venerable Fazang, and 2) I1ts system for 

lecturing on Buddhist sutras, called the Ten 

Doors of the Xianshou School—Trường phái 

Hoa Nghiêm là một trường phái Phật giáo 

Đại Thừa được thành lập ở Trung Hoa, căn 

cứ theo lời Đức Phật dạy trong Kinh Hoa 

Nghiêm. Hoa Nghiêm là chữ Hoa dịch ra theo 

chữ Phạn “Avatamsaka.” Trường phát này 

cũng được biết đến như là trường phái Hiển 

Thủ, đặt theo tên của Tam Tổ Hiển Thủ. 


fundamental Flower 





qI) 


l) 


2158 


Theo truyền thống thì Hòa Thượng Đỗ Thuận 
được xem như là sơ tổ của trường phái. Nhị tổ 
là Hòa Thượng Trí Nghiễm (Ziyan), tam tổ 
Pháp Nhãn, tứ tổ Thanh Lương Trừng Quán 
(Qingliang Chengguan), ngũ tổ Tông Mật, 
cũng là một thiển sư của dòng thiền Thần 
Hội. Bên cạnh việc xiển dương giáo pháp 
Hoa Nghiêm, trường phái còn nổi tiếng về: 1) 
hệ thống phân tích Phật pháp (sắp thứ tự theo 
giáo pháp) do Tam tổ Pháp Nhãn khai triển 
và 2) hệ thống thuyết giáo Kinh Phật, được 
gọi là Hiền Thủ Thập Môn. 

The origin of the Hua-Yen Sect—Nguồn gốc 
tông Hoa Nghiêm: 

Prior to the Avatamsaka School, there were 1n 
China schools named Ti-Lun and Fa-Tsing 
which were 
commentary on the Dasa-Bhumi-Sutra. The 
text was translated Into Chinese in 508-512 
A.D. by Bodhirucl, 
Buddhasanta, all from India. According to 
Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist  Philosophy, “Wreath” 
“flower-ornamenf” and 1s 
translation of the Sanskrit term “Avatamsaka” 
denoting a wreath or garland. lt is the name 
of a Sutra in which the mystic doctrine of the 
Buddha minutely 
described. The scripture 1s said to have been 
preached by the Buddha soon affer his 
Enlightenment, but none of those listening to 
him could understand a word of 1t as 1ƒ they 
were deaf and dumb. Therefore, he began to 
preach the easy four Agamas (discourses) and 
other doctrines: Trước Hoa Nghiêm tông, ở 
Trung Hoa đã có một phái mang tên là Địa 
Luận Tông và Pháp Tính Tông, y cứ trên bản 
luận giải của Thế Thân về Thập Địa Kinh. 
Tác phẩm nầy được phiên dịch sang Hán văn 
trong năm 508-512 do công trình của Bồ Đề 
Lưu Chi, Bửu Huệ và Phật Đà Phiến Đa. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, Hoa Nghiêm nghĩa 
là “Trang nghiêm bằng hoa” và được coi như 
một dịch ngữ từ tiếng Phạn Avatamsaka chỉ 
cho tràng hoa hay vòng hoa. Đây là danh 
hiệu của quyển kinh trong đó giáo nghĩa bí 
mật của Đức Phật Đại Nhật được mô tả rất tỉ 


founded on Vasubandhu”s 
and 


Ratnamati 


means 
considered  a 


Mahavairocana 1S 


2) 


3) 


4) 


mỉ. Kinh Hoa Nghiêm được coi như là do 
Đức Phật thuyết ngay sau khi Ngài thành 
đạo, nhưng thính chúng như câm như điếc 
không ai hiểu được một lời. Do đó Ngài lại 
bắt đầu thuyết pháp dễ hơn, là bốn kinh A 
Hàm và các giáo lý khác. 

What the Buddha preached first was what He 
had realized in His Enlightenment. The truth 
he had conceived was proclaimed exactly as 
It Was. An advanced personage such as a 
Bodhisattva or saintly person mipht have 
undersfood him, but an ordinary person could 
not grasp his Ideas at all: Kinh Hoa Nghiêm 
là những gì Ngài thuyết giảng lần đầu, cũng 
là những gì Ngài chứng ngộ. Chân lý mà 
Ngài chứng ngộ được tuyên thuyết minh 
nhiên. Chỉ bậc đã tiến bộ như một vị Bồ Tát 
mới có thể hiểu được Ngài, còn phàm phu 
hoàn toàn không thể thấu được bản ý của 
Ngài. 

The Avatamsaka Sutra 1s represented 1m 
Chinese by three recensions, 1n eigh(y, sIxty, 
and forty Chinese volumes. Of the first two 
we do not possess their sanskrit original. For 
the last, the forty-volume text, we have Its 
original which 1s called Ganda-vyuha. In the 
text, a pilprimage undertaken by the young 
Sudhana to visit fifty-three worthies, religious 
and secular, 1s described. The object of the 
plgrimage was to realize the principle of 
Dharma-dhatu or the Realm of Principle or 
Elements: Dịch bản kinh Hoa Nghiêm bằng 
Hán văn có ba bộ: Bát Thập, Lục Thập và Tứ 
Thập Hoa Nghiêm. Hai bản đầu không còn 
nguyên bản Phạn ngữ; bản cuối Hoa Nghiêm 
40 quyển, còn được nguyên bản Phạn ngữ là 
Ganda-vyuha (Phẩm Nhập Pháp Giới). Bản 
văn nầy mô tả cuộc chiêm bái thực hiện bởi 
Thiện Tài, thăm viếng 53 Thánh địa của đại 
sĩ Tăng lữ và cư sĩ. Mục đích của cuộc chiêm 
bái nầy là để chứng ngộ nguyên lý Pháp giới. 
In India, the Avatamsaka School 1s not known 
as an independent school. However, the story 
of Sudhana”s pilgrimage 1s minutely told im 
the Divya-avadana, and his jJourney Is 
depicted in detailed sculptures In Java. In the 
sufra 1 1s stated that the Bodhisattva ManJusri 
1s livng on the Chingliang Mountan im 


(ID The 


Ù 


2) 


2159 


China, and 1s proclaiming the laws at al times. 
Tis Ch?ingliang Mountain ¡1s identified with 
with the Wu-T”ai Mountain of China. The 
name Wu-T”ai or five heights Itself seems to 
indicate Panca-sikha or five top-knots, a 
name of Manjusri. The great Avatamsaka 
Monastery of that mountain Is the shrine 
sacred to that Bodhisattva. Such a belief in 
India as well as in China seems to go back to 
the fifth century A.D. or still earlier: Tại Ấn 
Độ, Tông Hoa Nghiêm không được coi như là 
một tông phái độc lập. Tuy nhiên sự tích 
chiêm bái của Thiện Tài được kể tỉ mỉ trong 
Divya-avadana, và cuộc hành trình nầy được 
miêu tả tỉ mỉ trong những điêu khắc ở Java. 
Trong kinh nói rằng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
ngự trên núi Thanh Lương ở Trung Hoa, và 
thuyết pháp trong mọi thời. Núi Thanh Lương 
nầy giống với Ngũ Đài Sơn ở Trung Hoa. 
Chính danh từ “Ngũ Đài” hình như chỉ cho 
Panca-sikha hay ngũ đảnh, một danh hiệu của 
Văn Thù. Đại Tự Viện Hoa Nghiêm trên núi 
nây là tháp thiêng thờ vị Bồ Tát nầy. Đức tin 
về Ngài ở Ấn cũng như ở Trung Hoa, hình 
như có từ thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch hay 
sớm hơn. 

meanings the 
Avatamsaka sec—Ý nghĩa và giáo thuyết 
của Tông Hoa Nghiêm: 

The Avatamsaka 
foundation works In the Avatamsaka-sutra—— 
Hoa Nghiêm Tông lấy Kinh Hoa Nghiêm làm 
chỗ dựa. 

According to Prof. Junjiro Takakusu in the 
of Buddhit  Philosophy, the 
Totalistic principle of the Hua-Yen School 
was developed chiefly in China. It 1s indeed a 
glory of the learned achievements of Chinese 
Buddhism. The Hua-Yen School stands as 
other schools do, on the basis of the theory of 
causation by mere Ideation, but as held in the 
Hua-Yen SchooIl, the theory has a 
peculiarty. It Is desipnated “the theory of 
universal causation of Dharmadhatu.”: Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, lý viên dung của Tông 
Hoa Nghiêm được phát triển chính yếu là ở 
Trung Hoa. Đây là điểm son cho những công 


and doctrine of 


sect or school whose 


Essentials 


trình học thuật của Phật giáo Trung Hoa. Như 
các tông phái khác, Tông Hoa Nghiêm được 
thành lập trên nên tảng lý nhân quả duy tâm, 
nhưng theo chủ trương của Hoa Nghiêm, lý 
thuyết nầy có đặc điểm riêng. Đấy là “Pháp 
giới duyên khởi.”—See Principle of universal 
Causafion. 


(IV)Patriarchs of the Hua-Yen School in China— 


l) 


Chư Tổ Tông Hoa Nghiêm tại Trung Quốc: 

Founded ¡in China by Tĩi-Hsin-T”u-Shun. 
When Tu-Shun, the nominal founder of the 
Hua-Yen School, appeared on the scene, the 
best workers of the Ti-Lun School were all 
attracted around him. Since then, the Ti-Lun 
School was united with the Hua-Yen School. 
According to Prof. Junjiro Takakusu in the 
Essentials of Buddhist Philosophy, the Hua- 
Yen School, having absorbed the Ti-Lun 
School, opened a flourishng period of 
Chinese Buddhism. The foundation-stone of 
the Hua-Yen doctrine was laild once and for 
all by the famous Tu-Shun. His Buddha name 
was Fa-Shun, but his family name was Tùu, 
people generally called him Tu-Shun. He was 
famous as a miracle worker, and Emperor 
Tang T”ai-Tsung of Tang Invifed him to his 
palace and gave hỉm the tile of “the 
Venerable Imparial Heart.” He was believed 
to be an Incarnaton of Majusri. T”u-Shun 
died in 640 A.D. and was followed by——Ngài 
Đế Tâm Đỗ Thuận bên Trung Hoa làm thủy 
tổ, ngài thị tịch năm 640. Sau khi chính thức 
khai sáng tông Hoa Nghiêm, thì tất cả đổ đệ 
của Địa Luận Tông Nam Đạo Phái thảy đều 
bị thu hút quanh ngài. Từ đó Địa Luận tông 
được coi như kết hợp với Hoa Nghiêm Tông. 
Theo Giáo Sư lJunjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, Hoa Nghiêm tông, 
sau khi đã tiếp nhận Địa Luận Tông, khai 
sáng một thời kỳ phổn thịnh cho Phật Giáo 
Trung Hoa. Cơ sở của học thuyết đã được 
thiết lập ngay từ đó bởi nhà tài danh Đỗ 
Thuận. Pháp danh ông là Pháp Thuận, nhưng 
vì gia đình ông họ Đỗ nên ông được gọi là 
Đỗ Thuận. Ông nổi tiếng như là một thuật sĩ 
và vua Đường Thái Tôn đã từng cho vời ông 
vào cung và phong ông tước hiệu “Tam Đế 
Tôn Giả.” Người ta tin rằng ông là hóa thân 


2) 


3) 


4) 


2160 


của Ngài Văn Thù sư Lợi Bồ Tát. Ngài Đỗ 
Thuận đã được nối truyền bởi những vị sau 
đây: 

Yun-Hua-Chih-Yen, the second patriarch: 
Vân Hoa Trí Nghiễm Pháp Sư làm tổ thứ 
ha—An able pupil of Tu-Shun, Chih-Yen 
(602-668), the succeeding patriarch of the 
school, received from Tu-Shun all the culture 
of contemplation. He wrote several Iimportant 
books on the bass of his teachers 
instructions—Trí Nghiễm là đồ đệ tài ba của 
Đỗ Thuận, lên kế tổ của tông phái nầy. Trí 
Nghiễm được Đỗ Thuận truyền cho môn tu 
quán. Trí Nghiễm viết nhiều sách vể những 
căn bản của các giáo thuyết của thầy mình. 
Hsien-Shu-Fa-Tsang, the third patriarch: Hiển 
Thủ Pháp Tạng Pháp Sư làm tổ thứ ba—Fa- 
Tsang (643-712) was responsible for the final 
systematization of the philosophy. His actIvity 
was not only In literary work but also In 
translatons and lectures. Seven works are 
ascribed to him. Among these are Hua-Yen- 
Yi-Shan-Chiao-I-Fan-Tshi-Chzang, a treatise 
on the distinction of the meaning of the 
doctrine of one vehicle (Ekayana) of the 
Avatamsaka sua; Hua-Yen Ching-Ming-Fa- 
Fin-Nei-LIi-San-Pao-Chzang, and the Hua- 
'Yen-Ching-Shi-Tsu-Chzang-Yun-Chiang-lei- 
Chie—Pháp Tạng có công hệ thống hóa toàn 
bộ nền triết học Hoa Nghiêm. Hoạt động của 
ông không những chỉ là công trình văn học, 
mà còn cả ở dịch thuật và diễn giảng. Có bẩy 
tác phẩm được xem là do ông viết ra. Trong 
số đó có quyển Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo 
Nghĩa Phân Tế Chương, bàn luận về ý nghĩa 
độc đáo của giáo lý Nhất Thừa (Ekayana) 
thuộc kinh Hoa Nghiêm; quyển Hoa Nghiêm 
Kinh Minh Pháp Phẩm Nội Lập Tam Bảo 
Chương; và quyển Hoa Nghiêm Kinh Sư Tử 
Chương Vân Giảng Loại Giải. 
Ch”ing-Liang-Ch"êng-Kuan, the fourth 
patriarch: Thanh Lương Trừng Quán Pháp Sư 
thứ tư—Ch'êng-Kuan (760-820), 
another pupil of Fa-Tsang, was honored as 
the fourth patriarch for his earnest effort In 
refuting the heresy of Hui-Yuan, also a pupil 
of Fa-Tsang. Ch'êng-Kuan also restored his 
teachers doctrine to Its original purIlty— 


làm tổ 


Trừng Quán (760-820), một đồ đệ khác, được 
truy tặng Tứ Tổ vì nỗ lực hăng hái của ông 
trong việc bác bỏ dị thuyết của Huệ Viễn, 
cũng là một đồ đệ của Pháp Tạng. Đồng thời 
Trừng Quán còn tái lập giáo thuyết của Thầy 
mình trong thuần nhất nguyên thủy của nó. 

53) Zen master Kuei-Feng-Tsung-MI, the fifth 
patriarch: Khuê Phong Tông Mật Thiền Sư 
làm tổ thứ năm. 

6) Asvaghosa Bodhisattva, the sixth patriarch: 
Mã Minh Bồ Tát làm tổ thứ sáu —See 
Asvaghosa. 

7) Nagarjuna Bodhisattva, the seventh patrlarch: 
Long Thọ Bồ Tát làm tổ thứ bảy —See 
Nagarjuna. 

(V) The propagation of the Avatamsaka sect in 
Japan—Sự truyền bá của Tông Hoa Nghiêm 
tại Nhật: 

l) The Avatamsaka school was Imported Into 
Japan cearly ¡in the Tang dynasty and 
flourished there: Tông Hoa Nghiêm được 
truyền sang Nhật vào đầu nhà Đường và rất 
thịnh hành tại đây. 

3) In Japan, ¡t held the doctrine of the Dharma- 
nature, by which name 1t was also called the 
“Dharma-nature” sect: Tại Nhật tông nầy lấy 
giáo thuyết Pháp Tính nên cũng có tên là 
Pháp Tính Tông. 

Huang Lung P?ai: Oryo-ha (jap)—Phái Hoàng 

Long——The first school of Zen in Japan, a Lin-Chi 

tradiion (Rinzai) brought from China by Eisal 

Master (1141-1215). It was originally founded by 

Huang Lung Hui Nan (Oryo E*nan 1001-1069) 

and 1s counted among the “seven schools” of Zen. 

However, it died out in China during the Sung 

dynasty and in Japan several generations after 

Eisai—Trường phái Thiền đầu tiên của Nhật Bản, 

một trường phái theo truyền thống Lâm Tế đã 

được thiển sư Eisai đưa từ Trung Hoa sang Nhật 

Bản. Thiển phái này tiên khởi được thiển sư 

Hoàng Long Huệ Nam sáng lập và là một trong 

bảy dòng thiền ở Trung Hoa. Tuy nhiên, dòng 

thiển này tàn lụi ở trung Hoa dưới triều nhà Tống 
và tàn lụi ở Nhật vài thế hệ sau đó—See Hui- 

Nan-Huang-Lung. 

Huang-Lung Temple: Hoàng Long Tự — 

Huang-Lung, the Yellow Dragon monastery in 

Jiang-S1 province. So called because people said 


2161 


that Hui-Nan saw a yellow dragon arose from the 

river nearby—Hoàng Long Tự thuộc tỉnh Giang 

Tây. Sở dĩ được gọi tên Hoàng Long vì tương 

truyền ngài Tuệ Nam đã nhìn thấy rồng vàng bay 

lên trên sông kế cạnh. 

Huang-Lung Zen Master: Hoàng Long Thiển 

Ssư—Zen Master Hoàng Long (?-I737)}—A 

Vietnamese Zen Master from Bình Định, Central 

Vietnam. He spent most of his life to expand the 

Buddha Dharma ¡in Hà Tiên, South Vietnam. He 

passed away in 1737—Thiền sư Hoàng Long, quê 

ở Bình Định, Trung Việt. Hầu hết cuộc đời ngài 

hoằng hóa ở Hà Tiên, Nam Việt. Ngài thị tịch 

năm 1737. 

Huang Po Hs?i Yun: Thiền Sư Hoàng Bá Hy 

Vận. 

* Zen master Huang-Po-Hs'i-Yun was one of 
the outstanding Zen masters during the Tang 
dynasty. He was the master of another 
famous Zen master named Lin-Chi. Zen 
master Huang-Po-Hs'i-Yun was born in Fu- 
Jian Province, was a disciple of Bai-Zhang—— 
Thiển Sư Hoàng Bá Hy Vận là một trong 
những thiển sư nổi bậc vào đời nhà Đường. 
Ông là sư phụ của một thiển sư nổi tiếng tên 
Lâm Tế. Thiển sư Hoàng Bá quê tại tỉnh 
Phúc Kiến, là đệ tử của Thiển Sư Bá Trượng. 

* While on his journey to Mount T”ien-T°aI, 
Huang-Po met another monk. They talked 
and laugh, Just as though they were old 
friends who had long known one another. 
TheIr eyes gleamed with delight as they then 
set off traveling together. Coming to the fast 
rapIds of a stream, they removed their hats 
and took up staffs to walk across. The other 
monk tried to lead Huang-Po across, saying: 
“Come over! Come over!” Huang-Po said: “If 
Elder Brother wants to go across, then go 
ahead.” The other monk then began walking 
across the top of the water, just as though It 
were dry land. The monk turned to Huang-Po 
and said: “Come across! Come across!” 
Huang-Po yelled: Ah!l You selfsaving 
fellow! If I had known this before I would 
have chopped off your legs!” The monk cried 
out: “You're truly a vessel for the Mahayana, 
I canˆt compare with you!” And so saying, the 
monk vanished—Trong khi đi dạo núi Thiên 


Thai, sư gặp một vị tăng, nói chuyện với nhau 
như đã quen biết từ lâu, nhìn kỹ là người Mục 
Quang Xạ. Hai người đồng hành, gặp một 
khe suối đầy nước chảy mạnh, sư lột mũ 
chống gậy đứng lại. Vị Tăng kia thúc sư đồng 
qua, sư bảo: “Huynh cần qua thì tự qua.” Vị 
Tăng kia liền vén y, bước trên sóng như đi 
trên đất bằng. Qua đến bờ, vị Tăng kia xây 
lại hối: “Qua đây! Qua đây!” Sư bảo: “Bậy! 
Việc ấy tự biết. Nếu tôi sớm biết sẽ chặt bắp 
đùi huynh.” VỊ Tăng kia khen: “Thật là pháp 
khí Đại Thừa, tôi không bì kịp.” Nói xong, 
không thấy vị Tăng ấy nữa. 

One day, Bai-Zhang asked: So grand and 
Imposing, where have you come from?” 
Huang-Po said: “So grand and Imposing, ve 
come from south of the mountains.” Bai- 
Zhang said: “So grand and imposing, what are 
you doing?” Huang-Po said: “So grand and 
Iimposing, m not doing anything else.” 
Huang-Bo bowed and said: “From high 
antiquity, what 1s the teaching of this order?” 
Bai-Zhang remained silent. Huang-Po said: 
“Don't allow the descendants to be cut off.” 
Bai-Zhang then said: “It may be said that you 
are a person.” Bai-Zhang then arose and 
returned to his abbot's quarters. Huang-Po 
followed him there and said: “l*ve come with 
a special purpose.” Bai-Zhang said: “If that”s 
really so, then hereafter you won't disappoint 
me.”—Một hôm, Bá Trượng hỏi: “Chững 
chạc to lớn từ đâu đến?” Sư thưa: “Chững 
chạc to lớn từ Lãnh Nam đến.” Bá Trượng 
hỏi: “Chững chạc to lớn sẽ vì việc gì?” Sư 
đáp: “Chững chạc to lớn chẳng vì việc gì 
khác.” Sư liền lễ bái hỏi: “Từ trước tông thừa 
chỉ dạy thế nào?” Bá trượng lặng thinh. Sư 
thưa: “Không thể dạy người sau là dứt hẳn 
mất.” Bá trượng bảo: “Sẽ nói riêng với 
ngươi.” Bá Trượng đứng dậy đi vào phương 
trượng. Sư đi theo sau thưa: “Con đến riêng 
một mình.” Bá trượng bảo: “Nếu vậy, ngươi 
sau sẽ không cô phụ ta.” 

One day, BaiZhang asked Huang-Bo: 
“Where have you been?” Huang-Po said: 
“I've been picking mushrooms at the base of 
Mount Great Hero.” Bai-Zhang said: “Did 
you see a big tiger?” Huang-Po roared. Bai- 


219 


Zhang picked up an ax and assumed a pose as 
1 to strike Huang-Po. Huang-Bo then hit him. 
Bai-Zhang laughed “Ha, ha,” and returned to 
his room. Later Bai-Zhang entered the hall 
and said to the monks: “At the base of Great 
Hero Mountain there”`s a tiger. You monks 
should go take a look at it. Just today, Ï 
myself suffered a bite from It.”—Một hôm Bá 
Trượng hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Nhổ 
nắm dưới núi Đại Hùng đến.” Bá Trượng hỏi: 
“Lại thấy đại trùng chăng?” Sư làm tiếng cọp 
rống. Bá Trượng cầm búa thủ thế. Sư vỗ vào 
chân Bá Trượng một cái. Bá Trượng cười bỏ 
đi. Sau đó Bá Trượng thượng đường dạy 
chúng: “Dưới núi Đại Hùng có con đại trùng, 
các ngươi nên xem. Lão Bá Trượng này hôm 
nay đích thân bỗng gặp và bị cắn một cái.” 
Once, Huang-Po was at Nan-Chuan-Pu- 
Yuan”s temple and participated in picking tea 
leaves. Nan-Chuan asked him: “Where are 
you going?” Huang-Po said: “To pick tea 
leaves.” Nan-Chuan said: “What will you use 
to pick them?” Huang-Po took his knife and 
held it straight up. Nan-Chuan said: “You ”ve 
only acted as guest. You haven”t acted as 
host.” Huang-Po stabbed three holes In the 
aIr. Nan-Chuan said: “Everyone 1s going to 
pick tea leaves.”—§ư ở chỗ Nam Tuyển. 
Một hôm, toàn chúng đi hái trà, Nam Tuyển 
hỏi: “Đi đâu?” Sư thưa: “Đi hái trà.” Nam 
Tuyển lại hỏi: “Đem cái gì hái?” Sư đưa con 
dao lên. Nam Tuyền bảo: “Tất cả đi hái trà.” 
One day, Nan-Chuan said to Huang-Bo: “] 
have a song called “Ode of the Oxherd.` Can 
you recite 1t?” Huang-Po said: “I am my own 
teacher right here.”—Hôm nọ, Nam Tuyển 
bảo sư: “Lão Tăng ngẫu hứng làm bài ca 
“Chăn Trâu,” mời Trưởng Lão hòa. Sư thưa: 
“Tôi tự có thầy rồi.” 

Huang-Po was taking his leave of Nan- 
Chuan. Nan-Chuan accompanied Huang-Po to 
the monastery gate. Lifting up Huang-Po's 
hat, Nan-Chuan said: “Elder, your physical 
S1Ze 1s not large, but Isnˆt your hat too small?” 
Huang-Po said: “Although that”s true, still the 
entire universe can fit Iinside it.” Huang-Po 
then put on his hat and lef—Sư từ giả đi nơi 
khác, Nam Tuyển tiễn đến cổng, cầm chiếc 


mũ của sư đưa lên hỏi: “Trưởng Lão thân to 
lớn mà chiếc mũ nhỏ vậy?” Sư thưa: “Tuy 
nhiên như thế, đại thiên thế giới đều ở trong 
ấy.” Nam Tuyển bảo: “Vương Lão Sư vậy.” 
Sư đội mũ ra đi. 

One day, Zen master Huang-Po entered the 
hall to speak. When a very large assembly of 
monks had gathered, he said: “What 1s 1t that 
you people are all seeking here?” He then 
use his staff to try and drive them away, but 
they didn't leave. So Huang-Po returned to 
his seat and said: “You people are all dreg- 
slurpers. If you go on a pilgrimage seeking 1n 
this way you ll just earn people”s laughter. 
When you see eipht hundred or a thousand 
people gathered somewhere you go there. 
There's no telling what trouble this will 
cause. When I was traveling on pilgrimasge 
and cam upon some fellow “beneath the gørass 
roofs” (a teacher), then I would hammer him 
on the top of the head and see If he 
undersfood pain, and thus support him from an 
overflowing rice bag! Tf all I ever found were 
the likes of you here, then how would we 
ever realize the great matter that”s before us 
today? If you people want to call what you "re 
doing a “pilgrimage,` then you should show a 
litle spirit! Do you know that today In all the 
great Tang there are no Zen teachers?”—— 
Một hôm sư thượng đường, đại chúng vân 
tập, sư bảo: “Các ngươi! Các ngươi muốn cầu 
cái gì?” Sư cầm trượng đuổi chúng. Đại 
chúng không tan. Sư lại ngồi xuống bảo: 
“Các ngươi toàn là bọn ăn hèm, thế mà xưng 
hành khất để cho người chê cười. Thà cam 
thấy tám trăm, một ngàn người giải tán, chớ 
không thể giải tán, không thể chịu sự ồn náo. 
Ta khi đi hành khất hoặc gặp dưới rễ cổ có 
cái ấy, là đem hết tâm tư xem xét nó. Nếu 
biết ngứa ngáy khả dĩ lấy đấy đựng gạo cúng 
dường. Trong lúc đó, nếu dễ dàng như các 
ngươi hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay. 
Các ngươi đã xưng là hành khất, cần phải có 
chút ít tỉnh thần như thế, mới có thể biết đạo. 
Trong nước Đại Đường không có Thiền Sư 
sao?” 

A monk then asked: “In all directions there 
are worthes expounding to countless 


2163 


students. Why do you say there are no Zen 
teachers?” Huang-Po said: “[ didn”t say there 
1S no Zen, Just that there are no teachers. 
None of you see that although Zen master 
Ma-Tsu had eighty-four Dharma hetrs, only 
two or three of them actually gained Ma- 
Tsus Dharma eye. One of them 1s Zen 
master Kui-Zong of Mount Lu. Home leavers 
must know what has happened in former 
times before they can start to understand. 
Otherwise you will be like the Fourth 
Ancesfor”s student Niu-T”ou, speaking high 
and low but never understanding the critical 
point. IÝ you possess the Dharma eye, then 
you can distinguish between true and heritical 
teachings and yoưwll deal with the world”s 
affairs with ease. But If you don°t understand, 
and only study some words and phrases or 
recIte sutras, and then put them In your bag 
and set off on pilgrimate saying: “I understand 
Zen,` the will they be of any benefit even for 
your own life and death? If youre unmindful 
of the worthy ancients you ll shoot straight 
Iinto hell like an arrow. I know about you as 
Soon as I see you come through the temple 
gate. How will you gain an understanding? 
You have to make an effort. Ït 1sn't an easy 
matter. Ïf you just wear a sheet of clothing 
and eat meals, then you'”ll spend your whole 
life in vain. Clear-eyed people will laugh at 
you. Eventually the common people wIll Just 
get rid of you. IÝ you go seeking far and wide, 
how will this resolve the preat matter? If you 
undersftand, then you understand. If you don't, 
then get out of herel Take carel”—Có vị 
Tăng hỏi: “Bậc tôn túc ở các nơi hợp chúng 
chỉ dạy, tại sao nói không Thiển Sư?” Sư bảo: 
“Chẳng nói không thiển, chỉ nói không sư. Xà 
Lê chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ Đại Sư có 
tám mươi bốn người ngồi đạo tràng, song 
được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ có hai ba 
người, Hòa Thượng Lô Sơn Qui Tông là một 
trong số ấy. Phàm người xuất gia phải biết sự 
phần từ trước lại mới được. Vả như, dưới Tứ 
Tổ, Đại sư Ngưu Đầu Pháp Dung nói dọc nói 
ngang vẫn chưa biết then chốt hướng thượng. 
Có con mắt này mới biện được tông đẳng tà 
chánh. Người hiện giờ không hay thể hội, chỉ 


biết học ngôn ngữ, nghĩ nhầm trong đãy da 
tức chỗ đến an ổn, xưng là ta tự hội thiển, lại 
thay việc sanh tử cho người được chăng? 
Khinh thường bậc lão túc vào địa ngục nhanh 
như tên bắn. Ta vừa thấy ngươi vào cửa liền 
biết được rồi. Lại biết chăng? Cần kíp nỗ lực 
chớ dung dị. Thọ nhận chén cơm manh áo của 
người mà để một đời qua suông, người sáng 
mắt chê cười. Người thời gian sau hẳn sẽ bị 
người tục lôi đi. Phải tự xem xa gần cái gì là 
việc trên mặt? Nếu hội liền hội, nếu không 
hội giải tán đi. Trân trọng!” 

*._ He died ¡in 850. After his death, he received 
the posthumous title “Zen Master Removing 
Limits.”—Thiển sư Hoàng Bá thị tịch năm 
850. Sau khi thị tịch sư được vua ban hiệu 
“Đoạn Tế Thiền Sư”. 

Huang-Po Zen Sect: Hoàng Bá Thiển Phái— 

Phái Thiền Hoàng Bá, phái Thiền do Thiền sư 

Hoàng Bá sáng lập—-Huang-Po Zen Sect, 

founded by Zen Master Huang-Po—See Huang 

Po Hs” Yun. 

Hu-Ch?iu-Shan: Hổ Khâu Sơn—A_ monastery 

at Soo-Chou, which gave rise to a branch of he 

Chan school, founded by Shao-Lung—Tên một 

tự viện ở Tô Châu, nơi phát xuất một tông phái 

Thiển, được Ngài Thiệu Long sáng lập. 

Hue Lam Temple: Chùa Huê Lâm—Name of a 

newly built pagoda, located in Phú Mỹ village, 

Châu Thành district, Vũng Tàu, South Vietnam. 

The pagoda was built in 1975 and was enlarged to 

become a quiet, secluded pagoda by Venerable 

Bikkhuni Như Thanh —Tên một ngôi chùa mới 

kiến tạo, tọa lạc trong làng Phú Mỹ, huyện Châu 

Thành, Vũng Tàu, Nam Việt Nam. Chùa được 

xây năm 1975 và được Ni Sĩ Như Thanh mở rộng 

thành một ngôi già lam thanh tịnh u nhã. 

Hue Nghiem Temple in Gia Dinh: Chùa Huệ 

Nghiêm—Name of a famous pagoda located in 

Bình Chánh district, Saigon City, South Vietnam. 

lt was bulilt in 1962 by Most Venerable Thích 

Thiện Hòa, and rebuilt in 1969. It has been a 

training center for monks since 1963 under the 

following names: High School of Buddhist 

Studles; Huệ Nghiêm Insttute of Buddhist 

Studies; Huệ nghiêm Buddhist College. There 1s 

a statue of Sakyamuni Buddha, mde of iron and 

concrete, 4.50 meters hiph, 4.50 meters wide 





216 


between the two knees, cast in 1974 
ngôi chùa nổi tiếng trong quận Bình Chánh, thành 
phế Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được Hòa 
Thượng Thiện Hòa xây dựng năm 1962, và được 
trùng tu vào năm 1969. Chùa là nơi tu học của 
chư Tăng từ năm 1963 dưới các tên: Trường 
Trung Đẳng Phật Học Chuyên Khoa, Phật Học 
Viện Huệ Nghiêm, Viện Cao Đẳng Phật Học Huệ 
Nghiêm. Trong chùa có một pho tượng Phật đúc 
năm 1974, bằng xi măng cốt sắt, cao 4,5 thước, 
rộng 4,5 thước giữa hai đầu gối. 

Hue Nghiem Temple in Saigon: Chùa Huệ 
Nghiêm—Name of a famous Chinese pagoda 
located in Phú Nhuận district, Saigon City, South 
Vietnam. The pagoda was built in 1954 by Most 
Venerable Thọ Dã. It is a Chinese monastery 
belonging to the Chinese Hua-Yen Sect. Huệ 
Nghiêm Pagoda conserved a great deal of great 
sfatues, among them are those of Amitabha 
Buddha, Sakyamuni Buddha and Bhaisajya 
Buddha, all coated with lacquer and brought from 
Hong Kong ¡in 1954. There were fwo great 
ceremonies of handing down the monkish 
precepts held at the pagoda in 1954 and in 1969. 
The stupa of Arahat was built in the backyard 
behind the Main Hall in 1962. lt is an octagonal 
s(one stupa, 2. meters hieh. Three Arahat Images 
are engraved on three stone boards of each side. 
An Iimage of Arahat 1s ensgraved on one board, l.7 
meters high and 0.6 meter wide. The set of 
eiphteen Arahats, chosen as the most beautiful 
paintings by Queen Mother Tsih-Tsi in the Ch”ing 
dynasty, was created by Master Chu Tsian from 
tsh Ch?uan. Painter Tzuo-Pai-TI”ao, a Chinese 
craftsman living In Saigon, did carve the stone 
boards onto the stupa—Tên một ngôi chùa nổi 
tiếng nằm trong quận Phú Nhuận, thành phố Sài 
Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng 
Thọ Dã xây năm 1954. Đây là ngôi tổ đình của 
những Phật tử Trung Hoa theo tông phái Hoa 
Nghiêm. Chùa còn nhiều pho tượng lớn như 
tượng Đức Phật A Di Đà, Thích Ca Như Lai, và 
Phật Dược Sư đắp sơn mài, được thỉnh từ Hồng 
Kông về năm 1954. Chùa đã hai lần tổ chức đại 
giới đàn vào năm 1964 và năm 1969. Tháp La 
Hán được xây ở sân sau Chánh điện vào năm 
1962, tháp hình lục giác, mỗi cạnh 2,1 mét, có ba 
tấm bia đá khắc nổi ba vị La Hán, mỗi tấm cao 





Tên một 


1,7 mét, chiều ngang 60 phân. Bộ thập bát La 
Hán do ông Trúc Thiên, một cao Tăng tại tỉnh Tứ 
Xuyên vẽ, được Từ Hy Thái Hậu đời nhà Thanh 
chọn làm bộ tranh đẹp nhất. Họa sĩ Tả Bạch Đào, 
người Việt gốc Hoa sinh sống tại Sài Gòn đã khắc 
mẫu đá nây vào tháp. 

Hue Nghiem Temple in Thu Duc: Chùa Huê 
Nghiêm—Name of a temple located in Thủ Đức 
town, Thủ Đức district, Sài Gòn City, South 
Vietnam. The temple was founded by Patrlarch 
Quảng Nhơn ¡n the eighteenth century and has 
been restored many times. The temple has still 
conserved Most venerable Huệ Lưus poem 
written to people in Linh Chiểu Đông village in 
1897—Tên một ngôi chùa tọa lạc trong thị trấn 
Thủ Đức, huyện Thủ Đức, thành phố Sài Sòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được Tổ Quảng Nhơn tạo 
dựng vào thế kỷ thứ 18 và được trùng tu nhiều 
lần. Trong chùa hiện còn lưu lại bài thơ của Hòa 
Thượng Huệ Lưu gửi cho làng Linh Chiểu Đông 
năm 1897. 

Hue Quang Temple: Chùa Huệ Quang—Name 
of a famous ancient pagoda located ¡n Thị Trấn 
village, Giổng Trôm distric, Bến Tre province, 
South Vietnam. The pagoda was built a long long 
time ago ¡in the land of one hectare wide. 
Previously 1t was only a small temple. In 1784, 
Most Venerable Minh Hòa of Long Thạnh 
Patriarch temple (Bà Hom, Gia Định) was 
requested to build the pagoda ¡in Bến Tre. 
According to the records of the pagoda, It was 
headed by ten Ch'an Masters (Như Viên, Như 
Chơn, Như Tuyển, Hồng Ảnh, Chí Thiện, Đạt 
Quang, Nhựt Kỉnh, Nhựt Định, and Bửu Ngọc). 
Since 1956, Master Bửu Ngọc has been Head of 
the pagoda until now. Huệ Quang Pagoda has 
been restored many times. The latest restoration 
was in 1960. There are many painstakingly carved 
old statues, made of wood and bornze and 
worshipped 1n the Main Hall——Tên một ngôi chùa 
cổ nổi tiếng tọa lạc trong xã Thị Trấn, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Nam Việt Nam. Chùa 
đã có từ lâu đời, lúc đầu chỉ là một cái am nhỏ. 
Đến năm 1784, Hòa Thượng Minh Hòa thuộc Tổ 
Đình Long Thạnh (Bà Hom, Gia Định) được mời 
về Bến Tre dựng chùa. Theo tài liệu lịch sử của 
chùa, chùa đã trải qua 10 đời truyền thừa với 
mười vị thiển sư (Như Viên, Như Chơn, Như 


2165 


Tuyển, Hồng Ảnh, Chí Thiện, Đạt Quang, Nhựt 
Kỉnh, Nhựt Định, và Bửu Ngọc). Thầy Bửu Ngọc 
trụ trì từ năm 1956 đến nay. Chùa đã được trùng 
tu nhiều lần. Gần nhất là đợt trùng tu năm 1960. 
Trong chánh điện có nhiều tượng gỗ và đồng 
được chạm trổ công phu. 

Hue Sinh Zen Master: Huệ Sinh Thiền Sư (?- 
1063)—A_ Vietnamese Zen master from Đông 
Phù Liệt, Trà Sơn district, Hanoi, North Vietnam. 
When he was 19, he left home and became a 
disciple of Zen Master Định Huệ. He became the 
Dharma heIr of the thirteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later, he wandered all over 
the place to expand Buddhism. In 1028, King Lý 
Thái Tông sent an Imperial order to summon him 
to the capital to preach Buddha Dharma to the 
royal family. The king always respected and 
honored him as the National Teacher, and invited 
him to stay at Vạn Tuế Temple ¡in Thăng Long 
Citadel. He spent most of his life to revive and 
expand Budhhism ¡in North Vietnam. He passed 
away in 1063—Thiển sư Việt Nam, quê ở làng 
Đông Phù Liệt, quận Trà Sơn, Hà Nội, Bắc Việt 
Nam. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử của 
Thiển sư Định Huệ. Ngài trở thành Pháp tử đời 
thứ 13 dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi 
Thầy ngài thị tịch, ngài trở thành du Tăng khất sĩ 
đi khắp đó đây để hoằng hóa Phật giáo. Năm 
1028, vua Lý Thái Tông gửi sắc chỉ triệu hồi ngài 
về kinh đô để thuyết pháp cho hoàng gia. Nhà 
vua luôn luôn tôn kính ngài như Quốc Sư, và thỉnh 
ngài trụ tại chùa Vạn Tuế ở Thăng Long. Hầu hết 
đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo 
tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1063. 

Hue of the skin: Màu da. 

Hue Thang Zen Master: Thiền Sư Huệ 
Thắng—Zen Master Thích Huệ Thắng, one of the 
most outstanding Vietnamese Zen Master In the 
fifth century AD. He left home 1n his young age at 
Mount Tiên Châu Temple. He then practiced 
meditation with Zen Master Dharmadeva. Later, 
he was Invited to Bing-Sheng by Liu-Ch?ih. He 
passed away In around 519, at the age of 70— 
Thiển Sư Thích Huệ Thắng (2-519), một trong 
những thiển sư người Giao Chỉ nổi tiếng vào thế 
kỷ thứ năm, xuất gia từ thuở nhỏ ở chùa núi Tiên 
Châu, theo Thiển sư Đạt Ma Đề Bà tu tập. Sau 
được Thái Thú Lưu Tích vời về kinh đô Bành 


Thành. Sư thị tịch khoảng năm 519, lúc đó sư 
được 70 tuổi. 

Huguo Zen master: Hỗ Khưu Thiển Sư— 
Huguo, a disciple of Yuan-Wu. After entering 
monastic life as a young man, he studied T”ien- 
Tai doctrines for three years, but gave up this 
pursuit to study under Zen master Yuan-Wu——Hỗ 
Khưu Thiền sư là đệ tử của thiển sư Viên Ngộ. 
Sau khi xuất gia lúc còn trẻ, Hỗ Khưu theo tông 
phái Thiên Thai, nhưng ba năm sau, ông đã từ bỏ 
Thiên Thai để tu tập thiển định với thiển sư Viên 
Ngộ. 

Hui-Ch?ao: Huệ Siêu —A Chinese monk who 
travelled in India—Vị sư trung Quốc du hành sang 
Ấn Độ. 

Hui-Ch?in-Fo-Chien: Huệ Cần Phật Giám— 
Zen Master Hui-Chin-Fo-Chien of T”ai-Ping, 
China, studied Zen for many years under different 
masters and thought he was fully accomplished in 
1t. But Fa-Yen of Mount Wu-Tsu Shan refused to 
sanction his view, which offended him greatly. He 
left the master, as did his friend Fo-Kuo. But the 
latter returned to Wu-Tsu and attained full 
realization under him. Fo-Chien also came back 
after a while, but his real Intention wa to go 
somewhere else. Fo-Kuo, however, advised him 
to stay with the master, saying: “We have ben 
separated from each other more than a month, but 
what do you think of me now since Ï saw you 
last?” Fo-Chien replied: “This 1s what puzzles 
me.” The sipnificance of this conversation 1s that 
Fo-Kuo, as was already recorded under him, had 
his enliphtenment soon after he came back to his 
former master. This fact, occuring during the 
month's separation from his friend, had caused 
such a change In Fo Kuo”s spiritual life that Fo- 
Chien wondered what was the cause and meaning 
of this transformation—Thiển sư Huệ Cần Phật 
Giám, quê ở Thái Bình, Trung Quốc, trải qua 
nhiều năm học hỏi Thiển với nhiều vị tôn túc và 
nghĩ mình thành tựu viên mãn. Nhưng Ngũ Tổ sơn 
Pháp Diễn không chịu ấn chứng cho sở kiến, nên 
lòng phẩn hận. Sư từ giả đồng bạn là Phật Quả. 
Nhưng Phật Quả thì quay về Ngũ Tổ và nhờ ngài 
mà chứng ngộ triệt để. Phật Giám cũng trở về 
cùng lúc, nhưng thực tâm thì muốn đi nơi khác. 
Tuy nhiên, Phật Quả khuyên sư hãy ở lại với 
thầy, bảo rằng: “Chúng ta mới rời nhau hơn một 


2166 


tháng nhưng so với lần trước, sư huynh thấy tôi ra 
sao?” Sư đáp: “Chỗ ngờ của tôi là ở đấy.” Ý 
nghĩa của cuộc bàn luận nầy là Phật Quả đã 
chứng ngộ ngay sau khi trở về với thầy cũ của 
mình. Sự kiện đó xãy ra trong một tháng cách mặt 
đồng bạn, đã tạo ra mộ biến chuyển trong đời tâm 
linh của Phật Quả, khiến cho Phật Giám lấy làm 
lạ đâu là nguyên nhân và ý nghĩa của sự cải hóa 
ấy. 

* Fo-Chien decided to stay at Wu-Tsu Shan 
with his old master Fa-Yen and his good 
friend Fo-Kuo. One day, Fa-Yen referred to 
the conversation between Chao-Chou and a 
monk—Phật Giám quyết định ở lại núi Ngũ 
Tổ với lão sư Pháp Diễn của mình và người 
bạn tốt Phật Quả. Một hôm, Pháp Diễn để cử 
vấn đáp giữa Triệu Châu và một thầy Tăng: 

* The monk asked: “What Is your way of 
teaching?””—Thây Tăng hỏi: “Thói nhà của * 
Hòa Thượng là gì?” 

*.. Chao-Chou replied: “I am deaf; speak louder, 
please.”— Triệu Châu đáp: “Lão Tăng tai 
điếc, xin nói to hơn.” 

*. The monk repeated the question. Then Chao- 
Chou said: “You ask me about my way of 
teaching, and I have already found out 
yours.”—Thầy Tăng lặp lại câu hỏi. Triệu 
Châu bèn nói: “Ông hỏi thói nhà của ta, và ta 
hiểu thói nhà của ông rồi đó.” 

*. This conversation served to open Fo-Chien”s 
mind to enliehtenment. He now asked the * 
master: “Please point out for me what 1s the 
ulũmate truth of Zen.”—Vấn đáp nây làm 
cho tâm trí của Phật Giám khai thông tỏ ngộ. 
Bấy giờ sư hỏi Pháp Diễn: “Xin thầy chỉ thị 
cho đạo lý rốt ráo của Thiên là gì?” 

* Fa-Yen replied: “A world of multipliciIties 1s 
all stamped with the one.”—Pháp Diễn đáp: 
“Sum la vạn tượng được ấn thành Nhất 
pháp.” 

* Fo-Chien bowed and retred—Phật Giám 
đảnh lễ rồi lui ra. 

*  Later when Fo-Kuo and Fo-Chien were 
talking on Zen, mention was made of Tung- 
Szu”s asking Yang-Shan about the bright gem 
from the sea of Chen. When the talk turned to 
no reasonng to advance, Fo-Kuo 
demanded, “When it is said that there are no 





words for reply, nor 1s there any reasoning to 
advance?” Fo-Chien did not know what reply 
to make. On the following day, however, he 
said: “Tung-Szu wanted the gem and nothing 
else, but what Yang-Shan produced was Just 
an old wicker work.” Fo-Kuo confirmed the 
view, but told him to go and see the masfter 
personally—VỀ sau khi Phật Giám nói 
chuyện về Thiển, có nhắc đến chuyện Đông 
Tự hỏi Ngưỡng Sơn về Trấn hải minh châu. 
Nói đến chỗ “không có lý để tỏ bày,` Phật 
Quả hỏi: “Đã bảo minh châu nằm sẵn trong 
tay, tại sao lại còn không lời đối đáp, không 
lý để tổ bày?” Nhưng hôm sau sư bảo: “Đông 
Tự chỉ muốn có một hạt châu mà thôi, nhưng 
cái điều Ngưỡng Sơn đưa ra chỉ là cái giỏ tre 
cũ kỹ.” Phật Quả ấn chứng sở kiến nây, 
nhưng khuyên sư hãy gặp riêng Hòa Thượng. 
One day, when Fo-Chien came to the 
masters room and was at the point of 
addressing him, the master rebuked him 
terribly. Poor Fo-Chien had to retire In a 
mostawkward maner. Back ¡1n his own 
quarters, he shut himself up In the room while 
his heart was in rebellion against the 
master—Một hôm, bước vào phương trượng 
của Hòa Thượng, vừa sắp mở lời thì Hòa 
Thượng mắng chửi thậm tệ. Phật Giám khốn 
nạn phải lính quýnh rút lui. Trở về liêu, đóng 
cửa nằm mà lòng hận thầy không nguôi. 
Fo-Kuo found this quietly, and came to his 
friend”s room and knocked at the door. Fo- 
Chien called out, “Who 1s 1t?” Einding that 1t 
was his dear friend Fo-Kuo, he told Kuo to 
come in. Fo-Kuo innocently asked: “Did you 
see the master? How was the Interview?” Fo- 
Chien now reproached him saying: “Ít was 
according to your advice that I have stayed 
here, and what ¡is the outcome of the trick? I 
have been terribly rebuked by that old master 
of ours.” Fo-Kuo burst outinto a hearty laugh 
and said: “Do you remember what you told 
me the other day?” Fo-Chien discontentedly 
said: “What do you mean?” Fo-Kuo then 
added: “Did you say that while Tung-Szu 
wanted the gem and nothing else, and what 
Yang-Shan produced was Just an old wicker 
workd?”—Phật Quả âm thầm biết chuyện đó, 





2167 


đi đến liêu đồng bạn và gõ cửa. Phật Giám 
gọi ra: “Ai đó?” Khi biết đấy là ông bạn thân 
Phật Quả, sư bảo Phật Quả hãy vào. Phật 
Quả e dè hỏi: “Sư huynh có gặp lão Hòa 
Thượng không? Việc bái phỏng ra sao?” Sư 
phiền trách bạn rằng: “Bởi nghe sư huynh 
khuyên nên tôi ỏ lại đây; kết cục việc lừa 
phỉnh nây là gì? Ôi đã bị lão Hòa Thượng 
mắng chửi thậm tệ.” Phật Quả bật cười ha hả 
và bảo: “Huynh có nhớ ngày kia huynh nói øì 
với tôi không?” Phật Giám ý hỏi: “Nghĩa là 
gì?” Phật Quả bèn thêm: “Há không phải sư 
huynh bảo rằng Đông Tự chỉ muốn hạt châu 
mà thôi, còn cái điều Ngưỡng Sơn đưa ra là 
cái giỏ tre cũ kỹ?” 

* When his own statement was repeated now 
by his friend, Fo-Chien at once saw the point. 
Thereupon both Kuo and Chien called on the 
master, who, seeing them approach, abruptly 
remarked: “O brother ChỉIen, this time you 
surely have ¡t.”—Khi nghe đồng bạn nhắc lại 
câu nói của mình, Phật Giám thấy ngay yếu 
điểm của mình. Rồi thì cả hai được Hòa 
Thượng gọi; vừa thấy hai người, Hòa Thượng 
nói ngay: “Mừng cho anh Cần, việc lớn đã 
xong” 

Hui-Chỉing: Huệ Tịnh—A noted Tang monk, 

translator and author, who was commanded to 

assist Hsuan-Tsang 1n his translatons but was 
unable through failing health Một vị Tăng nổi 
tiếng đời nhà Đường (người Chân Định, Thường 

Sơn), ngài vừa trước tác vừa phiên dịch, ngài cũng 

được triều đình chỉ định giúp ngài Huyền Trang 

phiên dịch kinh điển, nhưng không hoàn thành vì 
tình trạng sức khỏe. 

Hui-Ji Yang-Shan: Zen Master Hui-]i Yang- 

Shan—-Huệ Tịch Thiền Sư—Ngưỡng Sơn Huệ 

Tịch Thiền Sư—See Yang-Shan-Hui-Chi. 

Hui-Jue: Huệ Giác Lang Nha Thiền Sư—Zen 

master Lang-Ye-Hui-Jue—Quảng Chiếu Huệ 

Giác Thiển Sư—Zen master Kuang-Zhao-Hui- 

Jue, came from Xi-Luo, was a disciple of Fan- 

Yang. His father was a governor of Heng-Yang (a 

cify in southern Hunan Province) . His father died 

there, and Kuang-Zhao, fulflling his fẪilial 
obligation, carried his father”s casket back to their 
natve home. After burying his father, he left 
home to become a monk at Yueh-Shan Temple—— 


Thiển sư Quảng Chiếu, quê ở Tây Lạc, là đệ tử 

của Thiền sư Phần Dương. Cha làm Thái Thú 

Hoành Dương (nay là một thành phố thuộc miền 

nam tỉnh Hồ Nam), rồi mất ở đó, sư phò linh cửu 

cha về xứ. Sau khi mai táng cha xong, ông đã 
xuất gia tại chùa Dược Sơn. 

*  A monk asked Kuang-Zhao: “What 1s 
Buddha?” Kuang-Zhao said: “Copper head, 
1ron forehead.” The monk said: “What does 
that mean?” Kuang-Zhao said: “Bird beak, 
fish gills.—Một vị Tăng hỏi sư: “Cái gì là 
Phật? Sư đáp: “Đầu đồng, trán sắt.” Vị Tăng 
hỏi: “Là nghĩa gì?” Sư đáp: “Chim mỗ, cá 
vẫy vùng.” 

*A monk asked: “How 1s it before the lotus 





comes out of the water?” Kuang-Zhao said: 
“he cat wears a paper hat.” The person 
asked: “How about after the lotus comes out 
of the water?” Kuang-Zhao said: “The dog 
runs when ¡it sees the whip.”—VỊ Tăng hỏi: 
“Sen là cái gì trước khi trỗồi lên mặt nước?” 
Sư đáp: “Mèo đội nón giấy.” Một người lại 
hỏi: “Sau khi sen trồi khỏi nước là cái gì?” Sư 
đáp: “Chó thấy roi là chạy.” 

* One day, Kuang-Zhao en(ered the hall and 
addressed the monks, saying: “Hearing about 
enliphtenment and wisdom, these are the 
cause of lifeể and death. Hearing about 
enlightenment and wisdom, that 1(self is the 
root of liberation. Ifs as If a lion were 
Sfapgering around in every direction with no 
place to live. If you don”t understand, don”t 
let yourself forsake old Sakyamuni! Hey!”—— 
Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Thấy, 
nghe, hiểu biết đều là nhơn sanh tử. Thấy 
nghe hiểu biết chính là gốc giải thoát. Thí 
như sư tử nhào lộn không nhất định đứng ở 
Nam Bắc Đông Tây. Cả thẩy các ngươi nếu 
là chẳng biết, đâu những cô phụ ông già 
Thích Ca. 

Hui-K?ai: Huệ Khải—Huệ Khai. 

(Œ) Huệ Khải (in the sixth century)—Hui-K°ai, a 
monk and author of many famous sastras, also 
known as Chih-K'ai of the sixth century— 
Huệ Khải, một vị sư và tác giả của nhiều 
luận nổi tiếng, cũng được biết qua tên Trí 
Khải, sống vào khoảng thế kỷ thứ sáu. 


2168 


ID Hui-K*ai (1183-1260): Huệ Khai—Zen 
master Huệ Khai (1183-1260), according to 
Transmission of the Lamp, was a disciple of 
Wan-Shou-Chung-Kuan-Thiển sư Huệ 
Khai, theo Truyền Đăng Lục, là đệ tử của 
Thiền sư Vạn Thọ Sùng Quán. 

*.. When he understood the secrets of Zen by the 
study of the word “Wu,” he expressed himself 
in the following verse—Khi sư thấu hiểu 
những lẽ bí ẩn của Thiển nhờ tham cứu chữ 
“Vô,' sư tự giải bày bằng bài thơ sau đây: 

From the blue sky, the sun ølowing white, 
a peal of thunder! 

AlI living things on earth open thelr eyes 
widely, multiplicitles endless uniformly 
bow therr heads In respect; 

Lo and behold, Mt. Sumeru 1s off its base 
dancing a three-stage platform (san-ta1). 
Trời quang mây tạnh, sấm dậy vang lừng 
Mọi vật trên đất, mắt bỗng mở bừng 
Muôn hồng nghìn tía cuối đầu làm lễ 
Núi Tu Di cũng nhẩy múa vui mừng. 
(Thanh thiên bạch nhật nhất thanh lôi 
Đại địa quần sinh nhãn hoát khai 

Vạn tượng sum la tể khể thủ 

Tu di bột khiếu vũ tam đài). 

* Hui-Kˆai dedicated his Wu-Men-Kuan (The 
Gateless Frontier Pass) to the Emperor L1- 
Tsung in celebration of the fourth anniversary 
(1229) of his coronation. In the preface, he 
says: “In all the teaching of the Buddha the 
most essential thing 1s to grasp the Mind. 
While there are so many enfrances leading to 
1t, the most central one 1s without a gate. How 
do you get them Into this øateless entrance? 
Have you not heard this said by anclent 
worthy: “Things that come through a gate are 
worthless, anything obtained by a relative 
means 1s bound for final destruction?” Such 
statements as these look very mụuch like 
stirring up waves when there 1s no wind, like 
prcking a sore on the smooth skin. As to 
those who seek wisdom in the words, or who 
attempt to beat the moon with a stick , or who 
scratch an itching over the shoe, what real 
concern have they with the truth? While I was 
spending a Lung-Hslang of 
Eastern China 1n the first year of Sha-Ting 


sSummer at 


(1228), I had to look affer a number of 
student-monks who wished to be Instructed in 
Zen. So, Ï made use of the ancient masters” 
koans as a pIece of brick which is used for 
knocking at the gate. The students were thus 
disciplined each according to his ability. The 
notes gradually accumulated and finally came 
a book-formm. There 1s 
systematic arrangement In the forty-eipht 


fO  assume no 
cases herein collected. The general name 
“Wu-Men-Kuan” has been giIven to them— 
Theo Thiển Luận, Tập II của Thiển sư D.T. 
Suzuki, Huệ Khai đã đề tặng Vô Môn Quan 
cho Tống Lý Tông để cung chúc nhà vua vào 
dịp kỷ niệm bốn năm đăng vị của vua (1229). 
Trong bài tựa, sư viết: “Tất cả những lời dạy 
của Phật lấy Tâm làm tông, lấy không cửa 
làm cửa vào Đạo. Đã là không cửa, làm sao 
vào được? Há không nghe cổ nhân có nói: 
“Vào bằng cửa không phải là đổ quí, do 
duyên mà có rổi thủy chung cũng thành 
hoại." Nói như thế tựa hổ không gió mà sóng 
dậy, da thịt tốt mà nổi ghẽ. Những ai tìm lý 
trong lời, chẳng khác nào vác gậy quơ trăng, 
cách giày gãi ngứa. Có gì liên quan đến sự 
thật đâu? Mùa hạ niên hiệu Thiệu Định thứ 
nhất (1228), tôi làm thủ chúng ở Long Tường 
và Đông Gia, nhân được Tăng chúng thỉnh 
giảng pháp, bèn đem công án của cổ nhân 
làm viên gạch dộng cửa. Tùy theo căn cơ mà 
dẫn dắt người tu học. Sao lục những lời bình 
giải lại, rồi bỗng dưng thành tập. Không sắp 
đặt thứ tự của bốn mươi tám tắc ở đây, gọi 
chung là Vô Môn Quan. 
Hui-K?o: Thiền Sư Huệ Khả—According to the 
Transmission of the Lamp, Hui-K”o (487-593), a 
sữong-minded Confucian scholar, a liberated 
minded, open-hearted kind of person. He 
thoroughly acquainted with Confucian and Taosit 
lieraturte, but always dissatsfied with their 
teachings because they appeared to him not quite 
thorough-going. When he heard of Bodhidharma 
coming from India, he came to Bodhidharma and 
asked for Instruction at Sha-Lin Temple, when 
arrived to seek the dharma with Bodhidharma, but 
the masfter was always found sitting silently facing 
the wall. Hui-K”o wondered to himself: “History 
gives examples of anclent truth-seekers, who 


2169 


were willing for the sake of enlightenment to 
have the marrow extracted from their bones, their 
blood spilled to feed the hungry, to cover the 
muddy road with therr harr, or to throw themselves 
1nto the mouth of a hungry tiger. What am I? Am ] 
not also able to give myself up on the altar of 
truth?” On the ninth of December of the same 
year, to Impress Bodhidharma, he stood still under 
the snow, then knelt down In the snow-covered 
courtyard for many days. Bodhidharma then took 
pIty on him and said: “You have been standing in 
the snow for some time, and what 1s your wish?” 
HuiK'*o replied: 
invaluable Instruction; please open the gate of 


“Ìl come to recelve yOUFr 
mercy and ex(end your hand of salvation to this 
poor suffering mortal.” Bodhidharma then said: 
“The Iincomparable teaching of the Buddha can be 
comprehended only after a long and hard 
discipline and by enduring what 1s most difficult to 
endure and practising what Is most difficult to 
practise. Men of Inferior virtue and wisdom who 
are light-hearted and full of self-conceIt are not 
able even to set their eyes on the truth of 
Buddhism. AlI the labor of such men 1s sure to 
come to naught.” Hui-K”o was deeply moved and 
in order to show his sincerity 1n the desire to be 
I1nstructed In the teaching of all the Buddhas, he 
finally cut off his left arm In appeal to be received 
as disciple. Until he seemd to be well prepared, 
Bodhidharma call him in and asked: “What do you 
wish to learn?” Hui-K'o replied: “My mind 1s 
always disturbed. I request your honor that I could 
be taupht a way to pacIfy it.” Bodhidharma then 
ordered: “Bring me your troubled mind and I will 
calm it down for you.” Hui-K'o replied: “But 
Honorable Master, locate 1t.” 
Bodhidharma then said: “Don”t worry, disciple. Ï 
have appeased your mind for you already.” With 
that encounter, Hui-Klo 1Immediately 
became enlightened. Hui-K”o tried so many times 


I could not 


short 


to explain the reason of mind, but failed to realize 
the truth i(self. The Patriarch simple said: “No! 
No! And never proposed to explain to his disciple 
what was the mind-essence In ifs thougpht-less 
state. One day, Hui-K”o said: “I know now how fo 
keep myself away from all relationships.” The 
Patriarch querled: “You make 1t total annihilation, 
do you not?” Hui-K”o replied: “No, master, I do 


not make 1t a total annihilaton.” The Patriarch 
asked: “How do you testify your statemenf?” Hui- 
Ko said: “For I know 1t always In a most 
1ntelligible manner, but to express 1t in words, that 
1s Impossible.” The Patrlarch said: “That 1s the 
mind-essence ¡fself transmited by all the 
Buddhas. Habour no doubts about 1t.” Eventually 
Hui-K”o received the teaching directly “mind-to- 
mind.” Subsequently, he ¡inherited his robe and 
alms-bowl to become the Second Patriarch of the 
Chinese Zen Sect (the successor of Bodhidharma). 
After he left the master, he did not at once begin 
his preaching, hiding himself among people of 
lower classes of socIety. He evidently shunned 
being looked up as a high priest of pgreat wisdom 
and understanding. However, he did not neglect 
quietly preaching the Law whenever he had an 
Ooccasion. He was simply quiet and unassuming, 
refusing to show himself off. But one day when he 
was discoursing about the Law before a three- 
enfrance gate of a temple, there was another 
sermon going on Inside the temple by a resident 
Monk, learned and honoured. The audience, 
however, left the reverend lecturer Inside and 
gathered around the street-monk, probably clad in 
rags and with no outward signs of ecclesiastical 
dipnty. The híiph Monk got angry over the 
situaton. He accused the beggar-monk to the 
authoriiles as promulgatng a false doctrine, 
whereupon Hui-K”o was arrested and put to death. 
He did not specially plead ¡innocent but 
composedly submited, saying that he had 
according to the law of karma an old debt to pay 
up. This took place In 593 A.D. and he was one 
hundred and seven years old when he was 
killed——Theo Truyền Đăng Lục, Huệ Khả (487- 
593) là một nhà nho nhiệt tâm, một mẫu người 
tánh tình phóng khoáng, rộng rãi, dù đã quen với 
sách Nho Lão, nhưng luôn luôn không hài lòng 
với những thuyết ấy vì ngài thấy chúng chưa được 
thấu đáo. Khi nghe tin Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn sang, 
ngài tìm đến gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Thiếu Lâm 
Tử để hỏi pháp. Khi đến cầu đạo với tổ Đạt Ma, 
nhưng thầy cứ ngồi im lặng quay mặt vào vách. 
Huệ Khả suy nghĩ: “Người xưa cầu đạo đến phải 
chẻ xương lấy tủy, đổ máu nuôi người đói, xỏa 
tóc phủ đường lầy, hay đến cả gieo mình vào 
miệng cọp đói. Còn ta là kẻ nào? Ta há không thể 


2170 


hiến mình để phụng thờ chánh pháp hay sao?” 
vào ngày mông chín tháng chạp cùng năm, vì 
muốn làm cho tổ có ấn tượng sâu đậm, ông đã 
đứng trong tuyết lạnh, rồi quỳ gối trong sân phủ 
đầy tuyết trong nhiều ngày. Bấy giờ Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma động lòng thương xót bèn hỏi: “Nhà 
ngươi muốn gì mà đứng mãi trong tuyết như thế?” 
Huệ Khả đáp: “Tôi đến để mong được lời dạy vô 
giá của thầy; ngưỡng mong thầy mở cửa từ bi 
duỗi tay tế độ quần sanh đau khổ nầy.” Tổ bảo: 
“Giáo lý vô thượng của Phật chỉ có thể hiểu khi 
đã trải qua một thời gian dài cần khổ, nhẫn cái 
khó nhẫn, hành cái khó hành. Những người trí và 
đức thấp kém mà lòng thì khinh mạn, đâu có thể 
ghé mắt trông vào chân thừa của đạo Phật; chỉ 
luống công mà thôi.” Huệ Khả bị xúc cẩm sâu xa, 
và cuối cùng để chứng tỏ tấm lòng thành khẩn 
mong được học hỏi đạo lý của chư Phật, ngài đã 
đùng dao chặt đứt cánh tay trái của mình dâng lên 
Tổ để được nhận làm đệ tử. Sau khi được Tổ Bồ 
Để Đạt Ma nhận làm đệ tử. Tổ nhận xét: “Đừng 
đi tìm cái chân lý nầy ở kẻ khác.” Sau khi được 
Tổ nhận làm đệ tử, Huệ Khả hỏi Tổ: “Tâm con 
không an, xin Hòa Thượng dạy pháp an tâm.” Tổ 
nhìn thắng bảo: “Đem tâm ra ta an cho.” Huệ Khả 
xoay tìm lại tâm mình, không thấy bóng dáng, 
bèn thưa với Tổ: “Con tìm tâm không được.” Tổ 
bảo: “Đừng lo, ta đã an tâm cho ngươi rồi.” Qua 
đó Huệ Khả liền ngộ. Huệ Khả trình bày đủ cách 
hiểu của ông về tánh lý của tâm, nhưng lần nào 
Tổ cũng một mực bảo “chẳng phải,” mà cũng 
không bảo nói gì về tâm thể vô niệm. Một hôm 
Huệ Khả nói: “Ta đã dứt hết chư duyên rồi.” Tổ 
hỏi: “Ngươi không biến thành hư vô đoạn diệt 
chứ?” Huệ Khả đáp: “Chẳng thành đoạn diệt.” Tổ 
lại hỏi: “Lấy gì làm tin chẳng phải là đoạn diệt?” 
Huệ Khả đáp: “Do cái biết tự nhiên vậy, còn nói 
thì chẳng được.” Tổ nói: “Đó là chỗ bí quyết tâm 
truyền của chư Phật, ngươi chớ ngờ gì hết.” Cuối 
cùng Huệ Khả được truyền y bát làm Nhị Tổ 
Thiền Tông Trung Hoa kế nghiệp tổ Bồ Đề Đạt 
Ma. Sau ngày từ giả Tổ cất bước du phương, sư 
không hoằng hóa ngay, mà tạm lánh ẩn giữa lớp 
hạ lưu cùng khổ, không để lộ chân tướng một cao 
Tăng trang nghiêm trí huệ. Dầu vậy, sư vẫn tùy 
duyên hóa độ. Sư luôn giữ vẻ điểm đạm khiêm 
cung, chứ không phô trương ra bể ngoài. Ngày 
kia, trong khi sư đang nói pháp ngoài cửa tam 


quan chùa Khuôn Cứu thì trong chùa vị trụ trì học 
cao danh vọng là pháp sư Biện Hòa đang giảng 
kinh Niết Bàn. Bổn đạo ùn ùn bỏ vị pháp sư đứng 
giảng một mình để ra bu quanh ông thầy đang 
giảng giữa trời. Chắc là lúc ấy quần áo của sư bê 
bối lắm, tuyệt không có gì tổ ra sư thuộc hàng 
giáo phẩm. Pháp sư thấy vậy nổi giận, đến đầu 
cáo với quan trên về ông đạo ăn mày kia truyền 
tà giáo. Do đó Huệ Khả bị bắt, và bị xử giảo. 
Ngài không hề kêu oan, mà ngược lại cứ một mực 
bình thản thuận theo, cho rằng đúng với luật nhân 
quả rằng sư có một món nợ cũ cần phải trả. Nội 
vụ xấy ra trong năm 593, sư thọ 107 tuổi. 
Hui-Kuan: Huệ Quán—-One of Kumarajiva”s 
chief assistants In translation, died in 424 AD—— 
Một trong những phụ tá chính trong việc dịch kinh 
của ngài Cưu Ma La Thập, Huệ Quán mất năm 
424 sau Tây Lịch. 

Hui-Kuo: Huệ Quả—See Eight patriarchs of the 
True Word sect. 

Hui-Lang: Zen master HuiLang—Huệ Lãng 
Thiển Sư—A Chinese Zen master, flourished in 
the beginning of the ninth century, one of the most 
oufstanding disciples of Zen master Shih-T”ou- 
His-T "len. One day Hui Lang asked Shih-T”ou: 
“Who 1s the Buddha?” Shih-T”ou said: “You have 
no Buddha nature.” Hui-Lang asked: “How about 
these beings that go wriggling about?” Shih-T”ou 
replied: “They rather have the Buddha-nature.” 
Hui-Lang asked again: “How ¡s that Il am devoid 
of 1?” Shih-T”ou said: “Because you do not 
acknowledge It yourself”” This 1s said to have 
awakened Hui-Lang to his own ignorance which 
now illuminates—Thiển sư Trung Hoa, sống vào 
khoảng đầu thế kỷ thứ 9, một trong những đệ tử 
nổi tiếng của Thiển Sư Thạch Đầu Hy Thiên. Một 
hôm Huệ Lãng hỏi Thạch Đầu: “Phật là ai?” 
Thạch Đầu nói: “Nhà ngươi không có Phật tánh.” 
Huệ Lãng lại hỏi: “Cả loài máy cựa cũng 
không?” Thạch Đầu đáp: “Loài máy cựa có Phật 
tánh.” Huệ Lãng hỏi: “Huệ Lãng này sao không 
có Phật tánh?” Thạch Đầu nói: “Vì ngươi không 
chịu mình có.” Do câu nói nầy của Thạch Đầu 
làm thức tỉnh sự vô trí của Huệ Lãng, từ đó mà tỏ 
ngộ. 

Hui-Leng-Chang-Shing: Zen master Hui-Leng- 
Chang-Shing—Huệ Lăng Trường Khánh Thiển 
Sư—Zen master Hui-Leng was born In 854 in 


2171 


Yan-Chou (now southwest of the modern city of 

HaiNing in Zhe-Jliang Province). He was a 

diseiple of Xue-Feng-Yi-Ts°un—Thiển Sư Huệ 

Lăng Trường Khánh sanh năm 854 tại Diêm Châu 

(bây giờ là tây nam thành phố Hải Ninh, nh 

Triết Giang). Sư là đệ tử của Thiền Sư Nghĩa Tôn 

Tuyết Phong. 

* One day when he rolled up a bamboo screen 
and his eye fell upon the light of a lantern. At 
that moment he woke up. The next day he 
composed the following verse to attest to his 
undersfanding: 

“J was so far off, 

Then all the earth was revealed when Ï 

rolled up a screen. 

If any asks me to explain our school, 

LII raise the whisk and slap his mouth.” 
Một hôm, sư cuốn rèm, mắt sư nhìn vào ánh 
sáng của đèn lồng, bỗng nhiên đại ngộ. Hôm 
sau sư bèn làm bài tụng: 

“Đại sai dã đại sai 

Quyện khởi liêm lai kiến thiên hạ * 

Hữu nhơn vấn ngã thị hà tông? 

Niêm khởi phất tử phách khẩu đà.” 

(Rất sai cũng rất sai 

Vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ. 

Có người hỏi ta là tu tông gì mà chứng đắc? 
Ta sẽ cầm cây phất tử lên nhằm miệng 
đánh). 

*.. After Chang-Shing presented this verse to his 
teacher Xue-Feng. Xue-Feng presented 1t to 
the senior monk Hsuan-Sha and said: “This 
disciple has penetrated the Way.” Hsuan-Sha 
said: “I don”t approve. This verse could have 
been composed with mundane conscious 
understanding. We have to test him further 
before we can confirm him.” That evening, 
when the monks assembled for a question- 
and-answer session, Xue-Feng said to Chang- 
Shíng: “Ascetic Bei (Hsuan-Sha) doesn't 
approve your understanding. If you have been 
genuinely enliphtened, please present your 
understanding now to the assembly.” Chang- 
Shing then recited another verse, sayIng: 

“Amidst the myriad realms the solitary 

body 1s revealed. 

Only persons self-allowing are inimate * 

with ít. 


Before, I wrongly searched amongst the 

paths, 

But today Ï see, and 1t ”s like ice 1n fire.” 
Sau khi Trường Khánh trình kệ lên Tuyết 
Phong, Tuyết Phong nói với Huyền Sa: “Kẻ 
nầy đã triệt ngộ.” Huyền Sa thưa: “Chưa 
được, đây là ý thức làm ra, đợi khám phá ra 
mới tin chắc.” Chiều đến, chúng Tăng vào 
pháp đường thưa hỏi. Tuyết Phong nói với sư: 
“Đầu Đà Bị chưa chấp nhận ông, thật có 
chánh ngộ ở trước chúng nói ra xem.” Sư liền 
nói bài kệ: 

“Vạn tượng chi trung độc lộ thân 

Duy nhơn tự khẳng nãi vi thân 

Tích thời mậu hướng đồ trung mích 

Kim nhật khán như hỏa lý băng.” 

(Chính trong vạn tượng hiện toàn thân 

Chỉ người tự nhận mới là gần 

Thuở xưa lầm nhắm ngoài đường 

kiếm 

Ngày nay xem lại băng trong lò). 
Xue-Feng then looked at Hsuan-Sha and said: 
*TI don't accept this. It stilI could be composed 
with conscious understanding.” Chang-Shing 
then asked Xue-Feng: “Please, Master, 
demonstrate what has been passed down by 
all the Patriarchs.” Xue-Feng remained silent. 
Chang-Shing then bowed and walked out of 
the hall. Xue-Feng smiled. When Chang- 
Shing went Into Xue-Feng-s quarters for an 
1nterview. Xue-Feng asked him: “What Is 1t?” 
Chang-Shing said: “The weather 1s clear. It's 
a good day for Pu-Qing.” Hsuan-Sha said: 
“Your answer Is not apart from the great 
mystery.” An thus Chang-Shing”s 
enlightenment was confirmed—Tuyết Phong 
nhìn Huyền Sa nói: “Không thể là ý thức làm 
ra.” Sư hỏi Tuyết Phong: “Một đường từ trước 
chư Thánh truyền trao thỉnh thầy chỉ dạy?” 
Tuyết Phong lặng thinh. Sư lễ bái rồi lui ra. 
Tuyết Phong mỉm cười. Sư vào phương trượng 
tham vấn Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi: “Là 
cái gì?” Sư thưa: “Ngày nay thời trong phơi 
bắp là tốt.” Huyền Sa nói: “Câu trả lời của 
ông không rời đại mật.” Từ đó sự giác ngộ 
của sư được xác quyết. 
Chang-Shing remained with Xue-Feng for 
twenty-nne years, becoming his Dharma 





2172 


herr. In 906, he accepted to come to live at 
Zhao-Shing Temple, where he remained for 
more than fifteen years. He passed away in 
932—Sư trở thành Pháp Tử và lưu lại Tuyết 
Phong 29 năm. Đến năm 906, sư nhận lời đến 
trụ trì chùa Chiêu Khánh, và lưu lại đây hơn 
mười lăm năm. Sư thị tịch năm 932. 

Hui Lin Master: Sư Huệ Lâm—Hui-Lin, a 

đisciple of the Indian monk Amogha (Bất Không). 

He made the dictionary of sounds and meanings 

of Buddhist words and phrases, based upon the 

works of Hsuan-Ying, Hui-Yuan, K”uei-Chi, and 

Yun-Kung, in 100 books. He began the work In 

788 AD and ended It in 810 AD. He 1s also called 

the Great Treasure of sounds and meanings— 

Thích Huệ Lâm chùa Tây Minh đời nhà Đường, 

đệ tử của một nhà sư Ấn Độ là ngài Bất Không. 

Ông trước tác bộ Tự Điển Phật Giáo Huệ Lâm 

Âm Nghĩa (100 quyển), dựa vào những trước tác 

của các ngài Huyền Ưng, Huệ Uyển, Khuy Kỳ, 

và Vân Công. Ông bắt đầu công trình vào năm 

788 và hoàn thành vào năm 810 sau Tây Lịch. 

Ông còn được người đời gọi là Đại Tạng Âm 

Nghĩa Đại Sư. 

Hui-Nan-Huang-Lung: Huệ Nam Hoàng Long 

Thiển Sư—Zen master Hui-Nan-Huang-Lung— 

Zen master Hui-Nan-Huansg-Lung was born in 

1002 in Hsin-Chou, was a disciple of Shi-Shuang- 

Ch'u-Yuan—Thiển sư Huệ Nam Hoàng Long 

sanh năm 1002 tại Tín Châu, đệ tử của Thiền Sư 

Thạch Sương Sở Viên. 

* Huang-Long was traveling with Zen master 
Wen-Yuch. One nigh(t they were talking 
about Yun-Men's Dharma and Yun-Feng 
said: “Although Huai-Cheng came after Yun- 
Men, his Dharma 1s different.” Huang-Long 
asked: “What's different about 1t7*Yun-Feng 
said: “Yun-Men's Dharma 1s like making 
cinnabar with nine turns of the grinder, or 
touching iron and turning 1t to gold. But Huai- 
Cheng”s medicine 1s old hat to the disciples, 
and If you stick 1t in the forge 1t melts away.” 
Huang-Long srew angry and threw a cushion 
at Yun-Feng. The next day Yun-Feng 
apologized and said: “Yun-Men”s bearing Is 
like that of a king. Are you willing to die 
beneath his words? Huai-Cheng also Imparts 
a Dharma to people. Death words. But these 


death words, can they also give people life?” 
Yun-Feng then turned to leave, but Huang- 
Long pulled him back, saying: “If that's so, 
then what teacher now lives up fo your 
meaning?" Yun-Feng said: “Shi-Shuang- 
Chˆu-Yuanˆs methods are known everywhere 
and all the disciples can see that he”s 
unsurpassed. Huang-Lung thoupht to himself, 
Master Yueh is a student of Da-Yu, but he”s 
sending me to see Shi-Shuang. How can this 
be?”—Nhơn dịp sư và Văn Duyệt cùng đi 
Tây Sơn, ban đêm nghỉ lại, hai người đàm 
đạo. Văn Duyệt nói: “Thiển Sư Hoài Trừng 
tuy là con cháu Vân Môn, nhưng pháp đạo 
còn khác xa Vân Môn.” Sư hỏi: “Khác ở chỗ 
nào?” Văn Duyệt đáp: “Vân Môn như đơn sa 
đã chín phen luyện, để vào sắt liền biến 
thành vàng; Hoài Trừng như được Hồng Ngân 
nhìn thấy đẹp mắt, mà để vào lò liền chảy.” 
Sư nổi giận cầm chiếc gối ném Văn Duyệt. 
Sáng ra Văn Duyệt xin lỗi lại nói: “Chí khí 
Vân Môn như vua, cam chịu tử ngữ sao?” 
Hoài Trừng có pháp dạy người là tử ngữ. Tử 
ngữ mà hay làm người sống được sao?” Nói 
xong, Văn Duyệt liền bỏ đi. Sư kéo lại nói: 
“Nếu vậy thì ai có thể hợp ý thầy?” Văn 
Duyệt bảo: “Thạch Sương Sở Viên thủ đoạn 
vượt cả mọi nơi, thầy muốn yết kiến thì 
không nên chậm trễ.” Sư thầm nghĩ: “Đây là 
việc lớn của người hành khất vậy, Văn Duyệt 
là đồ đệ Nham Thúy, mà dạy ta đến yết kiến 
Thạch Sương thì có liên hệ đến ông đâu?” 

Huang-Lung then went to seek out Shi- 
Shuang. While on the way he heard that Shi- 
Shuang was not taking students, so he went 
instead to Mount Heng, where he visited the 
teacher Fu-Yan Xian. Fu-Yan gave Huang- 
Lung the Job of temple secretary. Shortly 
thereafter Fu-Yan died, and the governor 
appointed Shi-Shuang to replace him. When 
Shi-Shuang arrived, he disparaged everything 
at the temple, ridiculing everything he saw as 
wrong. Huang-Lung was deeply disappointed 
wih Shi-Shuang's manner. When Huang- 
Lung visited Shi-Shuang In his abbot”s room, 
Shi-Shuang said: “Huai-Cheng studied Yun- 
Men" Zen, so he must surpass Yun-Men”s 
teaching. When Yun-Men spared T”ong-Shan 


2173 


Shou-Chu three blows with staff, did T”ong- 
Shan suffer the blows or not?” Huang-Lung 
said: “He suffered the blows.” Shi-Shuang 
said fiercely: “From morning ti night the 
magpIes ry and the crows caw, all of them In 
response to the blows they”ve suffered.” Shi- 
Shuang then sat In a cross-legged position, 
and Huang-Lung lit incense and blowed to 
him. Shi-Shuang later asked: “Zhao-Chou sai: 
“The old lady of Mount T°al, II go check her 
out for you. But where was the place he 
checked her out?” Huang-Lung sweated 
profusely but he couldn't answer—Sư liền 
sửa soạn khăn gói sáng hôm sau lên đường. 
Đi đến nửa đường, sư nghe Từ Minh mỗi việc 
đều lừa đảo thiên sinh, liền thối chí không đi. 
Sư ở tại làng Bình nhiều ngày. Kế, sư lên 
Hoành Nhạc đến chùa Phước Nghiêm yết 
kiến Thiền sư Hiền, Thiển sư Hiển cử sư làm 
thơ ký. Chợt Thiền sư Hiền tịch, Quận thú 
mời Từ Minh đến trụ trì. Được tin nầy, sư rất 
hoan hỷ có cơ hội để nghiệm xét lời Văn 
Duyệt nói. Từ Minh đến, sư trông thấy thân 
tâm đều cung kính. Nghe Từ Minh luận nói 
phần nhiều chê các nơi mỗi đều thuộc tà giải. 
Chính chỗ Sư được mật chỉ nơi Phần Đàm 
cũng bị bác bỏ. Sư nhớ lại lời nói của Văn 
Duyệt lúc bình nhật rất đúng. Sư liền thay đổi 
quan niệm nói: “Đại trượng phu trong thâm 
tâm cứ nghĩ ngại hoài sao?” 

When Huang-Lung visited Shi-Shuang in his 
abbots room, Shi-Shuang said, “Huai-Cheng 
sutdied Yun-Men”s Zen, so he must surpass 
Yun-Men's teaching. When Yun-Men spared 
Dong-Shan Shou-Chou three blows with the 
sfaff, did Dong-Shan suffer the blows or not?” 
Huang-Lung said, “He suffered the blows.” 
Shi-Shuang said piercely, “From morning till 
nipht the magplIes cry and the crows caw, all 
of them ¡1n response to the blows they”ve 
suffered.” Shi-Shuang then sat In a cross- 
legsed position, and Huang-Lung lit incense 
and bowed him. Shi-Shuang later asked, 
“Zhao-Chou said, “The old lady of Mount 
Tai —TlI go check her out for you.” But where 
was the placehe checked her out?” Huang- 
Lung sweated profusely but couln”t answer—— 
Sư liền vào thất Từ Minh, thưa: “Huệ Nam do 


tối dốt trông đạo mà chưa thấy, giờ tham 
thiển khi hôm, nghe thây dạy như người đi lạc 
đường được xe chỉ nam. Cúi xin Hòa Thượng 
đại từ bố thí pháp khiến cho con dứt hết nghi 
ngờ.” Từ Minh cười bảo: “Thơ ký đã lãnh đô 
chúng và du phương nổi tiếng khắp tùng lâm, 
nếu còn có nghi ngờ chẳng cần khổ cầu như 
vậy, hãy ngồi mà thương lượng.” Từ Minh 
liền gọi thị giả đem ghế mời sư ngồi. Sư vẫn 
từ chối và thành khẩn tha thiết cầu chỉ dạy. 
Từ Minh bảo: “Thơ ký học thiển Vân Môn ắt 
không được yếu chỉ ấy. Như nói: “Tha Động 
Sơn ba gậy.” Động Sơn khi ấy nên đánh hay 
chẳng nên đánh?” Sư thưa: “Nên đánh.” Từ 
Minh nghiêm nghị bảo: “Nghe tiếng ba gậy 
liền cho là nên ăn gậy, vậy ông từ sáng đến 
chiểu nghe chim kêu trống đánh, tiếng 
chuông tiếng bảng, cũng nên ăn ba gậy. Ăn 
gậy đến lúc nào mới thôi.” Sư chỉ nhìn sửng 
mà thôi. Từ Minh bảo: “Tôi lúc đầu nghi 
không thể làm thầy ông. Giờ đây đã đủ tư 
cách làm thầy ông. Ông hãy lễ bái đi. Sư lễ 
bái xong, đứng dậy. Từ Minh nhắc lời trước: 
“Nếu ông biết được ý chỉ Vân Môn thì, Triệu 
Châu thường nói: “Bà già ở Đài Sơn bị ta 
khám phá, thử chỉ ra chỗ khám phá xem?” 
Sư mặt nóng hực, mô hôi xuất hạn, không 
biết đáp thế nào. 

The next day, Huang-Lung went to Shi- 
Shuang”s room again. Shishuang berated him 
unceasingly. Huang-Long said: “Ís cursing a 
compassionate way of carryinng out the 
teaching?” Shi-Shuang yelled: “Try cursing 
and seel” At these words Huang-Lung 
experienced a great awakening. He the wrote 
the following verse: 

“The eminent adept Zhao-Chou 

Had his reasons for checking out the old 

lady. 

Now the four seas are like a mirror, 

And a pilgrim no longer hates the road.” 
Hôm sau sư lại vào thất, bị Từ Minh mắng 
chửi. Sư hổ thẹn, nhìn những người hai bên 
nói: “Chính vì chưa hiểu câu quyết nghị, 
mắng chửi đâu phải qui củ từ bi thí pháp!” Từ 
Minh cười nói: “Đó là mắng chửi sao?” Ngay 
câu nói ấy, sư đại ngộ. Làm bi tụng: 

“Kiệt xuất tùng lâm thị Triệu Châu 


2174 


Lão bà khám sứ một lai do 

Như kim tứ hải thanh như cảnh 

Hành nhơn mạc dỉ lộ vi thù.” 

(Giỏi vượt tùng lâm là Triệu Châu 

Lão bà nơi khám không mối manh 

Hiện nay bốn biển như gương sáng 

Bộ hành thôi chớ ghét con đường). 
* He passed away In 1069—Sư thị tịch năm 

1069. 

Hui-Neng: Huệ Năng The sixth patriarch of 
Zen (Ch”an) in China. He was one of the most 
Important Zen masters who had brought new 
qualiies to the Zen In China which were totally 
independent with that of India. He is the author of 
the only Chinese work (The Sutra Spoken from 
the High Seat of the Dharma Treasure) that later 
was affributed the sfatus of a sutra. According to 
this sutra, Hui-NÑeng came from a poor family, had 
hardly any form of education, he had to do as a 
woodcuter to support his old mother. One day he 
passed by a village and heard someone In the 
house he had just sold firewood reciting the 
Diamond Sutra. Hearing the sentence, “Let your 
mind flow freely without dwelling (or fixating) on 
anything,” he had an enlightenment experlence. 
After learning that the man was a lay follower of 
Master Hung-Jen, Hui-Neng decided to go to 
Mount Huang-Mei to learn dharma with the 
After the first meeting, Heng-]en 
1mmediately recognized his potential, but did not 
accept him as a disciple right away. He had Hui- 
Neng begin as a kitchen helper. When it was time 
for transmitting the patrlarchate toa successor, he 
requested the monks of the monasftery fo eXpr€ss 
their experience of Zen In a poem and to submit 
verses so he could determine who was the best 
suited to be his dharma-successor. Only Shen—- 
Hsiu, the most ¡intellectually brilliant of his 
students and the head monk, highly esteemed by 
all the monks, wrote a poem comparing the human 
body with the bodhi-tree and the mind with a 
stand holding a mirror that must be conftinuously 
cleaned to keep 1t free from dust. Hui-Neng was 
working In the kitchen at the time he heard people 
talking about this poem, he asked a visitor fO Writ© 
his answer as follow: Eundamentally bodhi 1s no 
tree, Nor 1s a clear mirror a stand, Since 
everything Is primordially empty, What 1s there 


Imasfter. 


for dust to cling to ? After hearing of the two setfs 
of verses from both Shen-Hsiu and Hui-Neng, 
Heng-]en recognized in Hui-Neng”s lines a level 
of experience far deeper than that of Shen-hsiu 
and decided to make Hui-Neng his successor; 
however, fearing Shen-Hsiu's Jealousy, he sent 
for Hui-Neng secretly in the middle of the night 
and gave him robe and bowl as a sign of 
confirmaton  as the sixth patrlarch of Chinese 
Chan. Heng-Jen urged Hui-Neng to go go hiding 
in the south. So Hui-Neng became an official 
Dharma successor of the fifth patriarch Hung-Jen. 
After I5 years of hiding, he went to Fa-hsin 
monastery (at the time he was still not even 
ordained as a monk) ¡in Kuang Chou, where his 
famous dialogue with the monks who were 
arguineg whether 1t was the banner or the wind In 
motion, took place. When Ying-Tsung, the 
dharma master of the monastery, heard about this, 
he said to Hui-Neng, “You are surely no ordinary 
man. Long ago I heard that the dharma successor 
of Heng-Jen robe of Huang Mei had come to the 
south. Isn't that you ?” The Hui-Neng let 1t be 
known that he was the dharma successor of Heng- 
Jen and the holder of the patrlarchate. Master 
Ying-Isung had HuiNengs head shaved, 
ordained him as a monk, and requested Hui neng 
to be his teacher. Hui-Neng began his work as a 
Ch”an master, first in Fa-Hsin monastery, then 1n 
Pao-Lin near Ts°ao-Ch”1. Hue Neng and his Ch?an 
followers began the golden age of Ch”an and they 
strongly reJected method of mere book learning. 
After the passing away of the fifth patriarch Hung- 
Jen, the succession was challenged by Shen-Hsiu, 
who considered himself as the dharma-successor 
og Hung-]en, and founder of the “Northern 
School,” which “øradual 
awakening.” While in the South, Hui-Neng was 
considered to be the real dharma successor of 
Hung-]en, and the founder of the “Southern 
School,” whích emphasized 
awakening.” Soon later the Northern School died 
out within a few generations, but the Southern 
School continued to be the dominant tradition, and 
contemporary Zen lineages from China, Japan, 
Korea and Vietnam, etc..., trace themselves back 
to Hui-Neng. After his death, the institution of the 
patriarchate came to an end, since he did not 


stesed . on a 


on  ““sudden 


2175 


name any dharma-successor—Huệ Năng, tổ thứ 
sáu của dòng thiển Trung Quốc, một thiển sư 
quan trọng đã mang lại cho dòng thiển Trung 
Quốc một sắc thái đặc biệt, độc lập với dòng 
thiên Ấn độ. Ngài là tác giả của quyển Pháp bảo 
Đàn mà về sau nầy người ta xếp nó vào hàng một 
trong những kinh điển lớn của Phật giáo Trung 
Hoa. Dựa vào quyển sách nây thì Ngài xuất thân 
từ gia đình nghèo, không được học hành chi cả, 
ngài phải ngày ngày vào rừng kiếm củi nuôi mẹ 
già. Một hôm Ngài đi ngang một xóm nhà nghe 
một người đọc kinh Kim Cang, đến câu “Ưng vô 
sở trụ nhi sanh kỳ tâm,” Ngài bỗng Đại ngộ. Ngài 
biết người có kinh Kim Cang kia là đệ tử tại gia 
của Đại sư Hoằng Nhẫn, nên Ngài quyết chí tìm 
đến núi Hoàng Mai thọ giáo. Tuy Hoằng Nhẫn 
nhận ra ngay phẩm chất của Huệ Năng, nhưng 
Hoằng Nhẫn không nhận Huệ Năng làm đệ tử 
liền, mà vẫn để Ngài làm phụ bếp. Đến khi 
Hoằng Nhẫn thấy rằng đã đến lúc truyền trao tổ 
vị, ngài mới truyền cho chúng làm kệ nói về kiến 
giải thiển của mình rồi trình lên cho Ngài quyết 
định xem coi ai là người thích hợp nhất trong vị trí 
người kế vị tổ. Chỉ có Thần Tú, môn đồ xuất sắc 
nhất về trí tuệ, là giáo thọ trong chúng, cũng là 
người được đồ chúng trọng vọng và tin tưởng về 
khả năng kế vị, soạn một khổ thơ trong đó ông so 
sánh thân người như cây Bồ để và tâm với một 
tấm gương sáng đặt trên giá, phải được lau chùi 
bụi bặm thường xuyên (thân thị bổ để thọ, Tâm 
như minh kính đài, Thời thời thường phât thức, 
Vật xử nhạ trần ai). Khi ấy Huệ Năng trong nhà 
bếp nghe nói tới bài thơ, ngài liền nhờ một cư sĩ 
viếng chùa viết bài họa lại rằng: Bồ đề bổn vô 
thọ, Minh cảnh diệc phi đài, Bổn lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhạ trần ai. Sau khi nghe hai bài kệ trên 
của Thần Tú và Huệ Năng thì Ngũ tổ Hoằng 
Nhẫn nhận ra ngay những câu thơ của Huệ Năng 
có kiến giải thiển sâu sắc hơn của Thần Tú và 
quyết định Huệ Năng làm người kế vị tổ, nhưng e 
sợ Thần Tú ganh ghét nên đang đêm Ngài đã trau 
truyền y bát cho Huệ Năng làm Lục Tổ. Ngũ tổ 
Hoằng Nhẫn đã thúc dục Huệ Năng xuôi Nam 
lánh nạn và Huệ Năng đã vâng lời thầy lẫn tránh. 
Như vậy Huệ Năng trở thành pháp tử chính thức 
của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Mười lăm năm sau, khi 
ông vẫn chưa bao giờ được phong làm sư, đến tu 
viện Pháp Tâm ở Quảng Châu, nơi diễn ra cuộc 


tranh luận về phướn động hay gió động. Sau khi 
biết được sự việc, thì pháp sư Ying-Tsung đã nói 
với Huệ Năng rằng: “Hỡi người anh em thế tục 
kia, chắc chắn người không phải là một kẻ bình 
thường. Từ lâu ta đã nghe nói tấm cà sa Hoàng 
Mai đã bay về phương Nam. Có phải là người 
không?” Sau đó Huệ Năng cho biết chính ông là 
người kế vị ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thầy Ying Tsung 
liền thí phát cho Huệ Năng và phong chức Ngài 
làm thầy của mình. Sau đó Lục tổ bắt đầu ở tu 
viện Pháp Tâm, rồi Bảo Lâm ở Tào Khê. Huệ 
Năng và Thiên phái của ngài chủ trương đốn ngộ, 
bác bỏ triệt để việc chỉ học hiểu kinh điển một 
cách sách vở. Dòng thiển nầy vẫn còn tổn tại cho 
đến hôm nay. Trong khi ở phương Bắc thì Thần 
Tú vẫn tiếp tục thách thức về ngôi vị tổ, và tự coi 
mình là người sáng lập ra dòng Thiền “Bắc 
Tông,” là dòng thiển nhấn mạnh về “tiệm ngộ.” 
Trong khi người ta vẫn xem Huệ Năng là Lục Tổ, 
và cũng là người sáng lập ra dòng thiển “Nam 
Tông,” tức dòng thiền “đốn ngộ.” Chẳng bao lâu 
sau đó thì dòng thiển “Bắc Tông” tàn lụi, nhưng 
dòng thiển “Nam Tông” trở thành dòng thiển có 
ưu thế, mà mãi đến hôm nay rất nhiều dòng thiển 
từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam, 
vân vân đều cho rằng mình bắt nguồn từ dòng 
thiển này. Sau khi Huệ Năng viên tịch, chức vị tổ 
cũng chấm dứt, vì Ngài không chỉ định người nào 
kế vị. 
Hui-Qing-Ba-Jiao: Huệ Thanh Ba Tiêu Thiền 
Sư—Zen master Hui-Qing-Ba-]iao—Zen master 
Hui-Qing-Ba-]iao came from Korea, was a 
disciple of Kuang-Yong-Nan-T?a—Thiển Sư Huệ 
Thanh, gốc người Đại Hàn, là đệ tử của Thiền Sư 
Quang Dũng Nam Tháp. 
*  Zen master Hui-Qing-Ba-]iao entered hall 
and held up his staff and said to the monks: 
“If you have a sfaff, I give you a staff. If you 
don”t have a sfaff, then I take it away from 
you.” Then, using his staff for support, he got 
down and left the hall_——Sư thượng đường cầm 
gậy đưa lên bảo chúng: “Các ông có cây gậy 
thì ta cho các ông cây gậy, các ông không có 
cây gậy thì ta cướp cây gậy các ông.” Sư 
chống gậy đứng, rồi bước xuống tòa. 
* A monk asked Hui-Qing: “What is banana 
Julce?” (Ba-]iao translates as “banana”). Ba- 
Jiao said: “Winter warm, summer cool.” A 


2176 


monk asked: “What ¡1s the blown feather 

Hui-Qing-Ba-]iao “Come 
forward three steps.” The monk said: “What 
for?” Hui-Qing-Ba-]iao said: “Go back three 
steps.”—Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là nước 
Ba Tiêu (cây chuối)?” Sư đáp: “Mùa đông 
ấm mùa hạ mát.” Tăng hỏi: “Thế nào là kiếm 
thổi lông (kiếm bén thổi sợi lông qua liền 
đứt)?” Sư tiến ba bước. Thế nào là Hòa 
Thượng một câu vì người? Sư đáp: “Chỉ e Xà 
Lê chẳng hỏi.” 

* AÁ monk asked: “lsnt it that when a thief 
comes you must beat him, when a guest 
comes you must greet him? So what do you 
do when a thief and guest both arrive?” Hui- 
Qing-Ba-Jiao said: “In the room there are a 
parr of worn-out grass sandals."”The monk 
said: “If the sandals are worn-out, do they 
have any use or not?” Hui-Qing-Ba-Jiao said: 
“If you use them, then wherever you go, 

you unlucky, behind you 
misfortune.”—Có vị Tăng hỏi: “Giặc đến cần 
đánh, khách đến cần xem, chợt gặp khách 
giặc đồng thời đến thì làm sao?”Sư bảo: 
“Trong thất có một đôi giày cỏ rách.” Vị 
Tăng nói: “Chỉ như đôi giày cỏ rách lại kham 
thọ dụng chăng?” Sư nói: “Ông nếu đem đi, 
trước hung sau chẳng kiết.” 

*  A monk asked: “Without askimg about 
principles or poinfs of discussion, Ï Invite the 
master to point directly at the original face.” 
Hui-Oing-Ba-]iao sat upright, silently—Có vị 
Tăng hỏi: “Chẳng hỏi hai đầu ba cổ, thỉnh 
thầy chỉ thẳng bản lai diện mục.” Sư ngồi 
thẳng lặng thinh. 

Hui-Ssu: Huệ Tư—Hui-Ssu (514-577), the third 

patriarch of the T”1en-T”ai school (1 counted from 

Nagarjuna). Hui-Ssu received careful training 

from his teacher, Hui-Wen. When he became 1Ì], 

he realized that Ilness originates from action 
which, in turn, originates from the mind and has 
no obJective reality. IÝ we trace fo 1ts source 1n the 
mind, action cannot be seized and our body 1s like 
the shadow of cloud which has specific character 
but no reality. He thus acquired purity of his mind. 

In 554, he returned to Mount Tasu in Kuang- 

Chou, where he taught many hundred pupils— 

Tôn giả Nam Nhạc Huệ Tư, vị tổ thứ ba của tông 


sword?” said: 


before 


Thiên Thai (nếu tính từ ngài Long Thọ). Huệ Tư 
được thây là Huệ Văn dạy dỗ tận tình. Khi ông 
mang bệnh, ông nhận rằng bệnh phát khởi từ tạo 
tác, rồi thì tạo tác phát khởi từ tâm và không có 
thực tại khách quan. Nếu theo dấu đến cội nguồn 
của nó trong tâm, ta không thể nắm giữ tạo tác 
được, và thân của chúng ta như bóng mây có đặc 
tính riêng biệt nhưng không có thực tại tính. Nhận 
thức như thế, ông liền đạt được thanh tịnh trong 
tâm. Năm 544 ông ẩn cư trên núi Đại Tô ở Quẳng 
Châu, nơi đây ông giảng dạy hàng trăm đồ đệ. 
Hui-Wen: Huệ Văn—The founder of the T”ien- 
Tai School in China ¡is Hui-Wen (550-577) who 
seems to have been a great scholar and a leader 
of many hundreds of When he 
discovered a verse on the Middel Path ¡in the 
Madhyamika Sastra and an annoftatlon concerning 
the word “insightf in the Mahaprajnaparamita 
Sastra both by NagarJuna, he at once awoke to the 
truth. The verse runs as follows: 

“What 1s produced by causes, 

That, I say, 1s identical with Void. 

Itis also Identical with mere name. 

lt is again the purport of the Middle Path.” 
This would make the causal origination (Pratitya- 
samufpada) a synonym of “Void` (Sunyata) and 
the temporary name of the Middel Path. The triple 
truth of the Tien-T”ai School originates here. 
Hui-Wen further the 
Mahaprajnaparamifa a sentence concerning the 
knowledge of the species of the path of teaching, 
the knowledge of all that exists, the 
knowledge of the species of all that exists. By the 
knowledge of the specles of the path, the 
knowledge of all that exisfs is obtained. By this, 
the knowledge of the speclIes of all that eXIsts 1S 
attained. By this last, the residue of human desire 
1S cut off. In annotating the above passage, 
Nagarjuna says: “All the aspects of knowledge 
now 1n quesfion are obtained at the same time. 
But In order to promote the understanding of the 
perfection of wisdom (parjnaparamita), they are 
propounded distinctly one after another.” Reading 
this annotation, Hui-Wen at once understood the 
meaning. The knowledge of the specles of the 
path 1s the knowledge of the path or teaching that 
1llumines the world of distinction and mere name. 
The knowledge of all that exists is that of non- 


students. 


found 1n 


and 


2177 


existence (sunyata) and reveals the world of non- 
distinction and equality, while the knowledge of 
the specles of all that exists 1s the knowledge of 
the middle view that illumines the Middle Path 
which Inclines neither to existence nor fo non- 
existence and neither to distinction nor to non- 
distinction. Thus the threefold knowledge of this 
school is obtained: Huệ Văn được xem là Thủy 
Tổ của tông Thiên Thai ở Trung Quốc, ông từng 
là một học giả vĩ đại và là một lãnh tụ của hàng 
trăm học chúng. Khi ông khám phá ra một bài 
tụng kệ về Trung Đạo trong Trung Quán Luận và 
một lời bình chú liên quan đến chữ “trí trong Đại 
Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ, ông liễển giác 
ngộ. Bài kệ ấy như sau: 

Chúng duyên sở sinh pháp 

Ngã thuyết tức thị không 

Diệc vi thị giả danh 

Diệc thị Trung Đạo nghĩa. 

(Những øì khởi lên do các duyên 

Ta gọi chúng tức thị không 

Và cũng là giả danh 

Lại cũng là ý nghĩa của Trung Đạo). 
Điều nầy sẽ khiến cho duyên khởi đồng nghĩa với 
Không và là một danh gọi tạm thời của Trung 
Đạo Tam Đế (ba chân lý) của Thiên Thai tông 
(see Tam Đế Viên Dung). Huệ Văn lại còn tìm 
thấy trong Đại Trí Độ Luận một đoạn nói về nhận 
thức những chủng loại của đạo lý hay đạo chủng 
trí, nhận thức về vạn sự hữu hay nhất thiết trí và 
nhận thức về các chủng loại của tất cả vạn sự hữu 
hay nhất thiết chủng trí. Do đạo chủng trí mà 
chứng được nhất thiết trí. Rồi nhờ trí nây mà đạt 
được nhất thiết chủng trí. Và do trí nầy, quá trình 
ngưng trệ của tham ái bị cắt đứt. Khi chú thích về 
đoạn văn trên đây, Long Thọ nói: “Tất cả những 
khía cạnh của trí tuệ bàn ở đây đều được chứng 
ngộ ngay cùng một lúc. Nhưng để tăng tiến sự lý 
giải về trí tuệ viên mãn hay Bát Nhã Ba La Mật, 
chúng được trần thuật riêng rẽ theo thứ tự.” Đọc 
chú thích nầy, Huệ Văn hội ngay ý nghĩa. Nhận 
thức về các chủng loại của đạo lý là nhận thức về 
đạo lý hay đạo chủng trí soi sáng thế giới của sai 
biệt và giả danh. Nhận thức về vạn sự hữu hay 
nhất thiết trí là nhận thức về phi hữu và khám phá 
thế giới vô sai biệt và bình đẳng, trong khi nhận 
thức về các chủng loại của vạn sự hữu hay nhất 
thiết chủng trí là nhận thức của quan điểm trung 


dung soi sáng trung đạo không nghiêng về hữu 
hay vô, sai biệt hay vô sai biệt. Thế là chứng ngộ 
ba trí tuệ của tông phái nầy được đạt đến. 

Hưi-Yuan (334-416): Zendo (jap)—Huệ Viễn— 
The Great Master Hui-Yuan, the first Patriarch of 
Chinese Pureland Buddhism, his family*s name 
Cổ, originated ¡in the Lâu Phiển village, Nhạn 
Môn district, Shan-Tsi province. He was born 
while Emperor Wu-TI of the Chin Dynasty. This 
period In Chinese history 1s offen referred as 
“FIve barbarians.” Despite the country being In a 
state of chaos, the ideas and teachings left behind 
by previous sages had been around for a long 
time. Therefore, from childhood, the Great Master 
was Immersed In a life of virtues and ethics. At 
the age of thirteen, his parenfs sent him to school. 
Soon after, he completely mastered subJject 
matfers in Confucianism, Taoism, Chuang-Tzu, as 
well as Legalism. When he was twenty-one years 
old, he felt his knowledge did not provide answers 
to the matter of life and death and the cycle of 
rebrrths which he offten thought and pondered. 
Therefore, he and some other Taoist cultivators 
considered  traveling 
different spiritual teachers. However, during that 
time, the “Thạch Hồ” Rebellion had begun; thus, 
the roads were blocked and their wish went 
unfulfled. Not long thereafter, a well-known 
great master named Dharma Master Tao-An, 
lving at Hằng Sơn Mountain, assembling 
Buddhist monks and lay people including royal 
magiIstrates the cducated, teaching and 
elucidating sutras ordained. Hearing and admiring 
this Great Masters virtues, he found his way 
there to learn and eventually became a disciple. 
After hearing Dharma Master tao-An expound the 
Maha-Prajna Sutra, he fully penetrated the 
teachings and was awakened. From that time on, 
day and nipht he diligently chanted and read 
sufras, pondering their deep and hidden meanings 
as well as practicing the Dharma teachings. 
Master Tao-An was aware of this, so he praised 
Hui-Yuan that in the future, when the Buddha 
Dharma ¡1s spread widely in China, Hui-Yuan 
would be the best person. He 1s considered by the 
Chinese Pure Land to be 1ts first patriarch. In 402 
he gathered a group I23 followers In front of an 
Image of Amitabha Buddha, and they all vowed to 


abroad to learn from 


and 


2178 


be reborn in Amitabha”s Pure Land of Sukhavati. 
The group was named the “White Lotus SocIety,” 
and It was conceived as a mutual help socIety, 
with the Idea that those who succeeded In being 
reborn ¡in the Pure Land would work to bring the 
others there. According to the Chinese Buddhist 
lepgends, when founding the White 
Congregation, great master Hui-Yuan gathered 
more than 3,000 Buddhists Among them, 123 
were honored as the Virtuous. Additionally, 18 
were considered as the Highest Virtues. They 
were offten referred as Đông Lâm Temple'”s 
Eighteen Greatly Virtuous Beings. Great Master 
Hui-Yuan resided in Mt. Lu for more than 30 
years. He died at the age of 83. After his death, 
Emperor An-Wu-TI honored the great master with 
the tile “The Venerable Mount Lu Great 
Gentleman Hong Lo Headmaster of White Lotus.” 
Althouph the great masfter concentrated his energy 
ino propagatng Pureland Buddhism, he still 
devoted some of his time to other Dharma Doors. 
These texts Include: 
1) Great Wisdom, 20 volumes. 
2) Dharma Nature Commentary. 
3) Buddhist Masters Do Not Have to Honor 
Loyalty. 
4) The Meanings of Mahayana Buddhism. 
5) The Triple Jewels Commentary. 
6)_ Minh Bảo Ứng Commentary. 
7) Ordained Buddhist Do Not Have To Honor 
Royalty. 
8) Biện Tâm Thức Commentary. 
9) Phật Ảnh Tán Commentary. 
10) Du Lộ Sơn Poetry. 
11) Brief Records of Lộ Sơn. 
12) Du Sơn Records. 
Huệ Viễn Đại Sư, sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Trung 
Quốc, ngài họ Cổ, nguyên quán thuộc xứ Lâu 
Phiển, quận Nhạn Môn, tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh 
ra vào đời vua Vũ Đế nhà Tấn. Thời nầy Trung 
Quốc gọi là thời “Ngũ Hồ.” Mặc dầu sống trong 
cảnh loạn lạc nhiễu nhương, nhưng các tư tưởng 
và học thuyết của chư Thánh Hiển lan rộng đã từ 
lâu, nên ngay từ thuở ấu thơ ngài đã thấm nhuần 
nếp sống thuần phong đạo đức. Năm 13 tuổi ngài 
được song thân cho đi học. Không bao lâu sau, 
ngài đã làu thông Nho, Lão, Trang, cùng Bách 
Gia Chu Tử. Năm 21 tuổi, ngài cảm thấy những 


Lotus 


học thuyết sở đắc không thể giải quyết được vấn 

để sinh tử luân hồi mà ngài vẫn hằng thao thức, 

nên ngài cùng với một số ẩn sĩ du phương tìm 

đạo, như lúc ấy có nạn “Thạch Hồ” nên giao 

thông trở ngại và chí nguyện của ngài không 

thành. Không lâu sau đó, một bậc danh tăng đạo 

cao đức trọng tên là Đạo An Pháp Sư tại núi Hằng 

Sơn, vân tập Tăng chúng, giảng dạy kinh điển, 

các hàng đạo tục, vua quan đều hướng về. Ngài 

nghe danh mến đức bèn tìm đến quy-y tu tập. Sau 

khi nghe Đạo An Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, 

ngài được thông suốt, tổ ngộ. Từ đó ngài chuyên 

tâm sớm hôm đọc tụng suy nghĩ nghĩa lý và tu 

tập. Đạo An Pháp Sư thấy biết nên khen ngợi về 

sau Phật pháp được lưu thông nơi Đông Độ âu 

cũng nhờ nơi Huệ Viễn. Ông được xem như là sơ 

tổ Tịnh Độ của Trung Hoa. Vào năm 402 ông 

nhóm họp 123 đổ đệ đứng trước tượng Phật mà 

thệ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 

Nhóm này được đặt tên là “Bạch Liên Xã.” Theo 

truyền thuyết Tịnh Độ Trung Hoa, thì khi thành 

lập Bạch Liên Xã, Đại Sư Huệ Viễn đã quy tụ 

hơn 3000 vị, trong đó có 123 vị được tôn là Hiền, 

trong 123 bậc Hiền nầy có 18 bậc Thượng Thủ, 

được gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền. Sư trụ 

tại Lộ Sơn trên 30 năm và thị tịch năm 83 tuổi. 

Vua An Võ Đế đời nhà Tấn sắc phong ngài là 

“Lô Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh, Bạch 

Liên Xã Chủ. Tuy xiển dương Tịnh Độ, nhưng 

Đại Sư cũng vẫn lưu tâm đến các pháp môn khác, 

viết nhiều bài tựa kinh, luận cùng hoàn thành 

được một số tác phẩm như sau: 

1) Đại Trí Luận Yếu Lược gồm 20 quyển. 

2) Pháp Tánh Luận. 

3) Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận. 

4)_ Đại Thừa Nghĩa Chương gồm ba quyển. 

5) Thích Tam Bảo Luận. 

6)_ Minh Báo Ứng Luận. 

7) Sa Môn Đản Phục Luận. 

8) Biện Tâm Thức Luận. 

9) Phật Ảnh Tán. 

10) Du Lô Sơn Thi. 

11) Lô Sơn Lược Ký. 

12) Du Sơn Ký. 

**  For more Information, please see Eiphteen 
highest virtues among 123 high virtues of the 
White Lotus Congregation. 


2179 


Hui-Yuan?s twelye texfs: Thập Nhị Trước Tác 
Của Đại Sư Huệ Viễn (12 trước tác của ngài Huệ 
Viễn)—See Hui-Yuan. 
Hui-Zhung: Huệ Trung Thiền Sư—Nan-Yang- 
Hui-Chung—Nam Dương Huệ Trung—Nan- 
Yang-Hui-Zhung was born In 675 A.D., often 
referred to as “National Teacher,” was an eminent 
student of the Sixth Patriarch, Hui-Neng. He came 
from an ancient city named Chou-jJI. As a boy, he 
entered monastc life, first studying under a 
Vinaya master. From the tirne he received 
Dharma transmission from the Sixth Patriarch Hui 
Neng, he remained in Dang-Z¡ Valley on Bai-Ya 
Mountain in Nan-Yang, not leaving there for forty 
years. His reputation spread to the emperor In the 
capiftal city. In the second year of Shang-Yuan 
era, the emperor Su-Zong, dispatched an envoy to 
1nvite him to the Imperial Capital and there he 
taueght Dharma for three T”ang emperors, thus 
earning the title “National Teacher.” At that time, 
a famous Indian monk named “Big Ears 
Tripitaka” came from the west to stay at the 
capital city. He climed to have telepathic powers. 
The emperor Su-Zong called on the “National 
Teacher” to test this monk. When Tripitaka saw 
the National Teacher, he bowed and stood ¡n 
deference to his righ—Dòng Thiền thứ bẩy tại 
Trung Hoa (thứ hai sau Lục Tổ Huệ Năng). Ông 
sanh năm 675 sau Tây Lịch, thường được gọi bằng 
“Quốc Sư,” là một đệ tử nổi bậc của Lục Tổ Huệ 
Năng. Quê ông ở tại một thành phố mà ngày xưa 
tên là Châu Ky. Sư xuất gia từ thuở nhỏ, ban đầu 
theo học với một luật sư. Sau khi được tâm ấn nơi 
Lục Tổ Huệ Năng, sư về cốc Đảng Tử trên núi 
Bạch Nhai tại Nam Dương, và tu hành ở đây trong 
suốt bốn mươi năm chưa từng xuống núi. Đạo 
hạnh của sư được dân chúng đồn đãi đến tai nhà 
vua. Năm Thượng Nguyên thứ hai đời Đường, vua 
Túc Tông sai sứ giả đến triệu thỉnh ông về kinh, 
và tại đây ông đã dạy Phật pháp cho ba triểu vua 
Đường, nên được danh hiệu là Quốc Sư. Vào thời 
đó có một vị sư Ấn Độ đến từ Thiên Trúc tên là: 
Đại Nhĩ Tam Tạng,” tự nói có huệ nhãn và tha 
tâm thông. Vua muốn trắc nghiệm nên mời ông 
đến ra mắt Quốc Sư. Đại Nhĩ Tam Tạng vừa thấy 
Quốc Sư liền lễ bái và đứng hầu bên phải. 
* One day a monk asked him, “What 1s 
Buddha?” The National Teacher said, “Mind 


1s Buddha.” A monk asked again, “Does mind 
have defilements?” The Natonal Teacher 
said, “Defilements, by theIr own nature, drop 
off.” A monk continued to ask, “Do you mean 
that we shouldn”t cut them off?” The National 
Teacher said, “Cuting off defillements 1s 
called the second vehicle. When defilement 
do not arise, that 1s called great nirvana.”—— 
Một hôm có một vị sư hỏi Huệ Trung, “Thế 
nào là Phật?” Sư đáp, “Tâm tức Phật.” VỊ sư 
lại hỏi, “Tâm có phiển não chăng?” Quốc Sư 
trả lời, “Tánh phiền não tự ha.” VỊ sư tiếp tục 
hỏi, “Như vậy chúng ta không cần đoạn lìa 
phiền não hay sao?” Quốc Sư trả lời, “Đoạn 
phiền não tức gọi nhị thừa. Phiển não không 
sanh gọi là Đại Niết Bàn.” 

Another monk asked, “How does one sit In 
meditation and observe purity?” The National 
Teacher said, “There being neither pollution 
nor purity, why do you need to assume a 
posture of observing purity.”——Một vị sư khác 
hỏi, “Ngồi thiển quán tịnh làm gì?” Quốc Sư 
đáp, “Chẳng cấu chẳng tịnh đâu cần khởi tâm 
quán tưởng tịnh.” 

Another monk asked, “When a Zen master 
obsrves that everything ¡in the ten directions 1s 
empty, 1s that the dharmakaya?” The National 
Teacher said, “Viewpoints atfained with the 
thnking mind are upside down.” A monk 
asked, “Aside from mind is Buddha, are there 
any other practices that can be undertaken?” 
The Natonal Teacher said, “All of the 
anclent sages possessed the two grand 
attributes, but does this allow them to dispel 
cause and effect?” He then continued, “The 
answers I have just given you cannot be 
exhausted in an ¡mncalculable con. Saying 
more would be far from the Way. Thus If 1s 
said that when the Dharma 1s spoken with an 
Intention of gaining, then 1t 1s just like a 
barking fox. When the Dharma Is spoken 
without the Intention of øgaining, then 1t 1s like 
a lion*s roar”—Một vị sư khác lại hỏi, 
“Thiển sư thấy mười phương hư không là 
pháp thân chăng?” Quốc Sư đáp, “Lấy tâm 
tưởng nhận, đó là thấy điên đảo.” Vị sư lại 
hỏi, “Tâm tức là Phật, lại cần tu vạn hạnh 
chăng?? Quốc Sư đáp, “Chư Thánh đều đủ 


2180 


hai thứ trang nghiêm (phước huệ), nhưng có 
tránh khỏi nhân quả đâu.” Đoạn Quốc Sư nói 
tiếp, “Nay tôi đáp những câu hỏi của ông 
cùng kiếp cũng không hết, nói càng nhiều 
càng xa đạo. Cho nên nói: Thuyết pháp có sở 
đắc, đây là đã can kêu; thuyết pháp không sở 
đắc, ấy gọi sư tử hống.” 

The National Teacher always taught, “Those 
who study Zen should venerate the words of 
Buddha. There 1s but one vehicle for attaining 
Buddhahood, and that ¡is to understand the 
great principle that 1s to connect with the 
Source of mind. If you haven”t become clear 
about the great principle then you haven”t 
embodied the teaching, and you are like a 
lion cub whose body 1s still rritated by fleas. 
And 1f you become a teacher of others, even 
atfainng some worldly renown and fortune, 
but you are still spreading falsehoods, what 
good does that you do or anyone else? A 
skiled axe-man (carpenter) does not harm 
himself with the axe head. What 1s inside the 
Incense burner cant be carred by a 
donkey.”—Quốc Sư thường dạy chúng, 
“Người học thiển tông nên theo lời Phật, lấy 
nhất thừa liễu nghĩa khế hợp với nguồn tâm 
của mình, kinh không liễu nghĩa chẳng nên 
phối hợp. Như bọn trùng trong thân sư tử, khi 
vì người làm thầy, nếu dính mắc danh lợi bèn 
bày điều dị đoan, thế là mình và người có lợi 
ích gì? Như người thợ mộc giỏi, búa rìu không 
đứt tay họ. Sức con voi lớn chở, con lừa 
không thể kham được.” 

Hui-Zhong-Nan-Yang appears In example L7 
of the Wu-Men-Kuan, and in examples 18, 69 
and 99 of the Pi-Yen-Lu—Huệ Trung Nam 
Dương được nhắc tới trong thí dụ thứ 17 của 
Vô Môn Quan, cũng như trong các thí dụ 18, 
69 và 99 của Bích Nham Lục. 

One of the most famous koans in which 
Natonal Teacher appears is “The National 
Teacher called three times.” (Wu-Men-Kuan 
17): “Three times the National Teacher called 
his monastc servant and three times the 
servant answered. The National Teacher said, 
“Until now I thought Ï was turning my back on 
you. But 1fs really you who are turning your 
back on me.*”—Một trong những công án nổi 


tiếng nhất của Huệ Trung là “Ba lần Quốc Sư 
gọi” của Vô Môn Quan 17. Ba lần Quốc Sư 
gọi đầy tớ của mình và ba lần người nầy đáp 
lại. Quốc sư nói: “Cho đến bây giờ ta nghĩ 
rằng chính ta quay lưng lại phía con. Bây giờ 
ta mới biết rằng chính con quay lưng lại phía 
ta.” 

* He diedin 775 A.D.—Sư thị tịch năm 775 sau 
Tây Lịch. 

Hujikan (@kO: Hồ Thực Kiện—An ancient 

kingdom south-west of Balkh—Một vương quốc 

cổ nằm về phía tây nam của Balkh. 

Human (a&n): Manusya (skt—Nhân loại—(a) 

Thuộc về con người—See Seven states of sentient 

beingss. 

Human affection: Ân ái Grace and love, 

which ¡is one of the causes of rebirth—Sự luyến ái 

của con người, một trong những nhân chính của sự 
tái sanh. 

Human-beings: 

người—Nhân Loại. 

l1) The state of human-beings, our earth, place 
where those who keep the basic five precepts 
are reborn—Nhân Đạo hay cảnh giới của con 
người, hay thế giới của chúng ta, nơi mà 
những chúng sanh nào thọ trì ngũ giới sẽ 
được tái sanh vào (cõi nầy chúng sanh khổ 
vui lẫn lộn, tuy nhiên, thường bị cảnh khổ sở 
thiếu thốn, đói khát, lạnh nóng, sợ sệt, vân 
vân. Bên cạnh đó lại phải bị những lo âu sợ 
sệt về sanh, lão, bệnh, tử, chia ly, thương 
ghét. Khổ thì có tam khổ như khổ khổ, hoại 
khổ, hành khổ; hoặc ngũ khổ như sanh khổ, 
già khổ, bệnh khổ, chết khổ, khổ vì phạm các 
tội mà bị trói buộc; hoặc bát khổ như sanh, 
già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu 
bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng có 
những niềm vui, nhưng đây chỉ là niềm vui 
tạm bợ, vui để chờ buồn chờ khổ. Chúng sanh 
sanh vào cõi người, mà lại gặp được Phật 
pháp thì theo lời Phật dạy là một đại hạnh, vì 
đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho cuộc tu 
giải thoát). 

2) Today there 1s ceaseless work going on ¡n all 
directions to Improve the world. Sclenfisfs are 
pursuing their methods and experiments with 
undimiished  vigor 
Modern  discoveries 


Manusya-gatI (skÐ—Con 


and determination. 


and  methods of 


2181 


communication and contact have produced 
stardling results. All these 1Improvements, 
though they have ther advantages and 
rewards, are entirely material and external. 
Within this conflux of mind and body of man, 
however, there are unexplored marvels to 
occpy men of selence for many years. Really, 
the world, which the scientists are trying to 
Improve, 1s, according to the of 
Buddhism, subJect to so mụch change at all 
poinfs on 1ts circumference and radii, that it 1S 
not capable of being made sorrowfree. Our 
life 1s so dark with aging, so smothered with 
death, so bound with change, and these 
qualiles are so inherent In 1, even as 
Øreenness 1s foO grass, and bifterness to 
quinine, that not all the magic and power of 
Sclence can ever transform 1t. The Immortal 
splendor of an eternal sunlight awalIfs only 
those who can use the light of understanding 
and the culture of conduct to 1lluminate and 
guard their path through life's tunnel of 
darkness and dismay. The people of the world 
today mark the changing nature of. HÍe. 
Althouph they see 1t, they do not keep 1t In 
mind and act with dispassionate discernment. 
Thouph change again and again speaks to 
them and makes them unhappy, they pursue 
their mad career of whirling round the wheel 
Of exIstence and are twisted and torn between 
the spokes of agony—Ngày nay con người 
đang làm việc không ngừng trên mọi phương 
diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa 
học đang theo đuổi những công trình nghiên 
cứu và thí nghiệm của họ với sự quyết tâm và 
lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những 
khám phá hiện đại và các phương tiện truyền 
thông liên lạc đã tạo những kết quả đáng 
kinh ngạc. Tất cả những sự cải thiện nầy, dù 
có những lợi ích của nó và đáng trân trọng, 
nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật 
chất và nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể 
của thân và tâm của con người còn có những 
điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà dù 
cho các nhà khoa học có bổ ra hàng nhiều 
năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy 
được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà các 
nhà khoa học đang cố gắng cải thiện nây, 


1deas 


theo quan điểm của đạo Phật, đang phải chịu 
rất nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, 
và rằng không ai có khả năng làm cho nó hết 
khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan 
với tuổi già, bao phủ với sự chết, gắn bó với 
vô thường. Đó là những tính chất cố hữu của 
cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố 
hữu của cây vậy. Những phép mầu và sức 
mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu 
cũng không thể thay đổi được tính chất cố 
hữu nầy. Sự huy hoàng và bất tử của những 
tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có 
thể dùng ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để 
chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà họ phải vượt 
qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của 
cuộc đời. Con người của thế gian ngày nay 
hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô thường 
của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ 
vẫn không ghi nhớ trong tâm và ứng xử với 
sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô thường 
lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho 
họ khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi cái sự 
nghiệp điên rô của mình và tiếp tục lăn trôi 
trong vòng sanh tử luân hồi, để bị giằng xé 
giữa những cơn gió độc của khổ đau phiển 
não. 

Human bhava: Nhân Hữu—Sự hiện hữu của 

con người—Human existence. 

Human birth is difficult: Sanh làm người là 

khó. 

Human body: Nhân thân—Nhân thể. 

Human body ïs not real: Thân xác không thật. 

Human centrality: Lấy con người làm trung 

tâm. 

Human desire: Nhân dục. 

Human determination: Sự quyết định của con 

người. 

Human dctecrminafon can overcome 

destiny: Nhân Định Thắng Thiên—However, 

according to Buddhist teachings, there Is no so- 

called “destiny” besides the law of “cause and 

cffecP—Nhân định thắng Thiên (lòng người đã 

quyết định thì thắng cả ý trời). Tuy nhiên, theo 

giáo lý nhà Phật, không có cái gọi là “ý trời” 

ngoài luật nhân quả thôi. 

Human dignity: Nhân phẩm. 

Human divine: Thần nhân. 


2182 


Human existence: Nhân hữu (sự hiện hữu của 

con người). 

Human eye: Mamsacaksu (skt—Mắt trần— 

Nhục Nhãn—Phàm Nhãn—Physical eye—The 

flesh eye, or eye of the body—Limited vision— 

The physical eye or eye of flesh (human ey€), one 

of the five kinds of eye—Mấắt thịt hay mắt của 

phàm phu (thịt của nhục thân, có tầm nhìn giới 
hạn), một trong ngũ nhãn—See Five kinds of 
©y€S OT VISIOn. 

Human flesh: Nhân Mãng Sa (da thị) —Human 

mamsa. 

Human frailty: Sự yếu đuối của con người. 

Human-gafi: Nhân Thú—Man——Human sfage of 

the six gati or states of existence. The sentient 

thinking being in the desire-realm, one of the five 
vehicles (the world of men). Human being must 
keep five commandments to ensure rebirth in the 
world of men—Nẻo của chúng sanh con người, 
một trong sáu nẻo (lục đạo). Một trong ngũ thừa 

(Thiên, Nhân, A tu la, Ngạ quỷ, Địa ngục). Con 

người phải trì ngũ giới để được bảo đảm sanh trở 

lại cõi người. 

Human generation: Thế. 

l1)  A human generation (a period of thirty years): 
Một thế hệ (30 năm). 

2) In Buddhism—Trong Phật giáo: 

a) In Buddhism, it means the world: Trong Phật 
giáo có nghĩa là thế giới. 

b) A period of time ever flowing: Một khoảng 
thời gian trôi qua. 

c) The world, worldly or earthly, the world 1s 
that which 1s to be destroyed; 1t is sunk 1n the 
round of morfality, or transmigration; and 
conceals, or is a veil over reality: Thế tục là 
thứ có thể bị phá hủy hoại diệt, hay chìm sâu 
trong luân hồi sanh tử, che mất chân lý. 

Human-genii: Nhân Tiên. 

l) Immortal among men: Con người đã đạt được 
khả năng bất tử—Humans who have attained 
the powers of Immortals. 

2) The Buddha: Phật. 

3) Name of his 
reincarnations: Tên của vua Bình Sa Vương 
trong một kiếp tái sanh. 

Human harmony: Nhân hòa. 

Human heart: Nhân tâm. 


for Bimbisara In one 


Human imagination: Óc tưởng tượng của con 

người. 

Human immortals: Nhân tiên—See Five kinds 

of immortals. 

Human language: Ngôn ngữ thế gian—Ngôn 

Từ—Ngữ Ngôn Văn Tự -—lIn Buddhim, human 

languages Include teaching, recitation, and sforIes, 

etc. In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: 

“It is owing to his not perfectly understanding the 

nature of words that he regards them as identical 

with the sense.” The Buddha emphasized the 

Inner attainment of the truth, not the teaching 

realized by all the Tathagatas of the past, present, 

and future. The realm of the Tathagatagarbha 
which Is the Alayavijnana belongs 

Bodhisattva-Mahasattvas who follow the course 

of truth and not to those philosophers who cling to 

the letter, learning, and mere discourse——Trong 

Phật giáo, ngữ ngôn văn tự bao gồm giáo lý, sự 

tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Trong Kinh 

Lăng Già, Đức Phật dạy: “Chính do con người 

không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, nên 

người ta xem ngôn từ là đồng nhất với ý nghĩa.” 

Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý 

mà hết thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện 

tại và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ 

ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A 

Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát 

theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia 

chấp vào văn tự, học hành và suy diễn suông. 

Human life: Nhân sinh— Nhân thế (kiếp con 

người)—LIfe of a human being. 

(An overview of “Human Life”—Tổng quan 
về Nhân Sinh: The Eastern ancient said: 
“Man is the most sacred and superlor being,” 
however, to Buddhism, any living being”s life 
1S precious and of the same value. That 1s to 
say no being”s life is more precious than the 
other's. According to the Upasaka Sutra, 
Buddhism agrees that im all living beings, 
man ¡1s endowed with all necessary faculties, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that 
condiions of human beings are not foo 
miserable as those beings In the hell or the 
hungry ghosts. To Buddhism, human life 1s 
difficult to obtain. IfÝ we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. 
We should try to make our lives meaningful 


(O those 


2183 


ones. Besides human beings have 
Iintelligence. This precious quality enables us 
fo Invesfigate the true meaning of life and to 
practice the path to enlightenment. Devout 
Buddhists should always remember that what 
rebirth we will take depends on our presenf 
actions and habits. Thus, our purpose In this 
very líe is to atain liberaion or 
enliphtenment, either becoming liberated 
from cyclic existence (Arhats), or becoming 
fully enliphtened Buddhas. Most of all, we 
should be able to take advantage of our 
preclous human lives to live to the fullest, 
moment by moment. To achieve this, we must 
be mindful of each moment, not being In the 
here-and-now when we act. According to 
Buddhist point of view, we have precious 
human lives, endowed with many qualities to 
attain. Because of this, we can make our Ïives 
highly meaningful. We often take our lives 
for granted and dwell on the things that aren”t 
going the way we would like them to. 
Thinking this way 1s unrealistic and makes us 
depressed. However, If we think about the 
qualiies we do have and everything that 1s 
going well, we”ll have a different and more 
Joyful perspective on life. One of our øreatesf 
endowmenfs Is our human Intellipgence. This 
precIous quality enables us to Invesfigate the 
meaning of life and to practice to advance on 
the path to enlightenment. If all of our senses, 
eyes, ears, menfal... are Intact, we are able to 
hear the Dharma, read books on it, and think 
about its meaning. We”re so lucky to be born 
1n an historical era when the Buddha has 
appeared and taught the Dharma. These 
teachings have been transmitted in a pure 
from teacher to student in lineages steming 
back to the Buddha. We have the opportunity 
to have qualified spiritual masters who can 
teach us, and there are communitles of 
ordained people and Dharma friends who 
share our Interest and encourage us on the 
path. Those of us who are fortunate to live In 
countries that cherish religious freedom 
aren”t restricted from learning and practicing 
the path. In addition, most of us don°t live in 
desperate poverty and thus have enoupgh food, 


clothing and shelter to engage 1n spiritual 
pracice without worryinng about basic 
material needs. Our minds arent heavily 
obscured with wrong views and we are 
Iinterested 1n self-development. We have the 
potential to do great things with our present 
opportumty. But to appreciate this, we must 
develop a long-term vision for our cultivation 
because our present lives are only a short 
one. Devout Buddhists should always 
remember that our mindstreams don”t cease 
when our physical bodies die. Qur minds are 
formless entities, but when they leave our 
present bodies at the time of death, they will 
be reborn In other bodies. What rebirth we'll 
take depends on our present actions. 
Therefore, one purpose of our lives can be to 
prepare for death and future lives. In that 
way, we can die peacefully, knowing our 
mmds wIl be propelled towards good 
rebirths. The other way that we can utilize our 
lives 1s to attain liberation or enliphtenment. 
We can become arhats, beings liberated from 
cyclic existence, or we can go on to become 
fully enliphtened Buddhas, able to benefit 
others most effectively. Attaining liberation, 
our minds wIll be completely cleansed of all 
disturbing attitudes. Thus we”ll never become 
anegry, Jealous or proud again. We no longer 
feel guilty, anxIous or depressed, and all our 
bad habits will be gone. In addition, If we 
asptre to attain enliphtenment for the benefit 
of ceveryone, well have sponfaneous 
affection for all beings, and will know the 
most appropriate ways to help them. Also 
another way to take advantase of our 
preclous human lives Is to live life to the 
fullest, moment by moment. There are 
several ways to do this. One 1s to be mindful 
of each moment, being 1n the here-and-now 
as we act. When we eat, we can concentrate 
on eafing, noting the taste and texture of the 
food. When we walk, we concentrate on the 
movements ¡nvolved in walking, without 
leting our minds wander to any other 
thoughts. When we go upstairs, we can think, 
“may I lead all beings to fortunate rebirths, 
liberation and enlightenment.” While washing 


2184 


dishes or clothes, we think, “may I help all 
beings cleanse ther minds of disturbing 
atfitudes and obscurations.” When we hand 
something to another person, we think, “May 
I be able to satisfy the needs of all beings.” 
We can creatively transform each action by 
generatng the wish to bring happiness to 
others—Cổ nhân Đông phương có dạy: 
“Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối với 
Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều 
quý và có giá trị như nhau. Nghĩa là không 
sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo 
kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi 
loài thì con người có được các căn và trí tuệ 
cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều 
kiện của con người không quá cực khổ như 
những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. 
Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện 
khó. Nếu chúng ta sanh ra làm người, với 
nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. 
Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp 
sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, 
con người có trí thông minh. Phẩm chất quý 
báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý 
nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác 
ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng 
kiếp sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là 
tùy vào những hành động và những thói quen 
mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy 
mục đích của chúng ta ngay trong kiếp này 
hoặc là giải thoát khỏi luân hổi sanh tử, hoặc 
là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. 
Và hơn hết, là chúng ta biến cuộc sống quý 
báu này thành một đời sống viên mãn nhất 
trong từng phút từng giây. Muốn được như 
vậy, khi làm việc øì mình phải ý thức được 
mình đang làm việc ấy, chứ không vọng 
động. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta 
đang có kiếp sống của con người với nhiều 
phẩm chất cao đẹp khó có trong đời. Vì vậy 
mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này có ý 
nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ 
rằng kiếp con người mà mình đang có là 
chuyện đương nhiên và vì vậy mà chúng ta 
hay vương vấn níu kéo những cái mà chúng 
ta ưa thích và sắp xếp mong cầu cho được 
theo ý mình, trong khi sự việc vận hành biến 
chuyển theo quy luật riêng của chúng. Suy 


nghĩ như vậy là không thực tế và khiến chúng 
ta phải phiển muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta 
ý thức rằng chúng ta đang có những phẩm 
chất cao quý và ý thức rằng mọi việc trong 
cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một 
cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ có một cái nhìn 
tích cực và một cuộc sống an vui hơn. Một 
trong những phẩm chất cao quý mà chúng ta 
đang có là trí thông minh của con người. 
Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể 
hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và 
cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến 
giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng 
ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân 
còn nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe 
chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy 
tư theo chánh pháp. Chúng ta thật may mắn 
được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức 
Phật đã thị hiện và giảng dạy Chánh pháp. 
Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần 
khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế 
hệ. Chúng ta cũng có cơ may có nhiều vị đạo 
sư có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn 
xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ 
lợi lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước 
đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may 
mắn sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do 
tôn giáo nên việc tu tập không bị giới hạn. 
Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có 
cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đỗ 
mặc đầy đủ và chỗ ở yên ổn, đó là cơ sở để 
chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về 
những nhu cầu vật chất. Tâm thức chúng ta 
không bị các tà kiến hay định kiến che chắn 
quá nặng nể, chúng ta có tiềm năng để làm 
những việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, 
chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái 
nhìn đài hạn cho cuộc tu tập này vì kiếp sống 
hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử 
thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm thức 
chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ 
xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không 
có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng 
rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, chúng 
sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái 
sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành 
động trong hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà 
một trong những mục đích của kiếp mà chúng 


2185 


ta đang sống là chuẩn bị cho sự chết và 
những kiếp tương lai. Bằng cách đó, chúng ta 
có thể chết một cách thanh thản với ý thức 
rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh 
giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà chúng ta 
có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp sống 
này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. 
Chúng ta có thể chứng quả vị A La Hán, giải 
thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng 
ta có thể tiếp tục tu tập để trở thành vị Phật 
Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi 
lạc cho mọi người một cách có hiệu quả nhất. 
Đạt đến sự giải thoát, dòng tâm thức của 
chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh và 
không còn những tâm thái nhiễu loạn. Chúng 
ta sẽ không còn sân hận, ganh ty hay cao 
ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm 
thấy tội lỗi, lo lắng hay phiền muộn nữa, và 
tất cả những thói hư tật xấu đều tan biến hết. 
Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự 
giác ngộ vì lợi ích cho tha nhân thì lúc ấy 
chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với chúng 
sanh muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể 
để giúp đỡ họ một cách thích hợp nhất. Cũng 
còn một cách khác nhằm lợi dụng cái thân 
quý báu này là phải sống một đời sống viên 
mãn nhất trong từng giây từng phút. Có nhiều 
cách để làm được như vậy. Thứ nhất là phải 
sống trong chánh niệm trong từng giây từng 
phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở đây và ngay 
bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta 
ăn chúng ta tập trung trong việc ăn, cảm nhận 
được mùi vị và độ nhu nhuyễn của thức ăn; 
khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử 
động liên quan đến việc di chuyển, không để 
cho tâm thức chúng ta lông bông với những 
tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có 
thể suy nghĩ, “Ta nguyện giúp cho mọi người 
được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng 
hoa, được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng 
ta rửa chén hay giặt đổ, chúng ta có thể tâm 
niệm, “Ta nguyện giúp cho mọi người có 
được tâm thức thanh tịnh, không còn những 
tâm thái nhiễu loạn và u mê.” Khi trao vật gì 
cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện 
rằng ta có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của 
chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa 
một cách sinh động trong từng hành động với 


qI) 


mong ước mang lại hạnh phúc cho người 
khác. 

An instance of life: Khoảnh Khắc Của Sự 
Sống—A German monk named Nyanatiloka, 
reiterated the momentariness of existence 
from Visuddhi-Magsa as follows: “All beings 
have only a very short Instant to live, only so 
long as a moment of a slash of a lightning. 
When this is extinguished, the being 1s also 
extinguished. The beings of the last moment 
1s now no longer living, and does not live now 
or WIll not live again later. The being of the 
present momernt did not live previously, lives 
Just now, but later will not live any more. The 
being of the future has not lived yet in the 
past, does not yet lived now, and will only 
live later”— Theo Tăng sĩ người Đức 
Nyanatiloka kể lại lời của Visuddhi-Magga 
như sau: “Các thực thể chỉ có một khoảnh 
khắc rất ngắn để sống, ngang với thời gian 
của một tia chớp. Khi thời gian đó kết thúc thì 
thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá 
khứ đã chết, không còn đang sống và cũng 
không sống lại được trong hiện tại hay tương 
lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong 
quá khứ, nó đang sống trong khoảng khắc 
hiện tại, nhưng cũng không sống trong tương 
lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó 
chỉ sống về sau nầy. Một thực thể trong tương 
la —Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể 
lại lời của Visuddhi-Magga như sau: “Các 
thực thể chỉ có một khoảnh khắc rất ngắn để 
sống, ngang với thời gian của một tia chớp. 
Khi thời gian đó kết thúc thì thực thể ấy tiêu 
tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, 
không còn đang sống và cũng không sống lại 
được trong hiện tại hay tương lai. Thực thể 
trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó 
đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng 
cũng không sống trong tương lai không sống 
trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về 
sau nây. Một thực thể trong tương lai 


(HD) The Buddha”s teachings on Human Life In the 


]) 


Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
kiếp Nhân Sinh trong Kinh Pháp Cú: 

lt is difficult to obtain birth as a human being; 
1t 1s đifficult to have a life of mortals; 1t 1s 
diffñcult to hear the Correct Law; it 1s even 


2186 


rare to meet the Buddha (Dharmapada 182): 
Được sinh làm người là khó, được sống còn là 
khó, được nghe Chánh pháp là khó, được gặp 
Phật ra đời là khó. 

2) Here I shall live in the rainy season, here In 
the winter and the summer. These are the 
words of the fool. He fails to realize the 
danger (of his final destination) (Dharmapada 
286): “Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở 
đây,” đấy là tâm tưởng của hạng người ngu 
si, không tự giác những gì nguy hiểm. 

3) Death descends and carries away that man of 
drowsy mind grecdy for children and cattle, 
Just like flood sweeps away a sleeping villaøge 
(Dharmapada 287): Người đắm yêu con cái 
và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử 
thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ bị cơn 
nước lũ lôi cuốn mà không hay. 

4) Nothing can be saved, nor sons, nor a father, 
nor even relatives; there Is no help from 
kimsmen can save a man from death 
(Dharmapada 288): Một khi tử thần đã đến, 
chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù 
cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ. 

(V)How long 1s the human lifespan?: Sinh mạng 
của con người tổn tại bao lâu?—According to 
the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, 
the Buddha asked a Sramana: “How long 1s 
the human lifespan?” He replied: “A few 
days.” The Buddha said: “You have not yet 
understood the Way.” The Buddha asked 
another Sramana: “How long is the human 
lifespan?” The other replied: “The space of a 
meal.” The Buddha said: “You still have not 
yet understood the Way.” The Buddha then 
asked another Sramana: “How long 1s the 
human lifespan?” The last one replied: “The 
length of a single breath.” The Buddha said: 
“Excellentl You understand the Way.”— 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 38, 
Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của 
con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: 
“Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: 
“Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa 
môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao 
lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng 
một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” 
Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con 


người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch 

Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: 

“Hay lắm! Ông là người hiểu Đạo.” 
Human life is difficult to obfaïn: It ¡s difficult 
to be reborn as a human beine—Thân Người Khó 
Được—Of all precious Jewels, life 1s the greafest; 
1f there 1s lIfe, It 1s the priceless Jewel. Thus, 1Ý 
you are able to maintain your livelihood, someday 
you will be able to rebuild your life. However, 
everything In life, If 1t has form characterIstics, 
then, inevitably, one day 1t will be destroyed. A 
human life 1s the same way, 1f there 1s life, there 
must be death. Even though we say a hundred 
years, 1í passes by 1m a flash, like liphtening 
streaking across the sky, like a flower”s blossom, 
like the image of the moon at the bottom of a 
lake, like a short breath, what 1s really eternal? 
Sincere Buddhists should always remember when 
a person 1s born, not a single dime 1s brought 
along; therefore, when death arrives, not a word 
wIll be taken either. A lifetime of work, putting 
the body through pain and tortfure in order to 
accumulate wealth and possessions, In the end 
everything 1s worthless and futile In the midst of 
birth, old age, sickness, and death. After death, all 
DOSS€sslons are given to others in a most senseless 
and pitful manner. At such time, there are not 
even a few good meri(s for the soul to rely and 
lean on for the next life. Therefore, such an 
individual will be condemned Info the three evil 
paths Iimmediately. Ancient sages taught: “A steel 
tree of a thousand years once again blossom, such 
a thing 1s still not bewildering: but once a human 
body has been lost, ten thousand reincarnations 
may not return.” Sincere Buddhists should always 
remember what the Buddha taught: “It is difficult 
to be reborn as a human being, 1t is difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; 
now we have been reborn as a human being and 
encountered the Buddha-dharma, I1f we let the 
time passes by In vain we wWasf€ OUr SCarc© 
lifespan.”—Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, 
nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao 
cho thân mạng nây được sống còn, thì lo chỉ 
không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy 
nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái 
tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời 
người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm 


2187 


năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa 
sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lồng 
đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bển 
lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi 
sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi 
chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời 
làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô 
ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. 
Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua tay người 
khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một 
chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy 
về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. 
Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, 
nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây 
sắt ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm 
kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì 
muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy: 
“Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được 
thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời 
gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp 
người.” 

Human life is in one breath: Mạng Sống Con 
Người Trong Hơi Thở—Human life ¡is only in one 
breath—The Buddha taught on many occasIons: 
“Human life ¡1s only as long as one breath, for 
breathing out (exhalng) without breathing 
(nhalng) means we have already died and 
stepped over Into a new lifetime—Đức Phật đã 
nhiều lần dạy: “Mạng sống con người trong hơi 
thở, thở ra mà không thở vào là đã mạng một và 
bước sang kiếp khác”. 

Human life exis(s only through is breaths: 
Đời người qua hơi thở. 

Human life is limited: Kiếp người hữu hạn. 
Human life is only as long as one breath: 
See Human life 1s in one breath. 

Human life is uncerfain and ephemeral: 
Kiếp người mong manh ngắn ngủi. 

Human mỉnd: Nhân Tâm—Tâm con người— 
The human mind, ¡n is never-ending changes, 1S 
like the flowing water of a river or the burning 
fame of a candle; like an ape, It Is ÍOrever 
Jumping about, not ceasing for even a moment— 
Tâm người, không ngừng thay đổi, như dòng sông 
nước chảy, ngọn nến đang cháy; như vượn chuyền 


cây, nó nhảy múa không ngừng, dù chỉ trong chốc 
lát. 
Human nature: Manusya (sk)—Bản tánh (chấp 
của con người -There are various kinds of 
human-nature; however, according to Buddhism, 
there are four basic kinds of human-nature—Con 
người có nhiều loại bản tánh khác nhau; tuy 
nhiên, theo Phật giáo, có bốn loại. 

l1) Those who suffer themselves due to blindly 
pracicng of wrong teachings 
austerities—Hạng người tự làm khổ lấy mình 
vì mù quáng thực hành tà đạo khổ hạnh. 

2) Those, by their cruelty, by stealing, by kiling, 
or by other unwholesome acts, cause others to 
suffer: Hạng người vì sự tàn bạo, bằng trộm 
cắp, hay bằng giết chóc làm khổ người khác. 

3) Those who cause other people suffer along 
with themselves: Hạng người làm khổ mình 
khổ người. 

4) Those who do not suffer themselves and 
cause other to suffer. On the contrary, they 
save others from suffering. These people 
abide by the Buddha teachings and practice 
dharma, they do not ø1ve way to greed, anger, 
1gnorance, killing or stealing. Ôn the contrary, 
they lead peaceful le with wisdom: Hạng 
chẳng những không làm khổ mình khổ người, 
mà ngược lại còn giúp người thoát khổ. 
Những người nây do nhờ y nương theo Phật 
pháp tu tập, nên không tham sân si, không sát 
sanh trộm cắp; ngược lại họ có cuộc sống an 
lành tử tế với đủ đây trí tuệ. 

Human and non-human beỉng: Kinnara 
(skÐ—Non-Human Angels—Nhân Phi Nhân—A 
being resembling but not a human being. A being 
having the appearance of humans but possessing 
parts of animals. A kind of mythical celestial 
musician. It has a horse-like head with one horn, 
and a body like that of human. The males sing and 
the females dance—Một chúng sanh giống như 
con người, Một loại chúng sanh có dáng vẻ như 
người nhưng lại có các bộ phận trong cơ thể của 
loài thú, một nhạc sĩ huyền thoại của cõi trời, có 
đầu ngựa với một sừng, và thân hình giống như 
hình người. Con nam thì ca còn con nữ thì múa. 

Human realm: Man—Nhơn Đạo—The human 

stage of the gati or sfates of existence. The 

sentient thinking being in the desire-realm, one of 


and 


2188 


the five vehicles (the world of men). Human beiIng 
must keep five commandmenfs to ensure rebirth 
1n the world of men—Một trong ngũ thừa (Thiên, 
Nhân, A tu la, Ngạ quỷ, Địa ngục). Con người 
phải trì ngũ giới để được bảo đảm sanh trở lại cõi 
người. 

Human rights: Nhân quyền. 

Human rsỉ: Human genie—Nhân tiên. 

Human soul: Nhân ngã. 

Human-touch healing prince: Nhân Dược 
vương tử—Sakyamuni in a previous incarnation, 
whose touch healed all diseases—Đức Phật Thích 
Ca trong một tiền kiếp, người mà chúng ta chỉ cần 
chạm vào là đã có thể trị được bá bệnh. 

Human vocabulary: Ngôn từ của nhân loại. 
Human welfare: Hạnh phúc nhân loại 

Human world: Lower world—Dục Giới—Hạ 
giới—See Kama-dhatu. 

Humane (n): Nhân đạo—Nhân đức. 
Humaneness: Nhân ái. 

Humanism: Chủ thuyết nhân văn. 

Humanistic Buddhism: Devotion of Buddhaˆs 
teachings to the humanitles—Đem đạo vào đời— 
Humanistic Buddhism 1s a basic philosophy of life 
that encourages us to Inteprate the Buddhas 
teachings of kindness, compassion, Joyfulness, and 
equanimity Into our daily lives for the benefit of 
ourselves as well as others. In addition, it also 
teaches us the ways to cultivate the wisdom that 
clearly understands the true nature of all things— 
“Đem Đạo Vào Đời” là một triết lý căn bản về 
cuộc sống khuyến khích chúng ta lồng những lời 
Phật dạy về từ, bi, hỷ, xả vào cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta vì lợi ích của chính mình và 
của người khác. Thêm vào đó, triết lý này cũng 
dạy chúng ta tu tập trí tuệ để có được sự hiểu biết 
rõ ràng về bản chất thật của vạn hữu. 
Humanitarian (n): Người chủ trương thuyết 
nhân đạo. 

Humanity (n): Avihmsa (p)—Absence of 
cruelty—Nhân đạo——Nhân tính (hiển lương). 
Humanization (n): Nhân loại hóa. 

Humble (a): Bình dị —Modest— 
Unpresumptuous—Khiêm Tốn—§ee Humility. 
Humble and courteous: Khiêm nhã. 

Humble miỉnd: Hư tâm——Humble heart. 


Humiliate (v): Làm nhục—Lầm bẽ mặt. 
Humility (n): Sự khiêm tốn (khiêm nhường)— 
Humility is one of the most Important entrances to 
the great enliphtenment; for with it, haughtiness 
and all other vicilous Ill will disappear—Khiêm 
tốn là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào 
đại giác, vì nhờ đó mà những cao ngạo cũng như 
các tật xấu khác đều biến mất. 

Humphreys, Travers Christmas (1901-1983): 
British barrister (lawyer) Iinvolved in a number of 
prominent murder trials, who became a devout 
Buddhist im his late teens. He founded the 
Buddhist Lodge of the Theosophical (Thần Trí) 
Society in 1924. In 1943 the name was changed to 
the Buddhist Society. The Society publishes The 
Middle Way, one of the longest-running Buddhist 
Journals in the West——Một vị luật sư người Anh 
đã liên hệ trong nhiễu vụ xử án về sát nhân nổi 
bật, người đã trở thành một Phật tử thuần thành 
vào tuổi chưa quá 20. Ông đã sáng lập ra Hội 
Phật Giáo Thần Trí Học vào năm 1924. Năm 
1943 tên của Hội được đổi làm Hội Phật Giáo. 
Hội đã xuất bản quyển “Trung Đạo,” một trong 
những tạp chí dài hạn nhất về Phật giáo ở Tây 
phương. 

Hun: Hồ Tử. 

I1) Hun or Turk, term which Chinese people used 
to call people in the west and north of China: 
Một từ mà người Trung Hoa dùng để chỉ rợ 
Hồ ở phương tây và phương bắc nước Tàu. 

A nickname for Bodhidharma: Tên tiếng lóng 
của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

Hun way of kneeling: Hỗ Quy——Kneeling with 
both knees at once, as in India; in China the left 
knee 1s first placed on the ground, right knee up—— 
Quỳ theo kiểu người Hồ, hai đầu gối xuống đất 
một lượt như kiểu quỳ ở Ấn Độ: ở Trung Hoa thì 
đầu gối trái được đặt xuống đất trước. 

Hundreds of aeons: Trăm A-tăng-kỳ kiếp. 
Hundred batfles, hundred victories: Bách 
chiến bách thắng——Ever-victorious. 

Hundred blessings: Bách phúc —Every kind of 
happiness. 

Hundred dharmas: Bách pháp—According to 
the Kosa Sastra, there are one hundred divisions 
of all menfal qualiies and their agents of the 
Consciousness-Only School, or five gøroups of ine 


2) 


2189 


hundred modes or things—Theo Câu Xá Luận, 

tông Duy Thức dùng bách pháp để thuyết minh về 

muôn vạn hiện tượng thế gian và xuất thế gian— 

See One hundred divisions of all mental qualides 

and the1r agents. 

Hundred divisions of all mental qualities: 

Bách Pháp and Bách Pháp Pháp Tướng Tông—— 

See One hundred divisions of all menfal qualitiles 

and therr agents. 

Hundred and eight: Một trăm lẽ tám. 

Hundred and eight beads on a rosary: Bách 

bát số châu (chuỗi một trăm lẽ tám hột). 

Hundred and eight karmaic bonds: Bách bát 

kết nghiệp (một trăm lẽ tám kết nghiệp). 

Hundred and cight passions and delusions: 

Bách bát phiển não (một trăm lẽ tám phiển não). 

Hundred Fables of Sakyamuni Buddha: 

Kinh Bách Dụ. 

Hundred kalpas to acquire thirty-two 

auspicious marks: It takes a Bodhisattva to 

cultivate one hundred kalpas in order to acqulre 
thirty-two_ auspiclous marks of a Buddha——Một vị 

Bồ Tát phải tu tập trăm kiếp tu tập để được 32 

tướng hảo của một vị Phật—See Thirty-two 

auspIcIous marks. 

Hundrcd Mahayana Dharmas: Bách Pháp 

Pháp Tướng Tông—See One hundred divisions of 

all mental qualities and their agenfs. 

Hundreds of millions: Koti (skt——Oku (jap)— 

Tens of millions—Ức. 

Hundred modes: Bách Pháp—According to the 

Kosa Sastra, there are one hundred đivisions of all 

qualities ther agpents of the 

Consciousness-Only School, or five gøroups of Ine 

hundred modes or things—Theo Câu Xá Luận, 

tông Duy Thức dùng bách pháp để thuyết minh về 
muôn vạn hiện tượng thế gian và xuất thế gian: 

l1) Eight perceptions or forms of consciousness: 
Tâm pháp (tám thức). 

2) Fifty-one sở—Hữu 
pháp—See Fify-one Dharmas Interactive 
with the Mind. 

3) The five physical organs (eye, ear, nose, 
tongue, body) and their six modes of sense 
(matter, sound, smell, taste, touch, things): 
Sắc pháp. 


merntal and 


mental 1deas: Tâm 


4) Twenty four indefinites or unconditoned 
elements: Bất tương ưng hành (đắc, mệnh 
căn, chúng đồng phận, dị sinh tính, vô tưởng 
định, diệt tận định, vô tưởng sự, danh thân, cú 
thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô thường, lưu 
chuyển, định dị, tương ứng, thế tốc, thứ đệ, 
phương, thời, số, hòa hợp tính, bất hòa hợp 
tính). 

53) Six mactive or metaphysical concepts: Vô 
vi—Sáu vô vi (hư không, trạch diệt, phi trạch 
diệt, bất động, tưởng thọ diệt, chân như). 

Hundred and One Customs of the Mula- 

Sarvastivadin School: Căn Bản Thuyết Nhất 

Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Kệ. 

Hundred rules of conduct: Bách Giới Chúng 

Học Tăng—See One hundred rules of conduct for 

monks. 

Hundred rules of conduct for nuns: Sikkka- 

karaniya (skÐ—Sekhriya (p)—Bách Chúng Học 

Pháp Tiếng Phạn gọi là Thức Xoa Ca La Ni— 

According to Most Honorable Master Minh Đăng 

Quang ¡in the Rules for Mendicant Bhiksums, 

Sikkka-karaniya Includes one hundred rules of 

conduct which are connected with daily activities 

Of nuns In monasteries—Theo Đức Tôn Sư Minh 

Đăng Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, Thức Xoa 

Ca La Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt 

hằng ngày của Ni chúng trong các tịnh xá. 

1) A nun should wear the Iinner robe all round 
for covering the circle of the navel and the 

of of 
disrespect dresses with an inner robe hangIng 
down ïn front or behind, there 1s an offence of 
wrong-doing: Cái chăn phải vận từ nịch lưng 
tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để 
phủ trùm rún và hai đầu gối. Nếu ai để chăn 
xăng lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía 
trước hay phía sau, đều bị phạm tội Thức Xoa 
Ca La NI. 

2) A nun should wear the upper robe even all 
round (whoever out of disrespect puts on an 
upper robe hanging down ĩn front or behind, 
there 1s an offence of wrong-doing): Bộ áo ba 
cái phải mặc cho có thứ lớp. 

3) A nun should not go Into lay people”s houses 
with robes hitched up. She should go well 
covered 1n lay people”s houses (inhabited 


circles the knees Whoever out 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11) 


12) 


13) 


2190 


areas with): Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà 
xăn áo lên. 

A nun should not sit down In lay people”s 
houses with robes hitched up. She should st 
well covered ¡n lay people”s houses: Chẳng 
nên ngồi trong nhà cư sĩ mà xăn áo lên. 

A nun should not go among the houses with 
robes lifted up to the shoulders, either on one 
side or on both (1 out of disrespect having 
lifed up the robe on one side or on both, 
there is an ofence of wrong-doing): Chẳng 
nên đi vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 

A nun should not sit down amidst the houses 
with robes lifted up to the shoulders, either on 
one side or on both: Chẳng nên ngồi trong 
nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 

A nun should not go Into the houses of lay 
people with head covered, either with a 
towel, a hat, or a cap: Chẳng nên đi vào nhà 
cư sĩ mà đội khăn, đội mũ. 

A nun should not sit down amidst the houses 
of lay people with head covered, either with a 
towel, a hat, or a cap: Chẳng nên ngồi trong 
nhà cư sĩ mà đội khăn, đội mũ. 

A nun should not enter into any lay people”s 
houses, øoing and running at the same time: 
Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà vừa đi vừa 
chạy. 

After going and running at the same time, a 
nun should not sít down ¡in lay people”s 
houses: Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ sau 
khi vừa đi vừa chạy. 

A nun should not enter any lay people”s 
houses with the arms placed on the hips, or 
with the hands on both sides and the elbows 
turned outwards (akimbo): Chẳng nên đi vào 
nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống 
nạnh. 

A nun should not sit down 1n lay people”s 
houses with the arms akimbo (arms place on 
the hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards): Chẳng nên ngồi trong nhà 
cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh. 

A nun should not go amidst the houses 
swaying the body. She should hold the body 
straight: Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay 
chuyển thân mình. 


14) A nun should not sit down amidst the houses 
sway the body. She should hold the body 
straight: Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 
lay chuyển thân mình. 

A nun should not go fidgeting amidst the 

houses (making play with hand or fooÐ): 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay. 

A nun should not sit fidgeting in inhabited 

areas (making play with hand or foot In the 

houses): Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 
múa tay. 

A nun should not, out of disrespect, having 

uncovered the body, go among the houses: 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo 

che mình. 

A nun should not, out of disrespect, sit down 

among the house without proper clothes: 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không 

mặc áo che mình. 

A nun should not go among the houses with 

eyes glanced around. He should go amidst the 

houses with eyes cast down looking only a 

plough”s distance ahead: Chẳng nên đi vào 

nhà cư sĩ mà mắt trông bên nầy, bên kia. Mắt 
vị ấy chỉ nên nhìn xuống và xa về phía trước 
chỉ khoảng bể ngang một luống cày. 

A nun should not sit down In the houses with 

eyes glanced around. She should sit down 

amidst the houses with eyes cast down 
looking only a plough's distance ahead: 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt trông 

bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 

xuống và xa về phía trước khoảng bể ngang 
một luống cày. 

21) A nun should not crouch down on the heels 
(sit arms akimbo) In the lay people”s houses: 
Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư sĩ. 

22) Hãy điềm tnh khi đi vào nhà cư sĩ: A monk 
should always keep calm when entering the 
houses. 

23) A nun should sit calmly In the houses of lay 
people: Hãy điểm tĩnh khi ngồi trong nhà cư 
s1. 

24) A nun should not go into the houses with loud 
laughter: Chẳng nên cười cợt khi đi vào nhà 
cư S1. 


15) 


16 


` 


17 


~ 


18 


`=< 


19 


` 


20 


`=< 


2191 


25) A nun should not sit down in the houses with 
loud laughter: Chẳng nên cười cợt khi ngồi 
trong nhà cư sĩ. 

26) A nun should accept almsfood attentively: 
Phải để ý khi lãnh cơm. 

27) When accepting rice (from almsfood), a nun 
should accept 1n proportion not to overflowing 
from the capacity of the bowl. 

28) When accepting almsfood with soup, a nun 
should accept in proportion not to overflowing 
the capacity of the bowl: Khi lãnh canh đưa 
bát cho ngay thẳng, đừng để đổ. 

29) A nun should mix the rice with soup before 
eating: Phải trộn cơm với đồ ăn đã lãnh. 

30) A nun should the alms-food working down 

from the top without making exceptions 

(choosing or selecting foods): Món nào xúc 

trước thì ăn trước. 

A nun should not choose alms-food to eat, 

1.e., choosing the alms-food In this side, that 

side, or in the middle of the bowl: Chẳng nên 

lựa bên này bên kia, hay giữa bát. 

A nun should not ask for sauce and/or rice for 

her own appetizing unless she is sick: Chẳng 

nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ khi đau 
yếu phải tùy món cần dùng. 

A nun should not hide (cover up) sauce and 

Currles with rice out of dsire to get more: 

Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn đặng 

lãnh thêm nữa. 

A nun should not look enviously at another”s 

bowl: Chẳng nên thấy vị khác lãnh đồ ăn mà 

sanh lòng thèm muốn. 

After accepting enough alms-food, a nun 

should cover the bowl; then she should sit 

straight up, eat and contemplate at the same 
time: Lãnh cơm và đổ ăn đủ rồi, phủ cái bát 
lại, vừa ăn vừa quán tưởng. 

36) When eating alms-food, a nun should not 

make up too large a mouthful: Chẳng nên ăn 

miếng lớn. 

A nun should not open the mouth ti the 

mouthful ¡s brought to it: Chẳng nên há 

miệng lớn, mà đút đổ ăn (chẳng nên há 
miệng trước khi miếng đổ ăn được đưa đến 
miệng). 


31) 


32 


` 


33 


` 


34 


` 


35 


`~ 


37) 


38) A nun should not talk with the mouth full (talk 
with a mouthful in the mouth): Chẳng nên nói 
chuyện, khi ngậm một miệng đồ ăn. 

39) When eating alms-food, a nun should not 
make up a round mouthful (eat fossing up 
balls of food): Chẳng nên lấy cơm vò viên, 
mà thảy vào miệng. 

40) A nun should not eat scattering rice or lumps 
of boiled rice about: Chẳng nên ăn tráắm vàm 
đến nỗi rớt ra. 

4I) A nun should not eat stuffing out the cheeks 
like a monkey (stuffed the cheek on one side 
or on both): Chẳng nên đưa đồ ăn má bên 
này, qua má bên kia như khỉ. 

42) A nun should not eat making loud sound or 
noise: Chẳng nên nhai lớn tiếng. 

43) A nun should not suck the alms-food loudly: 
Chẳng nên nút mạnh trong khi ăn. 

44) A nun should not eat licking or wIping, either 
the hand or the bowl: Chẳng nên lấy lưỡi 
liếm. 

45) A nun should not eat shaking the hand about: 
Chẳng nên quơ tay trong khi ăn. 

46) A nun should not pick up dropping rice to put 
¡in her mouth: Chẳng nên lấy tay lượm cơm 
rớt mà bỏ vào miệng. 

47) A nun should not accept a drinking-water pot 
or cup with the hands soiled with food: Chẳng 
nên cầm bình uống nước mà chẳng rữa tay. 

48) A nun should not throw out amidst the houses, 
rinsings of the bowl with lumps of boiled rice 
(bowl washing water which has rice grains In 
1Ð: Chẳng nên tạt nước rữa bát ra sân của thí 
chủ. 

49) A nun should not go to stool, urinate, blow her 
nose, or spit saliva on vegetables: Chẳng nên 
đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên rau cỏ. 

50) A nun should not go to stool, urinate, blow her 
nose, or spit saliva in water: Chẳng nên đại, 
tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên nước. 

51) A nun should urinate when standing: Chẳng 
nên đứng mà đại, tiểu tiện. 

52) A nun should not reside and sleep at the 
Buddha altar: Chẳng nên ở và ngủ trong chỗ 
thờ Phật, trừ khi canh giữ. 

53) A nun should not store anything at the 
Buddha altar, except In case of robbing: 


2192 


Chẳng nên cất đồ vật tại chỗ thờ Phật, trừ khi 
bị cướp. 

54) A nun should not wear sandals to enter the 
place of Buddha altar: Chẳng nên mang dép 
vào chỗ thờ Phật. 

55) A nun should not carry his sandals around 
theBuddha altar: Chẳng nên xách dép vào 
chỗ thờ Phật. 

56) A nun should not wear sandals when going 
around the Buddha altar: Chẳng nên mang 
dép đi chung quanh chỗ thờ Phật. 

57) A nun should not wear shoes to enfter the 
place of Buddha altar: Chẳng nên mang giày 
vào chỗ thờ Phật. 

58) A nun should not carry her shoes around the 
Buddha altar: Chẳng nên xách giày vào chỗ 
thờ Phật. 

59) A nun should not sit eating and leave left- 
over things at the Buddha altar: Chẳng nên 
ngồi ăn và bỏ đồ dơ thúi dưới chỗ thờ Phật. 

60) A nun should not allow people to carry a 
corpse around the Buddha altar: Chẳng nên 
khiêng xác chết, đi dưới chỗ thờ Phật. 

61) A nun should not bury a dead body at the 
Buddha altar: Chẳng nên chôn xác chết tại 
chỗ thờ Phật. 

62) A nun should not allow people to cremate a 
corpse at the Buddha altar: Chẳng nên thiêu 
xác chết ngay chỗ thờ Phật. 

63) A nun should not allow people to cremate a 
corpse near the Buddha altar because 1t can 
emit the burnt smell at the Buddha altar: 
Chẳng nên thiêu xác chết gần chỗ thờ Phật 
để mùi hôi thúi bay tới. 

6% A nun should not allow people to cremate a 
corpse at the Buddha altar: Chẳng nên thiêu 
xác chết tại chỗ thờ Phật. 

65) A nun should not allow people to carry 
clothes of the dead around the Buddha altar: 
Chẳng nên mang đồ của người chết mà đi 
dưới chỗ thờ Phật. 

66) A nun should not or should not allow people 
to øo to stool or to urinate at the Buddha altar: 
Chẳng nên đại, tiểu tiện tại chỗ thờ Phật. 

67) A nun should not carry the Image or statfue of 
the Buddha into the rest room: Chẳng nên đi 
vào nhà tiêu mang theo tượng Phật. 


68) A nun should not allow people to øo to stool 
or fO urinate near the Buddha altar where bad 
smell can fly over the Buddha altar: Chẳng 
nên đại, tiểu tiện chỗ mà mùi hôi thúi có thể 
bay tới chỗ thờ Phật. 

A nun should not or should not allow people 

fo øo fo stool or fo urinate at the side of the 

Buddha altar: Chẳng nên đại, tiểu tiện ngay 

phía chỗ thờ Phật. 

A nun should not allow people to pick theIr 

teeth or rinse their mouth at the Buddha altar: 

Chẳng nên cho phép ai xỉa răng, súc miệng 

dưới chỗ thờ Phật. 

A nun should not come 1n front of the Buddha 

altar to pick her teeth or to rinse her mouth: 

Chẳng nên tới trước tượng Phật mà xỉa răng 

hay súc miệng. 

A nun should not or should not allow people 

to stand around the Buddha altar to pick theIr 

teeth or to rinse their mouth: Chẳng nên đứng 
bốn phía chỗ thờ Phật mà xỉa răng hay súc 
miệng. 

A nun should not blow her nose or spIt saliva 

at the Buddha altar: Chẳng nên tại chỗ thờ 

Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ. 

A nun should not stand 1n front of the Buddha 

altar to blow her nose or to spit saliva: Chẳng 

nên đứng trước chỗ thờ Phật mà hỉ mũi hay 
khạc nhổ. 

A nun should not stand at any sides of the 

Buddha altar to blow her nose or to spI 

saliva: Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ 

Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ. 

A nun should not sit pointing her legs at the 

Buddha altar: Chẳng nên ngồi đưa chân ngay 

chỗ thờ Phật. 

A nun should not reside or sleep at a place 

which is higher than the level of the Buddha 

altar: Chẳng nên ở, đứng trên cao hơn chỗ thờ 

Phật. 

A nun should not promenade or to go for a 

walk hand in hand with anyone: Chẳng nên 

nắm tay người khác mà đi dạo. 

79) A nun should not clmb high trees (higher 
than head level), except emergencies: Chẳng 
nên leo cây cao khỏi đầu, trừ khi có việc. 

80) A nun should not put her bowl In a bag, tie If 
to one end of her sfaff and carry along the 


69 


` 


70) 


71 


~ 


72 


` 


73 


` 


74 


` 


75) 


76 


` 


77) 


78) 


2193 


road: Chẳng nên bỏ bát vào bao mà quảy lên 
vai, chỗ đầu cây gậy. 

A nun should not teach Dharma to someone 
with shirt hiched up: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ; lật áo (phanh cổ). 
A nun should not teach the law to someone 
who hangs her shirt around the neck: Chẳng 
nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ quấn áo 
lên cổ. 


61 


~ 


82 


` 


83) A nun should not teach Dharma to someone 
wearing a head wrapping who 1s not sick: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ 
khỏa đầu. 

A nun should not teach the law to someone 

with head covered (with a turban on her head) 

and who is not sick: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ che đầu. 

A nun should not teach the law to someone 

with arms akimbo (arms placed on the hIps, or 

hands on both sides and elbows turned 
outwards): Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho 
kẻ vô lễ, chắp tay sau lưng hay chống nạnh. 

A nun should not teach Dharma to someone 

mounted on clogs (wooden shoes): Chẳng nên 

vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi guốc. 

87) A nun should not teach Dharma to someone 
wearing sandals who is not sick: Chẳng nên vị 
tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi dép. 

88) A nun should not teach the law to someone 1n 
a vehicle who is not sick: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cỡi ngựa, đi kiệu. 
A nun should not teach Dharma, standing, to 
someone who 1s sitting down, and who 1s not 
sick: Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi rong khi mình đứng. 
A nun should not teach Dharma, sitting, to 
someone on a bed and who ¡s not ill: Chẳng 
nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, nằm 
trong khi mình ngồi. 
A nun should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone sifting on a seat 
and who is not ïll: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên ghế trong khi 
mình ngôi dưới đất (ngồi chỗ tốt trong khi 
mình ngôi chỗ xấu). 

A nun should not teach Dharma, having sat 

down on a low seat, fo someone sitting on a 

high seat and who ¡s not ill: Chẳng nên vị tình 


` 


84 


` 


85 


` 


86 


` 


89 


` 


90 


=< 


9 


`~ 


92 


` 


thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi chỗ cao trong 
khi mình ngồi chỗ thấp. 

A nun should not teach Dharma, going or 
walking behind, to someone going or walking 
in front and who is not ill: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trước mà mình đi 
sau. 

A nun should not teach the law, going In a 
low road, to someone going 1n a high road: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
đi trên mà mình đi dưới. 

A nun should not teach Dharma, standing 
beside (at the side of) a path, to someone 
sfanding on a path (in the middle of the path): 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
đứng ở giữa đường mà mình đứng ở bên 
đường. 

A nun should not teach Dharma to someone 


93) 


94 


` 


95) 


96 


` 


with a stick In her hand and who 1s not sick: 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 

không đau bệnh mà cầm gậy. 

A nun should not teach Dharma to someone 

with a sword (weapon) ¡n her hand: Chẳng 

nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm 
gươm. 

A nun should not teach Dharma to someone 

with a spear (lance) in her hand: Chẳng nên 

vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm giáo. 

99) A nun should not teach Dharma to someone 
with a knife in her hand: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dao. 

100)A nun should not teach Dharma to someone 
with an umbrella in her hand who 1s not sick: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
cầm dù. 

Hundred seventy-eight rules for mendicant 

Bhiksunis: Bách Thất Thập Bát Giới Ba Dật 

Đề —See Pacittiya (II). 

Hundrcd thỉngs: Bách Pháp—See One hundred 

divisions of all mental qualities and the1r agents. 

Hundreds of thousands of milions of 

Buddha lands: Thập Vạn Ức Phật Độ. 

Hundred thousand myriad transformation 

bodies of the Buddha: Thiên Bách Ức Hóa 

Thân Phật —According to the Dharma Jewel 

Platform Suữra, the Sixth Patrlarch taught: “Good 

Knowimg Advisorsl What the  hundred 


97 


~ 


98 


`=< 


are 


2194 


thousand myriad Transformation bodies of the 
Buddha? Tf you are free of any thought of the ten 
thousand dharmas, then your nature 1s basically 
like emptiness, but in one thought of calculation, 
transformation occurs. Evil thoughts are being 
tranformed into hell-beings and øgood thoughfs Into 
heavenly beings. Viclousness 1s transformed Into 
dragons and  snakes, compassion 
Bodhisattvas. Wisdom ¡1s transformed into the 
upper realms, and delusion Into the lower realms. 
The transformatlons of the 
extemely many, and yet the confused person, 
unawakened to that truth, continually gives rise to 
evil and walks evil paths. Turn a single thought 
back to øgoodness, and wisdom 1s produced. That 1s 
the Transformation-body of the Buddha within 
your self-nature.—Theo Kinh Pháp Bảo Đần, 
Lục Tổ Huệ Năng dạy về Thiên Bách Ức Hóa 
Thân Phật như sau: “Này thiện tri thức! Sao gọi là 
Thiên Bách Ức Hóa Thân? Nếu chẳng nghĩ muôn 
pháp thì tánh vốn như không, một niệm suy nghĩ 
gọi là biến hóa. Suy nghĩ việc ác là hóa làm địa 
ngục, suy nghĩ việc thiện thì hóa làm thiên đường, 
độc hại thì hóa làm rồng rắn, từ bi thì hóa làm Bồ 
Tát, trí huệ thì hóa làm thượng giới, ngu sĩ thì hóa 
làm hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiều, người 
mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường 
đi trong con đường ác, xoay về một niệm thiện, trí 
huệ liền sanh, đây gọi là Tự Tánh Hóa Thân 
Phật.” 

Hundred years of age together: Bách niên 
giai lão (cùng sống với nhau đến trăm năm)—I 
wish the fwo of you great happiness until you 
reach one hundred years of age together. 
Hung-Chỉh: Hoằng Trí —Hung-Chih, 
posthumous name of a monk of T”ien-l”ung 
monastey, Ningpo, early in the twelfth century—— 
Hoằng Trí là tên của ngài Chánh Giác núi Thiên 
Đồng vào đầu thế kỷ thứ 12. 

Hunger and cold work against the sense of 
decency: Đói lạnh làm cho người ta quên cả liêm 
sỉ (Cơ hàn thiết thân, bất cố liêm sỉ) —When cold 
and hunger come upon men, honesty and shame 
depart. 


and 1nto 


self-nature are 


Hunger and thirst: Khuppipasa (p)—Đói và 
khát—See Ten armies of mara. 


Hung-Fa: Hoằng Pháp (Japanese)—See Eight 
patriarchs of the True Word sect. 

Hung-Jen: Hoằng Nhẫn—Zen master Hung-Jen 
(601-674)—The fifth patriarch of Ch”an in China; 
the dharma successor of Tao-hsin and the master 
of Shen-hsui and Hui-Neng. Hung-]ên, a noted 
monk. He was the fifth patrlarch, a disciple of the 
fourth patriarch Tao-Hsin, and the master of the 
sixth patriarch Hui-Neng. Hung-]en came from 
the same province as his predecessor, Tao-Hsin in 
Ch”1-Chou. Hung-Jen came to the fourth patriarch 
when he was still a litle boy; however, what he 
pleased his master at their first Interview was the 
way he answered. When Tao-Hsin asked what 
was his family name, which pronounced “hsing' in 
Chinese, he said: “I have a nature (hsing), and If Is 
not an ordinary one.” The patrlarch asked: “What 
1s that?” Hung-]Jen said: “It is the Buddha-nature 
(fo-hsing).” The patriarch asked: “Ihen you have 
no name?” Hung-Jun replied: “No, master, for It 1s 
empty 1n its nature.” Tao-Hsin knew this boy 
would be an excellent candidate for the next 
patrlarch. Here 1s a play of words; the characters 
denoting “family name" and that for “nature” are 
both pronounced “hsing. When Tao-Hsin was 
referring to the “family name” the young boy 
Hung-]en took 1t for “nature” purposely, whereby 
to express his view by a fipure of speech. Finally, 
Hung-]en became the fifth patriarch of the 
Chinese Zen line. His temple was situated In 
Wang-Meli Shan (Yellow Plum Mountain), where 
he preached and gave lessons In Zen to his five 
hundred pupils. Some people said that he was the 
first Zen master who attempted to interpret the 
message of Zen according to the doctrine of the 
Diamond Sutra. Before the time of Hung-Jen, Zen 
followers had kept quiet, though working steadily, 
without arresting public attention; the masters had 
retired either Into the mounfains or in the deep 
forests where nobody could tell anything about 
ther doings. But Hung-]en was the first who 
appeared ¡in the field preparing the way for his 
successor, Hui-Neng—Hoằng Nhẫn (601-674), tổ 
thứ năm của dòng Thiển trung quốc, người kế vị 
Đạo Tín. Ông là thầy của Thân Tú và Huệ Năng. 
Ông là một vị sư nổi tiếng, tổ thứ năm của Thiển 
Tông Trung Hoa, đệ tử của Tứ Tổ Đạo Tín, và là 
thầy của Lục Tổ Huệ Năng. Hoằng Nhẫn cùng 


2195 


quê với Tổ Đạo Tín, ở Kỳ Châu. Hoằng Nhẫn 
đến với Tứ Tổ khi ngài còn là một đứa trẻ; tuy 
nhiên, điều mà ngài đã làm hài lòng sư phụ là với 
cung cách trả lời của ngài qua cuộc nói chuyện 
đầu tiên. Khi tứ tổ hỏi ngài về họ mà tiếng Trung 
Hoa gọi là “Tánh' thì ngài đáp: “Con có tánh, 
nhưng chẳng phải là tánh thường.” Tổ bèn hỏi: 
“Vậy là tánh gì?” Hoằng Nhẫn đáp: “Là Phật 
tánh.” Tổ lại hỏi: “Con không có tánh sao?” 
Hoằng Nhẫn đáp: “Nhưng tánh vốn là không.” Tổ 
thâm nhận biết đây là người sẽ được truyền thừa 
về sau nây. Đây chỉ là thuật chơi chữ, vì nói về 
tộc họ hay danh tánh và bổn thể hay tự tánh, 
người Trung Hoa đều đọc chung là “tánh.` Tổ Đạo 
Tín hỏi là hỏi về danh tánh, còn cậu bé Hoằng 
Nhẫn lại đáp về tự tánh, cậu đã mượn chữ đồng 
âm ấy cốt đưa ra kiến giải của mình. Thật vậy về 
sau nây Hoằng Nhẫn được Tổ Đạo Tín truyền y 
bát làm tổ thứ năm của dòng Thiển Trung Quốc. 
Đạo trường của Tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai, tại 
đây Tổ nói pháp và dạy Thiển cho đổ chúng năm 
trăm người. Nhiều người cho rằng ngài là vị 
Thiên sư đầu tiên có ý định giải thông điệp Thiền 
theo giáo lý Kim Cang. Trước thời Hoằng Nhẫn, 
thường các vị Thiền sư hoằng hóa trong im lặng, 
khiến đại chúng chú ý; các ngài lánh ẩn trên núi 
cao, xa cảnh gió bụi của thế gian, nên không ai 
biết việc làm của các ngài phải trái thế nào mà 
định luận. Nhưng Hoằng Nhẫn là vị đã công khai 
xuất hiện giữa đại chúng, và dọn đường cho người 
kế vị của mình là Huệ Năng. 

Hung Minh Temple: Chùa Hưng Minh—Name 
of a famous pagoda located in the Sixth district, 
Saigon City, South Vietnam. It Is a Patriarch 
Temple of the Vietnam Pure Land Buddhist 
Laypeople Association built by Sir. Minth Trí and 
1naugurated in 1936. The Pure Land sect has got 
187 branches from Khánh Hòa province to Cà 
Mau province. Each branch of the pagoda 
organized a Vietnamese Herb store named Phước 
Thiện, where Vietnamese medicinal herbs are 
given—Tên một ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc trong 
quận sáu, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam, do 
ngài Minh Trí của phái Tịnh Độ Cư Sĩ kiến thiết 
và khánh thành năm 1936. Hệ phái Tịnh Độ có 
khoảng 187 chi hội từ Khánh Hòa đến Cà Mau. 
Mỗi chi hội đều có tổ chức phòng thuốc nam 


Phước Thiện, nơi phát thuốc miễn phí cho đồng 

bào. 

Hung Quang Temple: Hưng Quảng Tụ 

of a temple, located In Cà Mau town, Cà Mau 

province, South Vietnam. The temple was built in 
the 1950s, belonged to the Vietnam Pure Land 

Laymen Buddhist Associaion and was built 

completely in 1963. The temple comprises of the 

Main Haill, the Lecture Hall, and Phước Thiện 

Vietnamese herb store. Phước Thiện Vietnamese 

herb store is a place where Vietnamese medicinal 

herbs are free given, has been operating since 

1954. The store gives 500 

prescriptions to the local people every day——Tên 

của một ngôi chùa tọa lạc trong thị xã Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau, Nam Việt Nam. Chùa được xây 
dựng từ thập niên 1950, thuộc Phật Giáo Việt 

Nam Tịnh Độ Cư Sĩ, hoàn tất xây dựng vào năm 

1963. Chùa gồm một chánh điện, một giảng 

đường, và một phòng thuốc Nam phước thiện. 

Phòng thuốc Nam phước thiện của chùa có từ 

năm 1954, hoạt động liên tục từ năm 1954, phát 

thuốc Nam miễn phí cho đồng bào địa phương. 

Mỗi ngày chùa cấp trung bình 500 thang thuốc 

cho nhân dân trong vùng. 

Hungry (a): Đói. 

Hungry ghosfs: Preta-gat (sk)—Ngạ Quỷ 

Đạo—See Three evil ways, and Ten kinds of 

ghosfs that will be reborn as an animal to continue 

to pay their debts. 

(D_ An overview of “Hungry ghosts”—Tổng quan 
về “Ngạ quỷ”: Pretas (sk)—Ngạ Quỷ— 
Hungry spiris, one of the three lower 
destines. They are also called needle-mouth 
ghosts, with mouths so small that they cannot 
satisfy their hunger or thirst. They are of 
varied classes, and are 1n differing degrees 
and kinds of suffering, some wealthy and light 
torment, others possessing nothing and in 
perpetual torment; some are Jjailers and 
execufioners of Yama ¡n the hells, others 
wander to and fro amongst men, especially at 
nipht. According to Bikkhu Khantipalo, 
“Hungry” means experiencing constantly 
unsatisied cravings, and preta Is a kind of 
being which 1s below man ¡n the spiritual 
scale. With greed, sentient beings some to the 
state of pretas. Think of people whose 





Name 


more or less 


qI) 


Ù 


2) 


2196 


atachmens to money and materlal 
pOSS©sslons are very strong. The misers of 
this world are those who rejoice 1n having 
more, betfer and bigsger things than other 
people. Such people are developIng factors of 
mind which If they persist in them, will lead 
them to uprise among these hungry ghosts— 
Tiếng Phạn âm là Tiết Lệ Đa, dịch là quỷ 
đói. Ngạ quỷ là một trong ba đường ác. Ngạ 
quỷ là loại quỷ miệng như cây kim nhỏ, đến 
độ không thể ăn uống. Ngạ quỷ có nhiều loại 
và tùy theo quả báo mà thọ khổ khác nhau. 
Người có chút phúc đức thì chịu khổ ít, người 
khác ít phúc đức hơn thì không được ăn uống 
lại phải chịu cực hình liên tục; có kẻ được 
làm chúa ngục cho Diêm Vương, lại có kẻ 
phải lang thang trong chốn nhân gian, nhứt là 
lúc về đêm. Theo Tỳ Kheo Khantipalo trong 
Đạo Phật Được Giải Thích, ngạ là luôn luôn 
cảm nhận những khát ái không bao giờ thỏa 
mãn, và trong nấc thang tâm thức, ngạ quỷ là 
loài chúng sanh ở dưới con người. Chúng sanh 
đi về cảnh giới ngạ quỷ do bởi lòng tham. 
Hãy nghĩ đến những người cứ bám chặt vào 
tiền tài, vào những sở hữu vật chất. Những 
người hà tiện, những người thích thú trong sự 
thủ đắc các thứ nhiều hơn, tốt hơn, lớn hơn so 
với người khác; những người như thế đang 
triển khai các yếu tố tâm thức mà nếu họ 
chấp chặt vào đó thì chúng sẽ dẫn họ thác 
sanh vào loài nga quỷ. 

Characterisics of “Hungry ghosts”—Đặc 
điểm của “Ngạ quỷ”: 

Ravenous beings with distended bellies and 
tiny throats—Chúng sanh tham ăn với cái 
bụng phống to lên và cái cổ nhỏ xíu. 

The state of hungry ghosts. Starved ghosfs 
realm where grecdy, selfish and deceitful 
souls are reborn. In the path of hungry ghosts, 
beings have ugly, smelly bodies, with bellies 
as bipg as drums and throats as small as 
needles, while flames shoot out of their 
mouths. They are subject to hunger and thirst 
for incalculable eons—Đây là cảnh giới ngạ 
quỷ, nơi tái sanh của những kẻ tham lam, ích 
kỷ và dối gạt (trong các loài quỷ thì quỷ đói 
chiếm đa số. Các loài quỷ chịu quả báo 
không đồng, kẻ nào có chút ít phước báo thì 


được sanh nơi rừng núi, gò miếu; loài không 
có phước báo thì thác sanh vào những chỗ bất 
tịnh, ăn uống thất thường, bị nhiều nỗi khổ 
sở. Chúng sanh độc ác bị tái sanh vào ngạ 
quỷ, thấy suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ 
như cây kim, bụng ỏng như cái trống chầu, có 
khi đổ ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành 
than hồng, không thể nào nuốt được, chịu đại 
khổ não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi ngạ quỷ 
chúng sanh thân thể xấu xa hôi hám, bụng 
lớn như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng 
phục ra lửa mỗi khi nuốc thức ăn, và chịu 
cảnh đói khát trong muôn ngàn kiếp. 

3) If it was greed to be arrogant that made the 
person commit offenses, then after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounfers øases, and he ¡s called a 
Hungry Ghost—Tham sự kiêu ngạo gây tội, 
gặp khí thành hình, làm các loài Ngạ Quỷ—— 
See Seven sfates of sentient beings, and Nine 
classes of phosts (II). 

Hungry spirits: Ngạ Quỷ—See Hungry ghosts. 

Huong Hai Temple: Chùa Hương Hải—Name 

of an ancient temple, located in Phù Đổng village, 

Gia Lâm district, Hà Nội City, North Vietnam. It 

is also called Linh Ứng Temple. It was built a long 

long time ago. The temple was considered the 
first Buddhist Nunnery (Institute for Nuns) in the 

Lý dynasty. Most Venerable Bikkhuni Diệu Nhân 

(1041-1113) was once head of the temple 

preached the Buddha”s teaching In the area. She 

Chan Master Chân Không's disciple, 

belonging to the seventeenth succession of the 

line of Vinitaruci. According to Thiền Uyển Tập 

Anh, Most Venerable Bikkhuni Diệu Nhân or 

Lady ngọc Kiểu, her worldly name, was Phùng 

Loát Vương”s daughter. She was adopted by King 

Lê Thánh Tông since she was young. When 

ørowing up she got married to a Mandarin of 

Châu Mục rank (local oficial) whose last name 

was Lê. After her husband”s death, she devoted 

her life to the Buddhist nunhood at Hương Hải 

Temple. The temple was built before the fifth 

century and has been rebuilt and restored many 

times—Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc tại xã 

Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, 

Bắc Việt Nam. Chùa còn được gọi là chùa Linh 

Ứng. Chùa đã được xây dựng từ rất lâu, được coi 


WaS 


2197 


như một Ni Viện Phật Giáo đầu tiên từ đời nhà 
Lý. Ni Sư Diệu Nhân (1041-1113) đã từng trụ trì 
và hoằng hóa tại đây. Ni Sư vốn là đệ tử của 
Thiển Sư Chân Không, đời thứ 17, dòng Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi. Theo sách Thiển Uyển Tập Anh, Ngọc 
Kiểu tức Ni Sư Diệu Nhân là con gái của Phùng 
Loát Vương, được vua Lý Thánh Tông nuôi ở 
trong cung từ nhỏ, sau gã cho quan Châu Mục họ 
Lê. Khi chồng chết bà vào chùa Hương Hải tu. 
Chùa được xây cất từ trước thế kỷ thứ năm và đã 
được trùng tu nhiều lần. 

Hupian (sk0: Hộ Tất Na—According to Eitel in 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Huplan 1s the capital of Vridjisthana, 
probably im the neighbourhood of the present 
Charekoor, to the north of Cabool—Theo Eitel 
trong trung Anh Phật Học Từ Điển, Hộ Tất Na là 
kinh đô của Vridjisthana, có lẽ là xứ láng giểng 
của vùng mà bây giờ gọi là Charekoor, nằm về 
phía bắc của Cabool. 

Hurried: Lật đật—Pressed——lIn a hurry. 

Hurry (v): Đôn đốc—To push-——To urge. 

Hurt: Vihimsati (sk)——To injure—Gây tổn hại. 
Hurt someone”s pride: Chạm lòng tự ái. 
Husband ïs in charge of thỉngs oufside the 
home and the wife is in charge of things 
within: Nam ngoại nữ nội (đàn ông lo việc bên 
ngoài, còn đàn bà lo việc nội trợ bên trong)—This 
1s the old tradition of most of Asian countrles—— 
Đây là truyền thống của hâu hết các quốc gia Á 
châu. 

Hutuktu (skt): Hô Đồ Khắc Đồ—Hồ Thổ Khắc 
Đồổ—A chief Lama of Mongolian Buddhism, who 
1S repDeatedly reincarnated to keep the tifle and to 
save sentient beings—Danh hiệu của các vị Lạt 
Ma Phật Giáo Mông Cổ, những vị nầy cứ tiếp tục 
tái sinh, giữ chức vụ của mình để hoằng hóa 
chúng sanh. 

Huyen Vi: Hòa Thượng Huyền Vi—Most 
Venerable Thích Huyển Vi, one of the most 
outstanding Vietnamese monks 1n the modern era. 
In 1970, he obtained his Ph.D. at Magadha 
University (Patna—lndia) for a critical study of 
the Life and Work of Sariputra. He established 
Linh Son Monastery In Paris, France In late 1970s 
and currently directing the system of Linh Son 
Monasteries in the world, including many temples 


in France, Canada, and the United States. His 
works include “The Four Abhidharmic Realms,” 
“La Vie de Bouddha Sakyamumi,` “Dharma talks,' 
etc. In keeping his vows to expand Buddhism in 
the West, Dharma Master Thích Huyển Vi 
established a record of 46 temples worldwide, 
among which 32 are In North America and 
Europe, while others are located In such far away 
places as Nepal and Republic Zaire (Congo)— 
Hòa Thượng Thích Huyền Vi, một trong những 
danh Tăng Việt Nam thời cận đại. Ngài đậu Tiến 
Sĩ Phật Học với luận án về cuộc đời và sự nghiệp 
của Ngài Xá Lợi Phất năm 1970 tại trường Đại 
Học Ma Kiệt Đà. Cuối thập niên 70s, ngài thành 
lập tự viện Linh Sơn ở Ba Lê, Pháp quốc, và hiện 
nay ngài làm cế vấn cho hệ thống các chùa Linh 
Sơn trên thế giới, bao gồm các chùa ở Pháp, Gia 
Nã Đại, và Mỹ quốc. Những tác phẩm của ngài 
gồm có Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Pháp Đàm, 
vân vân. Vì hạnh nguyện hoằng dương Phật Pháp 
về phương Tây, ngài đã cố gắng thành lập được 
46 chùa viện trên thế giới, trong đó có 32 chùa tại 
vùng Bắc Mỹ châu, Âu châu, trong khi nhiều 
chùa khác trải rộng đến các vùng Népal và Cộng 
Hòa ZaIre (Công Gô). 

Hwaom: The Korean branch of the Hua-Yen 
tradition, which rose to popularity during the 
Unified Silla period (668-918). It was founded by 
Uisang (625-702), who traveled to China and 
studied with the second Chinese patriarch of the 
tradition, Chih-Yen (602-669). His major work 
“Chart of the Avatamsaka One- 
Vehicle Dharmadhatu,” which was written in 661. 
In 670 he returned to Korea and In 676 founded 
Pusok-sa, which became the main temple of the 
Hwaom order—Tông Hoa nghiêm của Phật giáo 
Triều Tiên, được phổ cập trong thời Liên Hiếp 
Silla. Tông phái này được Uisang (625-702) sáng 
lập. Ông từng du hành sang Trung Hoa và tu học 
với nhị tổ Hoa Nghiêm là ngài Trí Nghiễm. Tác 
phẩm chính của ông là bộ “Hoa Nghiêm Nhất 
Thừa Pháp Giới An Lập Đồ,” được viết vào năm 
661. năm 670, ông trở về Triều Tiên và năm 676 
khai sơn tự viện Pusok-sa, về sau này trở thành tổ 
đình của tông Hoa Nghiêm Triều Tiên. 
Hyakujo-Ekai (jap): Paichang-Huaihai—Bách 
Trượng Hoài Hải —See Pai Chang Huai Hai. 


was entiled 


2198 


Hyakujo-Isel (jap): 
Bách Trượng Duy Chánh. 

Hyakujo-Shingi (jap): Paichang-Chingkuei— 
Bách Trượng Thanh Quy—Name of a book 
wriften by Paichang on regulations for monks In a 
Zen monastery—Tên của một tác phẩm được ngài 
Bách Trượng viết về quy luật (thanh quy) của 
Tăng chúng trong thiền viện. 

Hyakuron (jap): A Japanese Buddhist term for 
“Shata Shastra.”— Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản 
có nghĩa là “Bách Luận.”—See Sata-Sastra. 
Hybrid: Heterogenous—Mixed—Variegated— 
Tạp nhạp. 

Hygienic paper: Giấy vệ sinh—See Seven 
appurtenances of a monk. 

Hymn (n): Bài tụng. 

Hymns and chants of gatha: Điều Tụng—Âm 
điệu trong bài tụng. 

Hyper-personal: Vị cách siêu viỆt. 

Hypocrisy: Thambha (p)—Obduracy—Cố chấp 
(ra vẻ đạo đức giả). 

Hypocrite (n): Kẻ giả nhân giả nghĩa. 
Hyposfaftic cause: Dependent 
organs and their lục trần or six objects causing the 
cognitions lục thức or six consciousnesses)—Y 
nhơn—See Three causes. 

Hypothesis (n): Prajnapti (skÙ_- Giả Thiết— 
Ordinary teaching—Doctrines dervied from the 
phenomenal or menfal consfrucfion, or Ideatlon— 


cause——SIx 


Học thuyết dựa vào hiện tượng hay cấu trúc tâm 
thức—See Two hypotheses. 

Hypothetic categories: Bất tương ưng pháp hay 
pháp giả lập—See Five laws or categories (II). 
Hysterical (a): Não nùng thẳm thiết. 


Paichang-Weicheng—Sư_ I (ap): Manas (skt)—Mind—WII—See Mind and 


Consciousness. 

I am better than..: Thắng mạn —Tôi tốt hơn— 
See Three dharmas (XIX). 

I am equal to..: Đẳng mạn—Tôi bằng —See 
Three dharmas (XIX). 

I am not so bad as others: Ngã Liệt Mạn— 
Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình không đến nỗi 
tệ như người khác —See Nine forms of pride. 

l am worse than... Ty liệt mạn —Tôi tệ hơn— 
See Three dharmas (XIX). 

I have already become Buddha, you all (all 
senfient beings) would become Buddha too: 
Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. 

lccha (sktÐ: Ao ước—W¡ish—Desire. 

Icchantka (skQ: Xiển để lcchantika ¡is a 
Sanskrit word which means “incomplete faith” 
and “lacking good roots.” A class of beings who 
have cut off all their virtuous roofs (kusala mula) 
and so have no hope of attaining buddhahood. The 
sfatus of Icchantikas was once an Important tfopIc 
of debate in East Asian Buddhism, with some 
øroups claiming that they are unable to attain 
liberation, while others asserted that all beinss, 
including Icchantikas, have the buddha-nature, 
and so the virtuous roots may be re-established—— 
Xiển để là tiếng Phạn có nghĩa là “tín bất cụ” 
(hay không đủ niềm tin) và “thiếu thiện căn.” Từ 
Bắc Phạn có nghĩa là “Niềm tin không trọn vẹn,” 
hay “thiếu thiện căn.” Một loại chúng sanh đã cắt 
đứt tất cả thiện căn và không còn hy vọng đạt 
thành Phật quả nữa. Tình trạng “xiến để” đã từng 
là một chủ để bàn luận trong Phật giáo vùng 
Đông Á, vài nhóm cho rằng xiển để không thể 
nào thành Phật, nhóm khác xác nhận rằng tất cả 
chúng sanh, bao gồm xiển để, đều có Phật tánh 
và vì thế có thể tái lập thiện căn. 


l) One without desire for Buddha- 
enliphtenment, or unable to become 
Buddha—An unbeliever (unbelef or 


abandoned character—An enemy of the 
good—One who cuts off his roots of 
goodness. The Atyantika are people who are 
extremely evil and wicked, having lost all 
senses of goodness. lít 1s Impossible to 
change, transform, or Iinfluence them to take a 
cultivated path. However, this also applied to 


2199 


a Bodhisattva who has made his vow not to 

become a Buddha until all beings are saved. 

In the Lankavatara Sutra, he Buddha 

“Oh Mahamati, the 
Bodhisattva-Icchantika knowing that all things 
are in Nirvana from the beginning refrains 
forever from entering into Nirvana—Đoạn 
thiện căn giả, người không có ý hướng giác 
ngộ Phật, kẻ thù của thiện pháp. Người cắt 
đứt mọi thiện căn. Nhất Xiển Để là hạng 
người cùng hung cực ác, mất hết tất cả các 
căn lành, không thể nào giáo hóa khiến cho 
họ tu hành chi được hết. Tuy nhiên, Nhất 
Xiển Để cũng áp dụng cho Bổ Tát nguyện 
không thành Phật cho đến khi nào tất cả 
chúng sanh đều được cứu độ. Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật nhắc Mahamati: “Này 
Mahamaii, vị Bồ Tát nhất xiến đề biết rằng 
tất cả sự vật đều ở trong Niết Bàn từ lúc khởi 
thỉ, nên vẫn giữ mãi không nhập Niết 
Bàn. —See Two kinds of Icchantka and 
Three kinds of icchantika. 

2) Những chúng sanh vượt ra ngoài các đẳng cấp 
trên—Those who are altogether outside these 
order—Hãy còn một đẳng cấp khác nữa của 
những chúng sanh không thể được bao gồm 
trong bất cứ đẳng cấp nào trong bốn đẳng cấp 
vừa kể trên; vì họ không hề mong muốn cái 
gì để giải thoát, và vì không có mong muốn 
ấy nên không có giáo lý nào có thể nhập vào 
lòng họ được. Tuy nhiên, có hai nhóm phụ 
thuộc nhóm nầy và cả hai nhóm nầy đều 
được gọi là Nhất Xiến Đề (see Nhất Xiển Đề 
and Vô Chủng Xiển Để) —There ¡is stil 
another class of beings which cannot be 
comprised under any of the four already 
mentiond; for they have no desire whatever 
for emancIpation, and without this desire no 
religlous teaching can enter Into any heart— 
See Three kinds of icchantika, and Five 
orders of beIngs. 


lcchantka without a nature for final 


nirvana: Vô tính Xiển để —See Three kinds of 
1cchantika. 


Ice of moral affliction: Phiền não băng. 
lce is produced from water but ït ïs colder 
than wafer: Băng sinh vu thủy nhi hàn vu thủy 


reminded  Mahamati: 


(ý nói nước đá từ nước mà ra nhưng lại lạnh hơn 
nước, học trò do thầy đào tạo ra nhưng giỏi hơn 
thầy)—The pupil surpasses his teacher. 

Ichibo (ap): Ichibo ¡is a Japanese term refers to 
“one stick.” This 1s the Japanese Zen expression 
for the use of the stick by a Zen Master for the 
benefit of his disciples——“Ichibo” là một thuật ngữ 
Nhật Bản có nghĩa là “một cây gậy”. Đây là thuật 
ngữ trong nhà Thiền của Nhật Bản chỉ việc dùng 
gậy của một thiển sư là vì lợi ích của đệ tử của 
mình. 

Ichien (ap): See Dokyo. 

Ichiji-fusefsu (jap): A Japanese Zen term for 
“not a word 1s said.” “Ichiji-fusetsu” refers to the 
fact that the Buddha ¡1m all his teaching or 
I1nsfruction never made use of a single word to 
describe ultimate reality, for 1t 1s not preachable. 
In consideration of this fact, after his complete 
enliphtenment, the Buddha did not want to teach 
at all. However, compassion for beings trapped In 
the cycle of life and death moved him. In doïing 
this, he had to come down from the level of true 
1nsight to that of “everyman”s consciousness.” In 
Zen, all the teachings and instructions of the 
Buddha mean a “finger-poinf” for the purpose of 
giving those who wish to cultivate a way leading 
to enliphtenment and prajna 1nsipht into the true 
nature of reality. According to a Buddhist legend, 
the speclal transmission outside the orthodox 
teaching began with the famous discourse of 
Buddha Sakyamuni on Vulture Peak Mountain 
(Gridhrakuta). At that time, surrounded by a 
crowd of disciples who had assembled to hear him 
expound the teaching. The Buddha did not say 
anythng but holding up a lotus flower. Only 
Kashyapa understood and smiled. As a result of 
his master, he suddenly experienced a break 
throuph to enlightened vision and grasped the 
essence of the Buddha's teaching on the spot. 
The Buddha confrmed Mahakashyapa as his 
enliphtened student. Mahakashyapa was also the 
first patriarch of the Indian Zen—Thuật ngữ Thiền 
của Nhật Bản có nghĩa là “không nói một lời.” 
“Jchiji-fusetsu” chỉ sự kiện trong bất cứ lời dạy dỗ 
nào của Đức Phật, Ngài chẳng bao giờ dùng một 
lời nào để diễn tả hiện thực tối thượng hay bản 
chất thật của vạn hữu, vì nó thuộc lãnh vực không 
thể nói được (bất khả thuyết). Do hiểu như vậy 


2200 


nên ngay sau khi đạt được toàn giác, Đức Phật đã 
không muốn thuyết giảng những gì mình liễu ngộ. 
Tuy nhiên, vì thương xót chúng sanh bị trói buộc 
trong luân hồi sanh tử nên Ngài đành chấp nhận 
đi thuyết giảng. Để làm như vậy, Ngài đã phải tự 
hạ trình độ Đại Giác của mình xuống thành trình 
độ hiểu biết thông thường. Trong Thiền, tất cả 
những lời chỉ dạy của Đức Phật có nghĩa là “ngón 
tay chỉ trăng” chỉ với mục đích mang lại cho 
những ai ao ước tu tập con đường dẫn đến giác 
ngộ và đạt được trí tuệ bát nhã để hiểu được một 
cách sâu sắc bản chất thật của vạn hữu. Theo 
truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ riêng 
biệt bên ngoài các kinh điển đã được bắt đầu 
ngay từ thời Phật Thích ca với thời thuyết giảng 
trên đỉnh Linh Thứu. Trước một nhóm đông đồ 
đệ, Phật chỉ giơ cao một bông sen mà không nói 
một lời nào. Chỉ có đệ tử Đại Ca Diếp bỗng đại 
ngộ, hiểu được ý Phật và mỉm cười. Sau đó Phật 
đã gọi Maha Ca Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của 
Ngài. Ca Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu 
tiên của dòng thiển Ấn độ. 

Ichiji-Kan (jap): A Japanese Zen term for “one- 
word barrier.” This 1s a koan with Just “one-word.” 
The famous koans of “one-word” are “Wu” of 
Zhao-Chou Ts°ung-Shen and “Stop” of Yun Men 
Wen Yen— Thuật ngữ Thiển của Nhật Bản có 
nghĩa là “Rào cản bằng chỉ một từ ngữ.” Đây là 
loại công án chỉ với một từ ngữ. Những thoại đầu 
một chữ nổi tiếng là chữ “Vô” của Thiền sư Triệu 
Châu Tòng Thẩm và chữ “Thôi” của Vân Môn 
Văn Yển—See Zhao-Chou-T?sung-Shen 
Yun-Men-Wen-Yen. 

Ichiji-Zen (jap): Ichiji-Zen is a Japanese Zen 
term for “one-word Zen”. This Is a meditation 
practice in which a single word of a masfter 1s 
taken as a koan. Chinese Zen master Yun-Men- 
Wen-Yen was famous In Zen tradition for his 


and 


“one-word Zen” koans—Thuật ngữ nhà Thiển của 
Nhật Bản có nghĩa là “Thiển một từ.” Đây là loại 
thiển tập suy tưởng bằng cách xem một từ ngữ nói 
ra của thiển sư như là một công án. Thiển sư 
Trung quốc Vân Môn Văn Yển rất nổi tiếng về 
những công án “Thiển một từ” của mình trong 
truyền thống nhà Thiển—See Yun-Men-Wen- 
Yen. 

Ichijobyodo (jap): Nhất thừa bình đẳng. 


Ichimi-Shabyo (jap): Ichmi-Shabyo ¡is a 
Japanese Zen term for “one taste pouring of the 
bowl.” This expression 1s used for the authentic 
transmission of the Buddha-dharma from a Zen 
master to his dharma successor—lIchim-Shabyo 
là một thuật ngữ nhà Thiển Nhật Bản có nghĩa là 
“vẫn một vị khi được sang từ cái chén này sang 
cái chén khác.” Thuật ngữ này được dùng để chỉ 
một sự truyền thụ hoàn toàn trung thành pháp của 
nhà Phật từ một vị thầy sang một pháp tử (người 
kế vị trong Thiền môn). 

Ichimi-Zen (jap): A Japanese term for “one- 
taste Zen.” Ichimi-Zen means the Zen from the 
Buddha and/or the original patriarchs—Thuật ngữ 
Thiển Nhật Bản có nghĩa là “Thiền một vị.” 
Ichimi-Zen có nghĩa là thiển từ thời Đức Phật 
hoặc giả thiển từ thơì các vị nguyên tổ (đệ tử trực 
tiếp của Đức Phật). 

Ichinen-fusho (jap): A Japanese term for “a 
thought not arising.” In Zen, It 1s said that a state 
of mind of a person in whom no deluded thought 
arises 1s that of a Buddha. “Ichinen-fusho” refers 
to this sfate of consciousness free of all deluded 


thoughts, concep(s, feelings and perceptions, 
which 1s reached through the practice of 
medttaton. This ¡is the purest form of 


meditaton—“lchinen-fusho” là một thuật ngữ 
Thiển của Nhật Bản, có nghĩa là “không sản sanh 
ra tư tưởng.” Trong Thiền, từ ngữ này có nghĩa là 
trình độ ý thức mà một người đạt tới khi đã loại 
trừ hết những ảo tưởng, những khái niệm, hay 
những cảm thọ mê mờ, đó là trình độ ý thức của 
một vị Phật, chỉ có thể đạt được do tu tập thiển 
định. Đây là hình thức thiền định thuần túy nhất. 
Ichinen-Mannen (jap): A Japanese term for 
“one moment of consciousness, ten thousand 
years.” In this expression, the number ten 
thousand simply means a limiessly large 
number, and there Is no time in the everyday 
sense 1n the experlence of enlightenment of all 
saints—Thuật ngữ nhà Thiền của Nhật Bản có 
nghĩa là “một khoảnh khắc của ý thức vạn năm.” 
Trong từ ngữ này, chữ vạn có nghĩa là một thời 
gian dài vô hạn, không thể đo được, và sự thể 
nghiệm giác ngộ của tất cả các vị Thánh không 
còn khái niệm về thời gian theo nghĩa thông 
thường nữa. 


2201 


J-Chỉng (635-713): Nghĩa Tịnh —I-Ching, 635- 
713 A.D., the famous monk during the Tang 
dynasty. He was one of the early Chinese 
pllgrims, who traveled to India in 671 by sea and 
spent more than 25 years there. He was only 
about ten years old when Hsuan-Tsang returned to 
China, but he had already prepared himself for the 
life of a Buddhist monk. He was admitted to the 
Order when he was fourteen. Though he formed 
the idea of travelling to India in 652, but he did 
not carry 1t out till he was thirty-seven years old. 
In 671, he set out by the sea route for India, where 
he remained for over twenty years, travelling over 
30 countries; however, he spent half this period In 
the Nalanda monastery. He returned to China (Lo- 
Yang) in 695, was received with much honour, 
brought back some four hundred works, translated 
with Siksananda the Avatamsaka Sutra, later 
translated many other works (56 sutras comprised 
of 230 books) and left valuable account of his 
travels and life In India. His itinerarles lack the 
varilety and sclentific Interest of those of Hsuan- 
Tsang, but they are full of human Interest. On his 
outward voyage In 671, he spent eight months In 
Sumatra, sIx at Srivijaya, a rising maritime State, 
now Palembang, and two months in Malaysia in 
the neighborhood. He landed at Tamralipti in 673 
and thence went to Magadha, the holy land and 
worshipped at Bodh-Gaya and other sacred spots. 
He spent ten years at Nalanda, hearing the 
teaching from different masters, and collecting 
holy books. At Nalanda Monastic University he 
studied a range of Buddhist subJects, and he 
returned to China in 695 with over four hundred 
Buddhist texts. Together with Siksananda, he 
began translating the Indian texts Into Chinese. 
He ¡1s credited with translating 56 texts in 230 
volumes, Including the Avatamsaka Sutra and the 
Mulasarvastvada Vinaya. In 685, he left India, 
again by way of Tamralipti. He spent four years In 
Srvijaya to learn more Sanskrit In order to 
translate sacred works later on. In 689, he 
returned to China to fetch collaborators for his 
work and after went back to stay at Srivijaya for 
another five years. He finally returned to China In 
695. One of I-Ch'ing”s works, A Record of the 
Buddhist Religion as practised In India and the 
Malay Archipelago, has been translated Into 


English by a Japanese scholar, J. Takakusu. More 
I1nferesting in some ways are his Memoirs on the 
Eminent Monks who went In Search of the Law In 
the Western Countries, which translated into 
French by Chavannes. This gives us a fair Idea of 
the earnestness and devoton of the pilprims 
whose numbers were large than we are apt to 
Imagine and of the spirit with which they braved 
the dangers of their enferprises. Ïf is, In fact, a 
melancholy succession of tales, full of pathetic 
1ncidents both on land and sea. I-Ch'ing remarks 
wistfully: “However, triumphal, the path was 
strewn with difficulties; the Holy Places were far 
away and vast. Of dozen who brought forth leaves 
and flowers, and of several who made an attempt, 
there was scarcely one who bore any fru1t or 
produced any real results, and few who competed 
therr task. The reason for this was the Immensity 
of the stony deserts of the Land of the Elephant 
(India), the great rivers and the briliance of the 
sun which pours forth 1ts burning heat, or else the 
towering waves heaved up by the giant fish, the 
abysses, and the waters that rise and swell as high 
as the heavens. When marching solitary, beyond 
the Iron Gates between Samarquand and Bactria, 
amonsøst the 
mounfains, and fell into the bottom of precIpIces; 
when sailing alone beyond the Columns of Coper 
(south of Tontkin), one crossed the thousand 
deltas over fify In number, while those who 
survive were only a handful of men.” According 
to I-Ch'ing, several Korean monks had gone to 
India, the majority across Central Asia, some by 
the sea route; of them, I-Ch”ing says: “They died 
in India, and never saw their country again. He 
đied at age 79 —Ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp 
Sư (635-713), một vị sư nổi tiếng thời Đường. 
Ngài là một trong những nhà hành hương tiên 
khởi của Trung Hoa, người đã du hành sang Ấn 
Độ vào năm 671 bằng đường biển và lưu lại đây 
trên 25 năm. Khi ngài được mười tuổi thì Huyễn 
Trang trở về Trung Hoa, nhưng ngài đã tự chuẩn 
bị cho mình một cuộc sống tu sĩ Phật Giáo. Ngài 
gia nhập giáo đoàn năm 14 tuổi. Tuy đã nuôi ý 
định đi Ấn Độ từ năm 652, nhưng mãi đến khi 37 
tuổi ngài mới thực hành được ý định. Năm 671 
ngài mới có thể bắt đầu dong buôm đi Ấn Độ, trải 
qua hơn 25 năm, đi qua hơn 30 quốc gia; tuy 


one wandered ten thousand 


2202 


nhiên, ngài dùng rất nhiều thì giờ tại tu viện Na 
Lan Đà. Tại Viện Đại Học Tu Viện Na Lan Đà 
ông đã học Phật về nhiều chủ để rộng rãi, và trở 
về trung Hoa năm 695 với hơn 400 bản kinh Phật 
giáo. Cùng với Siksananda, ông đã bắt đầu phiên 
dịch kinh điển từ tiếng Ấn sang tiếng Trung Hoa. 
Ông đã dịch 56 bộ kinh gồm 230 quyển, gồm bộ 
Kinh Hoa Nghiêm và bộ Luật của Căn Bản 
Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ. Năm 695, ngài trở về 
Lạc Dương, Trung Quốc, được tiếp đón nồng hậu 
và đầy vinh dự (người ta nói Thiên Hậu đã ra tận 
cửa Thượng Đông để đón ngài). Ngài mang về 
hơn 400 bộ kinh. Đầu tiên ngài hợp tác với Thực 
Xoa Nan Đà (người nước Vu Điển) dịch Kinh 
Hoa Nghiêm. Sau đó ngài còn dịch rất nhiều bộ 
kinh khác gồm 56 bộ kinh với 230 quyển. Các 
cuộc hành trình của ngài không có sự đa dạng và 
chủ đích khoa học như của ngài Huyển Trang, 
nhưng lại quan tâm nhiều đến con người. Trong 
chuyến đi năm 671, ngài đã ở lại tám tháng tại 
Sumatra, sáu tháng tại Srivijaya, một quốc gia 
vùng biển đang phát triển, nay là Palembang, và 
hai tháng tại Mã Lai. Ngài lên bộ tại Tamralipti 
vào năm 673 và từ đó đi đến Ma Kiệt Đà 
(Magadha), thánh địa hàng đầu, rồi đến chiêm bái 
Bodh-Gaya cùng các thánh địa khác. Ngài lưu lại 
viện đại học Na Lan Đà mười năm, nghe bài 
giảng của các bậc thầy về giáo pháp và thu thập 
kinh sách. Ngài rời Ấn Độ cũng bằng ngã 
Tamralipta, sống bốn năm tại Srivijaya, trau dồi 
Phạn ngữ để sau nầy dịch kinh sách. Vào năm 
689, ngài trở lại Trung Quốc. Ngài đã để lại 
những ký sự quý báu về “Tây Vực Cầu Pháp Cao 
Tăng” (Hồi Ký về Các Tu Sĩ Xuất Chúng Đi Tìm 
Chánh Pháp ở Phương Tây), được Chavannes dịch 
sang Pháp ngữ. “Ghi Nhận Về Đạo Phật Tại Ấn 
Độ và Quần Đảo Mã Lai,” được J. Takakusu dịch 
sang Anh ngữ. Sách cho chúng ta một ý niệm khá 
rõ về sự sốt sắng tận tụy của những người hành 
hương mà số lượng đông hơn ta tưởng, về tỉnh 
thân chấp nhận hiểm nguy của họ. Thật vậy, đây 
là một chuỗi dài buôn thẩm về các câu chuyện 
đầy những biến cố lâm ly, cả trên bộ lẫn dưới 
biển. Nghĩa Tịnh đã ngậm ngùi nói: “Tuy có 
thành công nhưng con đường đầy những gian nan. 
Vùng Thánh địa thật quá xa vời và bao la. Trong 
số đông những người toan tính, có mấy người đạt 
được kết quả thật sự, có mấy người hoàn thành 


được nhiệm vụ của mình. Những sa mạc mênh 
mông đầy sỏi đá của vùng đất Voi (Ấn Độ), 
những dòng sông lớn chói chang ánh mặt trời dội 
sức nóng thiêu đốt, hoặc những vực sâu, những 
đợt sóng cao ngất. Khi đi trên bộ một mình bên 
kia Thiết Môn giữa Samarquand và Bactria, người 
ta lạc vào giữa hàng ngàn ngọn núi, dễ rơi xuống 
đáy vực từ những vách đá dựng đứng; khi đi 
thuyển đơn độc bên kia trụ đồng (phía nam 
Tonkin) thì phải băng qua vô số vùng châu thổ và 
có thể bị thiệt mạng. Vì thế cho nên trong số năm 
chục người ra đi thì số sống sót trở về chỉ đếm 
trên đầu ngón tay.” Theo Nghĩa Tịnh, nhiễu tu sĩ 
Cao Ly, băng qua vùng Trung Á, hay đi đường 
biển, rất nhiều trong số họ đã chết tại Ấn Độ, chứ 
không bao giờ được nhìn thấy lại xứ sở của mình. 
Ngài thị tịch năm 79 tuổi. 

Ichirai-ka (jap): Sakrdagamin (sk—The effect 
which 1s subject to one return—The sfate of 
returning only once again—Nhất Lai Quả. 
Ichiren-in (jap): Nhất Liên Viện (Chùa trong 
Phật Giáo Nhật Bản). 

Icon (n): Idol—Ngẫu tượng——Tranh tượng. 
Ieonic statue: Thánh tượng. 

Ieonoclasm: Chủ nghĩa bài trừ thánh tượng (phá 
hủy thánh tượng). 

Ieonoclastic (a): Bài trừ thánh tượng. 
Iconograpbic (a): Thuộc về Ngẫu Tượng học. 
]-consciousness: (skÐ—Ngã 
thức—See Atman. 

Iddhi (p)›: Thần thông biến hóa—Super 
knowledge—Mode of Insipht attained by the 
practice of Dhyana. 

Iddhipada (p): Tứ pháp thần túc. 
Iddhi-patihariyam (p): The miracle of psychic 
power—Thần thần thông —See Three 
dharmas (LH). 

Idea (n): Samjna (skt)—Tư tưởng—Khái niệm— 
See Mental dharmas, and Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

Idea of aceumulation of merit: Ý tưởng tích 
chứa phúc báo The Iidea of merit by the 
accumulation of which the Yogin desires to aftain 
Buddhahood or final deliverance. This 1s one of 
the ten wrong ways Into which the YogIn may 
fall—Nhờ đó hành giả mong đạt tới Phật quả hay 


Atman-vijnana 


túc 


2203 


giải thoát rốt ráo. Đây là một trong mười lâm lạc 
mà thiển giả có thể bị rơi vào —See Ten wrong 
ways into which Zen practitioners may fall. 

Idea of annihilation: Đoạn kiến Holding to 
the idea of annihilation—Cho rằng mọi thứ đều 
đoạn diệt —See Eight Incorrecf views. 

Idea of birth-and-death does not obfain in 
reality: Ý niệm sinh và diệt không tổn tại trong 
thực tính—See Eight ways of no-birth. 

ldea concord: Kiến Hòa Đồng Giải—ldea 
concord, one of the six poinfs of reverent harmony 
Or unity in a monastery or convent or sixfold rules 
of conduct for monks and nuns In a monasftery 
which the Buddha taught in the Mahaparinibbana 
Sutta and Sangiti Sutta—Kiến Hòa Đồng Giải, 
một trong sáu điểm sống chung hòa hợp trong tự 
viện mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Đại Bát Niết 
Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh—See Six fold rules of conducts for monks 
and nuns in a monastery. 

Idea of a creator: Sĩ phu kiến—Holding to the 
1dea of a creator. This 1s one of the eight incorrectf 
views—Sĩ phu kiến hay Tạo hóa kiến, cho rằng 
có một đấng tạo hóa. Đây là một trong tám loại tà 
kiến—S§ee Eight incorrect views. 

Ideas ørasped and held: Impressions—Chấp 
thủ. 

Idea of permanence: Thường kiến—Holding to 
the idea of permanence. This is one of the eight 
incorrect views——Cho rằng mọi sự mọi vật thường 
hằng. Đây là một một tám loại tà kiến—See 
Eight Incorrect views. 

Idea of the reality of things: Hữu kiến— 
Holding to the Idea of the reality of things—Cho 
rằng chư pháp là hiện thực—S§ee Eight incorrect 
VICWS. 

Idea of reincarnation: Tế tướng hiện hành 
chướng (về tái sanh)—See Ten hindrances. 

Idea of unreality of all things: Vô kiến— 
Holding to the idea of unreality of all things—Cho 
rằng chư pháp là không thực—See Eight incorrect 
VICWS. 

Ideal (a): Lý tưởng. 

Ideal of Buddhism: Lý tưởng Phật giáo—The 
Buddha founded Buddhism, not only to save 
beings  but to celiminate the 


senfient also 


distinction between classes In India at that time. 
To the Buddha, the ideal of Buddhism would first 
Ø1ve everyone an equal opportumty in daily life as 
well as In cultivation. Against the asserted 
superiority of the Aryan race and the appellation 
of “Anarya” or “Non-Aryan” given to the 
aborigines of some earlier Immipranfs on the 
Indian continent, the Buddha often argued that the 
word Arya meant noble and we ought not call a 
race noble or Ignoble for there will be some 
Ipgnoble people among the so-called Arya and at 
the same time there will be some noble people 
among the so-called Anarya. When we say noble 
or ipnoble we should be speaking of an individual 
and not a race as a whole. Ït is a question of 
human dignity, knowledge or wisdom, not of birth 
or cas(e. Thus the ideal of Buddhism 1s to create a 
noble personage In the sense of a noble life. The 
1deal set forth by the Buddha was very clear. His 
1deal 1s that as a man, he tries to teach other men, 
noble or ignoble, to be perfect men, 1.e., men of 
perfect enliphtenment—Đức Phật đã sáng lập ra 
Phật giáo, không chỉ nhằm cứu độc chúng sanh 
mà còn nhằm loại trừ sự phân biệt giai cấp ở Ấn 
Độ thời bấy giờ. Với Ngài, lý tưởng của Phật giáo 
là trước tiên mọi người phải có cơ hội bình đẳng 
như nhau trong cuộc sống cũng như cuộc tu. Để 
chống lại cái tự hào của giống người Aryan và 
chống lại cách mà những người này đã mệnh 
danh cho những thổ dân hay những dân bản địa 
trên lục địa Ấn Độ thời cổ, tức những người 
không phải là Aryan là đê tiện. Đức Phật thường 
dạy rằng danh từ Aryan có nghĩa là cao quý và 
chúng ta không thể gọi một giai cấp nào là cao 
quý hay không cao quý được, bởi vì lúc nào cũng 
có những người đê tiện trong giai cấp gọi là cao 
quý, và đồng thời lúc nào cũng có những người 
cao quý trong cái gọi là giai cấp đê tiện. Khi 
chúng ta gọi cao quý hay đê tiện, chúng ta nói về 
một người nào đó chớ không thể quơ đũa cả nắm 
cho toàn thể một giai cấp. Đây là vấn để của 
nhân cách, của tri thức, của trí tuệ chứ không phải 
là vấn để sinh ra ở dòng họ hay giai cấp nào. Do 
đó, lý tưởng của Phật giáo là tạo nên một người 
cao quý trong nghĩa một cuộc sống cao quý. Lý 
tưởng mà Đức Phật dựng lên thật là rõ ràng. Lý 
tưởng đó như thế này: là một người, Ngài dạy cho 


2204 


con người, cao quý hay đê tiện, thành người hoàn 

hảo, nghĩa là con người của giác ngộ viên mãn. 

Ideal realized world: The ¡ideal realized, or the 

world in which the principle 1s applied In actual 

life, or the fact and the principle harmonized—Lý 

Sự Vô Ngại Pháp Giới, thế giới thể hiện lý trong 

sự; sự và lý cùng hòa điệu —See Four states of 

universe and Four dharma realms. 

Ideal world: The world of law or principle—Lý 

Pháp Giới, thế giới lý tưởng của định luật hay 

nguyên lý—See Four states of universe and Four 

dharma realms. 

Idealism (n): Duy tâm. 

ldealsm School: 

Vijnanavada. 

Idealistic reflection: Duy Thức Quán—There 

are three subJects of Idealistic reflectlon—Có ba 

đối tượng trong Duy Thức quán: 

I) Ego and things are realiies: Biến Kế Sở 
Chấp Tính —Quán thật tánh của ngã và chư 
pháp. 

2) Things are produced by caused and 
circumstance: Y Tha Khởi Tính—Quán chư 
pháp được sanh ra bởi nhân duyên. 

3) Bhutatathata 1s the only reality: Viên Thành 
Thực Tính—Quán chỉ có Chân như là hiện 
thực. 

Idealistic representation: Duy thức—There are 
fñive kinds of wisdom or insipht or idealistic 
represenfation In the sutras and sastras (the first 
four are obJective and the fifth 1s subJective)—Có 
năm loại Duy Thức—See Five kinds of wisdom or 
1nsight or Idealistic. 

Idealization (n): Lý tưởng hóa. 

Ideation (n): Sự quan niệm hóa hay nghĩ tưởng. 

lIdentical (a): Tương Tự —Alike—Like— 

Similar—ldentical—Attainment-like (this 1s only 

a temporary situation). 

Identification (n): Sự nhận dạng. 

Identify (v): Nhận diện. 

Identify the birth (can tell who the persons 

in the birth) : Nhận diện tiền thân (có thể nói 

được tên những nhân vật trong tiền thân ấy). 

Identification (n): Nhận dạng. 

Identity (n): 

1) Thân phận—Bản thân. 


Duy Thức Tông—See 


2) Nhứt —See Eight misleadings. 

Identity of culftivation and the cultivated: Tu 
Tính Bất Nhị Môn—Tu tính chẳng phải hai môn 
(tu là tu chỉnh rèn luyện thân tâm, tính là cái bản 
tính vốn thanh tịnh hay Phật tánh của chúng sanh, 
hai lẽ ấy chẳng khác nhau nên gọi là tu tính bất 
nhị môn). 

ldentity and difference: Agreement 
disagreement——Tức phi (sự giống và sự khác). 
lIdentity of the Individual and Buddha: 
Similarity In form with the Buddha—Tương Tự 
Tức Phật Tương Tự Tức Tương Tự Phật— 
Similarity in form with the Buddha, one of the six 
forms or stages of Bodhisattva developments as 
defined In T”ien-T”ai Perfect or Final Teaching, in 
confrast with the ordinary six developments as 
found In the Differentiated or Separated School—— 
Một trong sáu giai đoạn phát triển lên Phật của 
Bồ Tát theo Thiên Thai Viên Giáo, đối lại với 
Lục VỊ trong Biệt Giáo. ** See Six sfages of 
Bodhisattva developments. 

Identity of name and substance: Danh Thể— 
Cái dùng để gọi cái thể——Name and embodimert. 
Identity of phenomena and principle: Tức Sự 
Tức Lý —The identity of phenomena with their 
underlying principle, 1.e. spirit and body are a 
unity—Sự giống nhau giữa sự và lý, như thân 
không ha tâm. 

Ideology (n): Quan niệm học. 

Idiom (n): Thành ngữ. 

ldle: Lazy- Giải đã See Two kinds 
affliction (C). 

Idle conversafion after tea and wine: Trà dư 
tửu hậu. 

Idle gossip: Ÿ ngữ—See Four un-Ariyan modes 
of speech (A). 

Idle talk: Nhàn đàm hý luận—Devout Buddhist 
should never Idly talk on inconsequential topIcs 
only for amusement wasftes our time and others” 
time——Phật tử thuần thành đừng nên nhàn đàm hý 
luận (nói những lời phù phiếm về những chuyện 
không đâu ra đâu) chỉ để giải khuây làm mất thì 
giờ của mình và của người khác mà thôi. 

Idle thoughts: Vọng tưởng —ÏIf we practice 
meditation we can stop our idle thoughts and 
cultivate the Way with our true mind, then our 


and 


of 


2205 


meri and vitue will be measureless and 
boundless. But if we do not take time to cultivate, 
there is no use just talking dharma——Tu tập thiển 
định là xả bổ mọi vọng tưởng, lấy tâm chân thật 
để tu tập, thì công đức ấy là vô lượng. Ngược lại, 
nếu chúng ta không tu tập được như vậy thì chẳng 
có lợi ích gì khi chỉ nói pháp suông. 
lIdleness (n): 
I)_ Unoccupied: Leisure—Nhàn rỗi. 
2) Pramada (skt— Phóng dật—See Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
3) Thina (p): Ngầy ngật—Hôn trầm. 
ldleness is the root of all evils: Satan finds 
some mischIef for idle hands to do—Nhàn cư vi 
bất thiện. 
Idol (n): Ngẫu tượng. 
Idolatry (n): Sự sùng bái ngẫu tượng. 
Idolization (n): Ngẫu tượng hóa. 
Idolize: Worship—Bow ¡in veneration—Chiêm 
bái —Tôn sùng. 
HÍ it is difficult for the poor to complain, ït ỉs 
easy for the riỉch to avoid being arrogant: 
Bần nhi vô oán nan, phú nhi vô kiêu dị (nghèo mà 
không oán mới khó, chứ giàu mà không kiêu thì 
dễ thôi). 
HÝ you give someone a gift and the person 
does not want i(, the gift still belongs to you: 
Nếu bạn đem lễ vật để biếu người khác, người 
kia không nhận thì lễ vật ấy trở về với bạn— 
According to the Sutra In Forty-ITwo Sections, 
Chapter 7, the Buddha said: “Ihere was one who, 
upon hearing that I protect the way and practice 
great humane intentionally or 
voluntarily came to scold me. [ was silent and did 
not reply. When he finished scolding me, I asked, 
“TÝ you are courteous to people and they do not 
accept your cour(esy, the courtesy refurns fo you, 
does It not?” He replied, “lt does.” I said, “NÑow 
you are scolding me but [ do not receive 1t. So, the 
misfortune returns to you and must remain with 
you. Ït 1s Just as inevitable as the echo that follows 
a sound or as the shadow that follows a form. In 
the end, you cannot avoid it. Therefore, be careful 
not to do evil.”——Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 7, Đức Phật dạy: “Có người nghe ta giữ 
đạo, thực hành tâm đại nhân từ, nên đến mắng ta; 
ta im lặng không phản ứng. Người kia mắng xong, 


compassion, 


ta liên hỏi: Ông đem lễ vật để biếu người khác, 
người kia không nhận thì lễ vật ấy trở về với ông 
không? Người kia đáp: “Về chứ.” Ta bảo: “Nay 
ông mắng ta, ta không nhận thì tự ông rước họa 
vào thân, giống như âm vang theo tiếng, bóng 
theo hình, rốt cuộc không thể tránh khỏi. Vậy hãy 
cẩn thận, đừng làm điều ác.” 

Ignoble (a): Hèn mọn——Mean. 

Ignoble deeds: Bất Tịnh Hạnh —Impure deeds, 
or sexual immoralty—Phi phạm hạnh, gồm 
những việc hèn hạ bất tịnh hay dâm ô. 

Ignoble life: Cuộc sống hèn mọn. 

Ignoble trades: Những nghề hèn mọn—Trades 
which a Buddhist should avoid, include butchery, 
hunting, fishing, warfare, weapon makers, dealers 
Of poisons, drugs 
stupefaction and intoxication—Nghề Hèn Mọn— 
Những nghề mà một Phật tử nên tránh, bao gồm 
nghề xẻ thịt, săn bắn, câu cá, đánh trận, làm vũ 
khí, bán chất độc, thuốc và rượu làm hại người. 


and drinks which cause 


lgnorance (n): Avijja (p)—Avidiya or Maya 
(sk)—Moha (skÐ—Mudhaya (p)—Vô Minh— 
Confusion—Delusion—Folly or lIgnorance— 
Stupidity——Unenlightened——Unenlightened 
condition——Non-perception—Unillumined—— 
Unwlilingnes to accept Buddha-truth— 
Unintelligence—Kẻ ngu muội—S¡ Kết hay sĩ mê 
hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý (vô 
minh kết hay phiển não gây ra bởi ngu muội)— 
Vô minh hay sự cuồng si của tâm thức—See Five 
higher bonds of desire, FIive hindrances (A), Eive 
hindrances to spiritual progress, Five ties 1n the 
higher realm, Nine bonds that bind men to 
mortality, Ten kinds of wrong views, Twelve 
conditions of cause and effect, and Fourteen 
unwholesome factors and Delusion. 

(Œ) The meanings of Avidya—Nghfa của Vô 
Minh: 

l1) Ignorance: Stupidity——Delusion—S1 mê. 

2) Unenlightened: Dnilluminated—Không giác 
ngộ. 

3) The first or last of the twelve nidanas: Mắc 
xích thứ nhất hay mắt xích cuối cùng trong 
Thập Nhị Nhân Duyên. 

4) Iilusion or darkness without illumination, the 
Ipgnorance which mistakes seeming for being, 
or 1llusory phenomena for realitles: Cái tâm 


5) 


qI) 


]) 


2) 


3) 


2206 


ám độn, không chiếu rọi được rõ ràng sự lý 
của các pháp. 

lgnorance 1s the main cause of our non- 
enliphtenment. Ignorance os only a false 
mark, so 1t 1s subJect to production, extinction, 
1ncrease, decrease, defilement, purity, and so 
on. lgnorance is the main cause of our birth, 
old age, worry, grIef, misery, and sickness, 
and death: Vô minh là nguyên nhân chính của 
sự không giác ngộ của chúng ta. Vô minh chỉ 
là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh, 
diệt, tăng, giảm, uế, tịnh, vân vân. Vô minh 
chính là nguyên nhân của, sanh, lão, lo âu, 
sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn, và chết chóc— 
See Twelve links of cause and effect. 

The other meanings of Ignorance—Những 
nghĩa khác của Vô Minh: 

lgnorance of the way of escape from 
sufferings, one of the three affluences that 
feed the of  mortalifty 
transmigration—Vô minh không biết gì đến 
con đường thoát khổ là một trong ba lậu hoặc 
nuôi dưỡng dòng sanh tử luân hồi —See 
lgnorance and Three affluences. 
Sometmes Ignorance means “Maya” 
“IHusion.” It complete darkness 
without illumination. The ignorance which 
mistakes seeming for being, or i1llusory 
phenomena for realitles—Có khi Vô minh có 
nghĩa là ảo tưởng. Nghĩa là bóng tối hoàn 
toàn không có ánh chiếu sáng. Vô minh là 
lầm cái dường như với cái thật là, hay hiện 
tượng ảo tưởng mà cho là thực tại. 

One of the three fires which must be allowed 
to die out before Nirvana 1s attained. The 


Stream OrT 


Or 
means 


erroneous state of mind which arises from 
belief in self: Vô minh, sĩ mê hay không giác 
ngộ, một trong ba ngọn lửa cần phải dập tắt 
trước khi bước chân vào Niết bàn. Đây là 
trạng thái sai lầm của tâm làm khởi dậy sự tin 
tưởng về bản ngã. 


qI) Special characteristics of Ignorance—Những 


l) 


đặc tính của Ignorance: 

Vô minh—S¡I mê—Delusion—Stupidity— 
lgnorance 1s not seeing things as they really 
are. It 1s failing to understand the truth about 
le. As long as we have not develop our 
minds to obtain wisdom, we remain Ignorant 


2) 


3) 


4) 


5) 


of the tru nature of things. According to 
Buddhism, Ignorance means regarding the 
self as real—Vô minh là nhìn mọi sự mọi vật 
không đúng như thật. Không hiểu sự thật về 
cuộc đời. Chừng nào mà chúng ta không phát 
triển tâm mình để đạt được trí tuệ chừng đó 
chúng ta vẫn vô minh về bản chất đúng của 
sự vật. Theo Phật giáo, vô minh có nghĩa là 
coi cái ngã hay cái ta là thật—See Avidya. 
The fire of ignorance/hatred burns down the 
forest of merit and virtue: Lửa vô minh đốt 
cháy cả rừng công đức. 

Mohacarita (p—Bẩm tánh si mê—lgnorant 
temperament—See SIx kinds of 
temperamernt. 

Moha (skÐ: Si—Due to 1gnorance, people do 
not see things as they really are, and cannot 
distinguish between right and wrong. They 
become blind under the delusion of self, 
clinging to things which are Impermanent, 
changeable, and perishable. Once anger 
arises, one has nothing but “ignorance.” In 
order to eliminate “ipnorance,” you should 
meditate on causality—Vì si mê mà người ta 
không thấy được cái nhìn như thị, không thể 
phân biệt đúng sai. Ngu sĩ làm cho người ta 
mù quáng về chấp ngã, chấp pháp là những 
thứ vô thường, luôn thay đổi và hoại diệt. Khi 
giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không 
còn gì ngoài “si mê.” Để triệt tiêu si mê bạn 
nên thiển quán “nhân duyên.” **See Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

AlI of our psychological problems are rooted 
1n ignorance, In delusion. Ignorance Is the 
crowning corruption. Our greeds, hates, 
conceits and a host of other defilements go 
hand ¡in hand with our ignorance. The 
solutons are to be found in the problems 
themselves and hence we should not run 
away from our problems. Analyze and 
scrufinize the problems, and you will see that 
they are human problems, so do not attribute 
them to non-humans. Our real problems can 
be solved only by giving up 1llusions and false 
concepts and bringing our lives into harmony 
with reality and this can be done only through 


2207 


meditation—Tất cả những vấn để khó khăn 
của chúng ta đều bắt nguồn từ vô minh và mê 
hoặc. Vô minh là bợn nhơ đứng hàng đầu. 
Tham lam, sân hận, ngã mạn và rất nhiều 
bợn nhơ khác cùng phát sanh chung với vô 
minh. Giải pháp phẩi nằm trong những vấn 
để ấy, và do đó, chúng ta không nên tách rời, 
chạy đi tìm ở đâu ngoài vấn để. Phân tách và 
nghiên cứu cho tận tường chúng ta sẽ thấy 
rằng tất cả những vấn để ấy đều là những 
vấn để của kiếp nhân sinh, của con người, 
vậy thì chúng ta không nên đổ trách nhiệm 
cho ai khác hơn là con người. Những vấn để 
thật sự chủ chúng ta phải được và chỉ được 
giải quyết bằng cách đứt bỏ những ảo kiến và 
những khái niệm sai lầm, và thu xếp nếp 
sống của chúng ta vào khuôn khổ điều hòa 
đồng nhịp với thực tại. Và điều này chỉ có thể 
thực hiện được qua thiển hành mà thôi. 

(ID Categories of Avidya——Phân loại vô minh: 

(A) According to the Awakening of Faith, there 
are two kinds of avidya—Theo Khởi Tín 
Luận có hai loại Vô Minh: 

l1) The radical, fundamental, original darkness or 
Ipnorance considered as a primal condition: 
Căn bản vô minh—Vô thủy vô minh. 

2) “Branch” and “twig” conditions, considered 

as phenomenal: Mạt Chi Vô Minh. 

The underlying tendency to 1gnorance—Vô 

Minh Tùy Miên—See Seven defilements, 

and Seven underlying tendencies. 

(V)The Buddhaˆs teachings on “Avidya” in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“Vô Minh” trong Kinh Pháp Cú: 

1) Ifa fool associates with a wise man even all 
his life, he will understand the Dharma as litle 
as a spoon tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 64): Người ngu suốt đời gần gũi 
người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví 
như cái muỗng múc canh luôn mà chẳng bao 
giờ biết được mùi vị của canh. 

2) A fool with litle wit, goes through life with 
the very self as his own greatest enemy. In 
the same manner, evil doers do evil deeds, 
the fruit of which 1s bitter (Dharmapada 66): 
Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung 
với cừu địch một đường. Cũng thế, những 


(B 


` 


người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác 
nghiệp đi đến khổ báo. 

3) As long as the evil deed done does not bear 
fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; 
but when 1t ripens, then he comes fo grIef 
(Dharmapada 69): Khi ác nghiệp chưa thành 
thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng 
khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhứt định 
phải chịu khổ đắng cay. 

4) Let a fool, month after month, eats only as 
much food as can be piIcked up on the tip of a 
kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth 
part of them who have comprehended the 
truth (Dharmapada 70): Từ tháng này qua 
tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cỏ 
Cô-sa (cỏ thơm), người ngu có thể lấy để 
nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị 
bằng một phần mười sáu của người tư duy 
Chánh pháp. 

53 The fool always 
reputation or undeserved honour, precedence 
among the monks, authorty ¡1n the 
monasteries, honour among other families 
(Dharmapada 73): Kẻ ngu xuẫn thường hay 
muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ 
ngồi cao trong Tăng chúng, oai quyển trong 
Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác. 

**. See Four principal poisonous outfflows, Seven 
messengers, Nine bonds that bind men to 
mortality, and Ten branches of evIls. 

Ignorance and Bhutatathata: Vô minh Pháp 
tính nhất thể—Avidya and Bhutatathata are of the 
same nafure, as are ice and water; the Ice of 
avidya 1s the water of all things, the source out of 
which all enlightenment has come—Vô minh và 
chân như đồng một thể, giống như băng và nước; 
băng vô minh là nước của mọi thứ, là nguồn mà 
trong đó giác ngộ xuất hiện. 


desre for an undue 


Ignorance and desire: Unenlightened desire— 
Si Ái —-Ignorance and desire, or unenlightened 
desire, ipnorance 1s being father, desire 1s mother, 
which produce all afflicion and evil karma—S1 
mê và ái dục hay sự tham ái mê muội, vô minh 
hay sĩ mê là cha, tham ái là mẹ, hai thứ nầy sản 
sanh ra tất cả các phiển não và ác nghiệp. 
Ignorance and dull ideas: Ám độn chướng. 


2208 


Ignorance about the ego: Atmamoha (skt— 
Ngã Si—Sự mê muội về cái ngã—See Four 
fundamental evil passions. 

Ignorance ïn the ego: Ngã si—See Ignorance 

about the ego. 

Ignorance as father: Vô Minh Phụ ——lgnorance 

as father and desire as mother produce the ego— 

Vô minh như cha, tham ái như mẹ sản sanh ra cái 

“ngã”. 

Ignorance, karma and desire: 

Ajnanakarmatrsna (sk)—Vô Minh Nghiệp Ái— 

Vô minh, nghiệp và ái dục là ba lực chính gây ra 

tái sanh —lgnorance, karma, and desire are the 

three main forces that causes reincarnation. 

Ilgnorance and pride: Sĩ Mạn—Ngu sĩ và ngã 

mạn cống cao, hay sự ngã mạn mê muội— 

lgnorant pride. 

Ignorance in regard to the ego: Ngã S¡ Phiển 

NÑão—See Four delusions In reference to the ego. 

lgnoranee or stupidity: Ngu Si—See Six sins 

that smother the six paramitas or the pure mind 
and Seven defilements. 

lgnorance in the trailokya: State of 

unenliphtenment—Vô minh trụ địa—See Five 

States or conditions of all errors found in mortfality. 

Ignorance of the way of escape: The taint of 

Ignorance—Vô Minh Lậu Hoặc—Vô minh trong 

tam giới—See Three affluences. 

lgnorance without beginning: Vô Thủy Vô 

Minh—Căn Bản Vô Minh—Nguyên Phẩm Vô 

Minh. 

l) Prmal ignorance: The perod of 
unenlighenment or ¡Ignorance without 
beginning—Nguyên Phẩm Vô Minh—Hoặc 
thể căn bản của luân hồi sanh tử không có sự 
bắt đầu (không thấu đạt được cái lý tính bình 
đẳng pháp giới). 

2) The period of transmigration which has no 
beginning; since under the law of causality 
everythng has a therefore no 
beginning 1s possible; for If there were a 


cause, 


beginning 1t would be without a cause, which 
is impossible: Gián Cách Vô Minh—Luân hồi 
sanh tử không có sự bắt đầu; theo luật nhân 
quả thì tất cả các pháp hữu vi đều là nhân 
duyên sanh (quả của hiện tại là do nhân của 


thời trước mà sanh ra), không thể nào có sự 
bắt đầu. 

3) Primal Ignorance 1s without beginning; and 
the bhutatathata 1s without beginning, the two 
terms connoting the same Idea: Vọng Chân 
Đông Thể—Căn bản vô minh và chân như 
đều cùng một thể. 

Ignorant (a): Dark—Obscure—Ngu si. 

Ignorant condition: Unenlightened condition— 

Considered as In primal action, the stirring of the 

perceptive faculty, associated with corpus or 

substance—The objective illusory world—Vô 
minh nghiệp tướng —Vô minh hay tình trạng 
không giác ngộ—See Three subtle conceptions. 

Ignorant condifion before discernment and 

differentiation: Primal ignorance—Căn bản vô 

minh. 

Ignorant and dull ideas: Ám độn chướng—See 

Ten hindrances. 

Ignorant law: Ngu Pháp——lIgnorant, or immature 

law, or method, 1.e. that of sravakas and pratyeka- 

buddhas, Hinayana—Còn gọi là Tiểu Thừa Ngu 

Pháp, một trong hai loại Tiểu Thừa, Thanh Văn 

và Duyên Giác, chỉ mê chấp ở ngu pháp mà 

không hiểu được diệu lý pháp không của Đại 

Thừa. 

Ignorant like a chỉld: Bàla (sk)—Ngu đồng 

(ngu như một đứa con nít). 

Ignorant monk: Ngu Tăng (vị tăng bị vô minh 

khống chế). 

Ignorant percepfion: Vô Minh Kiến—lIgnorant 

view of phenomena which produces all kinds of 

1llusion—Views produced by ignorance—Tà kiến 
sanh ra bởi vô minh. 

Ignorant preceptor: Ám Chướng—A person 

who only 

undestanding the meanings of sutras—Chỉ chuyên 
vào công phu tọa thiển, mà không thông hiểu 
nghĩa lý của kinh điển. 

Ignorant temperament: Mohacarita (p—Bẩm 

mê—lgnorance—See Six kinds of 

temperamernt. 

Ignorant and undeveloped beings: Bahu-jana 

(sk)—Quần Manh—All the shoots, SpTOufS, OF 

1mmature things, 1.e. all the living as 1gnorant and 

undeveloped—Những øì mới lú mầm chưa thành 


Cares for meditaton without 


tánh sĩ 


2209 


thục, ví với những chúng sanh mới phát tâm đạo, 
chưa phát triển, hãy còn bị vô minh che lấp minh 
tâm. 

Ignorant and unenlightened: Mudha (sk)— 
Ngu sĩ (không giác ngộ). 

Ignorant views: Vô Minh Kiến. 

Ignore the evil and highlight the øood: Ẩn ác 
dương thiện (tốt khoe xấu che). 

Igyo (jap): Quy Ngưỡng—See Igyo-Shu. 
Igyo-Shu (jap): Quy Ngưỡng tông—A_ Zen sect 
established by Pai-Ch?ang-Huai-Hai—Một dòng 
Thiển được sáng lập bởi ngài Bách Trượng Hoài 
Hải—See Pai Chang Huai Hai. 

lhai (jap): A Japanese Buddhist term for 
“Ancestral tablet.”—Thuật ngữ Phật giáo Nhật 
Bản có nghĩa là “Bài vị” (tấm bia nhỏ để tên 
người quá cố được thờ trong chùa). 

I-Hsing: Nhất Hành —According to Prof. Junjiro 
Takakusu ¡mm The Essentials of Buddhist 
Phiosophy, I-Hsing (683-727), a pupil of 
Subhakarasimha, who was well versed ¡n the San- 
Lun, the Zen, the T”ien-T”ai, and the calendar, 
assisted Subhakarasimnha 1n his translatlon of the 
“Great Sun" text. On hearing the lecture from his 
teacher, I-Hsing compiled a commentary on the 
“Sun” text called Ta-Jih-Ching-Su. Since he was a 
savant of the T”Ien-T”ai doctrine, his commentary 
1S Sald to contain some of the T”ien-T”ai tenets. 
The commentary, as 1t was left in an unrevised 
manuscript, was afterward revised by Chih-Yen, a 
pupIl of Subhakarasimha, and Wên-Ku, a pupil of 
Vajrabodhi, and was called by a new name Ta- 
Jih-Ching I-Shih. The Tomitsu follows the former 
revision whilt the Taimifsu adopts the latter. I- 
Hsing studied under the two Indian teachers 
Subhakarasimha and Vajrabodhi, and received the 
cults of both the Realm of Matrix Repository 
(Garbhadhatu) and the Realm of Diamond 
Elements (Vajradhatu), but he 1s said to have held 
the latter as the more Important of the two——Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, Nhất Hành (683-727), đệ tử của 
Thiện Vô Úy, tỉnh thông về Tam Luận, Thiên, 
Thiên Thai và lịch số, từng giúp Thiện Vô Úy 
dịch kinh Đại Nhật. Nhờ nghe thầy giảng, Nhất 
Hành đã trước tác một bản sớ về Kinh Đại Nhật, 
gọi là Đại Nhật Kinh Sớ. Vì là một học giả uyên 


thâm về Thiên Thai giáo, nên bản sớ giải của ông 
được xem như chứa đựng rất nhiều giáo nghĩa 
Thiên Thai. Bản cảo lưu truyền chưa được tu 
chính, sau cùng được Trí Nghiễm, đệ tử của Thiện 
Vô Úy và Ôn Cổ, đệ tử của Kim Cang Trí, hiệu 
đính và đặt tựa lại là Đại Nhật Kinh Thích Nghĩa. 
Đông Mật vẫn y theo bản kinh cũ chưa được tu 
chính, trong lúc Thai Mật lại dùng bản được hiệu 
đính nầy. Nhất Hành theo học với cả hai Pháp sư 
Ấn Độ là Thiện Vô Úy và Kim Cang Trí và được 
cả hai truyền cho các nghi quỹ về Kim Cang Giới 
(Vajradhatu) và Thai Tạng Giới (Garbhadhatu), 
nhưng có người cho rằng ông coi Kim Cang Giới 
quan trọng hơn. 

ljuku-ka (jap): Vipaka-phala (skÒ—Maturation 
of effect—DI thục quả——Fruit ripening differently, 
or heterogeneous cffect produced by 
heterogeneous cause, i.e. in another incarnation, 
or life, e.ø. the condition of the eye and other 
Organs now resuling from speclIfic sins or 
otherwise in previous existence—Quả báo khác 
thời mà chín, như trong một kiếp tái sanh nào đó 
thì do cái nhân đời trước mà ngũ căn đời nầy sẽ 
xấu, đẹp, thông minh, ngu độn (chứ không phải là 
thiện ác nữa, do đó mới gọi là đị thục quả). 

Ikeda Daisaku (-1928): Third president of Soka 
Gakkal, one of the largest Buddhist organ1zations 
1n Japan. He first encountered the organization In 
1947 and became a passionate adherent soon 
after. Following the death of the organizatlon”s 
second president, Josei Toda (1900-1958), he 
succeeded him and began a program of expanding 
the membership of the organization. Today 1t 
claims several million followers in Japan, but the 
membershIp has split In recent years as a result of 
conflict between lay Soka Gakkal and the priesfs 
of Nichren Shoshu over the leadership and 
direction of the organizaton. UỦnder Ikeda”s 
leadership 1t has also expanded 1s activities 
overseas and today has many thousands of 
members in Europe and ¡in the USA——VỊ chủ tịch 
thứ ba của tổ chức Soka Gakkai, một trong những 
tổ chức Phật giáo lớn nhất ở Nhật Bản. Lần đầu 
tiên ông gặp tổ chức này vào năm 1947 và chẳng 
bao lâu sau đó ông trở nên hết sức gắn bó với nó. 
Sau khi vị chủ tịch thứ hai là ông Josei Toda qua 
đời thì ông lên kế vị và bắt đầu chương trình mở 
rộng tư cách hội viên của tổ chức. Ngày nay tổ 


2210 


chức này tuyên bố có đến vài triệu tín đồ ở Nhật, 
nhưng số tín đổ đã bị chia chẻ do hậu quả của 
cuộc tranh chấp giữa nhóm tại gia Soka Gakkai 
và nhóm Tăng lữ Nichiren Shoshu trong quyền 
lãnh đạo và đường hướng hoạt động của tổ chức. 
Dưới sự lãnh đạo của Ikeda tổ chức đã mở rộng 
hoạt động ra hải ngoại và ngày nay có hàng ngàn 
hội viên ở Âu Châu và Hoa Kỳ. 

Ikegami (jap): Vùng Trì Thượng (gần Đông 
Kinh, Nhật Bản). 

Ikkatsu (jap): Một tiếng hét—See Katsu and 
Lin-Chi I-Hsuan. 

Ikkyu Sojun (1394-1481): One of the most 
Japanese Zen masters, particularly 
renowned for his unorthodox lifestyle and his 


famous 


poems exfolling the virtues of wine and sex. He Is 
known ¡n the history of Zen as much for his 
profound wit as for his profound realization of 
Zen. He mocked the deterirorating Zen of the 
greaft of his time. Thouph he 
belonged to the Rinzai tradiion, he often 
castigated Ifs leaders for their doømatic adherence 
to form and tradition. In 1420, while meditating by 
night in a boat on a lake, at the sudden caw of a 


mOonasferies 


crow, he experlenced enlightenment. Confirmed 
by his master as his dharma successor, like his 
master, he kept monastic le at a distance. 
Inially he lived as a hermit on Mount Jou and 
later 1n his “hut of the blind ass in Kyoto. In 1474, 
he was appointed by the Imperial house as abbot 
of Daitoku-ji He avoid this 
appointment, but he tried not to live in Daitoku-JI 


could not 
1n Shuon-an, a small temple in his home village of 
Makl until he passed away in 1481. It 1s reported 
that he was so disturbed by the ossification of Zen 
that he tore up the certificate of awakening (Inka- 
Shomel) given to him by his master, and he 
refused to name a dhrama-successor. He was also 
a poet who praised the great masters of the 
ancient times, and often called himself as “the 
blind ass.” 

Who among Lin-Chi”s students 

Give a hoot 

About the authentic transmission? 

In their school 

Thereˆs no shelter 

For the blind ass 

'Who, on the road 


With staff and straw sandals, 

Finds truth. 

There they practice Zen on sure øround, 
Comfortably leaning back, 

For ther own profït. 


Ten days 

In the monastery 

Made me restless. 

The red thread 

On my feet 

Is long and unbroken. 

If one day you come 

Looking for me, 

Ask for me, 

At the fishmongers, 

In the tarven, 

Or ¡in the brothel. 
Một trong những thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản, 
đặc biệt nổi tiếng về lối sống không theo chính 
thống của ông và những bài thơ tán dương công 
đức của rượu và tình dục. Ông được biết đến trong 
lịch sử Thiển về sự hài hước thâm sâu và sự 
chứng ngộ sâu của mình. Ông châm biếm loại 
thiển đang bị suy tàn trong các tự viện lớn vào 
thơì của ông. Dù ông thuộc dòng Lâm Tế, ông 
thường chỉ trích nghiêm khắc lãnh tụ của tông 
phái vì việc cứng nhắc trong giáo pháp và hình 
thức của truyền thống. Vào năm 1420, ông đạt 
được đại giác vào một đêm trên con thuyển khi 
nghe tiếng kêu của một con quạ giữa lúc đang 
thiển định sâu. Ông được thây xác nhận là ngươì 
kế vị Pháp. Cũng như thầy mình, ông đứng xa sinh 
hoạt thiển viện. Lúc đầu ông ở ẩn tại Jou, rồi ra 
sống trong “túp lều của con lừa mù” tại Kyoto. 
Năm 1474, ông được nhà vua bổ nhiệm làm viện 
trưởng tu viện Đại Đức Tự. Tuy không thể từ chối 
sự bổ nhiệm này, ông luôn tránh lưu lại tu viện, 
mà thường lui về ở tại Shuon-an, một ngôi chùa 
nhỏ tại quê ông ở làng Maki cho đến khi ông thị 
tịch vào năm 1481. Người ta tường thuật rằng ông 
rất phiền toái vì sự hóa đá của Thiển (cứng nhắc) 
đến độ ông xé bỏ giấy chứng nhận giác ngộ do 
thầy ông cấp, và chối bỏ luôn cả việc được làm 
Pháp tử của mình. Ông còn là một thi sĩ thường ca 
ngợi các thầy thiển thời xưa và tự coi mình như 
một con lừa mù. 

Có môn đồ Lâm Tế nào 


2211 


Còn chăm lo 

Tới truyền thống thật? 

Trong các nhà trường của họ 

Không có nơi ẩn náu 

Cho con lừa mù 

Đi tìm chân lý 

Chân mang dép và tay chống gậy. 

Họ thực hành thiển trên nền đất vững, 
Trong tiện nghi và trong sự an toàn, 
Vì mối lợi của mình. 


Mười ngày đã qua 

Trong tu viện 

Làm cho tôi đầy những lo âu, 

Sợi chỉ đỏ 

Dưới chân tôi 

Thật dài nhưng còn nguyên vẹn. 

Nếu một ngày kia có ai đến 

Tìm tôi, 

Hãy hỏi tôi, 

Tại nơi anh hàng cá, 

Tại nơi quán rượu, 

Hay tại nơi nhà thổ. 
Ikomayama (jap): Núi Sinh Cư (Nhật Bản). 
Iksani (skt): Iksana (sk)——Y Sát Ñi—According 
to the Kosa Sastra, this 1s a kind of magic mode of 
reading another”s thoughts—Theo Câu Xá Luận 
thì đây là một loại chú thuật mà người luyện có 
thể biết được những ý nghĩ trong tâm người khác. 
Iksvaku (sk: Cam Giá Nhứt Soa Cưu 
'Vương——One of the surnames of SakyamunI, from 
a legend that one of his ancestors was born from a 
sugar cane—Một trong các họ của dòng Thích Ca, 
theo truyền thuyết là một trong những ông tổ của 
Ngài đã được sanh ra từ trong một cây mía. 
Iksvaku-Virudhaka (skt: Cam Giá Vương— 
Vua Mía, mà người ta nói là một trong những ông 
tổ của dòng Thích Ca, nhưng những người khác 
cũng cho đây là tổ của dòng họ mình —King of 
the sugar-cane, said to be one of the ancestors of 
SakyamunI, but the name 1s claimed by others. 
HH (a): Sick—A person who 1s not enlightened is 
“II” by definiion. The healing process 1s the 
conversion of suffering Into the aspiration to aftain 
enlightenmernt. 
Hl-affected: — Ác 
1ntent—Malicious. 





ý—Hatred—TII-wiIl—II- 


Hlegal (a): Bất 

Unlawful——Hlicit. 

II-feeling: Ác Cảm ——Aversion—Antipathy— 

Dislike—TII-feeling. 

Ill-gotten gaïns: Của phi nghĩa. 

HlIs of meditaton: Thiền bệnh (including 

wandering thoughts and illusions—bao gồm tán 

loạn và ảo tưởng). 

Hl-proportioned (a): Quá tỷ lệ (quá cỡ). 

HIl-thinking: Bad intention—Ác Giác—Ác niệm. 

H thoughfs: Bad intention——Evil thoughts—One 

of the three subversions or subverters—Tưởng 

điên đảo hay ác tưởng, hay tư tưởng xấu xa, một 

trong ba loại điên đảo—See Three subversions. 

1) Resentment: Oán hận. 

2) Grecd: Tham lam. 

3) Jealousy: Ganh ty. 

4) Anger: Sân giận. 

5)Wishing to harm others: Muốn hại người. 

6) Wrong views: Tà kiến. 

7) Slander: Phỉ báng. 

8) Lying: Nói dối. 

9) Arrogance: Cống cao ngã mạn. 

Stealing: Trộm cấp. 

11) Sexual misconduct: Tà dâm. 

12) Substance abuse: Hút, uống hay chích những 
chất cay độc. 

13) Double-tongued: Nói lưỡi hai chiểu. 

14) Harsh speech: Nói lời độc ác. 

15) Bad attitudes: Thái độ xấu ác. 

16) Wrong discernments: Phân biệt sai lầm. 

17) Faithlessness: Không có niểm tin. 

18) Ignorance: Sĩ mê. 

19) Thought of killing: Tư tưởng sát sanh. 

20) Causing trouble: Gây rối, etc. 

HH-treat (v): Bạc đãi —To maltreat. 

Il-treatment, or kiling of monks or nuns, 

or force them to leave the monasferies to 

return to worldly life: Ngược đãi giết chóc chư 

Tăng Ni hoặc buộc họ phải hoàn tục—See Five 

betrayals (HI). 

Hl-will: Vyàpàda (p)—Ác tâm —Grievance— 

Hatred—Malevolence——Resentmett. 

1) Hl-intent: Ác ý—Ác tâm (hatred: sân hận)— 
Malevolence——Malicious—Tlll-intent—See 
Hatred. 


hợp pháp—lllegitimate— 


2212 


2) Dosacarita (p): Bẩm tánh sân hận—Hateful 
temperament—See SIx kinds of 
temperamett. 

3) Hatred: Sân—As in the case of lust or sense- 
desire, 1t IS unwise or unsystemaftic atfention 
that brings about I1ll-will, which when not 
checked propagates Ifself, saps the mind and 
clouds the vision. It distorts the entire mind 
and 1ts properties and thus hinders awakening 
to truth, and blocks the path to freedom. Lust 
and 1ll-will based on ignorance, not only 
hamper mental growth, but act as the root 
cause of strife and dissension between man 
and man and natlon and antion—Cũng như 
trường hợp của tham dục, do bởi không tác ý 
như lý mà sân hận phát sanh, khi sân hận 
phát sanh nếu không được ngăn chặn sự sinh 
sôi nẩy nở của nó, nó sẽ làm cho tâm chúng 
ta cùn nhụt và che lấp mất trí tuệ của chúng 
ta. Sân hận làm méo mó tâm và các tâm sở 
của nó, vì vậy nó cản trở sự tỉnh giác và đóng 
mất cửa giải thoá—See Fourteen 
unwholesome factors. 

See FIve hindrances (A), and Five hindrances 

fO SpIrifual progress. 

Hation (n): Sự suy luận. 

Hlative sense: Ý nghĩa được suy luận ra. 

IHicit (a): Bất hợp pháp. 

IHIimitable glorious radiance: An endless 

splendid ligh—Ánh hào quang huy hoàng vô hạn. 

IHIimitable spiritual regions of the Buddhas: 

Giới ngoại—The realm outside of the three 

limitations of desire, form and formlessness—— 

Quốc độ ở ngoài ba cõi Dục giới, Sắc giới, và Vô 

sắc giới (ngoài ba cõi nầy là cõi tịnh độ của chư 

Phật, Bồ Tát). 

IIimitables: 

I) Tâm Sở Vô Lượng: See Forty meditation 
subJects, and FIfty-two mental stafes. 

2) Absolutely free or unhindered: Universal— 
Nhất Thiết Vô Chướng Ngại—Hoàn toàn 
thoát khỏi mọi chướng ngại. 

Hllness (n): Bịnh. 

Hlness and Death: Bịnh Tử—Both illness and 

death are natural causes of events In our life. To 

avoid suffering, Buddhists must accept them with 
understandine—Bịnh Tử. 


+ 


1) Both illness and death are natural causes of 
events In our life. To prevent( suffering, 
Buddhists accept with 
understanding: Bịnh và chết là những nguyên 


must them 
nhân tự nhiên của những biến cố xấy ra trong 
đời sống chúng ta. Để tránh khổ đau người 
Phật tử phải chấp nhận chúng trong hiểu biết. 
2) According to the Nirvana Sufữra, Just as a 
mother loves the sick child most, so Buddha 
loves the most wicked sinner: Theo Kinh Niết 
Bàn, Đức Phật thương những kẻ phàm phu 
nặng nghiệp nhiều, cũng giống như người mẹ 
thương đứa con nghèo khó bệnh tật nhiều 
nhất. 
Hlnesses of meditation: Thiền Bệnh— The 
1llnesses of meditation, 1.e. wandering thoughts, 
1llusions, or the illusions and nervous troubles of 
the mystic—Các loại bệnh gây ra bởi người tham 
thiển mà không hiểu rõ về thiển như vọng tưởng 
hay vọng kiến. 
Hlness as the result of previous karma: 
Nghiệp Bịnh—Bệnh nghiệp hay bệnh gây ra do 
nghiệp của nhiều đời trước. 
Iluminate (v): Chiếu sáng —Rọi sáng —Dạy 
dỗ—Giáo hóa. 





IlIuminated intellect: Trí chiếu sáng— 
Enliphtened Intellect. 

Hluminated mỉnd: Bodhi Budh (skÐ— 
Bodhihrdaya or Bodhicitta (sk—Perfect 
knowledge——Transcendent understanding 
Perfect wisdom——Enlightened mind—Giác 


Tâm—Đạo Giác Tâm—Bồ Để Tâm——Tâm Minh 
Quang—The of cenliphtenment, the 
1lluminated mind, the original nature of man—Cái 


mind 


điệu tâm bản giác hay bản tánh nguyên thủy của 
Con người. 

Iluminating cause: Liễu nhân—The revealing 
cause (knowledge and wisdom)—See Two causes 
(A). 

Iluminating or explaining the law-wheel: 
The thirty years teaching of the Prajna (Bát Nhã) 
or Wisdom Sutras—Chiếu Pháp Luân—See 
Three periods of the Buddha”s teaching. 
IHuminating all thỉings: Chiếu rõ các pháp— 
See Ten kinds of actions of knowledge (7). 
Iuminating view of things: Cái nhìn chiếu 
diệu vào hiện hữu. 


2213 


Hlumination (n): Quang minh. 

l) Bodhi (skt: Enliphtenment—Sự soi sáng— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 27, of 
1llumination. Great Enlightening Beings who 
abde in the of the 
differentiated bodies of all sentient beings 
wIll also acquire ten kinds of illumination 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười 
thứ quang minh chói sáng của chư đại Bồ Tát. 
Chư Đại Bồ Tát trụ trong Nhứt thiết chúng 
sanh sai biệt Đại Tam muội cũng sẽ được 
mười thứ quang minh chói sáng—See Ten 
kinds of illumination. 

2) Prabha (sk0: Brightness—Light—Splendor—— 
Ánh sáng Quang minh—Quang huy— 
Ray—Beam—There thee kinds of 
ligh—Có ba loại ánh sáng —See Two kinds 
of light and Three kinds of lipht. 

lIluminatons of knowledge: Trí quang 

chiếu —According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten 1lluminations of 

knowledge of Great Enlightenng Beings. 

Enlightening Beings who abide by these can attain 

the illumination of supreme knowledge of all 

Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 

mười trí quang chiếu của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí quang 

chiếu vô thượng của tất cả chư Phật —See Ten 

1lluminations of knowledge of Great Enlightening 


there are ten kinds 


Cconcentration 





are 


Beings. 
Iluminaton of knowledge of certain 
attainment of supreme perfect 


enlightenment: Trí quang chiếu quyết định sẽ 
thành chánh đẳng chánh giác —See 
1lluminations of knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

Ilumination of knowledge developing the 
determinafion of enlightenment through 
associafion with the wise and accumulation 


Ten 


0f roofs of øoodness: Trí quang chiếu y chỉ 
thiện tri thức phát tâm Bồ Đề tích tập thiện căn— 
See Ten 1lluminations of knowledge of Great 
Enliphtening Beinss. 

Ilumination of  knowledge 
inconceivable greaft means of access f0 


expounding 


truth: Trí quang chiếu diễn thuyết bất khả tư 
nghì quảng đại pháp môn—See Ten illuminations 
of knowledge of Great Enlightening Beings. 
IHlumination of knowledge fulfilling all 
transcendent ways: Trí quang chiếu đây đủ 
tất cả các Ba La Mật —See Ten ¡lluminations 
of knowledge of Great Enlightening Beings. 


IHluminaton of knowledge seeing all 
Buddhas: Trí quang chiếu thấy tất cả Phật—See 
Ten Illuminatons of knowledge of Great 
Enliphtening Beings. 


IHlumination of knowledge of seeing all 
senfienf beings dying ïn one place and being 
born in another: Trí quang chiếu thấy tất cả 
chúng đây sanh kia—See Ten 
1lluminations of knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

IHluminaton of knowledge showing all 
Buddhas: Trí quang chiếu thị hiện tất cả chư 
Phật—See Ten illuminations of knowledge of 
Great Enlightening Beings. 

IHluminaton of knowledge  skillfully 
comprehending the spiritual powers of all 
Buddhas: Trí quang chiếu thiện xảo biết rõ tất 
cả chư Phật thần thông oai lực—See Ten 
1lluminations of knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

IHlumination of knowledge teaching all 
senfient beings so they may abide in the 
state of enlightenment: Trí quang chiếu giáo 
hóa tất cả chúng sanh đều khiến an trụ Như Lai 
đị—See Ten illuminations of knowledge of 
Great Enlightening Beings. 

IHlumination of knowledge understanding 
the doctrines of all scriptures: Trí quang chiếu 
tất tu-đa-la pháp môn—S§ee Ten 
1lluminations of knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

HHIuminative (a): Sáng sủa. 


sanh chết 


. 
hiểu cả 


Huminative way: Con đường sáng. 

IIlumine the world: Chiếu sáng thế giới. 

HHusion (n): Màya (skt)—Bào ảnh. 

l) Dust—lmpurity—Moral  impurity—Mental 
1mpurity—Whatever misleads or deludes the 
mind—Defilement—Cấu. 


2214 


2) Ipgnorance: Unenlightened and led astray—S1I 
Mê—Tâm ngu si mê muội đối với sự lý, 
không tin nhân quả luân hồi, nghi ngờ chánh 
pháp. 

3) Bào ảnh —Things ¡in the phenomenal world 
are not real or substantial, as ordinary people 
regard them to be. They are transient, 
momentary, 1nsubsftantial, 
subJect to constant alteration. In reality, they 
are like phantoms or hallucinations—Áo 
ảnh—Áo tưởng— Tất cả những hiện tượng 
không thật như người ta tưởng. Chúng tạm bợ, 
vô thường và không có thực thể. Kỳ thật 
chúng là những bóng ma ảo ảnh. **See 
Vipallasa, Two aspects of illusion, and Three 
kasaya. 

Ilusions arise in practice: Sự hoặc—See Two 

aspecfs of illusion (B). 

Illusion arises from primal ignorance: Vô 

Minh Hoặc —The i1llusion arising from primal 

Ignorance which covers and hinders the truth, one 

of the three 1llusions—Một trong tam hoặc, những 

nghi hoặc ảo tưởng khởi sanh bởi căn bản vô minh 
làm che đậy sự thật. 

IHlusions arise through contac( with the 

world: Tư hoặc—See Two aspects of illusion 

(A). 

Illusion arising from primal ignorance: Vô 

Minh Hoặc —See Three kinds of affliction. 

Ilusion-body: Áo thân. 

Ilusion of the body: Thân Kiến—See Satkaya- 

drsti. 

IIlusion city: Hóa Thành —The magic city in the 

Wonder Lotus Sutra; If typifies femporary or 

incomplete nirvana (the imperfect nirvana of 

Hinayana)—Thành phố ảo tưởng trong Kinh Diệu 

Pháp Liên Hoa; là Niết bàn tạm thời và không 

hoàn toàn trong trường phái Tiểu thừa. 

IHlusions connected with principles: Lý 

Hoặc——TIllusion In regard to fundamenrtal truth, 1.e. 

the reality of the ego and things, In contrast with 

1llusion In regard to things themselves—Những 
kiến hoặc như ngã kiến hay mê hoặc trước chân 
lý (cái hoặc vô minh căn bản che lấp các lý trung 
đạo, làm cho nó không sáng tổ được là lý hoặc; 
kiến hoặc hay tư hoặc, hay cái hoặc trần sa có thể 
ngăn cản sự tướng hóa đạo, gọi là sự hoặc) thì gọi 


Indefinite, and 


là lý hoặc, đối lại với sự hoặc hay mê hoặc trước 
sự tướng của thế gian—See Two aspects of 
1llusion (B). 

Ilusion of desire: IIlusion of love—Á¡ hoặc. 
Illusion and enlightenment: Mê ngộ. 

Illusion and enlightenment are 
fundamentally the same: Mê Ngộ Bất Nhị— 
They are of the one Buddha-nature—Mê và ngộ 
trên căn bản không sai khác. Chúng chỉ là một 
tánh—See Non-dual dharma. 

IHusion of love: Illusion of desire—Ái hoặc. 
Ilusion mỉnd: Ảo tâm—Vọng tâm—Mind ¡is 
unreal—The mind which results in complexity and 
confusion—Tâm khởi niệm phân biệt sinh ra hết 
thảy mọi cảnh giới—See Two minds (A). 

Ilusion of percepfion: Illusion of mind—Thức 
ảo (Thức điên đảo). 

Ilusion in pracfice: Tu Hoặc—lllusion, such as 
desire, hate, efc., In practfice or performance, I.e. 
1n the process of attaining enlightenment—Khi tu 
đạo ngươì ta cố gắng dứt bổ mọi nghi hoặc, mê 
muội tham, sân, si, để tiến đến giác ngộ. 

Illusion of a real ego: Ngã Điên Đảo —The 
1llusion that the ego has real existence. One of the 
four inverted or upside-down 1deas, the illusion 
that the ego ¡is real—Phiễển não vì cho rằng ngã là 
có thực—See Four upside-downs. 

Husion of seeing thỉngs as they seem, not as 
they really are: Kiến Lưu—Tà kiến hay những 
suy tưởng ảo ảnh hay kiến hoặc của tam giới— 
Wrong views, or the Ilusion of seeing things as 
they seem, not as they really are—See EFour 
currents that carry thinking along. 

Ilusions and tempftafions that arise from 
ignoranee: Vô minh hoặc—See Three delusions 
Œ@). 

Ilusions and tempfafions arise from false 
views or theories: Kiến hoặc—Perplexities 
arise from false views or theories—Những ảo 
giác hay cám dỗ khởi lên từ sự suy đoán sai lầm 
về tà kiến hay tà thuyết See Two aspects of 
1llusion (A). 

Ilusion and tempfafton throuph the 
immense variefy of dufies in saving others: 
Trân sa hoặc——See Three delusions (1). 


2215 


IHlusion that thỉings are real and have 
independent existence: Tế hoặc hiện hành 
chướng (vi tế hiện hành phiền não chướng)—See 
Ten hindrances. 

Ilusion of thoughts: Tư Hoặc (tu hoặc)— 
Thoughts arising through contact with the world or 
by habifs such as desires, anger, Infatuation, efc. 
— Tư tưởng khởi dậy qua tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài hay những thói quen như tham, sân, sĩ, vân 
vân—See TWwo aspects of illusion (A). 

Hlusion of the three realm: Giới Hoặc —Giới 
Nội Hoặc —lllusion of, or in, the three realms 
(desire, form, and formlessness) which gIves rIse 
to rebirths, one of the three 1llusions—Một trong 
tam hoặc, kiến tư hoặc khiến con người tiếp tục 
lăn trôi trong luân hồi sanh tử—See Three classes 





of delusive views or delusions. 

IIlusion of view: Tà kiến điên đảo—One of the 
three kinds of illusion. The other two are 1llusions 
of perception and thoupht. Right understanding 
alone removes these 1llusions and helps man to 
cognize the that all 
appearance. Ït ¡is only when man comes out of this 


real nafure underlies 
cloud of illusions and perversions that he shines 
with true wisdom like the full moon that emerges 
brilliant from behind a black cloud—Một trong ba 
loại điên đảo. Hai loại kia là Tưởng điên đảo và 
Tâm điên đảo. Chỉ có Chánh kiến mới đoạn trừ 
những vọng tưởng điên đảo nầy, và giúp người ta 
nhận ra bản chất thật nằm trong mọi giả tưởng. 
Chỉ khi nào con người thoát ra khỏi đám mây mù 
ảo tưởng và điên đảo nầy thì con người mới chói 
sáng với chánh trí, giống như ánh trăng rằm thoát 
khỏi đám mây đen vậy. 

IIusion of viewing the seeming as real: Kiến 
Lậu—Áo tưởng tà kiến cho rằng những thứ giả 
hợp là có thật. 

IHusions without actuality: Huyễn hóa không 
thiệt. 

Iusionism (n): Người theo chủ nghĩa xem vật 
chất chỉ là huyễn giả. 

Ilusionist: Conjurer—Áo sư. 

HIlusive: Màya (sk)—Ảo—IIlusory—Unreal— 
Vague—See Illusion. 

IIlusive miỉnd: Which results in complexity and 
confusion—Vọng tâm——Tâm khởi niệm phân biệt 


sinh ra hết thảy mọi cảnh giới—See Two minds 
(A). 

IIusive views of the body or self: Thân kiến— 
Wrong views of the body or selfF—See Five higher 
wholesome deeds (B). 

IHusive views in self-grasping: Thủ kiến— 
Wrong views In self-grasping—See Five higher 
wholesome deeds (B). 

Illusive views and thoughfs: Misleading views 
and thoughts—Kiến Tư Hoặc—See Three kinds 
of affliction. 

the 


VIeWS In 


lIHlusive views ïn 
precepts: Giới kiến—Wrong 
understanding the precepts—See Five higher 
wholesome deeds (B). 

HHIusive vision: Confused vision—Deceptive 
vision—Huyễn. 

Ilusive world: Ảo trần. 

Hlusory (a): Màya (sk)—Áo giác (như huyễn)— 
False feeling—IIlusive—Magical—Unreal— 
Vague—See Illusion. 


understanding 


Ilusory appearanee: Maya-nimitta (sk)—Áo 
tướng—Huyễn tướng. 

Ilusory body: Ảo thân—This body is not real 
but an illusion—Thân này không thật mà chỉ là 
huyễn giả. 

Hlusory and defiled: Ảo Cấu —lllusory and 
defiled (body and mind are alike illusion and 
unclean)—Áo ảnh và cấu trược (thân và tâm cũng 
là ảo ảnh và cấu trược). 

Ilusory ego: Giả ngã. 

Illusory existenee: Áo hữu. 

IHusory ideas: Tương Tục Giả——lllusory ideas 
confinuously succeed one another producing other 
1llusory Ideas, one of the three hypotheses of the 
Satya-siddhi-sastra—Một trong tam giả của 
Thành Thực Luận. Hết thảy các pháp hữu vi đều 
do nhân quả tương tục, đó chỉ là giả hữu, chứ 
không thực the—See Three fallacious 
postulates. 

IHusory knowledge: Parikalpia (sk)—Kiến 
thức huyền ảo—lllusory knowledge ¡is the false 
attribution of an imaginary Idea to an object 
produced by Ifs cause and conditions. Ít exists only 
1n one”s Imagination and does not correspond to 
reality—Huyễn ảo là sự gán ghép sai lầm một ý 


có 


2216 


tưởng không có thực cho một đối tượng do nhân 

duyên tạo ra. Đối tượng nây chỉ hiện hữu trong trí 

tưởng tượng và không tương ứng với thực tại— 

See Three degrees of knowledge. 

IIusory views: Kiến Hoặc Tư Hoặc—Illusory or 

misleading views and thoughts—Áo tưởng đưa 

đến tà kiến. 

1) Delusions ¡in the visible world: Kiến Hoặc— 
Các loại vọng kiến, phân biệt tà vạy, gây ra 
những mê hoặc. 

2) Ilusions in the mental or moral world: Tư 
Hoặc—Lấy tình cảm mê chấp tham, sân, sĩ, 
mà nghĩ cảm về vạn hữu trên thế gian. 

IHlusory vision: Confused vision—Deceptive 

vision—Illusive vision—Huyễn. 

Ilustrations of unrealify: Thí dụ về mộng 

huyễn—Six ïllustraions of unrealiy ¡in the 

Diamond Sutra—Sáu thí dụ về mộng huyễn—See 

Six Illustrations of unreality. 

Image (n): Patbimba (p)—Pratibimba (skÐÙ— 

Ảnh tượng (hình và bóng, theo đạo 

Phật đây là những hình ảnh phản tác trong tâm 

thức). 

l) A pictre in a  paimting: 
Photograph—Ảnh—Hình tượng. 

2) A statue: Tượng. 

3) A craving: Tượng chạm trỗ. 

4) Image—Reflection—Những hình ảnh phản 
tác trong tâm thức—See Pratibimba. 

53) Nimitta (skÐ: Appearance—Image—Mark 
Outward—Hình ảnh. 

6) In Consciousness-only theory, “Image” refers 
to the varIous Images manifested in the mind 
due to discrimination: Theo Duy Thức Học, 
ảnh tượng chỉ những hình ảnh hiện lên trong 
tâm thức do sự phân biệt. 

Image of a Buddha: Pratima (skQ——Hình tượng 

Phật. 

Image of a Buddha of metfal or gold: Kim 

Thân Đức Phật— Tượng Phật bằng kim loại hay 

bằng vàng. 

Image of the Dharma Wheel: Hình Pháp 

Luân. 

Image of gold glory: Thiệm Bộ Quang Tượng— 

Especially the Iimage of Sakyamuni attributed to 

Anathapindaka——Tôn tượng rực rỡ, đặc biệt là tôn 


Reflection 





Picture— 





tượng của Phật Thích Ca được Ngài Cấp Cô Độc 
cho đúc. 

Image or likeness (of Buddha): Pratima 
(skt)—Hlình tướng. 

Images and sutras: Tượng kinh—Hình tượng và 
kinh điển. 

Image of Vairocana in the open: Suyễn Phật. 
Image of wood: Mộc Phật Tượng Phật bằng 
gỗ—A Buddha of wood. 

Imageless (a): Vô Tướng—See Alaksana. 
Imagelessness: Na-vidyate, or Nirabhasa, or 
Animita, or Alakshana (skÙ—Vô Tướng— 
Formlessness or shadowlessness—See Alaksana. 
Imagery (n): Vật tưởng tượng. 

Imaginary fear: Sự sợ hãi giả tạo. 

Imaginary and not factual metaphor: Phi 
Dụ—One of the eight forms of comparision—Một 
thí dụ tưởng tượng chứ không phải là những yếu 
tố cụ thể, một trong tám loại so sánh. 

Imaginary river ỉn the Nirvana: Kim Sa Hà— 
Một dòng sông tưởng tượng ở Niết Bàn. 
Imagination (n): Sự tưởng tượng. 

Imaginative construcfion: Parikappa (p)— 
Parikalpa (skt)—Biên kế sở chấp tính (sự kiến lập 
từ trí tưởng tượng hay tính chất của những phán 
đoán lầm —Wrong  judgment—See 
Parikalpita. 

Imagined nature: Parikalpita-svabhava (skt— 
Biến Kế Sở Chấp One of the three Svabhavas is 
known as the Parikalpita or wrong discrimination 
of judpment, and proceeds from riphtly 
comprehending the nature of obJects, internal as 
well as external, and also relationship existing 
between obJecfs as independent 1ndividuals or as 
belonging to a genus. lt ¡is the perception of 
subJect object, characterized by 
©experilence of ourselves as separate, discrete 
beings In opposiion to an objective external 
world. This Is the Iimagined nature, the kind of 
which the unenliphtened person 
ascribes to the everyday world. It is unreal, and 
only has a conventional existence, which 1s 
proJected by the activity of an unenlightened 
mind. It is the product of the falsifyIng activity of 
language which imputes duality to the mutually 
dependnet flow of mental dharmas. These 


sal 


and OUT 


©xistence 


2217 


dualistc phenomena are really only imagined— 
Một trong ba Tự tdnh, được gọi là Biến Kế Sở 
Chấp, là sự phân biệt sai lầm của sự phán đoán, 
và xuất phát từ sự hiểu đúng bản chất của các sự 
vật, bên trong cũng như bên ngoài và hiểu đúng 
mối liên hệ giữa các sự vật như là những cá thể 
độc lập hay thuộc cùng một loại. Đó là nhận thức 
về chủ thể và khách thể, do kinh nghiệm mà 
chúng ta coi mình như chủ thể tách biệt với những 
khách thể của thế giới bên ngoài. Đây là bản tánh 
tưởng tượng, là loại hiện hữu mà người không 
giác ngộ nhận thức trong thế giới thông thường 
hằng ngày. Nó không hiện thực, và chỉ có hiện 
hữu thông thường, được phóng ra từ cái tâm 
không giác ngộ. Nó chỉ là sản phẩm của hoạt 
động sai lạc của ngôn ngữ tạo nên nhị nguyên 
trong dòng chảy của chư pháp lệ thuộc lẫn nhau. 
Những hiện tượng nhị nguyên này thật ra chỉ là 
tưởng tượng mà thôi—See Svabhavalakshana- 
traya. 

Imbalanece (n): Sự chao đảo. 

Imbued with the knowledge of the four pure 
fearlessness: Thanh tịnh đầy đủ bốn trí vô úy— 
See Ten aspects of the turning of the great wheel 


Of teaching. 
Imeleanness: Bất tịnh—See Seven kinds of 
1mpUuTIfV. 


ILand Mine: Ngã Và Ngã Sở—The self and its 
possession. The main goal of Buddhism 1s the 
extnction of separate Individualiy, which 1s 
brought about when we cease to 1dentify anything 
with ourselves. From long habit it has become 
quife natural to us to think of our own experience 
1n the term of “Ƒ and “Mine.” Even when we are 
convinced that strictly speaking such words are 
(oo nebulous to be that their 
unthinking use leads to unhappiness 1n our daily 
lives, even then do we go on using them. The 
reasons for this are manifold. One of them 1s that 
we see no al(ernatve way of explaining our 
©experlences fo ourselves except by way of 
statements which Iinclude such words as “T” and 


tenable and 


“Mine.”-——Tôi và cái của tôi (thân ta và các sự vật 
ngoài thân ta nhưng thuộc về ta). Mục đích chính 
của Phật giáo là xóa bỏ cá tính riêng biệt, điều 
này được hiện thực khi chúng ta chấm tự đồng 
hóa vật nào đó với chính mình. Do tập quán lâu 


dài nên chúng ta quen nghĩ về kinh nghiệm riêng 
của chúng ta trong những chữ “Tôi” 
Ngay cả khi chúng ta thấy được rằng khi nói một 
cách nghiêm chỉnh, thì những chữ này trở nên quá 
mơ hồ không thể biện hộ được, và sử dụng không 
nghĩ ngợi có thể dẫn tới bất hạnh trong đời sống 
hằng ngày của chúng ta, ngay cả khi chúng ta tiếp 
tục dùng những chữ này. Những lý do của việc 
này rất đa dạng. Một trong những lý do ấy là 
chúng ta không thấy cách nào khác để giải thích 
những kinh nghiệm của chúng ta với chúng ta 
ngoại trừ những phán quyết gồm những tiếng như 
“Tôi” và “của tôi.”—See Atman. 

Imitability (n): Có thể bắt chước được. 

Imitate (v): Bắt chước —To copy——To mimic. 
Imitate someone: Bắt chước ai. 

Imitation (n): Sự bắt chước—Phỏng theo. 
Imitative dharma:  Saddharma-pratirupaka 
(skÐ—Zobo (jap)—Tượng Pháp The period of 
semblance Dharma—Semblance or the period of 
scholastlcilsm—An intermediate period of 1000 
years of resemblance to purity—Tượng Pháp— 
Giai đoạn tượng pháp I.000 năm —See 
Saddharma-pratirupaka, and Three periods of the 
Buddha's teaching. 


Immaculate (a): Vô nhiễm——Perfectly clean. 


A‡ 


và “của tôi. 


Immanent (a): Nội tạ —Remain in—Operate 

within. 

Immanen(t abiding original gøood seed- 

nature: Bổn tính trụ chủng tính—Bản tính tự 

nhiên từ vô thủy —See Two kinds of seed-nature 

(Bì. 

Immanent actf: Hành vi nội tại. 

Immanent mỉnd: Space-like mind—Bổn giác— 

See Two kinds of enlightenment (A). 

Immanenfism (n): Chủ nghĩa nội tại. 

Immaterial: Arupa (skt)——Dustless—Formless— 

Non-form—Vô Trần (không vướng bụi trần hay 

không vướng các pháp của tam giới). 

l) (a): Không—Empty—Void—Những 
không diễn tả được như vật chất. 

2) The emptiness: The void—Không—Không, 
một trong ba Niết Bàn— 
Immateriality (n)—The voidness or the 
1mmaterial, that which cannot be expressed In 
terms of the material, one of the three gates 


thứ 





cửa vào 


2218 


to the city of nirvana—See Three gates to 
(the city of) nirvana. 
Immaterial body: Dharmakaya  (skÙ— 
Immortal body—Spiritual body——Thân bất tử—As 
confrasted with the Rupakaya, the materlal, or 
physical body——Ngược lại với sắc thân, hay thân 
vật chất. 
Immaterial Buddha-body: Hư Vô Thân—The 
spirit free from all limitatlons—Thân Phật là thân 
phi vật chất, thong dong tự tại, không còn bị giới 
hạn nữa. 





Immaterial is the material: Sunyata is rupa— 

Không tức thị sắc. 

Immaterial objecfs: Abstract objects—Trừu 

tượng sắc —See Three kinds of rupa (A). 

Immaterial realm: The immaterial realm out of 

which all things come——Vô Trần Pháp Giới. 

Immaterial-sphere consciousness: 

vacara-citta (p)—Tâm Vô Sắc Giới 

(A) The meanings of. “Arupa-vacara-citta”— 
Nghĩa của Tâm vô sắc giới: According to the 
Abhidharma, the Iimmaterial sphere is the 
plane of consciousness corresponds to the 
Iimmaterial plane of existence (arupabhumn), 
or the plane of consciousness perfaining to 
the absorptions 
(arupajjhanas—Thiển Vô Sắc Giới). Any 
consciousness which mostly moves about In 
this realm ¡1s understood to belong to the 
Iimmaterial sphere. When one medifates to 
attain formless medifative states beyond the 
rupajjhanas, one must discard all objects 
connected with material form and focus upon 
some non-material object, sụch as the Infinity 
Of space. Also according to the Abhidharma, 
there are twelve kinds of Immaterial-Sphere 
Consciousness—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 
Diệu Pháp), tâm thuộc vô sắc giới là cái gì 
thuộc về Thiền Vô Sắc Giới, hoặc cái gì 
thường lui tới hay hiện hữu trong cảnh vô sắc 
giới. Khi một người hành thiển chứng đắc 
những trạng thái vượt trên cõi Sắc Giới, người 
ấy sẽ tách rời danh sắc ra khỏi sắc, cũng như 
ta có thể giữ một khối sắc ở giữa không 
trung. Cũng theo theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 
Diệu Pháp), có mười hai tâm thiện trong cõi 


Arupa- 


Immaterial ˆ meditative 


vô sắc. **See Twelve kinds of Immaterial- 
Sphere ConscIousness. 


(B) Categories of Immaterial Sphere 
Consciousness—Phân Loại Tâm Vô Sắc 
GIới: 


l1) Four kinds of Immaterial-Sphere Wholesome 
Consciousness: Bốn Tâm Thiện Vô Sắc Giới. 
*#*See Four classes Of consciousness, and 
Twelve kinds of  Immaterial-Sphere 
Consciousness (A). 

2) Four kinds of Immaterial-Sphere Resultant 
Consciousness: Bốn Tâm Quả Vô Sắc Giới. 
**See Twelve kinds of Immaterial-Sphere 
Consciousness (B). 

3) Four kinds of Immaterial-Sphere Functional 
Consciousness: Bốn Tâm Hành Thuộc Vô 
Sắc Giới. **See Twelve kinds of Immaterial- 
Sphere Consciousness (C). 

Immateriality (n): 

I1) Tính phi vật chất—There are three voids or 
Immaterialtles, or the threefold of 
svabhava—See Dvayanarratmya. 

2) Subhuti one who expounded on vaculty or 
1mmateriality, one of the ten great discIples 
of the Buddha: Tu Bồ Đề, người đã giảng giải 
về tánh không, một trong thập đại đệ tử của 
Đức Phật. 

Immateriality of the atman, the soul, the 

person: Ngã không (Nhân không)—See Two 

voids (A). 

Immateriality of things: Pháp không—See 

Two voids (A). 

Immature law: Ngu 

Immature method, 

pratyeka-buddhas, Hinayana—Còn gọi là Tiểu 

Thừa Ngu Pháp, một trong hai loại Tiểu Thừa, 

Thanh Văn và Duyên Giác, chỉ mê chấp ở ngu 

pháp mà không hiểu được diệu lý pháp không của 

Đại Thừa. 

Immature man: Thô Nhân—The immature man 

of Hinayana, who has a rough foundation, 1m 

confrast with the mature or refined man of the 

Mahayana—Hành nhân Tiểu thừa là thô nhân, 

hành giả Đại thừa là tế nhân—See Immature man 

of Hinayana. 

Immature and Mature yanas: Thô Tế Nhị 

Thừa. 


Pháp —lgnorant, or 


1e. that of sravakas and 


2219 


I)_ Immature Yana: Tiểu Thừa—See Hinayana. 
2) Mature Yana: Đại Thừa—See Mahayana. 
Immature man of Hinayana: Thô nhân. 


l) The Immature man of Hinayana, who has a 
rough foundation, 1n contrast with the mature 
or refined man of the Mahayana: Hành nhân 
Tiểu thừa là thô nhân, hành giả Đại thừa là tế 
nhân. 

2) Four schools of the Tien-I?a Nhị Giáo 
Thiên Thai: 

a)  Immature schools—Thô Giáo: 


1 Tripitaka Teaching: Tạng Giáo. 


1) Interrelated teaching: Thông Giáo. 
11) Differentiated Teaching: Biệt Giáo. 
b)  Mature schools—Tế Giáo: 


1) Complete or Final Teaching: Biệt Giáo. 
Immature and rough words: Coarse, Crude, 
evil words—Thô NÑgôn—See Coarse words. 
Immeasurable (a): Vô Lượng—Bất khả lượng. 
(A) See Apramana. 

(B) There are five infinites or immeasurables— 
Có thứ lượng—See 
1mmeasurables. 

Immeasurable bodies: Vô Biên Thân—Vô 

lượng thân— The Iimmeasurable body of the 

Buddha: the more the Brahman measured 1t, the 

hipher It grew, so he threw away his measuring 

rod, which struck root and became a forest—Thân 

Phật không thể đo lường được: người Bà La Môn 

càng đo thì thân càng cao, cuối cùng vị Bà La 

Môn ném thước, thước ấy bén rễ và mọc thành 

một cánh rừng—See Five Immeasurables. 

Immeasurable bodies of the Buddha: Vô 

Biên Thân—See Immeasurable bodies. 

Immeasurable compassion: Karuna (skt & 

p—B'L Vô Lượng 

Compassion, a mind of great pity, or Infinite 

compassion—Boundless  plty, 

suffering. Here a monk, with a heart filled with 
compassion. Thus he sfays, spreading the thoupht 
of compassion, above, below, across, everywhere, 
always with a heart filed with compassion, 
abundant, magnified, unbounded, without hatred 
or i1ll-will. Compassion also makes the heart 
quiver when other are subJect to suffering. Ït is the 
wish to remove the suffering of others, and 1t 1s 
opposed to cruelty/—Tâm cứu khổ cho chúng 


năm vô Five 


Tâm——Immeasurable 


(O save from 


sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo với tâm đầy lòng bi mẫn 
trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thấy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an 
trú biến mãn với tâm bi, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. Bi vô lượng tâm còn làm 
tâm ta rung động khi thấy ai đau khổ. Tâm ao ước 
mong muốn loại trừ đau khổ của người khác, đối 
lại với sự tàn ác—See Four immeasurable minds. 

Immeasurable detachment: Upeksha (skt)— 
Upekkha (p)—Perfect equanimity—Xả Vô Lượng 
Tâm—Detachment 1s the attitude of those who 
gIive up, forget, do not attach any Iimportance for 
what they have done for the benefit of others. In 
general, we feel proud, self-agsrandized when we 
do something to help other people. Quarrels, 
conflicts, or clashes between men or øroups of 
men are due fo passions such as preed or anger 
whose source can be appraised as self-attachment 
or dharma-attachment. The Buddha taught that 1Ý 
there 1s someone who misjudges us, we must feel 
pIty for him; we must forgive him In order to have 
peace 1n our mind. The Bodhisattvas have totally 
liberated themselves from both self-attachment 
and dharma-attachment When people enJoy 
material or spiritual pleasures, the Bodhisattvas 
also reJoice, from their sense of compassion, pIty, 
and Iinner Joy. They always consider human 
beings as their benefactors who have created the 
opportunitles for them to practice the Four 
Immeasurable Minds ther  way 
Enliphtenment. In terms of the Immeasurable 
Detachment, the Bodhisattvas consider all men 
cqual, the clever as the stupid, themselves as 
others, they do everything as they have done 
nothing, say everything as they have said nothing, 
attain all spiritual levels as they have atfained 
nothing. Immeasurable Equanimity, a mind of 
greaft or Infinfte equanimIty. 
Limitless Indifference, such as rising above all 
emotions, or giving up all things. Here a monk, 
with a heart filled with equanimity. Thus he stays, 
spreading the thought of equanimty above, 
below, across, everywhere, always with a heart 
flled with equanimity, abundant, magnified, 
unbounded, without hatred or 1ll-will. Equanimity 
1S also considered as a divine abode. It is the state 
of mind that regards others with impartiality, free 
from attachment and aversion. An Impartial 


on {O 


detachment, 


2220 


aftfitude 1s 1s chief characterIstic, and 1t is opposed 
to favouritism and resentnent—Xả bỏ là không 
luyến chấp khi làm lợi lạc cho tha nhân. Thói 
thường khi chúng ta làm điều gì nhất là khi được 
kết quả tốt, thì chúng ta hay tự hào, tự mãn, và 
đắc chí. Sự bất bình, cãi vã xung đột giữa người 
và người, nhóm nầy với nhóm khác cũng do tánh 
chấp trước mà nguyên nhân là do sự chấp ngã, 
chấp pháp mà ra. Đức Phật dạy rằng nếu có người 
lên án mình sai, mình nên trả lại họ bằng lòng 
thương, không nên chấp chặt. Khi họ càng cuồng 
đại thì chúng ta càng xả bỏ, luôn tha thứ cho họ 
bằng sự lành. Làm được như vậy là vui. Các vị Bồ 
Tát đã ly khai quan niệm chấp pháp, nên không 
thấy mình là ân nhân của chúng sanh; ngược lại, 
lúc nào họ cũng thấy chính chúng sanh mới là ân 
nhân của mình trên bước đường lợi tha mẫn 
chúng, tiến đến công hạnh viên mãn. Thấy chúng 
sanh vui là Bồ Tát vui vì lòng từ bi. Các ngài xả 
bỏ đến độ người gần xa đều xem bình đẳng, kẻ trí 
ngu đều coi như nhau, mình và người không khác, 
làm tất cả mà thấy như không làm gì cả, nói mà 
không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không 
thấy mình chứng gì cả. Tâm xả bỏ mọi thứ vật 
chất cũng như vượt lên mọi cảm xúc. Ở đây vị Tỳ 
Kheo với đầy tâm xả trải rộng khắp nơi, trên, 
dưới, ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy luôn an trú biến mãn với tâm xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Xả vô 
lượng tâm còn được coi như là nơi mà chư Thiên 
trú ngụ. Đây là trạng thái tâm nhìn người không 
thiên vị, không luyến ái, không thù địch, đối lại 
với thiên vị và thù hằn—See Four immeasurable 
minds. 

Immeasurable illumination: Quang minh vô 
tế. 

Immeasurable ïinconceivable  Buddha- 
concentration: Phật tam muội bất khả tư nghì — 
According to Sutra, 
Chapter 28, there are ten kinds of Immeasurable 
1nconceivable Buddha-concentrations—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 28, có mười Phật Tam 
muội vô lượng bất tư nghì See Ten kinds of 
Buddha- 


the Flower Adornment 


Immeasurable Inconceivable 
concentrations. 

Immeasurable inconceivable fulfillment: Vô 
Lượng Bất Tư Nghì Pháp Viên Mãn (của chư 
Phật) —According to the Flower Adornment Sutra, 


Chapter 33, there are ten kinds of measureless, 
inconceivable ways of fulfillment of Buddhahood 
of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
33, có mười thứ vô lượng bất tư nghì Phật pháp 
viên mãn của chư Phật—See Ten kinds of 
measureless, inconceivable ways of fulfiliment of 
Buddhahood of all Buddhas. 

Immeasureable inner joy: Mudita (skt & p)— 
Hỷ Vô Lượng Tâm ——Immeasurable Joy, a mind 
of great Joy, or infimte Joy; Boundless Joy 
(gladness), on seeing others 
suffering. Here a monk, with a heart filled with 
sympathetic Joy. Thus he stays, spreading the 
thought of sympathetic Joy above, below, across, 
everywhere, always with a heart filled with 
sympathetic Joy, abundant, magnified, unbounded, 
without hatred or ill-will. Appreciative Joy 1s the 
quality of reJoicing at the success and prosperity 
of others. l( 1s the congratulatory attitude, and 
helps to eliminate envy and discontent over the 
success of others—Tâm vui mừng khi thấy người 
khác thoát khổ được vui. Ở đây vị Tỳ Kheo với 
đầy tâm hỷ trải rộng khắp nơi, trên, dưới, ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
luôn an trú biến mãn với tâm hỷ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Hỷ tâm còn là tâm 
vui khi thấy người thành công thịnh vượng. Thái 
độ khen ngợi hay chúc mừng nầy giúp loại bỏ 
tánh ganh ty bất mãn với sự thành công của 
người —See Four Immeasurable minds. 
Immeasurable kalpas: Giới Thạch—Mustard- 
seed kalpa and rock kalpa, the former interpreted 
kalpas—See  Musfard-seed 





rescued from 


as_ Immeasurable 
kalpa and rock kalpa. 
Immeasurable Light Buddha: Vô Biên Quang 
Phật. 

Immeasurable loving kindness: Maitri (skt)— 
Metta (p)—Từ Vô Lượng Tâm——Immeasurable 
loving kindness 1s the greaftest love dedicatedto all 
sentient beinøs, together with the desire to bring 
them Joy and happiness. Human Joy 1s tofally 
1mpermanent; 1t Is governed by misery, that 1s, 
when our passions such as greed, anger, and 
Ipnorance are satisfied, we feel pleased; but when 
they are not satisfied, we feel sad. To have a 
permanent Joy, we must first sever all sufferinss. 
Loving kindness generally goes together with pity 
whose role 1s to help the subjects sever his 


2221 


sufferings, while the role of loving kindness 1s to 
save sentient beings from sufferings and to bring 
them Joy. Immeasurable Love, a mind of great 
kindness, or infinite loving-kindness—Boundless 
kindness (tenderness), or bestowing of Joy or 
happiness. Here, a monk, with a heart filled with 
loving-kindness. Thus he stays, spreading the 
thoupht of loving-kindness above, below, and 
across, everywhere, always with a heart filled 
wíh loving-kimndness, abundant, magnified, 
unbounded, without hatred or 1ll-will. The loving- 
kindness Is also the wish for the welfare and 
happiness of all living beinøgs. It helps to eliminate 
1Il-wil. To respond to immeasurable human 
sufferings, we should have Iimmeasurable loving 
To accomplish the of 
Iimmeasurable loving kindness, the Bodhisattvas 
have developed ther Iimmeasurable loving 
kindness by using all means to save mankind. 
They act so according to fwO facfOrS, SDeCIÍic case 
and specific time. SpecIfic case, like the physician 
who øIves a prescription according to the specIfic 
disease, the Bodhisattva shows us how to put an 
end to our sufferings. Specific time means the 
teachings must always be relevant to the era, 
period and situation of the sufferers and their 
The Contemplaton of the Mind Sutra 
teaches that we must avoid four opportune cases: 
What we say 1s not at the ripht place, what we say 
1s not In the ripht time, what we say 1s not relevant 
to the spiritual level of the subJect, and what we 
say Is not the ripht Buddhist Dharma—Từ vô 
lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn 
đối với toàn thể chúng sanh mọi loài, và gây tạo 
cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui của thế 
gian chỉ là cái vui giả tạm, vui không lâu bền, cái 
vui ấy bị phiền não chi phối; khi tham sân sỉ được 
thỏa mãn thì vui; khi chúng không được thỏa mãn 
thì buôn. Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh 
viễn thì trước tiên chúng ta phải nhổ hết khổ đau 
do phiền não gây ra. “Từ” phải có lòng bi đi kèm. 
Bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên 
bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ 
phương pháp cứu khổ ban vui. Từ Vô Lượng Tâm 
là Tâm đem lại niỀm vui sướng cho chúng sanh. Ở 
đây vị Tỳ Kheo với tâm đầy lòng từ trải rộng 
khắp nơi, trên, dưới, ngang, hết thảẩy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy luôn an trú biến 


kindness. heart 


needs. 


mãn với tâm từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Từ vô lượng tâm còn có nghĩa là tâm 
ao ước mong muốn phúc lợi và hạnh phúc của 
chúng sanh. Tâm nây giúp đoạn trừ sân hận. Nổi 
khổ của chúng sanh vô lượng thì lòng từ cũng 
phải là vô lượng. Muốn thành tựu tâm từ nây, Bồ 
Tát phải dùng đủ phương tiện để làm lợi lạc cho 
chúng sanh, trong khi hóa độ phải tùy cơ và tùy 
thời. Tùy cơ là quan sát trình độ căn bản của 
chúng sanh như thế nào rồi tùy theo đó mà chỉ 
dạy. Cũng giống như thầy thuốc phải theo bệnh 
mà cho thuốc. Tùy thời là phải thích ứng với thời 
đại, với giai đoạn mà hóa độ. Nếu không thích 
nghi với hoàn cảnh và không cập nhật đúng với 
yêu cầu của chúng sanh, thì dù cho phương pháp 
hay nhất cũng không mang lại kết quả tốt. Trong 
Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật đã dạy về bốn thứ 
không tùy cơ là nói không phải chỗ, nói không 
phải thời, nói không phải căn cơ, và nói không 
phải pháp—See Four immeasurable minds. 
Immeasurable miỉnds: Vô lượng tâm—See 
Four immeasureable minds, and Eive 
1mmeasurables. 
Immeasurable-Scooped-Light Buddha: Vô 
Lượng Cúc Quang Phật. 

Immeasurable sentien( beings: Vô Lượng 
chúng sanh—See Five immeasurables. 
Immeasurable Space: Vô Lượng Hư Không— 
See FIve Immeasurables. 

Immeasurable splendor Buddha: Another 
tile of Amitabha Buddha—Vô lượng Quang Như 
Lai, một danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà. 
Immeasurable Wisdom: Vô Lượng Trí Huệ— 
See FIve Immeasurables. 

Immediaey (n): Tính trực tiếp— Tức thì. 
Immediacy and gradualness: Đốn tiệm. 
Immediate (a): Đốn (ngay lập tức)—See Three 
modes of the Buddhaˆs teaching of the Southern 
SeCfS. 

Immediate apprehension: 
enliphtenment—Enliphtenment as opposed to 
gradual development—Đốn giác—See Sudden 
Doctrine 

and Sudden enlightenmen. 


Immediate 


Immediate attainment: Sudden attainment ¡n 
contrast with gradualness—Đốn ngộ. 


2222 


Immediate awakening: Đốn ngộ —lInstant 
(mmediate) Enlightenment, one of the three 
modes of teachinp—Một trong ba loại giáo 
tướng—See kmds of  entry 
Bodhisattvahood, Sudden enlightenment, and 
Three modes of the Buddha”s teaching of the 
Southern sectfs. 
lmmediate cause: Direct cause—Cận nhân— 
See TWwo causes (E). 
Immediae and complee way of 
enlightenment: Đốn viên—The immediate and 
complete way of enlightenment of the T”Ien-T?aI 
Lotus School —Đốn giáo và Viên giáo, hay con 
đường đi đến giác ngộ của tông Thiên Thai, 
trường phái Pháp Hoa. 
Immediate concentratfion: Đốn Định—To 
enter dhyana with Iimmediate concenfratlon—To 
concentrate immediately—Vào thiển định và tập 
trung tư tưởng tức thì. 
Immediate concourse: Sự tham dự trực tiếp. 
Immediate doctrine: Đốn giáo—See Sudden 
doctrine, and Sudden and gradual teachings. 
Immediate effective karma: 
Dithadhammavedanya (p)-Hiện Nghiệp— 
Immediately effective karma—According to the 
Abhidharma, Iimmediately effective karma 1s a 
karma which, I 1 Is to ripen, must yield 1ts results 
in the same existence In which 1t Is performed; 
otherwise, If it does not meet the opportunity to 
ripen 1n the same existence, 1t becomes defunct. 
Thịis karma 1s divided info two parts—Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), hiện nghiệp là 
nghiệp mà quả của nó phải trổ sanh trong kiếp 
hiện tại (nghiệp trổ quả tức khắc); nếu không thì 
nó sẽ trở thành vô hiệu lực: 
l1) The result of a good karma reaped In this lifc: 
Quả lành trổ sanh trong kiếp hiện tại—In the 
Buddhist Legends, there 1s a story about the 
result of a good karma reaped in this life. At 
the time of the Buddha, a couple of husband 
and wife who possessed only one upper 
garment to wear when they went outdoor. 
One day the husband heard the Dharma from 
the Buddha and was so pleased with the 
doctrine that he wished to offer his only upper 
garment to the Buddha, but his inate greed 
would not permit him to do so. He combatted 


Two 1nto 


2) 


with his mind and, eventually overcoming his 
greed, offered the garment to the Buddha and 
exclaimed, “[ have won, I have won.” Upon 
learning this story, the king was so delighted 
and In appreciation of his generosity, the king 
presented him with 32 robes. The devout 
husband kept one for himself, and another for 
his wife, and offered the rest to the Buddha 
and the Order—Trong Truyện Cổ Phật Giáo 
có một câu chuyện về “Quả Lành Trổ Sanh 
Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như sau. Vào 
thời Đức Phật còn tại thế, có hai vợ chồng 
người kia chỉ có một cái áo choàng che thân. 
Khi chồng có việc đi đâu, mặc áo, thì vợ phải 
ở nhà. Nếu vợ đi thì chồng ở nhà. Một ngày 
kia, chồng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, lấy 
làm thỏa thích bèn nẩy sinh ý định muốn 
dâng lên Phật cái áo duy nhất ấy, nhưng lòng 
luyến ái cố hữu của con người trối lên, và 
một cuộc tranh đấu với chính mình diễn ra 
trong lòng anh. Sau cùng tâm bố thí chế ngự 
được lòng luyến ái. Anh hết sức vui mừng mà 
reo lên rằng: “Ta đã chiến thắng, ta đã chiến 
thắng” và hành động đúng y như sở nguyện, 
đem dâng cái áo duy nhất của hai vợ chồng 
lên Phật. Câu chuyện lọt đến tai vua. Đức 
vua bèn hoan hỷ truyền lệnh ban cho anh ta 
32 bộ áo. Người chông mộ đạo nầy lựa ra 
một cái cho mình, một cái cho vợ, còn bao 
nhiêu đem dâng hết cho Đức Phật và Tăng 
đoàn. 

The result of a bad karma reaped ¡n this life. 
In the Buddhist Legends, there Is a story 
about the result of a bad karma reaped In this 
lie. At the time of the Buddha, there was a 
hunter who went hunting to the forest, 
followed by his dogs, met by the wayside a 
monk who was proceeding on his almsround. 
As the hunter could not procure any game he 
thoupht 1t was due to the unfortunate meeting 
of the monk. While returning home he met 
the same monk and was deeply engraved at 
this spite of the 
enfreaties of the Iinnocent monk, the hunter 
set the dogs on him. Finding escape 
therefrom, the monk climbed a tree. The 
wicked hunter ran up the tree, and pierced the 
soles of the monk”s feet with the point of an 


second  encounter. In 


2223 


arrow. The pain was so excruciating that the 
robe the monk was wearing fell upon the 
hunter completely covering him. The dogs, 
thinking that the monk had fallen from the 
tree, devoured their own master: Quả dữ trổ 
sanh trong kiếp hiện tại: Trong Truyện Cổ 
Phật Giáo có một câu chuyện về “Quả Dữ 
Trổ Sanh Ngay Trong Kiếp Hiện Tại” như 
sau. Một người thợ săn dắt bây chó vào rừng 
để săn thú, thấy bên đường có một vị Tỳ 
Kheo đang đi khất thực. Đi cả buổi không săn 
được gì, người thợ săn lấy làm bực tức cho 
rằng xui vì giữa đường gặp đạo sĩ. Lúc trở về 
lại cũng gặp vị đạo sĩ ấy, nên người thợ săn 
nổi cơn giận xua chó cắn vị sư. Mặc dầu vị sư 
hết lời năn nỉ van lơn, người thợ săn vẫn 
cương quyết không tha. Không còn cách nào 
khác, vị sư bèn trèo lên cây để tránh bầy chó 
dữ. Người thợ săn bèn chạy đến gốc cây 
giương cung bắn lên, trúng nhằm gót chân vị 
sư. Trong lúc quá đau đớn, vị sư đánh rơi cái 
y xuống đất, chụp lên đầu và bao trùm lên 
toàn thân tên thợ săn. Bây chó tưởng lầm là 
vị sư đã té xuống, nên áp lại cắn xé chính 
chủ của mình. 

Immediate enlightenment: 

apprehension. 

Immediate experience: Kinh nghiệm bây giờ. 

Immediate experiential enlightenment: Nhất 


See Immediate 


Như Đốn Chứng Immediate experiential 
enliphtenment by the Tathagata truth. The 


Iimmediate realization that all ¡is bhutatathata— 
Tức thì chứng ngộ Bồ Đề. 

lmmediate fact of observation: Sự kiện ttrực 
tiếp (thật-—In Zen, there ¡is a kind of question 
which stars from an Iimmediae fact of 
observatlon. A monk as San-Shêng: “lI see that 
you belong to the Brotherhood, what 1s the 
Buddha? What ¡1s the Dharma?” San-Shêng 
replied: “This is the Buddha, this 1s the Dharma, 
do you know?”——Trong Thiên, có loại câu hỏi bắt 
đầu bằng một lối nhận xét trực tiếp. Một nhà sư 
hỏi Tam Thánh: “Kẻ học nây chỉ thấy Hòa 
Thượng là Tăng, đâu là Phật? Đâu là Pháp?” Tam 
Thánh đáp: “Đây là Phật, đây là Pháp, biết 
chăng?”—See Eigh(een kinds of questions. 


Immediate fulfilment of all ac(s: Processes or 
disciplines by the fulfilment of one—Đốn thành 
chư hành. 

Immediate and gradual: Đến Tiệm—See 


Sudden doctrine, and Sudden and gradual 
teachinøs. 
Immediate infiuence of the sỉx senses: 


Sadayatana mind—Khởi sự tâm—See Three 
minds (B). 

Immediate knowing: Trực Giác—Immediate 
understanding——lntuition—Immediate knowing or 
understandinge—The direct knowing or learning of 
somethng without the of 
reasoninge—Knowing without knowing how you 
know—Biết mà không biết tại sao mình biết. 
Immediate method: Đốn giáo—See Sudden 
doctrine, and Sudden and gradual teachings. 
Immediate mỉnd: Instantaneous mind—Tốt Di 
tâm hay bất chợt nẩy sinh tâm—§ee Five 
of mind produced by objective 


CONSCIOUS UusS€ 


conditions 
perception. 
Immediate percepfion: Abhisamaya (skÙ— 
Abhisamaya (skt)—Pratyaksa (skÙ—Trực giác— 
lmmediae realizaion of enlipghtenment— 
NÑirvana——lInner realization, evidence of the eye 
or other organ—Hiện chứng—See Intuition. 
Immediate perfection: Đốn viên—See Two 
perfect doctrines (A). 

Immediate realizafon of enlightenment: 
Abhisamaya (skt——Abhisamaya (skt)——Pratyaksa 
(sk) Hiện Chứng——Nirvana—Inner 
realizatlon—lmmediate perception, evidence of 
the eye or other organ—See Pratyaksha. 
Immediate reasoning: Direct reasoninge—Hiện 
lượng—Whereby the eye apprehends 
distinguishes colour and form, the ear sound, 
etc—Measuring by Appearance or sound, efc, I.e. 
smoke—Dùng nhãn thức để thấy sắc, dùng nhĩ 
thức để nghe tiếng, vân vân—See Two kinds of 
me€asuring. 


and 


life 
Immediate 


Immediate Present 


recompense—Hiện 


Fecomppensc: 
Báo—See 
retribution. 

Immediate reincarnation: Hiện báo—Quả báo 
hiện tiền——See Immediate retribution. 


2224 


Immediate result: Hiện báo—Recompeses ¡in 
the present life for deeds done now, or result that 
happens in this present life—Quả báo ngay trong 
kiếp hiện tại, hay quả báo của những hành động, 
lành hay dữ, ngay trong đời nầy —See Three 
T€COmpenses. 
Immecdiate retribution: Hiện Báo—Preseni- 
lie recompense for good or evil done in the 
present life. For example, if wholesome karma 
are created ¡in this life, 1t 1s possible to reap those 
meriforious retributions in this present life; 1f evil 
karma are committed ¡n this life, then the evil 
consequences will occur ¡in this life—Quả báo 
hiện đời cho những hành động tốt xấu trong hiện 
tại. Thí dụ như đời nầy làm lành thì ngay ở đời 
nầy có thể được hưởng phước; còn đời nầy làm 
ác, thì ngay ở đời nầy liền bị mang tai họa. 
Immediade school and sutra of the 
Mahayana: Đốn Đại—The Hua-Yen—Đốn giáo 
Đại Thừa, chỉ Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh khi 
Đức Phật mới thành đạo, đốn thuyết Đại Thừa 
giáo cho các vị Bồ Tát đốn nhập. 
Immediate sub-cause: Samananfra-pratyaya 
(sk)— Thứ Đệ Duyên—The 
cause, occuring in order, one after another, 
consequences coming Iimmediately and equally 
after antecedents, as waves following one after 
another—Thứ đệ duyên là loại duyên diễn ra 
trong trật tự, cái nầy tiếp theo cái kia, những hậu 
quả đến trực tiếp và bình đẳng sau những nhân 
trước, như những làn sóng nầy kế tiếp theo những 
làn sóng khác—See Four sub-causes. 

Immediate teaching: Đốn giáo. 

l) The that enlphtenment or 
Buddhahood may be attained at once; or the 
Iimmediate teaching of the hipher truth 
without preliminary stages. The Buddha's 
later “lmmediate” teaching which confained 
Hmnayan and Mahayana doctrine 
Sravakas, Pratyekabuddhas, and 
Bodhisattvas, to which are attributed the 
doctrine of Dharmalaksana or Yogacara and 
Madhyamika schools—Giáo pháp chỉ dạy về 
sự chứng ngộ tức thì. Thông Giáo hay đốn 
giáo chứa đựng trong các kinh điển Tiểu và 
Đại thừa dành cho các hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát được ghi lại trong Du 


Immediate sub- 


doctrine 


for 


Già Luận của trường phái Trung Đạo—See 
Dual division of the Buddha”s teaching (ID, 
and Eigh(t Tien-l”?ai classiicatlons of 
Sakyamuni”s teaching (A). 

2) One of the five periods of teaching of the 
Buddha. The Sudden (Abrupt) Doctrine, In 
which the Buddha preached what he had 
conceived without using any expediency, this 
1s the tine of the Wreath. This sudden 
method —” or the method — of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which 1s to be used 
wih the 
undersfand the truth directly. Instantaneous or 
Sudden Doctrine 1s Dharma teachings which 
will fast awakening and 
enliehtenment such as Buddhism, 
reserved for those at the hiphest level of 
culdvators—Một trong năm thời thuyết giáo 
của Đức Phật. Ở đây Đức Phật tuyên thuyết 
về sở chứng của Ngài mà không cần đến 
phương tiện nào cả, đây là thời Hoa Nghiêm. 
Phương pháp đốn giáo nầy được những người 
thượng căn thượng trí ấp dụng, vì những 
người nầy có khả năng hiểu được chân lý 
bằng trực giác. Đốn giáo là giáo pháp đốn 
ngộ hay ngộ cấp kỳ tức là pháp môn trực chỉ 
đành cho những hành giả thượng căn trong 
nhà Thiển—S§ee Five periods and eight 
teachings of the T”1en-T”aI. 

Immediate understanding: Trực 

Intutlon—lmmediae knowing, the 

knowing or learning of something without the 

ConscIous use of reasoning. The knowing without 

knowing how you know—Biết mà không biết tại 

sao mình biết. 


most talented students  who 


lead to  a 
Zen 


Giác—— 


direct 


Immediate ways to perfectfion: Đốn giáo— 
There are fwo Iimmediate or direc(t ways tO 
perfection—Có hai loại đốn giáo—See Two 
1mmediate ways to perfection. 

Immediate and whole: Viên Đốn Chỉ Quán— 
See Immediate and the whole. 

Immediate and the whole: Viên đốn—Viên 
Đốn Chỉ QuánImmediate and 
Complete and immediate, i.e. to apprehend the 
three prnciples of void, unreal, and the middle 
path at one and the same time or to attain 
Iimmediate enlightenment. Immediate and whole 
also means to dwell on the thought that nothing 


the whole— 


2225 


exIsfs Of Itself, but from a preceding cause——Tức 
thì giác ngộ, đạt được ba lý không, giả, trung tức 
thì và cùng một lúc để đi đến tức thì giác ngộ. 
Tức thì và toàn diện còn có nghĩa là trước và sau 
không khác, trụ tư tưởng vào chỗ không có gì tự 
hiện hữu, mà hiện hữu do nhân từ trước—See 
Three modes of entering dhyana. 

Immediate and whole đhyana: Viên Đốn Chỉ 
Quán——Immediate and whole, such as dwelling on 
the thought that nothing exists of itself, but from a 
preceding cause—Tức thì và toàn diện, nghĩa là 
trước và sau không khác, trụ tư tưởng vào chỗ 
không có gì tự hiện hữu, mà hiện hữu do nhân từ 
trước—See Three modes of entering dhyana. 
Immediately: At once—Suddenly—Ngay lập 
tức (đốn). 

Immediately effective karma: 
Dithadhammavedaniya (p)—Hiện Nghiệp —See 
Dittha-dhamma-vedaniya-kamma, and Four types 
of kamma (karma) (C). 

Immediatly immediate way: Đốn Đốn 
Giáo —See Two Immediate ways to perfection. 
Immediately perfect teaching; Đốn Viên 
Giáo—See Two Immediate ways to perfection. 
Immense (a): Extensive—Great—Vast—Bao 
la—To lớn——VI đại. 

Immensity (n): Quảng đại vô lượng. 

Immerse (v): Trầm (nhúng vào). 





Immerse oneself Go down—Đi xuống (trầm 
luân). 

Immerse  oneself the ˆ ploom of 
reincarnatfion and ignorance: Sunk ¡in the 
gloom of reincarnation and ignorance—Trầm 
minh (trầm luân trong sanh tử và vô minh). 
Immerse oneself in the sea 6Ÿ pains and 
sorrows: Trầm luân trong biển khổ. 

Immigrate to a place: Di cư đến một nơi. 
Imminenee (n): Sắp đến. 

Immobile: Acala (skt—N¡scala (sk—Dhruva 
(skÙ——Unmoved—Motionless—Immovable—Bất 
động. 

Immodest (a): Khiếm nhã——Impolite——=Uncivil— 
Discourteous—Rude. 

lmmolation (n): Suicide—Tự Tận—See Suicide. 
Immoral (a): Vô luân. 


in 


Immoral dissipation: Dâm dật. 
Immortal (a): Amrita (sk)—Amata (p)—Bất 
tử—Tiên—DeathlessDeva geni—Deva 
rsis—Heavenly fairles——lmperishable— 
Ñirvana—Undying—Heavenly Fairies are people 
who cultivate and attain the Taoist path so that 
they are reborn in Heavens. In the Surangama 
Sutra, book Eipht, the Buddha told Ananda about 
the ten kinds of Immortals as follows: “Ananda! 
There are people who do not rely on proper 
enlightenment to cultivate samadhi, but cultivate 
in some speclal way that 1s based on their false 
thinking. Holding to the Idea of perpetuating theIr 
physical bodies, they roam ¡in the mountains and 
forests in places people do not go and become one 
of the ten kinds of Immortals.”—Thiên Tiên có 
nghĩa là những người tu tiên đắc đạo được lên cõi 
trời. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, 
Đức Phật đã nói với ông A Nan về thập Tiên như 
sau: “Ông A Nan! Lại có người trong loài người, 
không nương theo chánh giác tu tam ma địa, riêng 
tu theo vọng niệm, giữ tư tưởng tổn tại, kiên cố 
hình hài, dạo chỗ rừng núi, nơi người không đến 
và trở thành một trong mười loại Tiên.” 

l) Nagarjuna gives ten classes of rsis whose 
lfeime 1s 100,000 years, the they 
reincarnated: Ngài Long Thọ Bồ Tát đưa ra 
mười loại Tiên có đời sống đến 100.000 năm 
mới đi đầu thai. 

2) Another category 1s fivefold—Năm loại Tiên 
khác: 

a) Deva-rsis In the mountain round Sumeru: 

Thiên Tiên— Thiên Tiên ở quanh núi Tu Di. 

Spiri-rsis who roam the air: Thần Tiên— 

Những vị Tiên bay vút trên không trung. 

c©) Humans who have attained the powers of 
1mmortals: Nhân Tiên—Những người đã đạt 
được năng lực trường sanh Đất tử. 

1)  There 1s a famous group of eipht immortals: 

Nhóm Bát Tiên. 

The Lankavatara Sutra gives ten kinds of 

Iimmortals walkers on the earth, fliers, 

wanderers at will, Into space, Into the deva 

heavens, transforming themselves In any 
form, etc.: Kinh Lăng Già đưa ra mười loại 

Tiên, như Tiên đi trên đất, bay trên trời, hay 

lang thang tùy ý vào không gian, lên trời hay 

tự biến hóa thân mình, vân vân. 


and 


nh) 


2226 


li) An ascetic, a man of the hills: Người tu khổ 

hạnh. 

iv) A hermit: Người ẩn dật. 

v)ỳ The Buddha: Phật. 

d)_ Earth-rsis, subterranean: Địa Tiên. 

e)_ Pretas, or malevolent rsis: Quỷ Tiên. 

** See Anirodha and Ten kinds of Immortals. 

Immortals of Absolute Conduct: Rsi of 

Absolute Conduct—Tuyệt hạnh tiên—See Ten 

kinds of Immortals (10). 

Immortal among men: Nhân Tiên. 

1) Human genii: Humans who have attained the 
powers of Iimmortals—lmmortal among 
men—Con người đã đạt được khả năng bất 
tử. 

2) A name for Bimbisara in his reincarnation: 
Tên của vua Bình Sa Vương trong kiếp tái 
sanh. 

3) The Buddha: Phật. 

Immortal body: Dharmakaya (sk)—Thân bất 

tử—As the Rupakaya, the 

material, or physical body Ngược lại với sắc 
thân, hay thân vật chất. 

Immortal with Essential Conduct: Rsi with 

Essential Conduct—Tinh hạnh tiên—See Ten 

kinds of Immortals (9). 

Immortal eyes: Xuất sinh tử nhãn—See Ten 

kinds of eyes and Ten kinds of eye of Great 

Enlightening Beings. 

Immortals with HHIuminating Conduct: Rsi 

with Hluminating Conduct—Chiếu hạnh tiên— 

See Ten kinds of Immortals (8). 

Immortal life: Vô Sanh Chi Sanh—A. life that is 

without birth, an immortal life, a nrmanakaya, or 

transformatlon appearance of a Buddha ¡in the 
world—Sanh của vô sanh, như Đức Phật hóa thân 
thị hiện nơi cõi Ta Bà. 

Immortal mark: Bất Tử tướng—See Nine 

grades of arhats. 

Immortal message: The Buddha”s teaching is 

an immortal message to all of us—Thông điệp bất 

tử—Những lời dạy dỗ của Đức Phật là một thông 
điệp bất tử đối với chúng ta. 

Immortal mỉnd: Tathagata-garbha (sk)——Mind- 

nature—Tâm bất sanh bất điệ—According to the 

Awakening of Faith, this is the self-existing 

fundamental pure mind (Immutable mind corpus, 


contrasted with 


or mind-nature)—Theo Khởi Tín Luận, đây là 

tâm bất biến hay Như Lai Tạng Tâm hay Tính 

Thanh Tịnh Tâm. 

Immortal one: Dharmakaya (skÙ)—Vô sinh 

thân—The Dharmakaya, the Immortal one—Pháp 

thân hằng hữu—See Dharmakaya. 

Immortal paradise of Amitabha: Vô Sanh 

Bảo Quốc—The precious country beyond birth- 

and-death—Thiên đàng bất tử của Phật A Di Đà. 

Immortal of penetrafing conduct: Rsi of 

penefrating conduct—Thông hành tiên—See Ten 

kinds of Immortals (6). 

Immortal with Vigorous Conduct: Tinh Hạnh 

Tiên—See Ten kinds of immortals. 

Immortal with Way-conduct: Rsi with Way- 

conduct—Đạo hạnh tiên—See Ten kinds of 

1mmortals (7). 

Immortality (n): Bất tử. 

1)  State of Deathlessness—The deathless realm 
1S considered to be gained not at the end of 
one”s Individual life (span of existence), but 
aS a result of spiritual refinement which may 
be continued along the life span—Sự bất tử. 

2) Personal immortality: Biên kiến trường tổn 
bất tử của con người. 

3) Karma of nirvana: Vô Lậu Nghiệp—See 
NÑine kinds of karma (C). 

4) Eternalism: Biên kiến—Vĩnh cửu—Believing 
that there 1s true existence of real being In 
obJects, or that there 1s some entify that exISfS 
forever—Thường biên kiến, tin rằng có sự 
hiện hữu thật của sự vật, và có những thứ 
hiện hữu đời đời—See Two extreme views. 

See Eight savours (pleasures) of the Buddha”s 

nirvana. 

Immortalization (n): Làm cho bất tử. 

Immovability: Anenjata (skt)—Bất động—See 

NÑine kinds of non-action (B). 

Immovable (a): Akuppa (p)—Acala, Dhruva 

Nis-cale (skÙ—Bất khả di dịch—Bất động— 

Không động —Motilonless—Unshakeable——Not 

moVInE. 

Immovable abstract concentration: Bất Động 

Định—The samadhi or abstract meditaton 1n 

which Araya-Acalanatha abides—ĐỊnh mà Đức 

Bất Động Minh Vương trụ trong ấy. 


+ 


2227 


Immovable atmosphere: Bất Động phong 
luân—See Ten types of characterisics of 
manifestaton of a Buddha (8). 

Immovable Buddha: Aksobhya Buddha (skt)— 
The Buddha in the Eastern Heaven of Abhirati, 
the realm of Joy—Bất Động Tôn Như Lai—One 
of the five Wisdom or Dhyana Buddhas 
(Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, 
Amitabha, and Amoghasiddh)—A Súc Bệ Phật, 
vị Phật đang ngự trị nơi Thiên đường Đông độ, 
một trong năm vị cổ Phật (Tỳ lô giá Na, A Súc Bệ 
Phật, Đa Bảo Như Lai, A Di Đà Phật, và Vô Bố 
Úy Như Lai). 

Immovable ground: Acalabhumi (skt)—Bất 
động địa— The 8” sround of a Bodhisattva—Bồ 
Tát địa thứ 8—See Ten grounds. 

Immovable knowledge: Akuppam-nanam (p)— 
Bất Động Trí -Immovable knowledge—Non- 
distinguished knowledge, in 
confrast with movable and verbal knowledge——TTI 
kiến không phân biệt và không lời, đối lại với 
động trí được diễn tả bằng lời. 

Immovable land: Acala (skt)——Bất Động địa— 
See Ten grounds (II). 

Immovable vidyaraja: Acala-vidya-raja (skÙ—— 
Bất động Minh vương—Bất động tôn. 
Immutability (n): Bất di bất dịch. 
Immufabilty contra morfality and 
phenomenal variation: Bất biến dịch tánh— 
See Twelve aspecfs of the Bhutatathata. 
Immutable (a): Bất di bất dịch, không thay đổi. 
Imoko (jap): Muội Tử. 

Impardonablc: 
Unforgivable—Bất dung. 

Impart (v): Truyền đạt. 
Impartability (n): Tính bất khả phân. 





and nonverbal 


Intolerable—Inexcusable—— 


Impartial judge and awarder: Yama (skt)— 
Just judge and awarder—Bình đẳng vương. 
Impartial or just judge: Bình đẳng vương. 
Impartial mind: Bình đẳng tâm——A person with 
an Iimpartial mind has no respecter of persons. He 
does not love one nor hate another—Một người 
có tâm bình đẳng không thiên vị cá nhân. Người 
ấy không thương mà cũng không ghét ai. 
Impartial salvafion: All Buddhas abide ¡in 
impartial salvation—Chư Phật trụ nơi bình đẳng 
cứu độ chúng sanh—See Ten kinds of abode. 
Impartial truth that all become Buddha: 
Universal truth that all become Buddha——Bình 
đẳng pháp. 
Impartiality: Bình Đẳng. 
l1) See Ten kinds of impartiality possessed by 
Great Enlightening Beings. 
2) Impartalty Is a weapon of enliphtening 


beings, removing all  discrimination. 
Enliphtening Beings who abide by these can 
annhilate the afflictions, bondage, and 


compulsion accumulated by all sentient 
beings In the long nipht of ignorance—Bình 
đẳng là khí giới của Bồ Tát, vì dứt trừ tất cả 
phân biệt. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy 
thời có thể diệt trừ những phiển não, kiết sử 
đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh— 
See Ten weapons of Great Enlightening 
Beings. 

3) Impardalty or universalty: Having no 
discriminatory thoughts, one of the eiphteen 
distinctive characteristics or unique qualities 
of Buddhas—Vô Dị Tưởng (đối với hết thầy 
chúng sanh đều bình đẳng không có tư tưởng 
khác) Perfection of body Không có tư tưởng 
phân biệt, một trong mười tám điều không lỗi 
theo Đại Trí Độ Luận—See Eiphteen 
đistinctive characteristiecs of Buddhas (T]). 

Impartiality in love to all: Tình thương không 

phân biệt—See Seven mental 

penitential meditation or worshIp. 

Impartiality toward all Buddhas: Tất cả Phật 

bình đẳng See Ten kinds of impartiality 

possessed by Great Enlightening Beings. 

Impartiality toward all determinations: Tất 

cả thâm tâm bình đẳng—See Ten kinds of 





atfitudes In 


2228 


Impartialty possessed by Great Enlightening 
Beings. 

Impartiality toward all enlightening beings: 
Tất cả Bổ Tát bình đẳng—See Ten kinds of 
1mpartiality possessed by Great Enlightening 
Beings. 

Impartiality toward all lands: Tất cả cõi bình 
đẳng—See Ten kinds of impartiality possessed by 
Great Enlightening Beings. 

Imparfiality towards living beings with all 
humility free from pride and arroganee: Bao 
nhiêu công đức đều ban cho tất cả chúng sanh— 
See Eight perfections. 

Impartiality toward all practices: Tất cả hạnh 
bình đẳng —See Ten kinds of  impartiality 
possessed by Great Enlightening Beings. 
Imparfiality toward all roots of goodness: 
Tất cả thiện căn bình đẳng—See Ten kinds of 
1mpartiality possessed by Great Enlightening 
Beings. 

Imparfiality toward all sentient beings: Nơi 
tất cả chúng sanh bình đẳng—See Ten kinds of 
1mpartiality possessed by Great Enlightening 
Beings. 

Imparfiality towards sentient beings with 
all humility free from pride and arrogance: 
Bao nhiêu công đức đều ban cho tất cả chúng 
sanh—See Eight perfections. 

Impartiality toward all things: Nơi tất cả 
pháp bình đẳng—See Ten kinds of impartiality 
possessed by Great Enlightening Beings. 
Impartiality toward all transcendence: Tất 
cả Ba La Mật bình đẳng —See Ten kinds of 
1mpartdialfy possessed by Great Enlightening 
Beings. 

Impartiality toward all vows: Tất cả nguyện 
bình đẳng —See Ten kinds of  impartiality 
possessed by Great Enlightening Beings. 
Impartially aiding and benefiting all living 
beings: Bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh —See 
Ten kinds of Buddha-work in all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (1). 

Impatienee (n): Akshanti (skt)—Không kiên 
nhẫn. 

Impeccability (n): Tính vô tội —Tính bất khả 
phạm tội. 


Impeccability of mỉnd: Niệm Vô Thất hay ý 
không lỗi, một trong mười tám điều không lỗi 
theo Đại Trí Độ Luận—Perfection of memory—— 
Impacabilty of mind, one of the eiphteen 
distinctive characfteristics or unique qualitles of 
Buddhas—See Eighteen distinctive characteristIcs 
of Buddhas (II). 

Impecability of speech: Khẩu Vô Thất hay 
miệng không lỗi, một trong mười tám điều không 
lỗi theo Đại Trí Độ Luận—Perfection of speech— 
Impacability of speech, one of the eighteen 
distinctive characfteristics or unique qualitles of 
Buddhas—See Eighteen distinctive characteristIcs 
of Buddhas (II). 

Impeccable (a): Toàn vẹn—Không khuyết điểm. 
Impeccable happiness: Hạnh phúc toàn vẹn. 
Impenitent (a): Không sám hối. 

Imperfect: Thiên—See Eight minds and Eight 
ways of developing the Bodhi Mind. 

Imperfect intellection: Tri Thức Bất Toàn— 
The Buddha taught: “Ignorance accumulated over 
and over again owing to Iimperfect ¡intellection 
since the Infinite past 1s the origin of the mind.”—— 
Đức Phật dạy: “Vô minh bị chất chứa càng lúc 
càng nhiều thêm do bởi cái tri thức bất toàn từ vô 
thỉ là nguồn gốc của tâm.” 

Imperfect mỉnd: Thiên tâm—See Eight minds. 
Imperfect teaching: Bất Liễu nghĩa—The 
Hinayana ¡incomplete teaching—Những điều 
chẳng nói hết thực nghĩa trong kinh điển Tiểu 
thừa—See Dual division of the Buddha”s teaching 
(V). 

Imperfected: Thiên—See 
developing the Bodhi Mind. 
Imperfected way of developing the Bodhi 
Mind: Thiên (phát tâm Bồ Đề một cách sai 
lệch) —One of the eight ways of developing the 
Bodhi Mind. The imperfected way of developing 
the Bodhi Mind 1s one of the four Iimproper wayS 
of cultivaton for Buddhists. Viewing sentient 
beings and Buddhahood as outside the Self- 
Nature while vowing fo save senfient beings and 
achieve Buddhahood; engaging in cultivation 
while the mind 1s always discriminating. Such 
development of the Bodh Mind ¡1s called 
“Imperfected” or “biased.” The above way of 


Eight ways of 


2229 


developing the mind 1s false, belonging to those 
who cultivated 
trapped ¡1n the three worlds of the cycle of 
rebirths, and they wIll not find true liberation and 
enlightenment. These people only cultivate to 
ascend to higher 
Formlessness because they have not penetrated 
fully the theory of “outside the mind there 1s no 
dharma, outside the dharma there is no mind.”—— 
Một trong tám cách phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ 
Đề một cách sai lệch là một trong bốn lối phát 
tâm sai trái trong tu hành của người Phật tử. Thấy 
chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi 
nguyện độ nguyện thành, đường công hạnh chẳng 
quên, sự thấy hiểu không dứt. Phát tâm như thế 
gọi là THIÊN. Đây là cách phát tâm sai lầm của 
những vị tu hành mà quả vị chứng đắc vẫn còn 
nằm trong ba cõi sanh tử, chớ chưa giải thoát 
được, họ chỉ tu hành để đạt được cảnh giới cao 
hơn như lên cõi sắc giới hay vô sắc giới, vì các vị 
ấy chưa thông đạt lý “ngoài tâm không pháp, 
ngoài pháp không tâm.”—See Eight ways of 
developing the Bodhi Mind. 

Imperfection (n): Sự bất toàn—Không hoàn mỹ. 


achievements still leave them 


Heavenss of RForm and 


Imperial blue haïr roofs: Every hair-root dark 
colored—Lỗ chân lông thường ánh ra sắc xanh— 
See Thirty-two auspIciIous marks. 

Imperial (royal) family: Gia đình hoàng tộc. 
Imperial favor: Hoàng ân. 

Imperial palace: Hoàng cung. 

Imperial precepfor: See Imperial Teacher. 
Imperial Teacher: Quốc Sư—lmperial 
preceptor or preceptor of the State, usually a 
Buddhist monk——Ông thầy của cả nước, thường là 
một vị Tăng (trong các quốc gia Phật giáo). 
Imperial temples: Royal temples——Thái miếu. 
Imperishables: Anirodha (skt)—Indestructible— 
Immortal—Everlastnge-Undying—Bất  diệt— 
The four ¡imperishables—Bốn pháp chẳng hư 
hoại—See Four imperishables. 

Impermanence  (n): (p)—Anityata 
(skÐ—Characteristic of impermanence—Sự vô 
thường—Vô Thường Đế— See Nine truths or 
postulates, Twenty-four non-interacfive acfIVIty 
dharmas, Sixty-two views, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 


Anicca 


(D An overview on “lmpermanence”—Tổng 
quan về “Vô Thường: Anitya is the state of 
not being permanent, of lasting or existing 
only for a short time, of changing continually. 
Physical changes operating from the state of 
formation, to that of development, decay and 
disintegration are exact manIfestations of the 
law of transformation. All things in the 
universe, from the small grain of sand, the 
human body, to the big one such as the earth, 
moon and sun are governed by the aove law, 
and as such, must come through these four 
periods. This process of changes characferIzes 
1mpermanence. All things are impermanent, 
ther bìírth, existence, change, and death 
never resting for a moment. All things In this 
world, mounfains, 
rivers, and political systems, are constantly 


including human líe, 


changing from moment to moment. This 1s 
called  Iimpermanence 
Everything passes through a period of bírth, 
maturIty, and destruction. 
This destruction 1s called impermanence In 
each cycle. To see the Impermanent nature of 


in each moment. 


transformation, 


all things, we must examine this closely. 
Doing from being 
1mprisoned by the things of this world. In most 
monasteries, at the end of ceremonies, monks 
chan the verse of 


so Will prevent us 


and often 
1mpermance. 

Thịs day 1s already done. 

Our lives are that much less. 

W€'re like fish in a shrinking pond; 

What Joy 1s there In this? 

We should be diligent and vigorous, 

As 1ƒ our own head were at stake. 

Only be mindful of impermanence, 

And be careful not to be lax. 
Vô thường nghĩa là không thường, không mãi 
mãi ở yên trong một trạng thái nhất định mà 
luôn thay hình đổi dạng. Đi từ trạng thái hình 
thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo 
Phật gọi đây là những giai đoạn thay đổi đó 
là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong 
vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, thân con người, 
đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời đều 
nằm trong định luật vô thường. Mọi vật trên 
thế gian nây biến đổi trong từng giây từng 


nuủnS 


qI) 


Ù) 


2230 


phút, đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên 
thế gian, kể cả nhân mạng, núi sông và chế 
độ chính trị, vân vân, đều phải trải qua những 
giai đoạn sinh, trụ, dị, diệt. Sự tiêu diệt nầy 
được gọi là “Nhất kỳ vô thường.” Phải quán 
sát để thường xuyên nhìn thấy tính cách vô 
thường của mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái 
ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và 
không bị sự vật lôi kéo ràng buộc. Vạn vật 
đều vô thường, sanh, trụ, dị, diệt không lúc 
nào ngừng nghỉ. Chính vì vậy mà trong các tự 
viện thường tụng bài kệ vô thường mỗi khi 
xong các khóa lễ. 

Một ngày đã qua. 

Mạng ta giảm dần 

Như cá cạn nước. 

Có gì đâu mà vui sướng? 

Nên chúng ta phải cần tu 

Như lửa đốt đầu. 

Chỉ tỉnh thức về vô thường. 

Chớ nên giải đãi. 
lmpermanence means the Iimpermanence of 
the body, the mind and the environment— 
Nhất Thiết Hành Vô Thường, nghĩa là thân 
vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường: 
Impermanence of the body means that the 
body withers rapidly, soon grows old and 
delibitated, ending ¡in death. The ancients 
have lamented: “Oh, that time when we were 
young sticks, 
pretending they were horses, in the twinkling 
of an eye, our hair 1s now spoffed with the 
color of frost.” What happened to all those 
brave and ¡ntelligent young men and those 
beautiful and enchanting women of bygone 
days? They ended as in the following poem: 
“Rosy cheeks have faded, heros have passed 
away; young students” ©y€s, fOO, are We€ary 
and sad.”: Thân vô thường là thân nầy mau 
tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến 
cái chết. Người xưa đã than: “Nhớ thuở còn 
thơ dong ngựa trúc. Thoát trông nay tóc điểm 
màu sương.” Mưu lược dõng mãnh như Văn 
Chủng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như 
Tây Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi cũng: “Hồng 
nhan già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh 
cũng mỏi buồn.” 


and would ride bamboo 


2) 


3) 


Impermanence of the mind means that the 
mind and thoughts of sentient beings are 
always changing, at times filled with love or 
anger, at times happy or sad. Those thoughts, 
upon close scrutiny, are 1llusory and false, 
like water bubbles: Tâm vô thường là tâm 
niệm chúng sanh luôn luôn thay đổi, khi 
thương giận, lúc vui buồn. Những niệm ấy xét 
ra hư huyễn như bọt nước. 

Impermanence of the environment means that 
not only do our surroundinss always change 


and fluctuate, but happiness, too, 1s 
1mpermenent. Succulent food, once 
swallowed, loses all tastes; an emotional 
reunion, however, sweet and Joyfl, 


ulimately ends In separation; a delightful 
party soon becomes a thing of pasf; a good 
book, too, gradually reaches the last pages: 
Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh 
chung quanh ta hằng đổi thay biến chuyển, 
mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, 
qua cổ họng rồi cũng thành không; cuộc sum 
họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan; 
buổi hát vui rồi sẽ vãng; quyển sách hay, lần 
lượt cũng đến trang cuối cùng. 


(II Impermanence, according to the Samyutta 


Ñikaya, volume II—“Vô Thường theo Kinh 
Tạp A Hàm, quyển II: Change 
1mpermanence 1s the essential characferistic 
of phenomenal existence. We cannot say of 
anything, inanimate, “this 1s 
lasing” for even while we say, 1t 1s 
undergoing change. The aggregates are 
compounded and conditioned, and, therefore, 
ever subject to cause and effect. Ứnceasingly 
does consciousness or mind and 1s factors 
change, and Just as unceasinegly, thouph at a 
lower rate, the physical body also changes 
from moment to momeII. 
clearly that the Impermanent agøregafes are 
1mpermanent, has right understandine——Theo 
Kinh Tạp A Hàm, quyển III, biến đổi hay vô 
thường là đặc tánh chính yếu của sự hiện hữu 
của các hiện tượng. Chúng ta không thể nói 
đến bất cứ vật gì, dù là vô tri vô giác hay hữu 
giác hữu tri, rằng “cái này tổn tại” bởi vì ngay 
lúc mà chúng ta đang nói thì cái đó đang thay 
đổi. Ngũ uẩn cũng là thứ được kết hợp lại và 


Or 


animate or 


He who sees 


2231 


do điều kiện, và như vậy ngũ uẩn đó luôn bị 
định luật nhân quả chi phối. Thức hay tâm và 
các yếu tố thành phần của nó hay tâm sở 
cũng không ngừng biến đổi, mặc dầu ở một 
mức độ thấp hơn, cái thể xác vật chất cũng 
thay đổi trong từng khoảnh khắc. Người nào 
thấy rõ ràng rằng ngũ uẩn là vô thường, 
người đó có chánh kiến. 


(V)“lmpermanence, according to the Mijjhamaka 


Sutra—Vô Thường theo Kinh Trung Bộ: In 
the Mijjhamaka Sutra, the Buddha gives five 
striking similes to illustrate the Impermanent 
nature of the five agsregates of clinging. He 
compares mafterial form or body to a lump of 
foam, feeling to a bubble of water, perception 
(to a mirage, mental formations or volitional 
activiles to a plantain trunk without 
heartwood, and consciousness to an illusion. 
So He asked the monks: “What essence, 
monks, could there be In a lump of foam, In a 
bubble, In a mirage, In a plantain trunk, in an 
1llusion? Whatever material form there be 
whether past, fufture or present; Internal or 
external; øross or subtle; low or lofty; far or 
near; that material form the meditator sees, 
medifates upon, examines with systematic 
and wise attention, he thus seeing, meditating 
upon, and examining with systematic and 
Wise aftenfon, would fnd it empty, 
unsubstantial and without essence. Whatever 
essence, monks, could there be in material 
form?” And the Buddha speaks in the same 
mamner of the remaining agsregates and asks: 
“What essence, monks, could there be In 
feeling, in perception, in mental formation 
and In consciousness?”—Trong Kinh Trung 
Bộ, Đức Phật đưa ra năm hình ảnh cụ thể để 
chỉ dạy về bản chất vô thường của ngũ uẩn 
thủ. Ngài ví hình thể vật chất hay sắc như 
một khối bọt, cẩm giác hay thọ như bong 
bóng nước, tri giác hay tưởng như ảo cảnh, 
những hoạt động có tác ý của tâm hay hành 
như một loại cây mềm rỗng ruột, và thức như 
ảo tưởng. Vì vậy Ngài bảo chư Tăng: “Này 
chư Tỳ Kheo, có thể nào chăng một bản thể 
vững bển nằm trong một khối bọt, trong bong 
bóng nước, trong ảo cảnh, trong loại cây mễêm 
rỗng ruột, hay trong ảo tưởng? Bất cứ hình 


thể vật chất nào, dầu trong quá khứ, vị lai hay 
hiện tại , ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi 
tế, thấp hay cao, xa hay gần... mà hành giả 
nhìn thấy, hành giả nên quán sát hình thể vật 
chất ấy với sự chú tâm khôn ngoan hay sự 
chú tâm chân chánh. Một khi hành giả nhìn 
thấy, suy niệm, và quán sát hình thể vật chất 
với sự chú tâm chân chánh thì hành giả sẽ 
thấy rằng nó rỗng không, nó không có thực 
chất và không có bản thể. Này chư Tỳ Kheo 
có chăng một bản thể trong hình thể vật 
chất?” Và cùng thế ấy Đức Phật tiếp tục 
giảng giải về bốn uẩn còn lại: “Này chư Tỳ 
Kheo, có thể nào thọ, tưởng, hành, thức lại có 
thể nằm trong một khối bọt, trong bong bóng 
nước, trong ảo cảnh, trong loại cây mêm rỗng 
ruột, hay trong ảo tưởng?” 


(V) Other characteristics of “lmpermanence”—— 


Đặc tính khác của Vô thường: Everything in 
this world 1s subject to change and perish; 
nothing remains constant for even a single 
momert. The fact of impermanence has been 
recognized not only in Buddhist thought but 
elsewhere 1n the history of Ideas. lt was the 
ancient Greek philosopher Heraclitus who 
remarked that one cannot step Inío the same 
river twice. He meant that everything keeps 
changing without a pause or the ©ver- 
changing and transient nature of things. 
Humans life 1s just like that. In fact, humanˆs 
le 1s like a dream; 1t 1s Impermanent like 
autumn clouds, that birth and death are like a 
dance; that Infant changes to young aøe and 
to old age just like morning turns 1nto 
afternoon, then evening. Look at our body 
and see It changes every second of life. The 
ørowing (becoming old) of a human”s lHIfe 1s 
not differnt from a flash of liphtning. Things 
around us also keep changing. No one of the 
things we see around us wIll last forever, In 
the same river, the current of yesterday 1s not 
the current we see today. Even our minds are 
constantly subject to changefrilends become 
enemies, enemies become friends. Our 
pOSSe©sslons are also Impermanent, the brand 
new car we bought in the year of 2000 1s no 
longer a new car in 2004, the shirt we donate 
to Goodwill Charity today was once liked by 


2232 


us, and so on and and so on. Understanding 
1mpermanence of existence Is Imporfant not 
simply four our cultivation of the Dharma, but 
also In our daily lives for this understanding 1s 
a key to open the door of the ultimate nature 
of things and also an antidiote to anger and 
attachment. When we see all things are 
perishable and change every moment, we will 
not try to attach to them——MỌi sự trên cõi đời 
nầy đều phải biến dịch và hoại diệt, không 
việc gì thường hằng bất biến dù chỉ trong một 
phút giây. Sự thật về vô thường không những 
chỉ được tư tưởng Phật giáo thừa nhận, mà 
lịch sử tư tưởng nơi khác cũng thừa nhận như 
vậy. Chính nhà hiển triết Hy Lạp thời cổ đã 
nhận định rằng chúng ta không thể bước 
xuống hai lần cùng một giòng sông. Ông ta 
muốn nói rằng mọi sự mọi vật luôn thay đổi 
không ngừng nghỉ hay bản chất đổi thay và 
tạm bợ của mọi sự mọi vật. Đời sống con 
người lại cũng như vậy. Kỳ thật, đời người 
như một giấc mơ, nó tạm bợ như mây mùa 
thu, sanh tử bập bênh, từ tuổi trẻ qua tuổi 
thanh niên, rồi tuổi già cũng giống như từ 
buổi sáng chuyển qua buổi trưa, rồi buổi tối. 
Hãy nhìn vào thân này để thấy nó đổi thay 
từng giây trong cuộc sống. Thân này già 
nhanh như ánh điển chớp. Mọi vật quanh ta 
cũng thay đổi không ngừng nghỉ. Không một 
vật gì chúng ta thấy quanh ta mà được trường 
tồn cả, trên cùng một dòng sông nhưng dòng 
nước hôm qua không phải là dòng nước mà 
chúng ta thấy ngày hôm nay. Ngay đến tâm 
tánh chúng ta cũng bị thay đổi không ngừng, 
bạn thành thù, rồi thù thành bạn. Rồi những 
vật sở hữu của ta cũng không chạy ra khỏi sự 
chi phối của vô thường, cái xe ta mua năm 
2000 không còn là cái xe mới vào năm 2004 
nữa, cái áo mà chúng ta cho hội Từ Thiện 
Goodwill hôm nay đã một thời được chúng ta 
ưa thích, vân vân và vân vân. Hiểu vô thường 
không những quan trọng cho chúng ta trong 
việc tu tập giáo pháp mà còn cho cuộc sống 
bình nhật nữa vì nó chính là chìa khóa mở 
cửa bộ mặt thật của vạn hữu và cũng là liều 
thuốc giải độc cho sân hận và chấp trước. Khi 
chúng ta hiểu mọi sự mọi vật đều sẽ tàn lụi 
và đối thay không ngừng thì chắc chắn chúng 


ta sẽ không còn muốn luyến chấp vào chúng 

nữa—See Two kinds of Impermanence. 
Impermanence of the body and mỉnd: Thân 
Tâm Vô Thường—Some people wonder why 
Buddhism always emphasizes the theory of 
1mpermanence? Does It want to spread In the 
human mind the seed of disheartenment, and 
discourage? In ther view, If things are 
changeable, we do not need to do anything, 
because If we attain a great achievement, we 
cannot keep 1t. This fype of reasoning, a first, 
appears partly logical, but In reality, 1t is not at all. 
When the Buddha preached about impermanence, 
He did not want to discourage anyone, but 
warning his discIiples about the truth. A true 
Buddhist has to work hard for his own well being 
and also for the socIetyˆs. Although he knows that 
he 1s facong the changing reality, he always keeps 
himself calm. He must refrainn from harming 
others, In contrast, strive fo perform good deeds 
for the benefit and happiness of others—Có người 


cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” 
của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng 


mọi người quan niệm chán đời, thối chí. Nếu thân 
và tâm cũng như sự vật đều vô thường như vậy thì 
chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự 
nghiệp lớn lao cũng không đi đến đâu. Mới nghe 
tưởng chừng như phần nào có lý, ký thật nó không 
có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, 
Đức Phật không muốn làm nản chí một ai, mà 
Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ tử của Ngài về một 
chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô 
thường sẽ giữ bình tnh, tâm không loạn động 
trước cảnh đổi thay đột ngột. Biết được lẽ vô 
thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm 
những điều lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều 
ác, cương quyết làm, dám hy sinh tài sản, dám tận 
tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh phúc 
của mình và của người. 

l) The human body is changeable: Thân Vô 
Thường—All things have changed and will 
never cease to change. The himan body 1s 
changeable, thus governed by the law of 
1mpermanence. Our body 1s different from the 
minute before to that of the minute after. 
Biological researches have proved that the 
cells in our body are In constant change, and 
in every seven years all the old cells have 


2) 


2233 


been totally renewed. These changes help us 
quickly øgrow up, age and die. The longer we 
want to live, the more we fear death. From 
childhood to aging, human life 1s exactly like 
a dream, but there are many people who do 
not realize; therefore, they 
launch Into the noose of desire; as a result, 
they suffer from greed and wIll suffer more If 
they become attached to their possessions. 
Sometimes at tine of death they still don't 
want to let go anything. There are some who 
know that they will die soon, but they still 
strive desperately to keep what they cherish 
most—Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, 
chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc 
đời nay còn mai mất, biến chuyển không 
ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó 
cũng là vô thường, nó cũng nằm trong định 
luật “Thành Trụ Hoại Không.” Thân ta phút 
trước không phải là thân ta phút sau. Khoa 
học đã chứng minh rằng trong thân thể chúng 
ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ mỗi 
thời kỳ bảy năm là các tế bào cũ hoàn toàn 
đổi mới. Sự thay đổi làm cho chúng ta mau 
lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống 
bao nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy 
nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, đời người 
như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người 
không chịu nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ 
lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; để rồi 
khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham 
lam ôm ấp bám víu mãi vào sự vật, đôi khi 


conftnue fo 


đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến 
khi biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn 
luyến tiếc tìm cách nắm lại một cách tuyệt 
VỌNE. 

lmpermanence of the mind Tâm Vô 
Thường—Not only our body 1s changeable, 
but also our mind. It changes more rapidly 
than the body, It changes every second, every 
minute according to the environment. We are 
cheerful a few minutes before and sad a few 
minutes later, laughing then crying, happiness 
then sorrow——Thân ta vô thường, tâm ta cũng 
vô thường. Tâm vô thường còn mau lẹ hơn cả 
thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, từng 
phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, 


cười đó rồi khóc đó, hạnh phúc đó rồi khổ 

đau đó. 
Impermanence of all dharmas: Chư pháp vô 
thường. 
Impermanence of ego: Vô Thường Cú hay Câu 
Vô Thường—Its Impermanence, 1e. that the 
present ego 1s of independent birth, not the result 
from the past causes—Ngoại đạo cho rằng cái 
'ngã' đến đời nay mới sanh, chẳng phải sanh do 
cái nhân trong quá khứ, đây là đoạn kiến hay vô 
thường cú —See Four tenets held by various non- 
Buddhist schools. 
Impermanence or the impermanent natfure 
ö0f all thỉngs: Vô Thường hay bản chất vô thường 
của vạn hữu—See Four basic subjects of Buddhist 
medifation and Four kinds of mindfulness. 
Impermanence of all karmas: Chư nghiệp vô 
thường (những nghiệp có thể chuyển được qua tu 
tập—karmas that changed  through 
cultivation). 
Impermanence of life is sudden and the 
time truly flies: Phải nghĩ rằng cơn vô thường 
mau chóng, mới sáng sớm đó đã lại đến xế chiều. 
Đâu nên không siêng năng, lo dự bị trước hay 
necessary to thínk that the 
1mpermanence of life is sudden, time truly flies, 
the morning had Just come but night has arrived. 
Why not be diligent and prepare In anficipation— 
See Five points any Pureland practitioner should 
know how to reflect on one's self. 


can be 


sao?>—lt 1s 


Impermanence of all phenomena: Unceasing 
change—Niệm niệm vô thường. 

Impermanence and suffering: Vô thường và 
khổ đau. 

Impermanencce, Sufferinp, Empfiness, 
Selflessness: Vô Thường, Khổ, Không, Vô 
Ngã —See Impermanence, Suffering, Emptiness, 
Selflessness. 

Impermanence of all things like lightning 
and shadow: Điện Ảnh— Sự vô thường của vạn 
hữu cũng giống như ánh điện chớp. 
Impermanent (a): Anicca (p)—Anitya (skUÙ— 
Everchanging—SubjJect to change—Vô_ thường 
hay sự thay đổi liên tục trong từng giây từng 
phút—All component things are Impermanent— 


2234 


Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường—See Four 
upside-downs. 

Impermanent world: Thế gian vô thường. 
Impersonal (a): Phi cá nhân—Vô Ngã —See No 
self and Four inverted, upside-down, or false 
beliefs. 


Impersonal Tone: Vô Ngã—One of the eight 
chief characteristics of “satorl.” In Zen. Perhaps 
the most remarkable aspect of the Zen experience 
1s that 1t has no personal note 1n 1t as 1s observable 
in Christian mystic experiences. There Is no 
reference whatever In Buddhist satori to such 
personal feelings. We may say that all the terms 
are In(erpretatlons based on a definite system of 
thought and really have nothing to do with the 
experlence itself In anywhere sator has 
remained thoroughly impersonal, or rather highly 
1ntellectual. NÑot only sator1 Itself Is such a prosalc 
and non-glorious event, but the occasion that 
Inspires It also seems to be unromantic and 
altogether lacking In super-sensuality. SafoOrI 1s 
experienced ¡in connection with any ordinary 
Occurrence In one”s daily life. It does not appear 
to be an extraordinary phenomenon as Is recorded 
1n Christian books of mysticism. Sometimes takes 
hold of you, or slaps you, or brings you a cup of 
tea, or makes some most commonplace remark, or 
T€CIfes some passage from a sutra or from a book 
of poetry, and when your mind 1s ripe ÍOr ItS 
outbursf, you come at once to satori. There 1s no 
volce of the Holy Ghost, no plentitude of Divine 
Grace, no glorification of any sort. Here 1s nothing 
paiInted in high colors, all 1s grey and extremely 
unobsfrusive and unattractive—Một trong tám đặc 
tánh của giác ngộ trong Thiền. Có lẽ khía cạnh 
đáng chú ý nhất của kinh nghiệm Thiền là ở chỗ 
nó không có dấu vết nhân ngã. Trong sự chứng 
ngộ của Phật giáo, không hề có chút dính dáng 
với những quan hệ và xúc cảm cá nhân bằng 
những từ ngữ thông diễn dựa trên một hệ thống 
hữu hạn của tư tưởng; thực tình, chẳng liên quan 
gì với chính kinh nghiệm. Dù ở đâu đi nữa, thì sự 
chứng ngộ hoàn toàn mang tính cách vô ngã, hay 
đúng hơn, trí năng tối thượng. Không những sự 
chứng ngộ chỉ là một biến cố bình thường, nhạt 
nhẽo, mà cái cơ duyên kích phát như cũng vô vị 
và thiếu hẳn cảm giác siêu nhiên. Sự chứng ngộ 
được kinh nghiệm ngay trong mọi biến cố bình 


sinh. Nó không xuất hiện như một hiện tượng phi 
thường mà người ta thấy ghi chép trong các tác 
phẩm thần bí của Thiên Chúa giáo. Khi sự bùng 
vỡ của tâm trí bạn đã đến lúc chín mùi, người ta 
nắm tay bạn, vổ vai bạn, mang cho một chén trà, 
gây một chú ý tầm thường nhất, hay đọc một 
đoạn kinh, một bài thơ, bạn chứng ngộ tức khắc. 
Ở đây chẳng có tiếng gọi của Thánh linh, chẳng 
có sự sung mãn của Thánh sủng, chẳng có ánh 
sáng vinh danh nào hết. Và ở đây chẳng chút sắc 
màu lộng lẫy; tất cả đều xám xịt, không một chút 
ấn tượng, không một chút quyến rũ—§ee Eight 
chief characteristics of “satori` In Zen. 
Impersonalism (n): Chủ nghĩa phi cá nhân. 
Impersonality (n): Tính cách phi cá nhân— 
Nhân Không—Man 1s only a temporary 
combination formed by the five skandhas, the six 
elements (earth, water, fire, air, space and mind), 
and the twelve nidanas, being the product of 
previous cause, and without a real self or 
permanent soul—Con người chỉ là một phối hợp 
tạm thời bởi ngũ uẩn, lục đại (đất, nước, lửa, gió, 
hư không và tâm thức), và 12 nhân duyên, chứ 
không có thực ngã hay một linh hồn trường tổn— 
See Non-ego. 

Impersonalization (n): Sự phi nhân cách hóa. 
Impertinent (a): Bất kính. 

Imperturbable (a): Điềm tnh—Aksobhya 
Buddha—The Immovable Buddha—The Buddha 
1n the Eastern Heaven of Abhirati, the realm of 
Joy—One of the five Wisdom or Dhyana Buddhas 
(Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, 
Amitabha, and Amoghasiddhi). He 1s mentioned 
in quie a number of Mahayana Sutras. His 
worship must have been fairly widespread, but 
only frapments of his legend have survived. The 
term 1s used for the unvarying or unchanging, for 
the pole-star, for fearlessness, for Indifference to 
pAssion or temptaton—Từ được dùng để chỉ sự 
không thay đổi như cánh sao Bắc Đẩu, sự vô úy, 
và lãnh đạm trước cám dỗ hay dục vọng. Bất 
Động Tôn Như Lai hay A Súc Bệ Phật, vị Phật 
đang ngự trị nơi Thiên đường Đông độ, một trong 
năm vị cổ Phật (Tỳ lô giá Na, A Súc Bệ Phật, Đa 
Bảo Như Lai, A Di Đà Phật, và Vô Bố Úy Như 
Lai). Tên Ngài được những kinh điển Đại Thừa 
đầu tiên nhắc đến rất nhiều. Sự thờ phụng Ngài 


2235 


chắc hẳn bành trướng rất rộng rải, nhưng thần 
thoại về Ngài chỉ còn sót lại những đoạn ngắn mà 
thôi. 

Imperturbable Buddha: Aksobhya Buddha 
(sk)—A Súc bệ Phật (Bất Động Phật)—See 
Aksobhya Buddha. 

Imperturbed Buddha: Aksobhya (sk)—Vô 
Động Phật—See Aksobhya Buddha. 
Imperturbable examinatfion: Meditation ¡n the 
law or of all things—Quán sát pháp nhẫn—S§ee 
Two kinds of patlence (B). 

Imperturbable karmic formation: 
Anenjabhisankharo (p)—Bất động hành—See 
Three dharmas (XXX). 

Imperturbility: động—See 
Eight savours (pleasures) of the Buddha's nirvana. 
Impetus (n): Sự thúc đẩy. 

Impiety (n): Sự vô tín ngưỡng. 


Firmness—Bất 


Implements of the faith: Đạo Cụ——The 
Iimplements of the faith, such as garments, 
begging-bowl, and other accessorles which aid 


one ¡n the Way——Những món cần thiết trên đường 
tu hành như y áo, bát khất thực, và những đồ phụ 
tùng khác —There are eipht requisies (Attha 
Parikkhara)—Có tám Món Cần Dùng Của Phật: 

l1) The double robe: Y Tăng già lê. 

2) The upper robe: Y vai trái. 

3) Underrobe: Y nội. 

4) Bowl: Bình bát. 

5) Knife: Dao. 

6) Needle: Kim may. 

7) Belt: Dây nỊt. 

§)_ Strainer or filter: Đồ lọc nước. 

Implication (n): Hàm ý—Mờ ám. 

Implicit (v): Ám chỉ—To hint—To refer to—To 
1mply. 

Implore (v): Năn n—Van lơn. 

Important (a): Hệ trọng——Vital. 

Important aspec(s: Những khía cạnh quan 
trọng. 

Important event: Biến cố quan trọng. 
Important karma: Garuka-karma (skÙ— 
Nghiệp nặng Trọng Nghiệp—See Weighty 
karma. 





Important sutras in Theravada Buddhism: 

Những Bài Kinh Quan Trọng Trong Phật Giáo 

Nguyên Thủy. 

Importantly: Quan trọng 

(Mosf) importantly: Quan trọng nhất. 

Impose a mỉsfortune on someone: Giáng họa. 

Impose a restriction on someone: Áp dụng sự 

hạn chế với ai. 

Imposing: Uy nghiêm—Solemn. 

Imposing exterior: Prabhava (skÙ—Awe- 

1nspiring-majesty——Augustness—]Demeanors— 

Majestc—Martial bearing—Noble bearing— 

Stateliness—Oal Nghi —See Three thousand 

demeanors and Four kinds of demeanors. 

Impossible (a): Không thể nào. 

Impossible things: Những điều không thể làm 

được —According to the Sangiti Sutta, there are 

five Impossible things—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có năm bất năng xứ (năm 

điều mà một vị Tỳ Kheo không thể làm được)— 

See Five Iimpossible things. 

Impotent males: Pandakas (skt)—There are five 

kinds of impotent males or eunuchs—Bất nam 

(không phải là nam nhân)—Có năm loại bất 

nam——See Five kinds of eunuchs. 

Impotent male by birth: Sinh Bất Nam—One 

of the five kinds of impotent males or eunuchs— 

Một trong năm loại bất nam—S§ee Eive kinds of 

eunuchs. 

Impotent male for half a month: Bán Bất 

Nam hay loại chỉ dùng được nam căn trong nửa 

tháng—One of the five kinds of impotent males or 

eunuchs—Một trong năm loại bất nam—See Eive 

kinds of eunuchs. 

Impress (v): Ghi lòng—Gây ấn tượng—To 

1mpress deeply 1n one”s memory——To engrave. 

Impress someone: Gây ấn tượng cho ai. 

Impressed: Xúc động. 

Impression: 

1) Ideas grasped and held—Chấp thủ. 

2) Samskara (skÐ—Sankhara (p)—Ấn tượng—— 
Hành uẩn—See Five Aggregations. 

Impressive (a): Cảm xúc—Gây xúc động. 

Imprint of the foot: Dấu chân—Footprin— 

Foot mark——Footstep. 


2236 


Imprison (v): Giam hãm—To detain—To 
1ncarcerate——To put someone 1n prison. 
Improper (a): Tà Evil 
Opposite——Erroneous——Heterodox. 
Improper food: There are five improper things 
for a monk to eat—Có năm thứ không hợp cho 
một vị Tăng ăn—See Five Improper things for a 
monk fo eat. 


Deviant 





Depraved—— 


Improper knowledge: Asamprajanya (skt— 
Bất chánh tri hay biết không chơn chánh —S§ee 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Improper means of earning a living: Tà 
mệnh—See Five improper ways of gaining a 
livelihood for a monk. 

Improper speech: Unrefined speech——Indecent 

speech—Smart speech—Vọng ngữ (ỷ ngữ). 

Improper (wrong) views: Drishti (skÙ)—Ác 

kiến —-Tà Kiến—See Wrong views—See Five 

kinds of wrong views, and Fifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 

Improper ways of obtaining (gaining) a 

living on the part of a monk: Tà mệnh (của 

một vị Tăng hay N0). 

(A) There are four improper ways of obfaining a 
living on the part of a monk—See Five kinds 
of deviant livelihood. 

(B) There are five Improper ways of gaining a 
livelihood for a monk, or five kinds of deviant 
livelihood—Có năm thứ tà mệnh của chư 
Tăng. 

Improve appearance: Trau chuốt bỀ ngoài—A 

Bhiksu or Bhiksuni who tries to Improve his or her 

appearance, commits an Expression of Regret 

Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào cố 

gắng trau chuốt bể ngoài là phạm giới Ba Dật Đề, 

phải phát lồ sám hối. 

Improve the habit: Cải thiện thói quen. 

Improve (v) oneself: Tu thân. 

Improve oneself morally: Cultivate virtue—Tu 

đức. 


Improve oneself for the purpose of 


improving or benefitting others: Tự Lợi Lợi 
Tha—See Self-profit and Profit others. 

Improving mỉnd: Tăng Thượng Tâm— 
Advancing or Iimproving mind, superlor mind— 


Tâm tăng trưởng cường thịnh hay thế lực của định 

tâm, hay tâm siêu vIỆt. 

Improvise: Act according to circumstances—Tùy 

cơ ứng biến. 

Impulses (n): 

1) Chanda (skÐ: Ag1Itatlon—Ambitlous— 
ExcItement—Restlessness—Unsettled—Trạo 
Cử—Sức thúc đẩy—Những phiền não khiến 
cho tâm xao xuyến không an ữnh. 

2) Samskara (skÐ: Actlon—ActIvity— 
Conception—DIsposition——Volitional 
actions—Karma formatlon—Moral conduct— 
Hành—See Twelve conditions of cause and 
effect. 

Impulsion: Javana (p & skÙ—Tiến trình hay sự 
thúc đẩy—Process. 
Impure (a): Klesa (skt)—Bất tịnh —lgnoble— 
Unclean. 
Impure aeon: Trược Kiếp —An ¡impure kalpa, 
the kalpa of Impurity, degenerate, corrupt; and 
age of disease, famine, and war—Thời kỳ ác 
trược, thời kỳ của bệnh hoạn, nghèo đói và giặc 
giã—See FIve kinds of turbidity. 
Impure attitude: Thái độ bất tịnh. 
Impure birth: Thọ sanh bất tịnh—The fetus is a 
combination of father”s sperm and mother”s egø in 
sexual intercourse—Mầm sanh khởi của bản thân 
do một điểm tỉnh huyết của cha mẹ hòa hợp trong 
khi gần gủi—See Seven types of contemplation 
on the impure body. 

Impure body: Uế Thân—The sinful body, that 

of ordinary people, caused by Iust, hatred, and 

ignorance—Thân thể nhơ nhớp, nói về thân phàm 
phu, ô uế không trong sạch, do nhiễm các mối 
tham dục, sân hận, và ngu sĩ. 

Impure charity: Sullied charity—Bất tịnh thí— 

lmpure charty In whích the gIiver expectfs 

something in return for his or her almsgiIving. 

Unclean almsgiving, looking for 1ts reward In this 

or the next life—Cho mà mong đòi báo đáp trong 

kiếp nầy hay kiếp tới thì gọi là bất tịnh thí —See 

Two kinds of dana or charity (B). 

Impure commandments: Thi La Bất Thanh 

Tịnh—Tf the sila, or moral state, 1s not pure, none 

can enter samadhi—Nếu giới bất tịnh, không ai 

vào được tam muội. 





2237 


Impure and false: Trần vọng —Impure and 

false, as are all temporal things—Không sạch là 

trần, không thực là vọng (Đất tịnh và hư dối); trần 
vọng ám chỉ tất cả cảnh giới sinh tử. 

Impure kalpa: Kiếp trược—Trược Kiếp—The 

kalpa of impurity, degenerate, corruptf; and age of 

disease, famine, and war—Thời kỳ ác trược, thời 
kỳ của bệnh hoạn, nghèo đói và giặc giã. **See 

FIive kinds of turbidity. 

Impure karma: Uế Nghiệp —One of the three 

kinds of karma—Nghiệp bất tịnh, một trong ba 

loại nghiệp. ** See Three karmas. 

Impure Land: Uế độ—Saha World—The 

present world—The world in which we live Is an 

1impure field, and Sakyamuni 1s the Buddha who 
has initiated its puriication—Thế giới Ta Bà— 

See Two lands (B). 

Impure mỉnd: Tâm Bất Tịnh—The chaotic, evil, 

calculating, vicious mind of sentient beings—Tâm 

tạp loạn, xấu ác, tính toán của chúng sanh. 

Impure seed: Chủng tử bất tịnh —This body is 

born from the karma of lust and attachment — 

Thân nầy do nơi nghiệp dâm dục, từ hạt giống 

sanh—See Seven types of 

contemplation on the Impure body. 

Impure or sullied charity: Whose object is 

personal benefit (expecting something 

return)—Bất tịnh th —Bố thí mong cầu phước 

báo—See Two kinds of dana or charity (B). 

Impure world: Ta Bà—See Saha. 

Impurities and defilements: Bợn nhơ và uế 

nhiễm. 

Impurity (n): Asubham or Samkilesa (p)—Mala 

or Samklesa (sk)—Bất Tịnh—-Nhiễm trược— 

Tính chất bất tịnh của thân tâm—Defilement— 

Uncleanness. 

(D An overview of “Impurity°—Tổng quan về 
“Bất tịnh”: Defiling nature of the passions. 
lmpurity 1s the nature of our bodies and 
minds. Impurlty means the absence of an 
1mmaculate state of being, one that 1s neither 
holy nor beautiful. From the psychological 
and physiological standpoint, human beings 
are Impure. This 1s not negafve or 
pessimistic, but an objective perspective on 
human beinøs. lf we examine the consfituents 
of our bodles from the haïr on our head to the 


tham ái mà 


in 


qI) 


]) 


blood, pus, phlegm, excremeint, urine, the 
many bacteria dwelling in the intestines, and 
the many diseases present waiting for the 
opportumfy to develop, we can see clearly 
that our bodies are quite impure and subject 
to decay. Our bodies the 
mofivation to pursue the satisfaction of our 
desires and passions. That is why the sutra 
regards the body as the place where misleads 


also create 


gather. Let us now consider our psychological 
state. Since we are unable to see the truth of 
Impermanence, sufferinsg, and the selfless 
nature of all things, our minds often become 
the victims of greed and hatred, and we act 
wrongly. So the sutra says, “The mind 1s the 
source of all confusion.”—Sự bất tịnh (không 
thuần tịnh hay không trong sạch). Bản chất 
nhiễm trược của tham dục. Bất tịnh có nghĩa 
là không tinh sạch, không thánh thiện, không 
đẹp đẽ. Đứng về cả hai phương diện sinh lý 
và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây không 
phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà 
chỉ là cái nhìn khách quan về con người. 
Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên 
đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước 
tiểu, những vi khuẩn ẩn náo trong ruột và 
những bệnh tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta 
thấy phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần 
sinh lý đó cũng là động lực thúc đẩy ta đi tìm 
sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân 
thể là nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm 
lý? Vì không thấy được sự thật về vô thường, 
khổ không và vô ngã của sự vật cho nên tâm 
ta thường trở thành nạn nhân của tham vọng 
thù ghét; do tham vọng và thù ghét mà chúng 
ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói 
“tâm là nguồn suối phát sinh điều ác.”—See 
Four basic subjects of Buddhist meditation. 
Impurity means that the body 1s Impure, the 
mind is impure and the realm ¡s impure—Bất 
tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không 
sạch, và cảnh không sạch. 

Impurity of the body means that we should 
reflect on the fact that beneath the covering 
layers of skin, our bodies and those of others 
are composed entrely of fithy, smelly 
substances such as meat, bones, blood, pus, 
phiegm, saliva, excrement, urine, etc. Not 


2) 


3) 


2238 


only that fluids are excreted through nine 
apertures (see Nine orifices). lf we stop to 
think carefully, the physical body of sentient 
beings 1s hardly worth cherishing: Thân 
không sạch là phải quán xét thân ta và người 
bên ngoài nhờ có lớp da che dấu, nhưng bên 
trong chỉ toàn là những thứ hôi tanh nhơ nhớp 
như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dãi, phẩn, 
nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ 
nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu khổng 
(chín lổ) bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của 
chúng sanh không có chi đáng ưa thích. 

Moral impurity——Mental Impurity——W hatever 
misleads or deludes the mind—lmpurity of 
the mind means that once the mind develops 
thoughts of greed, 1t has already become evil 
and defiled, not unlike a limpid pond that has 
been polluted with dirt and sludge. The dirt 
pond cannot reflect the Images of trees, 
mounfains, sky, clouds; likewise, a polluted 
mind has lost all spiritual powers and wisdom. 
Thus, we have the saying: “Once who knows 
how to cultivate does not waste his efforts; a 
peaceful, still mind will bring spiritual powers 
and wisdom.” Those who are determined to 
tread the Way should endeavour gradually to 
sever the mind of afflictions, polluted by 
gøreed in 1s øross and subtle aspects: Tâm 
không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất 
nó sẽ thành xấu xa nhơ bợn, chẳng khác chi 
hổ nước trong bị cáu bùn làm bẩn đục. Hồ 
nước đục không thể soi bóng sắc cây núi trời 
mây, tâm nhơ bợn làm mất hết thần thông trí 
huệ. Nên nhớ câu: “Biết tu hành chớ phí 
uổng công. Tâm bình tịnh thần thông trí huệ!” 
Người đã phát nguyện bước lên đường tu, 
phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiền não 
nhiễm dục từ thô đến tế. 

The Impure realm ¡is the world of the Eive 
Turbidities, full of dirt and mud, rocks and 
stones, spikes and thorns, which harbors 
countless sentilent beings defiled in body and 
mind. Therefore, this Iimpure world 1s not 
worth craving or clinging to: Cảnh không sạch 
là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy bùn đất, 
sỏi đá, chông gai, lại dung chứa vô số chúng 
sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn. Cho nên 


cảnh uế độ nầy không có chi đáng say mê 
tham luyến. 

** See Four subJects of Buddhist 
medifation and Four kinds of mindfulness 
Impurity of affliction: Phiền Não Độc —The 
Impurity or defiling nature of the passions, one of 
the five kinds of impurity—Bản chất ô nhiễm bất 
tịnh của phiền não, một trong năm độc. ** See 

FIve poIsons. 

Impurity of arroganee: Kiêu cấu. 

Impurity of the body: Thân bất tịnh. 

l) There are five types of Impurity of the 
body—See Five types of Iimpurity of the 
body. 

2) The Buddha taught meditate or contemplate 
on the Impurity of one”s body to remove 
passlons. This 1s one of the eight types of 
mediftation for removing VariouS 

Đức Phật dạy cách quán thân 
bất tịnh để trừ dục vọng. Đây là một trong 
tám cách thiển quán —See Eight types of 
meditation for removing varIous attachments. 

Impurity of the death: Cứu cánh bất tịnh— 

After death, the body swelling up and rotting 

away, with flesh and bones disarray, feeding 

feelers and crows—Đến khi chết rồi, thân nầy là 


basic 





attachments 


một đống thịt sình thúi rã rời, mặc cho giòi tửa bò 
lan hoặc quạ diều tha mổ—S§ee Seven types of 
contemplation on the Impure body. 

Impurity of desire: Dục cấu. 

Impurity of doubt: Nghi cấu. 

Impurity of dwelling: Cư trú bất tịnh—See 
FIve ftypes of Impurity of the body. 

Impurity of external objects: Sự bất tịnh của 
vạn vật—Meditate on the Impurity of external 
obJects to strengthen emancipation. This 1s one of 
the eight types of meditation for removing various 
attachments—Làm lớn mạnh ý chí giải thoát bằng 
quán sự bất tịnh của vạn vật. Đây là một trong 
tám cách thiển quán See Eight types of 
meditation for removing varIous attachments. 
Impurity of false views: Kiến cấu. 

Impurity of inertia: Thụy miên cấu. 

Impurity of meanness: Khan cấu (tham lam 
bón xẻn). 


2239 


Impurity of mỉnd: Passions and delusions— 
Tâm cấu (sự bất tịnh của tâm gây nên bởi dục 
vọng và ảo vọng mê mờ). 

Impurity of the newly-born baby: Sơ sanh bất 
tịnh—Once ready to be born, the fetus emerges 
from the womb with pus and blood gushing forth 
and foul odors ¡in profusion—Khi đã đủ tháng 
ngày, thai thân đầu hướng về sản môn, ra khỏi 
mình người mẹ cùng một lúc với máu mủ, sự hôi 
nhơ dẫy đầy —See Seven types of contemplation 
on the impure body. 

Impurity of the outer marks: Ngoại tướng bất 
tịnh—See Five types of Impurity of the body. 
Impurity of own nature: Bản chất bất tịnh— 
See Five types of Impurity of the body. 

Impurity of presumption: Mạn cấu. 

Impuriqy and purity: Nhiễm Tịnh—The 
thouphts and things of desire are Impure, the 
thouphts and methods of salvation are pure— 
Nhiễm và tịnh bao gồm những tư tưởng và tham 
dục bất tịnh, cũng như tư tưởng và phương cách 
cứu độ và thanh tịnh. 

Impurity and purify are not aparf: Impurity 
and purify as aspecfs of the tofal reality and not 
fundamentally ideas apar—Nhiễm Tịnh Bất Nhị 
Môn— Nhiễm tịnh như sự thật toàn diện, chứ 
không phải là những ý tưởng rời rạc. 

Impurity of seeds: Chủng tử bất tịnh—See 
FIve types of Impurity of the body. 

In (jap): 

I)_ Mudra (skÐ: Seal—Ấn. 

2) Samgharama (skÐ: Institute—Viện. 

In accordance with: Phù hợp (với). 

In accordance with one”s condition: Đương 
Phận—According to condition, position, duty, 
etc.—Tùy theo điều kiện, địa vị và nhiệm vụ của 
mình (các nhà Thiên Thai lập ra từ “Đương Phận” 
nói về tứ giáo “Tạng Thông Biệt Viên” mỗi giáo 
đều có giáo Đương Phận của mình). 

In accordance with one?s karma, one will 
cerfainly be reborn ỉn either øood or evil 
path: Tùy theo nghiệp lực mà con người phải 
sanh vào đường lành hay dữ. 

(No) in accordance with: Không phù hợp 
(với). 


In advancing years no( to cease sexual 
intercourse: Lão Bất Chỉ Dâm hay khi lớn tuổi 
không ngừng dâm dục—See Four self-injuries 
(self-raidings). 
In agreement: 
chorus. 

In broad daylight: Giữa ban ngày. 

In chorus: Unanimous—Nhất Trí Cùng nhau 
đồng ý. 

In this contexf: Trong phạm vi nầy. 


Nhất tâm—Unanimous—ln 


In a cultural manner: Một cách có văn hóa. 

In days ofyore: In ancient days—Ngày xưa. 

In detail: Carefully——Tế tâm (còn gọi là tiểu tâm 
hay cẩn thận). 

In drawing people to listen to the Dharma: 
Khi hướng dẫn mọi người nghe pháp. 

In order to become a teacher, one musf 
respecf and learn from his teacher; in order 
to become a Buddha, one must respect the 
sangha and cul(ivate Buddha?s teachings: 
Muốn làm thầy phải kính trọng và học hỏi nơi 
thầy; muốn làm Phật phải trọng Tăng và tu học 
Phật pháp. 

In one direction: Tam Miệu —Turn together or 
1n one direction—Right and balanced. 

In endless succession: Trong tiến trình vô tận 
In hard times: Trong thời khó khăn. 

In harmony with: Hòa điệu với. 

In history: Trong lịch sử. 

In a honey voice: bằng giọng điệu ngọt ngào (ca 
hát). 

In a lay condifion: Tại tục. 

In memory of someone: Để tưởng niệm ai. 

In the midstream of bỉrth and death: Giữa 
đòng sinh tử. 

In one instant causing all senfient beings to 
rouse the will for enlightenment: Ở trong một 
niệm làm cho tất cả chúng sanh phát tâm Bồ 
Để—See Ten spheres of Great Enlightening 
Beings. 

In one lifetime: Trong một kiếp. 

In one?s own body to have the Trikaya: Nhất 
Thể Tam Thân Tự Tánh Phật. 


2240 


In order of years of ordination: Lạp thứ (tuổi 
đạo hay số năm đã thọ giới). 

In the perfectfion of one all are perfecfed: 
Nhất Thành Nhất Thiết Thành- One deed 
ineludes all—With the Tathagata”s enlightenment 
all beings were enlightened—Với sự đại giác của 
Như Lai, tất cả chúng sanh rồi đây sẽ đạt thành 
đại giác. Một người toàn thiện mọi người rồi đây 
sẽ được toàn thiện. 

In praise of someone: Để ca tụng ai. 

In thỉs present life: Trong kiếp nây. 

In present life not to accept and practfice the 
Buddha?s teaching: Bất Thụ Ngôn Phật hay 
hiện đời không chịu tiếp thụ và tu tập Phật 
pháp —See Four self-inJuries (self-raidings). 

In the present sỉtuafion: Trong hoàn cảnh hiện 
nay. 

In quest of something: In 
something—ĐI tìm cái gì. 

In a respectable way: Bằng phương cách đáng 
kính. 

In the same way: Cùng thế đó (cùng cách như 
vậy). 

In search of a solution for (of or to) human 


search of 


problems: Tìm một giải pháp cho các vấn đề của 
nhân loại. 

In search of something: In 
something—ĐI tìm cái gì. 

In search of truth: Tìm chân lý. 

In a sense: Trong nghĩa ấy. 


quest of 


In semi-darkness: Trong lúc tranh tối tranh 
sáng. 

In spite of someone”s best efforts: Mặc dù có 
sự hết sức cố gắng của ai đó. 





In such manner: Tatha (skt)—As—Like—So 
Thus——Như vậy—Như thế ấy. 
In times of peace, remember the 


possibilities of war or danger: An bất vong 
nguy (Khi yên bình đừng quên lúc nguy nan). 

In the true character or disposition of man: 
True hearted—Sincere—True to ones nature— 
Chân tâm. 

In the truesf sense: Trong ý nghĩa đúng nhứt. 

In the ultimate sense: Trong ý nghĩa rốt ráo. 


In wealth not being charitable: Đắc Tài Bất 
Thí hay giàu sang được của mà chẳng chịu bố 
thí—See Four self-inJuries (self-raidings). 

In the Western Pure Land, all have the 
highest level Bodhisattvas: Bồ Tát thượng 
thiện —Those who are reborn ¡n the Pure Land 
have the highest level Bodhisattvas as thelr 
companions and are free from all obstacles, 
calamities and evil conditions. Moreover there are 
no externalists or evil demons , so their Minds are 
always calm and still. This Is one of the five 
reasons why those who are reborn In the Pure 
Land achieve non-retrogression—Chúng sanh 
được sanh về Cực Lạc, thì bạn lành toàn là các 
bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả các chướng 
nạn, ác duyên, lại không có ngoại đạo tà ma, nên 
tâm thường an tịnh. Đây là một trong năm lý do 
tại sao người vãng sanh Tịnh Độ không còn bị 
thối chuyển nữa—See Eive reasons of non- 
retroøression for those who are reborn in the Pure 
Land. 

In the Western Pure Land, life span is 
inexhausfible: Thọ lượng vô cùng—Once they 
are reborn ¡in the Pure Land, ther lifể span 1s 
inexhaustible, equal to that of the Buddhas and 
Bodhisattvas. Thus they can peacefully cultivate 
the Dharma for countless eons. This 1s one of the 
five reasons why those who are reborn In the Pure 
Land achieve non-retrogression—Đã được sanh 
về Tịnh Độ thì thọ lượng vô cùng, đồng với chư 
Phật và chư Bồ Tát, an nhiên tu tập trải qua vô 
biên a tăng kỳ kiếp. Đây là một trong năm lý do 
tại sao người vãng sanh Tịnh Độ không còn bị 
thối chuyển nữa—See FEive reasons of non- 
retroøression for those who are reborn in the Pure 
Land. 

In the Western Pure Land, all preach the 
of “suffering, empftiness, 
impermanence and no-self: In the Western 
Pure Land, the birds, water, forests, trees, wind 
and music all preach the Dharma of “suffering, 
emptiness, Impermanence and no-self” pon 
hearing this, practiioners begin to focus on the 
Buddha, the Dharma and the Sangha. This 1s one 
of the five reasons why those who are reborn in 
the Pure Land achieve non-refrogression—Nơi cõi 
Tây Phương Tịnh Độ, chim, nước, rừng cây, gió, 


Dharma 


2241 


âm nhạc thường phát ra tiếng pháp “khổ, không, 
vô thường và vô ngã;” hành giả nghe rồi sanh 
lòng niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng. Đây là 
một trong năm lý do tại sao người vãng sanh Tịnh 
Độ không còn bị thối chuyển nữa—See Five 
reasons of non-refrogression for those who are 
reborn In the Pure Land. 

In youth not to study from morning till 
night: Túc Dạ Bất Học hay thiếu thời không 
chăm học—See Four self-inJuries (self-raidings). 
Inability (n): Không có khả năng. 

Inability to annihilate causality karma: 
Không thể loại trừ nhơn quả nghiệp báo cho 
chúng sanh—See Three things Impossible to a 
Buddha. 

Inability to become Brahma-kings: Chẳng 
được làm Phạm Thiên Vương—See 
hindrances of women. 

Inability to become Buddhas: Chẳng được 
làm Phật—See Five hindrances of women. 
Inability to become Cakravarti-kings: Chẳng 
được làm Chuyển Luân Vương—See FEive 
hindrances of women. 

Inability to become Indras: Chẳng được làm 
Đế Thích—See Five hindrances of women. 
Inability to become Mara-kings: Chẳng được 
làm Ma Vương—See Five hindrances of women. 
Inability to concentrate the attention: Ý căn 
trì độn, theo đuổi ngoại trần nên không có khả 
năng định nh hay chú ý —See Five senses of 
mental distraction. 

Inability to end the realm of the living: 
Không thể chấm dứt các đường dữ cho chúng sanh 
sanh—See Three things Impossible to a Buddha. 
Inability to function: Không hoạt động được. 
Inability to save uncondifionally: Không thể 
cứu rỗi vô điều kiện sanh—See Three things 
1mpossible to a Buddha. 

Inability to think: Đãng trí. 

Inability to understand mundane marks 
thoroughly, and sever them completcly: 
Không có khả năng thấu suốt tướng thế gian— 
Even If you are free of all condiions and 
entangelments and are determined to cultivate the 
Dharma, unless you can see through mundane 
marks, understand them thoroughly, and sever 


Flive 


them completely, you will not be 1n control of 
yourself when faced with external conditions. 
Your Mind, then, will move erratically, following 
the environment. How can you have the peace of 
Mind to recite the Buddha”s name?—Dù bạn được 
muôn duyên rảnh rỗi, có chí tu hành, nhưng đối 
với tướng thế gian, nếu nhìn không thấu, nắm 
không vững, dứt không xong, khi xúc đối với 
ngoại duyên không thể tự chủ, tâm tùy theo cảnh 
mà điên đảo làm sao yên trí để niệm Phật?— See 
Seven circumstances that are difficult to practice 
Buddha Recitation. 

Inability to work: Bất lực. 

Inactfive (a): Vô Tác—See Asamskrta. 





Inacfive principle pervading all things: Vô vi 
pháp— Thực tính tĩnh lặng của chư pháp—State of 
rest—See Five laws or categories (II). 

Inactive realm: Vô vi pháp giới hay Lý pháp 
giớđ—Noumenal realm—See Five forms of 
dharmadhatu. 

Inactfivity (n): Sự thụ động—One of the three 
gates to the city of nirvana—Vô tác, một trong ba 
cửa vào Niết Bàn—See Three gates to (the city 
of) nirvana. 

Inanimate (a&n): Vô tình chúng (vô tri vô giác). 
Inanimate objects: Những vật vô tình. 
Inapplicable: Unreasonable—Bất ưng (không 
hợp). 

Inattenfive (a): Absent-minded—Tâm bất tại 
(vô tâm vô hồn hay lơ đãng). 

Inattentive mỉnd: Tán tâm (tâm dong ruổi lang 
thang)—Distracted mind—Mental wandering— 
Scattered mind—Unsetfled mind—The scattered 
mind, or mind that is only good at Intervals. 
Wanderng mind ¡is a mínd disorganized by 
distraction or a wandering mind of common 
untutored man. The distracted heart may have the 
following distinctions—Tâm tán loạn hay là tâm 
tu tán thiện. Tâm tán loạn hay tự tánh của những 
hạng phàm phu. Tán tâm gồm có những đặc điểm 
như sau: 

1) Good: Thiện. 

2) Bad: Bất Thiện. 

3) Indifferent: Trung Tính. 

See Two minds (B). 

Inaugurate (v): Khai mạc buổi lễ_—To open a 
ceremony. 


2242 


Inauguration ceremony of a new temple: LỄ 
khánh thành chùa——Dedication ceremony. 
Inborn: Prakrtja (sk)—Bẩm sinh (câu sinh)— 
Congenital——Innate—Natural, Sponfaneous, 
inborn, or springing from nature, as opposed to 
acquire—Đồng thời sanh ra, đối lại với do huân 
tập mà có. 

Inborn wisdom: Tự Nhiên Trí The intuitive, 
unfaueght or inborn wisdom of a Buddha, untaught 
to him and outside the causal nexus—Trí bẩm 
sanh chứ không do thầy đạy của một vị Phật. 
In-breathing: Thở vào. 
Incalculable (a): Không 
Inconceivable—Countless. 
Incantatfion (n): Bùa chú —Amulets—Charms— 
Deviant mantras—Spells. 

Incantations to delude or confuse others: Mê 
Nhân Chú (bùa chú làm mê hoặc người khác). 
Incantafion of the Diamond vehicle: Mantra 
of the esoteric vehicle—Bí mật chú (Kim Cang 
Thừa). 

Incarcerate (v): Bỏ tù —To imprison—To put 
Some€one 1n prison. 

Incarnate (v): Hóa kiếp. 

Incarnate Buddha: Nirmana-Buddha (skÙ— 
Metamorphosed Buddha—Hóa Phật—See 
Nirmanabuddha and NÑirmanakaya. 

Incarnate as a Sravaka: Ứng Hóa Thanh 
Văn——Buddhas 
sravakas, or disciples—Chân thân Phật hay Bồ 
Tát ứng hóa làm Thanh Văn để dẫn dắt người 
khác (Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên). 

Incarnated beings have tesfified to 
Buddhism: Hóa nhân hay Phàm phu thuyết — 
See Five kinds of people who have testified to 
Buddhism (A). 

Incarnatfion (n): Sự đầu thai. 


ˆ +, 
kế SIẾt— 


or Bodhisatvas Incarnate as 


Incarnation-body: Nirmanakaya (skĐ— 
Transformation-body-Biến hóa thân—S§ee 


Nữmanakaya. 

Incarnation body of the Buddha: Rupakaya 
(skÐ—Báo thân của Đức Phật —There are two 
rupakaya or Incarnation-bodies of a Buddha—Có 
hai loại sắc thân của Phật —See Two forms of 
body, and Two rupakaya. 


Incarnation Buddha: A living Buddha—Sinh 

Phật (Hoạt Phật). 

Incarnationism (n): Chủ nghĩa nhập thế của chư 

Bồ Tát. 

Incense: Nhang. 

(A) There are three kinds of scents or Incense— 

Có ba loại nhang—See Three kinds of 

1ncense. 

Five kinds of Incense—The five attributes of 

dharmakaya or spmtual body of the 

Tathagata (five kinds of Incense or fragrance, 

corresponding with the five kinds of 

dharmakaya)—Ngũ phần hương (lấy năm thứ 

hương ví với ngũ phần pháp thân)—See Five 

kinds of Incense. 

Incense balls: Hương Hoàn—Quả cầu hương. 

Incense burner: Bát hương——Incense bowl. 

Incense and candles: Hương Hỏa——lIncense and 

lamps—Hương đốt và đèn thắp (những vật được 

dùng trong nghỉ lễ trong các tự viện). 

Incense and candle-offering group: Ban đặc 

trách hương đăng (bông hoa và đèn nhang). 

Ineense-eolored: Hương Nhiễm. 

1) Yellowish-grey: Màu nâu sẩm. 

2) The colour of a monk”s robe: Màu áo cà sa 
của nhà sư. 

Incense and flowers: Hương hoa—Two kinds of 

objects for offering to the Buddha—Hương và 

hoa, hai trong các món đồ cúng Phật. 

Incense-fragrance: Mùi hương của nhang—The 

1ncense-fragrance pervades the main hall—Mùi 

trầm hương ngào ngạt trong chánh điện. 

Incense hall: Hương điện—The ¡incense hall, 

especially the large hall of the Triratna—Điện thờ 

Tam Bảo hay Phật Điện. 

Incense-ksetra: Monastery— Hương sát—See 

Monastery. 

Incense and lamp: Nhang đèn. 

Incense of the liquid amber tree: Giao 

Hương—Hương nhựa của một loại cây hỗ phách. 

Incense made from branches: Nhang làm 

bằng cành cây—See Three kinds of incense. 

Incense made from flower: Nhang làm bằng 

bông—See Three kinds of Incense. 

Incense made from roots: Nhang làm bằng rễ 

cây—See Three kinds of Incense. 


(B) 


2243 


Incense of the mỉnd: Tâm hương—Hương thơm 
của tâm hay là sự nhiệt tình tận tụy với đạo 


pháp The Incense of the heart—Sincere 
devofion. 
Incense-mounfain:  Gandhamadana (skt— 


Hương Sơn—See Gandhamadana. 
Incense-offering hymmn: Bài kệ dâng hương. 
Incense Praise at morning recitation: Niệm 
hương buổi sáng. 
Incense region: Hương Giớ—Ngôi đển hay 
ngôi chùa—A temple. 
Incense and smoke: Hương khói—Ancestor 
WOrShIp. 
Incense stick: Cây nhang. 
Incense-yielding tree: Kunduruka or Putchuk 
(skÐ—Mộc Hương—The resin of the plan—Căn 
Hương—Huân Lục Hương——Đa Già La—Một loại 
trầm hương. 
Incesf: Loạn luân——Incest means to have sexual 
Intercourse with a very close blood relative, 1.e., 
SON, daughter, aunt, uncle, grandson, 
granddaughter, etc. Incest 1s a grave sin and 1s 
advised against because of possible genetic 
deformities or diseases that could be passed to the 
chỉd. In addition, Causes 
confusion ¡ín the of many family 
members—Loạn luân có nghĩa là giao hợp với 
một người gần gũi với mình về huyết thống, như 
là con trai, con gái, cô, dì, cậu, chú, bác, cháu gái, 
cháu trai, vân vân. Loạn luân là một trọng tôi 
không nên phạm vì nó có thể tạo nên những đột 
biến về di truyền, đồng thời có thể sanh ra bệnh 
hoạn cho thế hệ con cái. Hơn nữa, loạn luân sẽ 
tạo nên những rối loạn về mặt tình cảm trong tâm 
thức của những thành viên trong gia đình. 
Incinerate: Bhasmikaroti (skt)—Hỏa thiêu. 
Inclination: 
1) Intention—Khuynh hướng—Ý nguyện. 
2) Sở thích dục lạc See Ten kinds 
unimpeded function relating to knowledge. 
Ineclination to: Abhinivesa (p & skt)—Gắn bó— 
Adhering to—Attachment. 
Inelude all living beings for salvation: Nhiếp 
chúng sanh giới hay nhiêu ích hữu tình giới—See 
Three collections of pure precepts. 


1ncesf emotional 


minds 


of 


Inclusiveness (n): Tư tưởng vị tha—Tính bao 

hàm. 

Incoherent (a): Lả tả—Không mạch lạc—Not 

sticking together or lacking cohesion. 

Incommunicable (a): Không thể thông truyền 

được. 

Incommutable (a): Không thể cải biến được— 

Không thay đổi được. 

Incomparable (a): Vô tỷ. 

Incomparable Beings: Hiệu là Vô Đẳng Tát 

Đỏa, vì thế gian không sánh được——Enlightening 

Beings are called Incomparable Beings because 

they have no peer in the world—See Ten 

appellations of greatness of Great Enlightening 

Beings. 

Incomparable kinds of power to convert all 

beings: Thần Thông Kỳ Đặc—Thân lực kỳ đặc 

hóa độ chúng sanh —See Three Iincomparable 
kinds of rareness. 

Incomparable kinds of rareness: The re are 

three Incomparable kinds of rareness—See Three 

1ncomparable kinds of rareness. 

Inecomparable light: Vô đối quang. 

Inecomparable Light Buddha: Vô Đối Quang 

Như Lai. 

Incomparable truth or law: Vô tỷ pháp (giáo 

pháp không có gì so sánh được). 

Incomplete (a): Bất toàn—Hữu Dư. 

lI) Something Incomplete—Extra 
additional—Còn thêm nữa. 

2) Those who have remainder to fulfil, I.e. 
karma: Những người hãy còn nghiệp chưa trả 
để hoàn tất hay thành tựu. 

Inecomplete explanation: Hữu Dư Thuyết— 

Something further to say— Thuyết còn tổn dư 

nghĩa, chứ không phải là chí cực cuối cùng (ngoài 

nghĩa chánh còn dư nghĩa). 

Incomplete meaning: Partial meaning—Bất 

liễu nghĩa—Kinh điển giấu đi một phần thực 

nghĩa—See Two meanings of the teachings (A). 

Incomplete nirvana: Sopadhisesa-nirvana 

(skÐ—Saupadisesa-nibbana Or Kilesa- 

parinibbana (p)—Hữu Dư Niết Bàn hay Hữu Dư 

Y Niết Bàn —Incomplete Nirvana where causes 

Of reincarnation are ended. Nirvana In which all 


TOF€: 





causes have been annihilated, but the remnant of 


2244 


the effect still remains, so that a saint may enter 
this nirvana during life, but may have to continue 
to live In this mortal realm ti the death of his 
body—Hữu dư y Niết bàn, Niết bàn mà nhân đã 
ngừng hẳn, nhưng quả vẫn còn dư lại, như vậy 
một vị Thánh có thể nhập Niết bàn, nhưng phải 
sống trong thế giới sanh tử cho đến thân chết — 

See Two Nirvanas. 

l) The view of the Hinayana: Theo quan niệm 
của Tiểu Thừa—Hinayana holds that the 
arhat, with the full extinction of afflictions, 
after his last term of mortal existence enfers 
Into nirvana, while alive here he Is In the 
State Of 
(sopadhisesa-nirvan), 1n 
complete nirvana (nirupadhisesa-nirvana)— 
Theo quan niệm của Tiểu Thừa thì một vị A 
La Hán đã dứt bỏ hết mọi phiển não và tuyệt 
điệt nhân sanh tử vị lai, đi vào Hữu Dư Niết 
Bàn, trong lúc vẫn còn sống, nhưng vẫn còn 
dư lại thân thể quả báo của kiếp này. Khi quả 
báo hết và người ấy tịch diệt thì gọi là Vô Dư 
Niết Bàn (Vô nhân Hữu quả sinh tử). 

2) The view of the Mahayana—Quan niệm theo 
Đại Thừa: 

a) The Mahayana holds that when the cause of 
reincarnation 1s ended the state 1s that of 
incomplete nirvana; when the effect 1s ended, 
and the eternal Buddha-body has been 
obtained, then there is a complete nirvana. 
The Mahayana says that In the Hinayana 
“Remainderless Nirvana” for the arhat, there 
are still remains of illusion, karma, 
suffering, therefore only an 
“Incomplete in Mahayana. In 
Mahayana, complete nirvana, these remains 
of illusion, karma, etc., are ended: Theo 
thuyết Đại Thừa thì nhân sanh tử biến dịch 
hết sạch gọi là “Hữu Dư Niết Bàn,” trong khi 
quả sanh tử biến dịch hết tận và được thường 
thân của Phật thì gọi là “Vô Dư Niết Bàn.” 
(Vô Nhân Vô quả, đắc Thường Thân Phật). 

b)  As a technical term the extinction of human 
passion 1s called the “Nrvana with the 
condition of being still remaining” or, “the 
Nrvana with the upadhi remnant,` upadhi 
being the material and immaterial condition 
of being: Nói theo thuật ngữ, sự diệt tận của 


lmited or modified nirvana 


contrasted with 


and 
and 1t 1s 
nirvana” 


phiền não gọi là “Hữu Dư Y Niết Bàn,” Niết 
Bàn với điều kiện của hữu vẫn còn, hay sát 
nghĩa hơn, Niết Bàn hãy còn tụ hay uẩn, là 
những điều kiện vật chất và phi vật chất của 
sự hữu. 
Incomplete prediction: Partial prediction—Hữu 
dư thọ ký —See Two classes of Buddha's 
predictions of a disciple”s destiny. 
Incomplete prediction of a Buddha: Hữu Dư 
Thọ Ký —An incomplete Prediction of Buddha on 
his disciples' future awakening and 
enliphtenment—Thọ ký không hoàn toàn của 
Phật về các đệ tử của Ngài. 
Incomplete teaching: Bất Liễu nghĩa—The 
Hinayana incompleteness—Những điều chẳng nói 
hết thực nghĩa trong kinh điển Tiểu thừa—See 
Dual division of the Buddha”s teaching (V). 
Incomplete theory: Thuyết Bất Định. 
Incomplete understanding: Bất liễu nghĩa— 
Not understanding the whole meaning or truth— 
Incomprehensible. 
Incomplete-word teaching: Bán tự giáo— 
Incomplete-word teaching of which teaching 
Causes an Increase of afflictions or unwholesome 
deeds—Thuyết ngôn tăng trưởng phiền não hay 
ác pháp —See Dual division of the Buddha”s 
teaching (HI). 
Incompleteness (n): Sự không hoàn toàn. 
Incomprehensible (a): Bất liễu nghĩa. 
Ineomprehensibles (n): Huyền diệu —See Ten 
wonders. 
Incomprehensible enfity: Absolute reality— 
Supernatural existence, as contrasted with the 
superficial reality of phenomena——Diệu hữu. 
Incomprehensible wisdom: Linh Hồn— Thần 


thức—DIivine wisdom—Soul—The  Intelligent 
spri The ¡Intelligent Consciousness—Divine 
wisdom—Wth regard to the psychological 
question, Buddhism does not admi the 


exiIstenceof a soul that 1s real and Immortal. 
Anatma or non-self refers to all things (sarva- 
dharma), organic and inorganic. In the case of 
human beinss, Buddhism believes that there wIll 
accordingly to be no soul, no real self that 1s 
1immortal. While in the case of things in general, 
there will be no noumenon, no essence which 1s 
unchangeable. Because there Is no real self 


2245 


spatially, 1.e., no substance, there will be no 
permanent, I.e., no duration. Therefore, no bliss, 
is to be found ¡n the world—Về những vấn đề tâm 
lý học, Phật giáo không chấp nhận sự hiện hữu 
của một linh hồn được cho là chân thật và bất tử. 
Vô ngã áp dụng cho tất cả vạn hữu (sarva 
dharma), hữu cơ hay vô cơ. Theo Nhân Sinh, Phật 
giáo cũng không chủ trương có linh hồn, không có 
cái ngã chơn thật nào là bất tử. Còn trong trường 
hợp chỉ chung cho vạn hữu, cũng không có bản 
thể, không có bản chất nào mà không biến dịch. 
Bởi vì không có một cách ngã chân thực theo 
không gian, nghĩa làkhông có thực thể, nên không 
bao giờ có thường hằng. 

Inconceivabilty of Great Enlightening 
Beings: Bất khả tư nghì của chư Đại Bồ Tát— 
See Ten kinds of Iinconceivabilty of Great 
Enlightening Beings. 

Inconceivable (a): Acintya (skÙ—Bất khả tư 
nghì—Beyond thought or description—Beyond 
thought or discussion—Beyond the power of 
menfation—See Four Inconceivables. 
Ineconceivable anointment: Quán đảnh bất tư 
nghì —According to the Flower Sutra, Chapter 27, 
there are ten kinds of Inconceivable anointment 
which Enliphtening Beings received from the 
Enlightened. Once Enlightening Beings enter the 
concentration called the pure treasury of the past, 
they receive ten kinds of inconceivable 
anointment from the Enlightened; they also attain, 
pur1fy, consummate, enter, realize, fulfil and hold 
them, comprehend them cequally, the 
spheres pure—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27 
(Thập Định), có mười pháp quán đẳnh bất tư nghì 
mà chư Bồ Tát nhận được từ nơi Đức Như Lai. 
Một khi chư Đại Bồ Tát vào được tam muội Quá 
Khứ Thanh Tịnh Tạng, thời nhận được mười pháp 
quán đảnh bất tư nghì của Đức Như Lai, cũng 
được, cũng thanh tịnh, thành tựu, nhập, chứng, 
viên mãn, trì giữ, và bình đẳng biết rõ tam giới 
thanh tịnh—See Ten kinds of inconceivable 
anoinfmeIt. 

Ineonceivable Beings: Hiệu là Bất Tư Nghì Tát 
Đỏa, vì 
Enliphtenng Beings are called Inconceivable 
BeIngs because they become Buddhas In an 


three 


nơi một niệm mà Thành Phật— 


1nstan—See Ten appellations of greatness of 
Great Enlightening Beings. 

Inconceivable, beneficial functions and uses 
from the pure wisdom: Bất tư nghì dụng 
tướng——Do tịnh trí tướng mà hiện ra hết thầy mọi 
cảnh giới làm lợi ích chúng sanh —See Two forms 
(characteristics) of the bhutatathata. 
Inconceivable Buddha-lands: The size of the 
Buddha-lands or the bound of the Buddha realm 1s 
beyond human conception—Phật độ cảnh giới bất 
khả tư nghì —See Four inconceivables. 
Inconceivable Dharmakaya: Tánh Của Pháp 
Thân Như Lai—According to Zen Master D.T. 
Suzuki in the “Studies In The Lankavatara Sutra,” 
the Iidea of Dharmakaya is not wanting ¡n the 
Lankavatara Sutra, and that ¡t ¡is used not in the 
same of the Dharmakaya of the Triple Body 
dogma. The Lankavatara Sutra speaks of the 
Tathagata's Dharmakaya of the Inconceivable 
Dharmakaya, and of Dharmakaya as will-body. 
That Tathagata's Dharmakaya has eight special 
natures as follows—Theo Thiển sư D.T. Suzuki 
trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, ý niệm về 
Pháp thân không phải không có trong Kinh Lăng 
Già; tuy nhiên, ý niệm ấy không được dùng theo 
ý nghĩa pháp thân của học thuyết Tam Thân. 
Lăng Già nói đến Pháp Thân Như Lai, đến Pháp 
Thân bất khả tư nghì, và đến Pháp thân như là Ý 
sinh thân. Pháp thân ấy có tám đặc tính như sau— 
See Eight nature of Dharmakaya. 

Inconceivable knowledge: Bất khả tư nghì trí— 
See Ten types of characteristics of manifestation 
of a Buddha (8). 

Inconceivable nagas: Dragons or Nagas are 
beyond human conception—Thiên long bất khả tư 
nghì —See Four Inconceivables. 

Ineonceivable permeation: Bất tư nghì huân— 
The permeation of the pure self-essence of the 
mind of true thusness by Ignorance or wisdom 
which then appears In the manifest world. 
According to the Awakening of Faith, the 
indescribable vasana or the infiuence of primal 
Ipnorance on the bhutafathata, producing all 
illusions—Bất tư nghì huân là sự thẩm thấu của 
sự ngu sĩ hay trí tuệ vào tự tánh thanh tịnh trong 
tâm của chân như rồi sau đó xuất hiện trong thế 
giới hiển hiện để tạo thành phiển não. Theo Khởi 


2246 


Tín Luận thì Bất Tư Nghì Huân là ảnh hưởng 
huân tập của căn bản vô minh trên chân như tạo 
thành phiền não. 

Inconceivable sentient beings: His teaching 
about living beings” circumsfances Is  beyond 
human conception—Chúng sanh bất khả tư nghì — 
See Four inconceivables. 

Inconceivable sounds: Bất Tư Nghì Âm. 
Inconceivable task: Sự việc không thể nghĩ 
bàn. 

Inconceivable things: Những điều không thể 
nghĩ bàn (bất khả tư nghì)—According to the 
Sastra on the Prajna-Paramita Sutra, there are five 
inconcervable or thoupht-surpassing or beyond 
mentation things—Theo Trí Độ Luận, có năm thứ 
bất khả tư nghì —See Five inconceivable things. 
Inconceivable transformation: Bất Tư Nghì 
Biến Dịch Sanh Tử —See Two kinds of life and 
death. 

Inconceivable transformafion of the death: 
Acintyaparinamacyuti (sk)—Bất tư nghì biến dịch 
tử (sự biến dịch của cái chết là không thể nghĩ 
bàn)—The death of mysterious transformation or 
inconceivable transformation-death. This has 
nothing to do with corporeal existence. It happens 
only to such spiritual beings as Bodhisattvas. A 
mysterious transformation that takes place within 
the mind, making 1t comprehend an external world 
of particular objects—Cái chết thuộc về sự biến 
hóa kỳ diệu của chư Bồ Tát, hay cái chết thuộc sự 
sự biến hóa không thể quan niệm được xãy ra 
bên trong tâm, làm cho tâm hiểu được các sự vật 
đặc thù bên ngoài. 

Ineonceivable transformation life: Bất Tư 
Nghì Biến Dịch Sanh Tử—See Two kinds of life 
and death. 

Inconceivable transformatfion of life in the 
Pure Land: Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử— 
Ineffable changes and transmigrations to the 
hipher stages of mortality above the traidhatuka or 
trailokya—Do bi nguyện vô lậu mà chuyển biến 
hướng thượng thân sinh tử lên trên Tam giới (xuất 
quá tam giới thân)—See Two kinds of life and 
death. 

Inconceivable wisdom: Acintya-jnana (skt— 
Bất tư nghì trí The ¡indescribable Buddha's 


wisdom, or Infuitive knowledge—Trí tuệ không 

thể diễn tả được của Đức Phật hay trí trực giác. 

Inconceivable world: The Buddha's world is 

beyond human concepton—Thế giới bất khả tư 

nghì —See Four Iinconceivables. 

Incongruity (n): Không hợp nhau—Lack of 

harmony or agreemeII. 

Inconsciousness (n): Vô Tâm—Mindless— 

Efortless acion—Mind of non-existence— 

Unconsclous—Unintentonal—Without thouglht, 

will or purpose—The real Immaterial mind free 

from 1llusions. 

1) Inconsciousness does not mean that we don”t 
have a mind or have no mind, it does mean 

mind which 1s free from 
thouphts (free from self- 
consciousness): Vô tâm không có nghĩa là 
không có tâm, vô tâm có nghĩa là cái tâm 
không vướng mắc. 

2) In Zen Buddhism, “No-Mind” describes a 
Sfat€ consciousness before the division into 
duality created by thought takes place: Trong 
Thiển Phật giáo, “Vô Tâm” diễn tả trạng thái 
tâm thức trước khi nhị nguyên bị phân chia 
bởi tư tưởng. 

3) Only when the mind 1s empty (does not have 
anything); thus it is called “mind of non- 

The Buddha taugh(t that ¡In 
cultivation, practicioners should take this 
mind to tame the deluded mind: Chỉ khi nào 
trong tâm không còn một vật, ấy là vô tâm. 
Phật dạy, trong tu tập phải lấy pháp vô tâm 
để chế ngự vọng tâm. 

Inconsistent (a): Bất nhất—Inconstant. 

Inconspicuous pracfice: Mật Hạnh—Phương 

cách thực hành bí mật. 

Inconvenient (a): Bất tiện. 

Incorporated with: Sáp nhập với. 

Incorporation (n): Sự kết hợp—Tổ hợp. 

Ineorrect conduct: Evil conduct—Ác hạnh. 

Incorrect views: Tà kiến—-There are eight 

incorrect views—Có tám tà kiến—See Eight 

1NCOTTr€cf VIeWs. 


that we have a 
attachment to 


©xistence.”” 


Incorrect view that anything is really miỉne: 
Ngã Sở Kiến—The incorrect view that anything is 
really mine, for all things are but temporal 


2247 


combinations—Tà kiến cho rằng sự vật thuộc về 
ta, vì sự vật chỉ là giả hợp chứ không có thật. 
Increase (v): Tăng Trưởng. 
l) To mmcrease In breadth: Tăng—Làm tăng 
chiều ngang. 
2) To increase in heipht or length: Trưởng— 
Làm tăng chiều cao hay chiều dài. 
Increase then decrease in the same rafio: 
Nhứt Tăng Nhứt Giảm—According to the 
Dictonary of Chinese Budhist Terms compiled by 
Professor Soothill in 1934, a small kalpa during 
which a human lifetime Increases from ten years 
to 80,000 years and then decreases back to ten. At 
the first of the century the Increases 1s to lÍ years; 
at the end of the second century to l2 years and so 
on tiHH a lifetime lasts 80,000 years; then decreases 
in the same ratio ti I0 1s reached. The whole 
period of accretion and declension covers a small 
kalpa (16,800,000 years)—Theo Trung Hoa Phật 
Học Tự Điển do Giáo Sư Soothill biên soạn năm 
1934, một tiểu kiếp trong đó nhân sinh tăng từ 
mười lên đến §0.000 năm và rồi giảm trở lại 
mười. Vào thế kỷ đầu nhân sinh tăng lên 11 năm, 
cuối thế kỷ thứ hai tăng thành 12 năm, và cứ thế 
tăng lên 80.000 năm; rồi giảm xuống cũng theo tỷ 
lệ nầy cho đến khi tuổi thọ chỉ còn là 10 năm. 
Nguyên thời kỳ tăng giảm trong 16.800.000 năm 
được gọi là một tiểu kiếp. 
Increase the family of Buddhas: Thêm lớn 
Phật chủng để tất cả chúng sanh đều được thành 
Phật—See Ten kinds of Buddha-work 1mm all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 
Increase merit when i( was already 
produced: Tinh tấn tiếp tục phát triển những 
lành đã phát sanh—-Effort to 
consolidate, Increase, and not deteriorate virtues 
already arisen—Developing goodness that has 
already arisen (develop exising good)— 
Endeavor to perform more good deeds—To 
encourasge the growth and continuance of good 
deeds that have already started. Here a monk 
rouses his wIll, makes an effort, stirs up energy, 
exerts his mind and strives to maintain wholesome 
menrtal states that have arisen, not to let them fade 
away, to bring them to greater prowth, to the full 
perfection of development—Điễu thiện đã sanh, 
phải tinh cần khiến cho ngày càng phát triển. Ở 


điu thiện 





đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh 
tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các 
thiện pháp đã sanh có thể được tăng trưởng, được 
quảng đại viên mãn—See Four right efforts. 
Increased powers of mỉnd through 
meditation: Tăng Thượng Tâm Học—One of the 
three studies, the study of Iincreased powers of 
mind through meditation—Một trong tam học, còn 
gọi là định học hay thiền định là cái học làm tăng 
trưởng cái tâm—See Three studies. 

Increased quarrelling: Tăng trưởng sự gây 
gỗ—Sce Six dangers when one attaches to 
addiction of alcoholic drinks and drugs. 
Increasing heat: Grisma (skt—Tiệm Nhiệt— 
Increasing heat, the two months from middle of 
May to middle of July—Sức nóng (ở Ấn Độ) tăng 
từ từ trong hai tháng, giữa tháng năm đến giữa 
tháng bảy. 

Increasing and improving meri(s and 
blessings: Tăng Ích—One of the four kinds of 
altar-worship of the Shingon Sect. Praying to ask 
Buddhas and Bodhisattvas to help you Increasing 
and Iimproving merifs and blessings—Một trong 
bốn đàn pháp của tông Chân Ngôn. Cầu nguyện 
chư Tôn bảo hộ để được tăng thêm phúc đức. 
**See Four kinds of altar-worshIp. 

Increasing kalpa: Tăng Kiếp —The increasing 
kalpas, or the kalpa of increment during which 
human life Increases by one year every cenfury 
from an Initial le of ten years, ti 1t reaches 
84,000 years, and the body from one foot to 8,400 
feet in heigth—Tăng kiếp là kiếp mà trong đó đời 
người tăng dần từ 10 tuổi lên đến §4.000 tuổi, và 
chiều cao của thân người tăng từ một bộ Anh lên 
đến 8,400 bộ Anh. **See Decreasing kalpa. 
Increasing power of prayer for cessafion of 
calamity: Tăng Tức—Lấy công năng tu trì làm 
tăng khả năng cầu đảo tiêu tai cát tường. 
Incredible (a): Không lường được. 

Incredible sufferings: Những khổ đau không 


lường. 
Ineur hatred: Mua thù chuốc oán. 
Incur hosfilidy: Breed emnity—Contract 


hatred—Kết oán. 
Indebted: Mắc nợ 


2248 


Indecent exposure of one°s person: Để lộ âm 
tàng—See Six dangers when one atfaches to 
addiction of alcoholic drinks and drugs. 

Indecent speech: Unrefined speech—Improper 
speech—Smart speech—Vọng ngữ (ỷ ngữ). 
Indefafgably culfivating any practices: 
Chuyên tu không mỏi mệt, một trong Thập Trí 
Nghiệp—See Ten kinds of actlons of knowledge 
@). 

Destroying of demons: phá chúng ma trừ phiển 
não—See Ten kinds of actions of knowledge (9). 
Indefectibility (n): Tính bất diệt. 

Indefnite  (a):  Indeterninate—lrresolute— 
Undecided—Unfixed—Undetermined— 
Uncertain—Unsettled—Bất Định Tính—Không 
nhứt định—Vô hạn định—See Five natures (). 
Indefinite commandmenfs: Aniyata (skt): Giới 
Bất Định—See Aniyata. 
Indefinie Doctrine: 
Indeterminate teaching. 
Indefinite karma: Bất định nghiệp. 
Indefinitely: Vô hạn định. 

Indefinitely effective karma: 
Aparapariyavedanya (p)—Nghiệp Vô Hạn 
Định—According to the Abhidharma, 1ndefinitely 
effective karma 1s a karma which can ripen at any 


Bất định giáo—See 


time from the second future existence onwards, 
whenever I( gains an opporfunty to produce 
results. It never becomes defunct so long as the 
round of rebirth continues. No one, not even a 
Buddha an Arahant, Is  exempt 
experiencing the results of indefinitely effective 


Or from 
karma. No one 1s exempt from this class of karma. 
Even the Buddhas and Arahants may reap the 
effects of their past karma. Arahant Mogsallana In 
the remote past, instipated by his wicked wffe, 
attempted to kill his mother and father. As a result 
of this he suffered long in a woeful state, and in 
his last birth was clubbed to death by bandits. To 
the Buddha was Iimputed the murder of a female 
devotee of the naked ascetics. This was the result 
of his having Insulted a Pacceka Buddha In one of 
his previous kalpa. The Buddha's foot was 
sliphtly Immjured when Devattava made a futile to 
ki him. This was due to his killing a step-brother 
of his previous bíĩth with the object of 
appropriating his property—Theo A Tỳ Đạt Ma 


Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp vô hạn định là loại 
nghiệp mà quả của nó có thể trổ bất cứ lúc nào 
nó có dịp trổ quả trong những kiếp tái sanh. 
Nghiệp vô hạn định không bao giờ bị vô hiệu lực. 
Không có bất cứ ai, kể cả Đức Phật hay một vị A 
La Hán, có thể tránh khỏi hậu quả của nghiệp 
nầy. Ngài Mục Kiên Liên đã là một vị A La Hán 
trong thời quá khứ xa xôi, đã nghe lời người vợ ác 
tâm, âm mưu ám hại cha mẹ. Do hành động sai 
lầm ấy, ngài đã trải qua một thời gian lâu dài 
trong cảnh khổ và, trong kiếp cuối cùng, ngài bị 
một bọn cướp giết chết. Đức Phật cũng bị nghi là 
đã giết chết một nữ tu sĩ tu theo đạo lõa thể. Theo 
Kinh Tiền Thân Đức Phật thì Ngài phải chịu tiếng 
oan như vậy là vì trong một tiền kiếp Ngài đã 
thiếu lễ độ với một vị độc giác Phật. Đề Bà Đạt 
Đa toan giết Đức Phật, ông đã lăn đá từ trên núi 
cao làm trầy chơn ngài, theo truyện Tiền Thân 
Đức Phật thì trong một tiền kiếp Đức Phật đã lỡ 
tay giết chết một người em khác mẹ để đoạt của 
trong một vụ tranh chấp tài sẩn—See Four types 
of kamma (karma) (C). 

Independence (n): Sự độc lập. 

Independence and freedom: Độc lập và tự do. 
Independent (a): Độc lập. 

Independent human personality: Nhân ngã 
kiến - The erroneous view that there 
independent human personality or soul—Tà kiến 
sai lầm cho rằng có một cái ngã độc lập—See 
'TWwo errouneous views of individualism (A). 
Independent personal power: Tự lực (tự mình 
tinh tấn dũng mãnh phát tâm Bồ Để)—See Four 
powers (B). 

Independent origin is impossible: Nếu bất cứ 
sự vật nào đã hiện hữu ở đây, thì không có cái gì 
có thể thay thế nó được trừ phi chúng ta tự cho 
rằng có sự phát nguôn độc lập, điều nầy không 
thể xãy ra được (theo 12 nhân duyên thì không có 
cái gì được gọi là sự phát nguồn độc lập cả): If 
anything 1s already here, nothing else can take 1fs 
place unless we assume an ¡independent origin, 
which 1s Impossible—See Elght ways of no-birth. 
Independent personal power: Tự lực—See 
Four powers for attaining enlightenment. 
Independent substanee: Bản thể độc lập. 


Independentism (n): Chủ nghĩa tự lập. 


1S an 


2249 


Independenfly awakened: Pratyeka buddhas 
(sk— Duyên Giác—See Four saints (rewards) 
(A). 

Indescribable (a): Bất khả thuyết —Cannot be 

described or beyond the power of descrIptlon— 

Indescribaly. 

Indescribable Buddha's wisdom: Acintya- 

Jnana (skt—Inconceivable wisdom——ÏIntuitive 

knowledge—Bất tư nghì trí. 

Indescribable changes: Bất tư nghì biến. 

l1) The indescribable changes of Bhutatathata In 
the multitudinous forms of all things—Sự 
biến đối không thể nghĩ bàn của chân như 
dưới vô số hình thức của vạn hữu. 

2) The indescribable changes of the bhutatathata 
1n the multitudinous forms of all things: Diệu 
lý chân như chuyển biến mà thành sự tướng 
của muôn pháp. 

Indescribable fuming: Indescribable vasana— 

Indescribable suffusing—Bất tư nghì huân. 

Indeseribable suffusing: 

fuming——Indescribable vasana—Bất tư nghì huân. 

Indescribable vasana (skQ: Tập Khí bất khả tư 

nghì —Indescribable suffusing—lIndescribable 

fumineg—Perfuming impression or memory——The 
indescribable nature of all habi-energy of 
memory from past actions (recollection of the past 
1mpression) which IgnIf©S 
discriminations and prevents Enliphtenement— 

Tánh chất không thể nghĩ bàn của những thói 

quen nghị lực của ký ức (những ý thức và hành 

động đã làm trong quá khứ) đánh động sự phân 
biệt và ngăn ngừa sự giác ngộ—See Alaya 

Vijnana. 

Indestructibility: Bất Hoại Tâm—See Ten 

dwelling minds. 

Indestructfibility (n) of the Iiving and the 

Buddha: Sinh Phật Bất Tăng Bất Giảm —The 

1ndestructibility of the living and the Buddha; they 

neither ¡increase nor decrease, being the 
absolute—Tánh không hoại diệt, bất tăng bất 
giảm, và tuyệt đối của chúng sanh và Phật. 

Indestructibility (n) of the diamond: Kim 

Cang Bất Hoại. 

Indestructible (a): Avinasya or Anirodha (skt)— 

Bất (không hư hoại) Cannot be 


Indescribable 


OF former 


hoại 


destroyed—Everlasting——Imperishable— 

Immortal—Undying—Bất diệt. 

Indestructible beliefs: Niềm tin kiên cố 

There are four firm or Indestructible beliefs—Có 

bốn niềm tin không hoại diệt—See Four firm 

beliefs. 

Indestrucfible dedication: Bất Hoại 

Hướng —The the 

dedicatons 1n The Flower Adornment Sutra. 

According to the Fa-Hsiang School, this is the 

staøge where the Bodhisattva sees emptiness easily 

without analyzing existence—Hồi hướng thứ nhì 
trong Thập Hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Theo Pháp Tướng Tông thì đây là giai đoạn mà 

một vị Bồ Tát thấy tánh không một cách dễ dàng 

chứ không cần phải phân tích sự hiện hữu nữa— 

See Ten kinds of dedication. 

l1) Great enlightening beings aftain 
1ndestructible faith in the Enlightened Ones of 
pAst, future and present because—Đại Bồ Tát 
được đức tin bất hoại đối với tam thế chư 
Phật ví: 

They serve all Buddhas: Hay trọn phụng thờ 
tất cả chư Phật. 

b) They fath ¡n 
enliphtening beIngs, even those who have Just 
resolved on the search for omnisclence for 
the first time, because they vow to tirelessly 
culivate all foundatons of goodness of 
enlightening beings: Được đức tin bất hoại 
đối với tất cả chư Bồ Tát, nhẫn đến đối với 
các Bồ Tát sơ phát tâm cầu vô thượng đạo, vì 
thệ tu tất cả Bồ Tát thiện căn không mỏi 





Hồi 


second dedicaton 1n ten 


atain  Indestructible 


nhàm. 

c) They attain indestuctble faith ¡in all the 
Buddha qualiies, because they conceive 
profound aspiration: Được đức tin bất hoại 
đối với tất cả Phật pháp, vì phát chí nguyện 
sâu. 

d) They attain indestructible faith in all Buddha 
teachings, because they abide by them and 
maintain them: Được đức tin bất hoại đối với 
tất cả Phật giáo, vì thủ hộ trụ trì. 

e) They attain Indestructible faith in all sentient 
beings, because they look upon all sentient 
beings Iimpartially with the eye of compassion 
and dedicate roots of goodness to theIr 
universal benefit: Được đức tin bất hoại đối 


8) 


h) 


) 


}) 


2) 


a) 


b) 


2250 


với tất cả chúng sanh, vì lòng từ bình đẳng 
xem chúng sanh đem lòng thiện căn hồi 
hướng khấp lợi ích. 

They atfain Iindestructible faith ¡in all pure 
ways, because everywhere they 
boundless roots of goodness: Được đức tin bất 
hoại đối với tất cả pháp lành thanh tịnh, vì 
khắp họp vô biên thiện căn. 

They attain indestructible faith of dedication 
of enliphtening beings, because they fulfill 
their noble aspiration: Được đức tin bất hoại 
đối với đạo hồi hướng của tất cả Bồ Tát vì 
đầy đủ những thắng nguyện. 

They attain indestructible faith in all teachers 
of the ways of enlightening beings, because 
they think of the enliphtening beings as 
Buddhas: Được đức tin bất hoại đối với các 
Bồ Tát pháp sư, vì đối với các Bồ Tát tưởng 
là Phật vậy. 

They attain indestructible faith 1n the spiritual 
powers of all Buddhas, because they deeply 
beleve ¡in the ¡inconcervabiltqy of the 
Buddhas: Được đức tin bất hoại đối với thần 
thông tự tại của tất cả Phật, vì thâm tín chư 
Phật khó nghĩ bàn. 

They atfain indestructible faith in the practice 
of skill in expedient means exercised by all 
enliphtening beinss, because they ¡nclude 
countless varlous realms of activity: Được 
đức tin bất hoại đối với phương tiện thiện xảo 
của tất cả Bồ Tát, vì nhiếp thủ vô lượng vô số 
công hạnh. 

Great cenlightenng beings 
1ndestructible faith in various realms such as 
those of Buddhas, enliphtenng beings, 
disciples of Buddhas, individual 1lluminates, 
of Buddhist doctrines, and of sentient 
beings—Đại Bồ Tát lúc an trụ đức tin bất 
hoại như vậy đối với Phật, Bồ Tát, Độc Giác, 
Thanh Văn, Phật pháp, Phật giáo, chúng 
sanh: 

They plant roots of goodness: Trong đó khéo 
vun trông thiện căn. 

Causing the determination for enlightenment 
to grow more and more: Khiến thêm tâm Bồ 
Đ 


amaSs 


abide  ¡n 


ẲẰ»x 


đ) 


©) 


d) 


©) 


8) 


h) 


)) 


Causing their kindness and compassion to 
become broad and great: Khiến lớn lòng từ 
bị. 

They observe Impartially: Quán sát bình 
đẳng. 

They accord with and practice the deeds of 
the Buddhas: Tùy thuận tu học chỗ làm của 
chư Phật. 

Embracing all pure foundations of goodness: 
Nhiếp thủ tất cả thiện căn thanh tịnh. 
Entering the truth: Vào nghĩa chơn thật. 

They assembled virtuous practices: Nhóm 
công hạnh phước đức. 

They carry out great works of charity: Thực 
hành bố thí lớn. 

They cultivate meritorious qualites: Tu các 
công đức. 

Look upon the past, present and future as 
equal: Xem tam thế bình đẳng. 

Great cenlightenng beings dedicate 
virtues to—Bổ Tát dùng thiện căn công đức 
như vậy hồi hướng: 

Cultivating Omniscience: Tu Nhứt thiết trí. 
Asprring to always see the Buddhas: Nguyện 
thường thấy Phật. 

Aspiing to 
Nguyện gần các bạn lành. 

Asprring to live among enlightening beinss: 
Nguyện cùng ở với chư Bồ Tát. 

Asprring to constantly keep their minds on 
omniscience: Nguyện nhớ Nhứt thiết trí 
không rời. 

Vowing to accep(t and hold the Buddhist 
teachings: Nguyện thọ trì Phật giáo siêng thủ 
hộ. 

Vowing to conscientiously protect, educafe 
and develop all sentient beings: Nguyện bảo 
hộ và giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh. 
Their minds always dedicated to the path of 
emancipation from the world: Tâm thường 
hồi hướng đạo xuất thế. 

Vowing to provide for and serve all teachers 
of truth: Nguyện cúng dường hầu hạ tất cả 
pháp sư. 

Understanding the principles of the teachings 
and retain them in memory: Hiểu rõ các 
pháp, ghi nhớ chẳng quên. 


such 


assoclate with companIons: 


k) 


4) 


a) 


) 


5) 


a) 


b) 


2251 


Vowing to cultivate and practice øreat VOWs 
and cause them to be fulfilled: Nguyện tu 
hành đại nguyện, đều khiến đầy đủ. 
Enlipghtening beings cultivate dedications In 
this way—Bồ Tát tu hồi hướng như vậy: 

To amass roofs of goodness: Chứa nhóm thiện 
căn—Once they have amassed various roofS 
of goodness, they cultivate the practices of 
enliphtening beingsby means of the results of 
these roots of goodness. Ín every sucessIve 
momeit they see Iinnumerable Buddhas, and 
serve and provide for them 1n accordance 
with their needs—Khi đã chứa nhóm thiện 
căn như vậy rồi, dùng những y báo của thiện 
căn nây mà tu Bồ Tát hạnh, trong mỗi niệm 
thấy vô lượng Phật và phụng thờ cúng dường. 
To accomplish roots of goodness: Thành tựu 
thiện căn. 

To develop roots of goodness: Tăng trưởng 
thiện căn. 

Contemplate roots of goodness: Tư duy thiện 
căn. 

To concentrate roots of goodness: Hệ niệm 
(định) thiện căn. 

To analyze roots of goodness: Phân biệt thiện 
căn. 

To delight in roots of goodness: Mến thích 
thiện căn. 

To cultivate roofs of goodness: Tu tập thiện 
căn. 

To abide In roots of goodness: An trụ thiện 
căn. 

Enlightening beings reverently present the 
following offerings with pure-minded respect 
to all Buddhas for countless, 1ncalculable 
©ons, never retreating, never ceasinge—Chư 
Bồ Tát tôn kính cúng dường chư Phật trải qua 
vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp, cúng 
dường luôn, không thối chuyển, không thôi 
nghỉ với những thứ quý báu: 

They provide innumerable Jewels, flowers, 
garlands, øarments, parasols, banners, 
penmnanfs, adornments: Vô số châu báu, hoa, 
tràng hoa, y phục, lọng, tràng, phan, đồ trang 
nghiêm. 

They provide perfumes, 
powdered ¡incenses, mixed scen(s, burning 


Innumerable 


c) 


q) 


©) 


8) 


h) 


1) 


incenses: Vô số hương thoa, hương bột, hương 
hòa trộn, hương đốt. 

They provide Iinnumerable services, profound 
faith, aspiration, pure mind, respect, praIse, 
honor: Vô số sự hầu hạ, thâm tín, mến ưa, 
tâm thanh tịnh, tôn trọng, ca ngợi, lễ kính. 
They provide innumerable Jewel seats, flower 
S©afS, Incense seafs, of garlands, 
sandlewood seats, cloth seats, điamond seats, 
crystal seafs, preclous streamer seats, Jewel- 
colored seats: Vô số bửu tòa, hoa tòa, hương 
tòa, man tòa, chiên đàn tòa, y tòa, kim cang 
tòa, ma-ni tòa, bửu tắng tòa, bửu sắc tòa. 
They provide Iinnumerable flowered parks, 
beJeweled parks, perfumed parks, parks hung 
with garlands, parks spread with robes, Jewel- 
studded parks: Vô số chỗ kinh hành trải hoa, 
trải báu,trải hương, trải tràng hoa, trải y phục, 
trải lụa màu. 

They provide innumerable parks with trees of 
all precious substances parks with 
balustrades of all precious substances, parks 
covered with nets of chimes of all Jewels: Vô 
số chỗ kinh hành trông cây bửu-đa-la, lan can 
báu, lưới linh báu giăng che. 

They provide ¡nnumerable palaces of all 
precIous substance, palaces with all kinds of 
flowers, palaces with all kinds of garlands, 
palaces with all kinds of incenses, palaces 
with all kinds of sandalwood, palaces with 
sfores of all kinds of aromatic resinspalaces of 
all kinds of diamonds, palaces with all kinds 
of crystal, all extraordinary fine, surpassing 
those of the heavens: Vô số cung điện báu, cung 
điện hoa, cung điện tràng hoa, cung điện hương, 
cung điện chiên đàn, cung điện diệu hương tạng, 
cung điện kim cang, cung điện ma nị, tất cả đều 
quý đẹp hơn ở cõi trời. 

They provide Innumerable trees of mixed 
Jewels, trees of varlous fraprances, trees of 
Dr€cIOus raimenf(s, frees of music, frees of 
fascinating Jewels, trees of gem-studded 
streamers, trees of precious rings: Vô số cây 
báu, cây hương, cây bửu y, cây âm nhạc, cây 
diệu âm thinh, cây đồ trang nghiêm, cây hàng 
lụa báu, cây vòng báu. 

They provide innumerable trees adorned with 
banners, pennants, and canopIes with the 


Seats 


}) 


6) 


a) 


h) 


) 


2252 


fragrances of all flowers: Vô số cây hoa 
hương tràng phan lọng trang nghiêm che mát 
các cung điện. 

The palaces are also adorned with—Cung 
điện được trang nghiêm: 

Innumerable lattices: Vô số mái hiên trang 
nghiêm. 

Innumerable windows, doors: Cửa chính cửa 
hông trang nghiêm. 

Innumerable balconies: Vô số lâu các trang 
nghiêm. 

Innumerable crescents: 
nguyệt trang nghiêm. 
Innumerable  drapes: 
nghiêm. 

Covered with countless nets of gold: Vô số 
lưới vàng giăng che. 

Countless perfumes wafting throughout them 
scenting everywhere: Vô số hương thơm tỏa 
khắp. 

Countless robes spread on the ground: Vô số 
thẩm báu trải đất. 

After each Buddha dies, enlightening beIngs 
also respectfully make similar offerings to all 
their relics, in order to—Sau khi mỗi Đức 
Như Lai diệt độ, Bổ Tát cũng cúng dường xá 
lợi như đã cúng dường chư Phật, vì 
khiến chúng sanh: 

To induce all sentient beings to develop pure 
faith: Muốn khiến chúng sanh khởi lòng tin 
thanh tịnh. 

To embody all foundatons of goodness: 
Nhiếp thiện căn. 

To be red from all suffering: Lìa các khổ. 

To have broad understanding: Hiểu biết rộng. 
To be arayed with great adornments: Dùng 
đại trang nghiêm để tự trang nghiêm. 

To consummate all their undertakings: Chỗ tu 
hành được rốt ráo. 

To know how rare 1t 1s to meet a Buddha: 
Biết chư Phật xuất thế rất khó gặp. 

To fulfill the immeasurable power of the 
enlipghtened: Được đủ vô lượng trí lực của 
Như Lai. 

To adorn and make offerings to the tombs and 
shrines of Buddhas: Trang nghiêm cúng 
dường tháp miếu của chư Phật. 


Vô số hình bán 


Vô số màn trang 


muốn 


)) 


k) 


7) 


a) 


b) 


c) 


q) 


To Maintain the teachings of all Buddhas: Trụ 
trì Phật pháp. 

TheIr offerings to living Buddhas and to theIr 
relics after death could never be fully told of 
even ¡n an incalculable period of time: Bồ 
Tát cúng dường hiện tại chư Phật và xá lợi 
của Phật như vậy, dầu cả vô số kiếp nói cũng 
không thể hết. 

Enliphtening beings cultivate and accumulate 
Iimmeasurable virtue ¡1s all to develop and 
mature sentient beings—Bồổ Tát tu tập vô 
lượng công đức vì muốn thành thục tất cả 
chúng sanh: 

Without retreating: Không thối chuyển. 
Without ceasing: Không đứt nghỉ. 

Without wearying: Không nhàm. 

Without clinging: Không chấp. 

Free from all mental images: Lìa tâm tưởng. 
Without stopping anywhere: Không y chỉ. 
Forever beyond all dependence: Tuyệt hẳn 
SỞ ÿ. 

Detached from self and anything pertaining to 
a self: Xa lìa ngã, ngã sở. 

They seal all aspects of their activitiles with 
the stamp of truth: Dùng pháp ấn như thật ấn 
chứng các nghiệp môn. 

Realize the birthlessness of things: Được 
pháp vô sanh. 

Abide in the abode of Budhahood: Trụ chỗ 
trụ của Phật. 

Observe the nature of birthlessness: Quán 
tánh vô sanh. 

In the care of the Budhas, they set their minds 
on dedicaton—Chư Phật hộ niệm, phát tâm 
hồi hướng: 

Dedication In accord with the nature of all 
things: Hồi hướng tương ưng với pháp tánh. 
Dedication entering Iinto the uncreated truth, 
yet perfecting created expedient methods: 
Hồi hướng phương tiện nhập pháp vô tác chỗ 
làm được thành tựu. 
Dedicaton of techniques  discarding 
attachments to concep(s of phenomena: Hồi 
hướng phương tiện bỏ lìa chấp trước. 
Dedicaton abiding 1n countlessenlightening 
skills: Hồi hướng an trụ nơi vô lượng thiện 
xảo. 


©) 


8) 


h) 


) 


}) 
k) 


9) 


a) 


b) 


C) 


1) 


}) 


2253 


Dedication forever departing from all realms 
of existence: Hồi hướng ra khỏi hẳn tất cả cõi 
hữu lậu. 

Dedicaton of expedient applicalon of 
practices without sticking to forms: Hồi hướng 
khéo tu hành chẳng trụ nơi tướng. 

Dedicaton embracing all foundations of 
øoodness: Hồi hướng nhiếp khắp tất cả thiện 
căn. 

Great dedicationpurifying the act s of all 
enlightening beings: Hồi hướng thanh tịnh 
khắp tất cả bồ tát hạnh rộng lớn. 


Dedication TOousing the will for 
enlightenment: Hồi hướng phát tâm vô 


thượng bồ đề. 

Dedication living with all bases of goodness: 
Hồi hướng đồng trụ tất cả thiện căn. 
Dedicaton fulfilling supreme faith: Hồi 
hướng đầy đủ tâm tín giải vô thượng. 

When enliphtening beings dedicate such roofs 
of goodness, thought—Đại Bồ Tát lúc đem 
thiện căn hồi hướng như vậy, nghĩ rằng: 
Thouph they go along with birth and death, 
they are not changed: Dầu theo sanh tử mà 
chẳng biến đổi. 

They seek omnisclence without e©ver 
retreating: Cầu nhứt thiết trí chưa từng thối 
chuyển. 

While being ¡n of 
existence, their minds are undisturbed: Ở 
trong tam giới mà tâm không loạn động. 

They are able to liberate all sentient beings: 
Trọn có thể độ thoát tất cả chúng sanh. 

They are not stained by compounded thinøs: 
Chẳng nhiễm pháp hữu vi. 

They do not lose unimpeded knowledge: 
Chẳng mất trí vô ngại. 

Therr fulfilliment of causes and conditions of 
enlightening beings” practices and staøes IS 
inexhaustible: Bồ Tát hàng vị nhơn duyên vô 
tận. 

Worldly things cannot change or move them: 
Các bị các pháp thế gian làm biến động. 
They fulfill the pure ways of transcendence: 
Thanh tịnh đầy đủ các Ba-La-Mật. 

They are able to accomplish all knowledge 
and power: Trọn có thể thành tựu nhứt thiết 
trí lực. 


the varilous realms 


k) 
Ù 
m) 
n) 
0) 


P) 


They get rid of the darkness of Ienorance and 
folly: Lầa các sĩ ám. 

They develop the will for enliphtenment: 
Thành tâm Bồ Đề. 

They reveal the lipht of enlightenment: Khai 
thị quang minh. 

They increase pure ways: Tăng trưởng tịnh 
pháp. 

The dedicate to the supreme Way: Hồi hướng 
thắng đạo. 

They fulfill all practices: Đầy đủ các hạnh. 


10) Enlightening beings also cultivate dedication 


a) 


b) 


c) 


by means of—Bồ Tát lại tu tập hồi hướng 
bằng cách: 

With clear, pure Intellect they are able to 
skillfully analyze things: Dùng ý thanh tịnh 
khéo hay phân biệt. 

They comprehend all things as appearing 
according to the mind: Rõ biết chư pháp đều 
tùy tâm hiện. 

They know clearly—Rõ biết: 

They know deeds are like illusions: Chư 
nghiệp như huyễn. 

Results of deeds are like paintinss: Báo như 
tượng. 

All activitiles are like magic tricks: Hành như 
hóa. 

Things born of causes and conditions are all 
like echoes: Pháp nhơn duyên sanh đều như 
vang. 

The practices of enlightening beings are like 
reflections: Tất cả Bồ Tát hạnh như bóng. 
They produce the clear, pure eye of reality: 
Xuất sanh pháp nhãn thanh tịnh vô trước. 
They see the vast realm of the uncreated: 
Thấy cảnh giới vô tác rộng lớn. 

They realize their null essence: Chứng tánh 
tịch diệt. 

They understand the nonduality of things and 
discover the true aspect of things: Rõ pháp 
bất nhị, được pháp thiệt tướng. 

They 
beings without attachment to any forms: Đủ 
Bồ Tát hạnh, nơi các pháp không chấp sắc 
tướng. 

They are able to carry out all commonplace 


ulfill the practices of enliphtening 


ac(s without ever abadoning pure princIples 
and practices: Khéo hay thực hành những 


II 


` 


12 


`~ 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


169) 


a) 


17) 
a) 


b) 


2254 


việc đồng sự mà không rời bỏ các pháp lành 
thanh tịnh. 

Free from all attachments, they remain 
unattached in action: Lầa tất cả chấp trước mà 
trụ hạnh vô trước. 

Enliphteninng beings think flexibly, without 
confusion or delusion, without contradicting 
facts, without destroying active causes: Bồ 
Tát khéo léo tư duy không mê hoặc, chẳng 
trái các pháp, chẳng hoại nghiệp nhơn. 
Dedicating as is approprlate with clear 
perception of real truth: Khéo hồi hướng và 
thấy rõ chơn thiệt. 

They know the inherent nature of things, yet 
by the power of skill they 
accomplish results of action and reach the 
other shore: Biết pháp tánh, dùng sức phương 
tiện thành tựu nghiệp báo đến bờ kia. 

With knowledge and wisdom they examine 
all things and attain knowledge of spiritual 
faculdes: Dùng trí huệ quán sát tất cả các 
pháp và được trí thần thông. 

The virtues of their deeds are carried out 
without sfriving, In accordance with their free 
will: Vô tác mà thực hành các nghiệp thiện 
căn tùy tâm tự tại. 

Enliphtening beings of 
øoodness ¡in this way because—Bồ Tát đem 
những thiện căn hồi hướng như vậy vì: 

They want to liberate all sentlent beinss: 
Muốn độ thoát tất cả chúng sanh. 

They want to keep the lineage of Buddhas 
unbroken: Muốn chẳng dứt Phật chủng. 

Be forever rid of demonic activity: Lìa hẳn 
nghiệp ma. 

See omniscience: Thấy nhứt thiết trí. 

Their aspiration ¡is never discarded: Ước 
nguyện không ngần mé, không nhàm bỏ. 
They detach from mundane objects and cut 
off all mixup and defilement: Lầa các cảnh 
giới, dứt những tạp nhiễm. 

Enlightening beings wish—Bồ Tát nguyện: 
They wish all sentlent beings to atfain pure 
knowledge: Nguyện tất cả chúng sanh được 
trí thanh tịnh. 

They wish all sentient beings enter deeply 
into techniques of liberation: Nguyện tất cả 
chúng sanh vào phương tiện giải thoát sâu. 


In means 


dedicate  roots 


c)  They wish all sentient beings depart from the 
state of birth and death: Nguyện tất cả chúng 
sanh ra khỏi pháp sanh tử. 

They wish all sentient beings to attain the 
bases of virtues of Buddhahood: Nguyện tất 
cả chúng sanh được thiện căn của Phật. 

They wish all sentient beings forever end all 
delusive activides: Nguyện tất cả chúng sanh 
dứt hẳn tất cả ma nghiệp. 

f? They wish all sentlent beings stamp all 
actions with the seal of equanimity: Nguyện 
tất cả chúng sanh dùng ấn bình đẳng ấn khắp 
các nghiệp. 

They wish all sentient beings to determine to 
enter knowledge of all ways of libertion, and 
accomplish all qualitles: 
Nguyện tất cả chúng sanh phát tâm vào thẳng 
nhứt thiết chủng trí và thành tựu tất cả pháp 
xuất thế gian. 

Indestrucfible faith: Bất Hoại Tín—See Ten 
kinds of Indestructible faith of Great Enlightening 
Beings. 

Indestructible Faith in the Buddhas: Tín tâm 
nơi chư Phật chẳng hoại diệt—Faith in the 
Buddhas should be Iindestructible. This 1s one of 
the ten kinds of rules of behavior of great 


q) 


©) 


8) 


transmundane 


enlightening beings. Enlipghtening beings who 
abide by these can atfain the supreme discipline 
of great knowledge—Đây là một trong mười luật 
nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được luật nghỉ đại trí vô thượng— 
See Ten kinds of rules of behavior of great 
enliphtening beIngs. 

Indestructible four dhyana heavens: Bất 
Hoại Tứ Thiển—The four dhyana heavens, where 
the samadhi mind of meditation 1s Iindestructible, 
and the external 1s indestructible by the three final 
catastrophes—Tứ thiền thiên nơi mà trong thì tâm 
giác quán hay tâm Tam ma địa chẳng bị hư hoại, 
ngoài thì khí giới chẳng bị hoại bởi tam tai. 
Indestructible ølowing faculfies: Kim Cang 
quang diệm căn—See Ten kinds of facultes of 
Great Enlightening Beings. 

Indestructible mark: Avinasya (skt)——Bất hoại 
tướng—See Nine grades of arhats. 
Indestructible power: Bất lực— 
Indestructible power. This is one of the ten kinds 





hoại 


2255 


of might with enormous power of all Buddha 
which the Buddha taupht in the Flower 
Adornment Sutra—Đây là một trong mười thứ lực 
của chư Phật mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm—See Ten kinds of might with enormous 
power of all Buddhas. 

Indeterminate: Aniyato rasi (p)—Indefinite— 
lIrresolute——Undecided——Unfixed—Ũnsettled— 
Undetermined—Uncertain—Bất định—Bất định 
tụ—See Three dharmas (XXIV). 
Indeterminates which cannot be noted as 
good or evil: Hữu phú vô ký—Có tánh ác mà 
chẳng thấy quả khổ—See Two neutrals. 
Indeterminate dharma: 
method—Bất định pháp. 
Indeterminate funcftions: Aniyata-bhumika 
(sk)—Bất định địa pháp —See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Indeterminates which get rid of hindrances: 
Vô phú vô ký—Vô ký pháp xa ha chướng ngạI— 
See Two neufrals. 

Indeterminate mental funcfions: Varo-aniata 
(sk)—Bất định tâm sở—See Fifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 
Indeterminate method: 
dharma—Bất định pháp. 
Indeterminate nature: Bất định tánh. 
Indeterminate teaching: Indefinite Doctrine— 
Bất định giáo - One of the five periods of 
teaching of the Buddha. General or Indeterminate 
teaching, from which each hearer would derIve 
benefit according to his Inferpretation. T”Ien-T”aI 
divides the Buddha”s mode of teaching Into four. 
Indeterminate teaching means that Buddha, by his 
extraordinary powers of Upaya-kausalya, 
adaptability, could confer Mahayana benefifs on 
his hearers out of his Hinayana teaching and vice- 
versa, dependent on the capacity of his hearers. 
The Doctrine, non-mystical 
indeterminate doctrine, ¡in which though the 
diferent levels, they still 
understood his words 1n different ways (all 
listeners know that all are hearing together and 
yet they hear diferenly and understand 
valously). The Buddha used Indefinte Doctrine to 
teach sentilent beings with different levels of 
understandinge—Một trong năm thời thuyết giáo 





Indeterminate 


Indeterminate 


OT 


Indeterminate 


studentsễ have 


của Đức Phật. Bất Định Giáo hay giáo lý chung, 
từ đó người nghe tùy theo khả năng của mình mà 
lãnh hội. Thiên Thai chia giáo pháp của Như Lai 
ra làm bốn. Bất Định Giáo hay phương tiện mà 
Đức Như Lai dùng thần lực bất tư nghì để có thể 
khiến chúng sanh được lợi ích Đại Thừa khi Ngài 
thuyết về Tiểu Thừa, và ngược lại được lợi ích 
Tiểu Thừa khi Ngài thuyết về Đại Thừa, tức 
“đồng thính dị văn, đắc ích bất đồng.” (cùng nghe 
như nhau, nghe hiểu khác nhau, và lợi ích thu 
được khác nhau). Giáo lý bất định, không bí mật 
mà Phật dùng khi có mặt nhiều đệ tử khác trình 
độ nhau, nhưng đều hiểu lời Phật giảng. Giáo 
pháp mà Phật tùy theo căn cơ nghi thuyết dạy, 
chớ không nhứt định là phải thuộc riêng về một 
căn cơ nào cả—See Five periods and eight 
teachings of the T”ien-T”ai, and Eight T”ien-T?aI 
classificatlons of Sakyamuni”s teaching (B). 
Indeterminism (n): Thuyết vô định. 

India: Tây Thiên—Ấn Độ — Tín Độc —lIn the 
Tang dynasty, 1t terriory 1s described as 
extending over 15,000 miles in circuit, being 
bounded on three sides by the sea; north 1s rested 
on the Snow Mountain (Himalaya); wide at north, 
narrowing to the south, shaped like a half-moon. It 
eas extremely hot, well watered and damp. Its 
captfal was Vichavapura. ccording to Fa-Hsien in 
the Records of the Buddhist Kingdoms: “The 
people are rích and happy, without being 
burdened by poll-tax and officialdom. Only those 
who tilI the land of the king are requested to pay 
land-tax. They can go and stay whenever and 
wherever they wish. The king rules without 
having resorted to torture and capital punishment. 
Those who are guilty are required to pay fines, 
lightly or heavily in accordance with theIr crimes. 
Those who plot against the state have only theIr 
ripht hand cut off. The king”s attendants receIve 
salaries and pensions. The people of this country 
abstain from killing living beings, drinking wine, 
eating onion and garlic. Except the Candala who 
are called the wicked people, they live apart from 
other people. When they entered the town and the 
market, they sfrike a piece of wood to announce 
therr presence, so that people may know and 
avoid them. In the country, people neither raise 
pIgs and fowls nor sell living creatures. There are 
no butchers or alcohol dealers In the markets. In 


2256 


their business, they use shells as currency. Only 
the Candalas are fishermen and hunters who sell 
fish and meat.”—Vào thời nhà Đường, lãnh thổ 
Tín Độ Quốc trải dài trên một chu vi hơn 15.000 
dậm. Ba phía giáp biển, phía Bắc nằm trên dãy 
Tuyết Sơn Hy Mã Lạp Sơn. Phía Bắc rộng, phía 
Nam hẹp, giống như hình bán nguyệt. Thời tiết rất 
nóng và ẩm. Kinh thành là Tì Tham Bà Bổ La 
(Vichavapura). Theo ngài Pháp Hiển trong Tây 
Vực Ký: “Dân chúng trong xứ này giàu có hạnh 
phúc, họ không bị gánh nặng của thuế má và 
quan lại. Chỉ có những ai cày cấy đất của nhà vua 
mới phải nộp thuế cho vua. Dân chúng muốn đi 
đâu bất cứ lúc nào cũng được. Nhà vua cai trị 
không cần đến tra tấn và tử hình. Những người có 
tội chỉ bị phạt bằng tiền tùy theo tội nặng nhẹ của 
họ. Những kẻ âm mưu chống lại nhà vua thì bị 
chặt tay phải. Những người hầu cận của vua thì 
được lương bổng và hư bổng. Dân xứ này không 
sát sanh, không uống rượu hay ăn hành tỏi. Chỉ có 
những người làm nghề ác được gọi là Chiên Đà 
La thì sống cách biệt với mọi người. Mỗi khi vào 
thành thị chợ búa thì họ gõ trên một mảnh gỗ để 
báo trước sự xuất hiện của mình cho người khác 
biết mà tránh. Trong xứ này, người ta không nuôi 
heo gà, cũng không buôn bán sinh vật. Không có 
ai làm đổ tể hay bán rượu trong các chợ búa. 
Trong giao thương hàng ngày họ dùng vỏ sò làm 
tiền. Chỉ có người Chiên Đà La làm nghề săn bắn 
và chài lưới mới bán cá thịt mà thôi.” 

Indian Buddhism: Phật giáo Ấn Độ. **See 
Buddhism In India. 

Indicate (v): Notfy—Proclaim—Công bố— 
Tuyên bố—Chỉ dạy (chỉ thị). 

Indicate the way: Thị đạo (chỉ đường). 
Indicate the way of Nirvana: Chỉ dạy cách đi 
đến Niết Bàn. 

Indicaton of approaching death: Suy 
Tướng—Dấu hiệu khi sắp chết. **See Five signs 
of decay of people when approaching death. 
Indications of mỉnd: Footprints of mind—Tâm 
Tích —Footprints or Indications of mind (the mind 
revealed by deeds)—Dấu chân của tâm qua hành 
động. 

Indicative turn of the law-wheel: Postulation 
and defñniion of the Four Noble Truths—Thị 
chuyển—The Buddha preached ¡in the Deer park 


on postulation and definiion of the four noble 
truths, one of the three turns of the law-wheel of 
the Buddha in the Deer park—Đức Phật giảng về 
định đề và định nghĩa của Tứ Diệu Đế trong vườn 
Lộc Uyển, một trong ba loại chuyển Pháp Luân 
của Đức Phật —See Three turns of the law-wheel 
when the Buddha preached In the Deer Park. 
Indifference (n)›: Upeksa (sktETính lãnh 
đạm—Xả—See Upeksa and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Indiference to all disturbances of 
subconscious or ecsfatic mỉnd: Upeksa- 
sambodhi—Hành xả—Complete abandonment— 
Hoàn toàn buông bỏ. Dửng dưng trước mọi phiền 
toái—See Seven Bodhyangas. 

Indifferent (a): Trung tính—Dửng dưng—Lãnh 
đạm——Apathy——Chilliness. 

Indifferent investigations: Những suy tư đến 
Xả—According to the Sangiti Sutta ¡in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six indifferent 
Investigatons—Theo Kính Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến xả—See Six 
1ndifferent Invesfigations. 

Indifferent and treacherous friends: Kẻ tệ 
bạc. 

Indifferentism (n): Chủ nghĩa lãnh đạm. 
Indigenization (n): Bản xứ hóa. 

Indigenous (a): Thuộc về bẩm sinh. 





Indirect cause: Distant cause—Viễn nhân—See 
Two causes (E). 

Indirect light: Ánh sáng khuếch tán. 

Indireet or uneven teaching: Khuất chiết 
giáo—The teaching In the Lotus and Nirvana 
sutras—Giáo pháp gián tiếp mà Đức Phật đã 
giảng trong các kinh Pháp Hoa và Niết Bàn—See 
Dual division of the Buddha”s teaching (IX). 
Indirect using of physical force: This ¡s one of 
the five practical suggestions given by the Buddha 
will be beneficial to all_—Gián tiếp vận dụng năng 
lực vật chất. Đây là một trong năm để nghị của 
Đức Phật nhằm đem lại lợi ích cho hành giả—See 
FIve practical suggestions gøIven by the Buddha. 
Indirectly: Một cách gián tiếp. 
Indiscriminately: Một cách không phân biệt. 
Indisolubility (n): Tính không phân tán. 
Indispensable (a): Cần thiết. 


2257 


Indisputable (a): Không thể tranh cãi được. 
Individual (a): Pudgala (sk)—Bổ Đặc Ca La— 
Cá nhân—Personal—Bản ngã. 

Individual actfion-influence: Biệt Nghiệp— 
See Two kinds of karma (C). 

Individual IHuminates: Pratyeka buddhas 
(sk)—Duyên Giác—See Four saints (rewards) 
(A). 

Individual karma: Varied karma, each causing 
and receiving his own recompense—Biệt nghiệp 
(bất cộng nghiệp). 

Individual leading karmas: Mãn nghiệp— 
Karma that leads to the individual reward, 1.e. the 
kind or quality of being clever or stupIid—Nghiệp 
nhân dẫn đến biệt báo, chẳng hạn như được phẩm 
chất thông minh hay đần độn—See Two classes 
of karma (HI). 

Individual marks: Tự Tướng—See Svalaksana. 
Individual treatment, adapfing his teaching 
to the capacity of his hearers: Cá Vị Nhơn Tất 
Đàn—See Four kinds of siddhanta. 
Individualism (n): Chủ nghĩa cá nhân. 
Individuality (n): Tính cá biệt. 

Individuality of thỉings: Namarupa (skÙ— 
Name and form—Mind and matter—Danh sắc— 
See Twelve condifions of cause and effect. 
Individualization (n): Cá thể hóa. 
Individualize (v): Cá nhân hóa. 
Individualizing side of the existence: 
Prabhedapracara (skt)——Kiến lập sai biệt hạnh. 
Indolence: Kausidya (skt)—-Giải đãi—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Indomitable miỉnd: Tâm không hạ liệt— 
According to the Flower Adornement Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of indomitable 


attude of Great Enlightenng Beings. 
Enliphtening beings who abide by these can aftain 
the supreme qualty of ¡mndomitabilty of 


Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười tâm chẳng hạ liệt của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ tát an trụ trong pháp nầy thời được tất cả Phật 
pháp tối thượng không hạ liệt—See Ten kinds of 
indomrtable attitude of Great Enlightening Beings. 
Indonesian Buddhism: Phật giáo 
Dương—According to the Chinese pilgrim, Fa- 
Hsien, Buddhism had very little hold on people of 


Nam 


the ¡sland of Jave at the beginning of the fifth 
century A.D. Fa-Hsien, who visited this island 
around 414 A.D., observed that while other 
religlons, particularly Brahmanism, flourished In 
this island, Buddhism did not. However, according 
to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five Hundred 
Years of Buddhism, thanks to the missionary zeal 
of Gunavarman, an Indian monk, Buddhism was 
not only introduced but obfained a stronghold on 
the island in less than a quarter of a century after 
Fa-Hslens visit. Buddhism was also introduced 
early In the island of Sumatra, particularly In the 
kingdom of Sri-viJaya, which 1s usually identified 
with Palembang. It appears from some InscrIptions 
found ¡n this reglion that the King who ruled Sri- 
vijaya In the year 683-684 A.D. was a Buddhist. 
The famous Chinese pilgrim, I-Tsing, who visited 
India in the last quarter of the seventh century 
A.D., says that the king of Sri-vijaya, as well as 
the rulers of neiphboring sfates, favoured 
Buddhism, that Sri-vijaya wWas a vVery 
Iimportant center of Buddhist learnng 1n the 
1slands of southern Asia. The Buddhist monks In 
Sri-vijaya numbered more than a thousand and 
they studied all the subJects in India. I-Tsing spent 
1n Sri-vijaya to study Buddhist 
scriptures and he has left a very Interesting 
account of the popularity of Buddhism in the 
1slands of the Southern Sea, consisting of more 
than ten countries. He gives a list of these ten 
counfries and states that Buddhism 1s embaced In 
all these and other smaller islands, and mostly the 
system of Hinayana 1s adopted except In Sri- 
vijaya where there are a few who belong to the 
Mahayana. The Iimportance of Indonesia as a 
øreat center of Buddhism from the seventh till the 
eleventh century A.D. 1s also proved by other 
facts. Dharmapala, a famous professor of Nalanda 
University, visited Suvarna-dvipa, which was a 
general designation of Indonesia, in the seventh 
century A.D. The famous monk and scholar Atisa 
Dipankara in the eleventh century A.D., who 
became the head of Vikramasila University and 
Inaugurated the second period of Buddhism in 
Tibet, went in his early life to Suvarna-dvipa In 
order to study Buddhism under the guidance of 1s 
High Monk, Candrakirti. A strong Impetus fo the 
Mahayana was given by the Sailendra dynasty, 


and 


some time 


2258 


who ruled over the Malay Peninsula and a large 
part of Indonesia. The Sailendra kings were great 
patrons of this form of Buddhism and erected 
monumental structures like Borobudur, Kalasan 
and Mendut In Java. Ït appears from epigraphic 
records that one of the Sailendra kings had a guru 
(preceptor) from the Gauda country (Bengal). 
There 1s hardly any doubt that the Pala kings of 
Bengal and the Chola rulers of the South 
exercised great influence upon Java In religlous 
matters durng the Sailendra period. The 
Sallendra kings established monasteriles at 
Nalanda and Nagapattinam and the Pala and the 
Chola emperors granted villages for their 
maintenance. Under the of the 
Sallendras, Mahayanism flourished im Java and 
Sumatra for a long period. But the influence of 
Bengal seems also to have been responsible for 
the introduction of the debased Tantric forms of 
Buddhism both In Java and Sumatra. We have a 
fairly detailed account of some later kings of both 
these countries who were followers of these cults. 
We had also two important Mahayana texts, the 
Sang-hyang Kamahayanan Mantrayana and the 
Sang hyang Kamahayanikan, which gIve us a fair 
1nsipht the  leading conceptons of 
Mahayanism in Java. Besides Sumatra and Java, 
we have positive evidence of the introduction of 
Buddhism ¡in other ¡islands of Malaysia and 
Indonesia, particularly Bali and Borneo. The 
Brahmanical religion, however, dominated and 
Buddhism øgradually disappeared ¡n 
regions—Theo nhà hành hương Pháp Hiển của 
Trung Hoa thì cho đến đầu thế kỷ thứ 5, Phật giáo 
có rất ít ảnh hưởng đến người dân trên đảo Java. 
Ngài Pháp Hiển khi đến đảo quốc nầy vào 
khoảng năm 414 sau Tây lịch, nhận xét rằng trong 
khi các tôn giáo khác, đặc biệt là Bà La Môn, 
phát triển mạnh trên mảnh đất nầy, thì Phật giáo 
không được phát triển. Tuy nhiên, theo Giáo sư 
P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, do sự tận tụy truyển giáo của Gunavarman, 
một Tăng sĩ Ấn Độ, mà chỉ không đây một phần 
tư thế kỷ sau cuộc viếng thăm của Pháp Hiển, 
Phật giáo không những đã được đưa vào Java, mà 
còn có một chỗ đứng vững chắc trên đảo quốc 
nầy. Phật giáo đã sớm được du nhập vào hòn đảo 
Sumatra, đặc biệt là trên vương quốc Sri-vijaya, 


Influence 


1nto 


these 


được xem là Palembang ngày nay. Qua một vài 
tài liệu ghi khắc tìm được trong vùng nầy thì 
dường như vị vua cai trị Sri-vijaya vào năm 683- 
684 là một tín đồ Phật giáo. Một nhà hành hương 
nổi tiếng của Trung Quốc là Nghĩa Tịnh, đã đến 
viếng Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 7, nói rằng vua 
nước Sri-vijaya cũng như vua các nước láng 
giểng, rất yêu chuộng đạo Phật, và Sri-vijaya là 
một trung tâm nghiên cứu Phật giáo rất lớn trong 
các hòn đảo ở vùng Nam Á. Số tu sĩ Phật giáo ở 
Sri-vijaya lên đến hơn một ngàn người và họ 
nghiên cứu tất cả các vấn để Ấn Độ. Ngài Nghĩa 
Tịnh ở lại Sri-vijaya một thời gian để nghiên cứu 
các kinh sách và ngài đã để lại một bản tường 
thuật rất đáng chú ý về sự phổ thông của Phật 
giáo trên các hòn đảo ở Nam Hải gồm hơn mười 
nước trong thời kỳ nầy. Ngài đã lập thành một 
danh sách mười nước nầy và nói rằng: “Tất cả các 
đảo nầy và các đảo nhỏ hơn đều theo đạo Phật, 
hầu hết đều thuộc phái Tiểu Thừa, ngoại trừ ở 
Sri-vijaya, nơi có một số ít theo Đại Thừa. Nam 
Dương được xem là một trung tâm Phật giáo quan 
trọng kể từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 11. 
Điều nầy còn được chứng minh qua các sự kiện 
khác. Dharmapala, một vị Tăng nổi tiếng của 
viện Đại học Na Lan Đà, đã đến thăm Suvarna- 
dvipa, tên gọi Nam Dương thời ấy. Tu sĩ và học 
giả lừng danh A Để Sa Dipankara, vào thế kỷ thứ 
11, người sau nầy là viện trưởng viện Đại học 
Vikramasila, và đã mở ra một thời kỳ Phật giáo 
thứ hai tại Tây Tạng, khi còn trẻ đã đến Nam 
Dương để nghiên cứu Phật giáo dưới sự hướng 
dẫn của Đại sư Candrakirti. Phái Đại Thừa được 
sự hỗ trợ mạnh mẽ của triều đại Sailendra, ông 
vua cai trị khắp bán đảo Mã Lai và phần lớn Nam 
Dương. Các vị vua thuộc dòng dõi Sailendra đều 
là những nhà bảo trợ lớn cho Phật giáo Đại Thừa, 
và đã dựng nên nhiều tượng đài kỷ niệm như các 
tượng đài Borobudur, Kalnasan và Mendut ở Java. 
Qua các tài liệu ghi khắc thì dường như một ông 
vua dưới triều đại Sailendra đã có một vị Thầy từ 
xứ Bengal đến. Chắc chắn rằng các vị vua Pala ở 
Bengal và Chola về phía Nam đã có ảnh hưởng 
lớn đến Java về các vấn để tôn giáo trong thời kỳ 
Sallendra. Các vị vua Sailendra đã dựng nên các 
tu viện ở Na Lan Đà và Nagapattinam, còn các 
hoàng đế Pala và Chola đã ban cấp cho nhiều 
làng để bảo dưỡng các tu viện nầy. Dưới ảnh 


2259 


hưởng của các vua triều Sailendra, Phật giáo Đại 
Thừa đã thịnh hành ở Java và Sumatra trong suốt 
một thời gian dài. Nhưng ảnh hưởng của Bengal 
dường như đã gây ra do sự du nhập các dạng Phật 
giáo Mật tông lệch lạc ở cả Java lẫn Sumatra. 
Chúng ta có được bản mô tả khá chi tiết về một 
số vị vua sau đó của cả hai nước đã đi theo những 
hệ phái nầy, qua hai bộ Sang-hyang-Kamahayana 
Mantrayana và Sang-hyang-Kamahayanikan, cho 
ta sự hiểu biết đúng đắn về các quan niệm chủ 
đạo của phái Đại Thừa tại Java. Ngoài ra, Java và 
Sumatra còn có bằng chứng chắc chắn về sự du 
nhập của đạo Phật vào các hòn đảo của Mã Lai 
và Nam Dương, nhất là Bali và Borneo. Tuy 
nhiên, tại đây đã có sự lấn át của đạo Bà La Môn 
và Phật giáo đã dần dần biến mất. 

Indra (skt): Sakra (skt)——Mighty Lord of devas— 
Đế Thích-Nhân Đà La—Thích Đề Hoàn 
Nhân—-Thiên Đế — Thiên Chủ Đế—- Trời Đế 
Thích Nhân Để Lê—Nhân Để Nhân Đạt 
Nhân Đạt La—Nhân Đà (Đạt) La Đại Tướng— 
Originally, this 1s a god of the atmosphere, 1.e. of 
thunder and rain; his symbol Is the vajra or 
thunderbolt; he became “lord of the gods of the 
sky,” “region of the east quarter,” popularly chief 
after Brahma, Visnu, and Siva. Sovereign Sakra; 
mighty lord of devas; Lord of the Trayastrimsas, 
1e. the thirty-three heavens. He 1s also styled 
Sakradevanam Indra—Nguyên thủy là thần sấm 
sét hay mưa, biểu hiệu của Kim Cang Thủ, trở 
thành Thiên chủ của Đông Độ, chỉ sau có Phạm 
Thiên. Còn gọi là Thích Ca Để Hoàn Nhân Đà 
La, gọi tắt là Thích Đề Hoàn Nhân, cách dịch mới 
là Thích Ca Đề Bà Nhân Đạt La hay Năng Thiên 
Đế. Vua Trời Đế Thích, vị chủ của cõi Trời Đao 
Lợi hay là ba mươi ba tầng trời (Ngài ở thành Hỷ 
Kiến trên đỉnh núi Tu Di, thống lĩnh ba mươi ba 
cõi trời, thuộc thượng tầng cõi trung giới, cao hơn 
trời Tứ thiên, nhưng thấp hơn trời Dạ Ma. Tên 
tiếng Phạn của Ngài là Thích Ca Đề Hoàn Nhơn 
Đà La, gọi tắt là Thích Đề Hoàn Nhơn. Khi Đức 
Thích Ca đản sanh, ngài có ngự xuống đón mừng. 
Ngài khuyến khích Đức Thích Ca xuất gia. Khi 
Đức Thích Ca sắp nhập diệt, Ngài cùng với bốn vị 
Thiên vương ngự đến và nguyện với Phật rằng 
ngài sẽ thường xuyên hỗ trợ Tam Bảo. Trong 
nhiều tiền kiếp của Đức Phật, ngài vẫn thường thị 
hiện để thử hạnh Bồ Tát của Phật—See Two 





kinds of devas (C), and Twelve spirits connected 
with the Master of Healing. 

Indra altar: Đại Nhân Đà La Đàn——lIndra-altar 
of square shape. He 1s worshipped as the mind- 
king of the universe, all thing depending on him—— 
Bàn thờ hình vuông để thờ vua trời Đế Thích. 
Ngươi ta thờ ngài như một vị Vương Tâm vì tất cả 
mọi thứ đều tuỳ thuộc vào ngài. 

Indra?s attendant: Indraceta (skÙ—Nhân Đà 
La Thệ Đa——lIndra°s attendants—Thị giả của trời 
Đế Thích. 

Indrabhavana (skt: Thiên Trúc Quốc—See 
Indravadana. 

Indra and Brahma: Thích Phạm (dòng Đế 
Thích và Phạm Thiên)—Both of them are 
protectors of Buddhism—Cả hai đều là hộ pháp 
của Phật giáo. 

Indra-dhvaja (sk): Đế Tướng—Nhân Đà La 
Đạt Bà Môn Phật—A Buddha”s incarnation of the 
seventh son of the Buddha Mahabhijnabhibhu. A 
Buddha, said to have been a contemporary of 
Sakyamunl, living south-west of our universe, an 
Incarnaion of the sevenh son of 
Mahabhijnajnana-bhibhu—Trong một tiền kiếp 
Đức Phật tái sanh làm con trai thứ bảy của Đức 
Phật Đại Thông Trí Thắng. Vị Phật trì vì phía tây 
nam vũ trụ của chúng ta, người ta nói vị Phật nầy 
cùng thời với Phật Thích Ca. Ngài là con trai thứ 
bẩy của Phật Đại Thông Trí Thắng. 

Indra as General: Nhân Đạt Đà La Đại 
Tướng—Who guards the shrine of BhaIsajya— 
Trời Đế Thích như một vị đại tướng giữ tháp Phật 
Dược Vương. 

Indra heavens: Cõi trời Đế Thích (Không Cư 
Thiên)— Tái sanh trong cõi trời Đế Thích—Đây 
là một trong tám điều kiện tái sanh hạnh phúc khi 
chúng ta trì giữ ngũ giới và thập thiện cũng như 
bế thí —Rebomn ¡n the Indra heavens. This is one 
of the eight happy conditlons in which one may be 
that keep the 
commandments and the ten good ways and 
bestows alms—See Eight fields for cultivating 
blessedness. 

Indra's heaven on the top of Sumeru: Địa cư 
Thiên. 

Indra-jala (sk): Đế Thích võng—Bảo Võng— 
The net of Indra, or Indra”s net of gems, hangIng 





reborn so one can five 


2260 


in Indra's hall, out of which all things can be 

produced; also the name of an ¡ncanfation of 

Indian magicilans considered all-powerful—Còn 

gọi là Đế Võng hay Đế Thích Võng. Lưới bảo 

châu của trời Đế Thích hay chiếc màn lưới báu 
treo ở cung Đế Thích, là nơi khởi sanh chư pháp 

(các vị sư tông Hoa Nghiêm ví nó với duyên khởi 

trùng trùng vô tận của chư pháp). Còn là tên lời 

chú của các nhà ảo thuật Thiên Trúc, vì cùng lời 
chú nầy mà tất cả sự việc hiện ra. 

Indra?s Net of gems: Bảo Võng—See Indra- 

Jala. 

Indra Net Sutra: Kinh Phạm Võng—See 

Brahmajala sutra. 

Indranila-Mukta (skt): Nhân Đà La Ni La Mục 

Tử —lIndra”s blue or green stone, which sugøests 

an emerald, Indranilaka—Viên ngọc bích của trời 

Đế Thích. 

l1) Indranila (skÐ: Ngọc bích—A sapphrre. 

2) Mukta (skÐ): Ngọc châu—A pearl. 

Indra-Priti (skt): Nhơn đà la bạt đế—Hỷ kiến 

thành kinh đô vua Đế Thích. 

Indra or Sakra heaven ỉn the East: Đông 

phương với trời Đế Thích—This ¡is one of the 

eipht heavens and devas at the eight poinfs of the 
compass—Đây là một trong tám cõi Trời và chư 

Thiên ở tám hướng—See Eipht heavens and 

devas at the eight poinfs of the compass. 

Indrasilaguha (skt): Đế Nham—Nhân Đà La 

Thế La Cầu Ha. 

1) The mountain of the snake god: Xà Thần Sơn. 

2) Indra's cave at Nalanda in Magadha, where 
Indra 1s supposed to have soupht relief for his 
doubts from the Buddha—Hang động của Đế 
Thích. Còn gọi là Đế Nham Quật, hang của 
Đế Thích ở Na Lan Đà, thuộc xứ Ma Kiệt 
Đà, nơi mà vua Trời Đế Thích được Đức Phật 
Thích Ca giải thích thỏa đáng những nghi vấn 
của mình. 

3) Indravadana (skÐ: Indrabhavana (skt—Nhân 
Đà La Bà Tha Na—Tên của trời Đế Thích— 
NÑame for Indra—See Indra. 

4) The mountain of small isolated peaks located 
near Nalanda, where on the south crag of the 
west peak 1s a rock cave, board but not high, 
which Sakyamuni frequently visited. Indra 1s 
said to have forty-two questions on sfone, to 


which the Buddha rpplied: Tiểu Cô Thạch 
Sơn—Núi của những đỉnh cô lập nhỏ gần tu 
viện Nalanda, đỉnh phía tây là một hang núi 
rộng, nhưng không cao, nơi mà về phía nam 
của hang đá nầy Đức Thế Tôn thường hay 
thăm viếng. Người ta nói trời Đế Thích đã hỏi 
Tứ Thập Nhị Chương và Đức Phật cũng trả 
lời đầy đủ tại đây. 

Indravadana (skt): Indrabhavana (sk)——Ấn Trì 

Già La hay Ấn Đà La Bà Tha Na—The regIion 

where Indra dwells—Nơi cư ngụ của Trời Đế 

Thích. 

Indriya (p)›: Căn ——Root 

Bodily power—Power of the senses—Faculty of 

Sense——A sense-faculty—A 

Faculty—Organ of sense—A  sense-organ or 

fwenfty-two psychological physical 

capabilities or faculties—Giác quan, toàn bộ 22 

năng lực thể chất và tinh thần— The quality of 

which belongs especially to the mighty Indra: 
1-6)From I to 6 are the six bases: Từ I đế 6 là 
ngũ quan và ý (sáu cơ sở). 

7-8)From 7 to 8 are The masculine and feminine 
potentialitles that distinguish the sexes: Từ 7 
đến 8 là tánh nam và tánh nữ. 

9) The vial faculty whiích determines all 
physilological phenomena: Thứ 9 là cơ quan 
tất yếu của sức sống qui định tất cả các hiện 
tượng sinh lý. 

10-14)From 10 to 14 are the faculties of pleasure, 
pain, Joy, sadness, and Iindifference: Từ thứ 
10 đến 14 các cảm giác ham muốn, đau đớn, 
vui, buồn và dửng dưng. 

15-19)The five mental roots that form the basIs for 
the development of the five powers (the root 
of£ faith, of exertion or of 
concentration, of mindfulness, of wisdom): Từ 
thứ 15 đến 19 là ngũ căn (tín, tấn, niệm, định, 
huệ) hay năm gốc rễ tinh thần làm cơ bản cho 
việc phát triển ngũ lực. 

20-22)From 20 to 22 are three supermundane 

faculties—Từ thứ 20 đến 22 là ba năng lực 

siêu nhiên: 

The certainty of being able to know what Is 

not yet known, which come at the beginning 

of the supramundane path: Niềm tin vào khả 
năng đạt tới nhận thức cần thiết để bước vào 
con đường siêu nhiên. 


Power——FOorce 





S€nS€-OTr8an—— 


and 


©nergy, 


20 


`=< 


2261 


21) Supreme knowledge , which 1s reached at the 
moment of actualizing stream-entry (Shrota- 
apanna): Nhận thức cao nhất đạt được trạng 
thái dự lưu. 

22) The faculty of him who possesses perfect 
knowledge (the faculty of an arhat): Năng lực 
của kẻ nắm được nhận thức toàn hảo của bậc 
A la hán. 

Indriyam (skQ: Organ of sense—Power of 

sense——Faculty of sense—Căn. 

Indriyasamvara (skU: Indryasamvara (p)—Che 

chở các cảm giác, kỹ thuật thiển định có mục đích 

hiểu tánh thuần khiết và khách quan trong khi 
quan sát và cố tránh những cảm giác vui, buồn, 

thương, ghét, thiện, ác, ham muốn, hận thù, v.v.— 

Guarding of the 

technique that leads to pure and objective 

observation and 1s intended to prevent emofions 
such as Joy, sadness, love, Jealousy, sympathy, 
antipathy, desire, hatred, ect. 

Indriyasamvara sỉila (p): Morality pertaining to 

sense-restrain—GIới Thu Thúc Lục Căn—See 

Four kinds of higher morality. 

Indriyavaikalya (sk): Manh Long Á—Mù điếc 

câm—Blindness, deafness, muteness 

Induece all beings in the most comprehensive 

sense of the term fo turn to the teaching of 

the Buddhas: Đưa chúng sanh bằng những lời lẽ 
dễ hiểu nhất để đến với giáo lý của chư Phật— 

See Ten vows of a Bodhisattva. 

Induee the doïng of good deeds: Tính tấn phát 

triển những điều thiện lành chưa phát sanh— 

Endeavor to star(t performing good deeds— 

Bringing forth goodness not yet brought forth 

(brng good Into existence)—EfẨfort to Initlate 

virftIes not yet arisen—Produce merit. Here a 

monk rouses his wIll, makes an effort, stirs up 

energy, exerts his mind and strives to produce 
unarisen wholesome mental states—Điểu thiện 
chưa sanh, phải tinh cần làm cho sanh. Ở đây vị 

Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách 

tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện 

pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi—See 

Four right efforts. 

Induce King Ajatasatru to let loose a 

elephant to  trample 


sense organ, a medifation 


ruffing down 


Sakyamuhi: Xúi vua A Xà Thế thả voi say để 
giày xéo Phật —See FIive betrayals. 

Induce senfient beings to to 
enlightenment: Làm cho chúng sanh phát Bồ 
Đề tâm—See Ten kinds of fulfillment. 

Induce senfient beings to deeply believe in 
Buddha: Làm cho chúng sanh thâm tín nơi 
Phật—See Ten kinds of fulfilliment. 

Induee senfient beings to enjoy the state of 


aspire 


calm and tranguility and increase roots of 
goodness: This ¡is one of the ten reasons Great 
Enlphtenng Beings practice 
Enliphtening Beings use these expendient means 
Of austerifles to pacIfy all sentient beings—Vì 
muốn làm cho chúng sanh thích pháp tịch tịnh, 
tăng trưởng thiện căn, mà thị hiện khổ hạnh. Đây 
là một trong mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị 
hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ 
hạnh nầy để điều phục và làm cho chúng sanh an 
lạc—See Ten reasons Great Enlightening Beings 
practice ausferIfIes. 

Induce senfient beings to listen to the 
Teaching: Làm cho chúng sanh được nghe 
pháp —See Ten kinds of fulfilliment. 

Inducing all sentient beings to live by the 
teachings of Buddha: Giới khiến tất cả chúng 
sanh an trụ nơi Phật pháp —See Ten kinds of 
Drecepts. 

Induction (n): Phép qui nạp. 

Indulge (v): Thỏa mãn. 

Indulge in carnal desires: Ham mê sắc dục. 
Indulge (v) in false speech: Thỏa mãn tánh 
lưỡng thiệt. 

Indulge ỉn five sense-pleasures: Allow oneself 
to enJoy deliberately the five sense-pleasures— 
Tham đắm ngũ dục. 

Indulge in heedlessness: Sống buông lung. 
Indulge oneself in (doing) something: Tham 
đắm cái gì. 

Indulge (v) ïn sexual misconduct: Thỏa mãn 
tà dâm. 


ausferities. 


Indulge oneself in wine and all sorts of 
pleasures: Tự đắm mình trong rượu và dục lạc. 
Indulgence (n): Sự khoan dung. 


2262 


Indulgence in love and desire: Đam mê ái 
dục—According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 25, the Buddha said: “A person 
with love and desire Is like one who carrles a 
torch while walking agaInst the wind, he ¡is certain 
to burn his hand.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 25, Đức Phật dạy: “Người đam 
mê ái dục giống như người cầm đuốc đi ngược 
gió, chắc chắn sẽ bị tai họa cháy tay.” 
Indulgence in strong drinks: Tham đắm rượu 
chè. 

Indus: Sông Tân Đầu hay Ấn Hà—This is one of 
the eight big rivers of India at the time of the 
Buddha—Đây là một trong tấm con sông lớn ở 
Ấn Độ vào thời Đức Phật —See Sindhu, Four 
rIvers In India, and Eight big rivers of India at the 
time of the Buddha. 

Industrious (a): Cần mẫn—Diligent. 

Industry, economy, honesty, and recfitude: 
Cần, kiệm, liêm, chính 

Indwelling: Cư ngụ bên trong. 

Ineffable (a): Không thể nói ra được—Không thể 
diễn tả được. 

Ineffable Honoured One: Bất Khả Tư Nghì 
Quang Như Lai—The Ineffable Honoured One—— 
The Tathagata of ¡ineffable lipht—Tile of 
Amitabha—Nan Tư Quang Như Lai—Vô Xưng 
Quang Như Lai—Danh hiệu của Đức A Di Đà 
Như Lai. 

Ineffable vehicle: Buddhism—Bất khả tư nghì 
thừa (thừa không thể nói ra được, hay không thể 
diễn tả được bằng lời). 

Ineffective karma: Ahosi-karma (skt)—Vô hiệu 
nghiệp. 

Inequality (n): Bất bình đẳng. 

Inert forces: Vô lực—Negative or subordinate 
forces—See Dual powers (II). 

Inevitable (a): Không thể tránh được. 
Inevitable sequence of act and ií(s effect: 
Decd and result—Hành quả. 

Inevitability (n): Không thể tránh được. 
Inexcusable: Intolerable——Impardonable—— 
Unforgivable—Bất dung. 

Inexhaustible (a): Ananta (skt)—Without limit— 
Vô hạn—Vô Tận—Bất tận—Timeless——Without 
limit—Endlesse—The temporal 


or functional 


teachng applied the term to noumenal or 
absolute, being considered as infinite. The real or 
reliable teaching appled the term to the 
phenomenal, being considerd as infinie—Quyển 
Giáo dùng từ “vô tận” khi nói về chân lý tuyệt 
đối. Thực Giáo dùng từ “vô tận” khi nói về hiện 
tượng vô tận. 

Inexhausfible analyfic powers: Vô tận biện 
tà —See Ten kinds of unimpeded function 


relating to knowledge. 


Inexhaustible Intenton: Vô tận ý— 
Inexhaustible meaning 
Inexhaustible Intention Bodhisattva: 


Aksayamati Bodhisattva (skÙ)—Giải Thoát Bồ 

Tát—Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Inexhaustible lamp: Vô Tận Đăng. 

l) The one lamp that Is yet limiless In the 
lighting of other lamps: Một cây đèn làm mỗi 
cho những cây đèn khác mà không bao giờ 
hết:. 

2) The ¡mmfluence of one disclple may be 
limitless and ¡inexhaustible: Đem pháp của 
một người dẫn dắt và truyễển trao cho nhiều 
người mãi mà không hết. 

3) limitless mirrored reflections: Kính cứ phản 
chiếu mãi không hết. 

4) An altar lipht always burning: Đèn trên bàn 
thờ cứ cháy mãi không tàn:. 

53) According to the Vimalakiri Sutra, Chapter 
Bodhisattvas, a demon pretended to be Indra, 
ofered  twelve thousand  goddesses 
(devakanya) to the Bodhisattva Ruler of the 
World—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Bồ 
Tát, Ma Vương giả làm Trời Đế Thích, đem 
hiến một muôn hai ngàn thiên nữ cho Bồ Tát 
Tnì Thế: 

* The demon said to the Ruler of the World 
Bodhisattva: “Bodhisattva, please take these 
twelve thousand goddesses who will serve 
you.—Ma vương nói với Trì Thế: “Thưa 
Chánh sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn 
Thiên nữ nây để dùng hầu hạ quét tước.” 

* The Ruler of the World Bodhisattva replied: 
“Sakra, please do not make to a monk this 
unclean offering which does not suit me.”—— 
Trì Thế nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông 
đừng cho vật phi pháp nây, tôi là kẻ Sa Môn 
Thích tử, việc ấy không phải việc của tôi.” 


2263 


“Even before the Ruler of the World 
Bodhisattva had finished speaking, 
Vimalakirti came and said: “He is not Sakra; 
he 1s a dèẻemon who comes to disturb you.” He 
then said to the demon: “You can give me 
these girls and I will keep them.”——Nói chưa 
dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với Trì 
Thế: “Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là Ma 
đến khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma 
rằng: “Các vị Thiên nữ nầy nên đem cho ta, 
như ta đây mới nên thọ. 

The demon was friphtened, and being afraid 
that Vimalakirti might give him trouble, he 
tried to make himself invisible but failed, and 
1n spIte of his use of supernatural powers he 
could not go away. Suddenly a voice was 
heard in the arr, saying: “Demon, give him 
the girls and then you can go.` Being scared, 
he gave the girls.`: Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có 
lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” 
Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, ráng hết 
thần lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa 
hư không có tiếng rằng: “Nây Ba Tuần! Hãy 
đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi 
được. Ma vì sợ hãi, nên miễn cưỡng cho. 

At that time, Vimalakirti the 
gøoddesses: “he demon has given you to me. 
You can now develop a mind set on the quest 
of supreme enliehtenment.” Vimalakirti then 
expounded the Dharma to them urging them 
to seek the truth. He declared: “There 1s a 
Dharma called Inexhaustible Lamp.”: Khi ấy 
ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma 
đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi 
đều phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Rồi ông theo căn cơ của Thiên 
nữ mà nói Pháp để cho phát ý đạo, và bảo 
rằng: “Có pháp môn Vô Tận Đăng.” 

The goddesses asked him: “What 1s the 
Inexhaustible Lamp Dharma?”: Các thiên nữ 
hỏi: “Thế nào là Pháp Vô Tận Đăng?” 
Vimalakiri replied: “Sisters, there 1s a 
Dharma called the Inexhaustible Lamp which 
you should study and practice. For Instance, a 
lamp can (be used to) lipht up hundreds and 
thousands of other lamps; darkness will thus 
be bright this  briphtness be 
inexhaustble. So, sisters, a Bodhisattva 


said to 


and wil 


should guide and convert hundreds and 


thousands of living beings so that they all 


develop the mind set on supreme 
enliphtenment; thus his deep thought (of 
enlightening others) 15, likewIse, 


inexhaustible. His expounding of the Dharma 

will then increase ¡n all excellent Dharmas; 

called Lamp. 
Although you will be staying at the demon”s 
palace you should use this Inexhaustible 
Lamp to guide countless sons and daughters 
of devas to develop their minds set on 
supreme enliphtenment, In order to repay 
your debt of gratitude to the Buddha, and also 
for the benefit of all living beings.——Ông 
Duy Ma Cật đáp: “Này các chị, có Pháp môn 
tên là Vô Tận Đăng, các chị nên học. Vô tận 
đăng là ví như một ngọn đèn mỗi đốt trăm 
ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng mãi 
không cùng tận. Như thế đó các chị! Vả lại 
một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm ngàn 
chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của 
mình cũng chẳng bị tiêu mất, tùy nói Pháp gì 
đều thêm lợi ích cho các Pháp lành, đó gọi là 
Vô Tận Đăng. Các chị dầu ở cung ma mà 
dùng Pháp môn Vô Tận Đăng nầy làm cho 
vô số Thiên nữ phát tâm Vô thượng Chánh 
Đẳng Chánh giác, đó là báo ơn Phật, cũng là 
làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.” 

* The devas daughters bowed therr heads at 
Vimalakirtis feet: Bấy giờ các Thiên nữ cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. 

Inexhaustible meaning: 

1ntenton——Vô tận ý. 

Inexhaustible ocean: Vô tận hải—The Buddha- 

truth is as inexhaustible as ocean—Chân lý của 

Đức Phật vô tận như biển cả. 

Inexhausfible qualities: Pháp môn vô tận— 

According to Sutra, 

Chapter 27, there are ten kinds of inexhaustible 

qualities of Enliphtening Beings—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 27 (Thập Định), có mười pháp 

môn vô tận của chư Bồ Tát ——§ee Ten kinds of 

1nexhaustible qualities of Enlightening Beings. 

Inexhaustible treasures: Vô tạng— 

According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 18, there are ten Iinexhaustible treasuries 

attained by enliphtening beings once they have 


this 1s the  Inexhaustible 


Inexhaustible 


the Flower Adornment 


tận 


226 


fulflled ten vows—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 18, có mười vô tận tạng thành đạt bởi chư 
Bồ Tát khi các Ngài thành tựu đây đủ mười 
nguyện—See Ten Inexhaustible treasures. 
Inexhausfible treasury atmosphere: Vô Tận 
Tạng phong luân—See types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Inexhausftible vows: Vô 
Dasanishthapada (skt)—Ten Inexhaustible Vows 
to be made by the Bodhisattva at the Stage of Joy. 
The vows are called “inexhaustible” because their 
objectives are of such nature. Because all the ten 
worlds wIll never come to an end, and as long as 
they continue to exist, the Bodhisattva wIll never 
put forward his great vows with energy and 
determination—Mười lời nguyện vô tận của một 
vị Bồ Tát ở Hoan Hỷ Địa. Các lời nguyện được 
gọi là vô tận vì đối tượng của chúng thuộc bản 
chất như thế. Vì cả mười thế giới kể dưới đây sẽ 
không bao giờ dứt tận, và hễ chừng nào chúng 
còn tiếp tục hiện hữu thì vị Bồ Tát vẫn sẽ thực 
hiện các đại nguyện của mình với năng lực và sự 
cả quyết—See Ten inexhaustible vows. 
Inexorably: Thẳng. 

Inexperience is ignorance: Điếc không sợ súng 
(Sơ sinh ngưu độc bất phạ hổ hay nghé không sợ 
cọp)—A newly born calf is not afraid of tipgers. 
Inexplicable: Indefinable—lnexpressible ¡n 
words——Unutterable—Unmentionable——Truth that 
can be thought but not expressed, 1.e., the self 1s 
neither the same nor different from the five 
skandhas—Bất khả thuyết. Chân lý không thể nói 
ra, không thể nào diễn tả được, tỷ như khi nói cái 
ngã không giống mà cũng không khác với ngũ 
uẩn. 

Inexpressible (a): Anabhilapya (skÙ—Không 
thể diễn tả nổi —Không ngôn thuyết. 
Inexpressible absolute: Ly ngôn chân như— 
See Two Truths (B). 

Inexpressible absolute, only mentally 
conceivable: Ly ngôn chân như—See Two 
Truths (B). 

Inexpressible form: Ly Ngôn—The 
bhutafathata In Ifs Inexpressible form. That 1s to 
say the bhutatathata 1s beyond definition, and 
cannot be described 1n words, in contrast with the 
bhutatathata In is expressible form (y ngôn)— 


Ten 


tận nguyện— 


Chân như không thể nghĩ bàn, và không thể diễn 
tả được bằng lời, ngược lại với Y ngôn là chân 
như có thể diễn tả được. 

Inexpressible karma-merit: Bất tư nghì nghiệp 

tướng—A kind of merit that always works for the 

benefit of the livinge—Một loại nghiệp luôn luôn 
mang lại lợi lạc cho chúng sanh. 

Inextricability (n): Không thể giải—Không thể 

mỞ. 

Infactuation: Moha (skt—S¡ĩ mê, vọng tưởng 

(sự ngu muội, lầm lẫn)—Delusion, in factuation— 

Stupidity. 

In faith receive and obey: Tín Thọ Phụng 

Hành. 

l1) In faith recerve and obey: Tin và thọ trì giáo 
pháp mà Như Lai đã nói ra. 

2) A sentence usually found at the end of sutras: 
Câu thường được tìm thấy ở cuối những bài 
kinh (ám chỉ lời hứa tin và phụng hành những 
lời Phật dạy). 

Infallibility (n): Tính đáng tin tuyệt đối. 

Infected with poison: Nhiễm độc. 

Infections: Kasaya (skÐ—There 

infecions—Có ba nhiễm trược—See Three 

1nfections. 

Infection of the passions: Dục nhiễm—Dục 

trần—See Three infections. 

Infection of reincarnation: Tái sanh nhiễm— 

See Three Infections. 

Inference (n): Sự suy luận (suy lý)—Sự diễn 

dịch—Sự luận đoán 

Buddhism logic—Có năm phương pháp suy lý 

trong Phật giáo—See Five Inferences in Buddhist 

logic. 

Inference from action: Nghiệp Tỷ Lượng—Từ 

nghiệp tấc mà suy lý nghiệp tác—See Five 

inferences in Buddhist logic. 

Inference from appearance: Tướng Tỷ 

Lượng—Căn cứ vào thứ đã thấy mà suy lý ra 

những thứ khác —See Five Inferences in Buddhist 

logic. 

Inference from cause and effect: Nhân quả tỷ 

lương—Thấy cái nhân mà suy ra cái lý của quả— 

See Five Iinferences In Buddhist logic. 


are three 


There are five inferences In 





2265 


Inference from the corporeal: Thể Tỷ 
Lượng—Từ bộ phận mà suy ra cái lý của toàn 
thể—See FEive inferences in Buddhist logic. 
Inference from recognized law: Pháp Tỷ 
Lượng —Từ một bộ phận sự vật mà suy lý ra các 
bộ phận khác—See Five Inferences in Buddhist 
logic. 

Inferential: Tỷ lượng môn ——This is one of the 
eipht kinds of syllogisms in Buddhist logic— Đây 
là một trong tấm pháp môn hay tám lý luận khôn 
ngoan trong lý luận Phật giáo—See Eight kinds of 
syllogisms in Buddhist logic. 

Inferenfial forms: As 
tướng—See 


fire is Inferred from 
smoke—Phiêu Three kinds of 
appearance (A). 

Infering one thỉng from another: Pháp tỷ 
lượng (suy luận từ cái này ra cái kia). 

Inferior (a): Lamako (p)—Hạ đẳng—Hạ liệt. 
Inferior candles: Junior monks— Hạ lạp. 
Inferior class of goodness with the asura 
state: A-tu-la đạo—Do nghiệp lành bậc dưới mà 
bước—See Three good upward of 
©xIstence. 

Inferior human body as seen by ordinary 
people: Liệt ứng thân—Thân Phật được thị hiện 
thành thân kém cỏi được thấy nơi phàm phu—§ee 
Two kinds of transformation-body of a Buddha. 


Sfates 


Inferior on one counf, superior on another: 
BỈ sắc tư phong (cái này hơn, cái kia kém) —lIn 
nature, things have a tendency to compensate one 
another. 

Inferior rebirth: To be born ¡in the Sun Palace 

among the devas—Hạ phẩm (sanh vào Tu La 

Cung)—See Three kinds of attainment In the Pure 

Land. 

Inferior saint: Tiểu Thánh. 

I1) The Hinayana saint or Arhat: Vị Thánh Tiểu 
Thừa hay A-La-Hán. 

2) The ¡ñnferior sai, or Bodhisattva, as 
compared with the Buddha: Vị Thánh ở bậc 
thấp hay là vị Bồ tát, so với Phật. 

Inferior teaching: Tiểu Giáo—See Smaller 

teaching. 

Inferior vehicle: Tiểu Thừa—See Hinayana. 

Inferior-yana: Lower yana—Mean yana—Hạ 

liệt thừa—A scornful term for Hinayana or 


Theravada used by those who understand nothing 
about Buddhism—Từ ngữ khinh miệt mà những 
người không hiểu gì về Phật giáo dùng để ám chỉ 
Tiểu Thừa hay Phật giáo Nguyên Thủy. 
Inferiority feeling of guilt: Mặc cảm tội lỗi— 
The state of feeling of guilt presents when we 
have spoken or done something that cause 
suffering to others, even though they donˆt know. 
Buddhists should not bear in their mind such 
feeling. Instead, we should genuinely remorse. 
Good Buddhists should always remember that 
unwholesome speeches and deeds will surely 
bear their bad fruits. Thus, whenever we have 
done something wrong, we should honestly admit 
and correct our wrong-doings—Cảm giác tội lỗi 
thường hiện diện mỗi khi chúng ta nói hay làm 
điều gì bất thiện và gây nên đau khổ cho người 
khác, mặc dầu họ không biết. Người Phật tử 
không nên mang thứ mặc cảm này, mà nên thay 
vào đó bằng sự hối cải sáng suốt. Người Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng lời nói và việc làm 
bất thiện sẽ mang lại hậu quả xấu nên mỗi khi 
làm việc gì không phải chúng ta nên thành thật 
chấp nhận và sửa sai. 
Infernal  emissary: 
messenger—Quỷ sứ. 
Infidels (n): Kẻ vô tín ngưỡng. 

Infidelity (n): Vô tín ngưỡng. 

Infiltrate (v): Thâm Nhập—See Nyanti. 

Inñnite (a): Apramàna (skt)—Immeasurable— 
Unlimted—Vô hạn lượng—Vô Lượng—See 
Apramana. 

Inñnite aids: Vô lượng trợ đạo——According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of infinite aids to enlightenment of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can atfain the Infinite 
knowledge of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười vô lượng trợ đạo của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời 
được vô lượng trí huệ của Như Lai—See Ten 
kinds of Infinite alds to enlightenment of Great 
Enliphtening Beings. 

Infinite awareness: Infinite awareness is a Wway 
of generatng quales of Buddhahood, by 
pervading all of space 1m a single moment of 
thought—Vô lượng tâm là đạo xuất sanh Phật 





Hell envoy—Hell 


2266 


pháp, vì một niệm khắp tất cả hư không giới— 
See Ten ways of generating the qualiles of 
Buddhahood of Great Enlightening Beings. 
Infinite-Body Bodhisattva: Vô Biên Thân Bồ 
tát—See Twenty five Bodhisattvas who protect 
all who call Amitabha. 

Infñnite body or personality: Thân sống vô 
cực—See Three sure things for any true discIple. 
Infinite Buddha-wisdom: Unhindered Buddha- 
wIisdom——Phật vô ngại trí. 

Infinite compassion: Bi vô lượng—See Four 
1mmeasureable minds. 

Infinite compassion for all beings: Bi vô 
lượng tâm. 

Infnite comprehensions of principles and 
meaninøs in the pasf: Quá khứ vô lượng thông 
đạt pháp nghĩa—See Ten Infinities of Phenomena 
(10), and Ten innfniles of things that the 
mamifestation of Buddha can be accomplished. 
Infñnite concentration: Vô lượng tam muội— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (1). 

Infinite Consciousness: Thức vô biên xứ giải 
thoát—By transcending the Sphere of Infinite 
Space, thinking: “Consciousness 1s Infinite,” one 
enters and abides In the Sphere of Infinite of 
Consciousness, where all attachments to void 
have been completely removed by medifation 1s a 
type of liberation ¡in realizaton of Iinfinite 
knowledge the Sphere of 
Consciousness. This is one of the eight types of 
medifaton for removing various atfachments to 
forms and desires—Thức vô biên xứ giải thoát 
(Thức xứ giải thoát Tam muội). Vượt khỏi hoàn 
toàn Hư Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô 
biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng 
thiền định. Đây là một trong tám giải thoát, hay 
tám phép thiển định giải thoát khỏi sắc dục—See 
Eight liberations. 

Infnite confinuous commitmen(s of the 
p2sf: Quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục— 
See Ten Infiniies of Phenomena (4), and Ten 
imnfniles of things that the manifestatlon of 
Buddha can be accomplished. 


Or Infinite 





Infnie culivaton of  virtues and 


knowledge tirelessly in the past: Quá khứ vô 
lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ—See 
Ten Infiniies of Phenomena (5), and Ten 
imnfiniles of things that the manifestaton of 
Buddha can be accomplished. 

Infñnite enlightenment: Vô lượng giác. 
Infinite expansion: Th¡s ¡is one of the eight great 
DOW€FTS of personality SOVereign 
independence—Năng thị hiện một trần thân đầy 
cả đại thiên thế giới. Đây là một trong tám cái 
ngã tự tại lớn—See Eigh( great powers of 
personality. 

Infnite forms: Vô lượng sắc tướng—See Ten 
kinds of Buddha-work in all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (1). 

Infinite forms of absolute Buddha: Ứng Hóa 
Pháp Thân—Responsive manifestaton of the 
Dharmakaya, or Absolute Buddha, in Infinite 
forms—Pháp thân của Đức Phật, ứng hiện vô 
lượng thân (thân của mọi quốc độ, thân của mọi 
thế giới, thân của tất cả chúng sanh, của tất cả 
Phật và Bồ Tát)—See Trikayas. 

Infinite great benevolence and compassion 
in the past: Quá khứ vô lượng đại từ đại bi —See 
Ten Infinities of Phenomena (3). 

Infinite Handfuls Of Light Buddha: Phật Vô 
Lượng Cúc Quang. 

Infnite knowledge: Vô lượng trí huệ—See 
Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds ím all 
times of the Buddhas (B) (1). 

Infñnite life: Vô Lượng Thọ—Boundless, infinite 
LIe€—As we have seen that the Amitabha or 
Amitayus, or Infinite Lipht and Infinite Life, 1s a 
Buddha realized from the ¡storical Buddha 
SakyamumI. If the Buddha 1s purely idealized he 
wil be simply the Infinite in principle. The Infinite 
will then be identical with Thusness. The Infinite, 
1Ý depicted In reference to space, wIll be the 
Infimte Light, and 1f depicted 1n reference to time, 
the Ithenite Life—Chúng ta đã biết Vô Lượng 
Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật được lý 
tưởng hóa từ Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. 
Nếu Phật A Di Đà chỉ thuần là lý tưởng trên 
nguyên tắc, đơn giản đó là “Vô Lượng,” Vô 
Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Xét theo 
không gian sẽ là Vô Lượng Quang; nếu xét về 


Or 


2267 


thời gian thì là Vô Lượng Thọ—See Five 

1mmeasurables. 

Infnite Life Sutra: Vô Lượng Thọ Kinh—See 

Four sutras of the Pure Land. 

Infinite light: Apramànànha (skÐ—— 

Immeasurable or infinte splendor—Vô Lượng 

Quang (vô lượng ánh sáng)—See Apramanabha, 

and Ten kinds of Buddha-work In all worlds In all 

times of the Buddhas (B) (1). 

Infinite Lipht Heaven: Apramanabha (skÙ— 

Vô Lượng Quang Thiên—See Second Dhyana 

Heaven (II) (2). 

Infinite meaning: Innumerable meanins—The 

meaning of Infinity—Vô Lượng Nghĩa. 

l) Innumerable meanings—Meaning of Infinity: 
Nghĩa lý vô lượng vô số. 

2) The meaning of all things: Tất cả các pháp. 
Các pháp là vô lượng, mọi cái đều đầy đủ ý 
nghĩa. 

Infinite mỉnd: The mind of infinity or the mind 

as large as Infinty—Vô Lượng Tâm—See Four 

1mmeasureable minds. 

Infinite mỉnd of enlightenment in the past: 

Quá khứ vô lượng bồ để tâm——See Ten Infinities 

of Phenomena (I1). 

Infinite path: Vô lượng đạo (của chư Đại Bồ 

Tát —According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten kinds of infinite path of 

Great Enlightenng Beings—Theo Kinh Hoa 

Nghiêm, Phẩm 38, có mười vô lượng đạo của chư 

Đại Bồ Tát —See Ten kinds of infinite path of 

Great Enlightening Beings. 

Infinite powers: Vô lượng oai đức—See Ten 

kinds of Buddha-work 1n all worlds in all times of 

the Buddhas (B) (1). 

Infinite pure paths of wisdom and means ỉn 

the past: Quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện 

thanh tịnh đạo—See Ten Infinities of Phenomena 

(7). of things that the 

manifestation of Buddha can be accomplished. 

Infinite pure virtues of the past: Quá khứ vô 

lượng thanh tịnh công đức tạng See Ten 

Infiniies of Phenomena (8), and Ten infinities of 

things that the manifestation of Buddha can be 

accomplished. 

Infinite purity: Vô lượng thanh tịnh. 


and Ten ¡infinities 


Infimte Purity Heaven: Apramanasubha (skt)— 
Limitless Heaven—Vô Lượng Tịnh Thiên—See 
Third Dhyana Heaven (II) (2). 

Infinite resolve: Vô tận ý. 

Infinie Resolve Bodhisatva: Name of 
Aksayamati Bodhisatva—Vô Tận Ý Bổ Tát— 
Name of Aksayamatl, a bodhisattva to whom 
sakyamuni 1s supposed to have addressed the 
Avalokitesvara chapter In the Lotus Sutra—Tên 
của ngài A Sai Mạt Để Bồ Tát mà Đức Phật nói 
đến trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Quán Thế Âm. 
Infiinite service of Buddhas and educatfion of 
senfienf beings in the pasf: Quá khứ vô lượng 
cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh—See 
Ten Infiniies of Phenomena (6), and Ten 
imnfiniles of things that the manifestaton of 
Buddha can be accomplished. 

Infnite sounds: Vô lượng âm thanh—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds in all times of 
the Buddhas (B) (1). 
Infinite splendor: 
Apramanabha. 
Infinite supreme aspirafion of the past: Quá 
khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng— 
See Ten Infiniies of Phenomena (2), and Ten 
imnfniles of things that the manifestaton of 
Buddha can be accomplished. 


Vô Lượng Quang—See 


Infnite verbal expressions: Vô lượng ngôn 
từ—See Ten kinds of Buddha-work In all worlds 
1n all tmes of the Buddhas (B) (1). 

Infinite ways of adornment ỉn the pasf: Quá 
khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí —See Ten 
Infinties of Phenomena (9), and Ten Infiniies of 
things that the manifestation of Buddha can be 
accomplished. 

Infinite will for enlightenment: Y chỉ vô lượng 
Bồ Để tâm thực hành hạnh Bồ Tát —See Ten 
kinds of reliance of Great Enlightening Beings. 
Inñnite wisdom: Trí huệ vô biên—Vô lượng 
huệ. 

Infnite world: Numberless worlds—Vô. Biên 
Thế Giới—The infinite world, i.e. space; infinite 
worlds; the numberless worlds In Infinite space— 
Thế giới vô biên trong không gian vô tận. 
Infinite world of thỉngs: Vô Biên Pháp Giới— 
The infinie world of things; the realm of things 


2268 


Infinite in number; the infinite universe behind all 
phenomena—Pháp giới rộng lớn không có biên 
giới, mà hết thảy các pháp đều tổn tại trong đó; 
chư pháp vô tận nên pháp giới vô biên. 

Infinities of things: Vô Lượng Trăm Ngàn Vô 
Số Sự -According to the Flower Ornament 
Scripture, Chapter 38, Manifestation of Buddha, 
there are ten Innfiniles of things that the 
manifestaton of Buddha can be accomplished. 
When these Infinite, incalculable aspects of the 
Teaching are fulfilled, one becomes a Buddha— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Ly Thế Gian (38), 
có mười vô lượng trăm ngàn vô số sự được thành 
tựu khi có sự xuất hiện của Đức Như Lai. Vô 
lượng a tăng kỳ pháp môn viên mãn như vậy mà 
thành tựu Như Lai. **See Ten Infiinitles of things 
that 
accomplished and Ten Infinities of Phenomena. 
Infinitude (n): Tính vô hạn lượng. 

Infinity (n): Tính vô hạn lượng. 

Inñnity of the Buddha”s voice: Vô lượng của 
âm thanh của Đức Như Lai —According to the 
Buddha in The Flower Adornment Sutra, there are 
ten kinds of Infinity of the Buddha”s volce—Theo 
lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, âm thanh 
của Đức Như Lai có mười thứ vô lượng—See Ten 
Kinds of Infinity of The Buddhaˆs Voice. 

Ininity of Space: Không vô biên xứ giải 
thoát—By completely transcending all perception 
of matter, by the vanishing of the perception of 
Ssense-reactions and by non-attenton to the 
perception of variety, thinking: “Space 1s Infinite,” 
one en(ers and abides in the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJecfs 
have been completely extinguished by meditation 
on boundless consciousness 1s a type of liberation 
on realization of the Sphere of Infinity of Space, 
or the immaterial. This 1s one of the eight types of 
medifaton for removing various atfachments to 
forms and desires—Không vô biên xứ giải thoát 
(Không xứ giải thoát Tam muội). Vượt khỏi hoàn 
toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không 
suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: “Hư 
không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên 
Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất đều bị tận 
diệt bằng thiển quán. Đây là một trong tám giải 


the manifestation of Buddha can be 


thoát, hay tám phép thiển định giải thoát khỏi sắc 
dục—See Eight liberations. 

Inflame (v): Châm ngòi lửa. 

Inflamed: Bị đốt cháy. 

Inflict suffering to someone: Giáng họa lên 


đầu ai. 

Influence (n): Ảnh hưởng—Effect— 
Consequence—Huân Tập—See Vasitha. 
Inluence (v): Move—Be  affected—Be 
touched—Be moved—Ảnh hưởng. 

Influence of karma: Nghiệp Cảm—The 


infuence of karma; caused by karma—Sự cảm 

ứng hay ảnh hưởng của nghiệp (tùy thuộc vào 

nghiệp nhân thiện hay ác mà cảm thọ lạc hay 
khổ). 

Influence of a saint (Buddha): Response of a 

saint—Thánh ứng. 

Influenced: Chịu ảnh hưởng. 

Inform (v): Khải Bạch. 

l) To make clear, especially to inform the 
Buddhas: Cáo bạch sự việc lên chư Phật và 
chư Bồ Tát. 

2) To show one”s vows or resolutions in front of 
a Buddha's Image; or to Iinform, to make 
clear, especially to inform the Buddhas and 
Bodhisattvas—Trước Phật bày tổ nguyện 
vọng mục đích xin với Tam bảo chứng giám, 
hay cáo bạch sự việc lên chư Phật và chư Bồ 
Tát. 

Informail (a): Không chính thức. 

Informal short dharma talk: Tiểu Tham——An 

informal short dharma talk—An Informal and 

quesfions 
answers—A small groups, a class for Instruction 
outside the regular morning or evening serViCes— 

Một cuộc pháp đàm ngắn. 

Informal and unscheduled questions and 


Tiểu Tham—See 


unscheduled  ¡Instruction or and 


answers: Informal short 
dharma talk. 

Informal and unscheduled instructfion: Tiểu 
Tham——See Informal short dharma talk. 
Information: Vinapi (p &  skÙ— 
Communicatinge—Biểu thị —Hiển thị—Tin tức— 
Trình bày. 

Information and training: Tuyên huấn. 


Infringe (v): Xâm phạm. 


2269 


Infuse (n): Sự thẩm thấu—Sự thâm nhập. 
Infused (a): Dấn thân—Hội nhập. 

In the heavens above and earth beneath, I 
alone am the Honoured One: Thiên Thượng 
Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn—The first words 
atfributed to Sakyamuni after his first seven síeps 
when born from his mother”s right side: “In the 
heavens above and earth beneath I alone am the 
honoured one.” This 1s not an arrogant speaking, If 
bears witness fo an awareness of the identity of I, 
the one”s own true nature or Buddha-nature with 
the true nature of the universe, not the earthly 
ego. This announcement 1s ascribed to every 
Buddha, as are also the same special 
characteristics attributed to every Buddha, hence 
he Is the Tathagata come in the manner of all 
Buddhas. In Mahayanism he 1s the type of 
countless other Buddhas In countless realms and 
periods—“Trên trời dưới trời, riêng ta cao nhất. 
Trên trời dưới trời riêng ta tôn quý nhất.” Đó là 
lời Đức Phật lúc Ngài mới giáng sanh từ bên sườn 
phải Hoàng Hậu Ma Da và bước bẩy bước đầu 
tiên. Đây không phải là một câu nói cao ngạo mà 
là câu nói để chứng tỏ rồi đây Ngài sẽ hiểu được 
sự đồng nhứt của bản tánh thật của toàn vũ trụ, 
chứ không phải là bản ngã theo thế tục. Lời tuyên 
bố nầy cũng là thường pháp của chư Phật ba đời. 
Đối với Đại Thừa, Ngài là tiêu biểu cho vô lượng 
chư Phật trong vô lượng kiếp. 

Ingen (jap): See Ingen Ryuki. 

Ingen Ryuki (jap): Ẩn Nguyên Long Kỳ (1592- 
1673)—A famous Chinese Lin-Chi Zen master 
who came to Japan in 1654 and founded the 
Rinzai Sect there—Một Thiển sư Trung Hoa nổi 
tiếng thuộc phái Lâm Tế. Ông sang Nhật năm 
1654 và sáng lập tông Lâm Tế tại đây. 

Ingesf (v): Ăn phải. 

Inhalation (n): Ana or Anapana (skÐ—Sự thở 
vào (breathing in with confrol). 

Inherent (a): Cố hữu, tự nhiên. 

Inherent Enlightenment: Bổn giác —Potential 
enlightenment or Intelligence of every being, one 
of the three kinds of enliphtenment—Trí thông 
minh tiềm ẩn trong mỗi chúng sanh, một trong ba 
giác ngộ—See Three kinds of 
enlipghtenments. 


loại 


Inherent intelligence: Inherent knowledge— 
Knowledge of the bhutatathata—Tính Giác. 
Inherent nature: Tánh cố hữu. 

Inherent problems: Những vấn để cố hữu. 
Inherent tendency to false view: Wrong 
views—The underlying tendency to views—Kiến 
Tùy Miên—See Seven underlying tendencIes. 
Inherent tendency fo greed for sense desire: 
Kama-raga (p)—Sensous greed—The underlying 
tendeney to sensual lus—Dục Ái Tùy Miên—See 
Seven underlying tendencIes. 

Inherent tendency to resentmen(: Patigha 
(p)—Resentment—The underlying tendency to 
aversion—Sân Tùy Miên—See Seven underlying 
tendencIes. 

Inheritance: Remainder of karma—Dư nghiệp. 
Inherited nature: Seed nature—Germ nature— 
Derivative nature—Chủng tính. 

Inherited property: Di sản—Hertage. 

Inherit something from someone: Kế thừa. 
Inherited conscienee: See Vijnana. 

Inhibition (n): Sự cấm chỉ. 

Inhuman (a): Cruel—Ác đức—Bất nhân. 
Inhuman acfion: Hành động bất nhân—Cruel 
action. 

Initial achievement: Sơ Quả——The initial fruit 
or achievement—The stage of Srota-apanna, 
where Illusion being discarded and the stream of 
enlightenment entered—Quả dự lưu thứ nhất hay 
Tu Đà Hoàn, nơi đây mọi phiền não bị đoạn tận 
đề bước vào dòng giải thoát—See Four kinds of 


holy men. 
Inidial application: Vitakko (p— 
Investigation—Seeking—Tầm (khảo sát)— 


According to Buddhism, Initial application has the 
following meanings—Theo Phật giáo, “Tầm” có 
những nghĩa sau đây: 

1) To ponder: VitakkettIL (p)—Vitark (skÐ—To 
reflect—Trăn trở_—Cân nhắc —Ngẫm nghĩ. 

2) Reflection: Vitakka (p)—Vitarka (skÙ— 
Intial Applicaion—Ponderine—Sự ngẫm 
nghữ-lIn the Buddhist sutras, the words 
“vitakka” 1s often used in the loose sense of 
“thought,” but in the Abhidharma 1t ¡s used 1n 
a precise technical sense to mean the menfal 
factor that mounfs or directs the mind onto the 


2270 


object. Just as a kings favourite might 
conduct a villager to the palace, even so 
“vitakka” directs the mind onto the obJect— 
Trong kinh điển Phật Giáo, danh từ “tầm” 
được dùng lỏng lẻo với nghĩa “suy nghĩ,” 
nhưng trong A Tỳ Đạt Ma Luận thì danh từ 
“tầm” được dùng như một thuật ngữ có nghĩa 
đặc biệt. Đó là cái gì hướng những trạng thái 
cùng phát sanh đồng thời về một đối tượng. 
Như người cận thần được vua yêu chuộng 
hướng dẫn một dân làng đi vào cung điện, 
cùng thế ấy, “tâm” hướng dẫn tâm đến để 
mục. 

3) “Vitakka” or Iimtlal applicaton directs the 
mind onto the object: Tâm hướng dẫn tâm đi 
vào để mục. 

4 “Vitakka” 1s 
unwholesome: Tầm không thiện, mà cũng 
không bất thiện. 

5) When “vitakka” associates with wholesome 
deeds, vitakka becomes wholesome: Khi liên 
hợp với thiện thì “tầm” là thiện. 

6) When “vitakka” aSSOCiafes 
unwholesome deeds, 1t 
unwholesome: Khi liên hợp với bất thiện, thì 
“tâm” trở nên bất thiện. 

7) In the practice for attaining Jhana, vitakka has 
the special task of inhibiting the hindrance of 
sioth and torpor: Trong thực tập thiền “tầm” 
tạm thời khắc phục trạng thái hôn trầm và 
thụy miên. 

** See Fifty-two mental states. 
Initial determination to seek enlightenment: 
Sơ phát tâm—Sơ phát tâm thời tiện thành chánh 
giác —The Chin dynasty Hua-Yen Ching says: “At 
the very moment of the Initial determination, the 
the of perfect 
enlightenment”—Tân Hoa nghiêm Kinh nói 
rằng: “Vừa mới phát tâm, liền thành chánh giác, 
biết rõ chân tánh thật của chư pháp đầy đủ ở tuệ 
thân, không phải là sự giác ngộ từ những cái 
khác.” 

Initial enlightenment: Beginning of 

illuminaion—-Thủy Giác—According to the 

Awakening of Faith, the initial enlightenment or 

beginning of 1llumination. The initial functioning 

of mind or intelligence as a process of becoming, 
arising from the original enlightenment which 1s 


neither wholesome nor 


with 
becomes 


nñOViIC€ ©ñnfers In(O status 


Mind or Intelligence, self-contained, unsullied, 
and considered as universal, the source of all 
enliphtenment The mmial ¡ntellipgence or 
enliphtenment arises from the Inner ¡influence of 
the Mind and from external teaching. In the 
original Intelligence are the four values adopted 
and made transcendented by the Nirvana-sutra, 
perpetuity, Joy, personality, and purity; these are 
acquired through the process of enlightenment. 
Beginnng of Illumination, which leads on to 
Buddhahood or full enlightenment—Theo Đại 
Thừa Khởi Tín Luận, Thủy giác hay bản giác 
nguyên thủy là tâm thanh tịnh hay tự tính của bản 
tính vốn có của hết thấy chúng sanh. Thủy giác 
khởi lên từ bổn giác cùng sự dạy dỗ bên ngoài, 
theo Kinh Niết Bàn, từ đó phát sanh ra bốn đức 
“thường, lạc, ngã, tịnh. Nhờ bổn giác dẫn đến 
Phật quả hay toàn giác—See Two kinds of 
enliphtenment (A). 

Initial form: Original form—Former state of 
things—Bản lai điện mục. 

Inidal fruit: Srotapanna (sk—Sơ Quả—The 
1nial fruit or achievement—The stage of Srota- 
apanna, where illusion being discarded and the 
stream of enlightenment entered—Quả dự lưu thứ 
nhất hay Tu Đà Hoàn, nơi đây mọi phiển não bị 
đoạn tận đề bước vào dòng giải thoát. 

Inidal knowledge: Thủy Giác—See Initial 
enliphtenment. 

Initial ksana: Initial consciousness—Sơ sát na 
thức—The eighth or Alaya-vijnana, from which 
arises consciousness—Thức thứ tám là sơ thức. 
Trong sát na đầu tiên chỉ có a lại da thức hay thức 
thứ tám phát sinh mà thôi. **See Alaya. 

Initial mind of the novice: Initial resolve—Sơ 
tâm. 

Initial stage of Enlightenment: Early stage of 
enliphtement—An enliphtenment that brought 
about throuph the external or infiuence of 
teachng, one of the thee kinds of 
enliphtenment—Thủy giác hay sự giác ngộ được 
mang đến do ảnh hưởng của sự dạy dỗ từ bên 
ngoài, một trong ba loại giác ngộ—See Three 
kinds of enliphtenments (B). 

Initial stage of meditation: The first stage of 
dhyana—Sơ Thiển—See Four jhanas and Four 
dhyana heavens. 


2271 


Iniial teaching of the undeveloped 
Mahayana doctrines: Không Thủy Pháp—The 
initial teaching of the undeveloped Mahayana 
doctrinnes Is the second of the five perlods of 
Sakyamuni”s teaching as defined by the Hua-Yen 
School. His consists of two parts: The Inital 
doctrine of Sunya, the texts for which are the 
Prajna and the Madhyamika schools, etc; the 
Iinitial doctrine of the essential nature as held by 
he esoterics, in the Yogacara texts—Đại Thừa 
Thủy Giáo. Giáo thứ hai trong năm giáo mà tông 
Hoa Nghiêm dựng lên. Thủy giáo Hoa Nghiêm 
chia làm hai phần là Không Thủy, thuyết minh về 
lý các pháp đều không như trong các kinh Bát 
Nhã và Tam Luận, vân vân. Tướng thủy giáo xây 
dựng mọi pháp trong kinh Thâm Mật và Du Già 
Luận. 
Initiate (v): Khởi xướng—Phát khởi Đề Xướng. 
Initiate into truth: Develop the mind—Open 
the heart—Khai tâm. 
Initiation (n): 
1l) Bính: Sinh—See 
phenomena. 
2) Baptism: Quán đảnh—Điểm đạo. 
Initiation Ceremony: Lễ điểm đạo truyền giới. 
Initiation of change: Sơ năng biến—See Alaya. 
Initiation as a disciple by receiving the three 
refuges: Thọ Tam Quy địa—See Ten grounds 
(C). 
Initiation of a thought: Dục Niệm hay sắp nảy 
ra ý niệm—See Four stages of a thouglht. 
Initiative (a): Thuộc về sơ bộ. 
Initiator of change: Alaya-vijnana (skt)—Sơ 
Năng Biến—The initiator of change, or the first 
power of change, or mutfation, 1.e. the alaya- 
vijnana, so called because other vijnanas are 
derived from i—Cái tâm thứ biến hiện chư cảnh 
thành tám thức. A-Lại Da hay thức thứ tám được 
gọi là “Sơ Năng Biến” vì các thức khác đều từ đó 
mà ra—See Alaya. 
Injure: Vihimsati (sk)——To hur—Gây tổn hại. 
Injure the body of a Buddha or insult the 
Dharma: Gây thương tích cho thân Phật, hoặc 
hủy báng Phật pháp—See Eive betrayals. 


Four states of all 


Injure Sakyamuni with a big stone, 
shedding his blood: Ném đá lớn làm thân Phật 
chảy máu—See Five betrayals (J). 

Injuring the living: Não Hại Chúng Sanh— 
Injuring the living, one of the four grave 
prohibitions or sins in Esoteric Buddhism—Làm 
tổn hại đến chúng sanh, một trong bốn trọng tội 
trong Phật giáo Mật tông—See Parajikas (A2). 
Injury: Vihimsa (skÙ—-Hại—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Injustice (a): Bất công——Unfair—Unjust. 
Injusfice must be redressed by eliminating 
Ïts cause, loan must be paid by the debtor to 
the creditor: Oan cừu có nguyên do, nợ nần có 
chủ nợ (Oan hữu đầu, trái hữu chủ). 
Inka-shomèi (jap): Seal of approval—Ấn chứng. 
Inkling: Ý niệm mơ hồ. 

Inmost feelings: Ấn tình—Deep seated feelings. 
Innate (a): Prakrja (sk)—Bẩm sinh— Thiên 
bẩm— Thiên phú —Endowment——lInborn— 
Springing from nature—Congenital. 

Innate gift: Thiên tư. 

Innate habit: Thói quen do thiên bẩm. 

Innate will: Chính khí. 

Innen (jap): Hetu-pratyaya (skÙ—Causes and 
conditions—Nhân Duyên—See Hetu-pratyaya. 
Inner (a): Nội—Bên trong. 
Nội 


lnner assurance: Inner 


©experience. 


Chứng—See 


Inner censing: Nội Huân—Primal ignorance or 
unenliphtenment, or fumigation within, or Iinner 
influence. According to the Awakening of faith, 
Inner censing acfs upon original ¡ntellipgence 
causes the common uncontrolled mind to resent 
the miserles of mortality and to seek nirvana— 
Nội Huân, ở trong cái chân như của bản giác, lặng 
lẽ nung đốt huân tập vọng tâm để sinh ra Bồ Đề 
Tâm. Còn gọi là Minh Huân. Theo Khởi Tín Luận 
thì “nội huân” là bản giác huân tập vô minh trong 
tâm chúng sanh, nhân đó mà khiến vọng tâm chán 
nỗi khổ sinh tử, để cầu cảnh vui sướng của Niết 
Bàn. 

Inner character and infiuence: Nội tâm 
tướng—See Two kinds of mind. 


2272 


Inner company: Nội Chúng—The monks, ¡in 
contrast with the laity (Ngọai tục)—Chỉ Tăng 
chúng, để phân biệt với chúng tại gia hay là ngoại 
chúng. 

Inner court: Nội Viện —Tri Túc Viện—The 

inner court of the Tusita heaven, where Maitreya 

dwells and preaches—Thiện pháp đường hay nội 
đường của cung Trời Đâu Suất, nơi Phật Di Lặc 
ngồi thuyết giảng. 

Inner dialogue: Đối thoại nội tâm—Happened 

when six sense-faculties run after six objects or 

gunas—Xãy ra khi sáu căn chạy theo sáu trần. 

Inner experience: Nội Chứng. 

l) Pratyak-sakshatkara or Antar-sakshatkriya 
(sk)——Chứng nghiệm nội tại—Nội Chứng. 

a) Inner 
©experilence——Inner witness—Nội Chứng. 

b) The witness of realization within: One”s own 
assurance of the truth—Chân lý mà mình 
chứng được từ trong tâm. 

2) Svasakshatkara (skt—lnner witness—Inner 
assurance——Self-realizatlon—The 
within—Self-attained assurance of the truth, 
such as that of the Buddha (to realize 
enlightenment by oneself) Tự Chứng—Tự 
thân giác ngộ hay đạt được chân lý như Đức 
Phật đã từng làm. 

Inner garbhadhatu: Nội tha—The eight 

obJects In the eight leaves 1n the central group of 

the mandala—Bên trong thai tạng giới hay là tám 
vật trong tám cánh hoa ở trung tâm của mạn đà 
la. 

Inner øarmen(: Antaravasaka (skt—Nội Y— 

One of the three regulation garmenfs of a monk—— 

Một trong ba loại y mà chư Tăng Ni thường mặc 

bên trong. ** See Kasaya. 

Inner garmen(t of monks and nưns: 

Antaravasaka (skÙ—Áo An Đà Hội của chư Tăng 

ÑI—An inner garment; the five-plece cassock. 

One of the three regulation garmenfs of a monk—— 

Trung trước y, áo lót mặc bên trong, tức là áo lót 

mặc sát người, y năm mảnh, Một trong ba loại y 

của một vị Tăng. **See Kasaya, Nivasana, and 

Three kinds of monk”s øarmenfs. 

Inner gunas: Antarguna or Antar-alambana 

(skÙ)——Nội obJects—The 

1nner six gunas (the Inner dusts), associated with 


assurance:  Inner-realization——Inner 


Wifness 


Trần —lnner mental 


mind, In confrast with the other five gunas, 
qualiles or attributes of the visible, audible, 
etc.—Nội trần là những pháp sở duyên với ý thức 
(mind consciousness), còn pháp sở duyên với năm 
thức là ngoại trần. 

Inner heat: Nội hỏa (sức nóng bên trong)—One 
of the six doctrines of Naropa, which have 
become known ĩn the West, particularly through 
the biography of Milarepa. Through regulation of 
the rhythm of the breath, concentration on the 
navel center, visualization of certain syllables, as 
for example Ram or Ham, it Is possible for the 
Zen practitioner to raise his body temperature at 
will to such a point that he is “burning”. This 
technique, developed from the methods of Indian 
yoga, In Tibet not only was a speclal means for 
atftainng enliphtenment but was also used for 
protection against the extreme cold in Tibetan 
mountainous areas—Một trong sáu học thuyết 
của Naropa mà dân Tay phương biết qua 
Milarepa. Bằng phương cách kiểm soát nhịp thở, 
tập trung vào vùng rún và hình dung một số âm 
tiết như Ram hay Ham (see Mantra), hành giả đạt 
tới chỗ tăng thêm sức nóng bên trong thân thể của 
mình, khiến cho hành giả có cảm giác như đang ở 
trong những ngọn lửa. Phương pháp này bắt 
nguồn từ một số kỹ thuật Du Già Ấn Độ được 
dùng ở Tây Tạng, không chỉ như một phương tiện 
đạt tới đại giác, mà còn như một phương cách 
nhằm chống lại những cơn rét cực độ của vùng 
núi Tây Tạng —See Milarepa. 

Inner infiuence: Minh Huân—Fumigation 
withn—Còn gọi là Nội Huân, ở trong cái chân 
như của bản giác, lặng lẽ nung đốt huân tập vọng 
tâm để sinh ra Bồ Đề Tâm. ** See Inner censing. 
Inner learning: Nội học. 

Inner light: Intuitive wisdom— Thần Quang— 
Nội quang hay trí trực giác. 

Inner mental objecfs: Anftar-guna, or Antar- 
alambana (skÙ—Nội Trần— The inner six gunas 
(the inner dusfs), associated with mind, in contrast 
with the other five gunas, qualiftIes or attributes of 
the visible, audible, etc—Nội trần là những pháp 
sở duyên với ý thức (mind consciousness), còn 
pháp sở duyên với năm thức là ngoại trần. 

Inner mỉnd: Nội tâm. 

Innermost: Sâu kín tận đáy lòng. 


2273 


Innermost 0Ÿ oneself: Tâm tánh sâu kín. 

Inner mysfic mỉnd: Nội Bí—The inner mystic 
mind of the bodhisattva, though externally he may 
appears to be a sravaka (hearer—Thanh văn)— 
Tâm sâu kín bí mật bên trong của Bồ Tát, mặc dù 
bên ngoài có dáng vẻ của Thanh Văn. 

Inner nature form and function: Tánh Tướng 
Dụng—Tướng dụng của nội tánh. 

Inner organs: Nội tạng —There are five inner 
Organs (viscera)—Có năm bộ phận bên trong cơ 
thể—See Eive inner organs. 

Inner and outer briphtnesses: Nội Ngoại 
Kiêm Minh—lnner and outer both “bripht,” the 
first four of the Pancavidya are “outer” and the 
fifh “inner—Nội ngoại đều sáng. Trong ngũ 
minh thì bốn minh đầu là ngoại minh, minh thứ 
năm là nội minh. **See FIve sclences. 

Inner and outer øarmenfs: Nội và ngoại y 
(quần áo trong và ngoài). 

Inner problems: Những vấn để của nội tâm. 
Inner protectors: Nội hộ——Thâm tâm bên trong 
của mình, học và tu theo Phật pháp —The inner, 
oneself, by studying and following the law—See 
Two protectors. 

Inner quiescence: Nội vô vi. 

Inner ranks: Nội Trận— The part of the altar 
where the monks si—Phần trước bàn thờ nơi chư 
Tăng ngồi làm lễ. 

Inner realizations: Pratyak-sakshatkara or 
anftar-sakshatkriya (sktÐ——Nội chứng—Thực chứng 
nội tâm——See Inner experience. 

Inner self: Oneself—EOriginal mind—Bản tâm. 
Inner (internal) sense-spheres: Ajjhattikani 
ayatanani (p)—According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are six 
Iinternal sense-spheres—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu nội xứ —See SIx 
I1nternal sense-spheres. 

Inner sanctuary: Hậu điện trong chùa—The 
hall in the back for worshipping the Patriarchs and 
the deceased. Usually, Vietnamese temples also 
worship oufstanding masters, 
Bodhidharma, and other Patriarchs In the past and 
present Vietnamese Buddhism—Hậu điện ở phía 
sau chánh điện nơi thờ các Tổ và những người 
quá vãng. Thường thì các chùa Việt Nam cũng 


mOsf Zen 


thờ những vị Thiền sư nổi bậc như Bồ Đề Đạt Ma, 
và các vị Tổ khác trong quá khứ và hiện tại. 
Inner silent dialogue: Sự đối thoại thầm lặng 
bên trong—See Inner dialogue. 

Inner supporters: Nội hộ—See Two protectors. 
Inner tangle: Network of craving—Nội triển. 


Inner-witness: Pratyak-sakshatkara or Antar- 
sakshatkriya (skf—lnner assurance—See Inner 
©xperience. 

Inner world: World wihin-Thế Giới Nội 
Tâm——For the understanding of the world within, 
sclence may not be of much help to us. Ulũmate 
truth can not be found In sclence. To the scientist, 
knowledge is something that ties him more and 
more to this sentient existence. That knowledge, 
therefore, 1s not saving knowledge. To one who 
views the world and all it holds In its proper 
perspective, the primary concern of life Is not 
mere speculaton or vain voyaging ¡mo the 
1maginary reglons of high fanfasy, but the gaining 
of true happiness and freedom from I1ll or 
unsatisfactoriness. To him, true knowledge 
depends on this question: “Is this learning 
according to actuality? Can 1t be of use fo us In the 
conquest of mental peace and tranquility, of real 
happIness?” To understand the world within we 
need the guidance, the instruction of a competent 
and genuine seer clarify of vision and depth of 
1nsieght penetrate into the deepest recesses of life 
and cognize the true nature that underlies all 
appearance. He, indeed, 1s the true philosopher, 
true scienfist who has grasped the meaning of 
change In the fullest sense and has transmuted this 
understanding Into a realization of the deepest 
truths fathomable by man, the truths of the three 
SIEAS  OF Impermanence, 
Unsatisfactoriness, Non-self. No more can he be 
confused by the terrible or swept off his feet by 
the glamor of thing ephemeral. No more 1s 1f 
posstble for him to have a clouded view of 
phenomena; for he has transcended all capacity 
for error through the perfect Immunity which 
insight alone can give—Để có thể có được sự 
hiểu biết về thế gian bên trong, có lẽ kiến thức 
khoa học sẽ không giúp ích gì được cho chúng ta. 
Sự thật cùng tột nầy không thể nào tìm thấy được 
trong lãnh vực khoa học. Đối với các nhà khoa 


characterIstIcs: 


2274 


học thì tri thức là điều gì đó ngày càng trói chặt 
họ vào kiếp sinh tổn nây. Do vậy tri thức đó 
không phải là tri kiến giải thoát. Ngược lại, đối 
với người nhìn cuộc đời và tất cả những gì liên 
quan đến cuộc đời nầy đúng theo thực chất của 
chúng, mối quan tâm chính của họ về cuộc sống 
nầy không phải là suy diễn mông lung hay chu du 
vào những vùng hoang ảo của trí tưởng tượng vô 
ích, mà làm sao để đạt đến chân hạnh phúc và 
giải thoát khỏi những khổ đau hay bất toại 
nguyện. Đối với họ chân tri kiến tùy thuộc vào 
câu hỏi “sự học nầy có hợp với thực tế hay 
không? Nó có hữu ích cho chúng ta trong cuộc 
chinh phục chân an lạc và tính lặng nội tâm hay 
không? Nó có đạt đến chân hạnh phúc hay 
không?” Để hiểu được thế gian bên trong nầy 
chúng ta cần phải có sự hướng dẫn, sự chỉ dẫn của 
một bậc toàn tri có đầy đủ khả năng và chân thật, 
một bậc mà trí và minh của họ đã thể nhập được 
vào những phần sâu kín nhất của cuộc đời và 
nhận ra bản chất thật sự nằm trong mọi hiện 
tượng. Vị ấy phải đích thực là một triết gia, một 
khoa học gia chân chính có thể nắm bắt trọn vẹn 
ý nghĩa của những đổi thay vô thường và đã biến 
sự hiểu biết nầy thành sự chứng đắc những sự thật 
thâm sâu nhất mà con người không thể dò được, 
những sự thật của tam tướng (Tilakkhana): Vô 
thường, khổ và Vô Ngã. Những khốn khổ của 
cuộc sống không còn làm cho vị ấy bối rối hoặc 
những điều phù du không còn làm cho vị ấy xúc 
động nữa. Đối với vị ấy, một quan niệm mơ hồ về 
mọi hiện tượng là điều không thể có, vì vị ấy đã 
vượt qua mọi khả năng có thể gây ra lầm lỗi nhờ 
vào sự vô nhiễm hoàn toàn, sự vô nhiễm mà chỉ 


có thể phát sanh từ trí tuệ nội quán 
(Vipassananana). 


Innocenee (n): Sự vô tội. 

Innocent (a): Vô tội. 

Innocent mỉnd in all: Original mind ¡in all— 
Unadulterated mind im all, which 1s independant 


of bíth and death—Buddha-wisdom—Real 
knowledge free from 1llusion—Chân thức. 

Innumerable (a): Asamkheya  (skt—Vô 
lượng—Tăng Kỳ ——An abbreviation for 


Asamkhya, means innumerable—Tên tắt của A 
Tăng Kỳ có nghĩa là vô số vô lượng, không thể 
đếm được. 


Innumerable births: Vô lượng kiếp. 
Innumerable meanings: Infinie meaning—Vô 
Lượng Nghĩa. 

l1) Infinie meaning: Meaning of infinity—Nghĩa 
lý vô lượng vô số. 

2) The meaning of all things: Tất cả các pháp. 
Các pháp là vô lượng, mọi cái đều đầy đủ ý 
nghĩa. 

Innumerable number of senfient beings is 

inconeeivable: Chúng sanh vô biên bất khả tư 

nghì —See Five inconceivable things. 

Innumerable reincarnations: Vô lượng luân 

hồi. 

Innumerable Teachings: Vô lượng pháp môn. 

Inquire: Hỏi. 

Inquire (v) after someone”s well-being: Thăm 

hỏi ai về đời sống. 

Inquiring mỉnd: Óc thích tò mò 

Inquiring spirit and great enlightenment: 

Nghi Tình Và Đại Ngộ. 

l) According to Zen master D.T. Suzuki In the 
Essays In Buddhism, Book II, Zen master 
Kao-Feng-Yuan-Miao talked about the koans 
as follows: “he koan I ordinarily gIve to my 
pupIls 1s “All things return to One; where does 
the One return?* [ make them search after 
this. To search after it means to awaken a 
øreat Inquiring spirit for the ultimate meaning 
of the koan. The multitudiness of things 1s 
reducible to the One, but where does the One 
finally return? I say to them: “Make this 
inguiry with all the strength that lies 1n your 
personality, giving yourself no time to relax 
in this effort. In whatever physical position 
you are, and in whatever business you are 
employed, never pass your time idly. Where 
does the One finally return? Try to get a 
definite answer to this query. Do not gIive 
yourself up to a state of doing nothing; do not 
©xerciIse your fanfastic Inagination, but try to 
bring about a state of Identificaton by 
pressing your spirit of ¡ingury forward, 
steadily and uninterruptedly. You will be then 
like a person who 1s critically 1ll, having no 
appetite for what you eat or drink. Again you 
wIill be like an idiot, with no knowledge of 
what 1s what. When your searching spIrit 


2) 


2275 


comes to this sfage, the time has come for 
your mental flower to burst out.”—Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập 
II, Cao Phong là người chủ trương tu tập công 
án như vây: “Công án tôi thường đặt cho các 
môn nhân là “vạn pháp qui Nhất, Nhất qui hà 
xứ?'ˆ Tôi khuyên họ hãy tham cứu câu nây. 
Tham cứu câu ấy tức là đánh thức một mối 
nghi tình lớn đối với ý nghĩa cứu cánh của 
công án. Vạn pháp thiên sai vạn biệt được 
qui về Một, nhưng rồi Một trở về đâu? Tôi 
bảo họ, hãy đem hết sức mạnh bình sinh mà 
đeo mỗi mối nghi tình nầy, đừng lúc nào xao 
lãng. Dù đi, đứng, nằm, ngồi, hay làm các 
công việc, đừng để thời giờ luống trôi qua. 
Rồi ra cái Một trở về đâu? Hãy cố mà đi tìm 
một câu trả lời chính xác cho câu hỏi nây. 
Đừng buông trôi mình trong cái vô sự; đừng 
luyện tập tưởng tượng phiêu du, mà hãy cố 
thực hiện cho được cái trạng thái toàn nhất 
viên mãn bằng cách đẩy nghi tình lướt tới, 
bên bỉ và không hở. Rồi các ngươi sẽ thấy 
mình như một kẻ bịnh ngặt, chẳng còn muốn 
ăn uống gì nữa. Lại như một thằng khờ, 
không hiểu cái gì ra cái gì hết. Khi công phu 
đến đây, giờ là lúc tâm hoa của các ngươi 
bừng nở.” 

Zen master Ku-Yin-Ching-Ch'in, late in the 
fifteenth century, has this saying regarding 
the Inqurring spirit and great enliphtenment: 
“Searching and confriving (kung-fu) may best 
be practsed where noise and confusion do 
not reach; cut yourself off from all disturbing 
conditions; put a stop to speculaton and 
1magination; apply yourself 
wholeheartedly to the task of holding on to 
your koan, never letting 1t go off the center of 
consciousness, whether you are sifting or 
Iying, walking or standing still. Never mind in 
what condiion you are placed, whether 
pleasing or disagreeable, but try all the time 
to keep the koan ¡n mind, and reflect within 
yourself who It is that 1s pursuing the koan so 
untiringly and asking you this question so 
unremittingly. As you thus go on, Intensely In 
earnest, inquiring after the inquirer himself, 
the time will most assuredly come to you 
when 1t 1s absolutely impossible for you to øo 


and 


3) 


on with your Inquïry, as 1ƒ you had come to 
the very fountain of a steam and were 
blocked by the mountains all around. This 1s 
the time when the tree together with the 
entwining wistaria breaks down, that is, when 
the distinction of subJect and object 1s utterly 
obliterated, when the ¡nquiring and the 
inquired are fused Into one perfect identity. 
Awakening from this Identification, there 
takes place a great enlightenment that brings 
peace to all your inquiries and searchings— 
Thiển Sư Cổ Âm Tịnh Cầm, vào khoảng cuối 
thế kỷ thứ 15, đã nói rõ về nghi tình và đại 
ngộ như sau: “Công phu có thể được thực 
hành tốt đẹp nhất là ở nơi không có tiếng 
động và tạp loạn: hãy dứt bỏ tất cả những 
điều kiện quấy nhiễu, hãy dừng lại suy tư và 
nghĩ tưởng, để hết tâm chí vào việc tiến hành 
công án, đừng bao giờ buông thả nó ra khỏi 
trung tâm của “thức,` dù khi đi, đứng, nằm 
hay ngôi. Đừng bao giờ quan tâm đến việc 
mình đang ở trong cảnh ngộ nào, dù khi vừa 
lòng hay trái ý, mà luôn luôn hãy cố giữ lấy 
công án trong lòng, phản quang tự chiếu, và 
tự hỏi ai là kẻ đang theo đuổi công án chẳng 
biết mệt thế, và tự hỏi như vậy không ngớt. 
Cứ tiến hành như thế, hết sức là hăng hái, 
nghi chính kẻ đang nghi, chắc chắn sẽ đến lúc 
không còn nghi vào đâu được nữa, tuồng như 
các người đã đi đến chính tận nguồn của 
dòng suối và thấy mình đang bị những ngọn 
núi vây hãm chung quanh. Đây là lúc gốc cây 
cùng sắn bìm chằng chịt gẫy đổ, tức là khi sự 
phân biệt chủ khách hoàn toàn bị xáo trộn, 
khi kẻ bị nghi và cái bị nghi hòa hợp thành 
một khối duy nhất. Một khi thức tỉnh từ sự 
hợp nhất nầy, thì cái ngộ lớn sẽ hiện đến. 

Most Venerable T”ien-Ch'i-Shuis advice to 
studenfs of Zen as follows: “Have your mind 
thoroughly washed off of all cunning and 
crookedness, sever yourselves from greed 
and anger which rise from egotism, and let no 
dualistic thoughts disturb you any longer that 
YyOUT COnSciousness 1s wiped perfectly clean. 
When this purgation is effected, hold up your 
“AII things 
resolvable into the One, and when 1s this One 
resolved? Where Is 1t really ulimately 


koan before the mind are 


2276 


resolved? Inquire ¡nto this problem from 
beginning to end, several as so many queries, 
or undividedly as one piece of thoupht, or 
simply Iingure ¡into the whereabouts of the 
One. In any event, let the whole string of 
quesfions be distinctly Iimpressed upon your 
COnSCiousness so as to make In the exclusive 
object of attention. If you allow any idle 
thoupght to the solid 
uninterruptible Inguiries, the 
oufcome will ruin the whole exercise. When 
you have no koan to be held before your 
minds, there will be no occasion for you to 
realize a state of enliphtenment. To seek 
enliphtenment without a koan 1s like boiling 
sands which will never yield nourishing rice. 
The first essential thing 1s to awaken a great 
SpIrit of inquiry and strive to see where the 
One finally resolves 1tself. When this spIrIt 1s 
kept constantly alive so that no chance 1s 
given to languor or heaviness or oftioseness to 
assert 1(self, the time will come to you 
without your specially seeking it when the 
mind atfains a state of perfect concenfration. 
That 1s to say, when you are siffting, you are 
not consclous of the factf; so with your 
walking or lying or standing, you are not all 
conscious of what you are doing; nor are you 
aware of your whereabouts, east or west, 
south or north; you forget that you are In 
pOSSessilon of the six senses; the day 1s like 
the night, the vise-versa. But this 1s still 
midway to cenliphtenment, and not 
enliphtenment 1(self. You will have yet to 
make another final and decided effort to 
break through this, a state of ecsatcy, when 
the vacuity of space will be smashed to 
DIeces all  things 
perfectevenness. It Is again like the sun 
revealing 1fself from behind the clouds, when 
thngs worldly and super-worldly present 
themselves 1n perfect obJectivity.”—Hòa 
Thượng Thiên Kỳ Thụy đã có lời khuyên về 
“nghi tình và đại ngộ” như sau: “Hãy gột sạch 
tâm khỏi tất cả những khôn ngoan lừa lọc 
của thế gian, hãy dứt ra khỏi mình những 
tham sân do ngã chấp, và đừng để những mối 
suy nghĩ nhị biên (phân hai) quấy phá, để 


enfer Info one 


chan of 


and reduced to 


4) 


cho tâm thức được lau chùi sạch sẽ. Khi đã 
thanh lọc được như vậy rồi, hãy để khởi công 
án trước tâm “Vạn pháp qui Nhất, Nhất qui 
hà xứ?' Hãy nghiền ngẫm vấn để nầy từ thủy 
chí chung, hoặc bằng nhiều nghi vấn, hoặc 
đơn độc một suy nghĩ, hoặc chỉ nghiền ngẫm 
cái Một ở nơi đâu. Bất cứ bằng cách nào, cứ 
để cho hết thảy đầu mối của các câu hỏi ghi 
đậm trên ý thức của các người, khiến cho nó 
trở thành cái độc nhất là cái đích chú tâm. 
Nếu các người để phân biệt lý luận xen vào 
chuỗi dây liên tục bển bỉ của những nghi tình, 
kết quả sẽ làm sụp đổ hết cả công trình tu 
tập. Một khi các người chẳng được công án 
trước tâm, chẳng có cơ duyên nào để chứng 
ngộ hết. Lúc đó sự tu tập thiển quán của các 
người chẳng khác khác nào nấu cát mà muốn 
thành cơm. Cái cốt yếu bậc nhất là khơi dậy 
cái đại nghi và gắng thấy cho được cái Một 
qui về đâu. Lúc nghi tình được giữ linh hoạt 
liên tục, khiến cho những giải đãi, hôn trầm, 
tán loạn không còn cơ hội móng khởi; không 
cầu tìm kiếm ráo riết, rốt rồi thời cơ cũng sẽ 
đến, đây là lúc tâm hoàn toàn nhập định. Thế 
là dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi mà không 
phải để ý hẳn vào những việc đang làm ấy, 
cũng không hay biết mình đang ở đâu, đông 
hay tây, nam hay bắc; quên luôn cả lục nh; 
ngày đêm như nhau cả. Nhưng đây chỉ là mới 
nửa đường của ngộ, chứ chưa phải là ngộ 
hoàn toàn. Các người cần phải nỗ lực kỳ cùng 
và quyết liệt để xuyên qua đây, một trạng 
thái siêu thoát nơi đó hư không sẽ bị đập vỡ 
thành từng mảnh và vạn hữu đều được qui về 
cái bình đẳng toàn diện. Đấy lại như mặt trời 
ló dạng khỏi mây mù, thì các pháp thế gian 
hay xuất thế gian đều hiện ra rõ rệt.” 

In fact, we can”t Just hold up a koan before 
the mind, we must make 1t occupy the very 
center of attention by the sheer strength of an 
ingurring spirit. When a koan 1s cultivated 
with such a spirit, according to Zen masfter 
Ta-Hui, 1t is like a great consuming fire which 
burns up every Insect of idle speculation that 
approaches 1t. Therefore, 1t 
common sense saying among Zen masters to 
declare that, “In the mastery of Zen the most 
Important thing 1s to keep up a spirit of 


IS almost a 


2277 


1nqurry; the stronger the spirit the øgreater will 
be the enlightenment that follows; there 1s, 
indeed, no enliehtenment when there Is no 
spirit of inqguiry—Thật vậy, chúng ta không 
để khởi công án hiện tiền, mà phải đặt nó 
vào trong tâm bằng tất cả sức mạnh của nghi 
tình. Một khi công án được chi trì bởi một tỉnh 
thần như thế, thì theo Thiền Sư Đại Huệ, nó 
giống như một ngọn lửa cháy lớn đốt cháy tất 
cả những con sâu hý luận đang xăm tới. Và 
cũng chính vì vậy mà tất cả các Thiển sư đều 
đồng ý rằng “Trong sự tham Thiền, điều trọng 
yếu nhất là giữ vững nghi tình; nghi tình càng 
mạnh, ngộ càng lớn. Quả thực chẳng bao giờ 
có ngộ nếu không có nghi. 
Inquiry (v): Tìm hiểu. 
Inquiry into the mode of a person”s death: 
Nghiệm Sinh Nhân Trung—To judge whether he 
will be eborn as a man, deva, and so on with the 
other possible destinies such as hells, hungry 
ghosts, animals—Xem xét coi một người sau khi 
chết sẽ tái sanh vào cảnh giới nhân, Thiên, hay 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh—See Six places in 
the body that represent the six paths of rebirth. 
Inquisitive mỉnd: Tính tò mò. 
Insalubrious climate: Unhealthy climate— 
Rừng thiêng nước độc. 
Insane people: Những kẻ mất trí nên không thể 
chú tâm niệm Phật được —Those who are insane 
and cannot focus the Mind on invoking the 
Buddha's name. This 1s one of the ten types of 
people who cannot recite the Buddha”s name at 
near-death time—Đây là một trong mười loại 
người không thể niệm Phật được lúc lâm chung— 
See Ten types of people who cannot recite the 
Buddhaˆs name at near-death time. 
Insane regain their sanify: Kẻ điên cuồng 
được tỉnh—See Ten kinds of Buddha-work ín all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 
Insatiable (a): Bất tri yếm túc (không biết chán). 
Inscribe something on something: Write 
something on something—Khắc cái gì đó vài vật 
gì. 
Inscribed on the believing mỉnd: Hsin-Hsin- 
Ming—Tín Minh Tâm——According to Zen master 
D.T. Suzuki in the Essays in Zen Buddhism, Book 
I, the thiưd patriarch lived most of his lie as a 


hermit (obscure), his thought 1s gleaned from a 
metfrical composition known as Hsin-Hsin-Ming or 
“Inscribed on the Believing Mind"—Theo Thiển 
sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, Tổ Tăng 
Xán hầu như sống ẩn dật suốt đời, nhưng ta có thể 
nhìn ra tư tưởng của Tổ qua một thi phẩm luận về 
lòng tin có tên là Tín Minh Tâm. Đây là một trong 
những bút tích của các Thiển sư góp phần xứng 
đáng nhất vào sự luận giải tông chỉ nhà Thiền. 


The Perfect Way knows no dificultIes 
Except that It refuses to make preference: 

Only when freed from hate and love, 
lt reveals 1tself fully and without disguise. 

Đạo lớn chẳng øì khó, 

cốt đừng chọn lựa thôi. 

Quí hồ không thương ghét, 

tự nhiên ngời sáng. 
(Chí đạo vô nan, duy hiểm giản trạch. 
Đản mạc tắng ái, đồng nhiên minh bạch). 


A tenth of an inch”s difference, 
And heaven and earth are set apart: 
lf you want to see 1t manIfest, 
Take no thought either for or agaInst 1t. 
Sai lạc nửa đường tơ, 
đất trời liền phân cách. 
Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, 
thì hiện liền trước mắt 
(Hào li hữu sai, Thiên địa huyền cách. 
Dục đắc hiện tiền, Mạc tổn thuận nghịch). 


To set up what you like 

agaInst what you dislike. 

This 1s the disease of the mind: 

When the deep meaning of the Way 

Is not understood. 

Peace of mind is disturbed 

and nothing 1s gained. 

Đem thuận nghịch chỏi nhau, 

Đó chính là tâm bịnh. 

Chẳng nắm được mối huyền, 

Hoài công lo niệm tịnh. 
(Vi thuận nghịch tương tranh, thị vi tâm bịnh 
Bất thức huyền chỉ, đồ lao niệm tịnh). 


The Way Is perfect like unto vast space, 
With nothing wanting, nothing superfluous: 


2278 


lt is indeed due to making cholce 
That Ifs suchness 1s lost sipht of. 
Tròn đầy tự thái hư, 
Không thiếu cũng không dư. 
Bởi mãi lo giữ bỏ, 
Nên chẳng được như như. 
(Viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư 
Lương do thủ xả, sở đĩ bất như). 


Pursue not the outer entanglements, 
Dwell not in the Inner void; 
When the mind rests serene 
In the oneness of things, 
The dualism vanishes by 1tself. 
Ngoài chớ đuổi duyên trần, 
Trong đừng ghì không nhẫn. 
Cứ một mực bình tâm, 
Thì tự nhiên dứt tận. 
(Mạc trục hữu duyên, vật trụ không nhẫn 
Nhứt chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận). 


Ngăn động mà cầu tịnh, 
Hết ngăn lại động thêm. 
Càng trệ ở hai bên, 
Thà rõ đâu là mối. 
(Chỉ động qui chỉ, chỉ cánh di động 
Duy trệ lưỡng biên, minh tri nhứt chủng). 


And when oneness 1s not thoroughly understood, 

In two ways loss Is sustained. 
The denial of reality may lead to 1ts absolute 
negation, 
While the upholding of the void may result in 
confradicting 1(self. 

Đâu mối chẳng rõ thông 

Hai đầu luống uổng công. 

Đuổi có liền mất có 

Theo không lại phụ không. 
(Nhứt chủng bất thông, lưỡng xứ thất công 
Khiển hữu một hữu, tòng không bối không). 


Wordiness and intellection 
The more with them the further astray we øo 
away; therefore, with wordiness and intellection, 
there 1s no place where we cannot pass freely. 
Nói nhiều thêm lo quần, 
Loanh quanh mãi chẳng xong. 
Dứt lời dứt lo quẩn, 


Đâu đâu chẳng suốt thông. 
(Đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng 
Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông). 


When we return to the root, we gain the 
meaning. When we pursue the external obJects, 
we lose the reason. The moment 
enliphtened within; we go beyond the voidness of 


W€ af€ 


a world confronting us. 
Trở về nguồn nắm mối 
Dõi theo ngọn mất tông 
Phút giây soi ngược lại 
Trước mắt vượt cảnh không. 
(Qui căn đắc chỉ, tùy chiếu thất tông 
Tu du phản chiếu, thắng khước tiền không). 


Transformatlons going on ¡in an empty world 
which confronts us. Appear real all because of 
Ipnorance: Try not to seek after the true, only 
cease to cherIsh opInions. 

Cảnh không trò thiên diễn 

Thảy đều do vọng kiến 

Cứ gì phải cầu chơn 

Chỉ cần dứt sở kiến 
(Tiền không chuyển biến, giai do vọng kiến 
Bất dụng cầu chơn, duy tu tức kiến). 


Tarry not with dualism, carefully avoid pursuing 
1f; as soon as you have ripht or wrong, confusion 
ensues, the mind is lost. 
Hai bên đừng ghé mắt 
Cẩn thận chớ đuổi tầm 
Phải trái vừa vướng mắc 
Là nghiền đốt mất tâm. 
(Nhị kiến bất trụ, thận vật truy tầm 
Tài hữu thị phi, phấn nhiên thất tâm). 


The two exists because of the one, but hold not 
even to this one; when the one mind Is not 
disturbed, the ten thousand things offer no 
offence. 
Hai do một mà có 
Một rồi cũng buông bỏ 
Một tâm ví chẳng sanh 
Muôn pháp tội gì đó. 
(Nhị do nhứt hữu, nhứt diệc mạc thủ 
Nhứt tâm bất sinh, vạn pháp vô cữu). 


2279 


'When no offence 1s offered by them, they are as 1Ý 


not existing: when the mind 1s not disturbed, 1t 1s 
as 1ƒ there 1s no mind. The subJect is quieted as 
the obJect ceases, the obJect ceases as the subJect 
1S quieted. 
Không tội thì không pháp 
Chẳng sanh thì chẳng tâm 
Tâm theo cảnh mà bặt 
Cảnh theo tâm mà chìm. 
(Vô cữu vô pháp, bất sanh bất tâm 
Năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm). 


The obJect 1s an obJect for the subJect, the subject 
1s a subJect for an object: Know that the relatIvity 
of the two; rests ultimately on the oneness of the 
void. 
Tâm là tâm của cảnh 
Cảnh là cảnh của tâm 
Vì biết hai đằng dứt 
Rốt cùng chỉ một không. 
(Cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng 
Dục tri lưỡng đoạn, nguyên thị nhứt không). 


In the oneness of the void the two are one, 
And each of the two confains in Ifself all the ten 
thousand things: When no discrimination 1s made 
between this and that, how can one-sided and 
preJudiced view arise? 
Một không, hai mà một 
Bao gồm hết muôn sai 
Chẳng thấy trong thấy đục 
Lấy gì mà lệch sai. 
(Nhứt không đồng lưỡng, tể hàm vạn tượng 
Bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đảng). 


The Great Way 1s calm and large-minded, 
Nothing 1s easy, nothing 1s hard: 
Small views are I1rresolute, 
The more In haste the tardier they øo. 
Đạo lớn thể khoan dung 
Không dễ mà không khó 
Kẻ tiểu kiến lừng khừng 
Gấp theo và chậm bỏ. 
(Đại đạo thể khoan, vô dị vô nan 
Tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyên trì). 


Clinging never keeps 1tself within bounds, 
lt is sure fo øo 1n the wrong way: 


Let go loose, and thinøs are as they may be, 
While the essence neither departs nor abides. 
Chấp giữ là nghiêng lệch 
Dấn tâm vào nẻo tà 
Cứ tự nhiên buông hết 
Bổn thể chẳng qua lại. 
(Chấp chi thất độ, tâm nhập tà lộ 
Phóng chỉ tự nhiên, thể vô khứ trụ). 


Obey the nature of things, 
and you are In concord with the Way. 
Calm and easy and free from annoyance; 
But when your thoughtfs are tied, 
you turn away from the truth. 
They grow heavier and duller 
and are not at all sound. 

Thuận tánh là hiệp đạo 

Tiêu dao dứt phiển não 

Càng nghĩ càng trói thêm 

Lễ đạo chìm mê mãi. 
(Nhiệm tánh hiệp đạo, tiêu dao tuyệt não 
Hệ niệm quai chơn, trầm hôn bất hảo). 


'When they are not sound, the soul 1s troubled; 
What 1s the use of being partial and one-sided 
then? If you want to walk the course of the One 
Vehicle, be not preJudiced against the six sense- 
obJects. 
Mê ảo nhọc tinh thần 
Tính gì việc sơ thân 
Muốn thẳng đường nhứt thặng 
Đừng chán ghét sáu trần. 
(Bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân 
Dục thú nhứt thặng, vật ố lục trần). 


When you are not prejudiced against the sIx 
sense-objects, you In turn identIfy yourself with 
enliphtenment; the wise are non-active, while the 
1gnorant bind themselves up; 
Sáu trần có xấu chỉ 
Vẫn chung về giác đấy 
Bậc trí giự vô vi 
Người ngu tự buộc lấy. 
(Lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác 
Trí giả vô vi, ngu nhơn tự phược). 


'While the Dharma itself there 1s no 1ndividuation, 
they Ipnorantly attach themselves to particular 


2280 


obJects. Ít 1s their own minds that create 1llusions. 
It is not the greatest of self-contradictions? 
Pháp pháp chẳng khác pháp 
Do ái trước sanh lâm 
Há chẳng là quấy lắm 
Sai tâm đi bắt tâm. 
(Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước 
Tương tâm dụng tâm, khởi phi đại thác). 


lgnorance begets the dualism of rest and unrest, 
the enliphtened have no likes and dislikes: AlI 
forms of dualism are Ignorantly contrived by the 
mind Itself. 
Mê sanh động sanh yên 
Ngộ hết xấu hết tốt 
Hết thảy việc hai bên 
Đều do vọng châm chước. 
(Mê sanh tịnh loạn, ngộ vô hảo ác 
Hết thảy nhị biên, vọng tự châm chước). 


They are like unto visions and flowers In the a1r: 
Why should we trouble ourselves to take hold of 
them? Gain and loss, right and wrong, away with 
them once for all! 
Mơ mộng hão không hoa 
Khéo nhọc lòng đuổi bắt 
Chuyện thua được thị phi 
Một lần buông bỏ quách. 
(Mộng huyễn không hoa, hà lao bả tróc 
Đắc thất thị phi, nhứt thời phóng khước). 


If an eye never falls asleep, all dreams wIll by 
themselves cease: If the mind retains 1ts oneness, 
the ten thousand things are of one suchness. 
Mắt ví không mê ngủ 
Mộng mộng đều tự trừ 
Tâm tâm ví chẳng khác 
Thì muôn pháp nhứt như. 
(Nhãn nhược bất thụy, chư mộng tự trừ 
Tâm nhược bất dị, vạn pháp nhứt như). 


When the deep mystery of one suchness 1s 
fathomed, all of a sudden we forget the external 
enfanglements: When the ten thousand things are 
viewed In their oneness, we retfurn to the origin 
and remain what we are. 

Nhứt như vốn thể huyển 

Bằn bặt không mảy duyên 


Cần quán chung như vậy 

Muôn pháp về tự nhiên. 
(Nhứt như thể huyền, ngột nhĩ vọng duyên 
Vạn pháp tể quán, qui phục tự nhiên). 


Forget the wherefore of things, and we atfain to a 
state beyond analogy: Movement sfopped 1s no 
movement, and rest set in motion is not rest. 
When dualism does no more obfain, even oneness 
1tself remains not as such. 
Đừng hỏi vì sao cả 
Thì hết chuyện sai ngoa 
Ngăn động chưa là tịnh 
Cái hai đà chẳng được 
Cái một lấy chi mà. 
(Dẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ 
Chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ 
Lưỡng ký bất thành, nhứt hà hữu nhĩ). 


The ultimate end of things where they cannot go 
any further, Is not bound In harmony with the Way 
1s the principle of identity in which we find all 
doinøs 1n a quiescent stafe; 
Rốt ráo đến cùng cực 
Chẳng còn mảy qui tắc 
Bình đẳng hiệp đạo tâm 
Im bặt niềm tạo tác. 
(Cứu cánh cùng cực, bất tổn quĩ tắc 
Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tức). 


(Irresolutions are completely done away with, and 
the right fatth 1s restored to 1ts native stratghtness; 
nothing ¡1s refained now, nothng 1s to be 
memorized. All ¡is void, lucid, self- 
1lluminating, There 1s no sfain, no exertion, no 
Wasting of energy. 

Niềm nghi hoặc lắng dứt 

Lồng tin hóa lẽ trực 

My bụi cũng chẳng lưu 

Lấy gì mà ký ức 

Bổn thể vốn hư minh 

Tự nhiên nào nhọc sức. 


and 


Thịs 1s where thinking never attains, this 1s where 
the imaginatlon fails to measure. In the higher 
realm of True Suchness, there is neither “other” 
nor “self.” 

Trí nào suy lượng được 


2281 


Thức nào cân nhắc ra 

Cảnh chơn như pháp giới 

Không người cũng không ta. 
(Phi tự lượng xứ, thức tình nan trắc 
Chơn như pháp giới, vô tha vô tự). 


When a direct identification 1s asked for, we can 
only say “not two.` In being not two all is the 
same, all that 1s comprehended ïn 1t: The wise In 
the ten quarters, they all enter Into this absolute 
faith. 
Cần nhứt hãy tương ưng 
Cùng lẽ đạo bất nhị 
Bất nhị thì hòa đông 
Không øì chẳng bao dong 
Mười phương hàng trí giả 
Đều chung nhập một tông. 
(Yêu cấp tương ưng, duy ngôn bất dị 
Bất nhị giai đồng, vô bất bao dong 
Thập phương trí giả, giai nhập thử tông). 


This absolute faith is beyond quickening time and 
extension space. One Instant Is ten thousand 
years; no matter how things are conditioned, 
whether with “to be” or “not to be.” Ït 1s manIfesf 
everywhere before you. 
Tông nầy vốn tự tại 
Khoảnh khắc là vạn niên 
Dầu có không không có 
Mười phương trước mắt liên. 
(Tông phi xúc diên, nhứt niệm vạn niên 
Vô tại bất tại, thập phương mục tiền). 


The Infinitely small 1s as large as large can be, 
when ex(ernal condiions are forgotten; the 
infinitely large Is as small as small can be, when 
obJective limits are put out of sipht. 
Cực nhỏ là cực lớn 
Đồng nhau bặt cảnh duyên 
Cực lớn là cực nhỏ 
Đồng nhau chẳng giới biên. 
(Cực tiểu đồng đại, vong tuyệt cảnh giới 
Cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu). 


What 1s ¡is the same with what 1s not, what 1s not 1s 
the same with what 1s: Where this sfate of things 
fails to obtain, be sure not to tarry. 

Cái có là cái không 


Cái không là cái có 

Ví chửa được vậy chăng 

Quyết đừng nên nấn ná. 
(Hữu tức thị vô, vô tức thị hữu 
Nhược bất như thị, tất bất tu thủ). 


One ïn all, all in one. If only this 1s realized, no 
more worry about your not being perfect! 
Một tức là tất cả 
Tất cả tức là một 
Quí hồ được vậy thôi 
Lo gì chẳng xong tất. 
(Nhứt tức nhứt thiết, nhứt thiết tức nhứt 
Đản năng như thị, hà lự bất tất). 


The believing mind 1s not divided, and undivided 
1s the believing mind. This 1s where words fail, for 
1t 1s not Of the past, fufure, or present. 

Tín tâm chẳng phải hai 

Chẳng phải hai tín tâm 

Lời nói làm đạo dứt 

Chẳng kim cổ vị lai. 

(Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm 
Ngôn ngữ đạo đoạn, phi cổ lai kim). 

Inscription (n): Câu viết. 
Insects may attain Buddhahood: Côn Trùng 
Tác Phật—Accoding to the Maha-Prajna-Paramifa 
Sasfra, even Insec(s may attainn Buddhahood— 
Theo Đại Trí Độ Luận, ngay cả côn trùng cũng có 
thể làm Phật được. 
Insei (jap): Viện Chính (trong chùa Nhật Bản). 
Insecured: Bấp bênh——Uncertain——Unstable. 
Insensate (a): Vô tri giác. 
Insentient becomes Buddha: Phi Tình Thành 
Phật—A tenet of the Complete Teaching, 1.e. the 
doctrine of pan-Buddha—Học thuyết của Viên 
Giáo lập ra cái nghĩa các loại cổ cây đều trở 
thành Phật (Viên Giáo cho rằng Phật tính trung 
đạo có ở khắp pháp giới bất kể hữu tình hay phi 
tình, nhưng do mê muội mà thấy hai pháp phân 
biệt, nhưng sắc tâm chỉ là một đại giác). 
Inseparability (n): Bất khả phân—Không thể 
tách rời—Inseparable (a). 
Inshu (jap): Dharma master Yin-Tsung, a famous 
Chinese Zen master who asked Hui Neng to 
preach to help enlighten him—Pháp sư Ấn Tông, 
một thiển sư Trung Hoa nổi tiếng, người đã thỉnh 


2282 


cầu Tổ Huệ Năng thuyết pháp cho mình được 
giác ngộ. 

Insignia (n): Huy hiệu. 

Insight (n): Prajna (skÒ—Wisdom—Nội tâm— 
Nội quán—Minh kiến—Trí minh—Tuệ trí. 

(A) Duy thức —There are five kinds of wisdom or 
Insipht or 1dealistic represenfation ¡in the 
sutras and sastras (the first four are objectIve 
and the fifth 1s subJective)—Có năm loại Duy 
Thức—See Five kinds of wisdom or Insight or 
1dealistic. 

According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of Insight of 
Great Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ tát có mười 
thứ Minh—See Wisdom, Prajna, and Ten 
kinds of insight of Great Enlightening Beings. 
Insight arises: Tuệ giác sanh khởi. 

Insight info the ending of the síream of 
transmigrafion: Asravaksaya-jnana (sk—Lậu 
Tận Thông hay khả năng chấm dứt luân hồi sanh 





(B 


` 


tử—See Six miraculous or transcendental 
DOWTS. 
Insiph(t in the fruis or results of 


Buddhahood: Wisdom ïn the fruits or results of 
Buddhahood—Quả Duy thức hay nói về diệu 
cảnh giới của Phật quả—See Five kinds of 
almsgIving. 

Insipgh( into immediate presentafions: 
Meditaion on immediate presentatons—Hiện 
quán. 

Insight in  interpretafion: 
interpretation—Giáo Duy thức hay giải thích về 
Duy Thức —See Five kinds of almsgiving. 

Insight into the mortal condifions of self 
and others in previous lives: Túc mạng 
minh—The knowledge of the arhat of his own and 
other previous transmisratons—Tuệ giác nhìn 
thấy những điều kiện sanh tử trong tiền kiếp của 
mình và của người (biết được các đời trước). Tuệ 
giác của một vị A La Hán—See Three insights. 
Insight meditation: Samatha-Vipasyana—Minh 
sát tuệ. 

Insight in meditafion and practice: Wisdom 
in meditation and practice—Hành Duy thức hay 


Wisdom in 


nói rõ quán pháp của Duy Thức—See Five kinds 
of almsgiving. 

Insight into the Non-Arising of Dharmas: 
Tolerance of Non-birth—Vô sanh pháp nhẫn— 
See Tolerance of non-birth. 

Insiph(t into the Non-Originafton of 
Dharmas: Toerance of Non-birth—Vô sanh pháp 
nhẫn—See tolerance of non-birth. 

Insight in objectfive condifions: Wisdom ¡ïn 
objective conditions—Cảnh Duy thức hay căn cứ 
vào cảnh mà thuyết về Duy Thức—See Five 
kinds of almsgIving. 

Insight of the Path: Ditthi-magga (p)—Dristi- 
marga (skt)—Kiến đạo. 

Insight into present mortal sufferings so as 
to overcome all passions or temptatfions: 
Nirvana insigh—Lậu tận minh—Đoạn trừ tất cả 
các lậu hoặc (những dục vọng và quyến rủ)—See 
Three 1nsights. 

Insight in principles: Wisdom ¡in principles—Lý 
Duy thức hay luận về thành tựu đạo lý Duy 
Thức —See Five kinds of almsg1ving. 

Insight into reality: Meditation on reality— 
Thực tướng quán hay trí tuệ quán (quán sát chân 
lý). 

Insight into all seeds: Buddha-knowledge— 
Omniscience—Chủng giác. 

Insight into truth: Eye attained through the 
cultivation of Buddha-truth—Keen vision of ripht 
dharmas——Đạo nhãn. 





Insight into wisdom: Views of wisdom——Wise- 
views—Tuệ kiến. 

Insignificant (a): Vô nghĩa. 

Insincere (a): Giả dối—Deceitful—False. 
Insincerity: Sự không thành thật (Hoa ngôn xảo 
ngữ)—Sweet words and clever eXpr©SSIOnS. 
Insist (v): Đòi hỏi—Khẩn khoản. 

Insist firmly on anything: Lagna-graha (skÙ— 
To hold firmly—Chấp Trì —To hold firmly or to 
insist firmly on anything—Giữ vào hay nắm vào 
không lay chuyển. 

Insist stubbornly: Nằng nằng. 

Insignifiicance (n): Vô nghĩa. 


2283 


Inspect all the buildings of a monastery: 
Tuần liêu (vị sư trực trông coi việc canh tuần tất 
cả hậu liêu của chư Tăng). 

Inspiration (n): Nguồn cảm hứng—Sự gợi cảm. 

Inspire (v): Gợi nguồn cảm hứng—Khai sáng— 

To found. 

Inspire to progress: To move to zeal—Cảm tấn 

(gợi nguồn cảm hứng cho tiến bộ). 

Instanece (n): Sát Na—Ksana (skt—An instance 

as a measure of time—Một khoảnh khắc được 

xem như một đơn vị đo lường thời gian. 

l) The shortest period or measure of time, a 
momeIt, an Instant; in contrast with kalpa, the 
longest period of time: Khoảnh khắc của một 
khoảng thời gian rất ngắn, đối lại với kiếp là 
một khoảng thời gian dài. 

2) Sixty-five (some says 60) ksanas are said to 
pass the clicking of the fingers: 65 (có chỗ nói 
60) sát na tương đương với một cái khảy 
móng tay. 

3) 90 ksanas are equal to a thought: 90 sát na 
được coi như một niệm. 

4) A ksana 1s equal to one seventy-fifth of a 
second, or 4,500 ksanas are equal to a minute: 
Một sát na tương đương với một phần bẩy 
mươi lăm giây, hay 4.500 sát na tương đương 
với một phút. 

Instanee of life: Khoảnh khắc của sự sống—S§ee 
Momentariness of exIstence. 
Instantaneous Doctrine: Đốn giáo. 
Instantaneous enlightenment: Đốn ngộ—The 
doctrinne of “sudden” enlighenment (instantly to 
apprehend, or attan to Buddha-enlightenment) 
associlated with the Southern school of Zen ín 
China, ¡in confrast with the Northern school of 
“øradual” enlightenment, or Hinayana or other 
methods of gradual attainment. This school was 
founded by the sixth patriarch Hui-Neng. 
Immediate awakening or Immediate teaching or 
practice for awakening for the advanced—Lý 
thuyết giác ngộ bất thần do Thiển Nam Tông chủ 
trương, ngược lại với Thiên Bắc Tông hay phái 
đại giác tuân tự của Tiểu Thừa. Trường phái nầy 
do Lục tổ Huệ Năng, tổ thứ sáu của dòng Thiền 
trung Hoa chủ xướng. Đốn ngộ dành cho những 
bậc thượng căn thượng trí. 


Instantaneous and gradual teachings: Đốn 
tiệm giáo—See Sudden and gradual teachings. 
Instantaneous knowledge of all ages in past, 
present and future: Trí ở trong một niệm đều 
biết tam thế tất cả kiếp số—See Ten kinds of path 
of Great Enlightening Beings (10). 
Instantaneous mỉnd: Immediate mind—Tốt Di 
tâm hay bất chợt nẩy sinh tâm—§ee Five 
conditions of mind produced by obJective 
perception. 

Instantaneous perfect enlightenment: Đốn 
Đốn Viên —The method of enlightenment of the 
Hua-Yen, a term used by Ch'êng-Kuan, who left 
the Lotus for the Hua-Yen—Thuyết tức thì giác 
ngộ của tông Hoa Nghiêm, từ được Ngài Trừng 
Quán dùng khi ngài bỏ tông Pháp Hoa để qua 
tông Hoa Nghiêm. 

Instantaneous view of anything anywhere ỉn 
the form realm: Divyacaksus (skt—Thiên 
Nhãn Thông—Khả năng thấy được tất cả mọi thứ 
trong sắc giới. Khả năng thấy cái mà mình muốn 
thấy—See Six miraculous or transcendental 
DOWTS. 

Instanfly apprehend: Attain to 
enlightenment—Đốn ngộ. 

Instantly creative knowledge: Niệm niệm xuất 
sanh trí (của chư Phật)—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 33, có mười thứ niệm niệm xuất sanh trí 
chư Phật —According to the 
Adornment Sutra, Chpater 33, there are ten kinds 
Of Instantly creative knowledge of the Buddhas— 
See Ten kinds of Instantly creative knowledge of 
the Buddhas. 

Instantly enter the immense Buddha-lands 
in the ten directions, pervading all places: 
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một 
niệm khấp tất cả chỗ vào khắp mười phương Phật 
độ quảng đại—See Ten kinds of immeasurable 
1nconceivable Buddha-concenfrations. 

Instantly enter the pasf, presenf and future 
in all places: Tất cả chư Phật hằng tại chánh 
định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt 
tam thế—§ee Ten kinds of immeasurable 
1nconceivable Buddha-concenfrations. 

Instanly knowing, by unhindered 
knowledge, the action of the miỉnds of all 


Buddha- 





của Flower 


2284 


senfient beings: Ở trong một niệm, dùng trí vô 
ngại, biết tâm hành của tất cả chúng sanh —§ee 
Ten kinds of unimpeded function relating to 
knowledge. 

Instantly manifest innumerable various 
Buddha-bodies in all places: Tất cả chư Phật 
hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả 
chỗ hiện khắp vô lượng Phật thân—See Ten kinds 
of Buddha- 
concentrations. 

Instigation (n): Sự xúi giục. 

Instinct (n): Bản năng. 


Immeasurable Inconceivable 


Instinctive (a): Theo bản năng —-Having the 
nature of. 

Intinctive cleaving (clinging) to the idea of 
self or soul: Natural cleaving (clinging) to the 
idea of self or soul—Câu sinh ngã chấp—Ngã 
chấp bẩm sinh, lúc mới sanh ra đã có—See Two 
reasons for clinging to the Idea of self. 
Instinctive tendencies: Bản năng. 
Instinctively: Theo bản năng. 

Insfitute of Advanced Buddhist Studies: 
Viện Cao Cấp Phật Học——An Institute of Buddhist 
Sfudies in Saigon, South Vietnam, for students 
who wish to finish a four-year degree In Buddhist 
Studiles. Before 1975, students at Van Hanh 
University were not required to complete their 
Buddhist studies in English. In 1984, “Institute of 
Advanced Buddhist Studies was founded. Beside 
studying Buddhism In Vietnamese, students were 
required to complete their four-year course 1n 
English too. Since 1984 Most Venerable Thịch 
Minh Chau has been served as a Rector, Most 
Venerable Thịch Thien Sieu and Venerable Thịch 
Giac Toan have been served as Vice Rectors. 
Students from all schools from all over Vietnam 
suụch as the School of Vietnamese Sangha Bhiksu, 
Theravada, Mahayana, and Zen schools, etc. The 
canonical subjects include the original tripitaka of 
Sufras, Rules and Sastras The Insttute also 
provides subJects 
Vietnamese Culture, History of Vietnam, History 
of Vietnam Civilization, History of Vietnamese 
Literature, Philosophy, Management, Languages, 
etc. The main purpose of the Insfitute 1s to train a 
new generafion of well-qualified monks and nuns. 
After graduating from the Institute studenfs can 


other  secular such  as 


contnue their post-praduate studies either ¡1n 
Vietnam or abroad. Since 1988, many graduated 
studenfs from the Institute have continued therr 
higher Buddhist studies In Taiwan and India— 
Viện Phật Học tại Sài Gòn, Nam Việt Nam, dành 
cho những sinh viên muốn hoàn tất chương trình 
bốn năm Phật học. Trước năm 1975, sinh viên 
phân khoa Phật học tại viện đại học Vạn Hạnh 
không bắt buộc phải hoàn tất phần Phật học bằng 
Anh ngữ. Năm 1984 viện Cao Cấp Phật Học được 
thành lập. Bên cạnh Phật học bằng Việt ngữ, các 
sinh viên phải học phần Phật học bằng Anh ngữ 
nữa. Từ năm 1984 đến nay, Hòa Thượng Thích 
Minh Châu làm Viện trưởng, Hòa Thượng Thích 
Thiện Siêu và Thượng Tọa Thích Giác Toàn là 
hai Viện Phó. Các sinh viên tòng học đến từ các 
trường phái khác nhau khắp nơi trong nước như 
trường phái Khất Sĩ Việt Nam, trường phái 
Nguyên Thủy, Đại Thừa, và Thiền tông, vân vân. 
Các môn học về giáo điển bao gồm Kinh, Luật và 
Luận. Tại đây sinh viên cũng được học các môn 
học ngoài đời như Văn Hoá Việt Nam, Lịch Sử 
Việt Nam, Lịch Sử Văn Minh Việt Nam, Lịch Sử 
Văn Học Việt Nam, Triết Học, Quản Trị Học, và 
Ngôn Ngữ Học, vân vân. Mục đích chính của viện 
là đào tạo một thế hệ Tăng Ni mới đầy đủ khả 
năng. Sau khi tốt nghiệp chương trình học tại viện 
sinh viên có thể tiếp tục chương trình hậu đại học 
hoặc tại Việt Nam hay hải ngoại. Từ năm 1988, 
nhiều sinh viên tốt nghiệp của viện đã tiếp tục 
chương trình cao học Phật giáo tại Đài Loan và 
Ấn Độ. 
Insfitute Curriculum Development: Viện 
Phát Triển Chương Trình Giảng Dạy. 
Insttute for the Propagafon of the 
Dharma: Viện Hóa Đạo. 
Institution (n): Sự kiến lập—Sáng lập. 
Instruct  (v): (skÐÙ-—To 
instruction—Teach—Giáo thọ (dạy dỗ). 
Instruct and lead: Giáo Đạo. 
I) The way of instruction: Chỉ dạy và hướng 
dẫn——To instruct and to lead. 
2) The way of teaching: Chỉ dạy cho con đường 
tu hành—To teach a way or religion. 
3) A taupht way contrasted with an Immtuitional 
way: Con đường được chỉ dạy khác với con 


Pravacana gIve 


2285 


đường đạt được bằng tuệ giác—The way of 
teaching or to teach a way or religion. 

Instrucftion: Giáo—See Eight dharmas, and 

Eight essential things. 

Instruction in the Buddhist principles: Hóa 

Pháp—Pháp môn hóa đạo hay phương pháp giáo 

hóa—The rules or methods laid down by the 

Buddha for salvation. According to the T”ien Tai 

Sect, the Buddha utilized four methods to save 

sentient beings—Những nguyên tắc hay phương 

thức cứu độ do Phật đặt ra. Theo Tông Thiên 

Thai, để hóa độ chúng sanh, Phật Thích Ca dùng 

bốn phương pháp. 

l) Preaching In accordance with the Tripitaka 
Basket: Tụng—Nội dung giảng dạy căn cứ 
theo Tam Tạng Kinh Điển. 

2) Interrelated preaching: Thông—Nội dung 
giảng dạy thông suốt với các trình độ, mọi 
người đều hiểu được. 

3) Differentiated preaching: Biệt—Nội dung 
giảng chỉ thích hợp với trình độ của một số 
người. 

4) A complete, all-embracing preaching: Viên— 
Giáo lý tròn đây hoàn thiện, chỉ trực tiếp vào 
thực tại. 

Instruction and conduct: Teaching 

practice—Progress of the teaching—Giáo hạnh. 

Instructions of a school: Commands of a sect 

or school——Directions of a sectGiáo lệnh. 

Instrucfions in the sect or church: Within 

1nsfruction—GCiáo nội. 

Instructor: Acarya (sk—A xà lê—Spiritual 

teacher (master, preceptor)—Giáo thọ sư—Y chỉ 

sư—See Acarya. 

Instrumenftal (a): Phương tiện. 

Instrumenfalism (n): Chủ thuyết cho rằng quan 

niệm là công cụ cho hành động. 

Insubstantfial (a): Vô ngã—Anitta. 

Insufficiency (n): Sự không đầy đủ. 

Insufficient (a): Thiếu thốn——Not enough. 

Insufficient food: Thiếu thực phẩm. 

Insult (v): Mắng nhiếc—To affront—A Bhiksu or 

Bhiksuni OFr NUNS, 

commits a Sangha Restoratlon Offence—VỊ Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào mắng nhiếc một vị Tỳ 


and 


who ¡nsults other monks 


Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác là phạm tội Tăng 

Tàn. 

Insuperable desire: Sự mong muốn không gì 

hơn—See Ten kinds of definitive mark of Great 

Enlightening Beings (6). 

Insuperable power of Buddha: Sức chẳng 

khuynh động của Như Lai—See Ten types of 

characteristIcs of manifestation ofa Buddha (8). 

Insurance (n): Bảo đảm——warranty— 

Guarrantee——Assurance——SecurIty. 

Intact (a): Còn nguyên vẹn. 

Integral directon of karma: Tổng Báo 

Nghiệp—See General karma. 

Integrated: Tổng hợp. 

Integration (n): Sự dung hợp—Hợp nhất. 

Inteprative mefhods: Catvari-samgraha-vastuni 

(sk)—Bốn pháp để dẫn dắt chúng sanh—Four 

elements of popularity—Four ways of leading 

human beings to emancIpation. Also called four 
means of Integration, four inteprative methods, 
four means of Integration, four attractions, four 

Dharmas of atfraction, or four all-embracing 

virftues—See Four elements of popularIty. 

Integrity (n): Sự chính trực—Liêm khiết—Thành 

thật. 

Intellect (n): Mati (sk)—Mind of 

discrimination—There are two kinds of Intellect: 

keen ¡ntellect and dull ¡intellec—Trí năng hay 
khả năng trí tuệ. Có hai loại trí: lợi trí và động 
trí —See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 

Kosa. 

Intellection (n): Trí Tác Vi—lIntellection is 

knowledge that obstructs enlightenment in Zen— 

Trí tác vi là trí làm chướng ngại cho sự thành tựu 

giác ngộ trong nhà Thiền. 

Intellectual (a): Trí Thức. 

l) Knowledge: Learning—Acquaintance—Trí 
thức. 

2) Jnana and Vijnana (skt): Trí và Thức —Jnana 
ISÃ non-attachment, whereas vijnana 1s 
attached to an external world of particulars— 
Trí là sự vô chấp, còn thức là bị ràng buộc 
vào một thế giới bên ngoài của các đặc thù. 

Intellectual approach to reality: Đường vào 

thực tại bằng tri thức. 


2286 


Intellectual Bodhisattva: Pannadhika- 
Bodhisatta (p)—Trí Tuệ Bồ Tát—A Bodhisattva 
must cultivate the wisdom and practice all 
paramitas for at least four asankheyas before he 
can achieve Anuttara Samyak Sambodhi. 
Intellectual Bodhisattvas are less devotlonal and 
more energetic. Óne person 1s seldom, If ever, 
pOSSesses these three characteristics. Intellectual 
Bodhisattvas the 
development of wisdom and on the practice of 
medifation than on observation of external forms 
of homaøge. They are always guided by reason and 
accept nothing on blind belief. They make no self- 
surrender, and are not sÏlaves either to a book or to 
an Iindividual. They prefer lonely meditation. With 
ther silent but powerful thought of peace 
radiating from their solitary retreat they render 
moral help to suffering humanity. Intellectual 
Bodhisattvas can attainn Buddhahood within a short 
period, Devotional Bodhisattvas take longer time, 
and Energetic Bodhisattvas take longer still—VỊ 
Bồ Tát phải tu tập trí tuệ và trải qua ít nhất bốn a 
tăng kỳ thực hành các ba la mật trước khi ngài có 
thể đắc a nậu đa la tam miệu tam bổ để. Trí Tuệ 
Bồ Tát ít nghiêng về lòng tin mà nghiêng về nỗ 
lực phát triển trí tuệ hơn. Ít khi nào một người, 
nếu không muốn nói là không bao giờ đạt được cả 
ba mặt trí tuệ, tín tâm và tinh tấn. Trí Tuệ Bồ Tát 
chỉ tập trung trí tuệ và tăng trưởng thiển định hơn 
là giữ oai nghi và hình thức bên ngoài. Trí Tuệ Bồ 
Tát luôn hành động theo lý trí chứ không bị dẫn 
dắt hoặc nô lệ bởi lòng tin. Trí Tuệ Bồ Tát thích 
thiển định. Với tâm ý tĩnh lặng mà mạnh mẽ tỏa 
ra năng lực an lạc khiến họ có thể chuyển hóa 
chúng sanh bớt khổ đau hơn. Trí Tuệ Bồ Tát có 
thể đạt giác ngộ trong thời gian ngắn, bậc Tín 
Tâm Bồ Tát phải trải qua một thời gian dài hơn, 
và bậc Tĩnh Tấn Bồ Tát phải trải qua một thời 
gian còn dài hơn nữa để đạt đến quả vị Phật. 
Intellectual cultivation: Trí dục. 

Intelleetual discernment: Trí năng sâu sắc. 


concenfrate TOF€ on 


Intellectual education: Cultivation or culture— 
Trí Dục. 

Intellectual explanation: Ý Giải—Sự giải thích 
của ý thức. 

Intellectual faculty: Jnasaki (skt)—Năng lực trí 
năng. 


Intellectual funcfioning of consciousness: 
Mana or Mano (p)—Manas (sk)—Ý thức hay 
Mạt na thức (thức thứ bảy, khả năng nhận thức và 
phân biệt của tri giác). 

Intellectual hindrances: Jneyavarana (skt— 
Hindrance of knowledge—Sở tri chướng—See 
Two hindrances. 

Intellectual power: Biện Tài —See Ten kinds of 
1ntellectual power of Great Enlightening Beings. 
Intellectual power of freedom from the 
darkness of doubt: Biện tài không u tối nghi 
hoặc nơi tất cả các pháp—See Ten kinds of 
1ntellectual power of Great Enlightening Beings. 
Intellectual power of gladdening all senftient 
beings according to their mentalifies: Biện 
tài tùy theo của tất cả chúng sanh làm cho họ 
hoan hỷ—See Ten kinds of intellectual power of 
Great Enlightening Beings. 

Intellectual power of not  arbitrarily 
discriminating among things: Biện tài vô 
phân biệt nơi tất cả các pháp —See Ten kinds of 
1ntellectual power of Great Enlightening Beings. 
Intellecual power of not being atfached to 
anything: Biện tài vô sở trước nơi tất cả các 
pháp—See Ten kinds of immtellectual power of 
Great Enlightening Beings. 

Intellectual power of not fabricafing 
anything: Biện tài vô sở tác nơi tất cả các 
pháp—See Ten kinds of intellectual power of 
Great Enlightening Beings. 

Intellectual power of realizing empfiness: 
Biện tài thấu rõ tánh không nơi tất cả các pháp— 
See Ten kinds of intellectual power of Great 
Enliphtening Beings. 

Intellectual power of receiving support 
from Buddha in all things: Biện tài Phật gia bị 
nơi tất cả các pháp—See Ten kinds of intellectual 
power of Great Enlightening Beings. 

Intellectual power of skill in differenfiation 
0f expressions of all truths: Biện tài văn cú sai 
biệt thiện xảo nơi tất cả các pháp —See Ten kinds 
of Iintellectual power of Great Enlightening 
Beings. 

Intellectual p0Wer of 
awareness of all truth: Biện tài tự giác ngộ nơi 





spontaneous 


2287 


tất cả các pháp —§ee Ten kinds of intellectual 
power of Great Enlightening Beings. 

Intellectual power of truthfully explaining 
all things: Biện tài chơn thật nơi tất cẩ các 
pháp—See Ten kinds of intellectual power of 
Great Enlightening Beings. 

Intellectual pride: Đại mạn—Đại pháp mạn— 
Atrrogance through possession of the Truth—Kiêu 
ngạo vì nắm được chân lý. 

Intellectual temperament: Buddhicarita (p)— 
Bẩm tánh thiên về tri thức —Wisdom—See Six 
kinds of temperament. 

Intellectual virtue: Wisdom virtue—Trí đức hay 
Tánh đức— Trí huệ hay sự thông biết về Phật tánh 
mà chúng sanh sẵn có—See Two kinds of virtue 
(A). 

Intellectual and virtue: Merit (potency) of 
perfect knowledge——Trí Đức— Trí và đức. 
Intellectualism: Chủ nghĩa lý 
Intellectualism, wherein the koan 1s forced to 
yield up 1s logical contents. This 1s one of the ten 
wrong ways Into which the Yogin may fall—Duy 
Trí, ở đây nó ép buộc công án khoác những nội 
dung luận lý. Đây là một trong mười lầm lạc mà 
thiển giả có thể bị rơi vào—See Ten wrong ways 
1nto which Zen practitioners may fall. 
Intellectuality: Lý trí— Trí năng. 
Intellectualization (n): Sự lý trí hóa. 
Intellectuals (n): Intellectual people—Các nhà 
trí thức. 

Intelligences: Pratishthapika (skÐ——Giác 
(biế) —Kiến Lập Trí Trí —See Two kinds of 
wisdom (B). 

(D According to the Lankavatara Sutra—Theo 
kinh Lăng Già: 

Pratishthapika (skt)—Kiến Lập Trí —This ¡is 
one of the two kinds of knowledge mentioned 
in the Lankavatara Sutra. The Intelligence 
sefs up all kinds of distinction over a world of 
appearances, aftaching the mind to them as 
real. Thus it may establish rules of reasoning 
whereby to give judgments to a world of 
particulars. It 1s logIcal knowledge, it is what 
regulates our ordinary life. But as soon as 
something 1s esfablished In order to prove 1t, 
that 1s, as soon as a proposition 1s made, 1t 
Sefs up something else at the same time and 


trí— 


l) 


øoes on fo prove 1tself against that something 
else. There 1s nothing absolute here. This 
seting or establishing is elsewhere 
designated as Samaropa. All where there are 
none reality. Owing these 
propostions defintely held up as true, 
Opposite ones will surely rise and there will 
take place a wrangline or conffOV€rsy 
between the opposing parties. The Buddha 
advised Bodhisattvas to avoid these one-sided 
views I order to atain a state of enliphtenment 
which ¡is beyond the postive as well as 
beyond the negative way of viewing the 
world—Đây là một trong hai loại trí được nói 
đến trong Kinh Lăng Già. Tức là cái trí kiến 
lập tất cả các loại phân biệt về một thế giới 
của các hình tướng, buộc cái tâm vào các 
hình tướng mà cho chúng là thực. Do đó, trí 
nầy thiết lập những nguyên tắc lý luận từ đó 
mà đưa ra các phán đoán về một thế giới của 
các đặc thù. Nó là một cái trí lý luận, nó là 
cái điều động cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta. Nhưng ngay khi một cái gì đó được 
xác lập để chứng tỏ nó, tức là ngay khi một 
mệnh để được tạo thành, đồng thời nó lại 
kiến lập một cái gì khác nữa và tiếp tục tự 
chứng tổ nó trái với cái gì khác ấy. Ở đây 
không có gì tuyệt đối cả. Sự kiến lập hay xác 
lập nầy được định nghĩa ở một chỗ khác là 
kiến lập. Kỳ thật ở mọi nơi không có cái gì là 
thực cả, do bởi mệnh để nầy được chấp chặt 
làm thực mà những mệnh đề đối lập chắc 
chắn sẽ sinh khởi và ở đấy sẽ xãy ra sự tranh 
cãi hay bài báng giữa các phe đối nghịch. Vì 
thế mà Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát phải 
tránh các biên kiến nầy để đạt tới một trạng 
thái chứng ngộ vượt khỏi lối nhìn xác định 
cũng như phủ định về thế giới: 

There are four establishments—Có bốn loại 
kiến lập: 

Characteristic marks: Lakshana (skt—Các 
tướng đặc thù. 

Definite views: Drista (sk)——Các kiến giải. 

A cause: Hetu (skt)—Nguyên nhân. 

A substance: Bhava (skt)—Hữu thể. 
According to the Awakening of Faith—Theo 
Khởi Tín Luận: There are four ¡intelligences 
or apprehensions mentioned ¡in the 


such in tO 


2288 


Awakening of Faith (Khởi Tín Luận)—Có 
bốn thứ giác ngộ theo Đại Thừa Khởi Tín 
Luận. 

I) The original apprehension: Bổn Giác— Tự 
tánh thanh tịnh tâm của hết thảẩy chúng sanh 
vốn dĩ ha vọng niệm và có đức chiếu minh. 

2) Resembling to apprehension: Tương Tự 
Giác Giác được tri kiến và tư hoặc mà lìa 
được chúng. 

3) Partial apprehension: Tùy Phần Giác—Từng 
phần đoạn vô minh, từng phân giác chân 
giáo. 

4) Enlightened apprehension: Cứu Cánh Giác— 
Đã đoạn hết căn bản vô minh, chứng được 
chân giác cứu cánh. 

Intelligence of  every being: 

enlightenment—Potential  enlightenment—Bổn 

giác—See Three kinds of enlightenments (B). 

Intelligence as the fundamenftal nature of 

the universe: Pháp Giới Thể Tánh Trí— 

Vairocana”s immeasurable cosmic energy and 

wisdom Interpenetrating all elements of the 

universe, one of the five kinds of wisdom of the 

Buddha used by the esoteric sects—Thánh Trí 

siêu việt (vô cùng vô tận) của Đức Đại Nhật Như 

Lai (trí thông minh như là tánh chất căn bản của 

Vũ trụ), một trong năm trí của chư Phật được dùng 

bởi Mật giáo. ** See Five kinds of knowledge. 

Intelligence keen as a blade, able to 

penetrate truth: Thông Lợi— Trí thông minh sắc 

bén như lưỡi dao, có thể xuyên qua chân lý. 

Intelligence of the living: Mind of the living— 

The living soul—Sïnh linh. 

Intelligence without calm meditation: Foolish 

wisdom——Cuỗng huệ. 

Intelligent (a): Of penetrative powers—Căn 

lợ—Thông minh. 

Intelligent 

nature. 


Inherent 


nature: Thần minh—Spiritual 
Intelligent spirit: Divine wisdom—Soul—Thần 
thức. 

Intelligence or stupid: Thông minh hay ngu 
dốt. 

Intelligence whereby a proposition ỉs set up: 
Pratishthapikabuddhi (skt—Kiến Lập Trí hay cái 
trí nhờ đó một mệnh để được thiết lập. 


Intelligentsia (n.pl): Giai cấp trí thức. 

Intend to do something: Be ¡nclined to do 
something—Có khuynh hướng làm điều gì. 
Intense (a): Tràn trễ. 

Intense happiness: Hạnh phúc tràn trể—See 
Happiness. 

Intense profound mìỉnd: Thâm tâm tăng 
thượng —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of intense 
profound mind of Great Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supremely pure Intense profound mind of all 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười Thâm tâm tăng thượng của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được thâm 
tâm tăng thượng thanh tịnh vô thượng của tất cả 
chư Phật—See Ten kinds of mind outstanding like 
a mounfain of Great Enlightening Beings. 
Intensity (n): Cường độ. 

Intensive (a): Mạnh kịch liệt (thuộc về cường 
độ)—§âu sắc (về thiển quán). 

Intention (n): Inclinaton—Chủ ý —Khuynh 
hướng—Ý hướng—Ý nguyện. 

(Purposeful) intention: Cố ý. 

Intenton to enter the Pure Land by 
thought: Ý Niệm Vãng Sanh—Intention to enter 
the Pure Land by remembrance or Invocation of 
Amitabha—Ý niệm vãng sanh bằng tưởng nhớ 
hay bằng cách tụng niệm hồng danh Đức Phật A 
Di Đà. 

Intentions of the mỉnd and the heart are like 
the horse and the ape: Tâm viên ý mã—Very 
difficult to bring under control. 

Intention to probe info the aftaïinment of the 
master: Thám Bạt—In Zen, there is a kind of 
queston that the questoner asked with the 
intention to probe ¡into the attainment( of the 
master. This kind of question must have been in 
vogue when Zen monasteries were every where 
established and the monks travelled from one 
master to another. A monk asked Fêng-Hsueh, 
“How ¡s It that one who understand not, never 
cherishes a doubt?” Fêng-Hsueh replied: “When a 
tortoise walks on the ground, he can not help 
leaving traces in the mud.”——Trong nhà Thiễn, có 
loại câu hỏi được hỏi với ý định thăm dò sở đắc 





2289 


của thầy. Loại câu hỏi nầy chắc chắn đã thịnh 
hành khi các Thiền viện được dựng lên khắp nơi 
và các nhà sư bái phỏng từ thầy nầy sang thầy 
khác. Một nhà sư hỏi Phong Huyệt: “Kẻ ấy không 
hiểu mà chưa từng có chút nghi, thế là làm sao?” 
Sư đáp: “Khi con linh qui trèo lên đất bằng, nó 
không thể không để lại dấu vết nơi đất bùn.”— 
See Eighteen kinds of questions. 
Intention to steal: Cố tình trộm cắp. 
Intenfional (a): Cố ý——Intentionally (Adv). 
Intentional action: Cetana (skt)—Tác ý (hành 
động tạo tác của ý thức). 
Intentional karma: Karma-vipaka (skÙ— 
Nghiệp Cố Ý-—Intentional karma, in contrast with 
unintentional karma (karma-phala)—Nghiệp gây 
tạo bởi sự cố ý, đối lại với nghiệp vô tình—See 
'Two kinds of karma (A). 
Inter (v): An táng——To bury——To interment. 
Inter the bones or body of a monk ỉn a 
stupa: Nhập tháp (mai táng xương cốt của một vị 
Tăng vào trong tháp). 
Interacfion (n): Sự tương tác—Hành động hỗ 
tương. 
Interactive realm: Interdependent realm—Diệc 
Hữu VI Diệc Vô Vị Pháp Giới hay Sự lý vô ngại 
pháp giới (cả hữu vi lẫn vô vi)—See Five forms 
of dharmadhatu. 
Interbeing Endlessly Interwoven: Trùng trùng 
Duyên khởi. 
l1) Interbeing Endlessly Interwoven, name of a 
kind of medifation on the manifestation of all 
phenomena  as  ¡nterdependent  This 
meditation can help free us from the concept 
of “unifty and diversity,” or “one and all.” This 
meditation can dissolve the concept of “me” 
because the concept of :self” is built on the 
opposition of unity and diversity. When we 
think of a speck of dust, a flower, or a human 
being, our thinking cannot break loose from 
the Idea of unity, of one, of calculation. We 
see a line between one and many, between 
one and not one. In daily lie we need this 
Just as a train needs a track. But If we truly 
realize the interdependent nature of the dust, 
the flower, and the human being, we see that 
unity cannot exIst without diversity. Unity and 
diversity Interpenetrate each other frecly. 


Unity 1s diversity. This 1s the principle of 
interbeng and ¡nterpenetraion of the 
Avatamsaka Sutra. Interbeing means ““This 1s 
that,” “That 1s this.” Interpenetration means 
“This 1s In that,” and “That Is in this.” When 
we mediate deeply on ¡nterbeing and 
1nferpenetration, we see that the idea of “one 
and many” is only a mental construct which 
we use fO confain reality, mụch as we use a 
bucket to hold water. Once we have escaped 
the confinement of this construct, we a re like 
a train breaking free of is rails to fly freely In 
space. Just as when we realize that we are 
standing on a spherical planet which 1s 
rotating around 1ts axis and around the sun, 
our concepts of above and below disintesrate, 
so when we realize the interdependent nature 
of all things,” we are freed from the idea of 
“one and many.” The Image of a Indra”s 
Jeweled net 1s used in the Avatamsaka Sutra 
to 1llustrate the Infinite variety of interactions 
and intersections of all things. The net 1s 
woven of an Iinfinite variety of brilliant gems, 
cach with countless facets. Each gem reflects 
1n Itself every other gem. In this vision, each 
øem contains all the other gems——Trùng trùng 
Duyên khởi là tên gọi của một loại thiển định 
về sự biểu hiện của mọi hiện tượng theo 
đường lối tương quan tương duyên. Phép 
thiển định này có thể giúp hành giả vượt 
thoát ý niệm về “một và nhiều,” hay “một và 
tất cả.” Chỉ có phép quán này mới có thể phá 
vỡ “ngã kiến” vì ngã kiến được thành lập trên 
thói quen nhận thức về sự đối nghịch của một 
và nhiều. Khi chúng ta nghĩ về một hạt bụi, 
một bông hoa, hay một con người, sự suy nghĩ 
của chúng ta không thể tách rời khỏi ý niệm 
về đơn vị, về một, và về sự tính toán. Chúng 
ta thấy có lần ranh giữa một và nhiều, giữa 
một và không. Trong cuộc sống hằng ngày 
chúng ta cần những thứ ấy như xe lửa cần 
đường rầy. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu 
được tự tánh của trùng trùng duyên khởi của 
hạt bụi, của bông hoa hoặc của con người, thì 
chúng ta sẽ thấy cái một và cái nhiều không 
thể rời nhau mà hiện hữu được, cái một và 
cái nhiều đi vào nhau không trở ngại, cái một 
tức là cái nhiều. Đó là ý niệm tương tức 


2) 


2290 


tương nhập của giáo lý Hoa Nghiêm. Tương 
tức có nghĩa là “cái này là cái kia, cái kia là 
cái này.” Tương nhập thì có nghĩa là “cái này 
trong cái kia, cái kia trong cái này.” Khi quán 
chiếu sâu sắc trên “tương tức tương nhập,” 
chúng ta có thể thấy ý niệm về “một và 
nhiều” chỉ là một trong những phạm trù ý 
thức mà chúng ta dùng để dung chứa thực tại, 
cũng như khi chúng ta dùng một cái xô để 
chứa nước. Khi chúng ta thoát ra khỏi phạm 
trù một và nhiều thì cũng như chiếc xe lửa 
thoát ra khỏi đường rầy để tự do bay lượn 
trên không trung. Cũng như chúng ta thấy 
được rằng chúng ta đang đứng trên một quả 
đất tròn, đang tự xoay quanh nó và xoay xung 
quanh mặt trời, chúng ta sẽ thấy ý niệm về 
trên và dưới ngày xưa bị phá vỡ, nhờ thấy 
được tánh tương tức tương nhập của mọi hiện 
tượng, chúng ta thoát khỏi ý niệm “một và 
nhiều.” Hình ảnh màng lưới của vua trời Đế 
Thích trong Kinh Hoa Nghiêm gợi ý cho 
chúng ta về “trùng trùng duyên khởi.” Mạng 
lưới này được kết bởi những hạt ngọc phản 
chiếu trong nó tất cả những hạt ngọc khác và 
hình ảnh của nó cũng được phản chiếu trong 
tất cả các hạt ngọc khác trên lưới. Như vậy, 
trên phương diện hình bóng, một hạt ngọc 
chứa tất cả các hạt khác, và tất cả các hạt 
ngọc khác đều chứa nó. 

To envision the 
relationships, which 1llustrate the character of 
interbeing and ¡interpenetration, 
pIcture a sphere which 1s composed of all the 
poinfs on 1s surface and all the points within 
1ts volume. There are extremely many poIn(s, 
yet without each of them the sphere does not 
exist. Now let us imagine connecting each 
poimnt with all the other points. First we 
connect point A to each of the other poInts. 
Then we connect point B with each of the 
others, including A, and so on until all the 
pOoInts are connected. Às you can see we have 
woven the points are connected . As you can 
see we have woven and extremely dense net 
intertwining all the points—Để có một ý 
niệm về mối liên hệ chằng chịt tượng trưng 
cho tính cách tương tức tương nhập, chúng ta 
có thể phác họa một quả cầu, được thành lập 


Interwoven nature of 


W€©€ can 


3) 


do sự có mặt của tất cả các điểm trên diện 
tích hình cầu cũng như trong lòng cầu. Có rất 
nhiều điểm, tuy vậy nếu thiếu một trong vô 
số điểm đó là khối cầu không được thành lập. 
Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng nối liền 
mỗi điểm trong khối cầu với tất cả các điểm 
khác trong khối cầu bằng những đường dây 
tưởng tượng. Trước tiên nối điểm A với tất cả 
các điểm khác. Sau đó nối điểm B với các 
điểm khác, kể cả điểm A, và làm như vậy 
cho đến khi tất cả các điểm đều được nối kết 
lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã tạo ra 
màng lưới vô cùng chăng chịt với các điểm. 

The prmciple of the Interbeing and 
1nterpenefration in the Avatamsaka Sutra 
refuses to accept the concept of Inner/Outer, 
big/smaill, one/many as real, it also refuses 
the concept of space as an absolute reality. 
With respect to time, the 
distinction between past, present, and future 


conceptual 


1s also destroyed. The Avatamsaka Sutra says 
that past and future can be put imto the 
present, present and past into future, present 
and future Into past, and finally all eternity 
into on ksana, the shortest possible moment. 
To summar1ze, time, like space, 1s síamped 
with the seal of interdependence, and one 
1nsfant contains three times: pasf, present and 
future. Not only does a speck of dust contain 
1n Ifself, Infinite space, It also contains 
endless time; in one ksana we find both 
infinite time and endless space—Phép quán 
tương tức tương nhập của giáo lý Hoa 
Nghiêmđã bao hàm sự phủ nhận ý niệm 
không gian như một thực tại tuyệt đối, bởi tư 
tưởng ấy phủ nhận luôn các ý niệm trong và 
ngoài, lớn và nhỏ, một và nhiều. Về thời 
gian, phép quán tương tức tương nhập của 
giáo lý Hoa Nghiêm lại phá bỏ luôn ý niệm 
phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị lai, cho 
rằng có thể đem quá khứ và vị lai đặt vào 
hiện tại, đem quá khứ và hiện tại đặt vào vị 
lai, đem hiện tại và vị lai đặt vào quá khứ, và 
đem tất cả thời gian đặt vào một niệm, tức là 
một khoảnh khắc rất nhắn. Tóm lại, thời gian 
cũng được biểu hiện trên nguyên tắc tương 
tức tương nhập như không gian, và một 
khoảnh khắc cũng chứa đựng được cả “ba 


4) 


2291 


đời”, nghĩa là toàn thể quá khứ, tương lai và 
hiện tại. Không những một hạt bụi chứa đựng 
trong chính nó một không gian “vô cùng” mà 
nó còn chứa đựng cả thời gian vô tận; trong 
một sát na khoảnh khắc chúng ta có thể tìm 
thấy cả thời gian vô tận và không gian vô 
cùng. 

According to the Avatamsaka Sutra, in the 
Interdependence of all things or interbeing, 
cause and effect are no longer perceived as 
linear, but as a net, not a two-dimensional 
but a system of. countless 
interwoven 1n all 
dimensional space. Not only do the organs 
contain in themselves the existence of all the 
other organs, but each cell contains In Itself 
all the other cells. One 1s present in all and all 
are present In each one. This is expressed 
clearly In the Avatamsaka Sutra as “One 1s 
all, all is one.” When we fully grasp this, we 
are freed from the pitfall of thinking of “one” 
and “many,” a habit that has held us trapped 
for so long. When we say, “One cell contains 
1n 1íself all the other 
misunderstand that there is some way that 
one cell”s capacity can be stretched to ft all 
the others Inside of it. We mean that the 
presence of one call implies the presence of 
all the others , since they cannot exIst 
independently, separate of the others—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, trong “trùng trùng duyên 
khởi” (sự nương tựa vào nhau trùng trùng lớp 
lớp để có mặt), nhân quả không nằm theo 
chiều dài (trong đó một nhân đưa đến một 
quả) mà thể hiển chằng chịt; không phải là 
một màng lưới hai chiều như một mạng nhện 
mà là nhiều màng lưới giao nhau trong một 
không gian nhiều chiều. Không những một bộ 
phận của cơ thể chứa trong nó sự hiện hữu 
của tất cả các bộ phận khác của cơ thể, mà 
mỗi tế bào trong cơ thể cũng chứa đựng sự có 
mặt của toàn thể các tế bào trong cơ thể. Một 
có mặt trong tất cả và tất cả có mặt trong 
một. Điều này được diễn tả một cách rõ ràng 
trong Kinh Hoa Nghiêm “Một là tất cả, tất cả 
là một.” Một khi chúng ta nắm vững được 
nguyên lý “một” và “tất cả”, tức là chúng ta 
thoát khỏi cái bẫy suy tưởng sai lầm đã giam 


one, nets 


directons ¡in  multi- 


cells” do not 


hãm chúng ta từ bấy lâu nay. Khi chúng ta 
nói, “một tế bào chứa đựng tất cả các tế bào 
khác,” chúng ta đừng hiểu lầm là dung tích 
của một tế bào có thể bao hàm được mọi tế 
bào, và mọi tế bào có thể chui vào trong một 
tế bào, mà chúng ta muốn nói “sự có mặt của 
một tế bào chứng minh được sự có mặt của 
tất cả các tế bào khác, vì chúng không thể 
hiện hữu độc lập và riêng lẻ với nhau được. 
Intercede (v): Can thiệp. 
Interconnected: Nối liền liên tiếp. 
Intercontextual: Hỗ tương cảnh ngộ. 
Interdepence of phenomenal and noumenal 
realm: Lý sự vô ngại pháp giớ—See Four 
dharma realms. 
Interdependence of all things: Trùng trùng 


Duyên  khởi—See Interbeng  Endlessly 
Interwoven. 

Interdependent (a): Phụ thuộc lẫn nhau. 
Interdependent  causes: Phan Duyên— 


Something to lay hold of, a realifty, cause, basIs, 
similar to an old man relies on his cane (the mind 
likea monkey, the thought like a horse)—Tâm 
nương vịn vào cảnh sở mà khởi lên, giống như 
người già vịn vào cây gậy mà đứng lên (tâm thay 
đổi lúc thế nây lúc thế khác, tùy theo sự vật của 
thế giới bên ngoài, giống như con vượn chuyển 
cây, hay con ngựa vô cương). ** See Pratyaya. 

Interdependent Origination: Pratitya- 
samutpada (skÙ—Lý Nhân Duyên—Dependent 
Originalon—A  commonly accepted term for 
Twelve Nidanas—lnterdependent originatlon— 
Dependent causaton—Conditioned co-arising or 
co-production—AlIlI things in the phenomenal 
world are brought into being by the combination 
Of various cause and conditions (Twelve links of 
Dependent Origination), they are relatve and 
without substantially or self-entity. The Buddha 
always expressed that his experlence of 
enliphtenment in one of two ways: either In terms 
of having understood the Four Noble Truths, or in 
terms of having understood  ¡nterindependent 
Origination. Conversely, He often said that, In 
order to attan enliphtenment, one has to 
understand the meaning of these truths—Đây là 
danh từ dùng cho Thập Nhị Nhân Duyên. Mọi vật 
trong thế giới hiện tượng, duyên khởi duyên sanh, 


2292 


là sự phối hợp của những nguyên nhân và điều 
kiện khác nhau (bởi Thập Nhị nhân duyên). 
Chúng hiện hữu tương đối và không có thực thể. 
Đức Phật thường bày tỏ rằng Ngài giác ngộ bằng 
một trong hai cách, hoặc hiểu rõ Tứ Diệu Đế, hay 
am tường Lý Nhân Duyên. Ngược lại Ngài nhấn 
mạnh muốn đạt được giác ngộ người ta phải hiểu 
rõ những chân lý ấy. ** See Twelve links of 
cause and effect. 
Interdependent realm: Interactive realm— 
Diệc Hữu Vì Diệc Vô Vị Pháp Giới hay Sự lý vô 
ngại pháp giới (cả hữu vi lẫn vô vi)—See Eive 
forms of dharmadhatu. 
Interdict (n): Lệnh cấm. 
Interdict narcoftics: Bài trừ ma túy. 
Interested: Thích thú. 
Interesting Sutra: Adhyardhasatika- 
Prajnaparamita-Sutra (skt)—Kinh Đại Lạc Kim 
Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Đà ——Also 
called “The Interesting Sutra” or “The Interesting 
Prajna Sutra.” lt stressed on the essence of the 
Tantric schools that taupht how to practce and 
become a Buddha ïn this very life. The sutra was 
translated into Chinese by Amoghavajra—Còn 
được gọi là “Lý Thú Kinh” hoặc “Bát Nhã Lý 
Thú Kinh.” Đây là tinh yếu giáo lý của Mật Tông, 
dạy cách tu hành thành Phật ngay trong đời nầy. 
Kinh được Ngài Bất Không dịch sang Hán tự. 
Interfere (v) with: Can dự vào——To intervene— 
To meddle. 
Interim (n): Thời kỳ trung gian. 
Interiorize (v): Nội tại hóa. 
Interlocking fingers: Phản xoa hợp chưởng— 
Một trong mười hai cách chấp tay, đan bện những 
ngón tay vào nhau—One of the twelve forms of 
folded hands. 
Intermediary (a): Ở giữa. 
Intermediary assembly: Đối Cáo Chúng—The 
intermediary for the Buddha”s address to the 
assembly, especially Ananda—Người làm trung 
gian (đặt ra những câu hỏi) cho Phật thuyết pháp 
cho tứ chúng, đặc biệt là Ngài A Nan. 
Intermediate (a): 
I1) Bất định—See Three modes of the Buddhaˆs 
teaching of the Southern secfs. 


2) Thuộc về trung gian—Người trung gian hòa 
giải. 
Intermediate capacity: Middle capacity— 
Trung Căn —See Three cultivated levels. 
Intermediate colors: Gián Sắc—Intermediate 
colors, 1.e. not primary colours; In contrast with 
the five primary colours—Màu phụ, đối lại với 
năm màu chính—See Five primary colors. 
Intermediate dhyana sfage: Trung Gián 
Định—The stage between two dhyana-heavens 
(form and formlessness)—Còn gọi là Trung Gián 
Tam Muội, Trung Gián Tịnh Lự hay Trung Gián 
Thiển. Trung gián tam muội là thiển định của Đại 
Phạm Thiên Vương chứng được giai đoạn thiển 
định giữa sắc giới và vô sắc giới. **See Vitarka 
and Vicara. 
Intermediate doctrine: Interrelated doctrine, 
one of the three branches of Sakyamuni Buddha”s 
teachinge—Thông giáo, một trong ba chi của giáo 
pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni—See Three 


Sakyamunis teachings and Four perilods of 
teaching (2). 

Intermediate existence: Trung Ấm— The 
Intermediate existence between death and 


reincarnation, a staøe varyIng from seven tfo forty- 
nine days, when the karma-body wIll certainly be 
reborn—Còn gọi là Trung Hữu là sự hiện hữu 
giữa lúc chết và lúc đầu thai, giai đoạn thay đổi từ 
bảy đến 49 ngày —See Intermediate existence 
body. 

Intermediate existence body: Antara-bhava 

(skt——Thân Trung Hữu. 

(ŒD The meanings of the Intermediate Existence 
Body—Nghĩa của Thân Trung Hữu: Bardo 
stage—The Sfaøe 
death and rebirth. Its the 49-day-long process 
death and rebirth. If there is an antecedent 
existence body, then, naturally, there has to 
be an Intermediate Existence Body and an 
After Existence Body. Intermediate means 
middle, or in between two lives of the present 
and future. Existence means present, or 
currently Inhabifating. Because the karmic 
retribution are concrete and not emptiness. 
Thus, because of the genuineness of karmic 

1t 1S called Existence. The 


1ntermediate between 


Consequences, 
1ntermediate existence body means the body 


qI) 


Ù) 


2293 


to be inhabited after the antecedent body. In 
other words,once a sentient being's dstiny 
ends, he or she must abandon the antecedent 
exis(ence body. Once this happens, that body 
wIll decay, the five agøregates wIll separate, 
that person's  spirt the 
antecedent existence body. And before 
inhabiing the affer existence body or the 
body of the future life, the spirit of this 
individual will exist in a period where 1t will 
take on a new realm. During this time, the 
spirit will enter a transitional period as they 
1mmediately exist as another entifty or Inhabit 
a different body called Intermediate existence 
body—Giai đoạn giữa lúc chết và lúc đi đầu 
thai. Đây là tiến trình chết và tái sanh trong 
vòng 49 ngày. Hễ có thân tiền hữu, thì đương 
nhiên là phải có thân trung hữu và thân hậu 
hữu. Trung có nghĩa là ở khoảng giữa, ở giữa 
của hai khoảng đời nầy và đời sau. Hữu là 
hiện có, hay đang mang lấy. Vì cái quả báo 
do nghiệp tội của thân tiền hữu đã gây tạo là 
có chứ không phải là Không. Chính thế nên 
mới được gọi là Hữu. Thân Trung Hữu là 
thân kế sau của thân tiền hữu. Nói cách khác, 
tất cả các loại chúng sanh hữu tình sau khi 
mạng chung tức là đã bỏ thân tiền hữu rồi. 
Khi đó thân xác hoàn toàn bị hư hoại, ngũ ấm 
chia la, tứ đại phân ly, thần thức liền thoát 
ngay ra khỏi xác thân tiền hữu, trước khi chưa 
thọ lấy thân hậu hữu tức là thân của đời sau, 
thì thần thức nây ở vào trong giai đoạn thọ 
cảm lấy một cảnh giới khác. Trong lúc nây, 
thần thức ở vào trong một giai đoạn chuyển 
tiếp ngắn và mang lấy một thân thể khác gọi 
là thân trung hữu—See Antara-bhava. 

Sftapes Of of the 
1ntermediate existence body—Các giai đoạn 
thọ báo của Thân Trung Ấm: 

The first 49 days or the period of 
determination of karmic retributions—GIal 
đoạn 49 ngày đầu hay thời kỳ minh định 
nghiệp báo: According to Venerable Thích 
Hải Quang ¡in the Philosophical Conversations 
wih Buddhist Followers, the intermediate 
body 1s by 
1nfinitesimally small agøregates; therefore, 1t 
1s also called the Intermediate Skandha Body. 


and will leave 


Various retributions 


©Xistence formed five 


2) 


The Intermediate skandha body has many 
different characteristics, but, in general, there 
are fwo fypes of form appearances: one 1s 
having a beautiful form appearance, the other 
1s having a dreadful form appearance. Before 
the Intermediate skandha body assumes the 
after existence body or the future body, 1t 
must pass through a period of forty-nine days 
in order to determine 
karmic retribution, I.e., judement day. This 1s 
fO assume responsibililes for the various 
karmic activities, 


each Individual”s 


whether wholesome or 
unwholesome, taken when the individual still 
had the antecedent existence body or when 
stll alive. The Ksitigarbha Sutra taught: “The 
great demon of Iimpermanence makes no 
appointments yet 1t comes, the spirifs of the 
dead are confused and delirious not knowIing 
whether meritorious or transgression. For 
forty-nne days, like 
darkness and deafness, not knowing what will 
happen, or they may be at various underworld 
courthouses to go on trials for their karma. 
Once decisions are made, they will follow 
their karma to reap the karmic retributions.”: 
Theo Thượng Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gởi 
Người Học Phật, thân trung hữu do năm ấm vi tế 
kết thành, cho nên nó còn có tên là Thân Trung 
Âm. Thân trung ấm nây có nhiều hình sắc khác 
nhau, nhưng đại khái có hai loại chánh: loại hình 
sắc xinh đẹp, và loại hình sắc xấu xí. Trước 
khi thân trung ấm thọ cảm lấy thân hậu ấm 
sẽ phải trải qua một thời gian dài 49 ngày để 
minh định nghiệp báo, tức là cảm thọ lấy các 
nghiệp nhân, hoặc thiện hoặc ác, mà kẻ Ấy 
đã gây tạo trong lúc còn mang thân tiền hữu. 
Kinh Địa Tạng có dạy rằng: “Quỷ vô thường 
không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mù 
chưa rõ là tội hay là phước, trong 49 ngày như 
ngây như điếc, hoặc ở tại các ty sở để biện 
luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong, thời 
cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo.” 

The period of transiion beyween life——GIal 
đoạn thọ thân hậu hữu: The antecedent 
exIstence body or the skandha existence body 
1s not reborn (reincarnated) into another life, 
but must pass through a period of 49 days of 
determinaton of karmic 


the existence 1s 


retributlons or 


2294 


transition between life. In other words, right 
after the spirit escapes from the antecedent 
existence body and becomes the Intermediate 
existence body, it Is led by that Individual”s 
karmc effect, depending on the karmic 
retributions (various merifs and transøressions 
created when that being still had the 
antecedent existence body) to get reborn into 
the next life in the six realms of existence. 
Thus, the Ksiigarbha Suữra taught: 
“Supposing once a person dies, within the 
first forty-nine days, for that person”s beneflt, 
loved ones are willing to cultivate and form 
many meriforlous and wholesome practices, 
then 1t is possible to free completely that 
spirit of the dead from the varlous evil paths 
to be reborn in Heaven or In the Human 
realm to reap the varlous luxuries and 
hapiness. Not only that, but the curently living 
loved ones will also benefit greatly. Family 
and friends know when alive, their loved one 
who died recently, had created many 
unwholesome karmic deeds, and will have to 
endure of hell. 
Through love and compassion for their loved 
one, they follow the Buddha's *eachinss, take 
the persons place 
Virtuous, meritorious, and wholesome deeds 
sụch as make donations, charity work, free 
trapped animals, chant sutras, recite Buddhaˆs 
name and mantras, etc. Thereafter, use thse 
merifs and virtues to dedicate and pray for the 
deceased spirit when that spirit still exiIsts 
with the intermediate existence body and has 


the karmic retributions 


{O prAcfiC© VarIOuS 


not yet been reborn or reincarnated to another 
life. If family and friends are able to do all 
these, the deceased”s Intermediate skandha 
body wIll be able to eradicate and overcome 
his or her transøressions to varying degprees. 
That person will be able to abandon the evil 
paths and be reborn to Heaven or Human 
realms to enjoy the various happiness and 
luxuries: Thân trung hữu hay thân trung ấm 
không liền được đi đầu thai chuyển kiếp sau 
khi thoát ra khỏi xác thân tiền hữu, mà bắt 
buộc phải trải qua 49 ngày để thẩm định 
nghiệp quả. Nói cách khác, ngay sau khi thần 
thức thoát ra khỏi xác thân tiền hữu và trở 


3) 


thành thân trung hữu, liền bị nghiệp nhân dẫn 
dắt tùy theo nghiệp báo mà đi đầu thai 
chuyển kiếp, tức là thọ lấy thân hậu hữu 
tương xứng với tội phước mà thân tiền hữu đã 
gây ra, để tiếp tục trôi lăn trong sáu nẻo luân 
hổi. Chính vì thế mà Kinh Địa Tạng dạy: 
“Như sau khi người đã chết, lại có thể trong 
vòng 49 ngày thân quyến vì người ấy mà tu 
tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho 
người chết đó ra khỏi hẳn chốn ác đạo, được 
sanh lên cõi trời hoặc trong cõi người, hưởng 
lấy sự vui sướng mà thân quyến hiện tại cũng 
được rất nhiều lợi lạc.” Như vậy, nếu thân 
nhân người quá cố biết rằng lúc đương đời 
người nầy đã gây tạo nhiều ác nghiệp, tất 
phải thọ báo nơi địa ngục. Vì thương xót 
người quá vãng nên đứng ra làm các công 
đức, phước lành như bố thí, phóng sanh, và trì 
tụng kinh chú, rồi đem những công đức ấy mà 
hồi hướng cho hương linh người quá cố trong 
khi người ấy vẫn còn mang thân trung ấm chớ 
chưa đi đầu thai chuyển kiếp. Làm được như 
vậy, hương linh người quá cố sẽ được tội tiêu, 
chướng diệt, ha hẳn chốn ác đạo mà sanh về 
cõi trời người, thọ lấy những điều an vui sung 
sướng. 

Special unique 
condiions of the ¡intermediate existence 
body—Trường hợp thọ báo đặc biệt của thân 
trung hữu: As usual, the 
exIstence body must go through seven cycles 
wih seven days in each cycle. Only 
thereafter, the spirit 1s able to receive the 
futurte body. However, there are special 
situaftlons where the intermediate body does 
not need to go throuph that ordinary 
transiional period. These sentient beIngs, 
after leaving their antecedent bodies, their 
spirits will immmediately be liberated to the 
appropriate heavens accordinply to the1r 
meris and spiritual achievements, or be 
condemncd to hell Iimmediately without 
havng to pass throuph the ordinary 
transitional period of forty-nine days of the 
1ntermediate skandha body——Thường thì thân 
trung hữu phải trải qua một thời gian chuyển 
tiếp là bốn mươi chín ngày, sau đó mới cảm 
thọ lấy thân hậu hữu. Tuy nhiên, cũng có 


and karmic  retribution 


Intermediate 


b) 


C) 


2295 


những trường hợp đặc biệt mà thân trung hữu 
không cần phải trải qua giai đoạn chuyển tiếp 
thông thường nầy. Những chúng sanh nầy sau 
khi đã bỏ thân tiền hữu rồi thì thần thức hoặc 
liền được siêu thoát về các cõi trời tương 
xứng như trời dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới; hoặc bị đọa thẳng xuống địa ngục, chớ 
không phải trải qua giai đoạn 49 ngày thông 
thường của thân trung ấm: 
When the sentient beings were alive with 
body,  they 
extraordinary amount of wholesome karma, 
planted the fruit of the ten wholesome deeds 
to the highest level with regard to the various 
Heavens of Desires, Form, and Formlessness: 
Chúng sanh khi còn mang thân tiền hữu đã 
gây tạo những nghiệp nhân cực thiện, tức 
gieo nhân thập thiện bậc thượng thuộc các 
cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
When the sentient beings were alive with 
body,  they 
amount of 


antecedent created an 


antecedent created an 
extraordinary 
karma, the most evil and wicked deeds, such 
as gulilty of violating the four offenses, five 
betrayals, ten evils, belonging to the great 
Avichi Hell: Chúng sanh khi còn mang thân 
tiền hữu đã gây tạo những nghiệp nhân cực 
ác, như phạm tội tứ trọng hay ngũ nghịch, 
thập ác, thuộc đại địa ngục A Tỳ —See 
Parajika and FIve betrayals. 

Besides, there Is one more ftype of sentient 
beings who are beyond limifs; they also do 
not need to go through the transition period, 
do not experlence having the Intermediate 
body, nor are they a part of the three worlds 
and the six realms of existences. These 
sentient beings are those when alive with the 
body, the  Buddha 
Dharma to cultivate and practice Buddha 
Reciftation by developing Faith and Vow to 
gan rebirth to the Ulimate Bliss World. After 
abandoning the antecedent body, their spirIts 
will transcend through the Three Worlds, 
relying on the rescuing vow powers of the 
Bodhisattvvas and Buddhas. Withn a spli 
momeit, they wIll transform to gain rebirth to 
the Ulumate Bliss World of the Amitabha 
Buddha and attain a place ¡in the Jjeweled 


unwholesome 


antecedent followed 


lotus throne and eternally escape from the 
conditions of the cycle of rebirths, life, death, 
etc.: Ngoài ra, còn có một loại chúng sanh 
ngoại hạng, không cần phải trải qua giai đoạn 
thân trung ấm và cũng không bị lệ thuộc vào 
trong ba cõi sáu đường, đó là những chúng 
sanh khi còn mang thân tiền hữu đã y theo 
pháp Phật tu hành, như niệm Phật và phát 
lòng Tín Nguyện cầu sanh Cực Lạc. Các 
chúng sanh ấy sau khi bỏ thân tiền hữu rồi thì 
thần thức liền siêu thoát ngang qua ba cõi, 
nương theo nguyện lực nhiếp thọ của chư 
Phật, Bồ Tát, trong khoảng sát na, lập tức 
được hóa sanh ngay về cõi nước Cực Lạc của 
Đức Phật A Di Đà, ngự trên tòa sen báu, vĩnh 
viễn thoát khỏi các cảnh luân hồi sanh tử. 


(HIDSpecial characteristics of the Intermediate 


skandha body—Đặc điểm của Thân Trung 
Ấm: Usually, the Intermediate body wIll 
remain only for seven days. If it is unable to 
find a place to get reborn within that time, 
then it must die and come back to life again 
as an Intermediate body. But, in general, this 
period will not last more than seven cycles of 
seve days each before It is able to be reborn 
and acquire an after existence body. When 
the Intermediate body dies, It can return Just 
as 1t was before or depending on the karmic 
reflection, It can transform and change Into an 
1ntermediate body of another realm before 1t 
acquires an after existence body through 
reincarnation. When the intermediate body 1s 
nearing extncion and 1s about to be 
reincarnated, at that time, depending on the 
various karma created by the Individual, each 
will see and perceive different realities, 1... 
while living those who created many karma 
of killing various animals such as slaughtering 
DIES, øgoatfs, efc., then at this time, suddenly all 
they will see 1s those various animals they 
have killed In the past  They may see 
butchers slaughtering animals or the sounds 
of animals screaming In agony. Because this 
1s a reflection of the karma they created. 
Suddenly, the Intermediate body will give 
rIse to the state of Joy and yearning to be near 
what they are seeing and hearing. Upon 
reachng ther destinaton, they will be 


2296 


Iimpeded by their environment and will no 
longer be able to free themselves from 1t. In a 
split moment, their intermediate body 1s dead 
as they acqurre the after existence body—— 
Thân trung ấm chỉ lưu trụ được bẩy ngày. 
Như không tìm được chỗ thọ sanhtrong thời 
hạn ấy thì phải chết đi sống lại, nhưng đại 
khái không quá bẩy lần tức 49 ngày thì phải 
thọ sanh lấy thân hậu hữu. Thân trung hữu 
khi chết đi, hoặc sanh trở lại y như thân trước, 
hoặc do nơi nghiệp nhân chiêu cảm có thể 
biến đổi thành ra thân trung hữu của loài 
khác trước khi thọ thân hậu hữu. Khi thân 
trung hữu sắp diệt để thọ lấy thân hậu hữu, 
bấy giờ tùy theo các hành nghiệp đã gây tạo 
mà cảm thấy có nhiều tướng trạng khác nhau. 
Những kẻ gây nghiệp sát, như lúc sanh tiền 
chuyên nghề giết heo, dê, vân vân thì lúc đó 
tự nhiên thấy toàn là những loài vật ấy. Hoặc 
mắt thấy có những kẻ hàng thịt tay còn cầm 
dao, búa làm thịt, hoặc tai nghe tiếng thú vật 
kêu la. Bởi do túc nghiệp chiêu cảm nên thân 
trung ấm tự nhiên sanh tâm yêu thích, muốn 
đến nơi ngắm nhìn. Khi đến nơi rồi liên bị 
các cảnh sắc đó làm cho trở ngại không thể 
nào thoát ly được. Trong chớp mắt, thân trung 
hữu liên bị diệt mà thọ lấy thân hậu hữu. 


(V)Intermediate Existence Body born to the evil 


l) 


paths—Thân Trung Ấm sanh về các đường 
ác: In the Great Heap Suữra, the Buddha 
taught: “Those beings 
committed evil karma, when they are about to 
die, and are going to fall into evil paths. They 
wil feel extremely terrified. 
Depending the theIr 
indivdual karma, they will see different 
Images of the various evil paths appear.”— 
Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy: 
“Những chúng sanh nào tạo nên ác nghiệp, 
lúc sắp lâm chung sắp bị đọa vào ác đạo, tự 
nhiên có lòng buồn thảm, kinh sợ. Tùy theo 
nghiệp của mình chiêu cảm mà tự thấy tướng 
trạng của các đường ác hiện ra.” 

The intermediate body 1s about to be born In 
the Asura realm will see varilous beautiful 
and 1rresistible gardens. In these gardens, 
there are a varlety of rings of flames rolling 
around everywhere. When seeing these 


senfient who 


sad and 


on reflection of 


2) 


3) 


Images and they bring Joy and elation to the 
spirit, this means that spirit will be born In this 
realm. The intermediate body about to enter 
the Asuras, through a recollections of the 
spirit karmic power, suddenly wIll see a large 
area of dim light, develop a yearning for If, øO 
into that domain and reborn: Thân trung ấm 
sắp sửa chuyển sanh về cõi A Tu La, thì sẽ 
thấy những vườn cây khả ái, xinh đẹp, trong 
đó có những vòng lửa lẫn lộn chuyển xoay. 
Nếu thấy cảnh tượng đó mà đem lòng vui vẻ 
đi đến xem, tức là bị sanh về nẻo nây. Thân 
trung ấm nào sắp sửa chuyển thân vào nẻo A 
Tu La, do sức nghiệp chiêu cảm tự nhiên 
trước mặt thấy một vùng ánh sáng lờ mờ, liền 
khởi lòng ưa thích, đi vào trong đó, liền bị thọ 
sanh. 

The Iintermediate body is about to be born as 
a dog or pig will offten see amny beautiful 
young ladies; the spirit will give rise tfo 
attachment and yearning to chase after them. 
Consequently, this spirit will be born in that 
realm: Thân trung ấm sắp sanh vào loài chó 
heo thường thấy nhiều cô gái đẹp, liền sanh 
tâm ưa thích chạy theo. Do nhân duyên đó 
mà bị thác sanh vào cõi Ấy. 

The intermediate body is about to be born as 
other types of animals will feel suddenly 
there 1s a gust of wind twisting so forcefully it 
1S Impossible to Oppose 1t. Ór It may see 
infinite demons spreading and coming closer, 
Or  terrifying lightening 
overhead, etc. Ör it may see fog covering, 
mountain splifting, water crashing, and the 
spirit wIll be terrified as 1t runs away Into 
trees, bushes, and caves, in order to hide or 1t 
may see three large holes with the colors of 
white, red, and black, and wIll jump to hide. 
At that very moment, the spirit has entered 
the womb, when eyes are open, 1t will realize 
1t has acquired the body of various animals 
such as a fox, leopad, snake, etc.: Thân trung 
ấm sắp đọa vào các loài bàng sanh tự nhiên 
cảm thấy có luồng gió mãnh liệt cuốn xoay 
không sao cưỡng lại được. Hoặc thấy vô số 
quỷ thần đến gần, hoặc thấy sấm chớp phủ 
lên đầu ghê rợn, hoặc thấy sương giăng mù 
mịt, núi lở, nước cuốn âm âm, thần thức sợ 


thunders and 


4) 


5) 


2297 


hãi, chạy trốn vào trong rừng bụi, hang đá để 
ẩn thân, hoặc thấy những hố lớn màu trắng, 
đỏ, đen, liền nhào xuống ẩn núp. Ngay khi đó 
là thần thức đã bị lọt vào trong bào thai, vừa 
mở mắt đã thấy mình thọ thân dị loại như 
chồn, beo, rắn, vân vân. 

Those to be 
condemned to the path of hungry ghost 
suddenly will see before them appear a vast 
and endless desert, without any vegetation or 
see only holes, dead and dry weeds, etc. The 
intermediate body which sees a great area of 
faded red light, feels a yearning and a wish to 
go there to play. The moment of entry 1s 
when the spirit Is at at the point of rebirth in 
the realm of Hungry Ghosts: Thân trung ấm 
sắp sửa đọa vào đường ngạ quỷ, thình lình 
thấy trước mặt hiện ra một bãi sa mạc rộng 
lớn thênh thang, không cây cối, hoặc chỉ thấy 
toàn là những hang hố, cây cỏ khô héo. Lúc 
ấy tự thấy mình bị gió nghiệp thổi đến nơi đó, 
trong khi thẳng thốt, liền bị thác sanh về 
đường ngạ quỷ, chịu nhiều nóng bức, đói khát 
vô cùng. Thân trung ấm nào thấy ánh sáng 
màu đỏ nhạt, khởi niệm ưa thích muốn vào 
dạo chơi trong đó. Ngay khi đi vào liền thọ 
thân loài ngạ quỷ. 

The intermediate body 1s about to be born In 
Hell suddenly will begin hearing sounds of 
very sad and melancholy songs, these are the 
sounds of prisoners agInizing and screaming 
in hell; next darkness will appear, houses 
made out of black and white 1ron, very 
melancholy looking, similar to being at a 
funeral. lt may see deep holes and caves; the 
roads are unclear. At that time, It will see 
1fself getting chased by feroclous demons 
with weapong In hand forcing It to enter these 
areas. Once it is in there, it will lose all 
freedom and will be reborn In the realm of 
hell. Depending on each spiris” 
retribution, It must endure Infinite pains and 
sufferings. The Iintermediate body which sees 
a great area of murky light similar to black 
smokes, feels a yearning and a wish to øo 
there to play. The moment of entry 1s when 
the spirit Is at the point of rebirth in Hell: 
Thân trung ấm sắp sanh về đường địa ngục, 


Intermediate bodies about 


karmic 


a) 


b) 


bên tai bỗng nhiên nghe có tiếng những bài 
ca hát hết sức buồn râu, bi thẩm, đó là những 
tiếng kêu la rên siết của tội nhân dưới địa 
ngục; kế đến lại thấy cảnh giới mù mịt, tối 
tăm hiện ra trước mặt, nhà cửa sắc đen hoặc 
trắng đượm đầy màu tang chế, âm u, hoặc 
thấy hang hố sâu thắm, đường xá lờ mờ. Lúc 
ấy thấy chính mình bị các loài quỷ dữ tay 
cầm binh khí xua đuổi đi vào trong đó, khi 
vào rồi thì thân không được tự do, liền bị thác 
sanh vào trong địa ngục, tùy theo nghiệp báo, 
chịu vô lượng thống khổ. Thân trung ấm nào 
thấy ánh sáng mờ đục như khói đen, khởi 
niệm ưa thích muốn vào dạo chơi trong đó. 
Ngay khi bước vào liền bị thọ thân địa ngục, 
chịu vô lượng nỗi thống khổ. 


The ¡ntermediae body about to be 
condemned to øglacial hell through the 
reflection of the spirits karmic powWer, 


suddenly will feel like an intolerable inferno. 
lt then encounters the cold aIr rising from the 
glacial hell and will feel cool and refreshed. 
ls thouphts give rise to yearnng and 
1mmediately will fly In search of that place to 
be cool. Once reaching this place, 1t 1s reborn: 
Thân trung ấm sắp sửa bị đọa vào địa ngục 
hàn băng, do nơi sức nghiệp chiêu cảm, thân 
thể bỗng nhiên sanh ra nóng bức không 
kham, gặp hơi lạnh ở nơi hàn ngục xông lên, 
tự cảm thấy mát mẻ dễ chịu, liền khởi lòng 
ưa thích vội bay tìm đến nơi đó để cho được 
mát mẻ, liền bị thác sanh vào đó. 

Intermediate body is about to be condemned 
to the inferno hell, through the reflection of 
the spiriIfs karmic power, suddenly will feel 
an extreme and ¡ntolerable cold. It then 
encounters the hot aIr rising from the Inferno 
hell and will feel warm and comfortable. Its 
thouphts  give yearming 
Iimmediately will fly 1m search for that 
warmth. Once reaching this place, 1t 1s reborn: 
Thân trung ấm sắp sửa bị đọa vào viêm nhiệt 
địa ngục, do sức nghiệp chiêu cảm, bổng 
nhiên thân thể cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, 
khó thể kham nổi. Gặp hơi nóng ở hỏa ngục 
xông lên, tự nhiên cảm thấy ấm áp dễ chịu, 
liền khởi lòng ưa thích, vội vã tìm bay xuống 


Tise  t(O and 


2298 


nơi đó để sưởi ấm, ngay khi ấy là lúc thọ 
sanh. 

c) The body be 
condemned to the odorous hell (foul smelling 
hell), throuph the reflection of the spirit's 
karmc power, suddenly will 
intolerable and strong fraprance (perfume 
wishes to fine that it vecomes nauseous. At 


1ntermediate about to 


sense and 


that time, 1ts mind wishes to find other foul 
smelling odor to neutralize that good scent. It 
then encoulters the foul odor rising from 
odorour. As a result, It is reborn In the 
odorous hell: Thân trung ấm sắp sửa bị đọa 
vào địa ngục xú uế (hôi thúi), do nơi sức 
nghiệp chiêu cảm, bỗng cảm nhận được một 
mùi thơm ngào ngạt đến mức không kham. 
Bấy giờ trong tâm liền khởi niệm muốn tìm 
một mùi hôi thúi nào đó để lấn át mùi thơm 
kia. Gặp hơi thúi từ ngục phẩn uế xông lên, 
liền sanh tâm niệm ưa thích, liền bay đến nơi. 
Do nhân duyên đó, liền bị thác sanh trong 
ngục phẩn uế. 

Intermediate Grade Afflictions: Trung Tùy 

Phiền NÑão—See Fifty-one Dharmas interactive 

with the Mind. 

Intermediate kalpa: Antara-kalpa (skt—Biệt 

Kiếp—Small kalpas—Tiểu Kiếp —See Antara- 

kalpa. 

Intermediate land of transformation: Phương 

Tiện Hóa Thân Độ—Nơi Phật A Di Đà xuất hiện 

hóa thân—Where Amitabha appears 

transformation-body. 

Intermediate and perfect schools: Thiên 

viên—Hinayana and Mahayana—Thông giáo và 

Viên giáo của tông Thiên Thai. 

Intermediate realization: Pratyaksha (skt)— 

Hiện Chứng. 

l1) The Iimmediate realization of enliphtenment 
OT NITVAHA: 
perception—Nhận thức ngay liền diệu quả. 

2) When an object appears before a sense- 
organ, the latter perceIves If and recog1z€s 1t 
as something external. This 1s Immediate 
knowledge, forming the basis of all other 
forms of knowledge: Khi một sự vật xuất hiện 
trước một cơ quan cảm giác hay căn thì cơ 
quan nây nhận thức nó và nhận biết nó là 


in his 


Inner realizaton—Immediate 


một cái gì ở bên ngoài. Đây là cái biết ngay 

liền, tạo thành nên tảng cho tất cả các hình 

thức biết khác. 
Intermediate retribution: Hiện Báo —Present- 
lie recompense for good or evil done in the 
present life. For example, If wholesome karma 
are created In this life, 1t 1s possible to reap those 
meriforIous retributions In this present lIfe; 1f evil 
karma are committed in this life, then the evil 
consequences will occur ¡in this life—Quả báo 
hiện đời cho những hành động tốt xấu trong hiện 
tại. Thí dụ như đời nây làm lành thì ngay ở đời 
nầy có thể được hưởng phước; còn đời nầy làm 
ác, thì ngay ở đời nầy liền bị mang tai họa. 
Intermediate state:  Antarabhava (sk—A 
Bardo (tib)—Thân Trung Ấm——According Tibetan 
Buddhism, after death beings enter a so-called 
“intermediate state” in which they acqurre a 
subtle body that endures until they experience 
Varlous intense sounds, siphts, efc..., which are 
products of their own minds. This 1s considered to 
be a time of great danger, as beings may react to 
their experlences 1n ways that cause them to be 
reborn in lower rebirth situations (gatfI). Ít can also 
be a tine of great opportunty, as beings may 
make choIces that lead them to higher rebirths, or 
even buddhahood. There are six Bardo states, 
according to the Kagyupa order: l) Bardo 
between bính and death, which refers to the 
normal waking state between birth and death; 2) 
Dream Bardo, the period between falling asleep 
and awakening; 3) Meditation Bardo, a sfate of 
cessation in which the senses are withdrawn from 
external objects of observation; 4) Bardo of 
becoming, the period between the moment of 
death and rebirth; 5) Reality Bardo, the time of 
unconsciousness that beings experilence when 
overwhelmed by death, so called because during 
this time the mind returns fo 1s prImordial nature; 
and 6) Bardo of birth, which begins at the moment 
of rebirth Into a new lifetime, Iimmediately after 
the bardo of becoming—Theo Phật giáo Tây 
Tạng, sau khi chết chúng sanh đi vào cái gọi là 
“Thân Trung Ấm”, nơi đó họ được một cái thân vi 
tế chịu đựng cho đến khi nào họ kinh qua những 
âm thanh hay cảnh giới cực mạnh... là sản phẩm 
của tâm họ. Đây là giai đoạn được xem như cực 
kỳ nguy hiểm vì chúng sanh có thể phản ứng với 


2299 


những sự kinh qua này theo chiều hướng khiến họ 
sanh vào hạ tam đồ. Mà đây cũng là cơ hội lớn 
cho họ được sanh vào thượng tam đồ, hay ngay cả 
việc đi đến Phật quả. Có sáu trạng thái “Thân 
Trung Ấm”: 1) trạng thái thức tỉnh bình thường 
giữa sanh và tử; 2) trạng thái mơ màng giữa ngủ 
và thức; 3) trạng thái ngừng đọng trong đó các 
giác quan rút khỏi ngoại cảnh được quan sát bên 
ngoài; 4) trạng thái giữa tử và sanh; 5) trạng thái 
tâm thức ngập tràn bởi sự chết và tâm thức trở về 
trạng thái nguyên sơ của nó; 6) trạng thái tái sanh 
vào một đời sống mới. 

** See Intermediate existence body. 
Intermediate state of existence: Antara-bhava 
(skÐ——Trung Hữu (Tâm sau khi chết)—One of the 
four kinds of bhava, the ¡intermediate state Of 
existence between death and reincarnation—Một 
trong bốn thứ “hữu,” quả báo trong khoảng giữa 
đời hiện tại và vị lai (giữa lúc chết và lúc tái 
sanh)—See Three states of mortal existence (C). 
Interment (v): An táng——To bury——To inter. 
Interminable: Bất tuyệt—Endless. 
Intermingling cause Hòa hợp 
Nourishing cause, one of the five causes (four 
elements of earth, water, fire and wind which are 
the causers or producers and mainfainers of 
infinite forms of nature (results)—Một trong năm 
nguyên nhân—See Five causes (B). 

Internal (a): Bên trong. 

Internal Aspect: Nội Phận—One of the two 
aspects of living beings. According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the Internal aspecfs as 
follows: “Ananda! The Internal aspect refers to 
what occurs Insode living beings. Because of love 
and defilement, they produce the falseness of 
emotlons. When 
without cease, they can create the fluids of love. 
That is why living beings” mouths water when 
they think about delicilous food. When they think 
about a deceased person, either with fondness or 
with anger, tears wIll flow from their eyes. When 
they are greedy for wealth and Jewels, a current 
of lust will course through their hearts. When 
confronted with a smooth and supple body, therr 
minds become attached to lusfful conduct and 
from both male and female organs will come 


nhân— 


these emotions accumulate 


sponfaneous secretlons. Anandal Although the 
kinds of love differ, their flow and oppression 1s 
the same. With this moisture, one cannot ascend, 
but will naturally fall. This 1s called the “internal 
aspect.`”—Một trong hai phần của chúng sanh. 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về nội phận như 
sau: “Ông A Nan! Nội phận là phần trong của 
chúng sanh. Nhân các ái nhiễm, khởi ra tình hư 
vọng. Tình chất chứa mãi, mới sinh ra nước ái. 
Cho nên chúng sanh tâm nhớ món ăn ngon, trong 
miệng chảy nước. Tâm nhớ người, hoặc thương 
hay giận, rưng rưng nước mắt. Tham cầu của báu, 
tâm phát ra thèm, lộ ra ngoài thân thể. Tâm đắm 
sự dâm dục, hai căn nam nữ tự nhiên chảy nước. 
Ông A Nan! Các ái dục, dù riêng khác, nước chẩy 
vẫn đồng nhau. Thấm ướt chẳng lên được, tự 
nhiên phải sa xuống. Đó gọi là nội phận.”—See 
Two aspects. 

Internal demons and external demons: Nội 
Ma Ngoại Ma—Tf we allow Internal demons arise 
or spring up, external demons will immediately 
come to infiltrate to destroy our thousand years 
(Iives after lives) of cultivation—Nếu chúng ta để 
nội ma khởi dậy thì lập tức ngoại ma sẽ kéo đến 
phá nát công trình tu tập ngàn đời của ta. 
Internal đharma: Nội pháp. 

Internal discipline: Nội kỷ——A practiioner who 
seeks conftrol from within, compared with the one 
who aims at control ny physical diseipline—Hành 
giả tìm cầu sự kiểm soát bên trong so với vị 
hướng đến oai nghi phong cách bên ngoài. 
Internal distracfion: Mental confusion—Nội 
tán—Nội tấn loạn—See Five senses of mental 
distraction. 

Internal doctrines of a sect: Giáo Nộ—Within 
1nstruction In the sect or church; especially those 
who receIve normal Instructions or teaching from 
the scriptures or writen canon—Giáo nội của 
tông phái là tông phái nương vào những lời dạy 
của Đức Phật trong kinh điển. 
Internal and exfernal: 
obJective——Nội ngoại. 
Internal form: Giả Sắc—Invisible or internal 
form, i.e. spiritual form—Vô biểu sắc hay hình 
thức bên trong, như hương vị không có hình thể. 


SubJective and 


2300 


Internal formations: Nội kết The Sanskrit 
word for “internal formation” 1s “Samyojana.” lt 
means “to crystallize.” Everyone of us has 
1nternal formations that we need to take care of. 
With the practice of meditation we can undo these 
knots and experience transformation—Tiếng Bắc 
Phạn cho danh từ “nội kết” là “Samyojana.” Nó 
có nghĩa là “kết tỉnh” hay “đóng cục lại.” Mọi 
người chúng ta ai cũng có nội kết cần phải được 
chăm sóc. Với thiển tập chúng ta có thể tháo gỡ 
được nội kết và đạt được sự chuyển hóa. 


]) 


2) 


3) 


In our consciousness there are blocks of pain, 
frustraton called 
They are also called knots 
because they file us up and obstruct our 
freedom—Trong tâm thức của chúng ta có 
những khối của niềm đau khổ, giận hờn, và 
bực bội khó chịu, gọi là nội kết. Chúng cũng 
được gọi là những nút thắt, hay những giây 
quấn hay phiền trược bởi vì chúng trói buộc 
chúng ta và làm cản trở sự tự do của chúng 
ta. 
After a while, it become very difficult for us 
to transform, to undo the knots and we cannot 
the ths crystal 
formation—Sau một thời gian dài, nội kết 
càng trở nên khó khăn cho chúng ta chuyển 
hóa hay tháo gỡ, chúng ta có thể dễ dàng bị 
mắc kẹt trong khối nội kết này. 
Not all internal formations are unpleasant. 
There are also pleasant internal formations, 
but they still make us suffer. When you taste, 
hear, or see something pleasant, then that 
pleasure can become a sfrong Internal knot. 
When the obJect of your pleasure disappears, 
you miss It and you begin searching for 1t. 
You spend a lot of time and energy trying to 
experience 1t again. If you smoke marijuana 
or drink alcohol, and begin to like it, then 1t 
becomes an Internal formation In your body 
and In your mind. You cannot øet it off your 
mind. You wIll always look for more. The 
strensth of the Internal knot 1s pushing you 
and controlling you. So internal formations 
đeprive us of our freedom—Không phải nội 
kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm 
ái nhưng nội kết êm ái cũng có thể gây nên 
đau khổ. Khi thấy, nghe, hoặc thưởng thức 


anger, and I1nternal 


formations. 


ease constriction of 


4) 


5) 


6) 


những øì chúng ta thích, sự ưa thích đó sẽ trở 
thành một nội kết. Khi những gì chúng ta ưa 
thích không còn nữa, chúng ta sẽ thèm nhớ và 
đi tìm. Chúng ta để nhiều thì giờ và tâm lực 
để tìm hưởng lại những khoái lạc đó. Càng 
ngày chúng ta càng khao khát. Chúng ta sẽ bị 
sức mạnh của nội kết thúc đẩy, chế ngự và 
cướp mất tự do của chúng ta. 

When someone 1nsults us, or does something 
unkind to us, an internal formation 1s created 
1n Our consciousness. If we don”t know how fo 
undo the internal knots and transform them, 
the knots will stay there for a long time. And 
the next time someone says something or 
does something to us of the same nature, that 
internal formation will ørow stronger. As 
knots or blocks of pain In us, our internal 
formatlons have the power to push us, to 
dictate our behavior—Khi một người nào đó 
sỉ nhục chúng ta, hay làm việc gì đó không tử 
tế với chúng ta thì nội kết sẽ kết tụ trong tâm 
thức của chúng ta. Nếu chúng ta không biết 
cách tháo gỡ những nội kết này và chuyển 
hóa chúng, thì chúng sẽ nằm trong tâm thức 
chúng ta rất lâu. Sau đó có ai lại nói hay làm 
những chuyện tương tự như vậy với chúng ta 
thì những nút thắt ấy sẽ lớn mạnh hơn. Nội 
kết hay khối đau nhức trong chúng ta, có 
năng lực thúc đẩy và ép buộc chúng trong 
cách chúng ta hành xử. 

Falling In love is a big Internal formation. 
Once you are in love, you think only of the 
other person. You are not free anymore. You 
cannot do anything; you cannot study, you 
cannot work, you cannot enjJoy the sunshine 
or the beauty of nature around you. You can 
think only of the object of your love. So love 
can also be a huge internal knot—Tình yêu là 
một nội kết rất lớn. Khi yêu bạn chỉ còn nghĩ 
tới người bạn yêu. Bạn không còn sự tự do. 
Bạn không làm được gì cả, bạn không học 
hành được, không làm việc được, và không 
thể thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên quanh bạn. 
Bạn chỉ còn nghĩ tới đối tượng tình yêu của 
bạn. Vì thế mà tình yêu có thể là một khối 
nội kết rất lớn. 

Pleasant or unpleasant, both kinds of knots 
take away our liberty. Thatfs why we should 


7) 


8) 


2301 


guard our body and our mind very carefully, 
to prevent these knofs from taking root In us. 
Drugs, alcohol, and tobacco can create 
I1nternal formations In our body. And anger, 
craving, Jealousy, despalr can create Internal 
formations in our mind—Dễ chịu hay không 
dễ chịu, cả hai thứ nội kết này đều làm chúng 
ta mất tự do. Vì vậy cho nên chúng ta phải 
cẩn thận bảo vệ không cho nội kết bắt rễ 
trong chúng ta. Ma túy, rượu và thuốc lá có 
thể tạo nên nội kết trong thân. Và sân hận, 
thèm khát, ganh ty, và thất vọng có thể tạo 
nên nội kết trong tâm của chúng ta. 

Anger Is an Internal formation, and since 1t 
makes us suffer, we try our best to get rid of 
1t. Psychologists like the expression “getfing 1t 
out of your system.” As a Buddhist, you 
should generate the energy of mindfulness 
and take gøood care of anger every time It 
manifests throusgh meditaton practice—Sân 
hận là một nội kết, và vì nó gây khổ đau cho 
nên chúng ta phải tìm cách diệt trừ nó. Các 
nhà tâm lý học thích dùng từ “tống khứ nó ra 
khỏi cơ thể chúng ta.” Là Phật tử, bạn nên 
tạo năng lượng của chánh niệm và chăm sóc 
tử tế sân hận mỗi khi nó hiện đến qua tu tập 
thiền định. 

Mindfulness does not fight anger or desparr. 
Mindfulness 1s there In order to recognize. To 
be mindful of something 1s to recognize that 
something 1s the capacity of being aware of 
what is going on 1n the presen(t moment. 
According to Most Venerable Thích Nhất 
Hạnh in “Anger,” the best way to to be 
mindful of anger ¡is “when breathing 1n I know 
that anger has manifested in me; breathing 
out I smile towards my anger.” This 1s not an 
act of suppression or of fighting. Ít is an act of 
T€COgn1ZiIng. Once we© Trecogniz€e Our anger, 
we are able to take good care of 1t or to 
embrace 1t with a lot of awareness, a lot of 
tenderness— Chánh niệm không bao giờ đánh 
phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ 
có mặt để nhận diện. Chánh niệm về một cái 
gì là nhận diện sự có mặt của cái đó trong 
hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được 
những gì đang xảy ra trong hiện tại. Theo 
Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm 


9) 


10) 


11) 


“Giận,” cách tốt nhất để tỉnh thức về sân hận 
là “khi thở vào tôi biết sân hận phát khởi 
trong tôi; thở ra tôi mỉm cười với sân hận của 
tôi.” Đây không phải là bức chế hay đánh 
phá sân hận. Đây chỉ là nhận diện. Một khi 
chúng ta nhận diện được sân hận, chúng ta có 
thể chăm sóc một cách tử tế hay ôm ấp nó 
với sự tỉnh thức của chính mình. 

Mindfulness recognIzes, 
presence, accepts and allows 1t to be there. 
Mindfulness 1s like a big brother who does not 
suppress his younger brother”s suffering. He 
simply says: “Dear brother, Ïm here for you.” 
You take your younger brother In your arms 
and you comfort him. This 1s exactly our 
practice—Chánh niệm nhận diện và chấp 
nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm 
cũng như người anh cả, không bức chế hay 
đàn áp đứa em đau khổ. Chánh niệm chỉnói: 
“Em thân yêu, có anh đây sẵn sàng giúp đỡ 
em.” Bạn ôm ấp đứa em của bạn vào lòng và 
an ủi vỗ về. Đây chính là sự thực tập của 
chúng ta. 

Our anger Is us, and our compassion 1s alsO 
us. To medifate does not mean to fight. In 
Buddhism, the practice of meditation should 
be the pracice of embracing 
transforming, not of fightine—Cơn giận của 
chúng ta chính là chúng ta, và từ bi cũng 
chính là chúng ta. Thiển tập không có nghĩa 
là đánh phá. Trong đạo Phật, thiển tập là 
phương pháp ôm ấp và chuyển hóa, chứ 
không phải là đánh phá. 

When anger comes up In us, we should begin 
(O practice mindful breathing riph( away: 
“Breathing in, I know that anger 1s in me. 
Breathing out, Ï am taking good care of my 
anger. If you don”t know how to treat yourself 
with compassion, how can you treat another 
person with compassion? When anger arIses, 
continue to practlce mindful breathing and 
mindful walking to generate the energy of 
mindfulness. Continue to tenderly embrace 
the energy of anger within you. Anger may 
continue to be there for some time, but you 
are safe, because the Buddha 1s ¡in you, 
helping you to take good care of your anger. 
The energy of mindfulness 1s the energy of 


IS aWare Of IS 


and 


2302 


the Buddha. When you practice mindful 
breathing and embracing your anger, you are 
under the protection of the Buddha. There 1s 
no doubt about 1t: the Buddha 1s embracing 
you and your anger lot of 
compassion—Khi cơn giận khởi dậy trong 
chúng ta, chúng ta phải bắt đầu thực tập hơi 
thở chánh niệm ngay tức khắc. “Thở vào tôi 
biết cơn giận đang có trong tôi. Thở ra, tôi 
chăm sóc cơn giận của tôi.” Nếu bạn không 
biết cách chăm sóc bạn với tâm từ bi thì làm 


wih a 


sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm 
từ bi cho được? Khi cơn giận nổi dậy, hãy 
tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước 
chân chánh niệm để chế tác năng lượng 
chánh niệm. Chúng ta tiếp tục nâng niu năng 
lượng của cơn giận trong chúng ta. Cơn giận 
có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng chúng 
ta sẽ được an toàn, bởi vì Đức Phật đang có 
mặt trong chúng ta, giúp chúng ta chăm sóc 
cơn giận. năng lượng chánh niệm là năng 
lượng của Phật. Khi thực tập hơi thở chánh 
niệm và ôm ấp cơn giận chúng ta đang được 
Phật bảo hộ. Không còn øì để nghi ngờ, Phật 
đang ôm ấp chúng ta và cơn giận của chúng 
ta trong từ bị vô lượng. 
Internal hindrances: 
mental hindrances—Nội chướng—Những chướng 
ngại xuất phát từ bên trong. 
Internal influence of the bhutatathata: 
Buddha spirituality—lnternal perfuming of the 
bhutatathata—Chân như nội huân (hương thơm từ 
bên trong hay ảnh hưởng của chân như, pháp tánh 
của chân như là sự cảm hóa từ bên trong trong. 
Chân như là tự tánh thanh tịnh tâm mà ai ai cũng 
đều có, là pháp thân của chư Phật. Pháp thân nầy 
có khả năng trừ bỏ vọng tâm ở bên trong. Còn 
bên ngoài thì nhờ hai báo thân và hóa thân của 
chư Phật để lại giúp đở huân tập. Nhờ đó mà 
chúng sanh dần dần phát tâm Bồ Đề, chán cõi thế 
tục và cầu thành Phật). 
Internal instruction: Within ¡instruction—Giáo 
Nội —Within ¡instruction ¡n the sect or church; 
especially those who receive normal Instructions 
or teaching from the scrIptures or writfen canon—— 
Giáo nội của tông phái là tông phái nương vào 
những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển. 


Internal obstacles or 


Internal ordinary: Nội phàm—The internal 
ordinary are the zealous, who are advancing 
throuph the next three groups of stages up to the 
fortieth—Chánh hành giáo pháp tiến gần tới tam 
Thánh vị —See Two ordinary ranks. 

Internal ordinary believers: Nội phàm—See 
Internal ordinary, and Two ordinary ranks. 
Internal organs: Nội tạng—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of Iinternal organs of Great Enlightening 
Beings. Enlipghtening Beings who abide by these 
can attainn the ¡ndestructible internal organs of 
great knowledge with supreme virues of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười tạng của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy thời được thiện căn vô thượng, 
tạng đại trí huệ bất hoại của Như Lai—See Ten 
kinds of Internal organs of Great Enlightening 
Beings. 

Internal percepfion: Nội tưởng—Nội Thức— 
Tâm thức—Tâm thức đối với ngoại cảnh—Mind 
and conscilousness—The mind and cogniton— 
Mind and 1s contents. According to the Kosa 
Sastra, the two are considered as identical in the 
Abhidharma-Kosa, but different in Mahayana— 
Theo Tiểu Thừa Câu Xá Luận thì tâm và thức 
giống nhau, nhưng trong Đại Thừa thì lại khác 
nhau. 

Internal perfuming or influence of the 
bhutatathata: Buddha spirituality— Chân như 
nội huân. 

Internal practice: Chuyển hóa nội tâm. 
Internal Realms: Nội Cảnh —Internal realms 
are also called “realms of the Self-Mind” because 
they do not come from outfside, but develop from 
the mind. Those who do not clearly understand the 
truth that “the ten thousand dharmas are created 
by the mind,” think that all realms come from the 
outside. This 1s wrong. When the practitioner 
reaches the stage of mutual Interpenetration of 
mind and realms, completely severing external 
conditions, the seeds of latent dharmas in the 
Alaya suddenly 
themselves. For the Buddha Recitation or manfra- 
chanting practitioner, the power of the Buddha's 
name or the mantra penetrates deep into the mind, 
eliciing a reaction from the wholesome or evil 


CONSCIOUSne©SS manifest 


2303 


seeds In the Alaya consciousness. The realms that 
result are very complex and usually appear ¡in 
dreams, or even when the practitioner is awake 
and striving to recite the Buddha°s name. In 
Buddhism, this condiion 1s called “Changing 
manifestations of the Alaya conscIousness.” In the 
dreaming scenes, If the events or scenes result 
from evil seeds, the practitioner may see various 
Specles of worms crawling out of his body, or 
wiIfness himself, night after night, removing from 
his body six or seven loathsome creatures with 
many limbs, such as scorpions or centipedes. Ôr 
else, he may see varilous specles of wild animals 
and or spIrits or ghosts Such realms are 
innumerable and cannot al be described. In 
genral, Individuals greatly afflicted with greed, 
who are miserly and wicked, usually see marks of 
men and women, snakes and serpents and odd 
specles with white features and forms. Those 
harboring a great deal of anger and resentment 
usually see tigers and leopards or strangøe specIes 
with red forms and features. Those who are 
heavily deluded usually see domestic animals, 
clams, oysters, snails or different specles with 
black forms and features. The above, however, 1s 
merely that 
everything will be exactly as described. If the 
scenes 1n his dream come from good wholesome 
seeds, the practiioner sees tall trees and exotic 
flowers, beautful scenery, bright adorned with 
nets of pearls. Or else, he sees himself eating 
succulent, fraprant food, wearing 
garments, dwelling in palaces of diamonds and 
other precious substances, or flying hiph In open 
space. Thus, in summary, all the seeds of the ten 
Dharma Realms are found in the minds of sentient 
beings. If wholesome seeds manifest themselves, 
practitioners the of Buddhas, 
Bodhisattvas, human, and celestial beings; 1f evil 
karma 1s manifested, they wIftness scenes from the 
wretched three Evil Paths. If the cultivator has 
followed externalist ways in past lives, he usually 
sees his body emitting electric waves, or his soul 
leaving the body to roam, meeting demons, ghosts 
and the like, to discuss politics and the rise and 
fall of countries and empires. On the other hand, 
when the practitioner”s mind 1s pure, he will know 
1n his dreams about events that will occur three or 


Indicative; ¡it does not mean 


ethereal 


VICW realms 


fours days, or seven or eight months, hence. In 
general, those who have cultivated In previous 
lives wIll Iimmediately see auspicious realms 
when reciting the Buddha”s name. Those with 
heavy karma, lacking merit and virtue, wIll 
usually see evil realms when they begin Buddha 
Recitaion. In time, these evil omens will 
disappear and øgradually be replaced with 
auspicilous omens. If the practiioners efforts 
have reached a high level, there are times during 
his walking hours when all deluded feelings 
suddenly cease for a while, body and mind being 
at ease and free. At other times, the practitioner 
may recIfe for four or five hours but feel that the 
time was very short, perhaps two or three minutes. 
Ór else, at times during recifation, wholesome 
omens will appear. At other times, unconsciouslÌy, 
his mind experiences great contentment and bliss. 
Sometimes, he realizes for a split second that 
mind and realm are both empty. At other times, 
Just by hearing or seeing something once, he 
becomes awakened to the truth of suffering, 
emptiness, 1mpermanence Ño-Self, 
completely severing the marks of self and others. 
These occurrences are too numerous to be fully 
described! A layman was once reciting the 
Buddha's the dark. 
Suddenly he saw two types of flowers, red ones 
and white ones, springing up all over the floor, 
reachng as hiph as the edge of his bed; 
meanwhile, other flowers were dropping like rain 
from the sky. Another layman, while kneeling 
down to recite the Buddha”s name, suddenly saw 
a red lotus flower appear before the altar, its bud 
gradually opening up and disappearing after a few 
minutes. There was yet another layman who, 
during recifation, would suddenly see everything 
around him disappear. In front of his eyes would 
appear the scene of an immense ocean, calm and 
still, with no wind or waves whafsoever; countless 
huge, multicolored lotus blossoms would spring up 
on the ocean surface. Afterward, the ocean scene 
would disappear, to be replaced by scenes of 
mountains, with verdant herbs and flowers, 
luxuriant century-old trees, and, by and by, a 
temple complex, sumptuous and magmificent. 
Then the temple and mountains would disappear, 
to be replaced by scenes of Jewelled nets coming 


and 


name while seated ¡in 


230 


together then drawing apart, drawing apart then 
coming together again. There are, in general, 
many such scenes. Visionary scenes such as the 
above, called “internal realms” or “realms of the 
Self-Minnd,” have their origin In a thought of 
peace and stillness, or are caused by wholesome 
seeds generated by Buddha or Mantra Recitation. 
They appear suddenly and are lost Iimmediately. 
The practitioner should not be attached to them, 
thnking that they are real, nor should he 
remember them fondly. It is an extreme mistake 
to develop nostalgia for them, thinking how 
ethereal, calm and peaceful, beautiful and well- 
adorned they were, they day-dream about them, 
to forget them, longing for thelr 
reappearance. The ancienfs have criticized such 
thoughts as “scratching In advance and waiting for 
the Itch.” This 1s because these scenes have their 
origin In diligent exertion and appear temporarly. 
They have no true existence. We should realize 
that when the practitioner exerfs a certain level of 
efforts, the scenes and features particular to that 
level wIll appear naturally. Take the example of a 
traveller who views different scenery as he passes 
along various stretches of the road. If he has not 
reached home, yet develops such an attachment 
and fondness for a particular scene along the road 
that he refuses to proceed, his travel wIll be 
Iimpeded. He will then be helplessly lost in the 
midst of his Journey, not knowing when he will 
finally return home to rest. The practitioner 1s like 
that traveller; 1f he becomes attached to and fond 
of temporary realms and scenes, he will never 
atfain the true realms. Were he to dream of them 
to the point of Insanify, he would be destroyed by 
demons and wasfte an entire lifetime of practice! 
The Diamond Sutra states: “Everything In this 
world that has marks 1s 1llusory; to see marks as 
not marks 1s to see the Tathagata.” Everything 
that has marks refers here to compounded, 
conditioned dharmas. Tose marks canot be said 


unable 


either to exist or not to exIstf, or fo be true or false. 
Delusion arise precisely because unenlightened 
senfient beings discriminate, become attached and 
think that these marks exIst or do not exIst are real 
or are false. Even the fondness which some Zen 
practiioners develop for samadhi, upon entering 
concentraton and experiencing this Immense, 


empty, still, transparent, peaceful and free realm, 
falls Into the category of “having marks.” The 
same ¡is true when these practiioners, once 
awakened to a certan loffty, transcendental 
pnciple, Joyfully grasp at it. Once there are 
marks, there is delusion. “ “lo see marks” means fo 
see such marks as auspIcIous or evil, øood or bad, 
dirty or clean, existent or non-existent, Buddha or 
sentient beings, even the realms of the FIive 
Skandas or the Six Dusts, etc. “As not marks” 
means seeing but neither becoming attached to 
nor reJecting them, Just letting everything be. Why 
should we not reject them? It is because makrs, 
while illusory, are not non-existent. This Is not 
unlike the reflection of the moon in the waft€r. 
Althouph the reflected moon 1s not real, this does 
not mean that there 1s no illusory mark of 
moonlight. Therefore, IÝ we see marks appear 
while we are cultivating, we should disregard 
them and redouble our efforts, just like the 
traveller, who views varled scenery en route but 
must push forward to reach home quickly. “To see 
the Tathagata” is to see the original Buddha 
Nature, to see the Way. In summary, all states of 
mind, from those described above to the state of 
one-pointedness of mind, belong to the category 
of “internal realms.” 
aSp€CfS: 

affainment.” 


These realms have two 
“Partial 
appear 
temporarily and disappear immediately. “Partial 


“Attainment-like” and 


“Atfainment-like” realms 
atfainment” realms are those that once achieved, 
we have forever, because we have actually 
attained a part of True Thusness. Regardless of 
whether It ¡1s Internal or external, IÝ It 1s 
“attainment-like” 1t is not a True Realm; 1t 1s 
merely a full understanding of some of the 
manifestaions of the True Mind. Practiioners 
who truly seek liberation should not confuse these 
aspects, taking attainment-like marks for the True 
Realm. Attainment-like marks are like a dark, 
leaden sky which suddenly clears, thanks to the 
winds which temporarily push away the dark 
clouds, leting a few rays of sunlipht through 
before the sky becomes overcast again. They also 
resemble the “mark” of smoke just before the fire, 
that people used to get when they rubbed two 
pleces of wood together. The True Realm can be 
likened to the bright sunlight in a clear and calm 


2305 


sky. It is like rubbing pieces of wood together and 
already having fire. However, we should not 
underestimate atfainment-like marks, as they 
demonstrate the genuine existence of the True 
Realm. If, from that level, we diligently redouble 
our efforts, the True Realm 1s not that far away 
after all—Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh 
giới, vì cảnh giới nầy không phải từ bên ngoài 
vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm phát 
hiện. Những người không hiểu rõ lý “Vạn pháp 
duy tâm” cho rằng tất cả cảnh giới đều từ bên 
ngoài đến, là lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành 
giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt ngoại 
duyên, thì chủng tử của các pháp tiểm tàng trong 
tạng thức liền phát ra hiện hạnh. Với người niệm 
Phật trì chú, thì công năng của Phật hiệu và mật 
cú đi sâu vào nội tâm, tất gặp sự phản ứng của 
hạt giống thiện ác trong tạng thức, cảnh giới phát 
hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra 
trong giấc mơ, hoặc ngay trong khi tỉnh thức lúc 
đang dụng công niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng 
thái nầy là “A Lại Da Biến Tướng.” Trong giấc 
mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện, hành giả hoặc 
thấy các loài sâu trong mình bò ra, hoặc thấy nơi 
thân có loại nhiều chân giống như bò cạp, rết, 
mỗi đêm mình gở ra năm bảy con; hoặc thấy các 
loài thú ma quái, cảnh tượng rất nhiều không tả 
xiết được! Đại khái người nhiều nghiệp tham 
nhiễm, bỏn xẻn, hiểm độc, thường thấy tướng 
nam nữ, rắn rết, hoặc dị loại sắc trắng. Người 
nhiều nghiệp sân hận, thường thấy cọp beo, hoặc 
đị loại sắc đỏ. Người nhiều nghiệp si mê, thường 
thấy loài súc vật, sò ốc, hoặc dị loại sắc đen. Tuy 
nhiên, đây chỉ là ước lược, không phải tất cả đều 
nhứt định như thế. Nếu do chủng tử lành phát 
hiện, hành giả thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh 
tươi tốt trang nghiêm, mành lưới châu ngọc; hoặc 
thấy mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đổ trân 
phục, ở cung điện báu, hay nhẹ nhàng bay lướt 
trên hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh 
có đủ chủng tử mười pháp giới; chủng tử lành 
hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, Nhơn, Thiên; 
chủng tử ác hiện thì thấy cảnh tam đồ tội khổ. 
Như người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, 
thường thấy mình phóng ra luồng điển, hoặc xuất 
hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với các phần âm nói về 
chuyện thạnh suy, quốc sự. Hoặc có khi tâm thanh 
tịnh, trong giấc mơ thấy rõ việc xãy ra đôi ba 


ngày sau, hay năm bảy tháng sẽ đến. Đại khái 
người đời trước có tu, khi niệm Phật liền thấy 
cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều kém phước 
đức, khi mới niệm Phật thường thấy cảnh giới dữ; 
trì niệm lâu ngày ác tướng mới tiêu tan, lần lượt 
sẽ thấy điểm tốt lành. Về cảnh trong khi thức, nếu 
hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc 
vọng tình thoạt nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại. Có 
lúc niệm Phật đến bốn năm giờ, nhưng tự thấy 
thời gian rất ngắn như khoảng chừng đôi ba phút. 
Có lúc đang trì niệm, các tướng tốt lạ hiện ra. Có 
lúc vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. 
Có lúc một động một tịnh, thấy tất cả tâm và cảnh 
đều không. Có lúc một phen thấy nghe, liền cảm 
ngộ lý khổ, không, vô thường, vô ngã, dứt tuyệt 
tướng ta và người. Những tướng trạng như thế 
nhiều không thể tả xiết! Có một Phật tử đang khi 
thức ngồi trong đêm tối niệm Phật, thoạt thấy 
dưới đất khắp nền nhà mọc lên hai loại hoa đỏ 
trắng cao tới thành giường, trên hư không hoa rơi 
xuống như mưa. Có vị đang khi quỳ niệm Phật, 
bỗng thấy trước bàn Phật hiện ra đóa hao sen đỏ, 
từ búp lần lần nở tròn, độ mười lăm phút sau liền 
tan biến. Có một Phật tử đang khi niệm Phật, 
cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện 
ra biển nước mênh mông, êm tịnh không sóng gió, 
trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen nhiều màu, 
đóa nào cũng to lớn; kế đó tướng biển ẩn mất, 
hiện ra cảnh núi non cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ sum 
suê, có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ; tiếp theo 
tướng chùa núi lại ẩn mất, hiện ra cảnh lưới châu, 
kết lại rồi đứt, đứt rồi kết lại. Đại loại có rất 
nhiều cảnh tướng như thế. Những cảnh tướng như 
thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới, do 
một niệm khinh an hiện ra, hoặc do chủng tử lành 
của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những 
cảnh nầy thoạt hiện liền mất, hành giả không nên 
chấp cho là thật có rồi để tâm lưu luyến. Nếu 
sanh niệm luyến tiếc, nghĩ rằng cảnh giới ấy sao 
mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang nghiêm tốt 
đẹp, rồi mơ tưởng khó quên, mong cho lần sau lại 
được thấy nữa, đó là điểm sai lầm rất lớn. Cổ 
nhân đã chỉ trích tâm niệm nầy là “gải trước chờ 
ngứa.” Bởi những cảnh tướng ấy do sự dụng công 
đắc lực tạm hiện mà thôi, chớ không có thật. Nên 
biết khi người tu dụng công đến trình độ nào tự 
nhiên cảnh giới ấy sẽ hiện ra. Ví như người lữ 
hành mỗi khi đi qua một đoạn đường, tất lại có 


2306 


một đoạn cảnh vật sai khác hiển lộ. Nếu như kẻ 
lữ hành chưa đến nhà, mà tham luyến cảnh bên 
đường không chịu rời bước, tất có sự trở ngại đến 
cuộc hành trình, và bị bơ vơ giữa đường chẳng 
biết chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. Người tu 
cũng như thế, nếu tham luyến cảnh giới tạm, thì 
không làm sao chứng được cảnh giới thật. Tháng 
như mơ tưởng đến độ cuồng vọng, tất sẽ bị ma 
phá. làm hư hại cả một đời tu. Kinh Kim Cang 
nói: “Phàm có những tướng đều là hư vọng; nếu 
thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như 
Lai.” (phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng; nhược 
kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai). “Có 
những tướng” không phải “những tướng có” thuộc 
về pháp hữu vi sanh diệt, bởi các tướng ấy chẳng 
tự bảo rằng mình có hay không, thật hay giả, chỉ 
do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân biệt, chấp 
cho là có, không, thật, giả, nên mới thành ra hư 
vọng. Đến như bậc tham thiền khi nhập định, thấy 
định cảnh mênh mang rỗng không trong suốt, tự 
tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích; hay khi tỏ ngộ 
được một đạo lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ 
lấy, cũng đều thuộc về “có tướng.” Và đã “có 
tướng” tức là có hư vọng. “Thấy các tướng” là 
thấy những tướng lành, dữ, đẹp, xấu, dơ, sạch, có, 
không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh ăm ấm, 
sáu trần, vân vân, “chẳng phải tướng,” nghĩa là 
thấy mà đừng chấp trước cũng đừng phủ nhận, cứ 
để cho nó tự nhiên. Tại sao không nên phủ nhận? 
Bởi các tướng tuy hư huyễn, nhưng cũng chẳng 
phải là không; ví như bóng trăng đáy nước, tuy 
không phải thật có, nhưng chẳng phải không có 
tướng hư huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi 
tu, nếu thấy các tướng hiện, đừng lưu ý, cứ tiếp 
tục dụng công; ví như người lữ hành, tuy thấy 
cảnh bên đường, nhưng vẫn tiến bước để mau về 
đến nhà. “Tức thấy Như Lai” là thấy bản tánh 
Phật, hay thấy được đạo vậy. Tóm lại, từ các 
tướng đã kể trên, cho đến sự nhứt tâm, lý nhứt 
tâm, đều là nội cảnh giới. Cảnh giới nầy có hai 
phương diện là Tương Tự và Phần Chứng. Cảnh 
tương tự là tạm thấy rồi liền mất. Cảnh phân 
chứng là một khi được tất được vĩnh viễn, vì đã 
chứng ngộ được một phần chân như. Không luận 
nội cảnh hay ngoại cảnh, nếu là tương tự đều 
không phải là chân cảnh giới, mà gọi là thấu tiêu 
tức, nghĩa là không thấu được một phần tin tức 
của chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải thoát, 


chớ nên đem tướng thấu tiêu tức nhận làm chân 
cảnh giới. Thấu tiêu tức ví như cảnh trời âm u râm 
tối, hốt nhiên có trận gió thổi làm mây đem tạm 
tan, hé ra một chút ánh thái dương, kế đó mây 
đen lại che khuất. Lại như người xưa cọ cây lấy 
lửa, trước khi lửa bật lên, tất có tướng khói phát 
hiện. Chân cảnh giới ví như ánh thái dương sáng 
suốt giữa trời trong tạnh, và như lúc cọ cây đã lấy 
được lửa. Tuy nhiên, cũng đừng xem thường thấu 
tiêu tức, vì có được tướng nầy, mới chứng minh 
xác thực có chân cảnh giới. Nên từ đó gia công 
tinh tấn, thì chân cảnh giới mới không xa—See 
Two realms. 

Internal sense-spheres: Nội xứ—See Inner 
sense-spheres. 

Internal situation: Nội Tình Hoàn cảnh hay 
tình hình bên trong. 

Internal sufferings: Nội khố—See Two kinds 
Of suffering. 

Internal Testing Condifions: Nội Khảo— 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
this Is one of the six types of testing conditions. 
During cultivation, some people suddenly develop 
thoughts of øreed, anger, lust, Jealousy, scorn or 
doubt. They may also suffer delusion, leading to 
drowsiness and sleep. These thoughts sometimes 
arise with great Intensify, making the practitioner 
feel annoyed and upset over, at times, trivial 
matters. Sometimes auspicious and evil evenfs 
alternate In his dreams. The specific detalls of 
these events are ftoo numerous to be described. 
Faced with these occurences, the practitioner 
should realize that these karmic marks have 
appeared as a consequence of his cultivation. He 
should Iimmediately understand that all karmic 
Occurences and marks are 1llusory and dream-like; 
he should foster ripht thought and they will 
disappear one after another. Otherwise, he will 
certainly be swayed, lose his concentration and 
retroøress. The ancien(s used fo say In this 
respect: “Do not fear an early manifestatlon of 
evil karma, fear only a late Awakening.” 
Sometimes the practitioner, in the midst of Intense 
cultvation, suddently becomes confused and 
weary, which 1s a state difficult to fight off. At that 
very moment, he should arise and bow to the 
Buddhas or circunambulate the altar. Or else, he 


2307 


may take a temporary break, read a few pages of 
a book or rearranse some flowers, waiting for his 
mind to calm down before returning to the altar to 
resume recitation. Otherwise, the more he tries tO 
focus his mind, the more scattered it becomes. 
This 1s a case of flexibility in cultivation. Ït 1s 
similar to the situation of a commander-in-chief 
facing an Invading army as powerful as a rIver 
overflowing I1ts banks. In such a situation, the 
general should stay on the defensive, 
consolidating his position, rather than charging 
imnto batle. Some practitoners suddenly feel 
solitary and ¡isolated when reciting the Buddha”s 
name like a single-note musical piece, and ørow 
melancholy and bored. In such cases, they should 
not hesitate to add manfra or sutra recifation or 
visualization to theIr practice—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây 
là một trong sáu loại khảo. Có người trong lúc tu 
tập, bỗng khởi lên những tâm niệm tham lam, 
giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi 
ngờ, hoặc si mê dễ hôn trầm buồn ngủ. Những 
tâm niệm ấy đôi khi phát hiện rất mãnh liệt, gặp 
duyên sự nhỏ cũng dễ cau có bực mình. Nhiều lúc 
trong giấc mơ, lại thấy các tướng thiện ác biến 
chuyển. Trong đây những tình tiết chi ly không 
thể tả hết được. Gặp cảnh nầy hành giả phải ý 
thức đó là công năng tu hành nên nghiệp tướng 
phát hiện. Ngay lúc ấy nên giác ngộ các nghiệp 
tướng đều như huyễn, nêu cao chánh niệm, thì tự 
nhiên các tướng ấy sẽ lần lượt tiêu tan. Nếu 
không nhận thức rõ ràng, tất sẽ bị nó xoay chuyển 
làm cho thối đọa. Tiên đức bảo: “Chẳng sợ 
nghiệp khởi sớm, chỉ e giác ngộ chậm” chính là 
điểm nầy. Có người đang lúc dụng công, bỗng 
phát sanh tán loạn mỏi nhọc khó cưỡng nổi. Ngay 
khi ấy nên đứng lên lễ Phật rồi đi kinh hành, hoặc 
tạm xả lui ra ngoài đọc một vài trang sách, sửa 
năm ba cành hoa, chờ cho thanh tịnh sẽ trở vào 
niệm Phật lại. Nếu không ý thức, cứ cưỡng ép cầu 
cho mau nhứt tâm, thì càng cố gắng lại càng loạn. 
Đây là sự uyển chuyển trong lúc dụng công, ví 
như thế giặc quá mạnh tợ nước tràn, người chủ 
soáy phải tùy cơ, nên cố thủ chớ không nên ra 
đánh. Có vị tu hành khi niệm Phật, bỗng thấy cô 
tịch như bản đàn độc điệu dễ sanh buồn chán, thì 
không ngại øì phụ thêm trì chú, quán tưởng, hoặc 


tụng kinh—See Two kinds of challenges, and Six 
types of testing condition. 

Internalize the determination for 
omniscience: Nhiếp thủ tâm nhứt thiết trí —See 
Ten kinds of Great 
Enliphtening Beings. 

International Buddhist Society: 
(Buddhasasana Samagama (skÐ——Buddhist 
Organization founded by the British monk Ananda 
Metteyya In 1903. Its first headquarters were In 
Rangoon, Burma, and it later opened a branch in 
England—Tổ chức Phật Giáo được một vị Tăng 
người Anh tên Ananda Metteyya sáng lập vào 
năm 1903. Trụ sở trung ương đầu tiên được đặt tại 
Ngưỡng Quang, Miến Điện, và sau đó nó mở 
thêm một chi nhánh ở Anh. 

Internafonal Nctwork of Engagcd 
Buddhists (INEB): Tổ chức Mạng Lưới Phật 
Giáo Nhập Thế -Organization founded by the 
Thai lay activists Sulak Sivaraksa. lt first met In 
1989 and quickly grew 1mportant 
International organization devoted to promoting 
peace and non-violence, working for human rights 
and environmenfal protection, and improving the 
lives of poor women. Iís symbol is the “wheel of 
dharma” (Dharmacakra), and ¡t ¡is intended as a 
non-hIerarchical and non-authoritarian 
Organization based on core Buddhist princiIples. Ït 
aims “to encourase all ¡involved groups to 
understand that there are no differences about the 
linkages between their own concerns and those of 
other groups. They have the same goal of 
operation—Tổ chức Mạng Lưới Phật Giáo Nhập 
Thế được một Phật tử tại gia, cũng là một nhà 
hoạt động tích cực cho Phật giáo tên Sulak 
Sivaraksa sáng lập. Tổ chức họp mặt lần đầu tiên 
vào năm 1989 và nó đã nhanh chóng trở thành 
một tổ chức quốc tế quan trọng, đã tận lực trong 
việc khuyến khích hòa bình và bất bạo động, làm 
việc để bảo vệ nhân quyền và môi trường, và cải 
thiện đời sống của những phụ nữ nghèo. Biểu 
tượng của tổ chức là “Bánh xe Pháp,” và chủ ý 
của nó là một tổ chức là không có đẳng cấp và 
quyền hành, mà chỉ dựa vào những nguyên tắc 
Phật giáo. Tổ chức hướng tới việc khuyến khích 
tất cả các nhóm liên hệ phải thông hiểu sự nối kết 
giữa những mối quan tâm của họ và các nhóm 


of definitive mark 


InO an 


2308 


khác không có sự khác biệt. Họ có cùng chung 
một mục đích trong hoạt động. 

International Sangha Bhikshu Buddhist 
Association: Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất 
Sĩ Thế Giới—Internatonal Sangha Bhikshu 
Buddhist Association, founded ¡ín 1978 ¡in the 
United States by Most Venrable Thích Giác 
Nhiên, a Tripitaka teacher of dharma. ISBBA was 
Ooriginated from the Vietnamese Sangha Bhikshu 
Buddhist Association whose founder was  late 
Great Venerable Minh Đăng Quang in 1944— 
Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, 
được Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, một bậc 
Tam Tạng Pháp Sư, thành lập vào năm 1978 tại 
Hoa Kỳ, thoát thai từ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ 
Việt Nam sáng lập bởi Đức Tôn Sư Minh Đăng 
Quang vào năm 1944—See Vietnamese Sangha 
Bhikshu Buddhist Sect. 

Inter-origination: Y Tha Khởi —The notion of 
Inter-oripinaton (parafantra) 1s very close tO 
living reality. It annihilates dualistic concepts, 
one/many, 1nside/outside, time/space, 
mind/matter, and so forth, which the mind uses to 
confine, divide, and shape reality. The notion of 
1nter-oripination can be used not only to destroy 
habifs of cutting up reality, but also to bring about 
a direct experience of realifty. As a tool, however, 
1t should not be considered a form of reality in 
1(self. The Inter-origination 1s the very nature of 
living reality, the absence of an essential self. 
You cannot say anything exists In 1fself. Because 
they have no independent identity, all phenomena 
are described as empty. This does not mean that 
phenomena are absent, only that they are empty 
of an essential self, of a permanent Identity 
independent of other phenomena—Ý niệm tương 
duyên về vạn vật có thể nói là gần gũi nhất với 
thực tại. Nó hủy diệt những khái niệm nhị nguyên 
mà tâm thường dùng để giam hãm và chia cắt 
thực tại, về một và nhiễu, bên trong và bên ngoài, 
thời gian và không gian, tâm và vật, vân vân. Nó 
vừa là phương tiện dùng để phá vỡ mà cũng là 
phương tiện dùng để hướng dẫn. Hành giả phải 
dùng nó như một công cụ, chứ không nên xem nó 
như là một thực tại. Y Tha Khởi là bản chất tối 
hậu của thực tại, là sự thiếu vắng về một cái 
“ngã.” Bạn không thể nói được rằng bất cứ thứ gì 
có thể tổn tại với tự tánh riêng lẻ của nó. Vì 


chúng không có bản chất độc lập, mọi hiện tượng 

được mô tả là không. Cái không ở đây có nghĩa là 

không có bản chất thật sự, riêng rẽ và độc lập, 
chứ không phải là không có hiện tượng. 

Interpenetration (n): Nhập pháp giớ—See 

Interpenetration of all dharmas. 

Interpenetration of all dharmas: 

Interpenetration of all things—Nhập Pháp Giới. 

l) Sự xuyên vào nhau—See Interpenetration of 
all dharmas. 

2) Basic teachng of the Avatamsaka Sutra 
(Kmh Hoa Nghiêm) which reveals the 
Interpenetration of all dharmas, the smallest 
dharma contains the largest and vice versa. 
The human mind is the universe 1tself and 1s 

the Buddha, ¡indeed, that 
Buddha, mind and all sentient beings and 
things are one and the same: Trong Kinh Hoa 
Nghiêm, nhập pháp giới có nghĩa là một pháp 
dù nhỏ như một vi trần vẫn chứa đựng cái 
lớn nhất và ngược lại. Tâm chúng sanh, vũ 
trụ và Phật không sai khác. Kỳ thật, tâm, 
chúng sanh và Phật là một. 

Interpenetrafion of all things: Nhập Pháp 

Giới—See Interpenetration of all dharmas. 

Interpersonal relafionship: Sự liên hệ giữa 

Con người. 

Interpret the immateriality of all things: 

Apprehend the immateriality of all things—Giải 

không. 

Interpretation and conduct: Understand and 

do—Giải hạnh. 

Interpretafions of compound terms: Sat- 

samasa (skU—Cách giải thích từ kép trong tiếng 

Phạn (Sanskrt)—The six Interpretations of 

compound terms, considered 1n their component 

parts or together—Sáu cách giải thích những chữ 
kép—See Six Interpretations of compound terms. 

Interpretation of Pitaka: Tạng Kinh—See 

Translation of Pitaka. 

Interpretation of things as real: Hữu Giải— 

The Interpretation of things as material, opposIfe 

of the Interpretaton of things as unreal, or 

immaterial—Sự giải thích cho rằng mọi vật là có 
thật, đối lại với “vô giải” hay lối giải thích cho 
rằng vạn hữu là không thật. 


Identical with 


2309 


Interpretatfion of ultimate reality: Doctrine of 
ultimate reality—Không giải. 

Inter-reflection by the Indra net: Nhân Đà La 
Võng Cảnh Giới Môn—See Ten profound 
theories. 

Interrelated doctrine: Interrelated teaching— 
Hàm Trung Giáo —A Tlen-T”ai term for the 
1nterrelated teaching which was midway between 
or Interrelated with Hinayana and Mahayana— 
Giáo lý thông giáo của Tông Thiên Thai, nói về 
Trung Đạo (tức là Thông giáo trong Tứ Giáo 
Thiên Thai) giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa—See 
Four periods of teaching. 

Interrelated  teaching: Thông 
Intermediate doctrine, one of the three branches 
of Sakyamuni Buddha'*s teaching. Tien-T”aI 
considered the 
teaching to be an advance in doctrine on the last, 
pardally dealing with the “emptiness” 
advancing beyond the merely relatve— Thông 
giáo, một trong ba chi của giáo pháp Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Đây là tên mà các nhà Thiên 
Thai gọi Thông Giáo. Thông giáo bàn về sự tướng 
có kém hơn Tạng Giáo, nhưng xét kỹ thấy lý cũng 
khá sâu sắc, đạt tới sinh tức vô sinh, không tức bất 
không, nên khen là Giới Nội Lý Giáo —See Three 
Sakyamunis teachings and Four perlods of 
teaching. 

Interrogate (v): Hỏi. 

Interrogate or reprimand other monk or 


giáo — 


Intermediae or ¡nterrelated 


and 


nun: Vấn nạn hay la rầy vị Tăng hay Ni khác— 
Under no cireumstance, a Bhiksu or Bhiksuni, 
regardless of his or her seniority, can Interroøate 
or reprimmand other monks the 
monasery or ¡1n the nunnery without a 
Sanghakarman Procedure. If he or she does so, 
especially in the presence of laypeople or during 
a meal, or putting them in a difficult situation, 
commits an Expression of Regret Offence——Trong 
bất cứ trường hợp nào, một vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni, dù là lạp hạ có thâm hậu đến đâu, cũng 
không thể vấn nạn hay rầy mắng chư Tăng Ni 
trong tự viện mà không qua phép yết Ma. Nếu 
làm như vậy, đặc biệt là khi có mặt của người thế 
tục, hay giữa bữa ăn, hay cố làm cho vị ấy khó 
xử, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải 
phát lồ sám hối). 


Or Nnuns In 


Interrupt (v) adult: Nói leo các bậc trưởng 
thượng. 

Interrupt something: Lầm gián đoạn cái gì. 
Intervention: Sự can thiệp. 

Interrupted: Hữu gián —Not continuous—Not 
intermingled, opposite of uninterrupted 
continuous—Hữu gián là có sự gián cách về thời 
gian hay không gian, đối lại với vô gián là liên 
tục, không có sự gián cách về thời gian hay không 
gian. 


Or 


Interview: Tham vấn—During Infense 
meditation retreat, personal Interviews are held as 
often as possible, ideally every day. After the 
practiioner presents his or her experlences, the 
teacher may ask questions relating to particular 
details before giving commenfs or instructions. 
The Interview process 1s quite simple. Practitioner 
should be able to communicate the essence of his 
or her practice 1n about ten minutes. Consider that 
he or she 1s reporting on his or her report onto him 
or herself, which 1s what meditation actually 1s. 
FIrst, practiioners should report how many hours 
Of sitting he or she did and how many of walking 
1n the most recent twenty-four hours period. If he 
or she 1s quife truthful and honest about this, it will 
show the sincerity of his or her practice. Next, 
describe siting pracfice. Ít 1s not necessary to 
describe each siting 1n detail. lÝ sitings are 
similar, he or she may combine thelIr traifs 
together In a general report. Try using details 
from the clearest siting or sitings. Begin 
description with the primary object of meditation, 
the rise and fall of the abdomen, then add other 
obJects that arose at any of the six sense doors. 
After describing the sifting, øo into the walking 
practice. should only describe 
experiences directly connected with walking 
movements, do not include a range of obJecfs as 
reported in a sitting. Practitioners should try to 
describe experiences they had in each movemernt: 
liting the foot, moving and placing in walking 
meditation—Trong kỳ ẩn tu, hành giả nên tham 
vấn thường xuyên chừng nào tốt chừng ấy, lý 
tưởng nhất là mỗi ngày. Sau khi hành giả trình 
bày những kinh nghiệm của mình, vị thầy có thể 
hỏi những câu hỏi liên quan đến những chỉ tiết 
trước khi phê phán hay chỉ giáo. Tiến trình tham 


an 


Practitioners 


2310 


vấn hoàn toàn đơn giản. Hành giả phải thông đạt 
những cốt lõi về tu tập tập của mình trong vòng 
10 phút. Phải tự báo cáo về những gì xảy ra cho 
chính mình trong lúc thiển tập. Trước hết hành giả 
phải báo cáo trong vòng 24 giờ qua mình đã tọa 
thiển và kinh hành bao nhiêu giờ. Nếu hành giả 
thực tâm về việc này, thì việc tham vấn sẽ biểu lộ 
thật sự về việc tu tập của mình. Kế đến là diễn tả 
về tọa thiển. Không cần phải diễn tả chỉ tiết về 
thiển tọa. Nếu những lần tọa thiển giống nhau, 
hành giả chỉ cần phối hợp những yếu tố chính. 
Hành giả phải cố gắng dùng những chỉ tiết rõ 
ràng nhất ghi nhận được trong các buổi tọa thiền. 
Bắt đầu diễn tả để mục thiền tập chính, sự phông 
xệp của bụng, rồi thêm vào những để mục khác 
của lục nhập. Sau khi diễn tả thiền tọa, thì đi vào 
kinh hành. Hành giả chỉ nên diễn tả kinh nghiệm 
trực tiếp liên hệ tới những chuyển động khi đi 
kinh hành, chứ không nên bao gồm một dọc 
những để mục như đã được báo cáo trong tọa 
thiển. Hành giả phải cố gắng diễn tả những kinh 
nghiệm mà mình có được trong từng chuyển động: 
dở chân lên, đưa chân tới, và đặt chân xuống đất 
trong khi đi kinh hành. 

Intimate: Near—Near to—Close—Cận. 
Intimate disciples: Elder monks—Thượng Tọa 
bộ—See Two divisions of Buddhism. 

Intimate friend: Bạn thân (thân hữu). 
Intimately: Mật thiết. 





Intimidate:  Hăm dọa —To  threaten—To 
menace. 

Intolerable: 

1) Bất khoan dung: Inexcusable—— 


Impardonable——Ũnforgivable. 
2) Khó chịu —Unendurable——Insufferable— 
Uncomfortable——Not tolerable or unbearable. 
Intolerance (n): Thiếu độ lượng Bất khoan 
dung—Lack of tolerance. 
Intone the three sufras: Tụng đọc chánh 
hạnh —Intone the Amitabha sutra, the sutra of 
Infinite Life, and the sutra of Meditation on the 
Infinte Life—Tụng đọc Kinh A Di Đà, Kinh Vô 
Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ—See 
FIve proper courses to ensure the bliss of the Pure 
Land. 
Intoner: Leader of the chanting—Chủ tế Sư— 
See Seven monks (A). 





Intoxicant of desire or sensual pleasure: 
Kamasava (p)—Dục lậu —See Three delusions 
q0(). 

Intoxicant of worldly desires: Kamasava (p)— 

Intoxicant of sensual pleasures—Dục lậu —Say 

mê về dục lạc trần thế—See Three delusions (II). 

Infoxicate someone with something: Lầm say 

mê al với cái gì. 

Intoxicafions: There are three intoxications— 

See Three dharmas (XLVIH). 

Intoxication with health: Arogya-mado (p)— 

Vô bệnh kiêu —Kiêu mạn vì thân không bệnh— 

See Three dharmas (XLVIH). 

Intoxicaton with one?s prosperous life: 

Jivita-mado (p)—Hoạt mạng kiêu —Kiêu mạn vì 

có đời sống sung túc See Three dharmas 

(XLVII). 

Intoxciation with youth: Yobbana-mado (p)— 

Niên tráng kiêu —Kiêu mạn vì tuổi tráng niên— 

See Three dharmas (XLVIH). 

Intrepid (a): Gan dạ—Dũng cảm—Not afraid— 

Bold—Fearless. 

Intrigued (a): Bị lôi cuốn —Remain intrigue: bị 

lôi cuốn vào. 

Intrinsic(al) (a): Thuộc về bản chất—Sơ 

nguyên—Belonging to the real nature of a thing; 

not dependent on external circumstances. 

Intrinsic essence: Bản thể nội tại hay chân 

ngã—Chân Ngã. 

l1) The real or nirvana ego, the transcendental 
ego, as contrasted with the illusory or 
temporal ego: Chân ngã hay Niết Bàn ngã 
của chư Phật, tức là cái ngã siêu việt, đối lại 
với vọng ngã của phàm phu. 

2) The ego as considered real by non-Buddhists: 
Cái ngã mà ngoại đạo cho là thực, Phật giáo 
thì cho là giả ngã. 

Introduce oneself to someone: Tự giới thiệu 

mình với aI. 

Introduee sentient beingøs ïinto the purity of 

Buddhahood: Làm cho chúng sanh nhập Phật 

thanh tịnh—See Ten kinds of fulfillment. 

Introduce someone to someone else: Giới 

thiệu người này với người khác. 

Introducing the light and opening the eyes: 

Khai Quang Điểm Nhãn—Introducing the light, 


2311 


the ceremony of “opening the eyes” of an image, 

1e. painting or touching ¡in the pupil—Lễ “Khai 

Quang Điểm Nhãn” tượng Phật. Sau khi tượng 

Phật hoàn thành, chọn ngày dâng lễ cúng dường 

Phật. 

Introducfion: Tự phân—Giới thiệu Kinh—See 

Three divisions of a treatise on a sutra. 

Introducfion-Guidance-Awakening- 

Penetration: Khai Thị Ngộ Nhập — The four 

reasons for a Buddhaˆs appearing in the world— 

Bốn lý do Phật thị hiện nơi cõi Ta Bà (Kinh Pháp 

Hoa, phẩm Phương Tiện, Đức Phật đã dạy: “Này 

ông Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chư Phật Thế Tôn 

vì đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Chư 

Phật Thế Tôn muốn chúng sanh giác ngộ tri kiến 

Phật, khiến họ được thanh tịnh, nên đã xuất hiện 

ở đời. Vì muốn chúng sanh thâm nhập vào tri kiến 

Phật, nên xuất hiện ở đời. Này ông Xá Lợi Phất, 

đó là do chư Phật Thế Tôn có đại nhân duyên nên 

xuất hiện ở đời.”): 

l) Introduction—Khai: To disclose, or to open 
up treasury of truth, or to introduce and open 
the Buddhas” views and knowledge to 
senfient beinøs; so they can follow, learn, 
understand the truths, and clearly distinguish 
right from wrong—Khai mở tri kiến hay chân 
lý Phật, hay là mở ra sự thấy biết của chư 
Phật cho chúng sanh y theo đó mà học hiểu, 
hầu phân biệt rõ ràng được đâu đúng hay sai. 

2) Guidance—Thị: To display or to Iindicate the 
meanings of Buddhas" teachings, or to teach 
senfient beIngs to learn and patice the views 
and knowledge ¡ntroduced by Buddhas, to 
help them know clearly the proper path from 
the Inproper path, ripht from wrong, In order 
to eliminate the various false views and 
knowledge—Chỉ bảo tri kiến Phật, giúp cho 
chúng sanh tu tập theo những thấy biết chân 
chánh của chư Phật nhằm giúp họ y theo đó 
mà học hiểu, hầu rõ được nẻo đúng đường 
sai, đâu phải, đâu trái để dứt bỏ những sai 
lầm cố hữu. 

3) Awaken—Ngộ: Awaken means to realize or 
{O cause men to apprehend it, or to be 
awakened to the Buddha Dharmas, avoid 
false doctrines In order fo escape from 
sufferines of births and deaths in the three 
evil paths of hell, hungry ghost, and animail, 


and be able to be reborn In the more peaceful 
and happler realms of heaven and human— 
Giác ngộ tri kiến Phật, tức là giác ngộ Phật 
pháp, xa lánh tà pháp, để dứt la những khổ 
đau sanh tử nơi tam đồ ác đạo như các cõi địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, để được 
sanh về các nẻo an vui của cảnh trời người. 

4) Penetraton—Nhập: To enter, or to lead them 
InO 1t, or fo penetrae deeply In(o the 
enliphtenment fruit of the saintly beings, 
being able to transcend and to find liberation 
from the cycle of rebirths—Thâm nhập vào 
tri kiến Phật, hay thâm nhập vào trong quả vị 
giải thoát của Thánh nhơn, hay là đắc đạo, 
vượt thoát ra ngoài vòng luân hồi sanh tử. 

Introduction to Zen Buddhism: Phật giáo 

Thiền Nhập Môn. 

Introductory Chapter: Phẩm Tựa—See 

Twenty-eight chapters 1n the Lotus Sutra. 

Introductory Parts: Phần kinh nói về nhơn 

duyên trong mười hai bộ kinh—See Twelve 

SUtraS. 

Introspect (n&v): Cảnh giác —Alertness—To 

look within or to look Into one”s own mind. 

Introversion (n): Tính nội hướng——An attitude in 

which one directs one”s In(erest to one°s own 

experiences and feelings rather than to external 
objects or other perSons. 

Intuition (n): Immediate perception. 

l) Immediate knowing or understanding: The 
direct knowing or learning of something 
without the conscilous use of reasoning— 
Knowing without knowing how you know—— 
Trực Giác. 

2) Seeing: Kiến -Darsana or Disti (skÙ— 
Discerning—lIntuition——Judgement— 
Opinions—Sigh—Views—Kiến. 

Intuitional knowledge: Cintamaya panna (p)— 

Tri kiến trực giác. 

Intuitional sect: Meditative sec—Thiển Tông. 

l1) The meditatve method in general: Pháp Môn 
Thiền Định nói chung. 

2) Dhyana paramita: Thiển Ba La Mật. **See 
SIx paramiftas. 

3) The ¡ntuitional school established in China 
according to tradilon by Bodhidharma, 
personally propagated from mind to mind as 


2312 


an esoteric school: Thiền Tông được Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc, tâm tâm 
tương truyền như một trường phái mật giáo. 

Intuiftional way: Tuệ đạo. 

Intuifionism (n): Thuyết trực giác. 

Intuitive certainty: Tâm Ấn—See Mind seal. 


Intuitive cognition: Manaketa (skÙ)—Mental 
cognition—Mental perception—Ý niệm—Tâm 
Thức—See Internal perception. 

Intuitive insight: Tuệ Giác—One of the eight 
chief characteristics of “satori.` In Zen. That there 
1s a qualify in mystic experience has been pointed 
out by James In his Varletles of Religlous 
Experilence, and this applies also to the Zen 
experlence known as satori. Another name for 
SafOrI IS “to see the essence or nature,” which 
apparently proves that there Is “seeing” or 
“perceiving" in satori. That this seeing 1s of quite a 
diferent qualty from what 1s  ordinarly 
designated as knowledge need not be specifically 
noticed. Hui-K”o ¡1s reported to have made this 
satement concerning his 
confirmed by Bodhidharma himself: “As to my 
Safori, It 1s not a total annihilation; 1t 1s knowledge 
of the most adequate kind; only It cannot be 
expressed in words.” In this respect, Shen-Hui 
was more explici, for he says that “The one 
character of knowledge ¡is the source of all 
mysterles.” Without this noetic quality satori will 
lose all its pungency, for It 1s really the reason of 
Safori 1fself. It 1s noteworthy that the knowledge 
confained in satori 1s concerned with something 
universal and at the same time with the individual 
aspect of existence. When a finger 1s lifted, the 
lifting means, from the viewpoint od satori, far 
more than the act of lifing. Some may call 1t 
symbolic, but satori does not point to anything 
beyond 1tself, being final as 1t 1s. Saforl 1s the 
knowledge of an individual object and also that of 
Reality which 1s, IÝ we may say so, at the back of 
i—Một trong tám đặc tánh của giác ngộ trong 
Thiển.. Theo Những Kinh Nghiệm Tôn Giáo, 
James có nêu ra đặc tính trí năng ở những kinh 
nghiệm thần bí, và điều nầy cũng áp dụng cho 
kinh nghiệm của Thiển, được gọi là ngộ. Một tên 
khác của “ngộ' là “Kiến Tánh,` có vẻ như muốn 
nói rằng có sự “thấy hay “cảm thấy' ở chứng ngộ. 


satori which was 


Khỏi cần phải ghi nhận rằng cái thấy nầy khác 

hẳn với cái mà ta thường gọi là tri kiến hay nhận 

thức. Chúng ta được biết rằng Huệ Khả đã có nói 
về sự chứng ngộ của mình, được Tổ Bồ Để Đạt 

Ma ấn khả như sau: “Theo sự chứng ngộ của tôi, 

nó không phải là một cái không hư toàn diện; nó 

là tri kiến thích ứng nhất; chỉ có điều là không thể 
diễn thành lời.” Về phương diện nây, Thần Hội 
nói rõ hơn: “Đặc tính duy nhất của Tri là 
nguyên của mọi lẽ huyền diệu.” Không có đặc 
tính trí năng nầy, sự chứng ngộ mất hết cái gay 
gắt của nó, bởi vì đây quả thực là đạo lý của 
chính sự chứng ngộ. Nên biết rằng cái tri kiến 
được chứa đựng ở chứng ngộ vừa có quan hệ với 
cái phổ biến vừa liên quan đến khía cạnh cá biệt 
của hiện hữu. Khi một ngón tay đưa lên, từ cái 

nhìn của ngộ, cử chỉ nầy không phải chỉ là hành vi 

đưa lên mà thôi. Có thể gọi đó là tượng trưng, 

nhưng sự chứng ngộ không trỏ vào những gì ở bên 
ngoài chính cái đó, vì chính cái đó là cứu cánh. 

Chứng ngộ là tri kiến về một sự vật cá biệt, và 

đồng thời, về thực tại đằng sau sự vật đó, nếu có 

thể đằng sau—Seec Eigh( chief 
characteristics of “satori” In Zen. 

Intuitive knowledge: Trực giác. 

l) Acintya-jnana (skt)—Inconceivable 
wisdom——lndescribable Buddhas wisdom—— 
Bất tư nghì trí. 

2) Fundamental wisdom—Original wisdom—— 
Primal wisdom—Source of all truth and 
virtue—Knowledge of fundamenfal 
principles—Căn bản trí. 

3) Trực giác—Lương tr—Tri thức đốn ngộ trực 
giác —Tha Tâm Trí —See Paracittaprajna. 
Intuifve mercy: Tự Nhiên Từ—A kind of 
mercy possessed by a Bodhisattva, untaught and 
Without causal nexus—Một loại từ bi tự nhiên có 
trong một vị Bồ Tát, không do thầy dạy hay 

không liên hệ đến bất cứ lý do gì. 

Intuifive nature: Tánh Giác. 

Intuitive power: Prajna-bala (skĐ——Trí Lực— 

Một trong Thập Lực Bồ Tát—See Ten kinds of 

pOW€TS. 

Intuitive realizaton of empftiness: 

chứng trực giác về tánh không. 


căn 


nói là 


Thực 


2313 


Intuitfive sect: Mind-only Sect—Zen sect—Tâm 
tông (Thiển tông)—See Ten schools of Chinese 
Buddhism. 

Intuitive vision: Vipassana (p)—Minh Sát 

Tuệ —lInsight—A Buddhist system of meditation 

practiced in the Theravada—Hệ thống thiển định 

của Phật giáo Nguyên Thủy. 

Intuitive wisdom: 

I1) The untaught or Inborn wisdom of a Buddha: 
Tự Nhiên Trí —Untaught to him and outside 
the causal nexus—Trí bẩm sanh chứ không 
do thầy dạy của một vị Phật. 

2) Inner light: Thần Quang—Nội quang hay trí 
trực giác. 

Invaka (skt): Mrgasiras (sk—Truy—Name of 

one of the twenty eight constellations—See 

Twenty eight constellations. 

Invalid (a): Vô hiệu. 

Invalid proposition: Năng phá môn (có thể phá 

bỏ đi được). Đây là một trong tám pháp môn hay 

tám lý luận khôn ngoan trong lý luận Phật giáo— 

This 1s one of the eight kinds of syllogIsms In 

Buddhist logic—See Eight kinds of syllogisms In 

Buddhist logic. 

Invariable (a): Constant—Not changing—Not 

variable—Unchangine—Bất biến Không thay 

đổi. 


Invariably: Không thay đổi Không thối 
chuyển. 
Inverse method in meditaton: Nghịch 


Quán—The adversaties, resisting and opposing 
with, reverse or backward—Trái ngược với chân 
lý gọi là nghịch (làm ngược lại với thứ tự hay 
phương thức quán là nghịch quán, thí dụ như quán 
thập nhị nhân duyên thì không nương theo thứ tự 
vô minh, hành, thức, vân vân; mà lại đi ngược từ 
tử, lão, bệnh, sanh, hữu, vân vân; hay là theo quả 
mà do nhân). 

Inverted: Viparyaya (skt—Contrary to reality— 
Upside-down. **See Viparyaya. 

Inverted and delusive ideas: Upside down and 
delusive 1deas, one of the four Inverted or upside- 
down ideas, the illusion that the ego 1s real. The 
illusion that the ego has real existence—Điên đảo 
vọng tưởng, ngã điên đảo, hay phiền não vì cho 
rằng ngã là có thực. ** See Four inverted, upside- 


down, or false beliefs, Three subversions, Seven 
upside-down views, and Eight upside-down views. 
Inverted perception: See Inverted thoughts. 
Inverted thoughts: Inverted perception—Tưởng 
Điên Đảo —One of the three subversions, inverted 
thouphts or perceptions, 1.e. the 
regarding the seeming as real—Một trong tam 
điên đảo, phàm phu đối với lục trần mà suy tưởng 
điên đảo rồi sinh ra các loại phiền não. 


1llusion of 


Inverted views: Upside-down living—Upside 

down views—Wrong views (seeing things as they 

seem, not as they really are)—Tà kiến (đảo kiến). 

I) Upside down or inverted views: Đảo Kiến— 
Seeing things as they seem not as they are, 
e.g. the impermanent as permanent, misery as 
Joy, non-ego as egøo, and Impurity as purIty— 
Vọng kiến điên đảo hay cái hiểu thấy sai 
ngược với sự thật, cho vô thường là thường, 
cho khổ là lạc, cho vô ngã là ngã, và cho bất 
tịnh là tịnh. 

2) Có bốn loại tà kiến —There are four Inverted 
(wrong) views—See Four Inverted (wrong) 
VI©WS. 

Invest in land, money or real-estate: Đầu tư 
vào đất đai, tiễn bạc và địa ốc—A Bhiksu or 
Bhiksuni who ¡nvests ¡in land or real-estate, 
commits an offence that Involves Release and 
Expression of Regret—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñi 
nào đầu tư vào đất đai, tiền bạc và địa ốc là phạm 
giới xả đọa (phải buông bỏ và phát lồ sám hối). 
Investigate everything thoroughly, to extend 
one?s knowledge to the utmost, to be 
sincere, and to be uprigh(: Cách vật, trí trị, 
thành ý, chánh tâm (hm hiểu sự vật đến cùng, 
biết gì thì phải biết cho đến nơi đến chốn, ý phải 
chân thành, tâm phải ngay thẳng, đó là bốn điều 
mà người quân tử phải theo. Người Phật tử cũng 
nên học theo bốn điều nầy, vì chúng giúp chúng 
ta thấy rõ được bản mặt thật của sự việc trong 
mọi tình huống). 

Investigation: Vitakka (p)—Vitarka (skÙ— 

Dhamma-vicaya-sambojjhanga (p)—Initial 

Applicaton—lInvestigaton (to cause the mind 

unsfable)—Ponderinge—Reflection—Sự ngẫm 

nghĩ—Tầm hay tìm cầu sự việc làm cho tâm tánh 
bất ổn—See Fifty-one Dharmas interactive with 


the 


2314 


Mind, and Seventy-five dharmas of the 


Abhidharma Kosa. 


q) 


qI) 


An overview of “Investigation”: Tổng quan 
về “Tâm”-—In the Buddhist sutras, the words 
“vitakka” 1s offten used in the loose sense of 
“thoupht,” but in the Abhidharma 1f is used In 
a precise technical sense to mean the menfal 
factor that mounfs or directs the mind onto the 
obJect. Just as a king's favourite might 
conduct a villager to the palace, even so 
“vitakka” directs the mind onto the obJect— 
Trong kinh điển Phật Giáo, danh từ “tầm” 
được dùng lỏng lẻo với nghĩa “suy nghĩ,” 
nhưng trong A Tỳ Đạt Ma Luận thì danh từ 
“tầm” được dùng như một thuật ngữ có nghĩa 
đặc biệt. Đó là cái gì hướng những trạng thái 
cùng phát sanh đồng thời về một đối tượng. 
Như người cận thần được vua yêu chuộng 
hướng dẫn một dân làng đi vào cung điện, 
cùng thế ấy, “tâm” hướng dẫn tâm đến để 
mục. 

The meaning of “Investigatlon”: Nghĩa cũa 
“Tầm”—There is no equivalent for the Pali 
“Dhamma-vicaya-sambojjhanga” 1n 
English; however, the nearest equivalent term 
in English 1s “investigation.” We say that our 
mind ¡s enveloped by darkness, and as soon 
as Insipht or wisdom arises, we say that the 
light has come. This light reveals physical and 
mental phenomena so that the mind can see 
them clearly. It is as If you were in a dark 
room and were given a flashlight. You can 
begin to see what 1s present 1n the room. The 
Iimage I1llustrates “investigation,” the second 
enliphtenment factor in the Bojjhangas. In 
medifation, Investigation 1s not carried out by 
means of the thinking process. Ït 1s intuifive, a 
sort of discerning Insight that distinguishes the 
characterisics of phenomena. The word 
Vicaya In Pali ¡is the word usually translated 
as “investigation;” It is also a synonym for 
“wisdom” or “insight.” Thus in meditation 
practice there Is no such thing as a prOper 
1nvestigation which uncovers nothing. When 
Vicaya IS present, Investigation and Insight 
coincide. They are the same thing. So what 1s 
1t we 1nvestigate? What do we see Into? We 
see Into Dharma. This 1s a word with many 


term 


meanings that can be experienced personally. 
Generally when we say “dharma” we mean 
phenomena, mind and matter. We also mean 
the laws that govern 
phenomena. When “Dharma” 1s capitalized, 1t 
refers more specifically to the teaching of the 
Buddha, who realized the true nature of 
“dharma” and helped others to follow 1n his 
path. The commentarles explain that In the 
confext of Investigation, the word “dharma” 
has an additional, specIfic meaning. Ït refers 
to the Individual states or qualities uniquely 
present In each obJect, as well as the common 
trats each obJect may share with other 
objects. Thus, individual and common traIts 
are what we should be discovering In our 
practice (see Thất Bồ Đề Phần)—Không có 
từ nào trong Anh ngữ tương đương với thuật 
ngữ Nam Phạn “Dhamma-vicaya- 
sambojjhanga;” tuy nhiên, từ tương đương gần 
nhất trong Anh ngữ là từ “Investigation.” 
Chúng ta nói rằng tâm chúng ta bị bao bọc 
bởi tối tăm mờ mịt, và ngay khi ánh sáng lùa 
vào là trí tuệ phát sinh. Ánh sáng làm hiển lộ 
các hiện tượng danh sắc nhờ đó mà tâm có 
thể thấy chúng một cách rõ ràng. Cũng như 
khi đi vào một phòng tối nếu bạn được đưa 
cho một cái đèn chiếu, là bạn bắt đầu thấy 
những gì ở trong phòng. Hình ảnh này diễn tả 
“trạch pháp,” chi thứ nhì trong thất giác chi. 
Trong thiền tập, “trạch pháp” không có nghĩa 
là tìm tòi, nghiên cứu, suy nghĩ hay thẩm 
định. Nó là trực giác, một loại nhận biết bằng 
trí tuệ để phân biệt mọi đặc tính của các hiện 
tượng. Thuật ngữ “Vicaya” trong Nam Phạn 
thường được dịch ra “trạch pháp;” nó còn 
đồng nghĩa với “trí tuệ” hay “sự sáng suốt.” 
Vì vậy trong thiển tập không có cái gì gọi là 
“trạch pháp” nhằm phát hiện cái gì cả. Một 
khi Vicaya có mặt thì trạch pháp và trí tuệ 
cùng hiện khởi. Như vậy trạch pháp là gì? 
Chúng ta phải làm gì để thấy nó? Trạch pháp 
là thấy các pháp; ở đây là thấy các hiện 
tượng của thân và tâm. Đây là thuật ngữ được 
dùng với nhiều nghĩa có thể được chứng 
nghiệm bởi từng người. Thông thường khi 
chúng ta nói “pháp” chúng ta muốn nói đến 
các hiện tượng của thân và tâm. Chúng ta 


the behavior of 


2315 


cũng muốn nói rằng chúng ta thấy luật điều 
hành các hiện tượng đó, thấy những đặc tính 
riêng, cũng như những đặc tính chung của các 
đối tượng. Khi “Pháp” được viết hoa, người ta 
muốn chỉ đến giáo pháp của Đức Phật, bậc 
đã chứng nghiệm được chân tánh của pháp và 
giúp người khác đi theo con đường mà Ngài 
đã vạch ra. Những nhà bình luận giải thích 
rằng trong “trạch pháp” thì chữ “pháp” còn có 
nghĩa đặc biệt khác nữa. Chữ pháp này chỉ 
những trạng thái hay phẩm chất cá nhân hay 
đặc tánh riêng chỉ hiện hữu trong từng để 
mục một, cũng như đặc tánh chung của từng 
để mục có thể chia xẻ với những để mục 
khác. Vì vậy, hai đặc tính chung và riêng là 
những gì mà hành giả phải kinh nghiệm trong 
khi tu tập thiển định—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

(IDOther characterisics of “lnvestipaton”—— 
Những đặc tính khác của “Tâm”: 

l) “Vitakka” or Innitial applicaton directs the 
mind onto the object: Tâm hướng dẫn tâm đi 
vào để mục. 

2) “Vitakka” 1s 
unwholesome: Tầm không thiện, mà cũng 
không bất thiện. 

3) When “vitakka” associates with wholesome 
deeds, vitakka becomes wholesome: Khi liên 
hợp với thiện thì “tầm” là thiện. 

4) When “vitakka” aSSOCiafes 
unwholesome deeds, 1t 
unwholesome: Khi liên hợp với bất thiện, thì 
“tâm” trở nên bất thiện. 

53) In the practice for attaining Jhana, vitakka has 
the special task of inhibiting the hindrance of 
sioth and torpor: Trong thực tập thiền “tầm” 
tạm thời khắc phục trạng thái hôn trầm và 
thụy miên. 

Invesfigation of (choosing) the dharma: 

Discriminative Investigaton of the Dharma— 

Trạch pháp—See Seven Bodhyangas. 

Invincible (a): Ajita (skÙ——A tile of Maitreya 

Buddha—Unsurpassed—A  dật Đa—Vô năng 

thắng—See Ajita. 

Invisible (a): Không thể thấy được—Nhất Thật 

Vô Tướng—The one reality being Indivisible 1s 

apart from all transient (or empty) forms, and 1s 

therefore styled the formless. There are four 


neither wholesome nor 


with 
becomes 


1nvisibles—Vô tướng là một sự thật không thể 
phân cách được. Có bốn điều không thể thấy 
được—See Four Invisibles. 

Invisible aid: Minh gia hộ—Mysteric aid, ¡n 
geting rid of sins, Increasing virtue—Gia hộ 
không thấy được hay gia hộ một cách bí mật trong 
việc loại trừ tội lỗi và tăng trưởng công đức—See 
Dual aid bestowed by the Buddha. 

Invisible aid of the spiritual powers: Minh 
Gia (lợi ích do sức mạnh tâm linh hay do sự cảm 
ứng của chư Phật và chư Bồ Tát đem lại không 
thấy biết). 

Invisible benefit: Minh Lợi —Invisible merit, i.e. 
withi spiritual—Những công đức hay lợi lạc tâm 
linh không nhìn thấy được. 

Invisible form: Giả Sắc-—lInvisible or internal 
form, i.e. spiritual form—Vô biểu sắc hay hình 
thức bên trong, như hương vị không có hình thể. 
Invisible imperceptible thỉings: Bất Khả Kiến 
Vô Đối Sắc The ¡invisible, imperceptible or 
immaterial things—Chẳng phải những thứ mà mắt 
có thể trông thấy được. Pháp do những thứ cực 
nhỏ sanh ra. 

Invisible mark on the head: Vô Kiến Đỉnh 
Tướng—One of the thirty-two good marks, the 
usmsa, or lump, on Buddhaˆ's head, called “the 
Invisible mark on the head,” because It was 
Supposed to contain an invisible sign; perhaps 
because It was covered—Một trong ba mươi hai 
tướng hảo, trên đầu Đức Phật có khối thịt hình búi 
tóc. Trong tướng nầy có cái đỉnh điểm mà trời 
người không thể thấy được See Thirty-two 
auspIcious marks. 

Invisible objecfs (sound, voice): Ấn sắc—See 
Three kinds of rupa (A). 

Invisible perceptible things: Bất Khả Kiến 
Hữu Đối Sắc The ¡invisible, perceptble or 
material things, such as sound, smell, etc——Chẳng 
phải những thứ mà mắt có thể trông thấy được. 
Pháp do những thứ cực nhỏ tạo thành như âm 
thanh hay mùi vị. 

Invisible powers: Minh Chúng —The invisible 
powers, Brahma, Sakra, Yama, the spiris In 
general—Những sức mạnh vô hình, như Phạm 
Thiên, Thiên Vương, Dạ Ma Thiên, nói chung là 
những lực vô hình. 


2316 


Invisible and resisting matfer: Anidassana- 
sappatigham rupam (p)—Vô kiến hữu đối sắc— 
See Three dharmas (XXIX). 

Invisible spirifs: U Linh—Spirits in the shades, 
the souls of the departed—Tinh linh của cõi u 
minh, thứ mà chúng sanh trong lục đạo không thể 
thấy được. Sau khi con người chết, hình thể của 
họ không thể thấy được nên gọi là u linh. 
Invisible track: Secret track——Mật tích. 
Invisible and unresisting matfer: 
sana-appatigham-rupam (p)—Vô_ kiến 
sắc—See Three dharmas (XXIX). 
Invite to come: Call —Beckon—Notify—Thỉnh 
đến. 

Invite (v) respectfully: Cầu thỉnh—Kính mời. 
Invite the spiri( of someone to return home: 
Call home the soul of someone—Call forth a 
spirit—Invoke a spiri—Chiêu hồn (gọi hồn người 
chết trở về). 

Inviter (n): Triệu Thỉnh Đồng Tử—The inviter, 
possibly etymologically connected with achavaka; 
he 1s the youth fifth on the left of ManJjusri In his 
group of the Garbhadhatu, and ¡s supposed to 
invite all the living to enlightenment—Vị đồng tử 
thứ năm bên trái của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát, người có nhiệm vụ triệu thỉnh mọi chúng 
sanh đi đến giác ngộ. 

Invocatfion (n): Khẩu xưng (lễ cầu nguyện). 
Invocation with the mouth: Khen Ngợi Môn 
hay Khẩu niệm—See Five devotional gates of the 
Pure Land Sect. 

Invoke (v): Chú —To wish, either to bless or 
CUFS€. 

Invoke the Buddha?s name: Xưng hồng danh 
Phật. 

Invoke the name of Amitabha Buddha: Xưng 
danh chánh hạnh—Xưng tụng hổng danh Đức 
Phật A Di Đà—See Five proper courses to ensure 
the bliss of the Pure Land. 

Invoke a spiri: Call home the 
someone——lnvite the spirit of someone to return 
home——Call forth a spirit—Chiêu hồn. 

Invoker: Trú nguyện Sư—See Seven monks. 
Invoking Buddha with a loud volice: Đại 
Niệm Phật —Meditating Buddha with 
Continuous concentration. 


Anidas- 
vô đối 





soul of 


on 


Involve (v): Taranga (skt)——Dính líu. 
Involvement (n): Sự tham dự. 

Involunfary (a): Vô tình. 

Inward invisible power: Vô Biểu Giới—The 
inward Invisible power the 
comandments during ordination—Khi thọ giới, 
thân khẩu ý của người thọ giới không biểu thị 
tướng thọ giới ra ngoài, mà trong thân nảy sinh ra 
vô biểu giới giúp ngăn ngừa điều sai trái. Giới 
nầy vĩnh viễn tương tục trong thân để bảo hộ thân 
khẩu ý tránh điều quấy ác. 

Inward spheres: Căn đối với cảnh. 
Inwardness (n): Bản chất nội tại. 

I-On-O_ đap): Bhisma-garjita-ghosa-svara-raja 
(sk)—Name of a legendary Buddha—Uy Âm 
Vương—The king with the awe-Inspiring voIce, 
the name of countless Buddhas successively 
appearing during the empty kalpa—Còn gọi là Uy 
Âm Vương Phật với âm thanh vi diệu, tên của vô 
lượng Đức Phật xuất hiện thời “Không Kiếp” (các 
ngài thị hiện làm sáng tỏ nghĩa thực tế với âm 
thanh vi diệu của các ngài). 

Ippen (1239-1289): Nhất Biến Thượng Nhân— 
Japanese Pure Land teacher, best known for 
creating the practice of “dancing nembufsu,” in 
which he and his followers would dance for Joy 
while chanting the NEMBUTSU (Namu Amida 
Butsu or Praise to Amitabha Buddha). He said that 
the practice was Intended to demonstrate his Joy 
and gratitude toward Amitabha, because he was 
certain that he was already saved by him. Ippen 
also Initiated the practice of giving people small 
amulets  called “ofuda” Inscribed with the 
“Nembutsu”. During his lifetime he and his 
followers handed out over 600,000 ofuda, telling 
people that just touching one would create a 
karmic connecton with Amitabha which would 
enable him to use his saving power to bring them 
to salvation, even !f they had performed evil 
deeds (and even 1f they had no faith at all in the 
practice or in Amitabha)—VỊ thầy của trường phái 
Tịnh Độ Nhật Bản, nổi tiếng vì đã tạo ra phương 
thức thực hành “khiêu vũ niệm Phật,” trong đó 
ông và các đệ tử sẽ vừa khiêu vũ vui vẻ, vừa 
niệm Phật A Di Đà. Ông nói rằng sự tu tập này 
nhằm biểu lộ sự vui vẻ và lòng biết ơn của mình 
đến Đức Phật A Di Đà, vì ông biết chắc chắn 


received— with 


2317 


rằng ông đã được Đức Phật A Di Đà cứu rỗi. 
Ippen cũng khởi xướng việc cho người khác bùa 
chú gọi là “ofuda” trong đó có viết chữ “Nam Mô 
A Di Đà Phật.” Lúc sinh tiên ông và đồ đệ của 
mình đã ban ra trên 600.000 lá bùa, bảo rằng chỉ 
cần rờ vào lá bùa là người ta có thể tạo nghiệp 
nối kết với Đức Phật A Di Đà có thể khiến Ngài 
có thể dùng lực cứu độ của Ngài để cứu độ họ, 
ngay khi họ đã làm những việc ác, hay ngay cả 
khi họ không có niềm tin về việc thực tập này, 
hay không có niễm tin nơi Đức Phật A Di Đà. 
Ippen-Shonin (jap): See Ippen. 
lre (n): Sân—-Anger—-Hate—EFor which the 
meditation on kindness (từ) and pity (bị) 1s the 
remedy—See Dosa, and Three ailments (A). 
Irina-Parvata (skt: Hiranya-Parvata (skÙ—Y 
Lạn Nã Bát Phạt Đa—An ancient kingdom noted 
for a volcano near Its capital, the present 
Monghir—Một vương quốc cổ được ghi nhận có 
ngọn núi lửa gần kinh đô mà bây giờ là Monghir. 
lron record: Quỷ Lục —Containing the sins of 
men in Yama's office in Hades—Tờ trát bằng sắt 
ghi tội ở phủ Diêm Vương. 
IronRing Mountain: Cakravala (skÙ— 
Cakravada (sk—Núi Thiết Vi—Thiết Vi Sơn— 
The Iron Ring Mountain, supposed to encircle the 
earth, forming the periphery of a world. Mount 
Memu 1s the centre and between It and the lron 
Mountains are four conftinents, 
mountains and the eight seas—Núi Thiết Vi hay 
núi sắt bao quanh thế giới. Núi Tu Di là trung 
tâm, bên ngoài có tứ châu, bảy núi và tám biển. 
Iron tablets in hades: Thiết Trá—On which 
are recorded each personˆs crimes and merits—Sổ 
sách bằng sắt ở dưới âm phủ, dùng để ghi tội và 
công của mỗi người. 
Iron tree: Thiết thụ (cây sắt —When its time 
comes, even the iron tree blossoms, or when Its 
time comes, everything is possible—Khi thời đến 
thì cây sắt cũng trổ hoa, hoặc giả lúc có thời thì 
cái gì cũng có thể xảy ra được. 
Iron wheel: Thiết Luân (sắt) —See Four wheels 
(D). 
Iron-Wheel King: Thiết Luân Vương. 
1) Ruler of the South and of Jambudvipa, one of 
the four Cakravala kings: Người trị vì cõi 


seven metal- 


Nam Diêm Phù Để, một trong tứ Luân 
Vương. **See Four wheels. 

2) The mron-wheel king to the ten faiths of a 
Bodhisattva, the of 
cakravartI, or wheel kings, each allotted to 
one of the six positions: Thiết Luân cho Thập 
Tín Vị, một trong sáu vị luân vương, mỗi vị trị 
vì một phương——See Six kinds of cakravartI. 

Iron-Wheel mounfain: Thiết Luân Sơn—An 

Iron-Wheel mountain encompassing all these 

above mentioned mountains—Núi Thiết Luân bao 


one of six  kinds 


bọc các núi vừa kể trên—See Nine concentric 
mOountain ranges and eight seas. 

Iron will: Ý chí sắt đá. 

Ironical (a): Mỉa mai. 

Irrational (a): Không hợp lý—Phi lý. 

Irrational views: Những quan niệm không hữu 
lý. 

Irrationalism (n): Chủ nghĩa phi lý tính. 
Irrationality (n): Bất hợp lý —Bội Lý—One of 
the eight chief characteristIcs of “satori.` In Zen. 
Saforil Is not a conclusion to be reached by 
reasonng and defes all  Intellectual 
determination. Those who have experienced 1t are 
always at a loss to explain It coherently or 
logically. When it is explained at all, either in 
WOrds OT g©Sfures, IfS confent more or less 
undergoes a mutilation. The uninitiated are thus 
unable to grasp It by what is outwardly visible, 
while those who have had the experience discern 
what Is genuine from what Is not. The satorl 
experilence 1s thus always characterized by 
1rrationality, 1nexplicability, 
1ncommunicability. Listen to Ta-Hui once more: 
“[his matter or Zen 1s like a great mass of fire; 
when you approach it your face 1s sure to be 
scorched. It is again like a sword about to be 
drawn; when ¡t is once out of the scrabbard, 
Someone 1s sure fo lose his life. But 1f you neither 
fling away the scabbard nor approach the fire, you 
are no better than a piece of rock or of wood. 
Coming to this pass, one has to be quite a resolute 
character full of spirit. There 1s nothing here 
Ssuøøestive of reasonng and  quiet 
metaphysical or epistemological analysis, but of a 
certan desperate will to break through an 
insurmounfable barrler, of the will Iimpelled by 


and 


cool 


2318 


Ssome 1rratlonal or unconscious power behind 1t. 
Therefore, the outcome also defies intellection or 
conceptualization—Một trong tám đặc tánh của 
giác ngộ trong Thiển. Chứng ngộ không phải là 
một kết luận mà người ta đạt được bằng suy luận; 
nó coi thường mọi xác định của trí năng. Những ai 
đã từng kinh nghiệm điều nầy đều không thể giải 
thích nó một cách mạch lạc và hợp lý. Một khi 
người ta cố tình giải thích nó bằng ngôn từ hay cử 
chỉ, thì nội dung của nó đã bị thương tổn ít nhiều. 
Vì thế, kẻ sơ cơ không thể vói tới nó bằng những 
cái hiển hiện bên ngoài, mà những ai đã kinh 
nghiệm qua một lần chứng ngộ thì thấy rõ ngay 
những gì thực sự không phải là nó. Kinh nghiệm 
chứng ngộ do đó luôn luôn mang đặc tính “bội lý, 
khó giải, khó truyền. Theo Thiền sư Đại Huệ thì 
Thiển như là một đống lửa cháy lớn; khi đến gần 
nhất định sém mặt. Lại nữa, nó như một lưỡi kiếm 
sắp rút ra khỏi vỏ; một khi rút ra thì nhất định có 
kẻ mất mạng. Nhưng nếu không rút ra khỏi vỏ, 
không đến gần lửa thì chẳng hơn gì một cục đá 
hay một khúc gỗ. Muốn đến nơi thì phải có một 
cá tính quả quyết và một tinh thần sung mãn. Ở 
đây chẳng có gợi lên một chút suy luận lạnh lùng 
hay phân biệt thuần túy siêu hình, nhận thức; mà 
là một ý chí vô vọng quyết vượt qua chướng ngại 
hiểm nghèo, một ý chí được thúc đẩy bởi một 
năng lực vô lý hay vô thức nào đó, ở đằng sau nó. 
Vì vậy, sự thành tựu nầy cũng xem thường luôn 
cả trí năng hay tâm tưởng—See Eight chief 
characteristics of “satori” In Zen. 

Irregular death: Chết bất ngờ (bất đắc kỳ tử)— 
There are nine kinds of Irregular death—Có chín 
nguyên nhân gây ra cái chết bất đắc kỳ tử—See 
Ñine kinds of irregular death. 

Irregular dhyana: Bất Định Chỉ Quán— 
Irregular, simple and complex mixed, such as 
stopping every thoupht as it arises—Đơn giản và 
phức tạp dung hòa lẫn nhau, chẳng hạn như ngừng 
sự suy nghĩ khi nó vừa khởi lên—See Three 
modes of entering dhyana. 

Irregular hours or tỉmes: Samaya (skÙ— 
Unfixed hours or tines—Tam muội da thời—Nhất 
thời hay thời gian không cố định —See Two times 
Or periods. 

Irregular, simple and complex mixed: Bất 
Định Chỉ Quán—Stopping every thought as it 
arises—Đơn giản và phức tạp dung hòa lẫn nhau, 





chẳng hạn như ngừng sự suy nghĩ khi nó vừa khởi 
lên—See Three modes of entering dhyana. 
Irregularity (n): Bất hợp qui cách. 

Irrelevance (n): Sự bất tương quan—Không 
thích đáng. 

Irrelevant (a): Không thích đáng. 

Irreligious (a): Vô tôn giáo. 

Irremovable (a): Bất di bất dịch. 

Irresolute: Indeterninate——Indefinite—— 
Undecided—Unfixed—Unsettled—— 
Undetermined—Uncertain—Bất định. 
Irrespecfive of whether a Buddha appears 
or not: Dù Phật có thị hiện hay không. 
Irresponsibility: Amudha-vinaya (skÙ—Bất 
Tr —Mental deransement—To make a monk 
admit that he was not in his normal mind when the 
poInt of dispute arose—Làm cho một bên nhìn 
nhận rằng tâm trí mình không bình thường khi xãy 
ra tranh chấp—See Seven rules given ¡in the 
Vinaya for settling disputes among monks and 
nuns. 

Irreversible (a): Không thể chuyển ngược được. 
Irritability and imprudence: Sự khó chịu 
(nóng giận) và bất cẩn. 

lrritation (n): Sự bức rức. 

Irsya (skU): Đố ky—Tật Đố—-Envy—Envy or 
Impatlence of another's success—]ealousy, or 
envy of other”s possessions. One of the Upaklesa, 
or secondary hindrances—Ganh ghét với tài sản 
của người khác. Một trong những chướng ngại— 
See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Irsyapandaka (skt): Đố Bất Nam—Y Lê Sa Bàn 
Đồ Ca—Y Lê Sa Chưởng Nô—Eunuchs or 
1mpofent save when stirred by Jealousy, one of the 
five classes of "“eunuchs."—Bất lực, một trong 
năm loại “thái giám”. 

Isadhara (skt: Trì Trục Sơn—Y Sa Đà La—The 
second of the seven concentric circles surrounding 
Sumeru which 1s made of seven precious thinøs, 
rounded like a hub, and its sea, 42,000 yoJanas 
wide, 1s filled with fragrant flowers. It 1s defined 
as—Tnì trục Sơn có tên tiếng Phạn là Y Sa Đà La 
Sơn, vòng núi thứ nhì trong bảy vòng bao quanh 
núi Tu Di, có hình như trục bánh xe, được làm bởi 


2319 


bẩy báu, biển rộng 42,000 do tuần, đầy những 

bông hoa thơm ngát. Nó được định nghĩa như là: 

l1) Holding the axis or axle: Trì Trục. 

2) The axle-tree: Xa Trục. 

3) Sovereign control: Tự Tại Trì. 

** See Seven concentric ranges around Sumeru, 
and Nine concentric mounfain ranges and 
eipht seas. 

lsana (skt): Y Xá Na Thiên. 

1l) The devas of the sixth desire-heaven: Chư 
thiên trong cõi trời dục giới thứ sáu. 

2) Mahesvara (skt): Ma Hê Thủ La Thiên. 

3) The sun as a form of Siva: Mặt trời là một 
hình thức của thần Siva. 

4) Head of the external Vajra-hall of the 
Vajradhatu: Viện chủ của bên ngoài Kim 
Cang Viện trong nhóm Kim Cang giới. 

53) Siva with his three firece eyes and horns: 
Thần Siva ba mắt nhiều sừng. 

Isana and Sỉiva heaven in the Northeast: 

Đông Bắc với Trời Y-Sá-Ni—This is one of the 

eight heavens and devas at the eight points of the 

compass—Đây là một trong tám cõi Trời và chư 

Thiên ở tám hướng—See Eight Heavens at the 

eight directions. 

Isan-Reiyu (jap): Wei-Shan-Lingyu—Sư Qui 

Sơn Linh Hựu. 

Ise (jap): Điện Y Thế (thờ Thiên Chiếu Đại Thần 

bên Nhật Bản). 

Isfijab: Bạch Thủy Thành—White-river town in 

Turkestan, situated on a small tributary of the 

Jaxartes— Thành phố nằm bên dòng Bạch Thủy, 

một phụ lưu của sông Jaxartes ở Turkestan. 

lsipatana (p): Rsipatana (skÙ—Sie of the 
famous Deer Park—Chư Thiên đọa xứ. 
lsitva (skÙ) Năng hữu chủ —To 
everywhere and everthing to be omnipotent, or to 
be able to control all natural laws—Có khả năng 
làm cho có quyền vô hạn ở khắp mọi nơi và trên 
mọi vật—See Eigh(t supernatural powers of 
transformation. 


make 


Islam religion: Hồi giáo. 

Isolated hells: Địa Ngục Cô Độc 

Isolated hill: Cô Sơn. 

1) Ngọn núi nằm cheo leo một mình. 

2) A monastery in Kiang-Su and name of one of 
is monks: Cô Sơn Tự và tên của một trong 


những vị Tăng trụ trì tại đây (Sư Thích Trì 
Viên 975-1021, đệ tử của Phụng Tiên 
Nguyên Thanh, tự là Vô Ngại Trung Dung 
Tử. Còn gọi là Thế Phu hay Bệnh Phu. Sư 
theo học yếu chỉ của tông Thiên Thai Tam 
Quán với ngài Phụng Tiên Nguyên Thanh, tu 
hành tại núi Cô Sơn ở Tây Hồ, soạn viết 
nhiều trước tác. Sư thị tịch năm 1021. Sư đã 
từng soạn bộ sớ chú Kinh Lăng Nghiêm). 

Isolation: Ở nơi cô liêu (ở nơi cô liêu để thành 

tựu thiền độ)—See Six things which enable a 

bodhisattva to keep perfectly the six paramitas. 

Issa (p): Envy—Tật đố (không muốn nhìn thấy 

người khác thành công hay hạnh phúc)—See 

Fifty-two mental stafes. 

Issue (n): Vấn để. 

Issue (v): Phát xuất. 

Issued from something: Come out from 

somethine—Xuất phát từ cái gì. 

Isvara (skÐ: Is(h)vara (skt). 

I1) Self-existent: Independent—Absolute—Used 
of Buddhas and Bodhisattvas—Đại Tự Tại— 
Thường dùng để chỉ chư Phật và chư Bồ Tát. 

2) The Highest Self, or the God of Free WIlI: Tự 
tại thiên. 

lIsvaradeva (skÐ: God of freedom—Tự Tại 

Thiên. 

1l) God of Free Movement: Cõi trời Tự Tại— 
Kñng of the deva——God of freedom. 

2) A tile of Siva, king of deva: Danh hiệu của 
Ma Hê Thủ La (Siva). 

3) Mahesvara (skÐ: Đại Tự Tại Thiên—Một 
danh hiệu của Bồ Tát Quán Âm—A tide 
applied to Kuan-Yin. 

It does not really matfer: Thật sự chả quan 

trọng. 

I£s believe that: People believe that—Người ta 

tin rằng. 

I£s better to die as a cultured and respected 

person than fo live as a wicked person: Thà 

chết là một người đức hạnh còn hơn sống như một 
kẻ quỷ quyệt. 

ICs difficult to be reborn (in the human 

realm) as a human being: Sanh Làm Người Là 

Khó—-Human beings have both pleasure and 

suffering, thus Ifs easy for them to advance In 








2320 


cultivation and to attain Buddhahood; whereas the 
beings In the Deva realm enjoy all kinds of Joy 
and spend no time for cultivation; beings In the 
realms of animals, hungry ghosts and hells are 
stupid, living ím filth and killing one another for 
food. They are so miserable with all kinds of 
sufferings that no way they can cultivate. Of all 
precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 
1 1s the priceless Jjewel. Thus, If you are able to 
maintain your livelihood, someday you wIll be 
able to rebuild your life. However, everything In 
life, If it has form characteristics, then, Inevitably, 
one day it wIll be destroyed. A human life 1s the 
same way, If there 1s life, there must be death. 
Even though we say a hundred years, 1t passes by 
1n a flash, like liphtening streaking across the sky, 
like a flower”s blossom, like the Image of the 
moon at the bottom of a lake, like a short breath, 
what 1s really eternal? Sincere Buddhists should 
always remember when a person is born, not a 
sinple dime 1s brought along; therefore, when 
death arrives, not a word will be taken either. A 
lifetime of work, putting the body through pain 
and torture in order to accumulate wealth and 
pOSSesslons, in the end everything is worthless 
and futile in the midst of birth, old age, sickness, 
and death. After death, all possessions are øIven 
to others in a most senseless and pitiful manner. 
At such time, there are not even a few good 
meri(s for the soul to rely and lean on for the next 
le. Therefore, 
condemned ¡nto the three evil paths Immediately. 
Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once again blossom, such a thing 1s still not 
bewildering; but once a human body has been 
lost, ten thousand reincarnations may not return.” 
Sincere Buddhists should always remember what 
the Buddha taught: “It is difficult to be reborn as a 
human being, it 1s difficult to encounter (meet or 
learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human being and encountered the 
Buddha-dharma, 1f we let the time passes by in 
Vain we waste our scarce lifespan.”—CõiI người 
sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành 
quả vị Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì 
quá sướng nên không màng tu tập, cõi súc sanh, 
ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, 
ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Trong 


such an ¡indivdual wil be 


các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình 
còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng 
nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy 
dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời 
nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày 
bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có 
tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, 
thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, 
như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ 
nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng khi sanh ra đã không mang theo một đồng, 
nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, 
suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt 
cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão 
bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua 
tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy 
không có một chút phước lành nào để cho thần 
thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào 
tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết 
mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp 
nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay nở hoa 
cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi 
đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì 
thế, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ những gì 
Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó 
gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để 
cho thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho 
một kiếp người.” 

ICs easy to criticize but much more diffieult 
to do: Chỉ trích người thì dễ chứ đến khi mình 
làm được thì khó (Ngôn dị hành nan). 

I£”s mỉnd, if°s Buddha: Tức tâm tức Phật. 

I£s relatively easy fo move mounftains and 
rivers, but i( is most difficult to change a 
person?s basic nature: Sông núi còn tương đối 
dễ cải biến chứ bản tính cố hữu của con người thì 
khó lòng mà thay đổi (Giang sơn dị cải, bản tính 
nan đì). 

If sounds reasonable: Có vẻ hữu lý. 

ltaretara (skt): Bỉ BỈ Không, một trong bảy loại 
không—ReciprocIty, one of the seven kinds of 
Emptiness. **See Seven kinds of emptiness (7). 
Itchỉng: Trạo xúc hay ngứa ngái—See Eight 
physical sensations. 

Ifinerant bonze: Du phương Tăng. 

ltinerant monk: Wandering monk—Du tăng— 
Hành cước tăng. 


2321 


Itinerary: Hành trình. 

Itivrttaka (skÐ: Ityukta (skt)—ltivuttaka (p)—Y 
Đế Mục Đa Già—Bản Sự Kinh —Narratives of 
past lives of the Buddha”s disciples. One of the 
twelve classes of sutras in which the Buddha tells 
of the deeds of his disciples and other followers as 
well as his foes in previous lives. They show how 
acts of previous lives influence the circumstances 
of the presen( lie according to the law of 
“Karma.” Many of those stories are Indian folk 
tales from pre-Buddhist times; however, the 
Buddha based on these stories to mention about 
previous lives of his disciples. Nowadays, in 
addition to the text writen In Pali, there are 
translations In Chinese and English. However, the 
Chinese translation is based on a lost sanskrit 
version, not the Pali one— Một trong mười hai bộ 
kinh, trong đó Đức Phật kể về những chuyện tiền 
thân của các đệ tử cũng như các địch thủ đương 
thời của Ngài. Bản kinh nầy cho thấy những ứng 
xử trong các cuộc đời trước đây ảnh hưởng như 
thế nào đến những hoàn cảnh của cuộc đời hiện 
tại, theo luật của “Nghiệp.” Nhiều câu chuyện 
nầy bắt nguồn từ những cổ tích dân gian Ấn Độ, 
có trước khi Phật giáo xuất hiện, nhưng được Đức 
Phật lấy đó làm truyện tiền thân của những đệ tử 
của Ngài. Hiện nay ngoài văn bản tiếng Ba Li ra 
còn có những dịch bản tiếng Trung Hoa và tiếng 
Anh. Tuy nhiên, dịch bản tiếng Hoa là căn cứ từ 
nguyên bản Bắc Phạn, chứ không phải từ văn bản 
Ba Li—See Past Lives Sutra, and Twelve sutras. 
Iturtaka (skÐ: Iuvrtaka (sk)—Bổn Sự—See 
Itvrttaka, and Twelve sutras. 

Ityuktas (k): Y Đế Mục The Buddha's 
discourses arsing out of evenfs (personal evenfs or 
Jataka stories, one of the twelve classes Of 
Buddhist liturature—Bổn sự thuyết, một trong 
mười hai bộ kinh Phật. 

Ivolginsky Monastery: One of the major 
Buddhist monasteries In Russia, constructed ïn 
1948 about 25 miles from Ulan-Ude. It is the seat 
of the Hambo Lama, one of the most influential 
reincarnational lineages among Mongols living In 
Russia. The two main Buddhist Mongol groups in 
Russia are Kalmyks and the Buryats, who follow 
Buddhist tradiions imported form Tibet—Một 
trong những tu viện Phật giáo chính ở Nga, được 


xây dựng vào năm 1984, cách Ulan-Ude khoảng 
25 dặm. Đây là trụ sở của Lạt Ma Hambo, một 
trong những dòng truyển thừa tái sanh có ảnh 
hưởng trong số những người Mông Cổ đang sinh 
sống tại Nga. Hai nhóm Phật tử người Mông Cổ 
chính tại Nga là nhóm theo truyền thống Kalmyks 
và nhóm Buryats, cả hai truyền thống này đều 
được mang đến Mông Cổ từ Tây Tạng. 

Ivory flower: Tượng Nha Hoa—Hoa nở trên ngà 
voi (khi voi nghe sấm thì trên ngà nở hoa. Kinh 
Niết Bàn đã nói, ví như hư không sấm thì mây nổi 
lên, trên tất cả ngà voi đều trổ hoa. Nếu không có 
sấm động thì hoa không nở. Phật tính của chúng 
sanh lại cũng như thế). 


J 


Jack-o-lantern: Ma trơi. 

Jadata (skt): Trà Đồ Tha. 

1) Coldness: Lạnh. 

2) Stupidity: Ngu sĩ. 

3) Apathy: Tính không tình cảm. 

Jade branches and leaves: Quỳnh chi ngọc 

diệp—Talk of Imperial descendants. 

Jade-Buddha statuce: Ngọc Phật—Một tượng 

Phật bằng ngọc thạch nổi tiếng được tìm thấy khi 

đào một cái giếng ở Khotan, cao khoảng từ 3 đến 

4 bộ Anh. 

Jade-fountain and Jade-flower: Ngọc Tuyển 

Ngọc Hoa Lưỡng Tông—Hai tông phái Ngọc 

Tuyển và Ngọc Hoa— The two schools of the 

Jade-fountain and Jade-flower: 

1) Jade-Fountain School: Ngọc Tuyển Tông— 
Yu-Chuan sect, the name of the 
monastery In Tang-Yang, Hupeli, where Chih- 
L, the founder of the T”ien-T”ai school lived—— 
Thiên Thai Tông (Tien-T”ai Sect—Ngọc 
Tuyển là tên của một tự viện ở Đang Dương 
thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi Trí Khải Đại Sư (Trí 
Nhất), sơ tổ của tông Thiên Thai đã sống. 





WaS 


2322 


2) Jade-Flower School: Ngọc Hoa Tông—Pháp 
Tướng Tông (Dharmalaksana Sect—Yu- 
Hua, was the name of a palace which was 
transformed ¡nto a temple where Hsuan- 
Tsang, the founder in China, lived and 
worked. There he translated the Mahaprajna- 
Paramifa-Sutra, 600 books (chuan)—Ngọc 
Hoa là tên của một tự viện, nơi Huyền Trang, 
tổ của tông phái nầy đã sống và làm việc. 
Nơi đây ông đã dịch 600 cuốn của bộ kinh 
Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Jagarite and sutfe (p): Ngủ trong tỉnh thức. 

l1) lagarie 1s a Pali term for “mindfulness In 
waking up.” In waking up, the application of 
mindfulness would mean taking up obJect of 
meditaton Immediately, even before one 
opens one”s eyes. The term can also apply to 
sụch (l)_ keeping 
mindfully, not allowing sleep to overcome 
one when one 1s intent on medifating 1n the 
sleeping posture, due to i1llness or other 
physical disabilites, and (2) on sleepless 
niph(s when one vainly struggles to catch 
elusive sỈleep, 
comprehension would help one to accept the 
situaton with calmness and understand the 
cause of “insomina.` In that very calmness 
and understanding, perchance, sleep wIll 
come on 1s own—Danh từ “Jagarie” có 
nghĩa là khi thức dậy, hoặc khi tỉnh ngủ. Khi 
vừa nh giấc, trước khi mở mắt ra thì hành 
giả nên chú niệm liền vào để mục hành 
thiển. Danh từ này cũng có thể áp dụng vào 
những trường hợp như: (1) thức dậy một cách 
tỉnh giác, chứ không để buồn ngủ lấn lướt; (2) 
trong những đêm thao thức không yên giấc, 
khi chúng ta cố dỗ giấc ngủ, chú tâm và hiểu 
biết rõ ràng có thể giúp chúng ta chấp nhận 
tình thế một cách yên ổn và hiểu biết nguyên 
đo tại sao chúng ta không ngủ được. Trong 
chính trạng thái yên ổn và hiểu biết ấy giấc 
ngũ có thể sẽ trở lại một cách tự nhiên. 

2) Sutte 1s a Pali term for “posture of lying 
down,” but strictly rendered 1t would mean 
“n sleeping” or “in falling asleep.” A 
Yogacara or meditator lies down with his 
mind on the obJect of meditation, and thus 
falls asleep undeluded—Danh từ “Sutte” khi 


Situatons as awake 


mindftllnes and  clear 


được dùng để chỉ một oai nghi có nghĩa là thế 
nằm. Nhưng chính xác hơn, chúng ta nên hiểu 
đó là khi “nằm ngủ,” hoặc khi “thiu thiu ngủ.” 
Trong khi nằm xuống ngủ hành giả luôn giữ 
tâm niệm vào để mục hành thiển của mình, 
và như vậy là hành giả ngủ với tâm không 
xao lãng. 

3) In the widest sense the words “sutte” and 
“jagarite” (m sleeping and in keeping awake) 
go beyond the question of posfures since one 
can be sleeping on a seat or while standing. In 
the highest sense one sleeps when one 1s 
under the sway of defilements (kilesas). 
Likewise the word “Jagarite” In 1ts widest 


application, embraces that salutary 
wakefulness which characterizes vigilance. 
As the Buddha says: “The defilements 


disappear or are destroyed of those who are 
ever virgilant, who train themselves day and 
nipht; who are wholly Intent on Nirvana— 
Trong ý nghĩa rộng, hai danh từ “Sutte” và 
“Jagarite” có nghĩa là khi ngủ và khi tỉnh 
giấc, vượt xa hơn là ý nghĩa hàm xúc một oai 
nghi, vì chúng ta có thể ngủ trong oai nghi 
ngồi hay đứng chớ không phải chỉ nằm mới là 
ngủ. Trong ý nghĩa cao nhất thường chúng ta 
ngủ trong khi tâm chúng ta bị các ô nhiễm chi 
phối. Cùng thế ấy, danh từ “Jagarite” bao 
hàm trạng thái tỉnh thức, đặc tính của sự 
chuyên tâm chú niệm, trong ý nghĩa rộng rãi 
nhất. Như Đức Phật dạy: “Người luôn luôn 
tỉnh giác, ngày đêm tự kểm chế trong khuôn 
khổ kỷ cương và trọn vẹn hướng tâm về Niết 
Bàn, mọi lậu hoặc của người ấy đều bị tiêu 
trừ. 
Jagat (skU): Xã Già—All the living—Tất cả 
chúng sanh. 
Jaina (sk): Kỳ Na—Xà Y Na— Thắng Giả— 
Victor, he who overcome, a tifle of every Buddha; 
name of varlous persons; the Jaina religion; the 
Jams. The lains, founded by Jnatrputra, a 
contemporary of Sakyamuni—Dịch là Thắng, chỉ 
ngôi Phật tôn quý, còn có nghĩa là giáo phái Kỳ 
Na. Kỳ Na Giáo được sáng lập bởi Ni Kiền Đà 
Nhã Tử, một người cùng thời với Đức Phật Thích 
Ca (kỳ thật giáo phái nầy ra đời sớm hơn đạo 
Phật một chút. Lý tưởng của giáo phái nầy giống 


2323 


như Phật giáo ở chỗ bác bỏ quyển uy của Phệ Đà 
và bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ). 
Jainism: Jaina or Nirgranta (skÙ)—Kỳ Na—See 
Jaina. 

Jaken (jap): Mithya-drsti (sk) Tà Kiến—See 
Wrong-views. 

jJakumefsu (jap): Parinirvana or Prasama (skt)—— 
Extinction—Tranquility—Extincton—The  great 
nirvana—Calmness and extinction—Tịch Diệt— 
Niết bàn tịch diệt, hay Đại Niết Bàn. 

Jala (skt): Xà Lợi—Water——Nước. 

Jalambara (skt: Thủy Mãn—Third son of 
Jalavahana (Lưu Thủy), reborn as Sakyamuni”s 
son, Rahula—Con trai thứ ba của Lưu Thủy, tái 
sanh là La Hầu La, con trai của Phật. 
Jalandhara (skt): Xà Lạn Đạt Na—Name of an 
anclent kingdom and city in the Punjab, the 
present Jalandar. According to Buddhist legends, 
a former king of Mid-India named Wu-T1 (Udita) 
met an Arhat and appreciated Buddhism. He gave 
the Arhat sole control of matters relating to 
monks. 
erected stupas and monasteries at all the sacred 
places. According to Hsuan-Tsang In the Records 
of the Western Lands, there were about 20 
monasteries with 1,000 monks, who were either 
Hinayanists or Mahayanists, but the number of 
Hinayanists was few. Later, a monastery called 
Nagaradhana where Hsuan-Tsang studied 
Abhilhama with Acarya Candravarma wWas 
found—Tên của một vương quốc và thành phố cổ 
trong khu vực Punjab, bay giờ là Jalandar. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, một vị vua của vùng 
trung thổ Ấn Độ tên Udita, gặp một vị A La Hán 
và cảm kích Phật giáo nên ông trao trọn quyển về 
vấn đề Tăng sự cho vị La Hán. Sau đó ông chu du 
khắp Ấn Độ và dựng nhiều tháp cũng như tự viện 
tại các thánh địa. Theo ngài Huyền Trang trong 
Tây Vực Ký, có khoảng 20 ngôi tự viện với 1.000 
Tăng sĩ, cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa, nhưng con số 
Tiểu thừa rất ít VỀ sau một tự viện tên 
Nagaradhana được tìm thấy, đây là nơi ngài 
Huyền Trang đã lưu lại để nghiên cứu A Tỳ Đạt 
Ma với ngài Nguyệt Trụ. 

Jaliniprabha-Buddha (skt): Võng Minh Phật. 
Jaliniprabha-kumara (skt): Quang Võng đồng 
tử—Name of a Bodhisattva, the youth with the 


Then he travelled all over India and 


shinng net, one of the eight attendants on 

Manjusri—Tên của một vị Bồ Tát, một trong tám 

đồng tử có lưới chiếu sáng, theo hầu cạnh Ngài 

Văn Thù. 

Jamadaøni (skt): Diệm Ma Đại Hỏa Tiên—One 

of the seven ancient sage-rsis—Một trong bảy vị 

cổ Tiên. 

Jambhala (skt): Jambhira (skt)—Chiêm Bà La— 

Chiêm Bộ La—Name of a tree similar to the 

citron tree—Tên của một loài cây giống như cây 

chanh (hoa vàng và có mùi thơm tỏa ngát). 

dJambu (skt): Diêm Phù -Thiệm Bộ—A  fruit 
tree In India (a rose apple). The rose-apple, 
described as a lofty tree giving Ifís name to 

Jambudvipa, one of the seven continenfs or rather 

large islands surrounding the Mountain Meru— 

Một loại cây ăn trái ở Ấn Độ (hồng táo). Xà Phù 

Thụ hay Uế Thụ, loại cây được tả là cao ngất mà 

châu Diêm Phù Đề, một trong bẩy châu lớn bọc 

quanh núi Tu Di, đã mang tên của loại cây nầy. 

Jambud (skt): Diêm Phù—Thọ—See Jambu. 

Jambudvipa (skU: Jambudipa (p)—The human 

world—The world in which we are living—The 

saha world—The worldly world—Impure Land—— 

Châu Diêm Phù Để —Nam Thiệm Bộ Châu (Cõi 

Diêm Phù Để)_—Nam Châu —Nam Bộ—Nam 

Diêm Phù Đề—Nam Phù. 

(D_ An overview of Jambudvipa—Tổng quan về 
Nam Thiệm Bộ Châu: 
(Jambudvipa) either from the Jambu trees 
abounding 1n If, or from an enormous Jambud 
tree on Mount Meru visible like a standard to 
the whole continent. Saha means sufferings 
and afflictions; it also means worries, binding, 
unable to be free and liberated. The worldly 
world 1s full of storm, conflict, hatred and 
violence. ambudvipa 1s a small part of Saha 
World, the continent south of Mount Sumeru 
on which, according to 
cosmology, human beinøs live. In Buddhism, 
1t is the realm of Sakyamuni Buddha. The 
world in which we live 1s an impure field, and 
Sakyamuni is the Buddha who has Initiated 1s 
purification. People 1n this world endure 
many sufferings stemming from three poIsons 
of greed, anger and delusion as well as 
earthly desires. The Saha World 1s filled with 


Ít 1s so named 


ancilent Indian 


2324 


dirt, rocks, thorns, holes, canyons, hills, cHIffs. 
There are varlous sufferings regarding thirst, 
famine, hot, and cold. The people In the Saha 
World like wicked doctrines 
dharma; and do not have faith In the proper 
dharma. Thetr lives are short and many are 
fraudulent. Kings and mandarins, although 
already have had lands to govern and rule, 
are not satisfied; as they become greedy, they 
bring forces fo conquer other countries 
causing Innocent people to die in vain. In 
addition, there are other ¡infinite calamitles 
suụch as droughts, floods, loss of harvest, thirst, 
famine, epidemics, etc. As for this Saha 
World, the 
cultivate In peace and contenment are few, 
but the unfavorable conditons of afflictions 
destroying path that are rather losing Bodhi 
Mind they developed ¡in the begimning. 
Moreover, It 1s very difficult to encounter a 
highly virtuous and knowledgeable advisor. 
According to the Buddha, the planet in which 
we are currenfly living is called Virtuous 
Southern Continent. Ít 1s situated to the south 
of Mount Sumeru and 1s Just a tiniest part of 
the Great World System of the Saha World in 
which Sakyamuni Buddha 1s the ruler—Châu 
nầy được đặt tên Diêm Phù Đề có thể là vì 
trên châu nầy mọc nhiều cây Diêm Phù, hoặc 
giả từ trên cây Diêm Phù khổng lỗ trên núi 
Tu Di có thể nhìn thấy toàn châu. Ta Bà có 
nghĩa là khổ não, lại cũng có nghĩa là phiển 
lụy hay trói buộc, chẳng được ung dung tự tại. 
Thế giới mà chúng ta đang sống hay cối 
Diêm Phù để chỉ là một phần nhỏ của thế 
giới Ta Bà, nằm về phía nam của núi Tu Di, 
theo vũ trụ học cổ Ấn Độ, đây là nơi sinh 
sống của con người, là thế giới Ta Bà của 
Đức Phật Thích Ca. Thế giới Ta Bà, nơi đầy 
dẫy những mâu thuẫn, hận thù và bạo động. 
Nơi mà chúng ta đang sống là một thế giới 
bất tịnh, và Phật Thích Ca đã bắt đầu thanh 
tịnh nó. Con người sống trong thế giới nầy 
chịu phải vô vàng khổ hãi vì tam độc tham, 
sân, sỉ cũng như những dục vọng trần tục. Cõi 
Ta Bà nầy đây dẫy những đất, đá, gai chông, 
hầm hố, gò nổng, thường có những mối khổ 
về đói khát, lạnh, nóng. Chúng sanh trong cõi 


and false 


favorable cireumsfances tfO 


qI) 


Ta Bà phần nhiều tham đắm nơi phi pháp, tà 
pháp, chớ chẳng chịu tin chánh pháp, thọ số 
của họ ngắn ngủi, nhiều kẻ gian trá. Nói về 
vua quan, dầu có nước để cai trị, họ chẳng hề 
biết đủ, mà ngược lại sanh lòng tham lam, 
kéo binh đánh chiếm nước khác, khiến cho 
nhiều người vô tội chết oan; lại thêm nhiều 
thiên tai như hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói 
khát, vân vân nên chúng sanh trong cõi nầy 
phải chịu vô lượng khổ sở. Nơi cõi Ta Bà 
nầy, sự thuận duyên cùng an vui tu tập thì ít, 
mà nghịch duyên phiền não thì nhiều. Hầu 
hết người tu hành đều dễ bị thối thất tâm Bồ 
Đề đã phát lúc ban đầu. Theo Đức Phật, quả 
đất mà chúng ta đang ở đây có tên là Nam 
Thiệm Bộ Châu, nằm về hướng nam của núi 
Tu Di, vốn là một phần nhỏ nhất trong hệ 
thống Đại Thiên Thế Giới do Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni làm giáo chủ. 

The meanings of Jambudvipa to Buddhism—— 
Ý nghĩa của Nam Thiệm Bộ Châu đối với 
Phật giáo: The human world, the world in 
which we are living. Jlambudvipa 1s a small 
part of Saha World, the realm of Sakyamuni 
Buddha. The southernmost of the four great 
land masses (catur-dvipa) of traditional 
Buddhist cosmolosy. It 1s sald to be named 
after the Jambu tree that grows there. Ït 
measures 2,000 yoJanas on three sides, and 1s 
fourth side 1s only three-and-a-half yojanas 
long. The Southern Continent, one of the four 
conftinents, that situated south of Mount Meru, 
comprising the world known to the early 
Indian. According to Eitel in The Dictionary 
of  Chinese-Englsh Buddhist Terms, 
Jambudvipa ¡includes the following countries 
the Anavatapta lake the 
Himalayas—Cõi của thế giới mà chúng ta 
đang ở. Diêm Phù Đề là một phân nhỏ của 
thế giới Ta Bà, thế giới của Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Cõi này nằm về miễn cực Nam 
trong bốn châu theo truyền thống Vũ Trụ Học 
Phật giáo. người ta nói cõi này được đặt tên 
theo cây “Jambu” là loại cây mọc nhiều trên 
cõi này. Cõi này đo được 2.000 na do tha ở ba 
chiều, còn chiều thứ tư chỉ dài có 3 na do tha 
rưởi mà thôi. Nam Thiệm Bộ Châu, một trong 
tứ đại châu, tọa lạc phía nam núi Tu DI, bao 


around and 


2325 


gồm thế giới được biết đến bởi người Ấn Độ 
thời cổ sơ. Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Hoc Từ Điển, Nam Thiệm Bộ Châu bao gồm 
những vùng quanh hổ Anavatapta và núi 
Tuyết (tức là cõi chúng ta đang ở, trung tâm 
châu nầy có cây diêm phù. Chính ở cõi nây, 
Đức Phật đã thị hiện, và ở cõi nầy có nhiều 
nhà tu hành hơn hết): 

I) Norh-Bắc: Hung Mông Thổ—Huns- 
Mongolians-Turks. 

2) East—-Đông: Trung Quốc-Đại Hàn-Nhật— 
China-Korea-Japan. 

3) South—Nam: 

)_ Northen India—Bắc Ấn: Hai mươi bẩy 
vương quốc—Twenty-seven kingdoms. 


i) Eastern India—Đông Ân: Mười vương 
quốc——Ten kingdoms. 

11) Southern India—Nam Ấn: Mười lăm vương 
quốc——FEifteen kingdoms. 

1V) Central India—Trung Ấn: Ba mươi vương 


quốc——Thirty kingdoms. 
v) Western Indian— Tây Ấn: Ba mươi bốn 

vương quốc—Thirty-four kingdoms. 
dJambunada (skt: Thiệm Bộ Kim—Produce of 
gold from the Jambu River (River JambunadI)— 
Thiệm Bộ Nại Hà Kim, vàng từ sông Diêm Phù. 
dJambunada-suvarna (skt): The Jambu-river 
gold—The Jambud-river gold, the golden sand of 
the Jambu—Diêm Phù đàn kim hay cát vàng của 
dòng sông Diêm Phù. Diêm Phù Na Đề (Đà) 
Kim. Tên một loại vàng ở sông Diêm Phù Đàn 
(mé dưới rừng cây Diêm Phù có một dòng sông 
tên là Diêm Phù Đàn, ở đáy sông có một loại 
vàng màu sẫm pha chút sắc tím gọi là Diêm Phù 
Đàn Kim). 
Jambu-river gøold: Jambunada-suvarna (skt— 
The golden sand of the Jambu—Cát vàng của 
dòng sông Diêm Phù. 
Jamgon Kongtrul Lodro Taye: One of the 
most ¡nfluential figures of nineteenth-century 
Tibetan Buddhism, who was Instumental In 
establishng the “Non-Sectarian” (Ris Med) 
movement, which soupht to overcome the 
paralyzing sectariansim that pervaded Tibetan 
Buddhism at the time. He was born Into a Bon po 
family, and after taking monastic ordination he 
studied with, and received initiation from, a wide 
varlety of teachers from different traditions, He 


wifnessed first hand the negative effects of the 
prevailing sectarianism of the time and sought to 
combat It by emphasizing the harmony of 
different Buddhist traditions. He wrote a number 
of important works, including his Encyclopedia of 
AII Knowledge (Shes bya kun khyab) and an 
electic collection of tantric texts entitled Treasury 
of Secret Mantra (gDams ngag mdzod)—Một 
trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Phật 
giáo Tây Tạng vào thế kỷ thứ 19, người đã sắp 
đặt cho việc thiết lập phong trào “Không Môn 
Phái,” tìm cách vượt qua chủ nghĩa môn phái bại 
liệt đang có ưu thế trong Phật giáo Tây Tạng thời 
đó. Ông sanh ra trong một gia đình theo truyển 
thống Bon-Po, và sau khi thọ giới ông theo học và 
nhận lễ quán đảnh với nhiều vị thầy từ nhiều 
truyền thống khác nhau. Chính mắt ông đã chứng 
kiến những hiệu quả tiêu cực của chủ nghĩa môn 
phái đang thịnh hành đương thời và ông đã tìm 
cách chống lại chủ nghĩa này bằng cách nhấn 
mạnh đến sự hòa hợp giữa các truyền thống khác 
nhau. Ông viết một số tác phẩm quan trọng, trong 
đó có quyển “Bách Khoa của Tất Cả Tri Thức” 
và một sư tập tuyển chọn về kinh văn Mật chú có 
chủ đề “Kho Tàng Mật Chú.” 

Jamyang Khyenfse Chogi Lodro (1896- 
1969): One of the leading masters of the Ris Med 
(Rime) movement In Eastern Tibet, recognized as 
the activity jam cbyangs 
mkhyen brtse dbang po” (Jamyang Khyentse 
Wangpo 1820-1892). Many of the leading Tibetan 
lamas of the twentieth century were his students, 
including Dingo Khyentse Rinpoche, Kalu 
Rinpoche, and Sogal Rinpoche—Một trong những 
vị thầy hàng đầu của phong trào Rime của miền 
Đông Tây Tạng, công nhận sự tái sanh của 
Jamyang Khyentse Wangpo. Nhiều vị Lạt Ma 
hàng đầu của Tây Tạng vào thế kỷ 20 là học trò 
của ngài, trong đó có các vị Dingo Khyentse 
Rinpoche, Kalu Rinpoche, và Sogal Rinpoche. 
Janaka-karma  (skt): 
Regeneratve karma—Nghiệp Tái 
nghiệp—See Productive karma. 
Jana-kaya (sk): Cộng đồng—Community— 
Assemblage—Multitude——Collection. 
Janapada  (sk): Địa—Xứ—Cộng 
NÑation—Inhabited place—=CommunIty. 


reincarnation of 





karma—— 
Tạo—Sinh 


Productive 


đồng— 


2326 


Jangya Hutukhtu: The major reincarnation 
lama (Sprul Sku) of Inner Mongolia. The first was 
Ngawang Losang Choden (1642-1714). His 
recognized reincarnation, Rolbe Dorje (1717- 
1786), studied in Tibet and became one of the 
most Influential Gelukpa scholars of the tine——VỊ 
Lạt Ma tái sanh chính của Nội Mông. Vị đầu tiên 
là Ngawang Losang Choden. VỊ tái sanh được 
thừa nhận của ngài là Rolbe Dorje, tu học ở Tây 
Tạng và trở thành một trong những học giả có ảnh 
hưởng nhất đương thời của trường phái Gelukpa. 
Janmahetu (skt): Sinh Nhân—Nguyên nhân của 
sự sinh—Birth-cause. 

Janma-marana (skt): Samsara (skt—Rebirth 
and redeath—Sanh Tử—Life and death—Living 
and dying—Birth and death—Sống chết (do hoặc 
nghiệp của hết thấy chúng sanh gây ra, hễ có 
sanh là có tử). 

Jantu (skQ: Thiện Đo_—Thiển Đầu —Thiển 
Đậu -Thiển Đâu Chúng sanh—All 
beings—Human beings—Chúng sanh. 
Japanese Buddhism: Phật Giáo Nhật Bản— 
When Buddhism first entered Japan In the sixth 
century, It was a foreign religion that differed 
sipnificantly from the unorganized ¡Indigenous 
cults and practices that would later develop Into 
Shinto. In the succeeding centuries, however, 1t 
gradually adapted to 1s new environment, and 
distinctively ]apanese forms of Buddhism arose, 
which combined elements of Japanese culture 
wih Buddhist tradilons that were Imported 
largely from China and Korea. According to the 
NÑihomshoki Buddhism was first Imported to Japan 
1n 552 from Paekche, a Korean kingdom that was 
at war with the neighboring state of Silla. The 
king of Paekche sent Buddhist statues and texts as 
gifts to enlist (nhận được) the milifary support of 
Japan, but did not send anyone who could explain 
ther sipmificance. Thus although 
traditionally viewed as the first introduction of 
Buddhism to Japan, 1t had litfle impact at the time. 
The first recorded adoption of Buddhism 1n Japan 
was Initiated by the Soga clan, which viewed the 
Buddha as a god of powerful culture of China. 
Some Sogas wanted to adopt Buddhism as a clan 
cult in hopes of gaining access to the magical 
powers that were widely thougpht to belong to 


living 


this 1S 


Buddhist monks and artefacts. When the Sogas 
later managed to defeat their main rivals, they 
apparently credited the Buddha with playing a 
role In their success and began to propagate 
Buddhism. It is clear from records of the time, 
however, that they had litle or no knowledge of 
Buddhist philosophy and practice and conceived 
Of 1f in terms of indigenous religious paradigms. 
During the seventh century Buddhism began to 
atfract converts, and by 624 there were reportedly 
816 monks and 569 nuns In Japan. In this early 
period, Buddhism was mainly viewed as a means 
to cure illness and harness (yên cương) magical 
power. Ordinatons were thought to generate 
merit, and this was believed to result in worldly 
benefifs, such as health, protection of the country, 
etC. As was true of other countries in which 
Buddhism became established, state patronage 
played a crucial role in propagating the new 
religion. The first Japanese ruler to accept 
Buddhism was Yomel (S§5-598). His son Shotoku 
(574-622) was by all accounts an enthusiastic 
supporter of Buddhism, who wrote a consfifution 
based on Buddhist and Confucian principles and 
built numerous temples. He also sponsored monks 
and nuns to travel to China for sfudy, and he 
conceived of Buddhism as a national religion 
(before this 1t had mainly been a clan culÐ. After 
Shotoku”s death, the Imperial capital moved to 
Nara, and several emperors Increased royal 
patronage of Buddhism. In 2741 the emperor 
Shomu (724-749) issued a decree mandating that 
a network of temples be built to protect the 
country, and in each province at least one was 
consfructed to house twenty or more monks. One 
of their primary duties was chanting the Sutra of 
Golden Light, which promises that the four 
celestial kings will protect any ruler who sponSors 
chanting of the text. During the Nara period (710- 
784), Interest in Buddhism Increased among the 
Iintelligentsia (giới trí thức), and six schools 
developed, all of which were Imported from 
China: I) Ritsu (Vinaya); 2) Kegon (Hua-Yen); 
Kusha (Câu Xá); Hosso (Pháp Tướng); Jojitsu 
(Satyasiddh —Thành Thật); Sanron (San-Lun). 
Three of these still exist today: Hosso, which has 
1fs headquarters at Kofukuji and YakushIji; Ritsu, 
whose main temples Is Toshodalji; and Kegon, 


2327 


which 1s based at Todalji. The three are mainly 
confined to these temples, however, and are only 
minor traditions with little lay support. During the 
Nara period, ¡nterest in Buddhism was mainly 
confined to the aristocracy (giới quý tộc), but 
there were some Buddhiss who began to 
proselytize (thay đổi ý kiến về tôn giáo) among 
the masses. Among these were the Hijiri, monks 
who were offen self-ordained and who generally 
kept apart from the major orders. The most 
famous of these was Giogi (668-749), who had a 
background 1n civil enginerring that he put to use 
1n proJecfs for rural peasants. The establishment 
of new capifal in Heiankyo (modern day Kyoto) in 
794 marked the beginning of the Heian period 
(794-1185), during which many Buddhist orders 
became large landholders, which often allied 
themselves with local hegemons (những người 
lãnh đạo—hegemony). During this period, some 
new schools were Imported from China, most 
notably Shingon, founded by Kukal (774-835), and 
Tendai, founded by Saicho (767-822). One of the 
most significant developmenfs of this time was a 
move foward syncretsm. Buddhist traditions 
borrowed rituals and practices from each other, 
and Buddhsm as a 1ncreasingly 
1ncorporated native Shinto deities and practices. 
During this period electic temples called Jinguj 
were consfructed, in which Buddhist rituals were 
performed In what were otherwise Shinfo shrines. 
At the same time, Buddhists Increasingly 
1dentified figures In Buddhist pantheon (buddhas 
and bodhisattvas) with the deities In the Shinto. 
The late Helan period, a sense of pessimism 
1ncreased, probably due 1n part to the increasingly 
unstable political situation. This continued Into the 
Kamakura period (1185-1333), during which 
military leaders selzed power from the arIstocracy 
and developed a feudal system that lasted until 
1868. During this time it was widely believed that 
the world had entered the “age of final dharma” 
that was foretold in some Indian Buddhist texts. 
According to this idea, the time of Sakyamuni 
Buddha was the “true dharma age,” during which 
people had superlor capacities, enabling them to 
practice effectively and attain liberation. During 
the next period, the “counterfeit dharma age,” 
practice would decline, during the age of final 


whole 


dharma, there would be continued degenration 
until Buddhism disappeared altogether. Estimates 
regarding the timing of the three perlods varied 
widely, but during the Kamakuta period It was 
generally accepted that the third age had begun, 
and the schools that arose in Japan at that time 
developed strategles for coping with decline. 
Despite the political uncertainty, however, this 
was generally a time of growth for Buddhism, and 
three new schools appeared: Zen, Jodo Shu (Pure 
Land), and NÑichiren Shu. Zen was first brought to 
Japan by Eisal Zenji (1141-1215), who traveled to 
China ¡in II68 and II87 and subsequently 
introduced the Rinzai lineage. The Soto (T”sao- 
Tung) tradiion was first propagated In Japan by 
Dogen Zenji (1200-1253), who traveled to China 
in lI223. Zens general response to the final 
dharma age was to emphasize the Iimporftance of 
Infensive meditative practice, which was believed 
to be the only way to overcome the negatIve 
1nfluences of the age. By conftrast, both Jodo Shu 
and Nichiren Shu contended (tranh luận) that the 
beings of the ending dharma age are too depraved 
(suy đổi) and weak-willed to have any hope of 
securing salvation through their own efforts, and 
so they should rely on others to save them. For 
Jodo Shu, this Involves placing one”s faith In 
Amida Buddha, taught  his 
followers to rely solely on the Lotus Suữra. The 
Kamakura period is often viewed as the apogee 
(điểm cao tuyệt) of the development of Buddhism 
1n Japan, since by ifs end all of the major classical 
Buddhist tradiions had been established. The 
Tokugawa (1600-1867) of 
unprecedented power for Buddhism In Japan, but 
1fs success at the political level led to stagnation 
and apathy (hững hờ)  When 
Tokugawa leyasu (1542-1616) seized power In 
1600, he ¡niiated a violent persecution of 
Chritianity, which had made significant numbers 
Of converts in Japan. He issued an edict requiring 
all ]apanese to become officially affiliated with a 
Buddhist temple, and people were Issued 
certflcates to this effect Buddhist temples 
became part of the government bureacracy and 
Were required to keep records of births and deaths 
and also to aid the governmenfs efforfs to 
eradicate Christianity.. This system called “danka- 


while  Nichiren 


Was a time 


the  warlord 


2328 


seido”, was abolished in the Melji period (1868- 
1912), during which Shinto became the state 
relipgion, but the bonds forged by the old system 
continue fo maintan a sense of connection 
between many Japanese and their family temples. 
During the Tokugawa period, the number of 
Buddhist temples increased, as did the revenues 
from parishioners (giáo khu) who were eager to 
avoid being suspected of harboring Christian 
sympathies. But this very success led to a situation 
in which the priesthood became lazy and corrupt, 
since there was no need for them to actively work 
to Interest people 1n Buddhism. The Melji 
restoration revived the old Imperial cult, which 
Identified the emperor as living “kami,” and a 
nationalistic form of Shinto became the state 
Ideology. At the same time, Buddhism was 
suppressed, and because 1s public support had 
eroded (xoi mòn) due to its ossification (hóa thành 
xương) and corruption, and this decline persisted 
(khăng khăng vẫn vậy) through World War II 
Since the post-war Restoration period, Japan has 
made freedom of regilion a part of the legal 
system, but the traditional schools of Buddhism 
have generated litle enthusiasm among the 
masses of Japanese. For most Japanese today, 
1nstitutilonal Buddhism 1s primarily associated with 
performance of rituals for the dead, and many 
Japanese only come Into contact with Buddhism 
when someone in the family dies and they go to 
the ancestral temple for the mortuary rites. A 
nationwide survey conducted by the Soto school 
found that even among Japanese who Identify 
themselves as Buddhists, only ten percent could 
even name their sects main temple or founder. 
Government surveys consistently reveal that only 
about thirty percent of the population embraces 
any religIous belief, while sixty-five percent are 
indiferent to religion. What vitality there 1s in 
Japanese religions 1s mainly found In the so-called 
“New Religions” (Shin-Shukyo), such as Agonshu 
and Soka Gakkal, whích generally have 
charismatic founders and make a direct emotional 
appeal to their followers. Aside from the fervor of 
the “New Religions,” however, there 1s little 
1nterest in religion among most Japanese—Khi 
Phật giáo được truyền sang Nhật Bản lần đầu tiên 
vào thế kỷ thứ 6, nó là một tôn giáo ngoại lai 


khác biệt đáng kể với những giáo phái bản địa 
không có tổ chức hẳn hòi và giáo thuyết về sau 
này phát triển thành ra Thân Đạo. Tuy nhiên 
trong những thế kỷ sau đó Phật giáo tự thích hợp 
với hoàn cảnh mới, và những hình thức đặc thù 
của Phật giáo Nhật Bản khởi lên, pha trộn những 
yếu tố văn hóa Nhật Bản với những truyền thống 
Phật giáo được du nhập phần lớn từ Trung Hoa và 
Đại Hàn. Theo Nihomshokl, Phật giáo được du 
nhập vào Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 522 từ 
Paekche, một vương quốc của xứ Triều Tiên thời 
đó đang có chiến tranh với vương quốc lân bang 
là Sila. Vị vua của Paekche đã gửi tượng Phật và 
kinh điển cho quân đội đang yểm trợ Nhật Bản, 
nhưng không gửi người nào có thể giải thích về ý 
nghĩa của nó. Vì vậy mặc dầu về phương diện 
truyền thống mà nói thì Phật giáo đã được giới 
thiệu vào Nhật Bản vào thời đó nhưng có rất ít 
ảnh hưởng. Lần đầu tiên có tài liệu về Phật giáo 
tại Nhật Bản bắt đầu từ thời bộ tộc Soga, thời ấy 
bộ tộc này xem Đức Phật như một vị thần của sức 
mạnh văn hóa của Trung Hoa. Vài người Soga 
muốn thừa nhận Phật giáo vào bộ tộc như là một 
giáo phái có thể có được thân thông mà rộng rãi 
quần chúng thời đó nghĩ là thuộc vào các nhà sư 
Phật giáo. Sau này khi bộ tộc Soga đánh bại đối 
thủ chính của mình, rõ ràng họ cho rằng Đức Phật 
đã đóng một vai trò trong sự thành công của họ 
và bắt đầu phổ biến Phật giáo. Tuy nhiên, rõ ràng 
theo tài liệu thời đó, bộ tộc Soga có rất ít hoặc 
không có bất cứ sự hiểu biết gì về triết lý và tu 
tập của đạo Phật và chỉ nhận biết đạo Phật như 
những giáo thuyết của tôn giáo bản địa. Trong 
suốt thế kỷ thứ 7 Phật giáo thu hút nhiều người 
chuyển đạo, và vào khoảng năm 624 được báo 
cáo là có 816 vị Tăng và 569 Ni tại Nhật. Trong 
giai đoạn sơ khai này, Phật giáo chỉ chủ yếu được 
xem như là phương tiện để chữa trị bệnh hoạn và 
những thần lực an toàn yên cương cho quân đội. 
Lễ quy-y hay quán đảnh được xem như là lễ khởi 
phát phước đức, và được tin là sẽ đưa đến những 
lợi lạc thế gian, như sức khỏe, bảo vệ đất nước, 
vân vân. Cũng đúng như tại các xứ khác nơi mà 
đạo Phật được thiết lập, nhà nước bảo trợ đóng 
một vai trò quan yếu trong việc hoằng trì giáo 
thuyết. Người trị đầu tiên của Nhật Bản chấp 
nhận Phật giáo là Yomei. Con trai của ông là 
Shotoku theo kể lại cũng là một nhà bảo trợ Phật 


2329 


giáo một cách nhiệt thành, vị vua này đã viết bản 
hiến pháp dựa theo những nguyên tắc của Phật 
giáo và Khổng giáo, và ông cũng xây rất nhiều 
chùa viện. Ông cũng bảo trợ chư Tăng Ni du hành 
sang Trung Quốc để tu học, và công nhận Phật 
giáo là quốc giáo (trước đây thì Phật giáo chỉ 
được chủ yếu xem như là tôn giáo của bộ tộc). 
Sau khi vua Shotoku qua đời, kinh đô dời về Nại 
Lương, và nhiều vị vua kế tục đã gia tăng sự bảo 
trợ cho Phật giáo. Năm 741 vua Shomu ban hành 
một đạo dụ bắt buộc vô hệ thống tất cả những 
chùa chiển được xây dựng để bảo vệ đất nước, và 
mỗi tỉnh phải xây dựng một Tăng đường có thể 
cho 20 vị Tăng trú ngụ. Một trong những nhiệm 
vụ chính của các vị Tăng này là trì tụng Kinh Ánh 
Đạo Vàng, vì kinh này hứa rằng 4 vị Thiên vương 
sẽ bảo vệ những người cai trị nào bảo trợ cho việc 
trì tụng này. Trong thời Nại Lương, sự quan tâm 
(hứng thú) về Phật giáo gia tăng trong giới trí 
thức, và có sáu trường phái được thành lập, tất cả 
đều được du nhập từ bên Trung Quốc: 1) Luật 
tông (Ritsu—Vinaya); 2) Hoa Nghiêm (Kegon— 
Hua-Yen); 3) Câu Xá (Kusha); 4) Pháp Tướng 
(Hosso); 5) Thành Thật (Jojitsu—Satyasiddhi); 6) 
Tam Luận tông (Sanron—San-Lun). Ba trong số 
6 tông phái này vẫn còn tổn tại cho đến ngày nay: 
Pháp Tướng tông, trụ sở chính đặt tại Kofukuji và 
'YakushIji; Luật tông, tự viện chính tại Toshoda1jI; 
và Hoa Nghiêm, đặt trụ sở tại Todaiji. Ba tông 
phái này chủ yếu co cụm tại những ngôi chùa vừa 
kể, tuy nhiên, ngày nay những tông phái này chỉ 
là những tông phái nhỏ có rất ít sự bảo trợ của 
Phật tử tại gia. Trong suốt thời kỳ Nại Lương, sự 
quan tâm đến Phật giáo chủ yếu là trong giới quý 
tộc, nhưng có vài Phật tử bắt đầu làm thay đổi ý 
kiến về tôn giáo trong quân chúng. Trong số các 
vị này có nhóm Hijiri, những Tăng sĩ thường tự 
làm mình lễ quy-y và thường sống cách biệt với 
các Tăng đoàn chính. Người nổi tiếng nhất là sư 
Giogl, người đã từng là kỹ sư công chánh đã áp 
dụng những kế hoạch xây dựng vào các vùng quê 
nông dân. Sự thiết lập kinh đô mới ở 
Heiankyo, bây giờ là Kyoto vào năm 794 đánh 
dấu sự bắt đầu của giai đoạn Heian, trong giai 
đoạn này, nhiều giáo hội Phật giáo trở thành 
những nhà chủ đất lớn, thường tự liên kết với 
những nhà lãnh đạo địa phương. Cũng trong gia1 
đoạn này nhiều trường phái mới được du nhập từ 


cho 


Trung Quốc, nổi tiếng nhất là trường phái Chạn 
Ngôn, được Kukal sáng lập, và trường phái Thiên 
Thai được ngài Saicho sáng lập. Một trong những 
sự phát triển có ý nghĩa nhất vào thời này là sự 
tiến đến Syncretism. Những truyền thống Phật 
giáo thường vai mượn nghi lễ và thực tập lẫn 
nhau, và toàn diện Phật giáo phối hợp với giáo 
thuyết và sự tu tập của Thần đạo. Trong thời gian 
này những chùa được tuyển chọn gọi là Jinguji 
được xây dựng, trong đó nghi thức Phật giáo được 
cử hành ở những nơi khác như những cung lăng 
của Thần giáo. Đồng thời Phật tử cũng gia tăng 
việc làm giống những hình tượng trong Phật giáo 
như tượng của chư Phật và chư Bồ Tát với những 
vị thần trong Thần đạo. Vào cuối thời Heian 
khuynh hướng bi quan gia tăng vì hoàn cảnh bất 
ổn chính trị. Khuynh hướng này tiếp diễn cho đến 
thời kỳ Kamakura, vào thời đó thì phe quân nhân 
đã tóm gọn quyển lực từ trong tay giới quý tộc và 
bắt đầu phát triển hệ thống phong kiến tổn tại cho 
mãi đến năm 1868. Trong thời kỳ này người ta tin 
tưởng một cách rộng rãi rằng đây là thời “Mạt 
Pháp” mà vài kinh điển Ấn Độ đã tiên đoán trước 
đây. Theo ý nghĩa này, thì thời Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni là thời “Chánh Pháp,” vào thời đó con 
người có khả năng siêu việt, có thể tu tập một 
cách có hiệu quả để đạt được giải thoát. Trong 
giai đoạn kế tiếp, giai đoạn “Tượng Pháp,” sự tu 
tập giảm dần, và trong thời kỳ chót là thời Mạt 
Pháp, Phật giáo vẫn tiếp tục suy đổi cho đến khi 
hoàn toàn biến mất. Ước lượng về thời gian cho 
cả ba thời kỳ thay đổi một cách rộng rãi, nhưng 
dưới thời Kamakuta người ta công nhận rằng thời 
Mạt Pháp đã bắt đầu, và các trường phái khởi lên 
ở Nhật Bản vào thời đó khai triển những phương 
pháp nhằm thích ứng với sự suy đổi này. Mặc dù 
chánh trị bất ổn, tuy nhiên đây là thời kỳ mà Phật 
giáo lớn mạnh ở Nhật, và 3 trường phái mới xuất 
hiện: Thiển, Tịnh Độ, và Nhật Liên tông. Thiền 
được đưa vào Nhật Bản lần đầu tiên bởi thầy 
Eisai, người đã du hành sang Trung Quốc vào 
năm 1168 và năm 1187 giới thiệu dòng truyền 
thừa của tông Lâm Tế. Tông Tào Động được 
truyền bá lần đầu tiên bởi thiển sư Đạo Nguyên, 
người cũng đã từng du hành sang Trung Quốc vào 
năm 1223. Câu trả lời chung của Thiển cho thời 
Mạt Pháp là nhấn mạnh đến sự quan trọng của 
việc tu tập thiển một cách mạnh mẽ, mà người ta 


2330 


tin rằng đây là cách duy nhất khả đĩ giúp vượt qua 
những ảnh hưởng tiêu cực của thời Mạt Pháp. 
Trái lại, tông Tịnh Độ và Nhật Liên tông tranh 
luận rằng chúng sanh trong thời Mạt Pháp quá suy 
đồi và yếu đuối nên không có chút hy vọng nào 
có thể tự cứu mình qua nỗ lực tu tập của chính 
mình, và ví thế mà họ nên nương vào người khác 
để được cứu độ. Đối với Tịnh Độ, việc này liên 
hệ đến tín ngưỡng A Di Đà Phật, trong khi Nhật 
Liên dạy đệ tử nên chỉ về nương với Kinh Liên 
Hoa. Thời kỳ Kamakuta thường được xem như là 
cao điểm của sự phát triển Phật giáo tại Nhật 
Bản, vì khi nó chấm dứt thì tất cả mọi truyền 
thống cổ điển Phật giáo đã được thiết lập. Thời 
kỳ Tokugawa là một thời kỳ không lường trước 
được sức mạnh của Phật giáo tại Nhật, nhưng 
những thành công của nó về mặt chính trị đã dẫn 
đến sự trì trệ và hững hờ đối với Phật giáo. Khi 
Sứ quân Tokugawa Leyasu nắm quyền vào năm 
1.600 thì ông bắt đầu sự ngược đãi bằng bạo lực 
đối với Cơ Đốc giáo, làm gia tăng con số đáng kể 
về những người cải đạo sang Phật giáo tại Nhật 
thời đó. Ông ban hành một đạo dụ bắt buộc tất cả 
mọi người Nhật đều phải chính thức là hội viện 
thuộc về một ngôi chùa nào đó, và người ta được 
cấp giấy chứng nhận cho việc này một cách hắn 
hòi. Các tự viện Phật giáo trở thành những văn 
phòng của chánh phủ và bắt buộc phải lưu trữ hồ 
sơ chứng nhận khai sanh, khai tử và cũng trợ giúp 
chánh phủ trong nỗ lực xóa bổ Cơ Đốc giáo. Hệ 
thống này được gọi là “danka-seido,” bị bãi bỏ 
vào thời Minh Trị, vì dưới thời Minh Trị Thần 
Đạo được xem là quốc giáo, nhưng những nối kết 
đã có từ trước vẫn được tiếp tục nhằm duy trì sự 
liên kết giữa nhiều người Nhật và các chùa gia 
đình của họ. Trong thời Tokugawa, số chùa chiền 
Phật giáo cũng như lợi tức của các giáo khu ấy 
gia tăng, những giáo khu này luôn hăng hái tránh 
những nghi ngờ về việc chứa chấp những người có 
cảm tình với Cơ Đốc giáo. Nhưng ngay sự thành 
công này đã đưa đến việc lười biếng và tham 
những của chư Tăng Ni trong các tự viện vì họ 
đâu cần chi hoạt động để khích lệ tín đổ Phật 
giáo. Minh Trị phục hưng làm sống lại các giáo 
phái hoàng gia, cho rằng vua là Thiên tử và hình 
thức Thân đạo của quốc gia trở nên ý thức hệ của 
cả nước. Đồng thời Phật giáo cũng bị đàn áp vì sự 
ủng hộ của dân chúng đã bị xói mòn vì sự cứng 


nhắc và thối nát của nó, và sự suy tàn này vẫn 
tiếp diễn cho đến hết thời đệ nhị thế chiến. Từ 
thời tái thiết hậu chiến, nước Nhật đã tuyên bố tự 
do tôn giáo là một phần của hệ thống pháp lý, 
nhưng các trường phái truyền thống Phật giáo đã 
phát khởi rất ít sự nhiệt thành trong quần chúng 
Nhật. Vì đối với hầu hết người Nhật ngày nay, 
Phật giáo chủ yếu chỉ liên hệ tới việc cử hành 
nghi lễ cho người chết, và nhiều người Nhật chỉ 
tiếp xúc với đạo Phật khi trong gia đình có người 
chết và họ chỉ đi tới chùa của tổ tiên chỉ để cử 
hành tang lễ mà thôi. Tông Tào Động đã làm một 
cuộc thăm dò trên toàn quốc và kết quả cho thấy 
chỉ có khoảng 10 phần trăm số người tự cho mình 
là Phật tử biết được tên của tông phái và ngôi 
chủa Tổ mà mình theo. Những thăm dò của chính 
phủ cho thấy chỉ có 30 phần trăm dân số còn ấp ủ 
niềm tin tôn giáo, trong khi 60 phần trăm hờ hững 
với tôn giáo. Cái thiết yếu là những tôn giáo Nhật 
Bản chủ yếu được sáng lập trong cái gọi là “Tôn 
Giáo Mới,” như các tôn giáo Agonshu và Soka 
Gakkai, thường có những vị sáng lập hào phóng 
gây thiện cảm trực tiếp với các đồ đệ của mình. 
Tuy nhiên, bên cạnh côn sốt “Tôn Giáo Mới,” có 
rất ít sự quan tâm về tôn giáo của người Nhật. 
Japanese Buddhist secfs: Tông phái Nhật 
Bản—See Buddhist sects in Japan. 

Japanese Kosa School: Câu Xá Tông Nhật 
Bản——According to Prof. Junjiro Takakusu in the 
Essentials of Buddhist Philosophy, The Kosa 
School, or the Kusha School as 1t ¡is called in 
Japan, 1s generally understood to have been 
brought into Japan in 658 A.D. by Chitsu and 
Chitatsu, two lapanese monks who studied some 
time under the famous Hsuan-Tsang. l( was 
brought in once again by Gembo ín 735 A.D.) 
a pupil of Chih-Chou, the third 
generation pupil of Kuy-]I, a direct disciple of 
Hsuan-Tsang. In an official document of 793 A.D. 
the realistic Kusha School was registered as a sect 
appended to the Idealistic Dharmalaksana (Hosso) 
School, no separate position being given to It, 
because 1t had no adherents belonging exclusively 
to 1t. Jlapanese Kosa School has three branches—— 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu 
Triết Học Phật Giáo, ở Nhật tông phái nầy được 
gọi là Kusha, thường được coi như là do Trí Thông 
và Trí Đạt truyền vào Nhật Bản vào năm 658; đó 


who  wWas 


2331 


là hai nhà sư Nhật theo học với Huyễn Trang một 

thời gian. VỀ sau nầy tông phái nầy lại được 

truyền vào Nhật lần nữa với Huyền Phương (735 

sau Tây Lịch), đồ đệ của Trí Châu; Trí Châu lại 

là đồ đệ của đời thứ ba của Khuy Cơ và Khuy Cơ 
vốn là đổ đệ trực tiếp của Huyền Trang. Trong 
một tài liệu chánh thức năm 793, phái Câu Xá 

Duy Thực được ghi chép như là một tông phái phụ 

thuộc tông Pháp Tướng Duy Thức, không có vị trí 

riêng nào dành cho nó, bởi vì không có những đồ 
đệ chuyên nhứt với nó. Câu Xá Tông Nhật Bản 
có ba trường phái: 

1) The Realisic School or Sarvastivadins: Học 
phái Duy Thực hay Nhất Thiết Hữu Bộ—This 
school considered Katyayaniputras The 
Source of Knowledge (Jnana-prasthana) and 
the Six Padas as its main texts—Học phái nầy 
lấy hai tác phẩm Bát Kiền Độ Luận hay Phát 
Trí Luận của Ca Đa Diễn Ni Tử và Lục Túc 
Luận làm văn bản chính yếu. 

a)  Gandhara-Abhidharmikas: Tỳ Đàm tông Kiện 
Đà La. 

b) Kashmir-Abhidharmikas: Tỳ Đàm Tông 
Kashmrr. 

2) Vaibhasikas: Học phái Cổ Tỳ Bà Sa—This 
school considered Puarsva`s Mahavibhasa as 
is main text—Học phái nầy lấy tác phẩm 
Đại Tỳ Bà Sa làm văn bản chính yếu. 

3) Neo-Vaibhasikas: Học phái Tân Phân Biệt 
Thuyết. 

a) Vasubandhu (420-500 A.D.). This school 
considered these two texts as 1ts basic texfs: 

(Abhidharma-kosa-karika) and 
Commentary (Abhidharma-kosa-sastra)—Thế 
Thân (420-500 sau Tây Lịch). Học phái nây 
lấy hai tác phẩm Luận Tụng và Luận Thích 
làm căn bản. 

b) Samghabhadra: Chúng Hiển—-This school 
considered Nyayanusaa and Samaya- 
pradipika as its main texts—Học phái nầy lấy 
hai tác phẩm Chính Lý Luận và Hiển Tông 
Luận làm văn bản chính yếu. 

Japanese Zen Sects: Thiền Phái Nhật Bản. 

(Œ) An overview of the Japanese Zen Sect— 
Tổng quan về Thiền phái Nhật Bản: Of the 
many different forms of Buddhism practiced 
1n Japan, Zen seems to be the most familiar to 
a Western people, even thouph 1t accounts for 


Verses 


fewer than ten percent of contemporary 
Japanese Buddhists. Perhaps 1t 1s the “artistic” 
side of Zen that has appealed to Western 
sensibiliies, or perhaps 1t Is ifs apparent 
directness and humor that have enchanted a 
culture weary of religious complexity. Part of 
the West's fascinaton with Zen lies In the 
manner In which it was presented as an 
Iintelligible and communicable way to talk 
about supreme enlightenment, a way that has 
a sense of beauty and nonsense, at once 
exasperating and deliphtful, as Alan Watts 
(1915-1973), an 1mporftant 
commentator, has explained. There 1s no 
doubt that Zen has had a great infiuence on 
Japanese culture: is ethics and technique 
were adopted by Samurai warrlors and by 
practitioners of the martial arts, Ifs simplicIty 
inspred Haiku poetry, 1fs appeal to nature 
and beauty Inspired architecture and drawing, 
IS serenity found expression in the tea 
ceremony and 1fs spirit 1s preserved also In 
the Noh theater. However, there Is more ftO 
Zen than this, and more to Buddhism In Japan 
than Zen. Introduced to Japan in the 6° 
century A.D. by the Koreans, Buddhism was 
welcomed by the Japanese ruling class as a 
means of stabilizing and civilizing the country 
that was torn by strife and feud. For the next 
five centuries, it was predominantly the 
preserve of the aristocracy and enjoyed 
1ncreasing royal patronage, notably during the 
Nara period (710-840), when the emperor 
Shomu built national temples throughout the 
country. The dominant Buddhist sects during 
this time, which ¡included Tendai, were all 
forms of Chinese Mahayana, based on Indian 
traditions. On the other hand, Zen which 
entered Japan from China in the 12” century, 
1S characteristically Japanese In 1s evolved 
form. Unlike other prominent schools of 
Japanese Buddhism, Zen ¡1s a monastic 
traditon: 1t extols neither sutras nor devotion 
but emphasizes mediatonal and ethical 
discipline. The name Zen 1s derived from the 
Chinese word “Ch an,” which ¡ín turn 1s 
derived from the Sanskrit “Dhyana” ín Pali, 
Jhana), meaning meditatonal absorption.. 


'Western 


2332 


Zen traces I1  orlgins to the monk 
Bodhidharma (n Japanese, Daruma), who 
later carried the traditon to China. Bright red 
Bodhidharma dolls are sold In Japan every 
new year, but having no legs because, 
according to legend, Bodhidharma sat so long 
in medifation that his leg fell off. It 1s also 
sad that Bodhidharma cut off his own 
eyelashes as a penalty for falling asleep 
while meditating, and that tea plants later 
gørew from these clippings. There are two 
distinct schools of Zen in Japan, both of which 
Originated from the teaching of monks whose 
lineages have been traced to Bodhidharma 
and, ultimately, to the Buddha himself. Rinzai 
Zen, founded by Eisai (1141-1215) at the end 
of the 12” century, is best known for its use of 
the koan (see Koan). The second form of 2en, 
Sofo Zen, was founded by the great master 
Dogen (1200-1253). Advocating a simple life 
for both monks and laity. Dogen taupht a form 
of mediaton called “Zazen” (siting 
meditation), through which enliphtenment 
could be attained gradually, instead of In an 
1nstant, as taught by the Rinzal school. Dogen 
1s one of the most prominent religIous figures 
1n Japanese history. His philosophical writings 
are fundamental to Zen thought, and the 
monastery he founded, Eihelji, ¡is an 
1mportant Zen center to this day. Soto Zen 
shows reverence for sutras and for the 
exemplary liíe of the historical Buddha, 
Siddhartha Gautama. Stressing discipline, 
self-control and meditative practices. SotO 
Zen 1s perhaps the more “philosophical” and 
artistic of the two Zen schools—Trong nhiều 
hình thức tu tập khác nhau của Phật giáo 
Nhật Bản, dường như Thiển quen thuộc với 
hầu hết dân chúng phương Tây, dù tính ra nó 
chỉ chiếm ít hơn một phần mười Phật tử Nhật 
Bản đượng thời. Có lẽ chính phương diện 
nghệ thuật của Thiển đã thu hút những cảm 
xúc của người Tây phương, hoặc có lẽ tính 
trực tiếp rõ ràng và hài hước mà Thiển đã 
làm say mê một nên văn hóa mệt mỏi và sự 
phức tạp của tín ngưỡng. Một phần sự thu hút 
người Tây phương của Thiển nằm trong thể 
cách mà trong đó Thiền được biểu lộ như một 


phương tiện dễ hiểu và dễ truyền đạt nói về 
sự giác ngộ tối thượng, một phương tiện có ý 
nghĩa của vẻ đẹp và vô nghĩa, cùng lúc cảm 
thấy vừa khó chịu lẫn thích thú, như Alan 
Watts, một luận gia nổi tiếng Tây phương đã 
giải thích. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính 
Thiển đã có một ảnh hưởng lớn lao trong nền 
văn hóa Nhật Bản: nền đạo đức và kỹ thuật 
của nó đã được các võ sĩ đạo và những người 
luyện tập võ thuật chấp nhận, sự giản dị của 
nó đã truyền cảm hứng cho nền thi ca Haiku, 
sự quyến rũ của nó với thiên nhiên và cái 
đẹp gây ra cảm hứng cho kiến trúc hội họa, 
sự thanh thản trầm lặng của nó được biểu lộ 
trong nghi lễ trà đạo và cái tinh thần của nó 
cũng được tổn tại trong nghệ thuật ca múa 
Noh. Mặc dù sự kiện này không có gì hơn đối 
với tinh thân của Thiền, và đối với Phật giáo 
Nhật Bản nhiều hơn Thiền. Phật giáo được 
người Triều Tiên truyền bá vào Nhật Bản 
vào thế kỷ thứ 6 sau Tây lịch và được giai 
cấp thống trị Nhật Bản hoan nghênh đón 
chào như một phương tiện làm ổn định và 
khai hóa xứ sở đã bị xâu xé bởi sự xung đột 
và hận thù truyền kiếp. Trong 5 thế kỷ tiếp 
theo sau đó, nó được tầng lớp quý tộc nâng 
cao và được hoàng gia bảo trợ, đáng kể nhất 
là trong suốt thời đại Nại Lương (710-784) 
khi hoàng đế Shomu xây dựng các quốc tự 
khắp xứ. Các tông phái vượt trội thời bấy giờ, 
trong đó có tông Thiên Thai, tất cả đều mang 
hình thức Đại Thừa Trung Hoa, dựa trên các 
truyền thống Ấn Độ. Ngược lại, Thiền tông từ 
Trung Hoa du nhập vào Nhật Bản từ thế kỷ 
thứ 12 được phát triển theo phong cách đặc 
biệt của Nhật Bản, không giống như những 
tông phái Nhật Bản nổi bậc khác, Thiền là 
một truyền thống tu viện, nó không để cao 
kinh điển cũng như lòng mộ đạo, nhưng đặt 
nặng sự tu tập Thiển định và rèn luyện đạo 
đức. Danh từ Thiển xuất phát từ thuật ngữ 
Trung quốc “Ch°an,” từ này lại xuất phát từ 
tiếng Bắc Phạn “Dhyana” hay tiếng Nam 
Phạn “Jhana,” đều có nghĩa là “an định.” 
Thiển tông có nguồn gốc từ Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma, người đã mang Thiển vào Trung Quốc. Ở 
Nhật Bản vào dịp đầu năm mới người ta bán 
những con búp bê “Bồ Đề Đạt Ma” màu đỏ 


qI) 


l) 


2333 


chói rực rỡ, nhưng không có chân vì theo 
truyền thuyết thì Tổ ngồi diện bích trong một 
thời gian dài đến nỗi đôi chân của ngài bị 
thoái hóa. Người ta cũng nói rằng Bồ Đề Đạt 
Ma cắt hết lông mi như là một hình phạt cho 
sự buôn ngủ trong lúc hành thiển, và sau đó 
những cây trà mọc lên từ những phần cắt này. 
Có hai tông phái Thiển đặc biệt ở Nhật, cả 
hai đều bắt nguồn từ giáo thuyết của các vị 
sư có dòng truyền thừa từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
và tối hậu là Đức Phật. Thiển Lâm Tế được 
ngài Eisai sáng lập vào thế kỷ thứ 12, nổi 
tiếng cho việc dùng công án. Tông phái 
Thiển thứ 2 là tông Tào Động, được Đạo 
Nguyên, một vị thầy vĩ đại, sáng lập, chủ 
trương một cuộc sống giản dị cho người xuất 
gia lẫn tại gia. Ngài Đạo Nguyên giảng dạy 
một phương pháp thiển gọi là “Tọa Thiền,” 
qua phương pháp này, người ta có thể dần 
dần đi đến sự giác ngộ, thay vì giác ngộ tức 
thì như sự giảng dạy của tông Lâm Tế. Đạo 
Nguyên là một trong những nhân vật tôn giáo 
nổi bậc trong lịch sử Nhật Bản. Những tác 
phẩm triết học của ông là nên tảng cho tư 
tưởng Thiển, và tu viện do ông sáng lập, 
Eihei-ji, là trung tâm Thiền quan trọng cho 
đến ngày nay. Tông Tào Động tỏ ra kính 
trọng kinh điển và cuộc đời gương mẫu của 
Đức Phật lịch sử, Thích ca Mâu Ni. Nhấn 
mạnh đến hình thức trì giới, tự chế và các 
phương pháp tu tập thiển định. Trong hai tông 
Lâm Tế và Tào Động, có lẽ tông Tào Động 
là tông phái Thiển mang tính triết học và 
nghệ thuật hơn. 

The history of the development of Japanese 
Zen sects—Lich sử phát triển Thiển phái 
Nhật Bản: According to Prof Junjiro 
Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, Zen was introduced to Japan 
several tImes—Theo Giáo sư l]unjro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, Thiển du nhập vào Nhật Bản bằng 
nhiều đợt: 

Hsuan-Tsang”s pupil, Dosho, who went to 
China in 654 A.D., introduced and taught Zen 
for the first time In the Zen Hall of Gangôj1, 
Nara: Đệ tử của Huyễn Trang là Đạo Chiêu 
(Doshô 629-700), đến Trung Quốc vào năm 


2) 


3) 


4) 


654, lần đầu tiên mang Thiển về truyền bá 
tại Thiển đường Gangôji ở Nara. 

Next Tao-Hsuan a Chinese Vinaya 
(discipline) master, came to Nara In 710 A.D. 
and taught the Zen of the Northern School. 
He transmitted 1t to Giôhyô In 733 A.D., who 
1n turn taught 1t to Saicho (Dengyô Daishi): 
Kế đến là Đạo Tuấn (Dosen), một vị luật sư 
Trung Hoa, đến Nara năm 710 và truyền Bắc 
Tông. Ngài truyền pháp cho Hành Biểu 
(Giôhyô) năm 733 và Hành Biểu truyền cho 
Tối Trừng. 

A speclal Zen Instructor of the Southern 
School, Giku, a pupil of Ch'i-An, came to 
Kyoto and taught Zen from 8Š5[ to 858 A.D.ín 
Danrinji Temple built by the Empress Danrin. 
He was successful In his teaching: Một vị 
Thiển sư Nam tông là Nghĩa Không (Giku), là 
đệ tử của Diêm Quan Tế An (Enkwan Saian) 
đến Kyoto và giảng Thiển từ năm 851 đến 
858 tại chùa Đàn Lâm Tự (Danrinji) do hoàng 
hậu của Ta Nga Thiên Hoàng (Danrin) lập 
nên. Ông thành công mỹ mãn trong công 
cuộc truyền bá giáo pháp của ông. 

In all the above cases the propagation was 
assisted by the Court but did not continue 
long. The last-mentioned teacher went home 
disappomted ¡in 858 A.D., leavng a 
monument at Rashomon, Kyoto, Inscribed: “A 
record of the propagation of Zen in Japan.”: 
Trong những trường hợp kể trên, sự truyền bá 
đều được triều đình ủng hộ nhưng không bển 
lâu. Vị thiển sư sau cùng phải thất vọng bỏ 
về Trung Quốc năm 858, để lại một thành 
tích là Lã Sanh Môn (Rashomon), Kyoto, ghi 
chứng một kỷ lục về sự truyền bá Thiển tại 
Nhật Bản. 


(II)Zen philosophy— Triết lý Thiển: The essence 


of Zen Buddhism 1s summed up as follows: 
“Look Iinto the mínd and you will find 
Buddhahood,” this sect lays greaf stress on 
meditation or contemplation which alone can 
lead one to enlightenment. Zen master 
Dogen, one of the most important and 
representative features of Zen Buddhism. 
Dogen started his monastic lfe as a monk 
seeking an answer to the question: “Why did 
so many Buddhas practise the way of self- 


2334 


enlightenment, althoueh all living beings,by 2) Lin-Chi sect—Phái Lâm Tế: The teachings of 


therr very nature, already had Buddhahood in 
them.” As nobody in Japan could satisfy him 
with a convincing answer, he went to China to 
seek lipht. There he attained enlightenment 
under the Instruction of a Zen Buddhist monk. 
On his return to Japan he propagated the 
following doctrine: “All human beings have 
already been enliehtened. They are Buddhas 
by nature. The practice of meditation 1s 
nothing but the Buddha's act itself.”—Cốt lõi 
của Thiển tông được tóm lược như sau: “Cứ 
nhìn vào trong tâm thì sẽ thấy được Phật 
quả.” Tông phái nầy nhấn mạnh vào sự thiển 
định hay thiển quán mà chỉ riêng một điểu 
nầy đã có thể dẫn đến giác ngộ. Thiền sư 
Dogen, một trong những hình ảnh tiêu biểu 
của Thiển tông Nhật Bản. Ông đã bắt đầu 
cuộc sống tu sĩ với sự tìm lời giả đáp cho câu 
hỏi: “Vì sao có nhiều vị Phật phải hành trì 
con đường giác ngộ cho mình như thế, trong 
khi tất cả chúng sanh đều đã sẵn có Phật quả 
nơi họ?” Không tìm được người nào ở Nhật 
Bản có thể giải đáp thỏa đáng cho mình, ông 
đã đi đến Trung Quốc để tìm sự soi sáng. Tại 
đây, ông đã được giác ngộ bởi một tu sĩ Phật 
giáo Thiển tông. Khi trở về Nhật Bản, ông 
truyền bá chủ thuyết: “Tất cả mọi người đều 
đã được giác ngộ. Về bản chất, họ là những 
vị Phật. Hành Thiền chính là một hành động 
của Phật.” 


(V)Japanese Zen sects—Các Thiển phái Nhật 


Ù 


Bản: 
Shngon Sect—EPhái Chân Ngôn: The 
doctrines and practices of this sect were 
brought from China to Japan in the nĩnth 
century by Kukal (or Kobo-daishi, as he 1s 
more popularly known). Shingon discipline 
and practice 
meditatonal  devices: 


revolve around  three 
the mandala, the 
manfra, and the mudra—Các giáo lý và 
phương pháp tu tập của phái nầy được đưa 
vào Nhật Bản từ Trung Quốc bởi Kukai (hay 
Hoằng Pháp Đại Sư vì ông được biết qua 
danh hiệu nầy nhiều hơn) vào thế kỷ thứ IX. 
Pháp môn tu hành của phái Chân Ngôn xoay 
quanh ba phương thức quán tưởng: mạn đà la, 
mật chú, và thủ ấn. 


3) 


4) 


Lin-Chi sect were firmly established In Japan 
by Eisal Myoan (1141-1215). The Lin-Chi 
sect 1s particularly strong in Kyoto, where 
many of is head temples and monasferIes are 
located—Giáo lý phái Lâm Tế được Vinh 
Tây Minh Am (1141-1215) thiết lập vững 
chắc ở Nhật. Phái Lâm Tế đặc biệt mạnh ở 
Kyoto, nơi có nhiều chùa và tự viện hàng đầu 
của phái nầy. 

Huang-Po Sect—Phái Hoàng Bá: This Zen 
sect was Introduced Into Japan from China in 
1654 by Zen master Yin-Yuan. Its head 
temple built in the Chinese style, 1s 
Mampukuji, near Kyoto. Huang-Po sect 1s the 
least Iinfluential of the Zen sects In presenf- 
day Japan—Thiển phái nầy được Ấn Nguyên 
đại sư đưa vào Nhật Bản năm 1654. Tổ đình 
phái nầy xây theo kiểu Trung Quốc là chùa 
Mampuku gần Kyoto. Phái Hoàng Bá là thiển 
phái ít có ảnh hưởng nhất ngày nay tại Nhật 
Bản. 

Ts°ao-Tung sect—Phái Tào Động: One of the 
two dominant Zen secfs In Japan, the other 
being the Lin-Chi. There are several theories 
as to the origin of the names of Ts”ao-Tung. 
One 1s that it stems from the first character In 
the names of two masfters In China, Tung- 
Shan-Liang-Chh and Ts°ao-Shan-Pen-Chi. 
Another theory is that the Ts”ao refers to the 
Sixth Patriarch, who was also known 1n Japan 
as Ts`ao-Tzi-Hui-Neng—Một trong hai thiển 
phái có thế lực hơn cả ở Nhật Bản, phái kia 
là Lâm Tế. Có nhiều thuyết nói về nguồn 
gốc của cái tên “Tào Động.” Một cho rằng 
đây là chữ đầu của tên của hai vị thiển sư 
Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bổn Tịch. 
Thuyết khác cho rằng chữ Tào chỉ Lục Tổ, vì 
ngài cũng được biết qua tên Tào Khê Huệ 
Năng. 


Japati (skt & p): Nói thầm —Nói lầm bầm—To 
murmur—To mutter—To speak to oneself—To 
whISper. 

Jara (p & skt): 


l) 


2) 


Decay: DỊ —See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Old: Già —Aged—Lão—See 
non-Inferactive activity dharmas. 


Twenty-four 


2335 


jJaramarana (skt: Decreptitude and death— 
Old age and death—One of the twelve nidanas, a 
primary dogma of Buddhism that decreptitude and 
death are the natural products of the maturity of 
the five skandhas—Lão tử, một trong thập nhị 
nhơn duyên, là một giáo lý quan trọng trong Phật 
giáo, lão tử là sản phẩm tất nhiên của sự thành 
thục (chín mùi) của ngũ uẩn—See Twelve 
conditions of cause and effect, Twelve links chain 
of dependent origination, and Twelve links of 
cause and effect. 

Jarayu (skt): Xà Lâu —A placenta—An after- 
birth —Nhau của thai nhi. 

Jarayuja (skU: Thai sanh—See Chatur-Yoni and 
WWomb-born. 

Jasmine: Mallika (skt)—Bông lài. 

Jasmine flower: Mallika (skt)—Hoa lài. 
Jasosnisa (p): Phật đảnh Thệ Đa (màu vàng 
nghệ). 

Jata (skt): Sanh. 

dJataka (skQ: A bírth story—Xà Đa Già—Xà 
Đà—Xà Đà Ca—Xà Đà Già—Kinh Bổn Sanh— 
Kinh Bản Nguyên —Kinh Bản Khởi —Narratives 
of birth stories detail past (previous) lives of the 
Buddha and of his followers and foes. The sutra 
shows how the acts of previous lives influence the 
circumstances of the present life according to the 
law of karma. Storles Of previous Incarnations of 
Buddhas and Bodhisattvas. A collection of 550 
stories of the former lives of the Buddha Gotama. 
Jataka Sutra, Birth Stories or Past Lives Sutra, a 
part of the Khuddaka-Nikaya. The 547 Jatakas are 
by themselves the biggest secton of the Sutra 
Pitaka. These are síorles of the Sakyamuni 
Buddha”s previous 1ncarnations, one of the twelve 
classes of sutras, one of the twelve Mahayana 
sutras. Legendary storiles of the Buddha's past 
lives as a Bodhisattva. These stories depict the 
Serles Of good acts by which Sakyamuni was able 
to be reborn as the Buddha In India. A Jataka 
s(ory 1s traditionally divided Into three parts. The 
ñrsf the líe of 
Sakyamumi Buddha ¡in India. The second relates 
an Incident in one of his past existences. The third 
demonstrates the casual relationship between the 
1ncident in the past and the one ¡n the present, and 
1dentifies the persons 1nvolved in the past Incident 


Inroduces an ¡ncident ¡In 


with those living in the presen—Kinh nói chỉ tiết 
về tiền thân Đức Phật, các đệ tử cũng như những 
kẻ chống phá Ngài. Kinh chỉ bày những hành 
động trong tiền kiếp ảnh hưởng thế nào đến 
những hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại theo 
đúng luật nghiệp quả. Kinh Bản Sanh, gồm những 
câu chuyện nói về tiền thân của chư Phật và chư 

Bồ Tát (thụ sinh thành vô số thân hình, sắc tướng 

để hành Bồ Tát Đạo. Bổn Sanh Kinh gồm 550 

câu chuyện nói về tiền thân Đức Phật. Bổn Sanh 

Kinh, một phần của Khuddaka-Nikaya. Chỉ riêng 

phần nây, có 547 truyện, là một phần quan trọng 

nhất của Kinh Tạng. Đây là một trong 12 bộ Kinh 

Đại Thừa, còn gọi là Chuyện tiền thân Đức Phật 

hay kinh văn mà Đức Như Lai nói về hành nghiệp 

tu hành của Ngài khi còn là Bồ Tát. Kinh ghi lại 
những bài thuyết pháp của Đức Phật nhắc về các 
đời trước của Ngài, hồi Ngài còn trong kiếp Bồ 

Tát. Kinh cũng nói về những bài tiên đoán về sự 

thành Phật của Ngài tại Ấn Độ. Kinh được chia 

làm ba phần. Phần đầu nói về cuộc đời Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ. Phần thứ nhì nói về 

tiền thân của Ngài. Phần thứ ba nói về mối tương 

giao cũng như những nhân vật liên hệ giữa tiền 
thân và hiện kiếp của Ngài—See Jataka stories, 
and Twelve sutras. 

Jatakamala (skt): Xã Đắc Ca Ma La—A garland 

Of incarnation stories in verse—Bản Sanh Man, 

hay tên của các bài tán tụng (tập hợp các chuyện 

về sự tu khổ hạnh của Đức Phật). 

Jatakamala-sastra: Garland of Jatakas—Luận 

Túc Sanh Truyện (Bản sanh man luận). 

Jataka stories: Bổn Sanh Truyện—Collection of 

the sforiles of the Buddha”s former births—Túc 

Sanh Truyện. 

I) The Jatakas or previous bĩrth stories of the 
Buddha are a collection of 547 edifying tales 
about the adventures of the Buddha in his 
previous lives. They share a common form, 
beginning by explicitly stating the moral of 
the story and ending by Identifying who the 
Buddha, then only a Bodhisattva, was In the 
tale. The Buddha appears in many guises, 
including those of a god, a trader, a bandit, a 
caravan leader, a deer, an antelope and a 
vulture. These fables, some of which are 
based on pre-Buddhist folk tales, have been 
told time and time again. They have become 


2336 


completely Ingrained In the lore of many 
cultures to which Buddhism has spread and 
inspired countless arfistic represenfations. 
They are especially popular among the lalty 
of Southeast Asian countries. The Jatakas 
extol the virtues of leading a riphteous le, 
which can help to ensure a favorable rebirth. 
For example, In the “Monkey-Lord Jataka,” 
the Bodhisattva tricks a greedy crocodile by 
telling the predator that his monkey heart 1s 
hanging on a nearby tree, and thereby teaches 
the reptile the virtue of truth. In the famous 
Vesantara Jataka, 
appears as a prince, he teaches the merit of 
giving by parting with everything, including 
his children and wife. The Jataka storles are 
still popular to this day and have even been 
transformed Into an Indian comic book 
series—Túc Sanh Truyện hay truyện tiền 
thân của Đức Phật là một tập gồm có 547 câu 
chuyện làm sáng tỏ về những cuộc phiêu lưu 
của Đức Phật trong những tiền kiếp của Ngài. 
Những câu chuyện này có chung một hình 
thức, bắt đầu bằng cách thể hiện rõ ràng nền 
tảng đạo đức của cốt truyện và kết thúc bằng 
cách đồng hóa Đức Phật với một vị Bồ Tát. 
Đức Phật xuất hiện qua nhiều cách, khi là 
một vị thần, một thương gia, một tên cướp 
đường, một người dẫn đầu đoàn buôn, một 
con nai, một con hoắng hay một con kên kên. 
Trong những truyền thuyết này, có một số 
câu chuyện dựa theo truyện dân gian có trước 
thời Đức Phật đã được thuật đi thuật lại nhiều 
lần. Chúng hoàn toàn ăn sâu trong kho tàng 
của nhiều nền văn hóa mà Phật giáo đã 
truyền bá và đã gây cảm hứng cho vô số 
những sự thể hiện nghệ thuật. Đặc biệt chúng 
phổ biến trong thành phần tại gia thuộc các 
xứ trong vùng Đông Nam Châu Á. Truyện 
Túc Sanh ca tụng những giới đức khổ hạnh 
dẫn đến một đời sống đúng đắn và đạo đức 
có thể bảo đảm cho sự tái sanh tốt đẹp như ý. 
Ví dụ như trong câu chuyện “Khỉ Chúa,” vị 
Bổ Tát đánh lừa một con cá sấu tham lam 
bằng cách bảo nó rằng trái tim khỉ đang treo 
ở một cành cây gần đó, và nhờ đó dạy cho 
loài bò sát này về đạo đức của sự chân thật. 
Trong câu chuyện nổi tiếng về Vesantara, nơi 


where the Bodhisattva 


2) 


Bồ Tát xuất hiện là một hoàng tử, Đức Phật 
dạy về công đức bố thí bằng cách từ bỏ hết 
mọi thứ, kể luôn cả vợ con. Túc Sanh Truyện 
vẫn còn được phổ biến rất rộng rãi cho đến 
ngày hôm nay, thậm chí được người ta biến 
thành một bộ sách ngụ ngôn của người Ấn 
Độ. 

For more than twenty-five hundred years, the 
Buddha”s life-story has been transmitted by 
gøenerations of Buddhists, making 1t one of the 
most Insfructive explanations of the Buddhist 
path. Different renderings have emphasized 
different aspects of this great epic. For 
example, the Pali Jatakanidana, around the an 
century A.D., øoes Iinto great detail about the 
Buddhas  previous lives and the 
Buddhacharta during the second cenfury 
A.D. begins with his last birth. The beautiful 
Lalitavistara emphasizes the supernatural, 
while many works of Western scholarship 
seek to uncover the facts behind the legend. 
All versions, however, 
heritage, and It 1s the core of this legacy that 
1s fold here. The Jatakanidana reports that 
many, many aeons ago, when another 
Buddha, Dipankara, was walking the earth, 
there lived a pure and virtuous man called 


share a common 


Sumedha. He was born to a wealthy family 
but renounced his worldly possessions and 
When Sumedha 
encountered Dipankara, he resolved that he 


became an ascetic. 
too would become a Buddha, “one who has 
awakened” from the sleep of ignorance. This 
Iinfention to atfain enliphtenment made him a 
Bodhisattva. Dipankara saw that Sumedha 
would ultimately become enliphtened, and 
subsequent  Buddhas this 


prediction. The Bodhisattva was reborn many 


reaffirmed 


times and in many forms, perfecting himself 
in each life to become a Buddha. He sought 
to be more generous with fellow beinøs, to 
lead an Iimpeccable moral life, to make do 
with as fÍew possessions as possible, to 
cultivate his mental and psychic abilities, and 
to gain Insipht Iinto the way things are. These 
and other perfections were later to become 
the hallmarks of his 
Buddhism In general. In his penultimate life 


teachng and of 


2337 


the Bodhisattva was reborn ¡in the Tusita 
Heaven, where he prepared for his final birth 
among humans. From the Tusita Heaven, he 
surveycd the world, choosing as his mother 
the vituous Queen Maya, wIfe to 
Suddhodana, king of the Sakyas at 
Kapdavastu. The nmighít on whích the 
Bodhisatva was conceived, the queen 
dreamed that an elephant touched her side 
and placed a white lotus in her womb, while 
at the moment of conception the 10,000 world 
systems quaked violently. The soothsayers 
who were summoned to explain the queen”s 
dream said that she was pregnant and that the 
new child would be either a universal 
monarch or a Buddha, depending on whether 
he followed the life of a householder or that 
Of an ascetic. As the time of birth approached, 
the queen traveled toward Devadaha, where 
her parents lived, síopping to rest In the 
pleasure grove of the “sal” trees at the 
Lumbin gardens. Entering the gardens she 
felt the onset of labor, and a great “sal” tree 
bent gently to support her. The Bodhisattva 
emerged from his mother”s side, clean and 
pure, like a man descending a sfaircase, and 
was received into the golden net of the great 
Brahmas. Surveying the ten directions, he 
took seven strides to the north and roared: “J 
am the chief of the world. This 1s my last 
existence; henceforth there is no more rebirth 
for me.” The miraculous birth was marked by 
great joy throughout the world: the blind 
could see, the crippled could walk and the 
deaf could hear the dumb. The world 1tself 
celebrated as the great ocean turned into 
sweet water and five kinds of lotuses covered 
the surface of the earth—Hơn hai ngàn năm 
qua, câu chuyện về cuộc đời Đức Phật đã 
được các thế hệ Phật tử truyền lại, tạo cho nó 
trở thành một trong những sự giải thích về 
giáo huấn của đạo Phật. Những sự diễn giảng 
khác nhau nhấn mạnh đến những khía cạnh 
khác nhau của sử thi vĩ đại này. Thí dụ như 
Túc Sanh Truyện bằng tiếng Pali, khoảng thế 
kỷ thứ 5 sau Tây lịch, đi vào những chỉ tiết 
lớn về tiền thân của Đức Phật, và 
Buddhacharita vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau 


Tây lịch mở đầu với kiếp tái sanh cuối cùng 
của Ngài. Sử Thi Phật Giáo tuyệt vời lại nhấn 
mạnh đến tính chất siêu phàm, trong khi đó 
nhiều công trình nghiên cứu uyên thâm của 
Tây Phương đi tìm kiếm để khám phá những 
sự thật phía sau huyền thoại này. Tuy vậy, tất 
cả những bản dịch đều có một di sản chung, 
và đây là cốt lõi của tài sản kế thừa này đã 
được người ta thuật lại ở đây. Truyện 
Jatakanidana thuật lại rằng, rất nhiều, nhiều 
niên kỷ trước đó, khi một vị Phật khác hiệu là 
Nhiên Đăng, khi đang đi trên quả địa cầu, ở 
đó có một người đạo đức và trong sạch được 
gọi là Sumedha. VỊ này sinh ra trong một gia 
đình giàu có nhưng lại từ bỏ tất cả những tài 
sản trần tục này để trở thành một nhà tu khổ 
hạnh. Khi Sumedha gặp Phật Nhiên Đăng, vị 
Phật này khẳng định rằng vị này cũng sẽ 
thành Phật, “người đã tỉnh thức” khỏi giấc 
ngủ vô minh. Ý định đạt được giác ngộ khiến 
cho vị này trở thành một vị Bồ Tát. Đức Phật 
Nhiên Đăng cuối cùng đã nhận biết rằng 
Sumedha sẽ hoàn toàn giác ngộ, và các vị 
Phật tiếp theo sau đó tái khẳng định sự tiên 
đoán này. Vị Bồ Tát tái sanh trong nhiều kiếp 
và dưới nhiều hình dáng, tự hoàn thiện bản 
thân mình trong từng kiếp để trở thành Phật. 
Ngài ùm cách từ bi độ lượng với tất cả cả 
đồng loại, để dẫn đến một cuộc sống đạo đức 
hoàn hảo, thực hiện lối sống với càng ít tư 
hữu càng tốt, để tu dưỡng được những khả 
năng tỉnh thần và thể xác, và để đạt được tuệ 
giác theo bản chất thật của vạn hữu. Những 
hình thức này và những phẩm hạnh bố thí 
khác nhau sau đó đã trở thành những chuẩn 
mực về giáo lý của Ngài và của đạo Phật nói 
chung. Trong kiếp sống áp chót, vị Bổ Tát 
được tái sinh vào cung trời Đâu Suất, tại đây 
Ngài đã chuẩn bị cho lần tái sanh cuối cùng 
trong cõi người. Từ nơi cung trời Đâu Suất 
Ngài xem xét thế gian, chọn lựa người mẹ 
đạo đức của Ngài, Hoàng Hậu Ma Gia, vợ 
của vua Tịnh Phạn, vua của dòng Thích Ca 
tại thành Ca Tỳ La Vệ. Vào đêm Hoàng Hậu 
thụ thai, bà nằm mơ thấy một con bạch tượng 
chạm vào hông bà và đặt một đóa hoa sen 
trắng trong tử cung của bà, trong khoảnh khắc 
thụ thai đó, 10,000 cõi vũ trụ rung động dữ 


2338 


đội. Những nhà tiên tri được triệu tập đến để 
đoán giấc mộng của hoàng Hậu rồi tâu rằng 
bà đã thụ thai và đứa bé chào đời sẽ là vua 
của vũ trụ hoặc một vị Phật, tùy theo vị này 
theo đuổi cuộc sống của một vị gia trưởng 
hay của một đạo sĩ khổ hạnh. Đến gần ngày 
sanh nở, hoàng hậu trên đường về Devadaha, 
nơi cha mẹ bà sống, bà dừng lại nghỉ ngơi 
dưới cội cây Ta La trong vườn Lâm Tỳ NI. 
Khi tiến vào khu vườn bà cảm thấy mình 
chuyển dạ và một cây Ta La to lớn nhẹ 
nhàng uốn mình xuống để đỡ bà. Vị Bồ Tát 
từ bên hông mẹ hiện ra, trong sạch và tinh 
khiết, giống như một người từ trên cầu thang 
hạ dần xuống, và được các vị Phạm Thiên đỡ 
vào trong một chiếc lưới đan bằng sợi vàng 
ròng. Quan sát mười phương, Ngài bước bảy 
bước về phía Bắc và dõng dạc tuyên bố: “Ta 
là chủ của thế gian. Đây là lần sinh cuối cùng 
của ta; kể từ đây ta không còn trở lại vòng 
sinh từ.” Sự đời kỳ diệu này được đánh dấu 
bởi niềm vui lớn lao khắp thế gian: người mù 
có thể nhìn thấy, người què quặt có thể đi, 
người điếc có thể nghe, người câm có thể nói. 
Chính thế gian cũng tán dương bởi vì biển cả 
biến thành dòng nước ngọt và năm loại hoa 
sen phủ đầy khắp mặt đất. 
Jafi (p): Xà Đềể—Sanh—Birth or rebirth—The 
final outcome of karma—Production—Form of 
existence—The eleventh 1n the chaimn of the 
Nidanas—Mắc xích thứ mười một trong 12 mắc 
xích nhân duyên—See Twelve conditlons of 
cause and effect, Twelve links chain of dependent 
Oripination, Twelve links of cause and effect, 
Twenty-four non-interactive activity dharmas, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Jatijara (sk): Xà Để Xà La-Birh and 
decrepifude (aging)—Sanh và lão. 
Jatikkhayam (p): One who has destroyed all the 
causes of being reborn—Bậc đã diệt được hết 
nhân đưa đến tái sanh. 
Jatimdhara (skÐ): Jatimdhara (skt—Trì Thủy— 
A physician who adJusted prescriptions and diet to 
the seasons; reborn as Suddhodana——Một vị lương 
y đã điều chỉnh toa thuốc và thức ăn trong các 
mùa cho bệnh nhân, sau nầy tái sanh làm Tịnh 
Phạn Vương. 


Jati-marana (skt): Sanh tử—Birth and death— 
Life and death—Living and dying. 

Jafisena (sk): Xà Để Thủ Na—Name of a 
Brahman, an ancient sage mentioned ¡in the 
Nirvana Sutra, who converted to Buddhism after 
hearing a preaching from the Buddha—Tên của 
một vị Bà La Môn, một nhà thông thái được Phật 
nói đến trong Kinh Niết Bàn, người đã chịu quy-y 
Phật sau khi nghe Phật thuyết giẳng. 

Jafi-thero (p): An elder by birth Sanh trưởng 
lão—See Three dharmas (XXXT]). 
Javana (p): Impulsion—lmpulsive 
producing moments—Tiến trình thúc đẩy hay sự 
năng động (đó cũng chính là lúc mà nghiệp được 
thành lập). 

Jaya (sk0: Conquering, sign of 
overcomins—Xà Dạ—Chế ngự, dấu hiệu của sự 
chế ngự. 

Jayagupfa (sk): Xà Da Cúc Đa—A teacher of 
Hsuan-Tsang in Srughna—Thầy của ngài Huyễn 
Trang tại thành Srughna. 

Jayanta (skt: Xà Diễn Đế——Conqueror, name of 
Siva and others—Người chế ngự, tên của Thần 
Siva và các vị Thần khác. 

Jayapura (sk): Xà Da Bổ La—According to 
EHiel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Jayapura, an ancient city In the 
Punjab, probably the present Hasaurah, 30 miles 
north-west of Lahore—Theo Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Xà Da Bổ La, một thành phố cổ nằm 
trong khu Punjab, khoảng 30 dậm về phía tây bắc 
của Lahore. 

Jayasena (skÐ: Xà Da Tể Na—A noted Buddhist 
scholar of the Vedas, a native of west India——Một 
học giả Phật giáo nổi tiếng về Kinh Vệ Đà, người 
miễn tây Ấn Độ. 

Jayafa (skÐ: Tổ Xà da đa—Xà Dạ Đa—The 
Indian twentieth patriarch—Vị tổ thứ 20 của Ấn 
Độ. **See Twenty eight Indian Patrlarchs. 
Jayendra (k0: Xà Da Nhân Đà La—A 
monastery of Pravarasenapura, now_ Srinagar, 
Kashmi—Tự viện Xà Da Nhân Đà La ở 
Pravarasenapura, bây giờ là Srimnagar, thuộc 
Kashmir. 

Jealous (a): Ganh ty. 


karma- 


a  manual 


2339 


Jealousy (n): Irshya (skt)—Tật đố—Ganh ghét— 
Jealousy means to be Jealous of another person 
thinking he or she has more talent than we do (to 
become envious of the who surpass us In one way 
or other). Jealousy can be a consuming fire In our 
mind, a state of suffering. In medifation, If we 
want to eliminate Jjealousy, we should see and 
feel it without Judgment or condemnation for 
Judgment and condemnation only nourish Jealousy 
in our mind—Ganh ty là tật đố nghĩ rằng người 
khác có tài hơn mình. Ganh ty có thể là ngọn lửa 
thiêu đốt tâm ta. Đây là trạng thái khổ đau. Trong 
thiển quán, nếu chúng ta muốn đối trị ganh ty 
chúng ta cần nhìn thấy và cảm nhận nó mà không 
phê bình hay lên án vì phê bình và lên án chỉ làm 
tăng trưởng lòng ganh ty trong ta mà thôi—See 
Fifty-one Dharmas Interactive with the Mind. 
Jealous contempt: Khinh đố. 

Jetaka (sk): Sadvahana (sk)—Thị Diễn Đắc 
Ca—Sa Đa Bà Hán Na—A king of southern 
Kosala, patron of Nagarjuna—Quốc vương của xứ 
Nam Kosala. 

Jetavana Garden: Jetavanarama (skt—Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Viên—A park near Sravasti, said to 
have been obftained from prince Jeta by the elder 
Anathapindika, in which monasterial buildings 
were erected, one of the favorite resorts Of 
Sakyamun Buddha. According to Professor 
Soothill in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Jetavana Garden, or Garden of 
Jeta and Anathapindika 1s a park near Sravasti, 
bought by Anathapindika from prince Jeta, which 
was offered to the Buddha and his Sangha as a 
result of the collaboration of Prince jJeta and 
billionaire Anathapindika. It is said to have been 


obtaned from Prnce jJeta by the clder 
Anathapinndika. Anathapindika paid for Prince 
Jetas garden ¡in gold, erected monasterial 


buildings, and donated it to the Buddha. Prince 
Jeta was very moved with this, thus he donated all 
the trees and another parcel of land to the 
Buddha. Thus the double name for the site where 
the Buddha preached his teachings: “he Garden 
of Jeta and Anathapindika.” This garden was the 
favourite resort of Sakyamumi. Two hundred years 
later 1t Is said the park has been destroyed by fire, 
rebuilt smaller 500 years after, and a gain a 
centry later burnt down; thiteen years 


afterwards 1t was rebuilt on the earlier scale, but a 
century later entirely destroyed—Tại thành Xá 
Vệ (Sravasti) có vị trưởng giả giàu có tên Tu Đạt 
Đa (Sudatta), lại cũng có tên là Cấp Cô Độ 
(Anathapindika), người đã mua khu vườn của 
Thái Tử Kỳ Đà để kiến lập một khu tịnh xá cao 
rộng trang nghiêm mang tên Kỳ Thọ Cấp Cô Độc 
Viên. Ông cung thỉnh Đức Phật và đệ tử của Ngài 
an cư kiết hạ và giảng thuyết Phật pháp tại địa 
phương. Tu Đạt Đa là vị hộ pháp trung thành của 
Phật giáo thời bấy giờ). Khu vườn gần thành Xá 
Vệ, người ta nói trưởng giả Cấp Cô Độc đã mua 
lại từ tay thái tử Kỳ Đà, trong đó những khu tịnh 
xá được xây dựng lên, là nơi mà Đức Phật thích 
ghé về nghỉ ngơi nhất. Theo Giáo Sư Soothill 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển (dựa theo 
Pháp Uyển Châu Lâm tập 39), vườn Kỳ Thọ gần 
thành Vương Xá, được cúng dường cho Phật và 
Tăng đoàn của Ngài bởi Thái tử Kỳ Đà và nhà tỷ 
phú Cấp Cô Độc. Người ta nói Ngài Cấp Cô Độc 
đã mua lại khu vườn nầy từ Thái tử Kỳ Đà bằng 
vàng, xây dựng tịnh xá, rồi cúng dường cho Đức 
Phật. Thái tử Kỳ Đà rất cảm động trước nghĩa cử 
ấy nên ông bèn hiến tất cả những cây và khoản 
đất còn lại. Chính vì vậy mà khu vườn nơi Phật 
thường hay thuyết pháp nầy có tên đôi của hai vị 
thí chủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên (tức là cây 
của thái tử Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc). 
Đây là khu an cư kiết hạ mà Đức Phật rất thích. 
Hai trăm năm sau đó cả khu vườn và tịnh xá bị 
thiêu rụi, 500 năm sau được xây lại nhỏ hơn, và 
rồi một thế kỷ sau lại bị đốt cháy rụi lần nữa; 
mười ba năm sau đó được xây lại bằng khu tịnh 
xá nguyên thủy, nhưng một thế kỷ sau đó lại bị 
hủy diệt (Về phương bắc nước Kiểu Tát La). 

Jefavana Monastery (skt: Kỳ viên Tịnh Xá— 
Thệ Đa Lâm——]Jetavana—]eta Grove—Name of 
an Indian Buddhist monastery located at SravastI. 
Jetavana Garden resulted from the collaboration 
of Prince Jeta and billionaire Anathapindika and 
was made as an offering to the Buddha. According 
to Eitel from The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, this is the seven-storey abode 
pak  presened to Sakyamun by 
Anathapindaka, who boupht it from the prince 
Jeta. It was a favourife resort of the Buddha, and 
most of the sutras date from this spot. The 
millionarre Sudatta, he was given the epithet 


and 


2340 


“Anathapindika” because he always helped the 
orphans and the Soliary. After discussing with 
prince Jeta, Anathapindika went back home to 
being gold to buy the garden and donated the site 
to the Buddha. In fact, the site was selected by 
Sariputra, who spent the last twenty-five rainy 
season retreafs of his life there. It was also the 
Buddha°s favorite retreat, and he spent nineteen 
rainy season retreats at Jetavana. Jetavana 1s alsO 
the name of a monastery In Sri Lanka, bullt by 
king Mahasena (334-362) for Mahayana monks. lt 
maintained a separate Nikaya until the twelfth 
century, when king Parakramabahu I ordered 1t to 
amalsamate with the Mahavihara nikaya—Tên 
của một ngôi tịnh xá Phật giáo tại Ấn Độ tọa lạc 
trong thành Xá Vệ (ngôi chùa gần thành Savatthi 
ở miễn bắc Ấn Độ, nơi đức Phật thường dạy đạo). 
Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc là kết quả của sự hợp 
tác cúng dường lên Phật của Thái tử Kỳ Đà và 
trưởng giả Cấp Cô Độc. Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, đây 
là tịnh xá bảy từng cùng với công viên mà ngài 
Cấp Cô Độc đã mua từ Thái Tử Kỳ Đà để hiến 
cho Phật. Đây là nơi an cư mà Đức Phật rất thích, 
cũng là nơi mà nhiều bộ kinh đã được Phật thuyết 
giảng. Nhà triệu phú Sudatta được người ta ban 
cho danh hiệu Cấp Cô Độc vì ông thường giúp đở 
những trẻ mô côi và người cô độc. Sau khi thảo 
luận với thái tử Kỳ Đà, Cấp Cô Độc bèn lấy vàng 
tới mua ngôi vườn và hiến cho Đức Phật. Kỳ thật, 
địa điểm này do ngài Xá Lợi Phất lực chọn và 
ngài đã trải qua hai mươi lăm lần an cư kiết hạ tại 
đây. Đây cũng là nơi mà Đức Phật rất thích, vì 
chính Ngài cũng đã trải qua I9 mùa an cư tại 
vườn Kỳ Thọ này. Kỳ Viên cũng là tên của một 
ngôi tịnh xá ở Tích Lan được vua Mahasena xây 
dựng cho chư Tăng phái Đại Thừa. Phái này có hệ 
kinh điển riêng cho đến thế kỷ thứ 12 khi vua 
Parakramabahu đệ nhất ra lệnh cho phái này nhập 
vào phái Nguyên Thủy. 

Jetavaniyah (skt): Jetiyasailah (skt)—Chỉ Đát— 
School of the dwellers on Mount Jeta or school of 
Jetrvana, a subdivision of Sthavirah—Trường phái 
của những người trên núi Chỉ Đát, một tông phái 
của Thượng Tọa Bộ. 

Jcfavana stupa: The stupa in Jetavana, where 
the Buddha revealed his supernatural powers. 
This 1s one of the eight Great Spiritual or Sacred 


Stupas of Buddhism—Ngôi tháp tại Vườn Kỳ Đà 
thuộc nước Xá Vệ, nơi Phật hiện thần thông. Đây 
là một trong tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật 
giáo—See Eight great spiritual or sacred stupas. 
Jetavana-vihara: Tịnh Xá Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc—Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên—S§ee Jetavana 
Monastery and Anathapindika. 

Jetavaniya (skU: Caityaka (sk)—Chế Đa Sơn 
Bộ—Chi Đề Gia Bộ—Chỉ Để Khả Bộ—Chế Đa 
Sơn Bộ—See Caityaka. 

Jetr (sk: Jeta (skÙ— Thệ Đa—Kẻ Chiến 
Thắng——Victor—Son of king Prasenajit of Kosala, 
previous owner of the Jetavana—Con trai vua Ba 
Tư Nặc của xứ Câu Tát La, là chủ trước đây của 
Thệ Đa Lâm (ngày thái tử chào đời cũng là ngày 
mà vua Ba Tư Nặc vừa chiến thắng địch quân, 
nên thái tử mang tên “Kẻ Chiến Thắng.”). **See 
Jetavana. 

Jetrjefa (skt): Thái tử Kỳ Đà. 

Jetrjeta-Vihara (skÐ: Kỳ đà Tịnh xá. 

Jefsun Dampa Hutukhtu (tb): The major 
relcarnate lama of Mongolian Buddhism. The first 
was Odur Gegen (1635-1723), whose monastic 
seat was Erdim Juu. Khutukhtu 1s the Mongolian 
equivalent “noble” or “wIse.” The traditional seat 
of these lamas was Da Khuree, now known as 
Ullan Bator. The eighth member of the lineage 
died in 1924 after serving as the country”s 
temporal ruler following Mongolian independence 
from China, but when the Communmsts re- 
esfablished control the lineage was banned, and 
so there 1s currenfly no officially recognized 
successor in Mongolia. Despite this, im 1991 the 
fourteenth Dalai Lama publicly announced that 
Jambel Namdrol Chogi Gyeltsen (1929 - ) is the 
ninh member of the lineage. He was born in 
Lhasa and studied with teachers from all four of 
the main orders of Tibetan Buddhism prlor to 
fleeing the country in 1959 following the Chinese 
Invasion and annexation of Tibet. His identify as 
the “rJe btsun giam pa” was not officially 
announced until after the fall of the Soviet Union. 
Mongolan hagiography (Thánh Nhân Liệt 
Truyện), for example in a Chinese work entitled 
“Meng-ku I-sheh,” which traces the lineage back 
through fifteenth Incarnations prior to Odur Gegen 
and claims that the first of the series lived during 


2341 


the time of Sakyamuni Buddha. The fifteenth was 

the great Tibetan historian Taranatha (1575-1634). 

The identificalon of Odur Gegen as the 

reincarnaton of Taranatha was reported first 

made by the fifth Dalai Lama, NÑgawang Losang 

Gvatso (1617-1682)—VỊI Lạt Ma tái sanh chính 

của Phật giáo Mông Cổ. Vị đầu tiên là Odur 

Gegen, tu viện của ông là Erdini Juu, Khutukhtu 

là từ ngữ Mông Cổ tương đương với “Cao thượng” 

và “khôn ngoan.” Trụ sở của truyền thống của 
những vị Lạt Ma này ở Da Khuree, mà bây giờ là 

Ullan Bator. Vị truyền thừa thứ 8 thị tịch năm 

1924 sau khi phục vụ trong chính phủ độc lập lâm 

thời của Mông Cổ sau khi thu hồi nền độc lập từ 

tay của người Trung Hoa, nhưng khi chế độ Cộng 

Sản tái thiết lập sự kiểm soát thì dòng truyền thừa 

này bị ngăn cấm, và như vậy hiện tại không có 

người kế vị được công nhận chính thức trên đất 

Mông Cổ. Dù vậy, vào năm 1991 Đức Đạt Lai 

Lạt Ma đời thứ 14 công khai tuyên bố Jambel 

NamdrolChogi Gyeltsen là truyền thừa thứ chín 

của truyền thống. Vị này được sanh ra trên đất 

Tây Tạng và theo học với 4 trường phái chính của 

Phật giáo Tây Tạng trước khi đào thoát khỏi Tây 

Tạng theo sau cuộc xâm lăng và sáp nhập Tây 

Tạng vào trung quốc vào năm 1959. Thân phận 

của ông như là vị truyền thừa “rJe btsun giam pa” 

không được chính thức công bố cho đến sau ngày 
chế độ Sô Viết sụp đổ. Mông Cổ Theo Thánh 

Liệt Truyện, trong một tác phẩm Trung Hoa có 

nhan đề “Meng-ku I-sheh,” truy ngược trở về 15 

lần tái sanh trước Odur Gegen và tuyên bố rằng 

đồng tái sanh đầu tiên đã sống trong thời Phật còn 
tại thế. Dòng thứ 15 là nhà sử học vĩ đại của Tây 

Tạng Taranatha. Việc nhận ra Odur Gegen như là 

vị tái sanh của Taranatha được Đức Đạt Lai Lạt 

Ma đời thứ 5, là ngài Ngawang Losang Gyatso 

tường thuật đầu tiên 

Jewel (n): Bảo châu. 

1) Mani (skt)—-Gem—Pearl—Precious stone— 
Bảo châu. 

2) Group of devoted Buddhists: In Korean 
Buddhism, #JeweT” 
designate a small group of devoted Buddhist 
disciples—Trong Phật giáo Triều Tiên, từ 
“Bảo” được dùng để chỉ một nhóm nhỏ những 
Phật tử thuần thành. 


the term 1S used to 


Jewelled-Appearance Buddha: Bảo 
Tướng. 

Jewel Cloud: Bảo Vân—Pao-Yun, a monk of 
Liang-Chou, who travelled to India around 397 
A.D., returned to Ch?ang-An, and died in 449, at 
the age of 74—Bảo Vân là tên của một nhà sư 
Trung Quốc, quê ở Lương Châu, đã du hành sang 
Ấn Độ vào khoảng năm 397 sau Tây Lịch, trở về 
Trường An, chết năm 449, ở tuổi 74. 

Jewel Cloud Scripture: Kinh Bảo Vân. 

Jewel collection: Bảo tụ —]ewel-collection; a 
collection of precious things, e.g. the Buddhist 
religion—Đạo Phật là tôn giáo tích tụ những gì 
quý báu nên gọi là Bảo Tụ. 

Jewel-Heap Sutra: Kinh Đại Bửu Tích—See 
Ratnakuta Sutra. 

Jewelled-Flower-Virtue Buddha: Phật Bảo 
Hoa Đức. 

Jewel land: Bảo Sở—Jewel place—Treasure 
land—The place of precious things, 1.e. the 
perfect Nirvana—Bảo sở là nơi chứa những châu 
báu, như Niết Bàn Vô Dư. 

Jewel-like state: Như thiệt trụ—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
ten kinds of Jjewel-like sfate In unexcelled 


Phật 





complete perfect enlightenment. Enlightening 
Beings who abide by these can atfain the Jewel of 
supeme great knowledge and wisdom of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thứ như thiệt trụ nơi vô thượng Bồ Đề. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại trí huệ 
bửu vô thượng của chư Phật —See Ten kinds of 
Jewel-like state In unexcelled complete perfect 
enliphtenment. 

Jewel Nature Thus Come One: Bửu Thắng 
Như Lai—-Accordng to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter 9, the Buddha taught: 
“In the past, as many aeons ago as there are 
grains of sand ¡in the Ganges River, a Buddha 
named Jewel Nature Thus Come One appeared In 
the world. If a man or woman hears the name of 
this Buddha and in the space of a finger-snap 
decides to take refuge, that person will never 
retreat from the unsurpassed path—Theo Kinh 
Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, Đức Phật dạy: 
“Hằng hà sa số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật 
ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người 





2342 


nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức 

Phật đây, phát tâm quy-y với Phật trong khoảng 

khẩy móng tay, người nây trọn hẳn không còn 

thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác.” 

Jewel-tree: Bảo Thụ —The jewel-trees of the 

Pure Land—Cây quý nơi cõi Tịnh Độ. 

Jcwelled-accumulafion sufra: Ratnakuta-sutra 

(skÐ——Kinh Bảo Tích —See Ratnakuta-sutra. 

Jewelled appearance Buddha: Bảo Tướng 

Phật—See Jeweled Apearance Thus Come One. 

Jeweled Apearance Thus Come One: Đa Bửu 

Như Lai—-According to the Earth Store 

Bodhisattva Sutra, Chapter 9, ¡in the past, a 

Buddha named Jeweled Apearance Thus Come 

One appeared In the world. lf a man or woman 

hears this Buddha”s name and gives rise fo a 

thoupht of respect, that person will, before long, 

aftain the fruit of Arhatship—Theo Kinh Địa Tạng 

Bồ Tát, phẩm thứ chín, vô lượng vô số hằng hà sa 

kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là 

Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào 

nghe đến danh hiệu của đức Phật đạy, sanh lòng 

cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A 

La Hán. 

Jewelled canopy: Bảo cái (tàng lọng quý báo). 

Jewelled flower virtue Buddha: Bảo Hoa Đức 

Phật. 

Jewelled nets: Lưới Đế Châu. 

Jhana (p): Nhập định —Meditative absorption— 

A sfat© of serene contemplaton atained by 

meditation—Nhập định hay tầng thiền (trạng thái 

an tĩnh của tâm đạt được qua thiển định. Đặc tính 
của tâm có khả năng dính chặt trên đối tượng và 
quan sát đối tượng, đốt chá y phiển não). 

Jhana samma ditthi (p): Chánh kiến trong các 

tâng thiền. Đây là chánh kiến khởi sinh trong tám 

tâng thiển định, không phải trong thiển minh sát. 

Jhapita (skt): Xà La—Hỏa táng. 

l) A monk”s funeral pyre—Trà Tỳ. 

2) Cremation—Hỏa táng—Cremation, the relics 
being buried, one of the four methods of bury 
(Hỏa táng: Fire, Thủy táng: Water, Thổ táng: 
Ground, Lâm táng: Buried In the forest)— 
Người chết đem thiêu, còn lại tro cốt đem 
chôn, một trong bốn loại ma chay. 


Jhaqita (skÙ: LỄ hỏa táng hay trà tỳ— 
Cremation. 

Ji (jap): Thời Tông (Phật giáo Nhật Bản). 
Jiang-T?ien Tsu: Giang Thiên Tự—The River 
and Sky monastery on Golden Island, Ching- 
Jiang, ]iang-Su— Chùa Giang Thiên trên núi Kim 
Sơn thuộc Thanh Giang, tỉnh Giang Tô. 
Jiei-Daishi (jap): Từ Tuệ Đại Sư (912-985). 
Jigoku (jap): Naraka (sk)—Địa Ngục—Place of 
torment—See Hell. 

Jihva (skÐ): Thiệt—Lưỡi—Tongue—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Jihva-rasa (skÐ: The place of the tongue and 
taste—Thiệt VỊ Xứ—See Twelve entrances (II). 


Jihva-vijnana (skÐ: Tastinge—Taste 
consciousness—Thiệt thức—See Eight 


conscIousnesses (I) (A). 

Jihvendriya (skUQ: Tongue—Thiệt căn—See 

'Twenty tfwo roofs. 

Jijuyo (jap): Tự thọ dụng tam muội—A Japanese 

Buddhist term for “The state of natural balance” 

(which we experience when making effort without 

an Intentional aim)— Thuật ngữ Phật giáo Nhật 

Bản có nghĩa là “Tự thọ dụng tam muội” (trạng 

thái chúng ta kinh qua khi nỗ lực tu tập không với 

một mục tiêu định trước). 

Jikai-Bongyo (jap): Brahma-carya (skÙ—To 

remain unmarried and to keep commandments— 

Trì giới phạm hạnh. 

Jikaku-Daishi (jap): Từ Giác Đại Sư (Nhật 

Bản). 

Jikkai (jap): The ten realms, or states of 

©exIstence—See Ten realms. 

Jikokuten (jap): Dhritarashatra (skt——Trì Quốc 

Thiên Vương. 

Jimon (jap): Phái Tự Sơn (Nhật Bản). 

Jimyo (jap): Tsu-Ming, a noted monk of the Sung 

dynasty—Từ Minh Sở Viện Thiền Sư, một vị sư 

nổi tiếng đời nhà Tống —See Tzu-Ming-Chu- 

Yuan. 

Jỉna (skt): 

l) Friend of the Jina, or, having the Jina for 
friend, or to take refuge In the Triratna: 
Thắng Hữu—Làm bạn với người chiến thắng, 
ý nói về quy y Phật. 


2343 


2) The name of an eloquent monk of Nalanda, 
around 630 A.D., author of Sarvastivadah- 
vinaya-sangraha, translated into Chinese In 
700 A.D.: Tên của một vị Tăng có tài hùng 
biện tại tu viện Na Lan Đà, vào khoảng năm 
630 sau Tây Lịch, tác giả của bộ Đại Chúng 
Bộ Luật, được dịch sang Hoa ngữ khoảng 
năm 700 sau Tây Lịch. 

3)  Victorious One: Thắng giả—Victor, he who 
overcome, a tifle of every Buddha; name of 
varlous persons; the jJaina religion; the 
Jains—Dịch là Thắng, chỉ ngôi Phật tôn quý, 
còn có nghĩa là giáo phái Kỳ Na. 

Jinadhatu (skt): Buddha”s relics (hard substance 

left after the cremation of the body)—Phật Xá Lợi 

hay xá lợi của Phật (chất cứng còn lại sau lễ trà 
tỳ của Đức Phật). 

Jinamitra (skt): Thắng Hữu —The name of an 

eloquent monk of Nalanda, around 630 A.D., 

author of Sarvastivadah-vinaya-sangraha, 

translated into Chinese in 700 A.D.—Tên của một 
vị Tăng có tài hùng biện tại tu viện Na Lan Đà, 
vào khoảng năm 630 sau Tây Lịch, tác giả của bộ 

Đại Chúng Bộ Luật, được dịch sang Hoa ngữ 

khoảng năm 700 sau Tây Lịch. 

Jinaputra (skÐ: 

l) Sons of the Victorious (One, meaning 
Bodhisattvas—Thắng giả tử hay Phật tử (con 
của Phật), có nghĩa là các vị Bồ Tát. 

2) Author of the Yogacaryabhumi-sastra-karika, 
translated by Hsuan-Tsang around 654 A.D. : 
Thận Na Phất Đát La—Vị Luận Sư đã viết 
bộ Du Già Sư Địa Thích Luận, ngài Huyển 
Trang đã dịch sang Hoa ngữ vào khoảng năm 
654 sau Tây Lịch. 

Jinayasas (skt: Thị Na Da Xá—A noted monk 

from India—Một vị Tăng nổi tiếng người Ấn. 

Jing Hsuan T?a Yang Zen Master: Kỉnh 

Huyền Đại Dương Thiển Sư—Zen master Jing- 

Xuan-T”a-Yang—Zen master Jing-Hsuan (Xuan) 

was born in 943 in Hubel Province. He was a 

disciple of Zen master Liang-Shan-Yuan-Kuan— 

Thiển Sư Kỉnh Huyền sanh năm 943, quê tại tỉnh 

Hồ Bắc, đệ tử của Thiền Sư Lương Sơn Duyên 

Quán. 

* Upon T”a-Yang”s first meeting with Liang- 
Shan, T”a-Yang asked: “What ¡s the formless 


place of realization?” Liang-Shan pointed to a 
painning of Kuan-Yin and said: “This was 
paInted by Wu-Chu.” T”a-Yang was about to 
speak when Liang-Shan cut him off, saying: 
“Does this have form? Where 1s the form?” 
At these words, T”a-Yang awakened. He then 
bowed. Liang-Shan said: “Why don't you say 
something?” T”a-Yang said: “IẺs true I don't 
speak, and I fear putting 1t to brush and 
paper."Liang-Shan laughed and said: 
“Engrave the words on a stone memorial.” 
Ta-Yang then offered the following verse: 
“Formerly my means of studying the Way 
was confused, 
Seeking understanding among myriad 
streams and countless mountains. 
But immediate clarity 1s not found by sorting 
throught the past. 
Directly speaking “no mind” engendered 
more delusion. 
Then, a teacher revealed my situation upon 
leaving Ôn, 
Iuminating the time before my parents' 
bĩírth. 
And now, everything realized, what has 
been attained? 
The night frees crow and cock to fly with the 
snow.” 
Liang-Shan said: “Here the Tong-Shan line 
1S enfrusted.” In time, ]ing-Xuan's reputation 
spread widely. 
Lần đầu tiên gặp gỡ Lương Sơn, sư hỏi: “Thế 
nào là đạo tràng vô tướng?” Lương Sơn chỉ 
Bồ Tát Quan Âm, nói: “Cái nây là do Ngô 
Xứ Sĩ vẽ.” Sư suy nghĩ để tiến ngữ. Lương 
Sơn nhanh nhẩu nói: “Cái nầy có tướng, cái 
kia không tướng.” Sư nhơn đó tỉnh ngộ, liền 
lễ bái. Lương Sơn hỏi: “Sao không nói lấy 
một câu?” Sư thưa: “Nói thì chẳng tỪ, SỢ © 
trên giấy mực.” Lương Sơn cười, bảo: “Lời 
nầy vẫn còn ghi trên bia.” Sư dâng kệ rằng: 
“Ngã tích sơ cơ học đạo mê 
Vạn thủy thiên sơn mích kiến tri 
Minh kiêm biện cổ chung nan hội 
Trực thuyết vô tâm chuyển cánh nghi. 
Mong sư điểm xuất Tần thời cảnh 
Chiếu kiến phụ mẫu vị sanh thì 
Như kim giác liễu hà sở đắc 


2344 


Dạ phóng ô kê đới tuyết phi 

(Con xưa học đạo cứ sai lầm 

Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe 

Luận cổ bàn kim càng khó hội 

Nói thẳng vô tâm lại sanh nghĩ. 

Nhờ thầy chỉ rõ thời Tân kính 

Soi thấy cha mẹ lúc chưa sanh 

Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc 

Đêm thả gà đen trong tuyết bay). 
Lương Sơn bảo: “Có thể làm hưng thịnh tông 
Tào Động.” 

*A monk asked T”a-Yang: “What is a phrase 
that penetrates the dharmakaya?” Ta-Yang 
said: “Red dust rises from the bottom of the 

Rivers flow sideways at Mountain 
Sumeru”s summit.”—VỊ Tăng hỏi: “Thế nào 
là câu Đại Dương thấu pháp thân?” Sư đáp: 
“Đáy biển đại dương bụi hồng dấy, trên đỉnh 
Tu Di nước chảy ngang.” 

*  A monk asked T”a-Yang: “What Is T”a- 
Yang”s state of being?” T”a-Yang said: “A 
gaunt crane and an old ape call across the 
valley in harmony. A slender pine and the 
cold bamboo are enveloped in blue mist.” 
The monk said: “What about the person In 
that state?” T”a-Yang said: “What are you 
dong? What are you doing?” The monk 
asked: “What is the masters family style?” 
Ta-Yang said: “A full pitcher that can”t be 
emptiled. Across the great earth, no one 
hungry.”—Một vị Tăng hỏi Kỉnh Huyễn: 
“Thế nào là cảnh Đại Dương?” Sư đáp: “Hạc 
côi vượn lão kêu hang dội, tùng gầy trúc lạnh 
tổa khói xanh.” Vị sư hỏi: “Thế nào là người 
trong cảnh?” Kỉnh Huyền hỏi: “Làm gì? Làm 
gì?” VỊ Tăng lại hỏi: Thế nào là gia phong 
Đại Dương?” Kỉnh Huyền đáp: “Bình đầy 
nghiêng chẳng đổ, khắp nơi chẳng người 
đói.” 

Jinko (jap): Agaru (skt)—Fragrance of the aloe 

wood——Trầm hương. 

Jinshu (jap): Shen-Hsiu (606-706)—Thần Tú— 

See Shen-Hsiu. 

Jinsoku (jap): Rddipada (sk)——Mystical power— 

Thần Túc Thông—See Supernatural power. 

Jinzu (jap): Abhijna (skÙ—Mystical power— 

Supernatural faculty—Thần Thông—See 

Supernatural power. 


sea. 


Jion-Daishi (jap): Từ Ân Đại Sư—Another name 
of Tripitaka Master Hsuan-Tsang—Biệt hiệu của 
Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư. 

Jiriki (skt): To strive with one”s own power tfo 
Jiriki 15 
apposed to TarikI. Tariki means to rely on other”s 


culivate and attan enlightenment. 


poWer to affain enliphtenment (place one”s trust 
merely In the Buddha such as reciting or calling 
upon the name of Amifabha Buddha to ensure 
bringing about rebirth In his paradise)—Sức mạnh 
cá nhân nhằm đạt tới đại giác, khác với Tariki 
nghĩa là tin vào tha lực (niệm Tên Phật A Di Đà 
để được bảo đảm sanh vào Tịnh độ). 


Jisetsu (jap): Udana (skÙ— Tự thuyết— 
Šponfaneous preaching—lImpromptu— 


Unsolicited—One part of the scriptures spoken 
volunftarly and not 1m reply to questlons or 
appeals, one of the twelve parts of the Buddhist 
scriptures—Một trong mười hai bộ Kinh Tiếng 
Phạn gọi là Ưu Đà Na, tức là “Vô Vấn Tự 
Thuyết” nghĩa là Phật tự thuyết để răn chúng chứ 
không phải trả lời cho câu hỏi nào. 

Jishu (jap): The Shih School ¡in Japan—Thời 
Tông—A Japanese sect, whose members by 
dividing day and nipht Into six periods of worship 
seek Iimmortality. The Shih School in Japan was 
founded In I276 by I-Bien (1238-1289). He set 
forth the rule of reciting the hymns of Shan-Tao 
six times every day, hence the name “time.` In 
theory, he derived his idea from the Lotus Sutra 
as dịid Liang-Ran of Yuzunembutsu, but ¡n 
practice he followed Kung-de who Invented a 
popular dance for the popular1zation of the Amifta- 
faith. Thus the school has a totally different 
feature from the other schools of Amita-pIetism. I- 
Bien 1s said to have visited Kumano Shrine in Kh 
1n 1275 where he was Inspired by a holy verse of 
four lines which he believed to have come from 
the deify of the shrine. Each of the first three lines 
was headed by a numeral 6, 10, and 10,000 and 
the last line by “people,” altogether making up sIx 
hundred thousand people. At once he made up his 
mind to save that number of people by a 
propagation of the Amita-faith—Còn gọi là Lục 
Thời Vãng Sanh Tông, tông phái Phật Giáo Nhật 
Bản lấy ngày đêm 6 giờ chuyên tu phép vãng 
sanh (lấy phép tu của ngài Thiện Đạo làm nghiệp 
nhân vãng sanh). Thời Tông được Nhất Biến 





2345 


(1238-1289) sáng lập tại Nhật năm 1276. Ông nêu 
ra nghi thức tụng niệm của Thiện Đạo, 6 thời 
trong ngày. Do đó mà có tên là Thời Tông. Trên 
lý thuyết, ông lấy từ Kinh Pháp Hoa, cũng như 
Lương Nhẫn của phái Dung Thông Niệm Phật, 
nhưng khi thực hành ông lại theo cách của Ngài 
Không Dã, là người sáng lập ra lối múa ca bình 
dân để phổ biến tín ngưỡng Di Đà. Do đó mà tông 
nầy có sắc thái hoàn toàn khác biệt với các tông 
khác của Di Đà giáo. Theo truyền thuyết thì Nhất 
Biến có đến miếu Hung Dã ở Kỷ Y năm 1275, 
nơi nầy ông được gợi bởi một bài kệ mà ông tin 
rằng do nơi các thần linh trong miếu nây tạo nên. 
Mỗi một trong ba câu của bài kệ đều bắt đầu 
bằng số 6, 10, và 10.000 theo thứ tự, và câu chót 
bằng chữ “dân” cộng chung lại là 600.000 dân. 
Tức thì ông lập nguyện phải cứu độ cho được một 
số chúng sanh nhiều như thế, bằng cách truyền bá 
tín ngưỡng nầy—See Shan Tao. 





Jiso (jap): Phenomenon—Affair—Practice. 

Sự Tướng (Các pháp hữu vi hay các hiện tượng có 
sanh có diệt). 

đJito (jap): Nữ hoàng Trì Thống (Nhật Bản). 

Jifsu (jap): Sư Thời Tông (786-847). 

Jiun (jap): Sư Từ Vân—See Jiun Sonja. 

Jiun Sonja (1718-1804): A eminent Japanese 
Buddhist scholar in the eighteenth century. He 
studied Sanskrit by himself in the pre-MelIji period 
without being subJected to the ¡nfuence of 
contemporary Western scholars or Indian pandIts. 
Jiun Sonja was a monk of the Shingon Sect. This 
sect was known for 1ts tradiion of learning 
Sanskrit characters In order to read the “dharanis.” 
This study was called “Shitan Gaku” (Shittan 1s 
the translteraion of siddham which means 
completion or the complete characters by which 
the highest doctrine is described). Naturally he 
learned this “Shittan” ¡in his youth, but not being 
ths, he studied the Sanskrit 
language by himself and wrote several articles on 
Sanskrit grammar. At the same time, he read the 
Sanskrit manuscripts of the Horyuji and other 
monasferies, and compared them with therr 
Chinese Afterwards he published 
Sanskrit edilons of three sutras, namely the 
“Sukhavativyuha,” the “Bhdracari-nama- 
aryasamantabhadra-pranidhana,” and the “Prajna- 


satsfied with 


V€TSIOnS. 


paramita-hrdaya.” Moreover, he attempted to 
restore the Sanskrit text of the “PraJnanaya” from 
1š“ Chinese version. This was a remarkable 
attempt and probably the first of ifts kind in the 
world. Jiun Sonja called his collection of. articles 
on Sanskrit study “Bongaku-Shinryo” (A Guide to 
Sanskrit Study). Some Important parts of his 
collecion were published in 1953 at Osaka to 
commemorate the 150” anniversary of hỉs 
death—Một học giả Phật giáo người Nhật Bản 
nổi tiếng vào thế kỷ thứ I8. Ông tự học tiếng 
Phạn dưới thời tiền Minh Trị Thiên Hoàng, không 
phải do ảnh hưởng của các học giả Tây phương 
hay học giả Ấn Độ đương thời. Ông là một Tăng 
sĩ thuộc phái Chân Ngôn. Tông phái này được 
biết qua truyền thống học tiếng Phạn để đọc thần 
chú. Việc học này được gọi là Shittan (đọc trại từ 
chữ Siddham, có nghĩa là sự thành tựu hay đạt 
đến giáo lý cao siêu). Lúc còn nhỏ dĩ nhiên là 
ông đã học thứ “thần chú” này, nhưng không lấy 
làm thỏa mãn nên tự ông đã học Phạn ngữ và viết 
nhiều bài báo về văn phạm Phạn ngữ. Cùng thời 
gian này, ông đọc các văn bản tiếng Phạn ở chùa 
Horyuji cũng như các chùa khác, rồi so sánh với 
các bản văn bằng tiếng Hoa. Sau đó ông cho công 
bố các bản tiếng Phạn của 3 bộ kinh “Lạc Hữu 
Trang Nghiêm Kinh,” “Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Tâm Kinh,” “Bhdracari-nama- 
aryasamantabhadra-pranidhana.” Ngoài ra, ông 
còn muốn sữa lại bản tiếng Phạn của bộ 
“Prajnanaya” từ văn bản bằng tiếng Hoa. Đây là 
một nỗ lực đáng kể và có lẽ được xếp hàng đầu 
về lãnh vực này trên thế giới. Ông đặt tên cho bộ 
sư tập các bài viết của ông về việc học tiếng 
Phạn là “Sách Hướng Dẫn Học Tiếng Phạn.” Một 
số nội dung quan trọng của bộ sưu tập này đã 
được in lại vào năm 1953 để kỷ niệm lần thứ 150 
ngày giỗ của ông. 
Jiva (skt): 
1)  Life—Livehood—Sinh mệnh. 
2) The deva of long le: Kỳ Bà Thiên—Dịch 
nghĩa là Mệnh Thiên, hay là vị trời trường 
mệnh. 


và 


Jivajita (skt: Cọng mạng. 

Jivajivaka (sk0: Garuda-Upagaruda, Jivajiva, or 
Jivanjiva (sk) Cộng Mệnh Điểu—-Kỳ Bà 
Điểu—Mệnh Mệnh Điểu—Sinh Sinh Điểu—A 
bird said to have two heads on one body, 1.e. mind 


2346 


and perception differing, but the karma for both 1s 
Just one. A bird of parttridge family; there Is a 
fable about such a bird having two heads; one 
called “garuda” and the other “upagaruda.” One 
ate a delicious flower while the other was asleep; 
when the other awoke; 1t was so annoyed at not 
sharing 1t that 1t ate a poisonous flower and the 
bírd died; thus there ¡is a Jekyll and Hyde In 
everyone—Loài chim một thân hai đầu, ví như 
tâm thức khác nhau nhưng nghiệp báo lại giống 
nhau. Kinh Niết Bàn gọi là Mệnh Mệnh Điểu. 
Kinh A Di Đà gọi là Cọng Mệnh Điểu. Tiếng 
Phạn là Kỳ Bà Kỳ Bà, là một loài chim một thân 
hai đầu ở núi Tuyết Ấn Độ. Có một huyền thoại 
về loài chim nầy như sau: Loại chim một thân hai 
đầu nầy một con gọi là Ca Lâu La, con kia là Ưu 
Ba Ca Lâu La. Một con thì ăn hoa thơm khi con 
kia đang ngủ; khi thức giấc, biết mình không được 
chia xẻ hoa thơm, con kia tức giận bèn ăn một 
loài hoa độc, kết quả là con chim bị chết. 

Jivaka (skQ: Jiva (sk)—Hoạt—Sống động, linh 
hoạt—Alive—LIvine—LIvely 
Movable——Thời Phược Ca. 


Revive 





l) One of the eight principal drugs; living, 
making, or seeking a living, causing to live, 
ect.: Một trong tám loại thuốc. 

2) An illegiimate son of king Bimbisara by 


Amradarika, who resigned his claimm to the 
throne to AJatasatru and practised medicine; a 
physician: Người con không chánh thức của 
vua Bình Sa Vương với Amradarika, không 
tranh ngôi vị với A Xà Thế mà học thuốc và 
về sau trở thành một bậc đại danh y. 
đJivati (p): Hãy còn tại thế. 
Jivatma (p): Tiểu ngã——Microcosmic soul. 
Jivatman (skQ: Vital principle of the body— 
Thân mạng (thân mạng của con người). 
Jivhavinnanam (p):  Tongue-consciousness 
accompanied by equanimity—Thiệt thức, đồng 
phát sanh cùng thọ xả. 
Jivita (skÐ: Life—Cuộc sống—Mạng căn—Thọ 
Mạng—Đời sống (một thời kỳ mà hơi thở được 
giữ không dứt}—See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Jivitakama (skÐ: WiII to live—Ham sống. 
Jivitakara (skt): Thời Tỳ Đa Ca La—Name of a 
spirit described as a devourer of life or length of 


days—Tên của một vị Thân nuốt trửng thời gian 
hay độ dài của ngày. 

Jivita-mada (skt: Hoạt mạng kiêu —The great 
inoxicalon of life—See Three dharmas 
(XLVIID. 

Jivita-mado (p): Hoạt mạng kiêu——Intoxication 
with one”s prosperous life—Kiêu mạn vì có đời 
sống sung túc—See Three dharmas (XLVII). 
Jivitendriya (skQ: Life—Mệnh 
Jiviindriya, and Twenty-four 
activity dharmas. 

Jivitindriya (skt): Animation—Breath of lie— 
Facullies of lifểe—Liveliness—Vitality——Mạng 
căn (cơ thể với đầy đủ các quan năng của con 
người)—See Twenty two roo(s, and Fifty-two 
mental states. 


căn—See 
non-interactive 


Jivitindriyam (p): Life facultyMạng Căn— 

See Fifty-two mental states. 

Jizaiten (jap): Isvara (sk—God of Free WilIlI— 

Tự Tại Thiên—See Deva and Isvaradeva. 

Jnana (skt): Buddhi (skt)—Trí Tuệ—Knowing— 

Becoming acquainted with—Knowledge—Higher 

knowledge (derived from meditation on the one 

Universal Spiri—WIsdom. 

(D_ An overview of :Buddhi”—Tổng quan về trí 
tuệ: Hipher Intellect or spirtual wisdom; 
knowledge of the ultimate truth (reality). 
Jnana 1s the essential clarity and unerring 
sensibility of a mind that no longer clings to 
concept(s of any kind. It is direct and sustained 
awareness of the truth, for a Bodhisattva, that 
meaning and existence are found only In the 
Interface between the components of an 
unstable and constanly shifing web of 
relationships, which 1s everyday life, while 
prajna 1s the strength of 
discrimination elevated to the status of a 
liberating power, a precision tool capable of 
slicing through obstructions that take the form 
of afflicions and attachments to deeply 
engprained hereditary patterns of thought and 
action. J]nana 1s a very flexible term, as 1t 
means Sometimes ordinary  worldly 
knowledge, knowledge of relativity, which 
does not penetrate Into the truth of existence, 
but Somefimes transcendenfal 
knowledge, in which case being synonymous 


1ntellectual 


also 


qI) 
bộ, 
2) 


3) 


4) 


2347 


with Prajna or Arya-jnana—Trí tuệ nhận thức 
những hiện tượng và những qui luật của 
chúng. Jnana là sự sáng suốt nắm vững tất cả 
những thuyết giảng được chứa đựng trong các 
kinh điển. Trí là tri giác trong sáng và hoàn 
hảo của tâm, nơi không nắm giữ bất cứ khái 
niệm nào. Đây là sự thức tỉnh trực giác và 
duy trì chân lý cho một vị Bồ Tát, ý nghĩa và 
sự hiện hữu không chỉ tìm thấy trên mặt phân 
giới giữa những thành tố không bển chắc và 
liên tục chuyển đến mạng lưới phức tạp của 
các mối quan hệ trong đời sống hằng ngày, 
trong khi trí là sức mạnh của trí tuệ đưa đến 
trạng thái của năng lực giải thoát, là dụng cụ 
chính xác có khả năng uyển chuyển vượt qua 
các chướng ngại của hình thức ô 
các chấp thủ thâm căn di truyền trong tư 
tưởng và hành động. Jnana là một từ rất linh 
động vì đôi khi nó có nghĩa là cái trí thế gian 
tầm thường, cái trí của tương đối không thâm 
nhập được vào chân lý của hiện hữu, nhưng 
đôi khi nó cũng có nghĩa là cái trí siêu vIiỆt, 
trong trường hợp nây nó đồng nghĩa với Bát 
Nhã (Prajna). 

The meanings of “Jnana”—Nghĩa của “Trí”: 
Vidya (skÐ: Kiến thức—Knowledge. 

Vijnana (skÐ: Trí Huệ—Wisdom arising from 
perception or knowIinge—Mind—Wt. 

Jnana (skt: Trí huệ Bát Nhã —Wisdom 
Paramita—Đối với đạo lý của hết thầy sự vật 
có khả năng đoán định phải trái chánh tà— 
Decision or Jjudgment as to phenomena or 
affairs and theIr principles, of things and theIr 
fundamental laws. 

The difference between Buddhi and Jnana 1s 


nhiễm và 


sometimes difficult to point out definitively, 
for they both sipnfy worldly relative 
knowledge as wellÐ as transcendental 


knowledge. While Prajna 1s distinctly pointing 
out the transcendental wisdom: Đôi khi khó 
mà vạch ra một cách rõ ràng sự khác biệt 
giữa Buddhi và Jnana, vì cả hai đều chỉ cái trí 
tương đối của thế tục cũng như trí siêu việt. 
Trong khi Prajna rõ ràng là cái trí siêu viỆt. 


(ID The Buddha”s teachings on “Jnana” in the 


Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“Trí” trong Kinh Pháp Cú: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1) 


A foolish man who knows that he 1s a fool, for 
that very reason a wise man; the fool who 
think himself  wise, he ¡s indeed a real fool 
(Dharmapada 63): Ngu mà tự biết ngu, tức là 
trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật 
là ngu. 

An Intelligent person associates with a wise 
man, even for a moment, he will quickly 
understand the Dharma, as the tongue tastes 
the flavour of soup (Dharmapada 65): Người 
trí dù chỉ gần gủi người trí trong khoảnh khắc 
cũng hiểu ngay được Chánh pháp, chẳng 
khác gì cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh 
trong khoảnh khắc, đã biết ngay được mùi vị 
của canh. 

Those who drink the Dharma, 
happiness with a pacified mind; the wise man 
ever reJoices In the Dharma expounded by 
the sages (Dharmapada 79): Được uống nước 
Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên 
người trí thường vui mừng, ưa nghe Thánh 
nhơn thuyết pháp. 

lrrigators guide the water to where they want, 
fletchers bend the arrows, carpenters control 
their timber, and the wise control or master 
themselves (Dharmapada 80); Người tưới 
nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn 
cung tên, thợ mộc lo nẩy mực đo cây, còn 
người trí thì lo tự điều phục lấy mình. 

As a solid rock is not shaken by the wind; 
likewise, the wise are not moved by pralse or 
blame (Dharmapada 81): Như ngọn núi kiên 
cố, chẳng bao giờ bị gió lay, cũng như thế, 
những lời hủy báng hoặc tán dương chẳng 
bao giời làm lay động người đại trí. 

Water in a deep lake Is clear and stlHl; 
simllarly, on hearing the Buddha teachinss, 
the wise become extemely serene and 
peaceful (Dharmapada 82): Như nước hồ sâu, 
vừa yên lặng trong sạch, những người có trí 
tuệ sau khi nghe pháp, tâm họ cũng thanh 
tịnh và yên lặng. 

Good people give up all attachments, they 
don”t talk about sensual craving. The wise 
show depression; 
therefore, they are not affected by happiness 
or sorow (Dharmapada 83): Người lành 
thường xa la mà không bàn đến những điểu 


live In 


neither elation nor 


2348 


tham dục. Kẻ trí đã xa ha niệm lự mừng lo, 
nên chẳng còn bị lay động vì khổ lạc. 

8) Neither for the sake of oneself, nor for the 
sake of another, a wise man does nothing 
wrong; he desires not son, wealth, or kingdom 
by doing wrong; he seeks his own success not 
by unjust means, then he ¡s good, wise and 
righteous (Dharmapada 84): Không vị tình 
thiên hạ, cũng không vị tình một người nào, 
người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy: 
không nên cầu con trai, sự giàu có, vương 
quốc bằng việc sai quấy; không nên cầu 
mong thành công của mình bằng những 
phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là 
người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. 

9) Swans can only fly in the sky, man who has 
supernatural powers can only go through air 
by ther psychic powers. The wWIse rise 
beyond the world when they have conquered 
all kinds of Mara (Dharmapada 175): Con 
thiên nga chỉ bay được giữa không trung, 
người có thần thông chỉ bay được khỏi mặt 
đất, duy bậc đại trí, trừ hết ma quân mới bay 
được khỏi thế gian nầy. 

Jnanam-anasrava (skt): Vô Lậu Huệ— 

Passionles or pure wisdom (knowledge or 

enliphtenment), which 1s free from the taint of 

egotism—— Trí huệ thanh tịnh, không bị ô nhiễm vì 
vị kỷ. 

Jnana-candra (skt): Huệ Nguyệt ——Trí Nguyệt. 

l) Knowledge bright as the moon: Trí tuệ sáng 
như ánh trăng. 

2) Inanacandra, name of a prince of Karashahr 
who became a monk around 625 A.D. Author 
of£ the non-Buddhist Vaisesika-nikaya- 
dasapadartha-sastra, wich was translated into 
Chinese by Hsuan-Tsang—Trí Nguyệt là tên 
của một vị thái tử người xuất gia trở thành 
một nhà sư vào khoảng năm 625 sau Tây 
Lịch. Huệ Nguyệt là tác giả của bộ Ngoại 
Đạo Luận Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Luận, 
được Ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. 

Jnana-cifta (skU: Tâm Trí Tuệ ——According to 

The Avatamsaka Sutra, this is one of the eleven 

minds that lead to enlightenment. A wisdom-heart 

by which one can enter the great ocean of all- 
knowledge—Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là một 
trong I1 tâm dẫn đến giác ngộ. Tâm nhờ đó có 


thể bước vào biển lớn nhất thiết trí—See Eleven 

minds that lead to enliphtenment. 

Jnana-darpanna (skt: Trí Cảnh The objects 

(or states, or conditions) of wisdom—Vật thể, 

hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài làm môi giới 

cho trí quán sát (trí là cái tâm năng quán, cảnh là 
pháp ở bên ngoài ta). 

Jnana and dialecfic power: Wisdom and 

dialectic power—Trí Biện. 

1) Wisdom and dialectic power: Trí tuệ và khả 
năng biện biệt. 

2) A wise discrimination: Sự biện biệt khôn 
ngoan. 

3) Argument from knowledge: Sự biện biệt bằng 
trí tuệ. 

Jnanagupfa (skt): Xà Na Quật Đa—A. native of 

Gabdhara, translated forty-three works Into 

Chinese A.D. 561-592—Một vị sư người xứ Kiện 

Đà La, miễn bắc Ấn Độ, người đã dịch 43 bộ kinh 

sang chữ Hán vào khoảng những năm 561-592 sau 

Tây Lịch (một vị Tỳ Kheo đời Trần Tùy, người 

vùng bắc Ấn Độ). 

Jnana-kara (skt): Trí Tích. 

l) Accumulaton of knowledge: Sự tích tụ trí 
huệ. 

2) Name of a Bodhisatva mentioned in the 
Wonder Lotus Sutra (Aksobhya Prajnakuta). 
The eldest son of Mahabhijna. He 1s ¡in the 
retinue of Prabhutratna: Tên của một vị Bồ 
Tát được nói đến trong Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa. Là con trưởng của Đại Thông Trí Thắng 
Như Lai. Trí Tích là quyến thuộc của Đức Đa 
Bảo Như Lai. 

jJnanam-anasrava (skt): Passionless or pure 

wisdom—Trí huệ thanh tịnh, không bị ô nhiễm vì 

vị kỷ (Vô lậu tuệ hay trí tuệ giác ngộ)—Vô Lậu 

Huệ —Passionless or pure wisdom (knowledge or 

enliphtenment), which is free from the taint of 

egotism—Trí huệ thanh tịnh, không bị ô nhiễm vì 
vị kỷ. 

Jnanam-lokottfaram (sk0: Xuất thế gian trí— 

Super-worldly knowledge—Supreme  supra- 

worldly knowledge—Xuất Thế Gian Thượng 

Thượng Trí —Supreme supra-worldly knowledge 

1s the Tathagata-knowledge which 1s obtained in 

the Kshanti, tranquil and most excellent, and 1t 
gIives birth to the most excellent meaning which 


2349 


transcends all doings—Xuất thế gian thượng 
thượng trí là Như Lai trí thanh tịnh có được trong 
sự nhận biết về nhẫn, tịch tịnh tuyệt vời, và nó 
tạo ra ý nghĩa tuyệt vời nhất vượt khỏi mọi hành 
động. 

Jnanam-lokottaratam (skt): Xuất thế gian 
thượng thượng tí -Supreme  supra-worldly 
knowledge—See Jnanam-lokottaram. 
Jnana-paramita (skt: Trí huệ ba la mật—See 
Knowledge perfection. 

Jnana-prabha (skÐ: Light of knowledge—Trí 
Quang—Name of a discple of Silabhadra. 
According to Prof. Bapat in the Twenty-FIve 
Hundred Years of Buddhism, in the middle of the 
ninth century A.D., the Tibetan Prince Ni-Ma-Gon 
moved to the west and founded a new kingdom. 
One of his son became a monk named Trí Quang 
(Inanaprabha). By Jnanaprabha's time, Tantrism 
had devoured all the religions of India. In spite of 
this, Jnanprabha himself was not attracted to 
Trantism. On the confrary, he wrote a book 
against It. The Tantrics of Tibet believed that the 
royal ascetic went to hell for writing this book. 
Jnanaprabha was the eldest son of the king of 
Guge (Shenshung) and had become a monk. He 
had read the scriptures, was a rationalist, and had 
inherited from his forefathers a great faith In 
Buddhism. He realized, however, that the task of 
combatng the 
stupendous that his single-handed efforts would 
not suffice. He therefore selected 2l ¡ntellipgent 
Tibetan youths, educated them for for ten years In 
the country, and then sent them to Kashmir for 
hipher studies. None of these, however, could 
sfand the rigours of the climate in Kashmrr, and all 
of them died except Ratnabhadra (Rin-Chhen- 
Zang-Po) and Suprajna (Legs-Pahi-Shes-Rab). 
Ratnabhadra 1s considered to be the greatest 
translator in Tibet. When he returned at the end of 
his studies, Jnanaprabha was very delighted, but 
the work of reform for which he had striven so 
hard was too difficult for just one individual. He 
came fo a conclusion that since the students from 
Tibet found it very difficult to stand the climate of 
India, it would be better 1f some scholars were to 


evils of Tantrismn was so 


come from India and work in Tibet. He decided to 
send a mission to øo to India to Invite Dipanakara 
to Tibet. The mission failed, however, for the 


party could not prevail upon the master to 
undertake a Journey to Tibet. Jnanaprabha was not 
one to be daunted by failure. He decided to send 
another party, but funds were lacking, so he went 
to the Gartog Province to collect gold. This 
probably refers to a place named Gartog, which 
was situated to the north of the Manasarovar lake 
and had a gold mine. Ít 1s recorded that the king of 
Gartog put him under arrest and held him up for a 
big ransom. When the news of Jnanaprabha”s 
arrest reached his son, Bodhiprabha (Byang-Chub- 
Od), he thought that he had collected enough 
money his release. The amount, 
however, proved Iinadequate, but before he could 
go back to obtain more money, he went to see his 
father In prison. Jnanaprabha said to his son: “My 
son! You know I am grown old. Even 1f I do not 
die Iimmediately, I am likely to do so within the 
next ten years. So If you squander money on me, 
we shall not be able to send for a scholar from 
India. How splendid it would be I1f Ï were to die 
for the sake of the preat cause and you could send 
all the gold to India to fetch the scholar! 
Moreover, If 1s not certain that the king will 
releasề©e me even after he has received the 
stipulated amount of gold. So, my son, Instead of 
worrying about me, you had better send an 
emissary to Atisa. Ï am sure he wIll apree to come 
to Tibet, especlally when he hears about my 
present plight, for he will take pity on us. If for 
some reason he cannot come, then you should 
send for some other scholar who has worked 
under him.” Thus Jnanaprabha put his hand on his 
son and blessed him as he took leave of him for 
the last time. After the last meeting with his 
father, Bodhiprabha sent Upasaka Gun-Than-Po 
who had Iived in India for two years to go fo India 
to Iinvie Atisa Dipankara. After Dipankara was 
told about Jnanaprabha”s tragic story (the death of 
the royal ascetic), he was very moved and said: 
“There is no doubt that lJnanaprabha was a 
Bodhisattva, the Buddha to be, because he had 
sacrificed himself for the Dharma. I will fulfill his 
desire, but you must realize that the heavy 
responsibilty for 108 IeSfSÃ on my 
shoulders. I have to be relieved of these duties. 
Then only shall I be able to go to Tibet. In the 
meantime, you must keep this gold.” Dipankara 


to effect 


temples 


2350 


informed Ratnakarasanti, the Chief Abbot of the 
Mahavihara, about his intentions. Ratnakarasanti 
was first reluctant to let him go, but eventually he 
allowed Dipankara to go to Tibet. When he stayed 
in Tibet, more than thirty years, Atisa translated 
many books and wrote his famous work tifled 
“Bodhipatha-pradipa.” The Tibetan translation of 
this book 1s still extant. Later, the great master 
Ratnabhadra, who had been sent by Jnanaprabha 
to Kashmir, became Atisa”s staunchest devotees 
and assisted him ïn translating many Important 
books—Tên của một đệ tử của Luật Sư Giới 
Hiển. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, vào giữa thế kỷ thứ chín, 
hoàng tử Tây Tạng là Ñi Ma Gon đi về phía tây 
và xây dựng một vương quốc mới, một trong 
những người con trai của ông đã trở thành tu sĩ 
Phật giáo và mang tên là Trí Quang. Vào thời của 
Trí Quang, Mật tông đã thôn tính hết mọi tôn giáo 
ở Ấn Độ. Mặc dù thế, bản thân Trí Quang không 
bị Mật tông thu hút. Trái lại, ông còn viết một 
cuốn sách chống lại phái nầy. Các tu sĩ Mật tông 
Tây Tạng cho rằng vị hoàng thân nầy phải xuống 
địa ngục vì tội viết cuốn sách phỉ báng nầy. Trí 
Quang là con trai cả của vua Guge (Shenshung) 
và đã trở thành một Tỳ Kheo. Ông đọc nhiều bộ 
kinh, theo chủ nghĩa duy lý và thừa kế của ông 
cha một sự sùng mộ sâu xa đối với đạo Phật. Tuy 
nhiên, ông nhận thấy rằng chống lại cái xấu là 
một nhiệm vụ rất lớn lao, những nỗ lực đơn độc 
của ông sẽ không kham nổi. Do đó, ông chọn lấy 
21 thanh niên Tây Tạng thông minh, cho học ở 
trong nước mười năm, rồi gửi đến Kashmir để học 
lên cao hơn. Thế nhưng không một người nào 
trong bọn họ chịu nổi khí hậu khắc nghiệt của 
Kashmir và tất cả đều đã bỏ mạng, ngoại trừ 
Ratmmabhadra (Rin-Chhen-Zang-Po) và Suprajna 
(Legs-Pahi-Shes-Rab). Ratnabhadra được xem là 
một dịch giả vĩ đại nhất của Tây Tạng. Khi ông 
kết thúc việc học trở về thì Trí Quang rất vui 
mừng, nhưng công việc mà ông đang làm quả là 
vượt quá sức của một người. Ông đi đến kết luận 
là do các du học sinh từ Tây Tạng gửi đi không 
chịu nổi khí hậu khắc nghiệt của Ấn Độ, nên có 
một số học giả từ Ấn Độ đến Tây Tạng làm việc 
thì có hiệu quả hơn. Ông bèn cử một phái đoàn 
sang Ấn Độ để mời A Để Sa qua Tây Tạng. 
Nhưng phái đoàn nầy đã thất bại vì họ không 


thuyết phục nổi vị luận sư nầy đến Tây Tạng. Trí 
Quang không phải là người dễ nản lòng. Ông 
quyết định cử một phái đoàn khác nhưng tiền đã 
hết, nên ông đến tỉnh Gartog để thu góp vàng. 
Đây có lẽ là một nơi có mỏ vàng, nằm ở vùng 
phía bắc hỗ Manasarovar. Theo lời kể lại thì vua 
xứ nầy đã bắt giữ ông và đòi một số tiền chuộc 
lớn. Khi con trai ông là Bodhiprabha (Byang- 
Chub-Od) hay tin cha mình bị bắt, ông đã gom 
được một số tiền tưởng là đủ để giải thoát cho 
cha, song số tiền đó bị xem là chưa đủ. Trước khi 
quay trở về lấy thêm tiển, ông đến thăm cha trong 
tù, và Trí Quang đã bảo con: “Con đã biết là ta đã 
già yếu rồi. Nếu không chết bây giờ thì có lẽ 
cũng chỉ trong mươi năm nữa thôi. Vậy nếu con 
phung phí tiền bạc vì ta thì chúng ta không thể 
nào mời được một học giả từ Ấn Độ qua đây. 
Thật đẹp đẽ biết bao nếu ta được chết vì một mục 
đích cao cả và con dùng toàn bộ số vàng kia để 
cử người đi Ấn Độ rước một học giả về! Hơn thế 
nữa, không chắc gì vị vua nầy sẽ thả ta về sau khi 
nhận đủ số tiển đòi hỏi. Vì thế, con ơi, thay vì lo 
lắng cho ta, con hãy cử một sứ giả đến gặp ngài A 
Để Sa. Ta đảm bảo rằng ông ta sẽ đồng ý đến 
Tây Tạng, nhất là khi được biết về hoàn cảnh 
hiện nay của ta, vì ông ấy sẽ đoái thương chúng 
ta. Nếu vì một lý do gì mà ông ấy không đến 
được thì hãy mời một học giả khác đã từng làm 
việc dưới ông ta.” Thế rồi Trí Quang đặt tay lên 
vai con mình, cầu chúc khi hai cha con chia tay 
nhau lần cuối. Sau lần ấy, Bodhiprabha lo tìm một 
sứ giả là ưu bà tắc Gun-Than-Pa đi Ấn Độ, đảm 
đang trách nhiệm mà cha đã giao phó. Sau khi 
nghe kể lại về cái chết bi thẩm của Trí Quang, vị 
tu sĩ hoàng gia, ngài rất cảm động và nói: “Chắc 
chắn là ngài Trí Quang sẽ trở thành một Bồ Tát, 
một Đức Phật sẽ thành, vì ông ấy đã hy sinh bản 
thân cho Chánh Pháp. Ta sẽ đáp lại nguyện vọng 
của ông ấy, nhưng các ngươi phải thấy là ta đang 
gánh trên vai ta trách nhiệm đối với 108 đển 
chùa. Hơn nữa, ta còn có nhiều việc khác phải lo. 
Phải mất 18 tháng ta mới rời bổ được công việc 
nầy. Chỉ đến khi đó ta mới có thể đi Tây Tạng 
được. Còn bây giờ thì các ngươi cứ giữ lấy số 
vàng nầy.” Ratnakarasanti, tu viện trưởng, bất đắc 
đĩ phải để cho A Để Sa ra đi. Trong thời gian ở lại 
Tây Tạng, trên 30 năm, A Để Sa đã dịch nhiều 
sách và viết một tác phẩm nổi tiếng của ông tựa 


2351 


đề “Bồ Để Đạo Đăng Luận.” Bản dịch ra tiếng 

Tây Tạng của cuốn sách nầy hiện vẫn còn. Sau 

nầy, Ratnabhadra, được Trí Quang đưa đi Ấn du 

học ngày trước, trở thành một đệ tử trung thành 
và giúp ngài A Để Sa dịch nhiều bộ sách quan 
trọng. 

jJnana and Prajna (skt): Trí Tuệ. 

() The meanings of wisdom—Nphĩa của Trí 
Tuệ: 

1) Knowledge of things and realization of truth: 
Sự hiểu biết về vạn hữu và thực chứng chân 
lý. 

a) Jnana (skÐ: Trí -Knowledge of things—Sự 
hiểu biết về vạn hữu. 

b) Prajna (sk0: Tuệ—The realization of truth— 
Thực chứng chân lý. 

2) Wisdom 1s based on right understanding and 
right thought: Trí tuệ dựa vào chánh kiến và 
chánh tư duy. 

ŒI) Categories of wisdom——Phân loại Trí: 

1)  There are two kinds—Hai loại trí tuệ: 

a) Partial, temporary, or relatve knowledge of 
reality: Quyền đạo trí. 

b) Prajna wisdom: The absolute truth or reality 

I1nstead of the seeming—Bát Nhã trí. 

For more Information, please see Two kinds 

of wisdom. 

2) Two kínds of Perfect and Complete 
Tathagata-wisdom: Nhị Trí Viên Mãn—See 
Two kinds of Tathagata-wisdom. 

3) Three kinds of wisdom: Tam Trí —See Three 
kinds of wisdom. 

4) Four kinds of wisdom: Tứ Trí—See Four 
knowledges. 

53) Five kinds of wisdom: Ngũ Trí—See Five 
kinds of knowledse. 

Jnanaprasthana (skt): Khởi Đầu Trí Tuệ—The 

“Setting forth of WIsdom”, one of the books of the 

Sarvasivadn Abhidharma Pitaka, writen by 

Katyayaniputra, concerned with defimnition of 

terms—Một trong các bộ sách của Bộ Luận Tạng 

của Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ, được 
viết bởi Ca Chiên Diên Ni Tử, liên quan tới việc 
định nghĩa các từ—See Sarvastivada (TI). 

jJnanayasas (skt: Xà Na Da Xá—A native of 

Magadha, teacher of Yasogupta and Jnanagupta, 

co-translator of six works, A.D. 5614-572—Người 

xứ Ma Kiệt Đà, là thầy của Da Xá Quật Đa và 


+ 


Xà Na Quật Đa. Ông đã cùng với một nhà sư 
khác dịch sáu bộ kinh sang Hán văn. 
Jnaptfidvitiya-karmavacana (skt): Bạch Nhất 
Yết Ma. 

l) To meet with the body (assembly) of monks 
to submi the proposal or work to be 
undertaken during a ceremony: Bạch Nhất— 
Một lần bạch—Mỗi khi trong tự viện có pháp 
sự thì Tăng chúng họp lại để đệ trình để nghị. 

2) The assembly of monks discuss, consider and 
explain as to how the proposal or work would 
be undertaken: Yết Ma—Tăng chúng họp 
bàn, cân nhắc và giải thích xem coi để nghị 
có nên được thực hành hay không. 

Jnasaki (skt): Năng lực trí năng —lIntellectual 

faculty. 

Jnafiputra (sk): Nhã Đề Tử—Nirgranthajnati, 

one of the six heterodox teachers In India at the 

time of the Buddha—Ni¡i Kiền Nhã Để Tử, một 
trong sáu vị sư ngoại đạo Ấn Độ trong thời Đức 

Phật còn tại thế. ** See Six heterodox teachers. 

Jneyavarana (skÐ: Sở Tri Chướng—Trở ngại 

của tri thức -Hindrance of knowledge—The 

intellectual hindrance—Worldly wisdom which 
assumes seeming as real which 1s a hindrance to 
true wisdom (the barrier of the known, arising 
from regarding the seeming as real), generally 
coupled — with  Klesavarana, of 
pAassions—Thế gian trí thường coi sự vật như thật 
là một chướng ngại cho chân trí, thường đi kèm 
với phiền não chướng (trở ngại của các phiền 

não). ** See T'wo hindrances (A) (2). 

do (jap): Samadhi (skQ The balanced state— 

See Định. 

Jodo-Nembufsu (jap): Niệm Phật Tịnh Độ Tông 

(Nhật Bản). 

Jodo Shinshu: Tịnh Độ Chân Tông—The Jodo- 

Shin, or Shin sect of Japan, one of the twenty 

Buddhist sects In Japan. According to the Shin 

Sect, the reciftation of Amitabha Buddha”s name 1s 

simply an action of gratitude or an expression of 

thanksgiving, after one”s realizing the Buddha”s 
power conferred on one. The Shin School holds 
the exclusive worshp of the Amitabha, not 
allowing even that of SakyamunmI. This sect has 
the strict prohibition of prayers In any form on 
account of personal interests, and the abolition of 





hindrance 


2352 


all disciplinary rules and the priestly or monastic 
lífe , thus forming a community of purely lay 
believers, i.e., householders. Jodo Shinshu 1s one 
of the Japanese Buddhist traditions founded by 
Shmran (1173-1262) and later reorganized by 
Rennyo (1414-1499). Shiran clamed to be 
following the teachings of Honen (1133-1212) 
and, like Honen, he taught his followers to rely 
exclusively on the saving of power of Amitabha 
Buddha. The traditon 1s based on the Sukhavati- 
vyuha, and particularly on the forty-eight vows 
taken by Amitabha In a past le. The most 
1important of these for Jodo shin-shu 1s the 
eiphteenth vow, in which Amitabha promised that 
anyone who calls on him with faith ten times, or 
wishes rebirth In his Pure Land ten times, will 
surely be reborn there. Once In the Pure Land, 
one Is assured of attainng buddhahood 1n that 
lifetime. Shiran taught that this practice 1s the only 
one appropriate to prevent “final dharma age” and 
that should dedicate 
wholeheartely. The central practice 1s chanting 
the “Nembutsu” or “Namo Amida Butsu” (Praise 
to Amitabha Buddha), but this 1s not conceived as 
a way of making merit; rather, one chants the 
“Nembutsu” as an act of gratitude to Amitabha 
because one 1s already assured of being saved. 
Shiran emphasized that Amitabha”s power 1s sO 
great that he can save even the most depraved 
sinner; all that is required 1s that one have a single 
moment of “believing mind,” after which one 1s 
assured of being reborn in the Pure Land. because 
one relies on Amitabha and not on one”s own 
effort, this practice 1s referred to in lapanese As 
“Tariki” (other-power), in confrast to traditions 
lke Zen, which assert that one must attain 
though one's own power (Jmik)). 
Shinran 1s generally credited with establishing a 
married priesthood In Japan, and today there 1s no 
monastic element in Jodo Shinshu. Its temples are 
run by lay prlests, the priesthood 1s 
hereditary. The tradition has two main divisions: 
Otami and Honganji, both of which have their 
main centers in Kyoto—Chân Tông, một trong 20 
tông phái Phật Giáo ở Nhật. Theo Chân Tông, 
niệm Phật chỉ là một thái độ tri ân hay một cách 
biểu lộ lòng tri ân, sau khi một Phật tử được Phật 
lực gia trì Chân tông chỉ thờ độc nhất Phật A Di 


one oneself to 1t 


salvation 


and 


Đà, và thậm chí Phật Thích Ca cũng không chịu 
thờ. Tịnh Độ Chân Tông cấm đoán chặt chẽ 
không cho cầu nguyện vì bất cứ những tư lợi nào. 
Tông nầy chủ trương xóa bỏ đời sống Tăng lữ để 
lập thành một cộng đồng gồm toàn những tín đồ 
tại gia. Tịnh Độ Chân Tông là một trong những 
truyền thống Phật giáo Nhật Bản được ngài 
Shinran sáng lập và về sau này được tổ chức lại 
bởi ngài Rennyo. Shinran tuyên bố rằng ông theo 
giáo pháp của ngài Honen và cũng như Honen, 
ông dạy cho đổ đệ của mình phải chuyên nhất 
nhờ vào sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Truyền 
thống dựa vào giáo thuyết Tây Phương Cực Lạc, 
và đặc biệt là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di 
Đà trong đời quá khứ. Quan trọng hơn hết của 
những thứ này đối với trường phái Jodo shin-shu 
là 18 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, trong đó 
Đức A Di Đà có hứa rằng bất cứ ai vì tin tưởng 
mà niệm hồng danh của ngài 10 lần, hay mong 
cầu vãng sanh tịnh độ, sẽ được tái sanh vào cõi 
nước này. Một khi đã tái sanh vào đây người ta 
chắc chắn sẽ đạt thành Phật quả trong một kiếp. 
Shiran dạy rằng lối thực tập này là cách thích hợp 
để tránh “thời mạt pháp” và rằng người ta nên tự 
mình hết lòng hồi hướng. Thực hành chủ yếu là trì 
niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” (tán thánh Đức 
Phật A Di Đà), nhưng việc này không được nghĩ 
như một cách tạo phước đức, mà là trì nệm hồng 
danh của Đức A Di Đà như một hành động tỏ bày 
lòng biết ơn đến Ngài vì chính mình đã được xác 
nhận cứu rỗi. Shinran nhấn mạnh rằng sức mạnh 
của Đức Phật A Di Đà vĩ đại đến độ Ngài có thể 
cứu độ cả những người phạm tội ngũ nghịch nặng 
nhất; chỉ đòi hỏi người ấy phải có một lúc duy 
nhất với “một cái tâm tin tưởng,” và sau đó thì 
người ấy chắc chắn được vãng sanh tây Phương 
Tịnh Độ bởi vì người ấy về nương với Đức A Di 
Đà và không phải là tự lực của chính mình, lối tu 
tập này Nhật ngữ gọi là “Tariki” có nghĩa là “tha 
lực,” đối ngược với các truyền thống như Thiền, 
cho rằng con người phải đạt được sự cứu rỗi qua 
tự lực của chính mình hay Jiriki. Người ta thường 
cho rằng chính Shinran là người đã thành lập ra 
phái “Tân Tăng” hay Tăng già có gia đình bên 
Nhật, và ngày nay không có yếu tố tu viện trong 
trường phái Shinshu. Các chùa của trường phái 
được tổ chức và hoạt động bởi những vị tư tế tại 
gia, và việc tư tế này là cha truyển con nối. 


2353 


Truyền thống có hai chi nhánh chính: Otami và 
Honganji, cả hai đều có trụ sở chính ở Kyoto. 

Jodo-Shu: Tịnh Độ Tông—A Japanese term for 
“Pure Land School.” This 1s a J]apanese tradition 
founded by Honen (1133-1212). lí was first 
brought to Japan by Ennin (794-864), who studied 
in China. However, Honen himself developed 1t 
school, emphasizing the 
cenfrality of the ÑNembutsu or Namo Amida Butsu 
(Praise to Amitabha Buddha). Though originally 
trained in the scholastic Tendai tradition, Honen 


Inio a distinctive 


later encountered the writings of Shan-Tao and 
Genshn and subsequently decided that the 
“difficult path” of traditional Buddhism, 1nvolving 
study and meditative practice In order to afftain 
liberation, was not feasible for many people of the 
“final dharma age.” He taupht that in the present 
degenerafe age the only hope for salvation lies in 
the total reliance on the saving power of 
Amitabha. This he termed the “easy path,” 
because 1t 1s open to all, and salvation 1s assured 
for those who recite the “Nembutsu” with sincere 
faith. The doctrinal basis for his school 1s found In 
four Indian the Larger and Smaller 
Sukhavati-Vyuha Sutras, the Amitayur-dhyana- 
sutra, and the Amitabha sutra—Từ ngữ Nhật Bản 
dùng để chỉ “Trường phái Tịnh Độ.” Đây là một 
trường phái được ngài Honen sáng lập. Trường 
phái này được truyền sang Nhật đầu tiên bởi ngài 


texfs: 


Ennin, người đã sang du học tại Trung Hoa. Tuy 
nhiên, chính Honen đã phát triển thành một 
trường phái riêng biệt, nhấn mạnh chủ yếu về 
việc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” (tán thán Đức 
Phật A Di Đà). Dù tiên khởi ngài được tu tập 
trong trường phái Thiên Thai, về sau này Honen 
gặp những bài viết của Sư Thiện Đạo và Genshin 
và sau đó ngài quyết định rằng “con đường khó” 
của truyền thống Phật giáo, quan hệ với những 
giáo thuyết và thực tập về thiển nhằm đạt thành 
giải thoát, không phải là con đường có thể làm 
được cho nhiều người trong thời mạt pháp. Ngài 
dạy rằng trong thời mạt pháp suy đồi chỉ có cách 
nhờ vào lực cứu rỗi của Đức Phật A Di Đà. Việc 
này ngài dùng từ “Con đường dễ,” vì nó mở ra 
cho chúng sanh mọi loài, và sự cứu rỗi là chắc 
chắn cho những ai niệm hồng danh của Đức A Di 
Đà với niềm tin chân thành. Căn bản của giáo 
thuyết cho trường phái này được tìm thấy trong 


Kinh A Di Đà Tiểu Bổn, Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ, và Kinh A Di Đà. 
Jogushoto-Kuhooteisetsu (jap): Tác phẩm 
Thượng Cung Thánh Đức Pháp Vương Đế Thuyết 
(được biên soạn năm 720 tại Nhật Bản). 

Jogy9 (jap): Sư Thường Hành ( - 865). 

Joïn one?s hands: Chấp tay lại. 

Joïin by marriage: Kết thân. 

Join one?s palms to bow: Chấp tay xá—A 
Bhiksu or Bhiksuni, even a layperson, should not 
Join his or her palms to bow In a mechanical 
mamner, without mindfulness—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni, ngay cả cư sĩ, không nên chắp tay xá 
một cách máy móc, mà nên xá trong tỉnh thức. 
Joïn palms: See Bring palms together. 

Joïin palms, a monk}s salutafion: Bring the ten 
fingers, or two palms toøgether—Hiệp chưởng. 
Joïin a poilitical partfy: Gia nhập đảng phái 
chánh trị —A Bhiksu or Bhiksuni who Joins and 
becomes a member of a poliical party or a 
political organization, whether secretly or openly, 
commits a Sangha Restoration Offence—VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào gia nhập và trở thành 
hội viên của đẳng phái hay tổ chức chánh trị là 
phạm tội Tăng Tàn. 

Jojifsu (jap): The Satyasiddhi School —Thành 
Thực Tông—See Satyasiddhi school, and Eight of 
the early Japanese Buddhist secfs. 

Jojifsuron (jap): The Satyasiddhi Sastra—Thành 
Thực Luận—See Satyasiddhi sastra. 

Joju (jap): Nitya (skÙ—Constantly abiding— 
Eternal existence—Thường trụ. 
Jojuishikironjukki  (jap):  Vijnapimatrata- 
siddhi-sastra (skt)—Thành Duy Thức Luận Thuật 
Ký (của Khuy Cơ biên soạn)—Thành Duy Thức 
Luận—See ViJnaptimatrata-siddhi-sastra. 
Jojuishikironyogito (jap): Thành Duy Thức 
Luận Liễu Nghĩa Đăng Thành Duy Thức 
Luận—See Vijnaptimatrata-siddhi-sastra. 

Jokai (jap): Sila (skÙ——Moral conduct—Pure 
commandments, or to keep them in purity—Tịnh 
Giới —GIới hạnh thanh tịnh trong sạch (giới hạnh 
đầy đủ của một bậc xuất gia). 

Joke for passing time: Hý (vui vẻ)—See Krida. 


23% 


Jokei (jap): Sư Trinh Khánh (1155-1213) —Also 
known as Gedatsushonin (Giải Thoát Thượng 
Nhân). 

Jokin (jap): Sư Thiệu Cẩn—The fourth patriarch 
of the Soto Sect in Japan—Tứ tổ tông Tào Động ở 
Nhật. 

Jomyođap): Vimalakiri (skt)—Name of a lay 
student of the Buddha——Tịnh Danh, tên của một 
đệ tử tại gia của Đức Phật. 
Jomyogenronryakujutsu (ap): Tác phẩm Tịnh 
Danh Huyền Luận Các Thuật (Nhật Bản). 
Jonangpa: An order of Tibetan Buddhism that 
produced a number of influential scholars, but was 
suppressed by the fifth Dalai Lama Ngawang 
Losang Gyatso (1617-1682) In the seventeenth 
century. lís most notable fipgure was Dolpopa 
Sherap Gyeltsen (1269-1361), and the lineage 
also Included Barawa Gyeltsen Belsang (1310- 
1391), Tangdong Gielpo (1385-1464), and 
Taranatha (1575-1634). It was best known for 1s 
pOslive ¡Interprefaton of the of 
Tathagata-Garbha, which conceived of 1t as an 
essence that is actualized through meditative 
practice. This view 1s commonly referred to as 
“other-emptiness,” and 1s said to be based on the 
Kalacakra-Tantra. The Dalai Lama considered 
ths to be a thimnly disguised version of an 
unchanging, primordially undefiled “self”, and he 
I1ssued a decree that Jonangpa monasteries be 
destroyed or forced to convert to the Gelukpa 
order, and ther books burned. Some 
contemporary scholars suspect that the reasons 
behind the suppression had as much to do with 
poliics as doctrine, since the Jonangpo had been 
alipned with the Karma Kagyupa hierarchs, who 
had fought against and lost to the Dalai Lama for 
political control of Tibet. Despite this persecution, 
many of the order”s works survived, and the gzhan 
song teachings remain ¡nfluential ¡in Tibetan 
Buddhism, particularly in the Ris Med (Rime) or 
Ñon-Sectfarian movement—Trường phái Phật giáo 
Tây Tạng đã sản sanh ra một số học giả có ảnh 
hưởng, nhưng đã bị Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 
năm là Ngawang Losang Gyatso đàn áp vào thế 
kỷ thứ 17. Vị nổi tiếng nhất của trường phái này 
là Dolpopa Sherap Gyeltsen, và truyền thống 
cũng bao gồm cả các vị khác như Barawa 





doctrine 


Gieltsen Belsang (1310-1391), Tangdong Gielpo 
(1385-1464), và Taranatha (1575-1634). Trường 
phái này nổi tiếng nhất về cách diễn giảng tích 
cực về học thuyết “Như Lai Tạng,” được người ta 
nhận biết như là bản thể được thực chứng qua tu 
tập thiển định. Quan điểm này được dùng để chỉ 
cho “Fánh không khác,” và được dựa theo Mật 
giáo Kalacakra. Đức Đạt Lai Lạt Ma thì xem đây 
như một quyển sách giả trá khó dấu được ai về 
một cái “ngã” căn nguyên không thay đổi và 
không nhiễm ô, nên ngài đã ban hành một đạo dụ 
ra lệnh tiêu hủy tự viện Jonangpa hoặc bị áp lực 
phải chuyển qua truyền thống Gelukpa, và tất cả 
những sách vở của trường phái này phải bị đốt 
toàn bộ. Vài học giả đương thời nghi ngờ rằng 
những lý do phía sau sự đàn áp này phải là lý do 
chính trị hơn là giáo lý, từ khi Jlonangpo được 
đứng dưới hệ thống của Karma Kagyupa, vị này 
đã đấu tranh chống lại những mất mát mà Đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã áp đặt cho mục đích kiểm soát 
chánh trị ở Tây tạng. Mặc dầu có những ngược 
đãi, nhiều người trong truyền thống này đã tranh 
đấu để sống còn và giáo thuyết gzhan stong vẫn 
còn là giáo thuyết có ảnh hưởng trong Phật giáo 
Tây Tạng, đặc biệt là trong truyền thống Rime 
hay phong trào “Không Môn Phát” 

Joruri (jap): Tác phẩm Tịnh Lưu Ly (Nhật Bản). 

Joshu-Jushin (jap): Triệu Châu Tòng Thẩm— 
Chiao-Chou-Tsung-Shen—See Zhao-Chou- 
Tsung-Shen. 

Joss-stieks: Trầm hương. 

Journal of Buddhist Ethics: Báo điện tử về 
Đạo Đức Phật Giáo—-Electronic jJournal of 
Buddhist Ethics founded by Charles Prebish and 
Damien Keown, first published in 1994. It has 
become one of the most influential perlodicals 1n 
the field of Buddhist Studies. Its focus 1s on 
conftemporary 1ssues, such as human rights, eender 
issues, the environment, etc.——Tờ báo điện tử về 
Đạo Đức Phật Giáo được Charles Prebish và 
Damien Keown, phát hành lần đầu tiên vào năm 
1994. Nó đã trở thành một trong những tờ báo có 
ảnh hưởng mạnh nhất trong ngành nghiên cứu 
Phật giáo. Tờ báo tập trung vào những vấn để 
đương thời, như nhân quyển, giới tính, môi trường, 
vân vân. 


2355 


Journal of the International Association of 
Buddhist Studies: The premier academic 
Journal for Buddhist Studies. It 1s published by the 
International Association of Buddhist Studies, an 
Organizaton of academic buddhologists which 
was founded In 1976. 

Journey to Nirvana: Cuộc hành trình đi về Niết 
Bàn—When you are still reborn in the Samsara, 
you still have to prepare for a long Journey from 
here (samsara) to Nirvana. Ït 1s Important to 
cultivate on a regular basis so you can obtain 
wisdom that 1s necessary for your journey. Do not 
seek the transcendental events or supernatural 
pOWers of Just one existence. Look to the end of 
the Jjourney: Nirvana—Khi mà bạn còn tái sanh 
vào cõi Ta Bà thì bạn phải còn chuẩn bị cho cuộc 
hành trình dài từ đây về nơi vĩnh hằng. Việc quan 
trọng nhất là bạn phải thường xuyên tu tập từ đó 
có thể bạn sẽ được trí tuệ cần thiết cho cuộc hành 
trình này. Đừng m kiếm những gì siêu việt hay 
thần thông trong đời này mà phải luôn nhìn thẳng 
về cứu cánh cuối cùng của bạn là Niết Bàn. 
Journey to perfection: Hành trình đến sự hoàn 
hảo. 

Journey to the West: Tây Du Ký. 

Joy (n): Pri (p & skÙ—Saumanasyendriya 
(sk)—Sukkha (p)—-Hoan hỷ —Khoái lạc—Hỷ 
căn—Lạc (sự an vui bình thản trong tâm)— 
Bliss—Enthusiasm—Glad—Gay——Happy: 
Joyful—L1vely—Merry——Pleasant—Pleasure. 

()_ The meanings of “Joy”—Nghĩa của “Hỷ lạc”: 
I1) Hỷ lạc: One of the eight flavors of Ñirvana—— 
Một trong tám vị của Niết Bàn—See Eight 
flavors of nirvana. 

Khổ mà cho là lạc; lạc thì lại cho là khổ—loy 
(AII is suffering. Mistaking what 1s not bliss 
for bliss. This Is one of the four ways of 
upside-down thinkimng that cause one to 
resolve In the birth and death—See Four 
1nverted, upside-down, or false beliefs (A). 








2) 


3) Scanty joy: Vui mừng mong manh—There 

are three Joys—See Three Joys. 

Gilad: Vui mừng—Hỷ——Delighted— 

RejJoice—See Bodh()yanga. 

53) Happiness—Khoái lạc—See Eight savours 
(pleasures) of the Buddha's nirvana. 


4) 


6) Sukkha (p): Lạc (vui sướng)—Blilss— 
Happiness—Pleasure—See EIght winds. 
(I) The Buddha”s teachings on “Pleasanf” in the 


Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 

Vui trong Kinh Pháp Cú: 
l) It Is pleasant to have friends when need 
arises. EnJoyment ¡is pleasant when shared 
with one another. Merit 1s pleasant when life 
1s af 1fs end. Shunning of (giving up) all evil 1s 
pleasant (Dharmapada 331): Gặp bạn xa lâu 
ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh 
chung có được thiện nghiệp là vui, ha hết 
thống khổ là vui. 
To revere the mother 1s pleasanf; to revere 
the father 1s pleasant; to revere the monks Is 
pleasant; to revere the sages 1s pleasant 
(Dharmapada 332): Được kính dưỡng mẹ hiển 
là vui, kính dưỡng thân phụ là vui, kính dưỡng 
sa-môn là vui, kính dưỡng Thánh nhơn là vui. 
3) To be virtue unuil old age 1s pleasant; to have 
steadfast faith 1s pleasant; to attain wisdom 1s 
pleasan; not to do evi Is  pleasant 
(Dharmapada 333): Già vẫn sống đức hạnh là 
vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ 
là vui, không làm điều ác là vui. 
See Seven emotions, Eight 
'Twenty tfwo roOts. 
Joy of abstract meditation: Thiền Lạc—Sự hỷ 
lạc trong thiển định. 
Joy, anger, ørief, fear, love, hatred, and 


2) 


Lo 


winds, and 


desire: Mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn 
(Hỷ nộ ai cụ ái ố dục). 

Joy of being born a deva: Vui được sanh 
Thiên —Vui được sanh vào cõi trờ —See Three 
JOyS. 

Joy of believing: Tín Lạc—To believe and 
rejoice in the đharma——Tin tưởng và hoan hỷ nơi 
giáo pháp hay niềm vui do sự tin tưởng nơi giáo 
pháp. 

Joy öf the bodhi mỉnd: Vui sướng phát tâm bô 
đề—See Ten perfecting Mahayana rules. 
Joy-born heaven: Nirmanarati (skt)—Hóa Lạc 
Thiên—The fifh of the 
640,000 yoJanas above Meru; It 1s next above the 
Tusita (fourth devaloka). A day there 1s equal 800 
human years; life lasts 8,000 years; 1fs Inhabifants 
are eipht yojanas in heipht, and ligh-emitting; 


six desire-heaven, 


2356 


mutualÐ smilng produces Impregnaton and 
children are born on the knees by metamorphosIs, 
at birth equal in development to human children 
of twelve—Lạc Biến Hóa Thiên, tầng trời thứ 
năm trong lục dục thiên, khoảng 640.000 do tuân 
bên trên núi Tu Di, ở trên Đầu Suất Thiên, nhưng 
dưới Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cõi trời nầy lấy 800 
năm trên cõi người làm một ngày một đêm. Thọ 
mệnh của chư thiên ở đây là 8000 năm tuổi. Chư 
thiên trên cõi trời nầy có thân cao tám do tuần, 
thân thường tỏa hào quang, hướng vào nhau mà 
cười khi giao hoan, con được hóa sinh từ nơi đầu 
gối của nam nữ, mới sinh ra là bằng trẻ 12 tuổi 
nơi CÕI người. 

Joy-buns: Hoan Hỷ Đoàn Hoan Hỷ Hoàn—A 

name for a kind of honey-cake—Tên một loại 

bánh làm bằng mật. 

Joy of dharma: Dharmananda (skt—]Joy ¡n 

dharma—Joy of the Law——]oy of learning of 

tasting đharma—Pháp Hỷ—Vui sướng hành trì 

Phật pháp—See Ten perfecting Mahayana rules. 

I1) lJoy ofthe Law: The Joy of hearing or tasting 
dharma—Vui mừng khi nghe hay nếm được 
vị pháp. 

2) According to the Vimalakiri Sutra, Chapter 
Bodhisattvas, a demon pretended to be Indra, 
ofered  twelve thousand  goddesses 
(devakanya) to the Bodhisattva Ruler of the 
World—Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Bồ 
Tát, Ma Vương giả làm Trời Đế Thích, đem 
hiến một muôn hai ngàn thiên nữ cho Bồ Tát 
Trì Thế. 

* The demon said to the Ruler of the World 
Bodhisattva: “Bodhisattva, please take these 
twelve thousand goddesses who will serve 
you.—Ma vương nói với Trì Thế: “Thưa 
Chánh sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn 
Thiên nữ nây để dùng hầu hạ quét tước.” 

* The Ruler of the World Bodhisattva replied: 
“Sakra, please do not make to a monk this 
unclean offering which does not suit me.”—— 
Trì Thế nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông 
đừng cho vật phi pháp nây, tôi là kẻ Sa Môn 
Thích tử, việc ấy không phải việc của tôi.” 

*  “Hven before the Ruler of the World 
Bodhisattva had finished speaking, 
Vimalakirti came and said: “He is not Sakra; 
he 1s a dèẻemon who comes to disturb you.” He 


then said to the demon: “You can give me 
these girls and I will keep them.”—Nói chưa 
dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với Trì 
Thế: “Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là Ma 
đến khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma 
rằng: “Các vị Thiên nữ nầy nên đem cho ta, 
như ta đây mới nên thọ. 

The demon was friphtened, and being afraid 
that Vimalakirti might give him trouble, he 
tried to make himself Invisible but failed, and 
1n spIte of his use of supernatural powers he 
could not go away. Suddenly a volce was 
heard In the arr, saying: “Demon, give him 
the girls and then you can go." Being scared, 
he gave the girls.——Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có 
lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” 
Ma muốn ẩn hình mà không thể ẩn, rán hết 
thần lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa 
hư không có tiếng rằng: “Nầy Ba Tuần! Hãy 
đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi 
được. Ma vì sợ hãi, nên miễn cưởng cho. 

At that time, Vimalakirti said to them: ““The 
demon has given you to me. You can now 
develop a mind set on the quest of supreme 
enliphtenment.” Vimalakirti then expounded 
the Dharma to them urging them to seek the 
truth. He declared: “You have now set your 
minds on the quest for the truth and can 
experience Joy In the Dharma Instead of In 
the five worldly pleasures (arising from the 
objects of the five senses).”—Khi ấy ông Duy 
Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem 
các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi đều phải 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Rồi ông theo căn cơ của Thiên nữ mà nói 
Pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng các 
ngươi đã phát ý đạo, có Pháp vui để tự vui 
chớ nên vui theo ngũ dục nữa.” 

The goddesses asked him: “What 1s this Joy In 
the Dharma?— Thiên nữ hỏi: “Thế nào là 
Pháp vui?” 

He replied: “Joy ¡in having faith ¡in the 
Buddha, jJoy in listening to the Dharma, Joy In 
making offerings to the Sangha, and Joy im 
forsaking the five worldly pleasures; Joy In 
finding out that the five agøregates are like 
deadly enemies, that the four elements (that 
make the body) are like poisonous snakes, 


2357 


and that the sense organs and their obJecfs are 
empty like space; jJoy In following and 
upholding the truth; Joy In being beneficial to 
living beings; Joy im revering and making 
offerings to your masfers; Joy In spreading the 
practice of charlty (dana); joy 1n firmly 
keeping the rules of discipline (sila); Joy in 
forbearance (ksanti); joy In unflinching zeal 
(virya) to sow all excellent roots; Joy 1n 
unperturbed serenity (dhyana); Joy In wiping 
out all defilement that screens clear wisdom 
(prajna); Joy In expanding the enlightened 
(bodhi) mind; Joy in overcoming all demons; 
Joy In eradicating all troubles (klesa); Joy In 
purtfying the Buddha land; joy in winning 
merifs from excellent physical marks; Joy In 
embellishing the bodhimandala (the holy 
SI€); JOY to hear (and 
undersfand ) the profound Dharma; Jjoy In the 
three perfect doors to nirvana (i.e. voidness, 


in fearlessness 


formlessness and ¡nactfivity) as contrasted 
with their incomplete counterparts (which still 
cling to the notion of obJective realization); 
Joy of being with those studying the same 
Dharma and jJoy 1m the freedom from 
hindrance when amongst those who do not 
study 1f; Joy to guide and convert evil men 
and to be with men of good counsel; joy 1n 
thestat of purity and cleanness; Joy In the 
practice of countless conditions contributory 
to enliphtenment. AlI this is the Bodhisattva 
joy in the Dharma.”—Ông đáp: “Vui thường 
tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng dường 
Tăng; vui la ngũ dục; vui quán ngũ ấm như 
oán tặc; vui quán thân tứ đại như rắn độc; vui 
quán nội nhập (sáu căn) như không; vui gìn 
giữ đạo ý; vui lợi ích chúng sanh; vui cung 
kính cúng dường bực sư trưởng; vui nhẫn nhục 
nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui thiển 
định chẳng loạn; vui rời cấu nhiễm đặng trí 
tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ Đề; vui 
hàng phục các ma; vui đoạn phiển não; vui 
thanh tịnh cõi nước Phật; vui thành tựu các 
tướng tốt mà tu các công đức; vui trang 
nghiêm đạo tràng; vui nghe pháp thâm diệu 
mà không sợ; vui ba môn giải thoát mà không 
vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở 
chung với người không phải đồng học mà 


lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ 
ác tri thức; vui gần thiện tri thức; vui tâm 
hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng Pháp đạo 
phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ Tát.” 
Joy of faith: Believe and rejoice ¡in the 
Dharma—Tín lạc (tin tưởng và hoan hỷ nơi giáo 
pháp hay niềm vui do sự tin tưởng nơi giáo pháp). 
Joy of the fve desires: Dục lạc. 
Joy-grove garden: Nandana-vana (skt—Hoan 
Hỷ Viên—Hoan Hỷ Uyển—Hoan Lạc Viên—Hỷ 
Lâm Uyển—Garden of joy, or Joy-grove garden; 
one of the four gardens of Indra”s paradise, north 
of his central city—Một trong bốn vườn của Đế 
Thích ở cõi trời Đao Lợi, vườn nầy ở về phía bắc 
của thành Hỷ Kiến (chư Thiên vào đây thì tự nảy 
ra sự hoan hỷ). 
Joy ö0f hearing the law: Pháp Duyệt —]Joy from 
hearing and meditating on the Law——Pháp hỷ hay 
sự vui mừng khi nghe được pháp hay tự mình tư 
duy về pháp. 
Joy of the law: Dharmananda (skt—Pháp Hỷ— 


Joy of learnng of tasung dharma—See 
Dharmananda. 
Joy of learning of  tasting dharma: 


Dharmananda (skt—Pháp Hỷ—Joy of đharma—— 
Joy of the Law. **See Joy of dharma. 

Joy öf leaving the evils of life: Ly sinh hỷ lạc 
địa—See Four Jjhanas (1). 

Joy of meditation: Thiền duyệt (vui trong tu tập 
thiển định)—Joy of the mystic trance—Tâm thần 
khoan khoái vui thích của người nhập vào thiển 
định. **See Three joys, and Ten perfecting 
Mahayana rules. 

Joy ofthe mỉnd: Manobhirama or Asaya (skÙ— 


A Thế Da—A Xa Dã—Ý Lạc—See 
Manobhirama. 


Joy 0f nirvana: Vui được nhập vào Niết Bàn— 
See Three Joys. 

Joy and peace: An lạc và thanh bình. 

Joy and peace of the abstract meditation: 
Thiên lạc (sự an lạc và thanh bình của thiền). 

Joy ïn preaching: Lạc thuyết —Joy in telling the 
way of salvation—Hoan hỷ thuyết giảng về con 
đường cứu độ. 

Joy of religion: Đạo lạc (niềm vui tu hành). 


2358 


đJoy of right love: Ái Lạc—The joy of right love, 
1.e. the love of the good or that of a bodhisattva— 
Sự hoan lạc của tình yêu chân chánh, như tình 
yêu thiện mỹ hay tình yêu của vị Bồ Tát đối với 
chúng sanh. 

Joyful (a): Hoan lạc—Glad—Happy. 

Joyful country: Lạc bang—The paradise of the 
West—Cõi thiên đường Tây phương. 

Joyful devas: Hoan Lạc Thiên—Đại Thánh 
Thiên—Devas of pleasure, represented as two 
figures embracing each other, with elephants' 
heads and human bodies; the two embracing 
fñigures are Interpreted as Ganesa, the eldest son 
of Siva, and an incarnation of Kuan-Yin; the 
elephant-head represen(s Ganesa; the origin 1s 
older than the Kuan-Yin idea and seems to be a 
derivation from the Sivaitic linga-worship—Thánh 
Thiên lấy hình hai vợ chồng thân người đầu voi 
ôm lấy nhau làm bản tôn. Vị Nam Thiên là con 
trưởng của Đại Tự Tại Thiên, một đại hoang thần 
bạo hại thế giới. Vị Nữ Thiên là Quan Âm hóa 
hiện ôm lấy vị Nam Thiên ấy, khiến cho vị Nam 
Thiên tâm được hoan hỷ để dẹp bỏ cái thói bạo 
hại. 

Joyful faculties: Hoan hỷ căn—See Ten kinds 
of facultes of Great Enlightening Beings. 

Joyful fruit: Lạc quả—Nirvana. 

Joyful giving: Hỷ xả (vui vẻ xả bỏ). 

Joyful mỉnd: Tâm tùy hỷ. 

Joyful to see: Priyadarsana (sk)—Hỷ kiến. 
Joyful seeing: Priyadarsana (skt—Beautiful 
seeing—]oyful to see—Hỷ kiến. 

Joyful seeing kalpa: Hỷ kiến kiếp. 

Joyful services: Hoan hỷ hạnh —One of the ten 
lines of actions of a Bodhisattva—Một trong mười 
hạnh của chư Bồ Tát —See Ten necessary 
practices of a Bodhisattva. 

Joyoji (Jap): Tịnh Ảnh Tự (Nhật Bản). 

Joyous (a): Hoan lạc——Full of joy. 

Joyous samadhi which ïs liken to the play of 
the lỉon with his prey: Sư Tử Du Hý Tam 
Muội—The Joyous samadhi which ¡1s likened to 
the play of the lion with his prey. When the 
Buddha enters this degree of samadhi he causes 
the earth to tremble, and the purgaforles fO Ø1ve 
up their unmates—Sư Tử Du Hý Tam Muội được 


ví với sự vui thú tự tại của sư tử giởn mồi làm 

chấn động các loài thú. Khi Đức Phật nhập vào 

Tam Muội nầy thì cả địa cầu chấn động, hào 

quang chiếu khắp các chúng sanh trong cõi địa 

ngục khiến họ được giải thoát mà sanh về cõi 
nhân Thiên. 

Joyous Vows: Hân Nguyện—Có hai điều chính 

yếu để thệ nguyện cứu mình cứu người. Phải 

nhận rõ mục đích cầu vãng sanh —There are two 
main aspects to making the joyous vows of 

“rescuing oneself and others.” The practitioner 

should clearly realize the goal of rebirth: 

l) The practitioner should clearly realize the 
goal of rebirth: Phải nhận rõ mục đích cầu 
vãng sanh—The goal of our cultivation 1s to 
seek escape from suffering for him/herself 
and all sentient beings. He/She should think 
thus: “My own sftrength 1s limited, I am still 
bound by karma; moreover, In this evil, 
defiled life, the cireumstances and conditions 
leading to afflictions are overpowering. That 
1s why other sentient beings and myself are 
drowning ¡In the river of delusion, wandering 
along the evil paths from time Iimmemorlial. 
The wheel of bíth and death 1s spinning 
without end; how can I find a way to rescue 
myself and others In a safe, sure manner? 
There 1s but one solution, 1t 1s to seek rebirh 
1n the Pure Land, draw close to the Buddhas 
and Bodhisattvas, relyng on the 
supremely auspicilous environment of that 
realm, engaging 1n cultivation and attain the 
Tolerance of Non-Birth. Only then can Ï enter 
the evil world to rescue sentient beinss. The 
Treatise on Rebirth states: “To develop the 
Bodhi-Mind 1s precisely to seek Buddhahood; 
to seek Budhahood 1s to develop the Mind of 
rescuing sentient beings; and the Mind of 
rescuing sen(ient beings 1s none other than 
the Mind that gathers all beings and helps 
them achieve rebirth in the Pure Land—Sở dĩ 
chúng ta cầu về Tịnh Độ, là vì chúng ta muốn 
thoát sự khổ cho mình và tất cả chúng sanh. 
Hành giả phải nghĩ rằng, 'sức mình yếu kém, 
còn bị nghiệp nặng ràng buộc, mà ở cõi đời 
ác trược nầy cảnh duyên phiển não quá 
mạnh. Ta cùng chúng sanh bị chìm đắm nơi 
dòng mê, xoay vần trong sáu nẻo, trải qua vô 


and 


2) 


a) 


) 


2359 


lượng kiếp từ vô thỉ đến nay, cũng vì lẽ ấy. 
Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng, ta 
làm thế nào để tìm con đường độ mình độ 
người một cách yên ổn chắc chắn? Muốn 
được như thế duy có cầu sanh Tịnh Độ, gần 
gủi Phật, Bồ Tát, nhờ cảnh duyên thắng diệu 
bên cõi ấy tu hành chứng vô sanh nhẫn, mới 
có thể vào nơi đời ác cứu khổ cho hữu tình. 
Luận Vãng sanh đã nói: “Phát tâm Bồ Đề 
chính là phát tâm cầu thành Phật, tâm cầu 
thành Phật là tâm độ chúng sanh, tâm độ 
chúng sanh là tâm nhiếp chúng sanh về cõi 
Phật. 

Moreover, to ensure rebirth, we should 
perfect two practIces; first is abandoning the 
thngs that enlightenmernt, 
second 1s abiding by the three things that 
foster enliphtenment. How can we abandon 
the things that hinder enliphtenment and 
abide by the thingsthat foster enliphtenment? 
l( 1s precisely by seeking rebirth im the 
Western Pure Land, remaining constantly 
near the Buddhas and cultivating the Dharmas 
until Tolerance of Non-Birth 1s reached. At 
that point, we may sail the boat of øreat vows 
at will, enter the sea of Birth and Death and 
rescue sentlent beinss with wisdom 
compassion “adapting to conditions 
fundamenfally  unchanging,” and 
unimpeded—Lại muốn sanh về Tịnh Độ, 
phải có đủ hai phương diện, một là xa ha ba 
pháp chướng Bồ Để; hai là tùy thuận ba pháp 
thuận Bồ Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa 
la và tùy thuận Bồ Đề? Ấy là phải cầu sanh 
tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành cho 
đến khi chứng vô sanh nhẫn. Chừng đó mặc ý 
cỡi thuyền đại nguyện vào biển luân hồi sanh 
tử, vận tâm bi trí cứu vớt chúng sanh, tùy 
duyên mà bất biến, không còn gì trở ngại 
nữa. 

Abandoning the three things that hinder 
enlightenmen—Xa la ba pháp chướng Bồ 
Đề: 

The Mind of seeking our own peace and 
happIness, ego-grasping and attachment to 
our own bodies. The practitioner should 
follow the path of wisdom and leave all such 
thoughts far behind: Tâm cầu sự an vui riêng 


three hinder 


and 
but 
free 


¡0 


ii) 


b) 


nh) 


cho mình, chấp ngã và tham trước bản thân. 
Hành giả phải y theo trí huệ môn mà xa lìa 
tâm niệm Ấy. 

The Mind of abandoning and failing to rescue 
bemngss from suffering. The 
practiioner should follow the path of 
compassion and leave all such thoughts far 
behind: Tâm rời bỏ không chịu cứu vớt chúng 
sanh đau khổ. Hành giả phải y theo từ bi môn 
mà xa lìa tâm niệm ấy. 

The Mind of exclusively seeking respect and 
offerings, without seeking ways to benefit 
sentient beinss and bring them peace and 
happiness. The practitioner should follow the 
path of expendienfts and leave all such 
thoughts far behind: Tâm chỉ mong cầu sự 
cung kính cúng dường, không tìm phương 
pháp làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. 
Hành giả phải y theo phương tiện môn mà xa 
la tâm niệm ấy. 

Obtainng the thngs that 
enlightenment—Thành đạt ba pháp thuận Bồ 
Đề: 

The “Undefiled Pure Mind` of not seeking 
personal happiness, that is enliphtenment 1s 
the sfate of undefiled purity. If we seek after 
personal pleasure, body and Mind are defiled 
and obstruct the path of enliphtenment. 
Therefore, the undefiled Pure Mind ¡s called 
consonant with enlightenment: Vô Nhiễm 
Thanh Tịnh Tâm: Tâm không vì tự thân mà 
cầu các sự vui, vì Bồ Đề là thể trong sạch ha 


sentient 


three foster 


nhiễm trước, nếu cầu sự vui riêng cho mình 
tức thân tâm có nhiễm, làm chướng ngại Bồ 
Đề Môn; nên tâm thanh tịnh không nhiễm gọi 
là tùy thuận Bồ Đề. 

Pure Mind at Peace: An Thanh Tịnh Tâm— 
The “Pure Mind at Peace,` rescuing all 
sentent beings from suffering. This 1s 
because Bodhi is the undefiled Pure Mind 
which gives peace and happiness fo senfient 
beings. If we are not rescuing sentient beings 
and helping them escape the sufferings of 
Birth and death, we are going fo counter to 
Bodhi path. Therefore, a Mind focussed on 
saving others, bringing them peace and 
happIness, 1s with 
enlightenment—Tâm vì cứu độ hết thảy mọi 


call consonant 


ii) 


C) 


) 


ñ) 


2360 


đau khổ cho chúng sanh, bởi vì Bồ Đề là tâm 
trong sạch làm cho chúng sanh được an ổn, 
nếu không cứu độ loài hữu tình, khiến họ 
được lìa sự khổ sanh tử, tức là trái với Bồ Để 
môn; nên tâm cứu khổ đem lại an ổn cho 
chúng sanh gọi là tùy thuận Bồ Đề. 

Blissful Pure Mind: Lạc Thanh Tịnh Tâm——A 
“Blissful Pure Mind,” seeking to help sentient 
beings achieve Great Nirvana. Because Great 
Nrvana 1s the ultimate, eternally blissful 
realm. lf we do not help sentient beings 
achieve 1t, we obsfruct the Bodhi path. Hence 
the Mind which seeks to help sentient beings 
atfain eternal bliss 1s called consonant with 
enlightenment—Tâm muốn khiến cho tất cả 
chúng sanh được Đại Niết Bàn. Bởi Đại Niết 
Bàn là chỗ cứu cánh thường vui, nếu không 
khiến cho loài hữu tình được niềm vui cứu 
cánh tức là ngăn che Bồ Để môn; nên tâm 
muốn cho chúng sanh được hưởng cảnh 
thường lạc gọi là tùy thuận Bồ Đề. 

The culivator should contemplate the 
wholesome characteristics of the Pure Land 
and auspiclous features of Amitabha 
Buddha—Quán tưởng y báo và chánh báo nơi 
cõi Cực Lạc: 

Contemplate the auspicious features of 
Amitabha Buddha: Quán tưởng báo thân 
(chánh báo) kiết tường của Đức Phật A Di 
Đa—The cultvator should contemplate the 
auspicious features of Amitabha Buddha. 
Amitabha Buddha possesses a resplendent, 
golden Reward Body, replete with 84,000 
major characferistics, 
having 84,000 minor auspicious signs, each 
sign beaming 84,000 rays of light which 
1llumimnate the entre Dharma Realm and 
gather In those sentient beings who recite the 
Buddha°s namè—Hành giả nên quán tưởng 
báo thân của Phật A Di Đà sắc vàng rực rỡ, 
có tám muôn bốn ngàn tướng, mỗi tướng có 
tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có 
tám muôn bốn ngàn tia sáng, soi khắp pháp 
giới, nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật. 

The should  contemplate the 
wholesome characteristics 1n the Western 
Pure Land: Quán tưởng y báo thiện lành nơi 
cõi Tây Phương Cực Lạc The Western Pure 


each  characteristic 


cultivator 


Land 1s adorned with seven treasures, as 
explained In the Pure Land sutras. In addition, 
when practicing charity, keeping the precepts 
and performing all kinds of good deeds, Pure 
Land practitioners should always dedicate the 
merits toward rebirth in the Pure Land for 
themselves and all other sentient beings— 
Hành giả nên quán cõi Cực Lạc bẩy báu 
trang nghiêm như các kinh Tịnh Độ đã nói. 
Ngoài ra, người niệm Phật khi bố thí, trì giới, 
cùng làm tất cả các hạnh lành đều phải hồi 
hướng cầu cho mình và chúng sanh đồng 
vãng sanh Cực Lạc. 

See Two practices that lead to rebirth In the 
Pure Land. 

Joyushikiron  (jap):  Vijnaptimatrata-siddhi- 
(skÒ Thành Duy Thức Luận—See 
ViJnaptimatrata-siddhi-sastra. 


+ 


Sastra 


jJoza (jap) Sthavira (skt—Senior seat— 
Venerable—Thượng Tọa. 

du (jap): 

1) Receive—Thọ dụng. 

2) Vedana (skÐ): Feelinge—Perception— 


Sensation—Thọ. 
Ju-Chỉng: Như Tịnh—Ju-Ching was bom ¡in 
1163, a Chinese Zen master under whom Dogen 
was cenlightened ¡1n China at Tien-Tung 
monastery. He died In 1238—Như Tịnh sanh năm 
1163, là một thiển sư Trung Hoa đã hướng dẫn 
cho Đạo Nguyên đạt đến giác ngộ tại tự viện 
Thiên Đồng bên Trung Quốc. Ông tịch năm 1238. 
Judaism (n): Do Thái giáo. 
Judge (n): Thẩm phán. 
Judge (v): Discern—Discuss—Examine—Biện. 
Judge one?s acfions: Phê phán những hành 
động của chính mình. 
Judge others on the basis of one?s lack of 
honesty: Lấy lòng dạ tiểu nhân mà đoán xét lòng 
dạ người quân tử (Dĩ tiểu nhân chi tâm, độ quân 
tử chi phúc) —The dishonest man measures the 
superior man”s heart on the basis of what he feels 
1n hIs entralls. 
Judgment (n): 
I)_ A Judge's decision: Án quyết. 
2) Prajna (skt—Ability to Judge which average 

person possesses—Khả năng phán đoán mà 


2361 


một người bình thường cũng có—See Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 
3) Seeing—See Darsana. 
4) Thẩm lự —See Three mental conditions of all 
actions and speech. 
Judicial censure: Tài phán tư pháp. 
Jufukuji (jap): Thọ Phước Tự (Nhật Bản). 
Jugslery (n): Trò múa rối. 
Ju-Hachi-Kai (jap): Dhatu-loka (skt)—Eighteen 
elemenftary spheres—See Eighteen realms. 
Jujushin (jap)› Thập Trụ Tâm—See Ten 
ørounds. 
Jukai (jap)› Ten precepts—Thập Giới—A 
Japanese term for “ten precepts” 1s Jukai, which 
means the ten precepts for lay Buddhists. 
Adopting these 1s generally accompanied by 
formal declaration of one”s faith in the “three 
Jewels”: l) not killing; 2) not s(ealing; 3) avoiding 
sexual misconduct; 4) not lying; 5) not selling or 
buying alcohol or illegal drugs; 6) not øgossiping 
about others” misdeeds; 7) not praising oneself 
and denigrating others; 8) avoiding miserliness 
with respect to the dharma; 9) avoiding 
aggression; and 10) not slanderine—Từ Nhật Bản 
cho “Thập Giới” là Jukal, có nghĩa là mười giới 
dành cho Phật tử tại gia. Chấp nhận những giới 
này thường phải đi đôi với việc quy-y Tam Bảo: 
1) không sát sanh; 2) không trộm cắp; 3) không tà 
dâm; 4) không vọng ngữ; 5) không mua bán rượu 
và ma túy; 6) không bàn chuyện người khác; 7) 
không khen mình chê người; 8) không keo kiệt 
bủn xỉn; 9) không gây hấn; và 10) không phỉ 
báng—See Ten commandmenfts observed by a 
novice monk or nun and Ten precepts. 
dJdumna (skÐ: Sông Diệm Ma La——This ¡is one of 
the eight big rivers of India at the time of the 
Buddha—Đây là một trong tấm con sông lớn ở 
Ấn Độ vào thời Đức Phật—See Eight big rivers of 
India at the time of the Buddha. 
Jump for a conclusion: Vội kết luận. 
Jump (v) for joy: Vui mừng hớn hở—One”s 
heart Jumps for Joy. 
Jumped about: Lăng xăng. 
Junagadh (skt): Thủ phủ của Saurashtra, miễn 
tây Ấn Độ ——According to Prof. Bapat in the 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, 
Junagadh, the capital of the province Saurashta, 


west of India, which owing to the presence of the 
Asoka edict had already become famous among 
Buddhists, became a centre of attraction for them. 
In the vicinty of Girnar HIIIs, we find now on a 
huge rock the full text of what are known as the 
Fourteen Rock Edicts. 
Brahmi characters on this rock 1s remarkably well 
preserved. Naturally, the most important of the 
caves excavated In Saurashtra are in and around 
Junagadh. They must have been numerous, for 
while visiing Junagadh, Hsuan-Tsang had noticed 
at least fifty convents with at least three thousand 
monks of the Sthavira sect. The remains of two 
brick-built stupas have recently been exposed at 
Intwa on a hill about three miles away from 
Asoka”s edict. Besides, excavators found a baked 
clay seal belonging to a bhiksusangha which 
resided in the vihara of Maharaja Rudrasena. The 
king was most probably Rudrasena I of the 
Ksatrapa family who ruled India from 199 to 222 
A.D—Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, Junagadh là thủ phủ của 
Saurashtra, miễn tây Ấn Độ, nhờ sự hiện diện của 
các chỉ dụ của vua A Dục mà từ lâu đã được các 
tín đồ Phật giáo biết đến nhiều và trở thành một 
trung tâm thu hút đối với họ. Gần đổi Girnar, 
ngày nay người ta tìm thầy trên một tảng đá lớn 
toàn bộ văn bản của “Mười Bốn Chỉ Dụ trên đá.” 
Các văn bản nầy được khắc bằng chữ Brahm, còn 
được lưu giữ khá tốt. Các hang động quan trọng 
nhất đào thấy được ở Saurashtra đều nằm bên 
trong và xung quanh Junagadh. Các hang nầy có 
lẽ đã có nhiều trong thế kỷ thứ 7, vì trong khi đến 
viếng Junagadh, Huyền Trang đã ghi nhận ít nhất 
là năm mươi tu viện loại nầy, với ít nhất là ba 
ngàn tu sĩ Thượng Tọa Bộ (Sthavira sect). Các di 
tích của hai ngọn tháp xây bằng gạch mới được 
tìm thấy gần đây tại Intwa trên một ngọn đôi cách 
bản chỉ dụ của vua A Dục độ ba dặm. Ngoài ra, 
còn có một con dấu bằng đất nung của một cộng 
đồng Tỳ Kheo từng sống trong tu viện của hoàng 
đế Rudrasena I, thuộc dòng đõi Ksatrapa đã cai trị 
xứ nầy từ năm 199 đến 222. 

Juni-innen (ap): Dvadasanga-pratitya- 
samutpada (skt)——Twelvefold of 
causaton—See Twelve conditions of cause and 
effect. 


The text ¡nscribed ¡n 


chain 


2362 


Juni-Nyu (jap): Dvadasayatanani (skt)—Twelve 

entries—See Twelve entrances. 

Junior monk: Hạ tọa—Tiểu Sư. 

l) A junior monk of less than ten years full 
ordination: Một vị Tăng với ít hơn mười tuổi 
hạ lạp. 

2) A self-depreciatory tile of any monk: Danh 
hiệu tự nhún nhường để tự xưng của một vị 
Tăng. 

Junjiro Takakusu (1866-1945): Học giả Phật 

giáo người Nhật —One of the famous ]apanese 

Buddhist scholars. He succeeded B. Nanjio at 

Tokyo Dniversty. He also studied at Oxford 

under Max Muller. On his return to Japan, he 

became professor of Sanskrit literature and Indian 
philosophy at Tokyo Ủniversity. He wrote many 
articles in English and other languages which 
made him famous abroad. He published the 
following Important works: The Amitayurdhyana- 
sufra (1894); A Record of the Buddhist Religion as 

Practiced in India and the Malay Archipelago by 

I-Tsing (English translation In 1896); The Life of 

Vasubandhu by Paramartha (English translation 1n 

1904); the Samanata-pasadka (ediion ¡in 

collaboration with M. Nagai 1924-1938); anf The 

Essentials of Buddhist Philosophy (Lectures at 

Hawaii University, U.S.A. in 1947). He was also 

the chief editor of Taisho-Shin-Shu Daizokyo (the 

Taisho edition of the Tripitaka). He was both a 

great teacher and a great scholar. Among the 

many Indologists who worked under his guidance 
at Tokyo ỦnIversity were Dr. H. Ủi and professor 

E.  Kanakura speclalized ¡in 

philosophy; the late professor Kimura, Dr. S. 

Miyamoto and Prof. S. Hanayama who worked on 

Buddhism; Dr. M. Nagai who was primarily 

I1nterested 1n Pali literature and Prof. N. TsuJi who 

studied Vedic and Sanskrit li(erature. Takakusu 

also founded a Womens College in Tokyo, where 
the study of Buddhism occupied a prominent 
place—Một trong những học giả Phật giáo người 

Nhật rất nổi tiếng. Ông kế nghiệp Nanjio tại 

trường Đại Học Đông Kinh. Ông cũng theo học 

với giáo sư Max Muller tại Oxford. Khi trở về 

Nhật, ông dạy về Văn Học Phạn và Triết Học Ấn 

Độ tại Đại Học Đông Kinh. Ông viết nhiều bài 

bằng tiếng Anh và các thứ tiếng khác, do đó trở 

thành nổi tiếng ở hải ngoại. Ông đã cho xuất bản 


who Indian 


các bộ sách quan trọng sau đây: Quán Vô Lượng 
Thọ Kinh, bản dịch tiếng Anh 1894; Ghi Nhận Về 
Phật Giáo tại Ấn Độ và Quần Đảo Mã Lai (671- 
695) nguyên tác của Nghĩa Tịnh, bản dịch tiếng 
Anh năm 1896; Cuộc Đời Ngài Thế Thân, do 
Chân Đế viết, bản dịch tiếng Anh 1904; Kiện 
Thiện Luật, hợp tác với M. Nagai viết từ năm 
1924 đến năm 1938; và Tinh Yếu Triết Học Phật 
Giáo, những bài giảng tại Đại Học Đường 
Hawaii, Mỹ quốc năm 1947. Ông còn là chủ biên 
bộ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, ấn bản 
Taisho của Tam Tạng. Ông vừa là một giáo sư 
giỏi, vừa là một học giả uyên bác. Trong số các 
nhà nghiên cứu về Ấn Độ làm việc dưới sự hướng 
dẫn của ông tại trường Đại Học Đông Kinh có 
Tiến Sĩ H. Ui và giáo sư E. Kanakura, chuyên về 
triết học Ấn Độ; cố giáo sư T. Kimura, Tiến Sĩ S. 
Miyamoto và giáo sư Hanayama chuyên về Phật 
giáo; Tiến Sĩ M. nagai nghiên cứu chủ yếu về văn 
học Pali và giáo sư N. Tsuji nghiên cứu về văn 
học Vệ Đà và Phạn. Takakusu cũng lập ra một 
trường Cao Đẳng Nữ tại Đông Kinh, tại đây việc 
dạy về đạo Phật chiếm một vị trí quan trọng. 
Junimonron (jap): Dvadasanikaya sastra (skÙ— 
Thập Nhị Môn Luận—The Dvadasanikaya Sastra 
or the Twelve Gaftes was composed by NagarJuna, 
which 1s not known In Sanskrit, but 1s preserved In 
Chinese translation. lt has twelve chapters In all, 
and ¡1s devoted chiefly to correcting the errors of 
the Mahayanists themselves at that time—Thập 
Nhị Môn Luận được Ngài Long Thọ biên soạn, 
nguyên bản tiếng Phạn đã bị thất lạc, nhưng dịch 
bản Hán Văn hiện vẫn còn tôn tại. Tác phẩm nầy 
có tất cả 12 chương, chủ đích nhằm cải sửa những 
sai lầm của các nhà Phật giáo Đại Thừa thời bấy 
giờ. 

Junior Buddhist nun: Ni cô. 

Junior monk: Hạ tọa—Tiểu Tăng. 

l1) Inferior candles—Hạ lạp. 

2) A junior monk of less than ten years full 
ordination: Một vị Tăng với ít hơn mười tuổi 
hạ lạp. 

3) A self-depreciatory tile of any monk: Danh 
hiệu tự nhún nhường để tự xưng của một vị 
Tăng. 

Junnar (skt): Địa danh Phật giáo ở vùng tây Ấn 

Độ—Name of a Buddhist place In west India. 

According to Prof. Bapat in the Twenty-Five 


2363 


Hundred Years of Buddhism, there are as many as 
130 caves carved In five separate øgroups within a 
radius of four miles from Junnar. Hence, the town 
to be the largest 
establishment in western India. The frequency 
and smallness of the cells ¡indicate that they 
belong to an early perlod—Theo Giáo sư Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, có 
đến 130 hang động tạo thành năm nhóm riêng 
biệt trong phạm vi một bán kính bốn dặm tính từ 
Junnar. Do đó, có thể nói thành phố nầy là khu tu 
viện lớn nhất ở miễn tây Ấn Độ. Số lượng đông 
đảo và kích thước nhỏ bé của các hang cho thấy 
các hang nầy thuộc về một thời kỳ xa xưa. 
Junnin (jap): Vua Thuần Nhân (Nhật Bản). 
Jupiter: Brhaspai (skÒ—Mộc Diệu —Mộc 
tỉĩnh—One of the nine luminaries, on the south of 
the Diamond hall, outsde the Garbhadhatu 
mandala—Mộc tĩnh, một trong cửu diệu, nằm về 
phía nam Kim Cang Viện, bên ngoài Thai tạng 
Mạn Đà La—See Seven brilliant ones. 

Juppo (jap): Dasa-dis (sk—Ten directions— 
Thập phương. 

Jurei (jap): Vùng Thọ Linh (Nhật Bản). 
Jurisdiction (n): Quyền tài phán. 

Just (a): CorrecGenuine—Just— Right— 
True—Chính (chánh) —ĐÐúng—Lẽ phải—Thuộc 
về công chính. 

Jusf cause: 

l1) Chính danh (tên gọi đúng)—Chánh nghĩa. 

2) Good words—Danh chính ngôn thuận. 

Jusf cause, øood words: Danh chánh ngôn 
thuận. 

Jusf can help a speak 
convincingly: Danh chánh có thể giúp cho người 
ta ăn nói suôn sẻ (danh chính ngôn thuận). 

Just judge and awarder: (skÙ— 
Impartial judge and awarder—Bình đẳng vương. 
Just man: Người công chính. 

Jusfice (n): Công lý——Fairness. 

Justifiable (a): Bào chữa được. 

Jusfification (n): Công chính hóa—Sự phục hồi 
công chính. 

Jusfify (v): Xà Phạ La—To prove—To show 
proof—Chứng minh (chứng tỏ). 


can be said monastic 


cause man 


Yama 


Ju-zengodo (jap): Ten paths of good action— 
See Thập Thiện and Thập Thiện Nghiệp. 

Juzu (jap): Aksa-sutra (skt)—Counting beads— 
Rosary—Lần chuỗi (châu số). 

Jvala (skÐ: Halo—Light—Shining—Quang minh 
(vòng hào quang)—The halo behind the throne of 
an Image—Vòng hào quang phía sau bức tượng 
(quang minh hay ánh sáng, còn có nghĩa là vô 
tướng bất sinh). 

Jwun Tỉ Spirit Mantra: Phật Mẫu Chuẩn Đề 
Thần Chú—See Ten small mantras. 

Jyahroda (skt): Như Lư đạt. 

Jyaistha (skt): Thệ Sắt Tra—The month Jyaistha, 
when the full moon 1s in the constellation Jyestha 
(between the months of May and June)—Tên 
tháng từ 15 tháng 3 đến 15 tháng 4 âm lịch (vào 
khoảng tháng năm và tháng sáu)—See Twelve 





Months of a Year In India. 

Jyestha (skÐ: Jyesthaghni (skt)——Tâm——Name of 

one of the twenty eight constellatons—See 

Twenty eight constellations. 

Jyofirasa (sk0: Thù Trí A La Bà ——Translated as 

the flavour of the light, said to be the proper name 

of Kharostha—Dịch là “quang vị” hay mùi vị của 
ánh sáng; người ta nói đây là tên riêng của 

Kharostha. 

Jyotfisa (skt): Quan hệ tới Thiên Văn Học và 

lịch—Relating to astronomy or the calendar. 

Jyotisa Sastra (skt): Thụ Để Sa Luận —WOorks 

which are regarded as auxiliary to and even in 

Ssome sense as part of the Veda, their objects 

being to secure the proper pronunciafton and 

correctness of the text and the right employment 
of the Mantras of sacrifice as taught in the 

Brahmanas—Thụ Để Sa Luận (giải thích về các 

pháp thiên văn, địa lý và toán số). . Một trong sáu 

bộ luận ngoại đạo, gồm bốn bộ Vệ Đà và sáu bộ 
luận—See S1x vedangas. 

Jyotfiska (skt): Thụ Đề Ca—Còn gọi là Thù Để 

Sắc Ca, Thụ Đề Già, Tụ Để Sắc Ca. 

I) Shining: A luminary heavenly body—Chiếu 
Diệu hay chiếu sáng. 

2) Asterisms: Tĩnh Tú. 

3) A wealthy man, a natve of Rajagrha, who 
gave all his øoods to the poor; there 1s a sufra 
called after him: Tên của một vị trưởng giả 
(người nhà giàu) trong thành Vương Xá, đã 


2361 


đem cho hết của cho người nghèo; có một bộ 

kinh công đức đặt theo tên của ông ta. 
Jyofisprabha (skQ: Great ¡llustrious Brahman— 
Quang Minh Đại Phạm. 


E 


Kabalinkarahara (p): Thực phẩm vật chất— 
Material food. 

Kabilsineh, Chatsumarn (1944 - ): A professor 
at Thammasat Ủniversity who has become one of 
the leading advocates for womenÌs Issues In 
Thailand. Her mother, Voramai Kabilsingh, was 
the first Thai woman to take the full Bhikkuni 
ordinaton, which died out centuries ago in 
Theravada countries. In order to receive 1t, she 
traveled to Taiwan in 1908, where she was g1ven 
the ordinaton name “Ta Tao.” In 1957, she 
established the first monastery in Thailand for 
women, called Wat Song dharma Kalyani. Both 
daughter and mother have been Instumenfal in 
working to re-establish full ordination for women 
¡in Thailand—Tên một vị giảng sư tại trường đại 
học Thammasat, người đả trở thành một trong 
những người đi đầu trong những vấn đền phụ nữ ở 
Thái Lan. Mẹ của bà là bà Voramai Kabilsingh, 
là một người Thái muốn thọ giới tỳ kheo ni, vì 
dòng truyền thừa này đã tàn lụi trong các quốc 
gia theo Phật giáo Nguyên Thủy mấy thế kỷ qua, 
nên để được thọ giới, bà phải du hành sang Đài 
Loan vào năm 1908, tại đây bà thọ giới và mang 
pháp danh là “Đại Đạo.” Vào năm 1957, bà thiết 
lập tu viện đầu tiên tại Thái Lan dành cho nữ 
giới, gọi là Wat Song dharma Kalyani. Cả hai mẹ 
con bà đều đã góp phần vào việc tái thành lập 
giới đàn cho nữ giới tại Thái Lan. 





Kaca (skt): Ca Chá—Pha lê—Crystal——Glass. 
Kacalindikaka (skt: Kacilindi (sk)—Ca Già 
Lân Địa—Ca Lân Đà—Ca Lân Đề—Ca Chỉ Lật 
Na—Ca Già Lân Để Ca—A sea bird, from whose 
feathers robes are made——Một loài chim mà lông 
của nó dùng để đan áo. 

Kacamani (skt): Ca Già Mạt Ni—Ca Thác Mạt 
Ñi—Tên mọi loài ngọc lưu ly—Crystal—Quartz. 
Kaccha (p): Marshy land—Đầm lây. 

Kacchaka (p): A kind of fig tree—Một loại cây 
sung. 

Kacchapa (p): A turtle—A tortoise—Con rùa. 
Kacchu (p): A plant the fruits of which cause itch 
when applied to the skin—Một loại cây mắt mèo 
có trái làm ngứa khi chạm vào da. 

Kadamba (skt): Ca Đàm Ba—Một loại cây có 
hoa thơm——A tree or plant with fragrant flowers. 
Kado (jap): Hoa đạo (thuật cắm hoa của Nhật 
Bản). 

Kai (jap): Loka (skÙ—Sphere—World—Thế 
giới. 

Kaidan (jap): Giới Đàn. 

Kaidan'in (jap): Giới Đàn Viện (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Kaigonju-ken (jap): Silavrata-paramarsa (skt)— 
Attachment to precepts and observances—GIới 
Cấm Thủ Kiến—See Silavrataparamarsa. 

Kai-in Zanmai (jap): Samadhi as the state like 
the sea—Hải Ấn Tam Muội—The ocean symbol, 
as the face of the sea reflects all forms, so the 
samadhi of a bodhisattva reflects to him all 





truths—Lấy mặt nước biển cả in hiện muôn hình 
vạn trạng để so với Tam muội của Bồ Tát bao 
hàm hết thẩy vạn pháp. 

Kallasa (skt): Silver Mountain, a mountain in the 
Himalayas famous in myth and legend for both 
Hinduism and Buddhism. Sacred mountain in the 
western Himalayas believed to be the abode of 
the god Siva by Hindus and of Cakrasamvara by 
Tibetan Buddhists. Thịs 1s one of the mountains in 
the Himalayas famous in myth and legend for 
both Hinduism and Buddhism. It is one of the most 
Important  pilgrimage spotS Tibetan 
Buddhists—Ngọn núi thiêng liêng nằm về phía 
Tây của dãy Hy Mã Lạp Sơn, người ta tin rằng 
đây là trú xứ của thần Siva của Ấn Độ giáo và 


for 


2365 


của Cakrasamvara trong Phật giáo Tây Tạng. 

Ngọn núi này được coi là thiên đường của Shiva, 

nổi tiếng cho cả Ấn và Phật giáo. Ngọn núi này là 

một trong những ngọn núi nằm trong Núi Tuyết. 

Đây là một trong những địa điểm hành hương 

quan trọng nhất của Phật tử Tây Tạng. 

Kaimyo (jap): Honorifc tifle given to Japanese 

Buddhist monks at their Initiaton—Tước vị danh 

dự ban cho một vị Tăng của Nhật Bản trong buổi 

lễ quán đẳnh. 

Kaïso (jap): Sư Hoài Tố ( - 698). 

Kaisu (Jap): Chi-Sung—Khế Tung. 

Kaji (ap): Adhisthana (sk)—To depend upon— 

Gia Trì —See Adhisthana. 

Kajinghara (skt): Kajingala or Kajughira (skÙ— 

Yết Dăng Yết La—A kingdom whose ruling 

family was extinct in 400 AD. The ruimn of the 

capital are situated at the village of KadJerl, near 

Farakhabad, in the province of Agra—Vương 

quốc Yết Dăng Yết La mà gia đình hoàng tộc bị 

tiêu diệt vào khoảng năm 400 sau Tây Lịch. 

Những phế tích kinh đô của vương quốc nầy hãy 

còn tại làng Kadjeri, gần Farakhabad, thuộc tỉnh 

Agra. 

Kajo-Daishi (jap): Gia Tường Đại Sư (Nhật 

Bản). 

Kaka (skt: Ca Ca—Ca Ca Ca—Ca Ca La—Con 

quạ—A crow. 

Kakala (sk0: 

1) See Kaka. 

2) A black Insect or worm: Ca Ca La Trùng— 
Một loại sâu đen (loài sâu cắn chết sâu mẹ). 

Kakkari (p): Cucumber—Dưa chuột. 

Kakkasa (p): Rough—Harsh (a)—Gồ ghê. 

Kakoustha (skt: Ka khuất đa. 

Kaksa (sk0: Kacha (p)—An ancient kingdom of 

Malava, now the peninsula Cutch—Một vương 

quốc cổ của Malava, bây giờ là bán đảo Cutch. 

Kaku (jap): Vitarka (skÙ—Awareness—Tỉnh 

giác. 

Kakuan (jap): Kuoan—Quách Am. 

Kakubam (jap): Sư Giác Vạm (1095-1143), Phật 

giáo Nhật Bản. 

Kakuda-Katyayana (skt: Ca La Cưu Đà Ca 

Chiên Diên—Kakuda-Katyayana, one of the six 

famous leaders, taught a 


heretical who 


materialism in which there was no such things as 
kiHIer or kiled, but only transformatlons of 
elements 





Một trong sáu người lãnh đạo ngoại 
đạo, người chủ trương theo vật chất, không có 
người giết, cũng không có kẻ bị giết, mà chỉ có sự 
chuyển hóa của những yếu tố vật chất mà thôi 
(cho rằng pháp vừa hữu tướng vừa vô tướng. Nếu 
ai hỏi hữu thì đáp vô, mà ai hỏi vô thì đáp hữu)— 
See Six heterodox teachers. 

Kakujo (ap): Sư Giác Thạnh (1194-1249), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Kakushin (1207-1298): Name of a lapanese 
monk who was ordained at Toda1jJi and studied in 
the Shingon school before traveling to China In 
1249. While there he became a student of the 
greatest Ch°an master of the day, Wu-Men Hui- 
Kai (1183-1260), who belonged to the Yang-Ch'”1 
school of Lin-Chi. the 
certificate of awakening (inka shome) on him and 


Wu-Men  conferred 


named him as his dharma successor. He also øave 
him a handwritten copy of a work confaining his 
teachinøs, entiled Wu-Men Kuan (Mumonkan— 
Jap) which was to become one of the most 
1mportant works of Japanese Zen. After his return 
to Japan Kakushinn became an ¡influentiel Zen 
master. His teachinss emphasized Koan practice, 
but he also incorporated elements of Shingon— 
Tên của một vị Tăng Nhật Bản người đã được thọ 
giới tại TodaljJi và theo học với tông Chân Ngôn 
trước khi du hành sang Trung Hoa vào năm 1924. 
Trong thời gian lưu lại trung Hoa ông đã trở thành 
đệ tử của vị Thiển sư nổi tiếng đương thời là 
Thiển sư Vô Môn Huệ Khải, thuộc dòng truyền 
thừa Dương Kỳ thuộc tông Lâm Tế. Vô Môn đã 
ban cho ông giấy chứng nhận giác ngộ và bổ 
nhiệm ông là Pháp tử của dòng truyền thừa này. 
Vô Môn cũng ban cho ông một bản chép tay chứa 
đựng giáo pháp của ngài, sau này nó trở thành 
một trong những tác phẩm quan trọng của Thiền 
tông Nhật Bản. Sau khi trở về Nhật, Kakushin đã 
trở thành một thiển sư có ảnh hưởng lớn tại Nhật 
Bản thời đó. Giáo pháp của ông nhấn mạnh đến 
việc tu tập công án, nhưng ông cũng phối hợp với 
những yếu tố khác của tông Chân Ngôn. 

Kakuun (jap): Sư Giác Vận (953-1007), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Kala (skt: Ca La. 

1) Time—Thời gian. 


2366 


2) A minute part: Một phần cực nhỏ. 

3) An atom: Một nguyên tử. 

4) The hundredth part lengthwise of a human 
hair: Một phần trăm của đường kính sợi tóc 
của con người. 

5) A sixteenth part of anything: Một phần mười 
sáu của bất cứ thứ gì. 

6) A definite time, a division of time: Một koảng 
thời gian xác định. 

7) The time of work, or study, as opposed to 
leisure time: Thời gian làm việc hay nghiên 
cứu, đối lại với thời gian nhàn rỗi. 

8) Black: Màu đen. 

Kalac(h)akra: Wheel of time. Kalachakra tantra 

was Infroduced Into Tibet in 1027 

considered the basis of the Tibetan calendar— 

Bánh xe thời gian. Kalachakra tantra được đưa 

vào Tây Tạng năm 1027, nó được coi như căn bản 

của Lịch tây Tạng. 

Kalacakra sect: 

Kalacakra-tantra. 

Kalacakra-fantra (skt: One of the most 

1mportant Tibetan 

Buddhism. It consists of three parfs: Inner, outer, 

and other. The firs part discusses the external 

world. The second part focuses on the psycho- 
physical world of sentient beings, particularly the 
mystical physiology of subtle energies called 

“winds” (prana—skt), and “drops” (bindu—skt), 

which to through subtle “energy channels” (nadi— 

skÐ. The thưd section ¡is concerned with 
visualizaton practices The Kalacakra 
probably one of the latest Tantras produced In 

South Asia, some scholars believed that It was 

probably composed in or near Sogdiana in the 

tenth century, and 1t was not transmifted to Tibet 
until 1027. The text says that 1t was spoken on the 
fifteenth day of the third month after Sakyamuni 

Buddhaˆs awakening. At the time he appeared on 

the Vulture Peak dressed in monk's robes and 

preached the “Perfection of Wisdom Sutra” In 

100,000 lines, and he simultaneously manifested 

at Dhyanakataka In South India as the Buddha 

Kalacakra, in which form he taught the Kalacakra 

tantra. The tantra Is said to have been spoken at 

the request of Sucandra, king of Sambhala and an 
the Buddha Vajrapaml, 
complied the tantra In 1s long form, said to be 


and It 1s 


Thời Luân Giáo —See 


Indian tantric texts for 


WaS§ 


emanation of who 


twelve thousand verses, but no longer extant. Its 
central practice 1s a sIX session yoga: ]) individual 
withdawal (of winds); 2) concentraton; 3) 
s(opping vitality; 4) retenton; 5) subsequent 
mindfulness; and 6) meditative absorption. The 
Iinitial stages are techniques for withdrawing the 
winds ¡info the cenfral channel (avadhuti—skt). In 
the sixth branch one actualizes immutable bÌiss, 
which 1s the object of Kalacakra practice. In Tibet 
the tantra forms the basis of the traditional 
astrological calendar and the medical system. 
Yearly Kalacakra Initiatlon ceremonies given by 
the Dalai Lama are among the most popular 
events of Tibetan Buddhism today, because It 1s 
widely believed that receiving the Kalacakra 
empowerment ensures rebirth in Sambhala—Một 
trong những kinh văn Mật chú Ấn Độ quan trọng 
nhất của Phật giáo Tây Tạng. Kinh văn này gồm 
ba phần: nội, ngoại, và những phần khác. Phần 
đầu tiên bàn về ngoại giới. Phần thứ hai bàn về 
thế giới tâm-vật lý của chúng sanh, đặc biệt là 
những năng lượng vi tế của sự bí mật của sinh lý 
học gọi là “gió,” và “những giọt,” và qua những 
tuyến kinh năng lượng vi tế. Phần thứ ba quan 
tâm tới tu tập quán tưởng. Kalacakra có lẽ là một 
trong những mật chú mới nhất được đưa ra tại các 
vùng Nam Á, vài học giả tin rằng có lẽ loại mật 
chú này được biên soạn gần vùng Sogdiana vào 
khoảng thế kỷ thứ 10, và nó không được truyền 
sang Tây tạng cho mãi đến năm 1027. Kinh văn 
nói rằng mật chú này được nói vào ngày thứ 15 
của tháng thứ 3 sau khi Đức Phật Thích Ca giác 
ngộ. Trong lúc Ngài xuất hiện trên núi Linh Thứu, 
mặc y áo Tăng sĩ và thuyết giảng “Kinh bát Nhã 
Ba La Mật Đa” kinh văn dài 100.000 hàng, và 
đồng thời Ngài cũng hiện tại Dhyanakataka thuộc 
miền Nam Ấn Độ như là Phật Kalacakra, dưới 
hình thức đó Ngài dạy mật chú Kalacakra. Người 
ta nói Phật nói mật chú này theo lời thỉnh cầu của 
Sucandra, vua của xứ Sambhala, và dưới hiện 
thân của Đức Kim Cang Thần, người đã sưu tập 
mật chú dưới hình thức dài, người ta nói có 12 
ngàn câu, nhưng hiện nay không còn tổn tại nữa. 
Thực tập chủ yếu gồm sáu phần: I) sự rút lui cá 
nhân (g1ó); 2) niệm; 3) ngừng hoạt khí; 4) trì giữ; 
5) tỉnh thức; 6) thiển định sâu. Những giai đoạn 
khỏi đầu là những kỹ thuật để rút lui cá nhân vào 
con đường trung tâm. Trong sáu giai đoạn hay chi 


2367 


nhánh này người ta có thể thực chứng phước báo 
đó là để mục tu tập KalacỞ TRONG Tây Tạng 
những mật chú thành hình những căn bản cho 
thuật chiêm tinh về ngày tháng và hệ thống y học 
của truyền thống. Hàng năm lễ quán đảnh được 
ban truyền bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một trong 
những biến cố rất phổ biến trong Phật giáo Tây 
Tạng ngày nay, vì nó được người ta tin tưởng một 
cách rộng rãi rằng hễ nhận được lễ Kalacakra là 
chắc chắn được vãng sanh tại Sambhala. 

Kalaka (sk0: Già La Dạ Xoa—A yaksa who 
smote (defiled) Sariputra on the head while in 
meditation, without his perceiving It—Một loài 
Dạ Xoa đã làm ô nhiễm tâm của ngài Xá Lợi 
Phất trong lúc hành thiển, mà ngài không hay biết 
gì. 

Kalala (sk): Ca La La—Yết La Lam (phôi 
tha) —-An embryo—The womb—An embryo 
shortly after conception—The appearance after 
the first week of conception—Thời kỳ ban sơ đến 
lúc được bẩy ngày —See Eipht stages of the 
human foetus. 

Kalama (p): Ca Lam—A tribe in north-east India 
1n the time of the Buddha known to history as the 
recipIents of the Buddha”s famous advice on the 
subJect of authority In the search for Truth—Một 
bộ tộc ở vùng Đông Bắc Ấn Độ vào thời Đức 
Phật còn tại thế, theo lịch sử thì bộ tộc này là 
những người đã chấp nhận lời khuyên của đức 
Phật về việc những nhà lãnh đạo tầm cầu chơn lý 
trong việc trị quốc. 

Kalama sutra: Kinh Ca Lam (Ka La Ma)—The 
sutra mentioned about the Buddha's famous 
advice on the subject of authority 1n the search for 
Truth for the people in the tribe of Kalama. 
According to the Majjhima-Nikaya (the Midle 
Length Discourses in the Pali Canon or the middle 
Agama), at the Buddhas time, 
philosophers and religious teachers claimed so 
many different views on human life, religious 
worship, and the world that ordinary people could 
not distinguish between right and wrong. Thus, the 
Buddha lectured the Kalama Sutra for the leaders 
1n the Kalama Tribe. The Kalama Sutra expresses 
a correct mental atttitude for those who try to seek 
the Truth in the jungle of views at the time. The 
Buddha taught the Kalama: “You should be 
careful to reject what 1s unwholesome that 1s 


Various 


censured by the wise, and to accept what 1s 
wholesome that 1s praised by the wise.” Ït was on 
this principle of personal responsibility that the 
Buddha allowed freedom of thought to his 
disciples for the first time In history of relipglons. 
This also emphasized ther spiritual effort to 
Investigate and analyze all theorles or opinions 
before accepting or rejecting them. Throuph the 
Kalama Sutra, the Buddha encouraged His 
disciples to think freely and not to be led rigidly 
by anyone, any authority, or even by the holy 
scriptures. The Kalama Sutra which the Buddha 
lectured for the Kalamas could be considered a 
very brave revolutionary at that time. He told the 
Kalama to examine even the Tathagata 1n order to 
have confidence In 
teachings. He further explained to the Kalama: 
“Just as the quality of gold 1s determined by fire, 
simillarily, my word has to be accepted affter 
examination and not out of respect for me.”— 
Kinh nói về những lời khuyên nổi tiếng của đức 
Phật về việc những nhà lãnh đạo tầm cầu chơn lý 
trong việc trị quốc cho những người trong bộ tộc 
Ca-Lam. Theo Kinh Trung Bộ, vào thời Đức Phật 
còn tại thế, có quá nhiều triết gia và đạo sư tuyên 
bố nhiều quan điểm khác nhau về nhân sinh, về 
tín ngưỡng thờ phượng, và về thế gian này, nên 
phàm phu khó lòng mà biện biệt được đâu là 
đúng đâu là sai. Chính vì thế mà Đức Phật thuyết 
kinh Ca-lam cho những nhà lãnh đạo trong bộ tộc 
Ca Lam. Kinh Ca Lam nói lên thái độ đứng đắn 
của người đi tìm chân lý vào thời đó. Đức Phật 
dạy các vị Ca Lam: “Các ông phải nên thận trọng 
chối bỏ điều bất thiện mà người trí chỉ trích, và 
chấp nhận điều thiện mà người trí tán thán.” 
Chính trên nguyên tắc trách nhiệm cá nhân này 
Đức Phật đã cho phép các đệ tử của Ngài quyển 
tự do tư tưởng, lần đầu tiên xãy ra trong lịch sử 
của các tôn giáo. Điều này nhấn mạnh nỗ lực tinh 
thần của họ để quán xét và phân tích mọi lý 
thuyết và ý kiến trước khi chấp nhận hay chối bỏ 
chúng. Qua kinh Ca Lam, Đức Phật khuyến khích 
sự tự do tư tưởng của hàng đệ tử và không để cho 
ai, hoặc uy quyền nào, hoặc ngay cả giáo điển 
hướng mình đi theo một hướng cứng nhất. Kinh 
Ca Lam mà Đức Phật thuyết cho người trong bộ 
tộc Ca Lam có thể được xem như là một cuộc 
cách mạng can đảm vào thời đó. Ngài bảo những 


the true value of. His 


2368 


người trong bộ tộc Ca Lam thẩm sát ngay cả Đức 
Như Lai để có được niềm tin vào giá trị chân thực 
của lời dạy của Ngài. Ngài giải thích thêm cho bộ 
tộc Ca Lam: “Vàng được thẩm định bằng lửa, 
tương tự như vậy, lời dạy của Ta phải được chấp 
nhận sau khi quan sát chứ không phải vì tôn trọng 
Ta.” 

Kalanusarin (skt: Kiên hắc—Chiên đàn. 
Kalapah-pratyayanam (skt): Nhân Duyên 
Cộng Tập Hội—A concatenation of causal chains. 
The Buddha taught: “Because of a concatenation 
birth, 
disappearance.”—Sự nối kết của các chuỗi nhân 
duyên. Đức Phật dạy: “Do sự nối kết của các 
chuỗi nhân duyên mà có sự sinh, có sự diệt.” 
Kalapinaka (sk0: Ca La Tý Nã Ca——According 
to Eitel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Kalapinaka was the city of 
Magadha, 20 miles southeast of Kulika, south of 
the present city Behar—Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, Ca La Tý Nã Ca 
(Kalapinaka) là thành phố Ma Kiệt Đà, khoảng 
20 dậm đông nam Kulika, phía nam của thành phố 
Behar bây giờ. 

Kalaratri (skt): Hắc Dạ Thân—One of the three 
queens of Yama, who confrols midnight—Còn gọi 
là Ám Hạ Thiên, Hắc Ám Thiên, hay Hắc Dạ 
Thiên, tiếng Phạn là Ca La Ca Để Mặc, một trong 
ba bà hoàng hậu của vua Diêm Ma, đây là vị 
Thần trông coi thế gian nửa đêm, lúc tối trời. 
Kalasas (p): Bình đựng nước. 

Kalasivi (skt): Chi cương lương tiếp. 

Kalasutra (skt): Hắc Thằng—The black-rope, or 
black-bonds hell. The hell of black cords or 
chains—Hắc Thằng Địa Ngục. Kẻ phạm tội bị 
căng dây thừng đen trước khi hành hình—See 
Eight great hot hells. 

Kalavinka (skÐ: Ca Lăng Tần Già—Ca Lan 
Già—Ca Lan Tần Già—Yết La Tần Ca—Ca 
Lăng Tỳ Già —Ca Tỳ Già La—Cáp Tỳ Già La— 
Yết Tỳ Già La—Ca Tỳ Già—Ca Vĩ La—A kind 
Of sparrow 1n Indian, mentioned in the Amitabha 
Sutra, described as having a melodious voice, 
found In the valley of Himalaya. It 1s said to sing 
¡in the shell before hatchinge—Một loại chim sẻ ở 
Ấn Độ, được để cập trong Kinh A Di Đà, loại 
chim có giọng hót thảnh thót. Người ta nói loài 


of causal chains there Is there 1s 


chim nầy có thể hót từ trong trứng, trước khi được 

nở ra. 

Kalavinka pitcher: Tần Già Bình—An 

1llustration In the Surangama Sutra of emptiness 

or non-existence—Chiếc bình có hình dáng giống 
như chim Ca Lăng Tần Già, mà trong Kinh Lăng 

Nghiêm Đức Phật đã dùng nó để ví với vô không 

khứ lai, và vô thức sinh diệt. 

Kalayasa (skt): Cương lương dà xá. 

Kaleidoscope of wisdom: Wisdom-illusion— 

Wisdom-conjuring—Tuệ ảo. 

Kali (skt: Ca Lợi —Ca Lê—Cát Lợi—Ca Lam 

Phù—Ca La Phú—Striver——lll-born. 

1) Striver: Đấu Tránh Ác Sanh—Ill-born. 

2) Kaliraja or Kalingaraja (sk)—Đấu Tránh 
Vương—Ác Thế Vô Đạo Vương——According 
to the Nirvana Sutra, Kaliraja was a king of 
Magadha noted for his violence; 1t 1s said that 
1n a former incarnation he cut off the ears, 
nose, and hands of the Buddha, who bore 1t 
all unmoved—Theo Kinh Niết Bàn, Ca Lợi 
hay vua Ca Lam Phù hay Đấu Tránh Vương 
là vua của xứ Ma Kiệt Đà, nổi tiếng về sự 
bạo động của ông ta. Người ta nói rằng trong 
tiền kiếp, ông đã từng cắt tai, xẻo mũi, hay 
chặt tay chân của Đức Phật. 

Kalika (skt): Ca La Ca-—A garment of diverse 
colours—Loại áo ca lê ca có màu lốm đốm (dệt 
bằng hoa cát bối). 
Kaliraja (sk): Kiết Lợi Vương—A former 
1ncarnation of Kaundinya, when as king he cut off 
the hands and feet of Ksanti-rsi because his 
concubines had strayed to the hermit hut. He was 
converted by the hermifs ¡Indifference, It was 
predicted that he would become a disciple of 
Buddha—Tiền kiếp của Kiều Trần Như, khi còn 
làm quốc vương ông đã cắt tay chân của Ksanti- 
rs¡ vì những thê thiếp của ông đã lạc vào thiển 
thất của vị nầy. Do sự tự tại của vị ẩn sĩ nây mà 
ông đã cải đổi và người ta đoán rằng về sau nầy 
ông sẽ là đệ tử của Phật Thích Ca. 

Kaliyaka (sk0: Ca La Ca-——A naga or a black 

dragon Iinhabiting the Yamuna (Jumna), slain by 

Krsna—Một loài hắc long (rồng đen). 

Kalki Avatara (skQ: The Buddha-to-be— 

Maitreya. 


2369 


Kalmasapada (skt): Ban Túc Vương—The king 
with the marks on his feet, Kalmasapada, said to 
be the name of a previous incarnation of the 
Buddha—Còn gọi là Ca Ma Sa Ba Đà, dịch là 
Ban Túc Vương hay Lộc Túc Vương, là vị vua có 
đốm dưới chân, người ta nói ngài là tiền thân của 
Đức Phật (theo Kinh Hiển Ngu, vị vua nầy từng 
theo giáo lý của tà sư, muốn lấy được đầu của 

1000 vị quốc vương khác để được đắc đạo. Khi đã 

lấy được 999 đầu, chỉ còn thiếu một đầu nữa thì 

gặp Phổ Minh Vương. Minh Vương xin gia hạn 
một ngày để đặc ra hội Bách Thiên Vương. 

Trong Bách Hội, Phổ Minh nghe được bốn bài kệ 

vô thường liền chứng được “Hư không đẳng định,” 

riêng Ban Túc Vương thì chứng “Không tam 
muội.” Ban Túc Vương chính là tiền thân của 

Ương Quật Ma La (Anguli-malya). 

Kalodaka (skt): Ca lưu đà di —Thời Thủy. 

Kalodayin (skÐ: Kaludayi (p)—Ca-lưu-đà-di— 

Thanh văn và La hán của Phật Thích Ca. 

Kalpa (@kt & p): Aeon—Life—Kiếp—An 

infinitely long time, a period of time between the 

creafion and recreation of a world or unIverse. 

The lenegth of a day and nigh( of Brahma 

(4.320.000.000 years). Kalpa 1s an Iimmeasurably 

long perlod of time, based on Buddhist 

cosmological notion that the world comes Into 
being, develops, degenerates, and 1s destroyed. 

To pass a heaven cloth over a solid rock 40 li in 

Size once in a hundred years, when finally the 

rock has been thus worn away a kalpa wIll not yet 

have passed—Một khoảng thời gian rất dài. 

Khoảng thời gian một ngày một đêm trên cõi Trời 

Phạm Thiên (tương đương với 4 tỷ 320 triệu năm). 

Khoảng thời gian từ lúc vũ trụ được thành lập, 

đến hoại diệt rồi lại được thành lập. Lấy áo trời 

vỗ vào một tảng đá dài 40 dậm, cứ mỗi trăm năm 
lại vỗ một lần, cứ thế cho đến khi áo trời rách nát, 
tiểu kiếp vẫn chưa hết. 

I) Kiếp: 139.600 years. 

2) One Small Kalpa: The length of a Day and 
Night of Brahma which 1s equivalent to 1,000 
kalpas. A period of time between the creation 
and recreation of a world or universe—Tiểu 
kiếp: Một tiểu kiếp tương đương với 1.000 
kiếp, một khoảng thời gian từ tạo lập vũ trụ 
đến tái tạo lập. 


3) Middle-size kalpa = 20 small kalpas: Trung 
kiếp (bằng 20 tiểu kiếp). 

4) Great kalpa= 4 middle kalpas: Đại kiếp (bằng 
bốn trung kiếp). 

5) According to the Kosa Sastra, there are four 
kalpas or epochs, or periods of time, each 
consisting of twenty small kalpas, during 
which worlds go through formation, existing, 
desftruction, and annihilaton— Theo Câu Xá 
Luận, có bốn trạng thái hay bốn kiếp, mỗi 
kiếp gồm 20 tiểu kiếp qua các thời kỳ thành, 
trụ, hoại, không—See Four kalpas. 

6) See Kalpa. 
Kalpa of annihilation: Samvarta-siddha kalpa 
(sk) Không Kiếp_-Amnihilaion or the 
succeeding void, during which nothing exIsfs, Or 
the final annihilaton—Sự hủy diệt kế tiếp bởi 
không kiếp, trong giai đoạn nầy không thứ gì có 
thể tổn tại được. Đây là giai đoạn hoàn toàn hoại 
diệt—See Four kalpas. 

Kalpa-ash: Kiếp Hôi— The ash after the fire 

kalpa of destrucion—Kiếp tro, thời kỳ chỉ toàn 

những tro, ngay sau sự tàn phá của kiếp hỏa. 

Kalpa of the constellations: Tinh Tú Kiếp—A 

future kalpa of the constellatons in which a 

thousand Buddhas will appear—Kiếp vị lai trong 

đó có 1.000 vị Phật ra đời (vì Phật xuất hiện như 
tỉnh tú trên trời nên gọi là tinh tú kiếp, bắt đầu là 

Nhựt Quang Phật và sau cùng là Tu Di Tướng 

Phật). 

Kalpa in decay: Kiếp độc —This is one of the 

five kysaya periods of turbidity, Impurlty or 

chaos—Đây là một trong năm trược—See Five 
kinds of turbidity. 

Kalpa of destrucfion or decay: Samvarta 

(skÐ)—Hoại Kiếp. 

l) The periodical gradual destuction of a 
universe, one of 1fs four kalpas—Một trong tứ 
kiếp, khi vũ trụ hay tam thiên đại thiên thế 
giới bị hủy diệt —See Four kalpas. 

2) Destruction consists of sixty-four small kalpas 
when fire, water and wind destroy everything 
except the Fourth Dhyana—Hoại kiếp gồm 
64 tiểu kiếp trong đó lửa, nước và gió tàn phá 
tất cả mọi thứ, ngoại trừ Tứ Thiển Thiên. 

Kalpa of existing: Vivarta-siddha (skÐ—Trụ 

Kiếp —Trụ kiếp trong đó mặt trời mặt trăng mọc 


2370 


lên, giới tính phân biệt, anh hùng khởi dậy, bốn 
giai cấp được thành lập, và cuộc sống xã hội tiến 
hóa—Existng or abiding or existence, sun and 
moon rise, sexes are differentiated, heroes arise, 
four castes are formed, social life evolves—See 
Four kalpas. 

Kalpa-fiames: Kiếp Diệm—Kiếp Hỏa—Kiếp 
Tận Hỏa—Kiếp Thiêu—The fire ¡in the kalpa 
destruction, one of the three great calamiftles— 
Hỏa tai trong thời hoại kiếp, một trong đại tam tai 
(kiếp hỏa tai sẽ đốt hết từ mặt đất cho đến cõi sơ 
thiền). 

Kalpa of flood: Kiếp Thủy The flood ¡n the 
kalpa of destruction, one of the three great 
calamities—Đại thủy tai sanh ra vào thời hoại 
kiếp, một trong tam đại tai. 

Kalpa of form: Thành Kiếp—See Four kalpas. 
Kalpa of formation: Vivarta-kalpa (skÙ— 
Thành Kiếp—Formation or completion which 
consists of twenty small kalpas during which 
worlds and the beings on them are formed— 
Thành kiếp gồm 20 tiểu kiếp trong lúc các thế 
giới và chúng sanh được thành lập—See Four 
kalpas. 

Kalpa Sastra (skt): Kha Thích Ba Luận—Kiếp 
Luận—Works which are regarded as auxiliary to 
and even in some sense as part of the Veda, theIr 
obJects being to secure the proper pronunciation 
of the the ripht 
employment of the Mantras of sacriflce as taught 
¡in the Brahmanas—Kha Thích Ba Luận (giải thích 
tên tuổi, nhân duyên của các thiên tiên từ xưa đến 
nay)... Một trong sáu bộ luận ngoại đạo, gồm bốn 
bộ Vệ Đà và sáu bộ luận—See SIx vedangas. 
Kalpataru (skt): A tree in Indra°s garden bearing 
fruit according to the seasons—Kiếp ba thụ, một 
loại cây trên thiên uyển Đế Thích (vườn trên cõi 
trời Đế Thích), có trái tùy mùa. 

Kalpa turbidity: Kiếp Trược—See Five kinds 
of turbidity. 

Kaludaja: Ca Lâu Đà Di. 

Kaludayin (skÐ: Ca Lâu Đà Di—Ca Lưu Đà 
Di—Ca Lộ Na—Ca Lư—Hắc Ưu Đà Di—Udayin 
or Black Udaynn, said to have been schoolmaster 
to Sakyamuni when young and one of the early 
disciples—VỊ Tỳ Kheo da đen bóng; người ta nói 
ông là thầy dạy học của Phật Thích Ca lúc Ngài 


and correcfness text and 


còn là thái tử, về sau nây ông trở thành một trong 
những đệ tử đầu tiên của Phật. 

Kalunasurin (skt: Kiên hắc —Chiên đàn. 

Kalu Rinpoche (1905-1989): Reincarnate lama 
of the Karma Kagyupa lineage of Tibetan 
Buddhism, recognized as an “activity emanation” 
of Jamgon Kongtrul. He was ordained at age 
thirteen by the eleventh Situ Rinpoche Karma 
Rangjung Gunkyab. Three years later, he began a 
three-year, three-month, three-day retreat, and for 
the next thirteen years after that engaged In yogIc 
practice. His fame as a meditator grew, and he 
was appointed meditaton teacher at Pelpung 
Monastery. In 1962 he left Tibet and settled In 
Sonada in West Bengal. From 1971 to 1981 he 
traveled  widely, 
centers ¡in the U.S.A., Canada, and Europe. He 
was the first Tibetan teacher to lead a group of 
Western students In the traditional three-year 
retreat 1n France from 1976 to 1980—VIỊ Lạt Ma 
tái sanh của truyền thống Karma Kagyupa trong 
Phật giáo Tây Tạng, được công nhận là hóa thân 
của Jamgon Kongtrul. Ông thọ giới vào năm 13 
tuổi với Situ Rinpoche Karma Rangjung Gunkyab 
đời thứ 11. Ba năm sau đó, ông bắt đầu một cuộc 
nhập thất ba năm, ba tháng, ba ngày, và trong 13 
năm sau cuộc nhập thất đó ông tu tập du già. 
Danh tiếng thiển sư của ông ngày càng lớn mạnh, 
và ông được bổ nhậm làm thiền sư tại Tu Viện 
Pelpung. Năm 1962 ông rời Tây tạng và định cư 
tại Sonada, miễn tây Bengal. Từ năm 1971 đế 
1981 ông du hành một cách rộng rãi và thành lập 
nhiều trung tâm thiển trên đất Mỹ và Âu Châu. 
Ông là vị thây Tây tạng đầu tiên hướng dẫn một 
nhóm thiển sinh Tây phương trong truyền thống 
ba năm nhập thất tại Pháp từ năm 1976 đến năm 
1980. 

Kalyana-mitra (skt): Kalyana-mitta (p)—Những 
người bạn Đức hạnh—A Sanskrt term for 
“Virtuous friends,” a tile awarded to Gelukpa 
monks who successfully complete a serles of oral 
examinations at the culmination (cực điểm) of a 
program of study that commonly takes fifteen to 
twenty years to complete. During this time, they 
master a huge range of scholastic material on 
monastic discipline, logic, epistemologøy, 
cosmology, eíc. This term refers to any people 
who help one on the path, specifically, this 


and established meditation 


2371 


generally refers fo one”s preceptor, and may 
include other religious teachers, but 1t can also 
refer to anyone who provides useful help and 
advice on the path. Because Budhist practice 1s 
dificult and fraught (chở đầy) with pitfalls, the 
cholce of spiritual friends is considered to be of 
crucial importance. In the Pali Canon, the Buddha 
1s reported to have said that the best cholce 1s a 
Buddha, next best 1s an Arhat, but that anyone 
who 1s knowledgeable and sincerely commited to 
Dharma practice may be suitable—Từ Bắc Phạn 
dùng để chỉ “Những người bạn Đức hạnh,” một 
danh hiệu được ban tặng cho những vị sư của 
trường phái Gelukpa, những vị đã hoàn tất một 
loạt những bài thi vấn đáp ở vào thời điểm cao 
nhất của chương trình học, thường phải mất từ 15 
đến 20 năm để hoàn thành. Trong thời gian này, 
họ phải chế ngự một loạt rất nhiều những nguyên 
tắc kỷ luật trong tự viện, về lý luận, về nhận thức 
luận, về vũ trụ học, vân vân. Từ này dùng để chỉ 
bất cứ ai giúp người khác trên đường tu tập, một 
cách đặc biệt, dùng để chỉ vị giáo đạo, và cũng có 
thể bao gồm những vị thầy tôn giáo khác, nhưng 
nó cũng có thể được dùng để chỉ bất cứ ai cung 
cấp sự giúp đỡ hay lời khuyên hữu ích trên đường 
tu tập. Bởi vì tu tập theo Phật giáo thật khó khăn 
và dẫy đầy những hầm hố hiểm nguy, sự lựa chọn 
những thiện hữu tri thức được xem như cực kỳ 
quan trọng. trong kinh điển Pali, người ta tường 
thuật Đức Phật đã nói rằng sự lựa chọn tốt nhất là 
một vị Phật, kế đó là một vị A La Hán, nhưng bất 
cứ ai có kiến thức và thực tâm tu tập Phật pháp 





đều có thể thích hợp—See Good-knowing 
adVIsOr. 


Kama (skt: Kamacchanda (p)—Dục vọng— 
Nhục dục— Tham dục —Wish—Longinpg—Sense- 
pleasures—lDesrte for sense-pleasures—Desire 
(sexual) or sensual desire— Mental defilement. 





) The meaninss of “Kama”—Nphĩa của 
“Kama”: 
l) A Sanskrit term for “desire,” but 1t 


specifically refers to sexual desire. In many 
scripfural confexfs It Is used to encompass 
desire In general. Kama refers to desire 
toward sensually satisfying obJecfs and to the 
Joy taken In these things. Ïf 1s seen as one of 
the primary obstacles on the spiritual path 
(considered to be one of the maJor hindrances 


to the Buddhist path). Sense-pleasures, desire 
for sense-pleasures, desire (sexual) or sensual 
desire, or mental defilement, refers to desire 
toward sensually satisfying obJects and to the 
Joy taken In these things. Ït is seen as one of 
the primary obstacles on the spiritual path— 
Từ Bắc Phạn chỉ “sự ham muốn,” nhưng đặc 
biệt chỉ về sự ham muốn xác thịt. Trong 
nhiều đoạn văn kinh, kama được dùng với 
hàm nghĩa “ham muốn” nói chung.Kama là 
khao khát thỏa mãn tính dục cũng như niềm 
vui được cảm thấy trong sự khoái lạc ấy. Đây 
là một trong những trở ngại chính trên bước 
đường tu tập. Dục vọng, nhục dục, hay tham 
dục là khao khát thỏa mãn tính dục cũng như 
niềm vui được cảm thấy trong sự khoái lạc 
ấy. Đây là một trong những trở ngại chính 
trên bước đường tu tập. 
2) Goddess of sensuous desire—Á¡ thần nữ. 
ŒI) Eive types of sensual desire—Năm loại dục 
VỌNG: 
1) Desire toward form: Sắc. 
2) Desire toward sound: Thanh. 
3) Desire toward smell: Hương. 
4) Desire toward taste: VỊ. 
5) Desire toward bodily feeling: Xúc. 
Kama-bhavo (p): Becoming ¡in the world of 
sense-desire—Dục hữu—See Three dharmas 
(XVII). 
Kamacchanda (p): Greed—Sensuous lust— 
Tham đắm các dục lạc ngũ trần—Tham dục hay 
tham ái duyên theo dục giới (chướng ngại đầu 
tiên trong năm chướng ngại)—Lust for sense 
obJects. Sensual thoughts definitely retard mental 
development. They disturb the mind and hinder 
concenfration. Sensuality 1s due to non-restraint of 
the senses, which when unguarded gIve rise to 
thoughts of lust so that the mind-flux ¡1s defiled. 
Therefore, there Is an urgen(t need for the 
practitoner to be on his guard against this 
hindrance which closes the door to deliverance— 
Những tư duy tham dục nầy rõ ràng làm chậm lại 
sự phát triển tinh thần. Nó khuấy động tâm và cẩn 
trợ sự định tĩnh. Tham dục phát sanh là do không 
chế ngự các căn, nghĩa là khi hành giả không biết, 
không phòng hộ các căn của chính mình, để cho 
những tư duy tham dục khởi lên khiến cho dòng 
tâm thức bị uế nhiễm. Chính vì vậy hành giả rất 


2372 


cần phải nh giác canh chừng tham dục, loại triển 

cái che lấp mất cửa ngỏ đi vào giải thoát nầy— 

See FEive hindrances, and Five hindrances to 

SpIritual progress. 

Kama-dhatu (skt & p): Ca Ma Đà Đô—Dục 

giớ—The world of volitlon—-The realm of 

passlons—Realm of desire or sensual realm— 

Human world—Desire world—Passion world. 

(D_ An overview of “Kama-dhatu”: Tổng quan về 
“Dục giới”—The realm of desire, of sensuous 
gratification; this world and the six devalokas; 
any world in which the elements of desire 
have not ben suppressed. The world of desire. 
The region of the wishes. This 1s the lowest of 
the three realms of existence, the other two 
being rupa-dhatu and arupa-dhatu. It 1s also 

and 1t 

receIves Ifs name because desire is the 


the realm ¡in whíich human live, 


dominant motivation for its inhabitants—Dục 
Giới gồm thế giới nầy và sáu cõi trời. Bất cứ 
thế giới nào mà những yếu tố tham dục chưa 
được khắc phục. Thế giới của sự ham muốn. 
Đây là thế giới thấp nhất trong ba thế giới, 
hai thế giới kia là sắc giới và vô sắc giới. Nó 
cũng là thế giới mà trong đó loài người đang 
sống, và nó có tên là dục giới vì “sự tham 
dục” là động lực lướt thắng cho tất cả chúng 
sanh trong cõi này—See Triloka. 

The meaning of “Kamadhatt—Nghĩa của 
Dục Giới: One of the three realms. Realm of 
desire 1s a realm where there exists all kinds 


qI) 


of desires. This is the realm of (sensuous) 
desie of sex and food. It ineludes the six 
heavens, the human world, and then hells. All 
beings In this realm possess five aggregafes 
or panca-skandha——Dục giới là một trong tam 
giới, nơi đó có đầy dẫy những thứ ham muốn. 
Đây là cảnh giới tham sắc dục và thực dục. 
Gồm sáu cõi trời, cõi người và địa ngục. 
Chúng sanh trong cõi dục giới nầy đều có ngũ 
uẩn tạo thành thân thể vật chất (thế giới vật 
chất bao trùm từ lục đạo đến các cõi trời đều 
thuộc dục giới nầy). 

1)  Desire for sex: Sắc Dục. 

2) Desire for food: Thực Dục. 

3) Desire for sleep: Thùy Dục. 

4) Desire for fame: Danh Dục. 

5) Desire for talents: Tài Dục. 


6) The element of sense-desire—Dục giới—See 
Three dharmas (XHI]) (A). 

**. See Three realms. 

(HD Categories of “Kamadhatu.”: Phân loại Dục 
Giới—The realm of desire 1s divided Into 20 
different regions. Beings In the realm of 
desire (so called because the beings in these 
states are dominated by desire)—Dục giới 
được chia thành 20 khu vực khác nhau. Gọi là 
chúng sanh trong cõi dục giới vì chúng sanh 
trong cõi nây luôn bị dục vọng chế ngự: 

(A)Devas ¡in the six heavens of desire: 
Kamadeva (skt—Chư Thiên trong sáu cõi 
trời dục gIới. 

l) Yamah: Cõi Dạ Ma Thiên—Yama deva; the 
third devaloka, Interpreted as the place where 
the times, or seasons, are always good—Dạ 
Ma Thiên là cõi trời dục giới thứ ba, được 
giải thích như là nơi luôn có thời gian và mùa 
màng lương hảo. 

2) Caturmaharajakayika: Cõi Tứ Thiên Vương 
Thiên. 

1 Dhrtarastra, ¡in the east: Trì Quốc Thiên 
Vương—Đông Thiên Vương. 

ii) Virudhaka, ¡in the south: Tăng Trưởng 

Thiên—Nam Thiên Vương. 

Virupaksa, in the west: Quảng Mục Thiên 

Vương—Tây Thiên Vương. 

Vaisramana (Dhanada), in the north: Đa Văn 

Thiên Vương—Bắc Thiên Vương. 

**. See Four Heavenly (Guardian) Kings. 

3) Trayastrimsah: Cõối Đao Lợi Thiên—See 


Trayastrimsas. 
4) Tusia: Cõi Đâu Suất Thiên—See Tushita 
Heaven. 


5) Nïrmanarati: Cõi Hóa Lạc Thiên—See 
Nirmanarati heaven. 

6)  Paranirmitavasavartn: Cõi Tha Hóa Tự Tại 
Thiên—See Paranirmita-vasavartin. 

(B) Beinss ¡in the four continents: Nhân gian trong 
Tứ Châu —See Four greaf continents. 

(C) Tiryagyoni (skÐ: Súc Sanh—See TiryagyOm1. 

(D) Hungry ghosts: Preta-gati (skt——Ngạ Quỷ—— 
See Hungry ghosts. 

(E) Hell: Naraka (skt): Địa Ngục—See Hell. 

Kamakura (jap): Triều đai Thương Liêm của 

Nhật (1185-1333). 


2373 


Kamala (skt: Red lotus—Ba đầu ma—Hông 
liên (hoa sen đỏ). 

Kamalanka (skÐ: Ca Ma Lãng Ca—According 
to The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Kamalanka was an ancient country In 
India, probably part of the present Chittagong, 
opposite the mouth of the Ganges—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Kamalanka 
là một vương quốc cổ bên Ấn Độ, có lẽ là một 
phần của Chittagong bây giờ, đối diện với cửa 
sông Hằng. 

Kamalashila (700-750): Liên Hoa Giới—An 
Indian Buddhist master, one of the most Important 
represenftatives of the Madhyamika school In the 
8" century, author of an influential meditation text 
entled “Stages of Mediaive Practice” 
(Bhavanakrama), which according to Tibetan 
tradition was wriffen In response to the quietisf 
and antinomian (hai nguyên tắc đối nghịch nhau) 
teachings of Ho-Shang-Mo-Ho-Yen (Hva-shang 
Ma ha ya na—tib). Bu Ston reports that the two 
met at the “Council of Lhasa,” during which 
Kamalasla championed  Indian  gradualist 
paradigms (kiểu mẫu) of meditation, while Mo- 
Ho-Yen advocted a form of Chan practice. 
Kamalasla was declared victorious, but the 
defeated sent some Chinese assassins to Tibet, 
and they kiled Kamalasia by squeezing his 
kidneys. Kamalasila played an extremly Important 
role and had great influence on the development 
of the Madhyamika school in Tibet. He was one 
of the celebrated disciples of Santaraksita. Ít may 
be 1n passing that Santaraksta and 
Kamalasla represent a syncretsm of the 
Madhamaka system and Vijnanavada and cannot 
be strictly called Madhyamikas. Kamalasila wrote 
a “Learned Commenfary on the Comppendium of 
Realty (Tattvasamgraha-Panjika)—Một trong 
những đại biểu quan trọng của trường phái Trung 
Đạo vào thế kỷ thứ tám. Ông đã đóng vai trò cực 
kỳ quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong việc 
phát triển trường phái nây trên đất Tây Tạng. Ông 
là một trong những đệ tử nổi tiếng của Tịch Hộ. 
Có thể nói rằng Tịch Hộ và Liên Hoa Giới tiêu 
biểu cho sự dung hợp của học thuyết Trung Quán 
và Duy Thức Luận, và vì thế không thể gọi họ 
thuộc phái Trung Quán chân chính. Liên Hoa Giới 
đã viết bộ “Minh Giải Chân Lý Khái Yếu.” để 


said 


chú giải một cách tỉnh tường về chân lý khái 
yếu—See Madhyamika. 
Kamamithyacaradviratih (skÐ: 
Abrahamacarya-veramani (skÐ—Kamesu- 
micchacara (p)—Không Tà Dâm—Abstain from 
all sexual excess, or refraining from sexual 
misconduct—Against lust—No adultery——Not to 
commit adultery—Not to engage in improper 
sexual misconduct—Not to have adultery—The 
third commandment of not to commit adultery for 
the lay and against all unchastity for the clerics. 
Not to have unchaste because we don”t want to be 
a bad person In the socIety. Not to have unchaste 
will help us become pure and good—Giới thứ ba 
cho Phật tử tại gia là không tà dâm. Không tà 
hạnh vì chúng ta không muốn làm người xấu trong 
xã hội. Không tà dâm giúp cho thân tâm chúng ta 
thanh bạch và lương thiện (Giới nầy chia làm hai 
loại, tại gia và xuất gia. Không tà dâm chỉ dành 
cho người tại gia thọ trì năm giới cấm, nghĩa là vợ 
chồng không chính thức cưới hỏi, phi thời, phi xứ, 
đều thuộc tà dâm. Giới cấm nầy chẳng những 
giúp ta tránh được quả báo, mà còn đặc biệt gìn 
giữ và trưởng dưỡng thân tâm không cho chạy 
theo tình dục phi thời phi pháp. Về phần Tăng 
chúng xuất gia, với ý chí cầu phạm hạnh, giới nầy 
đòi hỏi Tăng chúng đoạn tuyệt với tất cả mọi 
hành vi dâm dục, cho đến khởi tâm động niệm 
đều là phạm giới)—See Five precepts. 

Kamanispati (p): Mãn nguyện. 

Kamaraga (skt & p): Desire—Lust—Tham dục. 

l1) Desire for and love of things of life: Greed 
and desire—See Greed and desire. 

2) Sensous greed: The underlying tendency to 
sensual lust—The inherent tendency to greed 
for sense desire—Dục Ái Tùy Miên—See 
Seven underlying tendencies, and Seven 
defilements. 

Kamarupa (skt): Ca Ma Lũ Ba—According to 

EHiel in The Dictionary of Chinese-English 

Buddhist Terms, Kamarupa, now Kamrup, an 

ancient kingdom formed by the wesftern portion of 

Assam. Dntil the Tang dynasty, no temples were 

ever built there. When King Kamala heard that 

Hsuan-Tsang crossed by the country, he Invited 

Hsuan-tsang to stop by to preach Buddha”s 

teaching—Theo Eitel trong trung Anh Phật Học 

Từ Điển, Ca Ma Lũ Ba, bây giờ là Kamrup, là 


2374 


một vương quốc cổ được thành lập bởi một phần 
đất tây bộ của Assam (theo Tây Vực Ký của 
Huyền Trang, thì xứ nây rộng trên vạn dậm, 
giống người nhỏ bé, nói tiếng khác với Ấn Độ, 
thờ phụng thiên thân, không tin Phật Pháp. Đến 
đời nhà Đường vẫn chưa thấy dựng chùa thờ Phật. 
Người dân chỉ lén lút nệm Phật. Đến đời vua Câu 
Ma La, nghe tin Huyền Trang đi ngang, bèn thỉnh 
ngài đến thuyết pháp). 

Kamasava (p): the 
world—lIntoxicant of worldly desires or sensual 
pleasures—Dục lậu —Sự tham luyến cõi dục (say 
mê về dục lạc trần thế}—See Three delusions 
qD. 

Kamasava (p): Kamasavo (p)—Dục lậu —The 
corrupton of desire—lntoxicant of worldly 
desires or sensual pleasures—Say mê về dục lạc 
trần thế——See Three delusions (ID, and Three 
dharmas (XVỤ. 

Kamasukhallika-nuyoza (p): Liên tục luyến ái 
dục trần. 

Kama-tanha (p): Craving for the world of 
sensual desire—Sensual craving—Dục ái—Ham 
muốn dục lạc—See Three dharmas (XIV) (B), 
and Three kinds of craving (ID) (A). 

Kamavacara (skt): Dục giớ—The world of 
desire. 


Attachment to sensual 


Kamavasa (p)›: Dục giớ—The sense of 
pleasures. 
Kama-viakko  (skQ: The unwholesome 


investigation of sensuality—Dục tầm —See Three 

dharmas (VI), and Three kinds of unwholesome 

1nvesfigaftion. 

Kambala (skÐ: Phát y hay áo dệt bằng tóc—A 

woollen or hair mantle; a loin cloth. 

Kamboja (skt): 

1) Cam Bồ: Described as a round reddish fruit, 
the Buddha having something resembling 1t 
on his neck, one of his characteristic marks—— 
Quả Cam Bồ được diễn tả là màu đỏ, tròn, có 
ba ngấn ngang. Nơi cổ của Đức Phật cũng có 
hình tướng nầy, một trong 32 tướng hảo của 
Đức Phật. 

2) Cam Bồ Quốc: Kamboja (sk—One of the 
Sixteen countries In ancient India, noted for 
1s beautiful women—Một trong l6 vương 


quốc thuộc Ấn Độ thời cổ, nổi tiếng với 
những người đàn bà đẹp. 

Kamesana (p): Quests for sense-desire—Dục 

cầu —See Three dharmas (XVIII). 

Kamesu-micchacara (p): 

Kamamithyacaradviratih (skt)—Not to engage in 

Improper sexual misconduc—Không tà dâm— 

Against lust—Not to commit adultery—Abstain 

from all sexual excess, or refraining from sexual 

misconduct—See Five precepts. 

Kameyama (jap): Thiên Hoàng Long Sơn (Nhật 

Bản). 

Kamidana (jap): Thần Bằng (bài vị để tên Thần 

Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu-Omikami trong 

Thần Đạo Nhật Bản). 

Kamisuicchacaro (skÐ: Tà dâm—See Sexual 

misconduct. 

Kammacatukkam (p): Four types of kamma 

(karma)—See Four types of kamma (karma). 

Kamma that is neither black nor bright, 

with neither black nor bright result, leading 

to the destrucfion of kamma: Akanham- 
asukkam (p)—Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp, Phi Hắc 

Phi Bạch Báo, đưa đến sự tận diệt các nghiệp— 

See Four kinds of kamma. 

Kammakkhya (p): Exhaustion of the Kammic 

energy—Nghiệp Dĩ—See Four causes of death 

(The Buddha and His Teachinss). 

Kamman(a (p): 

(Right Action). 

Kammantthana (p): Subject of meditation. 

Kamma-phala (p): Hậu quả của hành động— 

The fruit or result of action. 

Kammassakata samma-dhi(thi (p): Chánh 

kiến thấy rõ chỉ có nghiệp mới thực sự là gia tài 

của chúng ta. 

Kammatthana (p): Tham 

Contemplation and Meditation. 

Kammatthanacariya (p): Thiền Sư—A Zen 

Master—A meditation teacher. 

1) A master, or teacher, of meditation, or of the 
Ch'an school in general: Một vị Thầy dạy 
Thiền nói chung. 

2) A Zen master who has already attained self- 
realization or enliphtenment. He was allowed 


Action—Samma  Kammanta 


thiển—See 


2375 


to teach Zen to his disciples: Một vị Thầy đã 
chứng ngộ và dạy thiền. 

3) A great or renowned Zen master. The tifle 1s 
usually conferred posthumously, though some 
masters have achieved this distinction during 
their life time: Bậc Thầy Thiển vĩ đại hay 
danh tiếng. Danh hiệu nầy thường được 
phong tặng sau khi vị thầy đã viên tịch, mặc 
dù một vài bậc thây đã đạt được danh hiệu 
nầy ngay trong lúc còn sống. 

Kamma-vipaka: Nghiệp quả—Maturing or 

ripening of past causes under the Law of Karma—— 

The fruit or results of deeds which have ripened. 

Kammuu (jap): Nữ hoàng Hoàn Vũ (Nhật Bản). 

Kampilla (sk—Kim Tỳ La Đà Ca Tỳ La—Kim 

Tỳ La Thần—Kim Tỳ La Đại Tướng. 

I1) The retinue of 1,000-hand Kuan-Yin: Quyến 
thuộc của Thiên Thủ Quán Âm. 

2) An Indian monk: Kim Tỳ La Tỳ Kheo: Một vị 
sư Ấn Độ. 

Kampilya (sk): Name of a solitary placed 

named Kampilya in west India, near NavasarI. A 

copper plate Inscription of the Rastrakuta king, 

Dantivarman of GujJarat, dated 865, records that, 

after bathing In the river Puravi, now Purna rIver 

1n the Surat district, at the request of a monk, the 
king donated lands for the Kampilya vihara, 
where there lived five hundred monks of the 

Sangha of Sindhu Desa. Another Inscription of the 

Rastrakuta king, Dharavarsa, records a similar 

grant to the same monastery In 884 A.D. It seems 

that the Buddhist community migrated from Sindh, 

presumably for fear of the Muslims and founded a 

vihara at Kampilya which was already known as a 

sacred place—Tên của một địa danh hẻo lánh ở 

miễn tây Ấn Độ, gần Navasari. Một bản chữ khắc 

trên phiến đồng của vua dòng Rastrakuta là 

Dantivarman ở Gujarat, ghi chép rằng năm 865, 

khi vua xuống tắm dưới sông Puravi, nay là sông 

Purna ở quận Surat, theo sự thỉnh cầu của một tu 

sĩ, nhà vua đã cấp đất cho tu viện Kampilya, nơi 

có năm trăm tu sĩ của Tăng đoàn Sindhu Desa 
đang sống. Lại có một bản khắc khác ghi rằng 
vào năm 884 vị vua nầy lại cấp đất cho cùng tu 
viện nây. Dường như các cộng đồng Phật giáo từ 
vùng Sindh, có lẽ vì sợ những người Hồi giáo, đã 

di chuyển đến xây dựng tu viện tại Kampilya, nơi 

vốn nổi tiếng là một thánh địa. 


Kamupapatfyo (sk)Q: Tam Dục Sanh— 
According to The Long Discourses of the Buddha, 
Sangiti Sutra, there are three kinds of rebirth In 
the realm of Sense-Desire—Theo Trường Bộ, 
Kính Phúng Tụng, có ba loại dục sanh —See 
Three kinds of rebirth in the realm of Sense- 
Desrre. 

Kamyo-Hoo (jap): Sư Khoan Bình Pháp Hoàng 
(cựu hoàng Vũ Đa của Nhật Bản). 


Kan (ap): Vipasyana (skÐ—lInsight— 
Reflecton—Quán. 
Kana (p): 


1)  Monoculous: Độc nhấn—One-eyed. 

2) Broken rice: Gạo nát. 

Kanabhuj (sk): Kanada (sk)—Kiết Nô Bộc— 

Founder of 

philosophy—Người sáng lập trường phái Triết Lý 

Ấn Độ Vaisasika. 

Kanada (skt): Ca na đạt. 

Kanadeva (sk0: Ariyadeva (sk)—Ca Na Đề 

Bà—Ca Na Già—Độc Nhãn Đề Bà—Già Na Đề 

Bà——Mâu Ni (Kanakamuni)—A famous disciple 

of Nagarjuna and fifteenth patrlarch, a native of 

South India, of the Valsya caste; said to have only 

one eye, hence Kana his name; known also as 

Deva-Bodhisatva—Đệ tử nổi tiếng của ngài 

Long Thọ và là tổ thứ 15, người miền Nam Ấn, 

đòng dõi quý tộc. Người ta nói ông chỉ có một 

mắt nên mang tên “Kuna.” Ông còn có tên là Để 

Bà Bồ Tát—§ee Twenty eight Indian Patriarchs. 

Kanaka (skÐ: Kanika (skt—Ca Ni Ca—Kiết Ni 

Ca. 

l) A tree or plant, probably a kind of sandal- 
wood—Một loại cây, có lẽ là cây chiên đàn, 
một loại đàn hương. 

2) Name of several yellow plants: Tên của một 
vài loại cây màu vàng. 

3) Thorn apple: Táo gai. 

Kanakabharadvaja (s): Ca nặc ca bạt ly đọa 

xà. 

Kanakamuni (skt): Câu Na Hàm Mâu Ni—Câu 

NÑa Hàm—Câu Na Mâu Ñi—Ca Nặc Ca Mâu Ni. 

1) The second Buddha ¡n the five Buddhas of 
the Bhadrakalpa, and the fifth of the seven 
anclent Buddhas: Câu Na Hàm Mâu NiI—Ca 
Na Già Mâu Ni—Cát Nặc Già Mâu NÑi—VỊ 
Phật thứ hai trong năm vị Phật Hiền kiếp, vị 


Vaiseska school of Indian 


2376 


Phật thứ năm trong bảy vị Phật quá khứ —See 
Five dhyani Buddhas and Seven ancienf 
Buddhas. 

2) The golden recluse: Kim Tịch. 

3) The golden rsi: Kim Tiên. 

4) A Brahman of the Kasyapa family, native of 
Sobhanavati: Một người Bà La Môn thuộc gia 
đình Ca Diếp, cư dân trong thành 
Sobhanavat. 

5 According to Professor Soothll in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, this 1s possibly a sage who preceded 
Sakyamum In India: Theo Giáo Sư Soothill 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, đây có lẽ 
đây là một vị Thánh ở Ấn Độ trước thời Phật 
Thích Ca. 

Kanakavatfsa (skt): Ca nặc ca phạt sa. 

Kancana (skt: Can Đổ Na—Kiện Chiết Na— 

Golden—A shrub of trees, with golden hue, 

described as the leguminous order. 

Kanchi (sk): Name of a Buddhist place ¡in 

Southern India. According to Prof. Bapat In the 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, 

Kanchi, with 1ts Rajavihara and 1ts hundred 

monasteries, was a famous stronghold of 

Buddhism in the South. Five Buddha 1mages have 

been discovered near this town. The famous Pali 

commentator, Buddhaghosa, has mentioned In his 
commentary (the Manorathpuram) that he wrote If 
at the request of the Venerable Jotipala who was 
staying with him at Kanchipura. Hsuan-Tsang also 
mentions a certain Dharmapala from Kanchi as 
being a great master at Nalanda. In Korea, an 
I1nscription In verse has been discovered. ÍIn a 
preface to 1t written by Li-Se In 1378 A.D., there 
1S an account of the life and travel of an Indian 
monk called Dhyanabhadra. This account tells us 
that this monk was the son of a king of Magadha 
and a princess from Kanchi and that when he 

visited Kanchi he heard a sermon given by a 

Buddhist preacher on the Karanda-vuyhasutra. 

Clearly, this place was a recognized centre of 

Buddhism as late as the 14° century A.D.—Địa 

danh Phật giáo ở vùng Nam Ấn Độ. Theo Giáo sư 

Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 

Kanchi với điện Rajavihara và một trăm tu viện 

tại đây đã từng là một pháo đài của Phật giáo tại 

miễn Nam Ấn Độ. Năm tượng Phật đã được tìm 





thấy gần thành phố nây. Phật Âm (Buddhaghosa), 

luận sư Pali nổi tiếng, trong bộ luận thư của mình 

(Manorathapurani), có nói rằng ông viết cuốn 

sách nầy là theo yêu cầu của Thượng Tọa 

Jotipala cùng ở với ông tại Kanchipura. Huyền 

Trang cũng nói đến một người tên Dhammapala ở 

Kanchi, vốn là một đại luận sư của Nalanda. Tại 

Triều Tiên cũng đã tìm thấy một bản chữ khắc 

bằng thơ nói về nơi nây. Trong lời tựa của tác 

phẩm nây do Lý Tư viết năm 1378, có kể về cuộc 
đời và chuyến đi của một tu sĩ Ấn Độ tên là 

Dhyanabhadra. Chuyện kể nầy cho chúng ta biết 

rằng tu sĩ ấy là con trai của một ông vua ở Ma 

Kiệt Đà và một bà hoàng ở Kanchi, vị tu sĩ ấy đã 

được nghe một nhà thuyết pháp Phật giáo nói về 

bộ kinh Karanda-vyuhasutra. Như vậy, mãi cho 
đến thế kỷ thứ 14, nơi nầy mới được biết đến là 
một trung tâm Phật giáo. 

Kancho (jap): 

l) Tile of the monk who superintends in a 
Buddhist monastery or temple. Among the 
Rinzais he 1s elected, but must be a Zen 
master—Chức vụ của một vị giám sư trong 
thiển viện hay tự viện. Trong Thiển Lâm Tế, 
vị này được để cử, nhưng phải là một vị thầy 
về Thiền. 

2) Sư Khoan Triêu (916-998)—One who built 
Henjoj—VỊ khai sáng chùa Biến Chiếu 
(Nhật Bản). 

Kancipura (skt): Kiến Chí Bộ La—Kiến Chí 

Thành—-Capltal of Dravida, the modern 

Conjevaram, about 48 miles southwest of 

Madras—Kïnh đô của Dravida, bây giờ là 

Conjevaram, khoảng chừng 48 dậm về phía tây 

nam Madras. 

Kancuka (p): A jacket—Áo choàng. 

Kandat (skÐ: Hôn Mặc Đa—The capital of 

Tamasthii, perhaps the modern Kunduz, but 

according to Eitel in The Dictionary of Chinese- 

English Buddhist Terms, “Kundoot is about 40 

miles north of Jshtrakh—Thủ đô của Tamasthiti, 

có lẽ là Kunduz, nhưng theo Eitel trong Trung 

Anh Phật Học Từ Điển thì Kundoot lại cách 

Jshtrakh 40 dậm về phía bắc. 

Kangen (jap): Sư Quán Hiền (853-925), Phật 

giáo Nhật Bản. 





2377 


Kangobuji (jap): Chùa Kim Cang Phong (Nhật 
Bản). 

Kan-Haryo (jap): Chien-Paling—Sư Giám Ba 
Lăng (Nhật Bản). 

Kanheri (skt): Name of a Buddhist place in west 
India. According to Prof. Bapat In the Twenty- 
FIive Hundred Years of Buddhism, there are more 
than one hundred caves at Kanheri which was also 
a laree monastic establishment. From a number of 
I1nscriptions found here, dating the second century 
A.D. to modern times, a more or less connected 
history of the place can be reconstructed. The 
beginning of the caves can be atfributed to the 
reign of Gautamiputra Satakarni about 180 A.D. 
Many excavations and sculptures were added 
from time to time. The Introduction of the Buddha 
Image ĩn the establishment 1s shown by a fourth 
cenfury Inscription recording the dedication of a 
Buddha Iimage by a certain Buddhaghosa. The 
silahar rulers of Puri, who were feudatories of the 
Rastrakuta sovereiIgn, took a special Iinterest 1n the 
Buddhist establishment at Kanheri and made 
liberal donation to 1t as recorded their copper- 
plate grants dated 765, 775, 799. Inscriptons of 
913, 921, and 931 further show that the Buddhist 
monks still continued to occupy the caves. A 
modern Inscription of a Buddhist pilgrim of the 
NÑichiren sect engraved 
number 66 testifles to the continued Importance of 
the caves even in modern tines—ĐJ1a danh Phật 
giáo ở vùng tây Ấn Độ. Theo Giáo Sư Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
Kanheri có trên một trăm hang động, vốn cũng là 
khu tu viện lớn. Qua một số bản chữ khắc tìm 
thấy ở đây có niên đại từ thế kỷ thứ hai cho đến 
thời đại ngày nay, người ta có thể dựng lại lịch sử 
nơi nầy khá đầy đủ. Thời gian bắt đầu xây dựng 
các hang nầy có thể là vào triều đại Gautamiputra 
Satakarmi khoảng năm 180. Thỉnh thoảng lại có 
thêm những công trình đào sâu và điêu khắc. 
Việc đưa tượng Phật vào khu vực nầy được biết 
đến qua một bản khắc chữ thuộc thế kỷ thứ tư, ghi 
lại việc một người tên Buddhaghosa cúng tặng 
một tượng Phật. Các vua Sihalar ở Puri, vốn là 
những chư hầu của của các vương quốc 
Rastrakuta, có mối quan tâm đặc biệt đối với khu 
tu viện ở Kanheri nên đã cúng dường rộng rãi như 
được ghi chép trong các phiến đồng thuộc những 


on the walls of cave 


năm 843, 853 và 877. Các chữ khắc của những 
năm 991, 999 và 1004 còn cho biết rằng các tu sĩ 
Phật giáo trong thời gian nầy vẫn còn ở tại các 
hang. Một bản khắc chữ mới đây bằng tiếng Nhật 
của một khách hành hương Phật tử thuộc phái 
Nhật Liên tông (Nichiren sect) trên vách hang số 
66, khẳng định tầm quan trọng của các hang này 
ngay cả trong thời đại hiện nay. 

Kan-in (jap): Giám Viện —One of the six main 
officers of a big temple in Japanese Buddhism. A 
warden monk In a monastery. The warden or 
superintendent of a monasftery, especially the one 
who controls Its material affalrs—Sư tri sự hay vị 
sư trông coi mọi việc trong tự viện. Một trong sáu 
vị sư đứng đầu trong một tự viện (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Kanishka (first-second century A.D.): Ca Nị Sắc 
Ca—The thrd king of the Kusana dynasty of 
Yueh-Chïh, of Tukhara and the Indo- 
Scythians, ruler of Gandhara in northern PunJab, 
who conquered northern India and as far as Batria 
from Kabul, Sindh, North West India, Kashmir, 
and part of Madhyadesa. He became a patron of 
Buddhism, the greatest after Asoka and Milinda. 
The story of Kanishka”s conversion to Buddhism 
followed the same way as that of Ashoka. lt 1s 
said that Yueh-Chi monarch 1n his early life had 
no respect for the Buddhist religion. He did not 
believe in Karma, and treated Buddhism with 
crushing contempt. It was his remorse at the 
bloodshed durinng his conquests of Kashgar, 
'Yarkand, and Khotan that drew him to the quietist 
teachings of Buddhism which he propagated later 
wiíh such zeal, particularly the Sarvastvada 
school. He also reportedly convened the “Council 
of Gandhara” around 70 or 100 B.C. It was during 
Kanishka°s reign and largely through his efforts 
that Buddhism was successfully ¡introduced Into 
Central and Eastern Asia. There was ceaseless 
missionary activiy throuphout his vast empire 
which extended from Madhyadesa In India to 
Central Asia. According to Keih ¡in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms 
composed by Professor Soothill, his date probably 
at the close of the first century. At around 125-165 
A.D., he convoked the fourth synod in Kashmir 
(see Kết Tập Kinh Điển HI), of 500 leading 
monks under the presidency of Vasumitra. 


1©. 


2378 


However, according to Prof. Bapat in Twenty- 
Five Hundred Years Of Buddhism, Kanishka”s 
reign (78-I0I A.D.) also marked an important 
turnng point in the history of Buddhism and 
Buddhist literature. 
Mahayana Buddhism and the magnificent literary 
activity started by Parsva, Asvaghosa, Vasumitra, 
and others. It was In this age that Pali gave place 
to Sanskri. In the field of art, the celebrated 
Gandhara sculptures developed and figures of the 
Buddha and Bodhisattvas began to appear. The 
King”s greatest confribution to Buddhism was his 
convention of the Fourth Council. According to 
Hsuan-Tsang ¡in the Records of Western 
Countries, the Council met in Kashmir. The chief 
aimm of the Council was the compilatlon of the 
of Buddhism and the wriing of 
commentales on them according to the 
Sarvastivada school of Buddhism. The Fourth 
Council compiled the commenfaries known as the 
Vibhasa-sastra. On the three Piakas of the 
Buddhist Canon, the Council composed 100,000 
stanzas of the Upadesa-sastras explainng the 
canonical sutras, 100,000 stanzas of the vinaya- 
vibhasa-sastas explaming the Vinaya, and 
100,000 of the Abhidharma. The 
Mahvibhasa, which 1s still preserved In Chinese, 
perhaps represents the commenftaries prepared by 
this Council. When the canon was revised and 
settled; this he ¡1s said to have had engraved on 
brass and placed in a stupa. Besides, king 
Kanishka founded many monasteries and stupas. 
He founded a city named Kanishkapura which has 
been identifled with the modern Kanispur in 
Kashmrr. Kanishka erected a Great Stupa which 
was named after him. To the west of the stupa, he 
built a laree monastery which was known as 
Kanishka Mahavihara. Both these structures were 
erected at Purusapura, now Peshawar. The Great 
Stupa was a magnificent structure, 400 feet high, 
the base being In five stages and 150 feet hiph. 
The Chinese pilgrim Fa-Hsilen, Sung-Yun, and 
Hsuan-Tsang have lavished great praise on the 
architectural beauty of this important relic tower. 
The Kanishka Mahavihara was an old monastery, 
at the time when Hsuan-Tsang visited 1t in the 
seventh century A.D., is upper storeys and many 
terraces were connected by passages and although 


lt witnessed the rise of 


doctrines 


Stanzas 


the buildings were in ruins they could be said to 
be of rare art. There were still in the monastery a 
few Hinayanist monks. 

Kapisa (skt): Ca Tất Thí —Theo Giáo Sư Soothill 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ca Tất Thí là 
tên nước Kanaka có chu vi 4000 dậm, thủ đô cũng 
cùng tên nước, với chu vi 10 dậm. Đây là nơi an 
cư kiết hạ của Đức Phật dưới triều vua Ca Nhị 
Sắc Già (Kaniska)—-According to Professor 
Soothil in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Kapisa was an ancient kingdom, 
south of Hindukush, said to be 4,000 miles around, 
with a capital of the same name l0 miles In 
circumference; formerly a summer resort of 
Kaniska—Vua thứ ba của triểu đại Kusana, nước 
Nguyệt Chi (tộc Nguyệt Thị, tổ tiên xuất phát từ 
Trung Á), cai trị xứ Kiện Đà La, phía bắc Punjab 
bây giờ, ông đã thống trị một vùng rộng lớn mà 
phía tây giáp đến Đại Hạ, vùng lãnh thổ rộng lớn 
từ Kabul, Gandhara, Sindh, Tây bắc Ấn Độ, 
Kashmir và một phần của Madhyadesa về sau đời 
vua A Dục. Ông là một ông vua đầy quyển uy 
thuộc dòng dõi Saka hoặc Turuska. Ông là vị hộ 
pháp lớn của Phật giáo, chỉ sau có vua A Dục và 
Di Lan Đà. Chuyện quy-y theo đạo Phật của Ca 
Ni Sắc Ca cũng diễn ra giống hệt như chuyện vua 
A Dục. Người ta nói rằng thuở thiếu thời, quốc 
vương Nguyệt Chi đã không có sự tôn trọng đối 
với đạo Phật. Ông không tin vào nghiệp báo và 
đối xử với đạo Phật một cách khinh mạn. Rồi 
chính nỗi ân hận trước cảnh giết chóc trong các 
cuộc chinh phục Kashgar, Yarkand và Khotan đã 
khiến ông tìm đến với giáo lý của đạo Phật, và 
sau đó ông đã truyền bá một cách tận tình. Ông 
đã hoàn tất công việc của vua A Dục và giúp cho 
Phật pháp hoằng dương thắng lợi khắp châu Á. 
Hoạt động truyền giáo không ngừng nghỉ xuyên 
qua đế quốc rộng lớn của ông ta từ Madhyadesa ở 
Ấn Độ đến Trung Á. Theo Keith trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, niên đại 
của Ca Ni Sắc Ca có lẽ vào khoảng cuối thế kỷ 
thứ nhất. Vào khoảng từ 125 đến 165 sau Tây 
Lịch, ông đã triệu tập hội đồng kiết tập kinh điển 
lần thứ tư, với 500 vị Tăng dưới sự chủ tọa của 
Thế Hữu đại sư tại vùng Kashmir. Nhưng theo 
Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, thì triều đại Ca Ni Sắc Ca từ 7§ đến 
101 sau Tây Lịch đã đánh dấu một khúc quanh 


2379 


quan trọng trong lịch sử Phật giáo và văn học 
Phật giáo. Triều đại nầy đã chứng kiến sự trổi 
dậy của Phật giáo Đại Thừa và hoạt động văn 
học rực rỡ được khởi đầu từ những danh Tăng như 
Hiếp Tôn Giả, Mã Minh, Thế Hữu và các vị khác. 
Chính trong thời đại nầy, tiếng Pali đã phải 
nhường chỗ cho tiếng Phạn. Trong lãnh vực nghệ 
thuật, trường phái điêu khắc Gandhara nổi tiếng 
đã phát triển và các bức tượng Phật, tượng Bồ Tát 
đã bắt đầu xuất hiện. Việc đóng góp to lớn nhất 
mà vua Ca Ni Sắc Ca đã dành cho Phật giáo là 
việc triệu tập Nghị Hội Kết Tập Kinh Điển lần 
thứ tư tại Kashmir (see Kết Tập Kinh Điển IV). 
Theo Tây Vực Ký Truyện của Huyễn Trang thì 
Nghị Hội đã diễn ra tại Kashmir. Mục đích của 
nghị hội là kết tập các giáo lý của Đức Phật và 
viết luận giải cho giáo lý nầy theo Nhất Thiết 
Hữu Bộ (Sarvastivada school). Nghị Hội lần thứ 
tư đã kết tập được bộ Tỳ Bà Sa Luận. Về Tam 
Tạng của giáo điển, nghị hội đã biên tập được 10 
vạn bài tụng của bộ luận Ưu Ba Đề Xà (upadesa- 
sastra) giải thích kinh tạng, mười vạn bài tụng của 
bộ Tỳ Nại Đa Tỳ Bà Sa (Vinaya-vibhasa-sastra) 
giải thích Luật Tạng, và mười vạn bài tụng của bộ 
A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa giải thích Luận Tạng. Bộ 
Đại Tỳ Bà Sa (Mahavibhasa) hiện còn bản Hoa 
ngữ, có lẽ là tiêu biểu cho các bộ luận đã được 
biên soạn tại Nghị Hội nây. Khi kinh điển đã 
được kiết tập, ông bèn cho khắc vào bản đồng và 
lưu trữ trong tháp. Ngoài ra, vua Ca Ni Sắc Ca 
còn cho xây dựng nhiễu tu viện và bảo tháp. Ông 
đã xây dựng nên một thành phế có tên là 
Kanishkapura, được xác định là thành phố 
Kanispur ngày nay tại Kashmrmr. Riêng tại 
Purusapura, nay là Peshawar, ông đã cho xây 
dựng một đại điện mang tên ông, phía tây của 
điện nây là Đại Tu Viện Ca Ni Sắc Ca. Đại điện 
Ca Ni Sắc Ca là một kiến trúc uy nghi, cao 120 
mét, phần đáy có năm tầng, cao 45 mét. Các vị 
khách hành hương từ Trung Quốc là Pháp Hiển, 
Tống Vân, và Huyền Trang đã không tiếc lời ca 
ngợi vẻ đẹp kiến trúc của ngôi tháp quan trọng 
nầy. Còn Đại Tu Viện Ca Ni Sắc Ca là một tu 
viện cổ, vào thế kỷ thứ bảy khi Huyền Trang đến 
thăm viếng, ngài đã kể lại là trên các tầng của tu 
viện có nhiều sân thượng được nối nhau bởi 
những hành lang, và mặc dù các tòa nhà đã đổ 
nát nhưng có thể nói đây là công trình nghệ thuật 


hiếm có. Trong tu viện ấy, vẫn còn một số Tỳ 
Kheo thuộc phái Tiểu Thừa. 

Kanjizai-Bosatsu (jap): Bodhisattva of Free 
Reflecion-Quán Tự Tại Bổ Tát—See 
Avalokitesvara. 

Kanjo (ap): Lễ quán đẳnh. 

Kanjo (ap): Sư Khoan Như (chùa Nhân Hòa 
Ninnaji, Nhật Bản). 

Kanjoki (jap): Bộ San Định Ký (Nhật Bản). 
Kanjur (tb): Cam Châu Nhữ—One of the two 
divisions of the Tibetan canon, consisting of 160 
books (chuan), each book 1,000 leaves—Một 
trong hai phân bộ của Tạng Kinh Tây Tạng, gồm 
160 quyển, mỗi quyển 1.000 trang. 

Kankhatfi (p): To doubt——To be uncertain—Nghi 
ngờ. 

KankKu (jap): Sư Khoan Không (884-972), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Kanlu Wang: Cam Lộ Vương Như Lai—See 
Seven Tathagaftas. 

Kanna Zen (jap): Name of a book of collection 
of koans in Japan ¡m the twelfth century. The 
number of recognized or accepted koans In Japan 
1s now about seven hunderd—Tên của một bộ sưu 
tập công án tại Nhật Bản vào thế kỷ thứ 12. Hiện 
nay số công án được công nhận ở Nhật khoảng 
chừng 700. 

Kanro  (jap): (skt—Nectar—Sweet 
dew——A spirituous liquor—Cam lộ. 

Kansu (jap): Giám Tự —See Kan-in. 

Kanthaka (skÐ: Kiến Đà Ca—Ngựa Cần trắc— 
NÑame of the horse on which Prince Siddhartha 
rode away from his father`s palace—lTên ngựa 
“kiển trắc” mà Thái tử Tất Đạt Đa đã cỡi ra khỏi 
kinh thành để xuất gia (người ta nói con ngựa nầy 
là hóa thân của Đế Thích). 
Kanthaka-asvaraja  (sk0: 
Kanthaka. 

Kantfo (jap): Vùng Quan Đông (Nhật Bản). 
KantokKu (ap): Being able to control—Quản đắc. 
Kanyakubja (skÐ: Thành Khúc Nữ—Name of a 
TIVer In an anclen( city In the north-western 
provinces of India, situated on the bank of Kali 
NadI, a branch of the Ganga, In the modern 
district of Farrukhabad. According to the Buddhist 
legends, KanyakubJa (Kanau)) 1s said where the 





Amrta 


Km Để—See 


2380 


Buddha descended from Indra's Heavens. The 

ruins of the ancient city are said fO OCCUDV a SIf© 

larger than that of London. According to Fa-Hsien 
in the records of the Buddhist Kingdoms, both 

Mahayana and Hinayana existed here, however, 

Hinayana still retained the majority—Tên của 

một thành phố cổ nằm về những tỉnh phía Tây 

Bắc Ấn Độ, tọa lạc trên bờ sông Kali Nadi, một 

nhánh của sông Hằng, bây giờ là Farrukhabad. 

Theo truyền thuyết Phật giáo, chính tại thành 

Khúc Nữ nước Tăng Già Thi, nơi Phật giáng trần 

từ cung trời Đao Lợi. Phế tích của thành phố nầy 

lớn hơn thành phố Luân Đôn. Theo ngài Pháp 

Hiển trong Tây Vực Ký, cả Đại thừa lẫn Tiểu 

thừa đều tổn tại tại đây, tuy nhiên, Tiểu thừa vẫn 

chiếm đa số—See Eight great spiritual or sacred 

Sfupas. 

Kanyakubja stupa: Kanyakubja (Kanau)), 

where the Buddha descended from Indra”s 

Heavens. This 1s one of the eight Great Spiritual 

or Sacred Stupas of Buddhism—Tháp tại thành 

Khúc Nữ nước Tăng Già Thi, nơi Phật giáng trần 

từ cung trời Đao Lợi. Đây là một trong tám ngôi 

tháp thiêng lớn của Phật giáo—See Eight great 

Spiritual or sacred stupas. 

Kanya-ratna (skt: Bảo Nữ —Precious maidens, 

one of the seven treasures of the CakravartIn— 

Người con gái quý, một trong thất bảo của Tứ 

Thiên Vương. 

Kanzeon-Bosatsu (jap)›: Quán Thế Âm Bồ 

Tát—See Kuan-Yin. 

Kao Feng Yuan Miao Zen Master: Cao 

Phong Nguyên Diệu —Zen Master Kao-Feng- 

Yuan-Miao (1238-1295), also called Kao-Feng 

Miao-Tsu—Kao-Feng-Yuan-MIao, a Chinese Zen 

Master in the thirteenth century. According to Zen 

master D.T. Suzuki in the Essays In Buddhism, 

Book II, Thiển sư Cao Phong Nguyên Diệu, còn 

gọi là Cao Phong Diệu Tổ. Thiền Sư Trung Hoa, 

theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập 

II: 

*.. Kao-Feng was one of the øgreat masfters In the 
end of the the Sung dynasty. When hs first let 
him attend to the Chao-Chous Wu, he 
exerted himself hard on the problem. One day 
his master, Hsueh-Yen, suddenly asked him: 
“Who 1s 1t that carrles for you this lifeless 
corpse of yours?” The poor fellow did not 


know what to make of the question, for the 
master was merciless and It was usually 
folowed by a hard knocking down. Later, In 
the midst of his sleep one nipht, he recalled 
the fact that once when he was under another 
master he was told to find out the ulimate 
sipmficance of the sfatement “All things 
return to one,” and this kept him up the rest of 
that night and throupgh the several days and 
niphts that succeeded. While in this sfate of 
an extreme mental tension he found himself 
one day looking at Fa-Yen's verse on his 
portrait, which partly read: 
“One hundred years, thirty-six thousand 
mOTNS. 
This same old fellow moved on forever.” 
Cao Phong Diệu Tổ là một đại sư cuối đời 
nhà Tống. Khi sư phụ ngài lần đầu trao cho 
ngài công án chữ “Vô” của Triệu Châu để 
tham quán, ngài chuyển hết khí lực bình sanh 
vào để án. Ngày kia, bất thần sư phụ hỏi: “Ai 
mang cho ông cái thân vô tri giác ấy?” Ngài 
khựng, không biết sao mà thưa thốt, mà thầy 
ngài thì khắc nghiệt, thường là hỏi đâu thì 
đánh đó. Sau đó, lúc nửa đêm khi ngài đang 
ngủ, sư sực nhớ trước kia thầy cũ có giao cho 
sư tìm ra diệu nghĩa câu nói 'Muôn vật trở về 
một.` Thế là suốt đêm ấy và mấy đêm sau, 
ngài không sao ngồi yên hay chợp mắt được, 
trong tâm thần căng thẳng cực độ ấy. Ngày 
kia sư bất chợt thấy mình đang đọc bài thơ 
của Ngũ Tổ Pháp Diễn viết trên chân dung 
của Tổ, trong đó có câu: 

Trăm năm, ba vạn sáu ngàn ngày 

Lão hán ấy luôn luôn cử động. 

Thế là những thắc mắc của sư về câu hỏi 

“Ai mang cho ông cái thân vô tri giác 

ấy?” 
This at once made him dissolve his eternal 
doubt as to “Who carying around this lifeless 
body of yours?” He was baptized and became 
an altogether new man. He leaves us in his 
Saying Records: “On olden days when Ï was 
at Shuang-Ching, and before one month was 
over after my return to the Meditation Hall 
there, one niph(t while deep In sleep, l 
sudenly found myself fixing my atfention on 
the question “All things return to the One, but 


238I 


where does this One return?? My attention 
was so rigidly fixed on this that I neglected 
sleeping, forgot to eat, and did not distinguish 
east from west, nor morning from night. 
While spreading the napkin, producing the 
bowls, or attending to my natural wants, 
whether I moved or rested, whether I talked 
or kept(t silent my whole existence wWas 
wrapped up with the question “Where does 
this one return? No other though(ts ever 
disturbed my consciousness; even !f Ï wanted 
to stir up the least bit of thoupht 1rrelevant to 
the central one, I could not do so. It was like 
being screwed up or glued; however, much ] 
tried to shakemyself off, It refused to move. 
Though I was in the midst of a crowd or 
congregation, I felt as If I were all by myself. 
From morning till evening, from evening tiÌl 
mOrning, so transparent, so tranqull, so 
majestcally above all things were my 
feelings! Absolutely pure and not a particle of 
dust! My one thought covered efernty; so 
calm was the outside world, so oblivious of 
the existence of other people I was. Like an 
1diot, like an Iimbecile, six days and nights 
thus elapsed when I entered the Shrine with 
the rest, reciting the Sutras, and happened to 
raise my head and looked at the verse by Fa- 
Yen. This made me all of a sudden awake 
from the spell, and the meaning of “Who 
carries this lifeless corpse of yours?” burst 
upon me, the question once given by my old 
master. I felt as 1f this boundless space Itself 
were broken Into pieces, and the great earth 
were altogether levelled away. I forgot 
myself, I forgot the world, it was like one 
miror reflecting another. I tried several 
koans In my mind and found them so 
transparently clear! Ï was no more deceived 
as to wonderfUIl working of Prajna 
(transcendental wisdom)—Phút chốc được 
giải trừ ngay. Ngài được ấn chứng và trở 
thành một người hoàn toàn mới. Trong bộ 
Cao Phong Ngữ Lục, sư có viết: “Trước kia, 
khi còn ở Trường Khánh, trước khi vào Thiền 
đường một tháng, đêm kia trong giấc ngủ say 
tôi bất chợt thấy tôi để hết tâm trí vào câu 
hồi “Muôn vật trở về một, một trở về gì? Tôi 


chiếu cố đến đề án chuyên nhất đến nỗi quên 
mất ngủ nghỉ ăn uống, không còn phân biệt 
phương hướng ngày đêm øì hết. Khi trải khăn 
bàn, hay sắp chén dĩa, hay đi tiểu tiện, dầu 
động hay tịnh, dầu nói hay im, toàn thể cuộc 
sống của tôi như gói trọn trong nghỉ niệm 
“Cái một trở về gì? không xen lộn mẩy may 
niệm nào khác; vả lại dầu muốn, tôi vẫn 
không thể nghĩ gì lệch ngoài trung tâm điểm 
ấy, dầu chỉ nghĩ thoáng qua thôi. Tưởng 
chừng như tôi bị đóng cứng hoặc chôn chân 
tại chỗ; dầu tôi cố vùng vẫy mấy nó vẫn 
không buông tha; dầu giữa đám đông, giữa 
Tăng chúng, tôi vẫn cảm thấy như hoàn toàn 
chỉ có một mình tôi từ sáng đến tối, từ tối đến 
sáng, tỉnh khiết làm sao, thanh tịnh làm sao, 
tư tưởng của tôi trang nghiêm, lướt trên muôn 
vật. Một niệm thanh khiết làm sao, không 
gợn mảy bụi! Một niệm bao trùm muôn thuở! 
Thế giới bên ngoài vắng lặng làm sao, tôi 
không còn biết có ai khác nữa. Như một kẻ 
ngốc, như một tên ngu đại, trải qua sáu ngày 
sáu đêm như vậy, kế tôi vào chánh điện với 
chư Tăng khác, và khi đang đọc kinh, mắt tôi 
chợt đặt trên câu thơ của Ngũ Tổ Pháp Diễn. 
Thế là đột nhiên tôi thức tỉnh cơn mê, và ý 
nghĩa câu hỏi “Ai mang cho ông cái thân vô 
tri giác Ấy” vụt sáng trong tôi, câu hỏi mà 
thầy tôi trao cho tôi ngày trước. Tôi cảm như 
cả không gian vô biên nầy vỡ tan từng mảnh 
và đại địa sụp đâu mất. Tôi quên tôi, tôi quên 
thế gian; đó như một tấm gương phản chiếu 
một tấm gương, tôi thử tham quán vài công 
án khác, sao mà công án nào cũng sáng rỡ 
đến vậy! Từ nay tôi không còn nghi hoặc 
điệu dụng của trí Bát Nhã nữa.” 

Zen master Kao-Feng-Yuan-MIiao talked 
about the koans as follows: “The koan I 
ordinarlly give to my pupils ¡1s “All things 
return to Ône; where does the One return?' I 
make them search after this. To search after 1t 
means to awaken a great inquiring spirIt for 
the ultimate meaning of the koan. The 
multtudiness of things 1s reducible to the 
One, but where does the One finally return? I 
say to them: “Make this inquiry with all the 
strength that lies 1n your personality, giving 
yourself no time to relax in this effort. In 


2382 


whatever physical position you are, and In 
whatever business you are employed, never 
pass your time idly. Where does the One 
finally return? Try to get a definite ansWer to 
this query. Do not give yourself up to a stafe 
of doing nothing; do not ©Xercise yOUr 
fantastic imagination, but try to bring about a 
State of Identification by pressing your spIrIt 
of  ¡inqury forward, steadily and 
uninterruptedly. You will be then like a 
person who 1s critically 1lI, having no appetite 
for what you eat or drink. Again you will be 
like an idiot, with no knowledge of what 1s 
what. When your searching spirit comes to 
this stage, the time has come for your mental 
flower to burst out.” In fact, we cant Just 
hold up a koan before the mind, we must 
make 1t occupy the very cenfter of attention by 
the sheer strength of an Iinqurring spirit. When 
a koan ¡is culivated with such a spII, 
according to Zen master Ta-HuIi, it 1s like a 
øreat consuming fire which burns up every 
Iinsect of idle speculation that approaches 1t. 
Therefore, It 1s almost a common sense 
saying among Zen masters to declare that, 
“In the mastery of Zen the most Important 
thing 1s to keep up a spirit of inguiry; the 
stronger the spirit the greater will be the 
enliphtenment that follows; there 1s, indeed, 
no enlightenment when there 1s no spirit of 
inquiry: Cao Phong là người chủ trương tu tập 
công án như vầy: “Công án tôi thường đặt 
cho các môn nhân là “vạn pháp qui Nhất, 
Nhất qui hà xứ?' Tôi khuyên họ hãy tham 
cứu câu nây. Tham cứu câu ấy tức là đánh 
thức một mối nghi tình lớn đối với ý nghĩa 
cứu cánh của công án. Vạn pháp thiên sai 
vạn biệt được qui về Một, nhưng rồi Một trở 
về đâu? Tôi bảo họ, hãy đem hết sức mạnh 
bình sinh mà đeo mỗi mối nghỉ tình nây, đừng 
lúc nào xao lãng. Dù đi, đứng, nằm, ngôi, hay 
làm các công việc, đừng để thời giờ luống 
trôi qua. Rồi ra cái Một trở về đâu? Hãy cố 
mà đi tìm một câu trả lời chính xác cho câu 
hỏi nầy. Đừng buông trôi mình trong cái vô 
sự; đừng luyện tập tưởng tượng phiêu du, mà 
hãy cố thực hiện cho được cái trạng thái toàn 
nhất viên mãn bằng cách đẩy nghi tình lướt 


tới, bển bĩ và không hở. Rồi các ngươi sẽ 
thấy mình như một kẻ bịnh ngặt, chẳng còn 
muốn ăn uống øì nữa. Lại như một thằng khờ, 
không hiểu cái gì ra cái gì hết. Khi công phu 
đến đây, giờ là lúc tâm hoa của các ngươi 
bừng nở.” Thật vậy, chúng ta không để khởi 
công án hiện tiền, mà phải đặt nó vào trong 
tâm bằng tất cả sức mạnh của nghi tình. Một 
khi công án được chỉ trì bởi một tinh thần như 
thế, thì theo Thiền Sư Đại Huệ, nó giống như 
một ngọn lửa cháy lớn đốt cháy tất cả những 
con sâu hý luận đang xăm tới. Và cũng chính 
vì vậy mà tất cả các Thiển sư đều đồng ý 
rằng “Trong sự tham Thiển, điểu trọng yếu 
nhất là giữ vững nghi tình; nghi tình càng 
mạnh, ngộ càng lớn. Quả thực chẳng bao giờ 
có ngộ nếu không có nghi. 

Kapila (skt: Ca Tỳ La—Kiếp Tỳ La—Sa Tỳ Ca 

La. 

I1) Brown: Hoàng xích —Mầu vàng đỏ hay nâu. 

2) Author of the Sankhya philosophy: Tác giả 
của bộ Tăng Khư Luận (nói về nghĩa của 25 
đế). 

3) Kiếp Tỳ La Thiên: Deva or demon, called 
Kapila, or Kumbhira, or Kubera—Tên của 
một loại chư thiên hay một loại quỷ—See 
Two devas and the three rs1. 

4) Ca Tỳ La Vệ: See Kapilavastu. 

53) Ca Tỳ La—Name of a leader of the heretic 
sect—Hoàng Xích Sắc Tiên Nhân, tên của 
giáo chủ ngoại đạo phái Số luận—The sage 
Kaplla, or Sankhya Kaplla, founder of the 
classical Samkhya philosophy and the school 
of that name. Ït 1s an attempt to place all 
concep(fs 1n twenfy-five categorles, with 
Purusa at the head and the others In ordered 
progress. I( also teaches “the eternifty and 
multiplicity of souls.” Vasubandhu wrote In 
criticism of the system—Số Luận Ngoại Đạo 
Sư, vị Thánh Kiếp Tỳ La, người sáng lập ra 
Số Luận (Tăng Khư Luận) và trường phái Số 
Luận. Bộ luận cố đặt vạn pháp trong 25 đế. 
Thiên Thân Bồ Tát đã viết Chân Thực Luận 
để phá lại bộ Tăng Khư Luận nầy. 

Kapila-sastra: Phát Luận—The Sastra of the 

non-Buddhist Kapila—Bộ luận của Hoàng Phát 

ngoại đạo (ngoại đạo tóc vàng). 


2383 


Kapilavaddho (1906-1971): British Buddhist 
who worked as a photographer during World War 
II and began studying medifation with Zen master 
U Thitila after the war. He traveled to Thailand 
in 1954, where he received the bhikkhu 
ordination, and after returning to London founded 
the English Sangha Trust. In 1957 he gave back 
his vows, changed his name to Richard Randall, 
and married. In 1967 he again received ordination 
and became the director of Wat Dhammapadipa. 
He gave back his vows again in I97I and 
married—Phật từ người Anh, một nhiếp ảnh gia 
trong thời đệ nhị thế chiến và bắt đầu học thiển 
với Thiển sư U Thittila sau chiến tranh. Năm 
1954 ông du hành sang Thái Lan, tại đây ông thọ 
giới Tỳ Kheo, và sau khi trở về Luân Đôn ông 
sáng lập Quỹ Tăng Già Anh quốc. Năm 1957 ông 
xã giới, đối tên là Richard Randall, và lập gia 
đình. Năm 1967 ông lại lần nữa thọ giói và trở 
thành giám đốc Tu Viện Wat Dhammapadipa. 
Năm 1971 ông lại xả giới và lập gia đình. 

Kapilavastu (sk0: Kapilavatthu (p)—Ca Tỳ La 
Vệ—Kiếp Tỳ La Phạt Thốt Đổ——Kapilavastu was 
one time the capital of Sakya Kingdom where 
dwelt King Suddhodana and his wife Maya, 
in the foothills of the Himalayas. 
However, 1t was destroyed during Sakyamuni”s 
life, according to legend; about 100 miles due 
north of Benares, northwest of present Gorakhpur. 
The capital of the country where Sakyamuni was 
born at Lumbinmi Park on the oufskirts of the city of 
Kaplavastu. Kapilavastu Is the home town of 
Siddhartha Gautama, where spent his childhood 
and youth until his decision to pursue awakening. 
The Indian archeologists Identiied 1t with the 
present-day village of Tilaurakota in the Therai 
region of modern Nepal. However, according to 
Fa-Hsilen ¡n the of the Buddhist 
Kingdoms: “The country of Kapilavastu Is empty 
and deserted, scarcely populated and 1s roads are 
unsafe to travel for fear of white elephants and 
lions. One cannot travel without taken proper 
precaution.” The identification of the legendary 
Kapilavastu, where the Buddha spent 29 years of 
his early life before leaving his palace in quest of 
enliphtenment, has been a matter of controVerSy 
for over hundred years. Tilaura Kot in Nepal and 
Piprahwa 1n India have been the main claimants 


located 


Records 


for the site of anclent Kapilavastu. In 1974, Indian 
øovernmernt claimed that Piprahwa In district Basti 
of Uttar Pradesh 1s the real location of the 
legendary Kapilavastu, following the discovery of 
Iimportant Buddhist relics, seals and Inscriptions 
from the ruins of stupa and monastery there. 
During the excavations at Piprahwa In 1897-1898, 
W.C. Peppe and P.C. Mukherji discovered in the 
maimm stupa at a depth of about eighteen feet 
below the summit, a huge stone coffer. In addition 
to other valuable obJects, the coffer confained five 
caskets, four of soapstone and one of crystal. The 
lid of a smaller soapstone casket confained an 
1nscripion which was read as : “Sukiti-bhatinam 
Sabhaganakinan sa-puta-dalanam Iyam 
nidhane Budhasa bhagavate Sakiyanam”. The 
inscription has been translated ¡into English as 
follows: “This relic shrine of divine Buddha 1s the 
donation of the Sakya Sukiti-brothers associated 
with their sisters, sons and wives.” In 1971, Indian 
archeologIsts fresh 
Piprahwa and discovered the lid of a pot, carrying 
1nscriptional Accordng to KM. 
Srivastava, an Indian archeologist, the sealings 
and the lid of the pot had established beyond 
doubt that Piprahwa 1s the anclent site of 
Kapllavastu, the capital of the Sakyas, and the 
of Buddhas cearly life. However, 
excavatons 1n Tilaura Kot discovered more 
evidence than that of Piprahwa In India. They also 
found the old foundation of anclent Kapilavastu 
Rampart. Nowadays, most scholars believe that 
THaura Kot, about 30 kilometers West of 
Lumbimi, in Nepal was the site of old Kapilavastu 
and Piprahwa, about I5 kilometers, South of 
Lumbimli, in India was the site of new Kapilavastu 
esfablished after the destruction of the old one by 
Vidudabha—Thành Ca tỳ la vệ, kinh đô của dòng 
tộc Thích Ca, nơi trị vì của Vua Tịnh Phạn và 
Hoàng Hậu Ma da, kinh thành này tọa lạc dưới 
chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Tuy nhiên, đất nước 
nầy bị tiêu diệt ngay khi Đức Phật còn tại thế. 
Theo truyền thuyết thì xứ nầy khoảng 100 dậm về 
phía Bắc của thành Ba La Nại, tây bắc của 
Gorakhpur bây giờ. Thành Ca Tỳ La Vệ là kinh 
đô của vương quốc nơi mà Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni đã được hạ sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni, 
thuộc ngoại thành Ca Tỳ La Vệ. Ca Tỳ La Vệ là 


salila- 


started €Xcavations at 


evidence. 


Scene 


2384 


thành phố nơi Đức Phật đã trải qua thời niên thiếu 
cho đến khi Ngài quyết định xuất gia cầu giải 
thoát. Ngày nay Ca Tỳ La Vệ được các nhà khảo 
cổ Ấn Độ xác nhận thuộc làng Tilaurakota trong 
địa hạt xứ Theral, thuộc xứ Nepal. Tuy nhiên, 
theo ngài Pháp Hiển trong Tây Vực Ký: “Xứ này 
trống không hoang tàn, rất ít cư dân. Đường sá 
không an toàn vì có nhiều voi trắng và sư tử. 
người ta không thể du hành nếu không để phòng 
cẩn thận.” Sự xác định về kinh thành Ca Tỳ La 
Vệ, nơi mà Đức phật đã trải qua 29 năm đầu đời 
của Ngài trước khi Ngài xuất gia tìm đạo vẫn còn 
là một vấn đề đang được tranh luận hàng trăm 
năm nay. THaura Kot bên Nepal và Piprahwa bên 
Ấn Độ đều là những nơi mà hai bên Nepal và Ấn 
Độ vẫn cho rằng đó chính là thành Ca Tỳ La Vệ 
cổ xưa. Vào năm 1974, sau khi tìm thấy những di 
tích quan trọng của Phật giáo cũng như những bia 
ký từ những phế tháp và tịnh xá tại đầy, chính 
phủ Ấn Độ cho rằng chính Piprahwa nằm trong 
quận hạt Basti, thuộc bang Uttar Pradesh mới thực 
là vị trí của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Trong các 
cuộc đào xới tại Piprahwa vào những năm 1897- 
1898, W.C. Peppe và P.C. Mukherji khám phá ra 
một ngôi tháp chính dưới độ sâu, tháp cao khoảng 
6 mét (18 bộ Anh), có một cái phòng nhỏ bằng 
đá. Bên cạnh đó có thêm những di vật có giá trị, 
trong cái phòng nhỏ này có năm chiếc hòm, bốn 
cái bằng loại đá mềm và một cái bằng thủy tinh. 
Nấp của chiếc hòm bằng đá nhỏ có chứa bia ký 
đọc được như “Sukiti-bhatnam 
Sabhaganakinan sa-puta-dalanam Iyam salila- 
nidhane Buddhasa bhagavate Sakiyanam.” Được 
phiên dịch: “Tháp thờ xá lợi của Đức Thánh Phật 
được anh chị em cùng với các con trai và vợ của 
Sakya Sukiti dâng cúng. Vào năm 1971, các nhà 
khảo cổ Ấn Độ đã đào xới lại khu vực Piprahwa 
và đã khám phá một chiếc nắp nổi, có mang 
chứng tích bia ký. Theo K.M. Srivastava, một nhà 
khảo cổ người Ân, những dấu ấn bia ký của chiếc 
nắp nồi thiết lập chứng tích không nghi ngờ gì 
được là Piprahwa đích thực là vị trí của kinh thành 
Ca Tỳ La Vệ cổ xưa, kinh đô của dòng tộc Thích 
Ca, nơi mà Đức Phật đã trải qua thời niên thiếu. 
Tuy nhiên, những đào xới ở Tilaura Kot lại khám 
phá ra nhiều chứng tích hơn ở ở Piprahwa bên Ấn 
Độ. Người ta cũng tìm thấy nền tảng của kinh 
thành Ca Tỳ La Vệ cổ tại đây. Ngày nay, hầu hết 


sau: 


các học giả đều tin rằng Tilaura Kot, chừng 30 

cây số về phía Tây của vường Lâm Tỳ Ni bên 

phía Nepal mới đích thực là kinh thành Ca Tỳ La 

Vệ cổ và Piprahwa, khoảng 15 cây số, về phía 

Nam của Lâm Tỳ Ni bên phía Ấn Độ là vị trí của 

thành Ca Tỳ La Vệ mới, được xây dựng sau khi 

kinh thành cũ bị vua Tỳ Lưu Ly tàn phá. 

Kapimala (skt: Ca Tỳ Ma La—A monk of 

Magadha (Patna), around the second century 

A.D., converted by Asvaghosa. 

thirteenth Patriarch and he himself 1s said to have 

converted Nagarjuna—Một vị Tăng ở Ma Kiệt Đà 
bây giờ là Patna, vào khoảng thế kỷ thứ hai sau 

Tây Lịch. Trước ngài theo ngoại đạo, sau được 

ngài Mã Minh khuất Phảo nên xin làm đệ tử Phật. 

Ngài là Tổ thứ 13 ở Ân Độ. Người ta nói ngài 

chính là người đã khuất phục và truyền pháp cho 

ngài Long Thọ—See Twenty eight 

Patriarchs. 

Kapinjala (sk): Ca Ca Bà Ca Tần Đồ La—Ca 

tần xa la—Một loại chim tñĩ—A patridge or 

pheasant. 

Kapinjalaraja (skU: Ca Lăng Tần Già Vương— 

A previous Incarnaton of. Sakyamuni 

pheasant—Tiển thân của Đức Phật là một con 

chim trĩ. 

Kapittha (skt): Kiếp Tỉ Tha—Kiếp Tỳ Tha. 

l) According to Eitel in The DictHonary of 
Chinese-English Buddhist Terms, this 1s a 
Brahman of Vrịji who ill-treated the Budhists 
of his time, was reborn as a fish, and was 
finally converted by Sakyamuni: Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, đây là 
một vị Bà La Môn đối xử tệ với Phật tử, sau 
đó tái sanh làm một loài cá, và cuối cùng 
được Đức Thích Ca chuyển hóa. 

2) Name of an anclent kingdom of Central India, 
on the lIksumat river, near Mathura. 
According to Buddhist legends, the Buddha 
descended here from Trayastrimsa heaven. 
According to Hsuan-Tsang In the Records of 
the Western Lands, there were 4 monasteries 
with more than 1,000 monks of the Sammitiya 
school. Within the wall of one monasfery 
there were triple stairs made of precIous 

symbolizing the 

Tathagata from the Trayastimsa heaven. 

There was also an Asoka stone In the area—— 


He was the 


Indian 


aS a 


stones, the descent of 


2385 


Tăng Khư Thi, tên của một vương quốc cổ 
trong vùng Trung Ấn, nằm bên sông Iksumati, 
gần xứ Ma Thâu La. Theo truyền thuyết Phật 
giáo, Đức Phật từ cung trời Đao Lợi giáng 
trần tại khu vực này. Theo ngài Huyền Trang 
trong Tây Vực Ký, có 4 tự viện với trên 1.000 
Tăng sĩ thuộc trường phái Chính Lượng Bộ 
trú trì tại đây. Bên trong bức tường của một 
tự viện có bậc tam cấp làm bằng thứ đá quí, 
tượng trưng cho sự giáng trần của Đức Như 
Lai từ cung trời Đao Lợi. Trong xứ này cũng 
còn một trụ đá của vua A Dục. 
Kapleau, Philip (1912 - ): American Zen master 
who founded the Zen Center in Rochester, New 
York ¡in 1966, and who ¡is the author of the 
1nfluential book “he Three Pillars of Zen.” From 
1953 to 1966 he trained at various Zen cenfters In 
Japan. His main teachers were Harada Roshi, 
Yasutani Roshi, and Nakagawa Soen Roshi. In 
1956 he experienced awakening (kensho), and In 
1966 was certified by Yasutani Roshi as a teacher. 
He subsequently began teaching Zen in the 
U.S.A. He founded a number of Zen centers In 
North America, and Europe, and regularly visits 
them to lead meditation retreats—Thiển sư người 
Mỹ sáng lập ra Trung Tâm Thiên tại Rochester, 
New York vào năm 1906, ông là tác giả của cuốn 
sách rất có ảnh hưởng về Thiên “Ba Trụ Thiền.” 
Từ năm 1953 đến năm 1966 ông theo học thiển 
với nhiều trung tâm khác nhau ở Nhật Bản. 
Những vị thầy chính của ông là Harada, Yasutani, 
và Nakagawa Soen. Vào năm 1956 ông chứng 
nghiệm giác ngộ và năm 1966 được chứng nhận 
bời thiển sư Yasutani được làm thầy dạy thiền. 
Sau đó ông bắt đâu dạy thiển tại Mỹ. Ông sáng 
lập một số trung tâm Thiển tại vùng Bắc Mỹ và 
Âu Châu, đặc biệt là ông thường xuyên thăm 
viếng và hướng dẫn thiển sinh tại các thiên thất. 
Kapotaka (skt): Ca Bố Đức Ca—Chim bổ câu— 
A dove—Pigeon. 
Kapotaka-samgharama (sk): Ca Bố Đức Ca 
Già Lam—Cáp Viên—A famous monastery said 
to be in Kashmrr, south of Magadha, central India. 
The monastery was of the Sarvastivadah school, 
so called because the Buddha In a previous 
I1ncarnation 1s said to have changed himself into a 
pigeon and to have thrown himself Into the fire in 
order to provide food for a hunter who was 


prevented from catchng game because of 
Buddha”s teaching. When the hunter learned of 
Buddha*s power, he repented and asked the 
Buddha to allow him to join the order. He later 
attained enlightenment—Một tự viện nổi tiếng 
trong vùng Kashmrr, phía nam xứ Ma Kiệt Đà, 
trung Ấn Độ. Chùa Ca Bố Đức Ca (thời nhà 
Đường gọi là chùa chim Bổ Câu). Chùa được 
mang tên nầy là vì trong một thời xa xưa, Đức 
Phật từng thuyết pháp cho đại chúng trong một 
khu rừng. Khi Đức Phật đang thuyết pháp, có 
người thợ săn giăng bẫy bắt chim trong khu rừng, 
nhưng suốt ngày chẳng được con nào. Anh ta bèn 
tới chỗ Phật, nói to rằng: “Hôm nay Như Lai 
thuyết pháp ở đây, làm tôi không bẫy được con 
chim nào, vợ con tôi đến chết đói mất.” Phật bảo 
anh ta hãy đốt lửa lên rồi Ngài sẽ ban cho thực 
phẩm. Khi ấy Đức Phật liền thị hiện làm thân 
chim bồ câu rỗi lao mình vào lửa để làm thực 
phẩm cho người thợ săn và vợ con anh ta. Lần sau 
anh lại đến chỗ Đức Phật đang thuyết pháp, đứng 
nghe Phật giảng và thấy hối hận, từ đó phát tâm 
xuất gia tu hành giác ngộ. 

Kapotana (skQ: Kebudhana (sk)—Kiếp Bố 
Đảm—An ancient kingdom, the modern Kebud, 
north of Samarkand—Vương quốc cổ, bây giờ là 
Kebud, về phía Bắc của Samarkand. 

Kapphina (skt): Kiếp Tân Na—Kiếp Thí Na— 
Kiếp Tỷ Na—Kiếp Tỳ Nô—A disciple of 
Sakyamunl, whose monasic name was 
Mahakappina. He was very good at astronomy 
and constellaions He 1s to be reborn as 
Samantaprabhasa Buddha—Một đệ tử của Phật 
Thích Ca, tên trong Tăng đoàn là Đại Kiếp Tân 
Na. Ngài rất giỏi về tinh tú, sau nây sẽ thành Phật 
danh hiệu Phổ Minh Như Lai. 

Karaka (skt: Ca La Ca—One who does, or 
causes—An agent—Tác Nhân. 

Karakhojo (skt): Cao Xương—The ancient town 
of Kao-Ch?ang, 30 miles east of Turfan In 
Turkestan, formerly an importfant Buddhist centre, 
whence came scriptures and monks to China. The 
Turks in KarakhojJo were first heard of in the 
seventh century in the Orkhon district where they 
840 A.D. when they were 
defeated and driven out by the Kirghiz; one øroup 
went to Kansu, where they remained until about 
1020 A.D.; another group founded a kingdom In 


remained until 


2386 


the Turfan country which survived until Mongol 
times. They had an alphabet which was copIed 
from the Soghdian. Chingis Khan adopted 1t for 
wriing Mongolian. In 1294 A.D. the whole 
Buddhist canon was translated Iinto Uighur—Tên 
một vương quốc cổ ở Tây Vực có cổ thành Cao 
Xương, khoảng 30 dậm về phía đông của Turfan 
thuộc Turkestan, xưa kia là một trung tâm Phật 
giáo quan trọng, từ nơi đó nhiều vị cao Tăng đã 
mang kinh điển đến Trung quốc để hoằng hóa. 
Vào trước thế kỷ thứ bẩy người ta đã nghe nói tại 
đây có dân tộc Turks sinh sống trong khu vực 
Orkhon đến khoảng năm 840 sau Tây Lịch, họ bị 
người Kirghiz đánh đuổi nên chia làm hai nhóm; 
một nhóm đi đến Kansu và sinh tổn đến khoảng 
năm 1020; còn nhóm kia tổn tại đến thời kỳ đế 
quốc Mông Cổ. Họ có mẫu tự lấy từ mẫu tự 
Soghdian mà về sau nầy Thành Cát Tư Hãn đã 
cho dùng như chữ viết chính thức của người Mông 
Cổ. Vào năm 1294 thì toàn bộ giáo điển Phật giáo 
đã được phiên dịch ra chữ Uighur (theo sử liệu 
Trung Hoa, Hán Thư và Tân Cựu Đường Thư, thì 
đây là đất cũ của Hiệu Úy Mậu Kỷ đời Hậu Hán 
và Tiên Bộ Xa Sư đời Hán, nay là vùng phụ cận 
Thổ Lổ Phồn, và Cáp Thích Hòa Trác, đông bắc 
sa mạc Gô Bi, thuộc tỉnh Tân Cương. Thời xưa 
Phật giáo rất thịnh hành ở đây. Những kinh điển 
bằng chữ Phạn và chữ Hán đều được xử dụng. 
Thời Bắc Lương xuất hiện những thầy Pháp 
Thịnh, Pháp Chúng: thời Bắc Ngụy xuất hiện các 
thầy Đàm Lộc và Uy Đức dịch Kinh Hiển Ngu; 
thời Đông Tấn những thầy Trí Nghiêm, Trí Giản 
sang Tây Trúc, trên đường sang Tây Trúc có ghé 
qua vùng nầy tìm lương thực đi đường. Về sau 
ngài Huyền Trang cũng dừng lại đây một tháng, 
được vua Cúc Văn Thái rất kính trọng). 

Karana-hetfu (skt): 

l) Active cause: Năng Tác Nhân—See Active 
cause and Six chief causes In the Theory of 
Causal Relation. 

2) The supreme condiion—Tăng Thượng 
Duyên—Điểu kiện tối cao—The cause, 
condition, or organ of advance to a higher 
staøe, e.ø. the eye Is able to produce sight— 
Các khởi tha pháp mang lại cho sức mạnh 
lớn, thí dụ như nhãn căn có thể nãy sanh ra 
nhãn thức. 


Karanda (skt): Karandaka (skt——Ca Lan Đà. 


1) A bird which flies in flocks and has a pleasant 
note: Một loài chim bay thành đoàn và có 
giọng hót hay. 

2) A squrrel which awakened Bimbisara to 
warn him agaInst a snake: Một loài sóc đã 
đánh thức vua Bình Sa Vương để báo cho 
ngài biết về một con rắn. 

3) The Karanda-Venuvana, a garden belonging 
to an elder called Karanda, used by 
Nirgrantha sect, then presented by King 
Bimbisara to Sakyamuni: Ca Lan Đà-Trúc 
Lâm Tịnh Xá, thuộc một vị trưởng giả tên Ca 
Lan Đà, trước đó nhóm Ni Kiên Tử cư ngụ, 
về sau vua Bình Sa Vương hiến cho Phật 
Thích Ca Mâu Ni (đây là Tăng Viện sớm 
nhất ở Ấn Độ). 

Karavinka (skt: Ca Lăng Tân Già—Ca lân 

đềể—Bird with miraculous song—Loại chim với 

tiếng hót kỳ diệu —See Kalavinka. 

Karle (skt): Name of a Buddhist place in west 

India. The caltya hall at Karle ¡is of the same 

general pattern as that at BhaJa. However, 1t 1s 

one of the most magnificent monumenfts in India. 

In fact, it 1s described, in one of the ancient 

Inscriptions found at the place, as the most 

excellent rock mansion in Jambudvipa. Ït was 

excavated by Bhutapala, a of 

Vaijayanti. Fortunately, 1t is also among the best 

preserved. It has a row of fifteen monolithic 

pHlars on each side with kalasa bases and bell- 
shaped caprtal surmounted by kneeling elephants, 
and horses with men and women riders. Ïts two- 
storeyed fafacade as an enormous sun-window. 

The caitya hall dates from the close of the first 

century B.C.—Địa danh Phật giáo ở vùng tây Ấn 

Độ. Sảnh đường Thánh điện ở Karle có kiểu dáng 

giống như sảnh đường ở Bhaja. Tuy nhiên, đây là 

một đền đài nguy nga tráng lệ nhất ở Ấn Độ. 

Thực vậy, trong một bản chữ khắc cổ tìm thấy tại 

đây, thì điện nầy được mô tả là một lâu đài trong 

hang đá tuyệt hảo nhất ở Diêm Phù Đề. Hang nầy 
do Bhutapala, một thương nhân ở Vaijayanti, cho 
đào. May mắn là điện nây nằm trong số điện còn 
được duy trì tốt nhất. Điện có một hàng trụ đá 
nguyên khối ở mỗi bên, đầu trụ hình vuông, bên 
trên có những hình voi, ngựa quỳ gối và người 
cưỡi nam nữ. Mặt tiền hai tầng có một cửa hứng 
nắng thật lớn. Sảnh đường Thánh điện nầy có 


merchant 


2387 


niên đại vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây 
Lịch. 


Karma (skt) Kamma (p): 


Nghiệp—Actlon— 


Deed. 
@Ó) General definitions on karma—Định nghĩa 


l) 


tổng quát về nghiệp: 
Karma 1s a Sanskrit term which means 
“deed.” It is produced by all the deeds we do. 
Any deed Is Invarlably accompanied by a 
result. All that we are at the present moment 
1s the result of the karma that we have 
produced in the past. For example, the fact 
you are now reading this book 1s the result of 
the causes and conditions that have occurred 
due to the accumulaton of varlous past 
deeds. The phenomenon that the results of 
deeds leaves behind as a residue, as 1t were, 
1s called “recompense.” Karma 1s complex 
and serious. Our deeds, however trifling, 
leave traces physically, mentally, and 
environmentally. The traces left in our minds 
knowledge, habit, 
character. They are 
accumulaton of our 


indlude ˆ memory, 
intelligence, and 

produced by the 
experiences and deeds over a long period of 
time. The traces that our deeds leave on our 
body are seen, for example, when heavy 
eating or drinking leads to sickness. They are 
also seen where a proper amount of exercise 
trains our body and builds up our consfifution. 
These physical traces are also clearly visible 
that anyone can perceive them. Our mental 
afftitudes also leave traces on our body. Most 
obvious are those on our faces. There Is 
something mean or shady in the face of a 
person low-minded,  however, 
handsome he may be. A man who 1s usually 
angry has a grim look. A person who 1s 
tender-hearted, knowledgeable, and endowed 
with virue and ¡nfiuence seem somehow 
happy-looking, clear-headed, and dignified, 
even If his features themselves are not 
partcularly striking. It( 1s also generally 
known that a person”s work causes changes In 
his looks. Part of the traces of our deeds that 


who 1s 


are left on our minds remains on the surface 
minds; this 
knowledge, habit, intelligence and character. 


Of Our includes  memory, 


2) 


Another portion of the traces remains In the 
subconscIous, ¡in the hidden depths of our 
minds. Moreover, all the influences of the 
world by whíich we have been 
unconsciously affected, which ¡include the 
experiences that we have had before our 
birth, indeed, since the beginning of mankind, 
are sunk 1m the subconscious mind. Karma 
includes all this. Though it was simply 
defined as deeds, In reality karma implies the 
accumulaton of all our experiences and 
deeds since the birth of mankind, and since 


Oufer 


even before that time. 
All good and evil actions taken while living. 
Acton and approprilate result of action. 
Karma 1s not limited by time or space—An 
individual 1s coming into physical life with a 
karma (character and environment resulting 
from his action in the past). Briefly, “karma” 
means “deed.” It is produced by all deeds we 
do. Any deed 1s Iinvariably accompanied by a 
result. All that we are at the present moment 
1s the result of the karma that we have 
produced In the past. Karma 1s complex and 
serlous. Our deeds, however triffling, leave 
traces physically, mentally, 
environmentally. The traces left in our minds 
knowledge, habit, 
character. They are 
accumulaton of our 


and 
include  memory, 
Iintelligence, and 

produced by the 
experiences and deeds over a long period of 
time. The traces that our deeds leave on our 
body can be seen easily, but only part of 
traces In our minds remain on the surface of 
our mind, the rest of them are hidden depths 
of our minds, or sunk in the subconscious 
mind. This is the complexIfy and serIousness 
of the Karma——Những hành động thiện ác tạo 
nên trong lúc còn sống. Nghiệp không bị giới 
hạn bởi không gian và thời gian. Một cá nhân 
đến với cõi đời bằng kết quả những nghiệp 
đời trước. Nói một cách vắn tắt, nghiệp là 
“hành vi.” Tất cả mọi hành vi chúng ta làm 
đều tạo thành nghiệp. Bất cứ hành vi nào bao 
giờ cũng có một kết quả theo sau. Tất cả 
những gì của chúng ta vào lúc này đều là kết 
quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong 
quá khứ. Nghiệp phức tạp và nghiêm trọng. 


3) 


2388 


Các hành vi của chúng ta, dù nhỏ thế mấy, 
cũng để lại dấu vết về vật chất, tâm lý và 
hoàn cảnh. Những dấu vết để lại trong ta bao 
gồm ký ức, tri thức, thói quen, trí tuệ và tính 
chất. Những dấu vế này được tạo nên bởi sự 
chất chứa kinh nghiệm và hành vi trong suốt 
một thời gian dài. Những dấu vết mà các 
hành vi của chúng ta để lại trên thân thể của 
chúng ta thì còn thấy được, chứ chỉ có một 
phần những dấu vết trong tâm còn nằm trên 
bể mặt của tâm, còn đa phần còn lại đều 
được giấu kín trong tâm hay chìm sâu trong 
tiêm thức. Đây chính là sự phức tạp và 
nghiêm trọng của nghiệp. 

Karma means “Action, good or bad,” 
1ncluding attachments, aversions, defilements, 
anger, Jealousy, etc. 
(formed) by that beings conceptions 
(samskara). This potential directs 
behavior and steers the motives for all 
present and future deeds. In Buddhism, karma 
arises from three factors: body, speech and 
mind. Buddhist ethical theory 1s primarlly 


with volitonal actions, that ¡s, those actions 


Karma 1s created 


One 


that result from deliberate choice for such 
actions set in motlon a series of events that 
inevitably produce concordant results. These 
results may be either pleasant or unpleasant, 
depending on the original votion. In some 
cases the resulfs of acfions are experlenced 
Iimmediately, and in others they are only 
manifested at a later time. Some karmic 
results do not accrue (dồn lại) until a future 
life—Từ Bắc Phạn chỉ “hành động, tốt hay 
xấu,” bao gồm luyến ái, thù nghịch, uế trược, 
sân hận, ganh ghét, etc. Nghiệp được thành 
lập từ những quan niệm của một chúng sanh. 
Chính tiềm năng ấy hướng dẫn mọi ứng xử và 
lái hành vi cũng như tư tưởng cho đời nầy và 
những đời trước. Theo Phật giáo, nghiệp khởi 
lên từ ba yếu tố: thân, khẩu và ý. Quan tâm 
hàng đầu của giáo thuyết đạo đức Phật giáo 
là những hành động do sự đắn đo suy nghĩ lựa 
chọn vì những hành động như vậy tất đưa 
đến những hậu quả tương ứng không tránh 
khỏi. Hậu quả có thể là vui hay không vui, 
tùy theo hành động nguyên thủy. Trong vài 
trường hợp kết quả đi liền theo hành động, và 


qI) 


những trường hợp khác hậu quả hiện đến một 
thời gian sau. Vài nghiệp quả chỉ hiển hiện ở 
kiếp lai sanh mà thôi. 

The theory of karma in Buddhism—Thuyết 
nghiệp báo trong đạo Phật: According to 
Buddhism, man ¡1s the creator of his own life 
and his own destiny. All the good and bad that 
comes our way in life 1s the result of our own 
actions reacing upon us. Our joys and 
SOrrows are the effects of which our actions, 
both in the distant and the immediate past, are 
the causes. And what we do In the present 
will determine what we become In the future. 
Since man 1s the creator of his own life, to 
enjoy a happy and peaceful life he must be a 
good creator, that 1s, he must create øood 
karma. Good karma comes ultimately from a 
good mind, from a pure and calm mind. The 
law of karma binds together the past, present, 
and future lives of an Individual through the 
course of his transmigration. To understand 
how such a connection 1s possible between 
the experiences and actions of an Individual 
1n successIve lives, we must take a brief look 
at the Buddhist analysis of conscIousness. 
According to the Buddhist philosophy of 
conscIousness, the Vijnanavada school, there 
are eipht kinds of consciousness. The first 
five are the eye, ear, nose, tongue and body 
consciousnesses. These make possible the 
awareness of the five kinds of external sense 
data through the five sense-organs. The sixth 
COPnSCIOuSness 1S the 1ntellectual 
conscIousness, the faculty of judyment which 
discerns, compares, and distnguishes the 
sensedata and ideas The seventh 
consciousness, called the manas, 1s the ego- 
CcOnsciousness, the of 
oneself as an ego and the clnging to 
discrimination between oneself and others. 


Inward  awareness 


Even when the first six kinds of consciousness 
are not functioning, for example, in deep 
sleep, 
present, and 1f threatened, this consciousness, 
throuph the impulse of self-protection, will 
cause us to awaken. The eighth conscIousness 
1s called Alaya-vijinana, the 
consciousness. Because this conscIousness 1s 


the seventh consciousness Is  still 


storehouse- 


2389 


so deep, 1t Is very difficult to understand. The 
alaya-viJnana 1s a repository which stores all 
the Impressions of our deeds and experiences. 
Everything we see, hear, smell, taste, touch, 
and do deposits, so to speak, a seed 1s a 
nucleus of karmic energy. Since the alaya 
hoards all the seeds of our past actions, 1t 1s 
the architect of our destiny. Our life and 
character reflec( the seeds In our sfore- 
consciousness. lf we deposit bad seeds, I.e., 
perform more evil actlons, we will become 
bad persons. Since Buddhism places ultimate 
responsibility for our life in our own hands, If 
we want our hands to mold our life In a better 
way, we must launch our minds in a better 
direction, for it is the mind which controls the 
hands which mold our le. However, 
sometimes we know someone who 1s 
virtuous, gentle, kind, loving and wise, and 
yet his liíe ¡is filled with troubles from 
morning to nipht. Why 1s this? What happens 
to our theory that good acts lead to happiness 
and bad actfs to suffering? To understand this, 
we must realize that the fruits of karma do not 
necessarlly mature in the same lifetime In 
which the karma 1s originally accumulated. 
Karma may bring about Ifs consequences In 
the next lie or In succeeding lives. lÝ a 
person was good in a previous life, he may 
enjoy happiness and prosperity In this life 
even though his conduct now 1s bad. And a 
person who is very virtuous now may stil 
meet a lot of trouble because of bad karma 
from a past life. It is like planting different 
kinds of seeds; some wIll come to flower very 
fast, others will take a long time, maybe 
years. The law of cause and effect does not 
come about at different times, In different 
forms and at different locations. While some 
of our experlences are due to karma In the 
present life, others may be due to karma from 
previous lives. In the present life, we receIve 
the results of our actions done In past lives as 
well as in the present. And what we reap In 
the future will be the result of what we do In 
the present. The doctrine of karma Is not 
merely a doctrine of cause and effect, but of 
action and reaction. The doctrine holds that 


every action willfully performed by an agent, 
be 1t of thought, word, or deed, tends to react 
upon that agent. The law of karma Is a natural 
law, and Ifs operation cannot be suspended by 
any power of a deity. Qur action brings about 
ther natural results. Recognizing this, 
Buddhists do not pray to a god for mercy but 
rather regulate the1r actions to bring them 1nto 
harmony with the universal law. If they do 
evil, they try to discover their mistakes and 
rectify their ways; and !f they do good, they 
try to maintan and develop that good. 
Buddhists should not worry about the past, but 
rather be concerned about what we are doing 
in the present. Instead of running around 
seeking salvation, we should try to sow øood 
seeds In the present and leave the results to 
the law of karma. The theory of karma In 
Buddhism makes man and no one else the 
architect of his own destiny. From momernt to 
moment we are producing and creating our 
own destiny through our thought, our speech 
and our deeds. Thus the anclent said: “Sow a 
thought and reap an act; sow an act and reap 
a habit; sow a habit and reap a characfer; sow 
a character and reap a destiny.”—Theo đạo 
Phật, con người là kẻ sáng tạo của cuộc đời 
và vận mạng của chính mình. Mọi việc tốt và 
xấu mà chúng ta gặp phải trên đời đều là hậu 
quả của những hành động của chính chúng ta 
phản tác dụng trở lại chính chúng ta. Những 
điều vui buồn của chúng ta cũng là kết quả 
của những hành động của chính mình, trong 
quá khứ xa cũng như gần, là nguyên nhân. 
Và điều chúng ta làm trong hiện tại sẽ ấn 
định điều mà chúng ta sẽ trở nên trong tương 
lai. Cũng vì con người là kẻ sáng tạo cuộc đời 
mình, nên muốn hưởng một đời sống hạnh 
phúc và an bình, người ấy phải là một kẻ 
sáng tạo tốt, nghĩa là phải tạo nghiệp tốt. 
Nghiệp tốt cuối cùng phải đến từ một cái tâm 
tốt, một cái tâm an tịnh. Luật nghiệp báo liên 
kết các đời trong quá khứ, hiện tại và tương 
lai của một cá nhân xuyên qua tiến trình luân 
hồi của người ấy. Để có thể hiểu được tại sao 
có được sự liên kết giữa những kinh nghiệm 
và hành động của một cá nhân trong các cuộc 
đời nối tiếp, chúng ta cần nhìn lướt qua về sự 


2390 


phân tích của đạo Phật về “thức”. Theo triết 
học Phật giáo về “thức”, trường phái Duy 
Thức Học, có tám thức. Có năm thức về giác 
quan: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân thức. Những 
thức này gây nên sự xuất hiện của năm trần 
từ năm căn. Thức thứ sáu là ý thức, với khả 
năng phán đoán nhờ phân tích, so sánh và 
phân biệt các trần và quan niệm. Thức thứ 
bảy gọi là mạt na thức, tức là ngã thức, tự 
biết mình vốn là ngã riêng biệt giữa mình và 
những người khác. Ngay cả những lúc mà sáu 
thức đầu không hoạt động, tỷ dụ như lúc đang 
ngủ say, thì thức thứ bảy vẫn đang hiện diện, 
và nếu bị đe dọa, thì thức này, vì sự thúc đẩy 
tự bảo vệ, sẽ đánh thức chúng ta dậy. Thức 
thứ tám được gọi là a lại da thức, hay tàng 
thức. Vì thức này rất sâu kín, nên rất khó cho 
chúng ta hiểu được nó. A lại da là một cái 
kho chứa tất cả những dấu tích hành động và 
kinh nghiệm của chúng ta. Tất cả những gì 
chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ mó, hoặc 
làm đều được giữ như những chủng tử vào cái 
kho tàng thức này. Chủng tử là nhân của 
năng lực nghiệp báo. Vì a lại da thâu góp tất 
cả những chủng tử của hành động chúng ta đã 
làm, nó chính là kẻ xây dựng vận mạng của 
chúng ta. Cuộc đời và cá tánh của chúng ta 
phản ảnh những chủng tử ở trong kho tàng 
thức của mình. Nếu chúng ta gửi vào đó 
những chủng tử xấu, nghĩa là nhân của những 
việc ác, chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu. Do bởi 
đạo Phật đặt trách nhiệm tối thượng về cuộc 
đời của chúng ta ở trong tay chúng ta, nên 
nếu chúng ta muốn nhào nặn cho cuộc đời 
mình tốt đẹp hơn chúng ta phải hướng tâm trí 
của mình về một hướng tốt đẹp hơn, vì chính 
tâm trí điều khiển bàn tay nhào nặn cuộc đời 
của chúng ta. Tuy nhiên, có lúc chúng ta thấy 
một người rất đạo đức, tử tế, hiển hậu, dễ 
thương và khôn ngoan, thế mà cuộc đời người 
ấy lại đầy những trở ngại từ sáng đến tối. Tại 
sao lại như vậy? Còn cái lý thuyết về hành 
động tốt đem lại hạnh phúc và hành động xấu 
đem lại khổ đau thì sao? Muốn hiểu điều 
này, chúng ta phải nhận thức rằng nghiệp quả 
không nhất thiết phải trổ ra trong cùng hiện 
đời mà nghiệp nhân được tạo. Có khi nghiệp 
đem lại hậu quả chỉ trong đời sau hoặc những 


đời kế tiếp. Nếu một người từng hành xử tốt 
trong đời trước, người ấy có thể được hưởng 
hạnh phúc và sung túc trong đời này mặc dù 
sự hành xử của người ấy bây giờ có xấu xa đi 
chăng nữa. Và có người bây giờ rất đức hạnh 
nhưng có thể vẫn gặp phải nhiều trở ngại vì 
nghiệp xấu từ đời trước đó. Cũng giống như 
gieo nhiều thứ hạt khác nhau, có loại trổ 
bông rất sớm, có loại lâu hơn, có khi cả năm. 
Luật nhân quả không sai chạy, nhưng kết quả 
đến từng lúc có khác nhau, dưới hình thức 
khác nhau, và ở nơi chốn khác nhau. Tuy có 
một số kinh nghiệm của chúng ta là do 
nghiệp tạo ra trong đời này, số khác lại do 
nghiệp tạo ra từ những đời trước. Ở đời này, 
chúng ta chịu hậu quả những hành động 
chúng ta đã làm từ những đời trước cũng như 
ngay trong đời này. Và những gì chúng ta gặt 
trong tương lai là kết quả việc chúng ta đang 
làm ngày hôm nay. Giáo lý về nghiệp không 
chỉ là giáo lý về nhân quả, mà là hành động 
và phản hành động. Giáo lý này tin rằng bất 
cứ một hành động nào cố ý thực hiện, từ một 
tác nhân, dù là ý nghĩ, lời nói hay việc làm, 
đều có phản động trở lại trên chính tác nhân 
ấy. Luật nghiệp báo là một luật tự nhiên, và 
không một quyền lực thần linh nào có thể 
làm ngưng lại sự thi hành nó được. Hành 
động của chúng ta đưa đến những kết quả tất 
nhiên. Nhận ra điều này, người Phật tử không 
cần cầu khẩn một ông thần nào tha thứ, mà 
đúng ra điều chỉnh hành động của họ hầu đưa 
chúng đến chỗ hài hòa với luật chung của vũ 
trụ. Nếu họ làm ác, họ cố tìm ra lỗi lầm rồi 
chỉnh đốn lại hành vi; còn nếu họ làm lành, 
họ cố duy trì và phát triển hạnh lành ấy. 
Người Phật tử không nên quá lo âu về quá 
khứ, mà ngược lại nên lo cho việc làm trong 
hiện tại. Thay vì chạy ngược chạy xuôi tìm sự 
cứu rỗi, chúng ta nên cố gắng gieo chủng tử 
tốt trong hiện đời, rồi đợi cho kết quả đến tùy 
theo luật nghiệp báo. Thuyết nghiệp báo 
trong đạo Phật cho con người chứ không ai 
khác, con người là kẻ tạo dựng nên vận mạng 
của chính mình. Từng giờ từng phút, chúng ta 
làm và dựng nên vận mệnh của chính chúng 
ta qua ý nghĩ, lời nói và việc làm. Chính vì 
thế mà cổ đức có day: “Gieo ý nghĩ, tại hành 


2391 


động; gieo hành động, tạo tính hạnh; gieo 
tính hạnh, tạo cá tánh; gieo cá tánh, tạo vận 
mạng.” 


(IDMain characteristics of karma—Những đặc 


Ù 


điểm chính của Nghiệp: There are four 
pũncipal characteristics of karma—Có bốn 
đặc điểm của nghiệp. 

The karma that we have now 1s very deep- 
rooted and complex, and includes the former 
karma that human beings have accumulated 
since their beginning. We also possess the 
“former karma” that we have produced 
Ourselves in previous existences and to some 
extent the “former karma” that our ancesfors 
have produced (for those who were born In 
the famly, from generaton to 
generation, or In the same country, would 
bear the same kinds of karma to some 
extenf). And of course we possess the 
“present karma” that we have produced 
ourselves In this life. Is 1t possible for an 
ordinary person to become free from these 
karmas and enter the menfal state of perfect 
freedom, escape from the world of ¡llusion, 
by means of his own wisdom? This 1s clearly 
out of the question. What then, 1f anything, 
can we do about 1f? All that one has 
experienced, thought and felt In the past 
remains in the depths of one”s subconscious 
mind. Psychologists recognize that the 
subconscilous mind not only exerfs a great 
influence on man”s character and his mental 


same 


functons but even causes various disorders. 
because 1t Is normally beyond our reach, we 
cannot control the subconscious mind by mere 
reflection and meditaton—Nghiệp mà chúng 
ta đang có có căn gốc rất sâu dày và phức tạp 
vô cùng. Nó bao gồm nghiệp cũ mà con 
người đã tích tập từ lúc khởi thủy. Chúng ta 
cũng sở hữu nghiệp cũ mà chính chúng ta đã 
tạo ra trong các đời trước và ở một mức độ 
nào đó, chúng ta mang nghiệp mà tổ tiên 
chúng ta đã tạo (với những ai cùng sanh ra 
trong một dòng họ hay cùng một quốc gia 
đều có những cộng nghiệp ở một mức độ nào 
đó). Và dĩ nhiên chúng ta mang “hiện 
nghiệp” do chính chúng ta tạo ra trong đời 
này. Phải chăng một người bình thường có 


2) 


3) 


4) 


thể thoát khỏi nghiệp và nhập vào trạng thái 
tâm thức của sự giải thoát hoàn toàn (hay 
thoát khỏi thế giới ảo tưởng) nhờ vào trí tuệ 
của chính người ấy? Điều này rõ ràng chứ 
không có gì để nghi ngờ. Nếu như vậy thì 
chúng ta làm sao để được như vậy? (see 
Thiển Định and Meditation). Tất cả những gì 
mà người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm 
nhận trong quá khứ vẫn tổn tại trong chiều 
sâu của tiềm thức. Các nhà tâm lý học công 
nhận rằng tiềm thức không chỉ gây một ảnh 
hưởng lớn vào tính chất và chức năng tâm lý 
của con người, mà còn tạo ra nhiều rối loạn 
khác nhau. Vì nó thường ở bên ngoài tầm của 
chúng ta nên chúng ta không thể kiểm soát 
tiểm thức chỉ bằng cách tư duy và thiển định 
suông được. 

Karma is definie—Nghiệp xác định: When 
we plant a black-pepper seed, black-pepper 
plant grows and we will reap black-pepper, 
oranges. Similarly, 
positively, happiness follows, not suffering. 
When we act destructively, misery comes, not 
happiness—Khi chúng ta gieo hạt tiêu thì cây 
tiêu sẽ mọc lên và chúng ta sẽ có những hạt 
tiêu, chớ không phải là những trái cam. 
Tương tự, khi chúng ta hành động thiện lành 
thì hạnh phúc phát sanh chớ không phải khổ 
đau. Khi chúng ta hành động bạo ác thì khổ 
đau đến chớ không phải là hạnh phúc. 

Karma is expandable—Nghiệp mở rộng: Just 
as small seed can grow into a huge tree with 
much fruit, small actions can bring large 
result. Therefore, we should try to avoid even 
small negative actions and to create small 
negative ones—Một cái hạt mầm nhỏcó thể 
phát triển thành một cây to nhiều quả, cũng y 
như vậy một hành động nhỏ có thể gây ra 
những kết quả quả to lớn. Vì vậy, chúng ta 
nên cố gắng tránh những hành động đen tối 
dù nhỏ, và cố gắng làm những hành động 
trong sáng dù nhỏ. 

Without a cause, there wont be any result— 
Không có nhân sẽ không có quả: If the cause 
1sn”t created, the result does not occur. lf no 
seed 1s planted, nothing ørows. The person 
who hasnt created the cause to be killed, 


not when we act 


won;t be even 1f he or she ¡1s in a car crash. 


5) 


2392 


According to the Buddha, man makes his own 
destiny. He should not blame anyone for his 
troubles since he alone 1s responsible for his 
own life, for either better or worse. YOur 
difficulties and troubles are actually self- 
caused. They arise from actions rooted In 
greed, hatred and delusion. In fact, suffering 
1s the price you pay for craving for existence 
and sensual pleasures. The price which comes 
as physical pain and mental agony 1s a heavy 
one tfo pay. It is like paying monthly payment 
for the brand new Chevrolet Corvette you 
own. The payment ¡is the physical pain and 
mental agony you undergo, while the 
Corveffe 1s your physical body through which 
you experience the worldly pleasures of the 
senses. You have to pay the prlce for the 
enjoyment: nothing 1s really free of charge 
unfortunately—Nếu không tạo nhân thì 
không bao giờ có quả. Nếu không gieo hạt thì 
không có cây. Một người đã không gây tạo 
nhân để có quả bị giết thì người ấy sẽ không 
chết ngay trong tai nạn xe hơi. Đức Phật day: 
bạn là kẻ tạo nên số phận của chính bạn. Bạn 
không nên chỉ trích bất cứ ai trước những khó 
khăn của mình, khi mà chỉ có mình chịu trách 
nhiệm về cuộc đời của mình, tốt hơn hay tệ 
hơn, đều do mình mà ra cả. Những khó khăn 
và khổ não của bạn thực ra là do chính bạn 
gây ra. Chúng phát sinh do các hành động bắt 
nguồn từ tham, sân, si. Thực vậy, sự khổ đau 
là cái giá bạn phải trả cho lòng tham đắm 
cuộc sống hiện hữu và những thú vui nhục 
dục. Cái giá quá đắc mà bạn phải trả là sự 
khổ đau thể xác và lo âu về tinh thần. Tương 
tự như bạn trả tiền hằng tháng cho chiếc xe 
Chevrolet Corvette mới tinh để được sở hữu 
nó. Tiền trả hằng tháng là sự đau khổ về thân 
và tâm mà bạn phải chịu đựng, trong khi đó 
cái xe mới tinh kia được xem như là cơ thể 
nhờ đó mà bạn thụ hưởng các thú vui thế 
gian. Bạn phải trả giá cho sự thụ hưởng khoái 
lạc: không có thú vui nào mà không phải trả 
một cái giá đắc, thật là không mai mắn. 

Karma doesn't get lost—Nghiệp không bao 
giờ mất: lf we act positively, the happy result 
will eventually occur. When we do negative 
actions, the Imprints aren't lost even though 


6) 


7) 


the may not bring ther results 
immediately—Nếu chúng ta hành động thiện 
lành (tích cực) thì kết quả hạnh phúc sớm 
muộn gì cũng xuất hiện. Khi chúng ta hành 
động đen tối (tiêu cực), những dấu ấn xấu 
không bao giờ mất đi mặc dù chúng không 
đưa đến kết quả tức thì. 

Karma is acton. Karma 1s clinging. Body, 
speech, and mind all make karma when we 
cling. We create habits that can make us 
suffer In the future. This 1s the fruit of our 
attachment, of past 
Remember, not only body but also speech and 


menftal action can make conditions for future 


OUT defilement. 


results. If we did some act of kindness In the 
past and remember 1t today, we will be 
happy, and this happy state of mind 1s the 
result of past karma. In other words, all things 
conditioned by cause, both long-term and 
momenf-to-moment—Nghiệp là tác động, là 
sự dính mắc. Thân thể chúng ta, lời nói, và 
tâm chúng ta đều tạo ra nghiệp khi chúng ta 
dính mắc. Chúng ta tạo thói quen. Những thói 
quen nầy sẽ khiến chúng ta đau khổ trong 
tương lai. Đó là kết quả của sự dính mắc của 
chúng ta, đồng thời cũng là kết quả của 
những phiến não trong quá khứ. Mọi tham ái 
đều dẫn đến nghiệp. Hãy nhớ rằng không 
phải chỉ do thân thể mà cả ngôn ngữ và tâm 
hồn cũng tạo điều kiện cho những gì sẽ xãy 
ra trong tương lai. Trong quá khứ nếu chúng 
ta làm điều gì tốt đẹp, bây giờ chỉ cần nhớ lại 
thôi chúng ta cũng sẽ thấy sung sướng, hãnh 
diện. Trạng thái sung sướng hãnh diện hôm 
nay là kết quả của những gì chúng ta đã làm 
trong quá khứ. Nói cách khác, những gì chúng 
ta nhận hôm nay là kết quả của nghiệp trong 
quá khứ. Tất cả mọi sự đều được điều kiện 
hóa bởi nguyên nhân, dầu đó là nguyên nhân 
đã có từ lâu hay trong khoảnh khắc hiện tại. 

Some people say “I am not responsible for 
what I am because everything, including my 
brainn, nature, and physical constitution, 
partake of the nature of my parents.” Ifs no 
doubt that our parents and ancestors must be 
responsible for some of the nature of their 
descendants, but the majorty of other 
characteristics is the responsibility of the 


2393 


descendants themselves because beings 
coming In(o existence with their own karma 
that they have produced ĩn their past lives. 
Moreover, the self that exists affter one”s 
childhood 1s the effect of the karma that one 
has produced oneself in this world. So the 
responsibility of one”s parents 1s very limited. 
The Idea of karma teaches us clearly that one 
will reap the fruis of what he has sown. 
Supposed that we are unhappy at present; we 
are apt (O lose our temper and express 
discontent IŸ we attribute our unhappiness to 
others. Put If we consider our present 
unhappiness to be the effect of our own deeds 
in the past we can accept It and take 
responsibility for it. Besides such acceptance, 
hope for the future wells up strongly In our 
hearts: “The more good karma I accumulate, 
the happler I wiIll become and the better 
recompense I will recerve. All right, I will 
accumulate much more good karma ¡n the 
future.” We should not limit this idea only to 
the problems of human life in this world. We 
can also feel hope concerning the traces of 
our lives after death. For those who do not 
know the teachings of the Buddha, nothing 1s 
so terrible as death. Everyone fears 1t. But If 
we truly realize the meaning of karma-result, 
we can keep our composure ¡1n the face of 
death because we can have hope for our next 
life. When we do not think only of ourselves 
but realize that the karma produced by our 
own deeds exerts an ¡nfiuence upon our 
descendants, we wIll naturally come to feel 
responsible for our deeds. We will also 
realize that we, as parents, must mainfain a 
good atffitude In our daily lives In order to 
have a favorable Influence or recompense 
upon our children. We will feel strongly that 
we must always speak to our children 
correctly and bring them up properly and with 
affecion—Có người cho rằng “Tôi không 
chịu trách nhiệm cho những øì tôi đang là, vì 
mọi sự gồm trí óc, bản tánh và thể chất của 
tôi đều mang bản chất của cha mẹ tôi.” Quả 
thật ông bà cha mẹ có một phần trách nhiệm, 
nhưng phần lớn những đặc tính khác là trách 
nhiệm của chúng ta, đến từ kết quả của 


nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong những đời 
quá khứ. Hơn nữa, cái “ngã” đang hiện hữu 
sau thời thơ ấu của một người là kết quả của 
nghiệp mà chính người ấy đã tạo ra trong đời 
này. Vì thế mà trách nhiệm của các bậc cha 
mẹ rất giới hạn. Ý niệm về nghiệp dạy chúng 
ta một cách rõ ràng rằng một người gặt lấy 
những quả mà mình đã gieo. Giả dụ hiện tại 
chúng ta không hạnh phúc, chúng ta có thể 
mất bình tĩnh và tổ ra bực bội nếu chúng ta 
gán sự bất hạnh của chúng ta cho người khác. 
Nhưng nếu chúng ta xem nỗi bất hạnh trong 
hiện tại của chúng ta là kết quả của các hành 
vi của chính chúng ta trong quá khứ thì chúng 
ta có thể chấp nhận nó và nhận trách nhiệm 
về mình. Ngoài sự chấp nhận ấy, hy vọng ở 
tương lai sẽ tràn ngập trong tim chúng ta: 
“Tôi càng tích tụ nhiễu thiện nghiệp chừng 
nào thì trong tương lai tôi sẽ càng có nhiều 
quả báo tốt chừng ấy. Được rồi, tôi sẽ tích tụ 
nhiều hơn nữa những thiện nghiệp trong 
tương lai.” Chúng ta không nên chỉ giới hạn ý 
niệm này trong các vấn để của kiếp sống con 
người trong thế giới này. Chúng ta cũng có 
thể cảm thấy hy vọng về những dấu vết cuộc 
đời chúng ta sau khi chết. Đối với những 
người không biết Phật pháp, không có gì kinh 
khủng bằng cái chết. Mọi người đều sợ nó. 
Nhưng nếu chúng ta thật sự hiểu biết ý nghĩa 
của nghiệp quả thì chúng ta có thể giữ bình 
tĩnh khi đối diện với cái chết vì chúng ta có 
thể có hy vọng ở cuộc đời sau. Khi chúng ta 
không chỉ nghĩ đến mình, mà nhận ra rằng 
nghiệp do những hành vi của chính mình tạo 
ra sẽ gây một ảnh hưởng đến con cháu chúng 
ta thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận thấy có trách 
nhiệm về hành vi của chính mình. Chúng ta 
cũng sẽ nhận ra rằng chúng ta là các bậc cha 
mẹ, phải giữ một thái độ tốt trong đời sống 
hằng ngày để có một ảnh hưởng hay quả báo 
thuận lợi cho con cháu chúng ta. Chúng ta sẽ 
cảm thấy rõ ràng rằng chúng ta phải nói năng 
đúng đắn với con cái và nuôi nấng các em 
một cách thích đáng trong tình yêu thương. 


(IV)Categories of karma——Phân loại Nghiệp: 
(A) There are two kinds of karma—Có hai loại 


nghiệp—See Two kinds of karma. 


2394 


(ŒB) Ba nghiệp_—-There are three conditions, 
inheritances, or three kinds of karma—See 
Three karmas. 

(C) Kammacatukkam (p)—FOour types of karma—— 
See Four kinds of kamma. 

(D) According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
kinds of kamma—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại nghiệp— 
See Four kinds of kamma. 

(E) Kammacatukkam (p)—Four types of kamma 
(karma)—According to the Abhidharma, 
there are four types of kamma (karma)— 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có 
bốn loại nghiệp—See Four kinds of kamma. 
Can be previous or present karma. However, 
Most Venerable Thích Thanh Từ, a famous 
Zen Master in recent Vietnamese Buddhist 
history confirmed that: “Culuivation means 
transformation of karma.” Therefore, no 
matter what kind of karma, from previous or 
present, can be transformed—Có thể nghiệp 
đời trước hay đời nầy. Tuy nhiên, Hòa thượng 
Thích Thanh Từ, một thiền sư nổi tiếng trong 
lịch sử Phật giáo Việt Nam cận đại đã khẳng 
định: “Tu là chuyển nghiệp.” Như vậy nhân 
tạo nghiệp của bất cứ đời nào, đều có thể 
chuyển được—See Four serious matters in 
any cultivator”s lIfe. 

(G) See Karma and NÑine kinds of karma. 

(V) The Buddha's teachings on “Karma”—Lời 
Phật dạy về Nghiệp: 

(A) The Buddhas general teachings on 
“karma”—Lời dạy tổng quát của Đức Phật về 
Nghiệp: When a disciple came to the Buddha 
penitent over past misdeeds, the Buddha did 
not promise any forgiveness, for He knew 
that each must reap the results of the seeds 
that he had sown. Instead He explained: “If 
you know that what you have done Is wrong 
and harmful, from now on do not do 1t again. 
If you know that what you have done 1s right 
and profitable, continue to do 1t. Destroy bad 
karma and cultivate good karma. You should 
realize that what you are In the present Is a 
shadow of what you were 1n the past, and 
what you wIll be in the future 1s a shadow of 
what you are now ¡n the present. You should 


(F 


~ 


(B) 


l) 


2) 


3) 


SỐ) 


always apply your mind to the present so that 
you may advance on the way.”—Khi có một 
đệ tử đến sám hối với Đức Phật về những 
việc sai trái trong quá khứ, Đức Phật không 
hề hứa tha thứ, vì Ngài biết rằng mỗi người 
đều phải gặt kết quả của nhân do chính mình 
đã gieo. Thay vì vậy, Ngaì giải thích: “Nếu 
ông thấy việc ông từng làm là sai và ác, thì từ 
nay trở đi ông đừng làm nữa. Nếu ông thấy 
việc ông làm là đúng và tốt, thì hãy làm thêm 
nữa. Hãy cố mà diệt ác nghiệp và tạo thiện 
nghiệp. Ông nên biết hình ảnh của ông ngày 
nay là bóng của ông trong quá khứ, và hình 
ảnh tương lai của ông là bóng của ông ngày 
hôm nay. Ông phải chú tâm vào hiện tại hầu 
tinh tấn trong việc tu đạo.” 

The Buddha's teachings on “karma” in the 
Dhammapada-Lời Phật dạy về Nghiệp 
trong Kinh Pháp Cú: 

The deed 1s not well done of which a man 
must repent, and the reward of which he 
receIves, weeping, with tearful face; one 
reaps the fruit thereof: Những người gây điều 
bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ 
dầm dể, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo 
tương lai (67). 

The deed ¡is well done when, after having 
done 1t, one repents not, and when, with Joy 
and pleasure, one reaps the fruit thereof: 
Những người tạo các thiện nghiệp, làm xong 
chẳng chút ăn năn, còn vui mừng hớn hở, vì 
biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai (68). 
As long as the evil deed done does not bear 
fruit, the fool thinks 1t 1s as sweet as honey; 
but when 1t ripens, then he comes to grIef: 
Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu 
tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã 
thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng 
cay (69). 

Those Arhats whose mind 1s calm, whose 
speech and deed are calm. They have also 
obtamned right knowing, they have thus 
become quiIet men: Những vị A-la-hán ý 
nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành 
nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải 
thoát, nên được an ổn luôn (96). 

Lets hasten up to do good. Let”s restrain our 
minds from evil thouphts, for the minds of 


6) 


7) 


8) 


5) 


10 


11 


12 


`=< 


~ 


` 


2395 


those who are slow In doing good actions 
delight in evil: Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ 
tâm tội ác. Hễ biếng nhác việc lành giờ phút 
nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy (116). 

lf a person commits evil, let him not do 1t 
agan and again; he should not rejoice 
therein, sorrow ¡s the outcome of evil: Nếu đã 
lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài, chớ vui 
làm việc ác; hễ chứa ác nhứt định thọ khổ 
(117). 

TH a person does a meritorIous deed, he should 
do 1t habitually, he should find pleasures 
therein, happiness is the outcome of meri(: 
Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm 
mãi, nên vui làm việc lành; hễ chứa lành 
nhứt định thọ lạc (118). 

Even an evil-doer sees good as long as evil 
deed has not yet ripened; but when his evil 
deed has ripened, then he sees the evil 
results: Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác 
cho là vui, đến khi nghiệp ác thành thục kể 
ác mới hay là ác (119). 

Even a good person sees evil as long as his 
good deed has not yet ripened; but when his 
good deed has ripened, then he sees the good 
results: Khi nghiệp lành chưa thành thục, 
người lành cho là khổ, đến khi nghiệp lành 
thành thục, người lành mới biết là lành (120). 
Do not disregard (underestimate) small evIl, 
saying, “it wIll not matter to me.” By the 
falling of drop by drop, a water-Jar Is filled; 
likewise, the fool becomes full of evil, even I1f 
he gathers ít little by little: Chớ khinh điều ác 
nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” 
Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm 
đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi 
chứa dồn từng khi ít mà nên (121). 

Do not disregard small good, saying, “1t will 
not matfer to me.” Even by the falling of drop 
by drop, a water-jJar Is filled; likewise, the 
wise man, gathers his merit litle by litte: 
Chớ nên khinh điều lành nhỏ, cho rằng 
“chẳng đưa lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt 
nước nhếu lâu ngày cũng làm đây bình. Kẻ trí 
sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng khi ít mà 
nên (122). 

An evil deed is better not done, a misdeed 
wIll bring future suffering. A good deed 1s 


better done now, for after doing 1t one does 
not grieve: Không tạo ác nghiệp là hơn, vì 
làm ác nhứt định thọ khổ; làm các thiện 
nghiệp là hơn, vì làm lành nhứt định thọ vui 
(314). 

**. See Three kasaya. 
Karma arising without actfivity: Bất động 
hành—See Three lines of action that affect 
karma. 
Karmabija (skÐ: Karma-seed—Nphiệp 
Chủng——Karma-seed which springs up in happy or 
in suffering rebirth—Nghiệp sanh ra quả khổ lạc 
trong luân hồi sanh tử, giống như hạt giống thế 
gian. 
Karma of blessedness: Happy karma—Phước 
nghiệp. 
Karma body: Thân tạm thờ —Temporary body. 
Karma-bond: Nghiệp Phược—Karma-fetter, the 
binding power of karma—Phiễn trược hay sự trói 
buộc của nghiệp. 
Karma-cause: Nghiệp Duyên—Karma-cause, 
karma circumstance, condition resulting from 
karma. The deed as cause; the cause of good or 
bad karma leads to the next form of existence—— 
Nhân duyên đem lại hậu quả từ nơi nghiệp. Các 
hành động thiện ác đã làm xong đều trở thành 
nghiệp nhân dẫn đến luân hồi (thiện nghiệp là 
nhân của lạc quả, ác nghiệp là nhân của khổ 
quả). 
Karma caused by doubt: Nghiệp Hoặc— 
Nghiệp gây ra bởi lòng nghi hoặc. 
Karma completes in one thought: Nhất Niệm 
Nghiệp Thành —Karma complete In one thought 
or at just one thought the work completed. If one 
has sincere thought or fath in Amitabha's vow, 
entrance into the Pure Land ¡is assured—Chỉ trong 
một niệm là nghiệp đã được thành lập. Nếu thành 
tâm trì niệm hồng danh Phật A Di Đà thì đường 
vào Tịnh độ là chắc chắn. 

Karma-cords: Nghiệp Thằng —Cords or bonds 

of karma—Sợi dây trói buộc của nghiệp hay 

nghiệp như sợi dây trói buộc. 

Karmadana (skt): Duy Na. 

lI) Duy Na (Thọ Sự): Person in charge of the 
pagoda—The duty-distributor, or arranger of 
dufies, a supervisor of monks in a monasftery. 
One of the six main monks—VỊ sư phân phối 


2396 


và giám sát công việc trong tự viện. Một 
trong sáu vị sư chính trong tự viện. 

2) The monk in charge of the temple: Yết Ma— 
VỊ Tăng chịu trách nhiệm tự viện. 

a) Action: (skt)—Work—Deed 
Performance—Service——Duty——religlous 
action—Moral duty—Deeds or character as 
the cause of future conditons—Nghiệp——Tác 
nghiệp dẫn đến những điều kiện trong tương 
lai. 

b) A meeting of the monks for the purpose of 
ordination, or for the confession of sins and 
absolution, or expulson of the 
unrepentant: Một buổi họp hay nghi thức 
tuyên cáo thụ giới, sám hối, hay trục xuất ra 
khỏi giáo đoàn những người phạm tội “bất 
khả hối.” 

Karma-decd: Nghiệp Hành—Deeds, actions; 
karma deeds, moral action which ¡influences 
future rebirth—Những hành động ảnh hưởng đến 
sự tái sanh trong tương lai. 
Karma-defilement: Nghiệp Cấu (sự uế nhiễm 
của nghiệp). 
Karmadharaya (skt): Trì Nghiệp Thích —The 
equality of dependence of both terms, such as in 
Mahayana, “sreaf” and “vehicle,” both equally 
essenfial to Mahayana with Its specIflc meaning—— 
Trì Nghiệp Thích hay đồng y thích, nghĩa là dẫu 
hai mà thể là một nên đồng tùy thuộc lẫn nhau 
như trong hai chữ “Đại Thừa,” thì hai chữ “Đại” 
và “Thừa” cùng quan trọng và thiết yếu như nhau 
để làm thành chữ “Đại Thừa” với nghĩa đặc biệt 
của nó—See Six interpretations of compound 
terms. 

Karma-dirt: Nghiệp the 

defilement or remains of evil karma—Sự uế 

nhiễm của ác nghiệp. 

Karma and distress: Nghiệp Não. 

1) Karmaic distress: Sự phiển não gây ra bởi 
nghiệp. 

2) Karma and distess, one ¡is the cause of 
another, and vice versa: Nghiệp và sự phiền 
não, cái nầy là nhân của cái kia, cái kia là 
quả của cái nầy. 

Karma-fetters: Nghiệp Hệ—Hệ phược hay sự 

trói buộc của nghiệp—Karma-bonds. 

Karma which follows desire: Ái nghiệp. 


Karma 





for 


trần—Karma-dirt, 


Karma formation: Samskara (skt—Action— 
Activity—ConceptIon——DIspositlon——Volitional 
actions—lmpulse—Moral  conduc—Hành—See 
'Twelve conditions of cause and effect. 

Karma of heaven: Nghiệp Thiên—The karma 
of heaven, I.e. the natural inevitable law of cause 
and effec—Nghiệp Thiên hay luật tự nhiên 
không thể tránh khỏi của “nhân quả”. 
Karma of Hinayana nirvana: 
nghiệp—See Three karmas (C). 
Karma of an imperturbable nature: Hiện 
Bất Động nghiệp—See Three karmas (B). 
Karma infection: Nghiệp nhiễm—See Three 
1nfectfIons. 

Karma and iï(s effecfs are an endless chan: 
Nghiệp Quả Vô Gián—See Five untinterrupted 
hells. 

Karma-Kagyu: Oral Transmission Lineage of 
the Karmapas, a subdivision of Kagyuapa school, 
founded in Tibet in the 12” century by Dusum 
Khyenpa—Dòng truyền miệng, một phái của 
Kagyupa do Dusum Khyenpa sáng lập tại Tây 
Tạng vào thế kỷ XI sau Tây lịch. 

Karma Kagyupa: One of the four major sub- 
orders of the Kagyupa order of Tibetan Buddhism, 
founded by Tusum Khyenpa (1110-1193), who 
was later recognized as the first rGvyal Ba 
Karmapa. They are commonly known as “Balck 
Hats” because of the ceremonial hat worn by the 
rGval Ba Karmapa. The rGyal Ba Karmapa 
places It on his head In cerfain ceremonies, and 1t 
1s believed that when the hat 1s on his head he 
the of the buddha 
Avalokitesvara, of whom he ¡1s considered to be a 


Vô lậu 


manIifesfs ©ssence 
manifestaton. The main seat of the school 1s 
Tsurpu Monastery in Tibet. The sixteenth rGyal 
Ba Karmapa, RangJung Rikbe DorJe (1924-1981), 
left( Tibet for India following the Chinese 
1nvasion, 196 established Rumtek 
Monastery im Sikkim, which 1s presently the 
headquarters of the order. The Karma-Kagyupa 
has a number of other Imporfant Incarnational 
lneages in addiion to rGyal Ba Karmapa, 
incdluding the Shammar Rinpoche, Gyeltsap 
Rinpoche, and Tai Situ Rinpoche—Một trong bốn 
trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng, được 
sáng lập bởi ngài Tusum Khyenpa, người mà về 


and ¡in 


2397 


sau này người ta công nhận là vị rGyal Ba 
Karmapa đời thứ nhất. Trường phái này thường 
được biết tới như là “trường phái mũ đen” vì trong 
các buổi lễ vị rGyal Ba Karmapa đội nón đen, và 
người ta tin rằng khi ngài đội nón đen thì ngài 
hiện ra chân tánh của Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, 
vị mà ngài được coi như là hiện thân. Trụ sở 
chánh của trường phái là tu viện Tsurpu ở Tây 
Tạng. VỊ rGyal Ba Karmapa đời thứ I6 là 
Rangjung Rikbe Dorje, rời bỏ Tây Tạng qua Ấn 
Độ theo sau cuộc xâm lăng và sáp nhập Tây Tạng 
của Trung Hoa vào năm 1959, và vào năm 1966 
ngài thành lập Tu Viện Rumtek ở Sikkim, bây giờ 
thì tu viện này là trụ sở chính của trường phái. 
Trường phái Karma-Kagyupa có một số dòng tái 
sanh quan trọng bên cạnh rGyal Ba Karmapa, 
gồm Shammar Rinpoche, Gyeltsap Rinpoche, và 
Tai Situ Rinpoche. 

Karma of killing: Nghiệp giết 

Karmaksaya (skt): Consumation of the previous 
actfions and the results thereof—Tận nghiệp. 
Karma law: Luật nhơn quả——Law of causality. 
Karma that leads to the general rewards: 
Dẫn nghiệp—Karma that leads to the rewards as 
to the specles Into which one 1s to be born, I.e. 
animals, men, gods, ete—Nghiệp nhân dẫn đến 
quả báo tổng quát (quả báo sanh về cõi súc sanh 
hay nhân thiên)—See Two classes of karma (TH). 
Karma that leads to the individual reward: 
Mãn nghiệp—Karma that leads to the reward, I.e. 
the kind or quality of being clever or stupId— 
Nghiệp nhân dẫn đến biệt báo, chẳng hạn như 
được phẩm chất thông minh hay đần độn —See 
Two classes of karma (II). 

Karma of Mahayana Nirvana: Phi lậu phi vô 
lậu nghiệp—See Three karmas (C). 
Karma-mandala (sktÐ: Kiết Ma Mạn Đà La— 
One of the four kinds of mandala, according to the 
Shingon Sect. The Artcraft Circle 1s the circle of 
sculptured figures. In Japan and East Asian 
COUntfries, of 
sculptured figures, but the multitude of Buddhistic 
1mages of Java 1s said to be of this kind. Karma In 
SanskrIt means 
especilally means the artistic work of solid 
representation—Một trong bốn loại mạn đà la của 
tông Chân Ngôn. Là Mạn Đà La bằng những hình 


there are no artcraft circles 


“action” or “work,” here 1t 


ảnh điêu khắc. Ở Nhật và các nước Đông Á 
không có Mạn Đà La điêu khắc, nhưng vô số 
tượng Phật ở Java được xem như là thuộc loại 
nầy. Karma trong Phạn ngữ có nghĩa là “nghiệp” 
hay “hành động,” ở đây đặc biệt có nghĩa là nghệ 
thuật trình bày bằng vật rắn—See Four kinds of 
Mandala. 

Karma-maras: (skÐ—Nghiệp 
Ma—The demons who or the karma which 
hinders and harms goodness—Ma hay ác nghiệp 
luôn theo chúng sanh quấy rối và ngăn cẩn việc 
tu hành và làm hại thiện đạo—See Ten kinds of 
afflictions. 


Karma-maras 


Karma of the mental or the miỉnd: Tâm thọ. 
**See Sensation (ID, and Dual receptIvIty. 
Karma-mirror: Nghiệp Cảnh —Nghiệp Kính— 
That kept in Hades reveals all karma—Tấm 
gương nghiệp, cõi u minh dùng để soi thiện ác 
nghiệp của chúng sanh. 

Karma of the mouth: The work of the mouth— 
Khẩu Nghiệp—See Vaca-karman. 
Karma-mudra (skÐ: Nghiệp Ấn—A Sanskrit 
term for “action seal.” This 1s a female tantric 
consort. In some highest yoga tantra (anuttara- 
yoga-tantra—skt) practices, yoga Involving sexual 
union are used, and in some traditions of Tibetan 
Buddhism, Ie., Gelukpa, 1t 1s said that It 1S 
Iimpossible to Buddhahood  without 
engazing In these practices. The consort must be a 


attain 


person with a hiph level of attainment and should 
also have a hiph level of control over the 
manipulaton (sự điều khiển) of the subtle 
energies called “winds” (prana—sk—Từ Bắc 
Phạn dùng để chỉ “Nghiệp Ấn.” Đây là một vị nữ 
phối ngẫu trong mật chú. trong một vài thực tập 
mật chú du già ở mức độ cao, du già liên hệ đến 
sự phối hiệp tình dục được dùng, và trong vài 
truyền thống của Phật giáo Tây Tạng như 
Gelukpa, người ta nói rằng không thể nào thành 
tựu Phật quả nếu không tham dự vào những tu tập 
này. Vị phối ngẫu phải là người có mức độ thành 
đạt cao và cũng phải có khả năng kiểm soát cao 
độ sự điều khiển của những năng lượng vi tế gọi 
là “gió.” 

Karman 
behavior. 


(skÐ: Nghiệp—Action—-Form of 


2398 


Karma of nirodha: Diệt nghiệp —The karma 
resulting from the extinction of suffering. The 
work or karma of nirodha, the karma resulting 
from the extinction of suffering, I.e. nirvana— 
Nghiệp kết quả từ sự diệt khổ. Nghiệp đưa đến 
tận diệt khổ đau phiền não, hay nghiệp đưa đến 
Niết Bàn. 

Karma-nutriton: Nghiệp Thực—Karma as 
nufrifive basis for succeeding existence—Nghiệp 
là loại dinh dưỡng căn bản của sự hiện hữu của 
chúng sanh. ** See Four kinds of food. 

Karma operafing in the body: Thân Nghiệp— 
See Kaya-sankhara. 

Karma of ordinary rebirth: Hữu lậu nghiệp— 
Lậu nghiệp—The deeds of the sinner ím the 
steam of transmigration, which produces his 
karma—Nghiệp của phàm nhân trong dòng sinh 
tử luân hồi—See Three karmas (C). 

Karmapa: Man of Buddha-activity—Người có 
hoạt động của Phật —The spiritual authority of the 
Karma-Kagyu school and the oldest lineage of 
Tibetan Buddhism. The Tibetan believe that this 
person 1s the embodiment of Avalokitesvara. The 
incarnatons of the Karmapa extended over a 
period of 800 years—Người có hoạt động của 
Phật. Uy quyển tâm linh của phái Karma-Kagyu, 
thuộc dòng Tulku xưa nhất của Phật giáo Tây 
Tạng. Người nầy cũng được dân Tây Tạng tin 
tưởng là một hiện thân của Quán Thế Âm. Dòng 
nầy kéo dài hơn 800 năm. 

l1) Karmapa Dusum Khyenpa (1110-1193). 

2) Karmapa Karma Pakshi (1204-1283). 

3) Karmapa Rangjung DorJe (1284-1339). 

4) Karmapa Rolpe Dorje (1340-1383). 

5) Karmapa Deshin Shegpa (1384-1415). 

6)_ Karmapa Tongwa Donden (1416-1453). 

7) Karmapa Chodrag Gyatsho (1454-1506). 

8) Karmapa Mikyo DorJe (1507-1554). 

9) Karmapa Wangchuk Dorje (1556-1603). 

10) Karmapa Choyng Dorje (1604-1674). 

11) Karmapa Yehse Dorje (1676-1702). 

12) Karmapa Changchub DorJe (1703-1732). 

13) Karmapa Dudul DorJe (1733-1797). 

14) Karmapa Thegchog Dorje (1798-1868). 

15) Karmapa Khachab DorJe (1871-1922). 

16) Karmapa Rigpe Dorje (1924-1982). 


Karma-Paramita Bodhisattva (skU: Nghiệp 
Ba La Mật Bổ Tát—-One of the four female 
the  Vajradhatu, 
evolved from him, each of them a mother of one 
of the four Buddhas of the four quarters—Một 
trong bốn vị nữ Bồ Tát thân cận của Đức Tỳ Lô 
Giá Na trong Kim Cang Giới, đều do Ngài lưu 
xuất, mỗi vị là mẹ của một trong bốn vị Phật 
trong tứ phương—See Four female attendants on 
Vairocana. 

Karma phala (skt: Unitentional 
Nghiệp Vô Tình—Fruit or result of karma— 
Nghiệp quả hay kết quả của các hành động phát 
sanh từ tâm thức. 

Karma of previous life: Nghiệp đời trước— 
Karma Is the accumulation of all our experlences 
and deeds since the birth of mankind, and since 


attendants on Vairocana ¡In 


karma—— 


even before that time. This 1s called the “karma of 
a previous existence.” We can clearly see “karma 
of previous existence” through the activity or 
power of karma. This power can be correctly 
explained by understanding the working of the 
subconscIous mind. Even things that human beings 
experienced hundreds of thousands of years ago 
remain In the depths of our minds, as do the much 
stronger ¡influences of the deeds and mental 
attitudes of our ancestors. Thus according to 
Buddhism, karma of previous Includes the karma 
that our own lie has produced throuph the 
repetition of birth, death, rebirth, death, and so on 
from the Indefinite past to the present. Therefore, 
the Buddha taught: “Even though a hundred 
thousand kalpa pass, karma which 1s created does 
not perish. When cause and conditons come 
together, retribution or resul( Is a must. In our 
daily actions, how can we possibly not be cautious 
and attentive, “as If standing on the edge of a deep 
abyss, as 1Ý treading on thin 1ce!°”—Nghiệp là sự 
tích tập tất cả những kinh nghiệm và hành vi của 
chúng ta, có thể nói là từ lúc khởi sinh loài người 
và cả trước lúc ấy nữa. Đây được gọi là “nghiệp 
đời trước.” Nghiệp đời trước được thấy rõ qua sự 
hoạt động của nghiệp, hay là năng lực của 
nghiệp. Năng lực này có thể được giải thích đúng 
đắn nhờ hiểu được sự vận hành của cái tâm tiềm 
thức. Ngay cả những điều mà loài người đã kinh 
nghiệm từ hàng trăm ngàn năm trước đây vẫn lưu 
lại trong bể sâu của tâm ta, cũng như những ảnh 


2399 


hưởng mạnh hơn nhiều của những hành vi và thái 
độ tâm thức của tổ tiên chúng ta lưu lại. Như vậy 
theo Phật giáo thì nghiệp đời trước bao gồm cả 
nghiệp mà đời sống của chính chúng ta đã tạo nên 
qua sự tái diễn sanh, tử, tái sanh, tử, etc., từ quá 
khứ vô định cho đến hiện tại. Chính vì vậy mà 
Đức Phật đã day: “Cho dù có trải qua trăm ngàn 
kiếp, nghiệp đã tạo thì không thể mất đi đâu 
được. Khi mà nhân và duyên hội tụ thì quả phải 
có là điều tất yếu mà thôi. 

Karma-process becoming: Nghiệp Hữu—The 
karma-process 1tself 1s karma-process becoming. 
The karma should be understood as becoming. 
The karma-process becoming In brlef Is both 
voliion also and the sfates covefousness, efc., 
assoclated with the volilon and reckoned as 
karma too. Karma-process becoming consists of 
the formation of merit, the formation of demerit, 
the formation of the imperturbable, either with a 
small (limited) plane or with a large plane. All 
karmas that lead to becoming are called karma- 
process becomine—Chính tiến trình nghiệp là 
hữu, thì gọi là nghiệp hữu. Nghiệp cần được hiểu 
là hữu vì nó đem lại hữu hay sự tái sanh. Trước 
hết, nghiệp hữu nói vắn tắt là hành và các pháp 
tham dục, vân vân, tương ưng với hành cũng được 
xem là nghiệp. Nghiệp hữu bao gồm phước hành, 
phi phước hành, bất động hành, ở bình diện nhỏ 
(hữu hạn) hay bình diện lớn (đại hành). Tất cả 
những nghiệp đưa đến sự tái sanh đều là nghiệp 
hữu—See Two kinds of becoming. 

Karma produced acfions: Tác Nghiệp— 
Karma produced (by action of body, words, and 
thoupht, which educe the kernel of the next 
rebirth)—Nghiệp được làm ra bởi thân, khẩu, ý 
đều được rút ra trong kiếp tới. 

Karma produced by former intention: Cố Tư 
Nghiệp—Còn gọi là Cố Tác Nghiệp, Cố Tư Tạo 
Nghiệp, hay Cố Tác Nghiệp, là cái nghiệp thân 
và miệng do cố ý tạo ra (nếu không cố ý tạo ra thì 
gọi là Bất Cố Tư Nghiệp. Quả báo cảm thọ khổ 
lạc chỉ giới hạn ở Cố Tư Nghiệp mà thôi). 
Karma of religion: The karma that leads to 
Buddhahood—Đạo nghiệp (loại nghiệp dẫn đến 
Phật quả). 

Karma seed: Nghiệp chủng tử—See Two kinds 
of seeds (A). 


Karmic obsírucfons are dificult to 
eradicate: Tội chướng khó tiêu trừ. 

Karma of pleasure and pain of the physical 
body: Thân thọ. **See Sensation (HI), and Dual 
TeceptivIty. 

Karmaprabhava (sk): Birth not derived from 
karma—Bất tùng nghiệp sinh. 

Karma results from the bondage to passions 
or delusions: Kết nghiệp—The bond of karma, 
the karma resulting from the bondage to passions 
or delusions—Sự trói buộc của nghiệp, hay 
nghiệp là kết quả của sự trói buộc của dục vọng. 
Karma results from killing: Sát nghiệp One 
of the ten kinds of evil karma, the karma resulting 
from kiling—Một trong mười ác nghiệp, tức ác 
nghiệp giết hại các loài hữu tình khác—See Ten 
evil deeds. 

Karma-reward: Nghiệp Báo—Retribution of 
karma (good or evil)—Quả báo sướng khổ tương 
ứng với thiện ác nghiệp. 

Karma ripens: Nghiệp trổ— Nghiệp thuần 
thục—Wholesome or unwholesome karma never 
disappears IS result ripens. However, 
declaration or confession of non-virtuous actions 
can dispel the potential power of future negative 
karma. According to the Buddhist theory, karma, 
wholesome or unwholesome, never disappears 
unfil its result ripens; however, the purification of 
accumulated negatve karma 1s possible by 
declaring, confessing and sftopping commifting of 
Dù thiện hay bất thiện, 
nghiệp không bao giờ biến mất cho đến khi quả 
của nó trổ, gọi là trổ nghiệp. Tuy nhiên, sự xưng 
ra (chấp nhận mình đã làm sai trái) những tội lỗi 
đã gây tạo có khả năng loại trừ những nghiệp bất 
thiện trong tương lai. Theo Phật giáo, nghiệp 
thiện hay bất thiện, chẳng bao giờ biến mất cho 
đến khi nào kết quả chín mùi; tuy nhiên, thanh 
tịnh nghiệp có thể xãy ra bằng cách nhận lỗi, sửa 
lỗi và cố gắng làm những chuyện thiện lành. 
Karma-robber: Nghiệp Tặc—Robber-karma; 
evil karma harms as does a robber—Nphiệp có 
khả năng làm hại chúng sanh như một tên cướp 
nên gọi là nghiệp tặc. 

Karma-seed: Karmabija (skt)—Nghiệp Chủng— 
Karma-seed which springs up In happy or in 


until 


nñOn-Virtuous actions 





2400 


suffering rebirth Nghiệp sanh ra quả khổ lạc 
trong luân hồi sanh tử, giống như hạt giống thế 
gian. 

Karma-shadow: Nghiệp Ảnh—Karma-shadow, 
karma dogging ones s(eps like a shadow— 
Nghiệp như bóng theo sát hình. 

Karma-reward: Karmavipaka (skÙ— 
Retribution of karma (good or evil)—Nghiệp 
báo—Quả báo sướng khổ tương ứng với thiện ác 
nghiệp. 

Karmasiddhiprakarana sastra (skt): Luận 
Đại Thừa Thành Nghiệp—The 
composed by Vasubandhu on human beings' 
deeds—Bộ Luận được Ngài Thế Thân soạn về 
những hành vi của nhân loại. 

Karma of speech: Vaci-sankhara (p)—Ngữ 
Nghiệp—See Vaci-sankhara. 

Karmasthana (skt): Nghiệp Xứ—A place for 
working, of business, or a condition in which the 
mind 1s maintained in meditation, by influence, 
the Pure Land—Nơi nhập định làm cho tâm dừng 
lại, như cõi Tịnh Độ. 

Karma of suffering: Khổ nghiệp. 

Karma Theory: Thuyết Nghiệp Báo. 
Karmavacara-citta (p): Tâm dục giới. 

(A) The meanings of Sense-Sphere 
Consciousness—Nghĩa của Tâm Dục Giới: 
According to the Abhidharma, the sense- 
sphere consciousness includes all those cittas 
that have theIr proper domain ¡in the sensuous 
plane of existence, though they may arise In 
other planes as well. The sense-sphere 
Consclousness ¡is the sensuous plane of 
existence, which comprises of the four woeful 
realms (hells, hungry ghosfs, animals, asuras), 
the human realm, and the six sensuous 
heavens—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), tâm dục giới là cái gì thường lui tới 
hay thường xuyên hiện hữu trong Dục Giới, 
hoặc cái gì thuộc về giác quan và đối tượng 
của giác quan, những tâm nầy cũng có thể 
phát sanh trong các cảnh giới khác. Tâm Dục 
Giới bao gồm bốn cảnh khổ (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, a tu la), cảnh người và sáu cõi 
trời dục giới. 

Categories of Sense-Sphere Consciousness—— 
Phân loại Tâm Dục GIới: 


Sasfra ˆ WasS 


(B 


` 


l1) Sense-Sphere Consciousness accompanied by 
greed: Tâm Dục Giới bắt nguồn từ Căn 
Tham. **See Ủnwholesome mind (ID (A). 

2) Sense-Sphere Consciousness rooted In hatred 
(associated with aversion): Tâm Dục Giới bắt 
nguồn từ Căn Sân. **See Unwholesome mind 
qD @®). 

3) Sense-Sphere (Consclousness rooted 1m 
delusion: Tâm Dục Giới bắt nguồn từ Căn S¡. 
**See Unwholesome mind (II) (C). 

Karmavajra: Nghiệp Kim Cang—See Fifteen 
bodhisattvas represent the Buddha”s 
dharmakaya, or spirtual body; wisdom in 
Øraclousness and a pierce or angry form against 
evil (V). 
Karmavarana (skQ: Nghiệp Chướng—The 
screen or hindrance of past karma which hinders 
the attainment of bodhi (hindrance to the 
attainment of Bodhi, which rises from the past 
karma)—Những chướng ngại và ngăn trở do ác 
nghiệp gây ra làm ngăn cản bồ để (ác nghiệp 
ngăn cản chánh đạo). 
Karma-vijnana (skt: Nghiệp Thức —According 
to The Awakening of Faith, karmic consciousness; 
acfIVify-consciousness 1n the sense that through 
the apgency of ipgnorance an enliphtened mind 
begins to be disturbed; consciousness as the result 
Of past behavior, that 1s concrete consciousness 1n 
the present—Theo Khởi Tín Luận, nghiệp thức là 
cái thức căn bản lưu chuyển trong các loài hữu 
tình, là ý niệm dựa vào căn bản vô minh khiến 
chân tâm nhất như bắt đầu chuyển động hay vô 
minh lực làm cho tâm bất giác chuyển động, là 
kết quả cụ thể hiện tại của những hành động 
trong quá khứ. 

Karma-vipaka (skt: Nghiệp Cố Ý-—Intentional 

karma, 

(karma-phala)—Nghiệp gây tạo bởi sự cố ý, đối 

lại với nghiệp vô tình. 

Karma which follows desire: Ái nghiệp. 

Karma wind: Nghiệp Phong. 

1) The fierce wind of evil karma: Gió mạnh cảm 
thụ do ác nghiệp. 

2) The wind from the hells, at the end of the 
age: Gió thổi từ địa ngục trong thời mạt kiếp 
(những kẻ ở dưới địa ngục tùy theo tội nặng 


who 


In contrast with unintentional karma 


2401 


nhẹ mà phải chống đỡ nhiều hay ít với cơn 
gió mạnh nầy). 

3) Karma as wind blowing a person Into øood or 
evil rebirth: Nghiệp giống như cơn gió thổi, 
đưa chúng sanh những chỗ tái sanh thiện ác: 
Gió thiện thổi vào chỗ chúng sanh tốt nên 
được sung sướng, gió ác thổi vào chỗ chúng 
sanh xấu nên chịu khổ sở. 

Karmaic retribution: Nghiệp Báo Thân— 

According to the Hua-Yen sect, the body of 

karmalic retribution, especially that assumed by a 

bodhisattva to accord with the conditions of those 

he seeks to save—Theo tông Hoa Nghiêm, chư 

Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà hiện ra thân 

cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống như thân của 

chúng sanh để cứu độ họ. **See Thập Thân Phật. 

Karmic account book: Nghiệp Bộ—The record 

or account book, believed to be kept by the rulers 

Of “Cause and Effect” or the rulers of Hades who 

record the deeds of all sentient beings—Bộ sổ ghi 

nghiệp của chúng sanh được giữ bởi những vị 

“Cai Quản Nhân Quả” hay Minh Quan trong địa 

ngục. 

Karmic acfion: Nghiệp Tướng—Action, or 

acfivity, the karmaic, condition of karmaic action. 

The first of the three subdle marks of the 

Awakening of Faith, when mental activVity 1s 

stirred to action by unenliphtenment—Một trong 

tam tướng vi tế trong Khởi Tín Luận, dựa vào vô 
minh căn bản mà chân tâm bắt đầu hoạt động—— 

See Three subtle marks. 

Karmic activity: Sự hoạt động của nghiệp—See 

Karma. 

Karmic acfivity of mỉnd: Tâm tác ý —The 

karmaic activiies of the three agents of body, 

mouth and mind—Ý nghiệp của tâm hay ý nghiệp 

của ba tác nhân thân, khẩu, ý. 

Karmic cause: Bởi nghiệp mà ra (Quả kiếp 

nhân duyên)—A cause which produces an effect 

1n a future lIfe. 


Karmic €onsciousness: Activity- 
consciousness—Nghiệp Thức See Karma- 
vijnana. 

Karmic consequence is inconceivable: 


Nghiệp quả báo bất khả tư nghì —See Five 
1nconcervable things. 


Karmic distress: Nghiệp Não—Karma and 
distress (one 1s the cause of another, and vice 
versa)—Nghiệp và sự phiển não (cái nầy là nhân 
của cái kia, cái kia là quả của cái nây). 

Karmic existence: Nghiệp hữu—See Seven 
Sfages Of exIstence. 

Karmic group: Karmaskandha (skÒ—Nghiệp 
uẩn. 

Karmic hindrances Nghiệp chướng— 
Hinderers caused by the deeds done—Chướng 
ngại gây nên bởi những nghiệp đã được làm— 
See Three Hinderers (A). 

Karmic obstrucfions: Nghiệp chướng— 
According to The Mind-Only School, apart from 
the obstacles caused by external factors, there are 
three other causes of karmic obstructilons—Theo 
Duy Thức Học, ngoài những trở ngại của ngoại 
duyên, còn có ba nguyên nhân phát sanh chướng 
nghiệp cho người tu—See Three causes of karmic 
obsfructions. 

Karmic power: Nghiệp Lực The power of 
karma 1s the streneth of karma which produces 
good or evil fruit. Karmic power 1s the strength of 
karma. It 1s similar to a debt collector. There are 
many different strong and weak debt collectors. 
When we die, our consciousness wIll be taken by 
the strongest and greatest debt collector—Nghiệp 
lực là sức mạnh của nghiệp tạo ra quả lạc khổ 
(sức mạnh của thiện nghiệp sinh ra lạc quả, sức 
mạnh của ác nghiệp gây ra khổ quả). Nghiệp lực 
ví như người chủ nợ. Có nhiều thứ chủ nợ mạnh 
yếu khác nhau lôi kéo, nên khi lâm chung thì thần 
thức của chúng ta bị chủ nợ nào mạnh nhứt lôi 
kéo trước tiên. 

Karmic process: Kammabhava (p)—Nghiệp 
Hữu——Karmic process 1s the energy that out of a 
present life conditions a future life in unending 
sequence. In this process there 1s nothing that 
pASS€s or transmigrates from one life to another. Ït 
1s only a movemernt that continues unbroken. The 
being who passes away here and takes bíth 
elsewhere 1s neither the same person nor a totally 
different one. There 
ConscIousness (cuti-citta or vinnana) belonging to 
the Iimmediately previous life; mmediately next, 
upon the cessatlon of that consclousness, but 
conditioned by it, there arises the first moment of 


1s the last moment of 


2402 


consciousness of the present birth which 1s called 
a relinking or rebirth-consciousness (patisandhi- 
vinnana). Similarly, the last thought-moment In 
this life conditions the first thought-moment In the 
next. In this way consciIousness comes Into being 
and passes away yielding place 
conscIousness. Thus, this perpetual stteam of 
CONSCIOUSness Øø0es on until existence ceases. 
ExIstence in a way 1s consciousness, the will to 
live, to continue—Nghiệp hữu là năng lực phát 
xuất từ kiếp hiện tại, tạo điều kiện cho kiếp sống 
tương lai theo dòng bất tận. Trong tiến trình nầy 
không có gì di chuyển hay được đưa đi từ kiếp 
nầy sang kiếp khác. Đó chỉ là sự chuyển động 
liên tục, không gián đoạn. Chúng sanh chết ở đây 
và tái sanh ở nơi khác không phải cùng người Ấy, 
cũng không phải là một người hoàn toàn khác. Sát 
na của tâm cuối cùng về kiếp trước, kế tiếp hiện 
tại. Do sự diệt của sát na tâm tử nầy hay do sát na 
tâm tử nây tạo điều kiện mà sát na tâm đầu tiên 
của kiếp hiện tại thường được gọi là “Kiếp Sanh 
Thức” (Patisandhi-vinnana) khởi sanh. Tương tự 
như vậy, sát na tâm cuối cùng của kiếp hiện tại 
tạo điều kiện hay làm duyên cho sát na tâm đầu 
tiên trong kiếp kế tiếp. Cứ như thế mà tâm cứ 
sanh rồi diệt, nhường chỗ cho tâm mới sanh. Như 
vậy dòng tâm thức sanh diệt liên tục nầy cứ trôi 
chảy cho đến khi sự sống dừng hẳn. Sự sống, nói 
cách khác, chính là tâm thức, ước muốn sống, 
muốn được tiếp tục tổn tại—See Karma. 

Karmic results: The 
retribution for a deed, brought about by the law of 
karma—Kết quả của nghiệp. 

Karmaic suffering: Nghiệp Khổ (thọ quả khổ 
do tác ác nghiệp, tạo tác ác nghiệp, nương vào ác 
nghiệp mà đắc quả khổ). 

Karmikah (skt): Thí Thiết Luận Bộ—The school 
of Karma, which taugh the superiority of morality 
over knowledge——Trường phái chủ trương trì giới 
vượt trên kiến thức. 

Karnasuvarna (sk0: Kiết La Nã Tô Phạt Lạt 
Na—Yết La Nã Tô Phạt Lạt Na—An ancient 
kimngdom of Gundwana, the region 
Gangpoor, south of India—Một vương quốc cổ 
của Gundwana trong vùng Gangpoor, phía Nam 
Ấn Độ (một số các nhà sư ở đây tu theo phái 
Chánh Lượng Tiểu Thừa của Để Bà Đạt Đa, 
không ăn phó sản làm bằng sữa bò). 


{O  N€W 


natural reward or 


about 


Karnatak (skt: Name of a Buddhist place ¡in 
west India. According to Prof. Bapat in the 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, 
Buddhism began to exercise i(s ¡nfluence in 
Karnatak from the time of Asoka, whose edicts at 
Siddhapur and In the neighborhood are found In 
the province. His the 
message all over the land, as a result of which 


mMiSSlOnarles carried 
many Buddhist monasteries were built there—ĐỊa 
danh Phật giáo ở vùng tây Ấn. Theo Giáo Sư 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
Phật giáo bắt đầu có ảnh hưởng tại Karnatak từ 
thời vua A Dục. Các sắc chỉ của vị vua nầy tại 
Siddhapur và các vùng lân cận đã được tìm thấy 
trong tỉnh nầy. Các đoàn truyền giáo của ông ta 
phái đi khắp cả nước, kết quả là nhiều tu viện 
Phật giáo đã được xây dựng tại đây. 

Karpura (sk): Kiếp Bố La—Camphor, 
described as dragon-brain scent—Hương long 
não. 

Karsa (skt: Karsana (skQ—Ca Lợi Sa—An 
Indian measure of weight, equivalent to haÏlf a 
Chinese ounce—Một đơn vị đo lường trọng lượng 
của người Ấn, tương đương với nửa lượng của 
người Trung Hoa. 

Karsapana (skt): Ca Lợi Sa Ba Nã—An Indian 
monetary unit, equivalent to 400 candereens—— 
Một đơn vị tiền tệ của Ấn Độ, tương đương với 
400 tiền vàng. 

Kartchou (skt): Kiệt Xoa—A place said to be in 
Karakoram mounfains, where according to Fa- 
Hsien formerly great assemblies were held under 
royal patronage and with royal treatment. Eitel, in 
The Dicionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, gives 1t as Khasa, and says an ancient tribe 
on the Paropamisus, the Kasioi of Plotemy; others 
give different places, 1e. Kashmir, Iskardu, 
Kartchou—Một nơi trên núi Karakoram mà theo 
ngài Pháp Hiển, nơi đây các vương triều đã từng 
tổ chức những cuộc cúng dường Trai Tăng hay 
những chúng hội thật vĩ đại. Theo Eitel trong 
trung Anh Phật Học Từ Điển, thì đây là vùng 
Khasa, nơi trú ngụ của một bộ tộc cổ Kasioi trong 
vùng Paropamisus; trong khi những học giả khác 
thì cho rằng đây có lẽ là những vùng bây giờ là 
Kashmrr, Iskardu, hay Kartchou. 


2403 


Kartri (skt): Tác Nhân—Nhân tố tạo ra sự tác 
động—Agent. 
Kartrkarana (skt: Cụ thanh —This is one of 
the eight cases of nouns in Sanskri—Cuụ thanh 
hay từ biểu thị công cụ của cái năng tác. Đây là 
một trong tám trường hợp chuyển thanh trong 
Phạn ngữ (subanta)—See Eight cases of nouns in 
SanskrIt. 
Karttika (skU): Ca Lật Để Ca— The month 
between October and November—Tháng ở giữa 
tháng mười và tháng mười một—See Twelve 
Months of a Year In India. 
Karuna (skt & p): Bi—Love—Compassion— 
Compassionate—Lòng bi mẫn. Tâm se lại trước 
sự đau khổ của chúng sinh khác. Lồng mong 
muốn loại bỏ những đau khổ của chúng sinh khác. 
l) A Sanskrit term for “Active Compassion,” 
one of the most Iimporfant and the oufstanding 
quality of all buddhas and bodhisattvas; 1t 1s 
also the mofivation behind their pursuit of 


awakening. (Compassion extends 1self 
without distnction to all sentient beinss. 
“Karuna” refers to an atitude of active 


concern for the sufferings of other sentient 
bengs. Practitioners must cultivate or Increase 
compassion (prajna). In 
Theravada, 1t 1s the 
“mmeasurables.” It Involves developing a 
feeling of sympathy for countless sentient 
bemngs. According to the Mahayana 
Buddhism, compassion 1fself 1s Insuffient, and 
IẾ 1S “øreat 
compassion” of Bodhisattvas, which extends 
to all sentient beings, and this must be 
accompanled by wisdom to approach 
enlightenment. Thus, practitioners must train 
both “prajna,” 
balancing and enhancing the other—Từ Bắc 
Phạn chỉ “Đồng cảm từ bi hay khoan dung,” 
một trong những phẩm chất quan trọng và nổi 
bật nhất của chư Phật và chư Bồ tát, và “bi” 
cũng chính là động lực phía sau sự theo đuổi 
cứu cánh giác ngộ Bồ Đề. Sự đồng cảm nầy 
thể hiện một cách không phân biệt đối với 
tất cả chúng sanh mọi loài. Từ bi là một thái 


via wisdom 


one of four 


sad to be Inferior to the 


“karun” and with each 


độ tích cực quan tâm đến sự khổ não của các 
chúng sanh khác. Sự đồng cảm ở người tu tập 
phải được gia tăng bằng trí năng để trở thành 


2) 


3) 


4) 


a) 


b) 


đúng đắn và có hiệu quả. Tính từ bi thể hiện 
ở Bồ Tát Quán Âm. Theo Phật giáo Nguyên 
Thủy, bi là một trong “tứ vô lượng tâm.” Nó 
quan hệ tới việc phát triển lòng thương cảm 
nơi vô số chúng sanh. Theo Phật giáo Đại 
thừa, từ bi không chưa gọi là đủ, vì nó vẩn 
còn kém lòng “đại bi” của chư Bồ Tát đến 
với hết thảy chúng sanh, và từ bi phải đi đôi 
với trí tuệ mới có thể đạt đến đại giác được. 
Vì vậy hành giả phải tu tập cả bi lẫn trí, để 
cái này cân bằng và làm mạnh cái kia— 
Compassion and Loving-kindness. 

Karuna sympathy, or pIfy 
(compassion) for another In distress and 
desire to help him or to deliver others from 
sufering out of pity. The compassion 1s 
selfless, non-egoisic and based on the 
principle of universal equality: Tiếng Phạn là 
Phả Li Nê Phược, cũng có nghĩa là cái tâm 
hay tấm lòng bi mẫn thương xót cứu vớt 
người khác thoát khỏi khổ đau phiển não. 
Lòng bi là lòng vị tha, không vì bản ngã, mà 
dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Khi thấy ai 
đau khổ bèn thương xót, ấy là bi tâm. 

Karuna or compassion 1s one of the most 
1mportant the  great 
enliphtenment; for with it, we do not kil or 
harm living beings: Lòng “Bi” chính là một 
trong những cửa ngỏ quan trọng đi đến đại 
giác, vì nhờ đó mà chúng ta không giết hại 
chúng sanh. 

According to the Vimalakiri Sutra, Chapter 
Seventh, Contemplating on Living Beinss, 
when Manjusri Bodhisattava called on to 
enqurre after Vimalakirti”s health, he asked 
Vimalakirtd about “Karuna” as follows——Theo 
Kinh Duy Ma Cật, Phẩm thứ bẩy, Quán 
Chúng Sanh, Bồ Tát Văn Thù khi đến thăm 
bệnh cư sĩ Duy Ma Cật có hỏi về lòng “bi” 
như sau: 

Manjusri asked Vimalakirti: “What should be 
compassion (karuna) of a Bodhisattva?”: Ngài 
Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật: “Sao gọi là 
lòng bi của một vị Bồ Tát?” 

repled: “A  Bodhisattva”s 
compassion should ¡include sharing with all 
living beings all the merits he has won.”: Duy 


also means 


enfrances {O 


Vimalakirti 


2404 


Ma Cật đáp: “Bồ Tát làm công đức gì cốt để 
chia xẻ cho tất cả chúng sanh.” 

Karuna-Bhavana (skt): Đại bi. 

Karunamrditamati (p): Bi niệm. 

Karunika-hridaya-dharani (skQ: Thiên thủ 

thiên nhãn đại bị tâm đà la ni. 

Karunikaraja-Prajnaparamita-Sutra  (skÐ: 

Kính Nhơn Vương Bát Nhã Ba La Mật —The sutra 

stressed on the “Buddha wisdom” for rulers to 

maintain security and welfare for the country. The 
translated Chnesẽểe by 

Kumarajiva—Kinh nhấn mạnh đến “Trí huệ 

Phật” trong việc duy trì an ninh phúc lợi trong 

quốc gia. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập dịch 

ra Hán tự. 

Kasa (skt): Ca Xa. 

l) A piece of grass, used for mats, thatch, etc.; 
personified as one of Yama”s attendants: Một 
nắm cỏ dùng làm chiếu, được nhân cách hóa 
như là thị giả của Diêm Ma Vương. 

2) According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist terms, kasa 1s a 
plece of ørass, of which a broom was made, 
and used by SakyamuuI. lt 1s still an obJect of 
worship: Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, kasa là nắm cỏ dùng để làm 
chổi cho Đức Phật, vẫn còn là một vật thờ 
phượng. 

Kasagiyama (jap): Núi Lạp Trí (Nhật Bản). 

KasanMuin  (jap)› Hua-Shan-Wu-Yin—A 

famous Chinese Zen master In the tenth century—— 

Hoa Sơn Ngũ Âm Thiền sư, một thiển sư nổi tiếng 

của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 10. 

Kasapura (skU: Ca Xa Bố La—According to 

Ernel im The Dictionary of Chinese-English 

Buddhist Terms, Kasapura used to be a city 

between Lucknow and Oudh—Theo Eitel trong 

Trung Anh Phật Học Từ Điển, Kasapura là tên 

thành của nước Bát La Da Già. 

Kasaya (skt): Ca La Sa Dã Ca La Sa Dã—Ca La 

Sa DỊ —Cà Sa—Pháp Phục—Dharma garment, or 

the robe. The religious dress, general name of 

monastic garmenfts. A red or yellow monk”s rob. A 

monk°s dyed robe, In contrast with white lay 

garb—Pháp Y hay áo cà sa của Tăng Ni. Áo Ca 
sa (đỏ hoặc vàng). Áo nhuộm của chư Tăng Ni, 
đối lại với áo trắng của Phật tử tại gia. 


SUfa  Was 1nto 


(ŒD “Kasaya” in the meaning of color—Kasaya 

khi có nghĩa là màu sắc:. 

1) Broken colour (not a bright colour): Màu tối. 

2) Brown colour; but it is described as a neutral 
colour through the dyeing out of the other 
colours, i.e. for the monks—Hoại sắc. 

3) A secondary color (not the five primary 
colours): Màu phụ (không phải là năm màu 
chính). 

4) Itis described as a neutral colour through the 
dyeing out of the other colours: Màu trung 
tính, hay là màu được nhuộm từ các màu 
khác. 

5) A fundamental rule in Buddhism 1s to dye the 
kasaya with a secondary color: Luật nhà Phật 
là nhuộm sao cho áo cà sa cho nó có màu 
hoại sắc. 

(ŒI “Kasaya” means a monk”s robe—Kasaya có 
nghĩa là áo cà sa của nhà sư: 

(A) The meanings of “Kasaya”: Nghĩa của “Cà 

Sa”—Y áo của nhà sư. Áo xích sắc hay màu 

thắm, được diễn dịch là hư nát, bẩn, nhiễm 

bẩn, được nhuộm bằng màu tạp, chứ không 
phải làm bằng một trong những màu chính, 
để phân biệt với bạch y hay áo trắng của 

hàng tại gIia—The monk”s robe or cassock. A 

red or yellow monk”s robe, Interpreted as 

decayed, Iimpure In colour, dyed, not of 
prmary colour, so as to distinguish from the 
normal white dress of lay people. 

Categorles of “Kasaya”: Phân loại “Cà Sa”—— 

Có nhiều loại khác nhau—There are several 

different names for Kasaya: 

l) Sanghati (skÐ: Đại Y——Tăng Già Lê—Tăng 
Già Chỉ. 

2) The clothing (garment) of liberation: Giải 
Thoát Y—Y áo của sự giải thoát. 

3) The garment of emancipation: Giải Thoát 
Tàng Tướng Y. 

4)_ The robe of a field of happiness: Phước Điển 
Y—Y áo mặc vào như đem phước điển cho 
người øIeo. 

5) The robe without form. The Kasaya 1s without 
form In the sense that is a simple square sheet 
of cloth: Vô Tướng Y—Y áo của nhà tu 
không có hình tướng, nó chỉ là một miếng vải 
vuông. 


(B) 


2405 


6) The robe of endurance, or paflence— 
Enduring-humiliation robe: Nhẫn Nhục Y—Y 
áo nhắc người mặc luôn nhẫn nhục. 

7) Broken patched robe: Bá Nạp Y—Y áo làm 
bằng vải bá nạp (vải mà người ta đã vứt đi). 

8) A robe ofrags: Phấn Tảo Y—Y áo làm bằng 
những miếng vải cũ dùng để lau bụi—A 
collection of rags out of dust-heap used as 
robes for monks and nuns. 

9) The path-robe, one of the three garments of a 

monk reaching from shoulders to the knees 

and fastened around the waisfe, usually made 
up of nine to twenty-five pleces: Tăng Già 

Chỉ: Áo đắp bằng những mảnh vải, một trong 

ba loại y cho chư Tăng Ni, choàng từ vai 

xuống tới đầu gối và được cột lại nơi hông, 
thường được làm bằng chín hay hai mươi lăm 
mảnh. 

Trọng Y: See Sanghat. 

Những lời Phật dạy về “Cà Sa” trong Kinh 

Pháp Cú The Buddhas  teachings 

“Kasaya” in the Dharmapada Sutra: 

l) Wearmng a yellow saffron robe with an 
Iimpure mind. What wiIl the robe do I 
truthfulness 1s lacking and discipline or self- 
confrol 1s denied? (Dharmapada 9): Mặc áo 
cà sa mà không rời bỏ những điều uế trược, 
không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn 
hơn. 

2) He who drops all stain, stands on virtue, 
learns discipline and speaks the truth. Then 
the yellow robe wIll fit him (Dharmapada 10): 
Rời bổ những điều uế trược, giữ gìn giới luật 
tỉnh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người 
như thế đáng mặc áo cà sa. 

3) A yellow saffron robe does not make him a 
monk. He who 1s of evil character and 


10) 
(C) 


on 


unconfrolled or unrestrained; such an evil- 
doer, by his evil deeds, 1s born in a woeful 
state (Dharmapada 307): Không ngăn trừ ác 
hạnh thì dù mặc áo cà sa, người ác cũng sẽ vi 
nghiệp ác, chết phải đọa địa ngục. 
Kashaya Banner Thus Come One: Ca Sà 
Tràng Như LaI—According to the Earth Store 
Bodhisatva Suữa, Chapter 9, 
asamkheyas of aeons ago, a Buddha named 
Kashaya Banner Thus Come One appeared ¡n the 
world. If a man or woman hears this Buddha”s 


limitless 


name, that person will overcome the offenses of 
binh and death for one hundred great aeons— 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín,vô 
lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra 
đời hiệu là Ca Sà Tràng Như Lai. Như có người 
nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức 
Phật đây, thời người nầy sẽ siêu thoát tội sanh tử 
trong một trăm đại kiếp. 

Kashgar (skt): Pháp Sa—According to The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms 
composed by Professor Soothill, Kashgar was an 
anclent Buddhistc kingdom in Central Asla— 
Theo Eitel trong Trung Anh Tự Điển, Kashgar 
từng là một vương quốc cổ ở trung Á. 

Kashmir (skt: Ca Thấp Ba—Kế Tân—Ancient 
Kashmir kingdom, situated In the north-east of 
IndiaA region which Asoka added to his empire 
ripht after he enthroned. Kashmir was one of the 
most Important cent(ers of Buddhist Sanskrit 
learnng and the center of the most powerful 
Buddhist school. Kashmir played an Important 
role In the transmission of Buddhism to Chína. 
According to Hsuan-Tsang in the Records of the 
Western Lands, on his way from Simhapura to 
Kashmir, he came across several monasferies, and 
at Huskara-Vihara he spent the night. He was 
welcomed by the king of Kashmir. He decided to 
say there for 2 years to the study of the sutras and 
sastras. The king provided him with 20 clerks to 
copy the manuscrip(s. After the Third Council at 
Pataliputra, a Buddhist missionary was sent here 
for propagation. When Hsuan-Tsang arrived here, 
he saw more than I00 monasteries with over 
5,000 monks. Also according to Hsuan-Tsang, one 
of the outstanding events that took place ïn 
Kashmir was the session of the Fourth Buddhist 
Council under the auspices of King Kaniska In the 
400 years after the Buddha's Mahaparinirvana. 
The king was puzzled by the diferent 
Inferpretatdons given by his spirtual teachers 
while he was studying the Buddhist texts, and so 
he wanted that the main object of this Council 
should be to record the various Interprefations 
given of Buddha”›s words by the teachers of 
different sects. It was the Arhat Parsva”s advice 
that the Emperor decided to hold the Council. 
When he was in this country, Hsuan-Tsang saw an 
Iimase of Bodhisatva Avalokitesvara and a 


2406 


Mahasanghika monastery—Vương quốc cổ Kế 

Tân, bây giờ là Kashmir, nằm về phía tây bắc Ấn 

Độ. Vùng đất mà vua A Dục đã sáp nhập vào 

vương quốc của mình ngay sau khi ông lên ngôi. 

Đây là một trung tâm Phạn ngữ quan trọng, cũng 

là một trường học Phật giáo có uy thế thời đó. 

Kashmir giữ một vai trò quan trọng trong việc 

truyền bá Phật giáo sang Trung Quốc. Theo ngài 

Huyền Trang trong Tây Vực Ký, từ Tăng Ha Bổ 

La đến Ca Thấp Ba, ngài đã đi qua một vài tự 

viện tại đây, và tại Tịnh Xá Huskara ngài đã ở 

lưu lại đêm. Ngài được vị vua của xứ này tiếp đón 

nồng hậu. Sau đó ngài quyết định lưu lại đây 2 

năm để học kinh và luận. Nhà vua đã cung cấp 

cho ngài 20 thư ký để chép kinh tại đây. Sau lần 
kết tập kinh điển lần thứ ba tại thành Hoa Thị, 
một phái đoàn truyền giáo đã được phái đến nơi 
này và ngài Huyền Trang đã thấy tại đây có trên 

100 ngôi tự viện với trên 5.000 Tăng sĩ. Cũng 

theo ngài Huyễn Trang thì một trong những biến 

cố trọng đại đã xảy ra tại Ca Thấp Ba là cuộc 
nghị hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ tư, 400 năm 
sau ngày Phật nhập diệt, dưới sự bảo trợ của vua 

Ca Nị Sắc Ca. Đức vua cảm thấy bối rối vì nhiều 

lối giải thích khác nhau của các vị thầy khi ngài 

học kinh điển Phật giáo, và vì vậy ngài muốn 
rằng mục tiêu chánh của Đại Hội là phải ghi lại 
những giải thích về lời Phật dạy bởi các vị thầy 
của các tông phái khác nhau. Chính A La Hán 

Parsva (Ba Lật Thấp Phược) đã khuyên ngài nên 

triệu tập Nghị Hội tại đây. Cũng tại xứ này, ngài 

Huyền Trang đã thấy ảnh tượng của Đức Quán 

Thế Âm Bồ Tát và một tự viện của trường phái 

Đại Chúng Bộ. 

Kasỉ (skt): Ca Thi. 

1)_ Name ofa kind of bamboo: Tên của một loại 
trúc. 

2) Ca di —Old name of Benares—A place said 
to be so called because I1ts bamboos were 
good for arrows, north of Kosala: Một địa 
danh về phía bắc của Kosala, mang địa danh 
như vậy vì có nhiễu loại trúc tốt được dùng 
làm tên—See Benares. 

Kasibharadvaja Sutfa: Kinh Nông Gia Phả Lợi 

Đọa—Thus have I heard: Once the Master was 

staying in Magadha, at Ekanala, the Brahmin 

village near the Southern HIII. A Brahmin farmer 
named Bharadvaja, had ¡in yoke five hundred 


ploughs for sowing time. One early morning, the 
Buddha, approached the farmer at work. As 1t was 
the time of food distribution, the Buddha drew 
near and stood at one side. As BharadvaJa saw the 
Buddha waiting for alms, he spoke to him: “O 
recluse Gautama, I plough and sow, and when I 
have ploughed, I eat! You, recluse Gautama, 
should plough and sow too; for, having done so, 
you may eat.” The Buddha replied: “[ too. O 
Brahmmn, plough and sow; and having ploughed 
and sown, I eat.” Bharadvaja said: “But we see 
not your yoke and plough; nor your ploughshare, 
rod, nor oxen!l Yet you speak sol Please tell us 
what ploughing 1s yours. We would like to know 
you mean” The Buddha “O 
Bharadvaja, confidence 1s the seed, discipline 1s 
the rain. Wisdom 1s my yoke and plough. Modesty 
1s my pole, mind 1s the strap. And I have 
mindfulness for ploughshare and goad. IÏ am 
guarded in act and word, temperate In eating. 
With truth I clear the weeds, and bliss my 
deliverance. Vigor, my team In yoke, carriles me 
to the security of the bonds. And 1t goes on, 
without turning back. lt goes where there 1s no 
suffering. And thus ¡is the ploughing done, and 
there comes the deathless fruit. Having ploughed 
this ploughing, one 1s free from all sorrow.” After 
hearing the Buddha's words, Bharadvaja had a 
large copper bowl filled with milk rice and offered 
1t to the Buddha, saying: “Let Master Gautama eat 
this milk rice! A plouphman indeed 1s the Master 
since he ploughs and ploughing for deathless 
frui” The Buddha replied: “This 1s not mine to 
enjoy fare won from chanting hymns. This is not 
the thing for the sage. O Bharadvaja. The 
Awakened One reject such food. Where the 
dharma relgns, this is the livelihood. You must 
offer other food and drink to the Stainless Great 
Sage of holy calm, for he 1s a field to man who 
desres to sow merisl” Then Bharadvaja 
approached and fell with his head at the Buddha”s 
feet and cried: “[Ẻs amazing, Master Gautama. 
IƯs marvellous! Just as a man might set up a thing 
overturned, reveal what 1s hidden, or point out the 
way to the blind, bring a lamp 1nto the darkness so 
that those with eyes might see forms; even so, the 
Dharma has been made clear in many figures by 
Master Gautama. Ï am goïng to Master Gautama 


what said: 


2407 


for refuge, to the Dharma and the Order of monks. 
May I receive the Buddhist precepts in the 
presence of Master Gautama, may I receive 
hipher ordination!” Not long after BharadvaJa”s 
ordination, he dwelt alone, aloof, diligent, ardent, 
resolute, soon entered and abided in the supreme 
goal of the holy life, and by his own super 
knowledge he realized the Arahantship—Như vầy 
Tôi nghe; “Một thời bậc đạo sư đang lưu lại xứ 
Ma Kiệt Đà, tại một ngôi làng Bà La Môn vùng 
Ekanala, thuộc khu núi đổi Nam Sơn. Lúc ấy có 
một vị Bà La Môn là nông gia Phả Lợi Đọa đang 
chuẩn bị đặt 500 cái cày vào ách để sẵn sàng cho 
mùa gieo gặt. Vào một buổi sáng sớm, Đức Phật 
đang y bát đi đến nhà nông gia Phả Lợi Đọa trong 
khi người ấy đang làm việc. Vừa đúng lúc y đang 
phân phát vật thực, Đức Phật tiến lại gần và đứng 
một bên. Khi thấy Đức Phật đang chờ thực phẩm, 
nông gia Phả Lợi Đọa bèn nói với ngài như sau: 
“Này tôn giả, tôi cày cấy gieo gặt, sau khi gieo 
gặt xong tôi mới ăn. Ngài cũng vậy, này tôn giả, 
ngài cũng phải cày, gieo, và gặt rồi mới ăn.” Đức 
Phật bèn trả lời: “Này Bà La Môn, Ta cũng cày 
và gieo vậy; sau khi cày và gieo xong, fa ăn.” 
Nông gia Phả Lợi Đọa lấy làm lạ hỏi Đức Phật: 
“Nhưng nào chúng tôi có thấy đâu cái cày, cái 
ách, cũng không thấy lưỡi cày, roi hay bò của tôn 
giả Gautama! Mà sao ngài lại nói như vậy? Xin 
nói cho chúng tôi được biết điều này. Chúng tôi 
muốn biết điều này.” Đức Phật trả lời: “Lòng tin 
là hạt giống, hạnh đầu đà là mưa, trí tuệ là cái 
ách và cây cày. Tàm là cán cày, tâm là cây 
cương. Ta giữ chánh niệm làm lưỡi cày và gậy 
thúc. Ta sống phòng hộ trong ngôn ngữ và hành 
động, tiết độ trong vật thực. Ta nhổ sạch cỏ dại 
hay ác pháp với lòng chân thật. Và cực lạc là giải 
thoát của Ta. Tinh tấn là cỗ xe đưa Ta đến trạng 
thái an ổn khỏi các khổ ách. Trực chỉ thẳng tiến 
không quày trở lại. Nó đi đến chỗ không còn đau 
khổ. Và như vậy là việc cày cấy đã xong, rồi quả 
bất tử xuất hiện. Sau khi đã làm xong việc cày 
bừa ấy, con người được giải thoát khỏi mọi phiền 
muộn, ưu não.” Ngay sau đó, Phả Lợi Đọa bảo 
bới đầy một bát cơm trộn sữa dâng lên Đức Phật 
và nói: “Xin tôn giả Cổ Đàm hãy thọ dụng bát 
cơm trộn sữa này! Tôn giả quả thật là một nông 
gia vì ngài cày ruộng đưa đến quả bất tử.” Đức 
Phật bèn trả lời: “Thật không xứng đáng cho Ta 


thọ dụng thực phẩm có được do giảng kinh ngâm 
kệ. Đó không phải là phẩm vật dành cho các bậc 
Hiền Thánh. Này Phả Lợi Đọa, chư Phật không 
thọ nhận thực vật như thế. Ở nơi nào chánh pháp 
này còn hưng thạnh, thì đây là chánh mạng. Ông 
phải dâng thức ăn uống khác cho bậc Hiển Thánh 
vô nhiễm thanh tịnh. Vì bậc ấy là thửa ruộng 
phước cho những ai muốn gieo trồng công đức!” 
Lúc đó Phả Lợi Đọa đến gần sát chân Đức Phật 
và thốt lên: “Thật vi diệu thay tôn giả Cổ Đàm! 
Thật hy hữu thay! Như một người có thể dựng 
đứng một vật bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những øì bị che kín, hay chỉ đường cho người mù, 
đem đèn vào bóng tối để những ai có mắt có thể 
trông thấy sắc, cũng vậy, chánh pháp đã được tôn 
giả Cổ Đàm giảng giải sáng tổ bằng nhiều 
phương tiện ảnh dụ. Nay con xin quy-y tôn giả, 
quy-y pháp, và quy-y Tăng chúng Tỳ Kheo. Xin 
cho con được thọ giới xuất gia trước tôn giả Cổ 
Đàm. Xin cho con thọ đại giới.” Sau khi thọ giới 
xong, Phả Lợi Đọa sống một mình với hạnh viễn 
ly, tỉnh tấn, nhiệt tâm, kiên định, chẳng bao lâu đã 
thể nhập và an trú vào tối thượng cứu cánh của 
đời sống phạm hạnh và với thượng trí, Phả Lợi 
Đọa đã chứng đạt mục đích ấy ngay trong hiện tại 
để trở thành một bậc A La Hán. 

Kasina (p): Đề mục hành thiển Kasina (Biến 
xứ)—A Pali term for “complete field,” a category 
of medifative objects 
meditative tradition as bases for developing the 
ability to enfer Iinto meditative absorptions (jhana 
or dhyana). Total field served as obJects of 
meditation as supporfs for concentration of the 
mind. The mind is exclusively and with complete 
claity filed with this object until reaching 
samadhi. The 
pointedly on a particular external obJects as the 
preparatory Image (parikamma-nimita) until 1t 
appears even when the eyes are closed, at which 
point 1t is called an “acquired Iimage” (uggaha- 
nimitta). When one 1s able to concentrate single- 
mindedly on the medifative objectf, one enfers Into 
the first jhana. There are ten kasinas—Từ Nam 
Phạn chỉ “lãnh vực toàn diện,” phạm trù của 
những đề mục dùng trong thiển Nguyên Thủy như 
những căn bản đi vào “định.” Lãnh vực được dùng 
làm đối tượng hay thoại đầu trong nhà thiển nhằm 
giúp cho sự tập trung tinh thần. Tinh thần lúc nào 


used ¡in Theravada 


meditator concenfrates one- 


2408 


cũng chỉ bị một đối tượng xâm chiếm cho tới đại 

định. Hành giả nhất tâm tập trung vào một ngoại 

vật đặc biệt nào đó như là một hình ảnh chuẩn bị 

cho tới khi nào hành giả nhắm mắt mà để mục 

vẫn hiện lên, chừng đó hành giả đã đạt được giai 

đoạn đầu của thiển định. Có mười lãnh vực trong 

thiển định: 

1) The Earth Kasina: Đất. 

2) The Water Kasina: Nước. 

3) The Fire Kasina: Lửa. 

4) The Wind (arr) Kasina: Gió. 

53) The Blue Kasina: Màu Xanh lam. 

6) The Yellow Kasina: Màu vàng. 

7)_ The Red Kasina: Màu đỏ. 

8) The White Kasina: Màu trắng. 

9) Akasha: The Space Kasina—Không gian. 

The Consciousnes Kasna (n the 

Abhidharma, the Light Kasina): Ý thức (trong 

Vi Diệu Pháp là “Ánh Sáng”). 

** See Forty meditation subJects. 

Kasmira (skQ: Kashmir or Kasmir (skÙ—Kế 

Tân—Anclent Kashmir kingdom, situated In the 

north-east of India. A region which Asoka added 

to his empire ripht after he enthroned. Kashmir 

was one of the most Important centers of Buddhist 

Sanskrit learning and the center of the most 

powerful Buddhist school. Kashmir played an 

1mporfant role in the transmission of Buddhism to 

China—Ca Thấp Di La, vương quốc cổ Kế Tân, 

bây giờ là Kashmir, nằm về phía tây bắc Ấn Độ. 

Vùng đất mà vua A Dục đã sáp nhập vào vương 

quốc của mình ngay sau khi ông lên ngôi. Đây là 

một trung tâm Phạn ngữ quan trọng, cũng là một 

trường học Phật giáo có uy thế thời đó. Kashmir 

giữ một vai trò quan trọng trong việc truyền bá 

Phật giáo sang Trung Quốc —See Kashmir. 

Kassan-Zen?e (jap): Sư Giáp Sơn Thiện Hội 

(Phật giáo Nhật Bản). 

Kastha (skÐ: Kashtha (skt)—Timber—Wood—A 

piece of wood—Gỗ—Một miếng gỗ. 

Kasyapa (sk: Kassapa (p)—Maha Kasyapa 

(Đại Ca Diếp) 

l1) A Brahmin of Magadha who became a close 
disciple of the Buddha, and was at the time of 
his death the senior member of his Sangha. 
He 
practices and moral upriphtness. He presided 
over the first council, held immediately after 





1s said to have excelled ¡in ascetic 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


the passing of the Buddha. He is also revered 
in East Asia regarded as the first Patriarch in 
the Zen school. He was regarded as the First 
Patriarch from the story of the “transmission” 
of the Mind-seal when the Buddha held up a 
golden flower and Maha-Kasyapa smiled. 
Maha-Kasyapa 1s said to have become an 
Arhat after being with the Buddha for eight 
days. After his death he ¡s reputed to have 
entrusted Ananda with leadership of the 
Order—Ca Diếp, một người thuộc dòng Bà 
La Môn ở Ma Kiệt Đà, trở thành một đệ tử 
thân cận của Phật. Người ta nói ông nổi tiếng 
về khổ hạnh và giới đức. Ông là người đã chủ 
trì nghị hội kiết tập kinh điển đầu tiên ngay 
sau khi Phật nhập diệt. Ông được Phật giáo 
trong vùng Đông Á kính trọng và xem như là 
đệ nhứt tổ dòng Thiển Ấn độ. Ông được coi 
như sơ tổ dòng thiển Ấn Độ từ câu chuyện 
“Truyền Tâm Ấn” về Ma Ha Ca Diếp mỉm 
cười khi Đức Phật đưa lên nhành kim hoa. 
Người ta nói Ma Ha Ca Diếp đắc quả A La 
Hán chỉ sau tám ngày theo Phật. Sau khi Ma 
Ha Ca Diếp thị tịch, ông ủy thác cho ngài A 
Nan làm chủ tịch hội đồng Tăng Già thời bấy 
giờ. 

A class of divine beings similar or equal to 
Prajapati: Drinking Light Deva—Ẩm Quang 
Thiên. 

The father of gods, demons, men, fish, 
reptiles, and all animals: Cha của hết thấy 
chúng sanh (trời, thần, người, cá, loài bò sát, 
và hết thấy thú vật). 

The constellaion of “drinking light,” 1e. 
swallowing sun and moon (but 
apparent justiication): Chòm sao “nuốt ánh 


without 


sáng” của mặt trời và mặt trăng (nhưng 
không có sự kiểm chứng rõ ràng). 

One of the seven or ten ancient Indian sages: 
Một trong bảy hay mười bậc Thánh của Ấn 
Độ. 

Name of a tribe or race: Tên của một bộ lạc 
hay một chủng tộc. 

Kasyapa Buddha, the thrd of the five 
Buddhas of the psent kalpa, the sixth of the 
seven ancient Buddhas: Phật Ca Diếp là vị 
Phật thứ ba trong năm vị Phật hiển kiếp, là vị 
Phật thứ sáu trong bảy vị Phật thời cổ. 


2409 


8) According to Eitel in The DicHonary of 
Chinese-English Buddhist terms, 
Mahakasyapa, a brahman of Magadha, who 
became one of the principal disciples of 
sakyamumi, and after his death became leader 
of the disciples, convoked and presided 
(directed) the first synod,whence his title 
chatrman (Arya-Sthavira) 1s derived: Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ma 
Ha Ca Diếp là một vị Bà La Môn của xứ Ma 
Kiệt Đà, trở thành một trong những đại đệ tử 
của Phật Thích Ca. Sau khi Phật nhập diệt, 
ông đã trở thành trưởng chúng Tỳ Kheo, và 
triệu tập và chủ trì hội nghị kiết tập kinh điển 
đầu tiên, chức vị thượng tọa của ông có từ 
đấy. 

9) He ¡is accounted the chief of the ascetics 

before the enlightenment: Đệ nhất hạnh Đầu 

Đà trước khi giác ngộ. 

The first compiler of the canon and the first 

patriarch: Vị kiết tập kinh điển đầu tiên và vị 

tổ thứ nhất sau thời Phật. 

A Bodhisatva, whose name heads a chapter In 

the Nirvana Sutra: Vị Bồ Tát mà tên đứng 

đầu trong một chương của Kinh Niết Bàn. 

Kasyapa Buddha: Ca Diếp Phật—The sixth of 

the seven former Buddhas——V1 Phật thứ sáu trong 

bảy vị cổ Phật. 

Kasyapa-Matanga (skt: Ca Diếp Ma Đằng— 

Nhiếp Ma Đằng— Trúc Nhiếp Ma Đằng—The 

monk who with Gobharana, of Central India, or 

Dharmaraksa, Chu-Fa-Lan, according to 

Buddhist statements, brouph(t ¡images and 

scriptures to China with the commissloners sent by 

Ming-TI, arriving In Lo-Yang In around 67 A.D. 

According to tradiion the first official Indian 

monk, along with Gobharana, to arrive in China 

around 67 A.D. They translated the Sutra of the 

Forty-Two Sections—Một vị sư người miễn Trung 

Ấn Độ. Thời Hán Minh Đế, vua sai một phái đoàn 

sang Ấn Độ cầu pháp đã gặp sư. Sư cùng với ngài 

Trúc Pháp Lan mang tượng Phật và kinh điển về 

Lạc Dương khoảng năm 67 sau Tây Lịch. Theo 

truyền thống hoằng hóa, đây là vị Tăng Ấn Độ 

đầu tiên cùng với Gobharana đến Trung quốc. Tại 
đây họ đã cùng dịch bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương 
vào khoảng năm 67 sau Tây Lịch. 


10 


`=< 


II 


`~ 


1©. 


Kasyapiya (skÐ: Mahakasyapiya (skÙ—The 
Kasyapiya school —Ca Diếp Di—Ca Diếp Di Bộ 
hay Giải Thoát Giới Kinh—Ca Diếp Duy—Ca 
Diếp Tỳ—Ca Diếp Ba—Kha Thi Bi Dữ_—Ấm 
Quang Bộ—A. school formed on a division of the 
Mahasanghikah into five schools a century after 
the Nưrvana. Kasyapiya was one of which 
teaching based on the Kayapiya Sastra. The 
Mahakasyapiyas differed on minor poits from the 
Sarvastivadins and the Dharmaguptikas, and were 
closer to the Sthaviravadins. Hence, they are also 
called the Sthavariyas. The Mahakasyapiyas 
believed that the past which has borne fruit ceases 
to exIst, but that which has not yet ripened 
confinues to exist, thus partially modifying the 
positon of the Sarvastivadins, for whom the past 
also exists like the present. The MahakasyapIyas 
are somefimes represen(ed as having effected a 
compromise between the Sarvastivadins and the 
VibhaJyavadins, and also claim a tripitaka of their 
own—Sau khi Đức Phật nhập diệt, trường phái 
Tiểu Thừa Nguyên Thủy được chia làm năm 
nhánh, trường phái Ca Diếp Di là một, giáo 
thuyết căn bản dựa vào bộ Luận Ca Diếp Di. Bộ 
phái nầy khác với Nhất Thiết Hữu Bộ và Pháp 
Tạng Bộ đôi chút nhưng rất gần với Thượng Tọa 
Bộ, nên còn được gọi là Sthavariya. Ấm Quang 
Bộ tin rằng quá khứ đã sinh quả thì không còn tồn 
tại nữa, còn quá khứ chưa sinh quả thì tiếp tục tổn 
tại; do đó, họ làm rung chuyển phần nào địa vị 
của phái Hữu Bộ vốn cho rằng quá khứ cũng tồn 
tại như hiện tại vậy. Đôi khi Ấm Quang Bộ được 
xem như là trường phái thỏa hiệp giữa Hữu Bộ 
(Sarvastivadin) và Phân Tích Bộ (VibhaJyavadin). 
Phái nầy cũng đòi có bộ Tam Tạng của riêng 
họ—See Five volumes of Vinaya of Hinayana 
S€C(S. 

Kasyapa school: Trường phái Ca Diếp (Ca Diếp 
Bộ)—See Kasyapa. 

Kasyapiyah (sk0: Ca Diếp Di bộ—See Two 
đivisions and the five divisions. 

Kata (p): A mat—Chiếc chiếu (đệm). 

Katagiri Roshi, Dainin (1928 - ): Name of a 
Japanese Zen master of the Eihei-di lineage of 
Sofo, who in 1963 moved to the U.S.A. to teach at 
Zenshu-Ji Soto Zen Mission in Los Angeles. He 
later helped to esfablish the San Francisco Zen 


2410 


Mountan (Center ¡n 
He has been one of the most 


Center and TassaJara 

California. 

imnfluential Zen masters in the West and has 

trained a number of students who later became 
teachers themselves—Tên của vị Thiển sư Nhật 

Bản thuộc dòng truyền thừa Eihei-di của tông 

Tào Động, người đã di chuyển sang Mỹ vào năm 

1963 để dạy Thiển Tào Động tại Trung Tâm Soto 

Zen Mission ở Los Angeles. Về sau này ông giúp 

thành lập Trung Tâm Thiển San Francisco và 

Trung Tâm Thiển trên Núi Tassajara cũng tại 

california. Ông là một thiển sư có ảnh hưởng nhất 

ở Tây Phương và đã giáo huấn một số thiển sinh 

mà sau này cũng trở thành những thầy dạy thiền. 

Kataku-Jin?e (jap): Zen master He-Ze-Shen- 

Hui—Hà Trạch Thần Hội Thiền Sư—See Shen- 

Hui-He-Ze. 

Kataku-shu (jap): Hà Trạch tông. 

Katanana (p): Tri kiến về sự thành tựu của Tứ 

đế. 

Katasi (p): A cemetery—Nghĩa địa. 

Katattfa (skt): See Reserve karma. 

Katatta-kamma (p): Katatta (skt)—Nghiệp Tích 

Tụ—See Reserve karma. 

Kathavatthu (p): Bộ Ngữ Tông—Poins of 

Controversy, one of the books of the Theravadin 

Abhidhamma Pitaka. This book 1s about the 

subJects of controversy, the refufaton of the 

heterodox views of other Buddhist schools— 

Thuyết Sự hay những điểm tranh luận, một trong 

những bộ sách của Bộ Luận Tạng của trường phái 

Phật giáo Nguyên Thủy. Bộ sách này bác bỏ các 

quan điểm dị giáo của các trường phái Phật giáo 

khác—See Theravada (V) (5). 

Kathina (skt & p): Ca Hy Na—Ca Để—Yết Hy 

Na—Công đức y. 

I1) Hard: Cứng—Không uyển chuyển—Không 
tương nhượng——Inflexible—=Unyielding. 

2) Sangha Day or Kathina 1s usually held In 
October. In the Theravada or Southern 
tradition, monks go on a three-month retreat 
during the rainy season. After the retreat, the 
laity offer robes and gifts to them. This day 
symbolizes the close relationship between the 
monks and the lay people. On almost all of 
these speclal occasions, Buddhists celebrate 
these evenfs by taking the Threefold refuge, 


3) 


4) 


5) 


6) 


accepting observance of the Five Precepts, 
offering flowers and Incense to the Buddha, 
chanting sutras, medifating, offering alms to 
the monks and nuns and listening to Dharma 
talks—Kathina hay Ngày Tăng Bảo, thường 
được tổ chức vào tháng mười. Theo truyển 
thống Theravada hay Phật giáo Nam tông, 
chư Tăng kiết hạ ba tháng vào mùa mưa. Sau 
mùa kiết hạ, Phật tử tại gia làm lễ dâng y và 
phẩm vật lên chư Tăng. Ngày này tượng 
trưng cho sự liên hệ chặc chẽ giữa chư Tăng 
và Phật tử tại gia. Vào những ngày lễ hội đặc 
biệt này, Phật tử cử hành lễ bằng cách quy-y 
Tam Bảo, thọ ngũ giới, cúng dường hương 
hoa lên Đức Phật, sau đó họ tụng kinh, ngồi 
thiển và dâng cúng thực vật lên chư Tăng Ni 
cũng như lắng nghe thuyết pháp. 

Ceremony performed in most of Buddhist 
tradiions at the end of the rainy-season 
retreat, during which laypeople gIve new 
robes to Buddhist monks and nuns. This 1s one 
of the major opporfunities for the laity to earn 
merif from giving (dana). Besides, during this 
ceremony, laypeople also offer food and 
other necessities to the Samgha—LễỄ được 
thực hiện bởi hầu hết các truyền thống Phật 
giáo vào cuối kỳ an cư kiết hạ, trong buổi lễ 
Phật tử tại gia cúng dường y áo cho chư Tăng 
ÑI. Đây là một trong những dịp chính cho 
người tại gia có được phước đức cúng dường. 
Ngoài ra, trong dịp lễ này người ta còn cúng 
dường thực phẩm và những thứ cần dùng 
khác cho Tăng già. 

Name of a monk”s or nun”s robe, received 
after the summer retreat: Tên của một loại áo 
của chư Tăng Ni, nhận sau mùa an cư kiết hạ. 
Ca Hy Na Nguyệt: Kathina-masa, the month 
in October-November, Interpreted as the 
month after the summer retreat, when monks 
and nuns received the “kathina” robe of 
meri—Tháng ở giữa tháng mười và tháng 
mười một, sau khi xong an cư kiết hạ, khi chư 
Tăng Ni nhận áo Ca Hy Na (Hạ Lạp). 

Công Đức Y: Ca Hi Na—The garment of 
merifs, øIven to monks after their summer 
retreat of ninety days; it symbolized five 
merits to which they had attained—Công đức 
y hay áo cà sa của chư Tăng sau 90 ngày an 


2411 


cư kiết hạ; biểu tượng cho công đức mà chư 

Tăng đã đạt được trong mùa an cư. 
Katmandu: The present capital of Nepal—Thủ 
đô của xứ Nepal. 
Katsu (jap): Tiếng hét—A Japanese term for 
“shout.” The shout offten used by Zen masfters to 
shock their studenfs Into direct experilence of 
reality (Kensho or Satori). According to the 
tradition, 1t was first used by Ma-Tsu Tao-I (Baso 
Doitsu—Jap). This happened at the 1llumination of 
Ma-Tsu himself. It 1s mainly associated with 
Rinzal, a tradition that 1s famous for 1fs abrupt and 
confrontational methods, which also include blows 
with sticks. It is believed that an awakened master 
1s able to perceive that a student 1s close to 
“kensho” and that the veils of ignorance can be 
wiped away quickly with the skillful use of such 
techniques—Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “một 
tiếng hét.” Tiếng hét thường được dùng bởi các 
thiển sư để làm giựt mình thiển sinh và đưa họ 
thẳng tới chỗ đại ngộ. Theo truyền thống, tiếng 
hét được Mã Tổ Đạo Nhất dùng trước tiên. Tiếng 
hét xãy ra khi Mã Tổ “ngộ” thiển. Tiếng hét chủ 
yếu chỉ liên hệ với tông Lâm Tế, một tông phái 
nổi tiếng về phương pháp trực diện và đốn ngộ, 
gồm những cú đập bằng tích trượng. Người ta tin 
rằng một thiển sư đã chứng ngộ có thể nhận biết 
học trò của mình có đến gần với “ngộ” 
vén lên bức màn vô minh có thể quét đi một cách 
nhanh chóng bằng phương cách khéo léo này. 
Katthaka (p): Bamboo tree—Cây tre. 
Katyana (skÐ: Ca chiên diên—See Katyayana. 


Và VIỆC 





Katyayana (skÐ: Maha-Katyayana OT 
Mahakatyayanputra (skÙ—Ma ha Ca Chiên 
Diên. 


l) One of Sakyamunis ten great disciples, 
respected as the foremost In debate: Một 
trong mười đại đệ tử của Đức Phật: One of 
the ten noted disciples of SakyamunI. 

2) The foundation work of the Abhidharma 
philosophy (Abhidharma-jnana-prasthana- 
sastra) has been attributed to him, but It 1s by 
an author of the same name 300 to 500 years 
later: Bộ Luận Vi Diệu Pháp được người ta 
gán cho ông là tác giả, kỳ thật bộ luận nầy 
được viết bởi một người cùng tên, nhưng sanh 
sau ông từ 300 đến 500 năm. 

**. See Ten chief disciples of the Buddha. 

Kaudinya (skt): Name of one of the first five 

đisciples of Sakyamuni—Tên của một trong năm 

vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật —Kiều Trần Như. 

l) Ajnata-Kaundinya (skt: Kondanna (p)—A 
Nhã Kiều Trần Như—Name a prince of 
Magadha, uncle and one of the first five 
disciples of Sakyamuni. He was the youngest 
and cleverst of the eipht brahmins who were 
summoned by King Suddhodana to name the 
Infant prince. He used to pracfise ascetic 
practices with Prince Siddhartha when he Just 
left home—Tên của một trong năm vị đệ tử 
đầu tiên của Đức Phật. Ông là người trẻ tuổi 
nhất trong tám vị Bà La Môn được vua Tịnh 
Phạn thỉnh đến lễ quán đẳnh Thái Tử sơ sinh. 
Ông nguyên là thái tử xứ Ma Kiệt Đà, là cậu 
của Đức Phật, và cũng là bạn cùng tu khổ 
hạnh với Đức Phật khi Ngài mới xuất gia 
(Nhóm ông Kiều Trần Như có năm người, 
trước kia theo làm bạn tu khổ hạnh với Đức 
Phật. Sau khi thấy Đức Phật thọ nhận bát sữa 
của nàng Mục Nữ cúng dường, cho rằng Đức 
Phật đã thối tâm trên đường tìm đạo giải 
thoát nên họ đã ly khai với Phật. Sau khi Đức 
Phật thành đạo, năm vị nầy lại gặp Đức Phật 
tại vườn Lộc Uyển/Mrgadava trong thành Ba 
La Nại/Varanasi, được Phật thuyết giảng về 
Tứ Diệu Đế để độ họ trở thành những vị Tỳ 
Kheo đầu tiên. Đây là năm vị đệ tử đầu tiên 
của Đức Phật). 

2) Vyakarana-Kaundinya (skt: Thọ Ký Kiểu 
Trần Như—According to Eitel ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Vyakarana-Kaundinya, son of a very 
wealthy Brahman family near Kapilavastu, 





2412 


and was born before the Buddha. He was the 
one, who was told by the Buddha that a 
Buddha 1s too spiritual to leave any relics 
behind—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, thì Vyakarana-Kaundinya là vị 
tôn giả, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn 
giàu có trong thành Ca Tỳ La Vệ, sanh ra 
trước Đức Phật. Người đã được Đức Phật bảo 
rằng một Đức Phật quả là quá thiêng liêng để 
mà để lại bất cứ xá lợi nào trên trần thế nây. 
Kaudritya (skÐ: Regret or repen—Hối hay ăn 
năn việc làm ác trong quá khứ —See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 
Kaukrtya  (skt): Repentance—Ố tác—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Kaula (skt): Bè ——Raf—A  ferryboat—ln 
Mahayana Buddhism, the teaching 1s likened a 
raft; when the goal, the other shore, 1s reached, 
then the raft 1s left behind. The form of teaching 1s 
not final dogma but an expedient method—Trong 
Phật giáo Đại thừa, giáo pháp Phật giống như 
chiếc bè; khi đã đến đích, thì bè cũng nên bỏ lại. 
Giáo pháp chỉ là phương tiện chứ không là cứu 
cánh. 
Kaurtya (skU: Sám hối (ố tác) -Remorse— 
Repentence—One of the Upaklesa, or secondary 
hindrances—See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Kausalya (sk0: Thiện xảo—Skillful 
Experienced. 
Kausambi (sk): Kosambi (skt)—Vatsapattana 
(p—Câu La Cù Quốc—Câu Diêm Di Quốc— 
Câu Thiêm Di—Cự Thưởng Di—Name of a city 
1n anclent India—A counfry or an ancIent city in 
Central India, identified with the village of Kosam 
on Jumna, 30 miles above Allahabad. The country 
of King Udayana in “Central India” with a famous 
capital mentioned ¡in the Vogage to the West. 
There was a great Iimage of the Buddha. lt was 
one of the most ancient cities of India—Kiều 
Thương Di, tên của một đô thị thời cổ Ấn Độ, một 
xứ hay một thành phố cổ ở Trung Ấn Độ (từng do 
vua Ưu Điển cai trị), bây giờ là làng Kosam tại 
Jumna, khoảng 30 dậm bên trên Allahabad. 
Vương quốc của vua Udayana với kinh đô nổi 
tiếng được ghi lại trong Tây Vực Ký. Nơi có một 


Clever: 





hình tượng Phật thật lớn. Đây là một trong những 

thành phố cổ nhứt của Ấn Độ. 

Kausidya (skt): Deadly sin—Indolence—Sloth— 

The pracice of usury—Indolence—One of the 

Upaklesa, or secondary hindrances—Giải đãi— 

See Seventy-five dharmas of the Abhidharma 

Kosa. 

Kausika (skt): Family name of Indra—Kiểu Thi 

Ca, họ của vua trời Đế Thích. 

Kausthila (skt): Câu Sắt Sỉ La—Maha Câu hy 

la—An arhat, maternal uncle of Sariputra, who 

became an eminent disciple of Sakyamuni—Câu 

Sắt Chỉ La—Tên của một vị A La Hán, một người 

cậu của ngài Xá Lợi Phất, người đã trở thành một 

đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. 

Kaya (sk): Deha or Tanu (skÙ Già Da— 

Body——Thân. 

(@) Body 1s the first goal of meditaton—Thân là 
đối tượng hàng đầu của thiển quán: 

l) The first goal of medifation practices 1s tO 
realize the true nature of the body and to be 
non-attached to 1t. Most people Identify 
themselves with their bodies. However, after 
a period of time of meditation practices, we 
will no longer care to think of yourself as a 
body, we will no longer Identify with the 
body. At that time, we wIll begin to see the 
body as 1t 1s. Ïf is only a series of physical 
and mental process, not a unifty; and we no 
longer mistake the superficial for the real— 
Thân là một đối tượng của Thiền: Mục đích 
đầu tiên của thiền tập là để nhận thức bản 
chất thật của thân mà không chấp vào nó. Đa 
phần chúng ta nhận thân là mình hay mình là 
thân. Tuy nhiên sau một giai đoạn thiển tập, 
chúng ta sẽ không còn chú ý nghĩ rằng mình 
là một thân, chúng ta sẽ không còn đồng hóa 
mình với thân. Lúc đó chúng ta chỉ nhìn thân 
như một tập hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô 
thường, chứ không phải là nhứt thể bất định; 
lúc đó chúng ta sẽ không còn lầm lẫn cái giả 
với cái thật nữa. **See Ngũ Uẩn. 

2) Mindfulness of your breathing In your body: 
Anapanasati (p)—Tỉnh thức về hơi thở nơi 
thân—Tỉnh thức về thân trong những sinh 
hoạt hằng ngày, như đi, đứng, nằm, ngồi, nhìn 
ai, nhìn quang cảnh, cúi xuống, duỗi thân, 
mặc quần áo, tăm rữa, ăn uống, nhai, nói 





qI) 


2413 


chuyện, vân vân. Mục đích là chú ý vào thái 
độ của mình chứ không chạy theo những biến 
chuyển: Mindfulness of your body in daily 
lie activities, such as mindfulness of your 
body while walking, standing, lying, sitting, 
lookimng at someone, looking around the 
environments, bending, stretching, dressing, 
washing, eating, drinking, chewing, talking, 
etc. The purpose of mindfulness 1s fO pay 
attention to your behavior, but not to run after 
any ©venfs. 

The Buddha”s teachings on human-body—Lời 
Phật dạy về thân: According to the 
Vimalakm~ Sutra, Manjusri Bodhisattva 
obeyed the Buddha*s command to call on 
Upasaka Vimalakrti to enquire after his 
health, there was a converssation about the 
“body” as follows—Theo Kinh Duy Ma Cật, 
khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh của 
Đức Phật đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, 
nên mới có cuộc đối đáp về “thân” như sau: 
Manjusri asked Vimalakirt: “What should a 
Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls ill??—Văn Thù hỏi cư 
sĩ Duy Ma Cật: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát 
có bệnh như thế nào?” 

Vimalakrrti replied: “He should speak of the 
1mpermanence of the body but never of the 
abhorrence and relinqguishment of the body. 
He should speak of the suffering body but 
never of the Joy In nirvana. He should speak 
of egolessness In the body while teaching and 
guiding all living beings (in spite of the fact 
that they are fundamentally non-existent In 
the absolute state). He should speak of the 
voidness of the body but should never cling to 
He should speak of 
repenftance of past sins but should avoid 
slipping Into the past. Because of his own 
1llness he should take pIty on all those who 
are sick. Knowing that he has suffered during 
countless past aeons he should think of the 
welfare of all living beings. He should think 
of his past practice of good virtues to uphold 
(hs determinaton for) ripht 
Instead of worrying about troubles (klesa) he 
should give rise to zeal and devotion (In his 
practice of the Dharma). He should act like a 


the ultimate nirvana. 


livelihood. 


+ 


king physician to cure others'” illnesses. Thus 
a Bodhisattva should comfort another sick 
Bodhisattva to make him happy”: Duy Ma 
Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng không 
bao giờ nhàm chán thân nây. Nói thân có 
khổ, nhưng không bao giờ nói về sự vui ở 
Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy 
đắt dìu chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ 
không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội 
trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy 
bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết 
cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến sự lợi 
ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm 
phước, tưởng đến sự sống trong sạch, chớ nên 
sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng 
tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất 
cả bệnh của chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi 
Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan 
hỷ.” 

Manjusri, a sick Bodhisattva should look into 
all things in this way. He should further 
meditate on his body which 1s impermanent, 
1s subJect to suffering and 1s non-existent and 
egoless; this is called wisdom. Although his 
body 1s sick he remains ¡n (the realm of) birth 
and death for the benefit of all (Iiving beings) 
without complainf; this 1s called expedient 
method (upaya): Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ 
Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp 
như thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, 
không, vô ngã, đó là huệ. Dù thân có bệnh 
vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng 
sanh không nhàm mỏi, đó là phương tiện. 
ManJusri! He should further meditate on the 
body which 1s inseparable from 1llness and on 
1llness which 1s inherent In the body because 
sickness and the body are neither new nor 
old; this is called wisdom. The body, though 
1l, 1s not to be annihilated; this 1s the 
expedient method (for remaining in the world 
to work for salvation): Lại nữa, ngài Văn Thù 
Sư Lợi! Quán thân, thân không rời bệnh, 
bệnh chẳng rời thân, bệnh nây, thân nây, 
không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. 
Dù thân có bệnh mà không nhàm chấn trọn 
diệt độ, đó là phương tiện. 

See Kaya, Four kayas, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa (1) (A). 


2414 


Kaya-bhavana (p)› Development of the 
emotions—Thân tu—See Three dharmas (XLH). 
Kaya-duccaritam (p): Wrong conduct in body—— 
Thân ác hạnh—See Three dharmas (IV). 
Kayagatasati“ (skt & p): Niệm Thân— 
Mindfulness occupied with the body. The 
contemplation of the thirty-two repulsive parfs of 
the body, hair of the head, hairs of the body, naIls, 
teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, etc.—— 
Suy niệm hay tỉnh thức về thân. Quán tưởng về 32 
phần của thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, 


xương, tủy, vân vân—See Kayagatasmrti, 
Mindfulness of the body, and Ten recollections. 
Kayagatasmrfl  (skt): Kayagatasai (p)— 


Mindfulness with regard to the body——Niệm thân 
(thân hành niệm)—Thân Hành Niệm Tu Tập— 
Mindfulness with regard to the body. According to 
the Kayagatasati-Suta in the Middle Length 
of the Buddha, of 
mindfulness of the body means when walking, a 
person understands that he ¡is walking; when 
standing, he understands that he is standing: when 
siting, he understands that he 1s siting; when 
lying, he understands that he ¡is lying. He 
understands accordinply however his body 1s 
disposed. As he abides thus diligent, ardent, and 
resolute, his memories and intentions based on the 


Discourses cultivation 


household life are abandoned. That is how a 
person develops mindfulness of the body—Quán 
niệm về thân (tư duy về thân thể con người). Theo 
Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu 
tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình đang 
đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm 
biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình 
đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì 
mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy 
về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp 
ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất 
và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. 
Kayagatasmrti-sutra (skÐ: Niệm Thân Kinh. 
Kayakammannafa (p): Wieldiness of mental 
body—Tâm Sở Thích Ứng—See Fifty-two mental 
sfaftes. 

Kaya-karmas-Vac-karmas (skQ: Thân tam- 
khẩu tứ-ý tam. 


(ŒD The three commandments dealing with the 
body—Ba giới về thân: 

1) Not to kil or prohibiing taking of life— 
Không sát sanh: We do not free trapped 
animals; but, in contrast, we continue to kill 
and murder Iinnocent creafures, 
fishing, hunting, etc——Chúng ta chẳng những 
không phóng sanh cứu mạng, mà ngược lại 
còn tiếp tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng 
hạn như đi câu hay săn bắn, vân vân. 

2) Not to steal or prohibiting stealinge—Không 
trộm cắp: We do not give, donate, or make 
offerings; but, In contrast, we continue to be 
selfish, stingy, and stealing from others— 
Chúng ta chẳng những không bố thí cúng 
dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, 
keo kiết, trộm cắp nữa. 

3) Not to commit adultery or prohibiting 
commiting adultery—Không tà dâm: We do 
not behave properly and honorably; but, In 
COntrast, 
misconduct or sexual promiscuity—Chúng ta 
chẳng những không đoan trang, chánh hạnh, 
mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm tà hạnh 
nữa. 

(I) The four dealing with the mouth: Khẩu tứ — 
Bốn giới về —See Vac-karmas. 

(HD The three dealing with the mind: Ý tam—Ba 
giới về ý— See Moras-karmas. 

Kaya-karmas-Vac-karmas-Moras-karmas 

(sk): Thân tam-khẩu tứ-ý tam—See Kaya- 

karmas-Vac-karmas. 

Kayalahuta (p): Tâm Sở Khinh An—Lightness 

of mental body——See Fifty-two mentfal states. 

Kaya-moneyyam (p): Qualities of the sage as to 

the body—Thân tịnh mặc—See Three dharmas 

(XLVÙ. 

Kayapagunna(a (p): Proficiency of mental 

body— Tâm Sở Tinh Luyện—See FEifty-two 

mental states. 


such as 


Ww© confnue fo commit sexual 


Kayapassadhi (p): Tranquility of mental body— 
Tâm Sở Vắng Lặng—See Fifty-two mental stats. 
Kayasamatfi (skU: Equal state of body—Thân 
bình đẳng. 

Kaya-sankhara (p): Physical actions—Thân 
hành—Thân Nghiệp——The karma operating in the 
body (the body as representing the fruit of action 


2415 


1n prevIous existence. Body karma 1s difficult to 
form than thought and speech karma, for there are 
times when we wish to use our bodies to commIf 
kiHH_„ng, stealing, 
commiting sexual misconduct, but 1t is possible for 
theories, virtues as well as our parents, siblings, 
teachers, friends or the law to Iimpede us. Thus we 
are not carry out the body”s wIcked karma——The 
other two karmas are the karma of the mouth and 
of the mind)—Thân nghiệp tiêu biểu cho kết quả 
của những hành động của thân trong tiền kiếp. 
Tuy nhiên, thân nghiệp khó được thành lập hơn ý 
và khẩu nghiệp, vì như có lúc nào đó mình muốn 
dùng thân làm việc ác thì còn có thể bị luân lý, 
đạo đức hay cha mẹ, anh em, thầy bạn, luật pháp 
ngăn cản, nên không dám làm, hoặc không làm 
được. Vì thế nên cũng chưa kết thành thân nghiệp 
được. Hai nghiệp khác là khẩu và ý nghiệp. ** 
See Three karmas, and hree links with the Buddha 
resulting from calling upon him. 

Kaya-smrfyupasthana (sk0: Mediation and 
full realization on the Impurity of the body——Thân 
Niệm Xứ (Quán Thân Bất Tịnh) —The nature of 
our bodies and minds are impure which 1s neither 
holy nor beautiful. From psychological and 
physiological standpoint, human beings 
Iimpure. This 1s not negafVe or p€SSIMISKIC. 
Objectively speaking, the 
constituenfs of our bodies from the hair, blood, 
pus, €©xcrement, urine, imtestines, liver, 
síomach, etc., they are dwelling places for many 
bacteria. Many diseases are awalting for the 
opportunmity to develop. Furthermore, perspiration 
flows from the whole body, and once we perspIre, 
we smeel so bad. Tears flow from the eyes. Ear 
wax O0Z€s from the ears and mucus flows from 
the nose. Saliva and phlegm flow from the mouth. 
Urine and excrement flow out from the penis and 
anus, e(c. Thus the Buddha teaches us that there 
are nine openinøs in our body and from each of 
them exudes all kinds of excretions all the the 
time, 1.e., phlegm from throat, sweat from the 
pores of skin, etc. None of the things excreted are 
pleasant to smell or touch or taste. In fact, our 
bodies are Iimpure and subJect to decay. The body 
as an abode of mindfulness. Contemplation of the 
1mpurity of the body, or to contemplate the body 
as Iimpure. Midfulness of the body as Iimpure and 


wickednes such as and 


are 
IÝ we examine 


and 


ut(erly filthy (consider the body 1s Iimpure). This 
negates the idea of “Purity.” Here a monk abides 
contemplating body as body, ardent, clearly aware 
and mindful, having put aside hankering and 
fretting for the world. As we see above, through 
contemplation we see that our body 1s not clean. Ït 
1s viewed as a skinned bag containing dirty trash, 
that wIll soon be disintegrated. Therefore, we 
must not become attached to i—Quán và toàn 
chứng được thân nầy bất tịnh. Bản chất của thân 
tâm chúng ta là bất tịnh, chứ không đẹp mà cũng 
chẳng Thánh thiện. Theo quan điểm tâm sinh lý 
thì thân thể con người là bất tịnh. Điều nầy không 
có nghĩa tiêu cực hay bi quan. Khách quan mà nói 
về thân thể con người, nếu chúng ta xem xét cho 
kỹ thì sẽ thấy rằng sự kết thành của thân nầy từ 
tóc, máu, mủ, phân, nước tiểu, ruột, gan, bao tử, 
vân vân, là hang ổ của vi khuẩn, là những nơi mà 
bệnh tật chờ phát triển. Hơn nữa, mô hôi chảy 
khắp thân thể nên khi chúng ta đổ mồ hôi, chúng 
ta sẽ có mùi hôi. Nước mắt chẩy ra từ đôi mắt, cứt 
mũi rịn ra từ hai lổ mũi, rồi cứt rái tiết ra từ hai lổ 
tai. Nước miếng và đờm dãi chẩy ra từ trong 
miệng. Nước tiểu và phân chảy ra từ nơi lổ tiểu 
và hậu môn, vân vân. Chính vì thế mà Đức Phật 
dạy có chín lổ bất tịnh trong cơ thể chúng ta, từ 
mỗi lổ nầy luôn rỉ ra mọi thứ cặn bã như đờm nơi 
cổ họng, mồ hôi từ lổ lông nơi da, vân vân. Không 
có sự bài tiết nào có thể ngữi, rờ hay nếm cho vô. 
Tất cả đều bất tịnh. Thật vậy, thân chúng ta bất 
tịnh và bị hoại diệt từng phút từng giây. Quán 
thân cấu uế bất tịnh, phủ nhận ý nghĩ về “tịnh.” Ở 
đây vị Tỳ Kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh 
giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên 
đời. Như trên ta thấy khi quán thân thì thân nầy là 
bất tịnh. Nó bị coi như là một cái túi da đựng đầy 
những rác rưỡi dơ bẩn, và chẳng bao lâu thì nó 
cũng bị tan rã. Vì vậy chúng ta không nên luyến 
chấp vào thân nây. 

Kaya-socceyam (p): Purity of body——Thân thanh 
tịnh—See Three dharmas (XLV). 
Kaya-sparshtavya (sk0: The place of the body 
touches—Thân Xúc Xứ —See 
enfrances (II). 


and Twelve 
Kaya-succaritam (p): Right conduct in body— 
Thân thiện hạnh —See Three dharmas (V). 

Kaya-vijnana (skQ: Thân Thức—Body 
conscIousness—Tactile conscIousness—Body 


2416 


consciousness develops when the domiant 
condition in which the body faculty meets an 
obJect of touch. The location of the body faculty 1s 
throughout the entire body. (Cognition of the 
obJects of touch, one of the five forms of 
cognition—Thân thức phát triển khi điều kiện nổi 
bậc trong đó thân tiếp xúc với đối tượng bên 
ngoài. Thân căn nằm khắp các nơi trong cơ thể— 
See Eipht conscIousnesses (J) (A). 

Kaya-viveka (p): Thân ẩn cư, thân an trú. Điều 
kiện đầu tiên giúp cho việc hành thiển tốt đẹp. 
Thái độ không dính mắc vào lục trần: sắc, thinh, 
hương, vị, xúc và pháp. Cũng có nghĩa là thân ẩn 
cư, tức là xa lánh các nơi ồn ào náo nhiệt. Hằng 
ngày đến nơi yên tịnh vắng lặng để hành thiền. 
Kayendriya (skÐ): Body—Thân căn—The organ 
of touch, one of the five organs of sense—See 
Twenty tfwo roots. 

Kayika (skU): Làm việc bằng thân thể— 
Performed with the body. 

Kayujjukata (p): Rectitude of mental body— 
Tâm Sở Chánh Trực—See Fifty-two mental 
staf©s. 

Ke Ch?in Fo Kuo Zen Master: Khắc Cần Phật 
Quả Thiền Sư—Ke-Chin-Fo-Kuo (1063-1135), 
also called Yuan-Wu Ko-Chin, 
Szechuan, was born in a Confucian family. He 
was one of the famous monks In the Sung Dynasty 
and the author of a Zen text book known as the 
“Pi-Yen-Lu.” As a child he learned the Confucian 
classics by heart. One day he went to Diệu Tịch 
monastery where he happened to read Buddhist 
books, and felt as If he were recalling his old 
memorIes. He thought to himself, “I must have 
been a monk In my previous life.” Since then he 
was attracted to Buddhism and entered a Buddhist 
monastery, where he devoted himself to the study 
of the sutras. After nearly dying from an illness, 
he came to a conclusion that mere scholarly 
erudition could not bring one to the living truth of 
the Buddha-dharma. Ít is to say: “he right way to 
the attainment of Nirvana as taught by the 
Buddhas 1s not to be found in words. I have been 
seeking 1t in sounds and forms and no doubt I 
deserve death.” When he recovered, he quitted 
his old method, and came to a Zen master named 
Chen-Chueh-Sheng. Master Sheng”s Instruction 


a natve of 


consisted in making his own arm bleed by sticking 
a knife info it and remarking that each drop of the 
blood came from T”sao-Ch”1 (T”sao-Ch”i is where 
the Sixth Patriarch Hui-Neng founded his school) 
which meant that Zen demanded one”s life for Ifs 
mastery. Thus Inspired, Ke-Ch'in-Fo-Kuo visited 
many Zen masters. They were all well impressed 
with his attainment, and some even thought that If 
was he who would establish a new original school 
1n teaching of Lin-Chi. Finally, he set out to find 
an enlightened Zen master. He traveled to south 
China, where he eventually found and stayed with 
Master Wu-Tsu-Fa-Yen, whom he served as an 
attendant for many years. However, Fa-Yen 
refused to confirm his view of Zen. He thought 
Fa-Yen was deliberately contradicing him 

Givng vent to his 
disrespecful terms, he was about to leave Fa- 
Yen, who simply said: “Wait until you become 
seriously 1ll one day when you will remember 
me.” While at Chin-Shan, Fo-Kuo confracted a 
fever from which suffered terribly. He tried to 
cope with 1t with all his Zen experlences which he 
attained before, but to no purpose whatever. He 
then remembered Fa*Yen”s prophetic admonition. 
Therefore, as soon as he felt better, he went back 
to Wu-Tsu monastery. Fa-Yen was pleased to 
have his repentant pupil back. Since then he 
stayed at Wu-Tsu for a long time. Even after he 
had realized profound enlightenment under Wu- 
Tsu and had received from him the seal of 
confirmation, he stayed with him to train further 
until the masters death—Cũng được biết với tên 
Viên Ngộ Khắc Cần, người tỉnh Tứ Xuyên. Vốn 
dòng dõi nhà nho. Ngài là một cao Tăng đời nhà 
Tống, và là tác giả bộ sách Bích Nham Lục nổi 
danh trong Thiền Giới. Từ tuổi ấu thơ ngài đã 
thuộc lòng kinh điển Khổng Giáo. Một hôm dạo 
chơi chùa Diệu Tịch, tình cờ đọc được sách Phật, 
nghe như đang nhớ lại những ký ức xa xưa. Sư 
nghĩ: “Kiếp trước chắc mình là ông thây tu.” Từ 
đó lúc nào ngài cũng cảm thấy bị Phật Giáo thu 
hút nên đã vào một tu viện Phật Giáo để lao mình 
vào việc nghiên cứu kinh điển Phật. Sau một cơn 
bệnh thập tử nhứt sanh, ngài nhận thấy rằng chỉ 
riêng sự thông thái về sách vở sẽ không bao giờ 
cho phép mình khám phá ra chơn lý sống động 
của Phật pháp, nghĩa là “Con đường chân chánh 


dissaftisfaction ¡in some 


2417 


dẫn đến Niết Bàn theo như chư Phật giảng dạy 

không nằm trong văn cú. Muốn tìm thấy trong 

thanh và sắc, thì chỉ còn cách chết mà thôi. Đến 
khi bình phục, sư từ bổ phương pháp cũ, đến tham 
học với Thiển sư Chân Giác Thắng. Lối dạy của 

Thiển sư Chân Giác Thắng là lấy dao chích vào 

cánh tay cho máu chảy rồi bảo mỗi giọt máu chảy 

ra tứ Tào Khê (Tào Khê là nơi mà Lục Tổ Huệ 

Năng đã sáng lập ra tông tông phái của ngài) và 

câu trên ám chỉ rằng phải đem sinh mệnh ra mà 

thủ đắc Thiền. Được gợi hứng như thế, Khắc Cần 

Phật Quả bái phỏng rất nhiều Thiển sư. Họ rất 

cảm khích bởi sự thành đạt của sư, có vị còn nghĩ 

rằng chính sư sẽ là người dựng lên một tông phái 
đặc sắc mới trong pháp môn của ngài Lâm Tế. 

Cuối cùng sư quyết định du phương tìm một vị 

thây thiển đã đạt được đại giác. Ngài du hành về 

phương nam Trung Quốc, gặp Ngũ Tổ Pháp Diển, 
và ở lại làm thị giả cho Ngũ Tổ trong nhiều năm. 

Nhưng Pháp Diễn không chịu ấn chứng kiến giải 

Thiền của sư. Sư nghĩ rằng Pháp Diễn cứ một mực 

nói ngược lại với mình, bèn thốt lên những lời vô 

lễ rồi bỏ đi. Khi sư sắp sửa rời khỏi Pháp Diễn, thì 

Pháp Diễn mới nói: “Đợi đến khi bệnh ngặt, bấy 

giờ ông mới nhớ đến ta. Sư ở Kim Sơn, mắc 

chứng thương hàn rất nặng, cố nhặt hết chỗ bình 
nhật bằng tất cả kinh nghiệm thiển đã từng đạt 
được trước kia, nhưng chẳng giúp được gì. Sư bèn 
nhớ đến lời của Pháp Diễn. Sau đó sư cảm thấy 
đở hơn nên trở lại với Thây Pháp Diễn. Thiển sư 

Pháp Diễn vui vẻ thấy đồ đệ đã ăn năn trở về lại. 

Từ đó sư ở bên Thầy rất lâu. Ngay cả khi đã đạt 

được đại giác thâm sâu và đã được ấn chứng xác 

nhận từ Ngũ Tổ, ngài vẫn tiếp tục ở lại bên thầy 
để rèn luyện tâm linh. 

* Zen master Ke-Xin-Fo-Kua was born in 1063, 
a Chinese Zen Master of the lineage of Lin- 
Chi Zen. He was a student and Dharma 
successor of Wu-Tsu Fa-Yen. He was the 
teacher of Ta-Hui-Tsung-Kao. A gifted youth 
who thoroughly studid the Confucian classics. 
He 1s said to have wriften one thousand words 
everyday. During a vist to Miao-Tzu 
Monastery, he obseved some Buddhist 
Scriptures and was surprised by a strong 
feeling that he had previously possessed 
them. He then left home and received full- 
ordination with Vinaya Master Tzu-Shing. 


When he came to ]Jin-Shan, he became 
seriuosly II. Remembering Zen master 
WuTzuˆs words, he pledged to return to study 
with him when he recovered—Thiển sư Khắc 
Cần Phật Quả sanh năm 1063. Thầy Thiển 
thuộc dòng Lâm Tế, là môn đồ và người nối 
Pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn. Ông là thây 
của Đại Tuệ Tông Cảo. Thuở thiếu thời sư 
tinh thông Nho học. Người ta nói mỗi ngày sư 
viết trên ngàn chữ. Một địp viếng chùa Diệu 
Tự, thấy sách Phật, sư cảm thấy như bắt được 
vật cũ. Sau đó sư xuất gia và thọ cụ túc giới 
với Luật Sư Tự Tỉnh. Khi sư đến tu viện Kim 
Sơn, mắc bệnh nặng, nhớ đến lời dạy của 
thiển sư Diễn ở Ngũ Tổ, sư nguyện khi bệnh 
tạm bớt sẽ trở lại tham học với Ngài. 
One day, a visior whose official business 
being over was to go back to the capital. 
Being asked by him as to the teaching of Zen, 
Fa-Yen said: “Do you know a romantic poem 
whose last two lines somewhat reminds us of 
Zen? The lines are: 

For the maid she calls, why so often, 

when thereˆs no special work to do? 

Only this, perchance her volce Is 

overheard by her lover.” 
Một hôm Pháp Diễn có khách, khách vốn là 
quan để hình đã treo ấn từ quan trở về. 
Khách hỏi về đạo lý Thiền, Pháp Diễn nói: 
“Quan để hình có biết một bài thơ tiêu diễm 
mà bọn Thiền chúng tôi nhớ mài mại hai câu 
cuối không? Đó là: 

Cô nàng gọi mãi những vô ích 

Chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi. 

(Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự 

Chỉ yếu Đàng lang nhận đắc thanh). 
When this was recited, the young officer said, 
“Yes, yes, master.” But he was told not to 
take 1t too easily—Nghe đọc xong, viên quan 
trẻ nói: “Vâng, vâng, thưa đại sư.” Nhưng sư 
bảo ông đừng có nghe theo dễ dàng như thế. 
Fo-Kuo heard of this Interview when he came 
back from outside, and asked: “I am told you 
recite the romantic poem for the young vISitor 
while Ï was away. Did he understand?”—Từ 
ngoài trở vào, vừa nghe cuộc đàm đạo nầy 
Phật Quả hỏi: “Nghe nói Hòa Thượng đọc bài 


2418 


thơ Tiêu diễm cho quan để hình lúc tôi ra 
ngoài, Đề hình có hiểu không?” 

Fa-Yen replied: “He recognizes the 
voices.”—Pháp Diễn đáp: “Y nhận ra tiếng.” 
Fo-Kuo said: “As long as the line says, “The 
thing 1s to have the lover overhear her voIce,” 
and If the officer heard this volce, what 1s 
wrong with him?”—Phật Quả nói: “Câu thơ 
nói “Chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi, nếu như 
để hình nghe ra tiếng' y lầm lẫn ở chỗ nào?” 
Without directly answering the quesftion, the 
master abruptly said: "What is the Patriarch's 
1dea of coming from the West? The cypress- 
tree in the court-yard. How 1s this?” This at 
once opened Fo-Kuo”s eye to the truth of 
Zen. He rushed out of the room when he 
happened to see a cock on the railing give a 
cry, fluttering Its wings. He said: “Is this not 
the volce?” His 
enliphtenment: 

“ “The golden duck vanishes Info the gilt 

brocade. 

With a rustic song, the drunkard returns 

1n the woods. 

A youthful love affair. 

Is known only by the young beauty.” 
Không trả lời thẳng câu hỏi, Pháp Diễn bảo: 
“Ý Tổ sư Tây lại là gì? Cây bá trước sân. 
Thế là thế nào?” Tức thì tâm mắt Phật Quả 
mở ra mà thấy đạo lý của Thiền. Sư chuôỗn ra 
khỏi thất, chợt thấy một con gà đang xóc 
cánh mà gáy. Sư nói: “Đấy há không phải là 
tiếng?” Rồi sư làm bài kệ giác ngộ nổi tiếng 
sau đây để trình lên thầy: 

“Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, 

Sảnh ca tùng lý túy phù qui, 

Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, 

Chỉ hứa giai nhơn độc tự tri.” 

(Qua vàng hương kín túi gấm thêu, 

Nhịp ca tùng rậm say dầu về, 

Một đoạn phong lưu thuở thiếu niên, 

Chỉ nhận giai nhơn riêng tự hay. 

Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch). 
Master Fa-Yen added: “he great affair of life 
that has caused the Buddha and patriarchs to 
appear among us 1s not meant for small 
characters and Inferior vessels. Ï am glad that 
I have been a help to your delight.”—Pháp 


famous  verse of 


Diễn góp lời thêm: “Việc lớn một đời của 
Phật và Tổ, chẳng phải người căn nhỏ chất 
kém mà có thể tạo nghệ được. Ta giúp vui 
cho ngươi đó.” 

Yuan-Wu Ko-Chn was one of the most 
Important Zen masters of his time. With 
masters like him and the twenty-years- 
younger brother, Wu-Men-Hui-K°ai, also In 
the lineage of Lin-Chi Zen, Chinese Zen 
reached the last peak of is development In 
China before the dharma transmifted by the 
patriarchs from heart-mind to heart-mind— 
Viên Ngộ là một trong những thiển sư xuất 
sắc nhất trong thời của ngài. Nhờ có ngài và 
em trai của ngài (kém hơn ngài 20 tuổi) là Vô 
Môn Khai Tuệ, cũng là môn đồ của dòng 
Thiển Lâm Tế, mà Thiền Tông Trung Quốc 
đã trải qua một thời phồn thịnh, trước khi các 
tổ truyền từ “tâm truyền tâm.” 

After Fa-Yen passed away, Yuan-Wu set out 
for the north, where he was appointed by high 
state officials and finally by Emperor Hui- 
Tsung himself to the abbacy of various large 
Zen monasteries. When the Kitan conquested 
the north of China, Yuan-Wu returned to the 
south. However, he soon returned to his home 
province and was active there as a Zen 
master until his death—Sau khi Ngũ Tổ Pháp 
Diễn thị tịch, Viên Ngộ trở về miễn bắc. Tại 
đây các quan trong triều và ngay cả Hoàng 
Đế Huệ Tông đã bổ nhiệm ngài làm viện 
trưởng các tu viện Thiển lớn khác nhau. Khi 
người Khuất Đan chinh phục miền bắc Trung 
Quốc, ngài đã trở lại miền nam. Tuy nhiên, 
chẳng bao lâu sau, ngài đã lên đường trở về 
quê hương và hoằng hóa ở đây cho đến lúc 
thị tịch. 

Late In August in the year I135, Fo-Kua 
appeared to be sliphtly i1. He sat cross- 
legsed and upripht, composed a farewell 
verse to the consgregation. Then, putting down 
the brush, he passed away. His cremated 
remains were placed In a stupa next to Zhao- 
Zhue Temple—Cuối tháng tám năm 1135, có 
vẻ hơi nhuốm bệnh, sư ngồi kiết già viết kệ 
để lại cho Tăng chúng. Đoạn sư ném bút thị 
tịch. Tháp cốt của sư bên cạnh chùa Chiêu 
Giác. 


2419 


Keen faculties and dull faculties: Lợi căn và 
độn căn. 

Keen intellect: Lợi trí. 

Keen roofs: Able roots—Căn tánh sáng lẹ—Lợi 
căn—See Two roots (A). 

Keen vision of ripht dharmas: Eye attained 
through the cultivation of Buddha-truth—Insight 
1nto truth—Đạo nhãn. 

Keen vision of the truth: Insight into the truth 
(the eye attained through the cultivaton of 
Buddha-truth)—Đạo nhãn (cái nhìn đạt được qua 
tu tập chân lý Phật giáo). 

Keep (v): Nắm giữ. 

Keep abreast of: Bắt kịp —Keep informed. 
Keep animals for slaughfter: Nuôi thú với mục 
đích sát sinh (chăn nuôi gia súc để bán thịt)—See 
Eight things which are unclean to a monk or a nun. 
Keep away from someone: Stay away from 
someone—— Tránh xa a1. 

Keep away from something: Stay away from 
somethine——Tránh xa điều gì. 

Keep the discipline: Nhiếp luật nghi giớ—See 
Three collections of pure precepts. 

Keep the faith, be dilligent in your study, 
and always do the ripht thỉng even at the 
cost of your life: Dốc lòng tin, luôn tầm học và 
làm việc thiện dù chết cũng quyết giữ thiện đạo 
(Đốc tín, hiếu học, thủ tử thiện đạo). 

Keep gold: Giữ vàng —This ¡is one of the eight 
things that monks and nuns are not allowed to 
possess—Một trong tấm thứ mà chư Tăng Ni 
không được sở hữu—See Eight impure things, and 
Eight things which are unclean to a monk or a nun. 
Keep a large amount of cloth: Cất giữ nhiều 
vải vóc—A Bhiksu or Bhiksuni who keeps a large 
amount of cloth and does not hand 1t over to the 
communrity or share It with someone who needs It, 
commIfs 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào cất giữ một số lớn vải mà không đem ra 
cho Tăng Ni chúng sử dụng hay san sẻ cho các vị 
thiếu thốn, là phạm giới xả đọa (buông bỏ và phát 
lỗ sám hối). 

Keep the mean between the extremes: Chấp 
trung. 


an offence Involves Release and 


Keep in mỉnd: To memorize—Never forget— 
Hệ niệm. 

Keep moral disciplines: Sila-rakkhati (p)—Giữ 
giới —To observe moral precepts—See Precepts. 
Keep more than three formal robes: Cất giữ 
hơn ba bộ y—A Bhiksu or Bhiksuni who keeps 
than (antaravsa, 
utfarasangha, and sanghati), more than three long 
robes, more than three suifs (not counting work 
clothes, underwear, and warm clothes for cold 
weather) and refuses to hand the excess OVer tO 
the Sangha for newly ordained members, commIts 
an offence involves Release and Expression of 
Regret—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào cất giữ 
quá ba bộ y (an đà hội, uất đa la tăng, và tăng già 
lê), trên ba bộ áo tràng, trên ba bộ áo vạt hò 
(không kể quần áo lao tác, quần áo lót, và quần 
áo ấm cho thời tiết lạnh) mà không chịu giao cho 
giáo hội để cung cấp cho các vị mới thọ giới, là 
phạm giới xả đọa (buông bỏ và phát lồ sám hối). 
Keep one?s body erecf: Hold one's body 
upright—Giữ cho thân mình thẳng. 

Keep one”s composure: Giữ bình tĩnh. 

Keep one”s eyes half-open (partially): Mắt hé 
mở. 

Keep in one”s possession too many books: 
Cất giữ quá nhiều sách vở—A Bhiksu or Bhiksuni 
who keeps his or her possession too many books, 
even If those books are sutras connected to 


more thee formal robes 


Buddhist studies, who ¡s afraid to lend them to 
others and who refuses to entrust them to the 
Sangha library for communal use, commitsan 
ofence Involves Release and Expression of 
regret—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào cất giữ 
cho mình quá nhiễu sách vở, dù là kinh điển Phật 
giáo, sợ cho người khác mượn, cũng không chịu 
ký thác vào thư viện của tự viện để dùng chung, 
vị ấy phạm giới xả đọa (buông bỏ và phát lỗ sám 
hối). 

Keep the precep(fs: Sila (skt——Silam-rakkhati 
(p)—GIữ giới—Cultivating ethical conduct—Take 
(observe) the precepts—Training 
discipline by avoiding karmically unwholesome 
activities—huấn luyện đạo đức, từ bỏ những hoạt 
động nghiệp không trong sạch —See Precepts, and 
Three ways of discipline of a hearer (B). 


in  Moral 


2420 


Keep the precep(s sftrictly: Giới hạnh tính 
nghiêm—He should keep the precepts strictly. 
This is one of the five necessary conditions for 
any Zen practitioners. If a Zen practitioner does 
not meet these five conditions, he Is very easily 
subJect to get harm from demon—Đây là một 
trong năm điều kiện cần thiết cho bất cứ hành giả 
tu thiển nào. Nếu vị tu thiển nào không hội đủ 
năm điều kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tổn 
hạ—See Five conditions 
achievements for a Zen practitioner. 

Keep one”s promise: Giữ lời hứa. 

Keep (take) one?s promise to do something: 
Giữ hạnh nguyện làm gì. 

Keep secret: Giữ bí mật. 

Keep one”?s sense-organs under control: Hộ 
phòng các căn. 


toward_ successful 


Keep servanfs or slaves: Nuôi người làm hay 
nô lệ (nuôi nấng nô tì)—§ee Eight things which 
are unclean to a monk or a nun. 

Keep silent: Vacamyama (skt)—Tĩnh mặc— 
Hold one”s peace—Resftraining speech or volce— 
Giữ im lặng—Nín. 

Keep silent about one?s faults: Không nói lỗi 
mình (giữ im lặng về những điều sai quấy của 
mình). 

Keep silver or money: Giữ bạc hay tiền bạc— 
Thịs 1s one of the eight things that monks and nuns 
are not allowed to possess—Một trong tám thứ 
mà chư Tăng Ni không được sở hữu—See Eight 
Impưure things, and Eight things which are unclean 
fo a monk or a nun. 

Keep someone under strict control: Kiểm 
soát ai chặt chẽ. 

Keep something intact: Giữ cho điều gì đó 
được nguyên vẹn. 

Keep something steadfastly: Tinh tấn giữ gìn. 
Keep sfill: Im lặng —To keep silen—To keep 
calm. 

Keep supplies of grain and silk or of 
anything: To keep anything or to store anything 
other than the eight appurtenances (tám món cần 
dùng). This 1s one of the eight things that monks 
and nuns are not allowed to possess—Dự trữ bất 
cứ thứ gì, một trong tám thứ mà chư Tăng Ni 


không được sở hữu—See Eight impure things, and 

Eight things which are unclean to a monk or a nun. 

Keep all the teaching of Pure Land 

perfectly: Viên tu Tịnh Độ. 

Keep up with: Bắt kịp—To catch up with. 

Keep the vegetarian diet: Keep the fast—Trì 

trai (trì tố). 

Keep one?s words: Giữ lời hứa—Noble man 

must keep his words—Quân tử bất thực ngôn hay 

quân tử nhất ngôn (người quân tử không nuốt lời). 

Keeper of the Buddha-law: Protector of the 

Buddha-law—Người hộ trì Phật pháp. 

Keeper of the discipline: Observer of the 

precepts—Trì luật. 

Keeper of the law of oxen: Trì Ngưu Giới— 

Keepers of the law of oxen, an ascetic sect who 

ate and acted like oxen—Những người trì giữ giới 

của loài trâu bò, có một loại ngoại đạo tin rằng 

để tạo nhân sinh vào cõi trời thì phải hành trì 

ngưu giới, phải khổ hạnh như loài trâu, phải nhắm 

mắt cúi đầu ăn cỏ và hành xử như trâu. 

Keeper of the pagoda: Viharapala (sk)—Bà La 

(người giữ chùa). 

1) Warden ofa monastery: Viharapala (skÐÙ——VỊ 
sư coi việc kiểm chúng trong tự viện. 

2) Keeper of a monastery: Guardian— 
'Warden—Pala (skt)—Người bảo hộ chùa. 
Viharapala (sk)——Vị sư coi việc kiểm chúng trong 

tự viện—Warden of a monasftery. 
Keeping animals for slaughfter: This ¡s one of 
the eight things unclean to a monk or a nun— 
Chăn nuôi gia súc để bán thịt. Đây là một trong 
tám thứ uế hạnh của chư Tăng Ni—See Eight 
things which are unclean to a monk or a nun. 
Keeping bad company: Giao du ác hữu—See 
SIx Ways Of wasting one”s DrOpeTty. 
Keeping the precepfs perfectly: Sila-visuddhi 
(p & skt——GIới thanh tịnh—Purity of life. 
Keeping the pure precep(s of Buddhas, 
ultimately fulfilling them: See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B). 
Keeping servants: This ¡s one of the eight things 
unclean to a monk or a nun—Nuôi nấng nô tì. 
Đây là một trong tám thứ uế hạnh của chư Tăng 


2421 


Ñi—See Eipht things which are unclean to a monk 
Or a nun. 

Kegon (jap): Hoa Nghiêm Tông Nhật Bản— 
Japanese lineage of the Chinese Hua-Yen school, 
which bases Its teachings on the Avatamsaka 
Sutra. It was Introduced to Japan by the Chinese 
monk Shen-Hsiang around 740 and was 
patronized by the emperor Shomu (724-748). It 
became one of the six main Buddhist schools of 
the Nara period (710-784); the others were Kosa 
School (Kusha), the Dharmalaksana school 
(Hosso), the Avatamsaka school, the 
Satyasiddhishastra school, the Vinaya school, and 
the Three Treatise School of the Madhyamika 
(Sanron). Its main monastery 1s the Todai-di In 
Nara—Dòng truyền của Nhật Bản thuộc tông Hoa 
Nghiêm của trung Hoa, giáo thuyết dựa vào kinh 
Hoa Nghiêm. Tông phái này được đưa vào Nhật 
Bản bởi một nhà sư Trung Hoa tên Shen-Hsiang 
vào khoảng năm 740 và được vua Shomu bảo trợ. 
Nó trở thành một trong sáu tông phái Phật giáo 
chính dưới triều đại Nara; những tông phái khác 
là Câu Xá, Pháp Tướng, Hoa Nghiêm, Thành 
Thật, Luật tông, và Tam Luận—See Buddhist 
secfs in Japan, Seven Sects In Japan, and Eight of 
the early Japanese Buddhist sectfs. 
Kegonkyo (jap) Tông Hoa 
Buddhist sects in Japan. 
Keiho-Shumifsu (jap): Kueifeng-Tsungmi— 
Khuê Phong Tôn Mật—A Zen master of great 
learning during the Tang dynasty—Một thiển sư 
uyên bác đời nhà Đường. 

Keiki (jap): (skÙ—Name of the 
Buddha°s half brother and the second patriarch in 
India—A Nan (Khánh Hỷ), tên của người em 
khác mẹ với Đức Phật, cũng là vị tổ thứ nhì tại 
Ấn Độ. 

Keirai (jap): Venerative bow—Kính lễ. 

Keisan (jap): Chih-Shan—Vùng Khê Sơn—See 
Keizan Jokin ZenJ1. 

Keishu (jap): Striking the head—Khể thủ (dập 
đầu lễ lạy). 

Keisoku (jap): Kukkutapada (sk)——“Cock-Eootf” 
Mountain—Núi Kê Túc—Cock°s foot mountain, 
in Magadha, on which Kasyapa entered Into 
nirvana, but where he ¡1s still supposed to be 
living—Núi Chân Gà, nơi tôn giả Ca Diếp nhập 


Nghiêm—See 


Ananda 


diệt ở xứ Ma Kiệt Đà, nhưng người ta tin ngài hãy 
còn sống. 

Keitoku-Dento-Roku (jap): Cảnh Đức Truyển 
Đăng Lục—Ching-Te-Ch°uan-Teng-Lu—Record 
Concerning the Passing On the Lamp, composed 
in the Ching-Te period. This ¡is the earliest 
historical work of Ch”an literature, compiled by 
the Chinese monk named T'ao-Hsuan ïn the year 
1004. It biopraphies 
numerous anecdotes from the lives of the early 
masters of Chan up to Fa-Yen-Wen-I, the 
founder of the Fa-Yen school. This thirty-volume 
work, in which the deeds and sayings of over 600 
masfers are recorded and more than 1000 masters 
are menfioned, 1s one of the most Important 
source works of Chan literature; many of the 
koans that are found in later Zen literatuire were 
fixed in writing here for the first time—Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục có nghĩa là Biên Niên Sử được 
truyền dưới ánh đèn, soạn dưới thời Cảnh Đức. 
Tác phẩm xưa nhất trong lịch sử văn học thiển, do 
nhà sư Trung Quốc tên Đạo Nguyên soạn năm 
1004. Tác phẩm gồm những tiểu sử ngắn và 
những giai thoại về cuộc đời của các thiển sư từ 
trước thời sơ tổ phái Pháp Nhãn là Thiển Sư Pháp 
Nhãn Văn Ích. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục gồm 
ba tập, ghi lại ý kiến của hơn 600 thiển sư và nói 
đến hàng ngàn thiển sư khác. Nhiều công án được 
tìm thấy trong tác phẩm nầy. 

Keizan jJokin Zenji (1268-1325): Founder of 
SojJI-Ji Monastery. He 1s regarded In the Japanese 
Sofo tradion as 1ts most important master after 
Dogen Zenji He 1s also the fourth ]apanese 
patriarch (soshigata) of Soto, and 1s best known 
for his Records of the Transmission of the Lamp 
(Denkoroku), which chronicles the transmission of 
the tradition from Kasyapa to Dogen——VỊ khai sơn 
ngôi tự viện Soji-ji. Trong tông phái Tào Động 
người ta xem ông quan trọng bật thứ nhì chỉ sau 
có Thiển sư Đạo Nguyên mà thôi. Ông cũng là vị 
tổ thứ tư của tông Tào Động, và nổi tiếng với bộ 


consists of. short and 


“Truyền Đăng Lục.” 
Kekkai (jap) Sima-bandha (sk——Bounded 


area—A depository of rules of morality—Kết 
giớ—See Bound by the commandments. 

Kelikila (sk0: Kế Lợi Cát La—Kế Lợi Tích 
La—Kế Lý Kế La—The attendant of a deva, one 


2422 


of the Vajrapanis—Tên của một vị Kim Cang Thủ 
Bồ Tát. 

Kempon-Hokkeshu (jap): Hiển Bổn Pháp Hoa 
Tông (Nhật Bản). 

Kenchoji (jap): Chùa Kiến Trường (Phật giáo 
Nhật Bản). 

Kengo (jap): Bhadra-kalpa (skÙ—The good 
kalpa—The viruous kalpa—Hiền Kiếp —See 
Bhadrakalpa. 

Kengongokyosho (jap): Hoa Nghiêm Ngũ Giáo 
Chương—See Five periods of Buddha's teaching. 
Kengongokyoshoshijiki (jap): Hoa Nghiêm 
Ngũ Giáo Chương Chỉ Sự Ký, 6 quyển (Phật giáo 
Nhật Bản). 

Kengonkyo (jap): Avatamsaka (skÙ—Flower 
Ornament Sura—K¡ñnh Hoa Nghiêm—See 
Flower Adornment Sutra. 

Kengonkyotangenki (ap): Hoa Nghiêm Kinh 
Thẩm Huyền Ký (Nhật Bản). 

Kengonshu (jap): Hoa Nghiêm Tông—See Hua- 
Yen Sect (IV). 

Keng-Sheng Assembly: Canh Thân Hội—An 
assembly for offerings on the night of Kêng-Shên 
to an imaøge in the form of a monkey, which is the 
Shên symbolical animal. This 1s a Taolst rite 
adopted by Chinese Buddhism as a local Buddhist 
rie—Hội cúng dường vào đêm Canh Thân cầu 
cho quốc thái dân an, lấy Kim Cương mặt xanh 
dưới hình con khỉ làm bổn tôn. Đây là một nghi 
thức Lão Giáo, được Phật Giáo Trung Hoa công 
nhận như một nghi thức Phật giáo tại địa phương 
(mở đầu hội thì đánh chuông khua thanh la, ca hát 
xưng tụng Phật, chúng hội vừa đi vừa niệm Phật, 
một số thì đánh đàn thổi sáo, suốt đêm không 
ngủ). 

Kenjuken  (jap): Drst-paramarsa  (skÙ— 
Conservative standpoin—Kiến Thủ Kiến—S§ee 
Drstiparamarsa. 

Kennett Roshi, Jiyu (1924 - ): British born Soto 
Zen master who studied at Soji-di in Japan under 
Chisan Koho Zenji. In 1970 she became the abbot 
of Shasta Abbey, and she has also taught at the 
University of Califorma at Berkeley, as well as 
numerous Zen centers. She 1s the founder of the 
Order of Buddhist Contemplatives and author of a 
number of books, including “The Book of Life,” 
and “How a Zen Buddhist Prepares for Death.”— 


Thiển sư người Anh thuộc tông phái Tào Động, 
theo học tại tự viện Soji-di (Nhật Bản) với thầy 
Chisan Koho. Năm 1970 bà trở thành trụ trì của tu 
viện Shasta Abbey, bà cũng dạy tại đại học 
Berkeley ở California và nhiễu trung tâm Thiển 
khác. Bà là người sáng lập Hội Phật Tử Quán 
Tưởng, bà cũng là tác giả của một số sách, gồm 
bộ “Sinh Thư” và “Người Phật Tử Tu Thiển 
Chuẩn Bị cái Chết Như Thế Nào.” 

Kennin (jap): Triều đại Kiến Nhân (Nhật Bản). 
Kenninji (jap): Kiến Nhân Tự (Nhật Bản). 
Kensho (jap): Giác Ngộ—A lapanese term for 
“awakening,” “realization,” or “enlightenment.” 
One of the terms 
apprehension of truth. It literally means “seeing 
nature,” and 1s said to be awareness of one”s true 
nature in an 1nsipht that transcends words and 
conceptual thought. It is equated with “Satori” In 
some Zen contexts, but in others “kensho” 1s 
described as an Iniial awakening that must be 
developed through further training, while “safori” 
1S associated with the awakening of Buddhas and 
the patriarchs of Zen—Từ ngữ Nhật Bản dùng để 
chỉ “giác ngộ,” “chứng ngộ.” Một trong những từ 
được dùng trong Thiền để chỉ sự nhận biết trực 
tiếp bằng trực giác về chân lý. Nghĩa đen của từ 
này là “thấy tánh,” và người ta nói rằng đây là sự 
nhận biết chân tánh bằng tuệ giác vượt ra ngoài 
ngôn ngữ hay khái niệm tư tưởng. Nó tương đồng 
với từ “satori” (ngộ) trong một vài bài viết về 
Thiển, nhưng trong vài bài khác thì “Kensho” 
được diễn tả như là thủy giác (hay sự giác ngộ lúc 
ban sơ) cần phải được phát triển qua tu tập nhiều 
hơn nữa, trong khi đó thì từ “satorr” liên hệ tới sự 
giác ngộ của chư Phật và chư Tổ trong Thiển. 
Kensho-Godo (jap) A Japanese 
“looking Into your own nature directly and finding 
1t to be the same as the ulũmate nature of the 


used ¡in Zen for direct 


term for 


universe.” It 1s, however, the main aim of the 
Mahayana Meditation, 
considered to be the real awakeninpe—Từ ngữ 
Nhật Bản dùng để chỉ “Thấy tánh trực tiếp và tìm 
thấy trong đó tánh của chính mình đồng thể với 
tánh của vũ trụ.” Tông Lâm Tế tu tập phương 
pháp “kiến tánh” này, nhưng tông Tào Động thì 
không. Tuy nhiên, mục đích và sự thành đạt chính 
của Đại Thừa Thiển vẫn xem “chân ngộ” 
yếu. 


and Ifts attainment 1s 


là chủ 


2423 


Keo Temple: Chùa Keo—Another name for 
Trần Quang Tự Temple, a famous ancient temple, 
located in Dũng Nhuệ hamlet, Duy Nhất village, 
Vũ Thư district, Thái Bình province. It was built in 

1608 by the bank of the Red River, so 1t has 

gradually been eroded. In 1930, Duke Nguyễn 

Quyên donated his own land for rebuilding the 

temple. The great bell of the temple cast during 

the Lê dynasty—Tên khác của chùa là Trần 

Quang Tự, tọa lạc tại thôn Dũng Nhuệ, xã Duy 

Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chùa được 

xây dựng năm 1608 bên bờ sông Hồng Hà, nên bị 

nước xoáy mòn dần. Năm 1930, Quận Công 

Nguyễn Quyên đã cúng dường đất để xây lại ngôi 

chùa. Trong chùa có đại hồng chung được đúc 

vào thời nhà Lê. 

Keruva (skt): Necklace of pearl—Necklace of 

diamond—Chuỗi Anh Lạc. 

Kesara (skÐ: Kê Tác La—Kế Tát La. 

1) Harr: Tóc hay lông. 

2) Mane ofa lion: Lông bờm của sư tử. 

3) Curly haïr: Lông quắn. 

4) Name ofa gem: Tên một loại bảo châu. 

Kesini (skt): Đa Phát —Kế Thiết Ni. 

l1) Having long ham: Có tóc hay những búi tóc 
dài—Having many locks of haIr. 

2) Name of a kind of Raksasi (female demon): 
Đa Phát—Who 1s with 
Samantabhadra (Phổ Hiển) —Tên của một 
loài La Sát Nữ—See Ten raksasi mentioned 
1n the Lotus sutra. 

Keso-Sodon (jap): Sư Hoa Tẩu Tông Đàm (Phật 

giáo Nhật Bản). 

Ketou (sktÐ: Tướng mạo. 

Ketu (skt): 

l1) Pataka (skU—Dhvaja (skÐÙ—Flag—Banner 
Cờ. 

2)_ Kế Đô—A comet, name of two constellations 
to the left and right of Aquila—Sao kế đô, tên 
của hai chòm sao nằm bên trái và phải của 
chòm sao Aquila. **See Nine luminarles. 

3) Kê Đầu: Name of a Brahman during the 
Buddha's time—Tên của một Bà la môn 
trong thời Phật. 

Kha (skt): Hư không (bầu trời hay không gian)— 

Sky. 


associated 





Khacitavigarbha (skt): Hình vẻ trên tường—A 
paInted figure on the wall. 

Khadaniya (skt: Kha Đãn Ni—Khư Đà Ni— 
Khư Xà Ni—-Tước Thực—-Food that can be 
masticated or eaten, ¡.e., food in fruits—Đô ăn có 
thể xé, nhai, rồi nuốt như gốc, cành, hoa, lá và 
quả (còn bổ-thiện-ni là đồ ăn ngoạm ngậm như 
cơm, mạch, cơm mạch đậu, bánh)—See Two 
øroups of food, each of five kinds. 

Khadøga (skÐ: 

1) A sword: Lưỡi kiếm. 

2) Rhinoceros' horn: Sừng tê giác. 

3) Rhinoceros: Tê giác. 

Khadga-visana (skÐ: Kiết Già Bà Sa—Kiết Già 
Tỳ Sa Nã—Sừng tê giác—A rhinoceros" horn. 
Khadira (skt): Kha Địa La—Còn gọi là Khư Đà 
La, Khư Đạt La, Khư Đề Ca, Yết Đạt La, Yết Đạt 
Lạc Ca, Yết Địa La, tên một loài cây dịch là Tử 
Khương Mộc——The mimosa. 

Khadira circle of mountain: Kha Địa La 
Sơn—The fifth of the seven concentric mounfain 
chains of a world—Còn gọi là Khử Đà La Sơn, 
Vòng núi Kha Địa La, vòng thứ năm trong bảy 
vòng núi Kim Sơn. 

Khadiraka (skt): Kha Lê—Kiết Địa Lạc Ca— 
Yết Địa Lạc Ca—Name of a mountain, the third 
of the seven circles or concenfric mounfains 
around Meru (Sumeru)—Còn gọi là núi Kha Địa 
Lạc Ca. Vòng thứ ba trong bảy vòng quanh núi 
Tu-D—See Seven concenfric ranges 
Sumeru, and Nine concentric mounfain ranges and 
eipht seas. 

Khai Doan Temple: Chùa Khải Đoan—Name 
of a temple in Daklak province, South Vietnam. 
The temple was built in 1951 and the history of 
Khai Doan Temple has a close connection with 
the Iimmigratlon of the Vietnamese Kinh ethnic 
group to the plateau of South Central Vietnam. 
The structure of the main hall 1s a combination 
between Western Highland and Vietnamese 
architectures. The front face of the main hall 
lke the long-house 
Highlands, while the rear face of which has 
Vietnamese modern style. In the middle of the 
main hall 1s the statue of Sakyamuni Buddha. 
There 1s a copper bell, weighed 385 kilograms, 
casted in 1954 —Tên của một ngôi chùa trong tỉnh 


around 


modelled of  Western 


2424 


Đắc Lắc, Nam Việt Nam. Chùa được xây dựng 
vào năm 1951 và lịch sử chùa Khải Đoan gắn liền 
với sự di dân của nhóm người Kinh lên vùng cao 
nguyên Nam Trung phần. Kiến trúc chánh điện là 
sự pha trộn giữa nghệ thuật kiến trúc Tây Nguyên 
và Việt Nam. Mặt tiền chánh điện được xây theo 
kiểu nhà dài của Tây Nguyên, trong khi mặt sau 
chánh điện được xây theo kiến trúc Việt Nam 
hiện đại. Giữa chánh điện là tượng Phật Thích Ca. 
Có một cái chuông đồng, nặng 385 kí lô, được đúc 
vào năm 1954. 

Khai Tuong Temple: Chùa Khải Tường— 
Name of an ancient temple located in Tân Lộc 
hamlet, Bình Dương disrict, Gia Định province, 
South Vietnam. The temple was built im the 
eiphteenth century. lt was rebuilt by King Minh 
Mạng to memorize his birthplace. In 1859, 
Marshall Nguyễn Tri Phương used the temple as a 
miliftary post agaInst the French colonists. It is also 
where Marine Captain Barbé fell into an ambush 
and was killed on December 6, 1860. lt was 
destroyed by the French colonists in 1867. In 
1804, a statue of the Buddha, made of Jacktree 
wood and gilded, was offered for worshipping by 
King Gia Long to Quốc Ân Khải Tường Pagoda. 
The statue is 2.50 meters high, the pedestal Itself 
1s 0.54 meter high, the width between the two 
knees 1s I.20 meters. When the pagoda was gone, 
the statue was moved to many places so Ií Was 
seriously damaged—Tên của một ngôi chùa cổ 
tọa lạc trong thôn Tân Lộc, huyện Bình Dương, 
tỉnh Gia Định, Nam Việt Nam. Chùa được xây 
khoảng thế thứ 18, đến năm 1832 chùa được Vua 
Minh Mạng cho trùng tu để kỷ niệm nơi sinh của 
mình. Năm 1859, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương 
dùng chùa làm đồn lũy chống Pháp, đây cũng là 
nơi mà viên đại úy thủy quân lục chiến Pháp tên 
Barbé bị quân ta phục kích giết chết vào đêm 6 
tháng l2 năm 1860. Chùa bị giặc Pháp phá hủy 
vào năm 1867. Năm 1804, chùa Quốc Ân Khải 
Tường được vua Gia Long dâng cúng pho tượng 
Phật bằng gỗ mít thếp vàng. Tượng cao 2 mét 5, 
đế tượng cao 54 phân, bể ngang giữa hai đầu gói 
là 1 mét 2. Khi chùa bị Pháp phá hủy, thì tượng 
nầy đã được dời đi nhiều nơi nên đã bị hư hại 
nặng nề. 

Khakkara (sk0: Tích Trượng—A monk”s staff, 
partly of metal, especially with metal rings for 


shaking to make announcemernt of one”s presence, 

and also used for dđemon expulsion—Cây gậy của 

nhà sư, phần đầu có những vòng thiết, khi rung 
gậy để báo cho biết sự có mặt của ai; gậy cũng 
còn được dùng để trừ ma quỷ. 

Khalcha: Cao Xương—Name of a mountainous 

country in North India. It located in the East of the 

Pamirs. Fa-Hslen reported in The Records of 

Western Kingdoms: “Ïlts so cold in the area that 

no cereals can grow here except wheat. The 

weather often turns frosty. The counfry 1s In the 
middle of the Pamir ranges. From the Pamirs 
onwards, except bamboos, pomegranate and 
suøarcane, planfs, trees and fruits are different 
from those 1n China. People in this kingdom wear 
the same coarse cloth as in China, but their felt 
and serge cloths differ”—Tên của một xứ toàn là 
núi non trong vùng Bắc Ấn. Xứ này tọa lạc về 
phía Đông của dãy Thống Lĩnh. Theo ngài Pháp 

Hiển trong các Vương quốc trong vùng Tây Vực, 

“Xứ này thời tiết rất lạnh, không trồng được ngũ 

cốc ngoại trừ lúa mạch, thời tiết trở lạnh giá buốt 

rất bất thường. Ở giữa rặng núi Tuyết của xứ này 
trở đi, ngoại trừ tre, lựu, và mía, còn thì những 
loại cây trái khác đều khác biệt với Trung quốc. 

Cư dân trong vương quốc này mặc một thứ vải thô 

như ở bên Trung quốc, nhưng nỉ và dạ của họ thì 

khác.” 

Khamapana (skt): Asking for pardon—Hối lỗi. 

Khanda (skt): Kiện Độ. 

l) A plece, a fragment, a portion, a section, a 
chapter: Một miếng, một mảnh, một phần, 
một chương sách. 

2) Monastic rules: Quy luật tự viện. 

3) Khanda (p): Uẩn, nhóm, tập hợp. Thân người 
là tập hợp của năm uẩn: Sắc (rupa), thọ 
(vedana), tưởng (sanna), hành (sankhara), 
thức (vinnana). 

Khanh Hy Zen Master: Thiền Sư Khánh Hỷ 

(1066-1142 —Zen Master Khánh Hỷ—A 

Vietnamese Zen master from Long Biên, North 

Vietnam. He left home and became a disciple of 

Zen master Bổn Tịch at Chúc Thánh Temple. He 

was the Dharma heir of the fourteenth generation 

of the Vinitaruci Zen Sect. King Lý Thần Tông 
invited him to the capital to offer him the highest 
position. He spent most of his life to revive and 
expand Buddhism in North Vietnam. He passed 


2425 


away in 1142, at the age of 76—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Long Biên, Bắc Việt. Ngài xuất gia 
và trở thành đệ tử của Thiền sư Bổn Tịch tại chùa 
Chúc Thánh. Ngài là Pháp tử đời thứ 14 dòng Tỳ 
Ni Đa Lưu Chi. Vua Lý Thần Tông thỉnh ngài về 
triều và ban cho ngài chức vị cao nhất. Hầu hết 
đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo 
tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1142, thọ 76 tuổi. 
Khanh Long Zen Master: Thiền sư Khánh 
Long—A Vietnamese Zen Master from Biên 
Hòa, South Vietnam. He was the founder of Hội 
Sơn temple in Biên Hòa, South Vietnam in the 
late eighteenth century. He spent most of his life 
to expand the Buddha Dharma 1n South Vietnam. 
His whereabout and when he passed away were 
unknown—Thiển sư Khánh Long, quê ở Biên 
Hòa, Nam Việt. Ngài khai sơn chùa Hội Sơn ở 
Biên Hòa vào cuối thế kỷ thứ 18 và hầu hết cuộc 
đời ngài hoằng hóa ở Nam Việt Nam. Ngài đi đâu 
và thị tịch hồi nào không ai biết. 

Khanh Quang Temple: Khánh Quang Tự— 
Name of a temple, located in Cần Thơ City, Cần 
Thơ province, South Vietnam. Khánh Quang 
Temple was built in 1969 in commemoration of 
Most Venerable Khánh Anh and Most Venerable 
Huệ Quang—Tên một ngôi chùa trong thành phố 
Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ, Nam Việt Nam. Chùa 
được xây dựng năm 1969. Tên Khánh Quang 
được đặt ra để tưởng nhớ hai vị Hòa Thượng 
Khánh Anh và Huệ Quang. 

Khanh Van Temple: Khánh Vân Tự—Name of 
an ancient temple in Lưu Bảo village, Huế, 
Central Vietnam. The temple originated from a 
small thatched house named Khánh Vân, built by 
a lady named Nguyễn Thị Đạo, probably during 
the reign of Lord Nguyễn Phước Châu. In 1732, 
Venerable Giác Thù purchased this temple from 
Mrs. Phạm Thị Lược. He reconstructed the temple 
on the same site. In 1747, Lord Nguyễn Phước 
Hoạt gave recognition to the temple with his 
autograph reading: “Sắc Tứ Khánh Vân Tự.” In 
1805, Most Venerable Khánh Đoan, a disciple of 
Most Venerable Giác Thù, rebuilt the temple. 
During the reign of king Minh Mạng, Most 
Venerable Tâm Trung rebuilt the temple again. In 
1863, a disciple of Nhất Tư enlarged the structure, 
installing tiled roofs. In 1871, the Ministry of 
Construction received order to renew the gilted 


horizonfal panel of the temple. From the late 
nineteenth century, the temple was sometimes 
affected by natural calamities, but damages were 
not very serious. However, during the war with 
the French, the temple was burnt down. After 1s 
reconsfruction, 1t was swept away by the historic 
flood in 1953. In the late 70s, the temple was 
rebuilt on the old site, but simpler. There also 
remains a small bell of Bửu Sơn temple, 
transferred here from Thiên Mụ temple after 
Ngọc Sơn temple was dismantled—Tên của một 
ngôi chùa cổ ở làng Lưu Bảo, An Vân, Huế, 
Trung Việt. Khởi thủy chùa là am Khánh Vân, do 
bà Nguyễn Thị Đạo, dì của một chúa Nguyễn xây 
dựng vào khoảng dưới triều chúa Nguyễn Phước 
Châu. Năm 1732, Hòa Thượng Giác Thù mua lại 
chùa từ tay bà Phạm Thị Lược. Ngài tái thiết chùa 
trên vị trí cũ. Năm 1747, chúa Nguyễn Phước 
Hoạt đã cấp ngạch sắc tứ với ngự bút của chúa: 
“Sắc Tứ Khánh Vân Tự.” Năm 1805, Hòa Thượng 
Khánh Đoan, một môn đệ của Hòa Thượng Giác 
Thù, đã trùng tu chùa. Dưới triều vua Minh Mạng, 
Hòa Thượng Tâm Trung lại tái thiết. Năm 1863, 
một đệ tử của ngài Nhất Tư đã mở rộng qui mô 
của chùa và lợp lại mái ngói. Bộ Công đã vâng 
chỉ sơn thếp lại biển vàng sắc tứ. Từ cuối thế kỷ 
thứ 19, chùa có vài lần bị hư hỏng vì gió bão lụt 
lội, nhưng không nặng nể. Nhưng sau đó chùa bị 
cháy trong chiến tranh, rồi một phần cơ ngơi được 
tạm dựng lại bị trận bão năm 1953 cuốn trôi hết. 
Vào cuối thập niên 70s chùa được tái thiết trên 
nên cũ, nhưng đơn giản hơn. Tại chùa hiện còn 
giữ chiếc chuông của chùa Bửu Sơn, thỉnh từ chùa 
Thiên Mụ, sau khi chùa Ngọc Sơn bị giải thể. 
Khanika (p): Ksana (skÐ—Sát na. 
Khanjagardahbha (sk: Con lừa què—The 
Buddha taught: “Sentient beings had better throw 
away ordinary thought, wisdom, knowledge as 
they resemble the character of a lame donkey.”— 
A lame donkey—Đức Phật dạy: “Chúng sanh nên 
vứt bỏ tư tưởng hay trí tuệ phàm phu vì nó như 
một con lừa què.” 

Khantaka (p): Ngựa Kiền Trắc —The Buddha's 
horse 

Khant — 0ì: Nhẫn 
Forenearance——Patlence. 
Kharadiya (skt): Già La Đà. 


nhục —Tolerance—— 


2426 


l1) The mountain where the Buddha is supposed 
to have uttered the Abode of Ti-Tsang: Ñgọn 
núi nơi mà Đức Phật đã thuyết giảng kinh 
Địa Tạng Thập Luận (nơi ở của chư vị Bồ 
TátÐ). 

2) A Bodhisatva stage attained affer many 
kalpas: Ngôi vị Giá La Đà của Bồ Tát (do tu 
tập nhiều a tăng kỳ kiếp Minh Ba La Mật mà 
thành tựu, đây là hạnh vô tướng mà thọ trì 
chư pháp). 

Kharismiga (skt): Hóa Lợi Tập Di Ca—An 

ancIent kingdom on the upper Oxus, which formed 

part of Tukhara, the Kharzm of Arabic 
geographers—Một vương quốc cổ nằm trên 
thượng nguồn sông Oxus, một phần của Tukhara. 

Kharostha (skt): Lư Thần—-Name of a sage 

celebrated for his astronomical knowledge—Tên 

của một hiền triết nổi tiếng về khoa chiêm tinh. 

Khattiya (p): Hiếu chiến — The warriors in the 

caste system of ancient India—Dòng dõi Sát đế 

lợi trong hệ thống giai cấp thời cổ Ấn Độ—See 

Ksatriya. 

Khavandha (skÐ: Yết Bàn Đà —According to 

Eiel in The Dicionary of Chinese-English 

Buddhist  Terms, Khavandha 1s an anclent 

kingdom and city, modern Kartchou, south-east of 

the Sirikol Lake—Theo Eitel trong Trung Anh 

Phật Học Từ Điển, Yết Bàn Đà là một Vương 

quốc và thành phố cổ, bây giờ là Kartchou, về 

phía đông nam của hồ Sirikol. 

Khema (p): Tỳ Kheo Ni Thái Hòa (có nghĩa là 

tịnh an, an ninh, an toàn. Một trong những đặc 

tính của Niết bàn, trái hẳn với sự an toàn có điều 
kiện của thế gian). 

(ŒD Bhiksuni Khema—Tỳ Kheo Ni Thái Hòa: 
Name of one of the two first nuns of Nun 
Buddhist Order. The Elder Sister Khema was 
one of the pre-eminent female disciples that 
the Buddha considered as chief among those 
Of great wisdom In the Order of Nuns—Tên 
của một trong hai vị Ni Trưởng đầu tiên của 
Phật giáo. Tỳ Kheo Ni Thái Hòa là một trong 
những nữ đệ tử xuất chúng mà Đức Phật xem 
như đệ nhất giữa những vị có trí tuệ lớn trong 
hàng Tỳ Kheo NI. 

(J A conversation between Bhiksuni Khema and 
King Pasenadi: According to the Samyutta 





NÑikaya, Khema”s reputaton as a widely- 
learned sage and briliant talker spread 
abroad and attracted the attention of King 
Pasenadi who was deeply concerned about 
some metaphysical problems. Her answers fo 
King Pasenadi”s question caused him such a 
delipht that he welcomed them Immediately. 
Her explanation, which was in harmony with 
the Buddha”s both in the spirit and language 
to the kingˆ`s amazement Indicated her great 
wisdom as praised by the Buddha. One day, 
Elder Sister Khema wandered among the 
Kosalan villages, took up her residence at 
Toranavatthu near Sravasti. At the same time, 
King Pasenadi was also journey1ng to 
Sravasti. He ordered his attendant to find out 
a recluse so that he can wait upon him today. 
His attendant could not find any recluse for 
the King to wait upon, but on the way back he 
saw the Elder Sister Khema, a woman- 
diseiple of the Buddha. So King Pasenadi 
weIt to visit Elder Sister Khema——Theo Kinh 
Tạp A Hàm, danh tiếng của bà như một bậc 
hiển trí đa văn và đối ứng mẫn tiệp và lanh 
lợi lan rộng khắp nơi đã lôi cuốn sự chú ý của 
vua Ba Tư Nặc, người đầu tiên quan tâm về 
vấn để siêu hình. Những câu đối đáp của bà 
trước những câu hỏi của vua Ba Tư Nặc đã 
khiến nhà vua vô cùng hoan hỷ mà chấp 
nhận chúng ngay lập tức. Những lời giải thích 
của bà phù hợp hoàn toàn với những lời giải 
thích của Đức Phật về cả ngôn từ lẫn ý nghĩa 
khiến nhà vua rất đỗi ngạc nhiên trước đại trí 
quảng bác của bà đúng như lời tán thán của 
Đức Phật. Một ngày nọ, khi đang đi du hành 
trong xứ Kiểu Tát La, bà ghé lại an trú tại 
Toranavatthu gần thành Xá Vệ (Sravasti). 
Trong lúc ấy, vua Ba Tư Nặc của xứ Kiểu Tát 
La cũng đang du hành đến thành Xá Vệ. Nhà 
vua ra lệnh cho một người hầu đi tìm cho 
được một vị Sa môn để ông có thể tới tham 
kiến. Người hầu đi tìm và trở về thưa rằng 
sau khi đi quanh quẩn khắp cả vùng ông 
không tìm được một vị Sa môn hay Bà la môn 
nào để nhà vua có thể yết kiến, nhưng trên 
đường về người ấy gặp trưởng lão Ni Thái 
Hòa, một nữ đệ tử xuất gia của Đức Phật. 


2427 


Vua Ba Tư Nặc bèn đi viếng Tỳ Kheo Ni 
Thái Hòa. 

The king asked Elder Sister Khema: 
“Venerable Bhiksunil Does the Tathagata 
exist after death?7”—Nhà vua hỏi Tỳ Kheo Ni 
Thái Hòa: “Bạch Ni Sư! Xin cho biết Đức 
Như Lai có tổn tại sau khi chết chăng?” 
Bhiksun Khema responded: “Great King! 
That 1s not revealed by the Buddha.”—NI sư 
Thái Hòa đáp: “Tâu đại vương, điều ấy 
không được Đức Phật tuyên thuyết.” 

The king asked: “So the Tathagata does not 
exist after death.”—Vua Ba Tư Nặc hỏi tiếp: 
“Xin Tỳ Kheo Ni cho biết có phải Đức Như 
Lai không tổn tại sau khi chết hay không?” 
Bhiksuni Khema responded: “hat also, great 
king, Is not revealed by the Buddha.”—Tỳ 
Kheo Ni Thái Hòa đáp: “Tâu đại vương, điều 
ấy cũng không được Đức Phật tuyên thuyết.” 
The king added: “Then what, Venerable 
Bhiksuni! Does the Tathagata both exist and 
no exist after death?”—Nhà vua hỏi tiếp: 
“Như vậy Như Lai vừa tổn tại, vừa không tổn 
tại sau khi chết?” 

Bhiksuni Khema responded: “That also, øreat 
king, Is not revealed by the Buddha.”—Tỳ 
Kheo Ni Thái Hòa đáp: “Tâu đại vương, điều 
ấy cũng không được Đức Phật tuyên thuyết.” 
The king asked again: “Then, Venerable 
Bhiksuni, the Tathagata neither exIst nor not 
exist after death.”—Nhà vua hỏi tiếp: “Vậy 
thì, thưa Tỳ Kheo Ni, Như Lai không tổn tại 
cũng không không tổn tại sau khi chết?” 
Bhiksuni Khema responded: “That also, øreat 
king, Is not revealed by the Buddha.”—Tỳ 
Kheo Ni Thái Hòa đáp: “Tâu đại vương, điều 
ấy cũng không được Đức Phật tuyên thuyết.” 
The king asked: “How then, Venerable 
Bhiksu, when asked “Does Tathagata exiIst 
after death?” You reply “That 1s not revealed 
by the Buddha.” And when I ask other 
quesfions, you make the same reply. What Is 
the reason, what Is the cause why this thing 1s 
not revealed by the Buddha?”—Nhà vua hỏi 
tiếp: “Sao lại như vậy thưa Tỳ Kheo Ni? Khi 
được hỏi “Như Lai tổn tại sau khi chết? Tỳ 
Kheo Ni đáp “Điều ấy không được Thế Tôn 
tuyên thuyết,` và khi ta hỏi những câu khác 


bà cũng trả lời giống như vậy. Xin Tỳ Kheo 
Ni cho biết , do nhân gì, do duyên gì, điều ấy 
không được Đức Thế Tôn tuyên thuyết?” 
Bhiksuni Khema responded: “Now 1m this 
matfer, great king, I will question you. Do you 
reply as you think approprlate. Now, great 
king, have you some accountant able to count 
the sand of the Ganges thus: there are so 
many hundred graIns or so many thousand or 
so many hundreds of thousands of grains?”— 
Tỳ Kheo Ni Thái Hòa trả lời: “Tâu đại 
vương, giờ đây trong vấn để này, tôi muốn 
hỏi đại vương. Xin đại vương cứ trả lời cách 
nào mà đại vương thấy thích hợp. Tâu đại 
vương, nay đại vương có người tính toán sổ 
sách nào có thể đếm cát sông Hằng như vậy: 
có nhiều trăm hạt như vậy, nhiều ngàn hạt 
như vậy, hoặc nhiều trăm ngàn hạt như vậy... 
chăng?” 

The king reply: “Venerable Bhiksuni No, 
indeed.”—Nhà vua đáp: “Bạch Tỳ Kheo Ni, 
không thể được.” 

Bhiksun Khema added: “Then, have you 
some reckoner able to reckon the water In the 
mighty ocean thus: “lhere are so many 
gallons of water, so many hundred, so many 
hundreds of thousands of  gallons of 
water?°”——Tỳ Kheo Ni Thái Hòa lại hỏi tiếp: 
“Vậy thì đại vương có nhà kế toán nào có thể 
ước lượng nước trong đại dương như vầy: có 
nhiều thùng nước như vậy, có nhiều trăm, 
nhiều ngàn thùng nước như vậy chăng?” 

The king replied: “Venerable Bhiksuni! No 
indeed.”—Nhà vua đáp: “Thưa Tỳ Kheo NI! 
Quả thật không thể nào được.” 

Bhiksuni Khema asked: “How 1s that?”—Tỳ 
Kheo Ni Thái Hòa hỏi tiếp: “Như vậy là thế 
nào?” 

The king replied: “Venerable Bhiksum! 
Miehty ¡is the ocean, deep, boundless, 
unfathomable.—Nhà vua đáp: “Bạch Tỳ 
Kheo Ni! Thật mênh mông, sâu thẳm, vô 
lường, không thể dò tận đáy là đại dương.” 
Bhiksuni Khema added: “Even so, gat king, If 
one should try to define the Tathagata by his 
body form, that form of the Tathagata 1s 
abandoned, cut down to the root, made like a 
palm-tree stump so that 1t cannot spring up 





2428 


again in the future. Set free from reckoning as 
body 1s the Tathagata. Deep, boundless, 
unfathomable, Just like the mighty ocean 1s 
the Tathagata. To say: “The Tathagafa exIsts 
after death” does not apply. To say “the 
Tathagata does not exist after death” does not 
apply... If one should try to define the 
Tathagata by feeling, by perception... by 
conscIousness, that feeling of the Tathagata 1s 
abandoned,_... set free from reckoning by 
feeling, by perception, 
consclousnes 1s the Tathagata, deep, 
boundless, unfathomable like the mighty 
ocean...”—Tỳ Kheo Ni Thái Hòa nói: “Cũng 
vậy, tâu đại vương, nếu ta cố tìm định nghĩa 
Như Lai bằng sắc thân của Ngài thì sắc thân 
ấy của Như Lai đã được đoạn trừ, được cắt 
đứt tận gốc rễ, được làm cho giống như khúc 
thân cây Ta la để nó không thể sinh khởi 
trong tương lai. Được giải thoát khỏi sự ước 
lượng bằng sắc thân là đức Như Lai, thật sâu 
thẳm, vô lượng không thể đò tận đáy, như đại 
dương là Như Lai. Nói 'Như Lai tổn tại sau 
khi chết” cũng không phù hợp. Nói “Như Lai 
không tổn tại sau khi chết” cũng không phù 
hợp. Nếu ta cố định nghĩa Như Lai bằng cảm 
thọ, tưởng, hành, thức... thì cảm thọ ấy của 
Như Lai đã được đoạn trừ... “Được giải thoát 
khỏi sự ước lượng bằng thọ, tưởng, hành, thức 
là Như Lai; thật sâu thẳm, vô lượng, không 
thể đò tận đáy, như đại dương là Như Lai.” 
Hearing this explanation, King Pasenadi of 
Kosala was so deliphed with words of 
Venerable Bhiksuni Khema——Vua Ba Tư Nặc 
rất hoan hỷ trước những lời giải thích của Tỳ 
Kheo Ni Thái Hòa. 


actIvities, 


(TT Confirmation from the Buddha—Sự xác nhận 


của Đức Phật: Also according to the Samyutfta 
NÑikaya, on one occasion, King Pasenadi went 
to visit the Buddha and asked the same 
quesftions that he had asked Bhiksuni Khema 
long ago—Cũng theo Kinh Tạp A Hàm, vào 
một địp vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Phật, 
nhà vua cũng hỏi những câu hỏi mà vua đã 
hõi Tỳ Kheo Ni Thái Hòa lúc trước. 

King Pasenadi asked the Buddha: “Pray Lord, 
does the Tathagata exist after death?”—Vua 
Ba Tư Nặc hỏi Đức Thế Tôn: “Bạch Thế 


Tôn, xin Ngài cho biết Như Lai có tổn tại sau 
khi chết hay không?” 

The Buddha replied: “Great king, this matter 
1s no( revealed by me.—Đức Phật đáp: 
“Thưa đại vương, điều này không được Ta 
tuyên thuyết.” 

The king asked: “Then, Lord, the Tathagata 
does not exist after death?”—Vua Ba Tư Nặc 
lại hỏi Đức Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, xin 
Ngài cho biết Như Lai không tổn tại sau khi 
chết hay không?” 

The Buddha replied: “Great king, that also 1s 
not revealed by me.”—Đức Phật lại đáp: 
“Thưa đại vương, điều này cũng không được 
Ta tuyên thuyết.” 

The king then asked the other questions that 
he had asked Bhiksuni Khema and got the 
same reply exactly as before—Rồi sau đó 
vua Ba Tư Nặc hỏi những câu hỏi khác mà 
ông đã hỏi Tỳ Kheo Ni Thái Hòa trước đây 
và được trả lời cũng y như trước. 

The king said to the Buddha: “Wonderful, 
Lord! Marvellous it 1s, Lord, how explanation 
both of Master and disciple, both In spirit and 
letter, wIll apree, will harmonize, wIll not be 
1nconsistent, that 1s, in any word about the 
highest. Once, Lord, I went to visit Bhiksuni 
Khema and asked her the meaning of this 
matter, and she gave me the meaning In the 
very words, In the very sentences used bu the 
Lord. Wonderful, Lord! Marvellous it 1s, 
Lord!°—Nhà vua nói với Đức Phật: “Bạch 
Đức Thế Tôn! Thật kỳ diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Bạch Thế Tôn là cách giảng của 
bậc Đạo Sư và đệ tử về ý nghĩa và văn cú 
đều tương đồng, đều hòa điệu, không đối 
nghịch nhau trong mọi ngôn từ về điều tối 
thượng này. Bạch Đức Thế Tôn, có một thời 
con đến viếng Tỳ Kheo Ni Thái Hòa và đã 
hồi bà ý nghĩa của vấn để này, Tỳ Kheo Ni 
Thái Hòa đã cho con biết ý nghĩa này đúng y 
về ngôn từ, văn cú và ý nghĩa mà Thế Tôn đã 
giảng hôm nay. Thật kỳ diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Bạch Đức Thế Tôn!” 

Then King Pasenadi rose from his seat, 
saluted the Lord by the right side and went 
away—Đoạn vua Ba Tư Nặc từ chỗ ngồi 








2429 


đứng dậy đảnh lể Đức Thế Tôn về bên phải 
rồi ra đi. 

Khema, Ayya (1923-1997): German born Jewish 
nun who wrote a number of books on 
Buddhism, the most popular of which was 
“Being Nobody, Going Nowhere,” which 
received the Christmas Humphreys Memorial 
Award. She was one of the most influential 
Western meditaton teachers, and taught 
courses ¡in the U.S.A., Australia, and Asia. In 
1978 she became the assistant to Ven. 
Khantipalo at Wat Buddhadhamma in New 
South Wales—Ty Kheo Ni người Do Thái 
sanh tại Đức quốc, bà đã viết một số sách 
Phật giáo, phổ biến nhất là quyển “Being 
Nobody, Going Nowhere,” được giải thưởng 
Tưởng Niệm Clristmas Humphreys. Bà là 
một trong những vị thầy thiển Tây phương có 
ảnh hưởng lớn, bà đã từng dạy tại Hoa Kỳ, 
Úc, và Á Châu. Năm 1978 bà trở thành phụ 
tá của Tỳ Kheo Khantipalo tại Wat 
Buddhadhamma thuộc New South Wales, Úc 
Châu. 

Khensur Rinpoche (tb): A Tibetan term for 

“precilous former abbot,” 

who has retired as abbot of a monastery—Từ ngữ 

Tây tạng dùng để chỉ “Vị cựu trụ trì quý báu,” có 

nghĩa là người trụ trì tự viện đã nghỉ hưu. 

Khotan: 

kingdom, northwestern part of India. At the time 

when Fa-Hsien traveled to India, the country was 
rich and peaceful. Its inhabifants were prosperous 
and followers of the Dharma. They were so 
delighfful in the practice of the Dharma. In the 
whole country, there were l4 largee monasteries, 
not to speak of the smaller ones, specifically the 

Royal Monastery was just built. Perhaps there 

were many more magnificilent monasterles built 

by faithful kings and devoted people. At that time, 
the number of Buddhist monks reached several 
ten thousand and the majority of which followed 

Mahayana Buddhism. In front of lay people”s 

there was always a small stupa, the 

smallest one was raised to a height of 20 inches— 

Tên của một vương quốc cổ nằm về phía Tây Bắc 

Ấn Độ. Vào thời ngài Pháp Hiển du hành sang Ấn 

Độ thì nước này rất giàu có và yên bình. Cư dân 

có đời sống phôn thịnh và đều là tín đồ Phật giáo. 


which means someone 


Xứ Vu Điển—-Name of an ancient 


houses, 


Họ rất hoan hỷ tu tập chánh pháp. Trong toàn xứ 
có 14 ngôi tự viện lớn, không kể những chùa nhỏ, 
đặc biệt là tự viện Hoàng Gia mới được xây dựng. 
Có lẽ còn nhiều tự viện tráng lệ hơn nữa, được 
nhà vua và dân sùng đạo xây dựng. Vào lúc đó 
trong toàn xứ, số lượng Tăng sĩ lên đến nhiều 
vạn, đa số theo Phật giáo Đại thừa. Nhà cửa dân 
chúng tại đây phía trước đều có xây tháp, nhỏ 
nhất cũng cao đến 20 tấc Anh. 

Khuddakagama (p): Khuất Đà Ca A Hàm— 

The fifth of the Agamas, containing fifteen or 

fourtteen works, Includng such as the 

Dharmapada, Itivrttaka, Jataka, Buddhavamsa, 

etc.——Bộ thứ năm trong năm bộ A Hàm, chỉ hết 

thảy tạp kinh chưa kể trong tứ A Hàm kia như 

Kinh Pháp Cú, Bổn Sanh Kinh (Tiền Thân Đức 

Phật), Bổn Sự Kinh (những chuyện xãy ra trong 

quá khứ)—See Khuddaka-Nikaya. 

Khuddaka-Nikaya (p): Tiểu A Hàm —The 

Collection of Minor Discourses, the fifth part of 

the Sutra-piaka consisting of fifteen short 

coleclions or sections, ¡including the 

Dhammapada, the Udana, the Sutta Nipata, the 

Theragatha, the Therigatha, and the Jataka—Tiểu 

Bộ Kinh, phần thứ năm của Đại Tạng Kinh gồm 

Mười lăm phần, bao gồm kinh Pháp Cú, kinh Vô 

Vấn Tự Thuyết, tạp kinh, Trưởng Lão Tăng Kệ, 

Trưởng Lão Ni Kệ, và kinh Bổn Sự, vân vân: 

I1) Khuddaka Patha (p): Những bài kệ ngắn— 
Khuddaka-Patha or Short texts. Collection of 
rules and prescriptions for ceremonies—Sưu 
tập các qui tắc làm lễ. 

2) Dhammapada (p)›: Kinh Pháp Cú — 
Dhammapada or The Way of Truth. Cllection 
of 426 verses on the basis of Buddhist 
teaching, very famous In counfries of 
Theravadan Buddhism—Còn gọi là “Con 
Đường Chơn Lý”. Văn bản 426 câu nền tảng 
học thuyết Phật giáo (Pháp Cú), rất nổi tiếng 
tại những nước theo Phật giáo Nguyên thủy. 

3) Udana (p): Hoan Hỷ Ca——Udana or Paeans of 
Joy. Eighty pithy sayings of the Buddha——80 
câu trang trọng của Phật. 

4) lItuivutaka (p): Itivutaka or “Thus 
Discourses. Treatments of moral questions 
that are ascribed to the Buddha—Những bài 
kinh bắt đầu bằng “Dạy như thế nây”. Ngụ 
ngôn đạo đức được gán cho Phật. 


said” 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11 


~ 


12 


` 


13 


` 


2430 


Sutta Ñipata (p): Những bài kinh sưu tập— 
Sutta-Nipata or Collected Discourses. One of 
the oldest part of the canonical literature, of 
high literary worth—Văn bản điển lễ với 
trình độ văn chương cao. 

Vimana Vatthu (p): Câu chuyện những cảnh 
Trời —Vimanavatthu or Storiles of Celestial 
Mansions. Collection of eighty three legends 
that show how one can achieve rebirth as a 
god or deva through virtuous deeds—83 sưu 
tập truyền thuyết cho thấy cuộc sống đức 
hạnh sẽ tái sanh trong thế giới thần thánh. 
Peta Vatthu (p): Câu chuyện cảnh giới ngạ 
quỷ—Preta-Vatthu or Stories of Petas. 
Concerning rebirth as a hungry ghost after an 
unvirtuous life— Sự tái sanh trong thế giới ma 
đói sau một đời tội lỗi. 

Theragatha (p): Kệ của người thiện nam— 
Thera-gatha or Psalms of the Brethren. 
Collection of 107 songs that are ascribed to 
the oldest monks in Buddhism—Sưu tập 107 
thánh thi được gán cho những nhà sư ngày 
xưa của Phật giáo. 

Therigatha (p): Kệ của người tín nữ—Theri- 
gatha or Psalms of the Sisters. Seventy three 
sonss of the female elders who became 
famous through their virtue—73 Thánh thi 
của những sư nữ đức hạnh ngày xưa. 

Jataka (p): Túc Sanh Truyện—Birth StorIes of 
the Bodhisattva. The birth stories detail the 
previous lives of the Buddha, his followers 
and foes—Những câu chuyện tái sanh của Bồ 
Tát. Những chuyện kể về tiền thân Đức Phật, 
các đệ tử cũng như những kẻ chống đối Ngài: 
Jatakas. 

NÑiddesa (p): Nidessa, or commentary to the 
expositons in Sutta Nipata—Những bài trần 
thuật. Những bài bình giải về Kinh Sutta 


NÑipata. 

Patsambhda (p): Book on Analytical 
Knowledge. Analytical treatments in the style 
of Abhidharma (Abhidharma- 


Patisambhidamagsa)—Những bài đề cập đến 
kiến thức phân giải. Những bài luận phân tích 
theo phong các của luận A Tỳ Đạt Ma. 

Apadana (p): Apadana or storles of lives of 
Arahants. Storles about previous existences 
of monks, nuns and saints renowned for their 


beneficient actions—Đời sống của chư vị A 
La Hán. Những mẫu chuyện từ thiện tiển 
kiếp của Tăng Ni và Thánh chúng. 
Buddhavamsa (p): Buddhavamsa or history of 
the Buddha. Tales in verses about twenty four 
Buddhas who preceeded Sakyamuni 
Buddha—Tiểu sử của Đức Phật. Truyện kể 
bằng thơ về 24 vị Phật trước Phật Thích Ca. 
Cariya Pitake (p): Những phẩm hạnh— 
Chariya-PIitaka, Modes of Conduct. 
Collection of tales that take up themes from 
the Jataka. They show how the Buddha In his 
Dr€Vious the 
perfections (paramitas)—Sưu tập chuyện kể 
về những chủ để lớn trong Jataka cho thấy 
Phật đã đạt được Thập thiện như thế nào. 
Khulm (skt): Hốt Lẫm——An ancient kingdom and 
city between Balkh and Kunduz—Một vương 
quốc cổ nằm giữa Balkh and Kunduz. 

Khuong Tang Hoi: Sanghapala (skÙQ—Sư 
Khương Tăng Hội—An Indian monk supposed to 
be of Tibetan descent; but Sanghapala 1s 
described as the eldest son of the prime minister 
of Soghdiana, and 1s porbably a different person. 
Sanghavarman was the one who conducted 
translaton of The Indefinte Life Suữa in Lo- 
Yang In 252 A.D. According to Professor Soothill 
in The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, 
belongs to China. His parents came to North 
Vietnam to do business to earn a living. His father 
passed away when he was only ten years old. 
After that he left home and became a very famous 
monk at that time. He thoroughly understood the 
Tripitaka. He went to Tung-Wu (now Central 
China) to expand the Buddha Dharma. He also 
translated many sutras from Sanskrit Into Chinese 
such as the Infinite Life Sutra, the Anapanasati 
Suftra, etc. He passed away In around 280 A.D.— 
Khương Tăng Hội là tên của một nhà sư người 
Thiên Trúc, dòng dõi Tây Tạng, nhưng lại có một 
vị sư khác cũng tên Khương Tăng Hội, người đã 
dịch bộ Kinh Vô Lượng Thọ tại thành Lạc Dương 
vào năm 252 sau Tây Lịch. Theo giáo sư Soothill 
trong Trung Anh Phật Học Tự Điển thì Khương 
Tăng Hội là người nước Khương Cư, cha mẹ sang 
đất Giao Châu làm ăn buôn bán kiếm sống. Ngài 
mồ côi cha từ lúc mới lên mười. Sau đó ngài xuất 


14 


` 


15 


` 


OT 


©xistences  realized ten 


Sanghapala, a native of Sogdiane, now 


2431 


gia và trở thành một nhà sư nổi tiếng thời bấy giờ. 
Ngài thông hiểu Tam Tạng kinh điển. Ngài sang 
Đông Ngô (bây giờ là miền Trung nước Tàu) để 
hoằng dương Phật Pháp. Ngài dịch nhiều kinh 
điển từ chữ Phạn ra chữ Hán như Kinh Vô Lượng 
Thọ và Kinh An Ban Thủ Ý, vân vân. Ngài thị 
tịch khoảng năm 280 sau Tây Lịch. 

Khuong Viet Zen Master: Thiền Sư Khuông 
Việt (933-1011) —Zen Master Khuông Việt—Zen 
Master Khuông Việt, the fourth dharma herr 
lineage of the Wu-Yun-T”ung Sect, a Vietnamese 
Zen master from Cát Lợi, Thường Lạc district. He 
was one of the most outstanding disciples of Zen 
Master Vân Phong. When he was 40 years old, his 
reputation spread all over the place. King Đinh 
Tiên Hoàng always invited him to the Royal 
Palace to discuss the national political and foreign 
affairs. King Đinh Tiên Hoàng honoured him with 
the tile of “Khuông Việt Great Master.” When he 
was old, he moved to Mount Du Hý to build Phật 
Đà Temple and stayed there to revive and expand 
Buddhism; however, he continued to help the 
Định Dynasty until he died in 1011, at the age of 
79—Thiển sư Khuông Việt, đời thứ tư dòng Vô 
Ngôn Thông, quê ở Cát Lợi, quận Thường Lạc. 
Ông là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của 
Thiển sư Vân Phong. Khi ông được 40 tuổi thì 
danh tiếng ông đã truyền đi khắp nơi. Vua Đinh 
Tiên Hoàng thường mời ông vào triều bàn việc 
chính trị và ngoại giao. Vua còn phong cho ông 
tước vị “Khuông Việt Đại Sư.” Về già, sư dời về 
núi Du Hý cất chùa Phật Đà để chấn hưng và 
hoằng dương Phật pháp; tuy nhiên, ngài vẫn tiếp 
tục phục vụ nhà Đinh cho đến khi thị tịch vào 
năm 1011, lúc ấy sư đã 79 tuổi. 

Khuppipasa (p): Hunger and thirst—Đói và 
khát—See Ten armies of mara. 

Khyativijnana (skQ: Hiện Thức-Hầu như 
tương ứng với thức—Which 
Corresponds to perception. 

Kibetsu (jap): Vyakarana (skt—Certification- 
discrimination—Prediction—Ký Biệt—Thọ Ký— 
See Vyakarana. 

Kicca nana (p): Tri kiến về cơ năng của Tứ đế. 
Kichizo (jap): Sư Cát Tạng (Nhật Bản). 

Kido (jap): Hsu-Tang—Hư Đường. 


nhận almost 


Kien So Temple: Chùa Kiến Sơ—Name of a 
temple, located ¡in Phù Đổng village, Gia Lâm 
distric, Hà Nội province, North Vietnam. 
According to Thiền Uyển Tập Anh and Đại Nam 
Thiền Uyển Truyền Đăng Lục, the temple was 
built before 820 by Ch'an Master Cẩm Thành 
from Tiên Du district. He previously practised 
Buddhism at Phật Tích Pagoda, then was 
requested by a rich landlord, whose last name was 
Nguyễn, to move to Kiến Sơ temple and built ít. 
In 820, during the T”ang dynasty, Ch"an Master 
Wu Yun Tung, Head of Hòa An Temple In 
Kuang-Chou province, ¡in China, 
Vietnam. He went to Phù Đổng village and later 
became Ch'an Master Cẩm Thành's teacher. He, 
then, was Invited to stay and appointed to be head 
of Kiến Sơ Temple. Since then, the temple has 
become the center of the Wu-Yun-T”ung Sect. At 
present, the statues of Lý Công Uẩn and his 
mother are placed on the left and right sides of the 
temple°s Buddhist Trinty. Inside the Patrlarch 
Hail is a remarkably architectural bell tower and 
an old stone gong, 2.3 meters wide, 0.60 meter 
hiph, 0.17 meter thick, has still been kept in the 
temple. Kiến Sơ is one of the most ancient 
temples in Vietnam which was constructed before 
the fifth century. It has been rebuilt many times— 
Tên của một ngôi chùa tọa lạc tại làng Phù Đổng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Bắc Việt 
Nam. Theo Thiển Uyển Tập Anh và Đại Nam 
Thiền Uyển Truyền Đăng Lục, chùa được xây 
vào trước năm 820 bởi Thiền Sư Cẩm Thành 
người huyện Tiên Du. Trước kia sư tu ở chùa Phật 
Tích, sau được một ông phú hộ họ Nguyễn mời về 
Kiến Sơ lập chùa. Đến năm 820, bên Tàu là đời 
nhà Đường, có Thiển Sư Vô Ngôn Thông, trụ trì 
chùa Hòa An, thuộc tỉnh Quảng Châu, Trung 
Quốc, sang nước ta, đến làng Phù Đổng, được 
Thiển Sư Cảm Thành tôn làm Thầy, mời ở lại trụ 
trì chùa Kiến Sơ. Từ đó Kiến Sơ trở thành trung 
tâm của Thiển Phái Vô Ngôn Thông. Hiện tại 
trong chùa vẫn còn tượng Lý Công Uẩn và mẹ 
ông ở hai bên điện thờ Tam Bảo. Trong điện thờ 
Tổ có gác chuông với kiến trúc nổi bậc và chiếc 
khánh bằng đá cổ, đường kính 2 mét 3, chiếu cao 
sáu tấc, bể dây 17 phân. Kiến Sơ là một trong 
những ngôi chùa cổ của Việt Nam được xây cất 


arrived 1n 


2432 


trước thế kỷ thứ 5, chùa đã được trùng tu nhiều 
lần. 

Kiho (jap): Adbhuta-dharma (skt——Marvels— 
Unprecedented occurences—Wonders—VỊ tằng 
hữu (hi pháp). 

Kikana (skÐ: Kê Khương Na—According to 
Eiel in The Dicionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Kikana 1s a people In 
Afphanistan, east of Kandahar, south of Ghazna, 
ruled 630 A.D. by independent chieftains, perhaps 
Identical with the Kykanan of  Arabic 
chroniclerse—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, Kê Khương Na là một dân tộc ở A 
Phú Hãn, trú ngụ khoảng giữa miền đông 
Kandhar và miền nam Ghazna, vào khoảng những 
năm 630 sau Tây Lịch được cai trị bởi những vị 
lãnh chúa độc lập, có lẽ theo niên kỷ của Ả Rập 
đây là dân tộc Kykanan. 

Kiki (jap): Sư Khuy Cơ—A noted monk during 
the T”ang Dynasty, an outstanding pupil of Hsuan- 
Tsang. Ksi-Ki seems to have monopolized the 
transmission of the Iidealistic doctrine. The Fa- 
Hsiang School was actually systematized and 
founded chiefly by Ksi-KI. His two Important 
works: Fa-Yuan-I-Lin-Chang and Wei-Shih-Shu- 
Chi, are the fundamental texts of this sechool— 
Một vị Tăng nổi tiếng vào thời nhà Đường, một 
đệ tử xuất sắc của Huyền Trang. Dường như ông 
là người độc nhất truyền thừa học thuyết Duy 
Thức. Pháp Tướng tông quả nhiên là do Khuy Cơ 
hệ thống hóa và chính yếu sáng lập nên. Hai sáng 
tác quan trọng của Khuy Cơ là Đại Thừa Pháp 
Uyển Nghĩa Lâm Chương, và Thành Duy Thức 
Luận Thuật Ký, nghĩa là căn bản của tông phái 
nầy. 

Kilesa (p): Bất tịnh—Ô nhiễm—Dục vọng— 
Impuriies—Defilements—Passions—Phiển não, 
những yếu tố làm cho tâm ô nhiễm. Phiển não có 
thể khởi dậy ngay cả khi các điều kiện của chúng 
đã được loại trừ—See Afflictions, and Klesa. 
Kilesa parinibbana (p): Hoàn toàn loại trừ 
phiền não. 

Ki] (v): Giết chóc—Sát sanh—S§ee Killing. 

KiII animals for food: Lầm thị —See Killing. 
Kill anyone ỉn training to be an arhat is 
equal to the sỉn of killing an arhat: Giết bậc 


Thánh giả hữu học đồng tội giết bậc Thánh vô 
học A La Hán—See Five betrayals (II). 

KiIH a Bodhisattva in dhyana is equal to the 
sỉin of kiling one?s father: Giết Bồ Tát đang 
nhập định đồng với tội giết cha—See Five 
betrayals (HI). 

KiH a cat in order fo save ten thousand 
mỉce: Giết một con mèo để cứu vạn con chuột 
(Sát nhất miêu cứu vạn thử). 

KiII father and/or mother: Giết cha giết mẹ— 
In Buddhism, the term “Kiling father and/or 
mother” also includes the offenses of killing an 
Arhat and killing a sage—Trong Phật giáo, từ 
“Giết cha giết mẹ” cũng bao gồm luôn cả việc 
giết một vị A La Hán hay một Thánh nhân. 

Ki (murder) or hurt an Arhat: Giết A La 
Hán—See Five betrayals (]). 

KỈHI (murder) or hur( an Enlightening 
beïng: Giết A La Hán—§ee Five betrayals (1). 
Ki (murder) or hurt a Saint: Giết A La 
Hán—See FIve betrayals (I). 

Ki (murder) one?s father: Giết cha (sát 
phụ)—See FEive betrayals (). 

Ki (murder) one?s mother: Giết mẹ (sát 
mẫu)—See Eive betrayals (J). 

Kil (v) intentionally: Cố ý giếc—A Buddhist 
shall not Intentionally kill any living creature— 
Một Phật tử không cố ý giết hại bất cứ chúng 
sanh nào. 

KiM (v) living beings: Sát Sinh—See Killing. 
Kill a nun: Đâm chết Tỳ Kheo Ni Hoa Sắc—See 
FIve betrayals (1). 

Kill oneself: Sát thân (tự sát) —See Suicide. 

Kil one that many may live: Nhất Sát Đa 
Sinh —Giết một cứu nhiều. 

Kill one”s mỉnd: Sát tâm. 





KilI through negligence: Ngộ Sát—Giết hại 
chúng sanh, nhưng không cố ý sát sinh— 


Manslaughter. 

Killed (a): Bị giết—BỊ sát hại. 

KiHing: Vadha-himsa (skÒQ—Sát—See 

deadly sins, and Seven sins. 

(D An overview of “Kiling"—Tổng quan về 
“Sát sanh”: Killing, one of the fÍour grave 
prohibitlons or sins in Buddhism. Killing 1s 


Four 


qI) 


l) 


2) 


3) 


2433 


intentionally taking the lie of any being, 
including animals. The advice of not killing 
challenges us to think creatively of alternate 
means to resolve conflict besides violence—— 
Giết hại chúng sanh, một trong bốn trọng tội 
trong Phật giáo. Sát sanh là cố ý giết hại 
mạng sống của chúng sanh, kể cả thú vật. Lời 
khuyên không sát sanh thách thức chúng ta 
phải sáng tạo ra những phương cách khác hơn 
bạo động nhằm giải quyết những xung đột. 
The meanings of Panatipata—Nghĩa của sát 
sanh: 

One of the ten kinds of evil karma, to kil 
living beinøs, to take life, kill the living, or 
any consclous being. According to The 
Buddha and His Teaching, written by Most 
Narada, kiling means the 
intentional destruction of any living being. 
The Pali term pana strictly means the psycho- 
physical life pertaining to one”s particular 
existence. The wanton desftruction of this life- 
force, without allowing it to run its due 
COUrse, 1S panatipata. Pana also means that 
which breathes. Hence all animate beIngs, 
including animals, are regarded as pana: Một 
trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của 
loài hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp 
của Hòa Thượng Narada, sát sanh là cố ý giết 
chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, 
“Panatipata,” pana có nghĩa là đời sống tâm 
vật lý của một chúng sanh. Xem thường đời 
sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến 
của năng lực một đời sống, không cho nó tiếp 
tục trôi chảy là panatipata. Pana còn có nghĩa 
là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những động 
vật, kể cả loài thú, đều được xem là pana. 
Plants are not considered as “living beings” as 
they possess no mind. Monks and nuns, 
however, are forbidden to destroy even plant 
life. This rule, it may be mentioned, does not 
apply to lay-followers: Cây cỏ không được 
xem là “sinh vật” vì chúng không có phần 
tinh thần. Tuy nhiên, chư Tăng Ni cũng không 
được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. 
Giới nầy không áp dụng cho những cư sĩ tại 
gia. 

According to the Buddhist laws, the taking of 
human líe offends against the major 


Venerable 


(IDFive 


5) 


commands, of animal life against the less 
stringent commands. Suicide also leads to 
severe penalties In the next lives: Theo giáo 
thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng 
giới, giết bất cứ loài sinh vật nào cũng đều 
phạm khinh giới. Tự vẩn cũng đưa đến những 
hình phạt nặng nễ trong kiếp lai sanh. 

that n€cessary  fo 
complete the evil of killing——Năm điều kiện 
cần thiết để thành lập một nghiệp sát sanh: 

A living being: Có một chúng sanh. 
Knowledge that it is a living being: Biết rằng 
đó là một chúng sanh. 

Intention of killing: Ý muốn giết. 

Effort to kill: Cố gắng để giết. 

Consequent death: Giết chết. 


condifions are 


(IV)The consequences of killing. The gravity of 


l) 


2) 
a) 
b) 
c) 


q) 


the evil deed of kiling depends on the 
gøoodness and the magnitude of the being 
concerned: Hậu quả hay quả báo của sát 
sanh: Nghiệp dữ gây ra do hành động sát 
sanh nặng hay nhẹ tùy sự quan trọng của 
chúng sanh bị giết. 

The killing of a virtuous person or a bịg 
animal 1s regarded as more heinous than the 
kiling of a vicious person or a small animal, 
because a greater effortf 1s needed to commit 
the evil and the loss involved 1s considerably 
great: Giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay một 
con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết 
một tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé 
nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát 
sanh và tai hại gây ra quan trọng hơn. 

The evil effetcs of killing include—Quả dữ 
của nghiệp sát sanh bao gồm: 

Brevity of life: Yểu mạng. 

III-health: Bệnh hoạn. 

Constant grief due to the separation from the 
loved one: Buồn râu khổ nạn vì chia ly. 

Luôn luôn lo sợ: Constant fear. 


(V) The Buddha”s teachings on “Killing” ínm the 


]) 


Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“Sát Sanh” trong Kinh Pháp Cú: 

AlI tremble at sword and rod, all fear death; 
comparing others with onerself, one should 
neither kil nor cause to kill (Dharmapada 
129): Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ 


2434 


sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết chớ bảo giết. 

2) All tremble at sword and rod, all love life; 
comparing others with oneself; one should not 
kill nor cause to kill (Dharmapada 130): Ai ai 
cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống 
còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, 
chớ giết chớ bảo giết. 

3) He who takes the rod and harms a harmless 
person, will soon come to one of these fen 
stases (Dharmapada 137): Nếu lấy đao gậy 
hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia 
phải thọ lấy đau khổ trong mười điều. 

4) He will be subject to cruel suffering of 
infirmity, bodily Injury, or serlous sickness 
(Dharmapada 13§): Thống khổ về tiển tài bị 
tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng 
bịnh bức bách. 

53) Or loss of mind, or oppression by the king, or 
heavy accusation, or loss of family members 
or relatives (Dharmapada (139): Hoặc bị tán 
tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị 
vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán. 

6) Or destruction of wealth, or lightening fire 
fire burn his house, and after death will go to 
the hell (Dharmapada 140): Hoặc bị tài sản 
tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu 
đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. 

KiHing an Arah(t: Thí A-la-hán—See Seven 

deadly sins. 

Killing of living beings is to be abandoned: 

Sát sanh cần phải từ bỏ—See Eight things that 

lead to the cutting off of affa1rs. 

Kiling a master (teacher): Thí A xà lê—Giết 

Thầy dạy đạo—S§ee Seven deadly sins. 

Killing a monk: Thí Tăng—Giết Tỳ kheo—See 

Seven deadly sins. 

KiHing or not kiling: Sát sanh hay không sát 

sanh. 

lI) The Buddha people, 
Buddhist followers not to kill because all 
sentient beings tremble at the stick, to all life 
1s dear. The Buddha has respected for le, 
any life, even the life of an Insect or of a 


advises especially 


plant. He sets himself an example, not to 
throw remaining food on øreen vegefation, or 
1n the water where there are small Insects. He 


2) 


3) 


advises His disciples not to kill living beings 
and makes It very clear that, killing living 
beings will lead to hell, to the hungry ghost or 
to the animal, and the lightest evil result to be 
obtained 1s to be reborn as human being but 
with very short life. Moreover, killing living 
beings will bring up fear and hatred ¡in the 
present and 1n the future, and pain and 
sufering in mind—Đức Phật khuyên con 
người, nhất là Phật tử không nên sát sanh vì 
chúng hữu tình ai cũng sợ đánh đập giết chóc, 
và sanh mạng là đáng trân quý. Đức Phật 
luôn tôn trọng sự sống, ngay cả sự sống của 
loài côn trùng và cỏ cây. Ngài tự mình thực 
hành không đổ thức ăn thừa của mình trên 
đám cỏ xanh, hay nhận chìm trong nước có 
các loại côn trùng nhỏ. Đức Phật khuyên các 
đệ tử của Ngài chớ nên sát sanh. Ngài trình 
bày rõ ràng rằng sát sanh đưa đến tái sanh 
trong địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, và hậu 
quả nhẹ nhàng nhất cho sát sanh là trở lại 
làm người với tuổi thọ ngắn. Lại nữa, sát hại 
chúng sanh đem đến sự lo âu sợ hãi và hận 
thù trong hiện tại và tương lai và làm sanh 
khởi tâm khổ tâm ưu. 

Thus the Buddha taught lay people in the 
Middle Length Discourses: “O householder, 
kiHH_ng living beings, due to killing living 
beings, fear and hatred arise in the present, 
fear and hatred will arise In the future, 
thereby bringing up pain and suffering In 
mind. Refrain from killing living beings, fear 
and hatred do not arise 1n the present, will not 
arise 1n the future, thereby not bringing up 
paIn and suffering in mind. Those who refrain 
from killing living beings will calm down this 
fear and hatred.”—Chính vì vậy mà Đức Phật 
đã dạy Phật tử tại gia trong Kinh Trung Bộ, 
như sau: “Này gia chủ, sát sanh , do duyên sát 
sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, 
sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến tâm cảm 
thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ 
hãi hận thù trong hiện tại, không sợ hãi hận 
thù trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ 
khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh làm lắng dịu sợ 
hãi hận thù này.” 

The Buddha taupht Bhiksus as follows: 
“Here, o Bhiksus, the Aryan disciple does not 


2435 


KHI hving beings, give up killing. O Bhiksus, 
the Aryan disciple who gIves up killing, ø1ves 
no fear to innumerable living beinss, ø1ves no 
hatred to Iinnumarable living beIngs, gives 
harmlessness to innumerable living beings. 
Having given no fear, no hatred, 
harmlessness to innumerable living beings, 
the Aryan disciple has his 
Iinnumerable fearlessness, in no hatred and in 
harmlessness. O Bhiksus, this 1s first class 
cherity, great charity, timeless charity that 1S 
not despised by reclusees and brahmanas.”— 
Ngài lại dạy các đệ tử xuất gia như sau: “Ở 
đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem sự không sợ 
hãi cho vô lượng chúng sanh, đem sự không 
hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem sự bất 
tổn hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho 
vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận 
thù và bất tổn hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô 
lượng không sợ hãi, không hận thù và bất tổn 
hại. Này các Tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, 
là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là 
lâu ngày, không bị những Sa môn, Bà la môn 
có trí khinh thường.” 

3) There are five necessary condiions to 
complete the evil of killing— Có năm điều 
kiện cần thiết để tạo nên nghiệp sát sanh— 
See Killing (TH). 

Kiling one”s father: Thí phụ ——Giết cha—S§ee 

Seven deadly sins. 

Killing one?s mother: Thí mẫu—Giết mẹ—See 

Seven deadly sins. 

KiHing oneself: Tự Tận—See Suicide. 

Killing a sentient being means killing the 

live of a future Buddha for all senfient 

beings have a common Buddha Nature: Giết 
một chúng sanh là giết đi sự sống của một vị Phật 
tương lai vì tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh. 

Kim Cang Temple: Chùa Kim Cang—Kim 

Cang Tự —Name of a pagoda located in Bình 

Cang hamlet, Bình Thạnh village, Thủ Thừa 

district, Long An province, South Vietnam. Kim 

Cang Pagoda was bullt in the middle of the 

nineteenth century and has been rebuilt many 

tmes. The coples of the Diamond Sutra In 


and 


share in 


Chinese character, engraved In wood, has still 
been kept in the pagoda——Tên của một ngôi chùa 
tọa lạc trong ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện 
Thủ Thừa, tỉnh Long An, Nam Việt Nam. Chùa 
Kim cang được dựng lên vào giữa thế kỷ thứ 17 
và đã được trùng tu nhiều lần. Trong chùa hiện 
còn bản Kinh Kim Cang bằng chữ Hán được khắc 
trên gỗ. 

Kim Lien Temple: Kim Liên Tự—Name of an 
ancient temple, located in Nghi Tàm hamlet, 
Quảng An village, Từ Liêm disrict, Hanoi, North 
Vietnam. Its old name was Đống Long Temple, 
built in the Trần dynasty (1225-1413) on an old 
floor of a house where Princess Từ Hoa, King Lý 
Thần Tông's daughter, was born. The house was 
once turned into a plantation for growing mulberry 
and silk worms. This 1s why the village 1s called 
Nghi Tàm. In 1639, the temple was repaired and 
renamed Đại Bi. In the thirty-second Lê Cảnh 
Hưng year (1771), it was rebuilt again, and given 
the present name, Kim Lien Temple. In 1792, 1t 
was restored on the larger scale and has been 
resconsfructed many times. At present, Kim Liên 
Temple 1s an architectural artistic vestige of the 
Tây Sơn dynasty. The three-entrance gat© 1s of 
distinctive wooden sfructure styled Vietnamese 
royal palace. Distinguished from the three- 
enfrance the skilfully carved 
wooden bas-reliefs representing the Image of 
flowers and dragons—Tên của một ngôi chùa cổ, 
tọa lạc trong làng Nghi Tàm, xã Quảng An, huyện 
Từ Liên, Hà Nội, Bắc Việt Nam. Nguyên xưa là 
chùa Đống Long, dựng từ thời nhà Trần (1225- 
1413) trên một nên nhà cũ, nơi công chúa Từ 
Hoa, con gái vua Lý Thần Tông ra đời. Về sau 
chỗ nây lập trại trồng dâu nuôi tầm nên gọi là 
làng Nghi Tàm. Năm 1639, chùa được tu sử lại, 
gọi là chùa Đại Bi, đến năm Lê Cảnh Hưng thứ 
32 (1771), lại được trùng tu, và chùa được mang 
tên Kim Liên từ đó. Vào năm 1792, chùa lại được 
trùng tu và nhiều lần về sau nầy nữa. Chùa hiện 
nay được coi như là di sản kiến trúc thời Tây Sơn. 
Cổng tam quan của chùa có kiến trúc gỗ độc đáo, 
đượm dáng vẻ cung đình. Nổi bậc còn có những 
bức chạm trỗ hình rồng và hoa nổi trên mặt gỗ 
hết sức tỉnh xảo. 

Kim Lien Tịch Truyen Zen Master: Thiền Sư 
Kim Liên Tịch Truyền—Zen Master Kim Liên 


Sfrucfure are 


2436 


Tịch Truyền (1745-I816)—A Vietnamese Zen 
master from Thượng Phước, North Vietnam. He 
left home and stayed at Vân Trai Temple when he 
was very young. Later he went to Liên Tông 
Temple and became a disciple of Zen Master Từ 
Phong Hải Quýnh. He spent most of his life to 
expand the Buddha Dharma 1n North Vietnam. He 
passed away in 1§16, at the age of 70—Thiển sư 
Kim Liên, người Việt Nam, quê ở Thượng Phước, 
Bắc Việt. Ngài xuất gia từ thuở bé tại chùa Vân 
Trai. Sau dó ngài đến chùa Liên Tông và trở 
thành đệ tử của ngài Từ Phong Hải Quýnh. Hầu 
hết cuộc đời ngài hoằng pháp tại miền Bắc Việt 
Nam. Ngài thị tịch năm 1816, thọ 70 tuổi. 
Kimmei (jap): Hoàng đế Khâm Minh (Nhật 
Bản). 

Kimnara: Kimnara (skt)—Khẩn na la (nhân phi 
nhân)—Non-Human Angels—A being resembling 





to a human being, but not a human being. A kind 
of mythical celestial the 
appearance of humans but possessing parfs of 


musician. It has 
animals, with a one-horn horse-like head, and a 
body like that of human. The males sing and the 
females dance—Nhơn phi nhơn, một chúng sanh 
tương tự như con người, nhưng không phải là con 
người. Đây là loại chúng sanh thiên nhạc, có dáng 
vẻ như người nhưng lại có các bộ phận trong cơ 
thể của loài thú, đầu có một sừng, và có thân 
người, loài giống đực ca và loài giống cái nhảy 
múa. 

Kim Quang Temple: Kim Quang Tự—Name of 
an ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
temple”s original name was Tường Quang. Ít was 
built in 1871 by one of king Thành Thái”s aunts, 
Mrs. Nguyễn Thị Lựu. In 1892, four years after 
he came to the throne, king Thành Thái officially 
recognized the temple and renamed it Kim 
Quang, and allotted land for the use of the temple 
to keep up worship services. The Từ Minh, the 
king”s mother, granted money for the statues to be 
gilted and the staff house as well as the house 
enlarged. After the historic storm In 1904, the 
temple was badly damaged, so the king granted 
money for an overall reconstruction. The structure 
of the temple once more changed for the better. In 
1962, Venerable Bích Phong from Qui Thiện 
temple supervised the reconstrucion of the 
temple. In 1963, Venerable Toàn Lạc built the 


three-entrance gate, restored the screen wall, 
giving the temple a more impressive appearance. 
Kim Quang temple was closely linked with the 
maternal family of king Thành Thái. Portraits of 
kímng Thành Thái and king Duy Tân were 
posiioned on the altar in the back room of the 
temple. Kim Quang temple 1s also a souvenir to 
the above two patriotic kings—Tên của một ngôi 
chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Kim Quang ban đầu 
có tên là Tường Quang, là một ngôi chùa do dì 
của Vua Thành Thái là bà Nguyễn Thị Lựu xây 
dựng năm 1871. Bốn năm sau khi lên ngôi, vua 
Thành Thái đã sắc tứ biển ngạch đối tên là Kim 
Quang Tự, và cấp tiền để phụng thờ tiên tổ. 
Hoàng Thái Hậu Từ Minh, thân mẫu của vua 
Thành Thái ban tiền để thếp vàng tượng Phật và 
mở rộng nhà Tăng cũng như hậu liêu. Sau cơn 
bão lịch sử năm 1904, chùa bị hư hại nặng, nên 
nhà vua cấp tiền trùng tu, qui mô chùa lại một lần 
nữa đối mới. Năm 1962, sư Bích Phong chùa Qui 
Thiện đôn đốc trùng tu. Năm 1963 sư Toàn Lạc 
xây cổng tam quan, trùng tu bình phong, làm cho 
cảnh chùa trở nên uy nghi hơn. Chùa Kim Quang 
gắn liền với họ ngoại của vua Thành Thái. Ảnh 
của hai vị vua Thành Thái và Duy Tân đã được 
thờ trên án thờ phía sau chùa. Chùa Kim Quang là 
nơi lưu niệm của hai vì vua yêu nước. 

Kim Son Temple: Kim Sơn Tự —Name of an 
ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
temple was first named Bửu Sơn, then Ngọc Sơn. 
NÑo one knows when the temple was buIlt; 
however, there Is still a stele of the temple 
positioned in the yard of the Museum of Historic 
Antiques of Huế which dated 1667. In 1904, a big 
storm badly damaged the temple. In 1908, king 
Duy Tân ordered to dismantle the temple and to 
transfer Buddha statues and ritual instumenfs to 
Thiên Mụ temple. On the old side, only a worhsIp 
house was built for the worship of the dead 
monks. In the 1970s, the temple was rebuilt on the 
the round hill at Bảo Hựu village, at one end of a 
range of low hills west of Huế—Tên một ngôi 
chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Kim Sơn trước đây 
tên là Bửu Sơn, rồi Ngọc Sơn. Không ai biết chùa 
được xây dựng từ đời nào, nhưng hiện nay tại sân 
Bảo Tàng Cổ Vật Huế vẫn còn một tấm bia đá 
chùa Bửu Sơn để năm 1667. Năm 1904, cơn bão 
lớn đã làm cho chùa sụp đổ. Qua năm 1908, vua 


2437 


Duy Tân cho đem tượng Phật và pháp khí về chùa 
Thiên Mụ. Trên nền cũ chỉ dựng lại một nhà từ 
đường để thờ những vị Tăng quá cố. Vào khoảng 
cuối thập niên 1970s, chùa được tái thiết, vẫn tọa 
lạc trên ngọn đồi tròn thuộc làng Bảo Hựu, cuối 
một dãy đồi thấp về phía tây của Huế. 

Kim Tien Temple: Kim Tiên Tự—Name od an 
old temple ¡in Huế, Central Vietnam. Though it is 
not a temple that has relatons with a certain 
venerable patriarch of a Buddhist sect, Kim Tiên 
was one of the oldest temples in Huế. Most 
Venerable Bích Phong was the first monk who 
rebulilt the temple In the seventeenth century. 
Someftime later, the temple became a ruin, only a 
thatched small temple survived. In the middle of 
King Gia Long” reign, Most Venerable Đức Hóa 
Đạo Thành rehabilitated the thatched temple In a 
small structure. Several decades later, during the 
reign of king Tự Đức, the temple was rebuilt on a 
larger scale by Most Venerable Tánh Thông Nhất 
Trí, who was a royal-recognized monk of Thiên 
Mụ Temple. In 1888, with the help of Most 
Venerable Diệu Giác, Most venerable Tâm Chính 
Hải Từ rebuilt the temple again. In 1930, Most 
Venerable Thanh Đức Tâm Khoan, a royal- 
recognized monk from Diệu Đế temple rebuilt the 
temple again. Thoupgh it has been rebuilt so many 
times, it still maintains Its ancient architectural 
style—Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung 
Việt. Tuy không phải là tổ đình của một hệ phái 
nào nhưng chùa Kim Tiên là một ngôi chùa được 
xây dựng rất sớm ở Huế. Hòa Thượng Bích Phong 
là vị sư đầu tiên trùng tu chùa Kim Tiên vào 
khoảng thế kỷ 17. Sau đó chùa trở thành phế tích, 
chỉ còn là một mái thảo am. Đến khoảng giữa 
triều Gia Long, Hòa Thượng Đức Hóa tái thiết lại 
mái thảo am. Mấy mươi năm sau, dưới triều Tự 
Đức, chùa được Hòa Thượng Thánh Thông Nhất 
Trí, một Tăng Cang của triều đình tại chùa Thiên 
Mụ trùng tu chùa trên qui mô rộng lớn hơn, và 
giao cho Hòa Thượng Tâm Chính Hải Từ trụ trì. 
Năm 1888, Hòa Thượng Hải Từ với sự trợ giúp 
của Hòa Thượng Diệu Giác đã tái thiết ngôi chùa 
lần nữa. Năm 1930, chùa được Hòa Thượng 
Thanh Đức Tâm Khoan, Tăng Cang chùa Diệu 
Đế trùng tu lần nữa. Sau đó Hòa Thượng Hưng 
Mãn Trừng Gia trùng tu lại chánh điện, tái thiết 
phương trượng, xây dựng lại Tăng xá, hậu liêu. 


Ngày nay, dù chùa đã trải qua nhiều cuộc trùng tu 
nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính. 

Kind (a): Có lòng từ tâm—Generous—Kind- 
hearted—Be kind to others: Ăn ở tốt với người 
khác. 

Kind father makes a filial son: Cha nhân từ 
sanh con hiếu thảo (Phụ từ tử hiếu). 

Kind heart: Từ Tâm—Một trong Tứ Vô Lượng 
Tâm, cái tâm muốn mang lại cho tha nhân niềm 
an lạc-One of the four Iimmeasurables, a 
compassionate heart. **See Four Iimmeasureable 
minds. 

Kind-Hearted Ghost King: Từ Tâm Quỷ 
Vương—One who leads other ghosfs to resolve 
therr thoughts on enliphtenment. 

Kind Sir!: Nhân giả! (Lục Tổ Huệ Năng thường 
dùng từ này để gọi người đối diện). 

Kindliness: Loving-kindness—Lòng từ. 
Kindness (n): Kind heart—Lòng hảo tâm——Nhân 
hậu —Nhân từ—Nhân ái. 

Kindness and affection: Ân nghĩa. 

Kindness and hospitality: Lòng tử tế và hiếu 
khách. 

Kindly father of the triple world: The 
Buddha——Tam giới từ phụ, Đức Phật. 

Kindly talk: Priyavacana (skt)— Kind speech, or 
pleasant speech—Kind 
communicaton—Kind words which help beings 
love and receive the truth—Á¡i Ngữ Nhiếp hay tùy 
theo căn tánh của chúng sanh mà dùng lời lẽ tốt 
lành để dẫn dắt họ vào con đường đạo đức—See 
Four elements of popularity. 

Kindness of heart: Nhân ái. 

Kindred: Bà con—Relatives. 

Kindred spirits: Tâm tâm tương ấn hay tâm đầu 
ý hợp (lòng in lòng hay miệng chưa nói mà ý đã 
hiểu nhau. Đây là một lối truyền thụ trong Phật 
giáo). 

King: Quốc Vương—A king or a prince—One 
who has attained to his present hiph estate 
consequent on keeping all the ten commandments 
in a previous incarnation—Quốc vương hay Thái 
tử, người được phước báo cao trong hiện tại nhờ 
tiền kiếp tu trì thập thiện. 

King Adorned With Lapus Lazuli Buddha: 
Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương. 





words——Affectionate 


2438 


King Ajatasattu: Vua A Xà Thế—See 
AJatasatru. 

King of Asura: Rahu or Rahu atula (sk)—La 
hầu—A kind of demon. 

King with the awe-inspiring  voïÏce: 
Bhismagarjita-ghosasvara-raja (skÙ—Oai Âm 
Vương—Uy Âm Vương—The king with the awe- 
Inspiring voice, the name of countless Buddhas 
successively appearing during the empty kalpa. 
According to the Lotus sutra, this 1s the name of 
countless Buddhas successively appearing during 
the degenerating kalpa—Còn gọi là Uy Âm 
Vương Phật với âm thanh vi diệu, tên của vô 
lượng Đức Phật xuất hiện thời “Không Kiếp” (các 
ngài thị hiện làm sáng tỏ nghĩa thực tế với âm 
thanh vi diệu của các ngài). Theo kinh Pháp Hoa, 
đây là tên của những vị Phật liên tiếp xuất hiện 
trong thời mạt kiếp. 

King in beggar°s clothing: Vị hoàng đế trong y 
phục người hành khất. 

King Bimbisara: Vua Tần Bà Sa La—See 
Bimbisara. 

King of birds: Garuda or Garula (skt——Dragon- 
devouring birdt—Kim Xí Điểu —See Garuda and 
Garuda-raja. 

King Blazing Red Imperial Banner Buddha: 
Phật Hồng Diệm Đế Tràng Vương. 

King of the bodhi of the Pure Land: Lord 
Amitabha—Cửu Phẩm Giác Vương—Vua Bồ Đề 
nơi cối Tịnh Độ. 

King?s Book of records: Thánh Đăng Lục. 
King of bulls: Ngưu Vương—A term applied to 
the Buddha——Từ ngữ ám chỉ Đức Phật. 

King of celestial musicians: Trì Quốc Thiên 
Vương—Dlhrtarastra (skt—Dhataratha (p)— 
Eastern Heaven King—Deva who rules over the 
Gandhabbas and keeps his kingdom (white 
color)—Đông thiên vương (Đa La Tra) cai quản 
Cần Thát Bà (những vị trời nhạc sư)—See Four 
Heavenly (Guardian) Kings. 

King of devas: Tự Tại Thiên—See Isvaradeva. 
King of the demons: Quỷ vương. 

King Demon-Horde-Subduer Buddha: Phật 
Hàng Phục Chúng Ma Vương. 

King of the Dharma: Dharma King—Pháp 
Vương—The Buddha is King of the Dharma— 


Đức Phật là một vị Pháp Vương (Vua của các 
pháp). 

King of devaloka: Thiên Đế Thích—Sakra—Đế 
Thích Thiên—Trời Đế Thích, vị chúa tể của cung 
trời Đao Lợi cùng họ với Phật Thích Ca. 

King of the dragon: 





1l) Mucilinda (skÙ Chân liên đà ——See 
Mucillinda. 

2) Upananda-naga-raJa (skt—Bạt Nan Đà Long 
VƯƠNE. 

3) Vasuki-Nagaraja (skÙ Hòa tu cát Long 
VƯƠNE. 


King of enlightenment: Enlightened king— 
Giác vương. 

King-feast: Vương Thiện—A 
referred to in the Lotus Sutra, where the hungry 


royal  feast 

people feared to accept the King”s feast tiÌll he 

came himself and called them, such as the feast of 

Buddhahood and the Buddha”s call Bữa tiệc 

hoàng gia được Phật nói đến trong Kinh Pháp 

Hoa, những người đói chẳng dám ăn cho đến khi 

nào đích thân nhà vua đến kêu họ ăn, cũng như 

Phật quả và lời kêu gọi của Phật. 

King of Gandharvas: Manodijnasvara (skt— 

Nhạc Âm Càn Thát Bà Vương— The king of 

Gandharvas, named Citraratha, but translated as 

Druma, a tree—Vua của các vị nhạc Thần của 

vua trời Đế Thích—See Gandharva. 

KingsEGandharva Kings (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter T1): Càn Thác Bà 

Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 1)—They all 

had deep faith and appreclaton of the great 

teaching, rejolced in It and respec(ed 1t, and 

diligently practiced 1t tirelessly—Các Càn Thác 

Bà Vương nây đều tin hiểu sâu xa đối với đại 

pháp, hoan hỷ kính mến siêng năng tu tập chẳng 

mỏi nhàm: 

1) Sustaining the Nation: Trì Quốc Càn Thác Bà 
Vương. 

2) Tree Light: Thọ Quang Vương. 

3) Clear Eyes: Tịnh Mục Vương. 

4) Flower Crown: Hoa Quang Vương. 

5)_ Universal Sound: Phổ Âm Vương. 

6) Joyously Moving Beautiful Eyes: Nhạo Diêu 
Động Diêu Mục Vương. 

7) Wondrous Sound Lion Banner: Diệu Âm Sư 
Tử Tràng Vương. 


2439 


8) Universally Emitting Jewel Light: Phổ Phóng 
Bửu Quang Minh Vương. 

9) Diamond Tree Flower Banner: Kim Cang 
Thọ Hoa Tràng Vương. 

10) Joyfully (Causing Adornment to Appear 
Everywhere: Nhạo Phổ Hiện Quang Nghiêm 
Vương. 

Kingss—Garuda Kings (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 1l): Ca Lâu La 
Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 1)—They had 
already perfected the power of great skill In 
expedient methods of liberation and were able to 
rescue all beings—Các Ca Lâu La Vương nầy 
đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu 
hộ tất cả chúng sanh: 

1) Power of Great Swiftness: Đại Tốc Tật Lực 
Vương. 

2) Unbreakable Jewel Topknot: Vô Năng Hoại 
Bảo Cái Vương. 

3) Pure Speed: Thanh Tịnh Tốc Tật Vương. 

4) Nonregressing Mind: Tâm Bất Thối Chuyển 





Vương. 

5) Sustaining Power in the Ocean: Đại Hải Xứ 
Nhiếp Trn Lực Vương. 

6) Steady Pure Light Kiên Cố Tịnh Quang 
Vương. 


7) Artistically Decorated Crown Topknot: Xảo 
nghiêm Quang Kế Vương. 

8) Immediate Manifestaton Everywhere: Phổ 
Thiệp Thị Hiện Vương. 

9) Surveying the Ocean: Phổ Quán Hải Vương. 

10) Universal Sound and Broad Eyes: Phổ Âm 
Quảng Mục Vương. 

King of gods: Sakra-devanam (skÙ—Năng 

Thiên đế—Đế Thích—See Indra. 

King-goose: Raja-hamsa (skt)—Nga Vương. 

l) The king-goose, leader of the flight, 1.e. 
Buddha, one of whose thirty-two marks 1s 
webbed hands and feet: Nga vương được so 
sánh với Đức Phật, trong 32 tướng tốt của 
Phật là tay chân mạn võng tướng hay có 
tướng lưới đan (giữa các ngón chân và tay 
của Đức Phật có màng lưới đan liền giống 
như chân của loài ngỗng. 

2) The walk of a Buddha ¡s dignified like that of 
the goose: Tướng đi uy nghi của Đức Phật 
giống như loài ngỗng. 


King-goose with a mixture of milk and 
wafer: Nga Vương Biệt Nhũ—A king-goose 1s 
reputed to be able to absorb the milk from a 
mixture of milk and water, leaving the water 
behind, so with a bodhisattva and truth—Trong 
một hợp chất nước và sữa, thì vua của loài ngỗng 
có thể chỉ uống chất sữa, còn bỏ nước lại, dùng 
hình ảnh nầy để ví với vị Bồ Tát chỉ thấm nhuần 
chơn lý Phật và bỏ đi những thứ tạp nhạp khác. 

King of the øgrievous river: Sở Giang Vương— 

Vua của địa ngục thứ nhì trong thập điện địa 

ngục——The second of the ten rulers of Hades. 

King of Hell: Diêm Vương. 

1) Raja (skÐ: Minh Vương—Flerce spirits who 
are the messengers and manifestaton of 
Vairocana”s wrath against evil spirits—Các 
Minh Vương thân giáo lệnh, nhận giáo lệnh 
của Đức Tỳ Lô Giá Na, hiện Phẫn Nộ thân 
để hàng phục chúng ma. 

2) Yama-raja (skÐ: Diễm Vương—God Yama—— 
Còn gọi là Diêm La, Diễm Ma Vương, Diễm 
Ma La, Diêm Lão, hay Diêm La Vương. 

King of the hell of the Black-Rope: Tống Đế 

Vương—The third of the ten rules of Hades, who 

presides over the Kalasutra——V1 chúa ngục thứ ba 

trong thập điện ngục vương, cai quản “Hắc 

Thằng” địa ngục. 

King of Jewel-Lotuses: Đại Bảo Hoa Vương— 

King of Jewel-lotuses (the finest of such gem- 

flowers). 

KingsKinnara Kings (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter 1): Khẩn Na La 

Vương (Kinh Hoa Nghin—Phẩm I)—They all 

made diligent efforts, contemplatng all thinss, 

their minds always blissful, roaming freely—Các 

Khẩn Na La Vương nầy đều siêng năng tinh tấn 

quán tất cả pháp, lòng thường khoái lạc du hí tự 

tại: 

1) Heaven of Light of Refined Intellect: Thiện 
Huệ Quang Minh Thiên Vương. 

2) Exquisite Flower Banner: Diệu Hoa Tràng 
Vương. 

3) Various Adornments: Chủng chủng Trang 
Nghiêm Vương. 

4) Pleasing Sound: Duyệt Ý Hống Thinh Vương. 

5) Jewel Tree Light: Bửu Thọ Quang Minh 
Vương. 


2440 


6)  Delight to the Beholder: Kiến Giả Hân Lạc 
Vương. 

7) Adornment of Supreme Light: Tối Thắng 
Quang Trang Nghiêm Vương. 

8) Delicate Flower Banner: Vi Diệu Hoa Tràng 
Vương. 

9) Earth-Shaking Power: Động Địa Lực Vương. 

10) Conquering Evil Beings: Nhiếp Phục Ác 
Chúng Vương. 

KingsKumbanda Kings (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter I): Cưu Bàn Trà 

Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I)—They all 

dilipently practiced and studied the teachings of 

freedom from Impediment, and emitted great 

ligh—Các Cưu Bàn Trà Vương nầy đều siêng tu 

học pháp môn vô ngạt, phóng quang minh lớn: 

l) Increase: Tăng Trưởng Vương. 

2) Dragon Lord: Long Chúa Vương. 

3) Banner of Adornments of Goodness: Thiện 
Trang Nghiêm Tràng Vương. 

4)_ Universally Beneficial Action: Phổ Nhiêu Ích 
Hành Vương. 

5)_ Most Fearsome: Thậm Khả Bố Úy Vương. 

6) Handsome with Beautiful Eyes: Mỹ Mục 
Trang Nghiêm Vương. 

7) Hiph Peak Intellect: Cao Phong Huệ Vương. 

8) Brave and Strong Arm: Dũng Kiện Tý 
Vương. 

9) Boundless Pure Flower Eyes: Vô Biên Tịnh 

Hoa Nhãn Vương. 

Enormous Godlike Face with Titan's Eyes: 

Quảng Đại Thiên Diệu A-Tu-La Nhãn 

Vương. 

King Lion?s Roar And Power Of Self- 

Mastery Buddha: Phật Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực 

Vương. 

Kings—Mahoraga Kings (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter 1): Ma Hầu La 

Già Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 1)—They 

all dilipgently cultivated great and extensive skills 

in method to cause sentient beings to forever tear 

apart the net of ignorance—Các Ma Hầu La Già 

Vương nầy đều siêng tu tập phương tiện rộng lớn 

làm cho chúng sanh dứt hẳn ngu sỉ: 

1) Beneficent Wisdom: Thiện Huệ Vương. 

2) Pure Dignified Sound: Thanh Tịnh Oai Âm 
Vương. 


10 


=< 


3) Adornment of Supreme Wisdom: Thắng Huệ 
Trang Nghiêm Kế Vương. 

4) Lord of Sublime Eyes: Diệu Mục Chủ Vương. 

5) Lamp like Banner Refuge of the Masses: Như 
Đăng Tràng Vi Chúng Sở Quy Vương. 

6) Supreme Light Banner: Tối Thắng Quang 
Minh Tràng Vương. 

7) Lion Guts: Sư Tử Ức Vương. 

8) Sound Adorned by Myriad Subtleties: Chúng 
Diệu Trang Nghiêm Âm Vương. 

9) Stable as a Polar Mountain: Tu Di Kiên Cố 

Vương. 

Delightful Light: Khả Ái Nhạo Quang Minh 

Vương. 

King-Master-Father: Quân Sư Phụ (Vua-Thầy 

và Cha). 

King of merciful virtue: See Từ Lực Vương. 

Kings—Naga Kings (The Elower 

Adornment Sutra—Chapter 1): Đại Long 

Vương (Kinh Hoa nghiêm—Phẩm I)—They all 

worked hard making clouds and spreading rain to 

cause the heat and afflictions of all beings to 

vanish—Các Long Vương nầy đều siêng năng 

kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ nhiệt não của 

chúng sanh: 

l1) Virupaksha: Tỳ Lâu Bát Xoa Vương. 

2) Shakra: Ta Kiệt La Vương. 

3) Subtle Banner of Cloud Sounds: Vân Âm 
Diệu Tràng Vương. 

4) Đức Xoa Ca Vương. 

5) Flaming Mouth Ocean Light: Diệm Khẩu Hải 


10 


`=< 


Quang Vương. 
6)_ Ubiquitous High Cloud Banner: Phổ Cao Vân 
Tràng Vương. 


7) Unbounded Steps: Vô Biên Bộ Vương. 

8) Pure Form: Thanh Tịnh Sắc Vương. 

9) Great Sound Traveling Everywhere: Phổ Vận 
Đại Thinh Vương. 

10) No Heat or Torment: Vô Nhiệt Não Vương. 

Kings— Titan Kings (The Elower 

Adornment Sutra—Chapter †l): A-Tu-La 

Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 1)—They had 

all worked energetically to conquer pride and 

other afflictions—Các A-Tu-La vương nầy đều đã 

siêng năng xô dẹp ngã mạn và những phiền não: 

1) Rahula: La Hầu La Vương. 

2) Bhimacitta: Tỳ Ma Chất Đa La Vương. 


2441 


3) Skillful Magical Ars: Xảo Huyễn Thuật 
Vương. 

4) Great Following: Đại Quyến Thuộc Vương. 

53) Great Strength: Đại Lực Vương. 

6)_ Universal Shining: Biến Chiếu Vương. 

7)  Wonderful Adornment of Firm Action: Kiên 
Cố Hành Diệu Trang Nghiêm Vương. 

8) Vast causal Wisdom: Quảng Đại Nhơn Huệ 


Vương. 
9) Manifesting Superior Qualiies: Xuất Hiện 
Thắng Đức Vương. 


10) Sublime Voice: Diệu Hảo Âm Thinh Vương. 
Kingss—Yaksha Kings (he Flower 
Adornment Sutra—Chapter 1): Dạ Xoa 
Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I)—They all 
sfrived to guard and protect all living beings—Các 
Dạ Xoa Vương nầy đều siêng thủ hộ tất cả chúng 
sanh: 

1) Vaishravana: Tỳ Sa Môn Vương. 

2) Independent Sound: Tự Tại Âm Vương. 

3) Solemn Weapon Bearer: Nghiêm Trì Khí 
Trượng Vương. 

4) Great Wisdom: Đại Trí Huệ Vương. 

5) Lord of Flaming Eyes: Diệm Nhãn Chủ 
Vương. 

6)_ Adamantine Eye: Kim Cang Nhãn Vương. 

7) Arm of Courage and Strength: Dũng Kiện Tý 
Vương. 

8) Bravely Resising General: Dũng Địch Đại 
Quân Vương. 

9) Richin Material Goods: Phú Tư Tài Vương. 

10) Power to Smash High Mountains: Lực Hoại 
Ca Sơn Vương. 

King-goose: Nga Vương—See Raja-hamsa. 

King of heaven: Emperor of heaven—Thiên Đế. 

1) Emperor of Heaven: Vua của cõi Trời. 

2) Indra Nhân Đà La: Thích Ca—Thích Ca 
Bà —See Indra. 

3) Sakra, king of the devaloka. One of the 
ancient øods of India, the god of the sky who 
fights the wíh his vajra or 
thunderbolt. He is ¡inferior to the trimurti, 
Brahma, Visnu, and Siva, having taken the 
place of Varuna or sky. Buddhism adopted 
him as 1ts defender, thouph, like all the gods, 
he 1s considered Inferior to a Buddha or any 
who have attained bodhi: Vua Trời Đế Thích, 
vua của cung trời Đao Lợi, một trong những 


demons 


vị trời của Ấn Độ thời cổ. Vua cõi trời chiến 
đấu chống lại ma quỷ bằng kim cang chùy. 
Phật giáo xem vị nầy như là vị trời hộ pháp, 
thấp hơn Phật và các vị đã chứng ngộ Bồ Đề. 
Kings of Heavens of Enjoyment of 
Emanafons (The Flower Adornment 
Sutra—Chapter 1): Hóa Lạc Thiên Vương 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I)—All of them 
worked diligently to tame living beings and 
enable them to attain liberaion—Chư Thiên 
Vương nầy đều siêng điều phục tất cả chúng sanh 
khiến cho họ được giải thoát: 
1) Skillful Transformation and Emanation: Thiện 
Biến Hóa Thiên Vương. 
2) Lipht of Silent Sound: Tịch Tịnh Âm Quang 
Minh Thiên Vương. 
3) Liph( of the Power of Transformation and 
Emanation: Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên 


Vương. 

4) Master of Adornment: Trang Nghiêm Chủ 
Thiên Vương. 

3) Lipht of Mindfulness: Niệm Quang Thiên 
Vương. 

6) Supreme Cloud Sound: Tối Thượng Vân Âm 
Thiên Vương. 


7) Supreme Light of Myriad Subtleties: Chúng 
Diệu Tối Thắng Quang Thiên Vương. 

8) Exquiste Topknot Light: Diệu Kế Quang 
Minh Thiên Vương. 

9) Perfect Joy and Intellect: Thành Tựu Hỷ Huệ 

Thiên Vương. 

Elower Light Topknot: Hoa Quang Kế Thiên 

Vương. 

Kings of Heavens of Free Enjoyment of 

Others” Emanations (The Flower 

Adornment Sutra— Chapter l): Tha Hóa Tự 

Tại Thiên Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I)— 

AlI of them diligently practiced and studied the 

vast and øgreat teaching of independent in means 

of liberation—Chư Thiên Vương nầy đều siêng tu 

tập pháp môn rộng lớn phương tiện tự tại: 

I) Sovereign FEreedom: Đắc Tự Tại Thiên 
Vương. 

2) Sublime Eye Lord: Diệu Mục Chủ Thiên 
Vương. 

3) Beautiful Crown Banner: Diệu Quang Tràng 
Thiên Vương. 


10 


`=< 


2442 


4 Courageous Intelligence: Dõng Mãnh Huệ 
Thiên Vương. 

5) Wonderful Sound Phrases: Diệu Âm Cú 
Thiên Vương. 

6) Subtle Light Banner: Diệu Quang Tràng 
Thiên Vương. 

7) Gate of the Realm of Peace: Tịch Tịnh Cảnh 
Giới Môn Thiên Vương. 

8) Array of Splendid Disc Banner: Diệu Luân 
Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương. 

9) Flower Grove Independent Intellect: Hoa Nhị 

Huệ Tự Tại Thiên Vương. 

Light of Beautiful Adornments of the Power 

of Indra: Nhơn Đà La Lực Diệu Trang 

Nghiêm Quang Minh Thiên Vương. 

Kings of Heavens—Kings of the Great 

Brahma Heavens (The Flower Adornment 

Sutra—Chapter 1): Đại Phạm Thiên Vương 

(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm I)—All of them had 

øreaf compassion and took pity on living beIngs; 

unfolding light that illumined everywhere, they 

caused them to be Joyful and blissful—Chư Thiên 

Vương nây đều đủ đại từ thương xót chúng sanh, 

phóng quang chiếu khắp làm cho chúng sanh đều 

vul đẹp: 

I1) Shikhin: Thi Khí Thiên Vương. 

2) Light of Wisdom: Huệ Quang Thiên 


10 


`=< 


Vương. 

3) Radiance of Beneficent Wisdom: Thiện Huệ 
Quang Minh Thiên Vương. 

4) Sound of Ubiquitous Clouds: Phổ Vân Âm 
Thiên Vương. 


53) Independent Observer of the Sounds of 
Speech of the Worlds: Quán Thế Âm Ngôn 
Tự Tại Thiên Vương. 

6) Eyes of Stil Lipht: Tịch Tịnh Quang Minh 


Nhãn Thiên Vương. 

7) All-Pervading Light: Quang Biến Thập 
Phương Thiên Vương. 

8) Sound of Magical Displays: Biến Hóa Âm 
Thiên Vương. 

9) Eyes of Shining Light: Quang Minh Chiếu 
Diệu Nhãn Thiên Vương. 

10) Pleasing Ocean Sound: Duyệt Ý Hải Âm 


Thiên Vương. 
Kings of Heavens of Great Freedom (The 
Flower Adornment Sutra— Chapter 1): Đại 


Tự Tại Thiên Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 
1)—AIlI of them dilipgently contemplated the truth 
of formlessness, and their actilons were all 
equanimmous and impartal—Chư Thiên Vương 
nầy đều siêng quán sát pháp vọ tướng, chỗ thực 
hành bình đẳng: 

1) Seas of Subtle Flames: Diệu Diệm Hải Thiên 
Vương—A king of a heaven of great 
freedom, who found the door of liberation 
throuph the tranquilityand practical power of 
the realm of space and the cosmos——VỊ Thiên 
Vương được giải thoát môn có sức phương 
tiện tịch tịnh khắp pháp giới hư không giới. 

2) Lipht of the Name of Freedom: Tự Tại Danh 
Xưng Quang Thiên Vương—Who gained the 
door of liberation through freely observing all 
things—VỊ Thiên Vương được giải thoát môn 
quan sát khắp tất cả pháp đều tự tại. 

3) Eye of Pure Virtues: Thanh Tịnh Công Đức 
Nhãn Thiên Vương—Who found the door of 
liberation of effortless actlon knowing that all 
things are not born, do not perish, and do not 
come or go—Vị Thiên Vương được giải thoát 
môn biết tất cả pháp vô tướng, không sanh 
diệt, vô công dụng hạnh, không lai khứ. 

4) Enjoyable Great Intelligence: Khả Ái Nhạo 
Đại Huệ Thiên Vương—Who found the door 
of liberation through the ocean of wisdom 
directly perceiving the real character of all 
things—VỊ Thiên Vương được giải thoát môn 
biển trí huệ hiện thấy thực tướng của chư 
pháp. 

5) Freedom of Immutable Light: Bất Động 
Quang Tự Tại Thiên Vương—Who found the 
door of liberation through the great practical 
concenfration of bestowing boundless peace 
and happiness on living beings—VỊ Thiên 
Vương được giải thoát môn đại định phương 
tiện đem lại vô biên sự an lạc cho chúng 
sanh. 

6) Eyes of Sublime Adornments: Diệu Trang 
nghiêm Nhãn Thiên Vương—Who found the 
door of liberation through causing observation 
of the truth of nullity and annihilating all 
Ipnorance and fear—VỊ Thiên Vương được 
giải thoát môn quan sát pháp tịch tịnh dứt 
những si mê bố úy. 





2443 


7) Light of Skilful Meditation: Thiện Tư Duy 
Quang Minh Thiên Vương—Who found the 
door of liberation throuph entering infinite 
realms without producing any actIvity of 
thought about existents—VỊ Thiên Vương 
được giải thoát môn công hạnh tư duy khéo 
vào vô biên cảnh giới chẳng khởi tất cả cõi 
hữu lậu. 

8) Delighful Great Knowledge: Khả Ái Nhạo 
Đại Trí Thiên Vương——Who found the door of 
liberaton by going everywhere 1n the ten 
directions to preach the truth, yet without 
moving and without relying on anything——VỊ 
Thiên Vương được giải thoát môn đến thuyết 
pháp khắp mười phương, nhưng vẫn bất động, 
VÔ SỞ ÿ. 

9 Universal Sound Array Banner: Phổ Âm 
Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương—Who 
found the door of liberation by enfry Into the 
Buddhas' realm of tranquility and everywhee 
manifesting great liph—VI Thiên Vương 
được giải thoát môn vào cảnh giới tịch tịnh, 
khắp hiện quang minh của Phật. 
Light of Fame of extreme Exertion: Cực Tĩnh 
Tấn danh Xưng Quang Thiên Vương—Who 
found the door of liberation by abiding In his 
own enliphtenment, yet having an Infinitely 
broad perspectve—VỊ Thiên Vương được 
giải thoát môn an trụ nơi chỗ tự ngộ, mà dùng 
vô biên cảnh giới rộng lớn làm cảnh sở 
duyên. 

Kings of Heavens in which Light is used for 

Sound (The Flower Adornment Sutra— 

Chapter 1): Quang Âm Thiên Vương (Kinh Hoa 

Nghiêm—Phẩm I)—All of them dwell in the 

unhindered state of great peace, tranquility, Joy 

and bliss—Chư Thiên Vương nầy đều an trụ nơi 
pháp môn hỷ lạc, tịch tịnh rộng lớn vô ngại: 

I) Pleasing Light: Khả Ái Nhạo Quang Minh 
Thiên Vương. 

2) Pure Subtle Ligpht: Thanh Tịnh Diệu Quang 
Thiên Vương. 

3) Sound of Freedom: Năng Tự Tại Âm Thiên 

Vương. 

Supreme Awareness and Knowledge: Tối 

Thắng Niệm Trí Thiên Vương. 

Delightful Pure Subtle Sound: Khả Ái Nhạo 

Thanh Tịnh Diệu Âm Thiên Vương. 


10 


`=< 


#) 


5) 


6) Sound of Skillful Meditation: Thiện Tư Duy 
Âm Thiên Vương. 

7) Universal Sound Illuminating Everywhere: 
Phổ Âm Biến Chiếu Thiên Vương. 

8) Most Profound Liph(t Sound: Thậm Thâm 
Quang Âm Thiên Vương. 

9) Pure Name Light: Vô Cấu Xưng Quang Minh 
Thiên Vương. 

10) Supreme Pure Knowledge Light: Tối Thắng 
Tịnh Huệ Quang Thiên Vương. 

Kings of Heavens of the Suyama (heavens) 

(The Flower Adornment Sutra— Chapter 

1): Dạ Ma Thiên Vương (Kinh Hoa Nghiêm— 

Phẩm 1)—AII of them diligently cultivated great 

roofs of goodness, and their minds were always 

joyful and content—Chư Thiên Vương nầy đều 

siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có 

lòng hỷ túc: 


I) Timely Porion Thiện Thời Phân 
ThiênVương. 

2) Delightful Light: Khả Ái Nhạo Quang Minh 
Thiên Vương. 


3) Banner of Inexhaustible Wisdom and Virtue: 
Vô Tận Huệ Công Đức Tràng Thiên Vương. 


4) Skiled in Miraculous Displays: Thiện Biến 
Hóa Đoan Nghiêm Thiên Vương. 

5)_ Great Light of Memory Power: Tổng Trì Đại 
Quang Minh Thiên Vương. 

6) Inconceivable Wisdom: Bất Tư Nghì Trí Huệ 
Thiên Vương. 

7) Circular Navel: Luân Tê Thiên Vương. 


8) Light Flames: Quang Diệm Thiên Vương. 


9) Illumination: Quang Chiếu Thiên Vương. 
10) Greatly Famed for Universal Observation: 


Phổ Quán Sát Đại Danh Xưng Thiên Vương. 
Kings of Heavens—Kings of Thirty-Three 
Heavens (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 1): Đao Lợi Thiên Vương (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm I)—All of them strived to bring 
forth great works In all worlds—Chư Thiên Vương 
nầy đều siêng phát khởi phước nghiệp rộng lớn 
của tất cả thế gian: 

1) Shakra-Indra: Thích Ca Nhơn Đà La Thiên 





Vương. 
2) Everywhere Intoning Fulsome Sound: Phổ 
Xưng Mãn Âm Thiên Vương. 


2444 


3) Kind Eyes Jewel Topknot: Từ Mục Bửu Kế 


Thiên Vương. 

4 Jewel Light Banner Fame: Bửu Quang Tràng 
Danh Xưng Thiên Vương. 

5) Joy-Producing Topknot: Phát sanh Hỷ Lạc Kế 
Thiên Vương. 


6) Admirable Right Mindfulness: Khả Ái Nhạo 
Chánh Niệm Thiên Vương. 
7) Suprem Sound of the Polar Mountain: Tu Di 
Thắng Âm Thiên Vương. 
8) Perfect Mindfulness: Thành Tựu Niệm Thiên 
Vương. 
9) Pleasing Flower Pure Light: Khả Ái Nhạo 
Tịnh Hoa Quang Thiên Vương. 
10) Independent Light Able to Enlighten: Tự Tại 
Quang Minh Năng Giác Ngộ Thiên Vương. 
King of all ideas or aims: Đại Nghĩa Vương. 
King Krta of Kashmere: Cát Lợi Đa Vương— 
King Krta of Kashmere, whose descendants were 
opposed to Buddhism; they were dethroned by 
Kaniska, who restored Buddhism; but later the 
royal regained the throne and drove out the 
Buddhist monks—Vua Cát Lợi Đa, mà con cháu 
của ông sau nầy chống đối Phật giáo, bị Ca Nhị 
Sắc Già (Kaniska) lật đổ để hồi phục Phật giáo 
trong vương quốc, nhưng về sau nây thì con cháu 
của dòng Cát Lợi Đa khôi phục ngai vàng và đuổi 
chư Tăng đi. 
King of Kindness and Strength Buddha: 
Phật Từ Lực Vương. 
King of maras: Ma Vương—See Mara-raja. 
King of the Ten Vows: Samantabhadra (sk— 
Thập Nguyện Vương—See Ten vows of respecfs 
of Samantabhadra Bodhisattva. 
Kings of the Tushita Heavens (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 1): Đâu Suất 
Thiên Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 1)—AlI 
of them diligently kept in mind the names and 
epithets of the Buddhas—Chư Thiên Vương nầy 
đều siêng trì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật: 
l1) Contented: Tri Túc Thiên Vương. 
2) Ocean Bliss Topknot: Hỷ Lạc Hải Kế Thiên 


Vương. 

3) Supreme Virtue Banner: Tối Thắng Công 
Đức Tràng Thiên Vương. 

4 Still and Silent Lipht: Tịch Tịnh Quang Thiên 
Vương. 


5) Pleasing beautiful Eyes: Khả Ái Nhạo Diệu 
Mục Thiên Vương. 

6) Clear Moon on a Jewel Peak: Bửu Phong 
Tịnh Nguyệt Thiên Vương. 

7) Supreme Courage and Strength: Tối Thắng 
Dũng Kiện Lực Thiên Vương. 

8) Subtle Diamond Light Kim Cang Diệu 
Quang Minh Thiên Vương. 

9) Constellaton Array Banner: Tĩnh Tú Trang 

Nghiêm Tràng Thiên Vương. 

Pleasing Adornment: Khả Ái Nhạo Trang 

nghiêm Thiên Vương. 

Kings of Heavens of Universal Purity (The 

Flower Adornment Sutra— Chapter 1): Biến 

Tịnh Thiên Vương (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 

1)—They were all already abiding securely in the 

øreat teaching and worked diligently to benefit all 

worlds—Chư Thiên Vương nầy đều đã an trụ 

pháp môn rộng lớn, siêng làm lợi ích cho thế gian: 

l) Pure reputaton: Thanh Tịnh Danh Xưng 
Thiên Vương. 

2) Supreme Vision: Tối Thắng Kiến Thiên 


10 


`=< 


Vương. 

3) Virtue of Tranquility: Tịch Tịnh Đức Thiên 
Vương. 

4) Sound of the Polar Mountain: Tu Di Âm 
Thiên Vương. 


3) Eye of Pure Mindfulness: Tịnh Niệm Nhãn 
Thiên Vương. 

6) Lord of World Sovereign: Thế Gian Tự Tại 
Chúa Thiên Vương. 

7) Light Flame Sovereign: Quang Diệm Tự Tại 
Thiên Vương. 

8) Enjoyer of Mediaton on the Truth and 
Creating Demonstrations: Nhạo Tư Duy Pháp 
Biến Hóa Thiên Vương. 

9) Baner of Miraculous Displays: Biến Hóa 
Tràng Thiên Vương. 

10) Exquisite Array of Constellation Sound: Tĩnh 
Tú Âm Diệu Trang nghiêm Thiên Vương. 
Kings of Heavens of Vast Results (The 
Flower Adornmen(t Sutra—Chapter 1): 
Quảng Quả Thiên Vương (Kinh Hoa Nghiêm— 
Phẩm 1)—They all dwelt at peace in the palace of 
tranquility—Chư Thiên Vương nầy đều dùng pháp 

tịch tịnh mà làm cung điện và an trụ trong đó: 

1) Banner of Delightful Light of Truth: Ái Nhạo 
Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương. 





2445 


2) Ocean of Pure Adornments: Thanh Tịnh 
Trang Nghiêm Hải Thiên Vương. 

3) Light of Supreme Wisdom: Tối Thắng Huệ 
Quang Minh Thiên Vương. 

4) Independent Wisdom Banner: Tự Tại Trí Huệ 
Tràng Thiên Vương. 

53) Delight in Tranquility: Nhạo Tịch Tịnh Thiên 
Vương. 

6) Eye of Universal Knowledge: Phổ Trí Nhãn 
Thiên Vương. 

7) Delight in Use of Intellect: Nhạo Triển Huệ 
Thiên Vương. 

8) Light of Intellect Sown with Virtue: Thiện 
Chủng Huệ Công Đức Quang Minh Thiên 


Vương. 
9) Undefiled Tranquil Light: Vô Cấu Tịch Tịnh 
Quang Thiên Vương. 


10) Vast Pure Light: Quảng Đại Thanh Tịnh 
Quang Thiên Vương. 

King of Hell: Diêm vương—Minh Vương—The 

rajas—King of hell—Flerce spirits who are the 

messengers and manifestaion of. Vairocana”s 

wrath against evil spirits—Các Minh Vương thân 

giáo lệnh, nhận giáo lệnh của Đức Tỳ Lô Giá Na, 

hiện Phẫn Nộ thân để hàng phục chúng ma. 

King of Immateriality: Không vương (Buddha). 

King Infñinite Voices Buddha: Phật Vô Lượng 

Âm Thinh Vương. 

King of the Kinnaras: Druma (skt)—Pháp Kiên 

Na La Vương—Vua Kiên Na La—See Kinnara. 

King Kosala: Vua Câu Xá La. 

King of the mahadruma Kinnaras: Đại Thọ 

Khẩn Na La Vương—The Indra°s musicians, who 

live on Gandha-madana. 

King of Mara: Lord of the sixth heaven of the 

desire-realm——Ma vương—See Mara-raja. 

King of mercifUl power: Maitribala-raja 

(skÐ——King of merciful virtue—Từ Lực Vương—— 

See Maitribala-ra]a. 

King of the mounfains: Sơn vương. 

King Precious Lotus Skilful Dwelling 

Beneath The Sala Tree Buddha: Phật Bảo 

Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương. 

King Rare As The Udumbara Flower 

Buddha: Phật Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng 

Vương. 


Kingˆ?s relatives on his maternal side: Hoàng 

thích. 

Kingˆ”s relatives on the paternal side: Hoàng 

thân. 

King of samadhi: Vương Tam Muội—Tam 

Muội Vương—Tam Muội Vương Tam Muội— 

Thủ Lăng nghiêm Định —The highest degree of 

samadhi, obtained by invoking Buddha or sifting 

in meditadon or tranee—Loại Tam Muội thắng 
diệu nhứt trong tất cả các thứ tam muội, cũng là 
tên khác của Thủ Lăng Nghiêm định. 

King of stars Buddha: Natchatraraja-Buddha 

(sk)——Tú Vương Phật. 

King of the star-fiower: Naksatra-raja- 

sankusumitabhijna (skt)—Túc Vương Hoa—King 

of the star-flower, a bodhisattva in the Wonder 

Lotus Sura—Một vị Bồ Tát trong Kinh Diệu 

Pháp Liên Hoa. 

King of Successive Victories: Liên Thắng 

Vương. 

King of the teaching: Pháp Vương (The 

Buddha, King of the Teaching or Heaven king of 

Name of Freedom——Như Lai Pháp Vương hay Tự 

Tại Danh Thiên Vương)—According to the 

Buddha ¡in the Flower Adornment Sutra—Theo 

Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa nghiêm: 

I1) Who appears in the world: Người xuất hiện 
trong trần thế. 

2) Who ¡s able to light the lamp of sublime truth 
which illumines the world: Người có khả 
năng thắp đèn diệu pháp chiếu khắp cõi đời. 

3) His state ¡1s boundless and inexhaustible: 
Cảnh giới của Như Lai vô biên vô tận. 

King of Treasures: Bảo Vương. 

l1) The precilous King or King of Treasures: Vua 
của Kho Báu. 

2) A tile of Buddha: Một danh hiệu của Đức 
Phật. 

3) The ruler of the continent west of Sumeru: VỊ 
Từ Tôn ngự trị trên lục địa về phía tây của 
núi Tu DI. 

4) Jewel-lord: Bảo Chủ—Lord of jewels. 

King of Treasures Samadhi: Bảo Vương Tam 

Muội—The King of Treasures samadhi, achieved 

by fixing the mind on Buddha—Đạt tới Bảo 

Vương Tam Muội do việc niệm Phật Tam Muội. 





2446 


King of Univeral Purity: Biến Tịnh Vương— 
Vua của cõi Trời Biến Tịnh (cõi trời thứ ba trong 
cõi tam thiển thuộc sắc giới). ** See Deva. 

King of Universadl and Supernatural 
HIumination: A Buddha ¡is known as King of 
universal and supernatural illuminaion—Đẳng 
Diệu Giác Vương. 

King Vast Adornment Buddha: Phật Quảng 
Trang Nghiêm Vương. 

King Well-Stilled Moon-Sound  And 
Wondcrful Venerable Wisdom Buddha: 
Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương. 
King of wisdom-lamp: Tuệ Đăng Vương—A 
king who gave his flesh and blood to save the 
lives of others—Vị vua đã bố thí máu thịt mình để 
cứu người. 

King Wisdom Like Mountains And Seas 
And Selˆ-Masterys Penetrations Buddha: 
Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương. 

King of Yaksas and guardian of the secrefs 
of Buddha: Vajirasattva (skt)——Bí mật chủ. 
Kingdom (n): Vương quốc. 

Kingdom of gods: Kingdom of celestials—=Nước 
Trời—Nước của chư Thiên. 

Kingdom of light and virtue: Quang Đức 
quốc—See Avabhasa. 

Kingdom of. Righteousness: 
Chánh Đạo. 

Kingship (n): Vương quyền. 
Kinhin (jap): Cankrama (sk—Kinh hành—A 
Japanese term for “walking meditation,” usually 
used In Zen. After a session of seated meditation 
(Zazen), practiioners commonly walk in a line, 
with heads down, looking at the ground. This 
practice 1s said to refresh the body while 


Vương quốc 


mainainng the minds  concenfraton on 
meditation—Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Hành 





Thiển,” thường được dùng trong Thiển. Sau một 
thời khóa tọa thiển, hành giả thường đi bách bộ 
trong một hàng, đầu ngó xuống, nhìn dưới đất. 
Loại thực tập này được dùng để làm cho cơ thể 
khỏe khoắn và giữ cho tâm chánh niệm trong 
thiển. 

Kinkakuji (ap): Chùa Kim Các (Nhật Bản). 


Kinnara (skt: Half horse, half man—Nhân Phi 
Nhân—Khẩn na la trong Thiên long bát bộ— 
Chân Đạt La Đại Tướng —Non-Human Angels— 
A being resembling but not a human being. A 
being having the appearance of humans but 
pOSsSessing parfs of animals. A kind of mythical 
celestial musician. It has a horse-like head with 
one horn, and a body like that of human. The 
males sing and the females dance. They are 
described as “men yet not men.” They are one of 
the eipht classes of heavenly musicians; they are 
also described as horned, as having crystal lutes, 
the females singing and dancing, and as ranking 
below gandharvas—Một chúng sanh giống như 
con người, có dáng vẻ như người nhưng lại có các 
bộ phận trong cơ thể của loài thú, một nhạc sĩ 
huyền thoại của cõi trời, có đầu ngựa với một 
sừng, và thân hình giống như hình người. Con nam 
thì ca còn con nữ thì múa. Còn gọi là “Ca Thân” 
có sừng, với những ống sáo thủy tinh trong suốt. 
Ca Thần Nữ thường vừa ca vừa múa. Những Ca 
Thần nầy được xếp dưới hạng Càn Thát Bà. 
l) Mythical beinss (heavenly beinss), 
musicians of Kuvera, with a human figure and 
the head of a horse or with a horse”s body and 
the head of a man. They are described as 
“men yet not men.” They are one of the eight 
classes of heavenly musicians; they are also 
described as horned, as having crystal lutes, 
the females singing and dancing, and as 
ranking below gandharvas—Khẩn na la trong 
Thiên long bát bộ—Một chúng sanh (chúng 
sanh cõi trời) nửa ngựa nửa người, hoặc mình 
người đầu ngựa, hoặc mình ngựa đầu người. 
Còn gọi là “Ca Thần” có sừng, với những ống 
sáo thủy tinh trong suốt. Ca Thần Nữ thường 
vừa ca vừa múa. Những Ca Thần nầy được 
xếp dưới hạng Càn Thát Bà. 
2) Kinnara, the eipht of 
supernatural beings In the Lotus Sutra or eight 
Vajra Deities—Khẩn-Na-La, một trong tám 
chúng sanh siêu nhân trong Kinh Liên Hoa— 
See Eight classes of supernatural beings In 
the Lotus Sutra. 
See Eight classes of diviniies, Eight classes 
of supernatural beings In the Lotus Sutra, 
Eight classes of nagas and devas, and Twelve 
SpIrifs connected with the Master of Healing. 


OT 


one of classes 


+ 


2447 


Kin-Shi-Cho-O (jap): Garuda (skQ—Dragon- 
devouring bird—King of birds—Kim Xí Điểu— 
See Garuda. 

Kinship (n): Quan hệ thân thuộc—Quan hệ 
huyết tộc. 

Kiriyama, Seiyu (1921 - ): Founder of Agonshu, 
a Japanese Buddhist sect that claim to have 
received pure and original Buddhism as taupht In 
1fs earliest texts. Kiriyama asserts that he received 
a vision of Kannon (Avalokitesvara) in 1970, 
during which he was told the problems of most 
people, Including himself, are caused by the 
maliclous actons of the dead, who plague the 
living unless the karmc ties that allow them to do 
SO are cut off. Subsequent to this vision, he 
founded a new movement that emphasized 
worship of Kannon. His followers also commonly 
engage 1n ascetic practices designed to cut off 
karma, as well as meditation, reciting Buddhist 
texts, and standing under waterfalls in order to 
cleanse themselves. In 1978 he began calling his 
Organization Agonshu, claiming that 1ts doctrines 
and practices derive from the Agamas—VỊ sáng 
lập ra tông phái Agonshu của Nhật Bản, tông phái 
này tuyên bố là đã nhận được giáo pháp thanh 
tịnh và nguyên thủy Phật giáo đã được giảng dạy 
trong những kinh văn buổi sớm sủa nhất. 
Kiriyama xác nhận rằng chính ông đã nhận được 
nhãn năng của ngài Quán Thế Âm vào năm 1970, 
trong lúc ấy ông được dạy rằng trở ngại của hầu 
hết mọi người kể cả ông gây ra bởi những hành 
động xấu ác của người chết, những người gây tai 
họa cho người sống trừ phi nào những ác nghiệp 
ấy bị cắt đứt. Theo sau nhãn năng, ông thành lập 
một phong trào nhấn mạnh đến việc lễ bái ngài 
Quán Âm. Những đệ tử của ông cũng thường 
tham dự vào việc tu tập khổ hạnh được phác họa 
ra để cắt đứt ác nghiệp, cũng như tu tập thiển 
định, trì tụng kinh điển và đứng dưới thát nước để 
tự thanh lọc mình. Năm 1978 ông bắt đầu gọi tổ 
chức của ông là Agonshu, và tuyên bố rằng giáo 
thuyết và thực hành đều lấy từ trong Kinh A Hàm. 
Kisa Gautami (skt: Kisa Gautami was a young 
woman from a rich family who was married a 
wealthy merchant. When her only son was about a 
year old, he suddenly fell 1l and died. 
Overwhelmed with grief, Kisa Gautami took the 
dead child in her arms and went from house to 


house asking people 1f they knew of a medicine 
that could restore her child”'s life. Of course no 
one was able to help her. Finally, she met a 
follower of the Buddha, who advised her to see 
the Buddha. When she carried the dead child to 
the Buddha and told him her sad story, he listened 
wih patence and compassion. The Buddha 
wanted her to recognize that suffering 1s a fact of 
lie and that no one can avoid 1t. He said to her, 
“There 1s only one way to solve your problem. Go 
and get me five mustard seeds from any family In 
Kisa 
Gautami set off to look for such a household but 
without success. Every family she visied had 
experienced the death of one person or another. 
At last, she understood what the Buddha had 
wanted her to find out for herself — that death 
comes to all. Accepting the fact that death 1s 
inevitable, she no longer grieved. She took the 
chỉd's body away and later refurned to the 


which there has never been a death.” 


Buddha to become one of his followers—KIsa 
Gautami là tên của một thiếu nữ thuộc hàng thế 
gia vọng tộc, kết hôn với một thương gia giầu có. 
Đến khi con trai của bà lên một tuổi, thì nó đột 
nhiên phát bệnh mà qua đời. Vì quá buôn khổ nên 
bà Kisa Gautami mang xác đứa con trên tay đi hết 
nhà này qua nhà khác hỏi xem người ta có biết 
thuốc gì cứu sống con bà hay không. Dĩ nhiên là 
không ai có thể giúp bà được cả. Cuối cùng, bà 
gặp được một vị đệ tử của Đức Phật, người đã 
khuyên bà nên đến gặp Phật. Khi bà mang xác 
con đến gặp Phật và kể cho Đức Phật nghe câu 
chuyện buôn của bà, Đức Phật lắng nghe với tất 
lòng bi mẫn. Đức Phật muốn bà phải nhận ra khổ 
đau là một sự kiện thật của đời sống mà không ai 
có thể tránh được nên Ngài bèn bảo bà: “Có một 
cách giải quyết vấn để. Bà đi tìm cho ta năm hạt 
cải từ những gia đình chưa có người chết.” Nghe 
xong Kisa Gautami bèn ra đi tìm hạt cải từ những 
gia đình không có người chết, nhưng thất bại vì 
gia đình nào bà đến gặp cũng đều đã có người 
chết. Cuối cùng bà hiểu ra rằng Đức Phật muốn 
tự bà tìm ra —- Cái chết đến với tất cả mọi người. 
Chấp nhận cái chết là một sự kiện không tránh 
khỏi trong đời sống nên bà không còn buồn khổ 
nữa. Bà liền chôn cất con, sau đó bà trở lại gặp 
và xin quy-y Phật. 


2448 


Kisu-Chijo (jap): Wei-Tsung-Chih-Chang—Qui 
Tông Trí Thường—See Zhi-Chang-Kui-Zong. 
Kito (jap): Kỳ đảo (cầu nguyện). 

Kiyosumi (jap): Núi Thanh Trừng (Nhật Bản). 

Kleang Temple: Chùa Kleang—Name of a 

temple, located in Sóc Trăng town, Sóc Trăng 

province, South Vietnam. The temple was built in 

1533 and has been restored many times. The main 

hall was restored 80 years ago. This 1s one of the 

most ancient famous temples of Soc Trăng town. 

The temple always holds Khmer 

ceremonies and activiies—Tên một ngôi chùa 

tọa lạc trong thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, 

Nam Việt Nam. Chùa được xây cất từ năm 1533 

và được trùng tu nhiều lần. Ngôi chánh điện được 

trùng tu cách đây 80 năm. Đây là một trong 
những ngôi chùa cổ nổi tiếng của thị xã Sóc 

Trăng. Chùa thường tổ chức lễ hội và sinh hoạt 

văn hóa của dân tộc Khmer trong vùng. 

Klesas (sktÐ: Kilesha (p)—Phiển não—Affliction 

(trouble—Hindrance——Pain 

Anguish—Distress—Defilement—Moral 

depravity—The three fires: lust, hatred and 

1llusion). 

Œ)_ An overview of Klesa—Tổng quan về Klesa: 
Klesa 1s a Sanskrit term for affliction, đistress, 
worldly cares, vexations, and as consequent 
reincarnation. They are such troubles as 
desire, hate, stupor, pride, doubtf, erroneous 
views, efc., leading to painful results in future 
rebirths, for 
executing Ifs purpose. Klesa also means 
“negative menfal factors,” that lead beIngs to 
engage ín actions, which 
produce karmic resuls. Klesa all 
defilements that dull the mind, the basis for 
all unwholesome actions that bind people to 
the cycle of rebirths. People also call Klesa 
the thrst of Mara. (O affain 
enlightenment, the number one prIorIfy 1s fO 
eliminate these defilements by practicing 
meditaton on a regular basis. Klesa also 
means all defilements that dull the mind, the 
basis for all unwholesome actlons as well as 
kinks that bind people to the cycle of rebirths. 
People also call Klesa the thirst of Mara. In 
order fo attain enliphtenment, the number one 


cultural 


from disease—— 


they are karma-messengers 


non-Virtuous 
are 


In order 


Driorlty 1s to eliminate these defilements by 
practicing meditation on a regular basis— 
Klesa theo Phạn ngữ có nghĩa là “Sử”, là tên 
khác của phiển não hay những lo âu thế gian, 
dẫn đến luân hồi sanh tử. Chúng là những trở 
ngại như ham muốn, thù ghét, cao ngạo, nghi 
ngờ, tà kiến, vân vân, dẫn đến những hậu quả 
khổ đau trong tương lai tái sanh, vì chúng là 
những sứ giả bị nghiệp lực sai khiến. Klesa 
còn có nghĩa là “những yếu tố làm ô nhiễm 
tâm,” khiến cho chúng sanh làm những việc 
vô đạo đức, tạo nên nghiệp quả. Phiển não 
chỉ tất cả những nhơ bẩn làm rối loạn tinh 
thần, cơ sở của bất thiện, cũng như gắn liền 
con người vào chu kỳ sanh tử. Người ta còn 
gọi chúng là khát vọng của Ma vương. Muốn 
giác ngộ trước tiên con người phải cố gắng 
thanh lọc tất cả những nhơ bẩn nầy bằng cách 
thường xuyên tu tập thiển định. Nhơ bẩn có 
nhiều thứ khác nhau. Klesa còn có nghĩa là ô 
nhiễm hay tai họa, chỉ tất cả những nhơ bẩn 
làm rối loạn tỉnh thần, cơ sở của bất thiện, 
cũng như gắn liền con người vào chu kỳ sanh 
tử. Người ta còn gọi chúng là khát vọng của 
Ma vương. Muốn giác ngộ trước tiên con 
người phải cố gắng thanh lọc tất cả những 
nhơ bẩn nầy bằng cách thường xuyên tu tập 
thiển định. Nhơ bẩn có nhiều thứ khác nhau. 

(J There are different kinds of kleshas—Có 
nhiều loại phiền não khác nhau: 

(A) There are five great passlons or disturbers or 
Klesas—Có năm phiển não căn bản—S§ee 
Five great disturbers. 

(B) There are six great klesa, passion or 

distressers—Có sáu phiển não lớn—See Six 

øreat klesas, passlons or đistressers. 

According to Visuddhi-Magøa, there are fen 

kleshas—Theo Visuddhi-Magsa, có mười thứ 

ô nhiễm: 

1) Trishna: Craving or desire—Thèm muốn. 

2) Hatc: Oán thù. 

3) Delusion: Lầm lạc. 

4) Pride: Kiêu căng. 

5) Drishti: False views—Tà kiến. 

6) Vichikitsa: Doubt—Npghi hoặc. 

7) Rigidity: Cứng nhắc. 

8) Excitability: Sôi nổi. 

9) Shameless: Trơ tráo (không biết hổ thẹn). 


l(© 


~< 


2449 


10) Lack of conscience: Thiếu lương tâm đạo 
đức. 

Klesas arising from false reasoning: Phân 

biệt khởi phiền não—Phiển não y nương vào các 

duyên mà khởi dậy những tà lý luận—See Two 

kinds of affliction (B). 

Klesa which is natural to all: Câu sinh khởi 

phiền não—Phiễn não do huân tập từ vô thủy đến 

nay—See Two kinds of affliction (B). 

Klesadvaya (skt: Nhị Phiển Não—See Two 

kinds of affliction. 

Klesakshaya (skÐ: Phiểền não đoạn hay sự đoạn 

diệt các phiền não—The extinction of the evil 

desires. 

Klesavarana 

Affliction 

Barrier of temptation, passion or defilement— 

Hindrance of impurity—Hindrance of passlons— 

Hindrance on spiritual progress. 

l) The passions and delusion which aid rebirth 
and hinder entrance Into nirvana: Những dục 
vọng và ảo ảnh tiếp sức cho tái sanh và làm 
chướng ngại Niết bàn. Phiển não chướng còn 
có nghĩa là những trở ngại của phiển não. 
Phiền não được chia làm hai nhóm, phiển não 
chính và phụ. Phiển não chính gồm những 
thúc đẩy xấu vốn nằm trong nền tảng của 
mọi tư tưởng và ước muốn gây đau khổ. 

2) The barrier of tempfaton, passion or 
defilement, which obstructs the attainment of 


(skÐ: Phiển 
obstacles—Afflictive 


não chướng— 


hindrance—— 


the nirvana. Klesa 1s also means hindrance of 
the afflictions. Klesa 1s generally divided into 
(fwo øfoups, primary and secondary. The 
pñimary comprises of such evil impulses that 
le at the foundation of every tormenting 
thought and desire: Những rào cản của dục 
vọng và uế trược làm trở ngại sự thành đạt 
Niết bàn. 

See Two hindrances (A), and S1x great klesas, 
passlons or distresse€rs. 
Klesavarana-Jneyavarana (skt: Phiển Não 
Chướng và Sở Tri Chướng——Hindrances caused 
by evil passions and by intellection—Những 
chướng ngại gây nên bởi phiền não và tri thức. 
Klishtamanas (skt): Nhiễm ô ý hay mạt na bị ô 
nhiễm——Manas contaminated. 


Lo 


Klistamano consciousness (Alaya): Ý căn— 


See Klistamano-vijnana, and Seven 
COnSciousnesses. 
Klistamano-vijnana (skÐ: Klistamanas 


consciousness—Đệ Nhị Năng Biến— Thức Mạt 
Na—Ý Căn—-Second power of change— 
Disturbed-mind, CONnSCIousness OFr self- 
conscIousness which gives form to the unIverse— 
Seventh consciousness—The discriminating and 
consfrucive sense. lí 1s more than the 
Iintellectually perceptive. It 1s the cause of all 
egoism (it creates the illusion of a subJect “T” 
standing apart the obJect world) and 
individualizing of men and things (all ilusion 
arising from assuming the seeming as the real)— 
The self-conscious defiled mind, which thinks, 
wills, and is the principal factor in the generation 
of subjectIvity. Ït is a conveyor of the seed- 
essence of sensory experIences to the eiphth level 
of subconsciousness—Đây là lý trí tạo ra mọi hư 
vọng. Nó chính là nguyên nhân gây ra bản ngã 
(tạo ra hư vọng về một cái “tôi” chủ thể đứng 
tách rời với thế giới khách thể). Mạt Na Thức 
cũng tác động như là cơ quan chuyển vận “hạt 
giống” hay “chủng tử” của các kinh nghiệm giác 
quan đến thức thứ tám (hay tàng thức). **See 
Second  power of  change, Eight 
consciousnesses () (B).. 

Knee: Đầu gối. 

Knee-Animals: Đầu gối sanh Bàng sanh——When 
the person”s knees are the last to remain warm, 
the spirit of that person has been reborn among 
animals—Khi điểm nóng sau cùng trong thân thể 
là đầu gối, thì thần thức của người ấy đã tái sanh 
vào loại bàng sanh (thú). 

Kneel with incense: Quỳ Hương—A form of 
punishment where on has to kneel untl the 
1ncense burned out. Some incense takes several 
hours before it burned out completely—Một hình 
thức phạt mà người bị phạt phải quỳ cho đến khi 
tàn một cây hương. Một vài loại nhang cháy hết 
phải mất mấy giờ đồng hồ. 

Knife: Dao—Knife (chopper)—See 
appurtenances of a monk or a nun. 
Knives and staves: Nạn gươm đao—See Seven 
calamities (B). 


from 


and 


Eight 


2450 


Knots: Hệ Phược—According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo 
(Searches), there are four knots—Theo Tương 
Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có bốn Hệ 
Phược—See Four knots. 

Knot of hatred: Oán kết. 

Know (v): Biết. 

Know action is ungraspable: Biết hạnh bất 
khả đắc —See Ten kinds of adamantine mind of 
commitmernt to universal enlightenment (10). 
Know affairs: tri sự. 

Know beforehand: Biết trước. 

Know to behave: Biết cư xử. 

Know that the body of one senfient beiïng 
enters all realms of sentient beings: Biết một 
thân chúng sanh vào khắp tất cả chúng sanh 
giớ—See Ten kinds of certain understanding of 
the realm of sentient beinøs. 

Know all Buddhas° fulfillment of the ten 
DOWeFS and aftainment of  true 
enlightenment: Biết tất cả Như Lai đầy đủ thập 
lực thành Chánh Đẳng Chánh Giác—See Ten 
kinds of realizational knowledge possessed by 
Great Enlightening Beings. 

Know the Buddha-law: Know the deep 
meaning of the sautras—Tri pháp (hiểu biết thâm 
nghĩa của Phật pháp). 

Know that all Buddhas of all tỉimes and all 
the beings they teach are essenftially equal, 
definitely, without duality: Chư Phật đều biết 
tam thế tất cả chư Phật, cùng tất cả chúng sanh 
được giáo hóa thể tánh bình đẳng, quyết định 
không hai—All Buddhas know that all Buddhas of 
all tmes and all the beings they teach are 
essentially equal, definitely, without duality, one 
of the ten kinds of mastery of nondual action of all 
Buddhas—See Ten kinds of mastery of nondual 
action of all Buddhas. 

Know Buddha is ungraspable: Biết Phật bất 
khả đắc —See Ten kinds of adamantine mind of 
commitmernt to universal enlightenment (10). 
Know all the Buddha-worlds: To have the 
infinite Buddha-wisdom and to know how to save 
all beings in them——Tri vô biên chư Phật thế giới. 


Know clearly all sentient beings: Biết rõ 
chúng sanh—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to knowledge. 

Know the created and uncreated are 

ungraspable: Biết hữu vi vô vi bất khả đắc— 

See kimnds of of 

commitment to universal enlightenment (10). 

Know the dharmas: Tri Pháp. 

l) In the exoteric sects, to know the deep 
meaning of the sutras: Tri Pháp Hiển Giáo— 
Người biết được các nghĩa thâm sâu của kinh 
điển. 

2) In the esofteric sectfs, to know the mysferIes: 
Tri Pháp Mật Giáo—Người biết được sự 
tướng bí mật. 

Know the different classes of people: Biết 
người —See Seven knowiInøs. 
Know all the different phenomena ïn all 
worlds, interrelated in Indra?s net: Biết hết 
tất cả thế giới chủng, trong tất cả pháp giới những 
sự sai biệt như lưới Thiên Đế không thừa sót — 
See Ten exhaustive knowledges of all Buddhas. 
Know the doctrine: Quán đạo. 
Know the doctrine thoroughly: Quán Đạo— 
Thấu triệt giáo pháp. 
Know domains of the neftwork of the ten 
directions: Biết chừng ngần mười phương xuất 
sanh trí huệ—See Ten ways of generating 
knowledge of Great Enlightening Beings. 
Know Enlightening Beings are ungraspable: 
Biết Bồ Tát bất khả đắc—See Ten kinds of 
adamantine mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 
Know all enlightening beings” vows and 
pracfices, masfery, preservafon of the 
teaching, and mysfical transfigurations: Biết 
tất cả Bồ Tát nguyện hạnh, tự tại, trụ trì, biến 
hóa—See Ten kinds of realizatonal knowledge 
possessed by Great Enlightening Beings. 

Know Enlightenment is ungraspable: Biết 

Bồ Để bất khả đắc See Ten kinds of 

adamantne mind of commitment to universal 

enliphtenmernt (10). 

Know the equality of faculties of all sentient 

beings: Biết tất cả chúng sanh các căn bình 


Ten adamantine mind 


2451 


đẳng —See Ten kinds of realizational knowledge 
possessed by Great Enlightening Beings. 

Know by experience: Chứng giác—To prove 
and perceive. 

Know the øood and bad acts of all sentient 
beings: Biết tất cả chúng sanh thiện và bất thiện 
hiện hành—See Ten kinds of realizational 
knowledge possessed by Great Enlightening 
Beings. 

Know how to exterpate afflictions: Biết đoạn 
trừ phiển não—See Ten kinds of jewel-like state 
1n unexcelled complete perfect enlightenment (5). 
Know the mentalifies of all sentient beings: 
Biết tất cả chúng sanh tâm tánh phân biệt—See 
Ten kinds of Jjewel-like state in unexcelled 
complete perfect enlightenment (8). 

Know the perspecfive of all sentient beings: 
Biết tất cả cảnh giới của chúng sanh—See Ten 
kinds of jewel-like state in unexcelled complete 
perfect enlightenment (8). 

Know how to prevent afflictions: Biết phòng 
hộ phiển não—S§ee Ten kinds of jewel-like state 
1n unexcelled complete perfect enlightenment (5). 
Know how to reject afflictions: Biết nhàm ha 
phiền não—See Ten kinds of jewel-like state in 
unexcelled complete perfect enlightenment (5). 
Know how to stop afflictions: Biết ngăn dứt 
phiền não—See Ten kinds of jewel-like state in 
unexcelled complete perfect enlightenment (5). 
Know the impassioned habitual activities of 
all senfient beings: Biết tất cả chúng sanh phiền 
não tập khí hiện hành—See Ten kinds of 
realizatonal knowledge possessed by Great 
Enlightening Beings. 

Know all the inclinatfions of all senfient 
beings? minds: Biết rõ tất cả tâm sở thích của 
chúng sanh—See Ten kinds of Buddha-work ¡In all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (5) (). 
Know the infinity of all things: Biết tất cả 
pháp vô lượng tướng —See Ten kinds of 
realizatonal knowledge possessed by Great 
Enliphtening Beinss. 

Know that all instants, past, future and 
present, are one ïnstant, definitely, without 
duality: Chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na 
là một sát na, quyết định không hai—All Buddhas 


know that all instanfs, past, future and present, are 
one Instant, definitely, without duality, one of the 
ten kinds of mastery of nondual action of all 
Buddhas—See Ten kinds of mastery of nondual 
action of all Buddhas. 

Know the inferpenefrafon of menfal 
activities of all sentient beings: Biết chúng 
sanh tâm hành vô ngạ—See Ten kinds of 
realizational knowledge possessed by Great 
Enliphtening Beings. 

Know the lands and congregafions of all 
Buddhas present in the cosmos, their 
teaching and training: Biết hiện tại thập 
phương tận hư không pháp giới tất cả Phật, quốc 
độ, chúng hội, thuyết pháp, điều phục—See Ten 
kinds of profound penetration of the Buddhas”s 
teachings of Great Enlightening Beings. 

Know the Law: Biết 
knowinøs. 

Know the light of knowledge of all Buddha 
teachings is unobstructed: Biết tất cả Phật 
pháp trí huệ quang minh vô ngại—See Ten kinds 
of contemplaton of knowledge of Great 
Enliphtening Beings. 

Know the meaning: Biết nghĩa—See Seven 
knowinss. 

Know the mental compulsions of all senfient 
beings: Biết tất cả chúng sanh tâm sử hiện 
hành—See Ten kinds of realizational knowledge 
possessed by Great Enlightening Beings. 

Know the mỉnd is ungraspable: Biết tâm bất 
khả đắc —See Ten kinds of adamantine mind of 
commitment to universal enlightenment (10). 
Know the misconcepfions and delusions of 
all worldlinøs without clinging to them: Biết 
tất cả thế gian điên đảo mộng tưởng đều vô sở 
trước xuất sanh trí huệ— §ee Ten ways of 
generating knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

Know moderafion: Biết điều tiết (biết thiểu 
dục tri túc}—See Seven knowinss. 

Know no where to øo: Không biết đi đâu. 
Know one another: Tương tri. 

Know one?s appellations: Biết những xưng 
tán—See Ten ways of knowing the worlds of past, 
present and future of all Enlightening Beings. 


pháp—See  Seven 


2452 


Know one?s definitions: Biết những an lập— 
See Ten ways of knowing the worlds of past, 
present and future of all Enlightening Beings. 
Know one?s deliberations: Biết những luận 
nghị—See Ten ways of knowing the worlds of 
past, present and futue of all Enlightening 
Beings. 

Know one?s endlessness: Biết kia vô tận—See 
Ten ways of knowing the worlds of past, present 
and future of all Enliphtening Beings. 

Know one?s faults: Tri quá—Biết lỗi mình—In 
Buddhism, Buddhists should never look at other”s 
fault, but know your own—Trong đạo Phật, Phật 
tử đừng bao giờ nhìn lỗi người khác, mà hãy tự 
biết lấy lỗi của chính mình. 

Know the future is ungraspable: Biết vị lai 
bất khả đắc—See Ten kinds of adamantine mind 
of commitment to universal enlightenment (10). 
Know one?s heart in reality: Như thực tri kiến 
tâm—Trí sáng suốt của Như Lai, do tự xem xét 
mình mà phát lộ (không theo người khác, không 
do người khác). 

Know one”s orders: Biết những chế lịnh—See 
Ten ways of knowing the worlds of past, present 
and future of all Enlightening Beings. 

Know one”s own capability: Tự lượng. 

Know one”s place: An phận thủ thường —Tơ 
seek contentment In ordinariness—To have no 
fighting sprrit. 

Know one?s provisional names: Biết những 
giả danh—See Ten ways of knowing the worlds 
of past, present and future of all Enliphtening 
Beings. 

Know øone?s quiescence: Biết kia tịch diệt— 
See Ten ways of knowing the worlds of past, 
present and future of all Enliphteninng Beings. 
Know one?s rules: Biết những quy tắc—See 
Ten ways of knowing the worlds of past, present 
and future of all Enlightening Beings. 

Know oneself: Biết mình—See Seven knowings. 
Know one”s speech: Biết những ngôn ngữ—§ee 
Ten ways of knowing the worlds of past, present 
and future of all Enlightening Beings. 

Know one?s total emptiness: Biết tất cả là 
“không.”—See Ten ways of knowing the worlds 


of past, present and future of all Enliphtening 
Beings. 

Know the order of appearance of all 
Buddhas of the future: Biết tất cả vị lai tất cả 
thứ đệ của các vị Phật—See Ten kinds of 
profound penetration of the Buddhas”s teachings 
of Great Enlightening Beings. 

Know the order of appearance of all 
Buddhas of the past: Biết quá khứ tất cả thứ đệ 
của các vị Phật—See Ten kinds of profound 
penefration of the Buddhas”s teachings of Great 
Enliphtening Beings. 

Know that all pasí, future and present 
Buddha-lands inhere in one Buddha-land, 


definifively, without duality: One of the ten 
kimnds of mastery of nondual action of all 
Buddhas—Chư Phật đều biết tam thế tất cả cõi 
Phật, vào một cõi Phật, quyết định không hai— 
See Ten kinds of mastery of nondual action of all 
Buddhas. 

Know past lives and attain the Way: Biết 
được đời trước và hội nhập được đạo chí thượng— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 13, a Sramana asked the Buddha: “What 
are the causes and conditions by which one come 
to know past lives and also by which one”s 
understanding enables one to attain the Way?” 
The Buddha said: “By purifying the mind and 
guarding the will, your understanding can achieve 
(attain) the Way. Just as when you polish a mirror, 
the dust vanishes and brightness remains; so, tOO, 
1 you cut off and do not seek desires, you can 
then know past lives.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 13, có một vị sa Môn hỏi Phật, 
“Bởi lý do gì mà biết được đời trước, mà hội nhập 
được đạo chí thượng? Đức Phật dạy: “Fâm thanh 
tịnh, chí vững bên thì hội nhập đạo chí thượng, 
cũng như khi lau kính hết dơ thì trong sáng hiển 
lộ; đoạn tận ái dục và tâm không mong cầu thì sẽ 
biết đời trước”.” 

Know the past is ungraspable: Biết quá khứ 
bất khả đắc—See Ten kinds of adamantine mind 
of commitment to universal enlightenment (10). 
Know the path to salvation: Tri Đạo —One 
who knows the path to salvation, an epithet of the 
Buddha—Người biết đạo cứu độ chúng sanh, một 
danh hiệu của Đức Phật. 





2453 


Know people as individuals: Biết người như 
những cá nhân—See Seven knowIngs. 

Know and perceive: Tri thức—Learning— 
Perception—False ideas produced ¡1n the mind by 
common or unenlightened knowledge——Những tư 
tưởng sai lạc của người chưa giác ngộ. **See Five 
kinds of consciousness. 

Know perfectly all beings: Biết rõ tất cả chúng 
sanh—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (5) (). 
Know perfectly all Buddha-lands: Biết rõ tất 
cả cõi Phật —See Ten kinds of Buddha-work ¡in all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (5) (). 
Know perfectly all disciplines: Biết rõ tất cả 
điều phục—See Ten kinds of Buddha-work in all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (5) (). 
Know perfectly all Enlightening Beings: Biết 
rõ tất cả Bồ Tát —§ee Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds In all times of the Buddhas (B) (5) (). 
Know perfectly all mystic transformations: 
Biết rõ tất cả thần biến—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (5) (). 

Know perfecftly all pasfs, presents, and 
futures: Biết rõ tất cả tam thế—§ee Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (5) (). 

Know perfectly all phenomena: Biết rõ tất cả 
các pháp —See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all tmes of the Buddhas (B) (5) (). 
Know perfectly all teachings: Biết rõ tất cả 
giáo pháp—See Ten kinds of Buddha-work ¡n all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (5) (). 
Know perfectly all worlds: Biết rõ tất cả thế 
giới —See Ten kinds of Buddha-work In all worlds 
1n all tmes of the Buddhas (B) (5) (0). 

Know that all periods of tỉme are not 
periods of time, yet they innumerafe periods 
of tỉme: Biết tất cả các kiếp đều là phi kiếp, mà 
chơn thật nói tất cả kiếp —See Ten peerless states 
of Great Enlightening Beings. 

Know all phenomena come from 
interdependent origination: Biết hết tất cả 
pháp đều từ duyên khởi không thừa sót—See 
Ten exhaustive knowledges of all Buddhas. 


Know the presence of all things in a single 
instant: Biết tất cả pháp tại một niệm—See Ten 
kinds of realizational knowledge possessed by 
Great Enlightening Beings. 

Know the present is ungraspable: Biết hiện 
tại bất khả đấắc—See Ten kinds of adamantine 
mind of commitment to universal enlightenment 
(10). 

Know all principles: Bodhisatvas have no 
discrimination, yet  expound 
principle—Biết các pháp đều không phân biệt mà 
thuyết các pháp —§ee Ten kinds of profound 
penefration of the Buddhas”s teachings of Great 
Enliphtening Beings. 

Know principles of Buddhas: Biết Như Lai 
pháp—See Ten kinds of profound penetration 
of the Buddhass teachings of Great 
Enlightening BeIngs. 

Know principles of Buddhist disciples: Biết 
Thanh Văn pháp—See Ten kinds of profound 
penefration of the Buddhas”s teachings of Great 
Enliphtening Beings. 

Know principles of Individual IIlluminates: 
Biết Độc giác pháp —§ee Ten kinds of profound 
penetration of the Buddhas”s teachings of Great 
Enliphtening Beings. 

Know all  principles of 
exhausfively: Biết hết tất cả pháp ngôn ngữ 
không thừa sót—See Ten exhaustive knowledges 
of all Buddhas. 

Know principles of the world: Biết thế gian 
pháp—See Ten kinds of profound penetfration of 
the Buddhas's teachings of Great Enlightening 
Beings. 

Know that the realms of desire, form, and 
formless are only mỉnd: Biết tam giới duy 
tâm—See peerless of Great 
Enliphtening Beings. 

Know that all realms of sentient beings can 
be vessels of the Buddhas' teaching: Biết tất 
cả chúng sanh giới đều kham làm pháp khí của 
chư Phật—See Ten kinds of certain understanding 
of the realm of sentient beings. 

Know that all realms of sentient beings 
enfer the body of an Enlightening Becing: 
Biết tất cả chúng sanh giới đều vào thân một Bồ 


and Various 





language 


Ten states 


2454 


Tát—See Ten kinds of certain understanding of 
the realm of sentient beings. 

Know that all realms of sentient beings 
enter the body of one sentient being: Biết tất 
cả chúng sanh giới đều vào thân một chúng 
sanh—See Ten kinds of certain understanding of 
the realm of sentient beinøs. 

Know that all realms of sentient beings 
enter the matrix of enlightenment: Biết tất cả 
chúng sanh giới đều vào Như Lai tạng—See Ten 
kinds of certain understanding of the realm of 
sentient beings. 

Know that all realms of senfient beings 
essenfially have no reality: Biết tất cả chúng 
sanh giới bổn tánh không thật —See Ten kinds of 
certain understanding of the realm of sentient 
beings. 

Know and regard reality as ỉt is: Biết và thấy 
như thực (tri kiến như thực)—The Buddha's 
doctrine resís on the idea of “Knowing and 
Regarding Reality As It Is.” 
should know the true facts about this earthly life 
and look at it without making excuses, and 
regulate one”s daily conduct of life according to 
this knowledge and standpoint—Giáo lý của Đức 
Phật dựa trên quan điểm “Như Thực Tri Kiến”. 
Điều này có nghĩa là ta phải biết những sự kiện 
chân thực chung quanh cuộc sống trần gian của ta, 
nhìn nó mà không biện giải, và hằng ngày tu 
chỉnh đạo đức cho cuộc sống tùy theo tri kiến như 
thực này. 

Know the roots of all beings: Tri Căn—To 
the capaclles of all beings as do 
Bodhisattva; therefore, they have no fear—Bồ 
Tát biết rõ căn cội và khả năng của chúng sanh 
nên không còn sợ hãi. 

Know that the roo(s of goodness of all 
Buddhas of all times: All Buddhas know that 
the roofs of goodness of all Buddhas of all times 
are the same one root of goodness, definitely, 
without duality, one of the ten kinds of mastery of 
nondual action of all Buddhas—Chư Phật đều biết 
tất cả tam thế chư Phật có bao nhiêu thiện căn 
đều đồng một thiện căn, quyết định không hai— 
See Ten kinds of mastery of nondual action of all 
Buddhas. 


This means one 


know 


Know and see the realify of all things: Như 
Thực Tri Kiến—As does the Buddha—Như Lai 
thấy biết thực tướng của chư pháp. 

Know that the seed of enlightenment in all 
senfient beings, pasf, present, and future, 
does not đỉe out: Biết tam thế tất cả chúng sanh 
Phật chủng không dứt, xuất sanh trí huệ—See 
Ten ways of generating knowledge of Great 
Enliphtening Beings. 

Know by seeing: Becoming aware— Tri kiến. 
Know all senfient beings are diffieult to 
harmonize: Biết tất cả chúng sanh đều rất khó 
hòa hợp—See Ten kinds of mind outstanding like 
a mounfain of Great Enlightening Beings. 

Know all senfient beings are diffieult to 
liberate: Biết tất cả chúng sanh rất khó độ—See 
Ten kinds of mind outstanding like a mounfaIn of 
Great Enlightening Beings. 

Know all  sentient beings minds 
exhausftively: Biết hết tất cả tâm chúng sanh 
không thừa sót—See Ten exhaustive knowledges 
of all Buddhas. 

Know all senfient beings are by nature 
neither harmonious nor øood: Tất cả chúng 
sanh tánh chẳng hòa chẳng lành—See Ten kinds 
of mind outstanding like a mountain of Great 
Enliphtening Beings. 

Know sentient beings are ungraspable: Biết 
chúng sanh bất khả đắc—See Ten kinds of 
adamantine mind of commitment to universal 
enliphtenmernt (10). 

Knowing that all senfient beings are only 
upheld by thought: Biết tất cả chúng sanh chỉ 
do tưởng chấp tr —See Ten unimpeded functions 
relating to sentient beings of Great Enlightening 
Beings. 

Know the spiritual power of the enlightened 
can enter all universes: Biết Như Lai thần lực 
hay nhập tất cả pháp giới xuất sanh trí huệ—See 
Ten ways of generating knowledge of Great 
Enliphtening Beings. 

Know something inside out: Am Hiểu (biết 
rõ) —To tường To 
understand thoroughly—Hiểu từ trong ra ngoài. 





know well—Hiểu tận 





2455 


Know the techniques for entering and 
emerging from concentration: Khéo biết tam 
muội, nhập xuất phương tiện—See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (5). 

Know all ten direcfions are inconceivable: 
Biết tất cả thập phương bất tư nghì —See Ten 
kinds of contemplaton of knowledge of Great 
Enlightening Beings. 

Know all things in all tìimes: Biết rõ tam thế— 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38 (Detachment from The World), there 
are ten ways of knowing the worlds of past, 
present and future (know all things in all times) of 
all Enlightenng Beings mentoned by the 
Buddha—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38 (Ly 
Thế Gian), có mười pháp biết tam thế của chư Bồ 
Tát See Ten ways of knowing the worlds of 
past, present and futurte of all Enlightening 
Beings. 

Know all things to be known: Biết tất cả 
những điều cần biết. 

Know all thỉings are beyond ïidle 
philosophizing: Chư Phật biết tất cả pháp đều 
rời nhàn đàm hý luận, mà vẫn hay khai thị thiện 
căn của chư Phật —AlI Buddhas know all things 
beyond idle philosophizing, yet 
demonstrate the roots of goodness—See Ten 
kinds of skill in means of all Buddhas. 

Know all things of the future exhausfively: 
Biết hết tất cả pháp vị lai không thừa sót—See 
Teen exhaustive knowledges of all Buddhas. 
Know all things have no bondage or releasce: 
Biết chư pháp không trói không mở —S§ee Ten 
kinds of skill in means of all Buddhas. 

Know all things have no recepfion or 
assembly: Biết chư pháp không thọ không 
nhóm—See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas. 

Know all things of the pas( exhausfively: 
Biết hết tất cả pháp quá khứ không thừa sót—See 
Teen exhaustive knowledges of all Buddhas. 
Know all things of the present exhausfively: 
Biết hết tất cả pháp hiện tại không thừa sót—See 
Teen exhaustive knowledges of all Buddhas. 
Know all thỉings are ungraspable: Biết tất cả 
pháp bất khả đắc—See Ten kinds of adamantine 


are can 


mind of commitment to universal enlightenment 
(10). 

Know thorougphly: Tattva-jna (skÙ—Chân 
Trn—To know the true nature or to know 
thoroughly—Biết bản thể chân thực hay biết hoàn 
toàn. 

Know the times and all duties: Biết thời biết 
việc—See Seven knowings. 

Know the true nature: Chân Tri —See Know 
thoroughly. 

Know the true realify of all things is 
unvarying, not different, and they atfain 
freedom: Biết nơi các pháp chẳng riêng chẳng 
khác mà được tự tạ —See Ten kinds of skill in 
means of all Buddhas. 

Know that all truths ultimately lead to 
emancipation by one path: Biết tất cả pháp 
đều do một đạo xuất ly xuất sanh trí huệ—See 
Ten ways of generating knowledge of Great 
Enliphtening Beings. 

Know the understandings of all senfient 
beings: Biết tất cả chúng sanh tri giải chúng sanh 
trí huệ—See Ten ways of generating knowledge 
of Great Enlightening Beings. 

Know the unity of all things: Biết tất cả pháp 
tướng—See Ten kinds 
knowledge possessed by Great 
Beings. 

Know the unify, variefy, and universality of 
all things: Biết tất cả pháp một tánh, nhiều tánh, 
trụ rộng lớn xuất sanh trí huệ—See Ten ways of 
generating knowledge of Great Enlipghtening 
Beings. 

Know the various distncfons of all 
Buddha-lands: Biết tất cả cõi Phật nhiều thứ sai 
biệt xuất sanh trí huệ—See Ten ways of 
generating knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

Know the various physical forms: Biết tất cả 
nhiều loại thân xuất sanh trí huệ—See Ten ways 
of generating knowledge of Great Enlightening 
Beings. 

Know all the various ranks: Know hiph, 
middling, and low_ of the roots of goodness. Know 
all Buddhas” complete knowledge and virtues do 
not increase or decrease—Biết hết tất cả trí viên 


of. realizational 
Enliphtening 


một 


2456 


mãn và công đức của chư Phật không thừa sót— 
See Ten exhaustive knowledges of all Buddhas. 
Know virtues or qualifies of a Buddha: Trí 
Đức—See Three Buddha”s virtues (IV). 

Know one?s weakness: Biết thân. 
Know  well: Am hiểu To 
thoroughly——To know something Inside out. 
Know the words of all Buddhas of all tỉmes 
are the words of one Buddha, definitely, 
without duality: One of the ten kinds of mastery 
of nondual action of all Buddhas—Chư Phật đều 
biết tam thế tất cả lời Phật, là một lời Phật, quyết 
định không hai—See Ten kinds of mastery of 
nondual action of all Buddhas. 

Know all worlds, inverted, upright, and so 


understand 


on: Biết tất cả thế giới úp ngửa vân vân xuất sanh 

trí huệ—See Ten ways of generating knowledge 

of Great Enlightening Beings. 

Know all world systems exhausfively: Biết 

hết tất cả đạo thế gian không thừa sót—See Ten 

exhaustive knowledges of all Buddhas. 

Know all worlds are ungraspable: Biết tất cả 

thế gian bất khả đắc—See Ten kinds of 

adamantne mind of commitment to universal 

enliphtenmernt (10). 

Know that worldly phenomena and 

Buddhist principles are essenfially not 

different, definitely, without duality: One of 

the ten kinds of mastery of nondual action of all 

Buddhas—Chư Phật đều biết thế pháp và Phật 

pháp, tánh không sai khác, quyết định không 

hai—See Ten kinds of mastery of nondual action 
of all Buddhas. 

Knowability (n): Tính có thể nhận biết được— 

Tính khả tri—Có thể lý giải được. 

Knower: Trí Giả. 

(D_ The meaning of Knower—Nghĩa của Trí Giả: 

Wise man: Người trí. 

The Buddha”s teachings on “the wIse” In the 

Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 

Trí Giả trong Kinh Pháp Cú: 

1) Should you see an Intelligent man who poinfs 
out faults and blames what 1s blame-worthy, 
you should associate with such a wise person. 
Ilt should be better, not worse for you to 
associate such a person (Dharmapada 76): 


qI) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


T 


8) 


Nếu gặp được người hiển trí thường chỉ bày 
lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất 
toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như 
bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân 
với người trí thì lành mà không dữ. 

Those who advise, teach or dissuade one 
from evil-doing, will be beloved and admired 
by the good, but they wIll be hated by the bad 
(Dharmapada 77): Những người hay khuyên 
răn dạy dỗ, cản ngăn tội lỗi kẻ khác, được 
người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ 
ghét bỏ bấy nhiêu. 

Do not assoclate or make friends with evil 
friends; do not assoclate with mean men. 
Assoclate with good friends; assoclate with 
noble men (Dharmapada 78): Chớ nên làm 
bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người 
kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, 
với người chí khí cao thượng. 

Those who drink the Dharma, 
happiness with a pacified mind; the wise man 
ever rejJoices In the Dharma expounded by 
the sages (Dharmapada 79): Được uống nước 
Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên 
người trí thường vui mừng, ưa nghe Thánh 
nhơn thuyết pháp. 

lrrigators guide the water to where they want, 
fletchers bend the arrows, carpenters control 
their timber, and the wise confrol or master 
themselves (Dharmapada 80): Người tưới 
nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn 
cung tên, thợ mộc lo nẩy mực đo cây, còn 
người trí thì lo tự điều phục lấy mình. 

As a solid rock is not shaken by the wind; 
likewise, the wise are not moved by praIse or 
blame (Dharmapada 81): Như ngọn núi kiên 
cố, chẳng bao giờ bị gió lay, cũng như thế, 
những lời hủy báng hoặc tán dương chẳng 
bao giời làm lay động người đại trí. 

Water in a deep lake Is clear and stlHl; 
simlarly, on hearing the Buddha teachinss, 
the wise become extemely serene and 
peaceful (Dharmapada 82): Như nước hồ sâu, 
vừa yên lặng trong sạch, những người có trí 
tuệ sau khi nghe pháp, tâm họ cũng thanh 
tịnh và yên lặng. 

Good people give up all attachments, they 
don”t talk about sensual craving. The wise 


live In 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


2457 


show neiher clation nor depression; 
therefore, they are not affected by happiness 
or sorow (Dharmapada 83): Người lành 
thường xa la mà không bàn đến những điều 
tham dục. Kẻ trí đã xa ha niệm lự mừng lo, 
nên chẳng còn bị lay động vì khổ lạc. 

Netther for the sake of oneself, nor for the 
sake of another, a wise man does nothing 
wrong; he desires not son, wealth, or kingdom 
by doing wrong; he seeks his own success not 
by unjust means, then he ¡s good, wise and 
righteous (Dharmapada 84): Không vị tình 
thiên hạ, cũng không vị tình một người nào, 
người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy: 
không nên cầu con trai, sự giàu có, vương 
quốc bằng việc sai quấy; không nên cầu 
mong thành công của mình bằng những 
phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là 
người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. 

Few are among men who crosses and reaches 
the other shore; the rest of mankind only run 
about the bank (Dharmapada 8Š): Trong nhân 
loại chỉ có một ít người đạt đến bến bờ kia, 
còn bao nhiêu người khác thì đang bồi hồi vơ 
vẩn tại bờ nầy. 

Those who preach and act according to the 
teachings, are those who are crossing the 
realm of passions which 1s so hard to cross, 
and those who will reach the other shore 
(Dharmapada 86): Những người nào hay 
thuyết pháp, hay theo Chánh pháp tu hành, 
thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà 
ma khó thoát. 

A wise man should abandon the way of 
woeful states and follows the bripht way. He 
should go from his home to the homeless 
state and live In accordance with the rules for 
Sramanas (Dharmapada 87): Người trí hãy 
nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch 
pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất 
gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn. 

A wise man should purge himself from all the 
Impuriles of the mind, give up sensual 
pleasures, and seek great delipht in Nirvana 
(Dharmapada 88): Người trí phải gột sạch 
những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui 
Chánh pháp, xa ha ngũ dục mà chứng Niết 
bàn. 


14) Those whose minds are well-trained and 
well-perfected the of 
enliphtenment, who give up of grasping, 
abandon defiled minds, and eradicate all 
afflictions. They are shinning ones and have 
completely liberated and attained Nirvana 
even ïn this world (Dharmapada 89): Người 
nào thường chính tâm tu tập các phép giác 
chi, xa la tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, 
diệt hết mọi phiển não để trở nên sáng suốt, 
thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết bàn ngay 
trong đời hiện tại. 

Knower of the Dhamma: Trí Pháp—See 

Seven qualities of the true man. 

Knower 0Ÿ groups: Parisannu (p)—Tri Chúng— 

See Seven qualities of the true man. 

Knower of the meaning: Atthannu (p)—Tri 

Nghĩa—See Seven qualities of the true man. 

Knower of. moderation: Mattannu (p)—Tri 

Lượng—See Seven qualities of the true man. 

Knower of persons: Trí Nhân—See Seven 

qualities of the true man. 

Knower of reality: Như Thực Tri Giả—The 

Buddhas are knowers of reality—Tất cả chư Phật 

biết thực tướng như pháp và cũng thuyết cho 

chúng sanh thực tướng như pháp ấy. 

Knower of the riph( tỉme: Tri Thời —See 

Seven qualities of the true man. 

Knower of self: Attannu (p)—Tự tr —See Seven 

qualities of the true man. 

Knower of the world: Lokavid (skt)—Thế Gian 

Giải —He who knows the world, one of the ten 

epithets (characteristics) of a Buddha—Người biết 

rõ thế gian, một trong mười danh hiệu cuả một vị 

Phật —See Ten epithets of a Buddha. 

Knowing: Jananam (p)—Jna (sk)—Sự hiểu 

biết—Understanding—Knowing reveals itself in 

many ways. Knowing can be active whenever 
there 1s hearing, seeing, feelinsg, comparing, 
remembering, Imagining, reflecting, worrying, 
hoping and so forth. In the Vijnanavadin school of 

Buddhism, whiích specialized 1m the study of 

“consciousnesses,” many more fields of actIvity 

were affributed to knowing. For Instance, in 

alayavijnana, or “storehouse of consciousness,” 
the fields of activity of knowing are mainfaining, 
conserving, and manifesting.” Also according to 


in seven facfors 


2458 


the Vijnanavadins, all sensation, perception, 
thoupht, and knowledge arise from this basic 
s(ore-house consciousness. Manyana 1s one of the 
ways of knowing based on this consciousness and 
1s function 1s fo grasp onto the obJect and take 1t 
“self” Manovijnana the 
headquarters for all sensations, perceptions, and 
thoughts, and makes creation, imagination, as well 
as dissection of reality possible. Amala 1s the 
conscIousness that shines like a pure white light 
the any 
phenomena, whether psychological, physiologIcal, 
or physical, there is dynamic movement, life. We 
can say that this movement, this life, is the 
universal  manifestation, commonly 
recognized action of knowing. We must not regard 
“knowing” as something from the outside which 
comes to breathe life into the universe. Ït 1s the 
life of the universe itself—Cái biết có thể được 
biểu hiện ra bằng nhiều cách. Tác dụng của cái 
“Biết” như chúng ta thường thấy khi nghe, thấy, 
cảm giác, so sánh, nhớ, tưởng tượng, suy tư, lo sợ, 
hy vọng, vân vân. Trong Duy Thức Học Phật 
Giáo, môn học chuyên về nhận thức, nhiều tác 
dụng của sự nhận biết được tìm thấy. Trong 
trường hợp A Lại Da thức, biết có nghĩa là sự hàm 
chứa, duy trì và biểu hiện. Cũng theo Duy Thức 
Học, tất cả những cẩm thọ, tư tưởng, và tri thức 
đều khởi lên từ tàng thức căn bản này. Trong 
trường hợp Mạt na thức, một trong những cái biết 
căn bản, chỉ biết có tác dụng bám chặt không chịu 
buông bỏ vào một đối tượng và cho là đó là cái 
“ngã.” Mạt Na chính là bộ chỉ huy của tất cả mọi 
cảm thọ, tư tưởng, và làm ra sự sáng tạo, sự tưởng 
tượng cũng như sự chia chẻ thực tại. Trong trường 
hợp Yêm Ma La thức, cái biết có tác dụng chiếu 
rọi giống như một thứ ánh sáng trắng tinh khiết 
trong tàng thức. Trong bất cứ hiện tượng nào, dù 
là tâm lý sinh lý hay vật lý, có sự có mặt của sự 
vận chuyển sinh động, đó là đời sống. Chúng ta 
có thể nói rằng sự vận chuyển này, đời sống này, 
là sự phổ hiện của vũ trụ, là tách dụng phổ biến 
của cái biết. Chúng ta không nên cho rằng “cái 
biết” là một vật bên ngoài đến để làm hơi thở cho 
đời sống trong vũ trụ. Nó chính là sự sinh động 
của chính vũ trụ. 

l) Knowledge: Buddhi (skÐ —Awareness— 

Acquaintance—Tánh giác. 


aSs a SC€TVCS S5 


on store-house consciousness. In 


the most 


2) To know: Budh (skt—To be aware of —To 
be acquainted with—Giác. 

3) To discern: Vijanat (p)—Vijna (skÐ—To 
distinguish—Biết có sự phân biệt bằng suy 
nghĩ hay ý thức. 

4) Discernmng: Vijlananam  (p)—Vijnanana 
(skÐ—DIstinguishinge—Knowing—— 
Understanding—Sự biết (có sự phân biệt 
bằng suy nghĩ hay ý thức). 

**. See Seven knowIngs. 

Knowing all beings: Tri nhất thiết chúng sanh 

(Buddha-wisdom). 

Knowing the Buddha-worlds and how tfo 

save the beings: Tri Vô Biên Chư Phật Trí —To 

have the infinite Buddha-wisdom—Biết được trí 
vô biên của chư Phật hay biết những lời Phật dạy 
cũng như cách cứu độ chúng sanh. 

Knowing the desires of others: Tri chủng 

chủng giải trí lực—See Ten great powers of a 

Buddha. 

Knowing the destinations of others: Tri nhứt 

thiết sở đạo trí lực—See Ten great powers of a 

Buddha. 

Knowing hand: Right hand—Trí thủ (bàn tay 

biết việc). 

Knowing how to feel satisied and beỉng 

content with material conditions: Thiểu Dục 

Tri Túc—See Content with few desires. 

Knowing karmic retributfions throughout 

the three periods of time: Tri tam thế nghiệp 

báo Trí lực—See Ten great powers of a Buddha. 

Knowing all methods of salvation: Tri nhứt 

thiết pháp cứu độ (Buddha-wisdom—biết tất cả 

phương pháp cứu độ chúng sanh). 

Knowing a mỉnd-object with the mỉnd: Khi ý 

nhận pháp, hoan hỷ khởi lên, pháp ấy được suy 

tư—When, on knowing a mind-object with the 
mind, one Investigates a corresponding obJject 
productive of pleasure—See Six pleasurable 
1nvestigations, Six Indifferent Invesfigatlons, and 

SIx unpleasurable Investigations. 

Knowing the mỉnds of others: Tha Tâm 

Thông—See Six supernatural powers (3) and Ten 

supernatural powers. 


2459 


Knowing all previous transmigrafions: Túc 
Mệnh Thông —See Six supernatural powers (Š) 
and Ten supernatural powers. 

Knowing the right modes of ceremonial: Tri 
Lễ —Knowing the right modes of respect—Biết 
nghỉ thức lễ lạc. 

Knowing the states of others: Tri chủng chủng 
giới trí lực—See Ten great powers ofa Buddha. 
Knowing the suffering of disinteprafion: 
Biết hoại khổ. 

Knowing the suffering of pain: Biết khổ khổ. 
Knowing the suffering of transitoriness: Biết 
hành khổ. 

Knowledge (n): Nana (p)—lnana or Vidya 
(skÙ—Prajna paramita (skt—Kiến thức —Tri 


thức-học thức-Nhận biết Hiểu biết— 
Comprehension——Insight—Real wIsdom—— 


Wisdom—See Ten Paramitas. 

(A)_ Categories of knowledge—Các loại trí: 

e_ (Acquired) Knowledge: Tri thức thâu thập 
được. 

e_ (Analogical) Knowledge: Tri thức tỉ loại 
(so sánh). 

se (Conceptual) Knowledge: Tri thức trừu 
tượng hay khái niệm. 

e_ (Contemplative) Knowledge: Tri thức do 
quán tưởng mà có. 

se (Evaluational) Knowledge: Tri thức cụ thể 
(nhận biết và phê bình về giá trị). 

e - (Natural) Knowledge: Tri thức tự nhiên. 

se - (Necessary) Knowledge: Tri thức cần thiết. 

e - (Perfect) Knowledge: Tri thức toàn hảo. 

se  (Scientific) knowledge: Kiến thức khoa 
học. 

e  (Supernatural) Knowledge: Tri thức siêu 
nhiên. 

e - (Worldly) knowledge: Kiến thức phàm phu. 

(B) According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of knowledge 
of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 33, có mười trí của chư Phật —See Ten 
kinds of knowledge of all Buddhas. 

(C) Three kinds of knowledge (three Insights or 
three kinds of clarity) which can be obtained 
by observing precepts (according to The Path 
of Purification by Bhadantacariya 


` 








Buddhaghosa)—Ba loại sáng suốt có thể đạt 
được bằng trì giới (theo Thanh Tịnh Đạo của 
Ngài Bhadantacariya Buddhaghosa). **See 
Three insights. 

(D) Svabhavalakshana-taya (sk—Theo Kinh 
Lăng Già, có ba hình thức của trí còn được 
gọi là tam tự tính tướng—According to The 
Lankavatara Sutra, there are three forms of 

Svanhavalakshana- 

traya. **See Three forms of knowledge. 

Three degrees of knowledge—Theo ngài 

Long Thọ trong Trung Quán Luận, có ba cấp 

độ kiến thức—According to NÑagarjuna in the 


knowledge known as 


() 


Madhyamika-karika, there are three degrees 
of knowledge—See Three degrees of 
knowledge. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
knowledges—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn trí —See Four 
knowledges. 

Knowledge of the absolute: 
ultimate truth—Chân trí. 
Knowledge of absolute truth: Tattvajnana 
(skt)—Chân Thực Trí —See TattvaJnana. 
Knowledge of the actfual condition oŸ every 
individual: Tri chủng chủng giới trí lực (biết 
được điều kiện thật của tất cả chúng sanh)—One 
of the ten powers of a Buddha—Một trong mười 
lực của Đức Như Lai. **See Ten powers of a 
Buddha. 

Knowledge appears to enfer the path of 
individual illumination: Yet Bodhisattvas do 
nof cease fo øenerafe øreat compassion—Trí huệ 
hiện tiền nhập Bích Chi Phật đạo, mà phát khởi 
đại bi chẳng thôi dứt —See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings. 
Knowledge appears to enfer the path of 
personally liberated saints: Yet Bodhisattvas 
do not take emancipation by this route—Trí huệ 
hiện tiên nhập Thanh Văn đạo, nhưng chẳng do 
đạo nầy mà chứng lấy quả xuất ly—See Ten 
kinds of way of adornment of Great Enlightening 
Beings. 


(ŒF) 


Wisdom of 


Knowledge arising from fundamental 
knowledge: Hậu đắc trí —Knowledge succeeding 


upon fundamental knowledge. AlIso called 


2460 


detaled or speciic knowledge or wisdom 
succeeding upon or arising from fundamental 
knowledge (Căn bản trí. Diferentiating 
knowledge can discriminate phenomena, as 
confrast with knowledge of the fundamental 
identity of all things (vô phân biệt trí)—Trí khởi 
lên từ căn bản trí. Còn gọi là Phân Biệt Trí, tức là 
cái trí chân chánh, sâu kính, ngầm hợp chân như, 
trí sở đắc theo sau căn bản trí. Trí có thể phân 
biệt hiện tượng hay sự tướng hữu vi, đối lại với vô 
phân biệt hay căn bản thực trí của Đức Phật. 
Knowledge or assurance derived from 
doïng: Action and proofPractice of religious 
discipline and the resulting enliehtenment—Hành 
chứng. 

Knowledge at(ained through culfivafion: 
Wisdom attained through culivation—Trí—See 
Eight dharmas, and Eight essential thinøs. 
Knowledge of the bhutatathata: Inherent 
1ntelligence——Inherent knowledge——Tính Giác. 
Knowledge of the births of all beings: Trí biết 
tất cả chúng sanh—See Ten kinds of treasury of 
great knowledge possessed by Enlightening 
Beings. 

Knowledge of Buddhas: Như Lai Trí— 
Enliphtening Beings know that the knowledge of 
Buddhas 1s boundless and do not try to access It in 
limited terms (they know that everything written 
or said In all words has limitations and cannot 
comprehend the knowledge of Buddhas)—Chư Bồ 
Tát biết Như Lai trí vô biên nên chẳng dùng 
chừng ngăn đo lường (chư Bồ Tát biết tất cả văn 
tự thế gian nói ra đều có chừng ngằn, đều chẳng 
biết được Như Lai trí huệ)—See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings (5). 
Knowledge of all Buddha-bodies: Trí vào 
khắp tất cả thân Phật—See Ten kinds of treasury 
of great knowledge possessed by Enliphtening 
Beings. 

Knowledge of Buddha shỉines on all without 
diserimination: Trí huệ của Đức Như Lai chiếu 
khắp tất cả không có phân biệ—See Ten 
characteristics of the body of Buddha. 
Knowledge of all Buddha-teachings: Trí biết 
tất cả Phật pháp —See Ten kinds of broad 
knowledge. 


Knowledge of the causes and effecfs: Trí 
khéo biết nghiệp báo nhân quả, quá khứ, vị lai và 
hiện tại của tất cả chúng sanh—Knowledge of the 
causes and effects, deeds and consequences, pasf, 
future, and present, of all sentient beings—See 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
(10). 

Knowledge of the cessafion of suffering: Diệt 
trí —See Four knowledges (B). 

Knowledge of clnging to siøns and false 
discriminations: Thủ Tướng Phân Biệt Chấp 
Trước Trí —- The knowledge which makes one 
clings to signs of individuality and work out false 
discrimination. This knowledge 1s contrasted to 
the Pravicaya-buddhi—Cái trí làm cho người ta 
chấp vào các tướng trạng của đặc thù và tiến 
hành sự phân biệt sai lầm. Trí nầy trái nghịch với 
Quán Sát Trí. **See PravicayabuddhI. 
Knowledgse of complete  destruction: 
Kshayajnana (skt—Trí của sự đoạn diệt hoàn 
toàn—When the knowledge of complete 
destruction or kshayajnana 1s realized, there 1s 
never again the assertion of evil passlons—Khi 
cái trí của sự đoạn diệt hoàn toàn (kshayajnana) 
được thể chứng thì sẽ không bao giờ còn sự xác 
định về các phiền não nữa—See Eight ways of 
no-birth. 

Knowledge comprehending all Buddha 
teachings: Trí thông đạt tất cả Phật pháp—See 
Ten kinds of treasury of great knowledge 
possessed by Enlightening Beings. 

Knowledge of the consequences of actions of 
all sentient beings: Trí biết tất cả nghiệp báo 
của chúng sanh—See Ten kinds of broad 
knowledge. 

Knowledge of contemplation: Tri thức do quán 
tưởng mà có. 

Knowledge of the decease and rebirth of 
beings: Sattanam-cutupapate-nanam-vijja (p)— 
Hữu tình sanh tử minh—See Three dharmas (LI). 
Knowledge derived from memory: Vasita 
(skt)—Huân tập hay sự hiểu biết xuất phát từ ký 
ức—Habitual perfuming derived from memory. 
Knowledge derived from phenomena: Tướng 
Trí -Knowledge from phenomena, 
assoclated with afflicions—Hữu lậu trí hay trí 


derived 


2461 


nương vào sự tướng thế gian và hãy còn quan hệ 
với phiền não—See Two kinds of wisdom. 
Knowledge of desires or moral directions of 
all beings: Tri chủng chủng giải trí lực (biết được 
những ham muốn hay hướng đạo đức của tất cả 
chúng sanh)—One of the ten powers of a 
Buddha—Một trong mười lực của Đức Như Lai. 
**See Ten powers ofa Buddha. 

Knowledge of the destructon of the 
corrupfion: Asavanam-khaye-nanam-vijja (p)— 
Lậu tận trí minh—See Three dharmas (L]). 
Knowledge of destrucfion of all ïllusion: Tri 
vĩnh đoạn tập khí trí lực—One of the ten powers 
of a Buddha—Một trong mười lực của Đức Như 
Lai. **See Ten powers of a Buddha. 

Knowledge of the Dharma: Dharma-jnana 
(skÒ—Pháp Trí—See Dharma-jnana, and Four 
knowledges (A). 

Knowledge of the differences in faculties of 
all sentient beings: Knowledge that explains the 
truth to all sentient beings as 1s approprlate— Trí 
khéo biết căn cơ của tất cả chúng sanh chẳng 
đồng mà tùy nghi thuyết pháp—See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (10). 
Knowledge of differentiation: Phân biệt trí— 
According to Suftra, 
Chapter 27, there are ten kinds of knowledge of 
differentiation of entry Into concentration of Great 
Enliphtenng Beings. Also ten other kinds of 
knowledge of differentiaton of Enliphtening 
BeIngs mentioned by the Buddha in The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38——Detachment from 
The World) Enliphtening Beings who rest on 
principles the  Buddha”s 
unexcelled, far-reaching knowledge of 
differentiation—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
10, Thập Định, có mười môn nhập tam muội sai 
biệt trí. Còn mười trí khác được Phật dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 38—Ly Thế Gian). Bồ 
Tát nào an trụ nơi pháp nầy sẽ được trí sai biệt 
quảng đại vô thượng của Như Lai. **See Ten 
kimnds of knowledge of differentiaton of 
Enliphtening Beinss. 

Knowledge of direcftion and consequence of 
all laws: Tri nhất thiết sở đạo trí lực (biết đường 
đi và kết quả của chư pháp) One of the ten 


the Flower Adornment 


these wil attain 


powers of a Buddha—Một trong mười lực của 
Đức Như Lai—See Ten powers of a Buddha. 
Knowledge of the of 
existences: Vastuparativikalpa-vijnana (skU)——Ý 
thức phân biệt (những điều khác nhau nảy sinh 
trong ý thức chủ quan). 

Knowledge of distinctions ín all sentient 
beingss cycle of births and deaths: 
Knowledge of distinctions in all sentient beings”s 


discriminating 


death in one place and bírth in another ¡n the 
various states of existence——Trí biết tất cả chúng 
sanh ở trong các loài chết đây sanh kia sai khác 
nhau—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (10). 

Knowledge of distinguishing all thỉngs: Thích 
trí huệ vì phân biệt các pháp—They enjoy 
knowledge, distinguishing all things, one of the 
ten kinds of enJoyment of Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supreme enJoyment of truth of all Buddhas— 
See Ten kinds of enjoyment. 

Knowledge of embodying omniscience in all 
realms of beings: Trí ở nơi tất cả chỗ thọ sanh 
đều đây đủ nhứt thiết trí —See Ten kinds of broad 
knowledge and Ten kinds of purity. 

Knowledge embracing all pure phenomena: 
Trí nhiếp khắp tất cả tịnh pháp —§ee Ten kinds of 
treasury of great knowledge possessed by 
Enliphtening Beings. 

Knowledge establishing all universal 
principles: Trí an trụ tất cả pháp quảng đại khắp 
hết không thừa—See Ten kinds of treasury of 
great knowledge possessed by Enliphtening 
Beings. 

Knowledge and experience of Nirvana: Giải 
thoát tri kiến. 

Knowledge of extinction of contamination: 
Lậu tận trí —With knowledge of extinction of 
confamination they actually realize the ultimate 
truth, while carrying out the deeds of enliphtening 
beings without ceases—Lậu tận trí hiện chứng 
thực tế khởi Bồ Tát hạnh chẳng đoạn diệt—See 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
(6). 

Knowledge of extinction of all sentient 
beings° deisres, compulsions, delusions, and 


2462 


habits, without abandoning the practfices of 
Enlightening Beings: Trí khéo biết tất cả chúng 
sanh lạc dục, phiển não, nghi hoặc, tập khí đều 
diệt hết, mà chẳng rời bỏ hạnh Bồ Tát —See Ten 
kinds of path of Great Enlightening Beings (10). 
Knowledge of the extincfion of suffering: 
Diệt trí. 

Knowledge of all forms of former existences 
of self and others: Purvanivasanusmrti-jnana 
(sk)—Túc Mạng Thông—Khả năng biết được 
quá khứ vị lai của mình và người —See Six 
miraculous or transcendental powers. 
Knowledge of all former  existence: 
Purvanivasanusmrti-jnana (sk)-Túc Mạng 
Thông—See Five supernatural powers. 
Knowledge of (all) former existence of self 
and others: Puva-nivasanusmrti-jnana (skt)— 
Túc mạng thông—See Six miraculous 
transcendental powers. 

Knowledge of fundamentfal principles: 
Fundamental wisdom——Original wisdom——Primal 
wisdom——Source of all truth and virtue——ÏIntuitive 
knowledge or wisdom——Căn bản trí. 

Knowledge of future karma: Biết nghiệp 
tương la —See Three aspects of the omnisclence 
of Buddha. 

Knowledge of how to cause all beings fo 
enter the reality body: Trí khiến tất cả chúng 
sanh nhập pháp thân—See Ten kinds of treasury 
of great knowledge possessed by Enlightening 
Beings. 

Knowledge of how to make magical displays 
0f pasf, future and present: Trí làm sự biến 
hóa khắp tam thế—See Ten kinds of treasury of 
great knowledge possessed by Enliphtening 
Beings. 

Knowledge ïlluminafing all Buddha-lands: 
Trí chiếu sáng tất cả cõi Phật—See Ten kinds of 
treasuy of øsreat knowledge possessed by 
Enlightening Beings. 

Knowledge of infinite different natures of 
senfient beings: Trí khéo biết tất cả chúng sanh 
có vô lượng tánh—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (10). 


Or 


Knowledge of interpretatfion of all wrifings: 
Trí biết tất cả văn tự biện tài—See Ten kinds of 
broad knowledge and Ten kinds of purIty. 
Knowledge of introducing senfienf beings to 
truth: Trí khéo biết tất cả chúng sanh kiến giải 
sai biệt, mà làm cho họ nhập vào pháp phương 
tiện—Knowledge weak, 
middling, and superior understanding of all 
sentient beings, and means of Introducing them to 
tuh—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (10). 

Knowledge of karma of all beỉngs: Tri tam 
thế nghiệp báo trí lực—A Buddha is able to know 
what 1s the karma of every being, past, present, 
and future. This Is one of the ten powers of a 
Buddha—Đức Như Lai có khả năng biết được tam 
thế nghiệp của mọi chúng sanh. Đây là một trong 
mười lực của Đức Như Lai—See Ten powers of a 
Buddha. 

Knowledge of the language and speech of all 
senfient beings: Trí biết tất cả ngôn ngữ âm 
thanh từ biện thiện xảo của chúng sanh—See Ten 
kinds of broad knowledge and Ten kinds of purity. 
Knowledge of the law of suffering: Dukkha- 
dharma-jnana (sk)— Khổ Pháp Trí—-The 
knowledge of the law of suffering and the way of 
release, one of the eight forms of understandineg—— 
Một trong Bát Trí, do quán khổ đế ở cõi dục giới 
mà phát sanh trí huệ sáng suốt, chặt đứt mê hoặc. 
Knowledge of liberation: Giải Trí Kiến—A 
Buddha”s understanding, or interpreted as release, 
or nirvana, the fifth of the five attributes of the 
dharmakaya or spiritual body of Tathagata—Giải 
thoát và giải thoát tri kiến, phần thứ năm trong 
ngũ phần pháp thân của Như Lai—See Five 
attributes of the dharmakaya. 

Knowledge of like and dislike arising from 
menfal conditfions: Trí Tướng —Consciousness 
of like and dislike arising from mental 
conditions—Ý thức do cảnh giới mê chấp mà 
chẳng biết đó là huyễn giả lại sanh tâm thích hay 
không thích khởi lên từ trạng thái tỉnh thần—See 
S1X COATS€T Staø©s. 

Knowledge of a man without ego: Nhân Vô 
Ngã Trí —See PudgalanairatmyajJnana. 


of differences in 


2463 


Knowledge of manifestation of bodies in all 
worlds: Trí hiện thân mình ở khắp trong tất cả 
thế giới—See Ten kinds of broad knowledge and 
Ten kinds of purIty. 

Knowledge of manifestation of reflections in 
all assemblies: Trí hiện ảnh tượng mình ở khắp 
trong tất cả chúng hội đạo tràng—See Ten kinds 
of broad knowledge and Ten kinds of purIty. 
Knowledge of all methods of concentration 
spells: Trí biết tất cả môn Đà La Ni—See Ten 
kinds of broad knowledge and Ten kinds of purity. 
Knowledge of methods are only means 
liberation for enlightening beings: 
Knowledge of all meditations, liberations, and 
concenfrations, whether defiled or pure, timely or 
not, expediently producing door of liberation for 
enlightening beings—Trí khéo biết tất cả thiển, 
giải thoát, và các tam muội, hoặc cấu hoặc tịnh, 
thời cùng phi thời, chỉ là những phương tiện xuất 
sanh cho Bồ Tát giải thoát môn—S§ee Ten kinds 
of path of Great Enlightening Beings (10). 
Knowledge and mỉnd: Tâm Trí —Knowledge 
and mind or the wisdom of the mind (mind being 
the organ, knowing the function)—Tâm và trí 
(tâm là thế, trí là dụng). 

Knowledge of the minds of all others: 
Paracitta-Jnana (skÐ—Tha Tâm Thông—See Flve 
supernatural pDOWers. 

Knowledge of no-rebirth: Vô sanh tr—See 
Ten forms of understanding (A). 

Knowledge of non-duality: Advaya-jnatritva 
(skÐ—Tri Kiến Bất Nhị—Nondualistic knowledge 
(the knowledge without thinking of extremes)— 
Tri kiến không nghĩ đến nhị biên. 

Knowledge of non-self of the đdharma: 
Dharmanarratmyajnana (sk—Pháp Vô Ngã 
Tr-Knowledge of non-substantalty of the 
Dharma. The knowledge or wisdom of the 
dharmanairatmya, or the power of cognisance 
whereby the truth of Dharmanarratmya 1s 
accepted—Năng lực về nhận biết nhờ đó mà cái 
chân lý về “Pháp Vô Ngã” được chấp nhận. 
Knowledge of the objective sphere: Objective 
world and the subjective mind—Cảnh trí. 
Knowledge obtained from seeing: Nhãn trí. 


Knowledge of one”s liberation: Giải thoát tri 
kiến. 

Knowledge of one?*s own past births: Túc 
mạng minh—See Knowledge of one”s past lives, 
and Three dharmas (L1). 

Knowledge of  one”s lives: 
Pubbenivasanussati-nanam-vIjja (p)— 
Recollection of one”s previous (pasf) lives—Túc 
mạng minh (trí biết các đời sống trong quá khứ)— 
See Three dharmas (L]). 

Knowledge only: Prajnàptimàtra (skQ—Duy 
Thức (một hệ thống triết học Phật giáo chuyên về 
phân tích tâm lý và ngoại quan). 

Knowledge of the origin of suffering: Tập 
trí —See Four knowledges (B). 

Knowledge of other beings” passing away 


pAsf 


and arising: Knowledge of others` deaths and 
rebirths according to their deeds—Thiên nhãn trí 
hay trí biết sự sanh tử của chúng sanh tùy theo 
nghiệp của họ. 

Knowledge of others” mỉnds: Paricce-nanam 
(p)—Tha tâm trí—See Four knowledges (A). 
Knowledge of pain and pleasure resulting 
from the knowledge or consciousness, 
causing confinuous responsive memory: 
Tương Tục Tướng—Dựa vào sự phân biệt của trí 
tướng mà có ý thức về khổ lạc (đau khổ và vui 
sướng)—See S1x cCOarSer stages. 

Knowledge of past and future of self and 
others or ability fo penetrate ïinto past and 
future lives of self and others: 
Purvanivasanusmrt-jnana (skÐ—Túc Mạng 
Thông Khả năng biết được quá khứ vị lai của 
mình ngườ—See  SIx 
transcendental powers. 
Knowledge of past karma: Biết nghiệp quá 
khứ—See Three aspects of the omnisclence of 
Buddha. 

Knowledge of the path (to eliminate 
sufferings): Đạo tr—See Four knowledges (B). 
Knowledge of perfecfion: Jnana-paramita 
(sk) Trí Ba la mật —Knowledge paramita or 
knowledge of the true definition of all dharmas. 
The cultivaton of the Bodhisattva”s intellectual 
and spiritual journey comes with his ascent to the 
Jnana Paramita, then immediately preceding his 


và miraculous or 


2461 


transformation Into a fully awakened Buddha. The 
most sipnificant event in this level and the 
paramount symbol of the Bodhisattva's hiphest 
accomplishment, 1s enfrance into a meditative 
state of balanced concentrafion Immersed In non- 
dualistc knowledge of emptiness. This event 1s 
represented by his Initiation Into the omniscience 
of a perfect Buddha, which ¡s quintessential 
perfection. Knowledge perfection or Prajna 
paramita has an analysis quality which does not 
seem to figure as a specIfic characferistic of non- 
dualistic knowledge developed by the Bodhisattva 
at the stage of Jnana Paramita. So, whereas J]nana 
refers more to Intellectual knowledge, Prajna 
paramita has more to do with intuiion—Hiểu rõ 
các pháp, giữ vững trung đạo. Sự tu tập trí tuệ và 
tâm linh của một vị Bồ Tát đến giai đoạn đạt 
được trí ba la mật, từ đó các ngài thăng tiến tức 
thời để chuyển thành một vị Phật toàn giác. Sự 
kiện ý có nghĩa nhất của trình độ này và biểu 
tượng cao nhất của sự thành tựu tối thượng của Bồ 
Tát là bước vào trạng thái thiển định của tâm cân 
bằng được khởi lên từ trí tuệ bất nhị của tánh 
không. Đây cũng là bước khởi đầu của Bồ Tát 
vào cổng nhất thiết trí của một vị Phật, tức là trí 
tuệ tỉnh hoa nhất. Trí tuệ ba la mật có một phẩm 
chất phân tích như một đặc tính đặc thù của trí bất 
nhị phát khởi khi Bồ Tát đạt đến giai đoạn trí ba 
la mật. Vì vậy, trí tuệ bình thường nghiêng về 
phần tri giác trong khi trí tuệ ba la mật lại 
nghiêng về phần trực giác. 

Knowledge of the powers and faculfies of all 
beings: Tri chúng sanh tâm tánh trí lực—One of 
the ten powers of a Buddha—Một trong mười lực 
của Đức Như Lai—See Ten powers of a Buddha. 
Knowledge of  presen(t ilusion and 
liberation: Biết phiền não và giải thoát trong 
hiện tạ —See Three aspects of the omniscience 
of Buddha. 

Knowledge of the profound, occult import 
of all Buddha teachings: Trí biết lý thú thâm 
mật của tất cả Phật pháp—See Ten kinds of 
broad knowledge. 

Knowledge of reality: Wisdom of realityNhư 
Thực Trí. 

l) Knowledge of reality, 1e. of all things 


whether whole or divided, universal or 


partcular, as distinguished from therr 
seeming: Trí biết suốt tổng tướng và biệt 
tướng của chư pháp một cách đúng như thực. 
2) Budha-omniscience: Phật Trí. 
3) The knowledge or wisdom of realiy, In 
confrast with knowledge of the relative: Thực 
Trí Sự hiểu biết hay thông đạt về thực 
tướng của chư pháp, đối lại với quyên trí là 
sự thông đạt về sự sai biệt của các quyển 
pháp. 
Knowledge relies on the body: The kind of 
knowledge that relies on the body functions to 
perform deeds good or bad. This 1s one of the ten 
wrong ways Into which the Yogin may fall—Trí 
thức nầy nương vào sắc thân mà tạo tác những 
hành vi thiện hay ác. Đây là một trong mười lầm 
lạc mà thiền giả có thể bị rơi vào—See Ten 
wrong ways Into which Zen practitioners may fall. 
Knowledge of ripht and wrong ỉn every 
condition: Tri thị xứ phi xứ trí lực (biết được cái 
nào đúng, cái nào sai)—One of the ten powers of 
a Buddha—Một trong mười lực của Đức Như 
Lai—See Ten powers ofa Buddha. 
Knowledge of the same order: Loại Trí— 
Knowledge which 1s of the same order, e.ø. the 
four fundamental dogmas applicable on earth 
which are also extended to the higher realms of 
form and non-form 
Dục giới gọi là Pháp Trí, ví với trí tục hay loại trí 
quán xét tứ đế của hai giới cao hơn là Sắc giới và 
Vô sắc giới. 
Knowledge of the seed or cause of all 
phenomena: Omniscience—Chủng trí. 
Knowledge of all sentient beings” mental 
behavior: Trí biết tất cả tâm hành của chúng 
sanh—See Ten kinds of broad knowledge. 
Knowledge of all stages of dhyana 
liberation: Tri chư thiển giải thoát tam muội trí 
lực—One of the ten powers of a Buddha—Một 
trong mười lực của Đức Như Lai—See Ten 
powers of a Buddha. 
Knowledge succeeding upon fundamenfal 
knowledge: Hậu đắc chí —Knowledge arising 
from fundamental knowledge—Trí khởi lên từ 
căn bản trí. 





Trí tuệ quán xét Tứ Đế của 


2465 


Knowledge of suffering: Khổ Trí —See Four 

knowledges (B). 

Knowledge and supernatural power: Trí 

Lực —Trí Tuệ và Thần Lực. 

1) Power ofknowledge: Năng lực của trí tuệ. 

2) The efficient use of mystic knowledge: Hành 
giả (tu thiển) có đủ năng lực xử dụng mật trí. 


Knowledge of the supreme  spirit: 
Adhyatmatdya (skÙ—Nội Minh—-See Five 
Sclences. 


Knowledge of all the thoughts of all beings: 
Memory of all the thoughts of all beings—Ký tâm 
(ý: mental)—-Dùng ý nghiệp của Đức Phật phân 
biệt được tâm hành sai biệt của kẻ khác (thức biệt 
tha tâm)—See Three soverelgn pOWeTS 
converting others. 

Knowledge of the total destruction of all 
impurities: Knowledge by which one ¡s able to 
desroy all passions (greed, hatred 
ignorance)—Lậu tận trí hay trí biết về sự đoạn trừ 
hoàn toàn mọi ô nhiễm. 

Knowledge of total freedom reaching the 
other shore: Trí tất cả tự tại đến bỉ ngạn—See 
Ten kimds of treasury of great knowledge 
possessed by Enliphtening Beings. 

Knowledge of the ultimate: Einal wisdom— 
Ulimate wisdom—Tất cánh trí (trí 
thượng). 

Knowledge on the unimpediment of the 
Dharma: Pháp Vô Ngại Trí —Wisdom or power 
of explanation in unembarrassed accord with the 
Law, or Buddha-truth Trí tuệ hay khả năng 
giảng giải đúng theo Chánh Pháp một cách vô 
ngạ—See Four Unobstructed Eloquences. 
Knowledge and vision of the Buddha: Tri 
kiến Phật—Four knowledge and vision of the 


for 


and 


huệ tối 


Buddha—See Four knowledges and Eour 
knowledges of Opening, Demonstrating, 
Awakening, and Entering the cenliphtened 


knowledge and vision of the Buddha. 

Knowledge is wealth: Tri kiến là tài sản (Đa 
văn vi phú). 

Knowledge of what is consonant with it: 
Anvayenanam (p)—Loại Trí—See 
knowledges (A). 


Four 


Knowledge of what is so and what ỉs not so: 
Trí khéo biết thị xứ phi xứ —See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (10). 
Knowledge of the workings of karma: Sanh 
tử trí (trí tuệ biết rõ hành hoạt của nghiệp)—Once 
the mind composing quite purified, clarified, soft, 
without blemish, without defilement, fixed and 
1mmovable, practitioners will be able to know the 
passing and arising of beings as one possessed of 
wrong conducts In body, speech and mind; after 
dying, have arisen In a sorrowful state—Với tâm 
định tĩnh, hoàn toàn thanh tịnh, sáng sủa, không ô 
nhiễm, không phiển não, nhu nhuyễn, kiên định 
và bất động... hành giả có thể biết được những 
chúng sanh có ác hạnh về thân khẩu và ý, sau khi 
chết sẽ sanh vào cảnh giới khổ đau, hay ngược lại 
sẽ sanh vào cảnh giới thiện lành. 

Knowledge of all worlds, all lands, all times, 

all ages, without abandoning the practices 

of cnliphtening beings: Knowledge of 
manifesting the appearance and conduct of 

Buddha throughout all worlds, all lands, all times, 

all ages, without abandoning the practices of 

enlightening beings—Trí biết khắp tất cả thế 
gian, tất cả cõi, tất cả tam thế, tất cả kiếp, hiện 
khắp hình tướng oai nghi của Như Lai, mà cũng 
chẳng bỏ việc làm của Bồ Tát—See Ten kinds of 

path of Great Enlightening Beings (10). 

Ko (ap) Gandha 

(hương thơm). 

Koan: Koungan—Công án. 

(D An overview of “Koan— Tổng quan về 
“Công án”: A lapanese term for enigmatic or 
problem cases whose purport cannot be 
discerned by conceptual and analytical 
thinking. The koan 1s g1ven to the student first 
of all to bring about a highly wrought-up state 
Of conscIousness, and Its solution requires that 
practiioners directly and Intuitively perceIve 
the true nature of reality. They are commonly 
used in Zen, especially In Lin-Chi Zen 
sects—Công án là một từ ngữ Nhật Bản chỉ 
“những trường hợp ẩn ngữ,” mà chủ ý không 
thể nhận biết bằng khái niệm hay phân tích 
bằng suy nghĩ được. Công án được để ra cho 
người học là để dẫn tới tâm trạng căng thẳng 
cực độ, và giải đáp của nó đòi hỏi hành giả 


(skÐ—FEragrance—Hương 


qI) 


2466 


phảẩi trực nhận thực chất của vạn hữu. Công 
án được dùng trong Thiển, đặc biệt là trong 
các Thiển phái Lâm Tế. 

The meanings of “Koan”: Nghĩa của “Công 
án—“Koan” Is originated from Japanese 
language, which means a kind of problem, 
which 1s given the master to his disciples to 
solve. “Problem” 1s not a good term, however, 
for there 1s no other equivalent term for such 
term In English. According to Japanese term, 
“Ko” literally means “public” and “an” 1s “a 
document.” But “a public documenf” has 
nothing to do with Zen. The Zen “documenf” 
1s the one each one of us brings along to this 
world at his birth and tries to decipher before 
he passes away. According to Mahayana 
legend, the Buddha 1s said to have made the 
following utterance when he came out of his 
motherˆs body: “Heaven above, earth below, 
I alone am the most honored one.” This was 
Buddha's “documenf” bequeathed to us to 
read, and those who read 1t successfully are 
the followers of Zen. There is, however, no 
secrecy In this, as It 1s all open or “public” to 
us, fO everyone of us; and to those who have 
an eye fo see the u(ferance 1í presents no 
difficulty. Hf there ¡is any hidden meaning In 1t 
at alL, It 1s our side and not in “the documert.” 
The koan ¡1s within ourselves, and what the 
Zen master does Is no more than to point 1t 
out for us so that we can see It more plainly 
than before. When the koan is brought out of 
the unconscious to the field of consciousness, 
1t 1s said to have been understood by us. To 
effect this awakening, the koan sometimes 
takes a dialectical form but frequently 
assumes, superficially at least, an entirely 
nonsensical form—“Koan” là thuật ngữ Nhật 
Bản, có nghĩa là một thứ vấn để mà vị thầy 
để ra cho người đệ tử giải quyết. Tuy nhiên, 
“vấn để” không phải là chữ đúng vì không có 
từ Anh ngữ nào tương đương với từ này. Theo 
từ ngữ Nhật Bản, “Ko” nguyên nghĩa là 
“công,” và “an” là “một văn kiện.” Nhưng 
“một văn kiện” thì không ăn nhập gì với 
Thiển cả. Cái “văn kiện” Thiền là cái “văn 
kiện” mà mỗi người chúng ta đem theo đến 
thế giới này khi mình sanh ra và cố đọc ra 


trước khi mình chết đi. Theo truyền thuyết 
Đại Thừa, người ta bảo Đức Phật đã thốt ra 
một câu sau đây khi Ngài ra khỏi thân thể 
của bà mẹ: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã 
độc tôn.” Đó là văn kiện của Đức Phật để lại 
cho chúng ta đọc, và những ai đọc được nó 
tức là những đệ tử nhà Thiên vậy. Tuy nhiên, 
không có gì bí ẩn trong câu nói này, vì tất cả 
nó khai mở hay “công khai” trước chúng ta, 
trước mỗi người chúng ta; và đối với những ai 
có mắt để thấy lời thố lộ ấy chẳng đề ra khó 
khăn nào cả. Nếu có một ý nghĩa ẩn dấu nào 
trong nó, là ở phía chúng ta chứ không phải từ 
“văn kiện.” Công án ở trong chúng ta, và 
Thiển sư chẳng làm gì khác hơn là chỉ nó ra 
cho chúng ta thấy rõ hơn trước. Khi công án 
được đem ra khỏi vô thức vào phạm vi của ý 
thức, thì chúng ta nói là chúng ta hiểu nó. Để 
thực hiện sự thức tỉnh này, công án đôi khi 
mang hình thức biện chứng nhưng thường thì, 
ít ra là một cách biểu hiện bên ngoài, nó 
mang một hình thức hoàn toàn phi lý. 


(HIICharacterisics of “Koan—Đặc tính của 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


“Công án”: 

The koan 1s given to the student first of all to 
bring about a hiphly wrougpht-up state of 
consciousness: Công án được để ra cho người 
học là để dẫn tới tâm trạng căng thẳng cực 
độ. 

Koans are constructed from the questions of 
disciples together with responses from theIr 
masfers, Írom portions of 
sermons or discourses, from lines of the 
sufras, and from other teachings. What are 
they?: Công án được hình thành từ các cuộc 
vấn đáp giữa thầy trò ngày xưa, từ những 
đoạn văn trong các bài thuyết pháp hay các 


the masters' 


bài giảng của các vị thầy, hoặc từ những câu 
kinh và các lời dạy khác. 

A case which established a legal precedent: 
Một trường hợp thiết lập một tiền lệ hợp 
pháp. 

The concrete manifestation of Dharma, that 1s 
reality or the Universe itself: Sự thể hiện của 
Pháp, đó là hiện thực của vũ trụ. 

A story which manifests the universal 


prnciples of the Buddha-Dharma: Một câu 


6) 


7) 


2467 


chuyện thể hiện những nguyên tắc căn bản 
của Phật Pháp. 

In Zen a koan 1s a formulation, In baffling 
language, poining to the ulimate truth. 
Koans cannot be solved by recourse to logical 
reasoning, but only by awakening a deeper 
level of the mind beyond the discursive 
intellect: Trong nhà Thiển công án là một 
định thức, bằng ngôn ngữ đánh lừa, chỉ thẳng 
chân lý tối hậu. Công án không thể được giải 
đáp bằng cách sử dụng lý luận hợp lý, mà chỉ 
bằng cách làm tâm giác ngộ đến một mức 
sâu hơn, cũng như vượt qua lý trí biện biệt. 
Koan is a philosophical topic g1ven to a Zen 
student for contemplation by the Zen masfer. 
Thịs 1s a common method in Zen which helps 
the novice Zen 
attachments: Công án là một để mục triết lý 
do một vị Thiển sư đưa cho một vị Thiển sinh 
mới nhập môn để quán tưởng. Đây là một 
phương pháp thông thường trong nhà Thiền 
nhằm giúp các Thiển sinh mới giảm bớt sự 
chấp trước. 


students  lessen his 


(IV)The origin of “Koan”: Nguồn gốc của “Công 


án —The koan method of studying Zen 
sfarted in China In the twelfth century with 
the Sung masters, such as Goso Hoyen (died 
in 1104), Yengo Kokugon (1063-1135), and 
Dalye Soko (1089-1163). But 1s 
systematizaton took place 1n Japan soon after 
the Introducton of Zen in the thirteenth 
century. In the beginning the koan was 
classfied under three headinss: 
intuitonal (richi), actional (kikwan), and the 
ulimate (koJo). Later, in the seventeenth 
century, Hakuin and his followers amplified 
them I1nfo five or six, but in essence the older 
three still hold good. Since, however, the 
schema was completed, all the Zen students 
belonging to the Rinzai school nowadays 
study Zen after it, and the study 1s more or 
less sfereotyped and to that extent shows 
Siens typical and 
classical examples of the koan students are 
supplied by Bukko Kokushi (1226-1286) in 
China and by Hakuin (1685-1768) in Japan. 
The approach to Zen by those of non-koan 
system 1s exemplified, as far as we have the 


praJna- 


of deterioration. The 


(V) Something 


record, by Rinzai (died in 867) in China and 
by Bankei (1622-1693) in Japan—Phương 
pháp nghiên cứu Thiển theo công án ở Trung 
Hoa vào thế kỷ thứ 12 với các Thiển sư đời 
nhà Tống, như ngài Ngũ tổ Pháp Diễn, Viên 
Ngộ Khắc Cần, và Đại Huệ Tông Cảo. 
Nhưng sự hệ thống hóa của nó xảy ra ở Nhật 
Bản ngay sau sự du nhập của Thiển vào thế 
kỷ thứ 13. Lúc đầu công án được phân loại 
với 3 tiêu đề: trực giác Bát Nhã, hoạt động, 
và cứu cánh. Sau này, vào thế kỷ thứ 17 thì 
Bạch Ấn và các đổ đệ làm lớn thêm thành 
năm hay sáu tiêu đề, nhưng cốt lõi ba tiêu để 
cũ vẫn còn có giá trị. Tuy nhiên, từ khi biểu 
thức hoàn thành, tất cả hành giả thuộc tông 
Lâm Tế ngày nay đều nghiên cứu Thiền theo 
nó, và việc nghiên cứu không nhiều thì ít bị 
đóng khuôn đến mức đã có dấu hiệu suy đồi. 
Những thí dụ tiêu biểu và cổ điển đã được 
ngài Phật Quang Quốc Sư ở Trung Hoa và 
Bạch Ấn ở Nhật Bản cho những hành giả Lối 
nhận thức Thiền bởi những người thuộc hệ 
thống không dùng công án được đại diện, 
theo tài liệu mà chúng ta có được bởi Lâm Tế 
ở Trung Hoa và bởi Bankei ở Nhật Bản. 

to be pondered on during 
meditation by novices In Zen monasfteries of 
the Lin-Chi school: Công án là một cái gì đó 
cho các đệ tử suy nghĩ và quán chiếu trong 
thiển quán trong các thiển đường phái Lâm 
Tế—Problems set by Zen masters, upon 
which thoupht 1s concentrated as a means to 
affain Inner unity and illumination. Originally, 
koan means “public notice,” means a legal 
case consfiftuting a precedent. Later, koans 
have been used In Zen as a systemaftic means 
Of training since around the middle of the 
tenth century. Since the koan eludes solutions 
by means of discursive understanding, 1t 
makes clear to the student the limiftations of 
thoupht and eventually forces him to 
transcend 1t in an intuitive leap (not by 
speaking or discussion), which takes him I1nto 
a world beyond logical contradictions and 
dualisic modes of thought. On the basis of 
this experlence, the student can demonsfrate 
his own solution of the koan to the master In a 
Sponfaneous 


and without recourse to 


2468 


preconceived notions—Lúc đầu, công án là 
một “yết thị công khai,” có nghĩa là “có 
trước về mặt công lý.” Về sau nầy công án 
được nhà Thiển xử dụng một cách có hệ 
thống như những phương tiện đào tạo từ 
khoảng giữa thế kỷ thứ mười bằng cách tránh 
tất cả những lời giải thích duy lý. Công án 
cho phép đệ tử thấy rõ những giới hạn của trí 
tuệ và buộc phải vượt lên những giới hạn ấy 
bằng trực giác chứ không bằng duy lý, là thứ 
đưa anh ta vào một vũ trụ nằm bên ngoài mọi 
mâu thuẫn và mọi tư tưởng nhị nguyên. Sự 
phát khởi nầy cho phép người đệ tử trình bày 
với thầy một cách tự phát và không cần tới sự 
giúp đở từ bên ngoài. 


(VD“Koans” used by Lin-Chi: Công án được Lâm 


Tế xử dụng—To help the ego awaken to and 
realize the “Buddha-nature,” which Lin-Chi 
called “true man without a title,” that 1s, fO 
fully be and truly know 1tself, there arose 
among certain Zen masters, nofably those of 
the Lin-Chi school, the use of what is known, 
1n Japan, as the koan. This 1s a development 
especilaly of the celeventh and twelfth 
centuries, when Zen Buddhism having 
acquired great esteem and wide renown 
throughout China, attracted many who no 
longer came out of any compelling existential 
need. Earlier masters would probably have 
reacted with the same outward Indifference 
and disregard as did Bodhidharma. These 
later teachers, however, in the sincere and 
compassionate desire to help all inquirers, 
began, now themselves to Iniiate thelr 
relation to the caller by means of a koan. The 
Chinese Sung master first to employ the koan 
systematically, Ta-Hui (12° 
cenfury), on one occasion spoke as follows: 
“Whence are we born? Whither do we go? He 


somewhat 


who knows this whence and whither 1s the 
one to be truly called a Buddhist. But who 1s 
this one who goes through this birth-and- 
death? Again, who 1s the one who knows not 
anything of the whence and whither of life? 
Who 1s the one who suddenly becomes aware 
of the whence and whither of life? Who 1s the 
one, again, who, facing this koan, cannot keep 
his eyes fixed, and as he 1s not able to 


comprehend 1t, feels his Internals altogether 
put out of order as I1f a fiery ball swallowed 
down could not readily be ejected. If you 
wish to know who this one 1s, apprehend him 
where he cannot be brought within the fold of 
reason. When you thus apprehend him, you 
will know that he 1s after all above the 
1nterference of birth-and-death. The ultimate 
obJective remains the same: to know and 
apprehend who one is beyond “the fold of 
reason,” that is, beyond the subject-object 
structure of intellection. Toward this end the 
koan, a kind of question, problem, challenge, 
or demand presented by and upon the 
1nitlative of the master, 1s Intended to serve a 
twofold function: The first 1s to penetrafe to 
the depths and quicken at its source the 
deeply buried or deceptively concealed basic 
underlying concern of the ego In ego- 
consciousness. The second 1s, while stirring 
this fundamental longing and 1s quest, to 
keep them properly rooted and directed. For 
1t 1s not sufficient that they simply be aroused. 
They must, In order to avoid the many 
deceptive and delusive pitfalls in which they 
may become affenuated or go astray, also be 
careful guided even fostered. In the earlier or 
pre-koan phase of Zen Buddhism, the caller 
generally came out of the provocation of his 
own life experlence, already bestirred by 
some existentially oppressing perplexIty. 
Normally, however, the “question” or concern 
had not yet been plumbed to 1s ultimate 
depth. Although kimdled naturally, known 
neither In Its rOOf-SOUrce nor ïn 1s true nafure, 
and hence without adequate form, it could 
easily become veiled or deflected. Despite a 
Øenuine Intensity and serIousness, the longing 
and quest were thus usually blind, amorphous, 
and confused, requiring a correct grounding 
and focus. When, in this period, the student, 
during an encounter with the master, would 
receive a piercing challenge or demand, for 
instance, “Bring forth your heart-mind!” 
“What 1s it which thus comes?” “What 1s your 
oripinal face prlor to your birth?” “When you 
are dead, cremated, and ashes scattered, 
where are you?” Or, simply, “Speak! Speak!” 


2469 


The effect, often, was to provide JjJust the 
needed orientation and guidance. Even so, 
such challenges, questions, or demands were 
not called koans  These spontaneous, 
unsfructured exchanges between master and 
student were instead termed “mondo,” or In 
Chinese “Wen-ta,” literally, question and 
answer. But since the “mondo-exchanges” did 
not prompt, ground, and direct the radical and 
ulimate concern of the ego, many of them 
were actually used, subsequently, either as 
koans, or as the basis of koans. The koan in 
IšỈÃễ double funcion may therefore be 
considered a deliberate and calculated 
atfempt to secure a result previously obtained 
naturally and without 
Conversely, 1t can perhaps be said, regardless 


COnfrivance. 


of the technical terminology and distinctions 
of Zen Buddhism 1tself, that the earlier 
student had his own natural koan, natural as 
to the burning substance, although still to be 
given a proper form or focus, whereas, In the 
later period, when the Inquirer approached 
neither with a suitable form of the quesiton 
nor yet existentially fired to 1ts all-consuming 
content, the master himself sought to foster 
both by intially presenting such a “question,” 
as 1t were, from the outside. In this Instance, 
the koan, rather than being partially natural, 
was totally given. But again, 1t must be 
emphasized Iimmediately that as long as the 
“question,” or koan continues to be “on the 
outside” or “given,” the effort Is futile, and 
there 1s, finally, no Zen Buddhism. In its 
character and structure, however, as well as 
1n the mode of its application and usage, the 
koan 1s carefully designed as a safeguard 
agaInst precIsely this danger. For by Ifs very 
nature the koan does not permit ifself to be 
fitted Into any dualistic subJect-obJect scheme 
of the ego-consciousness—Nhằm giúp cho 
cái ngã tỉnh thức và chứng nghiệm “Phật 
tánh,” mà ngài Lâm Tế gọi là “Vô vị chân 
nhân,” nghĩa là trọn vẹn là mình và chân thực 
biết mình, trong các Thiển sư, nhất là các 
Thiển sư thuộc phái Lâm Tế, mới có sự sử 
dụng cái mà tiếng Nhật gọi là “koan.” Đó là 
một phát triển đặc biệt của các thế kỷ I1 và 


12, khi Thiền được hết sức ưa chuộng và phổ 
biến rộng rãi khắp Trung Hoa, thu hút cả 
nhiều người không còn tìm đến vì một nhu 
cầu hiện sinh thúc bách nào cả. Những vị 
thầy thời trước có lẽ hẳn đã phản ứng với cái 
lãnh đạm và lơ là bể ngoài như Bồ Đề Đạt 
Ma. Tuy nhiên, những vị thầy sau này, thành 
thật và bi mẫn muốn giúp tất cả những kẻ tìm 
kiếm, giờ đây bắt đầu chính họ thiết lập mối 
liên hệ với những người đến tìm bằng một 
công án. Vị thiển sư đời Tống đầu tiên sử 
dụng công án có phần hệ thống là Tông Cảo 
Đại Huệ (thế kỷ thứ 12), trong một dịp, đã 
nói như sau: “Chúng ta sinh ra từ đâu? chúng 
ta đi về đâu? Kẻ nào biết cái từ đâu đến và 
đi về đâu này là kẻ mà chúng ta có thể thực 
sự gọi là một Phật tử. Như ai là cái kẻ trải 
qua sinh tử này? Lại nữa, ai là cái kẻ chẳng 
biết gì về cái từ đâu đến và đi về đâu của đời 
sống này? Ai là cái kẻ đột nhiên ý thức được 
cái từ đâu đến và đi về đâu của đời sống? Lại 
nữa ai là cái kể đối mặt với công án này, 
không thể giữ đôi mắt mình định, và vì hắn 
không lãnh hội nổi nó, thấy cả ruột gan mình 
đảo lộn như nuốt phải một hòn lửa không dễ 
dàng phung ra được. nếu ông muốn biết cái 
kẻ này là ai, lãnh hội hắn ở cái chỗ mà mình 
không thể đem hắn vào khuôn khổ của lý trí. 
Khi ông đã lãnh hội được hắn như thế, ông 
hẳn biết rằng rốt cuộc hắn là kẻ vượt qua sự 
can thiệp của sanh tử.” Mục tiêu tối hậu vẫn 
giữ nguyên như vậy: biết và lãnh hội xem ta 
là ai bên kia cái “khuôn khổ của lý trí,” nghĩa 
là bên kia cái cơ cấu chủ thể-khách thể của 
trí năng. Hướng về cứu cánh này của công 
án, một thứ câu hỏi, vấn để, thách thức, hay 
đòi hỏi để ra bởi và do sáng kiến của vị thầy, 
có ý định thỏa mãn hai tách dụng: thứ nhất là 
thâm nhập vào những miền sâu và kích thích 
tận căn nguồn nó mối ưu tâm nền tảng chôn 
sâu hay giả dối che đậy của bản ngã trong 
ngã thức. Thứ hai là trong khi khích động mối 
hoài mong căn bản này và cuộc tìm kiếm nó, 
giữ cho chúng được bén rễ và chỉ đạo một 
cách thích đáng. Vì chỉ khởi dậy chúng thôi 
cũng không đủ. Mà còn phải chỉ đạo và hơn 
nữa nuôi dưỡng chúng một cách cẩn mật ngõ 
hầu tránh nhiều cạm bãy giả dối và ảo tưởng 


2470 


trong ấy chúng có thể bị giảm thiểu hay đi lạc 
hướng. Trong giai đoạn tiền công án của 
Thiền, kẻ cầu đạo thường đến vì sự thúc đẩy 
của kinh nghiệm sống của chính mình, đã rối 
loạn bởi một mối hoang mang dẫn nén nào 
đó của đời sống. Tuy nhiên, bình thường “câu 
hỏi” hay mối ưu tâm chưa được thăm dò tới 
miễn sâu tối hậu của nó. Mặc dù được nhen 
nhúm một cách tự nhiên, người ta cũng không 
biết cái căn nguồn hay chân tính của nó, do 
đó không có một hình thức thích đáng, nó dễ 
trở thành mơ hồ hay lệch lạc. Bất chấp một 
sự căng thẳng hay nghiêm trọng thực sự, do 
đó mối hoài mong và tìm kiếm này thường 
mù quáng, bất thường và hỗn độn, đòi hỏi 
một nên tảng và tâm điểm chính xác. Khi, 
trong thời kỳ này, trong một cuộc gặp gỡ với 
vị thầy, hành giả nhận được một thách thức 
hay đòi sắc bén, thí dụ như “Đem tâm ông ra 
đây!” “Cái gì đến như thế vậy?” “Thế nào là 
bản lai diện mục của ông trước khi ông được 
sanh ra?” “Khi chết, hỏa thiêu, và tro tàn rụi 
thì ông ở đâu?” Hay, giản dị “Nói! Nói!” 
Thường thường hiệu quả của nó cung cấp cái 
định hướng và chỉ dẫn cần thiết. Dù như vậy, 
những thách thức , những câu hỏi, hay những 
đòi hỏi không được gọi là công án. Thay vào 
đó người ta lại gọi những trao đổi nhất thời 
và không có cấu trúc, không có tổ chức giữa 
thầy và trò là “Vấn Đáp,” nghĩa đen là hỏi và 
trả lời. Nhưng vì những trao đổi, hay vấn đáp 
này gợi ý, đặt nền tảng và điều khiển mối ưu 
tâm căn bản và cứu cánh của bản ngã, do đó, 
trên thực tế nhiều vấn đáp được sử dụng như 
là công án, hay như là nền tảng cho công án. 
Do đó chúng ta có thể xem công án với tác 
dụng hai mặt của nó là một nỗ lực cố ý và có 
trù tính để bảo đảm một kết quả trước đây đã 
được một cách tự nhiên không mưu tính. Trái 
lại, có lẽ ta có thể nói, bất chấp cái thuật ngữ 
kỹ thuật và những sai biệt của Thiển, rằng 
người đệ tử trước kia có công án tự nhiên của 
mình, tự nhiên ở cái chất thể nồng cháy, mặc 
dù vẫn phải thể hiện nó dưới một hình thức 
hay tâm điểm thích ứng, trong khi ở giai đoạn 
sau này, khi người ta vẫn chưa được với một 
hình thức thích hợp của câu hỏi cũng chưa lột 
tả được hết cái nội dung sống động của nó, 


chính vị thầy phải cố tìm cách trưởng dưỡng 
cả hình thức lẫn nội dung bằng cách ngay từ 
đầu để ra một “câu hỏi” nào đó, từ bên 
ngoài. Trong trường hợp này, công án được 
hoàn toàn đề ra thay vì có phần nào tự nhiên. 
Nhưng lần nữa, chúng ta phải nhấn mạnh 
ngay tức khắc rằng khi nào mà cái “câu hỏi” 
hay “công án” vẫn tiếp tục là “cái từ phía bên 
ngoài” hay “được để ra” mọi nỗ lực của 
chúng ta đều vô ích, và rốt cuộc lại, chẳng có 
Thiển gì cả. Tuy nhiên, trong đặc tánh về cơ 
cấu này cũng như trong thể cách áp dụng và 
sử dụng nó, công án được tính toán một cách 
cẩn thận để chống lại đúng cái nguy hiểm 
này. Vì ngay tự bản tánh của nó công ấn 
không tự cho mình thích ứng vào bất cứ 
khuôn khổ nhị nguyên chủ thể-khách thể nào 
của bản ngã trong ngã thức. 

(VH)Numbers of koans: Số lượng công án—Ït is 
said that altogether there are about 1,700 
koans. Of these, about 500 are usually used, 
Since many are repetitive and others are less 
valuable for practice. Masters have their own 
for references, but they prefer to use the Wu- 
Mên-Kuan and Pi-Yen-Lu—Người ta nói 
toàn bộ có khoảng chừng 1.700 công án. 
Trong số nầy có 500 công án chính yếu, vì có 
nhiều công án trùng lập nhau, cũng như có 
những công án có giá trị thấp cho việc thực 
hành. Các vị sư đều có những sở thích riêng 
về công án, nhưng thường thường họ dùng Vô 
Môn Quan và Bích Nham Lục là hai biên tập 
công án chính. 

(VIDSee Five characterIstics concerning the koan 
©X€TCISe. 

Koan of Buddha recitation: Công Án Niệm 

Phật—The koan of Buddha Recitation uses the 

1nvocaton of Amitabha Buddha as a koan. At the 

very momeint the name 1s utfered, it must be the 
focal point In respect to which all doubts and 
delusions are laid aside. At the same time you ask 

“Who ¡s this person reciing the Amitabha's 

name?” When you rely steadily on the koan, all 

1llusions and confused though(ts will be broken 
down the way knotted threads are cut. When there 
1s no longer any place for them to reappear, 1f 1S 
like the shinning sun in the sky. When ¡llusion 
does not arise and delusions disappear, the mind 


24/1 


1s all calm and transparent—Công án niệm Phật 
được dùng khi chúng ta coi nệm Phật A Di Đà 
như là một công án. Ngay trong phút giây hông 
danh Phật được niệm ra, nó là điểm tập trung then 
chốt mà mọi nghi hoặc ảo tưởng phải được để qua 
một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang 
niệm Phật? Khi dựa vào công án, mọi mê mờ 
vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như những gút chỉ 
bị cắt đứt. Khi mà không còn gì nữa để cho những 
thứ nây tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang 
phổ chiếu khắp trời. Khi ảo tưởng không khởi và 
mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và trong 
suốt. 

Koan of Emptiness: Công Án về “Không”— 
The term “Emptiness” or “Nothingness” has 
become best known as a koan ¡in Lin-Chi 2Zen, 
Zhao-Chou-T”sung-Shenˆs “Emptiness” (Mu), and 
1t can indeed be said that the whole aim of all 
school of Zen 1s to bring about the realization of 
“Emptiness.” However, the origin of this concept 
gøoes back to the basic teaching of the Buddha. 
The Buddha taught that all phenomena are 
branded with four marks: Impermanence, 
suffering, selflessness, and emptiness. Why does 
the Buddha say about the “emptiness” of all 
phenomena?  According to Buddhism, all 
phenomena arilse and exist throuph the 
combination of many different elements. Since 
whatever exists depends upon other things for Ifs 
existence, it lacks 
independent actuality and 1s therefore, considered 
in 1fself, void. Phenomena possess a kind of 
apparent existence, In that they can be seen, 
heard, touched, etc., but beyond their status as 
appearances they have no substantial reality. This 
lack of substantial realifty 1s what signified by the 
word “Emptiness.” According to Zen Master 
Thịch Thien An ¡in “Zen Philosophy-Zen 
Practice,” perhaps the concept of “emptiness” 1s 
difficult to be clarified by one or two 1llustrations. 
lf in a dark room, a stick of burning Incense 1s 
twirled very rapidly, a circle of lipht 1s seen. But 
as soon as we stop the stick of burning Incense, 
the circle of lipht disappears. Though the circle 
was visible and everybody saw It as such, 1t was 
actually an illusion created by the mind. Since 1t 
has no real existence, the circle even when 
present and visible 1s empty. In the same way, all 


an ¡immutable core of 


phenomena are empty because they arise 1n 
dependence upon causes and condiions. In 
themselves they are vacuous and Insubstantial as 
the circle created by the twirling stick of burning 
Incense. Again, phenomena are empty because 
they are evanescent. Things perish the moment 
they arise, and thus there Is no abiding entity 
behind the sensible appearances that present 
themselves to us. The phenomenal universe 1s like 
a film proJected upon a blank screen. The film 1s a 
conftnuous series of ever changing pIictures. 
Through our Ignorance we may become attached 
to the fipures on the screen. We may laugh with 
them or cry with them, swell with pride or ørow 
tense with excitement, but this does not make 
them real, and once the proJector stops, all these 
figures with whom we have been so deeply 
involved will vanish Into nothingness, together 
with all ther loves and hates, ther Joys and 
sorrows, and their ventures and intripgues. The 
world we are living in 1s Just like a movie on the 
screen: evanescent, insubstantial and void. Even 
this very being we call our “self” dissolves upon 
analysis Iinto a mere appearance destitute of final 
actuality. The first and final goal of Zen 1s to 
realize that everything Is emptiness. But this 
realizaion must be experlential, not merely 
Iintellectual. It ¡is not enough to assert that 
everything 1s empty; one must see Info the fact of 
emptiness In all one”s daily activities. Emptiness 
1S fo be grasped from the inside at each moment, 
without hesitation. Once there was a Zen student 
who was studying the koan of “Emptiness” under 
a master. He worked very hard on the koan for 
several years until, one evening in meditation, he 
believed that he had realized “Satori”. He ran to 
the master to report his experience, but the master 
was not In a hurry to offer his congratulations. As 
soon as the student entered the master”s room and 
burst out with a loud bellowing “Emptiness”, the 
master swatted him with his fan. Immediately the 
student”s face turned red with anger. Seeing this, 
the master added with a gentle smile: “If you 
really understand that everything 1s empty, why 
are you angry?” The student suddenly attained 
“satori” after hearing this. Emptiness must be 
lived in the stream of daily life flowing by us all 
the time and not forming Into an absftract concept 


2472 


by understanding. When “emptiness” 1s ørasped as 
a concept and not a living reality, it has been lost. 
With a blink of the eyes we have missed seeing. 
A man may have a thorough 
understanding of the doctrine of emptiness, but If 
he gets angry when Insulted, clamors for praise 
and fame, and feels upset when he does not get 
his way, he cannot be said to have realized 
emptiness. Emptiness 1s not so much an Idea as 1t 
1S a sftaf€ of being. The man who lives In 
“emptiness” may not be able to expalin it, but If 
he can really demonstrate “Empiness” in every 
phase of his day to day life, he 1s an accomplished 
man of the Way—Từ “Không” hay “Hư không” 
đã trở nên nổi tiếng là một công án của Thiền 
phái Lâm Tế, cái “Không” của Triệu Châu Tòng 
Thẩm, và chúng ta có thể nói toàn bộ mục đích 
của các trường phái Thiền là nhận thức cho được 
cái “Không.” Tuy nhiên, nguồn gốc của khái 
niệm này khởi sự ngay từ giáo lý căn bản của 
Đức Phật. Đức Phật đã dạy rằng mọi hiện tượng 
đều bị đóng bởi bốn dấu ấn: vô thường, khổ, vô 
ngã và không. Tại sao Đức Phật lại nói về sự 
trống rỗng của tất cả các hiện tượng? Theo đạo 
Phật, mọi hiện tượng nổi lên và tổn tại qua sự tập 
hợp của nhiều thành phần khác biệt. Mọi vật tồn 
tại được cũng nhờ các vật khác cho sự tồn tại của 
nó, mà không có được cốt tủy bất biến hiện thực 
độc lập, và do đó, tự nó vốn là “không”. Các hiện 
tượng đều có một vẻ bể ngoài tổn tại, nghĩa là 
chúng có thể thấy được, nghe được, sờ được, song 
ngoài cái vẻ bể ngoài này chúng không có một 
thực chất bền vững. Cái thiếu thực chất bền vững 
này là ý nghĩa củ “Không.” Theo Thiên Sư Thích 
Thiên Ân trong “Triết Lý Thiển-Thực Tập 
Thiển,” có lẽ khái niệm khó hiểu về “Không” 
không thể được làm sáng tổ bằng một hay hai thí 
dụ. Trong một căn phòng tối, nếu một que nhang 
cháy đỏ được quay vòng thật nhanh, chúng ta sẽ 
thấy một vòng sáng. Nhưng khi que nhang vừa 
ngừng quay thì vòng tròn lửa biến mất. Dầu vòng 
tròn có hiển hiện và mọi người đều thấy rõ như 
vậy, nó thật ra chỉ là một ảo giác do tâm tạo ra, 
Cũng vì nó không hề hiện hữu thật sự, nên ngay 
khi vòng tròn lửa ấy có mặt, nó vẫn là trống rỗn, 
nó vẫn là “không.” Cũng như vậy, mọi hiện tượng 
đều là “trống rỗng” vì chúng nổi lên được nhờ 
những nguyên nhân và điểu kiện. Tự chúng, 


1ntellectual 


chúng vốn trống rỗng và không có thực chất, 
giống như vòng tròn lửa do que nhang quay nhanh 
tạo nên. Mặt khác, các hiện tượng là trống rỗng vì 
chúng phù du. Các vật đều hoại diệt khi chúng 
mới thành, và vì thế không có một thực thể cố 
định đằng sau những vẻ bể ngoài cảm xúc được 
như chúng ta thấy chúng. Vũ trụ hiện tượng như là 
một cuốn phim chiếu trên màn ảnh trắng. Cuốn 
phim là một chuỗi liên tục các bức ảnh luôn thay 
đổi. Vì vô minh chúng ta có thể chấp vào những 
nhân vật trên màn ảnh. Chúng ta có thể hoặc 
khóc theo họ, tự hào hay căng thẳng bức xúc theo 
hoàn cảnh, nhưng như thế cũng không làm cho họ 
có thật được, và một khi máy chiếu phim ngưng 
chiếu, thì tất cả những nhân vật mà chúng ta đã 
quyến luyến sẽ tan biến vào hư không, đem theo 
tất cả những vui buồn, thương, ghét, những phiêu 
lưu, uẩn khúc. Thế giới mà chúng ta đang sống 
cũng giống như một cuốn phim đang chiếu trên 
màn ảnh: phù du, không thực chất và trống rỗng. 
Ngay cả đến cái sinh vật mà chúng ta gọi là “ta” 
khi được phân tích cũng tan biến thành một hình 
tướng thiếu vắng thực tại tối hậu. Mục đích đầu 
tiên và cuối cùng của Thiền là nhận thức được 
rằng mọi vật là “trống rỗng,” Nhưng sự nhận thức 
này phải do thực nghiệm, chứ không phải do tri 
thức. Chỉ khẳng định rằng mọi vật đều trống rỗng 
vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải thấy được sự trống 
rỗng trong hành động hằng ngày của chúng ta. Sự 
trống rỗng phải được nắm vững trong từng lúc, 
không một thoáng chẩn chừ. Ngày xưa có một 
thiển sinh được Thầy trao cho công án “Không” 
để tham cứu. Suốt nhiều năm trời ông cứ nghiển 
ngẫm công án cho đến một buổi chiều ngồi thiển 
ông nghĩ là mình đã ngộ được. Ông liền chạy đi 
tìm thầy để báo cáo kinh nghiệm của ông, nhưng 
ông thầy lại không vội khen tặng. Ngay khi vị 
thiển sinh vừa bước chân vào phòng thầy và gầm 
lên một tiếng “Không” thật lớn, ông thầy bèn cầm 
cây quạt đập cho y một cái. Lập tức, vị thiển sinh 
đỏ mặt tía tai vì giận. Thấy thế vị thầy liền bảo: 
“Nếu quả thật con hiểu rằng mọi sự đều là không, 
tại sao con còn giận?” Vị thiển sinh ngộ ngay 
trong câu nói của thầy. “Không” phải được sống 
trong dòng đời của chúng ta từng giây từng phút, 
chứ không phải chỉ sắp xếp thành một khái niệm 
trừu tượng bằng kiến thức. Khi “Không” được 
xem như một khái niệm chứ không phải là một 


24/3 


thực thể sống động, thì nó đã mất. Chỉ chớp mắt 
một cái là chúng ta đã không thấy được. Một 
người có thể hiểu thấu đáo kiến thức giáo lý về 
“Không,” nhưng nếu người ấy nổi giận khi bị thóa 
mạ, lớn tiếng khoe khoang khi được ca tụng hay 
danh vọng, và thấy bực bội khi không được vừa ý, 
thì không thể nói người ấy đã nhận thức được cái 
“Không”. “Không” là một lối sống nhiều hơn là 
một ý nghĩ. Một người sống với cái “Không” có 
thể không giải thích được nó, nhưng nếu ngươì ấy 
thật sự chứng tỏ được cái “Không” này trong mọi 
lúc của đời sống hằng ngày thì người ấy đã thành 
tựu con đường tu đạo. 

Koben (jap): Sư Cao Biện (Nhật Bản)—A 
Japanese monk who purely practiced Kegon——VỊ 
sư Nhật Bản chuyên tu theo tông Hoa Nghiêm. 
Kobo Daishi (jap): Hoằng Pháp Đại Sư (774- 
835) -Hung-Fa, name of a no(ed monk who 
founded the Shingon Sect in Japan—Tên của một 
vị sư nối tiếng, người đã khai sáng ra tông Chân 
Ngôn tại Nhật Bản. 

KobukKujji (jap): Chùa Hưng Phước (Nhật Bản). 
Kodamna (sk): A Nhã Kiều Trần Như. 

Kodha (p): Sân hận, nóng nảy, "tâm gai góc”. 
Sân hận và những tâm sở đi kèm với sân hận. 
Koho (jap): Kaofeng—Zen Master Kao-Feng- 
Yuan-Miao (1238-1295)—Cao Phong Diệu Tổ— 
See Kao Feng Yuan Miao Zen Master. 

Koken (jap): Hoàng hậu Hiếu Khiêm (Nhật 
Bản). 

Kokika (skQ: Cưu Di La Tên một loài chim 
cu—A kind of cuckoo. 

Koku (jap): Akasa (skÙ—Open 
không. 

Kokubunji (jap): Quốc Tự (Nhật Bản). 
Kokubumniji (jap): Quốc Ni Tự (Nhật Bản). 
Kokushi (jap): Quốc sư. 

Kolita (skt): Câu Lợi Thái Tử The eldest son of 
Dronodana, uncle of Sakyamuni; said to be 
Mahanama, but Say 
Mahamaudgalyayana—Người con trưởng của 
Đấu Phạm Vương, một người chú của Phật Thích 
Ca; có người nói là Ma-Ha-Na-Ma, nhưng có 
người lại nói là Ma Ha Mục Kiền Liên. 


space—Hư 


others 


Koma (jap): Cao Ly Quốc (mộ trong ba nước nhỏ 
của Hàn Quốc, hai nước kia là Tan La Shiragi và 
Bách Tế Kudara). 
Komeito: Japanese political party associated 
with the Soka Gakkal, which traces itself back to 
Ñicheren (1222-1282). Ironically, despite 1ts name 
and stated intention of bringing ethical conduct 
1nto Japanese politics, but 1t has been Involved In 
a number of hiph profile scandals—Đảng phái 
chính trị của Nhật Bản liên hệ với Soka Gakkal, 
có nguồn gốc từ thời ngài Nhật Liên. Mỉa mai, dù 
tên và chủ đích của nó là đem đạo đức vào chính 
trị Nhật Bản, nhưng tổ chức này đã dính líu với 
một số những vấn đề thật xấu xa. 
Komokuten (jap): Virupaksha (skt)—The broad- 
eyed (ugly-eyed) deva—Quảng Mục Thiên 
Vương—See Four Heavenly (Guardian) Kings. 
Komuso (jap): “Emptiness monks—Sư Hư 
Không—Monks of the Fuke School who wander 
throuph the countryside playing the bamboo flute. 
They wear beehive-shaped bamboo hats, which 
hide therr faces and thus their 1dentities—Những 
nhà sư thuộc phái Fuke, người lang thang khắp 
các vùng quê, thổi sáo tre. Họ đội nón tre có hình 
tổ ong để che mặt và gốc gác của mình. 
Komyoji (jap): Chùa Quang Minh (Nhật Bản). 
Komyo-Kogo (jap): Hoàng hậu Quang Minh 
(Nhật Bản). 
Kon (jap): 
l) Indriya (skÙ—Sense organ—See Roots and 
Sixteen roofs. 
2) Mula (skt): Root—Căn bản. 
Styana (skt): Sloth—Hôn trầm. 
Konantoritsu (jap)›: Cổ Nam Đô Luật Tông 
(Phật Giáo Nhật Bản). 
Konchok Gyelpo (1034-1102): 
Sakya monastery In 1073. He was a disciple of the 
translator Drokmi, who traveled to India and 
studied Sanskrit with Santipa. Sakya later became 
the chief monastery of the Sakyapa order of 
Tibetan Buddhism—VỊ sáng lập tu viện Sakya 
vào năm 1703. Ngài là đệ tử của nhà thông dịch 
Drokmi, người đã du hành đến Ấn Độ và học 
Phạn ngữ với Santipa. Tu viện Sakya sau này trở 
thành tu viện chính của trường phái Sakyapa của 
Phật giáo Tây tạng. 


Founder of 





2414 


Kondane (skt: Name ofa Buddhist place in west 
India, about seven miles from Karjat. The 
Buddhist caves in Kondane are slightly of later 
date than those at Bhaja. The facade pillars are In 
stone Instead of wood. The cattya hall is one of 
the earliest and 1s an Iimportant landmark In the 
development of rock-cut architecture—Một địa 
danh Phật giáo ở vùng tây Ấn Độ, cách Karjat 
bảy dặm. Các hang động ở Kondane có niên đại 
hơi muộn hơn các hang động ở Bhaja (see Bhaja). 
Các cây cột ở mặt tiền bằng đá chớ không phải 
bằng gỗ. Đại sảnh Thánh điện thuộc loại xưa 
nhất, và là một bước ngoặt quan trọng trong sự 
phát triển của kiến trúc hang đá. 

Kondo (jap): Kim Đường Điện (Chùa Nhật Bản). 
Kongakal (Jap): Kim Cang Giới. 

Kong”an (kor): A Korean term for “koan.”—Hàn 
ngữ chỉ “công án ——See Koan. 

Kongochi (jap): Sư Kim Cang Trí (Nhật Bản). 
Kongochoky9 (jap): Kinh Kim Cang Đảnh. 
Kongochokyo-Mikkyo (jap): Kinh Kim Cang 
Đảnh Mật Giáo. 

Kongo-Kyo (ap): Vajraccedika-prajJna- 
paramita-sutra (skt}—Diamond suta—Kinh Kim 
Cang. 

Kongo-Satfa (jap): The Diamond Buddha—Kim 
Cang Tát Đỏa. 

Konjin (jap): Darkness—Sloth—Stupefaction— 
Hôn Trầm—When practicing meditaton, 
sometimes cultivators drIf into a dark heavy 
mental state, akin to sleep, this is the delusive 
obstruction of drowsiness—Khi hành thiển, thỉnh 
thoảng trạng thái tâm của hành giả rơi vào một 
vùng nặng nề tối ám (mê mờ) và buồn ngủ, đây 
là vọng chướng hôn trầm. 

Konkaiï-Komyoji (jap): Kim Giới Quang Minh 
Tự (Nhật Bản). 

Konkanapura (skt: Cung Kiến Na Bổ La— 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Konkanapura, an ancient 
kingdom on the West Coast of India, including 
Konkan, Goa, and North Kanara—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Cung Kiến 
Na Bổ La là một vương quốc cổ nằm về bờ biển 
phía tây của Ấn Độ, bao gồm các vùng Konka, 
Goa, và phía bắc Kanara. 


Konkomyokyo (jap): Suvarnaprabhasa-Sutra 


(skt)—K¡nh Kim Quang Minh—See 
Suvarnaprabhasa-Sutra. 
Konkomyo-Shitenno-Gokoku (jap): Kim 


Quang Minh Tứ Thiên Vương Hộ Quốc Chi Tự 
(nhật Bản). 

Konpon-Setsu-Issai-U-Bu (jap): Mula- 
(sk)—Original School of the 
Preaching that All Things ExiIst, one of the secfs of 
Early Buddhism—Căn Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ, một trong những bộ phái của Phật giáo 
Nguyên Thủy. 

Konyodha (skt): Cung Ngự Đà ——According to 
EHiel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Konyodha, an ancilent kinedom 
mentioned by Hsuan-Tsang as a stronghold of 
unbelievers; 1t ¡is said to be in south-east Orissa, 
possibly the present Ganjam town—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Cung Ngự 
Đà được ngài Huyền Trang nói đến là một vương 
quốc cổ của những người không tin Phật, nằm về 
phía đông nam Orissa, có lẽ bây giờ là thị trấn 
Ganjam. 

Korean Buddhism: Korean Buddhism—Phật 
Giáo Triều Tiên —Korea, one of the important 
Buddhist countries in the Far East, Buddhism was 
inroduced to this country early In the fourth 
century A.D. According to Prof. P.V. Bapat in The 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, in 
those days (4° centuy A.D.), the Korean 
peninsula was divided Into three parfs, namely, 
Koguryu In the North, Pakche In the South-West, 
and Silla in the South-East. The history of 
Buddhism ¡in these three parts of Korea 1s 
therefore not identical. Buddhism was first 
brought to Koguryu In around 372 A.D. when the 
emperor Fu-chien of the Former Ch”in dynasty 
(351-394) sent a delegation to Koguryu. This 
delegation was led by the monk Shun Tao, who 
met directly with king Sosurim (371-384), king of 
Koguryu. Monk Shun Tao also brought with him 
Buddhist images and many Buddhist texts. Ít was 
twelve years later that Buddhism came to Pakche 
through the agency of a Central Asian monk 
named Marananda. Silla was the last to embrace 
Buddhism which came nearly 30 years after 1t had 
Koguryu. The chief 


sarvastivadin 


been ¡ntroduced ¡n 


2475 


sienificance of Korean Buddhism lies In the role it 
played as an Iimntermediary between China and 
Japan, for, although Buddhism received royal 
patronage almost throughout 1s history In Korea, 
there was no notable development In Ifs doctrine. 
Korean Buddhism was at its peak in the II” 
century A.D. during the rule of the Wangdynasty 
of Korea. Before this period, Buddhism had been 
spreading under the influence of the kings of the 
Sila dynasty. At this time, several famous 
scholars went to China to study the Buddhist 
doctrines. Of these, Yuan-Ts”o (613-683 A.D.) of 
the Fa-Hsiang sect, Yuan-Hiao (617-670 A.D.) 
and Yi-Siang (625-702 A.D.) of the Hua-Yen sect 
are best known. After King T”aeJo (reigned 918- 
943) the Koryo period (918-1392) 
following the collapse of Silla, Son became the 
dominant Buddhist school in Korea after being 
designated the state religion. After the II? 
century A.D., Buddhism, which had been the 
religion of the aristocracy related to the Silla 
dynasty, became the faith of the common people, 
owing largely to the efforts of Yi-T”ien, P°u-Chao 
and a number of other monks. Yi-T”ien, a scholar 
famous for his editing of the Catalogue of the 
Chinese Tripitaka, called Yi-T”ien-Lu, studied 
Buddhism In China and then propagated the 
doctrine of both the Hua-Yen and T”ien-T”ai scts 
in Korea. He also wrote articles on Buddhism 1n 
the Korean language. However, it was P°u-Chao 
who Introduced Korea to Zen Buddhism which, in 
later days, was to play such an Important part In 1s 
history. During the period when the Yuan dynasty 
of the Mongolian Empire had gained sovereignty 
over the Wang dynasty, Korean Buddhism was 
much influenced by Lamaism. After the decline of 
the Mongolian Empire, the Rhee dynasty of 
Choson period (1392-1909), Korea accepted 
Confuclansm as the leading principle of 1s 
culture and thus dislodged Buddhism from 1ts 
place of honour. During this time numbers of 
monks and nuns in Korea reduced noticeably, and 
at one time there were only thirty-six temples In 
the whole country, while at the end of the Koryo 
there had been almost a thousand temples. During 
the period of more than five hundred years under 
the Choson period, Buddhist establishmenfs were 
forbidden ¡n the citles, and monks and nuns were 


1nitiated 


chased deep Into the forests and mountains. 
Nevertheless, even though it lost royal patronase 
in Korea, Buddhism continued to flourish as the 
religilon of the masses. In 1910, Japan occupIied 
Korea and they lifed the restricion under the 
Choson that prevented the monastic order from 
operating ¡In the cites. Durinng this time the 
Japanese practice of married Buddhist clergy was 
introduced to Korea, but this has been generally 
rejJected by most Korean Buddhiss.  Modern 
Korean Buddhism 1s, in fact, Zen Buddhism (Son) 
tnged with a belief in Amitabha Buddha or 
Maitreya Bodhisattva. Its largest order 1s Chogye, 
which confrols around ninety percent of Korea”s 
Operatineg monasteries. After more than five 
centuries of decline, during the twentieth century, 
Korean Buddhism has been revived, but at the 
same time, 1t also come Into a big competifion 
with aggressive Christianity. However, according 
to the up-to-date the 
government In South Korea, more than twenty- 
five percent of the Korean population considered 
themselves to be Buddhists, twenty-five percent 
1dentfy Christians, and the 
remaining fifty percent state that they are 
indifferent to religion—Triểu Tiên là một trong 
những quốc Phật Giáo quan trọng ở Viễn Đông. 
Phật giáo đã được du nhập vào đất nước nầy từ 
thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Theo Giáo sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
vào thế kỷ thứ tư Triều Tiên được chia làm ba 
vùng, đó là Koguryu ở phía Bắc, Pakche ở phía 
Tây Nam, và Silla ở Đông Nam. Lịch sử Phật 
giáo trong ba vùng nầy không giống nhau. Phật 
giáo được đưa vào Koguryu đầu tiên vào năm 372 
khi vua Fu-Chien của triều nhà Kim (351-394) gởi 
một phái đoàn đến xứ Koguryo. Phái đoàn này 
được sư Shun Tao hướng dẫn, sư đã gặp trục tiếp 
vua xứ Koguryo là Sosurim (371-384). Sư Shun 
Tao cũng mang theo phái đoàn những ảnh tượng 
Phật và rất nhiều giáo điển Phật giáo. Mười hai 
năm sau, Phật giáo mới đến Pakche qua trung 
gian của một tu sĩ người Trung Á tên là 
Marananda. Silla là vùng đất cuối cùng đến với 
Phật giáo gần 30 năm sau so với Koguryu. Ý 
nghĩa quan trọng nhất của Phật giáo Triều Tiên là 
nó giữ vai trò trung gian giữa trung Hoa và Nhật 
Bản, vì dù rằng được sự bảo trợ của hoàng gia 


most census from 


themselves as 


24/6 


trong suốt quá trình lịch sử Phật giáo tại đây, 
nhưng tôn giáo nầy chẳng có sự phát triển đáng 
kể nào về mặt giáo lý. Phật giáo Triều Tiên đã 
đạt được đỉnh cao vào thế kỷ I1, trong thời gian 
trị vì của triều Wang. Trước thời nầy, Phật giáo 
đã được truyền bá dưới ảnh hưởng của các vị vua 
triều đại Silla. Thời đó có nhiều học giả nổi tiếng 
đi đến Trung Quốc để nghiên cứu giáo lý đạo 
Phật. Trong số nây được biết đến nhiều nhất là 
Yuan-Ts°o (613-683) của hệ phái Pháp Tướng, 
Yuan Hiao (617-670) và Yi-Siang (625-702) của 
hệ phái Hoa Nghiêm. Sau khi vua T”aejo (ở ngôi 
từ năm 918 đến năm 943) bắt đầu thời kỳ Koryo 
(918-1392) sau sự sụp đổ của triều đại Silla, 
Thiển tông trở nên là một trường phái Phật giáo 
có ưu thế ở Đại Hàn sau khi được công nhận là 
quốc giáo. Sau thế kỷ 11, Phật giáo cho đến bây 
giờ vốn là tôn giáo của tầng lớp quí tộc thuộc 
triều đại Silla, đã trở thành một tôn giáo của toàn 
thể dân chúng, phần lớn là nhờ những nỗ lực của 
Yi-T?ien, P'u-Chao cùng một số tu sĩ khác. Yi- 
Tien, một học giả nổi tiếng vì bản chú giải bộ 
Tam Tạng chữ Hán, gọi là Y¡-T”1en-Lu, đã nghiên 
cứu Phật giáo ở Trung Hoa, rồi sau đó truyền bá 
giáo lý của hệ phái Hoa Nghiêm và Thiên Thai 
tại Triều Tiên. Tuy nhiên, Pˆu-Chao mới là người 
làm cho Triều Tiên tiếp xúc được với Phật Giáo 
Thiển Tông, môn nầy về sau đã trở thành một 
phần quan trọng trong lịch sử Phật giáo Triều 
Tiên. Trong thời Mông Cổ chiếm lấy quyền lực từ 
Vua Wang thì Phật giáo Triều Tiên chịu nhiều 
ảnh hưởng của phái Lạt Ma (Lamaism). Sau khi 
đế quốc Mông Cổ sụp đổ thì triều đại Rhee của 
Choson lấy Khổng giáo làm nguyên tắc chủ đạo, 
do đó đẩy lùi Phật Giáo ra khỏi vị thế danh dự. 
Lúc đó con số Tăng Ni giảm thiểu đáng kể, và có 
lúc trên toàn quốc chỉ có 36 ngôi chùa mà thôi, 
trong khi vào cuối thời đại Koryo trên toàn quốc 
có gần cả ngàn ngôi chùa. Trong khoảng thời gian 
trên 500 năm dưới thời đại Choson, cơ sở Phật 
giáo tại các đô thị bị cấm đoán, chư Tăng Ni bị 
đuổi vào rừng sâu núi thẳm. Dù không còn sự bảo 
trợ của hoàng gia, Phật giáo Triều Tiên vẫn tiếp 
tục phát triển như một tôn giáo quần chúng. Đến 
năm 1910, Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên và 
bãi bỏ lệnh cấm các cơ sở Phật giáo hoạt động 
trong thành phố dưới triều đại Choson. Trong 
khoảng thời gian này thầy tụng có gia đình theo 


kiểu Phật giáo Nhật Bản được đưa vào Triều 
Tiên, nhưng thường bị chống đối bởi Phật tử tại 
đây. Thực ra Phật giáo ở Triều Tiên hiện nay là 
một phái Phật giáo Thiển đượm niềm tin vào Phật 
A Di Đà hoặc Di Lặc Bồ Tát. Giáo hội lớn nhất 
hiện tại là giáo hội Chogye, kiểm soát gần 90 
phần trăm các tự viện ở Triều Tiên. Sau hơn 5 thế 
kỷ suy vong, trong suốt thế kỷ 20, Phật giáo hồi 
sinh ở Triểu Tiên, nhưng đồng thời phải chịu sự 
cạnh tranh lớn của giáo hội Tin Lành năng nổ. 
Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất của chánh phủ 
Nam Triều Tiên, khoảng hơn 25 phần trăm dân số 
theo đạo Phật, 25 phần trăm theo Tin Lành, còn 
lại 50 phần trăm không có hứng thú với tôn giáo. 
Korean canon of Buddhism: Cao Ly Tạng 
(tạng kinh điển của Cao Ly)—One of the three 
collections which still exists In the “Ocean Seal” 
Temple with I,52I sets and 6,589 volumes—Bộ 
đại tạng Cao Ly, một trong ba tạng sư tập hiện 
vẫn còn đầy đủ tại chùa Hải Ấn với 1.521 bộ và 
6.589 quyển. 

Korin (jap): Hsiang-Lin—Vùng Hương Lâm 
(Nhật Bản). 

Kornfield, Jack: American lay vipassana 
teacher who trained with AJahn Chah and S. N. 
Goenka. Chogyam Trungpa Invited him to teach 
Theravada meditation at Naropa Instiftute in the 
early 1970s, and for several years after that he 
taught medifation 1n a varlety of places all over 
the world. He co-founded the Insight Meditation 
SocIety 1n Barre, MA, U.S.A., where he 1s one of 
the main teachers. He has published a number of 
books, Including “Living Buddhist Masters,” and 
“Dharma Talks,” (with Joseph Goldstein)—Phật 
tử tại gia người Mỹ, thây dạy thiển minh sát, từng 
thọ giáo với Ajahn Chah và S. N. Goenka. 
Chogyam Trungpa đã mời ông dạy thiển Nguyên 
Thủy tại Viện Naropa vào đầu thập niên 1970s, 
và trong nhiều năm sau khi dạy thiển tại đây, ông 
còn dạy thiển tại nhiều nơi khác khắp thế giới. 
Ông đông sáng lập Hội Thiền Minh Sát (Insight 
Meditation Society) ở Barre, Massachussett, Hoa 
Kỳ, tại đây ông là thầy giáo trụ cột. Ông đã xuất 
bản một số sách, gồm quyển “Những Vị Thầy 
Phật Giáo Sống,” và “Pháp Thoại” (cùng viết với 
Joseph Goldstein). 

Korosi, Csoma Sandor (1784-1842): 
Transylvanian scholar who traveled to Ladakh in 





2477 


search of the origins of the Hungarian people. He 

believed that these origins lay in Central Asia 

among the Uighurs, and though(t that their 
language was related to Hungarian. In order to 
trace Hungarlan origins, he traveled throughout 

Central Asia and the Himalayan region, and he 

conducted research in Leh for almost two years. 

Although he never found records relating to 

Hungarians, during his studies he produced a 

seminal Tibetan-English dictionary and 

Grammar. He also brough( a 

information about Tibetan culture to Europe, and 

1s widely regarded as the father of Tibetan Studies 
in the West—Một học giả người Transylva du 
hành đến Ladakh để tìm tòi nguồn gốc của người 

Hung Gia Lợi. Ông tin tưởng rằng nguồn gốc của 

họ ở tại vùng Trung Á trong số những người 

Uighurs, và nghĩ rằng ngôn ngữ của họ liên hệ tới 

ngôn ngữ Hung Gia Lợi. Để truy nguyên nguồn 

gốc của người Hung Gia Lợi, ông đã du hành 
khắp các miễn Trung Á và vùng Hy Mã Lạp Sơn, 

và ông đã làm cuộc nghiên cứu tại Leh trong 2 

năm. Mặc dù ông chẳng bao giờ tìm thấy tài liêu 

liên hệ tới người Hung Gia Lợi, trong khi nghiên 
cứu ông đã làm ra một bộ Tự Điển và Văn Phạm 

Tây Tạng. Ông cũng đã mang về Âu Châu rất 

nhiều những tin tức về văn hóa Tây Tạng, và ông 

được xem như một cách rộng rãi là cha đẻ của 
ngành nghiên cứu về Tây Tạng ở phương Tây. 

Kosa (skÐ): 

I1) Cask—Box—Treasury—Câu xá (chiếc hộp, 
kho báu). 

2) Abhidharma (skt—Sarvastivadn (skt— 
Treasuryy—Câu Xá Tông —See Kosa Sect, 
and Ten schools of Chinese Buddhism. 

Kosa Secf: Câu Xá Tông— Tông Câu Xá của 

Ngài Thế Thân —-Abhidharma-kosa or Pitaka 

school of Vasubandhu——Name of the school 1s an 


wealth of 





abbreviation of Abhidharma-kosa, which is the 
tide of Vasubandhu”s work on realism and may be 
translated “The Story of the Higher Dharma.” The 
great philosopher Vasubandhu was born ín 
Purusapura (Peshawar) in Gandhara and received 
his ordination In the Sarvastivada School. He went 
to Kashmir Incognito to learn the Abhidharma 
philosophy. On his return home he wrote the 
Abhidharma-kosa-sasta which is preserved ¡in 
sixty volumes of Chinese translation. The Sanskrit 


text 1s lost, but fortunately we have a commentary 
writen by Yasomitra called the Abhidharma- 
kosa-vyakhya which has facilitated the resforation 
of the lost text undertaken by the late Professor 
Louis De La Vallée Poussinn of belgium and 
completed by Rahula Sankrityayana of Ceylon. 
AlII elements of the universe were minutely 
explained by Vasubandhu In his Abhidharma- 
kosa. The signifiicant name of the School “all- 
things-exist-doctrine” (sarva-asti-vada) affirms all 
existences, both material and mental, as well as 
that which Is neither matter nor mind. This, 
however, does not mean to admit the existence of 
Self (atman), an ¡individual ego or soul or the 
universal principle or First Cause. Whether or not 
he anticipated the danger of being Involved in the 
admission of Self, Vasubandhu devoted the whole 
ninth chapter of his Abhidharma-kosa sastra to the 
refufation of the atman theory (see Bảy Mươi 
Lãm Pháp Câu Xá Tông). The Kosa School, 
though it states that all things exist, is quite 
different from general nạve materialism, because, 
according to 1s theory, all things are elements 
(dharmas) which include mind as well as matfer, 
all on an equal footing. It asserts the reality of all 
dharmas and yet it admifs the theory of no 
substance, no duraton and no bliss except 
Nivana. Most of the Abhidharma schools 
probably arose after the Council of Asoka (240 
B.C.), because the Abhidharma literature, seven 
texts In all, was for the first time recognized as 
one of the Tripitaka (three baskets or collections) 
1n this council. At the time of the first and the 
second councils there were only two Pitakas 
(Sutras and Vinaya)— Tên gọi của tông phái là 
một danh từ giản lược của Phạn ngữ A Tỳ Đạt Ma 
Câu Xá, là nhan để của một tác phẩm của Thế 
Thân viết về chủ thuyết duy thực và có thể dịch 
là “Câu chuyện của Pháp Tối Thượng.” Đại triết 
gia Thế Thân sanh tại Bạch Sa Ngõa, thuộc xứ 
Kiện Đà La, xuất gia theo Hữu Bộ. Ông âm thầm 
đến Ca Thấp Di La để học triết học A Tỳ Đàm. 
Khi trở về cố hương, ông viết A Tỳ Đạt Ma Câu 
Xá Luận (Abhidharma-kosa-sastra) hiện vẫn còn 
60 quyển Hán dịch. Bản văn Phạn ngữ đã thất lạc, 
nhưng may mắn chúng ta vẫn còn một bản chú 
giải do Yasomitra viết với nhan đề là A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá Thích Luận. Nhờ bản chú giải này mà 


2478 


cố Giáo Sư Louis De La Vallée-Poussin ở Bỉ đã 

dễ dàng trong việc tái lập bản văn thất lạc và 

được kiện toàn bởi Rahula Sankrityayana người 

Tích Lan. Mỗi yếu tố trong vũ trụ được Thế Thân 

giải nghĩa chi li trong Luận Câu Xá của ông. 

Danh từ quan trọng của tông này là “học thuyết 

về tất cả đều hiện hữu,` khẳng định mọi hiện hữu, 

cả tâm và vật, cũng như không phải tâm và không 
phải vật. Tuy nhiên, điều nầy không phải để thừa 
nhận hiện hữu của ngã (atman), một bản ngã cá 
biệt hay một linh hồn hay nguyên lý phổ quát hay 
nguyên nhân đầu tiên. Chúng ta không biết Thế 

Thân có tiên đoán mọi nguy hiểm do sự thừa 

nhận có “Ngã,' sẽ xãy ra hay không mà ông đã 

bỏ ra toàn chương chín để bác bỏ thuyết Hữu 

Ngã. Câu Xá tông dù chủ trương rằng tất cả các 

pháp đều thực hữu, hoàn toàn khác với duy thực 

luận ngây thơ thường ủnh, bởi vì theo lý thuyết 
của tông nầy, vạn hữu là những pháp bao gồm cả 
tâm và vật, tất cả cùng ở trên cước địa như nhau. 

Tông này thừa nhận thực tại tính của mọi pháp 

nhưng lại chấp nhận thuyết không có tổn thể, 

không có thường hằng, không có phúc lạc ngoại 
trừ Niết Bàn. Hầu hết những trường phái A Tỳ 

Đàm có lẽ đã phát khởi sau cuộc kết tập của Vua 

A Dục (khoảng năm 240 trước Tây Lịch), bởi vì 

văn học A Tỳ Đàm gồm tất cả 7 bộ luận, lần đầu 

tiên được chấp nhận là một trong Tam tạng Kinh 

Điển (Tripitaka) trong cuộc kết tập này. Trong 

cuộc kết tập lần đầu và lần thứ hai chỉ có hai tạng 

(K¡nh và Luật). 

Kosala (skQ: Kiều Tát La—Còn gọi là Câu Sa 

La, Câu Tát La, hay Cư Tát La. 

1l) Uttarakosala (skÐ: Northern Kosala—Name 
of an ancient Indian kingdom sifuated to the 
north of the river Ganges, the modern Oude, 
and containing the citles of Sravasti and 
Varanasi (present-day Benares). One of the 
two main kingdoms, together with Magadha, 
determining the political scene In the areas 
covered by the Buddha in his travels.  Its 
capital 1s Sravasti, where the Buddha and his 
order stayed for a long period of tme—Bắc 
Kiều Tát La, tên của một vương quốc nằm về 
phía Bắc của sông Hằng, mà bây giờ là 
Benares. Một trong hai vương quốc quan 
trọng, cùng với vương quốc Ma Kiệt Đà 
quyết định sân khấu chính trị trong những 


vùng mà Phật đã đi qua. Ngày nay vương 
quốc này thuộc vùng Oude (theo Truyện 
Pháp Hiển, Bắc Kiểu Tát La là tên một 
vương quốc cổ ở miền Trung Ấn, khác với 
nước Nam Kiểu Tát La. Đây là một trong 16 
vương quốc lớn thời Đức Phật còn tại thế, thủ 
phủ là thành Xá Vệ, nơi Đức Phật đã lưu trú 
trong một thời kỳ dài)—See Xá Vệ Quốc. 

2) Daksinakosala (skt: Nam Kiều Tát La—An 
ancIent kingdom, also in Central India, part of 
the present Central Provinces—Vương quốc 
cổ mà bây giờ thuộc về các tỉnh trung tâm Ấn 
Độ (theo Tây Vực Ký thì ngài Huyền Trang 
cho rằng vùng nầy là vùng Trung Ấn. Theo 
Truyện Pháp Hiển, đây là nước Đạt Thân hay 
Nam Kiểu Tát La, để phân biệt với Bắc Kiểu 
Tát La, còn gọi là Đại Kiều Tát La. Đây là 
nơi mà ngài Long Thọ đã từng lưu trú, được 
vua Sa Đa Bà Ha rất kính trọng. Nhà vua đã 
cho xây một ngôi chùa lớn năm tầng tại Bạt 
La Vị La. Vị trí thủ phủ của nước nầy ngày 
nay chưa ai định rõ)—Southern Kosala. 

Kosetfsu (jap): Vipasyin-buddha (skt——Universal 

Preaching Buddha—Phổ Thuyết Phật. 

Koshu-Bunki (jap): Hangchou-Wenhs—Sư 

Hàng Châu Văn HỈ. 

Kosthaka (skt): Câu sắc tha ca. 

Koti (skt): Câu Lợi —Câu chi —One million (Also 

explained by 100, or 100,000, or 10 million)—Một 

triệu (có nơi giải thích là 100, 100.000 hay 10 

triệu). 

Kotlan (skÐ: Kha Đốt La——An ancient kingdom 

west of Tsung-Ling, south of Karakal lake—Một 

vương quốc cổ nằm về phía tây của Sùng Lĩnh, về 
phía nam hồ Karakal. 

Kofsu (jap): A Japanese term literally means 

“bones.” In Japanese Buddhism, it means “Ju-1,” 

the scepter, about 35 centimeters long, of a Zen 

master, which 1s bestowed on him by his masfter as 

a sign of his mastership. The scepter has a slight 

S-shaped curve, like a human spinal cord. The 

master used this scepter to point at something, or 

to lean on when sitting, or also occasionally to 
strike a student—Thuật ngữ Phật giáo Nhật Bản 

có nghĩa là “xương.” Chiếc gậy dài khoảng 35 

phân mà một Thiền sư nhận được từ vị thầy của 

mình như dấu hiệu đạt tới trình độ của một bậc 


2479 


thầy. Chiếc gậy này có hình hơi cong theo hình 

chữ S, như cột xương sống của người ta. Vị thầy 

dùng chiếc gậy này để chỉ cho đệ tử cái gì đó, để 
tựa vào mà ngồi hay có khi để đánh học trò. 

Kousha-shu (jap): Abhidharma-kosa or Pitaka 

school of Vasubandhu—Tông Câu Xá của Ngài 

Thế Thân—See Kosa Sect and Japanese Kosa 

School. 

Koya (jap): Núi Cao Dã (Nhật Bản). 

Kozankoka (jap): Huang Sanku—Hoàng Sơn 

Cốc (Nhật Bản). 

Krakucchanda (skt): Kakuda-Katyayana (skt—— 

Câu Lưu Tôn Mâu Ni—Câu Lưu Tôn Phật—Cưu 

Lâu Tôn Phật—Câu Lưu Tân Phật—Ca La Cưu 

Xan Đà—Ca La Cưu Thôn Đà—Yết Lạc Ca Tôn 

Đà—Yết La Ca ôn Đà—Yết La Ca Thốn Địa— 

Yết Câu Thôn Na. 

l) The first of the Buddhas of the present 
Bhadrakalpa, the fourth of the seven ancIent 
Buddhas—VỊ Phật thứ nhất trong các vị Phật 
trong (1000 vị Phật) Hiền kiếp, vị Phật thứ tư 
trong bẩy vị cổ Phật—See Seven ancient 
Buddhas. 

2) According to the Earth Store Bodhisattva 
Sutra, Chapter 9, in the past, a Buddha named 
Krakucchanda appeared in the world. If a 
man or woman hears this Buddha”s name and 
sincerely beholds, worships, or praises him, 
that person will become the king of the Greay 
Brahma Heaven In the assemblies of the one 
thousand Buddhas of the Worthy Aeon, and 
will there receive a superior prediction— 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, 
về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là 
Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật 
đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc tán 
thán, người nầy nơi pháp hội của một ngàn 
đức Phật trong Hiền Kiếp làm vị Đại Phạm 
Vương, đặng Phật thọ ký đạo Vô thượng cho. 

Krama (skt): Succession—Thứ đệ —See Twenty- 

four non-Interactive activity dharmas. 

Krida (skt): Khela (skt)—Hý. 

I1) To joke for passing time: Giởn chơi. 

2) Play or sport: Vở kịch hay trò chơi thể thao. 

3) Take one”s pleasure: Theatricals, which are 
forbidden to monks and nuns—Xem hát giải 


trí là những trò vui mà chư Tăng Ni không 
được tham gia. 

Kripa (skt): Bi—Sự thương xót, lòng bi mẫn— 

Pity—Compassion. 

Kripatma (skÐ: Tư tưởng thương xót—Pitying 

thought—A Bodhisattva with a pitying thought of 

sentient beings ough(t not to at any meat 
whatever—Một vị Bồ Tát với tư tưởng thương xót 
chúng sanh, không nên ăn bất cứ thứ thịt nào. 

Krishna (skÐ: Cát Lý Sắt Nã. 

l) Dark blue: Krsna (skt—Màu đen hay xanh 
đậm—Black, dark. 

2) The hero-god of India: Tên một vị Thần anh 
hùng của Ấn Độ. 

3) With Buddhists he ¡1s chief of the black 
demons, who are enemies of Buddha and the 
white demons: Đối với Phật giáo, Cát Lý Sắt 
Nã là tên một loài chúa của “Hắc Quỷ,” kẻ 
thù địch với Đức Phật và Bạch quỷ. 

Kritaka-akritaka (skt: Tác phi tác—Được tạo 

ra và không được tạo ra hay được làm và không 

được làm —Made and not-made or done and nof- 
done. 

Kritsna (skt) Kasina (p): Complete—A circle. 

Kriya (sk0: Kiriya (p)—Hành hay hành động— 

Actinge—Action. 

Kriyabhivyakfi (skt): Manifested work—Sở tác 

minh liễu hay công việc được biểu hiện. 

Kriya-tantra (sk): Nghiệp chú —A Sanskrit 

term for “action tantra.” This 1s one of the four 

divisions of tantra texfs, according to Tibetan 

Tantric Buddhism. Action tantras are said to have 

been taught for meditators who require external 

activiies. The practices of this type of tantra 
usually emphasize purification and external ritual 
acfivitles of worship, rather than Internal yogas 

Từ Bắc Phạn có nghĩa là “nghiệp chú.” Đây là 

một trong ba bộ văn kinh về chú theo Phật giáo 

Mật tông Tây Tạng. Nghiệp chú được dùng để 

dạy các hành giả thiển những người cần có nhiều 





những sinh hoạt bên ngoài. Tu tập theo mật chú 
Kriya Tantra thường nhấn mạnh đến thanh tịnh 
và những sinh hoạt nghi thức và lễ bái bên ngoài, 
hơn là thiển quán nội tâm. 

Krodha (skÐ: Pratigha or Dvesa (skt)—Anger— 
Phẫn (giận dữ)—Hất La Đà ——Anger, ire, wrath, 
resentment, one of the six fundamental klesas or 


2480 


one of the three poIsons (passion, anger, and 

ignorance)—Căn bản phiền não “Sân Khuể” hay 

sự nóng nảy, một trong tam độc (tham, sân, si)— 

See Dosa, Wrath, Fiffty-one Dharmas Interactive 

with the Mind, and Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

Krodha-candra-tilaka (p): Nguyệt Yểm Phẩn 

Nộ Trì Minh Vương. 

Krosa (skt): Câu Lô Xá—Câu Lâu Xá—Câu Lô 

Xa. 

1) The distance a sound of a drum can be heard: 
Khoảng xa nhất có thể nghe tiếng trống đánh. 

2) The eighth part of a yojana or 5 miles: Một 
phần tám của Dụ Thiên Na hay 5 dậm. 

3) Cẩu Lư Xá: The distance the lowing of an ox 
can be heard, the eighth part of a yoJana— 
Khoảng cách mà tiếng rống của một con bò 
có thể nghe được, khoảng một phần tám do 
tuần—See Yojana. 

Krsnakarma (skt): Darkening of the month— 

Latter half of the month—Period of the waning 

moon—Second fortnight of a lunar month—Hắc 

nguyệt —See Krsnapaksa. 

Krsnakarna (skt): A goddess—Hắc nhĩ. 

Krsnapaksa (skt): Hắc Nguyệt The darkening 

or latter half of the month, the period of the 

waning moon—Nửa tháng trời tối hay nửa tháng 
sau tính theo âm lịch (theo Tây Vực Ký, từ ngày 
trăng bắt đầu khuyết đến ngày 30 trong tháng, gọi 

là “Hắc Phần.” Hắc phần có thể là 14 hay 15 

ngày tùy theo tháng thiếu hay đủ). 

Krttika (sk): Ngang—Name of one of the 

twenty eight( constellaions—See Twenty eipht 

constellations. 

Krtyanusthana-jnana (skQ: Thành Sở Tác 

Trí —Wisdom of perfecting the double work of 

self-welfare and the welfare of others, one of the 

fñive wisdoms mentioned n the Shingon texts. The 
wisdom derived from the five senses (ngũ căn), 
the wisdom of perfecting the double work of self- 
welfare and the welfare of others; corresponds to 

the air and ¡s associated with Amoghasiddhi (Di 

Lặc Maitreya) and the north—Một trong năm trí 

được nói đến trong kinh điển của tông Chân 

Ngôn. Trí chuyển từ ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt 

và thân), trí thành tựu diệu nghiệp tự lợi lợi tha, 

tương ứng với hư không và Phật Di Lặc ở Bắc 


Độ—See Five kinds of wisdom. and Five 


wisdoms. 


Ksama (skt: Ksamayati (skt)—Confession and 
reform—Repentance—S§ám Hối—Xoa Ma—To 
forebear or to have patlence with; ask for 
consideration or pardon. Patience or forebearance 
Of repentance or regret for error. From Infinite 
reincarnations In the past to the present, we have 
existed In this cycle of rebirths. Because of 
Ipnorance and greediness for desires of talent, 
beauty, fame, food, sleep, wealth, and power, efc. 
which have masked and covered our true nafure, 
causing us to lose our ways and end up 
committing transør€ssions. 
Moreover, because of our ego(istical nature, we 
only hold to the concept of self and what belong to 
us, W© are only concerned with benefitting to 
ourselves but have absolutely no regards on how 
our actions may affect others. Thus, In this way, 
whether unintentionally or intentionally, we often 
bring pains and sufferings to countless sentient 
beingss, commiting ¡infinite endless 
unwholesome karma, consequently, creating 
countless enemies. Even the most precious Triple 
Jewels, 
slander. 


endless  karmic 


and 


we sữll make false accusatons and 
AI such karmic transgressions 
countless. Ñow we are fortunate enoupgh, having a 
few good karma leftover from former lives, to be 
able to meet a good knowing advisor to guide and 
lead us, giving us the opportunity to understand 
the philosophy of Buddhism, begin to see clearly 
our former mistakes and offenses. Therefore, It Is 
necessary to feel ashame, be remorseful, and 
bring forth the three karmas of body, speech and 
mind to repent sincerely. Repenfance 1s one of the 
most entrances to the great enlightenment; for 
with it, the mind within ¡is always sữlled——Nhẫn 
Thứ hay kiên nhẫn thỉnh cầu được tha thứ cho 
những lỗi lầm. Sám hối hay Sám ma có nghĩa là 
thân nên kiên trì nhẫn nại nói ra những lỗi lầm 


are 


của mình, và thỉnh cầu tiền nhân tha thứ. Trong 
vô số kiếp luân hồi của ta kể từ vô thủy cho đến 
ngày nay, vì vô minh tham ái tài, sắc, danh, thực, 
thùy, của cải, quyền uy, vân vân phủ che khiến 
cho chơn tánh của chúng ta bị mê mờ, do đó thân 
khẩu ý gây tạo không biết bao nhiêu điều lầm 
lạc. Hơn nữa, do từ nơi ngã và ngã sở chấp, nghĩa 
là chấp lấy cái ta và cái của ta, mà chúng ta chỉ 


2481 


muốn giữ phần lợi cho riêng mình mà không cần 
quan tâm đến những tổn hại của người khác, vì 
thế mà chúng ta vô tình hay cố ý làm não hại vô 
lượng chúng sanh, tạo ra vô biên tội nghiệp, oan 
trái chất chồng. Ngay cả đến ngôi Tam Bảo 
chúng ta cũng không chừa, những tội nghiệp như 
vậy không sao kể xiết. Nay may mắn còn chút 
duyên lành dư lại từ kiếp trước nên gặp và được 
thiện hữu tri thức dạy dỗ, dắt dìu, khiến hiểu được 
đôi chút đạo lý, thấy biết sự lỗi lầm. Thế nên 
chúng ta phải phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba 
nghiệp thân khẩu ý ra mà chí thành sám hối. Sám 
hối là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào 
đại giác, vì nhờ đó mà nội tâm chúng ta luôn được 
gội rữa. **See Repenfance. 

Ksamayati (skt: Hối pháp —Sám——Repentance 

rites—The rules for repentance and confession. 

To repent or regret for error and seek forgIveness, 

or to ask for pardon. It especlally refers to the 

regular confessional service for monks and nuns— 

Nghi thức phát lồ sám hối tội lỗi. Hối hận về lỗi 

lầm (hối quá) và xin được tha thứ. Sám hối là 

nghi thức tu tập thường xuyên trong các khóa lễ 
của chư Tăng Ni. **See Three modes of 
repentance. 

Ksana (skÐ: Sát na—Tu Du—Ksana, said to be 

20 lava or 400 finger-snaps—Bằng hai mươi lần 

La Dự tức 400 lần khẩy móng—See Four short 

divisions of time. 

1) The shortest measure of time—Đơn vị thời 
gian ngắn nhất 

2) An ¡nstance as a measure of time: Một 
khoảnh khắc được xem như một đơn vị đo 
lường thời gian. 

3) The shortest perlod or measure of time, a 
moment, an insfanf; in contrast with kalpa, the 
longest period of time: Khoảnh khắc của một 
khoảng thời gian rất ngắn, đối lại với kiếp là 
một khoảng thời gian dài. 

4) Sixty-five (some says 60) ksanas are said to 
pass the clicking of the fingers: 65 (có chỗ nói 
60) sát na tương đương với một cái khảy 
móng tay. 

53) 90 ksanas are equal to a thought: 90 sát na 
được coi như một niệm. 

6) A ksana Is equal to one seventy-fifth of a 
second, or 4,500 ksanas are equal to a minute: 
Một sát na tương đương với một phần bẩy 


mươi lăm giây, hay 4.500 sát na tương đương 
với một phút. 

Ksana of a ksana: Niệm niệm——An instant— 

Thought after thought—A ksana 1s the ninetieth 

part of the duration of a thought—Khoảng cách 

giữa hai niệm quá ngắn, không thể xen tạp bởi 
bất cứ thứ gì. 

Ksani (p): Nhẫn nhục—Kiên nhẫn đợi chờ việc 

gì —Patlence—Endurance——Forebearance—— 

Patlent waiting for something. 

Ksanfi-paramita (skt): Nhẫn Ba La Mật Nhẫn 

nhục—Constancy——Forebearance——Patlence— 

Perseverence—Powers of patient endurance— 

Repression—See Ten Paramifas. 

()D The meanings of “Ksanti”——Nghĩa của Nhẫn 

nhục: A Sanskrit term for an “atttude of 

forebearance,” one of the six paramifas. In 

Mahayana It 1s the third of the “perfection” 

that a Bodhisattva cultivates on the path to 

Buddhahood—Từ Bắc Phạn chỉ “thái độ nhẫn 

nhục,” hay “an nhẫn,” một trong lục ba La 

Mật. Trong Phật giáo Đại Thừa, nhẫn là ba la 

mật thứ ba mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên 

đường đi đến Phật quả. **See Six paramitas. 

Other characteristics of Ksani—Những đặc 

tính khác của Nhẫn nhục: 

l) Endurance 1s an especially Important quality 
in Buddhism. The Buddha always teaches his 
disciples: “If you try to rub fwo pieces of 
wood together to get fire, but before fire Is 
produced, you stop to do something else, only 
to resume later, you would never obtain fire. 
Likewise, a  person 
sporadically, e.g., during retreats or on 
weekends, but neglects dally practice, can 
never achieve lasting resuls: Nhẫn nại chịu 
đựng. Nhẫn là một đức tánh quan trọng đặc 
biệt trong Phật giáo. Đức Phật thường dạy tứ 
chúng rằng: “Nếu các ông chà xác hai mảnh 
cây vào nhau để lấy lửa, nhưng trước khi có 
lửa, các ông đã ngừng để làm việc khác, sau 
đó dù có cọ tiếp rồi lại ngừng giữa chừng thì 
cũng hoài công phí sức. Người tu cũng vậy, 
nếu chỉ tu vào những ngày an cư kiết hạ hay 
những ngày cuối tuân, còn những ngày khác 
thì không tu, chẳng bao giờ có thể đạt được 
kết quả lâu dài. 


qI) 


who cultivates 


2) 


3) 


4) 


2482 


According to the Six Paramitas—Theo Lục 
Độ Ba La Mật: Kshanti generally translated 
“patlence,” or “resignation,” or “humility,” 
when It is one of the six Paramitas. But when 
1t OCCurs In connection with the dharma that 1s 
unborn, 1t rather 
“acceptance,” Or “recognition,” or 
“submission.”—Kshanti thường được dịch là 
“sự kiên nhẫn,” hay “sự cam chịu,” hay “sự 
khiêm tốn,” khi nó là một trong lục độ ba la 
mật. Nhưng khi nó xuất hiện trong sự nối kết 
với pháp bất sinh thì nên dịch là “sự chấp 
nhận,” hay “sự nhận chịu,” hay “sự quy 
phục.” 

In the Abhidharmakosa, Kshanti is used In a 
way confrasted to jJnana. Kshani 1s not 
knowledge of certainty which Jnana 1s, for In 
Kshani doubt has not yet been entirely 
uprooted: Trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 
Kshanti có nghĩa ngược với Jnana. Kshant 
không phải là cái biết chắc chắn như Jnana, 
vì trong Kshanti sự nghi ngờ chưa được hoàn 
toàn nhổ bật gốc rễ. 
Endurance-paramita, OT 
pAramita, patlence paramifta, or 
paramita 1s the third of the six paramitas. lt 
means to bear ¡nsult and distress without 
resentmernt, I( 1s also a gate of Dharma- 
1llumination; for with it, we abandon all 
anger, arrogance, flattery, and foolery, and 
we teach and guide living beings who have 
suụch vices. There are Bodhisattvas who have 
left home to become Bhiksus and dwell deep 
1n the forest or in mountaIn caves. Evil people 
may sftrike or rebuke them, the Bodhisattvas 
must endure patiently. When evil beasts bife 
them, they must also be patlent and not 
become friphtened, their minds must always 
remain calm and unperturbed. In cultivating 
patence, Bodhisatvas calmly endure the 
abuse, criticism and threat from proud monks. 
They endure all this without getting angry. 
They are able to bear all this because they 
seek the Buddha Way as In Vajraccedika 
Prajna Paramia Sutra, the Buddha told 
Subhuti: “Subhuti, the Tathagata speaks of 
the perfection of patlence which 1s not but 1s 
called the perfecion of patence. Why? 


would be translated 


forebearance 
ksanti- 


Because Subhutl, In a past, when my body 
was mutilated by Kaliraja, I had at that time 
no noton of an ego, no noton of a 
personality, no notion of a being and a life, l 
would have been stirred by feelings of anger 
and hatred. Subhuti, I also remember that in 
the past, during my former five hundred lives, 
I was a Ksanti and held no conception of an 
ego, no conception of a personality, no 
conception of a being and a life. Therefore, 
Subhuti, Bodhisattvas should forsake all 
conceptions of form and resolve to develop 
the Supreme Enlightenment Mind. Their 
minds should not abide in form, sound, smell, 
taste, touch and dharma. Their minds should 
always lf mind abides 
somewhere 1t should be in falsehood. This 1s 
why the Buddha says Bodhisattvas” minds 
should not abide in form when practicing 
charity. Subhuti, all Bodhisattvas should thus 
make offering for the welfare of all living 
beings. The Tathagata speaks of forms which 
are not forms and of living beings who are not 
living beings.”—Nhẫn nhục Ba la mật là Ba 
La Mật thứ ba trong Lục Ba La Mật. Nhẫn 
nhục Ba La Mật là nhẫn nhục những gì khó 
nhẫn, nhẫn sự mạ ly mà không hễể oán hận. 
Nhẫn nhục Ba la mật còn là cửa ngõ đi vào 
hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta 
có thể xa rời được sân hận, ngã mạn cống 
cao, nịnh hót, và ngu xuẫn, và cũng nhờ nhẫn 
nhục Ba la mật mà chúng ta có thể dạy dỗ và 
hướng chúng sanh với những tật xấu kể trên. 
Có những vị Bồ Tát xuất gia, sống đời không 
nhà, trở thành Tỳ Kheo, sống trong rừng núi 
cô tịch... Dầu bị kẻ xấu ác đánh đập hay 
trách mắng họ cũng chịu đựng một cách nhẫn 
nhục. Dù bị thú dữ cắn hại họ cũng nhẫn nhịn 
chứ không sợ hãi và tâm của họ lúc nào cũng 
bình thản và không bị xao động. Trong khi tu 
tập nhẫn nhục, Bồ Tát nhẫn chịu không giận 
dữ trước các lời phê bình, chỉ trích và hăm 
dọa của các Tỳ Kheo kiêu mạn như trong 
Kinh Kim Cang, Đức Phật đã bảo ông Tu Bồ 
Đề: “Này Tu Bồ Để! Như Lai nói nhẫn nhục 
ba la mật không phải là nhẫn nhục ba la mật. 
Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề như thuở xưa, Ta bị 
vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, khi ấy Ta không 


abide nowhere. 


2483 


có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, 
tướng thọ giả. Vì cớ sao? Ta thuở xa xưa, 
thân thể bị cắt ra từng phần, nếu còn tướng 
ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ 
giả thì Ta sẽ sanh tâm sân hận. Này Tu Bồ 
Đề! Lại nhớ thuở quá khứ năm trăm đời, Ta 
làm tiên nhân nhẫn nhục, vào lúc ấy Ta cũng 
không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng 
sanh, tướng thọ giả. Thế nên, Tu Bồ Đề! Bồ 
Tát nên la tất cả tướng mà phát tâm vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ 
sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị 
xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ 
trụ. Nếu tâm có trụ ắt là không phải trụ. Thế 
nên Như Lai nói tâm Bồ Tát nên không trụ 
sắc mà bố thí. Này Tu Bồ Để! Bồ Tát vì lợi 
ích của tất cả chúng sanh nên như thế mà bố 
thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức không 
phẩi tướng. Lại nói tất cả chúng sanh tức 
không phải chúng sanh.” 

** See Six paramitas and Ten paramifas. 

(H)Categories of “Nhẫn” (Endurance)—Loại 
Nhẫn: 

I) Two kinds of endurance: Nhị Nhẫn. **See 
Two kinds of patience. 

2) Three kinds of endurance: Three forms of 
ksanti (Patience—Endurance—Tolerance)— 
Tam Nhẫn. **See Three kinds of patience. 

3) Five kinds of endurance: Ngũ Nhẫn. **See 
FIve kinds of paramita tolerance. 

4)_ Six kinds of endurance: Lục Nhẫn. **See Six 
kinds of enduance. 

53) Eight kinds of endurance: **See Eight ksantis 
Or pOWers Of pafient endurance. 

Ksanti-paramita-Bodhisatftva (sk0: Cardinal 

patience—Sằn đề ba la mật Bồ Tát —Its Guardian 

Bodhisattva 1s the third on the left in the hall of 

space ¡n the Garbhadhatu: Vị Bồ Tát thứ ba bên 

trái trong Hư Không Thai Tạng Giới, một trong 
mười vị Bồ Tát trong Thai Tạng Giới. 

Ksanti in sound: Ghoshanugakshanti (skt)——Âm 

Hưởng Nhẫn—Sound and echo perseverance, the 

patence which realizes that all 1s as unreal as 

sound and echo—Nhẫn vào những âm thanh tiếng 
vọng vì nhận thức rằng chúng không thực. 

Ksantirsi (skt: Ksantyrsi (skt) 

rsi—Patient rs—§ằn đề tiên nhân. 





Enduring 


l) The rsi who patiently suffers Insult, I.e. 
Sakyamunl, le, suffering 
mutilation to convert Kaliraja: Nhẫn Nhục 
Tiên—VỊ tiên nhẫn nhục trước mọi lăng nhục 
mạ ly, như Đức Thích Ca Mâu Ni trong tiền 
kiếp, thời ngài còn là một vị tiên tu hạnh 
nhẫn nhục, từng nhẫn nhục trước sự lóc thịt 
xẻ da bởi vua Ca Lợi mà không sanh lòng 
oán hận. 

2) Name of Sakyamuni Buddha In a previous 
incarnaton—Tên của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni trong tiền kiếp. 

Ksarapaniya (sk): Sai La Ba N—Sấm La Bán 

ÑI. 

l) Ash-water: Alkaline water, caustc liquid— 
Nước tro. Một loại chất lỗng có chứa chất 
kiểm chua ăn đa tay. 

2) Ash-coloured garments: Một loại y áo màu 
nước tro. 

Ksattriya (sk): Sát Đế Lợi -MIltary and 

ruling—Giai cấp quý tộc (giữ quyền thống trị đất 

nước về quân sự và hành chánh)—See Kshatriya 
and Four Indian classes. 

Ksauma (skt: Ksaumaka (skt—Sô Ma—Còn 

gọi là Sấm Ma, Sô Ma Ca, Thủ Ma, Tô Ma, hay 

Tu Ma, nghĩa là thứ quần áo làm bằng gai— 

Flax—LIinen—Linen øarmernt. 

Ksauma garmen(s: Sám Ma Y——Clothing made 

Of ksauma, i.e. wild flax——Y áo làm bằng một loại 

cây gai dại. 

Ksaya (skt): Tận thế—Exhausting— 

Destructon—Decay—Wasting or Wearing 

away—End—Terminaton—Destucion of the 

unIVv€rse. 

Ksema (skt: An bình —Peace—Quiet—Tranquil. 

Ksetra  (skÐ: Độ —Country—Fields—Land 

Place—Ksetra is also used to imply a unIverse 

consisting of three thousand large chiliocosms. 

According to the T”ien-T”ai Sect, there are four 

Buddha-ksetra, or realms—“Độ” cũng được dùng 

để chỉ vũ trụ bao gồm tam thiên thế giới. Theo 

Tông Thiên Thai, có Tứ Phật Độ—See Four 

Buddha-realms. 

Ksha (skÐ: Sát độ (đất —See Ksetra. 


Kshana (skt): Sát na—A very short period of 
time. 


in a former 








2484 


Kshanikam (skt): Sát na hay sự tạm bợ— 
Momentariness. **See Ksana. 

Kshanti (skt): Nhẫn nhục hay an nhẫn, một trong 
lục ba La Mật —One of the six paramitas. **See 
Patlence and S1x paramitas. 

Kshantideva (sk0: Nhẫn nhục thiên. 
Kshanti-Paramita (skt: Nhẫn nhục Ba la Mật. 
Kshantiparamita sound: Nhẫn nhục Độ. 
Kshatriya (skÐ: Sát đế lợi —Chinese render it as 
landowners and royal caste, the caste from which 
the Buddha came forth. Ruling class: The warrior 
and ruling castes in India during Sakyamuni”s 
time (a member of the military or reigning order). 
The second of the four Indian castes. The other 
castes were the Brahmanas, the Vessas, and the 
Sudras (the priest caste, the merchanfs or workers, 
and the servants or slaves). At the time of the 
Buddha, the Aryan clas in India recognized four 
social grades called varnas (a colour), the highest 
being the Brahmin or priest Bà la môn). Next 
comes the Kshatriya (Sát đế lợi), the Warrior 
ruler; then the Vaishya or merchant; and lastly the 
Sudra or people of non-Aryan descent—Hoa ngữ 
dịch là giai cấp địa chủ và Vương chủng, giai cấp 
mà từ đó Đức Phật được sanh ra. Giai cấp Sát đế 
Lợi. Sát đế lợi, giai cấp thống trị. Đây là giai cấp 
thứ hai trong hệ thống giai cấp xã hội cổ Ấn Độ. 
Vào thời Đức Phật, xã hội Ấn Độ nhìn nhận bốn 
giai cấp là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thương Nhân, 
và Thủ Đà La—See Four classes or castes in 
India at the time of the Buddha. 

Ksi-Ki: Khuy Cơ—A noted monk during the 
Tang Dynasty, an outstanding pupil of Hsuan- 
Tsang. Ksi-Ki seems to have monopolized the 
transmission of the idealistic doctrine. The Fa- 
Hsiang School was actually systematized and 
founded chiefly by Ksi-KI. His two Iimportant 
works: Fa-Yuan-I-Lin-Chang and Wei-Shih-Shu- 
Chi, are the fundamental texts of this school— 
Một vị Tăng nổi tiếng vào thời nhà Đường, một 
đệ tử xuất sắc của Huyền Trang. Dường như ông 
là người độc nhất truyền thừa học thuyết Duy 
Thức. Pháp Tướng tông quả nhiên là do Khuy Cơ 
hệ thống hóa và chính yếu sáng lập nên. Hai sáng 
tác quan trọng của Khuy Cơ là Đại Thừa Pháp 
Uyển Nghĩa Lâm Chương, và Thành Duy Thức 


Luận Thuật Ký, nghĩa là căn bản của tông phái 

nầy. 

Ksinasrava (skt: Sát Tặc—Thief-destroyer, ¡.e. 

conqueror of the passions, an arhat—Người tiêu 

diệt những tên đạo tặc (của chúng sanh), người 
chế ngự dục vọng, hay bậc A La Hán. 

Ksirinika (skÐ: Sai Lợi Ni Ca—A sap-bearing 

tree—Một loại cây có mủ. 

Ksidigarbha (sk0Q: Kshigarbha—Earth-store 

Bodhisattva—Earth-Treasury BodhIsattva— 

Earth-Womb Bodhisattva—Địa Tạng Vương Bồ 

Tát. 

(D An overview of Ksitigarbha—Tổng quan về 
Địa Tạng: 

I) The term Ksiigarbha or Earth Store 
Bodhisattva is named after the earth, which 
not only give birth to things and makes them 
grow, but it can store all things within 1tself. 
Because this Bodhisattva has these characters 
so he 1s named “Earth Store.” In Mahayana 
Buddhism, Ksitigarbha 1s also known as the 
Bodhisattva of great filiality and also as the 
Bodhisattva of great vows. According to 
Ksitigarbha Sutra, He vowed: “Ungil the hells 
are empty I will never become a Buddha.” In 
other words, he doesnt want to attain 
Buddhahood until every single living being 1s 
taken across. In general, It can be said of 
Ksitigarbha as a Bodhisattva who has great 
VOWS, Øreat conduct, øreat wisdom, great 
compassion, etc—Từ Địa Tạng được đặt tên 
từ “Đất,” vì chẳng những đất sản sanh mà còn 
chứa đựng trong nó tất cả mọi thứ nữa. Vì đặc 
tính của vị Bồ tát này cũng giống như đặc 
tính của đất, nên ngài được người ta đặt tên 
là “Địa Tạng.” Trong Phật giáo Đại Thừa thì 
Bồ Tát Địa Tạng còn được biết đến như vị Bồ 
Tát đại hiếu và đại nguyện. Trong Kinh Địa 
Tạng, Ngài đã từng nguyện: “ĐỊa ngục vị 
không, bất nguyện thành Phật.” (chừng nào 
mà địa ngục chưa hết chúng sanh, chừng đó 
ta nguyện chưa thành Phật). Nói chung Bồ 
Tát Địa Tạng có đầy đủ đại nguyện, đại 
hạnh, đại trí, đại bi, vân vân—See Earth. 

2) Ksiigarbha 1s greaft 
Bodhisattvas ¡in Chinese Buddhism, who 
according to folk belief, liberates those who 
dwell in the various hells. According to the 


one of the four 


2485 


Buddhism, Earth-Store 
Bodhisatva 1s a Bodhisatva who saves 
sufering beings ¡in the hells, usually 
represented standing, holding In his right hand 
a pilgrim's staff, and in his left hand a pearl. 
An important figure in Mahayana Buddhism, 
a bodhisattva who 1s venerated In folk belief 
already  transcended; 
however, out of his compassion, he vowed to 
come back as a savior from the torments of 
hell until there is no more being in there. 
According to Buddhist legends, a long long 
time ago, Ksitigarbha was a Brahmin, who 
took a vow before the Buddha of that time 
also himself to become a Buddha, but not 
before he had liberated all beings from the 
cycle of the samsara. In one of his countless 
lives In the past, he was a girl whose mother 
kiled sentient beings for food. After the 
mother”s death, the daughter meditated for a 
long time, until she heard a voice asking her 
to recite the name of Buddha. She entered an 
ecsfasy and reached the gates of hell, where 
she learned that she had saved her mother 
the throueh her 
meditaton. In contemporary lapanese 
socIety, he Is seen as the protector of children 
who have met untimely deaths, including 
aborted fetuses, that*s why in cemeteries In 
Japan there 1s generally a 
Ksitigarbha statue, who 1s depicted as a monk 
with a staff in his right hand and a Jewel in his 
left, and wearing a bịb under his neck. 
Accordng to Buddhit legends, this 
Bodhisattva 1s said to have been enfrusted by 
Sakyamuni Buddha with the task of helping 
all sentient beinøs In the six destinies until the 
bíth of the next Buddha. Through his 
supernatural powers, Ksitigarbha can take on 
six different forms in order to help beings of 
the six modes of existence—Đ1a Tạng là một 
trong bốn vị Bồ Tát lớn của Phật giáo Trung 
Quốc. Theo tín ngưỡng dân gian Trung quốc 
thì Ngài cứu độ những chúng sanh trong địa 
ngục. Theo Phật giáo Đại Thừa, Ngài là vị 
Bồ Tát cứu độ chúng sanh trong địa ngục, 
Ngài thường đứng, tay phải cầm tích trượng 
và tay trái cầm chuỗi ngọc. Địa Tạng là một 


Mahayana 


as one who had 


from torments of hell 


statue Of 


2) 


3) 


hình ảnh quan trọng trong Phật giáo Đại 
Thừa, tên của một vị Bồ tát được mọi người 
sùng kính như người đã vượt thoát mọi khổ 
đau của địa ngục, nhưng vì thương xót chúng 
sanh mà Ngài thệ nguyện đi vào địa ngục để 
cứu độ cho tới khi không còn một chúng sanh 
nào trong đó. Theo truyền thuyết Phật giáo, 
trong một thời quá khứ lâu xa về trước, Địa 
Tạng là một vị Bà La Môn đã thệ nguyện 
trước Đức Phật là ngài rồi cũng sẽ thành 
Phật, nhưng sau khi ngài đã cứu độ hết thấy 
chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Một 
trong vô số đời trong quá khứ, ngài đã hiện 
thân làm một cô gái nhỏ, con của một bà mẹ 
đã từng giết nhiều chúng sinh để ăn thịt. Sau 
khi mẹ chết, người con gái đó đã thiển định 
lâu đến nỗi cô nghe thấy một tiếng nói ra 
lệnh cho cô niệm hồng danh của Đức Phật. 
Cô đã đi sâu vào thiển định, và đã đến nhiều 
cửa địa ngục để biết rằng mẹ mình đã được 
cứu thoát khỏi những cực hình của địa ngục 
nhờ những sự thiển định của cô. Trong xã hội 
Nhật Bản đương thời, người ta xem Ngài như 
một vị bảo hộ cho các trẻ em “hoạnh tử” (bất 
đắc kỳ tử), kể cả những bào thai bị phá, vì 
vậy mà tại sao trong các nghĩa trang ở Nhật 
đều có tượng ngài Địa Tạng, họa tay phải 
cầm tích trượng, tay trái xâu chuỗi, dưới cổ 
đeo yếm dãi của trẻ nít. Theo truyền thuyết 
Phật giáo, đây là vị Bồ Tát được Đức Phật 
Thích Ca giao phó cho trách nhiệm hỗ trợ tất 
cả chúng sanh trong sáu đường cho đến khi 
một vị Phật tương lai giáng thế. Do có những 
quyền lực siêu nhiên, ngài Địa Tạng có thể 
đồng thơi hiện lên với sáu bộ mặt khác nhau 
để cứu độ chúng sanh trong sáu nẻo luân 
hồi—See Six Ti-Tsang. 

Ksitigarbha or “Earth-Womb” Bodhisattva 1s 
more popular in the Far East than he ever was 
1n India. In East Asia, he 1s popular only after 
Avalokitesvara Bodhisattva: Hình ảnh “Địa 
Tạng” thường phổ biến tại các xứ viễn đông 
hơn là tại Ấn Độ. Tại các xứ đông Á, ngài 
phổ cập chỉ sau Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Like all other Bodhisattvas, he aspires to 
deliver sentilent beings wandering astray In 
the three realms and six paths of mundane 
exiIstence, but he specializes In delivering 


4) 


qI) 
Ù 
2) 


3) 


a) 
b) 


4) 


2486 


beings from hell: Cũng như tất cả các vị Bồ 
Tát khác, ngài Địa Tạng mong mỏi cứu độ 
chúng sanh đang lăn trôi trong cõi Ta Bà ngũ 
trược ác thế, nhưng đặc biệt là Ngài cứu độ 
họ khỏi cảnh a tỳ địa ngục. 

In Japan, this Bodhisattva 1s popular as the 
saviour of the souls of dead children, 
particularly aborted ones: Tại Nhật Bản, Bồ 
Tát Địa Tạng phổ biến như là một vị cứu độ 
linh hồn các trẻ con, đặc biệt là những thai 
nhi bị phá. 

Categories of Ksitigarbha——There are several 
groups of Ksitigarbha—Phân loại Địa Tạng: 
SIx Ti-Tsang:Lục Địa Tạng—See Six TI- 
Tsang. 

Six messengers: Lục Sứ Giả—See Six Ti- 
Tsang. 

Yen-Ming Ti-Tsang, who controls length of 
days and who 1s approached, as also may be 
Pu-Hsien, his two assistants are—Diên Mệnh 
Địa Tạng —Vị Bồ Tát kiểm soát sự trường 
thọ của sinh mệnh: 

Supervisor of good: Chưởng Thiện Điều Ngự 
Pháp Tính. 

Supervisor of evil: Chưởng Ác Hàng Phục Vô 
Minh. 

The Ti-Tsang of the conquering host, he Is 
chiefly associated with the esoteric cults. The 
benefits derived from his worship are many: 
Thắng Quân Địa Tạng: Vị Địa Tạng được các 
tông Mật Giáo thờ phượng. Lợi ích khi thờ 
phượng Ngài thì rất nhiều. 





(ID Earth-Store Bodhisattva”s oripinal vows: Địa 


Tạng Bổn Nguyện—According to the Earth- 
Store Bodhisattva”s Original Vows Sutra, the 
Buddha taught: “Sentlent beings ¡in the 
Jambudvipa make hundreds of thousands of 
differing resuling from the 
habitual evil deeds of body, mouth and mind 
commited by the livng beings of 
Jambudvipa. Since the living beings of 
Jambudvipa have such differing karmic 
responses, Earth Store Bodhisatva uses 
hundreds of thousands of expedient means to 
teach and transform them. The living beings 
who commit offenses must first undergo 
retributions such as these and, then, fall into 
the hells, where they pass through kalpas with 


retrIbutions 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


no moment of escape. You should therefore 
protect people and protect their counfries. Do 
not allow living beings to be confused by 
these manifold deeds.” Thus Earth-Store 
Bodhisattva vows—Theo Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát Bổn Nguyện, Đức Phật dạy: “Những 
chúng sanh trong cõi Diêm Phù Để, từ nơi 
thân khẩu ý tạo tác, kết quả trăm ngàn muôn 
sự báo ứng như thế, nay chỉ nói sơ lược đó 
thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng 
sanh trong chốn Diêm Phù Để như thế, Địa 
Tạng Bồ Tát dùng trăm ngàn phương tiện để 
giáo hóa. Những chúng sanh ấy trước phải 
chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào 
địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào 
thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc bảo vệ 
người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những 
nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh”: 

If Earth Store Bodhisattva meets those who 
take life, he speaks of a retribution of a short 
lifespan: Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ 
sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì 
ương lụy đời trước mà phải bị chết yếu. 

lf he meets robbers and pet(y thieves, he 
speaks of a retribution of poverty and acute 
suffering: Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy 
rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. 

lí he meets those who commit sexual 
misconduct, he speaks of the retribution of 
being born as pigeons and as mandrin ducks 
and drakes: Nếu gặp kẻ tà dâm thời ngài dạy 
rõ quả báo làm chim se sẽ, bổ câu, uyên 
Ương. 

If he meets those of harsh speech, he speaks 
of the retribution of a quarreling family: Nếu 
gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả 
báo quyến thuộc kình chống nhau. 

lf he meets slanderers, he speaks of the 
retribution of a tongueless and cankerous 
mouth: Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài 
đạy rõ quả báo không lưỡi và miệng lở. 

lf he meets those with anger and hatred, he 
speaks of being ugly and crippled: Nếu gặp 
kẻ quá nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo 
thân hình xấu xí tàn tật. 

lf he meets those who are stingy, he speaks of 
frustrated desires: Nếu gặp kẻ bồn xẻn thời 


8) 


9) 


10 


`=< 


11 


~ 


12 


` 


13) 


14) 


15 


` 


16) 


2487 


ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được 
toạ1 nguyện. 

lf he meets gluttons, he speaks of the 
retribution of hunger, thirst and sicknesses 
(llnesses) of the throat: Nếu gặp kẻ ham ăn, 
thời ngài dạy rõ quả báo đói, khát và đau cổ 
họng. 

lIf he meets those who enjoy hunting, he 
speaks of a frightening Insanity and disastrous 
fate: Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời 
ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất 
mạng. 

If he meets those who rebel against theIr 
parens, he speaks of the retribution of being 
killed ¡in natural disasters: Nếu gặp kẻ trái 
nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời 
đất tru lục. 

lf he meets those who set fire to mountains or 
forests, he speaks of the retribution of 
seeking to commit suicide In the confusion of 
insanity: Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời 
ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. 

If he meets maliclous parenfs or step-parenfs, 
he speaks of the retribution of being flogged 
in future lives: Nếu gặp cha mẹ ghẻ ăn ở độc 
ác, thời ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại 
hiện đời bị roi vọt. 

lf he meets those who net and trap young 
animals, he speaks of the retribution of being 
separated from their own children: Nếu gặp 
kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy rõ 
quả báo cốt nhục chia lìa. 

lf he meets those who slander the Triple 
Jewel, he speaks of the retributon of being 
blind, deaf or mute: Nếu gặp kẻ hủy báng 
Tam Bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đui, điếc, 
câm, ngọng. 

If he meets those who slipght the Dharma and 
regard the teachings with arrogance, he 
speaks of the retribution of dwelling In the 
evil paths forever: Nếu gặp kẻ khinh chê giáo 
pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác 
đạo. 

lf he meets those who destroy or misuse 
pOSSessions of the permanently dwelling, he 
speaks of the retribution of revolving In the 
hells for millions of kalpas: Nếu gặp kẻ lạm 


17 


~ 


18) 


19 


` 


20) 


21) 


22 


` 


phá của thường trụ, thời ngài dạy rõ quả báo 
ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. 

If he meets those wo defile the pure conduct 
of others and falsely accuse the Sangha, he 
speaks of the retribution of an eternity In the 
animal realm: Nếu gặp kẻ làm ô nhục người 
tịnh hạnh và vu báng Tăng già, thời ngài dạy 
rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. 

lf he meets those who scald, burn, behead, 
chop up or othewise harm living beings, he 
speaks of the retribution of repayment In 
kind: Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa, 
chém chặt, giết hại sanh vật, thời ngài dạy rõ 
quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. 
lf he meets those who violate precepts and 
the regulations of pure eating, he speaks of 
the retribution of being born as birds and 
beasts suffering from hunger and thirst: Nếu 
gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ 
quả báo cầm thú đói khát. 

lf he meets those who are arrogant and 
haughty, he speaks of the retribution of being 
servile and of low classes: Nếu gặp kể ngã 
mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn 
hạ bị người sai khiến. 

lf he meets those whose double-tongued 
behavior causes đissension and discord, he 
speaks of retribution of tonguelessness (being 
mute) and speech impediments: Nếu gặp kể 
đâm thọc gây gổ, thời ngài dạy rõ quả báo 
không lưỡi hay trăm lưỡi. 

If he meets those of deviant view, he speaks 
of the retribution of rebirth in the frontier 
regions: Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài 
dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. 


(V)Merits for those who respect, praise, and bow 


]) 


on the Inage of Earth-Store Bodhisttva— 
Phước đức cho những ai tôn kính, tán thán, lễ 
bái hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tái: 
According to the Earth Store Bodhisattva 
Sutra, the Buddha taught told the Bodhisattva 
Universally Expansive—Theo Kinh Địa Tạng 
Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ 
Tát: 

“If, in the future, good men or good women 
hear Earth Store Bodhisattva Mahasattva”s 
name, 1f they place their palms together In 
respect, pralse, bow to, or fix their gaze on 


2) 


3) 


2488 


him, they will overcome the offenses of thirty 
kalpas: Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ 
Tát: “Trong đời sau, như có người thiện nam 
tử thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu 
của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc 
là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến 
mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong ba 
mươi kiếp. 

lf good men or good women either paint; or 
draw; or use clay, stone, lacquerware, gold, 
silver, brass or Iron to make this Bodhisattva”s 
Image, øaze at it and bow but once, they will 
be reborn one hundred times in the Heaven of 
the Thirty-Three and will eternally avoid 
falling Into the evil paths. If their heavenly 
blessings become exhausted and they are 
born below in the human realm, they wIll be 
kings of countries and not lose their great 
benefits: Như có kẻ thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân nào hoặc là họa vẽ hình tượng của Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm 
ngưỡng , một lần đảnh lễ, người đó sẽ được 
sanh lên cõi trời Đao Lợi một trăm lần, không 
còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu 
ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống 
nhơn gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, 
không hề mất sự lợi lớn. 

Tf there are women who detest the body of a 
woman, and who wholeheartedly make 
offerings to Earth Store Bodhisattva”s Image, 
whether the Image be a painting or made of 
clay, stone, laquerware, brass, Iron, or some 
other material, and If they do so day after day 
without fail, contnually using flowers, 
incense, food, drink, clothing, colored silks, 
banners, money, Jjewels, and other Items as 
offerings, when the female bodies received 
and retribution In that particular life by those 
gøood women come to an end, for hundreds of 
thousands of ten thousands of aeons, they will 
never again be born in worlds where there 
are women, much less be reborn as one, 
unless It be through the streneth of theIr 
compassionate vows to take on a woman 
body voluntarly 1m order to liberate living 
beings. By receiving the powers resulting 
from these offering to Earth Store and the 
power of meriforilous virtue, they will not 


4) 


undergo retribution in the bodies of women 
throuphout hundreds of thousands of ten 
thousands of aeons: Như có người nữ nào 
nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường 
tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, và những 
tượng cất bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, 
vân vân. Ngày ngày thường đem hoa, hương, 
đồ ăn, đổ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, 
tiền bạc, vật báu, vân vân cúng dường như 
thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau 
khi mãn một thân gái hiện tại, thời đến trăm 
ngàn muôn ức kiếp còn không sanh vào cõi 
nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái! 
Trừ khi vì lòng từ phát mguyện cân phải thọ 
thân gái để độ chúng sanh. Nương nơi phước 
cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức 
đó, trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn thọ 
thân người nữ lại nữa. 

lf a woman who dislikes being ugly and prone 
to 1lÏlness, simply gazes at and bows to an 
1mage of Earth Store Bodhisattva with sincere 
resolve for even the space of a single meal, 
throuphout thousands of ten thousands of 
aeons, she will always recelve a body with 
perfect features. If that ugly woman does not 
dislike the body of a woman, during hundreds 
of thousands of ten thousands of millions of 
lives, she will always be the daughter or wIfe 
or a member of a royal family, of a prime 
mimister, of a øgreat family or the daughter of 
an elder and be born with well-formed 
features. Because of her sincere resolve, she 
wIll obtain such blessings from gazing at and 
bowing to Earth Store Bodhisattva: Nếu có 
người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bịnh 
hoạn, đến trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát chí tâm đảnh lễ chừng trong khoảng một 
bữa ăn, người nữ đó trong ngàn vạn kiếp thọ 
sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp 
không có bịnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu 
không nhàm chán thân gái, thời trăm ngàn 
muôn ức đời thường làm con gái nhà vua cho 
đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn 
cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo 
đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thành 
chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài 
Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. 


5) 


6) 


2489 


If a good man or good woman 1s able to play 
music, sing or chant praises and make 
offerings of Iincense and flowers before that 
Bodhisattva”s Image, and 1s able to exhort 
another person or many others to do the 
same, both now and ¡n the future, such a 
person will be surrounded day and night by 
hundreds of thousands of ghosts and spirits 
who will even present bad news from 
reaching his cars, mush less allow him on her 
personally to have any accidents: Như có 
người thiện nam tử thiện nữ nhân nào có thể 
đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà trổi 
các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng 
hương hoa cúng dường, cho đến khuyến hóa 
được một hay nhiều người. Những hạng người 
đó ở trong đời hiện tại cùng thuở vị lai, 
thường được trăm ngàn vị quỷ thần ngày đêm 
theo hộ vệ còn không cho những việc hung 
dữ đến tai người đó, huống là cho người đó 
phải chịu các tai vạ bất ngời. 

In the future evil men, evil spirits, or evil 
ghosts, may see good men or good women 
taknng refuge with, respectfully making 
offerings to, praising, beholding and bowing 
to Earth Store Bodhisattva`s Image. Those 
evil beinsgs may wrongly ridicule and malign 
the acts or worship as profiless (non- 
beneficial or without benefit) and devoid of 
meriforious qualities. They may laugh so theIr 
teeth show, or condemn them behind their 
backs, or exhort others to do likewIse, 
whether one person or many; or they may 
even produce just one singple thought(t of 
slanders. In the Avichi Hell, such beings will 
undergo the utmost In severe punishment as 
retribution for their ridicule and they will 
remamn there even after the thousand 
Buddhas of the Worthy Aeons have passed 
1nto extinction. Only after the aeons will they 
be reborn among the hungry ghosts, where 
they will pass a thousand more aeons before 
being reborn as animals. Only after another 
thousand aeons will they obtain a human 
body. Yet even thouph they receive a human 
body, their faculties will be deficlent, they 
willlÐ be poor and of low classes, and theIr 
minds will be considerably bound by theIr 


T) 


evil karma. Before long, they wIÏlI fall into the 
evil paths again. Therefore, Universally 
Expansive, since those who ridicule and 
malign offerings made by others undergo 
these retributions, how much worse will It be 
1f they particularly g1ve rise fo evil views, and 
malign and destroy them: Trong đời sau như 
có người ác và ác thân, ác quỷ nào thấy kẻ 
thiện nam tử thiện nữ nhân quy-y cung kính, 
cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng, đảnh lễ 
hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà 
vọng sanh khinh chê là không có công đức 
cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra 
cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, 
hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc 
khuyên bảo một người hay nhiều người cùng 
chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng 
một niệm. Thời những kẻ như thế đến sau khi 
một ngàn đức Phật trong Hiển Kiếp nhập diệt 
cả, bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa 
ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng. Qua khỏi Hiển 
Kiếp nầy mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi 
đến một ngàn kiếp sau mới thọ thân súc sanh; 
lại trải qua đến một ngàn kiếp nữa mới được 
sanh làm người. Dầu được làm người nhưng ở 
vào hạng bần cùng hèn hạ tật nguyễn, hay bị 
những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không 
bao lâu phải sa đọa vào ác đạo nữa. Nầy Phổ 
Quảng! Khinh chê người khác cúng dường 
mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, 
huống nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê 
phá diệt!. 

In the future, men or women may long be 
bedridden and in spite of their wishes be 
unable either to get well or to die. At night, 
they may dream of evil ghosfs, of family and 
relatives or of wandering on dangerous paths. 
In numerous nightmares, they may roam with 
ghosts and spirits. As these dreams confinue 
over a period of days, months, and years, such 
persons may weaken and waste away, cry out 
in pain In their sleep and become depressed 
and melancholic. All of this ¡is due to the 
degree of severity of their evil karmic paths 
being unresolved, so they both have difficulty 
dying and cannot be cruel. The ordinary eyes 
of men and women cannot recognize such 
things. Then, one should simply recite this 


2490 


Sutra once In a loud volce before Images of 
the Buddhas and Bodhisattvas or one should 
pOSsesslons which the 
cherishes, such as clothing, Jewels, gardens, 
or houses, chanting In a loud voIce before the 
sick person. “[l, so and so, before this Sutra 
and Iimaøge, øIve all these Items on behalf of 
this sick person, as offerings to the sutra and 
Images; or to make Images of Buddhas and 
Bodhisattvas, or to construct temples and 
monasteries, or fo lipht oil lamps, or as a 
donation to the permanently dwelling.” In 
sụch a manner one should tell the sich person 
three times of the offerings being made, 
informing him so that he both hears and 
understand them. If all his consciousnesses 


offer sick_ one 


have been scattered and his breath has 
stopped, then for one, two, three, four, and on 
through seven days, one should sinply read 
this sutra in a loud voice. When that person”s 
lfe has ended, he will achieve eternal 
liberaton from all the heavy and disastrous 
ofenses committed ¡n his former lives, even 
that FIve-Ways 
Uninterrupted retribution. He will be born In a 
place where he will always know his past 
lives How much greater will the karmic 
reward be If a good man or good woman 
Wrifes this sutra out himself, or tells others to 
do so. If he carves or paInts Iimages himself, 
or tells others to do so! They wIll definitely 
be greatly benefited: Trong đời sau, như có 
người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi 
trên giường gối, cầu sống hay muốn chết 
cũng đều không được. Hoặc đêm nằm chiêm 
bao thấy quỷ dữ đến cho đến kẻ thân thích 
trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy 
hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần 
cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm, đến 
nổi thành bệnh lao, bệnh bại, vân vân. Trong 
giấc ngủ kêu réo thê thẩm sâu khổ. Đây đều 
bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là 
khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết, hoặc 
là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người 
nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên 
đối trước tượng của chư Phật, Bồ Tát, to tiếng 
mà tụng đọc kinh nầy một biến. Hoặc lấy 
những món vật riêng của người bệnh thường 


offenses TC€IV€ 


8) 


ưa tiếc, như y phục, đổ quý báu, nhà cửa 
ruộng vườn, vân vân đối trước người bệnh 
cất tiếng lớn mà xướng lên rằng: “Chúng tôi 
tên đó, họ đó, nay vì người bệnh nầy đối 
trước kinh tượng đem những của vật nầy hoặc 
cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng 
của Phật, Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, 
hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào 
của thường trụ. Xướng lên như vậy ba lần để 
cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như 
thần thức của người bệnh đã phân tán đến hơi 
thở đã dứt, thời hoặc một ngày, hai ngày, ba 
ngày, bốn ngày, cho đến bẩy ngày, cứ lớn 
tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng 
kinh nầy. Sau khi người bệnh đó mạng chung 
thời dầu cho từ trước có tội vạ nặng nhẫn đến 
năm tội vô gián, cũng được thoát khỏi hẳn, 
thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc 
đời trước. Huống nữa là người thiện nam tử 
thiện nữ nhân nào tự mình biên chép kinh 
nầy, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình 
đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo 
người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo 
chắc được nhiều phước lợi lớn. 

When dreaming or droway, living beings in 
the future may see ghosts, spirits, and other 
forms that are either sad, weeping, or 
worried, fearful or terrified. Those are all 
fathers, mothers, sons, daughters, brothers, 
sisters, husbands, wives and relatves from 
one, ten, a hundred, or a thousand lives past 
who have not yet been able to leave the evil 
paths. They have no place from which to hope 
for the power of blessings to rescue them, and 
so they tell their flesh-and-blood descendanfs 
to establish expedient devices for them so 
that they might the evil paths. 
Universally Expansive, using your spiritual 
power, you should all 
descendants to recite this sutra with sincere 
resolve before the Iimages of Buddhas or 
Bodhisattvas, or to request others to recIfe 1, 
either three or seven times. When the Sutra 
has been sounded the proper number of 
times, relatives In the evil paths will obtain 
liberation and never again be seen by those 
who are dreaming or drowsy: Như những 
chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc 


leave 


cause these 


9) 


10) 


2491 


trong chiêm bao thấy các hạng quỷ thần nhẫn 
đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bả, hoặc khóc 
lóc, hoặc rầu rỉ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, 
hoặc sợ sệt, vân vân. Đó đều là vì hoặc cha 
mẹ, con em, hoặc chông vợ, quyến thuộc 
trong một đời, mười đời, hay trăm đời, ngàn 
đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo 
chưa ra được khỏi, không biết trông mong 
vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ 
não, nên mới về mách bảo với người có tình 
cốt nhục trong đời trước cầu mong làm 
phương tiện gì để hầu được thoát kỏi ác đạo. 
Nây Phổ Quảng! Ông nên dùng sức oai thần, 
khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình 
tượng của chư Phật, chư Bồ Tát chí tâm tự 
đọc kinh nầy, hoặc thỉnh người khác đọc đủ 
số ba biến hoặc đến bảy biến. Như vậy là kẻ 
quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia, khi 
tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ 
được giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ 
không còn thấy hiện về nữa. 

In the future, lowly people, bondsmen, 
serving maids, and others who are not free, 
may be aware of their past deeds and wish to 
repent of them and to reform. If while gazing 
at and worshiping Earth Store Bodhisattva”s 
Image with sincere resolve for seven days, 
they are able to recite his name a full ten 
thousand times, then when their current 
retribution ends, those people will always be 
born Iinto wealth and honor, for thousands of 
ten thousands of lives; how much the less 
pass throuph any of the sufferings of the 
Three Evil Paths: Như đời sau nầy có những 
hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai, hoặc tớ gái, 
nhẫn đến những kẻ không được quyên tự do, 
rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra nên 
cần phải sám hối đó, thời nên chí tâm chiêm 
ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa 
Tạng Bồ Tát. Rồi trong bẩy ngày niệm danh 
hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. 
Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ 
tiện ở hiện đời trong ngàn muôn đời về sau 
thường sanh vào bậc tôn quý, trọn không bao 
giờ còn phải sa đọa vào ba đường ác khổ nữa. 
lf im the future in Jamubvipa there are 
Kshatriyas, Brahmans, Elders, Upasakas, and 
others of various names and clans who have 


newborn sons or daughters, they should recite 
this ¡inconceivable Suta and recie the 
Bodhisattvaˆs name a full ten thousand times 
during the seven days before the child”s birth. 
If that newly born child, whether male or 
female, was to have undergone a disastrous 
retribution for past lives, 1t wIll be liberated 
from that retribution and be peaceful, happy, 
easily raised and long-lived. If it was to have 
recerved a life of blessings, 1s peace and 
happines wIll be ¡increased as wWIll Ifs 
lifespan: Trong thuở về sau nầy, nơi cõi Diêm 
Phù Đề, trong hàng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, 
trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người, và 
những dân tộc dòng họ khác, như có người 
nào mới sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái, 
nội trong bảy ngày, sớm vì đứa trẻ mới sanh 
ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn 
nầy, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của 
Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. 
Được vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay gái mới 
sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây tội vạ chi 
cũng được thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ 
dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó 
là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời 
đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu 
hơn. 
Ksitigarbha (Earth-Store) Bodhisattva on 
the 24” day: Lễ vía Địa Tạng Bồ Tát vào ngày 
24—See Ten Buddhas or Bodhisattvas connected 
with the ten fast days. 
Ksitigarbhapranidhana-Sutra (skÐ: Kinh Địa 
Tạng—Earth Store Suta mentioned about the 
Buddhaless period, the period from the time the 
nirvana of the historical Buddha until the time the 
coming Buddha Maitreya descends. In this period, 
ther is no Buddha; however, the Saha world still 
has Earth-Store Bodhisatva who_ vows fo save all 
beings In hells. The sua was translated Into 
Chinese by Siksananda—Kinh Địa Tạng, nói về 
một vị Bồ Tát ở vào thời kỳ vô Phật, tức là thời 
kỳ giữa lúc Phật Thích Ca nhập diệt và Phật Di 
Lặc ra đời. Trong thời ký nầy không có một vị 
Phật nào cả; tuy nhiên, thế giới Ta Bà vẫn có Bồ 
Tát Địa Tạng với bổn nguyện rộng lớn là cứu độ 
mọi chúng sanh đau khổ của địa ngục. Kinh được 
Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch sang Hán tự. 
Ksitigarbha Shrine: Điện Địa Tạng. 


2492 


Ksudrakagama (skt: Khuất Đà Ca A Hàm— 
Kinh Tiểu A Hàm—Small Agama Sutra—A small 
traditonal doctrine or precept—See Five Agamas. 
Ksudrapanthaka (skt): Châu Lợi Bàn Đà Già— 
At the time of the Buddha, there was a Bhiksu 
named Ksudrapanthaka who was originally a very 
stupid youth whom others looked down upon. But 
the Buddha treated him Jjust the same as others. 
The Buddha instructed Ananda to give him special 
assistance. Ananda spent a great deal of time 
teaching him to recite the sutras and dharmas. But 
he was so forgetful that when he was reading one 
sentence, he had already forgoten the last. 
Ananda reported what was happening to the 
Buddha. The Buddha took it upon himself to teach 
Ksudrapanthaka, and wanted him to read and 
recte the most simple four sentence gatha. 
Although Ksudrapanthaka exerted great efforts in 
memorization, yet his intelligence was so low that 
he still could not recite at all. His fellow monks 
considered him hopeless In treading the Path, but 
the Buddha would not leave him out, 
confinued to coach him. The Buddha taught him: 
“When you sweep the floor or dust off the dirt 
from the Bhiksu”s robes, remember to recite at the 
same time these six words: “I wipe dust, I clear 
filth.” Eimally, Ksudrapanthaka remembered the 
six words of “I[ wipe dust, I clear filth.” With the 
passage of time, he was very accomplished in his 
practice. From these six words, he realized that 
the dirt and filth in his mind should be wiped clean 
with mahaprajna or transcendental wisdom. He 
was thus awakened to the ulũmate Truth—Vào 
thời Đức Phật còn tại thế, có một Tỳ kheo tên là 
Châu lợi Bàn Đà Già, là một thanh niên trì độn, ai 
cũng xem thường anh ta, nhưng Đức Phật vẫn xem 
anh ta như mọi người. Ngài dặn dò A Nan đặc 
biệt giúp đỡ anh ta. A Nan tốn rất nhiều công sức 
dạy anh ta tụng kinh niệm chú. Anh ta niệm đến 
câu cuối thì quên câu đâu. A Nan báo lại với 
Phật. Phật nghĩ chỉ còn cách tự mình giáo hóa anh 
ta, bắt anh tụng mãi bốn câu kệ đơn giản nhất. 
Tuy Châu Lợi Bàn Đà Già đã cố công chăm chỉ 
và ráng nhớ, nhưng trí lực của anh quá kém, vẫn 
không thể học nỗi bốn câu kệ. Đồng đạo cho rằng 
người này tu đạo không có triển vọng, nhưng Đức 
Phật quyết không bỏ một chúng sanh nào, Ngài 
vẫn tiếp tục dạy dỗ anh ta. Phật dạy anh ta: “Khi 


and 


ngươi cầm chổi quét nhà hoặc giặt giũ áo quần 
của các Tỳ kheo, vừa làm việc, vừa đọc niệm sáu 
chữ :Ta quét dọn, ta phẩy bụi.” Rốt cuộc Châu 
Lợi Bàn Đà Già nhớ được sáu chữ “Ta quét dọn, 
ta phẩy bụi,” lâu ngày công phu chín muỗi, anh ta 
nhờ thế tỉnh ngộ được bụi bặm trong lòng phải 
dùng trí tuệ dọn sạch, bỗng nhiên anh được khai 
ngộ. 
Ku (jap): 
l) Empty—Hư không. 
2) Duhka (skÐ: Sufferinge—Khổ. 
3) Pada (skt): Phrase—Cú. 
Kuan Shỉ Yin: Avalokitesvara (skt)—One of the 
two attendants by the side of Amitabha—Quán 
Thế Âm, một trong hai vị hầu cạnh của Đức Phật 
A Di Đà—See Two attendanfs (A). 
Kuan Shi Yin”s Efficacious Response True 
Words: Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn—See 
Ten small mantras. 
Kuan-Ting: Quán Đảnh Đại Sư (561-632)— 
Kuan-Ting Great Master (561-632). —Kuan-Ting 
1s the fifth patriarch of the T”ien-T”ai School. The 
three great works of Ch¡ih-I are all compilations of 
Kuan-Ting—Quán Đảnh là vị tổ thứ năm của 
tông Thiên Thai. Ba tác phẩm lớn của ngài Trí 
khải đều do Quán Đảnh tập thành toàn vẹn. 
Kuan-Yin: Avalokiesvara (skt—Kuan-Yin, 
standing on the left side of Amitabha Buddha—— 
Quán Thế Âm Bồ Tát, vị đứng bên trái của Phật 
A Di Đà. 
(D An overview of “Kuan-Yin”: Tổng quan về 
“Quán Âm”—Avalokitesvara ¡is one who 
contemplates the sound of the world. He 1s 


one of the four great bodhisattvas of 
Mahayana  Buddhism. Three other 
bodhisattvas are Samantabhadra, 


Kshitigarbha and ManJushri. In more recent 
presentations, Kuan-Shi Yin 1s often depicted 
China 
Vietnam, Kuan Yin ¡is sometimes considered 
as a thousand-armed, and thousand-eyed 
Bodhisattva. Somewhere in Vietnam, Kuan 
Yin 1s painted as a mother with a child in her 
one arm. Nevertheless, we offen see picfures 
of Quan Yin standing on clouds, riding on a 
dragon, or síanding on a clHf in hiph seas, 
wWalting fo save (rescue) shipwretcked victims. 


with feminine features. In and 


2493 


There are still a great number of legends of 
Kuan Yin for each localty has 1s own 
legend. According to Eitel in The Dictionary 
of  Chinese-Englsh Buddhst Terms, 
Avalokitesvara 1s one who contemplates the 
world's sounds, originally represented as a 
male, the Images are now generally those of 
a female figure. The meaning of the term 1s 
in doubt. Kuan-Yin 1s one of the triad of 
Amitabha, 1s represented on his left, and 1s 
also represented as crowned with Amida; but 
there are as many as thirty-three different 
forms of Kuan-Yin, sometimes with a bird, a 
vase, a willow wand, a pearl, a thousand eyes 
and hands, etc. and when as bestower of 
children, carrying a child. The ¡island of P°u- 
To (Potala) 1s the chief center of Kuan-Yin 
worship, where she is the protector of all in 
distress, especially of those who go to sea. 
Chapter 25 of the Lotus Sutras devoted to 
Kuan-Yin, and ¡1s the principal scriptures of 
the cult. Kuan-Yin 1s somefimes confounded 
(bị lầm lẫn) with Amitabha and Maitreya— 
Quán Thế Âm, người nghe âm thanh cầu 
khẩn mà đến cứu độ. Ngài là một trong bốn 
vị đại Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa. Ba vị 
kia là Bồ Tát Phổ Hiền, Địa Tạng và Văn 
Thù. Trong những tranh tượng mới nhất 
thường trình bày Quan Âm với những nét của 
người nữ. Tại Trung Quốc và Việt Nam, 
Quán Âm được thấy dưới dạng Thiên thủ 
thiên nhãn. Một vài nơi tại Việt Nam, Quán 
Âm còn được phát họa như một bà mẹ bế 
con. Tuy nhiên, chúng ta thường thấy Bồ Tát 
Quán Âm đứng trên những đám mây hay cưỡi 
rồng, hay đứng trên phiến đá, giữa cơn sóng 
dữ, chờ cứu chúng sanh lâm nạn. Một tay 
cầm bông sen, tay kia cầm nhành liễu hay 
bình tịnh thủy. Hãy còn rất nhiều truyền 
thuyết về Quán Âm vì mỗi địa phương 
thường có một truyền thuyết khác về Ngài. 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, chúng sanh khổ 
não mà nhất tâm xưng danh ngài, tức thời 
ngài quán sát âm thanh của họ (tầm thanh) và 
độ cho họ được giải thoát. Khởi thủy tượng 
của ngài là tượng nam, nhưng bây giờ thì 
thường là tượng nữ. Nghĩa xác thực của Quán 


4) 


5) 


6) 


Âm chưa được xác định. Quán Âm là bộ Tam 
Thánh với Phật A Di Đà, thường đứng bên 
trái của Phật Di Đà, nhưng có đến ba mươi ba 
hình thức khác nhau của ngài Quán Thế Âm, 
có thể là một con chim, một tịnh bình, một 
nhành liễu, một viên ngọc ma ni, hay ngàn 
mắt ngàn tai, vân vân; khi làm người trợ giúp 
những em bé thì ngài bổng trên tay một đức 
trẻ. Đảo Phổ Đà là trung tâm chính thờ 
phượng Đức Quán Âm bên Tàu, nơi đó ngài 
là người bảo hộ những kẻ khổ đau hoạn nạn, 
đặc biệt là những người đi biển. Phẩm 25 
trong Kinh Pháp Hoa là phẩm Phổ Môn nói 
về công hạnh của Đức Quán Thế Âm. Thỉnh 
thoảng người ta lầm ngài Quán Âm với Phật 
A Di Đà hay Phật Di Lặc. 

Various tiles of Avalokitesvara 
Bodhisatva—Những danh hiệu của Ngài 
Quán Thế Âm: 

Goddess of Mercy: Quán Âm. 

Kuan-Yin Bodhisattva: Quán Tại Tát Đỏa. 
Regarder or Observer of the world”s sounds, 
or criles (sounds that enliphten the world): 
Quán Thế Âm. 

The Sovereign Beholder, not associated with 
sounds or cries: Quán Tự Tại. 

The sakti, or female energy of the masculine 
Avalokitesvara: Tara (skÙ—Quán Thế Âm 
Mẫu. 

Perfect penetration Kuan-Yin: Quán Thế Âm 
Viên Thông —lIn th Surangama Sutra, book 
Six, the Buddha 
Bodhisattva about perfect penetration, and 
Avalokitesvara Bodhisattva reported to the 
Buddha as follows: “World Honored One! 
From the gateway of ear, I obtained perfect 
and 1lluminng samadhi. The conditioned 
mind was at ease, and therefore I entered the 
appearance of the flow, and obfaining 
samadhi, I accomplished Bodhi World 
Honored One! That Buddha, the Thus Come 
One, praised me as having obtained well the 
Dharma-door of perfect penetration. In the 
øreat assembly he bestowed a prediction 
upon me and the name, Kuan-Shih-Yin— 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, 
Đức Phật hỏi ngài Quán Thế Âm về viên 
thông và ngài Quán Thế Âm đã bạch Phật 


asked  Avalokitesvara 


2494 


rằng: “Bạch Thế Tôn! Tôi từ căn tai tu tam 
muội viên chiếu, duyên tâm, tự tại, bởi tu để 
tiếng động vào căn tai, vào rồi mất..., để 
được tam ma địa, thành tựu Bồ Đề. Bạch Thế 
Tôn! Đức Phật kia khen tôi khéo được pháp 
môn viên thông. Trong đại hội của Ngài, tôi 
được thọ ký là Quán Thế Âm. Bởi tôi quán 
nghe cả mười phương đều viên minh, nên tên 
Quán Thế Âm khắp cả mười phương thế giới. 
** See Four saints (rewards) (B) and Seven 
Tathagatas. 
Kuan Yin efficacious response true words: 
Quán Âm linh cảm chân ngôn. 
Kuan-Yin Gandharaja: Hương Vương Quán 
Âm. 
Kuan-Yin gazing at the moon in the water: 
Thủy Nguyệt Quán Âm—The unreality of all 
phenomena—Bức tranh Quán Âm đang quán 
trăng đáy nước (nói lên sự giả hợp của chư pháp). 
Kuan-Yin with the willow-branch: Dương 
Liễu Quán Âm—One of the thirty-three Kuan- 
Yins—Một trong 33 vị Quán Âm, vị Quán Âm 
dùng nhành dương liễu làm hình tam muội da (ý 
nói lấy sự mềm mại, nhu thuận mà cứu độ chúng 
sanh). 
Kuang-Ming: Quang Minh Đại Sư—Kuang- 
Ming Tzu, temple and tile of Shan-T”ao, a noted 
monk of the T”ang dynasty (under Tang Kao- 
Tsung)—Tên của tự viện và cũng là danh hiệu 
vua Đường Cao Tông ban cho sư Thiện Đạo. 
Kuang-Yong Nan-Ta: Thiền sư Quang Dũng 
Nam Tháp (850-938)—Zen Master Nan-Ta- 
Kuang-Yong was born In 850 in Feng-Cheng (now 
in Jiang-XI Province). He was clever, mastering 
the Confucian classics at the age of thirteen. He 
was a disciple of Yang-Shan-Hui-Chi, and master 
of Pa-Chiao-HuiChng. At ninetieen, he 
underwent ordination—Thiển sư Quang Dũng 
Nam Tháp sanh năm 850 tại Phong Thành (bây 
giờ thuộc tỉnh Giang Tây). Sư rất thông minh và 
tinh thông Tứ Thư Ngũ Kinh lúc 13 tuổi. Ông là 
đệ tử của Thiển Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, và là 
thây của thiển sư Ba Tiêu Huệ Thanh. Vào năm 
19 tuổi sư thọ cụ túc giới. 
* When Kuang-Yong return from a trip to VISIt 
LinH, Yang-Shan said: “Why have you 
come?” Kuang-Yong said: “lo pay respecfs 





to the master.” Yang-Shan said: “Do you still 
see me?” Kuang-Yong said: “Yes.” Yang- 
Shan said: “When I observe the masfer, you 
don't look like a Buddha.” Yang-Shan said: 
“Jf I don't look like a Buddha, then what do I 
look like?” Kuang-Yong said: “If I must 
compare you to something, then how do you 
differ from a donkey?” Yang-Shan cried out 
excitedly: “He”s forgotten both ordinary and 
sacred! The passions are exhausted and the 
body 1s revealed. For twenty years Ï”ve tested 
them in this way and no one has go(fen 1t. 
Now this disciple has done 1t!” Yang-Shan 
would always point Kuang-Yong and say to 
people: “This disciple 1s a living Buddha.”— 
Sư sang miễn Bắc yết kiến Lâm Tế, lại trở về 
hầu Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: “Ngươi 
đến làm gì?” Sư thưa: “Đảnh lễ ra mắt Hòa 
Thượng.” Ngưỡng Sơn hỏi: “Thấy Hòa 
Thượng chăng?” Sư thưa: “Dạ thấy.” Ngưỡng 
Sơn nói: “Hòa Thượng sao giống ¡in lừa.” Sư 
thưa: “Con thấy Hòa Thượng cũng chẳng 
giống Phật.” Ngưỡng Sơn hỏi: “Nếu chẳng 
giống Phật thì giống cái gì?” Sư thưa: “Nếu 
con phải so sánh Hòa Thượng với cái gì đó, 
thì Hòa Thượng nào có khác lừa?” Ngưỡng 
Sơn ngạc nhiên nói: “Phàm Thánh cả hai đều 
quên, tình hết, thể hiện bày, ta lấy đây 
nghiệm xét người, hai mươi năm không ngờ 
vực. Con nên gìn giữ đó.” Ngưỡng Sơn 
thường chỉ sư bảo với người: “Kẻ nầy là nhục 
thân Phật.” 

A monk asked Zen master Kuang-Yong: 
“Manjushil was the teacher of seven 
Buddhas. Did Manjushri have a teacher or 
not?” Kuang-Yong said: “Manjushri was 
subJject to conditions, and therefore had a 
teacher.” The monk said: “Who was 
manjushri” teacher?” Kuang-Yong help up his 
whisk. The monk said: “Is that all?” Kuang- 
Yong put down the whisk and clasped his 
hands—Có vị Tăng hỏi: “Văn Thù là thầy 
bảy Đức Phật, Văn Thù có thầy chăng?” Sư 
đáp: “Gặp duyên liền có.” Vị Tăng hỏi: “Thế 
nào là thầy Văn Thù?” Sư dựng đứng cây 
phất tử chỉ đó. Tăng thưa: “Cái ấy là phải 
sao?” Sư ném cây phất tử khoanh tay. 


2495 


*A monk asked: What 1s a sentence of mystic 
functon?” Kuang-Yong said: “he water 
comes and the dich fills up.” The monk 
asked: Where does the real Buddha reside?” 
Kuang-Yong said: “Ít doesnt appear In 
words, nor anywhere else, either.”—Có vị 
Tăng hỏi: “Thế nào là diệu dụng một câu?” 
Sư đáp: “Nước đến thành hồ.” Vị Tăng hỏi: 
Chơn Phật ở tại chỗ nào?” Nói ra không 
tướng, cũng chẳng tại nơi khác. 

* His date of death was unknown—Không rõ sư 
thị tịch năm nào. 

Kuang-Zhai Quang Trạch—Name of the 

temple In China where where Fa-Yun wrote his 

commentary on the Lotus Sutra early In the sixth 
century—Quang Trạch là tên của một tự viện bên 

Trung Quốc nơi mà ngài Pháp Vân đã viết bộ 

luận về Kinh Pháp Hoa hồi đầu thế kỷ thứ sáu. 

Kuang-Zhai”s four yanas: Quang Trạch Tứ 

Thừa—Kuang-Zhai made a division of four yanas 

from the Burning House parable, which adopted 

by the T”Ien-T”a—Ngài Quang Trạch chia Nhà 

Lửa Tam Giới ra làm Tứ Thừa, được trường phái 

Thiên Thai thừa nhận: 

I) The goat cart representing the Sravaska; Xe 
Dê chỉ Thanh Văn Thừa. 

2) The deer cart representing the Pratyeka- 
buddha: Xe Hươu chỉ Duyên Giác Thừa. 

3) The OX-cart representing Hinayana 
Bodhisattva: Xe Trâu chỉ Bồ Tát Tiểu Thừa. 

4) The great whit€ ox-cart representing the 
Mahayana Bodhisattva: Xe Trâu Trắng lớn 
chỉ Bồ Tát Đại Thừa. 

** See Four teachings. 

Kuang-Zhao-Hui-Jue: Quảng Chiếu Huệ Giác 

Thiển Sư—Zen master Kuang-Zhao-Hui-Jue, 

came from Xi-Luo, was a disciple of Fan-Yang. 

His father was a governor of Heng-Yang (a city in 

southern Hunan Province) . His father died there, 

and Kuang-Zhao, fulfilling his filial obligation, 
carriled his father's casket back to their native 
home. After burying his father, he left home to 
become a monk at Yueh-Shan Temple—Thiển sư 

Quảng Chiếu, quê ở Tây Lạc, là đệ tử của Thiển 

sư Phần Dương. Cha làm Thái Thú Hoành Dương 

(nay là một thành phố thuộc miền nam tỉnh Hồ 

Nam), rồi mất ở đó, sư phò linh cửu cha về xứ. 





Sau khi mai táng cha xong, ông đã xuất gia tại 

chùa Dược Sơn. 

*  A monk asked Kuang-Zhao: “What 1s 
Buddha?” Kuang-Zhao said: “Copper head, 
1ron forehead.” The monk said: “What does 
that mean?” Kuang-Zhao said: “Bird beak, 
fish gills.—Một vị Tăng hỏi sư: “Cái gì là 
Phật?” Sư đáp: “Đầu đồng, trán sắt.” Vị Tăng 
hỏi: “Là nghĩa gì?” Sư đáp: “Chim mỗ, cá 
vẫy vùng.” 

*A monk asked: “How 1s it before the lotus 
comes out of the water?” Kuang-Zhao said: 
“he cat wears a paper hat.” The person 
asked: “How about after the lotus comes out 
of the water?” Kuang-Zhao said: “The dog 
runs when ¡it sees the whip.”—VỊ Tăng hỏi: 
“Sen là cái gì trước khi trỗồi lên mặt nước?” 
Sư đáp: “Mèo đội nón giấy.” Một người lại 
hỏi: “Sau khi sen trỗi khỏi nước là cái gì?” Sư 
đáp: “Chó thấy roi là chạy.” 

* One day, Kuang-Zhao entered the hall and 
addressed the monks, saying: “Hearing about 
enliphtenment and wisdom, these are the 
cause of lifeể and death. Hearing about 
enlightenment and wisdom, that 1(self is the 
root of liberation. Itfs as If a lion were 
Sfapgering around in every direction with no 
place to live. If you don”t understand, don”t 
let yourself forsake old Sakyamuni! Hey!”—— 
Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Thấy, 
nghe, hiểu biết đều là nhơn sanh tử. Thấy 
nghe hiểu biết chính là gốc giải thoát. Thí 
như sư tử nhào lộn không nhất định đứng ở 
Nam Bắc Đông Tây. Cả thẩy các ngươi nếu 
là chẳng biết, đâu những cô phụ ông già 
Thích Ca. 

Kuang-Zuo-Zhi-Men: Thiền sư Quang Tộ Trí 

Môn—Zen master Kuang-Zuo Zhi-Men was from 

Zhe-liang Province, was a disciple and dharma 

successor of Xiang-Lin-Chen-Yuan, the 

master of Hsueh-T”ou-Ch°ung-Hsien. He was one 
of the first masters of Ch”an tradition to celebrate 
the words of the old masters in poetic form, and 
art at which his disceiple Hsueh-T”ou was even 
better than his teacher—Thiển sư Quang Tộ Trí 

Môn, quê ở Triết Giang, là đệ tử và người nối 

Pháp của Hương Lâm Trừng Viễn, và là thầy của 

Tuyết Đậu Trùng Hiển. Ông là một trong những 





and 


2496 


thiển sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi những câu 

châm ngôn hay lời dạy của các thầy thời xưa, đây 

là một nghệ thuật mà sau nầy học trò của ông là 

Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông nữa. 

* Kuang-Zuo entered the hall and addressed 
the monks, saying: “Tf there Is one Dharma, 
then Vairocana becomes a commoner. If the 
ten thousand dharmas are lacking, then 
Samantabhadra loses his realm. Just when 1t 
1s like this, Majushri has nowhere to show his 
head, and 1f he canˆt show his head, then the 
golden-harred lion is cut In two. IỶ you enjJoy a 
bowl of food, dont eat the spicy meat 
cakes.”—Sư thượng đường dạy chúng: “Một 
pháp nếu có, pháp thân rơi tại phàm phu; 
muôn pháp nếu không, Phổ Hiền mất cảnh 
giới ấy. Chính khi ấy Văn Thù nhằm chỗ nào 
xuất đầu? Nếu đã xuất đầu chẳng được thì 
con sư tử lông vàng lưng bị gãy. Hân hạnh 
được một bàn cơm, chớ đợi gạo gừng tiêu.” 

* Chih-Men appears In examples 2l and 90 of 
the Pi-Yen-Lu—Tên tuổi của Trí Môn được 
nhắc đến trong những thí dụ 21 và 90 của 
Bích Nham Lục. 

* Example 90 of the Pi-Yen-Lu shows us 
Master Chih-Men in a conversation with his 
diseiples as followed: A monk asked Chih- 
Men, “What 1s the wisdom body?” Chi-Men 
said, “The Venus mussel bears the bripht 
moon ïn it.” The monk asked, “And what Is 
the effect of wisdom?” Chih-Men said, “The 
female hare gets pregnant.”——Thí dụ thứ 90 
của Bích Nham Lục cho chúng ta thấy Trí 
Môn và lối vấn đáp của ông với đệ tử. Một 
nhà sư hỏi Trí Môn: “Vật thể của sự khôn 
ngoan là gì?” Trí Môn đáp: “Có sao Kim 
mang trong mình nó trăng sáng.” Nhà sư hỏi: 
“Hiệu quả của sự khôn ngoan là øì?” Trí Môn 
đáp: “Con thỏ cái chờ lũ thỏ con.” 

* Chih Men had 30 dharma successors. He 
passed away in 1031—Trí Môn có đến ba 
mươi đệ tử kế thừa Pháp. Ông thị tịch năm 
1031. 

Kubera (p): Câu phệ la. 

Kucha: Kutche or Kutcha (sk)—Khuất Chi— 

Khuất Từ—Khố Xa—Quy Tư—Khưu Tư—Name 

of an ancient kinpdom and city in Turkestan, 

north-east of Kashgar. It is recorded as the natIve 





place of Kumarajiva—Tên của một vương quốc 
cổ thuộc Turkestan, đông bắc Kashgar. Được ghi 
nhận là sinh quán của Ngài Cưu Ma La Thập. 
Kudoku (ap): Guna (skÐ—Good quality— 
Virtue—See Merit and virtue. 

Kuei-Chỉ (632-682): Quy-Chi—The 
student of Hsuan-Tsang, who ¡1s credied with 
founding the Fa-Hsiang school. Fa-Hsiang was 
widely Influential during the lifetimes of Hsuan- 
Tsang and K“uei-Chi, but later waned (tàn rụ!), 
mainly as a result of the anti-Buddhist persecution 
that began in 845—VỊ đại đệ tử của ngài Huyễn 
Trang, người đã thành lập tông pháp Tướng. Pháp 
tướng có ảnh hưởng rộng rãi trong suốt thời của 
Huyền Trang và Quy-Chi, nhưng về sau này nó 
tàn lụi sau cuộc ngược đãi Phật giáo bắt đầu từ 
năm 845. 

Kuei-shan Ling-yu (771-853): Name of a 
Chinese Ch?an master, dharma-successor of Pai- 
Chang Huai-Hai (720-814), who together with his 
student Yang-Shan Hui-Chi (807-883) co-founded 
the Kuei-Yang school, one of the “five houses” of 
Chinese Ch'an—Tên của một thiển sư Trung Hoa, 
pháp tử của ngài Bách Trượng Hoài Hải, người đã 
cùng với đệ tử của mình là Ngưỡng Sơn sáng lập 
ra Quy Ngưỡng tông, một trong năm trường phái 
chính của Thiền tông Trung Hoa. 


main 





Kufu (jap): Công phu tu tập. 

Kuge (jap): 

l) Aristocracy: Công gia (giới quí tộc Nhật 
Bản). 

2) Flowers in space: Không hoa (hoa đốm trong 
hư không). 

Kui-Chen: Thiển Sư Quế Sâm—Zen master 

Kui-chen was born in 867 from an ancient Chang- 

Shan. It 1s said that from early childhood he could 

speak very well and would not eat meat. He left 

home to become a monk and received full 

ordination at Wan-Sui Temple, under a teacher 

named Wu-Xiang—Thiển Sư Quế Lâm ở Viện La 

Hán sanh năm 867, quê ở Thường Sơn. Từ thuở 

nhỏ đã ăn chay và nói những lời hay ho lạ thường. 

Sư xuất gia và thọ cụ túc giới với đại sư Vô 

Tướng tại chùa Vạn Tuế. 

* At first he closely followed the teachings of 
the Vinaya, but later declared that Just 
guarding against breaking the vows and 


2497 


adhering to the precepts did not equal true 
renunciation. He then set off to explore the 
teachings of the Zen school—Lúc đầu sư học 
Luật rất nghiêm, nhưng về sau sư tuyên bố 
rằng nếu chỉ giữ không phá luật không thôi, 
không phải thật sự xuất gia, nên sư ra đi tìm 
học với thiển tông. 

He arrived at Hsuan-Shaˆs place. Hsuan-Sha, 
who 1s said to have brought Kui-Chen erase 
all his doubts and to attain full awakening—— 
Sau sư đến Huyễn Sa yết kiến Đại Sư Tông 
Nhất, vừa nghe một câu khai phát liền rỗng 
suốt không ngờ. 

One day, Hsuan-Sha questioned Kui-Chen, 
saying: “In the three realms, there 1s only 
mind. How do you understand this?"”KuI- 
Chen pointed to a chair and said: “What does 
the master call that?” Hsuan-Sha said: “A 
charr.” Kui-Chen said: “hen the master can't 
say that In the three worlds there is only 
mind.” Hsuan-Sha said: “I say that 1t 1s made 
from bamboo and wood. What do you say 1f”S 
made from?” Kui-Chen said: “[ also say 1t”s 
made from bamboo and wood.” Hsuan-Sha 
said: “Ive searched across the great earth for 
a person who understands the Buddhadharma, 
but I haven't found one.”—Một hôm Huyền 
Sa hỏi sư: “Tam giới duy tâm, ngươi biết thế 
nào?” Sư chỉ cái ghế dựa hỏi lại Huyễn Sa: 
“Hòa Thượng kêu cái ấy là gì?” Huyền Sa 
đáp: “Ghế dựa.” Sư thưa: “Hòa Thượng 
không biết tam giới duy tâm.” Huyễn Sa bảo: 
“Ta bảo cái ấy là tre gỗ, ngươi kêu là gì?” Sư 
thưa: “Con cũng gọi là tre gỗ.” Huyễn Sa lại 
bảo: “Tận đại địa tìm một người hiểu Phật 
pháp cũng không có.” Sư do đây càng được 
khích lệ thêm. 

Hsuan-Sha told the monks: “Although Kui- 
Chen did not aspire to a leading position In 
the Buddhist community, his reputation as an 
adept nevertheless spread widely—Huyền Sa 
bảo chúng: “Mặc dù Quế Sâm tàng ẩn trong 
chúng, nhưng tiếng tăm vang xa. 

A monk asked: “What is Luo-Han”s single 
phrase?” Kui-Chen said: “Tf I tell you 1t will 
turn into two phrases.”—Một vị Tăng hỏi: 
“Thế nào là một câu của La Hán?” Sư đáp: 
“Ta nói với ngươi, liền thành hai câu.” 


Kui-Chen entered the hall and addressed the 
monks, saying: “Ïlf you want to come face-to- 
face with the essential mystery of our order, 
here 1t is! There”s no other special thing. TÍ it 
1S something else, then bring 1t forth and let”s 
see 1f. IÝ you can”t show it, then forget about 
1t. You canỶf just recite a couple of words and 
then say that they are the vehicle of our 
school. How could that be? What two words 
are they? They are known as the “essential 
vehicle.` They are the “teaching vehicle.” Just 
when you say “essential vehicle,” that 1s the 
essental vehicle. Speakinng the words 
'teachng vehicle” 1s I1tself the teaching 
vehicle. Worthy practiioners of Zen, our 
school”s vehicle, the 
Buddhadharma, comes from and 1s realized 
throuph nothing other than the names and 
words from your own mouths! lt 1s Just what 
you say and do. You come here and use 
words like “tranquility,` 'realify,` 'perfection,” 
or “constancy.` Worthy practitioners! What 1s 
this that you call “tranquil" or “real?What 1s 
that's “perfect'` or “constanf? Those of you 
here on a pilprimage, you mus( test the 
principle of what Ïm saying. Lets be open 
about It. You”ve stored up a bunch of sounds, 
forms, names, and words inside your minds. 
You prattle that “I can do this” or “l”m good at 
figuring out that,” but actually what can I do? 
What can you fipure out? All that you”re 
remembering and holding on to is Just sounds 
and forms. If it weren't all sounds and forms, 
names and words, then how would you 
remember them or figure them out? The wind 
blows and the pine makes a sound. A frog or 
a duck makes a sound. Why don”t you go and 
listen to those things and figure them out? If 
everywhere there are meaningful sounds and 
forms, then how much meaning can be 
ascribed to this old monk? There”s no doubt 
about 1t. Sounds and forms assault us every 
moment. Do you directly face them or not? If 
you face them directly then your diamond- 
solid concept of self will melt away. How can 
this be? Because these sounds penetrate your 
ears and these forms plerce your eyes, you 
are overwhelmed by conditions. You are 


essential 


2498 


kiled by delusion. There 1sn't enough room 
inside of you for all of these sounds and 
forms. If you dont  face them directly then 
how will you manage all of these sounds and 
forms? Do you understand? Face them or not 
face them. See yourself—Sư thượng đượng 
dạy chúng: “Tông môn huyền diệu chỉ là thế 
ấy sao? Hay riêng có chỗ kỳ đặc? Nếu riêng 
có chỗ kỳ đặc, các ông hãy nên xem cái gì? 
Nếu không, chẳng nên đem hai chữ bèn cho 
là Tông Thừa. Thế nào là hai chữ? Nghĩa là 
Tông Thừa và Giáo Thừa. Các ông vừa nói 
đến Tông thừa liền thành Tông thừa, nói đến 
Giáo thừa liền thành Giáo thừa. Chư Thiển 
đức! Phật pháp tông thừa nguyên lai do 
miệng các ông an lập danh tự, làm lấy nói lấy 
bèn thành. Lẽ ấy cần phải nhằm trong đó nói 
bình nói thật, nói viên nói thường. Thiển đức! 
Các ông gọi cái gì là bình thật? Nắm cái gì 
làm viên thường? Kẻ hành khất nhà bên cần 
phải biện rành, chớ để chôn vùi; được một ít 
thanh sắc danh tự chứa trong đầu tâm, nói ta 
hội giải khéo hay giản biện. Các ông biết cái 
gì? Ghi nhớ được danh tự ấy, giản biện được 
thanh sắc ấy. Nếu chẳng phải thanh sắc danh 
tự, các ông làm sao ghi nhớ giản biện? Gió 
thổi thông reo cũng là thanh, tiếng ếch nhái, 
chim, quạ, kêu cũng là thanh, sao chẳng trong 
ấy lắng nghe để giản trạch đi. Nếu trong ấy 
có hình thức ý tứ cùng các Thượng Tọa. Chớ 
lầm! Hiện nay thanh sắc dẫy đây, là đến 
nhau hay chẳng đến nhau? Nếu đến nhau, thì 
linh tánh kim cang bí mật của ông nên có 
hoại diệt. Vì sao có như thế? Vì thanh xỏ lủng 
lỗ tai ông, sắc đâm đui con mắt ông, duyên 
thì lấp mất huyễn vọng của ông, càng chẳng 
dễ dàng vậy. Nếu chẳng đến nhau, thì chỗ 
nào được thanh sắc? Biết chăng? Đến nhau, 
chẳng đến nhau thử biện rành xem? 

Afer a pause, KuiChen continued: 
““'Perfection. “Constancy. “lIranquility.` 
“Reality.` Who talks like this? Normal people 
1n the village don't talk like this. Ïts Just some 
old sages that talk this way and a few of theIr 
wicked disciples that spread it around. So 
now, you don”t know good from bad, and you 
are absorbed In '“perfection” and “reality.” 
Some say [ don”t possess the mysteriIous 


excellence of our order”s síyle. Sakyamuni 
didn°t have a tongue! Not like you disciples 
here who are always pointing at your own 
chests. To speak about killing, stealing, and 
lewdness 1s to speak of grave crimes, but they 
are light by comparison. Ifs unending, this 
vilification of nirvana, this blinding the eyes 
of beings, this falling In the Avici Hell and 
swallowing hot mron balls without relief. 
Therefore the ancients said: “When the 
transgøression 1s transformed Into the host, 1t 
no longer offends.` Take care!”—Sư dừng 
giây phút, lại nói: “Viên thường bình thật ấy 
là người gì? Nói thế nào? Chưa phải là kẻ ở 
trong thôn Hoàng Di thì biết nói thế nào? Đó 
là các vị Thánh xưa bày chút ít giúp đỡ hiển 
phát. Thời nay không hiểu phải quấy, liền 
cho là toàn thật, nói ta riêng có tông phong 
huyền diệu. Phật Thích Ca không chót lưỡi, 
chẳng giống với các ông có chút ít bèn chỉ 
hông chỉ ngực. Nếu luận về tội sát, đạo, dâm, 
tuy nặng mà vẫn còn nhẹ, vì có khi hết. Kẻ 
nầy chê bai Bát Nhã làm mù mắt chúng sanh, 
vào địa ngục A Tỳ, nuốt hoàn sắt nóng chớ 
bảo là thong thả. Do đó, cổ nhơn nói: “Lỗi tại 
hóa chủ, chẳng can hệ việc ông.” Trân 





trọng!” 
He died in 928. After death, he received the 
posthumous tile “Zen Master True 


Response.”—Sư thị tịch năm 928, được vua 
ban hiệu “Chơn Ứng Đại Sư.” 


Kui-Xing: Zen master Kui-Xing— Thiền sư Qui 
Tỉnh —Zen master Kui-Xing was born in Ji-Chou, 
was a đisciple of Zen master Shou-Shan—Thiển 
sư Qui Tỉnh, quê ở Quí Châu, là đệ tử của Thiền 
sư Thủ Sơn. 


+ 


One day Shou-Shan held up a bamboo comb 
and asked: “If you call it a bamboo comb, you 
commit an offense. lf you dont call 1t a 
bamboo comb, then you have turned away 
from what you see. What do you call 1t?” 
Shou-Shan said: “Blind.” At these words Kui- 
Xing suddenly experienced unsurpassed 
awakenine—Một hôm Thủ Sơn đưa cái lược 
tre lên hỏi: “Gọi là lược tre thì xúc chạm, 
chẳng gọi lược tre thì trái mất, gọi là cái gì?” 
Sư bèn chụp cái lược ném xuống đất nói: “Là 


2499 


cái gì?” Thủ Sơn bảo: “Mù.” Sư nhơn lời này 
hoát nhiên đốn ngộ. 

When Kui-Xing began teaching, a monk 
asked him: “AlI the Patrlarchs have one after 
the other passed on the ancestral seal. Whose 
heritage have you now attained?” Kui-Xing 
said: “At the center of the realm, an emperor. 
Beyond the frontier, a general.”—Sư khai 
đường, có vị Tăng hỏi: “Tổ Tổ tương truyền 
Tổ ấn, nay thầy được pháp nối người nào?” 
Sư đáp: “Cõi trong thiên tử, bờ ngoài tướng 
quân.” 

Zen master Kui-Xing entered the hall and 
addressed the monks, saying: “The blood and 
marrow of the teachers of our school; what 1s 
mundane and holy; Long-Su and Ma-Ming 
(names of famous Buddhists of earlier times); 
heaven and hell; the scalding cauldron and 
furnace embers (fortires of hell); the ox- 
headed jailers (demons in hell); the myriad 
phenomena of the universe; heavenly bodies; 
all thngs of the carth; animate and 
1nanimate...”—Sư thượng đường dạy chúng: 
“Tông sư huyết mạch hoặc phàm hoặc 
Thánh, Long Thọ, Mã Minh, thiên đường, địa 
ngục, vạc dầu sôi, lò than đỏ, ngưu đầu, ngục 
tốt, sum la vạn tượng, nhật nguyệt tinh thần, 
phương khác, cõi nầy, hữu tình vô tình.” 
Kui-Xing drew a circle In the air with his 
hand and then continued: “All of them enter 
this essential teaching. Within this teaching 
people can be killed and they can be given 
lie. Those who die endure the killing knfe. 
Those who live must attan the life-giving 
phrase. What are the killing knife and the 
líe-giving phrase? Can you answer me? 
Come out of the congregation and we'”lÏ test 
you. If you can”t speak, then you”ve betrayed 
your life! Take care!—Sư lấy tay vẽ một lần 
rồi nói: “Đều vào tông nầy. Trong tông nầy 
cũng hay giết người, cũng hay tha người. Giết 
người phải được đao giết người; tha người 
phải được câu tha người. Cái gì là đao giết 
người, câu tha người? Ai nói được bước ra đối 
chúng nói xem? Nếu nói không được là cô 
phụ bình sanh. Trân trọng!” 

A monk asked: “What is the meaning of 
Zhao-Chou”s cypress tree In the garden?” 


Kui-Xing said: “I wont refuse to telÏ you, 
but will you believe me or not?” The 
monk said: “How could I not believe the 
master”s weighty words? Kui-Xing said: 
“Can you hear the water dripping from the 
eaves?” The monk was suddenly enlightened. 
He unconsciously exclaimed: “Oh!” Kui-Xing 
said: “What principle have you observed?” 
The monk then composed a verse: 
“Water drips from the eaves, 
So clearly, 
Spliting open the Ủniverse, 
Here the mind ¡1s extingushed.” 
Có vị Tăng thưa hỏi về cây bá của Triệu 
Châu. Sư bảo: “Ta chẳng tiếc nói với ngươi, 
mà ngươi có tin không?” Tăng thưa: “Lời nói 
của Hòa Thượng quý trọng con đâu dám 
chẳng tin.” Sư bảo: “Ngươi lại nghe giọt mưa 
rơi trước thểm chăng?” Vị Tăng ấy hoát 
nhiên ngộ, thốt ra tiếng: “Chao!” Sư hỏi: 
“Ngươi thấy đạo lý gì?” Vị Tăng làm bài tụng 
đáp: 
“Thiểm đầu thủy đích 
Phân minh lịch lịch 
Đả phá cần khôn 
Đương hạ tâm tức.” 
(Giọt mưa trước thểm, rành rẽ rõ ràng 
Đập nát càn khôn, Liền đó tâm dứt). 
Kukal (jap): Kobo Daishi (774-835)—Sư Không 
Hải—A famous Japanese monk, the founder of 
the lapanese Shingon Sect, at the same tine with 
the Tang dynasty in China. No other monk has 
been more popular than Kukai among the 
Japanese nor regarded with greater respect 
throughout the ages. He 1s even more famous 
among a group of people known as the “Kobo 
Daishi” As a monk of the Shingon sect he 
systematized the doctrine of his sect by wrifting a 
treatise on the ten stages of the mind, a treatise 
on the distinction between Tantric Buddhism and 
other sects. Besides, his contribution to Japanese 
culture In the field of the arts, education, and 
social welfare was considerable. The Japanese 
Shingon (Chín. Chen-Yen) School was the most 
1nfluential tradition of esoteric Buddhism in Japan. 
He traveled to China with Saicho in 804 and 
studied Chen-Yen (Chinese Tantric tradition) with 
Hui-Kuo. Upon his return to Japan in 805 he 


2500 


founded Japanese Chen-Yen and established 
himself as a teacher of esoteric Buddhism. He 
founded a monastery on Mount Koya in 810, 
which remains the headquarters of Shingon 
today—Một vị đại sư nổi tiếng người Nhật, vị 
khai tổ tông Chân Ngôn Nhật Bản, cùng thời nhà 
Đường bên Trung Quốc. Không một tu sĩ nào 
được biết đến nhiều hoặc được tôn kính nhiều qua 
các thời đại ở Nhật Bản bằng Không Hải. Ông 
còn nổi tiếng hơn nữa trong số những “Hoằng 
Pháp Đại Sư.” Là một tu sĩ Chân Ngôn tông, ông 
đã hệ thống hóa chủ thuyết của tông phái nầy 
trong cuốn Thập Trụ Tâm Luận, nói về mười bậc 
trên đường học đạo; và cuốn luận khác nói về sự 
khác biệt giữa Phật giáo Mật tông và các tông 
phái khác. Ngoài ra, sự đóng góp của ông cho nền 
văn hóa Nhật Bản trong các lãnh vực nghệ thuật, 
giáo dục, và an sinh xã hội cũng thật là đáng kể. 
Ông là vị sáng lập ra Tông Chân Ngôn Nhật Bản, 
trường phái có ảnh hưởng rất lớn với Mật giáo 
Nhật Bản. Ông du hành sang Trung Hoa cùng với 
Saicho vào năm 804 và theo học Chân Ngôn với 
ngài Huệ Quốc. Khi trở về Nhật vào năm 805 ông 
thành lập tông Chân Ngôn Nhật Bản và xem mình 
là một vị thầy Mật giáo. Ông sáng lập tự viện 
trên núi Koya vào năm 810, mà bây giờ vẫn còn 
là trụ sở chính của trường phái Chân Ngôn. 

Kukkuc-cam (p): Uddhacca (p)—Worry—Lo 
Âu—Restlessness and WOTTV, another 
disadvantage that makes progress difficult. When 
the mind becomes resfless like flustered bees 1n a 
shaken hive, It can not concentrate. This mental 
aglftaton  prevenfs and blocks the 
upward path. mental worry Is just as harmful. 
When a man worries over one thing and another, 
over things done or left undone, and over fortune 
and misfortune, he can never have peace of mind. 
AlII this bother and worry, this fidgeting and 
unsteadiness of mind preven(s concentratlon— 
Trạo cử hay hối quá, một bất lợi khác gây khó 
khăn cho tiến bộ tâm linh. Khi tâm trở nên bất an, 
giống như bầy ong đang xôn xao trong tổ lắc lư, 
không thể nào tập trung được. Sự bức rức nầy của 
tâm làm cẩn trở sự an tịnh và làm tắc nghẽn con 
đướng hướng thượng. Tâm lo âu chỉ là sự tai hại. 
Khi một người lo âu về chuyện nầy hay chuyện 
nọ, lo âu về những chuyện đã làm hay chưa làm, 
lo âu về những điều bất hạnh hay may mắn, tâm 


calmness 


người ấy không thể nào an lạc được. Tất cả mọi 
trạng thái bực bội, lo lắng, cũng như bổn chôn hay 
dao động nầy của tâm đều ngăn cản sự định tỉnh 
của tâm—See Eifty-two mental states. 
Kukkutapada (skt): Kukkutapadagiri (skt)—Kê 
Túc Sơn —AIso called the Wolf-Track, or the 
Buddha”s Foot Mounftain (Gurupada). Cock”s foot 
mountain, in Magadha, present Kurkethar, about 
16 miles northeast of Gaya, Central India, on 
which Kasyapa entered into nirvana, but where he 
1s still supposed to be living. According to Eitel, in 
The Dicionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, it Is 7 miles south-east of Gaya, where 
Kasyapa entered Into nirvana—Còn gọi là núi 
Lang Tích (dấu chó sói), hay Tôn Túc Sơn. Kê 
Túc Sơn, núi Chân Gà, tên một ngọn núi ở Ma 
Kiệt Đà, vùng Trung Ấn, khoảng 16 dậm về phía 
Đông bắc Gaya, bây giờ là Kurkeihar, nơi tôn giả 
Ca Diếp nhập diệt ở xứ Ma Kiệt Đà, nhưng người 
ta tin ngài hãy còn sống. Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, núi nầy nằm cách Gaya 
khoảng 7 dậm về phía đông nam nơi ngài Ca Diếp 
nhập Niết Bàn. 

Kukkutarama (skt): Kê Viên—According to 
The Great Tang Chronicles of the Western 
World, Kukkutarama, a monastery on the Kukkuta 
Mountain, built by Asoka—Theo Tây Vực Ký, 
Kukkutarama còn gọi là Kê Đầu Ma Tự hay Kê 
Tước Tự, một ngôi chùa trên núi Kê Đầu do vua 
A Dục xây (ở phía đông nam cổ thành có ngôi già 
lam Quật-Quật-Tra-A-Lạm-Ma mà đời Đường gọi 
là Kê Viên, do vua Vô Ưu xây dựng. Vua Vô Ưu 
tín ngưỡng Phật pháp, kính cẩn dựng chùa, chăm 
làm việc thiện, chiêu tập hàng ngàn Tăng chúng). 
Kukkutika (skt: Gokulikas, Kukkulikas, or 
Kaukkutikas (skt)—One of the twenty Hinayana 
branches, a branch of the Mahasanghikas which 
established around 200 years after the Buddha”s 
nirvana and early disappeared—Kê Dẫn Bộ, một 
trong 20 bộ của Tiểu Thừa, còn gọi là Khôi Sơn 
Trụ Bộ, Quật Cự Bộ, Cao Câu Lê Ca Bộ, một 
trong 20 bộ của Tiểu Thừa, thành lập khoảng 200 
năm sau ngày Phật nhập diệt và biến mất ngay 
sau đó. 

Kukrtya (skt: Worry—Lo âu. 

Kuksa (kor): Quốc Sư—A Korean term for 
“national master.” This 1s a title Instituted during 





2501 


the Koryo dynasty (937-1382) and awarded to the 
most prominent members of the Korean Buddhist 
monastie order—Từ ngữ Triều Tiên dùng để chỉ 
“Quốc Sư.” Đây là một danh hiệu được thiết lập 
trong triều đại Koryo nhằm tưởng thưởng những 
thành viên nổi bật nhất của Tăng Già Triều Tiên. 
Kulapati (skÐ: Ca La Việt. 
l) The head of a clan, or family: Người đứng 
đầu bộ tộc. 
2) Lay people: Đàn Việt hay cư sĩ. 
Kula-patra (skÐ: Thiện nam tử! —Good sonsl— 
A son of a noble family, respectable youth. 
Kula-patri (skQ: Thiện nữ nhân! —Good 
daughtersl—A daughter of a good family, 
respectable girl. 
Kulika (skt: Câu Lý Ca——According to Eitel in 
The Dicionary of Chinese-English Buddhist 
Terms composed by Professor Soothill in 1937, 
Kulika, used to be a big city about 9 miles south- 
west of Nalanda in Magadha—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư 
Soothill, nơi đây từng là một thành phố lớn, 
khoảng 9 dậm về phía tây nam của Nalanda trong 
xứ Ma Kiệt Đà. 
Kuluta (skt: Khuất Lộ Đa—A region north of 
now known as Kangra. An ancient kingdom in 
north India, famous for 1fs rock temples—Một 
vùng nằm về phía bắc Kangra bây giờ. Một vương 
quốc cổ nằm về phía bắc Ấn Độ, nổi tiếng vì có 
nhiều đền đài xây dựng bằng đá. 
Kumano-Gongen (jap): Hùng Dã Quyền Hiện 
(vị thần tại đền Kỷ Y, Kii, Nhật Bản). 
Kumara (skt): Câu Ma La. 
1) Son of the Dharma-king (Bodhisattva): Pháp 
vương tử. **See Bodhisattva. 
2) A child: Đồng Tử. 
3) _A youth: Thiếu Niên. 
4) A prince: Thái Tử. 
Kumara-bhuta (sk: Cưu Ma La Già Địa— 
Dharma-prince, kumaraka-stage, youthful stage, 
1e. a bodhisattva state or condition, e.g. the 
pOosition of a prince to the throne—Pháp Vương tử 
—Còn gọi là Cưu Ma La Phù Địa, Cưu Ma La 
Phù Đa Địa, hay Đồng Tử Địa, Đồng Chân Địa, 
Đông Tướng Địa, vân vân. Tên gọi chung cho Bồ 
Tát Địa, sắp sửa bước lên Phật Địa cũng như một 
vị Thái tử sắp lên ngôi vua. 


Kumarajiva (344-412): Cưu Ma La Thập —An 
influental Indian teacher and translator. He 
translated a lot of sutras from SanskrIt Into 
Chinese. Kumarajiva, one of the “four suns” of 
Mahayana Buddhism, of which he was the early 
and most effective propagator in China. He came 
from a noble famly ¡in Kuchi, present-day 
Sinklang. His name 1n Sanskrit is Kumarajiva, In 
Chinese “Elderly Young,” which means though 
young, his talents and virtues are equal to the 
elders. His father was an Indian, his mother a 
princess of Karashahr. His family line succeeded 
cach other in holding the Great General position, 
equal to present-day prime-minister, but when 1t 
was passed to Kumarayana, he chose to forgo this 
positon to take the religIous path and became a 
Buddhist Master. Kumarajiva the 
Buddhist monastic order, together with his mother 
at the time he was 7 years of aøe. He was able to 
penetrate clearly the theory “All Dharma Arises 
From Withn The Mind,” meaning everything 
comes from the mind; undoubtedly, If 1t can be 
thought of, then 1t can exist. Not long after he 
became a Buddhist Master, the Great Venerable 
Master learned and understood the Tripitaka. He 
developed great wisdom and was able to speak 
and elucidate the Dharma without limitation. In a 
few years Kumarajiva acquired great proflciency 
in all branches of Buddhist learning, and at last 
returned to Kuchi with his mother. Ôn the way he 
visited several centres of Buddhist studies In 
Central Asia. All kings in the entire Western 
Region knelt before the Great Master to hear him 
teach and explain the sutras. He lived in China 
during the Dao Tân Dynasty (during the North- 
South monarchy era in China from 320-588 A.D.). 
Since then Kumarajiva acquired such eminence as 
a scholar that he attracted so many Buddhists from 
Khotan, Kashgar, Yarkand, and other parts of 
Eastern Turkestan. While on a visit to Kashgar In 
355 A.D., Kumarajiva inroduced by 
Suryasoma 1n the Mahayana doctrine and made a 
speclal study of the Madhyamika treatises. 
Vimalaksa, a Buddhist monk of Kashmir who 
travelled to China by the Central Asian route, also 
1nstructed Kumarajiva In the Sarvastivada Vinaya 
and subsequently collaborated with him ïn the 
work of translatlon for which Kumarajiva 1s 


entered 


WaS§ 


2502 


famous. His teacher in Kashmir was Bandhudatta 
who was later to be converted to the Mahayana 
faith through the discourses of his one-time pupIl. 
Not long affer he returned to Kuchi from Kashmir, 
Chna ¡invaded Kuchi and Kumarajiva was 
captured as a prisoner-of-war. In China, many 
scholars from all parts of the country came fO visit 
him and many stayed behind him as disciples. In 
401 A.D., he went to Chang-An where he 
undertook his translaion actviies with the 
assistance of thousands of other monks and 
scholars. In 402 AD he received the tile of 
“Teacher of the naton.” Chinese Chronicles 
record that, in the year 405 A.D., the king of the 
Tsin dynasty showed great respect to KumarajIva. 
During his thirteen years say in China, he 
Organized a translation bureau to which had more 
than eight hundred monks and scholars. Ït is said 
that the king himself was an ardent disciple of 
Buddhism, held the original texfs in his hand as 
the work of translation proceeded. During that 
me hundreds of ¡important volumes were 
prepared under the supervision of Kumarajiva and 
some of the most Imporfant of KumarajJiva”s 


translaion are: Amitabha Sutra, Lotus Sutra 
(Saddharmapundarika-sutra), the 
Vimilakirtinirdhesha-Sutra, the Maha- 


Prajnaparamta Sutra, the Diamond Sutra 
(Varachedika-PraJnaparamita-sutra), 

Mahaprajnaparamita-sastra,  Sata-sastra, 
many other Mahayana sutras. He died in Chˆang- 
An about 412 A.D. After his cremation, his tongue 
remained “unconsumed.” He achieved not only 
oufstanding exploIt the 
Buddhism into China, but he was also one of the 
most Important Tripitaka Dharma Master ¡in 
Buddhist history. He 
translated 390 volumes of sutra teachings. Several 
days before the Dharma Master Kumarajiva 
passed away, he Invited many Buddhist Bhiksus 
and Bhiksunis to tell them the followings: “With 
the sutras that I have translated, please circulate 
and pass them to future generations so the 
Dharma Jewel will be everywhere. With those 
sutras, 1Ý I have not mistranslated them, once my 
body Is cremated my tongue will remain whole 
without turning Into ashes.” After speaking, he 
bade his farewell and then passed away at 


and 


for Introduction of 


and other assistants 


Peaceful Imperial Garden of the capital city of 
Ch'ang-An on the 28” of eighteenth year of the 
Hoang Thi reign period of the Dao-Tan Dynasty, 
which 1s also the fifth year of the Hi-Ninh reign 
period of the Eastern Chin Dynasty. After the fire 
expired, his entire body had turned to ashes, but 
the tongue remained perfectly whole as 1f the 
ftissues were still living. Because of this case, we 
can believe that all the sutras the Tripitaka 
Dharma Master Kumarajva translated are 
completely right without error. He 1s also credited 
with establishing the San Lun school, which 1s 
derived from the Indian Madhyamaka tradition— 
Cưu ma la thập (344-412), một giảng sư và dịch 
giả người Ấn. Ngài đã chuyển dịch rất nhiều kinh 
điển quan trọng từ Phạn sang Hán cho Trung 
quốc. Ngài là một trong bốn “mặt trời” của Phật 
Giáo Đại Thừa thuở ban sơ tại Trung Quốc. Ngài 
xuất thân từ một gia đình quyền quí ở Kucha, nay 
thuộc tỉnh Tân Cương. Tên ngài gọi đủ là Cưu Ma 
La Thập Bà, Hán dịch là “Đông Thọ,” nghĩa là 
tuổi trẻ, người trẻ mà tài năng, đức độ bằng các 
bậc trưởng thượng. Cha ngài là người Thiên Trúc, 
đến nước Quy-Tư cưới mẹ ngài là công chúa của 
nước nầy. Nguyên dòng họ của cha ông là một 
gia đình nối truyền nhau làm chức “Tướng Quốc,” 
tương đương với chức Thủ Tướng bây giờ, nhưng 
khi truyền đến đời của ông Cưu Ma La Viêm thì 
ông nây bỏ ngôi tướng quốc, xuất gia tu theo Phật 
giáo. Lúc 7 tuổi ông đã cùng mẹ xuất gia đầu 
Phật. Ngài thông hiểu lý “Vạn Pháp Duy Tâm,” 
nghĩa là việc gì cũng do nơi tâm mình tưởng nghĩ 
ra cả, hễ nghĩ chi thì có nấy không sai. Sau khi 
xuất gia không lâu, ngài học hiểu và thông suốt 
cả Tam Tạng Kinh Điển, phát sanh đại trí huệ, 
biện tài vô ngại. Chỉ trong một vài năm, Cưu Ma 
La Thập đã thông hiểu hết các giáo lý của các chỉ 
phái Phật giáo và sau cùng cùng với mẹ quay về 
nước Tư Quy. Trên đường đi, ngài đã đến thăm 
nhiều trung tâm nghiên cứu Phật giáo tại Trung 
Á. Các quốc vương toàn cõi Tây Vực đều quỳ 
mọp nghe ngài giảng kinh. Ngài sống về đời nhà 
Dao Tần (đời Nam Bắc Triều bên Trung Quốc, 
khoảng từ năm 320 đến 588 sau Tây Lịch). Từ đó 
Cưu Ma La Thập trở thành một học giả xuất 
chúng đến mức thu hút được nhiều tín đổ Phật 
giáo từ Khotan, Kashgar, Yarkand và các nơi 
khác ở miễn đông Turkestan. Trong lần đến thăm 


2503 


Kashgar vào năm 355, Cưu Ma La Thập đã được 
Suryasoma giới thiệu giáo lý Đại Thừa và đã 
chuyên tâm nghiên cứu các luận thuyết của Trung 
Luận tông (Madhyamika treatise) và giới luật của 
Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada Vinaya). Sau 
đó ngài hợp tác với Vimalaksa, một tu sĩ đến từ 
Trung Á, trong công việc dịch thuật mà Cưu Ma 
La Thập rất nổi tiếng về sau nây. Thây dạy ngài 
ở Kashmir là Bandhudatta, người sau nầy đã đi 
theo Phật giáo Đại Thừa qua sự thuyết giảng của 
người học trò một thuở của ông. Không lâu sau 
khi ngài từ Kashmir trở về thì Trung Hoa xâm 
chiếm nước Tư Quy, Cưu Ma La Thập bị bắt làm 
tù binh. Tại đây, các học giả khắp nơi trong nước 
đến thăm ngài và nhiều người đã trở thành đệ tử 
của ngài. Vào năm 401 ngài đến Trường An để 
nhận chức dịch kinh với sự giúp đở của hàng ngàn 
tăng sĩ khác. Năm 402 ngài nhậm chức Quốc Sư. 
Biên niên sử Trung Hoa chép rằng vào năm 405, 
hoàng đế nhà Tần đã tỏ sự tôn kính đặc biệt đối 
với Cưu Ma La Thập. Trong suốt 13 năm ở Trung 
Quốc, ngài đã tổ chức tại Trường An một bộ phận 
dịch thuật qui tụ trên 800 tu sĩ và học giả. Theo 
lời kể lại thì nhà vua vốn là một tín đổ Phật giáo 
nhiệt tình, đã đích thân giữ các văn bản gốc trong 
khi công việc dịch thuật tiến hành. Trong thời 
gian nầy, hàng trăm quyển kinh quan trọng đã 
được dịch ra dưới sự giám sát của ngài, trong đó 
gồm có: Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, 
Vimilakirtinirdhesha-sutra, Kinh Bát Nhã Ba La 
Mật, Kinh Kim Cang, Cực Lạc Trang Nghiêm Bất 
Tử Kinh (Sukhavatyamrta-vyuha), Đại Trí Độ 
Luận (Mahaprajnaparamita sastra), Bách Luận 
(Sata-sastra), và rất nhiều kinh điển Đại thừa 
khác. Ngài thị tịch tại Trường An vào khoảng năm 
412 sau Tây Lịch. Sau lễ trà tỳ, cái lưỡi vẫn 
không cháy. Ngài là người chẳng những có công 
rất lớn trong việc giới thiệu Phật giáo vào Trung 
Quốc, mà ngài còn là một vị “Tam Tạng Pháp 
Sư” quan trọng vào bậc nhất trong lịch sử Phật 
giáo. Pháp Sư cùng những vị phụ tá đã phiên dịch 
tổng cộng 390 quyển kinh. Vài ngày trước khi 
ngài viên tịch, ngài cho mời chư Tăng Ni đến bảo 
họ rằng: “Những kinh mà ta dịch, xin hãy truyền 
bá cho đời sau dùng làm pháp bảo lưu thông cùng 
khắp. Với các bổn kinh ấy, nếu như ta phiên dịch 
không có sai lầm thì khiến cho sau khi thiêu hóa 
thân thể rồi, cái lưỡi của ta vẫn không cháy.” Nói 


xong ngài từ giả rồi thị tịch tại Tiêu Diêu Uyển 
trong kinh đô Trường An vào ngày 28 năm Hoằng 
Thi thứ 18 đời nhà Dao Tân, nhằm năm Hi Ninh 
thứ 5 của nhà Đông Tấn. Sau khi tàn lửa, thi thể 
ngài cháy hết, duy chỉ cái lưỡi là không cháy. 
Trường hợp như vậy chúng ta có thể tin rằng các 
kinh mà ngài Tam Tạng Pháp Sư phiên dịch là 
hoàn toàn đúng, chớ không có gì sai lạc. Người ta 
cũng cho rằng Ngài chính là người sáng lập ra 
Tam Luận Tông, một tông phái bắt nguồn từ 
truyền thống Trung Đạo bên Ấn Độ. 
Kumarakadeva (skt: Câu Ma La Thiên—Cưu 
Ma La Thiên—-Cưu Ma La Già Thiên—A 
youthful deva, an Indra of the first dhyana heaven 
whose face Is like that of a youth, sitting on a 
peacock, holding a cock, a bell, and a flag—Vị Đế 
Thích hay Phạm Thiên ở sơ thiển, mặt trông như 
trẻ con, ngôi trên lưng công, một tay cầm kích, 
một tay cầm chuông và cờ. 
Kumaralabdha (skt: Cưu Ma La Đa—Names 
of two noted monks, one during the period of 
Asoka, of the Sautrantika sect; the other 
Kumaralabdha, or Kumarata, the nineteenth 
patriarch—Còn gọi là Câu Ma La La Đa, Củ Ma 
La Đa, Cưu Ma La Đà, Cưu Ma La Đạt, Hán dịch 
là Đồng Hào, Đồng Thủ, Đồng Thụ, Đồng Tử— 
Tên của hai vị sư nổi tiếng, một là Cưu Ma La Đa 
sống thời vua A Dục (theo Duy Thức Thuật Ký, 
sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm, ở 
nước Đát Xoa Kiểu La, phía bắc Thiên Trúc, có 
ngài Cưu Ma La Đa, dịch là Đồng Thủ đã làm ra 
“Cửu Bách Luận.” Rồi 400 năm sau mới ra đời 
một vị khác cũng tên Cưu Ma La Đa làm tổ đời 
thứ 19 ở Ấn Độ), hai cũng là Cưu Ma La Đa là vị 
tổ thứ 19 ở Ấn Độ—§ee Twenty eipht Indian 
Patriarchs. 
Kumararaja (skÐ: 
I1) Crown prince: Thái tử. 
2) An epithet of Buddha: Danh hiệu của Đức 
Phật. 
3) An epithet of Manjusri: Danh hiệu của Văn 
Thù Sư Lợi. 
Kumarafta (skQ: Cưu Ma La Đa—The 
nineteenth patriarch of Indian Ch'an Sect—VỊ tổ 
thứ 19 của dòng Thiển Ấn Độ. **See Twenty 
eight Indian Patriarchs. 


2504 


Kumarayana (sk): Cưu Ma La Già Viêm— 
Father of Kumarajiva—Cha của Ngài Cưu Ma La 
Thập—See Kumarajiva. 

Kumbhanda (skt): Demons of monstrous form—— 
Cát Bàn Trà_—Cưu Bàn Trà—Kiết Bàn Trà— 
Yểm Mị Quỷ_—Kumbhandas, a demon shaped 
like a gourd, or pot, 1t devours the vifality of men 
(sucks the le energy from living creatures, 
including humans). This 1s one of the eight proups 
of demon-followers of the four maharajas. This 1s 
a type of evil god that sucks and deprives the life 
energy from living creatures, including humans (f 
devours the vifality of men). This type of demon 
1S part of the retinue of Virudhaka, the Four- 
Quarter King who rules the south. This demon has 
the body of a man and the head of a horse, with 
huge testicles, shaped like a gourd, or pot; 
however, he 1s able to run as swIftly as the wind. 
He usually appears In the outermost square of the 
Garbhadhatu mandala, one of the two major 
mandalas of Esoteric Buddhism—Cưu Bàn Trà, 
một loài quỷ có hình như trái bầu hay cái bình, 
loại quỷ ăn hết tính khí của con người. Đây là 
một trong tám bộ quỷ chúng. Còn gọi là Cát Bàn 
Đồ, Câu Biện Đồ, Cung Bàn Đồ, Cung Bạn Đồ, 
Cưu Mãn Noa, hay Cứu Bàn Đồ. Quỷ Câu bàn đô 
hay yểm my quỷ, là một loài quỷ chuyên hút hết 
sinh khí của chúng sanh, kể cả con người. Đây là 
loại quỷ do Tăng Trưởng Thiên ở nam phương cai 
quản, loài quỷ nây có thân người đầu ngựa, với 
đôi ngọc hành to bằng quả bầu hay bình nước, còn 
gọi là quỷ bầu hay quỷ bí đao; tuy nhiên, nó có 
khả năng chạy nhanh như gió. Quỷ Cưu Bàn Trà 
thường xuất hiện khu ngoại biên của Mạn Đà La 
Thai Tạng Giới, một trong hai loại mạn đà la 
chính yếu của Mật Giáo. **See Eight groups of 
demon followers. 

Kumbhira (skt)—Kim Tỳ La—Kim Ba La-Cấm 
Tỳ La—Cung Tỳ La Đại Tướng. 

I)_ Alligator: Cá Sấu—A crocodile. 

2) A  Yaksa-king, 
became a guardian of Buddhism: Vua Dạ 
Xoa, quy-y và trở thành vị hộ pháp. 

See Twelve spirifs connected with the Master 
of Healing. 

Kumidha (skt): Câu Mê Đà ——According to Eitel 
in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms composed by Professor Soothill, this used 


who was converted and 


+ 


to be an ancIent kingdom on the Beloortagh to the 
north of Badakhshan—Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, đây 
từng là một vương quốc cổ nằm trên Beloortagh, 
về phía bắc của Badakhshan. 
Kumon (jap): Sunyata school—Không môn. 
Kumuda (skÐ: Opening lotus; but kumuda refers 
especially to the esculent (eatable) white lotus— 
Câu vật đầu (một loại sen có thể ăn được). 
Ku-Muhen-Sho-Jo (jap): The Sphere of Infinite 
Space—Không vô biên xứ —See Four formless 
Jhanas. 
Kunala (skt): Câu Na La—Cưu Na La. 
1) Name ofa bird which has beautiful eyes, or a 
bird with beautiful eyes: Tên một loài chim 


mắt đẹp. 

2) According to Professor Soothmll ¡in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, this WaS the name of 


Dharmavivardhana, son of Asoka, whose son 
Sampadi became the successor of Asoka: 
Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, đây là con vua A Dục tên 
Dharmavivardhana, mà con trai tên Sampadi 
đã trở thành người kế vị vua A Dục. 

3) According to Eiel in The Dictonary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Kunala 1s 
also translated as an evil man, or an evil eye: 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, Kunala còn có 
nghĩa là một ác nhân hay ác nhãn. 

Kunda (skt): 

l) Nectar jug—Quân đồ lộ (tinh bình). 

2) A kind of flower, perhaps Jasmine: Quân 
Na——Một loại hoa, có lẽ là hoa lài. 

Kundali-Raja: Quân Trà Lợi Minh Vương—See 

Fifteen bodhisattvas who represent the Buddha”s 

dharmakaya, spiritual body; 

Øraclousness and a pierce or angry form against 

evil q1). 

Kundgahgrags: Công Gia Cát Lạt Tư—Also 

named Danupa, a famous Tibetan monk of the 

thirteenth century, who had infuence at the 

Mongol court under Kublai Khan—Tên chữ Hán 

là Phổ Hỷ Danh Văn, còn gọi là Đảm Ba (Vi 

Diệu), một Tăng sĩ Tây Tạng nổi tiếng vào thế kỷ 


OFr wisdom In 





2505 


13, là người có nhiều ảnh hưởng với triều đình 

Mông Cổ dưới triều Kublai-Khan. 

Kundi  (skt): Kundika (skt—Quân Trì Quân 

Trì Ca—Vận Trì. 

I) The vase in Kuan-Yin's hand: Chiếc bình 
trong tay của Đức Quán Âm—An asecetic” 
water bottle. 

2) One of the eighteen utensils of Bhikkhus: 
Một trong I8 vật dụng của Tỳ Kheo. 

Kundika (skt): Bảo Bình. 

l)  A pecious vase, vessels used in worship: Bình 
quý (một thứ đỗ dùng của Đức Phật) được 
dùng trong nghi thức lễ lạc. 

2) A baptismal vase used by the esoferIc sectfs 
for pouring water on the head: Bình quán 
đảnh mà Mật giáo dùng để rưới tịnh thủy trên 
đầu khi làm lễ quán đảnh. 

Kundokuho (jap) The Japanesềe mode of 

reading Chinese wriing—Cách ngươì Nhật đọc 

chữ viết của Trung Hoa. 

Kunduruka (sk): Nhũ Hương —Boswellia 

thurifera, both the fragrant plant and 1ts resin— 

Cây có nhựa trắng như sữa và có mùi thơm. 

KPung (jap): Sunyata (sk)—Emptiness—Tánh 

không. 

KPun-Lun mountain: Côn Lôn Sơn—The 

Kun-Lun mountain range north of Tibet, the 

Gandhamadana—NúI Côn Luân hay Hương Sơn, 

nằm về phía bắc núi Tuyết Sơn của Tây Tạng. 

Kun-Shan Temple: Côn Sơn Tự —Another 

name of Thien Tu Phuc Temple, located In Chi 

Ngai village, Chí Linh district, Hai Hung province, 

North Vietnam. Con Son area 1s well-known for 

the mounfains and hills, temples and stupas, pine 

forests, and springs and streams, as well as 
vestiges related to many famous people 1n history. 

Con Son 1s also considered one of the greatest 

Buddhist centers of Vietnam. Con Son Temple 

was built before the Tran dynasty. King Tran Thai 

Tong used to visit the temple. Ít was said that, 

after being rebuilt in the Lê dynasty, the temple 

consideed of eighty-thee magnificlent halls. 

However, It is now only a small temple named 

Hun. In the temple stand Amitabha Buddha statue, 

and the statues of Three Trúc Lâm patriarchs— 

Tên khác của chùa Thiên Tư Phúc, chùa tọa lạc 

tại thôn Chí Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng, 


Bắc Việt Nam. Khu vực Côn Sơn nổi tiếng với 
núi non, chùa tháp, rừng thông, khe suối, cũng 
như những di tích gắn liền với nhiều danh nhân 
trong lịch sử. Côn Sơn còn được coi như là một 
trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất của 
nước ta. Chùa đã được xây dựng trước đời nhà 
Trần. Vua Trần Thái Tông (1225-1298) đã từng 
đến viếng chùa. Người ta nói chùa được trùng tu 
vào đời nhà Lê với 83 phòng nguy nga lộng lẫy. 
Tuy nhiên, bây giờ chỉ còn là ngôi chùa nhỏ mà 
thôi, thường gọi là chùa Hun. Chùa có tượng Phật 
A Di Đà, và các tượng Trúc Lâm Tam Tổ. 

Kunfi (skD: Cao-đế—Who ¡s associated with 
Avalokitesvara (Quán Âm)—See Ten raksasi 
menftioned In the Lotus sutra. 

Kuonji (jap): Chùa Cửu Viễn (Nhật Bản). 
Ku-Poison Ghostf: If it was greed for hatred that 
made the person commit offenses, then, after he 
has finished paying for his crimes, then, after he 
has finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters worms—Tham sân hận, gây 
tội, gặp loài trùng thành hình, làm các loài Quỷ 
Cổ Độc—See Nine classes of ghosts (II). 

Kuran (sk0: Khuất Lãng Na—According to Eitel 
in The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, this 1s an ancient kingdom in Tokhara, the 
modern Garana, with mines of lapis lazuli—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển của 
Giáo Sư Soothill, Khuất Lãng Na là tên của một 
vương quốc cổ thuộc Tokhara, bây giờ là Garana, 
nơi có nhiều mỏ ngọc bích. 

Kuru (skt): Câu Lưu Sa—The country where 
Buddha 1s said to have delivered the sutra the 
Long Discourses—Xứ mà người nói chính tại đây 
Đức Phật đã thuyết giảng Kinh Trường A Hàm. 
Kurudvipa (sk0: Uttarakuru (skÙ—Câu Lư 
Châu—Tên gọi của Bắc Đại Châu hay Bắc Cu Lô 
Châu—The northern of the four continents of a 
world—See Four continents. 

Kuryana (skt: Kuvayana (sk)—Cúc Lợi Nhai 
Na—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, Kuvayana 1s an 
ancient kingdom south-west of Ferghana, north of 
the upper Oxus, the present Kurrategeen—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Cúc Lợi 
Nhai Na là một vương quốc cổ nằm về phía tây 


2506 


nam Ferghana, phía bắc thượng nguồn sông Bác 

Xoa (Oxus), bây giờ là Kurrategeen. 

Kusa (skÐ: 

I) Cô Thi Thảo—Cự Xá——Grass of good omen 
for đivination—Một loại cổ kiết tường. 

2) Câu Xá Tông—See Eigph(t of the early 
Japanese Buddhist sects. 

Kusagrapura (skt): Cát Tường Mao Quốc— 

Thượng Mao—According to Eitel, this 1s an 

anclent residence of the kings of Magadha, 

surrounded by mountains, about I4 miles south of 

Behar. It was deserted under King Bimbisara, who 

built new RadJagriha, about 6 miles farther to the 

west—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Tự 

Điển của Giáo Sư Soothill, đây là nơi trú ngụ của 

các vua tại xứ Ma Kiệt Đà (kinh thành Thượng 

Mao của xứ Ma Kiệt Đà, nơi các vương quốc cổ 

thường đóng đô), bao bọc bởi núi non, khoảng 14 

dậm về phía nam của Behar. Nó bị bỏ phế từ khi 

vua Bình Sa Vương xây thành Vương Xá mới, 
khoảng 6 dậm xa hơn về phía tây. 

Kusala (p): Su, Sadhu, or Bhadra (skt)—Điều 

thiện—Good deeds—Wholesome. 

() The meaningss of “Kusala—Ngha của 
“Thiện”: Good or wholesome 1s In confrast 
with evil or unwholesome——Thiện là trái với 
ác. Những hành pháp hữu lậu và vô lậu thuận 
ích cho đời nầy và đời khác (trên thông với 
Bồ Tát và Phật, dưới thấu trời và người). 

1l) Wholesome deeds clean our mind—Thiện 
nghiệp có công năng thanh lọc bổn tâm. 

2) Wholesome deeds give happiness to oneself 

and others—Thiện nghiệp mang lại hạnh 

phúc cho mình và tha nhân. 

The Buddha”s teachings on “Kusala” in the 

Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 

“Thiện” trong Kinh Pháp Cú: 

1) As a flower that ¡s colorful and beautiful, but 
without scent, even so fruifless 1s the well- 
spoken words of one who does not practice If 
(Dharmapada 51): Như thứ hoa tươi đẹp chỉ 
phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, 
những người chỉ biết nói điều lành mà không 
làm điều lành chẳng đem lại ích lợi. 

2) As the flower that ¡is colorful, beautiful, and 
full of scent, even so fruitful ¡is the well- 
spoken words of one who practices 1 
(Dharmapada 52): Như thứ hoa tươi đẹp, vừa 


qI) 


có màu sắc, lại có hương thơm, những người 
nói điều lành và làm được điều lành sẽ đưa 
lại kết quả tốt. 

3) As from a heap of flowers many a garland 1s 
made, even so many good deeds should be 
done by one born to the mortal lot 
(Dharmapada 53): Như từ đống hoa có thể 
làm nên nhiều tràng hoa, từ nơi thân người có 
thể tạo nên nhiều việc thiện. 

Kusala-akusala (skt: Good and evil—Thiện ác. 

(ŒD The meanings of “Kusala-akusala”—Nghĩa 
của “Thiện Ác”: 

I1) Good 1s defined as to accord with the right: 
Thiện là thuận lý. 

2) Bad ¡s defined as to disobey the right: Ác là 

nghịch lý. 

The Buddhas teachings on “Kusala- 

akusala”—Những lời Phật dạy về “Thiện 

ÁC”: 

l1) The evil-doer grieves In this world and ¡n the 
next; he grleves 1n both. He grieves and 
suffers when he perceives the evil of his own 
deeds (Dharmapada 15): Ở chỗ nầy ăn năn, 
tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác 
nghiệp, cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy ác 
nghiệp mình gây ra, kẻ kia sanh ra ăn năn và 
chết mòn. 

2) The virtuous man rejoices 1n this world, and 
in the next. He Is happy in both worlds. He 
rejoices and delights when he perceives the 
purity of his own deeds (Dharmapada 16): Ở 
chỗ nầy vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui; kẻ làm 
điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui; vì 
thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sanh 
ra an lạc và cực lạc. 

3) The evil man suffers in this world and in the 
next. He suffers everywhere. He suffers 
whenever he thinks of the evil deeds he has 
done. Furthermore he suffers even more 
when he has gone to a woeful path 
(Dharmapada 17): Ở chỗ nầy than buôn, tiếp 
ở chỗ khác cũng than buôn, kẻ gây điều ác 
nghiệp, cả hai nơi đều than buồn: nghĩ rằng 
“tôi đã tạo ác” vì vậy nên nó than buồn. Hơn 


qI) 


nữa còn than buôn vì phải đọa vào cõi khổ. 

4) The virtuous man 1s happy here ¡in this world, 
and he 1s happy there in the next. He 1s happy 
everywhere. He ¡1s happy when he thinks of 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


2507 


the good deeds he has done. Furthermore, he 
1s even happler when he has gone to a 
blissful path (Dharmapada I8): Ở chỗ nầy 
hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu 
hành phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ: 
nghĩ rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy nên nó 
hoan hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì được sanh 
vào cõi lành. 

Lets hasten up to do good. Lef's restrain our 
minds from evil thouphts, for the minds of 
those who are slow In doing good actions 
delight in evil (Dharmapada 116): Hãy gấp 
rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng 
nhác việc lành giờ phút nào thì tâm ưa 
chuyện ác giờ phút nấy. 

If a person commits evil, let him not do 1t 
agan and again; he should not rejoice 
therein, sorrow is the outcome of evil 
(Dharmapada 117): Nếu đã lỡ làm ác chớ nên 
thường làm hoài, chớ vui làm việc ác; hễ 
chứa ác nhứt định thọ khổ. 

TH a person does a meritorious deed, he should 
do 1t habitually, he should find pleasures 
therein, happiness 1s the outcome of merit 
(Dharmapada 118): Nếu đã làm việc lành 
hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc 
lành; hễ chứa lành nhứt định thọ lạc. 

Even an evil-doer sees good as long as evil 
deed has not yet ripened; but when his evil 
deed has ripened, then he sees the evil results 
(Dharmapada 119): Khi nghiệp ác chưa thành 
thục, kể ác cho là vui, đến khi nghiệp ác 
thành thục kẻ ác mới hay là ác. 

Even a good person sees evil as long as his 
good deed has not yet ripened; but when his 
good deed has ripened, then he sees the good 
results (Dharmapada 120): Khi nghiệp lành 
chưa thành thục, người lành cho là khổ, đến 
khi nghiệp lành thành thục, người lành mới 
biết là lành. 

Do not disregard (underestimate) small evil, 
saying, “it wIll not matter to me.” By the 
falling of drop by drop, a water-Jar 1s filled; 
likewise, the fool becomes full of evil, even I1f 
he gathers it little by little (Dharmapada 121): 
Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa 
lại quả báo cho ta.” Phải biết giọt nước nhều 


lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở 

đĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. 

Do not disregard small good, saying, “it will 

not matter to me.” Even by the falling of drop 

by drop, a water-Jar Is filled; likewise, the 
wise man, gathers his merit litle by litle 

(Dharmapada 122): Chớ nên khinh điều lành 

nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại quả báo cho ta.” 

Phải biết giọt nước nhếu lâu ngày cũng làm 

đầy bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn 

từng khi ít mà nên. 

A merchant with great wealth but lacks of 

companions, avoids a dangerous roufe, Just as 

one desiring to live avoids poison, one should 
shun evill things ¡in the same manner 

(Dharmapada 123): Người đi buôn mang 

nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh 

xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ 
tham sống tránh xa thuốc độc thế nào, thì các 
ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy. 

13) With a hand without wound, one can touch 
poIson; the poison does not afftect one who 
has no wound; nor ¡is there Ill for him who 
does no wrong (Dharmapada 124): Với bàn 
tay không thương tích, có thể nắm thuốc độc 
mà không bị nhiễm độc, với người không làm 
ác thì không bao giờ bị ác. 

14) Whoever harms a harmless person who 1s 
pure and guiltless, the evil falls back upon 
that fool, like dust thrown agaInst the wind 
(Dharmapada 125): Đem ác ý xâm phạm đến 
người không tà vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, 
tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung 
bụi. 
Some are born in a womb; evil-doers are 
reborn In hells; the riphteous people go to 
blissful states; the undefiled ones pass away 
into Nirvana (Dharmapada 126): Một số sinh 
ra từ bào thai, kẻ ác thì đọa vào địa ngục, 
người chính trực thì sinh lên chư thiên, nhưng 
cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã 
diệt sạch nghiệp sanh tử. 

Neither In the sky, nor in mid-ocean, nor In 

mounftain cave, nowhere on earth where one 

can escape from the consequences of his evil 
deeds (Dharmapada 127): Chẳng phải bay lên 
không trung, chẳng phải lặn xuống đáy bể, 
chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù 


II 


~ 


12 


` 


15 


` 


16 


` 


2508 


tìm khắp thế gian nầy, chẳng có nơi nào trốn 
khỏi ác nghiệp đã gây. 
A fool does not realize when he commifs 
wrong deeds; by his own deeds the stupid 
man is tormented, like one 1s lighting fires 
be day 
(Dharmapada 136): Kẻ ngu phu tạo các ác 
nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì 
chăng ? Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu 
khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. 
Bad deeds are easy to do, but they are 
harmful, not beneficial to oneself. On the 
confrary, 1t 1s very difficult to do that which 1s 
beneficial and good for oneself (Dharmapada 
163): Việc hung ác thì dễ làm nhưng chẳng 
lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi cho ta 
thì lại rất khó làm. 
The foolish man who slanders the teachings 
of the Arhats, of the riphteous and the Noble 
Ones. He follows false doctrine, ripens like 
the kashta reed, only for 1s own destruction 
(Dharmapada 164): Những người ác tuệ ngu 
si, vì tâm tà kiến mà vu miệt giáo pháp A-la- 
hán, vu miệt người lành Chánh đạo và giáo 
pháp đức Như Lai để tự mang lấy bại hoại, 
như giống cỏ cách-tha hễ sinh hoa quả xong 
liền tiêu diệt. 

By oneself the evil is done, by oneself one 1s 

defiled or purified. Purity or impurity depend 

on oneself No one can purfy another 

(Dharmapada 165): Làm dữ bởi ta mà nhiễm 

ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh 

cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta, chứ 

không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. 

Kusala-dharma (skÐ: Kusala-dhamma (p)— 

Good dharma—MEeritorious action—Bạch pháp 

—Thiện pháp (các việc lành không đem lại khổ 

đau mà ngược lại, mang lại an lạc và hạnh phúc). 

Kusala-dharma-tathata (skQ: Thiện Pháp 

Chân Như—See Nine kinds of non-action. 

Kusala karma (skt): Thiện nghiệp—Wholesome 

karma—Good karma—Skillful acion which will 

produce pleasant results. 

(A) Kusala kamma which may ripen In the realms 
of form: Thiện Nghiệp Tạo Quả Được Hưởng 
Trong Sắc Giới—See Fifteen kinds of fine- 
material-sphere wholesome 
(A). 


17 


~ 


wherein he must burnt  one 


18 


`=< 


19 


` 


20 


`=< 


CONSCIOUSne€SS 


(B) Kusala kamma which may ripen in the 
formless realms: Thiện Nghiệp Tạo Quả 
Được Hưởng Trong Vô Sắc Giới —See Four 
1mmaterial heavens (II). 

Kusala-mahabhumika (skt): General functions 
of good—Đại thiện địa pháp —See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Kusala-mula (skt): Thiện Căn—Good roots— 
Good qualitiles (of body, speech and mind), good 
seed sown by a good life to be reaped later—Cái 
thiện của ba nghiệp thân, khẩu, ý có thể sinh ra 
diệu quả về sau nây. 
Kusalanasrava (skt): Good things free from evil 
flowings— Thiện Vô Lậu Pháp—Good virtues 
free from evil flowings by the wise cultIvators 
when they are deeply drunk ¡in the the bliss of the 
samadhi and abiding ¡n the bliss of existence as 1t 
1s—Các đức tính tốt thoát khỏi các lậu hoặc mà 
hành giả có trí tuệ hưởng được khi họ đắm mình 
sâu trong hạnh phúc của Thiển định và an trú 
trong sự hiện hữu như thị (đúng như sự hiện hữu). 

Kusamapura (skt): Cẩu Tô Ma Bổ La—Thành 

phố đầy hoa, như khu Patna của thành 

Pataliputra—The city of flowers, Pataliputra, I.e. 

Patna. 

Kusan Sunim (1909-1981): Name of a Korean 

Son monk, born in Ñamwon to a farming family. 

At the age of twenty-six he chanted Buddhist 

Mantras during a period of ¡illness, and when he 

was cured decided to become a monk. He studied 

under Hyobong Sunin at Songgwangsa, and at the 
age of thirty-one received monastic ordination at 

Tongdosa. From 1962 to 1966 he served as an 

abbot of Tonghwasa, and In 1967 he founded the 

Bulil International Mediation Center at 

Songgwangsa as a place for foreigners to pracfice 

mediftaton. He was one of the most influential 

Son masters of the twentieth century, and had a 

significant impact on the Chogye Order. He 1s 

particularly known for emphasizing the centrality 
of meditative practice and considering study of 

Scripftures fo be of secondary Importance. His 

books include “ “The Way of Korean Zen and Nine 

Mountains.”—Tên của một Thiển sư Triểu Tiên, 

sanh tại Namwon trong một gia đình nông dân. 

Vào tuổi 26 ông trì chú Phật giáo trong khi đang 

bệnh hoạn, và khi lành bệnh ông quyết định xuất 


2509 


gia làm Tăng. Ông theo học với sư Hyobong 
Sunin tại chùa Songgwangsa, và vào tuổi 31, ông 
thọ đại giới tại Tongdosa. Từ năm 1962 đến năm 
1966 ông trụ trì chùa Tonghwasa, và năm 1967 
ông sáng lập Trung Tâm Thiển Định Quốc Tế 
Bul-il tại Songgwangsa được xem như là một nơi 
cho nhiều người ngoại quốc đến thực tập thiển. 
Ông là một trong những thiển sư có ảnh hưởng 
nhất vào thế kỷ 20, và có ảnh hưởng đáng kể với 
trường phái Chogye. Ông được đặc biệt biết 
đếnqua việc ông nhấn mạnh đến sự thiết yếu của 
thiển tập và xem việc học kinh là hàng quan trọng 
thứ yếu thứ hai. Những sách của ông gồm bộ 
“Con Đường Của Thiền Tông Đại Hàn và Cửu 
Sơn.” 

Kusha (skQ: Kusha (jap)—Câu Xá Tông—A 
Japanese Buddhist school whose doctrines are 
based on Vasubandhus Treasuryy of Higher 
Doctine (Abhidharma-Kosa), which 
translated Into Chinese by Paramartha and Hsuan- 
Tsang. In China it only existed as a separate 
school during the T”ang dynasty. It was brought to 
Japan in the seventh and eighth centuries. Ït 1s a 


WaS 


realistic school that conceives of phenomena as 
being composed of subte elements called 
“Dharmas,” and much of the school”s philosophy 
1S devofed to cafegorIzation of them——một trường 
phái Phật giáo của Nhật Bản mà giáo lý dựa vào 
bộ Vi Diệu Pháp của Ngài Thế Thân, bộ A Tỳ 
Đạt Ma Câu Xá Luận đã được các ngài 
Paramartha và Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ. 
Tại Trung Hoa Cầu Xá tông vẫn còn là một tông 
phái biệt lập đến đời nhà Đường. Tông phái này 
được truyền sang Nhật Bản vào những thế kỷ thứ 
7 và thứ 8. Đây là trường phái hiện thực, nhìn sự 
vật là sự phối hợp của những yếu tố vi tế gọi là 
“Pháp,” và hầu hết triết lý của trường phái là 
phân loại những “pháp” ấy—See Eight of the 
early Japanese Buddhist sects. 

Kusharon (jap): Câu Xá Luận —Abhidharma- 
kosa-sastra, composed by Vasubandhu, translated 
ino Chinese by Paramartha and Hsuan-Tsang 
during the T”ang dynasty—A Tỳ Đạt Ma Câu Xá 
Luận được ngài Thế Thân biên soạn, ngài 
Paramartha và Huyền Trang đời nhà Đường dịch 
sang Hoa ngữ. 

Kushashu (jap): Câu Xá Tông—See Kosa Sect. 





Kushinagara (skÐ: Kushinara (p— 
Kusigramaka (skÐ——Thi Thành—See Kusinagara. 
Kusinagara (sk0: Kushinara (p)—Kusigramaka 
(skÐ—Thi Thành —Belonged to an ancient Indian 
Kmgdom, near Kasiah, the place where 
Sakyamuni Buddha died, also the birth place of 
nine famous scholars. According to Buddhist 
tradiion, this ¡is where the historical Buddha 
sakyamuni entered Into Parinirvana, present-day 
Kasia in the state of Uttar Pradesh in India, one of 
the four sacred places in Buddhism history. Today 
It IS one of the major pilgrimage sites of 
Buddhism. Kusinagara used to be the capital of 
the kingdom of Mallas, located In northern India, 
one of the sixteen major countries ¡in India during 
the Buddha”s lifetime. It is now Kasia, about 
about 120 miles north-east of Baranasi, and 35 
miles to the east of the city of Gorakhpur In Uttar 
Pradesh State of northern India. This is the place 
where the Buddha entered Nirvana ¡in the Sala 
Grove (the Buddha passed away without any 
SOTrOW at 8Ú years Of aøe In a grove of sala trees 
north of Kusinara, about 543 years before ChrIst). 
After his death, his mortal remains were cremated 
and a part of his relics were preserved ¡In a stupa 
or pagoda In Kusinsgara. As the place of Buddha”s 
death, Kusinagara became one of the most holy 
Buddhist places of pilgrimage. Recently, Indian 
archaeologists found the NÑirvana Temple and 1ts 
ruins at Kusinagara where the Buddha passed 
away. According to Prof. P.V. Bapat in The 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, like 
the other sacred places connected with the 
eventful life of the Buddha, Kusinara rose to be 
an important place of pilgrimage and in the course 
of time was covered with sacred shrines and 
monasteries. However, for unknown reasons, the 
place was deserted early ¡n 1fs history, and both 
Fa-Hsien and Hsuan-Tsang note the utfer ruin and 
desolation of this once 1important site. The stupa of 
Parinrvana which Asoka 1s said to have buIlt has 
not yet been broupht to lipht. Among the other 
sacred edifices that still remain may be menfioned 
the Matha-Kunwar-ka-koi which enshrines a 
large recumbent figure of the Buddha 1n the state 
of nirvana. The Image was found In frasgments and 
has been skilfully restored by Mr. Carlleyle. The 
great stupa which stood on the spot where the 


2510 


body of the Buddha was cremated and where 
relics of the Master were divided Into eight equal 
portions 1s probably represented by a large mound 
locally known as Ramabhar. This mound has only 
been partially examined and a more systematic 
exploration 1s expected to bring to light important 
material relating to the history of this venerable 
spot—Tên tắt của thành Câu Thi Na, thuộc Vương 
Quốc cổ Ấn Độ, gần thành Kasiah, nơi Đức Phật 
nhập diệt, và cũng là nơi sanh của chín học giả 
nổi tiếng ở Ấn Độ. Theo truyền thống Phật giáo, 
đây là nơi Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni 
nhập Niết Bàn, hiện nay là Kasia thuộc bang 
Uttar Pradesh của Ấn Độ, một trong bốn nơi 
thiêng liêng của lịch sử Phật giáo. Hiện nay Câu 
Thi Na là một trong những địa điểm hành hương 
chính của Phật giáo. Câu Thi Na đã từng là kinh 
đô của vương quốc Mạt La nằm về phía bắc Ấn 
Độ, một trong l6 vương quốc lớn tại Ấn Độ thời 
Đức Phật. Bây giờ là tỉnh Kasia, khoảng 120 dậm 
về phía Đông Bắc của Baranasi, và khoảng 35 
dậm về phía Đông thành phố Gorakhupur thuộc 
bang Uttar Pradesh vùng Bắc Ấn. Nơi Đức Phật 
nhập Niết bàn trong vườn Ta La (Đức Phật nhập 
diệt trong an nhiên vào tuổi 80 tại rừng Ta La 
phía bắc thành câu Thi Na, vào khoảng 543 năm 
trước Thiên Chúa). Nhục thân của Phật được hỏa 
thiêu và một phần xá lợi của Ngài đã được tôn trí 
thờ trong một bảo tháp tại Câu Thi Na. Vì là nơi 
Đức Phật nhập diệt nên Câu Thi Na đã trở thành 
một trong bốn Thánh địa thiêng liêng nhất của 
Phật giáo. Gần đây các nhà khảo cổ Ấn Độ đã 
tìm ra phế tích Tháp Niết Bàn, nơi Đức Phật đã 
nhập diệt (Đức Phật thành đạo lúc Ngài 35 tuổi, 
thuyết pháp độ sinh trong 45 năm, Ngài đi chu du 
đọc theo bờ sông Hằng và các xứ lân cận trong 
nước Ấn Độ, chỗ nào có nhân duyên là Ngài đến 
hóa độ. Năm Ngài 78 tuổi, chuyến du hóa cuối 
cùng từ thành Vương Xá đến thành Câu Thi Na, 
Đức Phật cùng chúng đệ tử vượt qua sông Hằng 
vào thành Tỳ Xá Ly, ngụ tại khu rừng Trúc, an cư 
ba tháng. Năm sau Phật cùng tôn giả A Nan đến 
thành Ba Bà Lợi, giữa đường thì Đức Phật lâm 
trọng bệnh nhưng Ngài vẫn cố gắng đi đến thành 
Câu Thi Na. Dưới hàng cây Ta La, Đức Phật bảo 
ngài A Nan sửa soạn chỗ nghỉ, xong Ngài nằm 
nghiêng về bên phải, mặt hướng về phương tây, 
rồi an nhiên thị tịch, lúc ấy Ngài đã 80 tuổi). Theo 


Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 

Năm Phật Giáo, giống như các thánh địa khác có 

liên quan đến cuộc đời đầy những sự kiện quan 

trọng của Đức Phật, Câu Thi Na từng là một điểm 
hành hương đông đúc, và trước đây nơi nầy đã 
mọc lên nhiều điện thờ cùng các tu viện. Tuy 
nhiên, không biết sao nơi nầy sớm trở thành 
hoang phế. Ngay cả các nhà hành hương Trung 
Quốc là Pháp Hiển và Huyễn Trang đều đã ghi 
nhận sự đổ nát và cô tịch hoàn toàn của nơi một 
thời quan trọng nây. Ngôi tháp Paranirvana mà 
người ta nói là do vua A Dục xây dựng vẫn chưa 
được tìm thấy. Trong số các đến đài thiêng liêng 
khác còn tổn tại có thể kể đến Matha-Kunwar ka 

Koti, nơi nầy có một tượng Phật nằm thật lớn 

trong trạng thái nhập niết bàn. Bức tượng nầy đã 

bị vụn nát khi được tìm thấy và đã được Ngài 

Carlleyle phục hổi một cách khéo léo. Ngọn tháp 

lớn được dựng lên tại địa điểm nhục thân của Đức 

Thế Tôn được hỏa thiêu và nơi xá lợi của Ngài 

được chia đều làm tám phần để thờ, có lẽ được 

thấy là một gò đất lớn mà dân địa phương gọi là 

Ramabhar. Gò đất nầy chỉ mới được nghiên cứu 

một phần và cần có sự khảo sát một cách có hệ 

thống để đưa ra ánh sáng những chi tiết quan 
trọng liên quan đến lịch sử của thánh địa nây. 

Kusinagara stupa: Tại thành Câu Thi Na, nơi 

Phật nhập Niết Bàn. Đây là một trong tám ngôi 

tháp thiêng lớn của Phật giáo —Kusinagara, 

where the Buddha entered nirvana.. This Is one 
of the eight Great Spiritual or Sacred Stupas of 

Buddhism—See Eight great spiritual or sacred 

stupas and Kusinagara. 

Kusinara (skt): Câu Thi ÑNa—See Kusinagara. 

Kusita (p): Lazy person—Người lười biếng. 

Kusita-vatthuni (p): Giải Đãi Sự—See Eipht 

OCcasions of indolence. 

Kusito (p): Be slack—Giải đãi—See Seven 

WTOng practIces. 

Kusuma (skt): Puspa, or Padma (skt)—Hoa. 

I1) Cẩu Tô Ma—A flower, especially the white 
China-aster—Loại hoa bạch cúc của Trung 
Quốc. 

2) Flower: Hoa, đặc biệt là hoa sen, một trong 
sáu loại vật để cúng đường Phật —Blossom—— 
Flowery, especially the lotus, one of the six 
objects for offerings—See Lotus flowers. 


2511 


3) Pleasure: Khoan Hòa—Vì hoa nhu nhuyễn 
khiến lòng người khoan hòa. 

4) To ornate: Hoa Nghiêm—Hoa tượng trưng 
cho vạn hạnh phô bày trang nghiêm—To 
decorate—Glory——Splendour. 

53) Padma (skÐ: Hoa Sen—The lotus flower. 

6) Celestial flowers: Hoa TTời. 

Kusuma-mala (skt: Hoa Mạn—Hoa Phát—A 

wrath of flowers—Chaplet of flowers used as 

adornments for Indian women—Vòng hoa trang 
sức của phụ nữ Ấn Độ. 

Kusumapura (skt: Pataliputra (skÐ——Pusapura 

(sk)—Hoa Thành—Hoa Thị Thành —The city of 

flowers. The residence of King Asoka, known as 

Pataliputra, the 

residence of King Asoka, he there convoked the 

third synod—Nơi trị vì của Vua A Dục—See 

Pataliputra. 

Kutadanti (skt): Khúc XỈ—Who is associated 

with BhaisaJjya (Dược Sư Phật) —See Ten raksasi 

mentioned In the Lotus sutra. 


the modern Patna. Ït was 


Ku-Tsang: Cô Tạng—Formerly a city in Liang- 

Chou, Kan-Su, and an Important center for 

communication with Tibet—Tên một quận phủ, 

nay thuộc Lương Châu, tỉnh Cam Túc, là trung 
tâm lưu thông quan trọng sang Tây Tạng. 

Kutsha (skt: Dao Tần Cưu Ma La Thập—See 

Kumarajiva. 

Kuvera (skt): Kubera (sk——Câu Phệ La. 

I) King of Uttarakuru—Câu phệ la—Vua xứ 
Bắc Cu Lô Châu—See Uttarakuru. 

2) The god of riches, Vaisravana, regent of the 
north; having three legs and eight teeth: Một 
vị Thiên Vương ở phương Bắc, Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương, có ba chân tám răng. 

3) See Vaisravana. 

Kuya (jap): Sư Không Dã (903-972), Phật giáo 

Nhật Bản. 

Kuya Shonin (jap): Không Dã Thượng Nhân 

(Phật giáo Nhật Bản). 

Kwaido-Soshin (jap): Huitang-Tsuhsin—Hối 

Đường Tổ Tâm—S§ee Tsu-Hsin Hui Tang. 

Kwan (jap): An exclamation often used by Yun- 

Men-Wen-Yen—Một tiếng than thường được 

Thiển Sư Vân Môn dùng—See Yun-Men-Wen- 

Yen. 


Kwan-Chu (jap): Taitzu-Huan-Chung—Sư Đại 
Từ Khoan Trung (Nhật Bản). 

Kwazan (jap): Sư Quan Sơn Huệ Huyễn (Nhật 
Bản). 

Kyo (đjap): Visaya (skÐ—Object—Cảnh. 
Kyogen-Chikan  (jap):  Hsiang-Yen-Chih- 
Hsien—See Hslang-Yen-Zh¡-HsIen. 

Kyojong (kor): One of the two survived sectfs in 
Korea during the reign of King Sejong (1418- 
1450), fourth ruler of the Choson dynasty. Under 
this king, the number of Buddhist schools in Korea 
was reduced to only two, the other was SonJong. 
The KyoJong school brought together elements of 
Hwaom (Hua-Yen), Popsang (Fa-Hsiang), and 
Sammon (San-Lun) tradiions. The Sonjong or 
meditation school combined the Kyeul (Lu-Tsung 
or Vinaya), Chonfae (T”ien-T”ai), and Chinese 
Son (Chan) traditions. These two remained the 
only official schools of Buddhism In Korea until 
1935—Một trong hai tông phái sống sót ở Triều 
Tiên dưới thời vua Sejong, vị vua thứ tư của triểu 
đại Choson. Dưới thời vua này thì các tông phái 
Phật giáo tại Triều Tiên giảm xuống còn hai mà 
thôi, trường phái kia là Thiền tông. Trường phái 
Kyojong đã phối hợp các yếu tố của các tông phái 
Hoa Nghiêm, Pháp Tướng và Tam Luận. Thiền 
tông phối hợp Luật tông, Thiên Thai và Thiền 
tông Trung Hoa. Hai tông phái này là hai tông 
phái duy nhất còn tổn tại của Phật giáo Triều 
Tiên cho đến năm 1935. 

Kyomik (fifth century): Name of a Korean monk 
of the Paekche kingdom who traveled to India, 
where he studied Sanskrit and concenfrated on the 
study of monastic discipline (kyeyul—Vinaya). 
He returned to Paekche In 526, along with the 
Indian monk Devadatta (Paedalta) and several 
recensions (sự duyệt lại) of the “Vinaya” and 
some “Abhidharma” texts. Together with a team 
of monks, he translated the texts Into Korean, and 
1s widely credited with establishing the Vinaya 
tradition (Kyeyul chong) in Korea—Tên của một 
vị sư người Triều Tiên thuộc vương quốc 
Paekche, người đã du hành sang Ấn Độ, tại đây 
ông đã theo học Phạn ngữ và tập trung vào tu tập 
Luật Tông. Ông trở về Paekche năm 526, với một 
vị Tăng người Ấn Độ tên Devadatta và sau nhiều 
lần duyệt lại về giới luật và vài văn kinh Vi Diệu 


2512 


Pháp. Ông đã cùng với một nhóm Tăng sĩ phiên 
dịch kinh điển Phạn sang chữ Đại Hàn, và một số 
lớn cho rằng chính ông đã dịch bộ Luật Tạng ở 
Triểu Tiên. 

Kyosaku (jap): A Japanese term for “a wake-up 
stick,” or a flat stick about one meter ¡n length, 
used In Zen monasteries to help students maintain 
alertness during perlods of siting meditation 
(Zazen). Although the stick is commonly applied 
vigorously to the backs of students who drIft off, 1t 
1S not conceived as punishment, but rather as an 
aid to concenftration. A monitor who patrols the 
meditaton room looks 
sliphtly forward, Iindicating that theIr affenflon 1s 
wandering, and he taps (vỗ nhẹ) them on the 
shoulder, after which they bend forward and are 
given three sharp raps (đánh lẹ) on the back——Từ 
ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “cây gậy đánh thức,” 
hay là một cây gậy thẳng dài khoảng một thước, 
được dùng trong các Thiện viện nhằm giúp đỡ các 
thiển sinh duy trì tỉnh thức trong các buổi tọa 
thiển. Mặc dầu gậy thường được đánh mạnh trên 
lưng của thiển sinh ngủ gục và ngã qua ngã lại, 
nhưng không được coi như là hình phạt. Một vị 
giám thiển đi vòng quanh kiểm soát phòng thiển 
nhìn thấy các thiển sinh hơi ngã tới trước, cho 
thấy sự chú ý của họ bị dong ruổi, ông ta bèn vỗ 
nhẹ một cái lên vai, sau đó mà thiển sinh ấy vẫn 
còn ngã ra phía trước nữa thì vị giám thiển sẽ 
đánh ba cái thật nhanh lên lưng. 

Kyoto (ap): Đông Đô (cố đô của Nhật Bản). 
Kyozan-Ejaku (jap): Yang-Shan-Hui-Chi (807- 
883 or 814-891)}—See Yang-Shan-Hui-Chi. 

Ky Son Temple: Chùa Kỳ Sơn—-One of the 
most ancient temple in Vinh Long province. The 
temple was first built in 1842 as a thatched hut. 
Soon after that, 1t was destroyed In a fire. In 1884, 
1t was rebuilt. Ñow, the temple 1s located in Loan 
My vilage, Tam Binh distict, Vinh Long 
province. The temple was built in a typical style 
of Khmer architecture with three slopping roofs 
and one horizontal roof. At the top 1s a small 
tower. Ôn the towers peak 1s a flower basket 
facing down the head of Prom four-faced Deity”s 
satue, four faces turninng to four directions 
standing for benevolent heart. Surrounding are 
Kayno stafues, representing the protection of 
Buddhadharma. The statuie of the meditating 


for students who lean 





Buddha 1s covered by fan-shaped Deities Heads— 
Một trong những ngôi chùa cổ trong tỉnh Vĩnh 
Long. Chùa được xây dựng lần đầu tiên vào năm 
1842 như một cái chòi tranh. Sau đó ít lâu, chùa bị 
hỏa hoạn tàn phá. Năm 1884, chùa được tái xây 
dựng. Hiện chùa tọa lạc trong xã Loan Mỹ, quận 
Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long. Chùa được xây dựng 
theo lối kiến trúc tiêu biểu của người Khmer, ở 
giữa là 3 mái xuôi và l mái ngang, trên đỉnh có 
một tháp nhỏ. Trên chóp tháp là một lắng hoa úp 
vào tượng đầu thần Prôm bốn mặt. Bốn mặt quay 
về bốn hướng tượng trưng cho lòng nhân từ. Xung 
quanh tượng Prôm là những tượng của nữ thần hộ 
pháp Kayno. Tượng Đức Phật ngôi thiển được các 
đầu thần hình rẻ quạt che kín. 

Kyuho-Doken (jap): Cửu Phong Đạo Kiển— 
Name of a Japanese Zen master—Tên của một vị 
Thiển sư Nhật Bản. 

Kyushu (jap): Vùng Cửu Châu (Nhật Bản). 

Ky Vien Temple: Kỳ Viên Tự—Name of a 
famous Theravadan Pagoda located in the third 
district, Saigon City, South Vietnam. It was built 
by Most Venerable Hộ Tông In 1952. Kỳ Viên or 
Jetavana was the name of a monastery where 
Sakyamuni Buddha often stayed during his 
lifetime. It is one of the first Theravadan pagodas 
of Vietnam. The high-ranking monks like Most 
Venerables Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn, Tối 
Thắng, Ấn Lâm, Giới Nghiêm all stayed in the 
pagoda ¡1n ther post Charman of Vietnam 
Theravada Buddhist Associaton—Tên một ngôi 
chùa nổi tiếng của Phật Giáo Nguyên Thủy Việt 
Nam nằm trong quận ba, thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng Hộ Tông xây 
vào năm 1952. Kỳ Viên là tên một tịnh xá mà 
thuở Đức Phật còn tại thế, ngài hay đến đây cư 
ngụ qua những mùa an cư kiết hạ. Kỳ Viên là một 
trong những ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy 
của Việt Nam đầu tiên. Các vị cao Tăng như Hòa 
Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Thiện Luật, Hòa 
Thượng Bửu Chơn, Hòa Thượng Tối Thắng, Hòa 
Thượng Ấn Lâm, Hòa Thượng Giới Nghiêm đều 
thường trụ tại đây sau các nhiệm kỳ Tăng Thống. 


